THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME VI (O-R) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


3144 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
electronic or mechanical, I1ncluding photocopying and recording, or by any 
Information síorage or retrieval system without the prlor written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


3145 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictionary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, in Vietnamese and English, in a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching In northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and I1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happIness and serIous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
defimtions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concIse, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I belleve, 1n all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material confent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened One”s 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further detalls to exemplhfy or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place In Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


3146 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader findˆs herself/himself Iimmersed In the profound descriptons of the Buddha”s 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting details of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


3147 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ông Thiện Phúc Trân Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 


3148 


và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 

Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


3149 


COMMENDA TION OE 
THE AUTHORˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from ScIence, Technology, the Economy, and Soclal 
ScIences, and so on. 

It also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese populatlon In the United 
Sfates was only 202, including the Republic of Vietnam Embassy officlals. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experIence, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA ¡in 2000, the beginning of the 21” century, Ï myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumity, both in 
the monasterIes and outside life. 

I was filled with deep admiratlon when I had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictilonary from the author Thiện 
Phúc. 

—--Admrration for before 1975, the author knew very litfle about Buddhism when he 
was in Vietnam. 

——--Admrration for the fact that the author must work to support his family in this busy 
socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his contIinued commitment fo communIty 
acfivities, he has been spending most of his precious spare time to_research and study 
the Buddhist Tripitaka In Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary 1n a sclentific method. 

—-Admiraion for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a commit(ee of several Buddhist Intellects and a long 
period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 15 years to devote himself 1n research, study and overcoming a lot of difficultles 
to perfectly accomplish this difficult work. 

Thịs merit shows us a poSIfIve sp1rit of egolessness and altruIism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


3150 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


3151 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Từ ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


3152 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November Fan , 2000 
Hòa Thượng Thích Quảng Liên 
Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức Việt Nam 


3153 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings In the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumrty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictlonary from the author Thiện Phúc, I was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that trne he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tipht work schedule and despite his continued commitment to 
commumrify and temple activities, he has been spending most of his precious spare time to 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary In a sclentific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He ¡1s also the author of a serles of books written in Vietnamese, tied “Buddhism in 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

Thịs merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of Buddhism 
and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to commend and praiIse the author”s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you wIll possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November V3 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


3154 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


3155 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitions from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to pratise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easier for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


3156 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nầy. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


3157 


PREEFACE 


Thịs book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. This 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are often seen in Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays written in 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t's 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and SanskrIt words. I's 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallacious Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese soclIety for at leasf 
20 centuries, and the maJority of Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddhaˆs 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet 1s helpful for those who want to know more about the 
truth of all nature and universe. As IÏ mentioned above, this 1s not a completely perfect work, 
so [ would very much appreciate and open for any comments and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the Triratna, 
and secondly to demit the good produced by composing this book to all other sentient beings, 
universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real benefit of the 
Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being will be able to enter the 
Pure Land of Amitabha. 

Thiện Phúc 


3158 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nầy 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nầy và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


3159 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sit down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encouragement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside their precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and I1deas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportumty to thank the proof-reading committee for theIr 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, [ would respectfully like to dedicate all merifs and virtues derived from 
this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma Realms to rebirth in the 
Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


3160 


Cảm Tạ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cảm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến khích 
tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp Anh 
Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì giờ quí 
báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin chân 
thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude Ware, 
Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích Nguyên 
Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng Thích Giác 
Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng Thích Minh 
Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó khăn, 
Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, Thích 
Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, Thích 
Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu 
Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, 
Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn Liên đã 
khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì giờ quí báu 
duyệt đọc phân Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, Giáo Sư 
Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, Nguyễn Minh 
Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, Minh Chính, 
Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần trong tác phẩm 
nầy. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí Thầy Cô Cựu 
Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô Võ Thị Ngọc 
Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


3lóI1 


Note To Our Readers 


Thịs booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that are 
often seen In Buddhist texts, wriften in both Vietnamese and English. Like I said In 
the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist DIictionary; however, with a 
wish of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


3162 


Thịs work 1s respectfully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work ¡is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê 
Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà 
Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các 
con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


3163 


Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : Noun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutfta (p) 


Other siøns of reference. 


*% These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


H. 


3164 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thich Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


{x + 2 Bà = 


Proofreading Committee 


English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.Đ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
. Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 


C66 T9 OY VÀ đc O0) Đọc 


— — 
— 


¬ —¬ —¬ —= —= —= —= 
\© œ ¬I" Œ CÀ +> C2) 


3165 


20. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 
21.Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 
22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 

27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 

28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 

30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 

33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


HH. Sanskrit/Pal_—Phạn & Ba Lï 


1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace In the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


31ó6 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 

Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 

Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 

Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 

The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 

Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


A Popular Dictlonary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


._ The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 
. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lew1Is M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


kế: 


18. 


19. 


20. 


2L„ 


22: 


Điền 


24. 


PB. 


26. 


TH 


28. 


29. 


30. 


BI 


. 


S5 


3167 
The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


39; 


36. 


2) 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


3168 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiền Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu NÑanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyền Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


si: 


"2 


ĐĐ: 


54. 


ĐỘ: 


56. 


Si, 


58. 


S9: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G1. 


68. 


3169 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, Lewis M. Hopfe: 1983. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, Junjiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro SuzukI, 1947. 

The Vimalakirti NÑirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


⁄1; 


72. 


: 


74. 


" 


76. 


J ha 


78. 


79. 


80. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


3170 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 1973. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


ĐI, 


J2. 


93. 


94. 


95. 


96. 


97. 


98. 


99. 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


3171 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiền Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tĩnh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpoche, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


111. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119: 


120. 


121. 


122. 


3172 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry §. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 
The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 

Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1nn, 1994. 

Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 


Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIiwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


129: 


130. 


131. 


152; 


lỗ: 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


3173 
Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 
Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


3174 
Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 
1950. 
Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 
Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 
The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 
The Buddhaˆs Ancient Path, PIyadassi Thera, 1964. 
The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 
Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 
Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 
Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular ULumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


3175 
157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 
158. Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 
160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 
lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm Địa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


3176 
174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyễn Dung, 
1949. 
175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
181. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


3177 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. _ Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207. Pagodas, Gods and Spirts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


213. 


214. 


2 ba 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


2.22- 


2/2 4TR 


224. 


225: 


3178 


Buddhism A to ⁄, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The Pioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyê Tạng 
Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


BuddhIsm For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


2: 


228. 


S48) P 


230. 


231; 


232: 


SA 


234. 


25G 


236. 


237. 


238. 


RAO, 


240. 


3179 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 19843. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


'Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, New Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


3180 


241. Pen Portraits Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 1981. 


3181 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August 38 1949 to Mr. 
Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 136 
kilometers southwest of Saigon, South Vietnam. He grew up In Vinh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese 1n 1974 at Cantho Ủniversity. He was brought up In 
a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for California State Department of Rehabilitatlon as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbilify 1s tO supervIse a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Iimpressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern California, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
started to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” In 1966. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” in 2005. He 1s also the author of a serles of books 
wriften in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published in a 
near future: 1. The Buddhaˆs Basic Teachings In Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


3182 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

A Di Đà Bổn Nguyện: Original vows of Amitabha Buddha 

Ái Dục: Passions and 1llusions 

Ái Dục Lưu Chú Sinh: Passions and illusions caused by the constant interaction 
Ái Dục Tướng Sinh: Passions and illusions caused by the objective world 
Ái Dục Tưởng Sinh: Passions and illusions caused by the mind or active thought 
Ái Độc: Poison of love 

Ái hà: River of desire 

Ái Ngữ: Pleasant words 

Ái Ngữ Nhiếp: Priyavacana 

Ái Nhiễm Minh Vương: Ragaraja 

An Cư: Peaceful dwelling 

An cư kiết hạ: Rains Retreat 

An lạc: Peaceful and Joyful 

An lành: Peace 

An trụ Bồ đề tâm: Persist in the determination for enlightenment 

An trụ tịnh tín: Rest on pure faith 

Án: Om 

Án ma ni bát di hổng: Om-Mani-Padme-Hum 

Ảnh Hưởng Chúng: Reflection assembly 

Ân hà: River of grace 


B 

Ba Dật Đề: Pacittiya 

Ba Đầu Ma Thắng Như Lai: Padma Victory Thus Come One 
Ba la mật: Parami 

Ba La Mật Đa: Paramita 

Ba Liên Phất: Pataliputra 

Bát Lạt Mật Đế: Paramiti 

Ba La Mật Tự: Paramita Temple 

Bali Tạng: Pali Canon 

Ba Tuần: Papiyan 

Bà La Môn: Pure clerical caste (of India) 
Bác Tướng: ReJect of form characterIstics 
Bách Giới Thiên Như: One thousand realms 


3183 


Bách hại Phật giáo dưới thời nhà Đường: Persecution During the 'T*ang Dynasty 
Bách Pháp: One hundred divisions of alÏ mental qualitIles and their agents 
Bách Trượng Hoài Hải: Pai Chang Huai Hai 

Bạch Lạc Thiên: Pai-Yueh-T”ien 

Bạch Liên Giáo: Pai Lien Tsung 

Bạch liên hoa: Pundarika 

Bạch Mã Tự: Pai Ma Tsu 

Bài xích pháp môn của tông phái khác: Oppose other methods of practice 
Ban cho một nụ cười: Offering of Countenance 

Ban Thiền Lạt Ma: Pan Chen La Ma 

Bàn Thạch Kiếp: Rock kalpa 

Bàng Long Uẩn: Pan-Lung-Yun 

Bao che cho Tăng Ni có việc làm sai trái: Protect a Bhiksu or Bhiksuni who actfs 
wrongly 

Báo đáp: Recompense 

Báo Oán Hạnh: Requite hatred 

Báo Thân: Reward body 

Bảo Ấn: Precious seal 

Bảo Ba La Mật Bồ Tát: Ratna-Paramita Bodhisattva 

Bảo Bình: Precious vase 

Bảo bọc bao che cho một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni phạm tội Rơi Rụng: Protect a 
Bhiksu or Bhiksuni who commits a Degradation Offence 

Bảo châu: Precious pearl 

Bảo Giám: Pao-Chien Zen Master 

Bảo Ninh Nhân Dũng: Pao-Ning-Jen-Yang 

Bảo Phiệt: Precious raft 

Bảo Quốc: Pao-Kuo Temple 

Bảo Sanh: Ratnasambhava 

Bảo Tạng Như Lai: Ratna-garbha 

Bảo Tánh: Pao-Tsing Zen Master 

Bảo Thắng Như Lai: Ratnaketu 

Bảo Thừa: Precious vehicle 

Bảo Tích: Ratnakara 

Bảo Tích Kinh: Ratnakuta Sutra 

Bảo Tính: Precious nature 

Bảo Triệt Ma Cốc: Pao-Che Ma-Yu Zen master 

Bảo Tướng: Precious likeness 

Bảo Vân: Pao-Yun 

Bảo Vương: Precious king 

Bát chu Tam Muội: Pratyutpanna Samadhi 


3184 


Bát Chu Tam Muội Kinh: Pratyutpanna-samadhI sutra 
Bát Nhã: PraJna 

Bát Nhã Ba La Mật Đa: Prajna-paramita 

Bát Nhã Bồ tát: Prajna-Bodhisattva 

Bát Nhã Tâm Kinh: PraJnaparamita sutra 

Bát Nhã Thời: PraJnaparamita or Lotus period 

Bần đạo: Poor religion 

Bần Tăng: Poor monk 

Bất Hội: Question of ignorance 

Bất Lai: One who is not subject to returning 

Bất Lan Ca Diếp: Purana-Kasyapa 

Bất Tư Nghì Lực: Power inconceivable to any worldlings 
BI quan hay Lạc quan: Pessimism or OptIimism 

Bi Thuyền: Pitying boat 

BI Trí: Pity and wIisdom 

Bỉ Ngạn: Other shore 

Bị bức thiết bởi khổ nghiệp: Oppressed by karmic suffering 
Bích Chi Phật: Pratyeka Buddha 

Bích Nham Lục: Pi-Yen-Lu 

Biên Kiến: One-sided standpoint 

Biến Kế Sở Chấp Tánh: Parikalpita-laksana 

Biển: Ocean 

Biện Tài Vô Ngại: Power of unhindered discourse 

Biệt giải thoát giới: Pratimoksa 

Biệt Giải Thoát Kinh: Pratimoksa Sutra 

Biệt Tướng: Particulars 

Biểu thuyên: Patent or positive 

Bố Đại Hòa Thượng: Pu-Tai 

Bố Tát: Posadha 

Bố thí Mắt: Offering of eyes 

Bồ Đề Lực: Power of awakening every being in enlightenment 
Bồ Tát cầu đạo: Quest for Truth of Great Enlightening Beings 
Bồ Tát Đạo: Path of Great Enlightening Beings 

Bồ Tát hạnh: Practices of Enlightening Beings 

Bộ Nhân Chế Định: Puggalapannati 

Bối Đa: Pattra 

Bồi lộ: Repair dangerous roads 

Bổn Giác: Original bodhi 

Bổn Hạnh: Original action 

Bổn Hữu: Original existence 


3185 


Bổn Lai: Original substance 

Bổn lai vô nhất vật: Originally not a thing existing 
Bổn Mẫu: Original work 

Bổn Minh: Prakriti-buddhi 

Bổn Môn: Original Buddhaˆs teaching 

Bổn Ngã: Ourselves 

Bổn Nguyện: Original vow 

Bổn Phật: Original Buddha 

Bổn Sanh Kinh: Past Lives Sutra 

Bổn Sư: Original Master 

Bổn tánh: Original nature 

Bổn thể: Original form 

Bổn Tích: Original manifestations of a Buddha 
Bổn Tịch: Pen-Chi Zen Master 

Bổn Tịnh: Pen-Ching Zen Master 

Bổn Tôn: Original Honoured One 

Bổn Trí: Original wisdom 

Bụng-Nøga quỷ: Rebirth ¡in the realm of the hungry ghosts when the warm spots (at 
near death) are at the belly 

Buông xả: Relaxing 


C 

Cách giải quyết thực dụng của Phật giáo: Pragmatic approach of Buddhism 
Cảm ứng: Respond to need 

Cảnh Đức Truyền Đăng Lục: Record Conerning the Passing On the Lamp 
Cảnh giới: Realm 

Cảnh Giới Bát Nhã: Phenomenal world and Prajna 

Cảnh giới chúng sanh: Realm of all the living 

Cảnh giới chư Thiên: Realm of devas 

Cảnh Giới Nhất Thực: Realm of bhutatathata 

Cảnh giới quỷ: Realm of demon 

Cảnh giới súc sanh: Realm of animals 

Cảnh giới tướng: Phenomenal world 

Cảnh thật hay ma cảnh: Real and demonic realms 

Căn bản phiển não: Primary afflictions 

Căn Bản Trí: Primal wisdom 

Căn Bản Vô Minh: Primal ignorance 

Căn đế: Root 

Căn nguyên là một: One 1n all, all in one 


3186 


Câu sinh thần: Recording spirits 

Cầu Kinh Tống Gió: Pray to avert calamities 

Cầu tự tứ: Receive Shining Light 

Cha mẹ: Parents 

Cha mẹ và quyến thuộc của một vị Bồ Tát: Parents and relatives of a Bodhisattva 
Chánh Định: Right concentration 

Chánh hạnh: Right conduct 

Chánh Kiến: Right understanding 

Chánh Mạng: Right livelihood 

Chánh Nghiệp: Right action 

Chánh Ngữ: Right Speech 

Chánh Nhẫn: Right patience 

Chánh Niệm: Right mindfulness 

Chánh Pháp: Period of orthodoxy and vigour 

Chánh Tín: Right belief 

Chánh Tinh Tấn: Right effort 

Chánh Trí: Right knowledge 

Chánh trực: Righteousness 

Chánh Tư Duy: Right thought 

Chân chứng: Real evidence 

Chân đế: Paramartha-satya 

Chân Đế Tam Tạng: Paramartha Tripitaka Master 

Chân Hữu Tánh: Parinispanna-laksana 

Chân lý tương đối: Relative truth 

Chân Lý Tương Đối-Chân Lý Tuyệt Đối: Relative truth-Absolute truth 
Chân như duyên khởi: Relative condition 

Chân Như Hải: Ocean of the bhutatathata 

Chân pháp: Real dharma 

Chân Phật: Real Buddha 

Chân Phật Tử: Real Buddha son 

Chân thực: Real 

Chân Vọng: Real and unreal 

Chấp quá khứ và vị lai là hữu biên và chấp tương tục là vô biên: Past and the future 
are finite and that the continuity of the mind 1s Imnfinite 

Chế Giới: Restraint 

Chế ngự Tham lam-Sân hận-Đố Ky: Refrain from greed, anger, and jealousy 
Chí Tâm Đảnh Lễ: Respectful Homage in Amitabha Sutra 

Chỉ Nguyệt: Point a finger at the moon 

Chỉ Tiền: Paper money 

Chiếc bè: Raft 


3187 


Chiếc bè Pháp: Raft of Dharma 

Chính căn: Power or ability which uses the sense organs to discern the truth 
Chỗ nằm của chư Đại Bồ Tát: Reclining of Great Enlightening Beings 
Chối bỏ tứ trọng ân: Refuse the four great debts 

Chú nguyện: Pray on behalf of the donor 

Chùa: Pagoda 

Chuộc Lỗi: Redeem a fault (sin) 

Chúng Tánh: Roots of bodhisatva development 

Chuyên trì danh hạnh: Practice Buddha Recitation diligently and exclusively without 
cultivating other methods 

Chuyển chánh pháp luân: Operation of right teaching 

Chuyển Thức: Pravrtti-vijnana 

Chư pháp hải: Ocean of truths 

Chư sát hải: Ocean of lands 

Chứng Đạo: ReligIlous experlence 

Chứng đạo quả Bồ Đề: Obtain perfect enlightenment 

Chứng được Phật trí: Realization of Buddha-knowledge 

Chứng Nghiệm Vãng Sanh: Proofs of Rebirth in Pure Land 

Chứng ngộ: Realization 

Chứng ngộ chân lý: Realization of correcf views 

Chướng ngại của nữ nhân: Obstacles of women 

Cõi Trời Vô Sắc: Realm of formlessness 

Con đường chơn lý: Path of truth 

Con đường chuẩn bị: Prayoga-marga 

Cơ Cảm: Potentiality and response 

Cơ Căn: Original endowment and nature 

Cơ duyên: Potentiality and conditions 

Cố Khổ: Old suffering 

Công đức hải: Ocean of virtue 

Cộng Bát nhã: PraJna of the Iimperfect Bodhisattva teaching 

Cụ Túc Giới: Perfect commandments 

Cúng dường: Offerings 

Cúng dường hương hoa: Offer (v) flowers and incense 

Cúng dường thanh tịnh: Purification of offering 

Cúng dường theo truyền thống Tây Tạng: Offering (Tibetan tradition) 
Cực Lạp: Oldest monk In the Order 

Cực Nhiệt Địa Ngục: Pratapana 

Cực Quang Tịnh Âm Thiên: Pure Heaven of Utmost Light and Sound 
Cực vi: Paramanu 

Cường-lực: Power of energy 


3188 


Cứu Cánh Giải Thoát: Principle of Perfect Freedom 


D 

Danh Tự Tức Phật: One who only hears and believes 1s in the Buddha-law and 
potentially Buddha 

Dẫn Nghiệp: Principle or integral direction of karma 

DI Kham: Remove the coffin to the hall for the masses 

Dĩ đức báo đức: Return goodness for goodness 

Dị Thục Đẳng Ngũ Quả: Pacaphalani 

Dị Thục Quả: Retribution of seed that was sown in previous life or lives 

Diệm Ma Thiên: Realm of Deva Yama 

Diệt pháp nhẫn: Patience of the elimination of suffering 

Diệt Pháp Trí Nhẫn: Patience associated with wisdom 

Diệu Minh: Profoundly enlightened mind 

Diệu Pháp và dự tính giảng pháp của Đức Phật: Profound dharma and the Buddha's 
plan of teaching 

Diệu Quán Sát Trí: Pratyaveksana-Jnana 

Diệu Thiện Thế Giới: Realm of profound joy 

Diệu Trung: Profound medium 

Dòng Thiền Hoàng Bá: Obaku 

Dục Ái: Ordinary human love 

Dục Sanh: Rebirth in the realm of Sense-Desire 

Duy Giả Thiết Danh: Prajnaptinamamatreyam 

Duy Tâm Tịnh Độ: Pure Land 1s within the mind 

Duy Thức Học: Psychology of the eIght consciousnesses 

Duyên: Pratyaya 

Duyên Giác Bồ Đề: Pratyeka-buddha form of enlightenment 

Duyên Giác Pháp Giới: Pratyeka-buddha realm 

Duyên Giác Thừa: Pratyeka-buddha vehicle 

Duyên Khởi Chư Pháp Căn Bản Vi Tâm Pháp: Root of all phenomena is mind 
Duyên Lự Tâm: Rational cogitating mind 

Duyên Lực: Power of the conditioning cause 

Dư (còn sót lại sau khi nhập diệt): Remainders 

Dự lưu đạo: Path of Stream-Entry 

Đa Bảo: Prabhutaratna Zen master 

Đại bị lực vô ngại: Power oŸ øreaft compasslon 

Đại Giới Phàm Phu Tán Thán Như Lai: Ordinary people would praise the Tathagata 
for his superiorIty of morality 

Đại Lực Vương: Powerful king 


3189 


Đại Nguyện lực: Power of accomplishing a vow by a Buddha or Bodhisattva 

Đại quang phổ chiếu: Of universal light 

Đại Thế Quỷ: Rich ghosts, or powerful dẻemons 

Đại Trí Độ Luận: PraJnaparamita sastra 

Đại Viên Cảnh Trí Quán: Reflection of the Perfect Buddha-wisdom 

Đán Không: Only non-existence 

Đảnh lễ theo truyền thống Tây Tạng: Prostration (Tibetan tradition) 

Đảnh tướng: Protuberance on the Buddhaˆs brow 

Đạo Đế: Path leading to the end (cessation) of suffering 

Đạo giải thoát của chư Đại Bồ Tát: Path of Emancipation of great Enlightening 
BeIngs 

Đạo phát triển phẩm hạnh Phật quả của chư Đại Bồ Tát: Path of generating the 
qualitles of Buddhahood of Great Enlightening BeIngs 

Đạo trang nghiêm của chư Đại Bồ Tát: Path of adornment of Great Enlightening 
BeIngs 

Đạo Trí: Religlous wIsdom 

Đắc Đạo: Obtain the way 

Đắc Độ: Obtain (v) salvation 

Đắc giới: Obtain the commandments 

Đẳng Cấp Chúng Sanh: Orders of beings 

Đẳng hoạt: Re-animate 

Đầu thai: Reincarnation 

Đề Hồ: Rich liquor skimmed from boiled butter 

Đệ Nhứt Nghĩa Tất Đàn: Perfect and highest truth 

Đi Nhiễu Quanh: Pradaksina 

Địa Đại: Prithin 

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh: Past Vows of Earth-Store Bodhisattva 

Điền Tướng Y: Patched robe 

Điện Trà: Offering of tea 

Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng: Preliminary 
conditions that lead to the cherishing of the desire for supreme enlightenment 

Điều ngự trượng phu: Purusa-damya-sarathi 

Điểu Đạo: Path of the birds 

Định lực: Power of abstract 

Đoạn Trừ Chướng Ngại: Overcome hindrances 

Đọc kinh sách: Reading of sutras 

Đọc sách báo thế tục: Read worldly books and magazines 

Đô Thị Vương: Ruler of the eighth hot hell 

Độ Ốc Tiêu: Rescue sentient beIngs from thelr burning houses 

Độc: Poison 


3190 


Độc Ảnh Cảnh: ObJect-domain of mere shadow or 1llusion 
Độc Cổ: Poisoned drum 

Độc Long: PoIsonous dragons 

Độc Tham: Private consultation 

Độc Thiên Nhị Cổ: Poison and Deva- drums 

Độc xà: Poisonous snakes 

Đối Chất Cảnh: Object-domain with the original substance 
Đối Cơ: Respond to the opportunity 

Đốn giáo: Perfect Sudden Teaching 

Đông Sơn Bộ: Purvasailah 

Đức-lực: Power of virtue 

Đương Cơ Chúng: Pivotal assembly 


G 

Giả bộ bệnh nặng để nhận đổ cúng: Pretend to have serious illness in order to 
receive donations 

Giả danh hữu: Phenomenal things 

Giả Hợp: Phenomena are combinations of elements_without permanent reality 
Giả Hữu Tánh: Paratantra-laksana 

Giải đãi: Occasions of indolence 

Giải quyết những khó khăn và tranh chấp: Resolve difficulties and disputes 
Giải Thoát Bát Nhã Ba La Mật: Prajna-paramita emancipation 

Giải Thoát Đạo: Path of liberation from all sufferings 

Giải Thoát Thanh Tịnh Pháp Điện: Pure Dharma court of Nirvana 

Giải trừ chấp không: Remove attachment to void 

Giải trừ dục vọng: Remove passions 

Giải trừ tà kiến cho chúng sanh: Remove false views from sentient beings 
Giải trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức: Remove attachment to material objects 
Giảng pháp: Preach the Dharma 

Giảng Tông: Preaching sect 

Giáo giải thị đạo: Orally moral exhortation 

Giáo Lý Căn Bản: Philosophical system 

Giáo ngoại: Outside the sect 

Giáo thuyết thiên tiểu: Partial and minor teaching 

Gieo những yếu tố thiện lành: Plant pure elements 

Giới Hòa Đông Tu: Precept concord 

Giới hối quá: Patidesanniya 

Giới Hương: Perfume of the commandments 

Giới Khí: Qualified candidates for monks and nuns 


3191 


Giới luật: Precepts 

Giới Lực: Power derived from observing the commandmenfs 

Giới Ngoại: Outside the three realms of desire, form and formlessness 
Giữ sự chân thật: Protect the Truth 


H 

Hải Ấn: Ocean seal 

Hải Ấn Tam Ma Địa: Ocean Seal Samadhi 

Hải Ấn Tam Muội: Ocean symbol 

Hải Chúng: Ocean assembly 

Hải Đức: Power of the ocean 

Hải long vương: Ocean naga 

Hải Triều Âm: Ocean tide voices 

Hàng Ma: Overcome demons 

Hàng ma lực: Power of subduing demons 

Hạng người đáng cung kính: Persons worthy of offerings 

Hành Lực: Power of working till the end of time 

Hành lực vô ngại dụng: Power of action Including all practices of enlightening beIngs 
Hành pháp: Practice of the Dharma 

Hành Thiện: Perform good deeds 

Hành tướng: Performance 

Hành Tướng Quán Tưởng: Performance Tantra 

Hạnh an lạc nơi khẩu: Pleasant practice of the mouth of a Bodhisattva 
Hạnh an lạc nơi nguyện: Pleasant practice of the vow ofa Bodhisattva 
Hạnh an lạc nơi tâm: Pleasant practice of the mind of a Bodhisattva 
Hạnh Bát Nhã: PraJna conduct 

Hạnh cầu tất cả các pháp: Practice seeking all truths 

Hạnh Chân thật: Practice of truth 

Hạnh Hoan hỷ: Practice of giving joy 

Hạnh làm tất cả các thiện căn: Practice of all roots of goodness 
Hạnh-lực: Power of action 

Hạnh Ly sĩ loạn: Practice of non confusion 

Hạnh Nan đắc: Practice of that which is difficult to attain 

Hạnh nương nơi tất cả Phật sát: Practice dealing with all Buddha-lands 
Hạnh Tam muội: Practice of alÏ concentration 

Hạnh Thiện hiện: Practice of good mamifestation 

Hạnh Thiện pháp: Practice of good teaching 

Thường thực hành chánh ngữ: Practice right speech 

Hạnh thực hành trí huệ: Practice of all knowledge 


3192 


Hạnh tôn kính và cúng dường chư Như Lai: Practice dealing with all Buddhas, 
honoring and serving them 

Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri thức: Practice dealing with all good 
companIons 

Hạnh tu tập thần thông biến hóa: Practice all supernatural powers 
Hạnh Tùy Pháp: Practice the teaching of others 

Hạnh Tùy Tín: Practices evolved from faith 

Hạnh vì tất cả chúng sanh: Practice dealing with all sentient beings 
Hạnh Vô ngã tu: Practice on non-self 

Hạnh Vô sân hận: Practice of non-opposition 

Hạnh Vô tận: Practice of indomitability 

Hạnh Vô trước: Practice of nonattachment 

Hậu báo: Posterior retribution 

Hậu Ngũ Bách Niên: Pratirupaka 

Hiển Giáo: Open teaching 

Hiển Liễu: Plain meaning 

Hiển Thức: Open knowledge 

Hiện Chứng: Pratyaksha 

Hiện Khởi Quang: Phenomenal radiance of Buddha 

Hiện lượng: Reasoning from the maniIfest 

Hiện nghiệp: Present karma 

Hiện Thân: Present body 

Hiện thực luận: Realism 

Hiện Tượng: Phenomenon 

Hiện Tượng Và Thực Thể: Phenomenon and noumenon 

Hiện Tượng Tướng: Phenomena 

Hình phạt: Punishments 

Hình tướng của vật chất: Rupa 

Hình tượng Phật: Pratima 

Hoa Đức Bồ Tát: Padmasri 

Hoa Nghiêm Thời: Periods of Avatamsaka 

Hoa sen: Padma 

Hoa Thị Thành: Pataliputra 

Hóa Đạo Lực: Power to 1nstruct and guide 

Hóa Nhân Thuyết: Preacher of Buddhism 

Hỏa đức tinh quân: Ruler over the fire star (Mars) 

Hỏa Giới: Realm of fire 

Hỏa Trạch Dụ: Parable of the burning house 

Hoại Sắc Y: Rag-robe 

Hoan Hỷ: Pleased 


3193 


Hoan Hỷ Tâm: Rejoicing mind 

Hoàn cảnh thường hằng: Permanent situation 

Hoàn Nguyên: Return (v) home 

Hoàn Sinh: RevIve 

Hoàn Tục: Return to lay life 

Hoặc Nghiệp Khổ: Pains arising from a life of illusion 
Hoằng pháp lực: Power of spreading the truth 

Hơi thở im lặng: Quiet breathing 

Hộ Minh Bồ Tát: Prabhapala 

Hộ trì: Protection 

Hối Hận: Regret 

Hồi hướng: Parinamana 

Hội Kinh Điển Bali: Pali Text Society 

Hội Thiết Lập và Tăng Cường Công Bình trong Cộng Đồng: Rissho-koseikai 
Hồng liên địa ngục: Red lotus hell 

Huệ Lực: Power of wIsdom 

Hủy báng chánh pháp: Repudiate the truth 

Huyền học: Occultism 

Huyền Nghĩa: Profound meaning 

Hương Quang Trang Nghiêm: Ornamentfs of Fragrance and Light 
Hương Trần: Odourferous object 

Hướng Bỉ Hối Tội: Pratidesaniya 

Hữu Biên: One extreme of existence 

Hữu Chấp Thọ: Perceived perception 

Hữu Dư Tử: Once-Returner 

Hữu Giáo: Realistic school 

Hữu Không Bất Nhị: Phenomenal and noumenal are identical 
Hữu Lậu: Outflows 

Hữu Thân: Owning one”s body 

Hý Luận: Prapanca 

Hỷ Giác Phần: Priti-bodhyanga 


K 

Kệ Khai Kinh: Opening the Sutra 

Khả năng hiểu biết vạn vật: Perfect knowledge of all things 

Khai giác tri kiến: Open to the enlightened knowledge and vision 
Khai Hiển: Open up and reveal 

Khai Nguyên: Open up an era 

Khai Pháp: Open a sect 


3194 


Khai thị lực: Power of revelation 

Khắc phục hoài nghi: Overcome doubis 

Khẩu nhẫn: Patience (forbearance) of the mouth 

Khen và chê: Praise and blame 

Khoáng Kiếp: Past kalpa 

Khổ Dư: Remains of suffering 

Khổ Đạo: Resultant path of suffering 

Khổ Hạnh cụ túc địa: Perfect asceticism 

Khổ Hạnh Lâm: Papaya forest 

Không Hành: Practice the Immaterial 

Không Sát Sanh: Pranatipatad vaIramani 

Khổng Tước Minh Vương: Peacock king 

Khứu báo: Retribution of smelling 

Kiến báo: Retribution of seeing 

Kiến Đạo: Path of insight 

Kiến hoặc: Perplexities arise from false views or theories 
Kiến thủ: Obstinate view 

Kiến thức tuyệt đối: Parinis(h)panna 

Kiến văn sinh: Past life of seeing and hearing Buddha-truth 
Kiếp hải: Ocean of kalpa 

Kiếp lực vô ngại dụng: Power relating to oens, cultivating practices unceasinegly 
Kiếp Nầy Và Nhơn Quả: Present life and cause and effect 
Kiết Giới Tứ Ba La Di: Parajika 

Kiết Hà: River of bondage 

Kim loại đã được tinh luyện: Refined metal 

Kim Sắc Nữ: Princess of Varanasi 

Ký Biệt: Record and differentiate 

Kỳ Xú Quỷ: Pataphutana 

Kỷ Thân Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ: Oneself is Amitabha 


L 

La Hầu La: Rahula 

La rầy chư Tăng Ni: Reprimand or punish other monks or nuns 
La sát: Rakshas 

La Sát Nữ: Raksasi 

La Sát Thiên: Raksha-deva 

Lạc Ba La Mật: Paramita of Joy 

Lạc thú: Pleasures 

Lạc thuyết: Pleasant speech 


3195 


Lạc VỊ: Pleasant taste 

Làm những bữa ăn cầu kỳ và xa xỉ: Prepare fancy and luxurious meals 

Lầm tròn bổn phận của mình một cách chu đáo: Perform duties well 

Lão Bệnh Tử: Old age-sickness-death 

Lạt Ma mũ đỏ: Red hat Lama 

Lạy Phật: Prostrate 

Lâm Tế Tông: Rinzai-Shu 

Lấn lướt một vị Tỳ Kheo: Overpower a Bhiksu 

Lậu Tận Minh: Realization that the stream of transmigration 1s ended 

Lấy Thiện Đối Ác: Return good for evil 

Lễ Hạ Điền: Ploughing Festival 

Lễ Thọ Giới: Ordination 

Lệ quỷ: Pestilence Ghost 

Liên Hoa Sanh: Padma-Sambhava 

Liên Hoa Tọa: Padmasana 

Liên Tn Hải Hội: Ocean-Wide Lotus assembly 

Liễu Ngộ: Perceive (v) clearly 

Liễu Nhân Phật Tánh: Revealing causes associated with the Buddha-wisdom 
Linh Cúng: Offering to the spirIts 

Long Phấn Tấn Tam Muội: Powerful dragon samadhi 

Long Thơ Tịnh Độ: Pure Land Dragon Poetry 

Lòng bàn chân-ĐỊa ngục: Rebrrth In the realm of hells when the warm spots (at near 
death) are at the sole of the feet 

Lời cầu nguyện: Prayer 

Lợi Tha: Parahita 

Lỗ hổng (trong thân): Openings 

Luân Tạng: Revolving scrIptures 

Luật hòa giải: Rules given in the Vinaya for settling disputes 

Luật Nghi: Rules of ceremonIes 

Luật nghi của chư Đại Bồ Tát: Rules of behavior of Great Enlightening Beings 
Luật Tông: Ritsu-shu 

Luật Tỳ Kheo: Rules for monks and nuns 

Lực: Power 

Lược Giới: Period of general moral law 

Lưỡng thiệt: PIsunavaca 

Ly Tướng Giới: Observance In the heart 

Lý do không ăn thực phẩm làm bằng thịt động vật: Reasons for not eating animal 
food 

Lý do vãng sanh Tịnh Độ: Reasons for rebirth in the Pure Land 

Lý Nhất Tâm: One Mind at the Level of Inner Truth 


3196 


Lý Trì: RecIting the Buddha-name at the level of inner truth 


M 

Ma Ha Tăng Kỳ Luật: Precepts for the Great Sangha 

Ma Ni Luân Vương: Pearl-wheel king 

Mã Âm Tàng: Retractable penis 

Mãn Nguyệt Quang Minh Phật: Perfect Moon Light Buddha 
Mạn: Pride 

Mạn tràng: Pride as a banner 

Mạt Hương: Powdered Incense 

Mạt Pháp: Period of the end of Dharma 

Mặc Lý: Principle of silence 

Mắt sanh Thiên: Rebirth in the celestial (heaven) realms when the warm spots (at 
near death) are at the eyes 

Mật Giáo Thuần Bộ: Pure mystic 

Mật Ngữ: Occult expression 

Mệnh Căn: Root or reincarnafion 

Minh Thông: OmniIpresent powers 

Minh Vấn: Plainly and straightforwardly stated statement 
Mở Mắt Tâm: Open the mind”s eye 

Một Cột: One-Pillar Temple 

Một trăm giới cần học trong sinh hoạt hằng ngày: One hundred rules of conduct for 
monks 


N 

Nan hoạch lực: Power difficult to acquire 

Nạp Tử: Peripatetic monks 

Năng Biến: Powers of change 

Năng lực chuyên cần: Power of diligence 

Năng lực đoạn nghĩ: Powers of solving doubts without fear 

Năng lực hiểu rõ chư pháp: Power to clearly understand all things 

Năng lực làm cho nhứt thiết trí tâm bất thối thiện xảo: Power of skill in preventing 
the will for omnisclence from backsliding 

Năng lực nơi tất cả các pháp không nhiễm trước: Power to have no attachments (o 


anything 
Năng lực nhập tất cả các pháp như hóa: Power to comprehend that all things are like 
phantoms 


Năng lực nhập tất cả các pháp như huyễn: Power to comprehend that all things are 
like 1llusions 


3197 


Năng lực nhập tất cả các pháp đều là Phật pháp: Power to comprehend that all things 
are Buddhaˆs teachings 

Năng lực nhập tự tánh của chư pháp: Power to comprehend the inherent essence of 
all things 

Năng lực nơi tất cả Phật pháp thâm tín chẳng hủy báng: Power of deep faith in all 
Buddhas' teachings without reJection 

Năng lực quán chiếu: Power of contemplating 

Năng lực của thói quen: Power of familiarization 

Năng viễn chí: Reach any place at will 

Nê Tháp: Paste pagoda 

Nga Vương: RaJa-hamsa 

Ngã mạn: Overweening pride 

Ngã Pháp Câu Hữu Tông: Pudgala-vada 

Nøaạ quỷ: Preta 

Ngạ Quỷ Đạo: Preta-destiny 

Nøgạ Quỷ Giới: Realm of hungry ghosts 

Nghi căn: Root of doubt 

Nghi lễ cúng dường: Puja 

Nghi Thành Thai Cung: Palace womb for doubters oufside Amitabhaˆ”s heaven 
Nghịch Duyên: Resisting accessory cause 

Nghịch thuận lực: Power to oppose or conform 

Nghiệp báo: Retribution of karma 

Nghiệp chướng: Obstacles of karma 

Nghiệp chướng đời trước: Previous karmic obsfructions 

Nghiệp cũ: Old karma 

Nghiệp Dư: Remnants of karma 

Nghiệp hải: Ocean of karma 

Nghiệp lực: Power of karma 

Nghiệp Ngăn Trở: Obstructive karma 

Nghiệp Tặc: Robber-karma 

Nghiệp Tích Tụ: Reserve karma 

Ngoại hình của ngũ căn: Organs of sensation 

Ngoại hộ: Outer protecfors 

Ngu Phu: PrithagJana 

Nguyên lý Như Thực: Principle of True Reality 

Nguyên lý Tương Đối: Principle of Reciprocal Identification 

Nguyên tắc của chư Đại Bồ Tát: Principle of Great Enlightening Beings 
Nguyên Tâm: Primal mind 

Nguyện: Pranihita 

Nguyện Lực: Power of the vow 


3198 


Nguyện Lực Vãng Sanh: Rebirth through the power of vows 
Nguyện Phật: Resolve of a Buddha 

Người quan sát: Observer 

Người tham dự: Participant 

Người tu theo pháp môn Tình Độ: Pure Land practitioners 

Ngưu Bì: Ox-hide 

Ngưu Đầu Chiên Đàn: Ox-head sandal-wood 

Ngưu Đầu Đại Vương: Ox-head great king 

Ngưu Đầu Sơn: Ox-head mountain 

Ngưu Giác: Ox-horn 

Ngưu Giác Sa La Lâm: Ox-horn Sala Grove 

Nhân: Purusa 

Nhân Chánh Nhân Phụ: Primary and secondary causes 

Nhân lực: Power of the causes 

Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh: PraJna-Paramita Sutra of Benevolent king 
sutra 

Nhẫn lực: Powers of patient endurance 

Nhẫn Nhục: Patience 

Nhẫn Nhục Thái Tử: Patient prince 

Nhẫn Nhục Thân Tâm: Patience of the body and mind 

Nhẫn Nhục Y: Robe of patence 

Nhận chân cuộc đời: Realization of the true nature of life 

Nhận Thức Luận: Pramana-vada 

Nhập chúng sanh: Penetration of actions of sentIent beings 

Nhập nơi trí của chư Phật đã nhập: Reaching of knowledge of all Buddhas 
Nhất Âm Giáo: One-sound teaching 

Nhất Bất Đoạn Sự: One continuous process 

Nhất Địa: One ground 

Nhất Điểm Trụ: One-pointedness 

Nhất Lai Đạo: Path of Once-returner 

Nhất Nhãn Chi Qui: One-eyed sea turtle 

Nhất Niệm Tam Thiên: One thought embraces the three thousand worlds 
Nhất Sanh Bổ Xứ: One lifetime to attain enlightenment 

Nhất Sanh Viên Mãn: Perfect realization in a lifetime 

Nhất Tánh Tông: Pantheistic Sect 

Nhất Tâm Niệm Phật: Reciting the Buddhaˆs name singlemindedly 
Nhất Tâm Thấy Phật: One mind to see the Buddha 

Nhất Thật Cảnh Trí: One realm of one reality 

Nhất Thật Tướng: One state of bhutathatata 

Nhất Thật Vô Tướng: One indivisible reality 


3199 


Nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành: Revealing perfect wisdom in words 
Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Thệ Giới: Original oath of every Tathagata 
Nhất thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành: Revealing perfect wisdom ¡in deeds 
Nhứt thiết trí: Pratyeka-buddha knowledge 

Nhất thiết trí lực vô ngại dụng: Power of omniscience, attaining true enlightenment 
by omniscIlence 

Nhất thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành: Revealing perfect wisdom in thoughts 
Nhất Thừa Cứu Cánh Giáo: One vehicle ¡n ¡ts final teaching 

Nhất Túc Giác: Overnight enlightenment 

Nhất xúc: Only one touch 

Nhiễm Trước: Pollution bond 

Nhiếp trì sự bị ma chướng: Possession of dẻemons of Great Enlightening Beings 
Nhiêu ích hạnh: Practice of benefit 

Nhớ đến các đời sống quá khứ: Recollects one°s manifold past lives 

Nhơn Dũng Bảo Ninh: Ren-Yong-Bao-Ning 

Nhu Hòa Nhẫn Nhục: Peace and tolerance 

Như Lai lực vô ngại dụng: Power of Buddhas, liberating all sentient beIngs 
Như Thực Trí: Omnisclence 

Như ý thân: Prapti 

Như ý túc: Rddhipada 

Những câu hỏi về Thiển: Questions in meditation 

Nhưỡng Nhật Thực: Pray to avert the calamity threatened by an eclipse of sun 
Niệm Giới: Recollection of Morality 

Niệm Lạc: Recollection of peace 

Niệm Luục tự Di Đà: Recite Amitabha Buddha 

Niệm Lực: Power of memory 

Niệm Pháp: Recollection of the Dharma 

Niệm Tăng: Recollection of the Sangha 

Niệm Thân: Recollection of body 

Niệm Thí: Recollection of generosIty 

Niệm Thiên: Recollection of the devas 

Niệm Tử: Recollection of death 

Niệm Tức: Recollection of Breath 

Niệm xả: Remember relinquishment 

Niết Bàn Giới: Realm of Nirvana 

Niết Bàn Kinh: Parinirvana Sutra 

Niết Bàn Nguyên Lý: Principle of Nirvana 

Noãn Liêu: Presenfs offered to the novice 

Nơi về nương: Refuge 

Nội Túc Thực: Overnight food 


3200 


Nội Tự: Royal temple 
Nuôi súc vật: RaIse animals 


O 

Oai Nghi: Respect-inspiring deportment 

Ô Tích: Rattling staff 

Ốc Tiêu Thạch: Patala 

Ôn lại các giai đoạn trên bước đường tu hành: Reviewing The Stages on the Path, 
according to the Tibetan tradition 


P 

Phá chấp: Refute tenets 

Phá Lập: Refuting and establishing 

Phá phạm hạnh của người khác: Ruining the pure conduct of others 

Phá Táo Đọa: Pˆo-Tsao-T”o 

Phả Lại: Pha Lai Pagoda 

Phàm Phu: Ordinary people 

Phàm phu thấp kém nhưng chân thật: Ordinary beings with limited capacities but true 
and sincere 

Phàm phu có trí huệ và chí nguyện lớn: Ordinary beings with great aspirations and a 
certain degree of wisdom 

Phàm phu tự biết mình chưa giác ngộ: Ordinary people who always know that they 
are unenliehtened 

Phàm Tăng: Ordinary monk 

Phàm tình: Ordinary passions 

Phạm Giới Luật: Offend against the law 

Phạm Hạnh: Pure living 

Phản Văn Tnì Danh: Reflecting the name recitation 

Phạn ngữ Ba L¡: Pali 

Pháp Ái: Religious love 

Pháp Bảo Đàn Kinh: Platform Sutra 

Pháp cúng dường: Offering of the Buddha-truth 

Pháp Danh: ReligIous name 

Pháp Dung: Phap Dung Zen Master 

Pháp Duyên Khởi: Paticcasamuppada 

Pháp giới: Realm of reality 

Pháp Giới Duyên Khởi: Principle of universal causation 

Pháp Giới Viên Dung: Perfect blending of all things 

Pháp Hoa: Phap Hoa Temple 


3201 


Pháp Hội: Phap Hoi Temple 

Pháp Lạc: Religlous Joy 

Pháp Lực: Power of Buddha-truth 

Pháp lực vô ngại dụng: Power relating to phenomena, causing all bodies to enter the 
bodiless 

Pháp môn Ức Niệm: Recollection method 

Pháp Nhãn Tịnh: Pure dharma-eye 

Pháp sư Kim Cang Thừa: Rinpoche 

Pháp Tài: Riches of the law 

Pháp tánh lực: Power of the nature of things 

Pháp Thông Thiện Hỷ: Phap Thong Thien Hy Zen Master 

Pháp Thuận: Phap Thuan Zen Master 

Pháp Vương Tử: Prince of the Dharma 

Những phẩm chất của bậc vô học: Qualities of the non-learner 

Phẩm chất đáng ngợi khen: Praise-worthy qualities : 

Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời: Qualities 
that make a woman seek birth in happy states 

Phẩm chất quyết định: Qualities of certainty 

Phẩm Loại Túc Luận: Prakaranapada 

Phân Biệt Sai: Parikalpita 

Phân Biệt Sự Thức: Reasoned 

Phân Dụ: Partially correct metaphor 

Phân Thân: Reproducing of the body 

Phân vị đẳng lưu: Organ reincarnated 

Phân Chơn Tức Phật: Real wisdom ¡s gradually opened, the screen of ignorance is 
gradually rolled up, the mind 1s clearer and clearer to totally clear 

Phật Bảo: Phat Bao Temple 

Phật Cụ Thập Thân: Perfect bodies or characteristics of Buddha 

Phật Đa Bảo: Prabhutaratna Buddha 

Phật lực: Power of the Buddha 

Phật lực vô ngại dụng: Power of enlightenment 

Phật sự vì chúng sanh: Performance of Buddha-work for senftIent beings 
Phật Tích Tòng Lâm: Phat Tích Tong Lam Temple 

Phật Toàn Giác: Perfect Buddha 

Phật Ý Linh Nhạc: Phat Y Linh Nhac Zen Master 

Phi Lai Tự: Phi Lai Temple 

Phi môn phái: Rismed 

Phỉ: Piti 

Phiển não chướng: Obscuration of negative emotions 

Phiển Não Dư: Remnants of illusion 


3202 


Phiển não hà: River of affliction 

Phiền não hải: Ocean of affliction 

Phiển não ngại: Obstruction of affliction 
Phiệt Dụ: Raft parable 

Phong Giới: Realm of wind 

Phóng Dật: Restlessness 

Phóng sinh: Release living creatures 

Phổ Đà: Potala 

Phổ Đà Sơn: Potalaka Mountain, Pu-To-Shan 
Phổ Hiển Hạnh Pháp: Principles of Universal Good 
Phổ Tịnh: Pho Tinh Zen Master 

Phú Đan Na: Putanas 

Phú Lâu Na: Purna 

Phú Na Xa: Punyanyasa 

Phúc Điển: Phuc Dien Zen Master 

Phúc sanh thiên: Punyaprasavas 

Phụng Sơn Tự: Phung Son Temple 

Phước: Punya 

Phước Điền Tự: Phuoc Dien Temple 

Phước Hải: Phuoc Hai Temple 

Phước Hậu: Phuoc Hau Master 

Phước Hòa Tự: Phuoc Hoa Temple 

Phước Huệ: Phuoc Hue Master 

Phước Hưng Tự: Phuoc Hung Temple 

Phước Lâm Tự: Phuoc Lam Temple 

Phước Lực Vãng Sanh: Rebrrth through the power of accumulated merIts 
Phước Lưu Tự: Phuoc Luu Temple 

Phuớc Thành: Phuoc Thanh Temple 

Phước Tường: Phuoc Tuong Temple 

Phược Khổ Tử: Rebirth in an animal realm 
Phương cách thực tiễn trong việc giải quyết các vấn để: Practical way ¡n solving 
problems 


Q 

Quả báo: Retribution 

Quả báo chướng: Obstacles of retribution 

Quả Báo Độ: Realm of reward 

Quả Giới Viên Hiện: Perfectly manifesting Buddha-realm 
Quả Phược: Retribution bond 


3203 


Quan Âm Sắc Tứ Tự: Quan Am Sac Tu Temple 
Quan hệ tình dục trước hôn nhân: Premartial sex 
Quan sát khách quan: ObJective observation 

Quan Thế Âm: Quan The Am Temple 

Quán Âm Bồ Tát: Quan Am Bo Tat Pagoda 

Quán biển lặng: Reflection on a Calm Sea 

Quán Chiếu Bát Nhã: Prajna of meditative enlightenment on reality 
Quán Chiếu “Tỉnh Lặng”: Reflection on calmness or tranquility 
Quán Chiếu “Vô Ngã”: Reflection on No-Self 

Quán Chiếu “Vô Thường”: Reflect on impermanence 
Quán Sát Trí: Pravicayabuddhi 

Quán Sứ: Quan Su Pagoda 

Quán Sứ: Quan Su Temple 

Quán tưởng Đức Phật: Recollection of the Buddha 
Quang Âm Thiên: Radiant devas 

Quang Linh: Quang Lĩnh Pagoda 

Quang Minh Phật: Rasmiprabhasa 

Quang Tọa: Prabha-mandala 

Quang Trung Trì Danh: Recitation Amidst Light 
Quảng Đức: Quang Duc 

Quảng Hương: Quang Huong Temple 

Quảng Nghiêm: Quang Nghiem Zen Master 

Quảng Tế Tự: Quang Te Temple 

Quảng Trí: Quang Tri Zen Master 

Quốc Ân Tự: Quoc An Temple 

Quốc Tử Giám: Quoc Tu Giam Temple 

Quỷ Đạm Tỉnh Khí: Pisaka 

Quyền giáo: Partial teaching 


R 
Roi vọt chạm vừa phải: Respond to the mild application of the whip 


S 

Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận: Ordained Buddhists do not have to honor royalty 
Sám hối của ba hạng người: Repentance of the three major classes 

Sám hối cầu sanh Thiên lúc lâm chung: Repented and prayed when dying 

Sám Hối Nghiệp Chướng: Repentance 

Sám Hối Tam Nghiệp: Repent three karmas 

Sám Nghi: Rules for confession 


3204 


Sám Nguyện Tâm: Repentance-vow-mind 

Sám quá: Repentance or regret Íor ©rror 

Sanh Báo: Rebirth retribution 

Sanh vào cõi người và xuất gia tu hành đắc đạo: Reborn among men, become monks, 
and obftain the truth 

Sanh cõi Phạm Thiên hay vào thời gặp Phật: Rebom In the Brahma Heaven or meet a 
Buddha 

Sanh Phạn: Offerings made before a meal 

Sanh Thân: Physical body 

Sanh Thiên: Reborn in Heaven 

Sanh làm thức giả hay triết giả phàm phu: Rebirth as worldly philosophers 

Sát lực vô ngại dụng: Power relating to lands, manifesting untold adornment and 
arraying them 

Sát Sanh: Panatipata 

Sắc ấm: Rupa-skandha 

Sắc Giới: Rupa-dhatu 

Sắc lực: Power of personal appearance 

Sắc Nhập: Places where the organs and objects of physical sense meet 

Sắc quang minh: Physical light 

Sắc Thân: Rupakaya 

Sắc Trần: Ruparammana 

Sắc Tự Tướng: Rupasvabhava 

Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc: Rupam eva sunyafa, sunyataiva rupam 
Sắc Tướng: Rupalakshana 

Sâm La Vạn Tượng Chị Tâm: Original mind 1s the source of all phenomena 

Sân hận: Rage 

SI Độc: Poison of Ignorance 

Sĩ Dụng Quả: Purusakaraphala 

Sinh Chúng: Producing seed 

Sinh Hữu: Rebirth-process becoming 

Sinh nghiệp: Productive karma 

Sinh nhân: Producing cause 

Sở Duyên Duyên: Objective sub-cause 

Sở hữu đất và canh nông: Owning and farming the land 

Sở tri chướng: Obscuration of false views 

Suyển Thực: Roll (v) rice Into a ball in eating 

Sự biến mất trong lý: Phenomena can disappear in the substance 

Sự chướng: Phenomenal hindrances 

Sự có thể che dấu lý: Phenomena can conceal the substance 

Sự hóa: Phenomenal fire 


3205 


Sự và lý: Phenomena and noumena 

Sự Nhất Tâm: One Mind at the Phenomenal Level 

Sự pháp thân: Phenomenal dharmakaya 

Sự phô bày lý: Phenomena can reveal the substance 

Sự Sự Vô Ngại Pháp Giới: Perfectly unimpeded Interpenetrafion 
Sự Tạo: Phenomenal activIfties 

Sự Trì: Practice-Recitation 

Sức biện tài: Power of intellect 

Sức dũng kiện: Power of courageous sfrength 

Sức mạnh của sự lắng nghe: Power of listening 


T 

Tá Đáp: References to a known fact 

Tà Giải: Paramasa 

Tà mạn: Pride in false views or doings 

Tác Giới: Obedience of commandmenfs 

Tác Pháp Đắc: Receive (v) ceremonial ordination as a monk 

Tác Pháp Giới: Place of assembly for ceremonial purpose 

Tác pháp Yết Ma: Perform a Sanghakarman Procedure 

Tái Sanh: Rebirth 

Tái sanh vào Bắc Cu lô châu: Rebirth in Uttarakuru 

Tái sanh vào súc sanh: Rebirth In the animals realm when the warm spots (at near 
death) are at the knees 

Tái sanh vào cối trời dục giới: Reborn In the heavens of desire 

Tái sanh vào cung trời trường thọ: Rebrrth in any long-life øgods or heavens 
Tái sanh nøa quỷ: Rebirth as a hungry ghost 

Tái sanh làm người khuyết tật: Rebirth with impaired, or deficient faculties 
Tái sanh trong cõi người giàu sang phú quý: Rich and honorable among men 
Tái sanh trong thời không có Như Lai: Rebtrth In the Intermediate period between 
Sakyamumi Buddha and his successor 

Tài cúng dường: Offering of goods 

Tài lực: Power of wealth 

Tam Bảo: Ratna-traya 

Tán Dương Chi Tịnh Thủy: Praise for purifying the water 

Tán Lư Hương: Praising Iincense 

Tán Phật A Di Đà: Praise to Amitabha Buddha 

Tán Thán Chư Phật: Praise the Thus Come Ônes 

Tán Tịnh Độ: Pure Land praise 

Tạng Giáo: PItaka Doctrine 


3206 


Tạng thư giải thoát: Records of liberation 

Tánh Cảnh: Object domain of nature or immediate perception 
Tánh khởi: Primal nature 

Tánh Tâm: Perfectly clear and unsullied mind 

Tát đóa: Realm of feeling 

Tăng Cang: Royal-recognized monk 

Tăng Lạp: Precept Age 

Tâm an tịnh và tập trung: Peaceful and concentrated mind 
Tâm Lực: Psychical energy 

Tâm Lực Vãng Sanh: Rebirth through Mind-power 

Tâm nhất cảnh tính: One-pointedness of mind 

Tâm sáng như ánh sáng: Prabhasvara-citta 

Tâm Số: Qualities of mind 

Tâm Thanh Tịnh Phật Độ Thanh Tịnh: Pure minds-Pure lands 
Tâm thâm đại: Profound great determination 

Tâm thường hằng: Permanent mind 

Tâm trí bi quan: Pessimistic mind 

Tâm vô nhân: Rootless conscIousness 

Tầm Thường Niệm Phật: Ordinary worship of Buddha 
Tân Cựu Lưỡng Dịch: Old and new methods of translations 
Tân Cựu Lưỡng Y: Old and new methods of healing 

Tấn Trị: Punishment of expulsion 

Tập Khí: Old habits 

Tập nằm quay bên phải: Practice lying on one right side 
Tập pháp nhẫn: Patience of the cause of suffering 

Tê An: Qi An 

Tha Hóa Tự Tại: ReJoice the creatlons of others 

Tha lực: Other power 

Tha Tâm Trí: Paracittaprajna 

Tha thọ dụng độ: Reward land ofa Buddha 

Thạch Lưu: Pomegranate 

Tham Ái: Passion 

Thanh Lương Quốc Sư: Pure-minded preceptor 

Thanh Phẩu Hưng Dương: Qing-Pou-Xing-Yang 

Thanh tịnh: Purity 

Thanh tịnh bị: Pure compassion 

Thanh Tịnh Giác Hải: Pure ocean of enlightenment 
Thanh tịnh giới: Pure discipline 

Thanh tịnh hắc nghiệp: Purification of negative karma 
Thanh tịnh hỷ: Pure joy 


3207 


Thanh tịnh nhẫn: Pure tolerance 

Thanh Tịnh Pháp Nhãn: Pure dharma-eye 

Thanh Tịnh Pháp Thân Phật: Pure dharma-body Buddha 

Thanh Tịnh Tâm: Pure Mind 

Thanh tịnh thế giới: Purifying the world 

Thanh tịnh thiên định: Pure meditation 

Thanh tịnh tinh tấn: Pure energy 

Thanh tịnh trí: Pure conscIousness 

Thanh tịnh từ: Pure benevolence 

Thanh tịnh xả: Pure equanimity 

Thành Phật: Reach perfect supreme bodhi 

Tháp Vương Xá: RaJargrha stupa 

Thắng Quân: Prasenajit 

Thâm nhập Phật pháp: Profound penetration of the Buddhaˆs teachings 
Thâm tâm: Profound mind 

Thân Báo: Retribution body 

Thân của ánh sáng vòng cầu: Rainbow body 

Thân Khổ: Physical suffering 

Thân lực: Physical powers 

Thân nghiệp: Physical actlons 

Thân thanh tịnh: Pure body 

Thân thanh tịnh giới: Pure discipline of the body 

Thần Lực Vãng Sanh: Rebirth through spiritual power 

Thần Ngã: Permanent person 

Thần thông: Rddhi 

Thần thông đáo bỉ ngạn: Other shore of spiritual powers 

Thần túc thông: Power of psychic travel 

Thật Tướng Luận: Phenomenalism 

Thầy: Roshi 

Theo bóng roi mà dong ruổi: Respond to the shadow of the whip 
Thế Đế Bất Sinh Diệt: Phenomenal world is neither becoming nor passing 
Thế gian Ba La Mật: Paramitas for people 

Thế gian thắng nghĩa đế: Postulates on consftitution and function of the five skandhas 
Thế vô bất tại: Omni-present 

Thệ nguyện: Pranmi (Praniddhana) 

Thiên Căn: Phallic emblem of Siva 

Thiên Chân: Permanent reality 

Thiên Nhãn Lực: Power of celestial eye 

Thiền định đạo: Path of meditation 

Thiền Tập: Practice of meditation 


3206 


Thiền thâm sâu: Profound meditation 

Thiện căn: Roots of goodness 

Thiêu Lạn Tử: Rebirth in hells 

Thiểu quang Thiên: Parittabha 

Thỉnh (Kỳ nguyện): Request 

Thỉnh Chuyển Pháp Luân: Request the Buddha to turn the đharma wheel 
Thỉnh Phật Trụ Thế: Request the Buddha to remain in the world 

Thọ diệu pháp: Recerve the sublime Teachings 

Thọ Giới: ReceiIve (v) the precepts 

Thọ Ký: ReceiIve prediction from the Buddha 

Thọ Thủ: Proffer the hand 

Thong Dong Lục: Record of Great Serenity 

Thời Bát Nhã: Period of preaching of PraJna or wisdom sutra (ghola or butter) 
Thời kỳ Đa Văn Kiên Cố: Period of strong learning 

Thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố: Period of dissension 

Thời kỳ Tháp Tự Kiên Cố: Period of stupa and temple building 

Thời kỳ Thiền Định Kiên Cố: Period of strong meditation 

Thời kỳ tiền Phật giáo: Pre-Buddhism 

Thố Giác: Rabbit s horns 

Thố Mao Trần: Peck of dust on a point of hare°s down 

Thông điệp vô giá của Đức Phật: Priceless Message from the Buddha 
Thống Lĩnh Sơn: Pamirs 

Thú Chủ: Pasupati 

Thuận Theo Cổ Lệ: Old-established terms 

Thủy Giác: Original apprehension 

Thủy Giáo: Preliminary teaching of the Mahayana 

Thuyết phục bạn đồng tu nhận lỗi mà vị ấy đang dấu: Persuade other cultivator to 
admit the fault he or she 1s trying to hide 

Thức Hải: Ocean of mind 

Thức Tái Sanh: Patisandhi-vinnana 

Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ: Realms of permanent reward and freedom 
Thực Hành Bồ Tát Đạo: Practice the Bodhisattva`s way 

Thực hành hạnh của các môn Ba La Mật: Practice the way of transcendence 
Thực hành khổ hạnh: Practice ausfterities 

Thực Ngữ: Reliable words 

Thực tại: Reality 

Thực tại của cuộc sống: Reality of life 

Thực Tướng Vô Tướng: Reality 1s nullity 

Thường Cú: Permanence of ego 

Thường hằng: Permanent 


3209 


Thường Hữu Nhân: Possibility of anything becoming cause to others 

Thường Ngã: Permanent personality 

Thường thường chánh niệm: Recollect correctly 

Thường Tịch Quang Độ: Realm of eternal rest and light 

Thượng bối quán nhân: Pure-land seekers 

Thượng nhân pháp: Qualities of the true man 

TI Hạ Mạn: Pride of thinking oneself 1s not mụuch 1nferlor to those who surpass us 
Tích Viên: Older perfect with limited salvatlon 

Tịch diệt nhẫn: Patience of nirvana 

Tịch tịnh lực: Power of silent calm 

Tịch tịnh Niết bàn: Parinirvana 

Tiên: RsIs 

Tiền Chánh Giác Sơn: Pragbodhi 

Tiền Trần: Previous impure conditions 

Tiếp Dẫn Đạo Sư: Receiving and Leading Master 

Tiểu Giới Phàm Phu Tán Thán Như Lai: Ordinary people would praise the Tathagata 
for his smaller matters of morality 

Tim-Người: Rebirth in the realm of human beIngs when the warm spots (at near 
death) are at the heart 

Tin hoàn toàn vào Đấng Như Lai: Possession of a devout faith in the Tathagata 
Tín Hải: Ocean of faith 

Tín lực: Power of faith 

Tĩnh cúng: Pay homaøge to a star 

Tinh tấn dứt trừ những điều ác đã phát sanh: Remove any evil as soon as it starts 
Tinh Tấn Lực: Power of unfailing progress 

Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa phát sanh: Prevent demerit from arising 
Tinh tấn phát triển những điều thiện lành chưa phát sanh: Produce merit 

Tình cảm tích cực: Positive emotions 

Tình Trần: Passion-defilement 

Tỉnh Trung Lao Nguyệt: Parable of the monkeys 

Tĩnh lực: Power of abstract meditation 

Tịnh Ba La Mật: Pure paramita 

Tịnh Bồ Đề Tâm: Pure bodhi mind 

Tình Cư Thiên: Pure abode heaven 

Tình Danh: Pure name 

Tình Độ: Pure Land 

Tình Độ Môn: Pure Land Methods In the Cultivation 

Tịnh Độ Tông: Pure Land sect 

Tịnh Độ Tông Nhật Bản: Pureland in Japan 

Tịnh Độ Tông Trung Quốc: Pureland in China 


3210 


Tịnh GIới: Pure commandments 

Tịnh Hạnh Nơi Khẩu: Pure conduct of the actions of the mouth 

Tịnh Hạnh Nơi Tâm: Pure conduct of the actions of the mind 

Tịnh hoa chúng: Pure flower multitude 

Tịnh Khiết Ngũ Dục: Pure desires 

Tịnh lưu ly giới: Pure crystal realm 

Tịnh Mệnh: Pure livelihood 

Tịnh nghiệp: Pure karma 

Tịnh ngữ nghiệp của chư Đại Bồ Tát: Purifying speech of Great Enlightening Beings 
Tịnh Nhãn: Pure eyes 

Tịnh Nhục: Pure flesh 

Tịnh Phật: Pure Buddha 

Tịnh Phương: Pure direction 

Tịnh quán: Pure contemplation 

Tịnh Tâm Trụ: Pure-mind stage 

Tịnh Thánh: Pure saInts 

Tịnh Thất: Pure abode 

Tịnh Thí: Pure charity 

Tịnh Thiên: Pure devas 

Tịnh Trụ: Pure rest 

Tịnh Vương Phật: Pure King Buddha 

Toàn huệ: Perfect wisdom 

Tới khắp tất cả chỗ mà nói rộng diệu pháp: Reach all places to expound the sublime 
Teaching 

Tổ Sư Thiển: Patriarchal meditation 

Tội Báo: Retribution of sin 

Tôn giáo: Religion 

Tông Nhân Dụ: PratiJna-hetu-udaharana 

Tổng Báo Nghiệp: Principal direction of karma 

Tổng trì bất vong, thuyết pháp vô úy: Powers of memory and ability to preach 
without fear 

Trạch Diệt: Pratisamkhyanirodha 

Trai Thời: Regulation hours for monastic meals 

Trang nghiêm kiếp: Past aeon 

Trảo Thượng: On a toe-nail 

Trạo cử hôn trầm: Restlessness and torpor 

Trầm tư (tầm): Reflection 

Trâu chở nặng đi trong bùn sâu: Ox that carries a heavy load through deep mud 
Trị căn: Organ of perception 

Trị giác: Perception of thinking 


3211 


Trí huệ đạo: Path of wisdom 

Trí Như Biển Nhập Vô Thượng Bồ Để: Oceanic knowledge entering the unexcelled, 
complete perfect enlightenment 

Trí Tịnh: Pure wisdom 

Trì bình hay khất thực: Pinda-pata 

Trì Danh Niệm Phật: Oral recitation 

Trì-lực: Power of firmness 

Trĩ Cứu Lâm Hỏa: Pheasant saved by the fire-øgod 

Trọng Hỏa: Pay respect to the god of fire 

Trở về sự tỉnh lặng: Retreat in silence 

Trổ Nghiệp: Ripening of karma 

Trống không của cái ngã: Rangdong 

Trụ pháp: Principle of abiding 

Trung Đạo Thực Tướng: Reality of the means 

Trung Giới Phàm Phu Tán Thán Như Lai: Ordinary people often praise the Tathagata 
for these average matfers 

Truyền đăng: Pass on the lamp of truth 

Trư Đầu Hòa Thượng: Pig-head monk 

Trực Chỉ Nhân Tâm: Point directly to the human mind 

Trường phái Hệ Quả Trung Đạo: Prasanghika-madhyamaka 

Trưởng lão: Phra 

Tu Đạo: Path of cultivating the truth 

Tu Đức: Power of goodness attained by practice 

Tu hành không nhàm mỏi trong tất cả kiếp: Practice tirelessly in all ages 
Tu Hành Thối Chuyển: Regressive cultivation 

Tu Nhẫn: Patience in cultivation 

Tu Phước: Practice of blessing 

Tu tập bách hạnh: Practice of all cultivations 

Tu tập cầu vãng sanh Tịnh Độ: Practice seeking rebirth in the Pure Land 
Tu Tập Dự BỊ: Purvam-gama 

Tu tập lực: Power of practice and performance 

Tu Tập VỊ: Practice-path stage 

Tu theo chân lý Phật: Practice the Buddhas truth 

Tu theo hình thức bên ngoài của thân: Outer practices of the body 

Tu Thiền Lục Diệu Môn: Practice (v) meditation in accordance with the six 
mySf€rIous øates 

Tu Tiên: Practice Taosim 

Tuần lễ quán niệm: Rohatsu sesshin 

Túc mạng thông: Recollection of past life 

Túc Tập: Practices from former exIstence 


3212 


Tục Trí: Ordinary wIsdom 

Tuệ Nhãn: Prajnacakshus 

Tuệ giác Tánh Không: Realization of emptiness 

Tuệ quán: Principal Insights 

Tụng giới với giáo hội ít nhất ba tháng một lần: Recite the Pratimoksha with the 
Order at least once 1n three months 

Tụng kinh: Recite the Buddha sutras 

Tùy Duyên Hạnh: Obedient to karma 

Tùy hỷ công đức: Rejoice (v) at others” merits and virtues 

Tùy Phần Giác: Partial apprehension 

Tùy Phòng Tỳ Ni: Rules which are suitable to local conditlons 

Tùy ý: Prakamya 

Tư Ấn: Private seal 

Tư báo: Retribution of thinking 

Tư Lương Đạo: Path of accumulation 

Tứ Phần Luật: Precepts in Four Divisions 

Từ chối không đến để giải quyết sự xung đột: Refuse to come and resolve a conflict 
Từ chối không nghe lời khuyên nhủ hay lời chỉ dạy của những Tăng Ni khác: Refuse 
to listen to the advice and Insftruction of other monks and nuns 

Từ chối lời xin lỗi của ai: Refuse to accept someone else”s apology 

Từ chối phương tiện sống hay từ chối lạc thú?: Rejection of means of life or rejection 
Of pleasures 

Từ chối sự giúp đỡ của Tăng Ni đồng tu: Refuse to ask for help from fellow monks or 
nuns 1n the order 

Từ chối sự hướng dẫn của bạn đồng tu: Refuse guidance from a fellow practitioner 
Từ chối thực hiện giải pháp đã được Tăng Già chấp nhận trong phép Yết Ma: Refuse 
to put Into effect a resolution that has been taken by the Sangha under Sanghakarman 
Procedure 

Tự Chế Tự Thắng: Restrain and gain victory over oneself 

Tự Chứng Và Giáo Pháp: Realization and doctrinal teaching 

Tự Giác Thánh Trí: Pratyatmaryajnana 

Tự hạnh mãn túc: Perfection of one”s work 

Tự Luân: Rotation of words 

Tự Lực: Own strength 

Tự mình có sắc, thấy có sắc: Possessing form, one sees forms 

Tự ngã: Pudgala 

Tự Quán Sát: Reflect with oneˆs own 1ntelligence 

Tự Thọ Dụng Thân: Own enJoyment body 

Tự tính: Own-nature, Prakriti 

Tự Trí: Own intelligence 

Tức Sự Nhi Chân: Phenomena and reality are Identical 


3213 


Tức sự tức lý: Phenomena and therr underlying principles are identical 
Tức Từ: Rest and kind 

Tương Đãi: Relativity of all things 

Tương Tự Giác: Resembling to apprehension 

Tương Tức: Phenomenal identity 

Tướng Phần: Objective appearance 

Tướng thanh tịnh: Perfectly pure and adorned appearance 

Tưởng uẩn: Perception 

Tỷ Thức: Olfactory consciousness 


U 

Ứng Hóa: Responsive incarnation 

Ứng Hóa Lợi Sanh: Revelation for the benefits of other beings 

Ứng Hóa Pháp Thân: Responsive manifestation of the Dharmakaya 
Ứng thân: Response-bodies 


V 

Vạc Dầu: Oil pans 

Vãng Sanh Tịnh Độ: Rebirth In the Pure Land 

Văn báo: Retribution of hearing 

Vấn Đáp: Questions and answers 

Vận hành của các hiện tượng: Phenomenal function 

Vật dụng cá nhân thuộc loại xa xỉ: Personal luxurious items 

VỊ báo: Retribution of tasting 

Viên giáo: Perfect Doctrine 

Viên mãn: Perfection 

Viên phát tâm Bồ Đề: Perfect way of developing the Bodhi Mind 
Viên thành thật tính: Perfect knowledge 

Viên Thực: Perfect reality 

Viên Tịch: Perfect rest 

Viên Tu: Observe all commandments perfectly 

Viễn nhân: Remoter cause 

Vọng Kế Tự Tính: Prabhedanayalakshana 

Vọng tưởng: Polluted thoughts 

Vô dư Niết bàn: Perfect Nirvana 

Vô dư thọ ký: Prediction In finality 

Vô đẳng trụ: Peerless states 

Vô Già Đại Hội: Quinquennial assembly 

Vô học đạo: Path of completely understanding the truth without further study 
Vô học nhân điền: Offerings to those who have completed their course 
Vô lậu căn: Passionless root 

Vô lậu đạo: Passionless path 

Vô Lậu Huệ: Passionless or pure wIsdom 


3214 


Vô lậu môn: Passionless gate 

Vô lậu nhân: Passionless cause 

Vô lậu pháp: Passionless dharma 

Vô minh nghiệp tướng: ObJectively illusory world 
Vô Ngại: Resistless 

Vô ngại đạo: Open way 

Vô Ngại Giải: Power of interpretation 

Vô ngại lực: Power of nonobstruction 

Vô Ngại Quang: Pervasive light 

Vô Nhân Vô Quả: Rewards and punishments are independent of morals 
Vô Sanh Nhẫn: Patience rest in belief in immortality 
Vô thường tu: Practice on the Impermanence 

Vô Thượng Sĩ: Peerless nobleman 

Vô trước lực: Power of nonattachment 

Vô Tướng Sám Hối: Repentance that has no marks 
Vô Tướng Tam Quy-Y Giới: Precepts of the Triple Refuge that have no marks 
Vô úy lực: Power of fearlessness 

Vô VỊ Hư Không: Passive space 

Vu Lan Bồn: Obon 

Vương Thiện: Royal feast 

Vương Tiên: Royal rsi 

Vương Xá: RaJagaha 

Vượt Qua Luyến Ái: Overcome attachment 

Vượt Qua Sự Sân Hận: Overcome anger 








X 

Xá lợi: Relic 

Xả bỏ tiền tài và sắc dục: Renounce wealth and sex 

Xà Thằng Ma Dụ: Parable of the seeming snake 

Xem chỉ tay: Read palms 

Xem thường việc øì: Regard (v) something as Insignificant 

Xin học: Request teachings 

Xuất Gia: Renunciation 

Xuất Gia và Trách Nhiệm Gia Đình Và Xã Hội: Renunciation and family life 
Xuất thế gian Ba La Mật: Paramitas for Sravakas and Pratyeka-buddhas 
Xuất thế gian thượng thượng Ba La Mật: Paramitas of the supreme ones 
Xuất triển cúng dường: Offerings to those who have escaped from the toils 
Xúc: Phassa 

Xúc báo: Retribution of touching 

Xúc trần: Phassarammana 

Xứng Pháp Hạnh: Practice that 1s in accord with the dharma 


3215 


Y 

Y áo: Robe 

Y áo làm bằng các loại vải mỏng, bóng loáng, trơn mướt và màu sắc rực rỡ: Robe made of 
translucent, shiny, silky, or colorful material 

Y Châu: Pearl in the garment 

Y Chỉ (của chư Đại Bồ Tát): Reliance 

Y chỉ cúng dường tất cả chư Phật: Practices of Enlightening Beings based on honoring all 
Buddhas 

Y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh: Rely on the complete teaching, not on the partial 
teaching 

Y nghĩa bất y ngữ: Rely on the meaning, not on the letter 

Y ngoại: Outer robes 

Y Phấn Tảo: Robe of rags 

Y trí bất y thức: Rely on knowledge, not on conditioned consciousness 

Y Vô Tướng: Robe without form 

Ý Căn: Organ of mind 

Ý chí lực: Power of wIll 

Ý-lực: Power of mind 

Ý Mã: Restless and intractable mind 

Yễm Ly Ngũ Dục: Practice of disgust of the five desires 

Yểm quỷ: Paralysis Ghost 


VOLUME ONE 
VOLUME TWO 
VOLUME THREE 
VOLUME FOUR 
VOLUME FIVE 
VOLUME SIX 
VOLUME SEVEN 
VOLUME EIGHT 
VOLUME NINE 
VOLUME TEN 


3216 


TABLE OF CONTENT 


(A-B) 
(C-D) 
(E-F) 
(G-K) 
(L-N) 
(0-R) 
(5) 
(TA-TE) 
(TH-TZ) 
(U-Z) 


1-610 
611-1146 
1147-1876 
1677-2512 
2513-3142 
3143-3726 
3727-4336 
4337-4768 
4769-5224 
5225-5626 


3217 


O 


Oath (n): Lời thể. 

Obaku: Dòng Thiền Hoàng Bá—Smallest of the 
surviving lineages of Jlapanese Zen, the other two 
are Soto and Rinzai, founded by the Chinese 
Ch'an master Yun-Yuan Lung-Chi (Vân Nham 
Long Kỳ - 1673). He traveled to Japan In 1654 and 
founded the schools main temple, Obakusan 
Mampuku-di, in Kyoto. Today 1t 1s the smallest of 
the three Zen lineages, and has only a handful of 
operating temples—Dòng truyền thừa nhỏ nhất 
còn tổn tại trong Thiển tông Nhật Bản, hai dòng 
khác là Tào Động và Lâm Tế được thiển sư Yun- 
Yuan Lung-Ch”i sáng lập. Ông du hành sang Nhật 
Bản vào năm 1654 và khai sơn ngôi tự viện chính 
của tông phái là Obakusan Mampuku-di tại 
Kyoto. Ngày nay nó là dòng truyền thừa nhỏ nhất 
trong ba dòng thiển của Nhật Bản, và chỉ có một 
số ít các chùa hoạt động mà thôi—See Huang-Po- 
Hsi-Yun. 

Obaku-Kiun (jap): Hoàng Bá Hy Vận—See 
Huang-Po-Hsi-Yun. 

Obakushu (jap): Tông Hoàng Bá—See Obaku. 
Obduracy (n): Thambha (p)—Hypocrisy—Cố 
chấp (đa vẻ đạo đức giả) —Sự không thể lay 
chuyển được. 

Obdurate (a): Không thể lay chuyển được. 
Obdurateness (n): See Obduracy. 

Obduration (n): See Obduracy. 

Obedience (n): Sự vâng phục—Sự phục tùng— 
Sự tuân lệnh—Quy-y. 

Obcdience of commandments: Tác Giới— 
Obedience the  commandments, 
fulfillnment of them, in contrast with the ¡inner 


fO external 
grace—Tên gọi khác của “biểu sắc.” Tuân theo 
những giới luật để thành tựu thân khẩu bên ngoài 
(những tác nghiệp của thân và khẩu khi thụ giới 
thì gọi là “tác giới.” Những nghiệp thể thâu nhận 
vào bên trong thân thể thì gọi là “vô tác giới”), 
đối lại với vô tác giới hay vô biểu sắc bên trong. 


Obedience of precepfs: Tuân giữ giới luật— 
See Ten perfecting Mahayana rules. 

Obedient (a): Ngoan ngoãn—Vâng lời. 
Obcdien(t hearing of the Law: Văn—See 
Seven riches. 

Obedient to karma: Tùy Duyên Hạnh— 
According to the first patriarch Bodhidharma, 
“ObedIient to karma” 1s one of the four disciplinary 
processes. Being obedient to karma, there 1s not 
*self” (atman) in whatever beings that 
produced by the interplay of karmic conditlons; 
paIn and pleasure we suffer are also the results of 
OUuF previous action. If Ï am rewarded with fortune, 
honor, efc., this 1s the outcome of my past deeds 
which, by reason of causation, affect my present 
lie. When the force of karma ¡1s exhausted, the 
result Ï am enJoying now will disappear; what 1s 
then the use of being Joyful over 1t? Gain or loss, 
let us accept karma as It brings us the one or the 
other; the spirit Itself knows neither Increase nor 
decrease. The wind of gladness does not move 1t, 
as 1{ IS silenfly in harmony with the Path. 
Therefore, his ¡1s called “being obedient to 
karma.—Theo Tổ Bồ Để Đạt Ma, đây là một 
trong bốn hạnh của Thiển giả. Chúng sanh đều do 
duyên nghiệp mà chuyển thành, chứ chẳng có cái 
“tôi.” Mọi nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. 
Nếu nay được quả báo tốt, hưởng đủ vinh dự, ấy 
là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới được 
vậy. Hễ duyên hết thì lại hoàn không, mừng vui 
nỗi gì? Được mất gì đều tùy theo duyên, nhưng 
tâm người thì không vì vậy mà được thêm hay bớt 
mất cái gì. Nếu thấu đáo được như vậy thì gió vui 
chẳng động, lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói là tùy 
thuận theo duyên nghiệp vậy —See 
disciplinary processes (B). 

Obey (v): Nghe lời —Vâng lời. 

Obey the Buddha”?s teaching: Devote one's 
líe to the Buddha—Entrust one”s lie to the 
Buddha—Quy mệnh (quy mạng) hay là phó thác 
thân mình. 

Obituary: 

1) (a): Thuộc về tang chế. 

2) (n): Cáo phó. 

Object (n): Đối tượng Khách thể—Khách 
quan—Mục đích-Mục tiêu-Phản đối—Bề 


are 


Four 


3218 


ngoà Diện mục—Sự xuất hiện—Birth—Sự 

sanh ra—Vật 

Arising. 

(A) There are three kinds of rupa (appearance or 
object)—Có ba loại sắc—§ee Three kinds of 
Tupa. 

(B) There are five objects of the five senses, 
corresponding to the senses—Có năm cảnh 
hay năm pháp, là cảnh giới sở duyên của ngũ 
căn—See Five obJects of the five senses. 


chất —Material——Appearance— 


Object of any organ 0Ÿ sense: Sensation of any 
organ of sense—Căn trần. 

Objects of the auditory faculty: Đối tượng của 
Nhĩ Căn (âm thanh)—Noise—Sound—Volice. 
Object can be cither internal or external: 
Đối tượng có thể ở trong hay ở ngoài —See Four 
obJects that can be used to develop concentration. 
Object-domain of mere shadow or ïillusion: 
Độc Ảnh Cảnh—The shadow-Image appears 
simply from one”s own Iimagination and has no 
real existence. Of course, 1t has no original 
substance as a ghost which does not exist at all. 
Only the six sense-center, functions on 1t and 
imagines it to be—Hay là ảo giác. Hình bóng chỉ 
xuất hiện tự nơi tưởng tượng và không có hiện 
hữu thực sự. Lẽ đĩ nhiên, nó không có bản chất 
nguyên bản, như một bóng ma vốn không có hiện 
hữu. Chỉ có trung tâm giác quan thứ sáu hoạt động 
và tưởng tượng ra loại cảnh nầy—See Three kinds 
of obJect-domain. 

Object domain of nature or immediate 
percepfion: Tánh Cảnh—The object that has the 
original substance and presenfs It as 1t 1s, Just as 
the five obJects of the sense, form, sound, smell, 
faste and touch, are perceived as they are. The 
fñirst Íive sense-consciousnesses and the eighth, 
the store-conscIlousness, perceive the obJect In this 
way—Tri nhận tức thời, nghĩa là đối tượng có bản 
chất nguyên bản và trình bày nó như là chính nó, 
cũng như năm đối tượng giác quan, sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, được tri nhận như vậy. Tiền ngũ 
thức và đệ bát A Lại Da thức, tri nhận đối tượng 
theo cách nầy. 

Object-domain with the original substance: 
Đối Chất Cảnh- The object has an original 
substance and yet 1s not perceived as 1t is. When 





the seventh, the thought-center, looks at the 
subJective function of the eiphth, the store-center, 
1t considers that It 1s self or ego. The subjective 
function of the eighth, the store-center, has 1fs 
original substance or entity, but it is not seen as If 
1s by the seventh conscIiousness and 1s regarded to 
be self or an abiding ego, which 1s In reality an 
1llusion since ¡t ¡is not self at all—Đối tượng có 
một bản chất nguyên bản nhưng lại không được tri 
nhận đúng y như vậy. Khi đệ thất Mạt Na Thức 
nhìn lại nhiệm vụ chủ thể của đệ bát A Lại Da 
Thức, nó xem thức nầy như là ngã. Nhiệm vụ chủ 
thể của A Lại Da đệ bát thức có bản chất nguyên 
bản, nhưng nó không được đệ thất Mạt Na Thức 
nhìn thấy y như vậy, và chỉ được xem như là ngã, 
mà thực tại thì chỉ là ảo giác vì nó không phải là 
ngã—See Three kinds of object-domain. 

Objects of experienee: Đối Tượng Nhận Biết. 
Objects in meditation: Cảnh vật trong thiển— 
There are ten stages or objecfs in meditatlon—Có 
mười cảnh trong thiển—See Ten stages or objects 
1n medifation. 

Object must be neutral: Đối tượng phải trung 
tnh—See Four obJects that can be used to 
develop concentration. 

Object must be pleasing and acceptable to 
the miỉnd: Đối tượng phải vừa ý—See Four 
objects that can be used to develop concenfrafion. 
Object of any organ of sense: Căn trần. 
Objects of the oufer world: Visaya (skÙ— 
Cảnh —See Three kinds of object-domain. 

Objectf perceived, associated with funcfion: 
Empirical world, associated with function—The 
external, phenomenal world—Cảnh giới 
tướng—Thế giới hiện tượng bên ngoài, còn gọi là 
Hiện Tướng hay Hiện Thức—See Three subtle 
conceptions. 

Objects of recollecfion: Anussati-tthanani (p)— 
Niệm pháp —The six thoughts to dwelÏl upon or six 
objects of recollection—See Six thoughts to dwell 





Or 


upon. 
Object that sui(s you at one time may not be 
acceptable to the miỉnd at another time: Đối 
tượng có lúc thích hợp với bạn nhưng rất có thể 
không được tâm chấp nhận vào lúc khác—See 


3219 


Four objJects that can be used 


concentration. 

Objectify (v): Đối tượng hóa—Khách quan 
hóa—Hiện thực hóa. 

Objective (a&n): Mục đích—Goal—Khách 
quan—(a) Thuộc về khách quan. 

(Lofty) objectives: Mục đích cao tuyệt 
Objective appearance: Part of laksana—Tướng 
Phẳẩn—A form, an idea, a mental ejJect, one of the 
four parfs of function of cognitlon—Một trong tứ 
phần tâm pháp. Tâm thể biến làm cảnh tướng sở 
duyên (tất cả chỉ là khách quan thu nhiếp trong 
tâm lý học) —See Four par(s of function of 
cognition and Four functions of cognifion. 
Objective eye: Bodhisattva-Cakkhu (p)—Như 
Thị Nhãn hay Pháp Nhãn —Bodhisattva truth— 
Pháp nhấãn—The Dharma Eye that penetrates all 
things, to see the truth that releases men from 
reincarnation—Mắt trí huệ của chư Bồ Tát hay 
pháp nhãn nhìn thấu suốt sự vật để cứu độ chúng 
sanh—See Five kinds of eyes or vision. 
Objective observafion: Sự quan sát khách 
quan—The Buddha stressed the Importance of 
obJective observation, one of the keys to the 
Buddhist Through obJective 
observation we realize the real face of sufferings 
and afflictions. Ifs Is obJective observation that 
gives us an opporfuny to cultivate to tofally 
destroy sufferings and afflictions. Thus, objJectIve 
observation plays a key role In the process of 
cultivation—Đức Phật đã nhấn mạnh đến sự quan 
trọng của việc quan sát khách quan là một trong 
những điều tối quan trọng trong việc tu tập theo 
Phật pháp. Qua quan sát khách quan chúng ta 
nhận chân ra bộ mặt thật của khổ đau phiền não. 
Từ đó chúng ta mới có cơ hội tu tập để tận diệt 
hoàn toàn khổ đau và phiền não. Chính vì thế mà 
ở vào bất cứ thời điểm nào trong tiến trình tu tập, 
quan sát khách quan lúc nào cũng giữ vai trò 
chính yếu. 

Objective or the seen portion: Laksana-bhaga 
(sk)——Tướng Phần—See Four functional divisions 
OÝ consciousness. 

Objective  sub-cause:  Alambana-pratyaya 
(sk)—Sở Duyên Duyên—-The objective sub- 
cause, which has an obJect or environment as a 


to develop 





cultivation. 


CONCurring cause, as waves are condiftioned by a 
basin, a pond, a river, the sea, or a boat—Sở 
duyên duyên có một đối tượng hay môi trường khi 
một nguyên nhân diễn ra, thí dụ những làn sóng 
được tạo ra do ao, hồ, sông, biển hay tàu bè —See 
Four sub-causes. 

Objective world: Tướng sinh—See Three 
causes of the rise of the passlons or 1Ïlusions. 
Objectve world and subjectve mỉnd: 
Knowledge of the objective sphere—Cảnh trí. 
Objectively: Khách quan. 

Objecfively ïllusory world: Vô minh nghiệp 
tướng—lIgnorance or the unenliphtened condition, 
considered as In primal action, the stirring of the 
perceptive faculty, assoclated with corpus or 
substance—Vô minh hay tình trạng không giác 
ngộ—See Three subtle conceptIons. 

Objectivity (n): Tính khách quan. 
Objectivization (n): Sự khách quan hóa. 
Oblation: Homa (skt)—Ritual offeringe—Hộ ma. 
Obligation: Nghĩa vụ—Trách nhiệm. 

Obliterate grave sỉns: Obliterate wrongdoings 
of countless eons—Tiêu trừ tội chướng trong 
nhiều kiếp. 

Obon: Lễ Vu Lan Bồn—A Japanese term for 
Ullambana, a yearly festival in which people 
make offerings to the spiris of the dead. The 
practice goes back to a story In the Pali Canon, In 
which  Maudgalyayana through this 
psychic power that his mother had been reborn as 
a hungry ghost (Preta-skt, peta-p). The Buddha 
advised him to Iinvite an assembly of monks to 
celebrate a food offering and to recite to pray for 
his mother. By making offerings and performing 
rituals for her, he was able to free her from her 
suffering. The festival began In China ïn the sixth 
century and was later ¡introduced to Vietnam, 
where 1t incorporated elements of local tradition 
of “worshipping ancestors.” It usually celebrated 
during the month of July Luna calendar year 
(usually ¡in August—Từ Nhật Bản dùng để chỉ 
“Vu Lan Bồn,” một lễ hội hàng năm trong đó 
người ta cúng vật thực cho ma quỷ và người chết. 
Câu chuyện trong kinh tạng Pali, trong đó Mục 
Kiền Liên chứng nghiệm thần thông nên thấy mẹ 
mình bị tái sanh làm ngạ quỷ. Đức Phật khuyên 


realized 


3220 


ông nên thỉnh chúng Tăng làm lễ cúng dường vật 
thực và tụng kinh cầu siêu cho bà. Với lễ cúng 
dường và cầu siêu cho bà, ông đã giúp bà thoát 
khỏi khổ đau. Lễ hội Vu Lan bắt đầu tại Trung 
quốc vào khoảng thế kỷ thứ sáu và sau này được 
đưa vào Việt Nam, tại đây người ta phối hợp 
những yếu tố về truyền thống thờ ông bà. Lễ Vu 
Lan thường được tổ chức vào tháng bảy âm lịch 
(thường rơi tháng 8 dương lịch) —See 
Ullambana and Ullambana basins. 

Obsecene (n): Tà Dâm——See Sexual misconduct. 


vào 


Obscuranfism (n): Chủ nghĩa ngu dân. 
Obscuration (n): Sự tối ám về cảm xúc. 
Obscuration of false views: Jneyavarana 
(skÐ——-Hindrance of knowledge—Sở tri chướng— 
The intellectual hindrance—Trí huệ trần tục cho 
những điều không thật là thật làm cẩn trở chân trí 
huệ—Worldly wisdom, assuming the seeming as 
real, a hindrance to true wisdom. The barrler of 
the known, arising from regarding the seeming as 
real. 

Obscurafon of  negafve cemofions: 
Klesavarana (skÙ— Hindrance of passions or 
afflicive hindrance—Phiển não chướng hay 
những dục vọng và ảo tưởng làm tăng tái sanh và 
trở ngại Niết bàn— The passions and delusion 
which aid rebirth and hinder entrance Into nirvana. 
Obscure (a): Black (a): Dark—Sombre—Tối 
tăm. 

Obscure and ambiguous: Lờ mờ. 

Observanee (n): Sự trì giữ 

Observance of the commandmenfs: Giới (Trì 
giớI)—See Seven sacred graces. 

Observancce with determination: Adithana- 
Uposatha (p)—Tâm niệm thuyết giới (tâm niệm 
hành trì giới luật). 

(Religious) observances: LỄ hội. 

Observance of the commandments: Trì giới— 
See Ten merits, and Ten merits of the cultivation 
of the mindfulness of the body. 

Observance in the heart: Ly Tướng Giới—Vô 
Tướng Giớ—The Iinner commands, in contrasf 
with the external observance or rituals—Người 
giữ giới, tâm không bám víu, coi chư pháp cũng 
như hư không, hiểu rõ không có giữ giới và phạm 


giới, đối lại với Tùy Tướng Giới hay nghi thức lễ 

bái bên ngoài. 

Observance of the rules: Tu Hành hay trì giữ 

giới luật—See Five developments. 

Observant: 

l1) (a): Giữ nghiêm giới luật. 

2) (n): Người tuân thủ giới luật—Người phụng 
hành giới luật. 

Observation (n): 

l) Sự quan sát. 

2) Sự trì giữ: Keeping. 

Observatfions of Great Enlightening Beings: 

Quán sát của chư Đại Bồ Tát —There are ten 

kímnds of observaton of great enliphtening 

beings—See Ten kinds of observation of Great 

Enlightening Beings. 

Observe (v): Trì giữ. 

Observe one”s acfions: Theo dõi hành vi của 

mình. 

Observe all commandmenfs perfectly: Viên 


Tu—To obseve the complete Tien-T”ai 
meditation, at one and the same tine to 
comprehend the three Iideas of noumenon, 


phenoumenon, and the middle path—Viên tu vạn 
hạnh để thành Phật. Pháp môn đồng thời tu tam 
quán Không Giả Trung của tông Thiên Thai để 
thành Phật. 

Observe in contrary order: Nghịch Tu—To 
observe 1n confrary order; to observe before death 
the Buddhist rites In preparation for i—Những 
Phật sự sau khi một người đã quá vãng. 

Observe the disciplinary rules: Giữ giới. 
Observe a fasf: To fast—Trai giới. 

Observe the laws: To keep the law——Thủ pháp. 
Observe the law of abstinence: Trai Tr—To 
keep the regulation of abstinence, I.e. food at the 
regulation tImes— Trì trai giữ giới, thí dụ như thọ 
trai đúng thời. 

Observe (v) the mental patterns of all 
senfient beings in each moment of thoupht: 
Niệm niệm quán tâm hành của tất cả chúng 
sanh—See Ten ways in which Buddhas remain 
unhindered. 

Observe (v) moral precepfs: Giữ giới. 


3221 


Observe moral precepfs 
concentration: Giữ giới mới phát định. 
Observe precepfs: Keep the rules—Trì giới. 
Observe senfienf beings and seeing that they 
are already bound and tied down but are 
stiII fond of other bondagse: By observing this, 
Bodhisattvas develop great compassion, one of the 
ten circumstances 1n which Bodhisattvas develop 
their compassionate minds—Bồ Tát quán thấy 
chúng sanh làm những điều ác mà còn thích lao 
mình thêm vào trong các sự ràng buộc khác nữa, 
mà khởi tâm đại bi —See Ten circumstances in 
which Bodhisattvas develop their compassionate 
minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 
carry out wicked actions: Bồ Tát quán thấy 
chúng sanh làm những điều ác mà khởi tâm đại 
bi —Bodhisattvas observe sentient beings and 
seeing that they carry out wicked actions to 
develop great 
circumstances in which Bodhisattvas develop theIr 
compassionate minds—See Ten circumsfances In 
which Bodhisattvas develop their compassionate 
minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 


do no( have any place to lean on: By 
observng this, Bodhisatvas develop great 
compassion, one of the ten circumstances In which 
Bodhisatvas develop their compassionate 
minds—Bồ Tát quán sát thấy các chúng sanh 
không nơi nương tựa mà khởi tâm đại bi—See 
Ten circumsftances In which Bodhisattvas develop 
their compassionate minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 


are drowning ỉn the ocean of life and death: 
By observing this, Bodhisattvas develop great 
compassion, one of the ten circumstances In which 
Bodhissattvas develop their compassionate 
minds—Bồ Tát quán thấy chúng sanh bị chìm 
đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi tâm—See 
Ten circumstances In which Bodhisattvas develop 
theIr compassionate minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 
are far away and have losí the Buddha 


Dharma: By this, Bodhisattvas 


develops 


compassion, one of the ten 


observing 


develop great compassion, one of the ten 
circumstances in which Bodhisattvas develop their 
compassionate minds—Bồổ Tát quán thấy chúng 
sanh xa mất Phật pháp mà khởi tâm đại bi—See 
Ten circumsfances In which Bodhisattvas develop 
their compassilonate minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 


are not fond of wholesome dharma: By 
observng this, Bodhisatvas develop great 
compassion, one of the ten circumstances In which 
Bodhisatvas develop their compassionate 
minds—Bồ Tát quán thấy chúng sanh không ưa 
thích pháp lành mà khởi tâm đại bi —See Ten 
ciIrcumstances In which Bodhisattvas develop theIr 
compassionate minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 


are not kind and øood-natured: By observing 
this, Bodhisattvas develop great compassion—Bồ 
Tát quán thấy chúng sanh tâm tánh chẳng điều 
thuận mà khởi đại bi tâm—See Ten circumstances 
1n which Bodhisatvas  develop theIr 
compassionate minds. 

Observe senfient beings and seeing that they 
sleep soundly in the long nigpht of binding 
ipnorance: By observing this, Bodhisatvas 
develop great one of the 
circumstances in which Bodhisattvas develop their 
compassionate minds—Bồổ Tát quán thấy chúng 
sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi tâm 
đại bi—See which 
Bodhisattvas develop their compassionate minds. 
Observe senfient beings and seeing that they 
suffer in poverty without wholesome karma: 
By observing this, Bodhisattvas develop great 
compassion, one of the ten circumstances In which 
Bodhisatvas develop their compassionate 
minds—Bồ Tát quán thấy chúng sanh nghèo cùng 
khốn khổ, không có căn lành mà khởi đại bi 
tâm—See which 
Bodhisattvas develop theIr compassionate minds. 
Observe senfient beings and seeing that they 
are trapped cenduring sufferings for an 
exfensive period of time: By observing this, 
Bodhisattvas develop great compassion, one of the 
ten circumsfances in which Bodhisattvas develop 
their compassionate minds—Bồổ Tát quán thấy 


compassion, ten 


Ten cicumsftances In 


Ten circumstances in 


3222 


chúng sanh bị vương mang tội khổ lâu dài mà khởi 
tâm đại bi—See Ten circumstances in which 
Bodhisattvas develop their compassionate minds. 
Observe the vinaya rules: Trì giới. 

Observer (n): Người quan sát—The Buddha 
taught: “he mind 1s like a monkey, the thought 1s 
like a horse.” Whenever our mind wanders to 
other thoughts, be aware of them, but do not get 
involved in them emotionally or intellectually; do 
not comment, condemn, evaluat€ or appraise 
them, but bring our attention back to the nature 
rhythm of our breathing. Our mind may be 
overwhelmed by evil and unwholesome thoughts. 
This 1s to be expected. It is in meditation that we 
understand how our mind works. Become aware 
of both the good and evil, the ugly and beautiful, 
the wholesome and unwholesome thoughts. Do 
not elated with our good thoughts and depressed 
with the bad. These though come and go like 
actors on a stage. When we hear sounds, become 
aware of them and bring our attention back to our 
breath. The same with regard to smell, taste 
(whíich you may get mentally), touch, pain, 
pleasure and so forth. Sincere Buddhists should 
observe the thoughts In a calm detached way. 
Mindfulness means observing whatever happens 
Iinside oneself, whenever one does, not judging 1t 
as good or bad, Jjust by watching with naked 
Sincere Buddhists should always 
thngs objectively, not subJectively, 
observing with our naked awareness. In Buddhist 
cultivation, Impartial observation 1s the key to 
release all attachments—Đức Phật dạy: “Tâm 
(nhảy nhót loạn động) như con vượn, ý (chạy lung 
tung) như con ngựa.” Mỗi khi tâm phóng đi, duyên 
vào những tư tưởng khác, hãy hay biết sự phóng 
tâm ấy nhưng không để mình bị cảm xúc, cũng 
không suy tư về những tư tưởng này. Không nên 
phê bình, chỉ trích, đánh giá, hay ngơi khen những 
tư tưởng ấy mà chỉ đem sự chú tâm của mình trở 
về nhịp thở tự nhiên. Chúng ta có thể bị những tư 
tưởng bợn nhơ hay bất thiện tràn ngập. Điều này 
có thể xảy ra. Chính trong khi hành thiển chúng ta 
hiểu biết tâm mình hoạt động như thế nào. Hãy 
tỉnh thức và hãy biết cả hai, những tư tưởng cao 
thượng và những tư tưởng thấp hèn, những gì tốt 
đẹp và những øì xấu xa, thiện và bất thiện. Không 


aWwareness. 
observe 


nên tự tôn kiêu hãnh vì những tư tưởng tốt và ngã 
lòng thất vọng với những ý nghĩ xấu. Tư tưởng 
đến rồi đi, không khác gì các nghệ sĩ trên sân 
khấu. Khi nghe tiếng tiếng động hãy ghi nhận, có 
“tiếng động”, rồi đem tâm trở về hơi thở. Cùng 
thế ấy, khi có mùi, có vị, có xúc chạm, đau, 
sướng, v.v... hãy theo dõi những tư tưởng ấy một 
cách khách quan, tự tại và không dính mắc. Tỉnh 
giác chú niệm nghĩa là quan sát bất cứ việc gì 
xảy đến bên trong ta và trong tác phong của 
chúng ta, chớ không xét đoán xem nó tốt hay xấu. 
Phật tử thuần thành nên luôn nhìn sự vật một cách 
khách quan chứ không chủ quan, chỉ quan sát với 
sự hay biết suông. Nhìn một cách khách quan 
không vương vấn dính mắc với những tư tưởng ấy. 
Trong tu tập theo Phật giáo, quan sát vô tư là chìa 
khóa buông bổ mọi dính mắc. 

Observer of the precepts: Keeper of the 
discipline—Thì luật. 

Observing and benefifing all senfient beings: 
Giới quán sát lợi ích tất cả chúng sanh—See Ten 
kinds of preceptfs. 

Observing the palace ladies and attendants, 
they develop great compassion: Quán những 
thê thiếp và kẻ hầu người hạ nơi nội cung mà 
sanh lòng đại b—See Ten kinds of Buddha-work 
1n all worlds In all times of the Buddhas (B) (3). 
Observing that all sentient beings are 
unreal, they develop great kindness: Quán 
chúng sanh hư vọng chẳng thật mà sanh lòng đại 
từ: —See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (3). 

Observing that there is nothing enjoyable ỉn 
the world, they develop great joy: Quán các 
thế gian không một øì là đáng thích mà sanh lòng 
đại hỷ—See Ten kinds of Buddha-work ¡in all 
worlds in all trmes of the Buddhas (B) (3). 
Observing the various causes and conditions 
0f senfient beings” environmenfs: Quán sát 
những cảnh giới các loại nhơn duyên mà làm Phật 
sự—See Ten kinds of Buddha-work ïn all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (9). 

Obsessed: Bị ám ảnh. 

Obsession (n): Ma ám——Tà ám. 

Obstacles (n): Trở ngạ—Chướng—See Ten 
Hindrances. 


3223 


Obstacles of afflictions: Phiền não chướng— 
One of the three types of obstacles for any 
Buddhist cultivators—Một trong ba trở ngại cho 
bất cứ người tu Phật nào—See Three Hinderers. 
Obstacles to cultivatfion: Những chướng ngại 
sự tập (Visions, Drowsiness, 
Discouragement, Fault-finding, Afflictions, efc). 
Obstacles of delusion: Moho kincanam (p)—Si 
chướng—See Three dharmas (XXVHI). 

Obstacles of hatred: Dosa kincanam (p)—Sân 
chướng—See Three dharmas (XXVII). 

Obstacles of karma: Nghiệp chướng—The 
obstacles of karma. This Is the most serlous 
obstacles in the three types of obstacles for any 
Buddhist cultivators—Nghiệp chướng là trở ngại 
nghiêm trọng nhất trong ba chướng cho bất cứ 
người tu Phật nào—See Three Hinderers. 
Obstacles of Lust: Rago-kincanam (p)—Tham 
chướng—See Three dharmas (XXVII). 

Obstacles of retribution: Quả báo chướng— 
One of the three types of obstacles for any 
Buddhist cultivators—Quả báo chướng, một trong 
ba trở ngại cho bất cứ người tu Phật nào—See 
Three Hinderers. 

Obstacles of women: Chướng ngại của nữ 
nhân—According to the Lotus Sutra, Devadatta 
Chapter, there are five hindrances or obstacles of 
women——Theo phẩm Đề Bà trong Kinh Pháp Hoa, 


cho tu 


người nữ có năm chướng ngạ—See Five 
hindrances of women. 

Obstinate (a): 

l) Grau (skÐ—Grabh (skÐ—-Graha (skÐÙ— 


Seize—Grasp—Hold on to—Maintain—Cố 

chấp 

Stubborn—Head-stronge—Stiff-necked—— 

Pighead—Cứng đầu—Chấp nhứt. 

Obstinate view: Drstiparamasra (skt)—Kiến thủ. 

1) Wrong views caused by atfachment to one”s 
own erroneous understandings: To hold 
heterodox doctrines and be obsessed with the 
sense of the self—Những tranh cãi do chấp 
vào ý kiến cố chấp vào thiên kiến của mình, 


2) 


một trong ngũ Kiến—See Five kinds of wrong 
VICWS. 

Conservative standpoint: Kiến thủ kiến (khư 
khư bảo thủ ý kiến của mình) —That is the 


2) 


tendency of those who maintain their point of 
View or resist and oppose change. For 
example, there are some out-dated customs 
sull practiced ¡in Vietnam such as using 
Chinese money papers and burning them at 
funeral ceremonies. In fact, Buddhist funeral 
rifes are simple. Relatives and friends recIfe 
the Amitabha Sutra to help free the dead from 
suffering. Buddhists, especially monks and 
nuns, prefer cremation to burial, since the 
fñirst mode 1s more economic, and hygienic 
than the second one. Moreover, with time, the 
burial srounds would extend considerably, 
reducing thus the land reserved for cultivation 
and other utilities—Lối nầy là khuynh hướng 
của những người giữ lấy ý mình và chống lại 
sự thay đổi. Không ý thức được sự sai quấy, 
mà vẫn giữ ý, không thèm nghe người khác; 
hoặc vì tự ái hay vì cứng đầu ngang ngạnh cứ 
tiếp tục giữ cái sai cái dở của mình. Chẳng 
hạn như ở Việt Nam người ta có thói quen đốt 
giấy vàng mã theo phong tục của Trung Hoa 
trong đám tang. Kỳ thật, đám tang theo nghi 
thức Phật giáo thật đơn giản. Thân bằng 
quyến thuộc tế tựu về tụng Kinh A Di Đà để 
hộ niệm cho người chết thoát khổ. Phật tử, 
nhất là chư Tăng Ni thích được hỏa táng hơn 
là địa táng vì cách nầy vừa đở tốn kém lại 
vừa hợp vệ sinh hơn. Hơn nữa, theo thời gian 
đất chôn sẽ tăng một cách đáng kể làm giảm 
đi đất dành cho sự canh tác và xây cất các 
công thự tiện ích khác. 

Obstruet (v): Làm bế tắc —To block. 

Obstruct (v) someone?s path: Án ngữ—To put 

obstacles in someone”s way. 

Obstructing condifion of the passage to 

Nirvana: (skt)——Chướng 

pháp. 

Obstruction of affliction: Phiển não ngại—The 

obstrucion of temptaton or 

entrance Into nirvana peace by perturbing the 

mind, one of the two obstructlons—Một trong hai 

trở ngại. Phiển não kiến tư làm rối loạn thân tâm, 

trở ngại che lấp đường vào niết bàn. ** See Two 

hindrances. 

Obstruction caused by suffering: Khổ ách. 


Antarayikadharma 


defilement to 


3224 


Obstruction of the delusive passions to entry 
into truth: Hindrance of the delusive passions to 
entry Into truth—Hoặc chướng. 

Obstrucfon of heterodox views: Kiến 
Chướng—Các loại tà kiến dấy lên gây chướng 
ngại cho Bồ Đề Tâm ( obstruction to Bodhi-mind 
or enlightenment). 

Obstructive (a): Cần trở. 

Obstrucftive karma: Upapilaka (p)—Nghiệp 
Ngăn Trở—According to the Abhidharma, an 


obstuctive karma ¡1s a karma which cannot 
poduce 1s own result (wholesome or 
unwholesome), but nevertheless obsfrucfs, 


frustrates, or delays some other karma from 
producing results, countering 1s efficacy or 
shortening the duration of 1fs pleasant or painful 
results—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), 
nghiệp ngăn trở không có quả thiện ác của chính 
nó, nhưng có thể ngăn cẩn hay làm chậm trễ sự 
trổ quả của các nghiệp khác. 

l) Even though a productive karma may be 
Song at a 1s accumulated, 
obstructive karma directly opposed to It may 
conteract 1t so that 1t becomes Impaired when 
producing 1ts results: Cho dù nghiệp tái tạo có 
cường thịnh vào lúc thành lập, mà bị nghiệp 
ngăn trở trực tiếp đối lại, sẽ làm cho nghiệp 
tái tạo trở nên vô hiệu quả. 

For example a wholesome karma tending to 
produce rebirth superlor plane of 
©existence may be impeded by an obstructive 
karma so that 1t generates rebirth in a lower 
plane: Tỷ như một nghiệp tái tạo thiện có 
khuynh hướng đưa chúng sanh tái sanh vào 
cõi cao hơn, có thể bị nghiệp ngăn trở đưa 
vào tái sanh nơi cõi thấp hơn. 

A wholesome productive karma tends to 
produce rebirth among high families may be 
1mpeded by an obstructive karma, therefore, 1t 
may produce rebith among low families: 
Nghiệp tái tạo tốt có khuynh hướng đưa 
chúng sanh tái sanh vào những gia đình cao 
sang, có thể bị nghiệp ngăn trở làm cho tái 
sanh vào những gia đình hạ tiện. 

A wholesome productive karma tends to 
produce longevity may be Iimpeded by an 
obstructive karma, therefore life may become 


time It an 


2) 


1" a 


3) 


4) 


shortened: Nghiệp tái tạo tốt có khuynh 
hướng mang lại trường thọ cho chúng sanh, lại 
bị nghiệp ngăn trở làm cho đoản thọ. 

A wholesome productive karma tends to 
produce beauty may be ¡impeded by an 
obstructive karma, therefore 1t may produce a 
plain appearance: Nghiệp tái tạo tốt có 
khuynh hướng mang lại sắc diện đẹp đẽ, có 
thể bị nghiệp ngăn trở làm cho dung mạo trở 
nên tầm thường. 

An unwholesome productive karma tends to 
produce rebirth in the great hells may be 
counteracted by an obstructive wholesome 
karma and produce rebirth In the minor hells 
or among the hungry ghosts: Nghiệp tái tạo 
bất thiện có khuynh hướng đưa chúng sanh tái 
sanh vào những đại địa ngục, có thể bị nghiệp 
ngăn trở đối kháng lại và chúng sanh ấy có 
thể tái sanh vào những địa ngục nhẹ hơn hay 
vào cõi nøa quỷ. 

** See Four types of kamma (karma). 

Obftain (v): Prap or Prapta (skQ-—To attain—To 
obtain—Đắc. 

Obftain (v) awareness: Buddhi-labhati (p)—Đạt 
được tánh giác—To afttain awareness. 

Obtain (v) blessings: Được (đặng) phước. 
Obtain (v) buddhi: See Obtain awareness. 
Obtain the commandments: Đắc giới—Attain 
to the understanding and performance of the moral 
law—Obtain the commandments—To obtain the 
commandmenfs; to atfain to the understanding and 
performance of the moral law—Được trao truyền 
giới pháp, hiểu và hành trì giới pháp một cách tinh 
chuyền. 

Obtain oneˆ”s desires: Obtain one”s aim—Đắc ý. 
Obtain the fruit of deeds or life: Đắc quả. 
Obtain (v) knowledge: Jnanam-labhati (p)—Đạt 
được sự hiểu biết—To attain knowledge. 

Obtain (v) the marrow: Đắc Tủy—To obtain 
the secret, the essence of a certain method of 
cultivaton—Đắc được cốt tủy hay chỗ cùng cực 
của lý nhiệm mầu (theo Truyền Đăng Lục, tổ Bồ 
Đề Đạt Ma nói với Huệ Khả, ta đã trải qua chín 
năm muốn trở về Thiên Trúc. Huệ Khả đảnh lễ 
thầy, rồi lui lại hầu phía sau. Tổ Đạt Ma dạy: 
“Ông đã đạt được chỗ cốt yếu của ta.” Liền quay 


5) 


6) 


3225 


lại bảo Huệ Khả: “Ngày xưa Đức Như Lai đem 
chính pháp nhãn tạng giao phó cho ngài Ca Diếp, 
và truyền thừa mãi đến ta. Nay ta giao phó cho 
ông, ông hãy giữ gìn. Ta trao áo Cà sa cho ông để 
làm tín.”). 

Obtain the meaning of a sutra: Đắc ý (hiểu 
được nghĩa lý của kinh). 

Obftain ordinafion ïn a ceremony: Tác Pháp 
Đắc—Được truyền giới qua nghi thức—See Three 
kinds of obtaining the commandments. 

Obtain (v) a peaceful mỉnd: Đạt được tâm an 
ổn. 

Obtain perfect enlightenment: Chứng đạo quả 
Bồ Để—This is one of the eight surpassing things. 
Those who keep the first eipht commandmenfs 
receive eight kinds of reward—Đây là một trong 
tám loại thắng pháp. Những ai thọ trì bát trai giới 
sẽ được tám loại công đức thù thắng—See Eight 
Surpassing things. 

Obtain precep(s: Đắc giới—Attain to the 
understanding and performance of the moral law 
(to obtain the commandmemts; to atfain to the 
understanding and performance of the moral 
law)—Được trao truyền giới pháp, hiểu và hành 
trì giới pháp một cách tinh chuyên. 

Obtain (v) salvation: Enter the monastic life—— 
Obtain  transport the of 
transmigration—Đắc Độ. 
l) To obtainn transport 
transmigration; to obtain salvation: Được đưa 
sang bờ giải thoát (sinh tử ví như biển lớn, 
Niết Bàn ví như bờ bên kia). Vượt qua được 
biển sinh tử đến bên kia bờ Niết Bàn gọi là 
đắc độ (trong kinh Di Giáo, Đức Phật đã dạy: 
“Những người đáng được độ, dù là trời hay 
người đều đã được độ. Những người chưa 
được độ cũng đã tạo nhân duyên được độ). 

A Sramanera enters the monastic life: Nghi 
thức Sa Di cắt tóc xuất gia cũng được gọi là 
“Đắc Độ. 

Obfaïin all thỉngs as if nothing: Được mọi pháp 
mà tưởng chừng như không có pháp—See Eight 
Øreaf powers of personalIty. 

Obfain transport across the 
transmigrafion: Obtan salvaion—Enter the 
monastic life—Đắc độ—See Obtain salvation. 





aCTOSS TIVeT 


across the river of 


2) 


river 0Ÿ 


Obtain the victory: To win—Đắc thắng. 
Obtain the way: Đắc Đạo —Attain (v) nirvana— 
To enter Iinto Nirvana—Reach enlightenment— 
Reach perfection—To obtain the way, or relipion; 
by obedience to the commandments, practice of 
mediftation, knowledge, 
enlightenment—Nhập Niết bàn hay đạt đến Niết 
bàn nhờ vào giới, định, huệ và đạt được giác ngộ 
(trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, chứng được đế lý gọi là 
đạo, nhờ thực hành tam học mà phát sinh ra trí tuệ 
đó thì gọi là “đắc đạo”). 

Obtain (v) wisdom: Jnanam-labhati (p)—Đạt 
được trí huệ—To attfain wisdom. 

Obtained: Upasampanna (skt)—Received—Thọ 
nhận. 

Obtained without labor: Bất lao nhi hoạch 
(không lao nhọc mà thu đạt kết quả). 

Obtainable (a): Labbho (p)—Có thể đạt được— 
Attainable. 

Obtaining: Patilabha (p)—Đang đắc được— 
Attanment—Acdquisitlon—Gaining. 

Obtaining the commandments: There are 
three kinds of obtaining the commandments—Có 
ba loại thọ giới —See Three kinds of obtaining the 
commandmehns. 

Obfaining all thỉngs as if nothing: This ¡is one 
of the eipht great powers of personality or 
sovereisn ¡independence—Được mọi pháp mà 
tưởng chừng như không có pháp. Đây là một trong 
tám cái ngã tự tại lớn—See Bát Đại Tự Tại Ngã. 
Occasions of indolence: Kusita-vatthuni (p)— 
Giải đãi (lười biếng) —According to the Sangiti 
Suffa In the Long Discourses of the Buddha, there 
are eipht occasions of ¡indolence—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự giải 
đãi —See Eight occasions of indolence. 
Occasions for making effort: Arabbha-vatthuni 
(p)—Tinh tấn sự— According to the Sangiti Sutta 
1n the Long Discourses of the Buddha, there are 
eipht occasions for making an effort—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám sự tinh 
tấn—See Eight occasions for making an effort. 
Occasion of sins: Dịp cho người ta tạo tội. 
Occasional cause: Cơ hội nguyên nhân. 
Occasional Mental Factors: Tâm Sở Riêng 
Biệt—See Fifty-two mentfal states. 


and tO atfain 








3226 


Occasional offering: Tùy Chí Thí—See Eight 

kinds of almsgiving (A) (1). 

Occasionalism (n): Chủ nghĩa cơ hội. 

Occult (a): Secret—Esoteric—Hidden—Huyển 

bí —Bí ẩn—Huyềển diệu —Thần bí. 

Occult cause: 

l1) Esoteric cause: 
cause—Mật nhân. 

2) Great mystery—Mysterious 
Mysticism—Huyễn cơ. 

Occult expression: Samdha (skt)—Mật Ngữ— 

Esoteric expression—Secret language—Secret 

meaning—Ngôn ngữ bí mật của tông Chân Ngôn. 

Occult meaning: Ấn mật nghĩa—Esoteric or 

Secret meaning. 

Occult receiving of the prediction: Chẳng 

hiện tiền —See Ten ways of receiving the 

prediction of Budhahood (B). 

Occult teaching: Bí 

Doctrine. 

Occult World: Spirit world. 

Occulfism (n): Huyền học—Chủ nghĩa huyền 

bí Chủ trương không dùng phương pháp khoa 

học, chỉ cần lực huyền diệu mà biết được. 


Occult cause—Recondite 


mechanism—— 


giáo—See  Esoteric 


Occupied: Bận rộn—To be busy. 

Occurence of feasts: Việc trùng các lễ trong 
một ngày. 

Ocean: Sagara (skt)—Biển—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 27, there are 
ten kinds of ocean of Great Enlightening Beings. 
Enliphtenng Beings abide the 
concentration of freedom ¡n the elemental cosmos 
also attain ten kinds of ocean. Once Great 
Enlightening Beings have attaned these ten 
oceans, they also atfain ten kinds of excellence— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 27, có mười thứ 
hải của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
Pháp giới tự tại đại Tam muội cũng sẽ được mười 
thứ hải. Chư Đại Bồ Tát một khi đã được mười thứ 
hải nầy, thời lại cũng được mười thứ thù thắng— 
See Ten kinds of excellence and Ten kinds of 
ocean of Great Enlightening Beings. 

Ocean of affliction: Phiền não hải—The ocean 
of moral afflicion which engulfs all beings— 
Phiền não của chúng sanh sâu rộng như biển cả. 


who in 


Ocean assembly: Hải Chúng—A great assembly 
of monks, the whole body of monks—Đại chúng 
Tăng hay toàn thể chư Tăng. Giáo hội của chư 
Tăng Ni được ví như Hải Chúng hay Hải hội, vì 
đây cũng là sự hội họp lớn của những người đồng 
lý tưởng giải thoát như chỉ một vị mặn của muối. 
Ocean of the bhutatathata: Chân Như Hải— 
Tánh hải (biển chân như)—The all-containing, 
Immaterial nature of the Dharma, or Immaterial 
nature of the Dharmakaya 1s limifless—Lý tánh 
của chân như sâu rộng như biển cả, bao trùm tất 
cả, đó là cảnh giới của pháp thân Như Lai. Pháp 
tính chân như có đây đủ vô lượng công đức tính. 
Ocean of bodhi or enlighfenment: Quả Hải 
hay biển Bồ Đề hay giác ngộ. 

Ocean of Buddhas: Chư Phật hải—See Ten 
kinds of ocean of Great Enlightening Beings. 
Ocean of Buddha-knowledge: Phật hải trí. 
Ocean of Buddha?s methods: Pháp Môn Hải 
(pháp môn đối trị phiền não của Phật nhiều như 
biển cả). 

Ocean of death: Tử hải (biển sanh tử luân hồi). 
Ocean of desire: Ái Dục Hải—Dục Hải—So 
called because of its extent and depth—Biển dục 
vọng thâm sâu và bao la, không đáy và vô bờ 
bến. 

Ocean of the đdharma-nature: Pháp Tánh 
Hải—The dharma-nature, vast, unfathomable as 
ocean—Pháp tánh sâu rộng, không thể đo lường 
được, ví như biển cả bao la. 

Ocean of empfiness: Không hải. 

Ocean of faculties: Chư căn hải—See Ten kinds 
of ocean of Great Enlightening Beings. 

Ocean of faith: Tín Hải —The true virtue of the 
believing heart Is vast and boundless as the 
ocean—Đại dương của niềm tin. Thực đức của 
lòng tin, rộng lớn vô biên như biển cả. 

Ocean of kalpa: Kiếp hải—Great in number— 
Số lượng kiếp rất nhiều, ví như lượng nước biển. 
Ocean of karma: Nghiệp hải—The vast, deep 
ocean of evil karma—Ác nghiệp thì nhiều vô số 
như đại dương sâu rộng. 

Ocean of lands: Chư sát hải—See Ten kinds of 
ocean of Great Enlightening Beingst. 


3227 


Ocean-like character and influence of 


virtue: Đức hải. 

Oceans of menfal inclinafions of all kinds of 
senfient beings: Biển tâm sở thích của các loài 
chúng sanh—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds ¡in all times of the Buddhas (B) (7). 

Ocean of merit and virtue: Côg đức hải. 
Ocean of mỉnd: Chư tâm hải—Thức Hải—The 
bhutatathata as the store of all mind—Biển của 
tạng thức. Gọi chân như là Như Lai tạng của tạng 
thức (chân như tùy duyên mà sinh ra các pháp 
giống như nước là chân như sanh ra sóng biển là 
các pháp, nên gọi là thức hải) —See Ten kinds of 
ocean of Great Enlightening Beings. 

Ocean of misery: Misery ¡s limitless and as deep 
as the ocean—Khổ hải. 

Ocean of mortality: Samsara (skt)—Biển sanh 
tử. 

Ocean naøa: Hải long vương—The Ocean-Naga, 
or Dragon King of the Ocean—Vua của loài rồng 
biển (theo Kinh Phật Thuyết Hải Long Vương, 
ngày ấy Đức Phật đang ở núi Linh Thứu, khi đại 
chúng đang quây quần, chợt thấy Hải Long Vương 
dẫn vô số quyến thuộc đến. Đức Phật bèn giảng 
thuyết thâm pháp. Hải Long Vương hoan hỷ thỉnh 
Phật xuống Long cung để được cúng dường và 
được nghe thuyết pháp. Đức Phật nhận lời, Long 
vương làm một tòa điện lớn, trang trí bằng thất 
bảo như lưu ly, xa cờ, xích châu, mã não, vân vân, 
chung quanh nạm vàng ròng. Lại cho làm con 
đường lót bằng toàn vàng bạc và lưu ly từ bờ biển 
đến Long cung để đón Đức Thế Tôn và đại 
chúng. Đức Thế Tôn dẫn vô lượng đại chúng đến 
Long cung, ngồi lên tòa sư tử trên đại điện rồi 
thuyết pháp để giáo hóa quyến thuộc của Long 
Vương). 

Ocean of nagas: Sagara (skt)—Dragon King of 
the ocean—Hải long vương—Hàm hải. 

Ocean pearls: Hải châu——Indicating things hard 
to obtain—Chỉ cái gì khó đạt được. 

Ocean of pracfices: Chư hạnh hải—See Ten 
kinds of ocean of Great Enlightening Beings. 
Ocean seal: Hải Ấn- The ocean symbol, 
indicating the vastness of the medifation of the 
Buddha, the vision of all things—Còn gọi là Hải 
Ấn Định, tên của tam muội mà Phật đã sở đắc. 


Biển thiển định bao la của Phật mà tất cả các 
pháp đều hiện ra trong biển trí đó—See Ocean 
Seal Samadhi. 

Ocean Seal Samadhi: Hải Ấn Tam Ma Địa—A 
state of concentraton of the highest level, 
mentioned 1n the Avatamsaka Sutra. The mind 1s 
likened to the ocean, which when calm and 
without a single wave, can reflect everything 
throughout the cosmos, pasf, present and future— 
Trạng thái tập trung ở mức độ cao, được nói đến 
trong Kinh Hoa Nghiêm, trạng thái tâm như đại 
dương, một khi fĩnh lặng và không gợn sóng sẽ 
phần chiếu mọi vật trong vũ trụ, quá khứ, hiện tại 
và vị lai. 

Ocean of senfien( beings: Chúng sanh hải— 
See Ten kinds of ocean of Great Enlightening 
Beings. 

Ocean of sorrow: Ưu hải (ưu tư phiển muộn của 
chúng sanh rộng như biển cả mênh mông). 

Ocean of spiritual powers: Thần thông hải— 
See Ten kinds of ocean of Great Enlightening 
Beings. 

Ocean symbol: Đại Hải Ấn-Hải Ấn Tam 
Muội—The ocean symbol, as the face of the sea 
reflects all forms, so the samadhi of a bodhisattva 
reflecfs to him all truths. Ocean symbol Indicates 
the vastness of the meditation of the Buddha, the 
vision of all things—Lấy mặt nước biển cả in hiện 
muôn hình vạn trạng để so với Tam muội của Bồ 
Tát bao hàm hết thẩy vạn pháp. Còn gọi là Hải 
Ấn Định, tên của tam muội mà Phật đã sở đắc. 
Biển thiển định bao la của Phật mà tất cả các 
pháp đều hiện ra trong biển trí đó (biểu tượng tiêu 
biểu cho sự bao la trong thiền định của Đức Phật, 
có sức nhìn thấy hết vạn hữu)—See Ocean Seal 
SamadhI. 

Ocean tide voices: The voice of the Buddha— 
Âm thanh của Đức Phật—-Hải Triểu Âm—Âm 
thanh của hải triểu được ví như tiếng thuyết pháp 
của Phật, oai mãnh và vang đội khắp như tiếng 
sóng biển (Hải Triều Âm còn dùng để chỉ thanh 
danh của chư Phật và chư Bồ Tát tỏa rộng khắp 
muôn phương, ai nghe tới cũng nễ sợ như sự hùng 
vĩ của sóng biển. Sóng biển tuy vô niệm nhưng 
không trái thời, cũng giống như âm thanh thuyết 
pháp tụng kinh của chư Tăng Ni luôn luôn thích 
hợp với thời cơ). 


3228 


Ocean of truths: Chư pháp hải—See Ten kinds 
of ocean of Great Enlightening Beings. 

Ocean of virtue: Công đức hải—Đức Hải—The 
ocean like character and influence of virtue—Ảnh 
hưởng của công đức sâu rộng như biển cả mênh 
mông—See Ten kinds of ocean of Great 
Enlightening Beings. 

Ocean of vows: Chư nguyện hải—See Ten kinds 
of ocean of Great Enlightening Beings. 
Ocean-Wide Lotus assembly: Liên Trì Hải 
Hội—Lotus assembly represents the gathering of 
Buddha Amitabha, the Bodhisattvas, the sages and 
sainfs and all other superlor beings In the Land of 
Ulumate Bliss. This Assembly 1s called Ocean- 
Wide as the participants infinte 1n number, 
spreading as far and wide as the multtude of 
oceans in the Dharma Realm—Liên trì hải hội 
tiêu biểu cho sự tập hợp của Phật A Di Đà, chư 
Bồ tát, các bậc thức giả, Thánh chúng, cùng các 
thượng thiện nhân câu hội nơi Tây Phương Cực 
Lạc. Gọi là Liên trì Hải Hội vì số người tham dự 
là vô số, trải đài ra như đại dương trong pháp giới. 
Ocean of wisdom: Trí hải—Buddha-wisdom ¡s 
as deep and wide as the ocean—Trí tuệ Phật sâu 
và rộng như đại dương. 

Oceanic knowledge entering the unexcelled, 
complete perfect enlightenment: Trí Như Biển 
Nhập Vô Thượng Bồ Để—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of oceanic knowledge 
unexcelled, complete perfect enlightenment. 
Enliphtening beings who abide by these can attain 
the ocean of supreme knowledge of Buddhas— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Trí 
như biển nhập vô thượng Bồ Đề của chư đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật— 
See Ten kinds of oceanic knowledge enfering 
1nto unexcelled, complete perfect enlightenmernt. 
Octagonal: Bát giác. 

Odana (p): Cơm. 

Oda-Nobunaøa (jap): Điển Tín Trường (1534- 
1582). 

Odata (p): Trắng. 

Odenberg, Hermanmn (1854-1920): An eminent 
German buddhologIst in the twentieth century, 


entering Into 


best known for his work on Pali canonical texts 
and his influential book “The Buddha, his Life, his 
Doctrine, his Commumty.” He also translated the 
Dipavamsa and edited the five volumes of the 
Vinaya-Pitaka—Một nhà Phật giáo học nổi bật 
vào thế kỷ 20, nổi tiếng với những văn kinh Pali 
và bộ “Đức Phật, Cuộc Đời, Giáo Pháp, Tăng 
Đoàn.” Ông cũng phiên dịch Biên Niên Sử Pali 
(Dipavamsa) và xuất bản 5 quyển trong Luật 
Tạng. 

Odour of sanctfity: Hương thơm của sự thánh 
thiện. 

Odourferous objecf: Grandharammana (p)— 
Hương Trần—The atom or element of smell, one 
of the six gunas—Hương trần là mùi hương của 
lục trần như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp..., 
khiến người ngửi thấy có cảm giác khoái lạc 
(người tu Phật, đối với những mùi thơm không vui 
thích, đối với mùi thối không khó chịu, mà giữ 
mình tự nhiên trước hương trần)—See Six sense 
obJects. 

Of awe-inspiring power and  virtue: 
Mahatejas (skÐ—Able to suppress evil-doers and 
protect the good—Đại oai đức. 

Of dull capacity: Unable to receive Buddha- 
truth—Độn căn. 

Of lion-courage: Sư tử vô úy —According to the 
Tien-T°ai Sect, this is one of the six kinds of 
contemplation or six kinds of Kuan-Yin—Theo 
trường phái Thiên Thai, đây là một trong sáu quán 
pháp —See SIx kinds of contemplation. 

Of notable virtue: Danh đức. 

Of penetrative powers: Intelligent—Căn lợi. 
Of universal ligh(: Đại quang phổ chiếu — 
According to the T”1en-T”ai Sect, this 1s one of the 
six kinds of contemplation or six kinds of Kuan- 
Yin—Theo trường phái Thiên Thai, đây là một 
trong sấu quán pháp —See Six kinds of 
contemplation. 

Of all virtues, filal piety is the most 
important: Bách thiện hiếu vi tiên (trong trăm 
điều tốt, hiếu hạnh là quan trọng hơn cả). 

Offend (v): Gây tội—Vi phạm luật. 

Offend (v) the eye: Gai mắt —To shock the eye. 
Offend against the law: To break the moral or 
ceremony laws—Phạm Giới Luật —At the time of 





3229 


the Buddha, there were two bhiksus who broke the 
prohibitions, and being shameful of their sins they 
dared not call on the Buddha. They came to ask 
Upali and said to him: “Upali, we have broken the 
commandments and are ashamed of our sins, so 
we dare not ask the Buddha about this and come 
to you. Please teach us the rules of repentance so 
as fo wipe out our sins.” Ủpali then taught them 
the rules of repentance. At that time, VimalakirtI 
came to Upali and said—Khi Đức Thế Tôn còn tại 
thế, có hai vị Tỳ Kheo phạm luật hạnh, lấy làm 
hổ thẹn, không dám hỏi Phật, đến hỏi Ưu Ba Li 
rằng: “Dạ thưa ngài Ưu Ba L¡! Chúng tôi phạm 
luật thật lấy làm hổ thẹn, không dám hỏi Phật, 
mong nhờ ngài giải rõ chỗ nghi hối cho chúng tôi 
được khỏi tội ấy.” Ưu Ba L¡ liền y theo pháp, giải 
nói cho hai vị. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến nói 
với Ưu Ba Lï: 

*. “Upali, do not aggravate therr sins which you 
should wipe out at once without further 
disturbing their minds. Why? Because the 
nafure of sin is neither within nor without, nor 
1n between. As the Buddha has said, “living 
beingøs are impure because their mỉnd are 
impurce; if their mỉnds are pure they are all 
pure.ˆ And mind also is neither withim nor 
without, nor in between. Their minds being 
such, so are theIr sins. Likewise all things do 
not øo beyond (their ) suchness. Upali, when 
your mind 1s liberated, 1s there any remaining 
impurity?°: “Thưa ngài Ưu Ba Lï, ngài chớ kết 
thêm tội cho hai vị Tỳ Kheo nầy, phải trừ dứt 
ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao? Vì tội 
tánh kia không ở trong, không ở ngoài, không 
ở khoảng giữa. Như lời Phật đã dạy: “Tâm 
nhơ nên chúng sanh nhơ, tâm sạch nên 
chúng sanh sạch.? Tâm cũng không ở trong, 
không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Tâm kia 
như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. Các 
pháp cũng thế, không ra ngoài chơn như. Như 
ngài Ưu Ba Lï, khi tâm tướng được giải thoát 
thì có tội cấu chăng?” 

* Ưu Ba Li đáp: 'Không.”—Upali replied: 
“There wIll be no more.” 

*  Vimalakirti said: “Likewise, the minds of all 
living beings are free from Iimpuritles. Upali, 
false thoughfs are Impure and the absence of 


false thought 1s purity. Inverted (Ideas) are 
Impure and the absence of inverted (ideas) 1s 
purity. Clinging to ego 1s Impure and non- 
clnging f0 ego IS pUTHY. Upali, all 
phenomena rise and fall without staying (for 
an Instant) like an illusion and lightning. All 
phenomena do not wait for one another and 
do not sfay for the time of a thought. They all 
derive from false views and are like a dream 
and a flame, the moon In water, and an Image 
in a miror for they are born from wrong 
thinking. He who understands this 1s called a 
keeper of the rules of discipline and he who 
knows It 1s called a skillful interpreter (of the 
precepts).” Ông Duy Ma Cật nói: “Tất cả 
chúng sanh tâm tướng không nhơ cũng như 
thế! Thưa ngài Ưu Ba Li! Vọng tưởng là nhơ, 
không vọng tưởng là sạch; điên đảo là nhơ, 
không điên đảo là sạch; chấp ngã là nhơ, 
không chấp ngã là sạch. Ngài Ưu Ba Li! Tất 
cả pháp sanh diệt không dừng, như huyễn, 
như chớp; các Pháp không chờ nhau cho đến 
một niệm không dừng; các Pháp đều là vọng 
kiến, như chiêm bao, như nắng dợn, như trăng 
dưới nước, như bóng trong gương, do vọng 
tưởng sanh ra. Người nào biết nghĩa nầy gọi 
là giữ luật, người nào rõ nghĩa nây gọi là 
khéo hiểu.” 

At that “time, the two bhiksus declared: “What 
a supreme wisdom which 1s beyond the reach 
of UỦpali who cannot expound the highest 
pñnciple of diseipline and morality?”—Lúc 
đó hai vị Tỳ Kheo khen rằng: “Thật là bực 
thượng trí! Ngài Ưu Ba Li nầy không thể sánh 
kịp. Ngài là bực giữ luật hơn hết mà không 
nói được.” 

Upali said: “Since T left the Buddha I have not 
met a sravaka or a Bodhisatva who can 
surpass hi rhetoric for his great wisdom and 
perfect enliphtenment have reached such a 
high degree.'—Ưu Ba L¡i đáp rằng: “Trừ Đức 
Như Lai ra, chưa có bực Thanh Văn và Bồ 
Tát nào có thể chế phục được chỗ nhạo 
thuyết biện tài của ông Duy Ma Cật. Trí tuệ 
ông thông suốt không lường.” 

Thereupon, the two bhiksus got rid of theIr 
doubfs and repenfance, set their mind on the 
quest of supreme enlightenment and took the 





3230 


vow that make all living beings acquire the 
same power of speech: Khi ấy, hai vị Tỳ 
Kheo dứt hết nghi hối, phát tâm Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác và phát nguyện rằng: 
“Nguyện làm cho tất cả chúng sanh đều được 
biện tài như vậy.” 
Offend agains( one?s superior: To hurt a 
superior”s feelings—Phạm thượng. 
Offender (n): Criminal—Culprit—Tội 
(người vi phạm luật). 
Offense (n): Offence—Phạm tộ—Xúc phạm— 
See Sin and Two kinds of offenses. 
Offer (v): Puja (skt & p). 
l) Cúng dường —Dâng 
support—To make offerings to. 
2) To celebrate the anniversary of defunct (the 
dead)—LễỄ cúng tưởng niệm người quá cố. 
Offer to the Buddha: Cúng Phật. 
Offer (v) flowers and incense: Cúng dường 
hương hoa. 
1) Buddhists 
Buddha as an outward form of respect to the 
Buddha: Phật tử cúng dường hương hoa là để 
tổ lòng tôn kính Đức Thế Tôn. 
Buddhists offer flowers and incense to the 
Buddha as an outward form of respect to the 
Buddha. When we offer flowers, we think that 
as those flowers fade we also fade and die; 
therefore, there 1s nothing In this world for us 
to cling on. Ủndersfand this, we will try our 
best to practice Buddha-dharma—Phật tử 
cúng dường hương hoa là bên ngoài tỏ lòng 
kính trọng Phật. Khi cúng dường hoa, chúng 
ta nên nghĩ rằng hoa nầy rồi sẽ tàn phai héo 
úa và hoại diệt đi, chúng ta cũng sẽ hoại diệt 
như vậy, không có một thứ gì trên đời nầy 
đáng cho ta bám víu. Hiểu như vậy, chúng ta 
sẽ quyết tâm hết lòng dụng công tu hành 
Offer incense in honor of someone: Dâng 
hương cúng dường aI. 
Offer incense to worship the Buddhas: Dâng 
hương hoa cúng dường chư Phật. 
Offer presenfs to monks and nuns on a 
fasting ceremony: Trai Tăng (cúng dường thực 
vật lên chư Tăng Ni trong ngày trai nhật). 


nhân 


lên—-To offer—To 


offer flowers and incense to the 


2) 





Offer respecffully: Kính Dâng—To present 

respectfully. 

Offer with reverence: Cung kính thí. 

Offer one”s seat to others: The seat offering— 

Sàng tọa thí (bố thí chỗ ngồi) —Nhường chỗ cho 

người —See Seven kinds of offering (B). 

Offer the shelter: Phòng xá thí—To let others 

spend the night at one"s home—Cho phép ai ngủ 

qua đêm—See Seven kinds of offering (B). 

Offer someone something: Bestow someone on 

something—Cúng dường ai vật gì. 

Offer a way: To open a way—Buddha Dharma 

offers a safe way to the Deathless, to NÑirvana—— 

Mở Ra Một Con Đường. 

Offerings: Dana (skt)—Cúng dường. 

) An overview of Offerings: Tổng quan về 
Cúng dường —Offerings to the Buddha and 
Bodhisattvas mean to express respect and 
grattude to them. I( 1s similar to children 
payIng respect to their parents, as well as 
students  showing øgrattude toward theIr 
teachers—Cúng dường đến chư Phật và chư 
Bồ Tát để tỏ lòng biết ơn. Điều nầy cũng 
giống như con cái tổ lòng cung kính cha mẹ, 
hay như học trò tôn kính thầy vậy. 

(ID Categorles of Offerings—Phân loại Cúng 
dường: 

(A) Có hai loại cúng dường—There are two forms 

Of service or offerings—See Two forms of 

Service or Offerings. 

Ba loại cúng dường: The three kinds of 

offerings or pralses—See Three kinds of 

offerings and Three modes of serving the 

Buddha. 

According to The Middle Length Discourses 

of the Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, there 

are four kinds of purification of offerineg— 

Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, 

có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 

dường—See Four kinds of offerings and Four 
kinds of purIfication of offering. 

(D) Có năm thứ lễ vật để cúng dường——There are 
fñive kinds of offerinsgs, or five Buddhist 
offerings—See Five kinds of offerings. 

(E) According to The Middle Length Discourses 
of the Buddha, Dakkhinavibhanga Sutra, there 
are seven kinds of offerings made to the 


(B 


` 


( 


~< 


3231 


Sangha—Theo Trung Bộ, Kinh Phân Biệt 
Cúng Dường, có bảy loại cúng dường cho 
Tăng Chúng—See Seven kinds of offerings 
(C). 

According to the Sampasadaniya Sutta and 

Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are seven persons worthy of 

offerings—Theo Kinh Tự Hoan Hỷ và Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy 

loại người đáng kính trọng—See Seven 

persons worthy of offerings. 

(G) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are eight 
persons worthy of offerings—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám 
loại người đáng được cung kính—See Eight 
persons worthy of offerings. 

(H) See Ten kinds of offerings. 
qIH) The Buddhaˆs teachings on “Offerings” In the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Cúng Dường” trong Kinh Pháp Cú: 
Month after month, even though one makes 
an offerings of a thousand for a hundred 
y€ars, yet It 1s no better than one momenrt that 
he pays homage to a saint who has perfected 
himself (Dharmapada 106): Mỗi tháng bỏ ra 
hàng ngàn vàng để sắm vật hy sinh, tế tự cả 
đến trăm năm, chẳng bằng trong giây lát cúng 
dường bậc chân tu; cúng dường bậc chân tu 
trong giây lát thắng hơn tế tự quỷ thần cả 
trăm năm. 
Should a man, for a hundred years, tend the 
sacrificial fire in the forest, yet 1t is no better 
than just one moment he honours the saint 
who has perfected himself; that honour 1s 
indeed better than a century of fire-sacrifice 
or fire-worship (Dharmapada 107): Cả trăm 
năm ở tại rừng sâu thờ lửa, chẳng bằng trong 
giây lát cúng dường bậc chân tu; cúng dường 
bậc chân tu trong giây lát thắng hơn thờ lửa 
cả trăm năm. 

Whatever alms or offering a man has done for 

a year to seek merit, is no better than a single 

quarter of the reverence towards the righteous 

man (Dharmapada 108): Suốt một năm bố thí 
cúng dường để cầu phước, công đức chẳng 
bằng một phần tư sự kính lễ bậc chính trực 

(chánh giác). 


(F 


~ 


Ù) 


2) 


3) 


4) For a man who has the habit of constant 
honour and respect for the elder, 
blessings will Increase: longevity, beauty, 
happiness, and good health (Dharmapada 
109): Thường hoan hỷ, tôn trọng, kính lễ các 
bậc trưởng lão thì được tăng trưởng bốn điều: 
sống lâu, đẹp đếẽ, tươi trẻ, khỏe mạnh. 
Whoever pays homage and offering, whether 
to the Buddhas or thetr disciples, those who 
have overcome 1llusions and got rid of grief 
and lamentation (Dharmapada 195): Kẻ nào 
cúng dường những vị đáng cúng dường, hoặc 
chư Phật hay đệ tử, những vị thoát ly hư vọng, 
vượt khỏi hối hận lo âu. 

The merit of him who reverences such 
peaceful Ones be 
measured by anyone (Dharmapada 196): 
Công đức của người ấy đã cúng dường các 
bậc tịch tịnh vô úy ấy, không thể kể lường. 
Though receiving little, 1f a Bhikhshu does not 
disdain his own gains, even the gøods pralse 
such a monk who Just keeps his life pure and 
1ndusfrious (Dharmapada 366): Hàng Tỳ kheo 
dù được chút ít cũng không sinh tâm khinh 
hiểm, cứ sinh hoạt thanh tịnh và siêng năng, 
nên đáng được chư thiên khen ngợi. 
Offerings to the Birth-Body of the Buddha: 
Cúng Dường Sinh Thân Phật—See Two forms of 
offering (II). 

Offering of the body: Praise of the body—Thân 
nghiệp cúng dường See Three kinds of 
offerings. 

Offering a book (or a masterpiece) to the 


four 


5) 


6) 


and  fearless cannot 


7) 


public: Cúng dường một quyển sách hay tác 
phẩm đến đại chúng. 

Offering box: 
dường. 
Offering to Buddha: Cúng dường lên Đức Phật 
(Phật cúng). 

Offerings to the Buddha after the summer 
retreat: Lạp Phật Ngày cúng dường Phật và 
chư Tăng, thường là ngày rằm tháng 7 âm lịch 
(usually on the 15” of the seventh month lunar 
calendar). 


Donaton box— Thùng cúng 





3232 


Offering to the Buddha-Birth Body: Cúng 
Dường Sinh Thân Phật—See Two forms of 
offering (II). 

Offerings to the Buddha?s Dharma Body: 
Cúng Dường Pháp Thân Phật—See Two forms of 
offering (II). 

Offering of the Buddha-truth: Pháp cúng 
dường—Pháp thí—Among the varlous offerings to 
the Buddhas, the offering of the Dharma 1s the 
hiphest because 1t enable the audience to 
transcend Birth and Death and ultimately attain 
Buddhahood—Trong các pháp cúng dường lên 
chư Phật, Pháp thí là cao tột vì nó làm cho người 
nghe có thể vượt qua khỏi vòng luân hồi sanh tử 
để cuối cùng đạt thành Phật quả—See See 
Dharma-puJa, and Two forms of offering (TT). 
Offering of Countenance: Bố thí hòa tu (nụ 
cười hiển hòa)—To offer a soft countenance with 





smile to others—Ban cho một nụ cười hiển hòa 
êm dịu—See Seven kinds of offering (B). 
Offering of đharma: Pháp Thí —The almsgiving 
of the Buddha-truth—Truth-giving—Offering of 
the Buddha-truth—See Offering of the Buddha- 
truth. 

Offerings to the Dharma: Dharma-puja (skt—— 
Moral offering—Serving the Dharma—Pháp Cúng 
Dường—See Dharma-puJa. 

Offering of eyes: Bố thí Mắt —This is to offer a 
warm glance to others which will give them 
tranguility—Một cái nhìn nỗng ấm có thể làm cho 
tha nhân cảm thấy an tịnh—See Seven kinds of 
offering (B). 

Offering of the fearlessness: Vô úy thí. 
Offerings of flowers and incense: Cúng Dường 
Hương Hoa—To offer flowers and incense—See 
Offer (v) flowers and Incense. 

Offerings of food to the Triratna: Trai Diên— 
Cúng dường thức ăn đến Tam Bảo. 

Offering of goods: Dana (sk)—Tài cúng 
dường— Tài Thí-Almsgiving, or offering of 
goods. This 1s also one of the three modes of 
serving a Buddha, offerings or giffs of material 
goods—Lấy của cải, quần áo, thức ăn, ruộng 
nương, nhà cửa, châu báu mà bố thí. Đây cũng là 
một trong ba phép cúng dường một vị Phật, lấy 
của cải châu báu thế gian mà cúng dường lên chư 


Phật—See Two forms of offering (II), Two forms 
Of service or offerings, Three kinds of offerinss, 
Three modes of serving the Buddha, Four kinds of 
offerings, Four kinds of purification of offering, 
Five kinds of offerings, and Seven kinds of 
offerings. 

Offerings of good or right conduct: Hành trì 
tốt. Đây là một trong ba loại cúng dường đến Đức 
Phật—This 1s one of the three modes of serving 
the Buddha—See Three modes of serving the 
Buddha. 

Offerings at the ørave: Dã Bố Thí—To scatter 
offerings at the grave to satisfy hungry ghosts— 
Cúng các âm hồn ngạ quỷ tại nhà mồ. 

Offerings of incense, flowers, and fruits: 
Dâng hương, hoa, quả——This ¡is one of the three 
modes of serving the Buddha—Đây là một trong 
ba loại cúng dường đến Đức Phật —See Three 
kinds of offerings. 

Offering of the lips: Praise of the lips—Khẩu 


nghiệp cúng dường —See Three kinds of 
offerings. 
Offerinss of material goods: Tài Cúng 


Dường—See Three kinds of offerings. 

Offerings made before a meal: Sanh Phạn— 
According the Nirvana Suữa, 
offerings made before a meal of a small portion of 
food to ghosts and all others living or souls—Theo 
Kinh Niết Bàn thì đây là một phần cơm cúng cho 
ma quỷ và chư chúng sanh trước khi chư Tăng Ni 
độ cơm. 


{O these are 


Offering a meal for monks: Trai Tăng—To 
provide a meal for monks—Cúng dường chư Tăng 
hay cúng dường thức ăn đến chư Tăng. 

Offering of the mỉnd: Praise of the mind—Ý 
nghiệp Three kinds of 
offerings. 

Offering all one”s goodness to all the living 
and to the Buddha-way: Hồi Hướng—Hỗồi 
hướng công đức hay đem tất cả thiện căn sở tu 
hướng vào chúng sanh và Phật đạo—See Five 
sfages In a penitential service (l). 

Offering not purified by both the giver and 
the recipient: Có sự cúng dường, cả người cúng 
dường và người nhận cúng dường đều không 
thanh tịnh—See Four purificatlons of offerings. 


cúng dường —See 


3233 


Offerings of praise and reverence: Khẩu 
nghiệp cúng dường —This Is one of the three 
modes of serving the Buddha—Tỏ lòng tôn kính. 
Đây là một trong ba loại cúng dường đến Đức 
Phật —See Three kinds of. offering. 

Offering purified by both the giver and the 
recipient: Có sự cúng dường, cả người cúng 
dường và người nhận đều thanh tịnh—See Four 
pur1fications of offerings. 

Offcering purified by the giver, but not by 
the recipient: Có sự cúng dường, người cúng 
dường thanh tịnh, nhưng người nhận cúng dường 
lại không thanh tịnh—See Four purificatons of 
offerings. 

Offering purified by the recipient, but not 
by the giver: Có sự cúng dường, người nhận 
cúng dường thanh tịnh, nhưng người cúng dường 
lại không thanh tịnh—See Four purificatons of 
offerings. 

Offering to a Sangha of Bhikkhus: Cúng 
dường cho Tỳ Kheo Tăng—See Seven kinds of 
offerings. 

Offering to a Sangha of both Bhikkhus and 
Bhikkhnis headed by the Buddha: Cúng 
dường cho cả hai Tăng Chúng với Đức Phật là vị 
cầm đầu khi Ngài còn tại thế_—See Seven kinds 
of offeringøs. 

Offering to a Sangha of both Bhikkhus and 
Bhikkhunis after the Tathagata has attained 
fñinal Nirvana: Cúng dường cho cả hai Tăng 
Chúng sau khi Đức Phật nhập diệt—See Seven 
kinds of offerings. 

Offering to a Sangha of Bhikkhunis: Cúng 
dường cho Tỳ Kheo Ni—See Seven kinds of 
offerings. 

Offering and saying: “Appoint so many 
bhikkhus and Bhikkhunis for me from the 
Sangha: Cúng dường và nói rằng: “Mong Tăng 
chúng chỉ định cho tôi một số Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường các vị ấy— 
See Seven kinds of offerings. 

Offering, saying: “Appoint so many 
Bhikkhus for me from the Sangha.”: Cúng 
dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định 


một số Tỳ Kheo như vậy” để tôi cúng dường các 
vị ấy—See Seven kinds of offerings. 

Offering, saying: “Appoint so many 
Bhikkhunis for me from the Sangha.”: Cúng 
dường và nói rằng: “Mong Tăng chúng chỉ định 
một số Tỳ Kheo Ni như vậy” để tôi cúng dường 
các vị ấy —See Seven kinds of offerings. 
Offering to the spirits: Linh Cúng—Offerings 
to the spirits who are about the dead during the 
forty-nine days of masses—Cúng vong linh người 
chết trong vòng 49 ngày (bảy thất đầu). 

Offering of tea: Điện Trà—To make an offering 
of tea to a Buddha, founder of a sect, and/or 
spiris—Dâng cúng trà lên Đức Phật, Tổ, hay chư 
hương linh. 

Offering to The Triple Gem (three Gem§): 
Cúng dường Tam Bảo. 

Offerings to those who are sfill living ïn the 
toils: Tại triển cúng dường—Cúng dường để cầu 
phước báo nhơn thiên cho mình (cúng dường cho 
những vị còn luân lưu trong sanh tử) —See Two 
forms of offering (). 

Offerings to those who have completed their 
course: Vô học nhân điển—Cúng dường cho 
những người đã hoàn thành tu tập—See Two 
fields for the cultivation of happiness (B). 
Offerings to those who have escaped from 
the toils: Xuất triển cúng dường—Cúng dường 
không cầu phước báo nhơn thiên (cúng dường cho 
những vị đã thoát ly sanh tử)—See Two forms of 
offering (). 

Offering (Tiỉbetan tradition): Cúng dường theo 
truyền thống Tây Tạng. 

l1) Refuge Protectors, venerable Gurus, together 
with your retinues, Ï present you oceans of 
clouds of various offerings: Hỡi đấng Quy-Y 
Hộ Pháp của muôn loài, hỡi đấng Bổn Sư tôn 
kính cùng Thánh chúng, chúng con xin kính 
dâng biển mây phẩm vật cúng dường. 

From spacious, elegant vessels, radiant and 
preclous flow gently forth four stteams of 
purifying nectars: Từ bình tịnh thủy tôn quý, 
đẹp và tỏa rạng hào quang, tuôn ra bốn dòng 
Cam Lộ thanh tịnh chảy êm ái. 

Flowering trees, garlands excellently arr and 
beautiful flowers fill the earth and sky: Cây 


2) 


3) 


Bộ, 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


3234 


nở đây hoa đẹp, vòng hoa, bó hoa, trang nhã 
xếp đây đất và trời. 

Blue summer clouds of lapis smoke from 
fragrant Incense billow up to the hipghways of 
the gods: Mây xanh mùa hạ cuồn cuộn trên 
trời, khói lam tỏa từ hương trầm thơm ngát. 
Joyful dancing light SUnS, mOONS, 
glittering Jewel and flaming lamps dispels the 
billion worlds' darkness: Ánh mặt trời, ánh 
trăng rực rỡ như châu báu. Ánh đèn cúng 
dường nhảy múa vui mừng, xua tan màu đen 
của muôn ức triệu thế giới. 

Scented water, imbued with fragrances of 
camphor, sandlewood and saffron, collects 
into great lake: Nước thơm cúng dường nhiều 
như biển tỏa thơm lừng mùi nghệ, trầm hương 
và long não cuồn cuộn tỏa ra tận chân trời. 
Delicacles of gods and men, drink and 
nourishing food of a hundred flavours amass 
at Mt. Meru: Phẩm vật và người thanh lịch, 
thức uống và các thức ăn ngon yến tiệc làm 
từ trăm vị hương lấy từ núi Tu Di. 

Music from an endless varlety of varlous 
Instruments fills the three realms: Nhã nhạc 
không ngừng từ bao học cụ, âm điệu hòa hợp 
giao hưởng đến ba cõi. 

Goddesses of outer and Inner desire obJectfs, 
holding symbols of sipht, sound, smell, taste 
and touch, pervade all directions: Chư Thiên 
nữ của phẩm vật trong và ngoài mang biểu 
tượng gìn giữ Sắc Thanh Hương Vị Xúc tràn 
ngập muôn phương. 

Refuge-Protectors, Treasures of compassion, 
eminent and supreme field of merit with pure 
faith I present to you a billion times over, MI. 
Meru and the four continents, the seven 
precious royal emblems the precIous minor 
symbols and more perfectly deligphtful 
environments and their beings and a great 
treasure of all that gods and humans use or 
desire: Chúng con kính dâng đấng Quy-Y Hộ 
Pháp của muôn loài tất cả châu báu của Từ 
Bi. Chúng con kính dâng người ruộng Công 
Đức tối hảo tối thượng với tín tâm thanh tịnh. 
Núi Tu Di với bốn đại lục hằng muôn ức tỷ 
lần, bẩy biểu tượng tôn quí của hoàng gia, 
các biểu tượng tôn quí phụ và nhiều phẩm vật 
khác. Là cảnh giới kỳ diệu Mạn Đà La cùng 


from 


11) 


12) 


các chư Phật an trụ bên trong và đại kho tàng 
đầy nguyện ước và châu báu của chư Thiên 
Nhân. 

To please you, venerable Gurus, [ offer 
objects actually set out and a vision of a 
pleasure grove on the shore of a wish- 
granting sea, stewn with thousand-petalled 
lotuses that captivate all minds. They are 
offerings arising from samsara and nirvana s 
Everywhere are flowers of the 
worldly and supramundane virtues of the 
three doors of myself and others, and myriad 
fragrant. It ¡s laden with fruis of the three 
trainings, two stages and five paths: Để vui 
lòng đấng Bổn Sư tôn kính, chúng con kính 
dâng những phẩm vật an bày và những phẩm 
vật quán tưởng như lùm cây an lạc trên bờ 
của biển Như Ý Nguyện: Trải bày với nhiều 
hoa sen ngàn cánh, chiếm trọn trái tim là 
những phẩm vật cúng dường lấy từ công đức 
của cõi Ta Bà và cõi Niết Bàn, nơi phủ đầy 
hoa, chính là công đức vô lượng của ba cửa 
ngỏ của chúng đệ tử và mọi hữu tình trong 
thế giới này và các cảnh giới trên. Tỏa đầy 
muôn vàn hương thơm của các phẩm vật cúng 
dường Phổ Hiển Bồ Tát, trỉu nặng trái quả 
tam học, hai giai đoạn và năm đạo lộ. 

I offer a liberation of Chinese tea, saffron 
bright, delicately perfumed, rích with a 
hundred flavor. The five hooks, five lamps 
and so forth are purified, transformed and 
1ncreased Into an ocean of nectar. Ï offer even 
1llusion-like consorts of youthful slender and 
skiled ¡in the 64 arts of love; a host of 
messenger field-born, 
mantra-born and simultaneously-born: Chúng 
con xin cúng dường, rưới trà thơm vàng như 
nghệ ướp thơm trăm vị huy hoàng với tràng 
hoa thanh nhã. Đây, ngũ câu, ngũ đăng và 
mọi thức đều thanh tịnh hóa, chuyển hóa và 
tăng trưởng thành biển nước Cam Lộ. Chúng 
con kính dâng lên người cả những Phật mẫu 
như ảo diễm kiều, chủ tể các sứ giả Thiên Nữ 
sinh trong cảnh giới Phật, từ chú nguyện và 
sinh cùng lúc với khuôn mặt mảnh dẻ, tỏa 
rạng ánh sinh lực trẻ và tỉnh tường 64 nghệ 
thuật tình yêu. 


Virfues. 


beautiful dakinis; 


3235 


13) Unobstructed great wIisdom simultaneous with 
bliss, the sphere of the actual unelaborated 

of all things, sponfaneous 
indivisible, beyond thought and expression, 
supreme ultimate Bodhicitta, I offer to you. 
To cure the 404 affliction-caused diseases. Ï 
offer all kinds of potent medicines, and I offer 
myself as a servant to please you. Pray keep 
me ¡in your service as long as space endures: 
Chúng con kính dâng lên người Bồ Đề Tâm 
tối thượng không thể nghĩ bàn, vượt khỏi 
ngôn từ, tự nhiên và không phân ha. Vũ trụ 
Tánh Không của mọi sự vật, như như và giải 
thoát khỏi mọi tà kiến; Kim Cang Bồ Đề 
không ngăn ngại đồng thời với Hỷ Lạc. 
Chúng con kính dâng lên người tất cả những 
loại thần y diệu dược để điều trị những bệnh 
trầm kha gây ra từ bốn trăm lẽ bốn nỗi khổ 
đau phiền não. Và với lòng tôn kính, chúng 
con kính dâng lên người thân mình để phụng 
sự và làm vui lòng người. Xin nguyện cầu 
Đức Bổn Sư giữ chúng con lại để phụng sự 
người mãi mãi khi trời đất còn tổn tại. 

Office (n): Chức vụ—Chức phận—Chức trách— 

Nhiệm vụ. 

Office of the director of duties: Kỷ Cương 

Liêu —Phòng ở của vị duy na (vị trông coi hết 

thảy tạp dịch trong chùa). 

Official notice: Công báo. 

Officiant (n): Vị chủ lễ. 

Officiate (v): Cử hành nghi lễ. 

Officiate the service: Celebrate the service— 

Take or conduct the service—Hành lễ. 


nafure and 


Off-set (v): Bù lại—To make up for—To recover. 
Ogha (skt): Bộc Lưu—A torrent, the stream of 
passion, or illusion—Dòng thác hay dòng thác của 
dục vọng và phiền não. 

Ohara (jap): Vùng Đại Nguyên (Nhật Bản). 

Oil: Dầu. 

Oil pans: Vạc Dầu—The hell where offenders 
are cooked until ther bodies are completely 
mangled. This hell is reserved for those who 
intentionally cooked, fried, barbecued Innocent 
creaftures to satisfy their desires while they were 
humans—Địa ngục nơi tội nhân bị bỏ vào vạc dầu 
mà nấu. Đây là nơi trị tội những kẻ trên dương thế 


cố ý chiên, xào, nấu nướng các loài vật vô tội để 
thỏa mãn lòng tham dục—See Three evil paths. 
Ointment (n): Sự xức dầu. 

Oil rubbed on the feet to avoid disease: Đô 
Túc Dầu—Phái ngoại đạo xoa dầu dưới chân để 
tránh bệnh hoạn. 

Oja (skU: Nutritive essence—Bản chất dinh 
dưỡng. 

Ojogokurakuin (jap): Vãng Sanh Cực Lạc Viện 
(trong các chùa Phật giáo Nhật Bản). 

Ojoyoshu (jap): Tác phẩm Vãng Sanh Yếu Tập 
(Phật giáo Nhật Bản). 

Oku (jap) Koti (sktTens of millions or 
hundreds of millions——Ức. 

Olcott, ColL Henry Steele (1832-1907): 
American who co-founded the Theosophical 
Society with Helena Blavatsky. He took Buddhist 
refuge vows 1n Sri Lanka 1n 1880 and was 
involved In a number of contemporary Buddhist 
1ssues. He 1s perhaps best known for developing a 
“Buddhist flag” and a “Buddhist Catechism.”—— 
Một người Mỹ cùng với Helena Blavatsky đồng 
sáng lập Hội Thông Thiên Học. Ông thọ giới quy- 
y tại Sri Lanka vào năm 1880 và quan hệ với một 
số vấn để Phật giáo đương thời. Ông được nổi 
tiếng nhất là đã phát triển là cờ Phật giáo và viết 
bộ Giáo Lý Vấn Đáp Phật Giáo. 

Old (a): Jara (skt—Cũ xưa—Già. 

Old acquaintance: Cố tri. 

Old aøgc: (skt)—Già—See 
unavoidables. 

Old age and death: Jaramarana (skÒ—Lão 
Tử—See Twelve conditions of cause and effect. 
Old age-sickness-death: Lão Bệnh Tử —Prince 
Siddhartha`s perception of the old age, sickness 
and death happened when he was very young. 
One day, with the permission from the King, 
Prince Siddhartha and his attendants set out a tour 
around the capirtal city. However, after exiting the 
East Gate not long, he saw a hunch-back old man 
with white hair and bare shoulders. The man was 
limping along very feebly and look pItiful, as 1f he 
could easily be blown away Just by a slight gust of 
wind. The Prince Iimmediately dismounted from 
the elephant, walked to the old man, and spoke to 
him In a caring manner. Ït turned out that the old 


Jara Seven 


3236 


man was deaf, with not even one tooth in his 
mouth. He was lonely and unprovided for because 
his children refused to support him. This aroused 
the Prince”s sympathy who offered to support the 
the old man through his old age, but the old man 
only asked the Prince to help bring back his 
rejuvenation and longevity Iinstead. Hearing this, 
the Prince was speechless, siphted and Instructed 
his attendants to return to the palace. A few days 
later, the Prince and his attendants toured the 
West Gate. Even though the King already ordered 
the area to be cleaned, and the sick and the poor 
were not allowed to stay outdoors, but not long 
after they set out, the Prince saw a sick man lying 
by the roadside on the verge of dying. He had a 
thn body and a bloated belly, and he was 
moaning. The Prince asked one of his attendants: 
“Why would the man become like this?” The 
atendant dared not to conceal the truth, he 
replied: “This is a sick man. He catches i1llness 
because his body 1s in disorder. Whether rich or 
poor, noble or lower classes, all have the body that 
1s subJect fo disease and pain.” On hearing these 
words, the Prince felt Ill and disturbed. He gave 
the order to return to the palace. After returning to 
the palace, the Prince was unhappy all day long. 
He was wondering why people would turn old and 
would contract diseases. With all the luxuries he 
had, he did not know how to alleviate the 
suffering of the masses and how to make them 
live in more comfort. The King was aware of the 
unhappiness of his son, but considered this a minor 
ineident. He persuaded the Prince to continue on 
another tour. This time he decreed that all the 
people of the kingdom should help avoid any 
unpleasant encounters. The king even ordered 
Devadata to accompany the Prince, 
believed Devadatta was excellent in archery and 
martial arts, which could help the Prince musfter 
more courage. Not long after setting out of the 
South Gate, they accidentally came upon a funeral 
procession which blocked the way of the Prince”s 
carriase. The men who walked in front looked 
sad, while all the women were crying miserably. 
The Prince told Devadatta: “Let's return to the 
palace.” Devadatta lauphed at the Prince for his 
being afraid of dead people and said: “the true 
coward Prince.” The Prince thought, “Although 


as he 


Devadatta laugh at others, no one in the world 
could stay alive forever. Ít is only a matter of time 
before he Joins the procession of the dead.” He 
was then In no mood to appreciate the scenery 
along the way. So he returned to the palace In 
total silence. In all these tours, the Prince always 
set out In hiph spirifs but returned in a somber 
mood. Since then he remained silent and unhappy 
despite the fact that his beautiful wife and his 
good son were always by his side. Images of the 
old, the sick and the dead consfantly haunted the 
mind of the Prince. He thought that even his 
beautiful wife and baby son could not escape from 
the cycle of old age, sickness and death. In his 
mind, human life was 1llusionary and unreal, like 
Images of flowers 1n the air or the moon ¡n the 
water. Another day while in the royal garden, the 
Prince observed the fish in the pond fiphting 
among themselves for food, with the bịg fish 
eating the small and the small fish eating the 
shrimps. This was the fight for survival among 
living creatures with the strong preying on the 
weak. As for humans, they waged wars out of 
selfishness. The Prince was contemplating on Its 
origin and how to sfop 1t. Wine, women and songøs 
could not arouse the Interest of the Prince who 
was puzzled by the problems of old age, sickness, 
death, and impermanence. He wanted to seek out 
ways and means of emancipaton from the 
sufferings of life. To him, this was the most 
1mporftant goal to achieve In human life. That was 
why the young Prince left his beautiful wife, baby 
son, and the luxurious life to become a homeless 
mendicant—Sự nhận biết về lão bệnh tử của Thái 
Tử Sĩ Đạt Đa đến với Ngài khi tuổi Ngài hãy còn 
rất trẻ. Nhân một hôm được phép vua cha đi du 
ngoạn ngoại thành. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa 
Đông chẳng bao xa thì Ngài đã nhìn thấy một ông 
lão lưng còng, tóc bạc, vai trần, bước đi khó khăn 
như muốn bị gió thổi, trông thật tội nghiệp. Thái 
tử lập tức xuống khỏi kiệu voi, đến bên ông lão, 
hỏi han thân thiết. Chẳng ngờ ông lão bị điếc, 
răng cỏ chẳng còn cái nào. Nghe ông lão nói cô 
đơn và con cái không chịu chăm sóc. Thái tử động 
lòng muốn dưỡng nuôi ông lão, nhưng ông lão chỉ 
yêu cầu Ngài cho trở lại tuổi thanh xuân trẻ mãi 
không già. Nghe xong, Thái tử chỉ im lặng thở dài, 
không nói, rồi ra lệnh cho đoàn tùy tùng xa giá 


3237 


hồi cung. Vài hôm sau, Thái tử và đoàn tùy tùng 
đi về phía cửa Tây. Dù nhà vua đã ra lệnh dọn 
đẹp sạch sẽ, người bệnh người nghèo không được 
ra đường, nhưng vừa ra khỏi cửa Tây không xa là 
đã nhìn thấy một người bệnh sắp chết đang nằm 
rên bên vệ đường, thân gầy bụng to. Thái tử bèn 
hỏi một người trong đám tùy tùng: “Người này sao 
đến nỗi như vậy?” Người hầu không dám dấu 
diếm sự thật, đáp rằng: “Người này bệnh vì cơ thể 
không được điều hòa. Bất luận giàu nghèo, sang 
hèn, có thân là có bệnh khổ.” Nghe câu này, trong 
lòng Thái tử run sợ và bất an. Ngài bèn ra lệnh 
cho đoàn trở về cung. Sau khi về cung, Thái tử 
buồn bã suốt ngày. Ngài nghĩ tại sao con người lại 
già, lại bệnh? Với những thứ xa hoa trong cung 
điện, Thái tử không biết phải làm thế nào để làm 
vơi đi nỗi thống khổ của thần dân và làm thế nào 
để mọi người có cuộc sống an vui hơn. Nhà vua 
biết Thái tử không vui, nhưng cho rằng đây là 
việc ngẫu nhiên. Vì thế một mặt vua khuyên Thái 
tử tiếp tục viếng cảnh, mặt khác hạ chỉ cho thần 
dân cố gắng đừng cho Thái tử gặp cảnh không vui 
trên đường, lại ra lệnh cho Đề Bà Đạt Đa cùng đi 
chuyến này với Thái tử vì Để Bà giỏi cung tên võ 
nghệ có thể làm cho Thái tử cảm thấy mạnh dạn 
hơn. Nhưng khởi hành chưa được bao lâu, thì đã 
gặp ngay một đám tang làm kẹt đường xe của 
Thái tử. Những người đàn ông thì buồn bã, còn 
đàn bà thì kêu khóc một cách thẩm thương. Thái 
tử bảo Đề Bà Đạt Đa: “Thôi ta về đi.” Đề Bà cười 
Thái tử sợ người chết, thật đúng là “Thái tử nhu 
nhược.” Thái tử nghĩ: “Đề Bà Đạt Đa cười kẻ 
khác, nhưng trên thế giới, không có ai có thể 
không chết, chỉ có thời gian sau trước mà thôi.” 
Nghĩ vậy Thái tử chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục 
ngắm cảnh nữa, nên Ngài lặng lẽ trở về cung. 
Những lần Thái tử ra ngoài ngoạn cảnh, đều là đi 
vui về buồn. Từ đó ngày ngày Thái tử ủ dột, lặng 
lẽ ít nói. Tuy bên mình là vợ đẹp con ngoan, cũng 
không làm cho Thái tử bớt u hoài. Những hình ảnh 
của các cảnh người già, người bệnh và người chết 
luôn ám ảnh trong đầu Thái tử. Ngài nghĩ rồi đây 
vợ đẹp con ngoan của ta cũng không thể nào thoát 
khỏi cái vòng lão bệnh tử này. Trong trí Ngài, 
cuộc sống con người hư ảo không thật như hoa 
trong không trung hay như trăng trong nước vậy 
thôi. Một hôm khác trong khi đang ở trong vườn 
thượng uyển, Thái tử trông thấy đàn cá đang xâu 


xé nhau dưới ao, cá lớn ăn cá bé, cá bé ăn tôm; từ 
đó ngài quán tưởng đến chúng sanh, vì sinh tổn 
mà mạnh hiếp yếu, vì tư lợi mà phát động chiến 
tranh, có thể có cách nào ngăn chận những việc 
như vậy không? Rượu ngon, gái đẹp, ca múa đều 
không làm cho Thái tử hứng thú. Ngài luôn bị ám 
ảnh bởi những vấn để vô thường như già, bệnh, 
chết, vân vân. Ngài nghĩ mục đích chủ yếu đầu 
tiên của con người là phải tìm kiếm ra phương 
pháp và con đường giải thoát những thống khổ 
của nhân sinh. Đây là lý do tại sao Thái tử trẻ từ 
bỏ vợ đẹp con ngoan và cuộc sống xa hoa để trở 
thành một khất sĩ không nhà. 

Old age is suffering: Già khổ. 

Old age is unavoidable: Già chẳng tránh 
được—See Seven unavoidables. 
Old-established terms: Thuận Theo Cổ Lệ— 
One of the five kinds of terms which Hsuan-Tsang 
đid not translate but transliterated—Có thể phiên 
dịch được, nhưng vì muốn theo cổ lệ nên giữ 
nguyên chữ mà chỉ phiên âm. Một trong năm loại 
từ ngữ chẳng phiên dịch được do Ngài Huyền 
Trang đời Đường quy định—See Five kinds of 
terms that cannot be translated. 

Old-fashioned: Cổ hủ—Lỗi thời —Outmoded. 
Old habitfs: Vasana (p & skÙ—Tập Khí (thói 
quen cũ)—Former habi-Habit energy—The 
accumulaton of the past thoughts, affections, 
deeds, and passions. Zen practiioner should be 
clear about the basic problem of the “vasana" (old 
habits). We practice meditation to eliminate those 
bad habits and faults, to wash the mind so 1t can 
have clean and pure thoughts, to purge ourselves 
of Jealousy worthy capable 
1ndividuals, to bannish forever all thoughts of envy 


towards and 
and obstructiveness, of ignorance and afflictions. 
]f we can do this, then our true mind, our wisdom, 
will manifest—Sự tích lũy ý nghĩ, tình cảm, việc 
làm và những dục vọng trong quá khứ). Người tu 
thiển cốt yếu phải nhận định cho rõ rệt một vấn 
đề căn bản là “Tập khí”. Ngồi thiển là để loại trừ 
tập khí, hay những thói xấu, để thanh lọc tâm tư, 
để giải trừ những thói xấu đố ky với những ai hơn 
mình. Hãy gạt bỏ hết những tâm tư đố ky và phiển 
não. Có như vậy, chân tâm sẽ tỏ lộ, trí tuệ sẽ hiển 
bày —See Vasana. 


3238 


Old karma: Nghiệp cũ—Old karma ¡is what has 
made up this body of the five aggregates with Ifs 
relation to the surroundinzs, such as: family, social 
class, country, etc., being born as a male, or 
female with good looking or bad looking body, 
with nice complexion or not, with graceful or 
ungraceful face, with a high or low Intelligent 
quofient, receiving good educatlon or not, efc. 
These things are out of a person's mind. The 
gravest result the old karma has left for a human 
being In this le is his accumulating habits of 
thirsting for things and thinking of things as having 
a permanent self which created the current human 
culture full of troubles. If a person brings up his 
self and desire, he will strengthen his old karma 
and go further In suffering. If he stops them, he 
will come to cease his old and new karma for 
freedom and happiness. In fact, he appears 
completely free in the very present moment to 
make any choice he wants between what he 
should do and what he should not. It is the present 
moment which is when he copes with his desire 
arising from his Mind caused by the aftraction of 
things. The desire invades his mind. He should 
know the way to fipht against It as the Buddha”s 
teaching in Dhammapada: 

Of all dharmas, mind ¡s the forerunner, 

mind is chief. We are what we think, we 

have become what we thought (what we 

are today came from our thoughts of 

yesterday). If we speak or act with a 

deluded mind or evil thoughts, suffering 

or pain follows us, as the wheel follows 

the hoof of the draught-ox (1). 

Of all dharmas, mind ¡s the forerunner, 

mind is chief. We are what we think, we 

have become what we thought. lfÝ we 

speak or act with a pure mind or thoupht, 

happiness and Joy follows us, as our own 

shadow that never leaves (2). 

“All conditioned things are without a real 

self. One who perceives this with wisdom, 

ceases øgrief and achieves liberation. This 

1s the path of purity.” (279). 
Nghiệp cũ là những øì làm nên thân ngũ uẩn này 
với sự liên hệ của nó với môi trường sống như là 
gia đình, giai cấp xã hội, xứ sở, vân vân... sinh ra 


làm con trai hay con gái, với tấm thân đẹp hay 
xấu, với nước da xinh xắn hay không xinh xắn, với 
gương mặt duyên dáng hay không duyên dáng, 
với chỉ số thông minh cao hay thấp, có một nền 
giáo dục tốt hay không tốt, vân vân... tất cả đều 
nằm ngoài sự mong muốn của con người. Hậu quả 
trầm trọng nhất của nghiệp cũ là để lại cho con 
người trên đời này những tập khí khát ái sự hiện 
hữu và suy nghĩ về sự hiện hữu thường hằng của 
một cái ngã. Chính những tập khí này đã tạo ra 
nên văn hóa đầy trục trặc của nhân loại trong 
hiện tại. Nếu con người nuôi dưỡng cái suy nghĩ 
về một cái ngã thường hằng và dục vọng của 
chính mình, thì con người sẽ làm cho nghiệp cũ 
mạnh thêm và đi xa hơn nữa vào khổ đau phiển 
não. Nếu con người biết dừng lại sự suy nghĩ và 
dục vọng ấy, thì con người sẽ chấm dứt được 
nghiệp cũ và nghiệp mới, sẽ được giải thoát và 
hạnh phúc. Thật ra, trong giây phút hiện tại này 
con người hoàn toàn tự do lựa chọn giữa những gì 
cần nên làm và những gì không nên làm. Chính 
giây phút hiện tại là lúc mà con người đối đầu với 
dục vọng khởi lên từ Tâm mình do vị ngọt của các 
hiện hữu gây ra. Dục vọng đó chiếm cứ tâm thức. 
Con người cần biết cách để chống lại nó như lời 
Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú: 

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, 

tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm 

nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo 

nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo 

chân con vật kéo xe (1). 

Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm 

chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm 

thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành 

động, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như 

bóng với hình (2). 

“Hết thảy pháp đều vô ngã; khi đem trí 

tuệ soi xét như thế thì sẽ nhàm ha thống 

khổ để được giải thoát. Đó là Đạo thanh 

tình” (279). 
** See Karma. 
Old learned man: Kỳ nho. 
Old and new methods of healing: Tân Cựu 
Lưỡng Y——According to Nirvana sutra, there are 
old and new methods of healing, e.g. Hinayana 
and Mahayana—Theo Kinh Niết Bàn thì có hai 
phương cách chữa lành bệnh của chúng sanh, cựu 


3239 


y là phương cách xưa, dùng để ví với Tiểu Thừa 
giáo; tân y là phương thuốc mới dùng để ví với 
Đại Thừa giáo. 

Old and new methods of translafions: Tân 
Cựu Lưỡng Dịch—-Old and new 
translation, the old before, the new with Hsuan- 
Tsang—Sách dịch từ kinh Phật ra có hai loại, một 
là cựu dịch từ trước ngài Huyền Trang; từ ngài 
Huyền Trang trở về sau gọi là “tân dịch.”. 

Old stories: Chuyện đời xưa. 

Old suffering: Cố Khổ. 


t(erms ¡1n 


1) Nổi khổ sở xưa kia. 
2) The suffering resulting from prolongation, e.ø. 


too much lying, standing, walking, at first a 
joy, become wearying: Nỗi khổ do hậu quả 
của hoạt động kéo dài, như nằm nhiều, đứng 
nhiều, đi nhiều, thoạt tiên thấy thích thú, 
nhưng sau đó trở nên mệt mỏi rả rời. 
Old things will die and new thỉngs will 
emerge: Cái cũ rụng đi cái mới trồi lên (Cựu lạc 
tân sinh). Đây là đúng theo luật vô thường của 
nhà Phật —The process of life and death. 
Old translation: Cựu dịch (những kinh điển 
được dịch trong thời Cưu Ma La Thập). 
Older perfec( with limited salvation: Tích 
Viên hay Tương Đãi 
comparatively speaking perfect doctrine of the 
pre-Lotus teaching with limited salvaton—Là 
viên giáo đối đãi với thời kỳ tiền Pháp Hoa với sự 
độ tha giới hạn—See Two perfect doctrines (B). 
Oldest monk ïn the Order: Cực Lạp The 
oldest monk 1n the orders (highest number of 
years in the orders)—Vị Tăng có tuổi hạ lạp cao 
nhất trong giáo đoàn. 
Olfactory 


sensafion 


viên—-The older or 


consciousness: Tỷ Thức—The 
or perceplion of smell—Smell 
COnscilousness—Nose consciousness—The nose 
consciousness develops Immediately from the 
dominant condition of the nose faculty when 1t 
focuses on smell. Ñose consciousness completely 
dependents on the nose faculty. Someone who 
lacks smelling capability, nose faculty and smell 
never meet, therefore, nose consciousness will 
never arise. Buddhist cultivators should always 
practise medifaton to stop or close the nose 
consciousness—Tỷ thức phát triển trên những 


điều kiện của khứu giác. Tỷ thức tùy thuộc hoàn 
toàn nơi tỷ căn. Nơi một người mất khả năng khứu 
giác, thì khứu giác và mùi vị không bao giờ gặp 
nhau, do đó tỷ thức không khởi sanh. Người tu 
Phật phải cố gắng đóng bớt tỷ căn. 

Olive (n): Cây ô-liu. 

Om: Sanskrit syllable that ¡is often found at the 
beginninng of Buddhist Mantras. lt was Inherited 
from Hinduism, and there are various explanations 
Of is meaning. One common notion found In 
Mahayana literature 1s that it symbolizes the 
fundamental nature of reality, I.e., emptiness 
(sunyata). This word 1s also used to show solemn 
affirmaton and respecfful assent. Sometimes 
translaed by “Yes” This 1s the 
comprehensive and venerable symbol of spiritual 


ImOSE 


knowledge In Vajrayana. Om 1s a symbol of form 
as well as sound. This 1s not a magic word. In fact 
this 1s not even considered to be a word at all. It 1s 
rather a manifestation of spiritual power, symbol 
that 1s to be found throughout the East. Om, aum; 
“a word of solemn affirmation and respectfful 
assent, somefimes translated by yes, verily, so be 
1t, and im this sense compared with Amen in 
Catholic.” It is the mystc name for the Hindu 
triad, and has othe significations. lt was adopted 
by Buddhism, especially by the Tantric school, as 
a mystic spell, and as an obJect of medifation. It 
the first syllable of certain mystical 
combinations, e.ø. Om mani padmi hum, which 1s 
a formula of the Tibetan Lamaistic branch, said to 
be a prayer to Padmapam; each of the six 


forms 


syllables having 1ts own mystic power of salvation 
from the lower paths of transmigration, efc.; the 
formula is used in sorcery, auguries, etc——Từ Bắc 
Phạn thường thấy khi bắt đầu trong những bài chú. 
Từ này được lấy từ bên Ấn Độ giáo, và có nhiều 
nghĩa khác nhau. Một khái niệm thông thường 
trong Phật giáo Đại Thừa là nó tiêu biểu cho thật 
tánh hay không tánh. Từ này cũng được dùng để 
xác nhận sự uy nghỉ tôn kính. Thỉnh thoảng được 
dịch là “Vâng.” Đây là một biểu tượng rộng và 
cao nhất trong Kim Cang thừa. Om vừa tượng 
trưng cho hình thức và âm thanh. Đây không phải 
là một từ ma thuật, nó không được coi như một từ, 
mà như một biểu tượng tâm linh, một tượng trưng 
phổ biến khắp phương Đông. Tiếng “Om” được 


3240 


dùng để chỉ sự khẳng định một cách nghiêm trang 
và tôn kính, giống như tiếng “a men” bên Cơ Đốc 
Giáo. Trước kia là mật ngữ của Ấn Độ giáo, được 
thừa nhận bởi các nhà Phật giáo Mật tông, đặc 
biệt là trường phái trì mật chú, dùng “Om” như 
mật chú và đối tượng thiển định. Chữ “Om” 
thường dùng để hình thành âm đầu tiên trong các 
câu chú tổng hợp như trong câu “Úm Ma Ni Bát 
Di Hồng” là công thức chú nguyện của Lạt Ma 
Giáo Tây Tạng. Người ta nói câu “Úm Ma Ni Bát 
Di Hồng” còn là câu thần chú để cầu nguyện Đức 
Quán Thế Âm, mỗi chữ trong câu đều có thân lực 
cứu độ khỏi tam ác đạo. 

O-Mei Shan Monastery: Quang Tướng Tự— 
The monastery at the top of O-Mei-Shan, In Omel 
district, Szech-Wan province, where P°u-Hsien 
(Samantabhadra) is supreme——Tự viện nằm trên 
đỉnh núi Nga Mi, thuộc huyện Nga Mi, tỉnh Tứ 
Xuyên, nơi mà Phổ Hiền Bồ Tát đã đạt đạo vô 
thượng. 

Omen (n): Dấu hiệu—Điềm. 

Omens of Pure Land Rebirth: Proof of rebirth 
¡in Pure Land——Dấu hiệu của vãng sanh Tịnh Độ. 
Omission (n): Sự bỏ đi. 

Omit (v): Bỏ sót —To miss out—To leave out— 
To foresake. 


Om-Mani-Padme-Hum: Án ma ni bát di 
hồng—Great compassion mantra—A_ formula of 
Lamaistic branch. Each of the six syllables having 
1fs own mystlc power of salvation the lower paths 
Of transmigration. The Mantra of Avalokitesvara, 
who In Mahayana 1s said to be the embodiment of 
compassion (karuna). It 1s the most commonly 
chanted mantra in Tibetan Buddhism, probably 
due to the fact that Avalokitesvara is widely 
viewed as being particularly closely associated 
with Tibet and is history. Several of the most 
prominent lineages of reincarnating lamas (sprul 
Sku-tb), including the Dalai Lamas and the R 
Gvyal Ba Kar Ma Pas are believed to be physIcal 
manifestatons of Avalokitesvara. The meaning. 
The meaning of the mantra has been debated by 
contemporary scholars. Some “padme” 
(lotus) as a Sanskrit locative, in which case 1t 
would be translated as “om” Jewel in the Lotus 
“hum.” Others interpret “padme” as a vocafive 
feminine, and thus translate it as “Om Jewel-Lotus 


read 


hum.” Both readings are, however, problematic: 1n 
the first Interprefaton the mantra would be 
unprammatical, which 1s not uncommon with 
Buddhist  Sanskrt mantras; and the second 
I1nterpretatlon faces the problem of why a male 
buddha would be referred to with a feminine 
vocative. This Is the most Iimportant and oldest 
mantra of Tibetan Tantric Buddhism. These six 
syllables are an expression of the basic attitude of 
compassion, and the recitation of them expresses 
the longing for liberation——Án ma nỉ bát di hồng, 
một nghi thức trì niệm của trường phái Lạt Ma. 
Mỗi chữ trong sáu chữ có uy lực cứu rỗi những 
chúng sanh trong các đường dữ. Đại Bi Chú, chú 
của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát mà Đại 
Thừa cho là hiện thân của từ bi. Người ta thường 
thấy chú này được trì trong Phật giáo Tây Tạng, 
có lẽ ngài Quán Thế được rộng rãi quần chúng 
xem như gần gũi với Tây Tạng và lịch sử của nó. 
Vài dòng truyền thừa nổi bật nhất của những vị 
lạt ma tái sanh, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma và 
dòng Gyelpa Karmapa cũng được tin là hiện thân 
của ngài Quán Thế Âm. Nghĩa của câu chú này 
vẫn còn trong vòng bàn cãi của các học giả đương 
thời. Vài vị đọc “Padme” nghĩa là “Hoa Sen” như 
là một Phạn ngữ chỉ định sở cách, trong trường 
hợp này thì phải dịch là “Om” hay “Bảo Châu” 
trong Hoa Sen. Những học giả khác lại cho rằng 
“Padme” là định sở cách Nữ, và như vậy phiên 
dịch câu chú này như là “Om-Bảo Châu —Lotus- 
Hoa Sen.” Tuy nhiên cả hai đều bị trở ngại, trong 
sự giải thích thứ nhất thì câu chú không thông về 
văn phạm, điều này ít thấy trong chú Phạn ngữ 
trong Phật giáo; và trong lời giải thích thứ nhì thì 
vấn để là tại sao một vị Phật nam lại được dùng 
để chỉ sở định cách của một người nữ. Đây là câu 
chú xưa nhất trong các trường phái Mật tông Tây 
Tạng. Sáu âm tiết trong câu chú nầy thể hiện thái 
độ đồng cảm căn bản, mà khi niệm lên nó thể 
hiện ước muốn giải thoát Niết bàn. 
Omniconscienee (n): Toàn ý thức—Việc gì cũng 
biết—Đẳng Chánh Giác —See Samyak Sambodhi. 
Omnipotence (n): 

l) Toàn năng—Vạn năng. 

2) Universal power—Bình đẳng Lực. 
Omnipotent (a): Toàn năng (vô sở bất năng)— 
Vạn năng (không có gì mà không làm được). 


3241 


Omnipresence: Hiện diện khắp nơi. 
Omni-present: Thế vô bất tại. 


1) Universally shining: Chiếu diệu khắp mọi nơi. 
2) Pervaiding everywhere: Biến Nhứt Thiết 


Xứ—Đầy khắp mọi nơi trong hư không, tên 
tiếng Phạn của Pháp thân Phật Tỳ Lô Giá 
NÑa—An epithet SanskrIt 
Vairocana. 


Or name for 
Omnipresen( causes: Sarvatragahetu (skÙ— 
Biến Hành Nhân—One of the sixfold division of 
causes—Một trong sáu nhân. 

** See Six kinds of causes (A) (5). 
Omnipresent Dharma Kaya: 
thường trụ. 

Omnipresent One: Vô Ngại Nhân. 


Pháp thân 


l) The unhindered one: Bậc không còn bị 
chướng ngại. 

2) The Buddha who unbarred the way to nirvana, 
which releases from all limitations: VỊ Phật 
mở cửa Niết bàn. 

3) The omnipresent one; the one who realizes 


nirvana-truth: Bậc siêu phàm đã chứng ngộ 

chân lý niết bàn. 
Omnipresentt  powers Minh Thông— 
Mysterious, supernatural power—Siêu lực vượt 
ngoài sự diễn tả của ngôn ngữ hay hình tượng. 
Omnipresent response to need: Ứng Dụng Vô 
Biên—Universal ability to aid—Khả năng phổ 
hiện vô biên nhằm cứu độ chúng sanh. 
Omniscience (n): Đại trí Toàn trí —Việc gì 
cũng biết -Great mind—Great wisdom—Như 
Thực Trí. 
l) Knowledge of reality, 1e. of all things 
whether whole or divided, universal or 
particular, disinguished from theIr 
seeming: Trí biết suốt tổng tướng và biệt 
tướng của chư pháp một cách đúng như thực. 
Samyaksambuddha (skÐ—Completely 
enlightened—Universal knowledge 
Buddha—Chính biến tri. 
Sarvajnana  (skÐ:  All-knowing—Budha- 
omniscience—Buddha-wisdom——Perfect 
knowledge—Nhất Thiết Trí —Phật Trí. 
Omniscience of Buddha: 
l) Vô Ngại Quang Phật tí—Vô Ngại Trí (trí 

thông đạt của Đức Phật). 


aS 


2) 
of a 


3) 


2) Sambodhi 
Chánh giác. 
Omniscience is infinite: Nhứt thiết chủng trí vô 
lượng—See Ten kinds of imnfinie path of Great 
Enlightening Beings. 
Omniscience ïn regard to the future of 
unobstructfed insight into the futurce: Trí Huệ 
Tri Vị Lai Vô Ngại hay trí tuệ biết đời VỊ Lai 
Không BỊ Ngăn Ngại—Omniscience In regard to 
the future of unobstructed insight Into the future— 
See  Eigphteen of 
Buddhas (II). 
Omniscience ỉn regard to the past: Trí Huệ 
Tri Quá Khứ Thế Vô Ngại hay trí tuệ biết đời quá 
khứ không bị ngăn ngại—Ommiscience 1n regard 
to the past or unobsfructed 1nsight Into the past— 
See  Eigphteen of 
Buddhas (II). 
Omniscience in regard to the present or 
unobstrucfed insight into the presenf: Trí 
Huệ Tri Hiện Tại Thế Vô Ngại. Trí Tuệ Biết Đời 
Hiện Tại Không BỊ Ngăn Ngạ—Ommisclence in 
regard to the present or unobstructed insight into 
the present—See Eighteen 
characteristics of Buddhas (TI). 
Omniscient (a): Toàn trí. 
Omniscient endurance, that of a Buddha: 
Nhất Thiết Trí Nhẫn hay nhất thiết trí nhẫn của 
một một vị Phật —See Six kinds of enduance. 
Omniscient enlightenment: Biến Giác—The 
absolute enlightenment, or universal awareness of 
a Buddha—Toàn giác của Đức Phật. 
Omniscient eyes: Nhứt thiết trí nhãn—See Ten 
kimmds of eyes and Ten kinds of eye of Great 
Enlightening Beings. 
On the contrary: Ngược lại. 
On every side: Around—Chu (chung quanh, bốn 
bề). 
On the ground: Above the ground—Địa thượng 
(trên mặt đất). 
On a small scale: Trên bình diện nhỏ. 
On a (toe-nail Trảo Thượng—-Trảo Độ — 
According to the Nirvana Suữra, the quantity of 
earth one can put on a toe-naIl, 1.e. in proportion to 
the whole earth in the world, such ¡1s the rareness 


(sk)—Wisdom of a Buddha— 


distinctive characfteristics 


distinctive characfteristics 


distinctive 


3242 


of being reborn as a human being, or according to 
the Nirvana Sutra, of attaining Nirvana—Theo 
Kinh Niết Bàn, số lượng đất mà mình có thể nhét 
vào đầu móng chân so với số lượng đất trên toàn 
thế giới, nó ít ỏi ví như sự hiếm hoi được tái sanh 
làm người hay được nhập Niết Bàn. 
Once-Returner: Sakadagamin (p)—Hữu Dư 
Tử—Nhất Lai Bồ Tát—Tư Đà Hàm —One-Life 
Bodhisatva—Who 1s one lifetime away from 
Buddhahood—An enlightened being in the second 
síaøe towards Arhatship, who has realized the 
Four Noble Truths and has eradicated a great 
protion of defilemenfs. The best known exampIle 1s 
the Bodhisattva Mattrya. He will return to the 
human world for only one more rebirth before he 
full of  Arhatship. An 
enlightened being who has realized the Four 
Noble Truths and has eradicated a great portion of 
defilements. He will return to the human world for 
only one more rebirth before he reaches full 
realization of Arhatship—Chúng sanh giác ngộ 
quả vị thứ hai trong Tứ Thánh Quả. Người chứng 
quả Nhất Lai là người tu tập thực chứng Tứ Thánh 
Đế và đã đoạn tận nhiễm trược. Thí dụ điển hình 
là Bồ Tát Di Lặc. Con người ấy sẽ chỉ trở lại tái 
sanh làm người một lần nữa trước khi đắc quả A 
La Hán. Bồ Tát đã thực chứng Tứ Thánh Đế và 
đã diệt trừ đa phần nhiễm trược. Người nầy chỉ 
còn trở lại trần thế một lần nữa trước khi thực 
chứng A La Hán—See Four kinds of holy men 
(I), Sakradagamin, and Twelve kinds of life and 
death. 

Once-returning: Sakadagami (p)—-Quả Nhất 
LaiI—See Once-Returner. 

Once there is a cause, there will surely be an 
effect: Một khi có nhân tất có quả. 

Once a word is said, it is very difficult to 
retract it: Một lời đã nói, khó lòng lấy lại (Nhất 
ngôn ký xuất, tứ mã nan truy)—What ¡is said 
cannot be unsaid. 

One: Nhấ—Một—According to the Tien-T?ai 
sect in the Lotus sutra, there are four “ones” or 
four kinds of unity—Theo tông Thiên Thai giải 
thích qua Kinh Pháp Hoa, có bốn thứ duy nhất— 
See Four kinds of unity. 

One act: Nhất Hành. 


reaches realization 


One?s acfions must bring good to other 
living beings: Hành động mình phải mang lại lợi 
ích cho tha nhân. 

One ïn all: Một trong tất cả, tất cả trong một— 
See One ïn all, all in one. 

One ïn all, all in one: Căn nguyên là một—Một 
là tất cả—The essential unity of all things—Nhất 
Tức Nhất Thiết, Nhất Thiết Tức Nhất (một là tất 
cả, tất cả là một —See Ten theories that 
1ndependently cause the manifestation of the 1deal 
world (A). 

One announcement and three responses: 
Nhất Bạch Tam Kiết Ma—It ¡is the mode of 
ordaining monks, three responses to the one call 
of the abbot—Trong nghỉ lễ thọ giới, vị sư được 
thọ giới sẽ trả lời ba lần mỗi câu hỏi của sư chứng 
minh. 

One aspect: Laksana (sk)—Nhất Tướng—The 
unique form—The one mind ín all things— 
Common mind In all beings. 

One-Buddha-Yana: Nhất Phật Thừa— The 
Mahayanists believe that this 1s the perfect and 
only way to the shore of parinirvana—Những 
người theo Phật giáo Đại thừa tin rằng đây là con 
đường duy nhất giúp chúng ta đáo bỉ ngạn Niết 
Bàn. 

One who completely fills the four realms 
(Dharmadhatu): Nhất Thiết Phố Môn Thân—Vị 
trải thân ra khắp bốn pháp giới. 

One confinuous process: Nhất Bất Đoạn Sự— 
The unity or confinuity In the unbroken processes 
of nature (all being 1s but one continuous 
process)—Tiến trình đồng nhứt, liên tục và không 
đứt đoạn của thiên nhiên (vạn hữu chỉ là một tiến 
trình liên tục). 

One deed includes all: Nhất Thành Nhất Thiết 
ThànhTlIn the perfection of one all 
perfected—With the Tathagata's enliphtenment 
all beings were enliphtened—Với sự đại giác của 
Như Lai, tất cả chúng sanh rồi đây sẽ đạt thành 
đại giác. Một người toàn thiện mọi người rồi đây 
sẽ được toàn thiện. 

One is despised by one?s friends and 
companions: Bằng hữu đồng liêu khinh miệt— 
See Six dangers when one attaches to gambling. 


are 


3243 


One direction concentration: Nhất Hướng 
định—Undistracted—With a single mind—The 
mind is fixed on one direction—Tâm định trên 
một hướng. 

One extreme of existence: Hữu Biên—The one 
exftreme of existence, the opposite extreme being 
non-existence—Một thái cực của sự hiện hữu (chư 
pháp đều phải mượn sự hòa hợp của các duyên 
mà sanh ra), đối lại với “vô biên”. 

One-eyed sea turtle: Nhất Nhãn Chi Qui—A 
sea turle which has only one eye, and that 
underneath, entered a hollow In a floating log; the 
log, tossed by the waves, happen to roll over, 
whereupon the turtle momentarily saw the sun and 
moon. This to the of the 
appearance of a Buddha, also of the difficulty of 
being born as a man—Rùa biển một mắt, từ đáy 
biển trồi lên trong một bọng cây, thấy được vầng 
nhựt nguyệt, rồi theo lượn sóng mà tấp vào bờ. Ý 
nói sự hiếm quý của sự thị hiện của Phật, cũng 
như được sanh làm người vậy. 

Onc-flavored water rained by the greaf 
clouds has no distinctions: Mây lớn tuôn mưa 
một thứ nước đồng một vị không có sai khác—See 
Ten types of characteristics of manifestation of a 
Buddha (8). 

One ground: Nhất Địa—The Buddha-nature of 
all living beings as all the planfs grow out of the 
one ground, so all good character and works ørow 
from the one Buddha-nature—Phật tánh của 
chúng sanh mọi loài, như các loại cây được trồng 
trên một mảnh đất, tất cả những bản chất và sự 
việc thiện lành đều được trưởng dưỡng từ cái Phật 
tánh ấy. 

One who has attaïned the supreme right and 


refers TareneSs 


balanced state of bodhi: Phật—See Four saints 
(rewards) (A). 
One hundred divisions of all mental 


qualies and their agents: One hundred 
dharmas—Bách Pháp—According to the Kosa 
Sastra, there are one hundred divisions of all 
qualities ther agens of the 
Consciousness-Only School, or five øgroups of ine 
hundred modes or things—Theo Câu Xá Luận, 
tông Duy Thức dùng bách pháp để thuyết minh về 
muôn vạn hiện tượng thế gian và xuất thế gian: 


mental and 


(A) Eight perceptions or forms of consciousness: 


(8) Tâm pháp Tám Thức—See Eight 
COnSCIOUSne€sses. 

l) BEye-consclousness: (Caksur-vijnana (skÐ— 
Nhãn thức. 

2) Ear-consciousness: Srotra-vijnana (skÐ——Nhĩ 
thức. 

3) Nose-consclousness: Ghrana-vijnana (skt— 
Tỷ thức. 

4) Tongue-consciousness: Jihva-vijnana (skt)— 
Thiệt thức. 

53 Body-consclousness: Kaya-vinana (skÐ—— 
Thân thức. 

6) Conscious mind: Mono-vijnana (sk)—Ý thức. 

7) Subconscilous mind: Manas (skÐÙ—Mạt Na 
thức. 

8) Ideation store: Alaya-viJnana (skt——A Lại Da 
thức. 

(B) Fifty-one mental ideas: (51) Tâm sở—Hữu 
pháp —Năm Mươi Mốt Tâm Sở—§ee Fifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 

(C) Eleven form dharmas: Mười một sắc Pháp—— 


The five physical organs (eye, ear, nose, 
tongue, body) and their six modes of sense 
(matter, sound, smell, taste, touch, things)— 
Gồm ngũ căn và lục trần: 

60) Eye: Caksus (skt——Nhãn. 

61) Ear: Srota (skt—NHI. 

62) Nose: Ghrana (skt)—TỷỶ. 

63) Tongue: Jihva (skt)—Thiệt. 

64) Body: Kaya (skÐ——Thân. 

65) Form: Rupa (skt—Sắc. 

66) Sound: Sabda (skt——Thanh. 

67) Smell: Gandha (skt——Hương. 

68) Taste: Rasa (skÐ——VIỊ. 

69) Touch: Sprastavya (skt}—Xúc. 

70) Forms included dharma-ayatana 

elements objects of conscilousness: 

Dharmayata-nikani-rupani (skt—Pháp xứ sở 

nhiếp sắc. 

A substantial form analyzed to utmost, the 

smallest atom: Cực lược sắc. 


in OFr 


aS 


a) 


b) An unsubstantial form as aerial space or color 
analyzed to utmost, the remotest atom: Cực 
huýnh sắc. 

c€) A perceptive form conceived at ordination, 


the innermost impression: Thọ sơ dãn sắc. 


3244 


d) A momentary illusive form: Biến kế sở khởi 
sắc. 

e) _A form produced by meditation: Định sở sanh 
tự sắc. 

(D) Twenty four indefinies or unconditioned 
elements (not interractive dharmas): Bất 
tương ưng hành (đắc, mệnh căn, chúng đồng 
phận, dị sinh tính, vô tưởng định, diệt tận 
định, vô tưởng sự, danh thân, cú thân, văn 
thân, sinh, lão, trụ, vô thường, lưu chuyển, 
định dị, tương ứng, thế tốc, thứ đệ, phương, 
thời, số, hòa hợp tính, bất hòa hợp tính). 

71) Acquisidon: Prapti (sk)—Đắc. 

72) Life: ]ivitendriya (skt)—Mạng căn. 

73) Nature of sharing similar specles: Nikaya- 
sabhaga (sk)——Chúng đồng phần. 


74) Natre of making diferent specIes: 
Visabhaga (skt——DJI sanh pháp. 
75) Meditaive concentralon 1n thoughtless 


heaven: Asamjnisamapatti (skt—Vô tưởng 
định. 

76) Meditative concentraion ¡in extinction: 
NÑrrodhasamapatti (skt——DIệt tận định. 

77) Facts obtainned by thoughtless meditation: 
Asamjnika (skt)—Vô tưởng quả. 

78) Name: Namakaya (sk)——Danh thân. 

79) Word: Padakaya (skÙ—Cú thân. 

80) Letter: VyanjJanakaya (skÒ——Văn thân. 

81) Birth: Jati (skt)—Sanh. 

82) Stability: Sthiti (skt—Trụ. 

83) Age: Jara (skÙ—Lão. 

84) Impermanence: Anityata (skÙ——Vô thường. 

§5) Becoming: Pravrtti (skt)——Lưu chuyển. 

86) Distinction: Pratiniyama (skt——ĐịỊnh dỊ. 

87) Union: Yoga (skt)—Tương ứng. 

§8) Speed: Java (skt)—Thế tốc. 

89) Succession: Anukrama (skt—Thứ đệ. 

90) Phương: Desa (skt)—Region. 

91) Time: Kala (skt— Thời. 

92) Number: Samkhya (skt—Số. 

93) Totality: Samagri (skt)—Hòa hợp tánh. 

94) Differentiation: Anyathatva (sk)—Bất hòa 
hợp tánh. 

(Œ) Six metaphysical concepts 
(unconditioned dharmas): Vô vi—Sáu vô vi 
(hư không, trạch diệt, phi trạch diệt, bất động, 
tưởng thọ diệt, chân như). 

95) Space: Akasa (skÐ——Hư không vô vi. 


Inacftive or 


96) Extinction obtained by knowledge: 
Pratisamkhya-nirodha (skt)——Trạch diệt vô vi. 

97) Extincton not by knowledge but by nature: 
Apratisamkhya-nrrodha (skÐ—Phi trạch diệt 
VÔ VI. 

98) Extinction by a motionless state of heavenly 
meditation: Aniinjya (sk)——Bất động diệt vô 
VI. 

99) Extincion by the sfoppage of Idea and 
sensaion by an arhat Samjna-vedayita- 
nirodha (skt—Tưởng thọ diệt vô vi. 

100)Chân như vô vi: Tathata (skÐ —True 
suchness. 


One hundred and eight pearls (beads): Nhất 
Bách Bát Tràng Hạt —Một trăm lẽ tám tràng hạt. 
One hundred rules of conduct for monks: 
Sikkka-karaniya (skt)—Sekhiya (p)— Tiếng Phạn 
gọi là Thức Xoa Ca La NÑi—According to Most 
Honorable Master Minh Đăng Quang ¡in the Rules 
for Mendicant Bhiksus, Sikkka-karaniya includes 
one hundred rules of conduct which are connected 
with daily activiles—Theo Đức Tôn Sư Minh 
Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, Thức Xoa 
Ca La Ni là một trăm giới cần học trong sinh hoạt 
hằng ngày. 

1) A monk should wear the inner robe all round 
for covering the circle of the navel and the 
circles Of of 
disrespect dresses with an Inner robe hanging 
down 1n front or behind, there 1s an offence of 
wrong-doing: Cái chăn phải vận từ nịch lưng 
tới nửa ống chân, chứ không được xăn, để 
phủ trùm rún và hai đầu gối. Nếu ai để chăn 
xăn lên hay lòng thòng ra ngoài, dù phía trước 
hay phía sau, đều bị phạm tội Thức Xoa Ca 
La NI. 

A monk should wear the upper robe even al 
round (whoever out of disrespect puts on an 
upper robe hanging down ¡n front or behind, 
there 1s an offence of wrong-doing): Bộ áo ba 
cái phải mặc cho có thứ lớp. 

A monk should not go into lay people”s 
houses with robes hitched up. He should go 
well lay people”s 
(inhabited areas with): Chẳng nên đi vào nhà 
cư sĩ mà xăn áo lên. 


the knees. Whoever out 


2) 


3) 


covered 1n houses 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


II 


`~ 


12) 


13 


` 


14 


` 


3245 


A monk should not sit down In lay people”s 
houses with robes hitched up. He should sĩt 
well covered in lay people`s houses: Chẳng 
nên ngồi trong nhà cư sĩ mà xăn áo lên. 

A monk should not go among the houses with 
robes lifted up to the shoulders, either on one 
side or on both (If out of disrespect having 
lifted up the robe on one side or on both, there 
is an offence of wrong-doing): Chẳng nên đi 
vào nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 
A monk should not sĩ down amidst the 
houses with robes lifted up to the shoulders, 
either on one side or on both: Chẳng nên ngôi 
trong nhà cư sĩ mà lật áo lên tới vai. 

A monk should not go into the houses of lay 
people with head covered, either with a 
towel, a hat, or a cap: Chẳng nên đi vào nhà 
cư sĩ mà đội khăn, đội mũ. 

A monk should not sit down amidst the houses 
of lay people with head covered, either with a 
towel, a hat, or a cap: Chẳng nên ngồi trong 
nhà cư sĩ mà đội khăn, đội mũ. 

A monk should not enter into any lay people”s 
houses, going and running at the same time: 
Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà vừa đi vừa 
chạy. 

After going and running at the same time, a 
monk should not sit down ¡in lay people”s 
houses: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ sau 
khi vừa đi vừa chạy. 

A monk should not enter any lay people”s 
houses with the arms placed on the hips, or 
with the hands on both sides and the elbows 
turned outwards (akimbo): Chẳng nên đi vào 
nhà cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống 
nạnh. 

A monk should not sit down in lay people”s 
houses with the arms akimbo (arms place on 
the hips, or hands on both sides and elbows 
turned outwards): Chẳng nên ngồi trong nhà 
cư sĩ mà chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 

A monk should not go amidst the houses 
swaying the body. He should hold the body 
straight: Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà lay 
chuyển thân mình. 

A monk should not sit down amidst the houses 
sway the body. He should hold the body 


straight: Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 

lay chuyển thân mình. 

A monk should not go fidgeting amidst the 

houses (making play with hand or foot): 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà múa tay. 

A monk should not sit fidgeting in inhabited 

areas (making play with hand or foot In the 

houses): Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà 
múa tay. 

A monk should not, out of disrespect, having 

uncovered the body, go among the houses: 

Chẳng nên đi vào nhà cư sĩ mà không mặc áo 

che mình. 

A monk should not, out of disrespect, sit down 

among the house without proper clothes: 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà không 

mặc áo che mình. 

A monk should not go among the houses with 

eyes glanced around. He should go amidst the 

houses with eyes cast down looking only a 

plough's distance ahead: Chẳng nên đi vào 

nhà cư sĩ mà mắt trông bên nây, bên kia. Mắt 
vị ấy chỉ nên nhìn xuống và xa về phía trước 
chỉ khoảng bể ngang một luống cày. 

A monk should not sit down In the houses with 

eyes glanced around. He should sit down 

amidst the houses with eyes cast down 
looking only a plough's distance ahead: 

Chẳng nên ngồi trong nhà cư sĩ mà mắt trông 

bên này, bên kia. Mắt vị ấy chỉ nên nhìn 

xuống và xa về phía trước khoảng bể ngang 
một luống cày. 

21) A monk should not crouch down on the heels 
(sit arms akimbo) in the lay people”s houses: 
Chẳng nên ngồi chồm hổm trong nhà cư sĩ. 

22A monk should always keep calm when 
entering the houses of lay people: Hãy điểm 
nh khi đi vào nhà cư sĩ. 

23) A monk should sit calmly In the houses of lay 
people: Hãy điềm nh khi ngồi trong nhà cư 
sĩ. 

24) A monk should not go Into the houses of lay 
people with loud laughter: Chẳng nên cười 
cợt khi đi vào nhà cư sĩ. 

25) A monk should not sit down in the houses of 
lay people with loud laughter: Chẳng nên 
cười cợt khi ngồi trong nhà cư sĩ. 


15 


` 


16 


` 


17) 


18) 


19 


` 


20 


=< 


3246 


26) A monk should accept almsfood attentively: 
Phải để ý khi lãnh cơm. 

27) When accepting rice (from almsfood), a monk 
should accept In proportion not to overflowing 
from the capacity of the bowl: Khi lãnh cơm 
đưa bát ra cho ngay thẳng đừng để đổ. 

28) When accepting almsfood with soup, a monk 
should accept In proportion not to overflowing 
the capacity of the bowl: Khi lãnh canh đưa 
bát cho ngay thẳng, đừng để đổ. 

29) A monk should mix the rice with soup before 
eating: Phải trộn cơm với đồ ăn đã lãnh. 

30) A monk should the alms-food working down 

from the top without making exceptions 

(choosing or selecting foods): Món nào xúc 

trước thì ăn trước. 

A monk should not choose alms-food to eat, 

1.e., choosing the alms-food in this side, that 

side, or in the middle of the bowl: Chẳng nên 

lựa bên này bên kia, hay giữa bát. 

A monk should not ask for sauce and/Or rice 

for his own appetizing unless he 1s sick: 

Chẳng nên hỏi canh ngon, hoặc món lạ, trừ 

khi đau yếu phải tùy món cần dùng. 

A monk should not hide (cover up) sauce and 

Currles with rice out of desire to øet more: 

Chẳng nên xới cơm lên che khuất đồ ăn đặng 

lãnh thêm nữa. 

A_ monk look enviously at 

another`s bowl: Chẳng nên thấy vị khác lãnh 

đồ ăn mà sanh lòng thèm muốn. 

After accepting enough alms-food, a monk 

should cover the bowl; then he should sit 

straipht up, eat and contemplate at the same 
time: Lãnh cơm và đồ ăn đủ rồi, phủ cái bát 
lại, vừa ăn vừa quán tưởng. 

36) When eating alms-food, a monk should not 
make up too large a mouthful: Chẳng nên ăn 
miếng lớn. 

37) A monk should not open the mouth till the 
mouthful is brought to ¡t: Chẳng nên há miệng 
lớn, mà đút đổ ăn (chẳng nên há miệng trước 
khi miếng đồ ăn được đưa đến miệng). 

38) A monk should not talk with the mouth full 
(talk with a mouthful in the mouth): Chẳng 
nên nói chuyện, khi ngậm một miệng đồ ăn. 

39) When eating alms-food, a monk should not 
make up a round mouthful (eat tossing up 


31 


~ 


32 


` 


33 


` 


34) should not 


35 


`~ 


balls of food): Chẳng nên lấy cơm vò viên, 
mà thảy vào miệng. 

40) A monk should not eat scatfering rice or 
lumps of boiled rice about: Chẳng nên ăn 
trám vàm đến nỗi rớt ra. 

41) A monk should not eat stuffing out the cheeks 
like a monkey (stuffed the cheek on one side 
or on both): Chẳng nên đưa đồ ăn má bên 
này, qua má bên kia như khỉ. 

42) A monk should not eat making loud sound or 
noise: Chẳng nên nhai lớn tiếng. 

43) A monk should not suck the alms-food loudly: 
Chẳng nên nút mạnh trong khi ăn. 

44 A monk should not eat licking or wiIping, 
either the hand or the bowl: Chẳng nên lấy 
lưỡi liếm. 

45) A monk should not eat shaking the hand 
about: Chẳng nên quơ tay trong khi ăn. 

46) A monk should not pick up dropping rice to 

put in his mouth: Chẳng nên lấy tay lượm cơm 

rớt mà bỏ vào miệng. 

A monk should not accept a drinking-water 

pot or cup with the hands soiled with food: 

Chẳng nên cầm bình uống nước mà chẳng rữa 

tay. 

A monk should not throw out amidst the 

houses, rinsings of the bowl with lumps of 

boiled rice (bowl washing water which has 
rice grains in it): Chẳng nên tạt nước rữa bát 
ra sân của thí chủ. 

A monk should not øo to stool, urinate, blow 

his nose, or spit saliva on vegetables: Chẳng 

nên đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên rau 


47 


~ 


48) 


49) 


cỏ. 

A monk should not go to stool, urinate, blow 

his nose, or spit saliva in water: Chẳng nên 

đại, tiểu tiện, hỉ mũi, khạc nhổ trên nước. 

5l) A monk should not urinate when standing: 
Chẳng nên đứng mà đại, tiểu tiện. 

52) A monk should not reside and sleep at the 
Buddha altar: Chẳng nên ở và ngủ trong chỗ 
thờ Phật, trừ khi canh g1ữ. 

53) A monk should not store anything at the 
Buddha altar, except In case of robbing: 
Chẳng nên cất đồ vật tại chỗ thờ Phật, trừ khi 
bị cướp. 


50) 


3247 


54) A monk should not wear sandals to enter the 
place of Buddha altar: Chẳng nên mang dép 
vào chỗ thờ Phật. 

55) A monk should not carry his sandals around 
the Buddha altar: Chẳng nên xách dép vào 
chỗ thờ Phật. 

56) A monk should not wear sandals when going 
around the Buddha altar: Chẳng nên mang 
dép đi chung quanh chỗ thờ Phật. 

57) A monk should not wear shoes to enter the 
place of Buddha altar: Chẳng nên mang giày 
vào chỗ thờ Phật. 

58) A monk should not carry his shoes around the 
Buddha altar: Chẳng nên xách giày vào chỗ 
thờ Phật. 

59) A monk should not sit eating and leave left- 
over things at the Buddha altar: Chẳng nên 
ngồi ăn và bỏ đồ dơ thúi dưới chỗ thờ Phật. 

60) A monk should not allow people to carry a 
corpse around the Buddha altar: Chẳng nên 
khiêng xác chết, đi dưới chỗ thờ Phật. 

61) A monk should not bury a dead body at the 
Buddha altar: Chẳng nên chôn xác chết tại 
chỗ thờ Phật. 

62) A monk should not allow people to cremate a 
corpse at the Buddha altar: Chẳng nên thiêu 
xác chết ngay chỗ thờ Phật. 

63) A monk should not allow people to cremate a 
corpse near the Buddha altar because 1t can 
emit the burnt smell at the Buddha altar: 
Chẳng nên thiêu xác chết gần chỗ thờ Phật 
để mùi hôi thúi bay tới. 

6%) A monk should not allow people to cremate 
corpses at the Buddha altar: Chẳng nên thiêu 
xác chết tại chỗ thờ Phật. 

659) A monk should not allow people to carry 
clothes of the dead around the Buddha altar: 
Chẳng nên mang đồ của người chết mà đi 
dưới chỗ thờ Phật. 

66) A monk should not or should not allow people 
to øo to sfool or to urinate at the Buddha altar: 
Chẳng nên đại, tiểu tiện tại chỗ thờ Phật. 

67) A monk should not carry the Image or stafue 
of the Buddha into the rest room: Chẳng nên 
đi vào nhà tiêu mang theo tượng Phật. 

68) A monk should not allow people to go to stool 
Or fO urinate near the Buddha altar where bad 
smell can fly over the Buddha altar: Chẳng 


nên đại, tiểu tiện chỗ mà mùi hôi thúi có thể 
bay tới chỗ thờ Phật. 

69) A monk should not or should not allow people 
fo øo fo s(ool or fo urinate at the side of the 
Buddha altar: Chẳng nên đại, tiểu tiện ngay 
phía chỗ thờ Phật. 

70) A monk should not allow people to pick their 
teeth or rinse their mouth at the Buddha altar: 
Chẳng nên cho phép ai xỉa răng, súc miệng 
dưới chỗ thờ Phật. 

7l) A monk should not come 1n front of the 
Buddha altar to pick his teeth or to rinse his 
mouth: Chẳng nên tới trước tượng Phật mà 
xỉỈa răng hay súc miệng. 

72) A monk should not or should not allow people 
to stand around the Buddha altar to pick theIr 
teeth or to rinse their mouth: Chẳng nên đứng 
bốn phía chỗ thờ Phật mà xỉa răng hay súc 
miệng. 

73) A monk should not blow his nose or spit saliva 
at the Buddha altar: Chẳng nên tại chỗ thờ 
Phật mà hỉ mũi hay khạc nhổ. 

74) A monk should not stand ¡in front of the 
Buddha altar to blow his nose or to spIt sal1va: 
Chẳng nên đứng trước chỗ thờ Phật mà hỉ mũi 
hay khạc nhổ. 

75) A monk should not stand at any sides of the 
Buddha altar to blow his nose or to spIt sal1va: 
Chẳng nên đứng bốn phía chỗ thờ Phật mà hỉ 
mũi hay khạc nhổ. 

76) A monk should not sit pointing his legs at the 
Buddha altar: Chẳng nên ngôi đưa chân ngay 
chỗ thờ Phật. 

77) A monk should not reside or sleep at a place 
which is higher than the level of the Buddha 
altar: Chẳng nên ở, đứng trên cao hơn chỗ thờ 
Phật. 

78) A monk should not promenade or fo go for a 
walk hand in hand with anyone: Chẳng nên 
nắm tay người khác mà đi dạo. 

79) A monk should not climb high trees (higher 
than head level), except emergencies: Chẳng 
nên leo cây cao khỏi đầu, trừ khi có việc. 

80) A monk should not put his bowl In a bag, te 1t 
to one end of his staff and carry along the 
road: Chẳng nên bỏ bát vào bao mà quảy lên 
vai, chỗ đầu cây gậy. 


3248 


81) A monk should not teach Dharma to someone 
with shirt hitched up: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ; lật áo (phanh cổ). 

82) A monk should not teach the law to someone 
who hangs his shirt around the neck: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ quấn áo 
lên cổ. 

83) A monk should not teach Dharma to someone 

wearing a head wrapping who 1s not sick: 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ 

khỏa đầu. 

A monk should not teach the law to someone 

with head covered (with a turban on his head) 

and who ¡s not sick: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ che đầu. 

A monk should not teach the law to someone 

with arms akimbo (arms placed on the hips, or 

hands on both sides and elbows turned 
outwards): Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho 
kẻ vô lễ, chắp tay sau lưng hay chống nạnh. 

A monk should not teach Dharma to someone 

mounted on clogs (wooden shoes): Chẳng nên 

vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi guốc. 

87) A monk should not teach Dharma to someone 
wearing sandals who is not sick: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi dép. 

88) A monk should not teach the law to someone 
in a vehicle who is not sick: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cỡi ngựa, đi kiệu. 
A monk should not teach Dharma, standing, to 
someone who 1s siting down, and who 1s not 
sick: Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô 
lễ, ngồi trong khi mình đứng. 
A monk should not teach Dharma, sitting, to 
someone on a bed and who is not ¡ll: Chẳng 
nên vị tình thuyết pháp cho kể vô lễ, nằm 
trong khi mình ngồi. 
A monk should not sit down on the ground to 
teach Dharma to someone sitting on a seat 
and who is not ill: Chẳng nên vị tình thuyết 
pháp cho kẻ vô lễ, ngồi trên ghế trong khi 
mình ngổi dưới đất (ngồi chỗ tốt trong khi 
mình ngôi chỗ xấu). 

A monk should not teach Dharma, having sat 

down on a low seat, fo someone sifting on a 

high seat and who is not ïll: Chẳng nên vị tình 

thuyết pháp cho kẻ vô lễ, ngồi chỗ cao trong 
khi mình ngôi chỗ thấp. 


84) 


85) 


86) 


89) 


90) 


91) 


92) 


93) A monk should not teach Dharma, going or 
walking behind, to someone going or walking 
in front and who ¡is not ¡ll: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, đi trước mà mình đi 
sau. 

A monk should not teach the law, going In a 

low road, to someone going 1n a hiph road: 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 

đi tên mà mình đi dưới. 

A monk should not teach Dharma, standing 

beside (at the side of) a path, to someone 

sfanding on a path (¡in the middle of the path): 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 

đứng ở giữa đường mà mình đứng ở bên 

đường. 

A monk should not teach Dharma to someone 

with a stick im his hand and who 1s not sick: 

Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 

không đau bệnh mà cầm gậy. 

A monk should not teach Dharma to someone 

with a sword (weapon) in his hand: Chẳng nên 

vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm gươm. 

98) A monk should not teach Dharma to someone 
with a spear (lance) in his hand: Chẳng nên vị 
tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm giáo. 

99) A monk should not teach Dharma to someone 
with a knife in his hand: Chẳng nên vị tình 
thuyết pháp cho kẻ vô lễ, cầm dao. 

100)A monk should not teach Dharma to someone 
with an umbrella in his hand who 1s not sick: 
Chẳng nên vị tình thuyết pháp cho kẻ vô lễ, 
cầm dù. 

One hundred seventy-eight rules of conduct 

for nuns: Một trăm bẩy mươi tám giới Ba Dật Đề 

dành cho Tỳ Kheo NI—See Pacittiya (ID. 

One indivisible reality: Nhất Thật Vô Tướng— 

The Invisible—The one reality being indivisible 1s 

apart from all transient (or empty) forms, and 1s 

therefore styled the formless—Vô tướng là một sự 
thật không thể phân cách được. 

One who ïs no longer inside the circle of ten 


94) 


95 


` 


96 


` 


97 


~ 


realms: Phật —See Four saints (rewards) (A). 

One who is not subject to returning: A Na 
Hàm— Bất Lai—Quả vị thứ ba “Bất Lai"— The 
positon of the Way of Cultivation. He no longer 
has to undergo bírth and death in the Desire 
realm—Hành giả cũng đang trong tư thế tu Đạo. 


3249 


Người ấy không còn trở lại sinh tử trong cõi Dục 
giới nữa—See Four kinds of holy men (II). 
One-life Bodhisattva: A Bodhisattva who is one 
lifetime away from Buddhahood (Bodhisattva who 
1s In the ninth Bhumi). The best known example 1s 
the Bodhisattva Maitreya—Bồ Tát chỉ còn cách 
Phật có một đời (Bồ Tát đang trụ trong Cửu Địa). 
Thí dụ điển hình là Bồ Tát Di Lặc—See One 
lifetime to attain enlightenmernt. 

One life liberation: Giải thoát trong một đời. 

One lifetime to attain Buddhahood: Nhất 

Sanh Bổ Xứ See One 

enlightenmernt. 

One lifetime to attain enlightenment: Nhất 

Sanh Bổ Xứ Bổ Tát One who, in this one life, 

accomplishes the three stages for final entry. The 

staøe of having only one lifetime to go before 
enliphtenment, generally attributed tO 

Bodhisatvas (associated with 20° 

Amitabha). Everyone In the Pure Land 1s sure to 

experience the stage of having only one lifetime 

to go before enliehtenment, and among them are 
countles numbers of such superlatve 

Bodhisattvas—VỊ chỉ còn sanh vào cõi Tịnh Độ 

một lần nữa là được lên ngôi Phật, thường chỉ áp 

dụng cho Bồ Tát. Tất cả các vị vãng sanh Tịnh 

Độ, người nào cũng quyết thực là nhất sanh bổ xứ, 

trong số đó có vô số “Thượng Thiện Nhân”. 

One and many: Nhất Di. 

One method of salvation: Nhất Thật Thừa— 

Thừa chân thật (cứu độ chúng sanh). 

One Mind: Nhất tâm——There are two categories 

for One Mind or Singleminded Practice—See Two 

cafegorIes for Singleminded Practice. 

One miỉnd in all things: Laksana (skt—One 

aspec—Nhất Tướng— Unique form—Common 

mind in all beinss. 

One Mind at the Level of Inner Truth: Lý 

Nhất Tâm. 

l) What Is one-pointedness of mind at the 
noumenon level?—Lý Nhất Tâm là thế nào?: 
lÝ we go a step beyond the level of 
phenomena and exert our utmost efforts, one 
day our mind will be completely empty, we 
w1ll completely escape the dust of the senses 
and become awakened to the True Mark. At 


lfeime to atftain 


VOw_ Of 





2) 


that time, the present moment 1s the Western 
Pure Land, and this does not contradict the 
specIfic existence of the Land of Ulũmate 
Bliss; our nature is Amitabha Buddha, and this 
does not confradict the specific existence of 
the Lord Amitabha Buddha. This 1s the realm 
of "one-pointedness of  mind, 
level,” the realm of “concentration-wisdom 
being one and thus” of the Pure Land 
practiioner. This stage 1s equivalent to the 
level of Great Awakening In Zen. Regardless 
of whether we practice at the noumenon or 
phenomena level, IÝ we recite to the point 
where the mind ¡is awakened and we clearly 
see the original Buddha Nature, this is the 
realm of one-pointedness of mind at the 
noumenon level. At the noumenon level we 
are no longer disturbed by dualitiles (that 1s, 
©Xistence or non-existence, exfinction Or 
permanence, etc.)—Trên Sự Nhứt Tâm, nếu 
tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí 
cực, ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn 
trần, ngộ vào thật tướng. Khi ấy hiện tại tức 
là Tây Phương Cực Lạc mà chẳng ngại gì 
riêng có cõi Cực Lạc, tánh mình chính là Di 
Đà cũng chẳng ngại gì riêng có Đức A Di Đà. 
Đây là cảnh giới Lý Nhứt Tâm. Địa vị nầy là 
cảnh “định huệ nhứt như” của người niệm 
Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ bên 
Thiển Tông. Không luận sự trì hay lý trì, 
niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật, là 
cảnh giới Lý Nhứt Tâm. Lý nhứt tâm không 
bị nhị biên làm loạn (không có đoạn kiến hay 
thường kiến)—See Two types of one- 
pointedness of mind. 

According to the Amitabha Sutra, the Buddha 
taught: “One Mind Without Disturb can be 
achieved from one to seven days. Those with 
sharp faculties will be able to reach complete 
undisturbed Buddha-remembrance after Just 
one day of invoking the Buddha-name. Those 
with dull faculties will only be able to reach 
complete undisturbed Buddha-remembrance 
after seven days of Iinvoking the Buddha- 
name. Those of middle facultes may take 
from two to six days to reach complete 
undisturbed 
Regardless of whether you recIte the Buddha- 


nOunenon 





Buddha-remembrance.” 


3250 


name at the phenomenal level or the imnner I) What ¡is one-pointedness of mind at the level 


truth level, If you ¡invoke the name of 
Amitabha Buddha until your mind opens and 
you see Inherent Buddhahood, this 1s the One 
Mind at the level of Inner truth. The One 
Mind at the Inner truth level ¡is not deluded by 
the supposed dualisms of essence and form, 
nirvana and samsara, Buddhas and sentient 
beings, etc. This is the wisdom that comes 
from cultivating practice. At the time of your 
death, 1f you are not deluded by dualisms, the 
response you get Is that Amitabha Buddha 
will appear before you in his Reward Body, 
along with his whole retinue of holy ones. 
Your mind will no longer create the delusions 
of Samsara and Nirvana, and you wIll go to be 
reborn 1m either the Pure Land of Real 
Reward, or the Pure Land of Eternally 
Quiescent Light—Trong Kinh A Di Đà, Đức 
Phật dạy rằng “Nhất Tâm Bất Loạn” có thể 
đạt được trong khoảng thời gian từ một đến 
bẩy ngày. Người lợi căn có thể niệm trong 
một ngày là được nhất tâm bất loạn; kẻ độn 
căn phải cần đến bẩy ngày mới được nhất 
tâm bất loạn; còn người trung căn thì không 
nhất định, có thể hai ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 
ngày mới được nhất tâm bất loạn.” Bất luận 
là người “Sự Trì” hay người “Lý Tn,” hễ trì 
đến ngày Tâm mình mở ra, mình thấy được 
Phật của Tâm tính mình, cả hai đều là Lý 
Nhất Tâm. Lý Nhất Tâm không còn bị rối 
loạn bởi tà thuyết nhị biên như nội dung hình 
thức, niết bàn sanh tử, Phật và chúng sanh, 
vân vân. Đây chính là trí tuệ có được do sự tu 
hành. Lúc lâm chung mà tâm mình chẳng bị 
tà thuyết nhị biên làm rối loạn, thì mình sẽ 
cảm thấy thân Thụ Dụng của Phật cùng các 
vị Thánh chúng hiện ra trước mắt. Lúc ấy tâm 
mình chẳng còn biến khởi ra hai cảnh vật 
điên đảo tà kiến là những cảnh sinh lão bệnh 
tử của cõi Ta Bà và cảnh trầm không của cõi 
Niết Bàn, mà ngược lại mình được sinh sống 
ở cõi thực báo trang nghiêm, hoặc cõi thường 
tịch quang của Thế Giới Cực Lạc —§ee Two 
categorIes for Singleminded Practice. 


of phenomena?—Sự nhứt tâm là thế nào?: 
When the practtioner gives undivided 
affention to the sacred name of Amitabha 
Buddha, all sundry thoughts are, In time, 
eliminated. Whether he 1s reclining or sifting, 
walking or standing, only the sacred name 
appears before him. At that point, he has 
reached the realm of one-pointedness of mind 
at the level of phenomena. This 1s the 
concenfraton realm of the Pure Land 
practiioner, equivalent to the level of 
“phenomena-concenfraton” ¡in Zen. Elder 
Master Ou-I elucidated the question of one- 
pointedness of mind in the following way: 
“Regardless of whether we practice recitation 
at the noumenon or phenomena level, If we 
recte to the point where afflictions are 
subdued and delusions of views and delusions 
of thought no longer arise, this 1s the realm of 
one-pointedness of mind at the level of 
phenomena. Thus, one-pointedness of mind 1s 
not an easy thing for people today to achieve, 
even at the level of phenomena, let alone at 
the level of noumenon. However, thanks to 
the virtues obtained through recitation and 
©arnest practice, each ufferance erases one 
part of delusion and engenders one part of 
merit and wisdom, gradually and naturally 
leading us to rebirth in an auspicious realm. If 
wWe practice In that manner over a long period 
of time, why worry about not reaching the 
stage where each thought awakens and 
enlightens, leading to auspicious realms? This 
1dea IS expressed 1n the phrase “each time a 
new thought arises, a new realm appears.” 
Therefore, even though we possess only the 
limited capacities of sentient beings In the 
Dharma-Endng Age, If we truly exert 
ourselves, one-pointedness of mind, both at 
the phenomena and noumenon levels, 1s not 
completely beyond our reach—Khi hành giả 
chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hổng danh, 
lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bặt, lúc nằm 
ngồi đi đứng duy chỉ có một câu niệm Phật 


One Mind at the Phenomenal Level: Sự Nhất hiện tiền, gọi là cảnh giới Sự Nhứt Tâm. Đây 
Tâm. là định cảnh của người tu Tịnh Độ, cũng 
ngang hàng với sự nhập định của các bậc tu 


2) 


3251 


thiển. Với thuyết Sự Lý Nhứt Tâm, Ngẫu Ích 
đại sư đã giản biệt tường tận. Ngài bảo: 
“Không luận sự trì hay lý trì; niệm đến hàng 
phục phiền não, kiến hoặc, tư hoặc không 
khởi hiện, là cảnh giới sự nhứt tâm. Như thế 
chẳng nói chi Lý nhứt tâm, với sự nhứt tâm 
người đời nay cũng chẳng dễ gì đạt đến được. 
Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật 
cộng thêm sự chí thành hành trì, trong mỗi 
niệm sẽ diệt được một phần vô minh thêm 
một phần phước huệ, lần lần tất sẽ đi đến 
cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo 
gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ, 
được hảo cảnh gọi là “Nhứt phiên để khởi 
nhứt phiên tân” hay một phen khởi niệm, một 
phen lộ bày cảnh giới mới. Cho nên, dù là 
căn tánh chúng sanh trong thời Mạt Pháp, nếu 
chí thành hành trì, trình độ Sự và Lý nhứt tâm 
đối với chúng ta không phải hoàn toàn ngoài 
tầm tay —See Two types of one-pointedness 
of mind. 

According to the Amitabha Sutra, the Buddha 
taught: “One Mind Without Disturb can be 
achieved from one to seven days. Those with 
sharp faculties will be able to reach complete 
undisturbed Buddha-remembrance after Just 
one day of invoking the Buddha-name. Those 
with dull faculties will only be able to reach 
complete undisturbed Buddha-remembrance 
after seven days of Iinvoking the Buddha- 
name. Those of middle faculties may take 
from two to six days to reach complete 
undisturbed 
Regardless of whether you recIte the Buddha- 
name at the phenomenal level or the inner 
truth level, If you ¡invoke the name of 
Amitabha until you subdue all afflictions of 
anger, øreed, Iignorance, doubt, wrong views, 
and put an end to illusions of views and 
thoughts, the One Mind at the 
Phenomenal Level, which 1s not tainted by 
delusions of views and thoughts anymore. If 
you recite the Buddha-name until you are not 
deluded by delusions of views and thoughfs at 
the moment of you death, the response you 
get Is that Amitabha Buddha In his Emanation 
Body along with his whole retinue of holy 
ones will appear before you. Your mind will 


Buddha-remembrance. 


this 1s 


no longer create the delusions of desire, form, 
and formlessness of this 
mundane world “Endurance,” and you will øo 
to be reborn In either the Pure Land where 
SaInts and Ordinary beings dwell together, or 
the Pure Land of Expedient Liberation— 
Trong Kinh A Di Đà, Đức Phật dạy rằng 
“Nhất Tâm Bất Loạn” có thể đạt được trong 
khoảng thời gian từ một đến bảy ngày. Người 
lợi căn có thể niệm trong một ngày là được 
nhất tâm bất loạn; kẻ độn căn phải cần đến 
bẩy ngày mới được nhất tâm bất loạn; còn 
người trung căn thì không nhất định, có thể 
hai ngày, hoặc 3, 4, 5, 6 ngày mới được nhất 
tâm bất loạn.” Bất luận là người “Sự Trì” hay 
“Lý Tn,” hễ trì đến ngày phục trừ hết mọi 
phiển não tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, 
cho đến ngày diệt hết hẳn cả kiến hoặc và tư 
hoặc, thì cả hai đều là “Sự Nhất Tâm.” Sự 
nhất tâm thì không còn bị kiến hoặc và tư 
hoặc làm rối loạn nữa. Khi tâm mình không 


characteristic 


còn bị kiến hoặc và tư hoặc làm rối loạn lúc 
lâm chung, cũng là lúc mình cảm thấy thân 
biến hóa của chư Phật và Thánh chúng hiện 
ra trước mắt, khi ấy tâm mình chẳng còn biến 
khởi ra ba cảnh vật điên đảo, tức là cảnh 
“Dục giới,” “Sắc giới, ổ 


” và “Vô sắc giới” ở 
trong thế giới Ta bà Nầy nữa, mà mình được 
đi sinh sống hoặc ở cõi đồng cư, hay cõi 
phương tiện ở bên Thế Giới Cực Lạc —See 
'Two categories for Singleminded Practice. 

One mind to see the Buddha: Nhất Tâm Thấy 

Phật — To see the Buddha, cultivators should first 

eliminate or put all distractions aside such as 

WOITYy, pOSS©sslons, properties, children, family, 

etc.—Muốn thấy Phật, hành giả phải trước tiên 

loại trừ hay bỏ những lôi cuốn qua một bên như lo 
âu, sở hữu, tài sản, con cái, gia đình, vân vân. 

One miỉnd unconfused: Nhất Tâm Bất Loạn— 

Một tâm không loạn động. 

One miỉnd wi(hout distracfons as the 

ultimate øoal: Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ 

quy túc của pháp môn Tịnh Độ—See Eight crucial 
elements for Pure Land cultIvators. 

One moment®s thought of Amitabha to 

obtain a myriad years and no return to 


mortality: Nhất Niệm Vạn Niên—Chỉ một niệm 


3252 


Di Đà mà được vạn năm không trở lại luân hồi 
sanh tử. 

One-ness: Nhứt tướng——Laksana—One aspect in 
confrast with diversity—The one mind ín all 
things—The universal mind. 
One-ness means none-ness: 
diversity—Nhất tướng vô tướng. 
One ïn one: See One ïn all. 
One?s own force: Tự Lực —Self-power (self- 
reliance)—By one`s own force—One”s 
DOWer streneth,  merit, 
discriminatlon—The aftempt 
enlightenment through one”s own efforts rather 
than by relying upon the compassion of the 
Buddhas and Bodhisattvas—Giác ngộ bằng chính 
khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào 
lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát. 

One”s own øood or one”s own: Attattha (p)— 
Atmakiya (sk)—Do ta sở hữu. 

One?s own mỉnd: Svacetas (skt)—Tự tâm. 
Oneˆ”s own nature: Prakrti (sk)—The spirit one 
pOSSesses by Buddha-nature 
within—Original or natural form (matter)—Bổn 
tính. 

One”s own strength or endeavours: Tự lực— 
Salvaion of self by culivaing morality, 
meditation and wisdom——Dùng tự lực để tu hành 
giới định tuệ mà cứu độ lấy mình—See Dual 
powers (]). 

One Perfect in Clarity and Conduct: Minh 
hạnh Túc. 

One perfect Vehicle of the Lotus Sutra: Pháp 
Hoa nhứt thực—Toàn Thừa Pháp Hoa. 
One-Pillar Temple: Chùa Một Cột —Name of 
an anclent temple, located in Hanoi City, North 
Vietnam. It is also called Diên Hựu Tự. In former 
time, the pagoda included Dien Huu Pagoda and 
Lien Hoa Tower which 1s usually called One-Pilar 
Pagoda. It was built in 1049 by King Ly Thai 
Tong, and has been rebuilt many times. Ít Is a 
øroup of architectures consisting of a temple and a 
monumental house built in the middle of a square 
pond. The Lotus monumental house was named 
One-Pillar Temple. It is a square-shaped temple 
with a covered-up roof and each side, 3 meters. 
Sfanding on a stone cyllinder pillar of 4 meters In 


There 1s no 


own 
Or 1ntelligence, 


tO atfain 


nature—The 


height, I.2 meters In diameter. The temple 1s 

desipned to resemble a lotus merging from a 

square pond. The temple was built in 1049. 

Historians stated, King Lý Thái Tông (1028-1054) 

dreamed that he met Avalokitesvara Bodhisattva 

sitting on a lotus pedestal, and the king was led to 
the pedestal too. Master Thiền Tuệ advised the 
king to build a temple by placing a stone pillar In 
the centre of the pond, then building a lotus 
pedestal to place onto the pillar as he saw In his 
dream. The lotus pedestal was larger size In the 

Lý dynasty than It 1s today. The last time the 

temple was rebuilt was in 1955—Tên một ngôi 

chùa cổ, tọa lạc trong thành phố Hà Nội, Bắc Việt 

Nam. Chùa còn có tên là Diên Hựu Tự. Thời trước 

chùa bao gồm chùa Diên Hựu và tháp Liên Hoa 

mà người ta thường gọi là chùa Một Cột. Chùa 

được vua Lý Thái Tông xây dựng vào năm 10409, 

và đã được trùng tu kiến thiết nhiều lần. Chùa là 

một nhóm kiến trúc bao gồm ngôi chùa và tòa đài 
xây giữa hồ vuông. Riêng Đài Liên Hoa ở giữa 
được gọi là chùa Một Cột. Chùa hình vuông, 
chiều dài mỗi cạnh 3 mét, mái cong dựng trên trụ 
đá hình trụ cao 4 mét, đường kính 1 mét 2, giống 
như một đóa sen vươn thẳng trên khu ao hình 

vuông. Theo sử chép, vua Lý Thái Tông (1028- 

1054) nằm mộng thấy Phật Quán Âm ngồi trên 

tòa sen. Vua cũng được dắt lên tòa. Sau đó Sư 

Thiển Tuệ khuyên vua làm chùa, dựng cột giữa 

ao, làm tòa sen đặt trên cột đá như những gì mà 

nhà vua đã thấy trong mộng. Quy mô đài Liên 

Hoa thời nhà Lý lớn hơn bây giờ rất nhiều. Chùa 

được trùng tu lần mới nhất vào năm 1955. 

One-pointed Mind: Nhất Điểm Trụ —See One- 

pointedness. 

One-pointed  sfate: 

Ekaggata. 

One-pointedness: Ekagagta (p)—Nhất Điểm— 

Nhất Điểm Trụ—According Bhikkhu 

Piyananda In The Gems of Buddhism Wisdom—— 

Theo Tỳ Kheo Piyananda trong Những Hạt Ngọc 

Trí Tuệ Phật Giáo, nhất điểm trụ là trạng thái sau 

đây—See Fifty-two mental states. 

l) One-pointedness Is a concentrated state In 
which all the faculties and menfal powers are 
focussed and governed by the will-power and 
directed towards one point or one obJect. A 





Nhất Điểm Tâm —See 


{O 


2) 


3) 


3253 


one-poined mind ¡is the opposite of a 
distracted or scattered mind. Ordinarily our 
mentfal states are scattered In all directions 
but If the concentration 1s fixed on one obJect, 
then you begin to know the true nature of that 
object. The process of concentration gradually 
modifies the menfal states until the whole 
menfal energy converges fowards one pOoInt: 
Nhất điểm trụ là trạng thái tập trung mà tất 
cả những khả năng và sức mạnh tinh thần đều 
nhắm vào và điều khiển bởi sức mạnh ý chí 
hướng về một điểm hay một đối tượng. Nhất 
điểm tâm là một tâm được tập trung và hợp 
nhất. Nhất điểm tâm là sự đối nghịch của tâm 
buông lung hay tấn loạn. Bình thường trạng 
thái tính thần của chúng ta chạy đi mọi 
hướng, nhưng nếu sự tập trung được dồn vào 
một đối tượng, bạn bắt đầu biết bản chất thực 
sự của đối tượng ấy. Tiến trình của sự tập 
trung lần lần thay đổi trạng thái tinh thần cho 
đến khi toàn bộ năng lượng tinh thần đồng 
quy vào một điểm. 

Tf you train your mind In one-pointedness, you 
wIll be able to bring calmness and tranquility 
to the mind and you will be able to gather 
your affenfion to one poinf, so as to stop the 
mind from frittering away and wasting Its 
useful energy. A calm mind 1s not an end in 
1(self. Calmness of mind 1s only a necessary 
condition to develop “Insight.” In other words, 
a calm mind 1s necessary If you want to have 
a deep look Into yourself and to have a deep 
understanding of yourself and the world: Nếu 
bạn huấn luyện tâm vào “nhất điểm,” bạn sẽ 
mang lại bình tĩnh và sự nh lặng cho tâm, và 
bạn có thể gom sự chú ý vào một điểm, cũng 
như có thể ngưng những vọng tưởng của tâm 
và những phí phạm năng lượng hữu dụng. Tuy 
nhiên, tâm tĩnh lặng không phải là mục đích 
tối hậu. Sự tĩnh lặng nầy chỉ là cần thiết để 
phát triển tuệ giác. Nói một cách khác, tâm 
tĩnh lặng cần thiết nếu bạn muốn có một cái 
nhìn sâu vào chính mình, và có được sự hiểu 
biết sâu xa về chính mình và thế giới. 
Samatha meditation trains the mind to varIous 
Sfaøes of menfal concentration. At very high 
síages of mental concenfration, known as 
Jnana, psychic powers can be developed. 


However, such hiph stages of concentration 
are not necessary or practical for most people 
who have to live In the hectIc pace of modern 
le. For most people, the mind 1s Jjumping 
from past to present to future and from place 
to place. Such people waste an enormous 
amount of menfal energy. lf you can train 
your mind to maintain enouph concentration 
fo pay attention to each task from momernt to 
moment, this 1s more than enough! When you 
are readinp, walking, resting, talking, 
whatever you do in your dally life, act with a 
mind that is calm and that is paying attention 
to each and every action. Learn to focus the 
mỉnd on each task: Thiển Tam Ma Địa huấn 
luyện tâm với nhiều giai đoạn khác nhau của 
sự tập trung tinh thần. Ở giai đoạn cao của sự 
tập trung tinh thần, tức là đắc thiền hay jnana, 
sức mạnh tâm linh được phát triển. Tuy nhiên, 
giai đoạn cao về sự tập trung không cần thiết 
hay thực tiển cho hầu hết mọi người sống 
trong nhịp độ cuồng nhiệt của đời sống hiện 
đại. Với hầu hết mọi người, tâm nhẩy từ quá 
khứ tới hiện tại vị lai, và từ chỗ nầy đến chỗ 
khác không ngừng nghỉ. Những người như vậy 
phí phạm một khối lượng năng lực tinh thần to 
lớn. Nếu bạn có thể huấn luyện tâm bạn duy 
trì đủ sự tập trung chú ý đến mỗi nhiệm vụ 
từng chập một thì quá thừa đủ! Khi bạn đọc 
sách, đi tản bộ, nghỉ ngơi, trò chuyện, hay bất 
cứ thứ gì mà bạn làm trong cuộc sống hằng 
ngày, hãy hoạt động với một tâm nh lặng, 
đó là chú tâm vào mỗi nhiệm vụ. 
One-pointedness concentrafion: Nhất Điểm 
Trụ —See One-pointedness. 
One-pointedness of mỉnd: Cittass-ekagsata 
(p—Cita-ekagata (skÙ Tâm nhất cảnh tính 
(nhứt điểm trụ hay nhứt tâm)—Concentration— 
One-pointed Mind—Single-Mindfulness— 
Singleminded  concentration—The 
necessary condition for achieving rebirth in the 
Pure Land—See One-pointedness, Mindfulness, 
and Two types of one-pointedness of mind. 


One-poinfedness of mỉnd at the level of 


phenomena: Sự nhứt tâm là thế nào—See One 
Mind at the Phenomenal Level. 


absolute 


3254 


One-poinfedness of mỉnd at the noumenon 
level: Lý nhứt tâmLý nhứt tâm—See One Mind at 
the Level of Inner Truth. 
One precious thing: Nhất Bảo—The spirit or 
intelligent mind or nature—Một bảo vật (sự linh 
mẫn của tâm tánh). 
One of Proper Pervasive Knowledge: Chánh 
Biến Tri—See Samyak-sambuddha. 
One Real and Perfect School: Nhất Thật Viên 
Tông. 
One reality: Nhất Thật —The bhutatathata—The 
supreme fact, or ulũmate reality—Chân lý tối 
thượng. 
One reality being indivisible: Nhất Thật Vô 
Tướng—The Invisible—The one reality being 
indivisible 1s apart from all transient (or empty) 
forms, and ¡is therefore styled the formless—Vô 
tướng là một sự thật không thể phân cách được. 
One realm of one reality: Nhất Thật Cảnh 
Trí -According to Professor Soothill the 
Dictonary of Chinese Buddhist Terms—Theo 
Giáo Sư Soothill trong Từ Điển Phật Học Trung 
Hoa. 
l1) The state or realm of “one reality.”: Trạng 
thái nhất thật. 


1n 


2) The realization of the spirituality of all things: 
Sự chứng ngộ thật tánh của chư pháp. 
3) The Tathagata-dharmakaya: Như Lai pháp 


thân. 
One recital of Buddha?s name: Nhất Biến— 
Một lần niệm hồng danh của Phật. 
One region: One realm——Nhất Cảnh. 
Oneself: Inner self—Original mind—Bản thân— 
Tự ngã—See Anatman. 
Oneself is Amitabha: Kỷ Thân Di Đà Duy Tâm 
Tịnh Độ—Myself is Amitabha, my mind ¡s the 
Pure Land. All things are but the one mind, so that 
outside existing beings, there 1s no Buddha and no 
Pure Land. Thus Amitabha 1s the Amitabha within 
and the Pure Land is the Pure Land of the mind— 
Thân mình là Di Đà, Tâm mình là Tịnh Độ. Muôn 
pháp chỉ là một tâm, nên ngoài chúng sanh ra 
không có Phật, mà cũng không có Tịnh Độ. Vì 
vậy, Di Đà tức là Di Đà ở ngay trong bản thân và 
Tịnh Độ tức là Tịnh Độ ở ngay trong lòng ta. 
One sentence: Nhất cú (một câu). 


One sentence to make clear the whole Law: 
Nhất Cú Đạo Tận—Với một câu làm tỏ bày chư 
pháp. 

One-sided higher truth: Chân Đế Phiến 
Diện—See Five terms of twofold truth 
Madhyamika Sastra. 

One-sided worldly truth: Tục Đế Phiến 
Diện—See Five terms of twofold truth 
Madhyamika Sastra. 

One-sidedness: Tính chất một chiều. 
One-sidedness in our view: Tính chất một 
chiều trong cách nhìn của chúng ta. 

One-sided standpoint: Biased views—Extreme 
views—One-sided Kiến— Chấp 
Kiến. 

l) Extteme views: Biased views—One-sided 
views—The state of clinging to one of the two 
extemes ¡in the world of relativity, such as 
clinging to permanence, impermanence, being 
or non-being, etc. These views are also the 
fWO ©XIfeme vVIeWs 
personal Iimmorfality, one of the five sharp 
wrong views—Tình trạng bám víu vào một 
bên hoặc hai bên trong thế giới tương đối, 
chẳắng hạn như bám víu vào sự thường hằng, 
vô thường, hiện hữu hay không hiện hữu. 
Biên kiến còn là một trong ngũ kiến, hoặc là 
đoạn kiến, hoặc là thường kiến. 

This 1s a biased viewpoint tending to favor 
one side. Those who conceiIve this way think 
that practicng Buddhas teachings 1s 
equivalent to not practicing 1t. Another biased 
one claims that, affer death man will be 
reborn as man, beast as beast, or that there 1s 
nothing left after death. The last view belongs 
to a materialistic philosophy that rejects the 
law of causality: Ý kiến nghiêng về một bên 
hay cực đoan. Những người theo biên kiến 
nghĩ rằng người chết đầu thai làm người, thú 
đầu thai làm thú. Một lối biên kiến khác cho 
rằng chết là hết, hay không còn gì hết sau khi 
chết. Lối nầy thuộc tư tưởng của nhóm duy 
vật triết học, chẳng tin nơi luật nhân quả. 

**. See FIive sharp servants. 

One-sided view: Biên Kiến—See Five kinds of 
WTOnE VIeWs. 


in the 


in the 


views—Biên 


of annihilaton and 


2) 


3255 


One-sound teaching: Nhất Âm Giáo— The 
totality of Buddha”s doctrine which was founded 
by Kumarajiva and Bodhiruci—Học thuyết được 
sáng lập bởi Cưu Ma La Thập và Bồ Đề Lưu Chỉ. 
One state of bhutathatata: Nhất Thật Tướng— 
Tướng chân như—The state of bhutatathata. 

1) Above all diferentiation: Vượt trên mọi sai 
biệt. 

Immutable: Bất chuyển. 

It implies the Buddha-nature: Ám chỉ Phật 
tánh. 

lt immplies the Immateriality and untty of all 
things: Ám chỉ tính phi vật chất và đồng nhất 
của vạn hữu. 


2) 
3) 


4) 


One stream of wafer may be viewed ïn four 
ways: Nhất Thủy Tứ Kiến—See Four ways to 
view the same wafer. 

One thought embraces the three thousand 
worlds: Nhất Niệm Tam Thiên—In one thought 
(to survey or embrace the three thousand worlds 
with all is forms od existenece—Một niệm bao 
trùm chúng sanh trong cả tam thiên đại thiên thế 
giới. 

One thouph( of greed and anger arises, 
thousand doors of hindrances open: Nhất 
niệm tham sân khởi, bá vạn chướng môn khai. 
One Thousand Hands and Eyes: Thiên Thủ 
Thiên Nhãn—See Avalokitesvara. 

One thousand realms: Bách Giới Thiên Như— 
The emmanence of each of the ten worlds in all of 
them accounts for 100 worlds. Further, each of 
these realms has ten different features (ten 
features of Thusness as form, nature, substance, 
ÍOrce, action, cause, circumstance, effct, 
remuneration the ulimate state). By 
discovering these ten features ¡in the 100 worlds, 
the TPien-T”ai School arrives at the doctrine of 
1,000 realms—Tính nội tại hay cảnh vực của mỗi 
trong mười thế giới được nhân lên thành 100 thế 
giới. Thêm nữa, mỗi cảnh vực có mười sắc thái 
khác nhau (mười hiện tượng của Như là tướng, 
tánh, thể, lực, tác, nhân, duyên, quả, báo, và bản 
mạt cứu cánh). Do khám phá ra mười hiện tượng 
nầy trong 100 thế giới. Vì thế, tông Thiên Thai 
đạt đến thuyết về 1000 cõi gọi là Bách Giới Thiên 
Như. 


and 


One thousand two hundred meri(s: Nhất 
Thiên Nhị Bách Công Đức—One thousand two 
hundred powers of eye, tongue and mind 
predicted in the Lotus sutra—Một ngàn hai trăm 
công đức trong Kinh Pháp Hoa. 

One”s true nature: Chân tính của chính mình. 
One who embodies the Truth: An arhat—A 
Buddha—Chân nhân. 

One who turns the wonderful Dharma- 
wheel: Phật —See Four saints (rewards) (A). 

One Vehicle: Buddha Vehicle—Buddha-Yana— 
Buddhayana——Tathagata Vehicle—Buddha- 
Bodhisattva Vehicle—Nhứt thừa—Phật thừa— 
See Ekayana. 

One Vehicle of the Distinet Doctrine: Nhất 
Thừa Biệt Giáo—See Five divisions of Buddhism 
(). 

One vehicle Enlightenment: Nhất thừa Bồ 
để——Nhất thừa giác ngộ. 

One-vehicle family or sect: Nhất Thừa Gia. 
One vehicle in is final teaching: Nhất Thừa 
Cứu Cánh Giáo—As found in the Lotus Sutra— 
Nhất thừa viên giáo được tìm thấy trong Kinh 
Pháp Hoa. 

One-vehicle method: Nhất Thừa Pháp Môn— 
As revealed in the Lotus Sutra. 

One Vehicle of perfect teaching: Nhất Thừa 
Viên Tông—Lofus school of the perfect teaching 
(One Vehicle— Thiên Thai Tông). 

One vehicle of the wonderful đdharma: Diệu 
Pháp Nhứt Thừa— The perfect Mahayana—Một 
thừa duy nhứt của Diệu Pháp hay Toàn Giáo Đại 
Thừa. 

One who never recedes: Avaivartika (skt)—A 
bệ bạt trí—A Bodhisattva who, In his progress 





towards Buddhahood, never retrogrades to a lower 
state than that to which he has attained—Bất thối 
chuyển—S§ee Avaivartika. 

One who only hears and believes is ỉn the 
Buddha-law and potenfially Buddha: Danh 
Tự Tức Phật — Từ trong danh tự mà lý giải thông 
suốt, tất cả những ai nghe và tín thọ phụng hành 
đều có thể thành Phật —See Six stages of 
Bodhisattva developments. 


3256 


One who is unable to beeome Buddha: Nhất 
Xiếển Đề—See Icchantika. 

Onc wi(hout  desire for Buddha- 
enlightenment: Nhất Xiển Đề—See Icchantika. 
One word: Nhất Tự. 

One word golden wheel magical method: 
Nhất Tự Kim Luân Đảnh Pháp (Chân ngôn). 
One”s word is not trusted in the assembly: 
Tại hội trường hay trong đại chúng, lời nói không 
hiệu lực—See Six dangers when one attaches to 
gambling. 

One Worthy of Offerings: Ứng Cúng. 

Only: Chỉ. 

Only dominating Doctrine: Giáo lý độc tôn. 
Only in misery that we fỉnd happiness: Chỉ 
trong đau khổ ta mới tìm thấy an lạc. 

Only non-existence: Đản Không— 
Immateriality, a term used by T”Ien-T”a1 to denote 
the orthodox Hinayana system—Chỉ là không, 
một từ được tông Thiên Thai dùng để chỉ hệ thống 
Tiểu Thừa chính thống (Tiểu thừa phân tích chư 
pháp, chỉ thấy cái không mà không thấy cái bất 
không, nên gọi là “Đản Không.” Hàng Bồ Tát Đại 
Thừa phân tích chư pháp như huyễn như mộng, cái 
thể của nó tức là không, bất không, nên gọi là 
“Bất Đản Không.”). 

Only one touch: Nhất xúc—Ngưu Giác Nhứt 
Xúc —The ox that by merely touching a monk”s 
robe with its horn was transformed Into a deVva—— 
Sừng trâu vừa chạm áo cà sa thì trâu liền được 
vãng sanh nơi cõi trời (chúng sanh dù chỉ tiếp xúc 
với đạo Phật dù cạn cợt vẫn được ảnh hưởng tốt 
của đạo Phật mà tới được thiện đạo). 

Only one vehicle: Duy nhất thừa—Buddhism 
has only one vehicle, Buddha Vehicle—Đạo Phật 
chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật Thừa. 

Ono (jap): Vùng Tiểu Dã (Nhật Bản). 
Onomaney (n): Thuật bói tên (giải thích các chữ 
cái tạo thành tên để đoán tương lai hay hậu vận). 
Ono-Ryu (jap): Phái Tiểu Dã (Phật giáo Nhật 
Bản). 

Ontic (a): Thuộc về hữu tình luận. 

Ontfological (a): Thuộc về hữu thể học. 
Ontologism (n): Chủ nghĩa hữu tình luận. 


Ontfolosy (n): Hữu tình học (Bản thể luận)—Môn 
học nghiên cứu về bản chất của vạn vật cũng như 
đặc trưng và qui luật của chúng. 

Open (v): Begin—Khai mở. 

Open the ambrosial door: A ceremony to 
provide food for the hungry ghosts—Khai cam lộ 
môn, nghi lễ thí thực cho ngạ quỷ. 

Open the bodhi-mind: Phát Bồ Đề tâm. 

Open to the enlightened knowledge and 
vision: Khai giác tri kiến—See Four knowledges 
of Opening, Demonstrating, Awakening, and 
Entering the enliphtened knowledge and vision of 
the Buddha. 

Open (v) one?s eyes: Khai quang (introducing 
the light, the ceremony of “opening the eyes” of an 
image—mở mắt, trong nghi thức khai quang điểm 
nhãn cho một pho tượng). 

Open the eyes suddenly: Bừng mắt. 

Open the gate to liberation: Mở cửa giải thoát. 
Open the gate to nirvana: Mở cửa Niết bàn. 
Open the gafe to peace: Mở cửa hòa bình. 
Open the heart: Develop the mind—Khai tâm. 
Open knowledge: Alaya-vijnana (sk)—Hiển 
Thức—Manifest—The store of knowledge where 
all 1s revealed, either good or bad—A Lại da thức, 
chứa đựng mọi chủng tử thiện ác, hiển hiện được 
hết thảy mọi cảnh giới—See Alaya-vijnana. 
Open the mỉnd: Khai Tâm—To open the heart; 
to develop the mind; to Initiate Into truth—Khai 
mở hay phát triển tâm trí. 

Open the mỉnd”s eye: Mở Mắt Tâm—This ¡is 
another way of speaking of the experlence of 
enlightenment or self-realization. Awakening to 
one”s true nature and hence of the nature of all 
existence—Đây là một cách khác để diễn tả về 
kinh nghiệm giác ngộ hay sự tự nhận ra tự tánh, từ 
đó thấy biết tất cả tự tánh của vạn hữu. 

Open receiving of the prediction: Hiện tiền— 
See Ten ways of receiving the predicion of 
Budhahood (B). 

Open a sect: Khai Pháp —To found a teaching, 
e.g. as Buddha founded Buddhism—Sáng lập ra 
tông phái, như Đức Phật khai sáng ra Phật giáo. 
Open space: Loka (skt—Universe—World— 
Cõi—Giới— Thế gian. 


3257 


Open and straightforward: Quang minh chánh 
đại (rõ ràng và ngay thẳng). 

Open teaching: Hiển Giáo—Exoteric or general 
teaching—The exoteric teachings 
(Vajradhatu and Garbhadhatu of Vairocana belong 
to esoferic teaching)—Giáo thuyết mà Đức Thích 
Ca thuyết giảng (hai bộ Kim Tạng Giới và Thai 
Tạng Giới của Đức Đại Nhật Như Lai là Mật 
giáo). 


or schools 


Open up an era: Khai Nguyên—According to 
Wylie in The Dictionary of Chinese-English 
Buddhist Terms composed by Professor Soothill, 
the Kai-Yuan period of the T”ang emperor 
Hsuan-Tsang, 713-74I A.D.; during which the 
monk Chih-Chêng In 730 1ssued his “Complete list 
of all the translatons of Buddhist books Into the 
Chinese language from the year 67 A.D. up to the 
date of publication, embracing the labours of 176 
amountng to 2,278 
separate works, many of which, however, Were at 
that time already lost.” Ifs tile was “The Records 
of all Translations of Buddhist Works During the 
Early Tang” and 1fs abbreviated version—Theo 
Wylie trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, giai 
đoạn khai nguyên của nhà Đường bên Trung 
Quốc là những năm đời vua Đường Huyền Tông 
713-741 sau Tây Lịch. Trong thời gian nầy (năm 
730) thì nhà sư Trí Thăng đã cho xuất bản một 
danh sách bằng Hoa ngữ mang tên “Khai Nguyên 
Thích Giáo Lục” cũng như tóm lược của danh 
sách nầy là “Khai Nguyên Thích Giáo Lục Lược 
Xuất” từ năm 67 sau Tây Lịch đến 730, gồm 176 
tác giả và 2.278 dịch phẩm; tuy nhiên, nhiều bộ 
sách đã không còn lúc ông đưa ra danh sách nầy. 
Open up and reveal: Khai Hiển—To open up 
and reveal; to expose the one and make manifest 
the other. It is a term used by T”ien-T”aI, I.e. to 
expose and dispose of the temporary or partial 
teaching, and reveal the final and real truth as in 
the Lotus sutra—Khai Quyển Hiển Thực—Từ mà 
tông Thiên Thai dùng để giải thích về Khai 
Quyền Hiển Thực. Đức Phật đã khai quyển hiển 
thực bằng cách dùng phương tiện để làm sáng tỏ 
chân lý (mở cửa phương tiện, thị hiện tướng chân 
thực) như trong Kinh Pháp Hoa (14 phẩm đầu 
trong Kinh Pháp Hoa đều là khai cận hiển viễn 
hay khai quyền hiển thực). 


individuals, the whole 


Open up the treasury of truth; to indicate 
is meaning; to cause beings to apprehend 
it; and to lead them ïnto it: These are four 
reasons for a Buddha”s appearing In the world— 
Khai, thị, ngộ, nhập. Đây là bốn lý do để một vị 
Phật thị hiện ra nơi đời —See Four reasons for a 
Buddha”s appearing In the world. 

Open way: Unhindered way—Vô ngại đạo—Vô 
gián đạo hay đạo đoạn trừ những chướng ngại cần 
phải đoạn trừ —The way of removing all obstacles 
or Iintervention (delusions)—See Two ways (A). 
Open the way: Khải đạo. 

Open the way of enlightenmenf: An epithet of 
an enliphtened Bodhisattva or an outstanding 
monk—Khai sĩ, danh hiệu của một vị Bồ Tát đã 
chứng ngộ hay một vị Tăng xuất chúng. 
Openings: Lỗ hổng (trong thân)—The Buddha 
teaches us that there are nine openings In our 
body and from each of them exudes all kinds of 
excretions all the the time, Ie., phlegm from 
throat, sweat from the pores of skin, etc. None of 
the things excreted are pleasant to smell or touch 
or taste—Đức Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong 
cơ thể chúng ta, từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi thứ 
cặn bã như đờm nơi cổ họng, mồ hôi từ lổ lông nơi 
da, vân vân. Không có sự bài tiết nào có thể ngữi, 
rờ hay nếm cho vô. Tất cả đều bất tịnh—See Nine 
OrIfices. 

Opening ceremony: Lễ khai mạc. 

Opening to the enlightened knowledge and 
vision: Khai giác Tri Kiến Phật—See Four 
divisions of the Enlightened Knowledge. 
Opening lotus: Kumuda (skt——Refers especially 
to the esculent white lotus—Câu vật đầu. 
Opening the Sutra: Bài Kệ Khai Kinh. 
The incomparably  profound 
©exquIsite. 

Is rarely met with, even in hundreds of thousands 
of millions of eons. 

I am now able to see, listen, accept and hold it. I 
to understand the true meaning of the 
Tathagatas" wonderful teachings. 

Homage to our Teacher Sakyamuni Buddha (3 
times). 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu. 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 


Dharma and 


VOW 


3258 


Con nay nghe thấy chuyên trì niệm. 

Nguyện giải Như Lai ngĩa nhiệm mầu. 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần). 
Openness (n): Sự khai phóng—Sự cởi mở—Sự 
thật tình. 

Operate under the pleasure principle: Sống 
theo dục lạc—Doing things in life that brings one 
pleasure regardless of morals and virtues—Sống 
theo dục lạc, bất cần đạo lý. 

Operation (n): Sự hoạt động. 

Operation of causes: Nhân nghiệp (sự hoạt 
động của nhân)—See Work of cause. 

Operatfion of right (eaching: Chuyển chánh 
pháp luân—Operation of right teaching, one of the 
ten kinds of culúvation of Great Enlightening 
Beings—See Ten kinds of cultivaton of Great 
Enlightening Beings. 

Opinion (n): Lập trường——Ý kiến—Quan điểm— 
Outlook—Concepts—See Darsana. 

Opponent (n): Kẻ đối nghịch. 

Opportune and suitable: Cơ nghi —Natural 
qualification for receiving the truth. 

Opportune words: Cơ Ngữ ——Tùy theo cơ duyên 
mà thuyết pháp—Fundamental words. 
Opportunity (n): Chance—Favorable 
circumsfances—Potentiality and conditlons—Cơ 
duyên—Hoàn cảnh thuận tiện—Thuận cảnh. 
Opportunity of learning a mantra: Mật Cơ— 
The motive power, or fundamenfal element, in the 
esoteric—Cơ hội học mật chú của tông Chân 
Ngôn. 

Oppose (v): Resis—Go agains—Chống báng. 
Oppose to: Chống lại—To object. 

Opposed to: Ngược lại với—In contrast. 

Oppose other methods of practice: Chống lại 
hay bài xích pháp môn của tông phái khác—A 
Bhiksu or Bhiksuni who has only briefly read or 
heard about a method of another school of 
Buddhism but has never had a chance to study or 
put this method ¡n(o practice, yet verbally or 
writenly opposes 1t commis a Sangha 
Restoration Offence—Một vị Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni mới chỉ đọc hay nghe sơ qua về một tông 
phái nhưng chưa bao giờ nghiên cứu hay thực tập 


giáo pháp đó, mà lại lên tiếng hay viết bài chống 
đối, là phạm tội Tăng Tàn. 

Opposing and according with: Nghịch 
Thuận —The adversaties, Backward or forward, 
Resisting and complying, reverse or direc—Còn 
gọi là “Vi Thuận.” Trái ngược với chân lý gọi là 
nghịch, thuận với chân lý là thuận. 

Opposite: (skÙ—To go agains— 
Contrary—Nghịch (chống lại hay đối nghịch lại). 
Opposite shore: Para (skt—Other shore—BÏ 
ngạn (bờ bên kia). 

Opposition: Pratigha Sapratigpha  (skt)— 
Opposing—Oppositon—Whatever 1s capable of 
offering resistence, an object or material—Hữu 
Đối (đối lại) —Bất cứ thứ gì có khả năng đối lại 
(sự chống đối). 

Oppress (v): Đàn áp—To suppress—To quell— 
To pụt down——To squelch. 

Oppress someone: Áp chế ai. 

Oppress (crush down) the weak: Đè đầu cởi 
cổ người cô thế. 

Oppressed by karmic suffering: Bị bức thiết 
bởi khổ nghiệp—Those who are oppressed by 


Vama 


OrT 


karmic suffering and lack both peace of Mind and 
free time to practice Buddha Recitation. This 1s 
one of the ten types of people who cannot recife 
the Buddha”s name at near-death time—Những kẻ 
bị bức thiết bởi khổ nghiệp, nên không yên ổn rổi 
rảnh để niệm Phật. Đây là một trong mười loại 
người không thể niệm Phật được lúc lâm chung— 
See Ten types of people who cannot recite the 
Buddhaˆs name at near-death time. 

Oppression (n): Sự áp bức—Sự đàn áp. 

Optical illusion: Ảo thị. 

Optimism (n): Chủ nghĩa Lạc quan. 

Optimistic (a): Lạc quan. 

Oracle: Lời tiên tri——Sấm ngôn. 

Oral offering: Ngôn thí —To offer kind and 
warm words to relieve others—Dùng lời ái ngữ 
nồng ấm làm cho người yên vui—See Seven 
kinds of offering (B). 

Oral recitafon: Trì danh—-Trì Danh Niệm 
Phậ-One of the four methods of Buddha 
recifation. Oral recitation 1s the most common 
Pure Land method at the present time. According 


3259 


to Most Venerable Thích Thiển Tâm, there are 
ten variants In oral recitation. In this method, the 
practitioner recites, aloud or silently, either “Nam 
Mo Amitabha Buddha” or “Amitabha Buddha.” 
The short form (Amitabha Buddha) has the 
advantage of easily focussing the cultivator”S 
mind, while the longer 
development of a truly earnest, respecfful mind 
conducive to a response. This method, taught by 
Sakyamumi Buddha ¡n the Shorter Amitabha Sutra, 
1s the dominant form of Pure Land practice at the 
present time—Một trong bốn phương pháp niệm 
Phật. Trì danh là pháp tu Tịnh Độ phổ thông nhứt 
hiện nay. Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, có 
mười cách trì danh khác nhau. Trì danh niệm Phật 
là phương pháp niệm ra tiếng hay niệm thầm bốn 
hoặc sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Đà Phật.” 
Trì bốn chữ “A Di Đà Phật” được điểm lợi là dễ 
nhiếp tâm; nếu trì đủ sáu chữ thì được điểm lợi là 
dễ phát khởi sự kính thành cơ cảm. Phương pháp 
nầy trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Thích 
Tôn đã để xướng, hiện đang được thông dụng 
nhứt—See Four methods of Buddha Recifation. 
Oral instructions: Orally 
decisions—Khẩu quyết. 

Oral lineage: Dòng Khẩu Truyền—See Tibetan 
Buddhism (I) (A) (6). 

Oral Recitaftion: Trì Danh Niệm Phật—See 
Four methods of Buddha Recitation. 


version  facilitates 


transmitted 


Oral tradition: Pass on the teaching from mind 
to mind without writing asin Intuitional school— 
Separately handed down—Biệt truyền. 

Oral transmission: Truyền tâm ấn hay khẩu 
truyền. 

Orally moral exhorftation: Giáo giải thị đạo— 
Dùng khẩu nghiệp đời nói) mà dẫn dắt —See 
Three ways 
themselves for saving those suffering the pain of 
hell. 

Oration (n): Sự tán dương—Sự cầu nguyện (cho 
người chết) 

Oratory  (n): Nguyện 
Oratory——Niệm Phật Đường. 
Orchestrate (v): Phối nhạc (hòa âm). 

Ordain (v): Truyền giới—To be ordained—Được 
truyền giới. 


in which bodhisatvas manifest 


đường——Buddhist 


Ordain someone: Receive someone ¡into the 
Order 
vào Giáo Đoàn (truyễn giới cho ai). 

Ordained (n): The ordained—Những người đã 
được truyền giới. 

Ordained Buddhists do not haye to honor 
royalty: Luận Sa Môn Bất Kính Vương Giả— 
During the time of Emperor An Đế, the emperor 
traveled from the Giang Lăng region to ]iang-TSI; 
the Great General of the North named Hà-Vô-Ky 
requested the Great Master to descend the 
mountain to welcome the Emperor. The Great 
Master used the excuse he was I1ll and weak to 
decline this request. Then the second year of 
Nguyên Hưng reign period, Magistate Hoàn 
Huyền once again sent the Greta Master another 
documert. In It this magistrate gave many reasons 
why Buddhist Monks must bow and prostrate to 
the emperor. In response, the Great Master wrote 
a letter and the book with five volumes tiled 
“Ordained Buddhiss Do Not Have To Honor 
Royalty.” After the Imperial court reviewed his 
writineg, they hiphly repsected him and had no 
choice but to honor his views—Thời vua An Đế 
nhà Tấn, vua xa giá từ Giang Lăng đến Giang 
Tây, quan Trấn Nam là Hà Vô Ky yêu cầu Đại Sư 
Huệ Viễn đích thân xuống núi nghĩnh tiếp đức 
vua. Đại sư lấy cớ đau yếu, khước từ không bái 
yết. Đến năm Nguyên Hưng thứ hai, quan Phụ 
Chánh Hoàn Huyễn lại gởi cho Đại sư Huệ Viễn 
một văn thơ, trong đó có nhiều lý luận bắt buộc 
hàng Sa Môn phải lễ bái quốc vương. Đại sư soạn 
văn thư phúc đáp và quyển “§a Môn Bất Kinh 
Vương Giả Luận” gồm 5 thiên được thành hình để 
hồi âm. Triều đình xem xong rất lấy làm nể trọng 
và phải chấp nhận quan điểm của ngài. ** See 
Hui Yuan. 

Ordained communifies: Giáo đoàn. 

Ordained ministry: Vị Thầy đã được truyền 
gIỚI. 

Order: Sangha—Giới—Tăng đoàn—The Holy 
Order: Tăng đoàn Thánh thiện. 

Orders of beings: Đẳng Cấp Chúng Sanh— 
According to The Lankavatara Sutra, from the 
religIous point of view, there are five orders of 
beings—Theo Kinh Lăng Già, về quan điểm tôn 


Make someone a monk or a nun—Nhận ai 





3260 


giáo, có năm đẳng cấp chúng sanh—§ee Five 
orders of beings. 

Order of Buddhist monks: Tăng chúng —The 
communtty of Buddhist monks—The Buddhist 
brotherhood——The Sangha of Bhiksus. 

Order of Buddhist nuns: Ni chúng—The 
Buddhist sisterhood—The community of Buddhist 
nuns—The Sangha of Bhiksunis. 

Order of monasfic age: Tăng Thứ —lIn order of 
monastic aøe, according to years of ordinatlon— 
Ngôi thứ trong giới Tăng Ni, quy định theo số tuổi 
hạ lạp nhiễu hay ít. 

Order of Monks: Tăng đoàn—Bhikkhus. 

Order of Nuns: Ni đoàn—Bhikkunis. 
Ordinance (n): Huấn lệnh—Pháp lệnh. 
Ordinary (a): Prthag-jana (skt—Common— 
Earthly—Puthujjana (p)—Phàm phu (thuộc về 
trần tục, chung, thông thường, thường tình)— 
Profane—Vulgar—Worldly. 

Ordinary beings with øreat aspirations and 
a certain degree of wisdom: Phàm phu có trí 
huệ và chí nguyện lớn—Ordinary beings with 
Øreat aspIratlons and a certain degree of wisdom 
are composed of ¡ndividuals who, although 
ordinary beIngs, possess øreat aspiratlons and a 
certain degree of wisdom. They seek rebirth in the 
Pure Land to ensure escape from transmigration, 
SWIft attainment of Buddhahood and fulfillment of 
their Vows to rescue themselves and others—Tuy 
cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện 
lớn, muốn sanh về cõi Cực Lạc để bảo đảm thoát 
ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành 
chí nguyện tự độ độ tha—See Three categorles of 
rebirth In the Pure Land. 

Ordinary beings with limited capacities but 
true and sincere: Phàm phu thấp kém nhưng 
thật -Ordinary beings with 
capaciItes but true and sincere comprise beings 
who are of limited capacitIes but true and sincere. 
They may not understand what constitutes the 
of£ Buddha lands; 
nevertheless, realizing that life 1s full of hardship 
and suffering, and that the Saha World abounds In 
worries and troubles, they vow to be reborn In a 
pure and happy land—Những phàm phu thấp kém 
nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự 


chân limited 


Virfues or adornmenfs 


trang nghiêm ở Tịnh Độ, chỉ cảm nghĩ đời sống 
nhiều vất vã khổ nhọc, cõi Ta Bà đầy chán nãn lo 
phiền, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an 
vui—See Three categories of rebirth in the Pure 
Land. 

Ordinary blessedness: Phàm Phúc Phước báo 
nhơn thiên —The ordinary blessedness of devas 
and men as compared with that of the converted. 
Ordinary blessedness of devas and men: 
Phàm Phúc Phàm Phúc thiên—The 
blessedness of devas and men as compared with 
that of the converted. 


nhân 


Ordinary categories: Samvrti-satya (skt)—Tục 
đế hay thế đế ——Ordinary categories in contrast 
with categories of reality (chân đế) —Common or 
ordinary statement, as If phenomena were real— 
See TWwo truths. 

Oridnary dharmas: Thế pháp —Common 
dharmas (truth, laws, things, etc—Pháp thế đế 
hay pháp thế gian. 

Ordinary eyes: Unenlightened eyes—Tục nhãn 
(phàm nhãn hay mắt của người chưa giác ngộ). 
Ordinary form of meditafion: Ngu Phu Sở 
Hành Thiển—See Balopacarikam. 

Ordinary good people: Phàm Phu Tính—See 
FEive natures (T]). 

Ordinary householder: Grhastha (skt)——Nga La 
Sa Tha—An ordinary man—The laity—Tục Nhân 
(người tu tại g1a)—See Ordinary man. 

Ordinary human beỉng: Một người bình 
thường. 

Ordinary human love: Dục Ái—To hanker 
after—Love the passion realm—Ordinary 
human love springing from desire, In contrast with 
religious love (Pháp ái) —Passion-love. Love 
inspired by desire throuph any of the five 
senses—Phàm phu tham ái với cảnh ngũ dục hay 
ái dục thường tình khởi phát từ dục vọng, ngược 
lại với Pháp ái. 

Ordinary ideas of the pure and impure: Thô 
tướng hiện hành tướng (về tịnh và bất tịnh)—See 
Ten hindrances. 


1n 


Ordinary individual: Phàm thân—A common 
mortal body. 
Ordinary knowledge: Worldly knowledge— 
Phàm thức. 


3261 


Ordinary love: Ái phàm tục. 

Ordinary man: Prthagjana (skQ—Common 

worldling man—Ordinary householder—Phàm 

nhân—A  common, ipnorant, or unconverted 

man—Một người bình thường, sĩ mê, hay chưa 

được chuyển hóa. 

Ordinary monk: Ordinary practicing monk— 

Phàm Tăng—A monk who 1s not yet enliphtened 

the Buddhist truth, as contrasted with the holy 

monk who has achieved higher meri—VỊ sư chưa 

chứng ngộ chân lý Phật pháp, đối lại với Thánh 

Tăng là những vị Tăng đã có công đức sâu dầy, 

đạo cao đức trọng. 

Ordinary opening phrase of a sutra: Thông 

tự—*“Thus I have heard”—Thông tự bắt đầu bằng 

câu “Tôi nghe như vầy.—See Two kinds of 

1ntroductory phrase. 

Ordinary passions: Phàm tình. 

l1) Desires or passions of the unconverted: Phàm 

tình. 

Ordinary temptations—Số hành phiển não— 

Những phiền não như tham dục hay là cám 

dỗ—See Two kinds of affliction (D). 

Ordinary patience: Common patience—Sinh 

Nhẫn. 

I)_ Common patience: Nhẫn bình thường. 

2) The common or ordinary patlence of the 
masses: Nhẫn của chúng sanh. 

Ordinary people: Common people—Every 

man—Sinner—Worldly man—Tục tử hay người 

thường (ngu nhân)—Phàm Phu. 

()_ The meanings of ordinary people—Nghĩa của 
Phàm Phu: 

l) Ordinary man: Người phàm hay người 
thường—Sinne—A  sane man—Worldly 
man——The sinner—Secular people—Common 


2) 


people—The unenlightened—A common 
fellow. 

2) Unenlightened disciples: Đệ tử Phàm phu— 
Đệ tử chưa chứng ngộ. 

ID) There are two kinds of ordinary disciples—Có 
hai loại phàm phu: 

l) The Innner or higher ranks of ordinary 


disciples: Nội Phàm —Đang trên đường giải 
thoát —Who are on the road of liberation. 


2) Lower grades : Ngoại Phàm— Chưa được tự 
tạ —Who are not on the road of liberation 
yet. 

(ID The Buddha”s teachings on ordinary people In 

the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 

về Phàm Phu trong Kinh Pháp Cú: 

Long 1s the nipht to the wakeful; long 1s the 

road to him who 1s tired; long 1s samsara to 

the foolish who do not know true Law 

(Dharmapada 60): Đêm rất dài với những kẻ 

mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi 

mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô 
tận với kẻ ngu sĩ không minh đạt chánh pháp. 

TH a traveler does not meet a companion who 

1s betfer or at least equal, let him firmly 

pursue his solitary career, rather than being In 

fellowship with the foolish (Dharmapada 61): 

Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không 

được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết 

chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu 
muội. 

These are my sons; this 1s my wealth; with 

such thought a fool 1s tormented. Verily, he 1s 

not even the owner of himself. Whence sons? 

Whence wealth? (Dharmapada 62): “Đây là 

con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường 

lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn 
không thiệt có, huống là con ta hay tài sẳn 
ta?. 

A foolish man who knows that he 1s a fool, for 

that very reason a wise man; the fool who 

think himself  wise, he is indeed a real fool 

(Dharmapada 63): NÑgu mà tự biết ngu, tức là 

trí, ngu mà tự xưng rằng trí, chính đó mới thật 

là ngu. 

If a fool associates with a wise man even all 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 
his life, he will understand the Dharma as litle 
a spoon tastes the flavour of soup 
(Dharmapada 64): Người ngu suốt đời gần gũi 
người trí vẫn chẳng hiểu gì Chánh pháp, ví 
như cái muỗng múc canh luôn mà chẳng bao 
giờ biết được mùi vị của canh. 
An intelligent person assoclates with a WIse 
man, even for a moment, he will quickly 
understand the Dharma, as the tongue tastes 
the flavour of soup (Dharmapada 65): Người 
trí dù chỉ gần gủi người trí trong khoảnh khắc 
cũng hiểu ngay được Chánh pháp, chẳng khác 


aS 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


II 


12 


) 


~ 


` 


3262 


øì cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong 
khoảnh khắc, đã biết ngay được mùi vị của 
canh. 

A fool with little wit, goes throupgh life with 
the very self as his own greatest enemy. In 
the same manner, evil doers do evil deeds, 
the fruit of which is bitter (Dharmapada 66): 
Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung 
với cừu địch một đường. Cũng thế, những 
người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác 
nghiệp đi đến khổ báo. 

The deed 1s not well done of which a man 
must repent, and the reward of which he 
receIves, weeping, with tearful face; one 
reaps the fruit thereof (Dharmapada 67): 
Những người gây điều bất thiện, làm xong ăn 
năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dể, vì biết mình sẽ 
phải thọ lấy quả báo tương lai. 

The deed 1s well done when, after having 
done 1t, one repenífs not, and when, with joy 
and pleasure, one reaps the fruit thereof 
(Dharmapada 68): Những người tạo các thiện 
nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, còn vui 
mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo 
tương lai. 

As long as the evil deed done does not bear 
fruit, the fool thinks 1t is as sweet as honey; 
but when 1t ripens, then he comes to gørIef 
(Dharmapada 69): Khi ác nghiệp chưa thành 
thục, người ngu tưởng như đường mật, nhưng 
khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhứt định 
phải chịu khổ đắng cay. 

Let a fool, month after month, eats only as 
much food as can be picked up on the tip of a 
kusa blade; but he ¡is not worth a sixteenth 
part of them who have comprehended the 
truth (Dharmapada 70): Từ tháng này qua 
tháng khác, với món ăn bằng đầu ngọn cỏ 
Cô-sa (cỏ thơm), người ngu có thể lấy để nuôi 
sống, nhưng việc làm ấy không có giá trị 
bằng một phần mười sáu của người tư duy 
Chánh pháp. 

An evil deed committed may not immediately 
bear fruit, Jjust as newl drawn milk does not 
turn sour at once. In the same manner, 
smouldering, it follows the fool like fire 
covered with ashes (Dharmapada 7l): Người 
cất sửa bò, không phải chỉ sáng chiều đã 


thành ra vị để hồ được. Cũng thế, kẻ phàm 
phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ quả ác 
liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ 
như lửa ngún giữa tro than. 
The knowledge and fame that the fool gains , 
so far from benefiting: they destroy his bright 
lot and cleave his head (Dharmapada 72): Kẻ 
phàm phu, lòng thì muốn cầu được trí thức mà 
hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh 
phúc bị tốn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan. 

The fool always desre for an undue 

reputation or undeserved honour, precedence 

among the monks, authorty 1n the 
monasferies, honour among other families 

(Dharmapada 73): Kẻ ngu xuẫn thường hay 

muốn danh tiếng mà mình không xứng: chỗ 

ngổi cao trong Tăng chúng, oai quyển trong 

Tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác. 

Let both monks and laymen think, “by myself 

was this done; in every work, øreat or small, 

let them refer to me.” Such 1s the ambition of 
the fool; his desires and pride Increase 

(Dharmapada 74): Hãy để cho người Tăng kẻ 

tục nghĩ rằng “sự nầy do ta làm, trong mọi 

việc lớn hay nhỏ đều do nơi ta cả.” Kẻ phàm 
phu cứ tưởng lầm như thế, nên lòng tham lam 
ngạo mạn tăng hoài. 

16) One is the path that leads to worldly gain, and 
another is the path leads to nirvana. Once 
understand this, the monks and the lay 
disciples of the Buddha, should not rejoice in 
the praise and worldly favours, but cultivate 
detachment (Dharmapada 75): Một đàng đưa 
tới thế gian, một đàng đưa tới Niết bàn, hàng 
Tỳ kheo đệ tử Phật, hãy biết rõ như thế, chớ 
nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú 
vào đạo giải thoát. 

Ordinary people who always know that they 

are unenlightened: Phàm phu luôn tự biết mình 

chưa giác ngộ—Ordinary people who always 
examine themselves and realize they are just 
unenlipghtened mortal filled with greed, hatred and 

Ipnorance, as well as an accumulation of Infinite 

other transgressions in the past, present and 

future—Hạng người ngu dốt tối tăm, nhưng luôn 
xét mình là một kẻ phàm phu đây tham sân sĩ, 
cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


3263 


hiện tại và vị la —See Two groups of good and 
evil people (B). 
Ordinary people often praise the Tathagata 


for these averagøe maffers: Trung Giới Mà 

Phàm Phu Tán Thán Như Lai —According to the 

Brahmajala Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, ordinary people ofen praise the 

Tathagata for these average matters—Theo Kinh 

Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, phàm phu 

thường tán thán Như Lai vì những thành tựu trung 

ĐIỚI: 

1) Whereas, and Brahmins, 
feeding on the food of the faithfUl, are 
addicted to the destruction of such seeds as 
are propagated from roots, from stems, from 
Joinfs, from cuttings, from seeds, the ascetic 
Gotama refrains from such destruction: Trong 
khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn 
sống làm hại các hạt giống và cây cối. Như 
các hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhành 
cây sanh, hạt giống từ đất sanh, hạt giống từ 
chiết cây sanh, và hạt giống từ hạt cây sanh. 
Còn Sa Môn Cổ Đàm thì không làm hại hột 
giống hay cây cối nào. 

2) Whereas and Brahmins, 
feeding on the food of the faithful, remain 
addicted to the enjoyment of stored-up øoods 
such as food, drink, clothing, carrlage, beds, 
pefumes, meat, the acetic Gotama refrains 
from such enjoyment: Trong khi một số Sa 
Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do 
tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và 
thọ hưởng các đổ vật, Như cất chứa các món 
ăn, đổ uống, vải, xe cộ, đồ nằm, hương liệu, 
và mỹ vị. Còn sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ 
không cất chứa các vật trên. 

3) Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to attending such shows as dancing, 
singing, music, displays, recifations, hand- 
music, cymbals and drums, fairy shows, 
acrobatic and conjuring tricks, combats of 
elephants, buffaloes, bulls, goats, rams, cocks 
and quail, fiphung with sfaves, boxing, 
wrestling, sham-fights, parades, manoeuvers 
and milifary reviews, the ascetic Gofama 
refrains from such displays: Trong khi một số 


SsOm€e ascetics 


sOme ascetics 


4) 


5) 


Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món 
ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống theo 
các du hý không chân chánh như múa, hát, 
nhạc, kịch, ngâm vịnh, nhịp tay, tụng chú, 
đánh trống, diễn các tuông thần tiên, mãi võ, 
đấu voi, đấu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đấu 
dê, đấu cừu, đấu gà, đấu chim cun cút, đấu 
gậy, đấu quyên, đấu vật, đánh giặc, dàn trận, 
thao dượt, diễn binh. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
từ bỏ các loại du hý không chân chánh như 
trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to such games and idle pursuIts as 
eipht-or tenrow chess, chess 1n the ar, 
hopscotch, spillikins, dicing, hiting sticks, 
hand-pictures, ball-games, blowing through 
toy pIpes, playing with toy ploughs, turning 
someersaults, playing with toy windmills, 
measures, carriaøes and bows, guessing 
letters, gpuessing thouph(ts, mimicking 
deformities, the ascetic Gotama refrains from 
such idle pursuit: Trong khi một số Sa môn, 
Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và 
theo các trò giải trí như cờ tám hình vuông, cờ 
mười hình vuông, cờ trên không, trò chơi trên 
đất, chỉ bước vào những ô có quyền bước, trò 
chơi quăng thẻ rồi chụp nhưng không cho sụp 
đống thẻ, chơi súc sắc, chơi khăn, lấy tay làm 
viết, chơi banh, chơi thổi kèn bằng lá, chơi xe 
con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết thiếu 
trên không hay trên lưng, chơi đoán tư tưởng, 
chơi bắt chước bộ điệu. Còn sa môn Cổ Đàm 
thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. 
Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to hiph and wide beds and long 
chairs, couches adorned with animail figures, 
fleecy or variegated coverlets, coverlets with 
haIr on both sides or one side, silk coverlets, 
embroidered with gems or without, elephant- 
rugs, horse-ruøs, or chariot-rugøs, choIce 
spfeads of antelope-hide, couches with 
awninøs, or with red cushions at both ends, 
the ascetics Gotama refrains from such high 
and wide beds: Trong khi một số Sa Môn, Bà 
La Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí 
cúng dường, cũng vẫn sống dùng các giường 
cao và giường lớn như ghế bành, ghế dài, 


6) 


7) 


3264 


nệm trải giường bằng len, vải trải giường 
nhiều tấm nhiều màu, chăn len trắng, chăn 
len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các 
con thú, mễn bằng lông thú cả hai phía, mễn 
bằng lông thú một phía, mễn có đính ngọc, 
mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 
mười sấu người múa, nệm voi, nệm ngựa, 
nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với 
nhau, nệm bằng da sơn dương gọi là kadali, 
tấm khẩm với lầu che phía trên, ghế dài có đồ 
gối chân màu đỏ. Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ 
bỏ không dùng các giường cao và giường lớn 
như trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins remain 
adicted to such forms of self-adornment and 
embellishment as rubbing the body with 
perfumes, massaging, bathing in scented 
water, shampooing, using mirrors, ointmen(s, 
garlands, scents, unguents, cosmef(ics, 
bracelets, headbands, fancy sticks, bottles, 
swords,  sunshades, sandals, 
turbans, gems, yak-taill fans, long-fringed 
white robes, the ascetic Gotama refrains from 
such self-adornment: Trong khi một số Sa 
Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món cúng 
dường của tín thí, cũng vẫn sống dùng các đồ 
mỹ phẩm. Như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập 
tay chân cho mềm dẻo, gương, kem đánh mặt, 
vòng hoa và phấn son, phấn mặt, sáp mặt, 
vòng đeo tay, tóc giả, gậy cầm tay, ống thuốc, 
sươm, lọng, dép thêu, khăn đầu, ngọc, phất 
trần, vải trắng có viễn tu dài. Còn Sa môn Cổ 
Đàm thì từ bỏ không dùng các loại trang sức 
và mỹ phẩm như trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to such unedifying conversation as 


đecorated 


about kings, robbers, ministers, armies, 
dangers, wars, food, drink, clothes, beds, 
garlands, perfumes, relatiVes, carrlages, 


villages, fowns, and citiles, counfries, women, 
heroes, street gossip and well øossip, talk of 
the departed, desultory chat, speculations 
about land and sea, talk about being and non- 
being, the ascetic Gotama refrains from such 
conversation: Trong khi một số Sa môn, Bà 
La Môn, dầu đã dùng các món đồ ăn do tín 
thí cúng dường, vẫn còn sống nói những câu 
chuyện vô ích, tầm thường như câu chuyện về 


8) 


9) 


vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện 
về đại thần, binh lính, câu chuyện hãi hùng, 
chiến tranh, câu chuyện về đồ ăn, đồ uống, 
vải mặc, giường nằm, câu chuyện về vòng 
hoa, hương liệu, câu chuyện về bà con, xe cộ, 
làng xóm, thị tứ, thành phố, quốc độ, câu 
chuyện về đàn bà, đàn ông, câu chuyện về vị 
anh hùng, câu chuyện bên lễ đường, câu 
chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người 
đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu 
chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng 
của đại dương, câu chuyện về sự hiện hữu và 
sự không hiện hữu. Còn Sa môn Cô Đàm thì 
từ bỏ không nói những câu chuyện vô ích, 
tâm thường kể trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to disputation such as: “You don't 
understand this doctrine and discipline—I do!” 
“How could you understand this doctrine and 
discipline?” “Your way 1s all wrong—Mine 1s 
right!” “Ï am consistent-- you arent! “You 
said last what you have said first, and you said 
first what you should have said last!” “What 
you took so long to thínk up has been 
refuted!? areumenf 
overthrown, you re defeated!l* “Go on, save 
your docfrine — get out of that 1ƒ you can!” The 
ascelc  Gofama 
đdisputation: Trong khi một số Sa Môn, Bà La 
Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn sống bàn luận tranh chấp, như 
nói: “Ngươi không biết pháp và luật này, tôi 
biết pháp và luật nầy." “Sao ngươi có thể biết 
pháp và luật nây?' “Ngươi đã phạm vào tà 
kiến, ta mới thật đúng chánh kiến; lời nói của 
ta mới tương ưng, lời nói của ngươi không 
tương ưng; những điều đáng nói trước ngươi 
lại nói sau; những điều đáng nói sau ngươi lại 
nói trước;` 'chủ kiến của ngươi đã bị bài bác;` 
“câu nói của ngươi đã bị thách đấu; “ngươi đã 
bị thuyết bại.` 'Hãy đến mà giải vây lời nói 
ấy; nếu có thể được, gắng thoát ra khỏi lối 
bí." Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ những 
cuộc biện luận tranh chấp đã kể trên. 


“Your has been 


reffrans from  such 


Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to such things as running errands and 
messages, such as for kings, ministers, nobles, 
Brahmins, householders and young men who 


3265 


say: “Go here — go therel Take this there— 
bring that from therel” The acetic Gotama 
refrains from such errand-running: Trong khi 
một số Sa Môn, Bà La Môn dầu đã dùng các 
đồ ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cho 
đưa các tin tức, hoặc tự đứng làm môi giới, 
như cho các vua chúa, đại thần, các vị Sát Đế 
Lợi, Bà La Môn, gia chủ, cho các thanh niên 
và nói rằng: “Hãy đi đến chỗ ấy, hãy đi lại 
chỗ kia; mang cái nầy lại, đem cái nầy đến 
chỗ kia” Còn Sa môn Cổ Đàm thì từ bỏ 
không cho đưa các tin tức và tự đứng làm môi 
giới. 
Whereas some ascetics and Brahmins remain 
addicted to deception, patter, hinting, 
belittling, and are always on the make for 
further gains, the ascetic Gotama refrains 
from such deception: Trong khi một số Sa 
môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món ăn do 
tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói 
lời siểm nịnh như trên. 

Ordinary pcople would the 

Tathagata for hỉis smaller matfters 0Ÿ 

morality: Tiểu Giới Mà Phàm Phu Tán Thán 

Như LaI—According to the Brahmajala Sutta in 

the Long Discourses of the Buddha, ordinary 

people would praise the Tathagata for elemenfary, 

Inferior matfers of moral practice—Theo Kinh 

Phạm Võng trong Trường Bộ Kinh, kẻ phàm phu 

tán thán Như Lai vì những tiểu giới nhỏ nhặt 

không quan trọng: 

l) Abandoning the taking of life, the ascetic 
Gotama dwells refraining from taking life: Sa 
môn Cổ Đàm từ bỏ sát sanh, tránh xa sất 
sanh. 

2) Without  stick sword,  scrupulous, 
compassionate, trembling for the welfare of 
all living beings: Từ bổ đao kiếm, biết tàm 
quý, có lòng sống từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu 
tình. 

3) Abandoning from taking what 1s not given, the 
ascetc Gotama dwells refraining from taking 
what 1s not given, living purely, accepting 
what 1s gIven, awaiting what is given, without 
stealing: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ lấy của 
không cho, tránh xa sự lấy của không cho, chỉ 


10) 


praise 


Or 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã 
cho, sự sống thanh tịnh không có trộm cướp. 
Abandoning unchasity, the ascetic Gotama 
lves far from 1t, aloof from the village- 
practice of sex: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ tà 
hạnh, tịnh tu phạm hạnh, sống giải thoát, từ 
bổ dâm dục hèn hạ. 

Abandoning false speech, the ascetic Gotama 
dwells refraining from false speech, a truth- 
speaker, one to be relied on, trustworthy, 
dependable, not a deceiver of the world: Sa 
môn Cổ Đàm từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, 
nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc 
chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phẩn 
lại lời hứa đối với đời. 

Abandoning maliclous speech, he does not 
repeat there what he has heard here to the 
detriment of these, or repeat what he as heard 
there to the detriment of those. Thus he 1s a 
reconcller of those at 
encourager of those at one, reJoIcing 1n peace, 


variance and an 


loving 1t, deliphting ¡in 1t, one who speaks up 
for peace: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ nói hai lưỡi, 
tránh xa nói hai lưỡi; nghe điều gì ở chỗ nầy, 
không đi nói đến chỗ kia để sanh chia rẽ ở 
những người nây; nghe điểu gì ở chỗ kia, 
không đi nói với những người nây để sanh 
chia rế ở những người kia. Như vậy Sa môn 
Cô Đàm sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 
Abandoning harsh speech, he refrains from 1t. 
He speaks whatever 1s blameless, pleasing to 
the ear, apreeable, reaching the heart, urbane, 
pleasing and attractive to the multtude: Sa 
môn Cổ Đàm từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa 
lời nói độc ác, mà chỉ nói những lời nói không 
lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến 
tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng 
nhiều người. 

Abandoning idle chatter, he speaks at the 
right time, what 1s correct and to the point, of 
Dhamma and discipline. He 1s a speaker 
whose words are to be treasured, seasonable, 
reasoned, well-defined and connected with 
the goal: Sa môn Cô Đàm từ bỏ lời nói ở ngữ, 
tránh xa lời nói ỶỞ ngữ, nói đúng thời, nói 
những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa, 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


19) 


3266 


nói những lời về chánh pháp, nói những lời về 
luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời, thuận lý, có hệ thống và mạch 
lạc, có ích lợi. 

The asceic Gotama 
damaging seeds and crops. He eats once a 
day and not at night, refraining from eating at 
improper times: Sa môn Cổ Đàm không làm 
hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ; sa 
môn Cổ Đàm dùng mỗi ngày một bữa, không 
ăn ban đêm, từ bỏ không ăn ban đêm, từ bỏ 
không ăn phi thời. 

The ascetic Gotama avoids watching dancing, 
singing, music and shows: Sa môn Cổ Đàm từ 
bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch. 
The asceic Gotama abstains from using 
garlands, perfumes, cosmefics, ornamenfs and 
adornments: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không 
trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa 
và các thời trang. 

The ascetic Gotama avoids using high or wide 
beds: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không dùng 
giường cao và giường lớn. 

The ascetic Gotama avoids accepting gold 
and silver: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận 
vàng bạc. 

The ascetic Gotama avoids accepting raw 
grain: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận các 
hạt giống. 

The ascetic Gotama avoids accepting raw 
flesh: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận thịt 
sống. 

The ascetic Gotama does not accept women 
and young girls: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không 
nhận đàn bà con gái. 

The ascetic Gotama does not accept male or 
female slaves: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không 
nhận nô tỳ gái và trai. 

The ascetc Gotama does not accept sheep 
and goats, coks and pigs, elephants, cattle, 
horses and mares: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ 
không nhận cừu và dê, gà và heo, vol, bò, 
ngựa, và ngựa cái. 

The ascetic Gotama does not accept fields 
and plots: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không nhận 
ruộng đất. 


ISĨ a refrainer from 


20) The ascetic Gotama refrains from running 
errands: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không phái 
người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. 
The ascetic Gotama refrains from buying and 
selling: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ không buôn 
bán. 

The ascetic Gotama refrains from cheating 

with false weights and measures: Sa môn Cổ 

Đàm từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc 

và đo lường. 

The ascetic Gotama refrains from bribery and 

corruption, deception and Insincerifty: Sa môn 

Cổ Đàm từ bỏ cá tánh tà hạnh như hối lộ, 

gian trá, lừa đảo. 

The ascetic Gotama refrains from wounding, 

killing, imprisoning, highway robbery, and 

taking food by force: Sa môn Cổ Đàm từ bỏ 
không làm thương tổn, sát hại, câu thúc, bức 
đoạt, trộm cắp, cướp phá. 

Ordinary people would  praise the 

Tathagata for his superiority of morality: 

Đại Giới Mà Phàm Phu Tán Thán Như LaiI— 

According to the Brahmajala Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, ordinary people would 

pralse the Tathagata for his superlorlty of 

morality— Theo Kinh Phạm Võng trong Trường 

Bộ Kinh, phàm phu thường tán thán Như Lai vì 

Như Lai thành tựu đại giới: 

1l) Whereas some asectics and Brahmins, 
feeding on the food of the faithful, make theIr 
living by such base arts, such wrong means of 
livelihood palmistry, 
portents, dreams, body-marks, 
gnawinøs, fire-oblatlons, oblatons from a 
ladle, of husks, rice-powder, rice-ørains, ghee 
or oIl, from the mouth or of blood, reading the 
finger-tips, house-lore and garden-lore, skill 
1n charm, ghost-lore, earth-house lore, snake- 
lore, poison-lore, rat-lore, bird-lore, crow- 


21) 


22) 


23) 


24) 


aS divning  signs, 


TmOUSC- 


lore, foretelling a person”s life-span, charms 
agaInst arrows, knowledge of animals” cries, 
the ascetic Gotama refrains from such base 
arfs and wrong means of livelihood: Trong 
khi một số Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự 
nuôi sống bằng những tà hạnh như xem tướng 
tay chân, chiêm tướng, triệu tướng, mộng 


2) 


3) 


3267 


tướng, thân tướng, dấu chuột cắn, tế lửa, tế 
muỗng, dùng miệng phun hột cải, v.v... vào 
lửa, tế vỏ lúa, tế tấm, tế gạo, tế thục tô, tế 
dầu, tế máu, khoa xem chỉ tiết, khoa xem địa 
lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, 
khoa cầu ma quỷ, khoa dùng bùa chú khi ở 
trong nhà bằng đất, khoa rắn, khoa thuốc độc, 
khoa bổ cạp, khoa chim, khoa chim quạ, khoa 
đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết 
tiếng nói của chim. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
tránh xa những tà hạnh kể trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins make 
therr living by such base arts as judging the 
marks of øems, sticks, clothes, swords, spears, 
aïrOWS, Weapons, women, men, boys, girls, 
male and female slaves, elephants, horses, 
buffaloes, bulls, cows, goats, rams, cocks, 
quail, Ipguanas, bamboo-rats, tortoises, deer, 
the ascetic Gotama refrains from such base 
ar(s: Trong khi một số Sa môn, Bà La Môn, 
dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn nuôi sống mình bằng những tà 
mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que 
gậy, tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng 
mũi tên, tướng cây cung, tướng võ khí, tướng 
đàn bà, tướng đàn ông, tướng thiếu niên, 
tướng thiếu nữ, tướng đầy tớ nam, tướng đầy 
tớ nữ, tướng voi, tướng ngựa, tướng trâu, 
tướng bò đực, tướng bò cái, tướng dê, tướng 
cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun cút, tướng 
con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng 
thú vật. Còn Sa môn Cô Đàm thì từ bổ những 
tà mạng kể trên. 

Whereas some ascetics and Brhamins make 
therr living by such base arts as predicting: 
“the chiefs wIll march out —The chiefs will 
march back,` Our chiefs will advance and 
other chiefs will retreat,` “Our chiefs will win 
and the other chiefs will lose,” “[he other 
chiefs will win and ours will lose,` “Thus there 
wIll be victory for one side and defeat for the 
other,' the ascetci Gotama refrains from such 
base arts: Trong khi một số Sa Môn, Bà La 
Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà 
mạng như đoán trước: Vua sẽ tiến quân, vua 
sẽ lui quân, vua bản xứ sẽ tấn công, vua 
ngoại bang sẽ triệt thoái, vua bản xứ sẽ thắng 


4) 


5) 


trận, vua ngoại bang sẽ bại trận; vua ngoại 
bang sẽ thắng trận, vua bản xứ sẽ bại trận. 
Như vậy sẽ có sự thắng trận cho phe bên nầy, 
sẽ có sự thất bại cho phe bên kia. Còn Sa 
môn Cổ Đàm thì từ bỏ những tà mạng kể 
trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins make 
their living by such base arts as predicting an 
eclipse of the moon, the sun, a sfar; that the 
sun and moon wIll go on theIr proper course — 
wIll go astray; that a star will øo on 1{S DrODeT 
course — will øo astray; that there will be a 
shower of meteors, a blaze In the sky, an 
earthquake, thunder; a sefting, 
darkening, brightening of the moon, the sun, 
the sfars; and “such will be the outcome of 
these things,` the ascetic Gotama refrains 
from such base arfts and wrong means of 
livelihood: Trong khi một số Sa môn, Bà La 
Môn, dầu đã dùng các món ăn do tín thí cúng 
dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng những tà 
mạng như đoán trước sẽ có nguyệt thực, sẽ có 
nhựt thực, sẽ có tinh thực, mặt trăng, mặt trời 
sẽ đi đúng chánh đạo, mặt trăng, mặt trời sẽ 
đi ngoài chánh đạo, các tính tú sẽ đi đúng 
chánh đạo, các tinh tú sẽ đi ngoài chánh đạo, 
sẽ có sao băng, sẽ có lửa cháy các phương 
hướng, sẽ có động đất, sẽ có sấm trời, mặt 
trăng, mặt trời, các sao sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, 
sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như thế 
nầy, nhựt thực sẽ có kết quả như thế nầy, tinh 
thực sẽ có kết quả như thế nầy, mặt trăng mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế 
nầy, mặt trăng mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ 
có kết quả như thế nầy, các tinh tú đi đúng 
chánh đạo sẽ có kết quả như thế nây, sao 
băng sẽ có kết quả như thế nầy, lửa cháy các 
phương hướng sẽ có kết quả như thế nầy, 
động đất sẽ có kết quả như thế nầy, sấm trời 
sẽ có kết quả như thế nây, mặt trăng, mặt 
trời, các sao mọc, lặn, mờ, sáng, sẽ có kết 
quả như thế nầy. Còn Sa môn Cổ Đàm thì 
tránh xa, không tự nuôi sống bằng những tà 
mạng kể trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins make 
their living by such base arts as predicting 
good or bad rainfall; a good or bad harvest; 
securiy, danger, disease, health; or 


TIsing, 


6) 


) 


3268 


poetic 
ascetIic 


accountinsg, computinsg, calculating, 
composition, philosophising, the 
Gotama refrains from such base arts and 
wrong means of livelihood: Trong khi một số 
sa môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món đồ 
ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi 
sống bằng những tà mạng như đoán trước sẽ 
có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ được mùa, sẽ 
mất mùa, sẽ được an ổn, sẽ có hiểm họa, sẽ 
có bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề 
như đếm trên ngón tay, kế toán, cộng số lớn, 
làm thư, làm theo thế tình. Còn Sa môn Cô 
Đàm tránh xa các tà hạnh kể trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins make 
therr living by such base arfs as arranging the 
giving and taking In marriaøe, engagements 
and divorces; declaring the time for saving 
and spending, bringing good or bad luck, 
procuring abortions, using spells to bind the 
tongue, binding the jaw, making the hands 
Jerk, causing deafness, getfting answers with a 
mirror, a girl-medium, a deva; worshipping 
the sun or Great Brahma, breathing fire, 
invoking the goddess of luck, the ascetic 
Gotama refrains from such base arts and 
wrong means of livelihood: Trong khi một số 
Sa môn, Bà La Môn, dâu đã dùng các món ăn 
đo tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống 
bằng những tà mạng. Như sắp đặt ngày lành 
để rước dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt để hòa 
giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ 
tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn 
hay tiêu dùng, dùng bùa chú để giúp người 
được may mắn, dùng bùa chú để khiến người 
bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa 
chú để làm cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến 
quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến 
cho người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú 
khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù 
đồng, thiếu nữ, hỏi thiên thân để biết họa 
phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun ra lửa, 
cầu Siri thần tài. Còn Sa môn Cổ Đàm tránh 
xa các tà mạng kể trên. 

Whereas some ascetics and Brahmins, 
feeding on the food of the faithful, make theIr 
living by such base arts, such wrong means of 
appeasing 
redeeming vows to them, making earth-house 


livelihood  as the devas and 


spells, causing virility or Impotence, preparing 
and consecrating building-sites, giving ritual 
rinsing and bathings, making sacrIfices, ø1ving 
emetics, purges, and 
phlepmagogues, giIving ear-medicine, eye- 
medicine, and nose-medicine, ointmenfs and 
COUIter-oinfments,  ©y€-Surgery, 
pediatry, using balms to counter the side- 


€xpecforants 


SUTĐ€TY, 


effecfs of previous remedies, the ascetic 
Gotama refrains from such base arfs and 
wrong means of livelihood: Trong khi một số 
Sa Môn, Bà La Môn, dầu đã dùng các món 
ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi 
sống bằng những tà mạng như dùng các ảo 
thuật để được yên ổn, để khỏi làm các điều 
đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà đất, 
để dương được thịnh, để làm người liệt dương, 
để tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà 
mới, lễ rửa miệng, lễ hy sinh, làm cho mửa, 
làm cho xổ, bài tiết các nhơ bẩn về phía trên, 
bài tiết các nhơ bẩn về phía dưới, tẩy tịnh 
trong đầu, thoa dầu trong tai, nhỏ thuốc mắt, 
cho thuốc xịt qua lổ mũi, xức thuốc mắt, thoa 
dầu cho mắt, chữa bệnh đau mắt, làm thầy 
thuốc mổ xẻ, chữa bệnh cho con nít, cho uống 
thuốc làm bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa 
công hiệu của thuốc. Còn Sa môn Cổ Đàm 
tránh xa các tà mạng kể trên. 
Ordinary physical eye: Thường nhãn—Mắt thịt 
của phàm phu. 
Ordinary practice: Phàm tập—The practices, 
good and evil, of common or unconverted men. 
Ordinary pracficing monk: Phàm Tăng—The 
ordinary practicing monk, as confrasted with the 
holy monk (Thánh Tăng) who has achieved higher 
meri—Phàm Tăng ngược lại với Thánh Tăng 
(những vị Tăng đã có công đức sâu dây, đạo cao 
đức trọng). 
Ordinary precepfors: Phàm sư—See Two 
sages (B). 
Ordinary seed: Common seed—Phàm chủng. 
Ordinary speculation: Drishti (sk)—Kiến Lậu 
hay kiến giải phàm phu—See Four principal 
pO0isonous outflows. 
Ordinary statement: Tục Đế—S§ee Samvr()ti- 
Satya. 


3269 


Ordinary teacher: A worldly teacher who ¡s not 
yet enliehtened the Buddhist truth—Phàm sư—VỊ 
sư chưa giác ngộ chân lý mà Phật đã giảng dạy. 
Ordinary teaching: Prajnapti (skÙ—Giả 
Thuyết —Doctrines dervied from the phenomenal 
or mental construction, or ideaton—Học thuyết 
dựa vào hiện tượng hay cấu trúc tâm thức. 
Ordinary teaching of a moral life: Thế gian 
giáo—See Dual division of the Buddha”s teaching 
qV). 
Ordinary tempfations: Ordinary passions—Số 
hành phiền não—Những phiển não như tham dục 
hay là cám dỗ—§ee Two kinds of affliction (D). 
Ordinary truth: Conventional truth—Worldly 
truth—Thế đế hay Tục đế (chân lý cuả thế tục). 
Ordinary underlying nature of all men: 
Phàm tánh. 
Ordinary wisdom: Tục Trí—-Ordinary 
wIisdom——Worldly knowledge——Ordinary 
knowledge or earthly knowledge or common 
knowledge. Common or worldly wisdom, which by 
1fs 1llusion blurs or colours the mind, blinding 1t to 
reality—Thế gian trí (phàm thức hay tri kiến thế 
tục). Cái trí thiển cận của phàm phu hay thường 
trí, do bởi ảo tưởng tô vẻ làm mê mờ bản tâm (trí 
hiểu biết tục đế hay trí hữu lậu tạp nhiễm). 

Ordinary worship of Buddha: Tầm Thường 

Niệm Phật—Normal or ordinary worship of 

Buddha, in contrast with special occasions—Niệm 

Phật bình thường (hằng ngày), đối lại với niệm 

Phật trong những trường hợp đặc biệt (cầu an cầu 

siêu). 

Ordinary Zen: Phàm Phu Thiển—See EFive 

kinds of varieties of meditation. 

Ordination (n): Giới Đàn—Lễ thọ cụ túc giới (lễ 

thụ phong}—Sacerdotal Age. 

Œ)_ An overview of “Ordination”: Tổng quan về 
lễ thọ cụ túc giới—The essence of đdiscipline 
was considered to be unmanifested moral 
force Immanent ¡n the recipienfs mind. We 
can thus realize that Iimportance was here laid 
upon the spiritual effect of ordination rather 
than the ceremonial performance of the rite. 
The preoaratory period begins with taking 
refuøe with the three Jewels, that 1s, formally 
becoming a Buddhist, then taking the ten 


qI) 


precepts for Sramanera or Sramaneri, or eigh( 
precepts for Siksamana In a period of a 
minimum of three years` formal training— 
Giới luật được xem như một sức mạnh đạo 
đức nội tại nằm ngay trong tâm người thọ 
giới. Vậy chúng ta có thể nhận ra tầm quan 
trọng ở đây được đặt trên sự hiệu nghiệm tỉnh 
thần của việc thọ giới hơn là việc cử hành 
nghi lễ. Giai đoạn chuẩn bị cho lễ thọ cụ túc 
giới luôn bắt đầu với sự quy-y Tam Bảo, 
nghĩa là trở thành một Phật tử, tập giữ 10 giới 
Sa DI hay Sa DI Ni, hay tám giới Thức Xoa 
Ma Ni trong thời gian học đạo tối thiểu là ba 
năm. 

Prerequiste requirements for receiving 
Ordination: Những đòi hỏi trước khi được thọ 
cụ túc giới—lIn order to enter the Buddhist 
monastc community (sampha or sangha), a 
formal Initiation procedure ¡is requrred, ĩn 
which the ordinand takes certain vows with 
respect to lifestyle and conduct. In the 
Theravada tradition (and in other traditions 
that follow the Mulasarvastivada Vinaya), 
there are two main types of ordination: novice 
ordination and full monastic ordination. The 
novice ordinaion (Sramanera for males, 
Sramaneri for females) Involves formally 
“taking refuge” (in the “three refuges” or 
Sarana: Buddha, Dharma, and Samgha) and 
accepftance of ten rules of conduct (dasa-sila). 
The ordinand 1s required to follow the code of 
conduct outline in the Pratimoksa (a set of 
rules for monks and nuns) and 1s assipgned two 
teachers: l) an acarya (instructor); and 2) an 
upadhyaya (preceptor). The novice”s head 1s 
shaved, and he or she presented with three 
robes (tricivara) and a begging bowl. This 
ordination 1s referred to as “Pravrajya” (going 
forth from the home life into homelessness). 
The full ordination 1s called upasampada, and 
through this a person becomes a full-fledged 
adult member of the Samgha or Sangha 
(Bhiksu for males, and Bhiksuni for females). 
Both types of ordination require a quorum of 
(định số) properly ordained members of the 
samgha or sangha (generally either five or 
ten). Buddhist ordination 1s a voluntary act, 
and the ordinand may at any tine decide to 


3270 


leave the monastic commumify and refurn to 
lay life—Để được gia nhập vào Tăng đoàn, 
đòi hỏi phải có một buổi lễ quy-y thọ giới, 
trong đó người thọ giới phải thệ nguyện sống 
đời phạm hạnh. Trong truyền thống Nguyên 
Thủy, hay các trường phái khác theo luật của 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ có hai loại thọ 
giới: thọ giới sa di và cụ túc. Thọ giới sa di 
dành cho sa di và sa di ni, thường là quy-y 
Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và thọ nhận mười 
giới. Người thọ giới phải tuân thủ luật dành 
cho Tăng Ni đã đặt ra trong Ba La Đề Mộc 
Xoa và được dạy dỗ bởi hai vị giáo thọ: I) 
giáo thọ sư và 2) giới thọ sư. Đầu phải cạo, và 
vị sa di hay sa đi ni sẽ được cung cấp cho ba 
bộ y áo và một bình bát. Sự thọ giới này được 
xem như là lễ xuất gia (từ bỏ cuộc sống thế 
tục để bước vào cuộc sống không nhà). Thọ 
giới cụ túc được gọi là upasampada, và phải 
được truyền thọ từ một vị có đầy đủ thẩm 
quyển và cao hạ trong giáo đoàn. Cả hai loại 
thọ giới này đều đòi hỏi một số nhất định về 
sự hiện diện của số Tăng trong giáo hội 
(thường là 5, 7 hay 10 vị). Thọ giới trong Phật 
giáo là một hành động tự nguyện và người 
thọ giới có thể bất cứ lúc nào quyết định rời 
bỏ tự viện để hoàn tục. 
(HDOrdination in Buddhism 1s initiation into the 
Buddhist Order (Sangha) In the presence of 
wifnesses and self-dedication to monastic HIfe. 
In Buddhism It is required three superlor 
monks and a minimum of seven wifnesses 
except In outlandish places, two wIfnesses are 
valid. There are four different types of 
ordination—LễỄ thọ giáo (giới) hay lễ được 
chấp nhận vào Tăng đoàn, với sự có mặt của 
tam sư thất chứng, trừ những vùng xa chỉ cần 
hai người chứng là đủ. Trong Phật giáo có 
bốn bậc thụ phong: 
LỄ quy y cho Phật tử tại gia: The ceremony to 
accept new upasakas and upasikaswhen they 
VOoW fo take refuge In the Triratna and to keep 
five basic precepts. 
Lễ phong chức thấp (cho hàng sa di): The 
lower ordination, through which one becomes 
a novice or Shramanera. 
LỄ phong chức cao (từ Sa Di lên Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni): The higher ordination, through 


l) 


2) 


3) 


which a novice 1s consecrated as a monk or 

nun (becomes either a bhiksu or bhiksuni). 

Phong Bồ Tát trong Đại thừa: The bodhisattva 

ordination In the Mahayana. This ordination 1s 

for both monks, nuns and lay followers. 

Organ of hearing: Srotrendriya (skt)——Nhĩ Căn. 

Organs of joy: Lạc căn—See Organs of 

pleasure. 

Organs, objecfs, and consciousness: Căn, 

Trần, Thức. 

Organ of memory: Smrtindriya (sk)—Root of 

memory—Niệm Căn—See Five Faculties. 

Organ of miỉnd: Manayatanam (p)—lndriya or 

Mana-indriya (skt——Mana-yatana (p_—Ý Căn— 

Căn của tâm. 

l1) The perception of thinking: Trị giác. 

2) Faculty ofthinking: Năng lực tư duy. 

3) Thought, the mind-sense, the sixth of the 
senses, the perception of thinking or faculty of 
thinking or the thinking mind: Ý căn, một 
trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy 
hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, 
nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở 
đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với 
pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức). 


4) 


Organ of percepfion: Tri căn. 

l1) FEIve organs of perception: Ngũ căn. 

2) To know the roofs or capacifIes of all beings 
as do Bodhisattva; therefore, they have no 
fear: Bồ Tát biết rõ căn cội và khả năng của 
chúng sanh nên không còn sợ hãi. 

Organs of pleasure: Lạc căn—The six organs of 

©yes, ©ars, nose, tongue, body and mind—Sáu căn 

mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý——See Six roots. 

Organ reincarnated: Phân vị đẳng lưu—Each 

Organ as reincarnated according fO IfS pr€eVIOUS 

deeds (1 you had made someone blind In your 

previous life, you wIll be blind this or next life) 

Từng bộ phận khi tái sanh theo hậu quả trước, 

chẳng hạn mình làm mù mắt ai trong kiếp trước 

thì kiếp nây mình mù mắt—See Three equal 

Currenfs. 

Organs o0 sensafion: Indriya (skt)—Ngoại hình 

của ngũ căn—The external organs of sensation, 

1.©. Of sipht, hearing, etc, which aid the senses. 





3271 


AIso means “fleeting,” “vacuous,” these 
external things having an illusory existence; the 
real organs, or ¡indriya; 1n contrast with the 
function of faculty of sensation—Phù trần căn— 
Ngũ Trần Phù Trợ Chính Căn hay ngoại hình của 
ngũ căn, có thể thấy được hay nghe được như thị 
giác, thính giác, vân vân, là phù trần phù trợ 
“chính căn.” Đối lại với thắng nghĩa căn. 

Organ of sense: Indriyam (skÙ Power of 
sense——Faculty of sense—Căn—See SIx roofs. 
Organs 0 sense, eyes, ears, nose, and tongue 
formed during the seventh week: Các căn 
Thành Hình—See Eight stages of the human fetus. 
Organ of siph(: Nhãn Căn—One of the six 
senses—Một trong lục căn—See Six organs of 
Sense. 

Organ of smell: 
CONSCIOuSness. 
Organ of speech: Mukha (skt)——Mouth—Khẩu. 
Organ of taste: Thiệt Căn. 

Organ of wisdom: Tuệ Căn The root of 
wisdom, one of the five organs—Một trong ngũ 
căn, căn có thể quán đạt chúng sanh để nẩy sinh 
ra đạo lý. 

Orient (n): Phương Đông. 

Orienfal (a): Thuộc về phương Đông. 

Oriental rites: Nghi lễ Đông phương. 

Origin (n): Mula (skÒQ—Root—Basis—Căn 
Nguyên khởi—Nguồn gốc. 

Origin of delusion: Root of delusion—Bổn 
hoặc—Căn Bổn Hoặc—Căn Bổn Phiền Não— 
Căn bản phiển não chiêu cảm lấy mê quả—The 
root or origin of delusion—See Two aspects of 
1llusion and Three deluslons. 

Origin of dukkha: Root of sufferinge—Origin of 
suffering——Khổ căn (nguồn cội của khổ đau). 
Original (a): Prakrii (sk) Bổn la —Nguồn 
gốc—Nguyên lai—Fundamental. 

Original abiding essence of  thỉngs: 
Pauranasthitidharmata (skt)—Bổn trụ pháp tính. 
Original action: Bổn Hạnh - The root of 
action—The method or motive of attainment 
(Deeds or doings of a Buddha or bodhisattva)— 
Căn bản hành động của Phật và Bồ Tát. 


Or 


Tỷ căn—See Olfactory 





Original afflictions: Fundamental illusions— 
Fundamental passions, desire, hate, delusion, 
pride, doubt, bad views (or false opinions)—Căn 
bản phiền não. 

Original apprehension: Thủy Giác—One of 
the four Intelligences or apprehensions menfioned 
in the Awakening of Faith—Tự tánh thanh tịnh 
tâm của hết thảy chúng sanh vốn dĩ la vọng niệm 
và có đức chiếu minh, một trong bốn thứ giác ngộ 
theo Đại Thừa Khởi Tín Luận—See Four 
apprehensions. 

Original awareness: Prakriti-buddhi (sk)—Bổn 
Giác—See Original bodhI. 

Original bodhi: Prakrii-bodhi (sk)—Bổn 
Giác—Bổn Minh—Original Bodhi (Bản giác hay 
sự giác ngộ có sẳn—-Original awareness or 
inherent enlightenment ¡in the form of primal 
Iintelligence), awareness, wisdom or knowledge, 
or the Immanent mind ¡n all things; as confrasted 
with initial knowledge (thủy giác)—Tâm thể của 
chúng sanh tự tánh thanh tịnh, ha mọi vọng tướng, 
sáng tỏ vằng vặc, chẳng phải do tu mà thành; đối 
lại với “thủy giác” là bản tâm từ vô thủy đến nay 
bị vô minh che mờ. Thủy giác chính là thể của 
bản giác (ngoài bản giác không có thủy giác): 





1) Fundamental Truth: Lý bổn giác. 

2) Primal Intelligence: Tướng bổn giác— The 
1mmanent mind in all things—Enlightenment. 

3) Bổn Giác Chân Như: The bhutatathata is the 


COrpus, embodiment which is the 
fundamenrtal truth (lý); the original bodhi 1s 
the form of primal intelligence which is the 
knowledge or wisdom (trí) of the bhutatathata. 
Together they form the whole wmbodiment of 
the Buddha-dharmakaya—Căn cứ vào tướng 
mà nói thì gọi là bổn giác, căn cứ vào thể mà 
nói thì gọi là chân như. Bản giác là trí năng 
chứng, còn chân như là lý sở chứng. Hai thứ 
lý trí nầy là toàn thể pháp thân Như Lai. 

Original body: Bản thân. 

Original Buddha: Bổn Phật—Phật tánh nơi mỗi 

người —The Buddha-nature within oneself. 

() The Buddha-nature within oneself: Phật tánh 
nơi mỗi chúng sanh. 

(I) Bổn Phật—Vairocana—Phật Tỳ Lô Giá Na. 

(A) The Original Buddha is the power that makes 
everything live and Is omnipresent ¡In the 


OT 


Ù 


3272 


universe. There 1s no place where the Buddha 
does not exist. Ít 1s natural that the Original 
Buddha appear In a form appropriate to the 
object that he causes to live, because he 1s the 
power that makes everything live. When he 
appears 1n the world of man, he takes a shape 
suited to 1t. lÝ we superficially Interpret the 
words “the Original Buddha appears,” we 
may wonder why, then, everybody cannot see 
him when he makes his appearance. But this 
doubt 1s unfounded. It means replacing the 
realization of his existence with the words “he 
appears,” nothing more. As long as the 
Original Buddha 1s the truth and the power 
that makes all men live, he always exists In 
cach of us. We can all realize his existence In 
some way. To do this 1s to see the Buddha—— 
Đức Bổn Phật là cái năng lực làm cho mọi sự 
sống và Ngài có mặt ở khắp mọi nơi trong vũ 
trụ. Không có chỗ nào không có đức Phật. Dĩ 
nhiên đức Bổn Phật xuất hiện theo một hình 
tướng thích hợp với đối tượng mà Ngài gây sự 
sống vì Ngài là cái năng lực làm cho mọi sự 
được sống. Khi Ngài xuất hiện trong cõi 
người, Ngài mang hình tướng thích hợp với 
con người. Nếu chúng ta hiểu từ Bổn Phật 
một cách hỡi hợt thì chúng ta sẽ tự hỏi thế thì 
tại sao mọi người không thấy được khi Ngài 
xuất hiện. Nhưng mối nghi ngờ này là vô căn 
cứ. Thay vì bảo sự thể hiện của sự hiện hữu 
của Ngài thì ở đây nói “Ngài xuất hiện,” chỉ 
có thế mà thôi. Hễ chừng nào đức Bổn Phật 
vẫn là chân lý và là cái năng lực làm cho mọi 
người sống thì Ngài vẫn luôn luôn hiện hữu 
trong mỗi người chúng ta. Tất cả chúng đều 
có thể hiểu sự hiện hữu của Ngài theo một 
cách nào đó. Hiểu như thế tức là thấy Phật. 

Each Buddha, as the reward-body of the 
Eternal Buddha, has a world that 1s under his 
charge for Instruction. This world 1s called a 
“temporary land” the Buddha 
present for instruction. The Tathagata Healing 
has his “temporary land” in the World of the 
Pure Land Emerald In the east; the Tathagata 
Amitabha In the Pure Land In the west; the 
Tathagata Sakyamumi, the Eternal Original 
Buddha, is not limited to such a temporary 
land for Instruction but Is omnipresent and 


where 1S 


2) 


(B 


` 


causes everything to live—Mỗi Đức Phật như 
là một báo thân của đức Bổn Phật, có một thế 
giới chịu sự giáo hóa của Ngài. Thế giới này 
được gọi là Hóa Thổ, hay một cõi tạm mà 
Đức Phật hiện diện để giáo huấn. Đức Như 
Lai Dược Sư có hóa thổ của Ngài tại Vãng 
Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, Đức A Di Đà tại 
cõi Tịnh Độ ở phương Tây, và Đức Như Lai 
Thích Ca Mâu Ni tại thế giới Ta Bà. Tuy 
nhiên, Đức Thích Ca Như Lai Phật, tức là đức 
Bổn Phật, không chỉ giới hạn trong một cõi 
tạm như thế để giáo hóa mà Ngài hiện diện 
khắp nơi và khiến cho mọi sự sinh sống. 

All the Buddhas are the reward-body of the 
Original Buddha, who appears in different 
shapes In varlous situations. Though each 
Buddha 1s honorable In himself, he oripinates 
in the Tathagata Sakyamuml, the Eternal 
Original Buddha, and 1s united with hìm. From 
this we can establish the obJect of worshIp of 
our faith—Hết thảy chư Phật đều là báo thân 
của Đức Bổn Phật xuất hiện theo những hình 
tướng khác nhau trong những tình huống khác 
nhau. Dù tự thân Đức Như Lai Thích Ca Mâu 
Ni, đức Bổn Phật vĩnh hằng và hợp nhất với 
Ngài. Từ đó chúng ta có thể thiết lập đối 
tượng tôn thờ theo niềm tin của chúng ta. 

According to the Lotus Sutra, Original Buddha 
1s the Buddha who exists in every part of the 
universe from the Infinite past to the Infinite 
future, but only through the teachings of 
Sakyamuni, who appeared ¡in this world im 
obedience the truth of the Original Buddha, 
can we understand that truth. So, we cannot 
declare that either the Original Buddha or the 
appearing Buddha ¡is the more holy or the 
more Important, both are necessary. The 
Original Buddha 1s one with the truth of the 
universe. This Buddha appears In varilous 
forms approprlate to the particular time and 
place for the salvation of all people by means 
suited to their capacity to understand his 
teachings. This 1s the concept of the Original 
Buddha. According to the Original Buddha”s 
teachings, we need only live In accordance 
with the truth of the universe, the oripinal 
buddha will appear to us. At that time the dark 
cloud of illusion covering our minds and 


3273 


bodies vanishes completely and the brilliant 
lipght of our essential life begins to shine from 
withn our minds. This state of mind 1s our 
real salvation, and the spiritual state that we 
should attain—Theo Kinh Pháp Hoa thì Bổn 
Phật hiện hữu khắp nơi trong vũ trụ từ quá 
khứ vô thỉ đến tương lai vô chung, nhưng nhờ 
giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị 
Phật đã xuất hiện trên cõi đời này theo đúng 
chân lý của Đức Bổn Phật mà chúng ta mới 
hiểu được chân lý ấy. Vì vậy chúng ta không 
thể bảo rằng Đức Bổn Phật hay Đức Tích 
Phật, vị nào thánh diệu hay quan trọng hơn vị 
nào, cả hai vị đều thiết yếu như nhau. Đức 
Bổn Phật đồng nhất với chân lý của vũ trụ. 
Đức Phật này xuất hiện bằng nhiều hình 
tướng khác nhau, thích hợp với từng thời gian, 
và nơi chốn riêng để cứu độ hết thấy mọi 
người bằng những phương tiện tương ứng với 
khả năng hiểu biết của họ về giáo lý của 
Ngài. Theo giáo lý của Ngài, chúng ta chỉ cần 
sống đúng theo chân lý là Đức Bổn Phật sẽ 
hiện ra. Bấy giờ đám mây mờ của hư ảo bao 
phủ tâm và thân ta sẽ hoàn toàn tan biến, và 
ánh sáng rực rỡ của đời sống tinh anh của ta 
sẽ tỏa sáng lên từ bên trong của chính tâm 
mình. Trạng thái này của tâm mới là sự cứu 
rỗi thật sự cho chúng ta, và là trạng thái tâm 
linh mà chúng ta cần phải đạt cho được. 
Original Buddha?s teaching: Bổn Môn—Giáo 
pháp căn bản của Phật trong mười bốn chương sau 
của Kinh Pháp Hoa——The original or fundamental 
Buddha”s teachings, the last fourteen chapters of 
the Lotus Sutra. 
l) Pháp Hoa Tích Môn: The first fourteen 
chapters which related to the Buddha”s early 
life and previous teaching—Mười bốn chương 
đầu trong Kinh Pháp Hoa liên hệ đến giai 
đoạn đầu cuộc đời Đức Phật và những giáo 
thuyết trước đó. 
Pháp Hoa Bổn Môn: The following fourteen 
chapters which related to the final revelation 
of the Buddha as eternal and Bodhisattva 
doctrines—Mười bốn chương sau liên hệ đến 
giai đoạn sau khi Phật Thích Ca thành đạo 
cho đến chúng hội Pháp Hoa, cũng như những 
giáo thuyết cho Bồ Tát. 


2) 


Original Buddhism: Orthodox Buddhism—Phật 

giáo chính thống. 

Original cause: Hetu or Hetupratyaya (skÙ— 

Nguyên Nhân—See Hetupratyaya. 

Original cause of any phenomena: Bổn 

duyên. 

Original consciousness: Chân Thức—The 

Tathagata-pgarbha—The eighth or alaya—The 

original or fundamenftal  unsullied consciousness 

of mind—Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh không 
uế nhiễm, hay thức A Lại Da, hay thức thứ tám— 

See Discrimination or conscIousness. 

Original covenant: Samaya (sk)—Bổn Thệ— 

Originadl Vow made by every Buddha 

Bodhisattva—Thệ nguyện căn bản của mỗi vị 

Phật hay Bồ tát (thệ nguyện mà chư Bồ Tát lập ra 

khi trụ nơi “Nhân ĐỊa”). 

Original darkness: Radical Ignorance—Căn 

Bản Vô Minh—See Primal ignorance. 

Original element: 

Radical element—Căn bản. 

Original endowment and nature: Cơ Căn— 

Tư chất (căn cơ): 

1) Fundamental quality: Bản tính hay căn tính 
của chúng sanh —Natural or fundamental 
quality—Original endowment and nature. 

2) Suitability: Khả Năng Thích Ứng—Capacity. 

Original enlightenment: Prakriti-bodhi (skÙ)— 

Bổn giác—Tâm thể của chúng sanh bản lai trong 

sáng và trống rỗng như hư không——The immanent 

or space-like mind in all things (dharmakaya Pháp 
thân)—See Original bodhi, and Two kinds of 

enlightenment (A). 

Original essence: Bản thể gốc—Bổn Lai—See 

Prakrit. 

Original existence: Bổn Hữu—The original or 

fundamental exIstinge—Primal 

Original dharma which Is complete in each 

individual The present body and mind-The 

source or substance of all phenomena. 


Or 





Fundamental  element— 


©XIstence—— 


Original form: Bổn thể. 


I) Substantive form: Bổn hình —-Hình tướng 
nguyên thủy —Original figure—The 
subsfantive form. 

2) Initial form: The former state of things—Bản 


lai diện mục. 


3274 


Original or fundamental cause: 
Nhân—See Hetupratyaya. 

Original øood seed-nature: Tính chủng tử— 
Bản tính thiện từ vô thủy —See Two kinds of 
seed-nature (A). 

Original heart (mỉnd): One's own heart or 
mind—Bổn tâm. 


Nguyên 


Original Honoured One: Bổn Tôn. 


1) The Most Honoured of all Buddhas: Vị tối tôn 
tối thắng trong cõi xuất thế gian. 
2) Chief obJect of worship in a group, the 


specrfic Buddha being served: Trong chư tôn 

lấy Bổn Tôn làm căn bản để tôn sùng. 
Original ignorance: Căn Bản Vô Minh—See 
Original darkness. 
Original innocenee: Primal ignorance—Original 
state of avidya—Nguyên phẩm vô minh—See 
Original ignorance. 
Original insulliedconsciousness of. mỉnd: 
Chân thức. 
Original knowledge: Prakriti-buddhi (sk)—Bổn 
Giác-Bổn Minh—-Bổn Giác -See Original 
bodhI. 
Original language terms: Từ ngữ nguyên thủy. 
Original light: Bổn minh. 
Original manifestations of a Buddha: Bổn 
Tích—The original Buddha or Bodhisattva and his 
variled manifestations for saving all beings, I.e. 
Kuan-Yin with thirty-three forms—Bồ Tát và Phật 
do có pháp thân từ sơ địa trở lên do thực thân của 
mình biến thành nhiều thân ứng hóa để hóa độ 
chúng sanh, như Phật Quán Âm với ba mươi ba 
hình tướng khác nhau. 
Original marvel: Original mystery—Nguyên 
diệu (giác thể của Niết Bàn). 
Original Master: Bổn Sư. 
I) Sakyamuni Buddha: Đức Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật. 
Thầy bổn sư—Any Buddhist must have an 
oripinal master, the master we took refuge 
when we first became a Buddhist. This master 
IS ©xtremely Important In our cultivation 


2) 


process for a øentle person can easily become 
influenced by a dubious master and to follow 
a less moral path—Phật tử nào cũng có một vị 
thây bổn sư, vị thầy mà chúng ta quy-y khi trở 


thành Phật tử. Vị Thầy này cực kỳ quan trọng 
trong tiến trình tu tập của chúng ta vì một 
người hiển lành có thể dễ dàng bị ảnh hưởng 
bởi một vị thầy xấu và đi theo con đường 
không có đạo đức một cách dễ dàng. 
Original mỉnd: Oneself—lInner self—Bản tâm. 
Original mỉnd ïn all: Innocent mind in all— 
Unadulterated mind In all, which 1s independant of 
birth and death—Buddha-wisdom——Real 
knowledge free from 1llusion—Chân thức. 
Originadll mỉnd is the source of all 
phenomena: Sâm La Vạn Tượng Chi Tâm— 
According to the Awakening of Faith, the original 
mind 1s the source of all phenomena, the mind 
which 1s in all things. This ¡1s the primal mind 
behind all things—Theo Khởi Tín Luận thì đây là 
nguồn của mọi hiện tượng. Nguyên tâm tròn đây, 
bao trùm khắp mười phương. Đây là cái tâm 
nguyên thủy không phân biệt đối đãi. 
Original or natural form (matter): Prakrti 
(skÐ—The spirit one possesses by nature—One's 
own nature—Bổn tính. 
Original nafure: Citta-smrtyupasthana (skÐÙ— 
Buddha nature—Phật tánh—-Bổn tánh—Tánh 
Niệm Xứ ——The original nature is the same as the 
Buddha-nature. This is one of the four objects of 
thought—Bổn lai tánh cũng là Phật tánh. Đây là 
một trong tứ nệm xứ—See Prakriti. 
Original nature of human: Mind of 
enliphtenment—llluminated mind—Thought of 
wisdom——€GIác tâm—See Original nature of man. 
Original nature of all the living: Bản tánh của 
tất cả chúng sanh— The bhutatathata in its 
phenomenal aspec—Bổn tánh hay chân như pháp 
tánh của chúng sanh (Chân Như Pháp Tánh có 2 
nghĩa bất biến và tùy duyên). 
Original nafture of man: Bodhihrdaya or 
Bodhicitta (skQ)—Giác Tâm—Đạo Giác Tâm——Bồ 
Đề Tâm—-The mind of enlightenment, the 
1lluminated mind, the original nature of man——Cái 
điệu tâm bản giác hay bản tánh nguyên thủy của 
con người. 
Original nafure out of which all things 
arose: Minh Đế The Sankhya doctrine of 
pïimordial profundity, beyond estimation—Còn 
gọi là Minh Tính hay Tự Tính. Phái Số Luận 


3275 


ngoại đạo lập ra đế thứ nhất trong 25 đế, lẽ đúng 
về cái mờ mịt không rõ ràng, không biết được, là 
nguồn gốc khởi lên vạn hữu. 

Original oath of every Tathagata: Nhất Thiết 
Như Lai Kim Cang Thệ Giớ—W¡th the roar of a 
lion, he declares that all creatures shall become as 
himself)—Lời thệ nguyện nguyên thủy của Như 
Lai như tiếng rống của sư tử, nguyện rằng tất cả 
chư chúng sanh rồi sẽ trở thành như Như Lai. 
Original objective: Mục tiêu đầu tiên. 

Original practice: Bổn Hành—Practice done in 
Original situation or in the past or in past lives. 
Original practice of Bodhisattvas: Bổn Hạnh 
Bồ Tát Đạo. 

Original purity of the mỉnd: Tâm Liên—See 
Lotus of the mind. 

Orginal, simple, pure, natural mỉnd of all 
creatures: Buddha-mind—Chơn tâm—Như Lai 
Tạng Tâm sẵn có của chúng sanh—See Two 
minds (A). 

Original sources: Nguồn cội —Bổn Lai—See 
Prakriti. 

Original spirit: Thần bổn. 

Original state of avidya: Original innocence— 
Original state of Ignorance—Original state of 
unenlightenment—See Original 1gnorance. 
Original substance: Prakriti (sk)—Bản thể đầu 
tiên—-Bổn Lai —-Original or natural form of 
something—Original or prImary subsfance. 


1) Original nature: Bản thể đầu tiên. 

2) Original essence: Bản thể gốc. 

3) Fundamental form: Hình thái cơ bản. 

4) Original sources: Nguồn cội. 

5) Original or primary substance 1s an original or 
natural form or condition of anything: Bản lai 
là điều kiện hay hình thái gốc, hay bản thể 
đầu tiên của bất cứ thứ gì 

6) Original or Buddha-nature: Coming from the 


root. The original or Buddha-nature, which 1s 
the real nature of all things—Phật tánh xưa 
nay là bản tánh thật của chư pháp. 
Original teacher: See Original Master. 
Original Teaching: Giáo lý nguyên thủy. 
Original time: Bổn Thờ The period when 
Sakyamumi obtained enlightenment—Thời kỳ Đức 
Phật đạt được đại giác. 


Original vow: Parvapranidhana (skÙ—Bổn 
Nguyện—See Purvapranidhana. 
Original vows of Amitabha Buddha: A Di Đà 
Bổn Nguyện—Những lời cầu nguyện căn bản của 
Đức A Di Đà. Những lời nguyện căn bản trong tứ 
thập bát nguyện của Ngài — The basic essential 
vows in his forty-eight vows: 
1) In the Pure Land, there will be no Inferior 
modes or evil path of existence: Trong cõi 
Tịnh Độ sẽ không có một điều kiện tái sanh 
vào cõi thấp kém hay ác đạo. 
In the Pure Land, there will be no women, as 
all women who are 
transform at the moment of death Iinto men: 
Trên cõi Tịnh Độ sẽ không có người nữ, 
người nữ nào được vãng sanh Tịnh độ đều 
biến thành nam giới. 
There will be no differences In appearance 
there, every being 1s to have 32 marks of 
perfection: Không có sự khác biệt bể ngoài 
với những chúng sanh Tịnh độ, mọi người đều 
có 32 tướng hảo. 
Every being ¡In the Pure Land posseses 
perfect knowledge of all past existences: Mỗi 
chúng sanh Tịnh độ đều có một nhận thức 
hoàn hảo về tiên kiếp của mình. 
) — Every being possesses a Divine eye: Mọi 
người đều có Thiên nhãn thông—S§ee Divine 


there will 


reborn 


3) 


4) 


eyes. 


6) Every being possesses a Divine Ear: Mọi 
người đều có Thiên Nhĩ thông—See Divine 
at. 

7) Mọi người đều có Thần túc thông: Every 


being possesses the ability to move about by 
supernatural means—See Rddhi. 


8) Every being possesses the ability to know the 
thoughts of others: Mọi người đều có Tha 
Tâm thông để có thể đọc thấy ý nghĩ của 
người khác. 

9) All beings of the worlds In all ten directions, 


upon hearing the name of Amitabha, wIll 
arouse Bodhicitta and vow to be reborn 1n the 
Western Pure Land after death: Mọi chúng 
sanh trong mười phương nghe danh hiệu Ngài 
đều phát bổ đề tâm và nguyện vãng sanh Tây 
phương Tịnh Độ. 


3276 


10) Amitabha and all saints will appear at the 
moment of their death to all beings who have 
aroused Bodhicitta through hearing his name 
(this 1s the most important vow): Phật A Di Đà 
cùng Thánh chúng sẽ xuất hiện tiếp dẫn vào 
lúc lâm chung, những ai đã phát tâm Bồ để 
sau khi nghe được hổng danh của Ngài (đây 
là lời nguyện quan trọng nhấp). 

All beings who throuph hearing his name 
have directed their minds toward rebirth 1n h1s 


11 


~ 


Pure Land and have accumulated wholesome 
karmic merifs wIll be reborn in the Western 
Paradise: Ngài nguyện sẽ làm cho tất cả 
những ai khi nghe đến tên Ngài, hướng ý nghĩ 
của mình về đất Tịnh Độ và tích lũy thiện 
nghiệp để vãng sanh về cõi Tây phương Cực 
Lạc. 

After rebirth ¡in the Pure Land, only one 
further rebirth will be necessary before entry 
1nto Nrvana, no more falling back Into lower 
paths: Sau khi vãng sanh Tịnh Độ, chúng sanh 
chỉ còn một lần tái sanh duy nhất trước khi 
lên hẳn Niết Bàn, chúng sanh ở đây không 
còn rơi vào cõi thấp nữa. 

Original vow or resolve in a previous 


12 


` 


existence: Nguyện Chủ—See Original vow. 
Original wisdom: Bổn Trí. 

1) Căn Bản Trí— 
Original, or primal wisdom, source of all truth 
and virtue; knowledge 
pmnciples; intuitive knowledge or wisdom, In 
contrast with acquired wisdom—Còn gọi là 
Chân Trí, Chánh Trí, Như Lý Trí, Vô Phân 
Biệt Trí, nghĩa là hiểu biết rõ chân lý mà 
không có sự phân biệt năng duyên hay sở 
duyên, đây là trí sanh ra nhất thiết chân lý và 
công đức, đối lại với “hậu đắc trí”. 

The first part of the Prajnaparamita: Thực 
tướng Bát nhã—Phân đầu của Bát Nhã Ba La 
Mật hay trí tuệ gốc—See Two kinds of 
wisdom (B). 

Original work: Upadesa or Matrka (sk)—Bổn 
Mẫu—Ưu Ba Đề Xá_—Ma Đát Lý Ca—The 
Ooripinal mother or matrix, or the original sutra or 
work—Tập hợp các kinh nghĩa nghị luận lại mà 
thuyết minh, từ đó sinh ra các nghĩa riêng biệt của 
các kinh. 


Fundamental  wisdom: 


of fundamental 


2) 


Originally: Coming from the  root— 
Eundamentally—Bổn lai. 
Originaly Abiding Essence of thỉngs: 


Pauranasthitidharmata (skt—Bổn trụ pháp tính. 
Originally-abiding truth: Purvadharmasthitita 
or Pauranasthitidharmata (sk)—Bổn Trụ Pháp— 
Cái chân lý vốn vẫn thường trụ—Originally- 
abiding reality. 

Originally or fundamenfally existing: Bhùta 
(skb—-Elemens of  livng being—Primal 
existence—The source and substance of all 
phenomena——The present life—Bản hữu. 
Originally no( a thing existing: Before 
anything existed—Bổn lai vô nhất vật—Originally 
not a thing existing, or before any thing existed. 
Thịs 1s a subJect for medifaton—Xưa nay không 
một vật, không lại thêm không hay đệ nhứt nghĩa 
không. Đây là một đề mục thiển quán. 
Originally pure: Prakrt-prabhasvaram (skÙ— 
Bổn nhiên thanh tịnh (tự tánh thanh tịnh). 
Originate from: Bắt nguồn từ. 

Ornaments (n): Personal ornaments such as 
Jewelry (Immages of Buddhas and Bodhisattvas)— 
Đồ trang sức—Trang Nghiêm—See Adornment. 
Ornamenfs of Fragrance and Light: Hương 
Quang Trang Nghim—One whose 
meditates on Buddha becomes Interpenetrated 
and gloriied by Buddha-fragrance and light— 
Hương Nghiêm là vị chú tâm quán chư Phật trở 
nên thâm nhập vào hương quang của Phật. 
Ornamentafion (n): Sự trang hoàng. 

Orphan and widow: Cô Quả. 

Orthodox  (a):  Authentic—Genuine—Chính 
thống (chân truyền). 

Orthodox Buddhism: Original Buddhism—Phật 
Giáo Chính Thống. 

Orthodox Dharma Age: Chánh pháp—See 
Correct dharma. 

Orthodox  doctrine: Righ( path—Ripht 
teaching—Right way——Chánh đạo (chánh giáo). 
Orthodox and heretic: Correct and false— 
Genuine and false—Chánh tà. 

Orthodox sectf: Authentic sect—Chính tông. 
Oryo-Enan (jap): Huang-Lung-Hui-Nan—Hoàng 
Long Huệ Nam—See Hui-Nan-Huang-Lung. 


mind 


3277 


Osaka (jap): Đại Bản (Nhật Bản). 

Osh (skÐ: Ush (sk Hoạch Sa—An ancient 
kingdom, north of Sita, probably the present 
Ingachar, possibly Uch-Turfan or Yangishahr— 
Một vương quốc cổ nằm về phía bắc của Sita, có 
lẽ bây giờ là Ingachar; rất có thể là Uch-Turfan 
hay Yangishalhr. 

Oshajo (jap): Rajagrha (skÙ—Ciy of Royal 
Palaces—Vương Xá Thành —See RaJagaha. 

Osho (jap): Upadhyaya (skÙ——Most venerable— 
Hòa Thượng. 

Otani (jap): Vùng Đại Cốc (Nhật Bản). 

Otappa: Sự ghê sợ tội lỗi. 

Other: Different—Diferentiate—Specia—Khác 
biệt. 

Other people: Tha nhân. 

Other power: Tariki (skÙ—The power of 
others—Tha lực—The power or sfrengpth of 
another, that of a Buddha or Bodhisattva, 
especially Amitabha, obtained through faith in 
Mahayana salvation. According to Masters Chih-I 
and T”ien-Ju ¡in the Pure Land Buddhism, this 1s 
one of the two kinds of power for ordinary people. 
With regard to other-power, If anyone believes in 
the power of Amitabha Buddha”s compassionate 
VOW fO rescue senfient beings and then develops 
the  Bodhi-Mind, the  Buddha 
Remembrance (Recifation) Samadhi, grows 
weary of his temporal, Iimpure body in the Triple 
Realm, practices charity, upholds the precepts and 
performs other meritorious deeds, dedicating all 
the merifs and virtues to rebirth in the Western 


cultivates 


Pure Land, his aspiratons and the Buddha's 
response will be 1n accord. Relying thus on the 
Buddha”s power, he will immediately achieve 
rebirth—Sức mạnh của người khác, đặc biệt là 
của Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt được bằng 
niềm tin cứu độ trong giáo lý Đại Thừa. Theo Trí 
Giả và Thiên Như Đại Sư trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, đây là một trong hai loại 
lực cho hàng phàm phu. Về tha lực, nếu kẻ nào tin 
nơi nguyện lực đại bi nhiếp lấy chúng sanh niệm 
Phật của Đức Phật A Di Đà, rồi phát lòng Bồ Để 
tu môn Niệm Phật Tam Muội, chán thân hữu lậu 
trong ba cõi, thực hành bế thí, trì giới, cùng các 
phước nghiệp, mỗi hạnh đều hồi hướng nguyện 


sanh Tây Phương Cực Lạc thì cơ cảm hợp nhau, 
nương nhờ Phật lực liền được vãng sanh —See 
Two kinds of poWer. 

Other shore: Para or Paramita (skt)— Opposite 
shore—The other shore of the steam of 
transmisration—BÏ (bờ kia)— 
Emancipation—Beyond the realm of samsara— 
Nirvana—Bỉ Ngạn—The other shore, nirvana. 


]) 


ngạn bên 


The samsara of reincarnation 1s this shore: 
Thử ngạn hay bờ bên nầy của luân hồi sanh 
tử. 


2) The stream of karma ¡s the steam between 
one shore and the other: Trung Lưu—Giữa 
dòng của hai bên bờ sanh tử và niết bàn. 

3) The state of emancipation or beyond the 


realm of samsara: Bỉ ngạn hay trạng thái giải 
thoát vượt ra ngoài vòng luân hồi sanh tử. 

The other (yonder) shore of stteam of 
transmigration, i.e. nrvana—Bên kia bờ của 
dòng luân hồi sanh tử hay Niết Bàn. 

Other shore of spiritual powers: Thần thông 
đáo bỉ ngạn (thần thông vượt thoát qua bờ bên 
kia)—Ten kinds of other shores of spiritual powers 
of Great Enlightenng Beings (The Flower 
Adornment Sutra—Chapter 27)—Mười thứ thần 
thông bỉ ngạn của chư Đại Bổ Tát (Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 27)—See Ten kinds of other 
shores of spiritual powers of Great Enlightening 
Beings. 

Other strength: Tariki (skÙ—Other power— 
The strength of others, the Buddhas, particularly 
Amitabha——Tha lực. 

Others surpass me: Hữu Thắng Ngã Mạn—Vẫn 
khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng người đó hơn 
mình —See Nine forms of pride. 

Other world: Thế giới khác —Thế giới bên kia. 
Otherworldlines: Đặc trưng thế giới tinh thần. 
Others: Tha nhân. 

Ottappa (p): The treasure of moral dread——Quý 
Tài (Ghê sợ tội lỗi, không muốn làm điều ác vì sợ 
hậu quả tai hại của nó; đây là thái độ của người 
tr —See Seven Treasures of Enlightened Beings. 


4) 


Ottappam (p): Fear of wrong-doing—Quý—See 
Fifty-two mental states. 


Oudayi (Oudayin) (skt): Ưu đà di. 


3278 


Ourselves: Bổn Ngã—Ourselves—Atman— 
Soul—Ego——The belief in ego creates and fosters 
egoism and desire, thus preventing the realization 
of the unity of liíe and the atfainment of 
enlightenment—Sự tin tưởng vào bản ngã dẫn tới 
vị kỷ và dục vọng, do đó làm cản trở việc thực 
chứng về tính đồng nhứt của đời sống cũng như 
việc đạt được đại giác. 

Out-breathing: Thở ra. 

Outcast (Candala (sk: Chiên đà 
Untouchable—See Candala and Four castes In 
India. 

Out of common: Extraordinary—Siêu phàm 
(siêu dật). 

Out of the ocean of becoming: Đã vượt ngoài 
sanh tử—See Ten Characterisics of 
Sravakas In the Gandavyuha Assembly. 
Outdated (a): Lỗi thời. 

Outdo (v): Vượt qua. 

Outer manifestations: Ngoại tâm tướng—See 
Two kinds of mind. 

Outer profectfors: Ngoại hộ — The outer or 
supporters, those who supply that is needed for 
oneˆs body and mind—Những người yểm trợ và 
giúp đỡ những thứ cần thiết cho thân và tâm tu 
trì —See Two protecfors. 

Outer robes: Uttarasanga (skt—Outer robes 
inelude the upper robe, middle robe, seven-sfrip 
robe, and robe for going among the Sangha—Y 
ngoại bao gồm y thượng, y trung, và y nhập 
chúng—See Upper Robe, Middle robe, Robe for 
going among the Sangha, and Seven-strip robe. 
Outer  supporters: hộ—See 
prOf€cfOrs. 

Outer tangle: Ngoại triền (những triỀn phược 
đến từ bên ngoài). 

Outflows: Pháp Hữu Lậu —-Conditioned 
Dharmas—Leaking—Anythng which serves to 
divert beings away from the Iinherent Buddha- 
nature. Outflows are so called because they are 
turning of energy and affenfion outward rather 
than inward—Pháp còn nằm trong phạm trù điều 
kiện, làm cho ý chí và nghị lực chúng ta hướng 
ngoại cầu hình thay vì hướng nội cầu lấy tâm 
Phật. 


la— 


_‹ 
biến 


Ngoại Two 


Outflow  discharge:  Cankers—lmpurity— 
Mental 1ntoxIcants—Unclean—Worldly—Hữu 
Lậu —See Asrava. 

Out of ignorance: Do bởi vô minh. 

Out of place: Sái chỗ—Misplaced. 

Out of the question: Bất thành vấn để (không 
thành vấn để)—No difficulties. 

Out of reverence for someone: Out of respect 
for someone——VÌì tôn trọng aI. 

Out of season: Trái mùa. 

Outer garment: Uttarasanga (skt)——Uất Đa La 
Tăng Y—-Outer garment, the 
cassock—Thượng Y hay áo mặc trên áo an đà 
hội, y bảy mảnh—See Three kasaya. 

Outer manifestations: Ngoại tâm tướng—Theo 
duyên mà hiện ra các đối cảnh—See Two kinds 
of mind. 

Outer pracfices of the body: Tu theo hình thức 
bên ngoài của thân—According to the Sutra In 
Forty-Two Sections, Chapter 40, the Buddha said: 
“A Sramana who practices the Way should not be 
like an ox turning a millstone because an ox 1s like 
one who practices the way with his body but his 
mind 1s not on the Way. If the mind 1s 
concentrated on the Way, one does not need the 
Oouter practices of the body.”——Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 40, Đức Phật dạy: “Sa Môn 
hành đạo, đừng như con trâu kéo vất vả; thân tuy 
có tu tập mà tâm không tu tập. Nếu tâm thật sự tu 
tập thì không cần hình thức bên ngoài của thân.” 
Outer tangle: Ngoại triền. 

Outflow discharge: Asrava (skt)—Hữu Lậu— 
Passlons—DIstress——Pain—Affliction——Trouble—— 
Compounded—Mortal—Mortality—Temporal— 
Reincarnational—Whatever 1s In the stream of 


Seven-pIece 





births and deaths. Even conditioned merifs and 
virfues lead to rebirth within samsara. There are 
many kinds of outflows. Anger 1s an outflow, so 
are øreed and ignorance. Outflows are the root of 
birth and death, and the reason for us not to end 
the cycle of birth and death 1s that we still have 
outflows—Bất cứ thứ gì trong vòng sanh tử đều là 
hữu lậu. Ngay cả phước đức và công đức hữu lậu 
đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. Có nhiều 
loại hữu lậu. Sân hân là một loại hữu lậu, tham 
lam và si mê cũng là những loại hữu lậu. Hữu lậu 


3279 


là căn cội của luân hồi sanh tử, và nguyên nhân 
của việc chúng ta tiếp tục lăn trôi trong trầm luân 
sanh tử là vì chúng ta còn nằm trong pháp hữu lậu. 
Outline of the important points: Lược Yếu— 
Sơ lược những điểm quan trọng. 

Outshine: Excel——Trascend—Siêu bạt. 

Outside: Bahya (sk)——Ngoai—Bên ngoài. 
“Outside the cave” sect: Ngoại Quật—See 
“Within the cave” sect. 

Outside disturbances: External disturbances— 
Disturbances coming from outside—Ngoại ma— 
See Ma and Mara. 

Outside objects: Bahyubhava (skt)—External 
world—Ngoại vật (cảnh vật bên ngoài). 

Outside the school: Not undergoing normal 
1nstruction—Outside the sect—Giáo Ngoại—Giáo 
Ngoại Biệt Truyền—See Outside the sect. 
Outside the secft: Not undergoing normal 
1nstruction—Outside the school——Giáo ngoại. 

1) (Outside the sect, or school, or church: Bên 
ngoài tông phái. 

Instruction or teaching from outsiders. Special 
transmisslon outside of the teaching. The 
intuitive school which does not rely on texts 
or writings, but on personal communication of 
1fs fenets, either oral or otherwise, Including 
direct contact with the Buddha or object of 
worship: Tông phái không truyền bằng những 
lời dạy trong kinh điển, mà là tâm truyển 
tâm. 

See Specilal 
teachinøs. 
Outside the three realms of desire, form and 
formlessness: Giới Ngoại —The pure realms, or 
1llimitable “spiritual” regions of the Buddhas and 
Bodhisatvas outside the three limitations of 
desire, form, and formlessness—Quốc độ ở ngoài 
ba cõi Dục giới, Sắc giới, và Vô sắc giới. Ngoài 
ba cõi nầy là cõi tịnh độ của chư Phật, Bồ Tát. 


2) 


3) transmission outside the 


Outside way of meditafton: Ngoại đạo 
Thiển—Outsider Zen—S§ee Five kinds of varieties 
of medifation. 

Outfsider Zen: Ngoại đạo Thiểền—Outside way 
of meditaion—See Five kinds of varietles of 
meditation. 


Outstanding: Kiệt xuất Tuyệt Đối—See 
Beyond compare. 

Outstanding figure: An excellent person— 
Nhân vật xuất chúng. 

Outstanding and incorruptfible lIight of 
unexcelled great knowledge: Vô Năng Hoại 
quang minh đại trí vô thượng—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Outstretch (the wings): Dang rộng ra (đôi 
cánh). 

Outward appearance: Rupa (sk)—Sắc—See 
Three kinds of rupa. 

Outwardly in agreement but really ïn 
0pposition: Ngoài mặt vâng dạ mà bên trong lại 
ngầm phản đối (dương phụng âm vi). 

Outwardly round but inwardly square: 
Ngoài tròn trong vuông, ý nói bể ngoài coi xuể 
xòa dễ chịu nhưng bên trong thì khó chịu (Ngoại 
viên phương nội). Sincere or devout Buddhists 
shouldn't be that way. 

Ovasista (skt: Bà tư Trá—Name of an ancient 
rsi in India— Tên của một vị cổ tiên ở Ấn Độ. 
Overcast: ẢÁm  đạm—Dismal—Gloomy— 
Sombre—Dull_——Dreary. 
Overcome (v): Vượt 
subdue——To master. 
Overcome anger: Vượt Qua Sự Sân Hận— 
According to the Buddhist theory, In order to 
Overcome anger, one must contemplate that a 
person or an animal which causes us to be angry 
today may have been our friend, relative or even 
our father or mother In a cerfain previous life— 
Theo thuyết nhà Phật, muốn vượt qua sân hận 
chúng ta phải quán rằng một con người hay con 
thú làm cho mình giận hôm nay có thể đã từng là 
bạn hay là người thân, hay có thể là cha là mẹ 
của ta trong một kiếp nào đó trong quá khứ. 
Overcome attachment: Vượt Qua Luyến Ái— 
We should meditate or contemplate that a friend 
today may become an enemy tomorrow and 
therefore, there 1s nothing for us to attach to— 
Muốn qua luyến ái chúng ta nên tu tập thiển định 
và quán tưởng rằng một người bạn hôm nay có 
thể trở thành kẻ thù ngày mai, do đó không có gì 
cho chúng ta luyến ái. 


qua—Chế ngự —To 


3280 


Overcome demons: Hàng Ma—To overcome 
demons, e.g. the Buddha did at his 
enliphtenment—Hàng phục ma quân như Đức 
Phật đã làm khi Ngài vừa thành Chánh Giác (Khi 
Đức Phật sắp sửa thành chánh giác, Ngài ngôi ở 
Bồ Đề Đạo Tràng, thì có vị trời thứ sáu ở cõi dục 
giới hiện tướng ác ma đến thử thách Ngài bằng đủ 
thứ nguy hại, hoặc dùng lời ngon ngọt dụ dỗ, hoặc 
dùng uy lực bức hại. Tuy nhiên, đức Phật đều 
hàng phục được tất cả). 

Overcome (control) desires and grief in the 
world: To conquer and griefF To 
overcome the hankering and dejecton ¡In the 
world—Nhiếp phục tham ái và sầu bi ở đời. 
Overcome doubtfs: Khắc phục hoài nghi —To 
study scripfures, fo read sforiles of enlightened 
ones, as well as to contemplate will help us 
perceive the truth and overcome doubts—Học 
kinh, đọc truyện nói về những người giác ngộ, 
cũng như Thiền quán là những phương cách giúp 
chúng ta nhận biết chân lý và khắc phục hoài 
nghi. 

Overcome hỉndrances: Đoạn Trừ Chướng 
Ngạ—Vượt qua chướng ngạt—To overcome 
hindrances (illusion, karma and suffering). 


aS 


desire 


Overcome øone”s illness: To bend down one”s 
sickness—Nhiếp phục cơn bệnh. 

Overcome the maras: Phá Ma—Phá diệt ác 
ma——To exorcIse demons. 

Overeat (v): Ăn quá nhiều—To eat too much. 
Overflowing: Chan chứa—Plentiful—Abundant. 
Overhanging cover of doubt: Nghi Cái—The 
overhanging cover of doubt, which prevenfs 
sentient beinsgs from seeing and practicing gøood 
deeds, one of the five covers or menfal and moral 
hindrances——Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm 
thức, khiến không thấy được chân lý, không thực 
hành được thiện nghiệp, đây là một trong năm 
triển cái. **See Five hindrances. 

Overhear (v): Nghe lóm. 

Overjoyced: Vui mừng khôn xiết. 

Overlook (v): bỏ qua—Bỏ xót. 

Overnight enlightenment: Nhất Túc Giác— 
One day Hsuan-Chieh went to Cao-XI to visit the 
Sixth Patriarch. Upon his first meeting with Hui 
Neng, Hsuan-Chich struck his staff on the ground 


and circled the Sixth Patriarch three tines, then 
s(ood there upright. The Sixth Patriarch said, “This 
monk possesses the 
characterisics and the eighty 
attributes. O€h monk! Where have you come from? 
How have you attained such self-possession?” 
Hsuan-Chich replied, “The great matter of bĩrth 
and death does not tarry.” The Sixth Patriarch 
said, “Ihen why not embody what 1s not born and 
attain what 1s not hurried?” Hsuan-Chieh said, 
“What 1s embodied 1s not subJect to birth. What 1s 
atfained 1s fundamentally unmoving.” The Sixth 
Patriarch said, “Just so! Just so!” Upon hearing 
these words, everyone among the congregation of 
monks was astounded. Hsuan-Chich then formally 
pald his respect to the Sixth Patriarch. He then 
advised that he was Immediately departing. The 
Sixth Patriarch said, “Dont go so quickly!” 
Hsuan-Chieh said, “Fundamentally there 1s 
nothing moving. So how can something be too 
quick?” The Sixth Patriarch said, “How can one 
knows there”s no movement?” Hsuan-Chieh said, 
“The distinction 1s completely of the master”s own 
making.” The Sixth Patriarch said, “You have 
fully attained the meaning of what 1s unborn.” 
Hsuan-Chieh said, “So, does what 1s unborn have 
a meaning?” The Sixth Patriarch said, “Who 
makes a distinction about whether there is a 
meaning or not?” Hsuan-Chieh said, “Distinctions 
are meaningless.” The Sixth Patriarch shouted, 
“Excellent! Excellent! NÑNow, Jjust stay here a single 
night!” Thus people referred to Hsuan-Chieh as 
the “Overnight Guest.” The next day Hsuan-Chieh 
descended the mountainand returned to Wen- 
Chou, where Zen students gathered to study with 
him—Một ngày nọ sư Huyễn Giác đi thăm Lục 
Tổ Huệ Năng. Lần đầu tiên gặp Tổ, sư tay cầm 
tích trượng vai mang bình bát đi nhiễu Tổ ba vòng, 
đoạn đứng thẳng. Tổ thấy thế bèn nói, “Phàm sa 
môn có đủ ba ngàn uy nghi tám muôn tế hạnh. 
Đại Đức người phương nào đến mà sanh đại ngã 
mạn như vậy?” Huyền Giác thưa, “Sanh tử là việc 
lớn, vô thường qua nhanh quá.” Tổ bảo, “Sao 
không ngay nơi đó thể nhận lấy vô sanh, liễu 
chẳng mau ư?” Huyền Giác thưa: “Thể tức vô 
sanh, liễu vốn không mau.” Tổ khen, “Đúng thế! 
Đúng thế!” Lúc đó đại chúng nghe nói đều ngạc 
nhiên. Sư bèn đầy đủ oai nghi lễ tạ tổ. Chốc lát 


three thousand noble 


thousand fine 


3281 


sau sư xin cáo từ. Tổ bảo, “Trở về quá nhanh!” 
Huyền Giác thưa, “Vốn tự không động thì đâu có 
nhanh.” Tổ bảo, “cái gì biết không động?” Huyền 
Giác thưa, “Ngài tự phân biệt.” Tổ bảo, “Ngươi 
được ý vô sanh rất sâu.” Huyền Giác thưa, “Vô 
sanh mà có ý sao?” Tổ bảo, “Không ý, cái gì biết 
phân biệt?” Huyền Giác thưa, “Phân biệt cũng 
không phải ý.” Tổ khen, “Lành thay! Lành thay!” 
Sư ở lại Tào Khê một đêm để hỏi thêm đạo lý. 
Sáng hôm sau sư trở về Ôn Giang, nơi mà chúng 
đệ tử đang chờ ông để học đạo. Thời nhơn từ đó 
gọi sư là “Nhất Túc Giác” hay một đêm giác ngộ. 
Overnight food: Nội Túc Thực—Food that has 
been kept overnight in a monastic bedroom and 1s 
therefore one of the unelean foods—Thực phẩm 
dành cho các vị Tỳ Kheo, để qua một đêm trong 
phòng thì gọi là nội túc thực, do đó là một trong 
những món ăn bất tịnh, Tỳ Kheo không được ăn. 
Overpass the limifs: Pass beyond the limits— 
Vượt quá giới hạn. 

Overpower a Bhiksu: Lấn lướt một vị Tỳ 
Kheo—A Bhiksuni who tries fO OV€TpOW€T a 
Bhiksu, through actions or words, even thouph that 
Bhiksu has less seniority than she, commits an 
Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo Ni 
nào cố lấn lướt một vị Tỳ Kheo, bằng hành động 
hay lời nói, dù cho vị Tỳ Kheo ấy có ít tuổi đạo 
hơn vị Tỳ Kheo Nị, thì vị Tỳ Kheo Ni ấy phạm 
giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám 
hối). 

Overpraise (v): Eulogize—Tán Thán. 

Overseer (n): Người quản lý. 

Overshadow (v): Phủ bóng. 

Overweening pride: Atma-mana (skt—Ngã 
mạn—Ngã mạn cống cao—Egotism——Pride—The 
pïde of thinking oneself is superlor to equals— 
Exalũng self and depreciating others—See Seven 
a1rogances. 

Overwhelmed: Bị tràn ngập. 

Oviparious bỉrth: Noãn Sanh—-Form of 
oviparous bírth., as with birds, one of the four 
ways Of coming Inío existence—Những loài từ 
trứng mà sanh ra, một trong tứ sanh—See Four 
forms of birth. 

Owing to: Vì. 

Owing to one”s evil deeds: Vì ác nghiệp. 


Own: Của chính mình. 

Own disciplines: Kỷ luật tự giác. 

Own effort: Nỗ lực của chính mình. 

Own endeavours: Tự lực—-Own streneth— 
Salvaion of self by culivaing morality, 
meditation and wisdom—Dùng tự lực để tu hành 
giới định tuệ mà cứu độ lấy mình—See Dual 
powers (]). 

Own enjoyment body: Tự Thọ Dụng Thân— 
Sambhogakaya for his own enjoyment, one of the 
four kinds of kaya—Báo thân, một trong bốn loại 
thân (trong Tự Thọ Dụng Thân, một vị Phật tự có 
Pháp Lạc). 

Own enlipghtenment: Natural enlightenment— 
Tự giác. 

Own and farm the land: To own and cultivate 
the land—Canh nông—See Eight things which are 
unclean to a monk or a nun. 

Own intelligence: Svabuddhi (skt)—Tự Trí —By 
means of his own intelligence the Bodhisattva 
causes a revolution In his Inmost abode where his 
former memory ¡s stored—Nhờ vào trí tuệ của 
chính mình, vị Bổ Tát gây nên một sự chuyển 
biến trong trú xứ thâm sâu nhất của ngài, nơi mà 
tập khí xưa cũ của ngài được tích tập. 
Own-mind-seen-only: Vijnanavada  sect— 
Dharmalaksana sec—Chỉ thấy được bằng chính 
tâm mình——Duy thức tông. 

Own-nature: Prakriti or Svabhava (skt—Tự 
tính—Own nature—Self-nature—Original nature, 
contrasted to supreme spirit or purusha. Original 
nafure 1s always pure In Its original essence—Tự 
tánh hay bản tánh, trái lại với tánh linh thượng 
đẳng. Tự tánh luôn thanh tịnh trong bản thể của 
nó. 

Own salvation: Tự lực giáo —Working out one”s 
own salvation—Tự tu hành giải thoát—See Two 
modes of escape from morfality (A). 

Own self: True body—Body of an enlightened 
man—Chân thân. 

Own srength: Tự Lực—SelFpower (self- 
reliance). By one”s own force, by one°s own 
power or strenpth, merlt, ¡1ntelligence, 
discriminaton The afempt to 
enliphtenment through one”s own efforts rather 
than by relying upon the compassion of the 


atfain 


3282 


Buddhas and Bodhisattvas—Giác ngộ bằng chính 
khả năng tu tập của mình, chứ không lệ thuộc vào 
lòng từ bi của chư Phật và chư Bồ Tát—See Dual 
powers (]). 

Ownership: Sở Hữu—What has: 
Possession——Proprietorship——Cái mà người ta có. 
Owning and farming the land: Sở hữu đất và 
canh nông—To own and farm the land or to own 
and cultivate the land. This is one of the eight 
things that monks and nuns are not allowed to 
possess—Một trong tám thứ mà chư Tăng Ni 
không được sở hữu—See Eight impure things. 
Owning one”?s body: Hữu Thân—Có thân— 
Being in the body——Having consciousness of one”s 
real physical presence—Có thần thức về sự hiện 
hữu của thân. 

OXx (n): Gaus or Go (skt)—Bull—Con bò. 

Ox that carries a heavy load through deep 


one 


mud: Trâu chở nặng đi trong bùn sâu—According 
to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 41, 
the Buddha said: “One who practices the way 1s 
like an ox that carrles a heavy load through deep 
mud, the work 1s so difficult that he dares not 
glance to the left or right. Only when he gets out 
of the mud he is able to rest. Likewise, the 
Sramana should look upon emotion and desire as 
deep mud and with an undeviatng mind, he 
should recollect the Way, then he can avoid 
suffering.”—Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 41, Đức Phật dạy: “Người hành đạo giống 
như con trâu chở nặng đổi trong bùn sâu, mệt lắm 
mà không dám nhìn hai bên, đến khi ra khỏi bùn 
lầy rồi mới có thể nghỉ ngơi. Người Sa Môn phải 
luôn quán chiếu tình dục còn hơn bùn lầy, một 
lòng nhớ Đạo mới có thể khỏi bị khổ vậy.” 
Ox-cart The ox-cart for the Hinayana 
Bodhisattvas—Xe Trâu cho bậc Bổ Tát Tiểu 
Thừa—See Four carts. 

Ox-head: Ngưu Đầu (đầu trâu). 

Ox-head great king: Ngưu Đầu Đại Vương. 

I1) The guardian deity of the Jetavana monasftery 
(Kỳ đà): Vị hộ pháp tại tịnh xá Kỳ Thọ Cấp 
Cô Độc Viên. 

An incarnation of the BhaisaJyaraja Buddha: 
Tiền kiếp tái sanh của Phật Dược Sư. 


2) 


Ox-head mountain: Gosrnga (skt—Ngưu Đầu 
Sơn—A mountain 13 li from Khotan. One of the 
same name exisfs in Kiangning in Kiangsu, which 
gave 1s name to a school of Niu-T”ou Shan-Fa or 
Ñiu-T”ou Sung; 1s fundamental teaching was the 
unrealty of all things, that all 1s dream or 
illusion—Núi Ngưu Đầu, còn gọi là Ngưu Giác 
Sơn, ở phía nam cách thành Hòa Điền (Khotan) 
khoảng 3 dậm. Nơi mà bây giờ vẫn gọi như vậy. 
Ox-head sandal-wood: Gosirsa-candana (skt)— 
Ngưu Đầu Chiên Đàn—Xích Chiên Đàn—Red 
sandal-wood; said to come from the ox-head 
mounfains, and !f rubbed on the body to make one 
Impervious to fire, generally protectiVe against 
fire, curative of wounds and generally medicinal. 
The first Image of Sakyamuni was made of this 
wood—Loại gỗ chiên đàn từ núi Ngưu Đầu, nếu 
chà sát vào thân có thể trừ lửa, thường được dùng 
để ngăn lửa. Tượng đầu tiên của Đức Thích Ca 
Mâu Ni được làm bằng loại gỗ nầy. 

Ox-hide: Ngưu Bì —Da trâu —Mortal happiness 
1njures the wisdom-life of gods and men, just as 0x 
hide shrinks and crushes a man who 1s wrapped in 
it and placed under the hot sun—Đắp da trâu mà 
phơi dưới ánh nắng mặt trời sẽ càng ngày càng bị 
cứng (giống như buộc râu rồng mà lặn xuống nước 
thì ngày càng bị siết đau). Ví như phúc hữu lậu 
của trời người luôn làm hại đến Tuệ mệnh của 
pháp thân. 





Ox-horn: Ngưu Giác (sừng trâu)——A synonym for 
things that are even, or on a level —Đôồng nghĩa 
cho những gì bằng phẳng. 

Ox-horn Sala Grove: Ngưu Giác Sa La Lâm—— 
Another name for Sala Tree Grove. Ox-horn sala 
grove, said to be a couple of sala or teak tres 
shaped like ox-horns, near 
Kusinagara, under which the Buddha preached the 
Nirvana Sutra. He is reported to have entered 


which  grew 


Nrrvana In a grove of eight sala trees standing in 
pairs—Một tên khác của rừng Ta La Song Thọ, 
nơi cây song đôi giống như sừng trâu, mọc gần 
thành Câu Thi Na, nơi mà dưới gốc những cây nây 
Đức Phật đã thuyết Kinh Niết Bàn. Người ta nói 
rằng Ngài đã nhập Niết Bàn dưới những tàng cây 
nầy. 


3283 


Ox-tracks Ngưu Tích-Phật pháp —The 
teaching of the Buddha or of the royal bull—See 
Ten Oxen Pictures. 

Oxus: Sông Bác Xoa—This is one of the eight big 
rivers of India at the time of the Buddha—Đây là 
một trong tám con sông lớn ở Ấn Độ vào thời Đức 
Phật —See Eight big rivers of India at the time of 
the Buddha. 


P 


Pabbajita (p): Xuất gia hay từ bổ—Người từ bỏ 
đời sống thế tục để diệt trừ phiển não. 

Pabbajja (p): Xuất gia—-Going forth to the 
homeless lIfe. 

Pabbajitena (p): Người xuất gia. 

Pabhassara (p): Pha trộn năm màu. 
Pacaphalani (sk): Dị Thục Đẳng Ngũ Quả— 
The five fruits of karma. Pancaphalami, or effects 
produced by one or more of the six hefus or 
causes—Năm quả dị thục, hay năm quả được sản 
sanh bởi sáu nhân. 


I1) Vipaka-phala (skÐ: Dị Thục Quả. 

2) Nisyanda-phala (skÐ: Uniformly continuous 
effec—Đẳng Lưu Quả. 

3) Purusakara-phala (skÐ: Simultaneous effect 
produced by the sahabhu-hetu and the 
samprayukta-hetu—Sĩ Dụng Quả. 

4) Adhipat-phala (skÐ: Aggregate cffect 
produced by the karma-hetut—Tăng Thượng 
Quả. 

53) Visamyoga-phala (skÐ: Emancipated effect 


produced by all six causes—Ly Hệ Quả. 
** See FIve Íruits or effects. 
Paccakkha-nana (p): Tri giác tuệ—Tri giác do 
kinh nghiệm trực tiếp. Tuệ giác trực tiếp. Đồng 
nghĩa với chữ Vipassana. 
Paccaya (p): Condition. 


Paccayasamnissita sila (p): Morality pertaining 

to the use of the necessaries of life—Giới về cách 

xử dụng vật dụng hằng ngày—See Four kinds of 
higher morality. 

Pacceka (p): Phật Độc Giác. 

Pacceka Buddha (p): Độc Giác Phật—Tự mình 

giác ngộ, nhưng sau khi giác ngộ không thể giảng 

dạy cho người khác. 

Paccuppanno addha (p): Present—Hiện tạ— 

See Three dharmas (XX). 

Paccuppatthita-kama (p): Desire what presents 

1(self to them—Hữu tình do dục an trú —See 

BeIngs who desire what presenfs ifself to them 

and Three dharmas (XXXYV). 

Pacifier (n): An ủi—Comforter. 

Pacificism (n): Chủ nghĩa hòa bình. 

Pacify (v): To settle——To sooth—An (an ổn). 

Pacify the counfry and set up iís 

insfitufions: An bang định quốc (đàm cho đất 

nước thanh bình và định lập thể chế cho quốc gia). 

Pacify mỉnd and body: To live peacefully—An 

trụ thân tâm. 

Pacittiya (sk): Giới Ba Dật Đề Giới đọa— 

Offences which requrre 

repentance. 

Œ)_ Ninety Pacitiya offences—Chín mươi giới Ba 
Dật Đề: According to Most Honorable Minh 
Đăng Quang ¡n the Rules for Mendicant 
Bhiksus, ninety Pacitiya offences which 
require confession and repentance. lf a monk 
doing any of them, makes a confession of It 
before the Sangha with clear heart, he will 
become free from the offence. If he doesnt, 
the offence ifself will not only obstruct his 
development of wholesome acts, but It wIll 
also cause his rebirth in lower realms, 1.e., 
hell, hungry ghosts, or animal—Theo Luật 
Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng 
Quang soạn cho chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, 
90 giới Ba Dật Để, nếu phạm một trong 
những tội nây mà chí thành phát lồ sám hối 
trước Tăng chúng, thì tội được tiêu khiên. 
Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng 
những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh thiện 
pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. 


confession and 


Ù) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


3284 


A monk should not tell a conscious lie (telling 
a conscious lie means the words, the 
ufferance, the speech, the talk, the language, 
the intimation, the un-ariyan statement of one 
intent upon deceiving with words, saying: “I 
have not seen what I have seen, heard what I 
have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc): Cấm cho rằng phải một việc sai 
trái. 

A monk should not speak Insulting speech to 
discourage people: Cấm chê bai làm người 
rủn chí. 

A monk should not speak slandering speech to 
cause people to break their harmony: Cấm 
nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta 
giận nhau. 

A monk should not lie down In a sleeping 
place with a woman: Cấm ở chung nhà với 
đàn bà trong một đêm. 

A monk should not lie down In a sleeping 
place with one who 1s not ordained for more 
than two nights: Cấm ở quá hai đêm chung 
với người chưa thọ giới nhà sư. 

A monk should not make one who 1s not 
ordained to recite sutras together line by line. 
However, If a monk recie In studying 
together with lay good advisors, there 1s no 
offence of Pacittiya: Cấm tụng kinh chung và 
một lượt với người chưa thọ đại giới. Tuy 
nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri thức tại gia 
đọc tụng và nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Đề. 

A monk should not speak of another monk”s 
very bad offence to one who 1s not ordained: 
Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với người 
chưa thọ giới nhà sư. 

A monk should not speak of a condition of 
furthermen to one who ¡s not ordained: Cấm 
khoe mình đắc đạo có phép thần thông với 
người chưa thọ đại giới. 

A monk should not teach dharma to women In 
more than Íive or six sentences, except a 
learned man is present: Cấm một mình thuyết 
pháp cho đàn bà nghe, dù chỉ năm sáu câu 
mà không có đàn ông trí thức tham dự. 

A monk should not dig the ground or have 1t 
dug: Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 
đào cuốc. 


11) A monk should not destroy vegetable growth: 
Cấm đốn cây. 

12) A monk should not argue to disturb other 
people: Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho 
người ta phiền nhiễu. 

13) A monk should not defame or bad mouth in 
criticizing the headmaster of the Order: Cấm 
chê bai, nói ác, hay xúc phạm đến vị Sư Trị 
Sự trong Giáo Hội. 
A monk should not spread in the open aIr a 
chair or a matfress or a stool belonging to the 
Order, setting forth, but does not removed or 
have it removed, to cause it destroyed: Cấm 
dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư 
bể. 
A monk should not spread a sleeping place or 
having 1t spread in a dwelling belonging to the 
Order, seting forth, but should neither 
remove it nor have it removed: Cấm dùng đồ 
của chùa, khi đi không đẹp cất. 
A monk should not lie down 1n a sleeping 
place in a dwelling belonging to the Order, 
knowing that he Is encroaching upon the 
space intended for a monk arrived first: Cấm 
khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người 
khác. 
Out of angry and displeased, a monk should 
not throw out another monk or cause him to 
be thrown out from a dwelling place 
belonging to the Order: Cấm đuổi hay sai 
đuổi một vị Tỳ Kheo không hạp ý mình ra 
khỏi phòng. 
18) A monk who dwells in a lofty cell with an 
upper part, in a dwelling place belonging to 
the Order. He should not cause any boards or 
removable feet of his couch to fall down to 
hurt other people: Nếu ở phân trên gác, khi 
giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng 
người. 

A monk should not sprinkle gørass or clay, or 

should not have them sprinkled if he knows 

that the water contains life: Cấm lấy nước 
dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng. 

A monk should not cover his dwelling place 

with heavy material that collapse to harm 

other people: Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ 
quá nhiều chất nặng khiến bị sập. 


14 


` 


15 


` 


16 


`< 


17 


~ 


19 


` 


20 


`=< 


21) 


22) 


23 


` 


24 


` 


25 


` 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


3285 


A monk should not exhort nuns 1f there 1s no 
order from the Sangha: Khi không có lệnh 
của Giáo Hội sai đi, cấm dạy đạo, đọc giới 
bổn với Tỳ Kheo Ni. 

Even though agreed upon by the Order, a 
monk should not exhort nuns after sunset: 
Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết pháp 
với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều tối đến 
sáng. 

A monk should not Joke that the elder monks 
are exhorting nuns for the sake of gain: Cấm 
nói giễu rằng các vị sư đi thuyết pháp cho Tỳ 
Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống no say. 

A monk should not give robe-mafterial to a 
nun who 1s not a relation, except In exchange: 
Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ khi 
mua dùm hoặc đổi áo mới. 

A monk should not sew or cause a robe to be 
sewn for a nun who is not a relation: Cấm 
may áo cho Tỳ Kheo Ñi xa lạ. 

A monk should not sit down In a private place 
together with a nun: Cấm ngồi chung với Tỳ 
Kheo Ni, ở một chỗ che khuất. 

A monk should not have arranged together 
with a nun to go along the same road, even 
among villages, except at the ripht time (In 
this case, the right time must be agreed upon 
by the Order that the road 1s dangerous and 
frightening that one must go with a weapon): 
Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni, dầu từ làng 
nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường 
hợp ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội 
đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến 
nỗi người đi đường phải mang vũ khí). 

A monk should not have arranged together 
with a nun to embark In a boat and to øo 
either upstteam or downstream, except for 
crossing over to the other bank on a Íerry: 
Cấm hẹn nhau đi chung một thuyễển, trừ khi 
qua đò. 

A monk should not eat alms-food knowing 
that it was procured through the infervention 
of a nun: Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ 
có Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi. 
A monk should not have arranged together 
with a woman to go along the same road (see 


31 


32 


33 


34 


—~ 


) 


` 


` 


đàn bà dầu từ làng nây tới làng kia cũng vậy, 
trừ khi ngặt nghèo. 

A monk should not eat more than one meal at 
a public house, nor should he eat two meals in 
two days at the same house: Cấm ăn đến hai 
buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong 
một nhà. 

A monk should not eat more than one meal 
and residing at various locations In one day, 
except when he ¡is ill: Cấm ăn nhiều buổi 
cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau 
yếu. 

A monk should not be absent from the group 
meal, except at a right time, I.e., fine of 
1llness, time of giving robes, time of being 
embarked in a boat, etc.: Cấm vắng mặt buổi 
cơm kỳ hội, trừ khi đau yếu, đi xa, hay trai 
tăng. 

A monk should not eat solid food or soft food 
that Is not left over when he feels full 
(satisfied); however, when he is still hungry, 
he can ask for more food: Cấm ăn no rồi mà 
ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm. 


35) When receiving a lot of alms-food, a monk 


36 


` 


the last part of number 27): Cấm đi chung với 37) 


must share them with other monks ¡in the 
Order. If not, there 1s an offence of Pacittiya 
(f a monk, going up to a family, and was 
invifed to take cakes or barley-pruel, two or 
three bowlfuls may be accepted by the monk. 
Should he accept more than that, there 1s an 
offence of Pacittiya. Should he accept two or 
three bowfuls, take these cakes back from 
there and would not share with other monks In 
the monastery, 
Pacittiya): Cấm lãnh đổ ăn nhiều quá mà 
không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay 
được mời thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng 
dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang 
về, vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều 
hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về 
tự viện mà không chia lại cho chư Tăng trong 
tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề). 

A monk should not ask another monk who has 
eaten, who is satisfied, to take solid or soft 
food that is not left over: Cấm ép vị sư khác 
ăn no rồi mà phải ăn lại nữa. 

A monk should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong tine means 


there 1s an ofence of 


3286 


afternoon has passed until sunrise): Cấm ăn 
sát giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau. 
A monk should not convey to his mouth 
nutriment not given: Cấm dùng và để đồ ăn 
vào miệng, món chẳng phải của cúng dường. 
A monk should not eat or partake of solid 
food or soft food that was stored so that he 
doesn”t have to go begging for alms-food the 
next day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng 
hôm sau khỏi đi khất thực. 
A monk who 1s not ill should not ask for 
sumptuous foods (sumpfuous foods include 
ghee, fresh butter, oil, honey, fish, meat, mIÌk, 
curds, etc.): Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau 
phải tùy món cần dùng. 
A monk should not cause other monks to be 
tardy to the meal: Cấm cố ý làm cho mấy vị 
Tỳ Kheo khác trễ quá giờ ăn. 
A monk should not give with his own hand 
solid food or soft food to a naked ascetic, or fo 
a wanderer or to a female wanderer: Cấm 
trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay nam nữ 
ngoại đạo. 
After eating, a monk should not sit down In a 
house where there ¡is a beautiful woman: Cấm 
ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong nhà có 
đàn bà đẹp. 
After receiving alms-food, a monk should not 
sit down In a private place on a secluded seat 
together with a woman: Cấm lãnh đô ăn rồi, 
mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà 
đẹp. 
A monk should not sit down together with a 
woman 1n a private place (that can lead to the 
development of sexual ¡ntercourse): Cấm 
ngồi gần đàn bà chỗ chán chường (chỗ riêng 
tư có thể đưa đến việc hành dâm). 
A  monk 
another monk from going Into a villape for 
alms-food to cause that monk to starve: Cấm 
oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ 
vơ nhịn đói. 
47) A monk should not store so mụch medicines: 
Cấm lãnh để dành nhiều thuốc. 
48) A monk should not go to see an army fighting: 
Cấm xem diễn binh tập trận. 
49) If there 1s some reason for a monk to go fo 
visit the army, that monk should not stay with 


38 


`=< 


39) 


40 


=< 


4I 


` 


42 


` 


43 


` 


44 


` 


45 


` 


46 should not find fault to dismiss 


`< 


the army for two nights: Nếu vì lý do gì đó 
mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với 
quân binh hai ngày. 
lf a monk, staying with the army for less than 
two nights, he should not go see a sham-fight 
or to the froops 1n array or to the massing of 
the army or to see a review of the army: Nếu 
phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành 
ngựa voi, quân binh đấu võ. 

A monk should not drink fermented liquor and 

Spirifs, nor should he smoke opIum, nor should 

he chew betel: Cấm uống rượu men, các thứ 

rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau. 

A monk should not playing ¡n the water: Cấm 

chơi thể thao hay giởn cợt một cách quá tự do 

dưới nước. 

53) A monk should not hít other people with 
hands or feet: Cấm lấy tay chân mà đánh đá 
người ta. 

54) A monk should not disrespect any blame or 
warning from the elder monks: Cấm bất tuân 
và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn. 

55) A monk should not frighten a nother monk: 
Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác 
kinh sợ. 

56) A monk should not bathe at intervals of less 

than half a month, except at a ripht time, I.e., 

the time of illness, the body 1s dirty, or too hot 

during the summer time: Cấm tắm tới hai lần 
trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực 
vào trời hè. 

If he ¡is not 1l a monk should not warm 

himseTf, kindle or cause a fire to be kindled: 

Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau 

yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối. 

A monk should not hide or cause to hide 


50 


=< 


5 


~ 


32 


` 


57 


~ 


38 


`=< 


another monk”s bowl or robe or cloth, even In 
fun: Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người 
dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 
vân). 

A monk should not get back things that he 
already offered to another monk: Cấm lấy lén 
lại đồ, áo đã cho người ta rồi. 

A monk should not wear a robe (white) that 
has no disfigurement of black, dark øreen or 
muddy colors: Cấm mặc dùng chăn áo, màu 
vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước 
khi dùng. 


59 


` 


60 


`=< 


3287 


61) A monk should not intentionally deprive a 
living thing of life: Cấm cố ý giết chết mạng 
thú vật. 

62) A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things: Cấm uống 
nước mà mình biết là có trùng. 

63) A monk should not cause sadness to other 

people. On the confrary, a monk should do his 

best to comfort people when they are sad: 

Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà không 

khuyên giải. 

A monk should not knowingly conceal another 

monk°s very bad offence (an offence that 

involves defeat and the thirteen enfailing a 

formal meeting of the Order): Cấm dấu tội 

thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ 

Kheo (tội thô tục nây liên hệ đến Tứ Ba La 

Di hay Thập Tam Giới Tăng Tàn). 

A monk should not knowingly confer the 

Upasampada (Ordinaton on an ¡individual 

under twenty years of age: Cấm nhận vào 

hàng Tỳ Kheo, kẻ nào chưa đúng 20 tuổi trọn. 

66) A monk should not knowingly open up for a 

further formal act a legal question already 

setfled according to rule: Cấm khiêu gợi sự 
rầy rà sau khi đã êm thuận. 

A monk should not have arranged together 

wih a caravan set on theft, should not 

knowingly go along the same high road, even 
among villages: Cấm đi chung với gian nhân, 
dầu từ làng nây tới làng kia cũng vậy. 

A monk should not speak lewd words to 

obstruct the cultivated path: Cấm nói lời dâm 

dục làm ngăn trở sự thành đạo. 

A monk should not knowingly allow the 

novice who speaks uncorrectly about the 

Buddha-Dharma and misinterprets the 

Buddha, should not encourage that novice, 

should not support, should not eat with that 

novice, nor should he lie down In a sleeping 
place with that novice: Cấm giữ tại chùa và 
để hầu mình, kẻ Sa Di nói sái quấy. 

A monk should not knowingly eat together 

with or be In communion with or lie down In a 

sleepinng place with a monk who speaks 

uncorrecfly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha: Cấm ăn uống và 


` 


64 


` 


65 


`~ 


G7 


~ 


68 


`=< 


69 


` 


70 


`=< 


7 


`~ 


72) 


73 


` 


74 


` 


75) 


giao thiệp, hay nói chuyện với vị sư nói sái 
quấy. 

A monk, being spoken to by monks regarding 
a rule, should speak thus: “Your reverences, I 
will not train myself In this rule of training 
untl I have ¡ingured about it of another 
experienced  monk who is expert 1n 
discipline.” There 1s an offence of Pacittiya. 
He should say: “Monks, it should be learnt, It 
should be ¡mmgured ¡nto, it should be 
investigated by a monk who is training.”: Cấm 
chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại. 
When the Patimokkha 1s being recited, a 
monk should not disparaging the rule of 
training by saying thus: “On what account are 
the lesser and minor rules of training recited? 
They only tend to remorse, to vexation, fo 
perplexity.”: Cấm nói phá rằng đọc giới bổn 
là phiền hà vô ích. 

A monk should not avoid being blamed by 
sayinng that he does not understand the 
Patuimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, 
should speak thus: “Only now I do understand 
that this rule 1s, as 1s said, handed down In a 
clause, contained 1n a clause, and comes up 
for recitation every half-moth; 1f other monks 
should know concerning this monk has sat 
down two or three times before, not to say 
oftener, while Patimokkha was being recited, 
there 1s not only no freedom for that monk on 
account of his ignorance, but he ought to be 
dealt with according to the rule for the 
offence ¡into which he has fallen there, and 
further confusion should be put on him, 
saying: “Your reverence, this 1s bad for you, 
this is badly gotten by you, that you, while the 
Patimokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly.”: Cấm chối tội nói 
rằng tại mình không thuộc giới bổn. 

A monk should not say that the Order's 
decision ¡s not fair: Cấm nói chư Tăng nghị xử 
chẳng công bình. 

A monk should not break or immterrupt the 
meeting, not øgIving the consent by rising up or 
departing from his seat when the Order 1s 
engaged in decisive talk: Cấm phá khuấy làm 


`< 


~ 


` 


` 


`=< 


` 


` 


` 


` 


3288 


gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy §7) A monk should not sit or lie on a large piece 


hay bước ra ngoài. 
A monk should not first consent for lipgItImate 


of sleeping bag (oversize): Cấm trải ngọa cụ 
choán chỗ rộng quá. 


acts, and afterwards engage in criticism: Cấm 88) A monk should not use oversize itch-cloth 


làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo 
hội đã quyết nghị. 

A monk should not stand overhearing other 
monks when they are quarrelling, disputing: 


(four spans in length and two spans in 
breadth): Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó 
chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang 
chiều rộng). 


Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây gổ, 89) A monk should not use oversize towel or cloth 


sau khi đã êm thuận. 

When angry and displeased, a monk should 
not give another monk a blow: Cấm giận mà 
đánh một vị Tỳ Kheo khác. 

When angry and displeased, a monk should 
not raise the palm of the hand against another 
monk: Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị 
Tỳ Kheo khác. 

A monk should not defame another monk with 
an unfounded charge of an offence entailing a 
formal meeting of the Order: Cấm cáo gian 
rằng vị Tỳ Kheo khác phạm giới Tăng Tàn. 

A monk should not suddenly enter the 
threshold of the king palace without waiting to 
be welcome: Cấm vào cung vua thình lình, 
không chờ đợi được nghĩnh tiếp. 

A monk should not pick up or cause another to 
pIck up treasure or what 1s considered to be 
treasure, except when he knows the owner 
and pIcks to set aside for the owner to take 1t: 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, 
trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm. 

A monk should not enter a village at the 
wrong time, unless the Order Instructs him to 
go for some kind of urgent thing to be done: 
Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo 
Hội. 

A monk should not sit on a couch or chaIr with 
the legs hipher than eight finger-breadths: 
Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. 


A monk should not have a couch or a chair l) 


made covered with good cotton: Cấm dổn 
ghế, nệm, gối bằng gòn tốt. 


86) A monk should not have a needle-case made 


of bone or ivory or horn: Cấm dùng ống đựng 
kim bằng xương, sừng, ngà. 


for the rains: Cấm dùng chăn tắm lớn quá. 


90)A monk should not have a robe made the 


measure of the Buddha”s robe, or more (the 
measures for the Buddha”s robe are nine 
spans in length and six spans in breadth): Cấm 
mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của 
Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang). 

One hundred seventy-eigh( rules for 
mendicant Bhiksunis: Pacitiya (skt)—Bách 
Thất Thập Bát Giới Ba Dật Đề—According 
to Most Honorable Minh Đăng Quang ¡n the 
Rules for Mendicant Bhiksus and Bhiksunis, 
one hundred seventy-eight Pacittiya offences 
which require confession and repentance. lIf a 
nun commifed any of them, makes a 
confession of 1t before the Sangha (Order of 
monks and nuns) with clear heart, she will 
become free from the offence. If she doesn't, 
the offence 1fself will not only obstruct her 
development of wholesome ac(s, but it will 
also cause her rebirth In lower realms, I.e., 
hell, hungry ghosts, or animal—Theo Luật 
Nghi Khất Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng 
Quang soạn cho chư Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, 
178 giới Ba Dật Đề dành cho Ni chúng, nếu 
phạm một trong những tội nầy mà chí thành 
phát lồ sám hối trước Tăng Ni chúng, thì tội 
được tiêu khiên. Nếu không chí thành phát lỗ 
sám hối, chẳng những sẽ trở ngại cho việc 
khởi sanh thiện pháp, mà sẽ còn bị đọa vào 
địa ngục, ngạ quý, súc sanh. 

A nun should not tell a conscIous lie (telling a 
conscIous lie means the words, the utterance, 
the speech, the talk, the language, the 
Intimation, the un-ariyan statement of one 
1ntent upon deceiving with words, sayIng: “l 
have not seen what I have seen, heard what I 
have not heard, sensed what I have not 


2) 


3) 


ñ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11) 


12) 


13) 


3289 


sensed, etc): Cấm cho rằng phải một việc sai 
trái. 

A nun should not speak insulting speech to 
discourage people: Cấm chê bai làm người 
rủn chí. 

A nun should not speak slandering speech to 
cause people to break their harmony: Cấm 
nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta 
giận nhau. 

A nun should not lie down in a sleeping place 
with a man: Cấm ở chung nhà với đàn ông 
trong một đêm. 

A nun should not lie down in a sleeping place 
with one who 1s not ordained for more than 
two nights: Cấm ở quá hai đêm chung với 
người chưa thọ giới nhà sư. 

A nun should not make one who 1s not 
ordained speak dharma line by line. However, 
1 a monk recite in studying together with lay 
øood advisors, there 1s no offence of Pacittiya: 
Cấm tụng kinh chung và một lượt với người 
chưa thọ đại giới. Tuy nhiên, nếu cùng bậc 
thiện hữu tri thức tại gia đọc tụng và nghiên 
cứu kinh điển thì không phạm giới Ba Dật 
Đề. 

A nun should not speak of another nun”s very 
bad offence to one who ¡s not ordained: Cấm 
học tội một vị Tỳ Kheo Ni khác với người 
chưa thọ đại giới. 

A nun should not speak of a condition of super 
poWers to one who is not ordained: Cấm khoe 
mình đắc đạo có phép thần thông với người 
chưa thọ đại giới. 

A nun should not teach dharma to men In 
more than Íive or six sentences, except a 
learned woman ¡is present: Cấm một mình 
thuyết pháp cho đàn ông nghe, dù chỉ năm 
sáu câu mà không có đàn bà trí thức tham dự. 
A nun should not dig the ground or have 1t 
dug: Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 
đào cuốc. 

A nun should not destroy vegetable growth: 
Cấm đốn cây. 

A nun should not argue to disturb other 
people: Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho 
người ta phiển nhiễu. 

A nun should not defame (make derogative 
remarks) or bad mouth In criticizing other 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17 


~ 


18 


` 


19) 


20) 


21 


~ 


22) 


people, and swearing: Cấm chê bai, nói ác, 
chỉ trích và thể thốt. 

A nun should not spread in the open aIr a 
chair or a matfress or a stool belonging to the 
Order, setting forth, but does not removed or 
have it removed, to cause it destroyed: Cấm 
dùng đổ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư 
bể. 

A nun should not spread a sleeping place or 
having 1t spread in a dwelling belonging to the 
Order, seting forth, but 
remove it nor have it removed: Cấm dùng đồ 
của chùa, khi đi không đẹp cất. 

A nun should not lie down in a sleeping place 
1n a dwelling belonging to the Order, knowing 
that she Is encroaching upon the space 
intended for a nun arrived first: Cấm khi đi lữ 
hành, giành chỗ nằm của một người khác. 

Out of angry and displeased, a nun should not 
thow out another nun or cause her to be 
thrown out from a dwelling place belonging to 
the Order: Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ 
Kheo Ni không hạp ý mình ra khỏi phòng. 

A nun who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 
Order. She should not cause any boards or 
removable feet of her couch to fall down to 
hurt other people: Nếu ở phân trên gác, khi 
giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng 
người. 

A nun should not sprinkle grass or clay, or 
should not have them sprinkled 1f she knows 
that the water contains life: Cấm lấy nước 
dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng. 

A nun should not cover her dwelling place 
with heavy material that collapse to harm 
other people: Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ 
quá nhiều chất nặng khiến bị sập làm tổn hại 
người khác. 

A nun should not have so many meals a day, 
except when she is ¡ll: Cấm ăn nhiều bữa cơm 
trong một ngày, trừ khi đau yếu. 

A nun should no be absent durinng the 
assembly meal (group meal), except when 
she 1s Il, and at a right time, I.e., time of 
1llness, time of giving robes, time of being 
embarked in a boat, etc.: Cấm vắng mặt buổi 


should  neither 


23) 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


3290 


cơm kỳ hội, trừ khi đau yếu, đi xa, trai Tăng, 
tổi áo, hay phải đi xa bằng tàu đò. 

When recerving a lot of almsfood, a nun must 
share them with other nuns in the Order. If 
not, there 1s an offence of Pacittiya (Hf a nun, 
going up to a family, and was Invited to take 
cakes or barley-gruel, two or three bowlfuls 
may be accepted by the nun. Should she 
accept more than that, there 1s an offence of 
Pacitiya. Should she accept two or three 
bowlfuls, take these cakes back from there 
and would not share with other nuns In the 
monastery, there 1s an offence of Paciftiya): 
Cấm lãnh đồ ăn nhiều mà không chia sớt cho 
các vị ấy (khi vị Ni đi hay được mời thỉnh đến 
nhà thí chủ và được cúng dường hai hay ba 
bát bột nhồi mật để mang về, vị Ni ấy có thể 
nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là phạm tội 
Ba Dật Đề. Nếu nhận về tự viện mà không 
chia lại cho Ñ¡ chúng trong tự viện cũng bị 
phạm tội Ba Dật Đề). 

A nun should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means 
afternoon has passed until sunrise): Cấm ăn 
sát giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau. 

A nun should not eat or partake of solid food 
or soft food that was stored so that she doesn”t 
have to go begsing for alms-food the next 
day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực. 

A nun should not convey to her mouth 
nutriment not given: Cấm dùng và để đồ ăn 
vào miệng, món chẳng phải của cúng dường. 
A nun should not cause other nuns to be tardy 
to the meal: Cấm cố ý làm cho mấy vị Tỳ 
Kheo Ni khác trễ quá giờ ăn. 

After eating, a nun should not sit down In a 
house where there is a man: Cấm ăn rồi mà 
còn ngồi nán lại lâu trong nhà có đàn ông. 
Affer receiving alms-food, a nun should not sIt 
down in a private place on a secluded seat 
together with a man: Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà 
còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn ông. 
Affer receiving alms-food, a nun should not sIt 
down in a private place on a secluded seat 
together with a man: Cấm lãnh đồ ăn rồi, mà 
còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn ông. 


31) 


32) 


33) 


34) 


35) 


36) 


37) 


38) 


39) 


40) 


41) 


42) 


43) 


A nun should not find fault to dismiss another 
nun from going In(o a village for alms-food to 
cause that nun to starve: Cấm oán ghét, kiếm 
cớ làm cho một vị ni khác bơ vơ nhịn đói. 

A nun should not store so much medicines: 
Cấm lãnh để dành nhiều thuốc. 

A nun should not go to see an army fighting: 
Cấm xem diễn binh tập trận. 

If there 1s some reason for a nun fo øO fO VISIf 
the army, that nun should not stay with the 
army for two nighís: Nếu vì lý do gì đó mà 
phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với 
quân binh hai ngày. 

lf a nun, staying with the army for less than 
two nigh(s, she should not go see a sham-fight 
or fo the troops 1n array or to the massing of 
the army or to see a review of the army: Nếu 
phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành 
ngựa voi, quân binh đấu võ. 

A nun should not drink fermented liquor and 
spiris, nor should she smoke opium, nor 
should she chew betel: Cấm uống rượu men, 
các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau. 

A nun should not freely bathing and playing in 
the water: Cấm tắm rữa một cách quá tự do 
và giỡn cợt. 

A nun should not kick people with her legs or 
hands: Cấm lấy tay chân mà đánh đá người 
ta. 

A nun should not disrespect any blame or 
warning from the elder monks or nuns: Cấm 
bất tuân và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn. 
A nun should not frighten other people: Cấm 
dọa nạt làm cho người khác kinh sợ. 

A nun should not bathe at intervals of less 
than half a month, except at a right time, 1.€., 
the time of illness, the body 1s dirty, or too hot 
during the summer time: Cấm tắm tới hai lần 
trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực 
vào trời hè. 

If she 1s not ¡ll, a nun should not warm herself, 
kindle or cause a fire to be kindled: Cấm vô 
cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh 
lẽo hay trong đêm tối. 

A nun should not hide or cause to hide 
another nun”s bowl or robe or cloth, even in 
fun: Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người 


3291 


dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 
vân). 

44 A nun should not get back things that she 

already offered to another nun: Cấm lấy lén 

lại đồ, áo đã cho người ta rồi. 

A nun should not wear a robe (white) that has 

no disfigurement of black, dark green or 

muddy colors: Cấm mặc dùng chăn áo, màu 
vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước 
khi dùng. 

46) A nun should not knowingly make use of 
water that contains living things: Cấm uống 
nước mà mình biết là có trùng. 

47) A nun should not intentionally deprive a 
living thing of life: Cấm cố ý giết chết mạng 
thú vật. 

48)A nun should not cause sadness to other people 
without comforting them: Cấm cố ý làm cho 
người ta buồn mà không khuyên giải. 

49) A nun should not knowingly conceal another 
nuns very bad offence (an offence that 
1nvolves defeat and the seventeen entailing a 
formal meeting of the Order): Cấm dấu tội 
thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ 
Kheo Ni (tội thô tục nầy liên hệ đến Tứ Ba 
La Di hay Thập Thất Giới Tăng Tàn). 

50) A nun should not knowingly open up for a 

further formal act a legal question already 

setfled according to rule: Cấm khiêu gợi sự 
rầy rà sau khi đã êm thuận. 

A nun should not have arranged together with 

a caravan set on theft, should not knowingly 

go along the same high road, even among 

villages: Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ 
làng nầy tới làng kia cũng vậy. 

52) A nun should not speak lewd words to 
obstruct the cultivated path: Cấm nói lời dâm 
dục làm ngăn trở sự thành đạo. 

53) A nun should not knowingly frequent, 

exchange thinsøs, speak, be In communion 

with, or lie down ¡n a sleeping place with a 

nun who speaks uncorrecfly about the 

Buddha-Dharma and misinterprets the 

Buddha: Cấm giao thiệp, đưa đổ, nói chuyện 

với kẻ nói sái quấy ấy, chẳng hạn như nói sái 

quấy về Phật Pháp và Đức Phật. 

A nun should not knowingly allow the novice 

who speaks uncorrectly about the Buddha- 


45 


` 


5 


~ 


54 


` 


55 


) 


Dharma and misinterprets the Buddha, should 
not encouraøge that novice, should not support, 
should not eat with that novice, nor should he 
lie down 1n a sleeping place with that novice: 
Cấm giữ tại chùa và để hầu mình, kẻ Sa Di 
Ni nói sái quấy. 

A nun, being spoken to by nuns regarding a 
rule, should speak thus: “Your reverences, I 
will not train myself in this rule of training 
untl I have Ingured about 1t of another 
experienced  monk who 1s  expert In 
discipline.” There 1s an offence of Paciftiya. 
She should say: “Monks, It should be learnt, 1t 
should be ¡mqured mo, it should be 
investigated by a nun who ¡s training.”: Cấm 
chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại 


56) When the Patimokkha 1s being recited, a nun 


57 


38 


) 


`=< 


should not disparaging the rule of training by 
saying thus: “On what account are the lesser 
and minor rules of training recited? They only 
tend to remorse, fo vexation, to perplexIty.”: 
Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền hà vô 
ích. 

A nun should not avoid being blamed by 
sayinng that she does not understand the 
Paumokkha (Whatever nun, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, 
should speak thus: “Only now I do understand 
that this rule 1s, as 1s said, handed down ïn a 
clause, confained in a clause, and comes up 
for recifation every half-moth; If other nuns 
should know concerning this nun has sat down 
two or three times before, not to say oftener, 
while Patimokkha was being recited, there Is 
not only no freedom for that nun on account of 
his Ignorance, but he ought to be dealt with 
according to the rule for the offence Into 
which she has fallen there, and further 
confusion should be put on her, saying: “Your 
reverence, this Is bad for you, this 1s badly 
gotten by you, that you, while the Patimokkha 
1s being recited, do not attend applying 
yourself properly.”: Cấm chối tội nói rằng tại 
mình không thuộc giới bổn. 

A nun should not say that the Order”s decision 
is not fair: Cấm nói Giáo Hội nghị xử chẳng 
công bình. 


3292 


59) A nun should not break or Interrupt the 
meeting, not øgiving the consent by rising up or 
departng from her seat when the Order 1s 
engaged in decisive talk: Cấm phá khuấy làm 
gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy 
hay bước ra ngoài. 

A nun should not first consent for lipiItimate 

acts, and afterwards engage in criticism: Cấm 

làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo 
hội đã quyết nghị. 

A nun should not stand overhearing other 

nuns when they are quarrelling, disputing: 

Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây gổ, 

sau khi đã êm thuận. 

62) When angry and displeased, a nun should not 
give another nun a blow: Cấm giận mà đánh 
một vị Tỳ Kheo NI khác. 

63) When angry and displeased, a nun should not 

raise the palm of the hand against another 

nun: Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị Tỳ 

Kheo Ni khác. 

A nun should not defame another nun with an 

unfounded charge of an offence entailing a 

formal meeting of the Order: Cấm cáo gian 

rằng vị Tỳ Kheo Ni khác phạm giới Tổn Hại 

Tăng Tàn. 

A nun should not suddenly enter the threshold 

of the king palace without walting to be 

welcome: Cấm vào cung vua thình lình, 
không chờ đợi được nghĩnh tiếp. 

A nun should not pick up or cause another to 

pIck up treasure or what 1s considered to be 

treasure, except when she knows the owner 
and pIcks to set aside for the owner to take 1t: 

Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, 

trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 

giùm. 

A nun should not enter a village at the wrong 

time, unless the Order Instrucfs her to go for 

some kind of urgent thing to be done: Cấm 
vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội. 

A nun should not sit on a couch or chaIr with 

the legs hipher than eight finger-breadths: 

Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 

nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. 

A nun should not have a couch or a chair 

made covered with good cotton: Cấm dôổn 

ghế, nệm, gối bằng gòn tốt. 


60 


=< 


61 


~ 


64) 


65 


` 


66 


` 


G7 


~ 


68 


`=< 


69) 


70) A nun should not eat the five forbidden 
pungent roots, I.e., garlic, onion, leeks, efc.: 
Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, kiêu. 

7l) A nun should not disobey the law by not 
shaving the eyebrows: Cấm bất tuân chẳng 
cạo chơn mày. 

72) A nun should not Jjoke or laugh at someone: 
Cấm cười bậy. 

73) A nun should not talk worldly affairs: Cấm 
nói chuyện thế tục. 

74) Two nuns should not play or trifle with hands: 
Cấm hai cô dùng tay bỡn cợt (trửng giỡn). 

75) A nun should not stand with drinking wafer or 

with a fan close to a monk while he 1s eating 

or drinking: Cấm một Ni một Sư uống nước 
chung và quạt cho nhau. 

A nun should not eat or partake of solid food 

or sOft food that was stored so that she doesn”f 

have to go begging for alms-food the next 
day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực. 

A nun should not go to stool or urinafe fo 

cause polluion in the area of vegetables, 

plants or trees: Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây 

CỐI. 


76 


` 


77) 


78) A nun should not throw out the excriment or 


`=< 


urine or rubbish or remains of food over a 
wall or a fence: Cấm quăng ra ngoài rào, đồ 
đại, tiểu tiện khi đêm. 

79) A nun should not go to see dancing, singing, 
or music: Cấm đi xem hát. 

80) A nun should not speak with a man In a 
secluded place (ft is not proper for a nun to 
sand with a man or talk to him alone in a 
secluded place, 1.e., in the dark of the nipht 
when there 1s no lipht). In doing so, she 
commits an offence which requires expIatIon: 
Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ. 

81) A nun should not meet and talk with a man in 
a private place: Cấm gặp và nói chuyện với 
đàn ông chỗ chán chường. 

82) A nun should not order another nun to leave 
so that she can be free to talk to a man: Cấm 
bảo cô khác đi xa đặng mình tiện bể nói 
chuyện với đàn ông. 

83) A nun should not leave a lay personˆs house 
without asking the ownerˆs permision: Cấm ở 


84) 


85) 


86) 


87) 


88) 


89) 


90) 


91) 


92) 


93) 


94) 


3293 


nhà cư gia mà ra đi thình lnh không cho chủ 95) A nun should not walk on almstour during the 


nhà hay. 

A nun should not enter the house of a lay 
person without Iinforming the owner, then stay 
overnieht without asking for permision of the 
owner: Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà 
chẳng hay biết rôi tự tiện ở lại đêm nơi đó. 

A nun should not enter the house of a lay 
person without Informing the householder, 
and sit or lie down at ease: Cấm vào nhà cư 
gia mà chủ nhà không hay biết rồi ngồi nằm 
nơi đó. 

A nun should not enter the house of a lay 
person, then enter a private place with a man: 
Cấm vô nhà người, vào phòng kín với đàn 
ông. 

A nun should not misinterpret the masfter”Ss 
instructions: Cấm đọc bậy với kẻ khác lời dạy 
của bà Thầy dạy học. 

A nun should not get angry, nor swear: Cấm 
thể oán tức tối. 

A nun should not argue, nor yell loudly at the 
same time beat her chest: Cấm tranh hơn 
thua, đấm ngực kêu la. 

Two nuns should not share one couch, except 
when they are IlL. If not, they commit the 
offence of expiation: Cấm hai cô nằm chung, 
trừ khi đau yếu. 

Two nuns should not share one couch, except 
in case of emergency: Cấm hai cô nằm chung 
giường trừ khi cần kíp. 

A nun should not cause troubles for other 
nuns, nor should she cause others to be late to 
Sutra-recitation, Tecitation, 
ceremonies, or preaching: Cấm làm phiển 


SUDpOFtive 


hoặc làm trễ mấy cô khác trong cuộc tụng 
kinh, hộ niệm, làm lễ, và giảng đạo. 

A nun who should neither attend to an ailing 
woman who lives with her, nor should she 
make an effort to get her attended to, commits 
the offence of expiation: Cấm chẳng săn sóc 
người ở gần mình trong cơn đau bệnh. 
Whaterver nun, having given quarfers fo a 
nun, should, angry, displeased, throw her out 
or have her thrown out, commits the offence 
Of expiation: Cấm trong mùa mưa đuổi một 
cô đi chỗ khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ 
ngụ. 


96) 


97) 


98) 


99) 


rains, for she may tread on worms and other 
insects: Cấm đi xa lúc mùa mưa, vì có thể 
dẫm lên và giết hại sâu bọ. 

A nun should not stay at the retreat are after 
the rainy season: Cấm đã hết mùa mưa mà 
chẳng chịu đi. 

A nun should not go on alms-tour withim a 
dangerous region. Her disobeying the rule 1s 
the committing of an offence of explation: 
Cấm đi quanh vùng nguy hiểm. 

A nun should not go on alms-tour withim a 
chaotic region: Cấm đi quanh xứ lộn xộn. 

A nun should not keep company with a man 
(whatever nun should keep company with a 
householder or with the householders son, 
that nun should be spoken to thus by the nuns: 
“Do not, lady, keep company with a 
householder and with a householder”s son. 
Let the lady desist, the Order praises such 
detachment ïn a sister.” But 1f that nun, being 
spoken to thus by the nuns, should persist as 
before, that nun should be admonished by the 
nuns up to the third time for giving up that 
course. If she should give up, while being 
admonished up to the third time, that 1s good. 
If she should not give up, there 1s an offence 
of expiation): Cấm thân cận và ở chung nhà 
với đàn ông. 


100)A nun should not go to see a king”s palace, 


including the king”s pleasure house, a pIcture 
gallery, a park, or a pleasure grove, or a lotus 
pond (t 1s said that 1f she goes to any of the 
above mentioned places, she commits the 
offence of expiation): Cấm đi xem đến đài 
cung điện của vua. 


101)A nun should not bathe naked. l( 1s not 


advisable for a nun to take a bath without 
clothes or having no dress at all. If she does 
so, she commits an offence of expiation: Cấm 
tắm dưới nước mà chẳng có choàng tắm. 


102)A nun should not use a bathing cloth beyond 


the measure prescribed for the Nun. When a 
bathing cloth is being made for a nun, 1t must 
be made to a proper measure. This Is the 
proper meausre: in length four spans, in width 
two spans. For her who exceeds this measure, 
should she make or arrange to make a bathing 


3294 


cloth beyond the measure prescribed for the 
Nun, there 1s an offence of expiation (The 
Book Of The Discipline, LB. Horner, 1997): 
Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước tất. 

103)A nun should neither sew or make effort to 
have the robe sewn beyond the limit of five 
days. Whatever nun, having unsewn or having 
made another unsewn a nun”s robe, If she 1s 
not afferwards prevented should neither sew 1t 
nor should make an effort to get it sewn, 
except on the fourth and fifth days, there 1s an 
offence of expiation: Cấm may một cái áo để 
quá năm ngày. 

104A nun should not store a ready-to-wear robe: 
Cấm may áo rồi mà chẳng mặc liễn. 

105)A nun should not hold back a legally valid 
division of robe-material: Cấm nhơn danh 
Giáo Hội, phát áo và vải rồi để dành lại một 
ít cho mình. 

106)A nun should not wear a robe of someone 
else without permision: Cấm mặc đồ của một 
cô khác mà không hỏi trước. 

107)A nun should not give away other nuns' 
robes: Cấm lấy áo của một cô khác mà cho 
người. 

108)A nun should not be an obstacle in the way of 
â ĐØTOUIPÌS r€CcelIvVing legal 
distribution of robe material in the Sangha: 
Cấm có ý cẩn trở sự phát áo của Giáo Hội. 

109)A nun should not use her speech as an 
obstacle In the way of a øroup”s receiving 
robe or In legal distribution of robe material in 
the Sangha: Cấm dùng lời nói cẩn trở sự phát 
áo của Giáo Hội. 

110)A nun should not use any means to obsfruct 
the way of a group”s receiving robe or in legal 
distribution of robe material in the Sangha: 
Cấm làm cách chế cản trở sự phát áo của 
Giáo Hội. 

111)There 1s some legal question to be settled by 
the Order. If a nun does not agree or does not 
make effort to get It settled, she commits 
Expiation offence: Cấm đã có người hòa giải 
mà không chịu hòa. 

112)A nun should not give with her own hand solid 
food or soft food to a heretics. According to 
The Book Of The Discipline, translated Into 
English by I.B. Horner in 1997, 1 a nun gives 


robe or 1n 


with her own hand solid food or soft food to a 
householder, a male or female wanderer, she 
commits an offence of expiation: Cấm trao 
tay thí đổ ăn cho kẻ ngoại đạo. 

113)A nun should not do household work for a lay 
person. Leading the holy life, a nun should 
not do the household work. If she does so, she 
commits an offence of expiation: Cấm ra tay 
làm việc cho người cư g1a. 

114)A nun should not spin yarn: Cấm tự mình kéo 
chỉ quay tơ. 

115)A nun should not make use of a sofa or a 
divan at the house of a lay person: Cấm ngồi 
trên giường ván của cư gia. 

116)If a nun must stay overnight at the house of a 
lay person, the next morning when she leaves, 
she must inform the owner. If she does not, 
she commits an offence of expiation: Cấm 
nghỉ đêm nơi nhà cư gia mà sáng sớm ra đi 
không cho chủ nhà hay biết. 

117)A nun should not recite incantation the same 
way as the heretic magicians do: Cấm đọc 
chú như mấy kẻ pháp phù. 

118)A nun should not teach other people to recite 
incantation: Cấm dạy người ta đọc chú. 

119)A nun should not ordain a pregnant woman. In 
case of doing so, she commits the offence of 
expiation: Cấm cho nhập đạo một cô có thai. 

120)A nun should not ordain a woman giving suck 
(ít is forbidden for a nun to ordain a woman 
gIving suck). In case of violation of the rule, 
she commits an offence of expiation: Cấm 
cho nhập đạo một cô còn có con nhỏ. 

121)A nun should not ordain a maiden under 
twenty years of aøe. In case of violation of 
the rule, she commifs an offence of expIation: 
Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa 
đúng hai mươi tuổi trọn. 

122)A nun should not ordain a probationer who 
has not trained for two years in the six rules. 
Even after reaching the age of twenfy years, a 
married girl Is not fit for ordination, 1f she 1s 
not ftrained for two years In six rules (see 
Thập Giới II B): Cấm cho nhập hàng Ni cô 
một người chưa tập sự hai năm. 

123)A nun should not ordan a woman who 
committed Parajikas, even though she 1S over 
twenty years of aøe and she Is trained for two 


3295 


years: Cấm cho nhập hàng Ni cô một người 
phạm đại giới, mặc dầu đã đúng tuổi và đã 
tập sự hai năm. 

124)A nun should not fO Oordain a 
probationer all requrred 
qualifications (over twenty years of age and 
twO years Of training ¡n six rules): Cấm không 
cho nhập đạo hàng Ni cô một người đã đủ 
điều kiện. 

125)A nun should not hurry to ordain a woman and 
not to train her ¡in six rules: Cấm vội vã cho 
nhập đạo sớm và chẳng tập sự. 

126)A nun should not ordain a married girl without 
obfaining the permision from the Order, even 
thouph the girl has completed twenty years of 
age and has trained for two years In the sIx 
rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation: Cấm cho nhập đạo mà 
chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận. 

127)A nun should not conceal any of the 
information from 119 to 126: Cấm giấu những 
sự sơ thất ấy. 

128)After ordaining a woman, a nun should keep 
her under supervision and should help her for 
fWO y€ars In fraining 1m six rules. Ít IS a 
general rule for a nun to give ordained 
woman 1mstuctons for fwo years. In 
disobeying this she commits the offence of 
expiation: Cấm đã thâu nhận học trò mà 
không lo dạy dỗ trong hai năm tập sự. 

129)Ordaining a maiden every year by a nun Is 
committing the offence of expiation: Cấm 
mới nhập đạo chưa được hai năm mà thâu 
nhận học trò. 

130)An unqualified nun should not admit a novice: 
Cấm một cô thiếu sức mà cho người nhập 
đạo. 

13l)An unqualified nun should not ordain a 
probationer: Cấm một cô thiếu sức mà truyển 
giới cụ túc cho người. 

132)A nun who 1s not thorough in Vinaya, should 
not ordain a probationer: Cấm một cô thiếu 
phép mà truyền giới cụ túc cho người. 

133)A nun should not complain the Order for not 
allowing her the permision to ordam a 
probationer: Cấm phiển trách khi Giáo Hội 
chẳng cho phép truyễn giới. 


refuse 


who  meetfs 


134)A nun should not ordain a probationer without 
the consent of the parents and husband. lf a 
nun ordain a probationer 
consent, she commits an offence of expIation: 
Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni cô thiệt 
thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng thuận. 

135)A nun should not cause a woman to feel sad 
and worry, so that she wll leave home to Join 
the Order: Cấm làm cho một thiếu phụ buôn 
chán, sợ sệt đặng bỏ gia đình nhập đạo. 

136)A nun should not first promise to ordain a 
trainable probationer, then later breaks her 
promise: Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập 
đạo, kế không giữ lời. 

137)A nun should not promise another nun for 
ordination, in a gain of a robe and afterwards 
breaks her promise, her such doing 1s an 
offence of expilation. Whatever nun, having 
said to a probationer: “If you, lady, will give 
me a robe, then will I ordain you.” If 
afterwards, she should neither ordain her nor 
should she make an effort to get her ordained, 
there 1s an offence of expiation.A nun should 
not promise to ordain a woman who seems to 
be trainable, breaks 
promise: Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho 
nhập đạo, kế không giữ lời. 

138)A nun who Joined the Order less than a year, 
should not ordain a probationer: Cấm mới 
nhập đạo chưa được một năm mà thâu nhận 
người khác cho thọ giới cụ túc. 

139)A nun should not ordain a woman and waIt 
until the next day to Inform the Order of 
monks: Cấm sau khi thâu nhận một Ni cô mà 
để qua đêm mới trình diện với Giáo Hội chư 
Tăng. 

140)A nun should not be absent on the Uposatha 
Day, except when she ¡s ill: Cấm vắng mặt 
ngày đọc Giới luật, trừ khi đau yếu. 

14I)A nun should not forget her general duty of 
asking the Order of the monks the dates of the 
observance day and preaching Dharma day: 
Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thầy thuyết pháp 
và đọc giới bổn. 

142)After the rainy season retreat, If a nun does 
not Invite the Order of Monks and Nuns In 
respect of three matters that 1s whatf IS seen or 
heard or suspected, she commits the offence 


without such 


and afterwards her 


3296 


of expiation: Cấm đến cuối mùa mưa quên 
đọc lại với Giáo Hội chư Tăng những điều 
nghe thấy. 

143)A nun should not spend the rains in a 
residence where there 1s no monk. In case of 
violation of the Instruction and staying during 
the rainy season in a monastery without 
monk, she commits the offence of expiation 
(the Buddha has made the rules for the nuns 
{O €Hf€T InfO rainy season retreaft In a 
monastery where 
Probably this has been done with 
consideration of providing 
guardianship): Cấm họp nhau trong mùa mưa 
ở một xứ không có chư Tăng. 

144)A nun should not enter a monastery without 
asking for advanced permision: Cấm vào tịnh 
xá chư Tăng mà không xin phép trước. 

145)A nun should not revile or abuse another nun. 
In doing so she commits the offence of 
expiation: Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác. 

146)A nun should not use coarse words fo cause 
troubles in the Order: Cấm dùng lời thô bỉ 
khêu nên sự rầy rà ở Giáo Hội. 

147)lt 1s not proper for a nun to make a boil or 
scab that has formed on the lower part of her 
body to be operated by a man without the 
permision of the Order; she should not also 
gøet It washed or smeared, bound up or 
unbound by a man. Doiïng so, she commits the 
offence of expiation: Cấm khi bệnh không có 
Giáo Hội cho phép mà để người khác cắt 
hoặc bó cho mình. 

148)A nun should not eat or partake of solid food 
or soft food after her being satisfied: Cấm ăn 
no rồi mà còn ăn lại nữa. 

149)A nun should not be envious with other nuns. 
lt is not proper for her in her monastic life to 
harbor Jealousy agaInst anyone. If she does 
so, she commits the offence of explaton: 
Cấm ganh ghét các Ni cô khác. 

150)A nun should not apply any cosmetic powder, 
nor should she wear ornaments: Cấm dồi mài 
trang điểm thân mình. 

151)A nun should not apply cosmetic powder, nor 
should she use perfumes. Ít is not proper for a 
nun fo use perfumes and painfs In water for 
bathing as well as she should not bathe In 


there are also monks. 
the 
them 


scented sroundsesamum. In case of violation, 
she commits the offence of expiation: Cấm 
dồi phấn xức dầu. 

152)A nun should not induce another nun to apply 
cosmetic powder, nor should she ¡nduce 
another nun to use perfumes: Cấm xúi một Ni 
cô dồi phấn xức dầu. 

153)A nun should not induce a cultivator to apply 
cosmetic powder or to use perfumes: Cấm xúi 
một kẻ tu tập đồi phấn xức dầu. 

154)A nun should not induce a disciple to apply 
cosmetic powder or to use perfumes: Cấm xúi 
học trò dồi phấn xức đầu. 

155)A nun should not induce a lay person to apply 
cosmetic powder or to use perfumes: Cấm xúi 
người tại gia dồi phấn xức dầu. 

156)A nun should not wear thin robe through 
which one can see her skin: Cấm bận áo 
mồng thấy mình. 

157)A nun should not wear clothes of lay people: 
Cấm lấy y phục của người tại gia mặc vào. 
158)A nun should not use a sunshade and sandals. 
'When she does so, she commits the offence of 
expiation: Cấm mang giày, cầm dù đi ra 

đường. 

159)A nun should not goes In a vehicle 1f she 1s 
not ill: Cấm đi kiệu, trừ khi đau yếu. 

160)A nun should not enter the village without 
wearing her vest (robe): Cấm vào làng mà 
chẳắng mặc áo Ni cô. 

161)A nun should not enter the house of a lay 
person at night without inviation: Cấm khi 
đêm vào nhà cư sĩ nếu không được mời thỉnh. 

162)A nun should not open the gate of the temple 
and go out In the evening without informing 
other nuns ¡in the temple: Cấm vào buổi 
chiều, mở cổng chùa ra đi, không cho mấy cô 
khác hay. 

163)After the sun sets, a nun should not open the 
gate of the temple and go out without 
informing other nuns: Cấm sau khi mặt trời 
lặn, mở cổng chùa ra đi, không cho mấy cô 
khác hay. 

164)A nun should not be absent in the assembly 
day of the rainy season retreat: Cấm vắng 
mặt ngày hội trong mùa an cư kiết hạ. 


3297 


165)A nun should not ordain a woman who has 
chronic disease: Cấm cho nhập đạo một cô có 
bệnh khó. 

166)A nun should not ordain a bisexual person: 
Cấm cho nhập đạo một cô bán nam bán nữ. 

167)A nun should not ordain a woman with 
unusual disease: Cấm cho nhập đạo một cô 
có bệnh khác thường. 

168)A nun should not ordain a woman who 1s In 
debt or handicapped: Cấm cho nhập đạo một 
cô mắc nợ hoặc tàn tật. 

169)A nun should not learn divination or fortune- 
telling: Cấm học cách bói đoán vận mạng, 
sanh nhai theo người thế tục. 

170)A  nun teach other people 
divination or fortune-telling: Cấm dạy người 
khác bói đoán vận mạng. 

171)A nun should not disobey not to leave when 
someone asks to leave: Cấm đã có ai bảo đi 
mà chẳng chịu đi. 

172)A nun should not suddenly ask a monk 
without asking for advanced permision: Cấm 
chẳng xin phép mà thình lình hỏi lý một vị 
sư. 

173)A nun should not sit or lie down in a place 
that blocks other people°s way and causes 
them troubles: Cấm ngôổi nằm chỗ đường đi 
làm khó và phiền kẻ khác. 

174)A nun should not build a stupa for another nun 
within the temple of monks: Cấm cất tháp, 
xây mồ cho một Ni cô khác trong vòng chùa 
của chư Tăng. 

175)Even though a hundred years” standing by the 
hipgher ordinaton , a nun must always pay 
respect to a monk, no matter how young he 1s, 
offer her seat to him, reverence him, and 
perform all proper duties towards him though 
he has Just received the Higher Ordination on 
that very day: Cấm một Ni cô già gặp một vị 
sư trẻ mà chẳng làm lễ theo luật. Dầu trăm 
tuổi hạ, tỳ kheo ni lúc nào cũng phải tôn kính 
một vị Tăng dù trẻ và phải nhường chỗ ngồi 
cho vị ấy, phải đảnh lễ và thực hành bổn 
phận đối với vị Tỳ kheo, mặc dầu vị nầy chỉ 
mới xuất gia ngày hôm Ấy. 

176)A nun should not walk and wriggle at the 
same time: Cấm vừa đi vừa uốn éo thân 
mình. 


should not 


177)A nun should not wear worldly clothes and 
ornaments: Cấm mặc đồ và trang điểm như 
mấy cô ở thế tục. 

178)A nun should not Instigate a heretic girl to 
apply cosmetic powder and use perfumes: 
Cấm xúi một cô gái ngoại đạo dổi phấn xức 
dầu. 

(HDNinety-two pacittiya offences—Cửu Thập Nhị 
Giới Đọa: According to The Book of 
Discipline, Part II and IHII, translated Into 
English by LB. Horner, ninety-two Pacittiya 
offences which requre confession and 
repentance. If a monk doing any of them, 
makes a confession of 1t before the Sangha 
with clear heart, he will become free from the 
offence. If he doesn't, the offence itself will 
not only obstuct his development of 
wholesome acts, but It will also cause his 
rebirth In lower realms, 1.e., hell, hungry 
ghosts, or animal—Theo Luật Tạng, 90 giới 
Ba Dật Đề, nếu phạm một trong những tội 
nầy mà chí thành phát lỗ sám hối trước Tăng 
chúng, thì tội được tiêu khiên. Nếu không chí 
thành phát lỗ sám hối, chẳng những sẽ trở 
ngại cho việc khởi sanh thiện pháp, mà sẽ 
còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

1) A monk should not tell a conscious lie (telling 

a_ COISCIOUS the words, the 

ufferance, the speech, the talk, the language, 

the intimation, the un-ariyan statement of one 

1ntent upon deceiving with words, sayIng: “l 

have not seen what I have seen, heard what I 

have not heard, sensed what I have not 

sensed, etc): Cấm cho rằng phải một việc sai 
trái. 

A monk should not speak Insulting speech to 

discourage people: Cấm chê bai làm người 

rủn chí. 

A monk should not speak slandering speech to 

cause people to break their harmony: Cấm 

nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta 
giận nhau. 

A monk should not make one who 1s not 

ordained to speak dharma line by line. 

However, 1Ÿ a monk studies together with lay 

good advisors, there 1s no offence of Pacittiya: 

Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết 

pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri 


le means 


2) 


3) 


4) 


3298 


thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Đề. 
A monk should not lie down In a sleeping 
place with one who 1s not ordained for more 
than two nights: Cấm ở quá hai đêm chung 
với người chưa thọ giới nhà sư. 
A monk should not lie down In a sleeping 
place with a woman: Cấm ở chung nhà với 
đàn bà trong một đêm. 
A monk should not teach dharma to women In 
more than Íive or six sentences, except a 
learned man is present: Cấm một mình thuyết 
pháp cho đàn bà nghe, dù chỉ năm sáu câu 
mà không có đàn ông trí thức tham dự. 
A monk should not speak of a condition of 
furthermen to one who ¡s not ordained: Cấm 
khoe mình đắc đạo có phép thần thông với 
người chưa thọ đại giới. 
A monk should not speak of another monk”s 
very bad offence to one who 1s not ordained: 
Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với người 
chưa thọ giới nhà sư. 
A monk should not dig the ground or have 1t 
dug: Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 
đào cuốc. 
11) A monk should not destroy vegetable growth: 
Cấm đốn cây. 
12) A monk should not argue to disturb other 
people: Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho 
người ta phiển nhiễu. 
A monk should not defame or look down or 
bad mouth In crificizing the headmaster of the 
Order: Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc 
phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội. 
A monk should not spread in the open air a 
cha1r or a matfress or a stool belonging to the 
Order, setting forth, but does not removed or 
have it removed, to cause it destroyed: Cấm 
dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư 
bể. 
A monk should not spread a sleeping place or 
having 1t spread in a dwelling belonging to the 
Order, seting forth, but 
remove it nor have it removed: Cấm dùng đô 
của chùa, khi đi không đẹp cất. 
16) A monk should not lie down In a sleeping 
place In a dwelling belonging to the Order, 
knowing that he Is encroaching upon the 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


should  neither 


space ¡intended for a monk arrived first: Cấm 
khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người 
khác. 
Out of angry and displeased, a monk should 
not throw out another monk or cause him to 
be from a dwelling place 
belonging to the Order: Cấm đuổi hay sai 
đuổi một vị Tỳ Kheo không hạp ý mình ra 
khỏi phòng. 
A monk who dwells in a lofty cell with an 
upper part, in a dwelling place belonging to 
the Order. He should not cause any boards or 
removable feet of his couch to fall down to 
hurt other people: Nếu ở phân trên gác, khi 
giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng 
người. 

A monk should not cover his dwelling place 

with heavy material that collapse to harm 

other people: Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ 
quá nhiều chất nặng khiến bị sập. 

A monk should not sprinkle gørass or clay, or 

should not have them sprinkled if he knows 

that the water contains life: Cấm lấy nước 
dùng khi biết trong nước ấy có côn trùng. 

A monk should not exhort nuns 1f there 1s no 

order from the Sangha: Khi không có lệnh 

của Giáo Hội sai đi, cấm dạy đạo, đọc giới 
bổn với Tỳ Kheo Ni. 

22) Even though agreed upon by the Order, a 
monk should not exhort nuns after sunset: 
Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết pháp 
với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều tối đến 
sáng. 

23) When there no order from the Sangha, a monk 
should not approach nun's quarters, 
exhort them: Khi không có lệnh của Giáo 
Hội, cấm đi đến khu của Tỳ Kheo Ni để hỏi 
han hay cỗ võ. 

24) A monk should not Joke that the elder monks 
are exhorting nuns for the sake of gain: Cấm 
nói giễu rằng các vị sư đi thuyết pháp cho Tỳ 
Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống no say. 

25) A monk should not give robe-material to a 
nun who 1s not a relation, except in exchange: 
Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ khi 
mua dùm hoặc đổi áo mới. 

26) A monk should not sew or cause a robe to be 
sewn for a nun who is not a relation: Cấm 


17 


~ 


thrown out 


18) 


19 


` 


20 


`=< 


21 


~ 


and 


27) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


33) 


34) 


3299 


may áo hay nhờ ai may áo cho Tỳ Kheo ÑI xa 
lạ. 

A monk should not have arranged together 
with a nun to go along the same road, even 
among villages, except at the ripht time (In 
this case, the right trme must be agreed upon 
by the Order that the road 1s dangerous and 
frightening that one must go with a weapon): 
Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni dầu từ làng 
nầy tới làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường 
hợp ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội 
đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến 
nỗi người đi đường phải mang vũ khí). 

A monk should not have arranged together 
with a nun to embark In a boat and to øo 
either upstteam or downstream, except for 
crossing over to the other bank on a Íerry: 
Cấm hẹn nhau đi chung một thuyễn, trừ khi 
qua đò. 

A monk should not eat alms-food knowing 
that It was procured through the infervention 
of a nun: Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi nhờ 
có Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu đãi. 
A monk should not sit down In a private place 
together with a nun: Cấm ngồi chung với Tỳ 
Kheo Ni, ở một chỗ che khuất. 

A monk should not eat more than one meal at 
a public house, nor should he eat two meals In 
two days at the same house: Cấm ăn đến hai 
buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong 
một nhà. 

A monk should not eat more than one meal 
and residing at various locatlons in one day, 
except when he ¡s ïll: Cấm ăn nhiều buổi 
cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau 
yếu. 

A monk should not eat solid food or soft food 
that 1s not lef( over when he feels full 
(satisfied); however, when he 1s still hungry, 
he can ask for more food: Cấm ăn no rồi mà 
ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm. 
When receiving a lot of alms-food, a monk 
must share them with other monks In the 
Order. If not, there 1s an offence of Pacittiya 
(If a monk, going up to a family, and was 
invited to take cakes or barley-pruel, fwo or 
three bowlfuls may be accepted by the monk. 
Should he accept more than that, there 1s an 


35 


36 


37 


` 


` 


~ 


38) 


39 


40 


4I 


42 


` 


`=< 


~ 


` 


offence of Pacitiya. Should he accept two or 
three bowfuls, take these cakes back from 
there and would not share with other monks In 
the monastery, 
Pacittiya): Cấm lãnh đổ ăn nhiều quá mà 
không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay 
được mời thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng 
dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang 
về, vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều 
hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về 
tự viện mà không chia lại cho chư Tăng trong 
tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề). 

A monk should not eat solid food or soft food 


there 1s an offence of 


that Is not left over when he feels full 
(satisfied); however, when he is still hungry, 
he can ask for more food: Cấm ăn no rồi mà 
ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm. 
A monk should not ask another monk who has 
eaten, who is satisfied, to take solid or soft 
food that is not left over: Cấm ép vị sư khác 
ăn no rồi mà phải ăn lại nữa. 

A monk should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong tine means 
afternoon has passed until sunrise): Cấm ăn 
sái g1ờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau. 

A monk should not eat or partake of solid 
food or soft food that was stored so that he 
doesn°t have to go begging for alms-food the 
next day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng 
hôm sau khỏi đi khất thực. 

A monk who 1s not Ill should not ask for 
sumptuous foods (sumptuous foods include 
chee, fresh butter, oil, honey, fish, meat, mIIk, 
curds, etc.): Cấm hỏi đổ ăn mỹ vị, trừ cơn đau 
phải tùy món cần dùng. 

A monk should not convey to his mouth 
nutriment not given: Cấm dùng và để đồ ăn 
vào miệng, món chẳng phải của cúng dường. 
A monk should not give with his own hand 
solid food or soft food to a naked ascetic, or to 
a wanderer or to a female wanderer: Cấm 
trao tay thí đổ ăn cho lõa thể hay nam nữ 
ngoại đạo. 

A monk should not find fault to dismiss 
another monk from going into a village for 
alms-food to cause that monk to starve: Cấm 
oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ 
vơ nhịn đói. 


3300 


43) A monk should not Iintrude and sit down na 52) A monk should not tickle with the fingers to 


4) 


45) 


46) 


47) 


48) 


49) 


50) 


51) 


house with food: Cấm đi vào nhà có đổ ăn mà 
ngồi xuống. 

After receiving alms-food, a monk should not 
sit down In a private place on a secluded seat 
together with a woman: Cấm lãnh đô ăn rồi, 
mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà 
đẹp. 

A monk should not sit down together with a 
woman 1n a private place (that can lead to the 
development of sexual ¡ntercourse): Cấm 
ngồi gần đàn bà chỗ chán chường (chỗ riêng 
tư có thể đưa đến việc hành dâm). 

Whatever monk, being ¡invited and being 
provided with a meal, not having asked for 
permission 1ƒ a monk be there, should call 
upon families before a meal or after a meal, 
except at a ripht time, there 1s an offence of 
explation. In this case, a right time 1s the time 
of giving robes, the tine of making robes: 
Cấm nếu không được mời mà tự ý đến nhà 
gia chủ trước giờ ăn, trừ phi đó là lúc phát áo 
(sau mùa an cư kiết hạ). 

'When a monk 1s not 1Ïl, an Invifation to accept 
a requisite for four months may be accepted, 
unless there be a renewed invitation, unless 
there be a permanent Invifation. If one should 
accept for longer than that, there 1s an offence 
of expiation: Ngoại trừ lúc bệnh, cấm nhận 
trước lời mời đến nhà gia chủ trước kỳ hạn 
đến bốn tháng. 

A monk should not øo to see an army fighting: 
Cấm xem diễn binh tập trận. 

lf there 1s some reason for a monk to go fO 
visit the army, that monk should not stay with 
the army for two nights: Nếu vì lý do gì đó 
mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với 
quân binh hai ngày. 

lf a monk, staying with the army for less than 
two nights, he should not go see a sham-fight 
or to the froops In array or to the massing of 
the army or to see a review of the army: Nếu 
phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành 
ngựa voi, quân binh đấu võ. 

A monk should not drink fermented liquor and 
sSpirifs, nor should he smoke opium, nor should 
he chew betel: Cấm uống rượu men, các thứ 
rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau. 


33) 


54) 


55) 


56) 


57) 


58) 


59) 


60) 


61) 


make other monks laugh: Cấm lấy tay thọc lét 
để chọc cười những vị Tăng khác. 

A monk should not playing In the water 
(sporting in the water): Cấm chơi thể thao hay 
giởn cợt một cách quá tự do dưới nước. 

A monk should not disrespect any blame or 
warning from the elder monks: Cấm bất tuân 
và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn. 

A monk should not friphten another monk: 
Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác 
kinh sợ. 

If he ¡is not ill, a monk should not warm 
himseTf, kindle or cause a fire to be kindled: 
Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau 
yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối. 

A monk should not bathe at intervals of less 
than half a month, except at a ripht time, I.e., 
the time of illness, the body 1s dirty, or too hot 
during the summer time: Cấm tắm tới hai lần 
trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực 
vào trời hè. 

A monk should not obfain or wear a robe 
(white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. lfa monk makes 
use of a new robe without taking any one 
mode of disfipurement (of the three modes of 
disfipuremens), 
expiation: Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, 
màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu 
trước khi dùng. 

A monk should not get back things that he 
already offered to another monk. If a monk 
assigns a robe to a monk or to a nun or to a 
female probationer or to a male novice, then 
make use of It or take 1t back to gIve to 
another monk, 
expiation: Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho 
người ta rồi. 

A monk should not hide or cause to hide 


there Is an offence of 


there 1s an offence of 


another monk”s bowl or robe or cloth, even In 
fun: Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người 
dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 
vân). 

A monk should not Intentionally deprive a 
living thing of life: Cấm cố ý giết chết mạng 
thú vật. 


62) 


63) 


64) 


65) 


66) 


67) 


68) 


3301 


A monk should not knowinsgly make use of 
water that contains living things: Cấm uống 
nước mà mình biết là có trùng. 

A monk should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already 
setfled according to rule: Cấm khiêu gợi sự 
rầy rà sau khi đã êm thuận. 

A monk should not knowingly conceal another 
monk°s very bad offence (an offence that 
involves defeat and the thirteen entailing a 
formal meeting of the Order): Cấm dấu tội 
thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ 
Kheo (tội thô tục nây liên hệ đến Tứ Ba La 
Di hay Thập Tam Giới Tăng Tàn). 

A monk should not knowingly confer the 
Upasampada (Ordinaton on an ¡individual 
under twenty years of age: Cấm nhận vào 
hàng Tỳ Kheo, kẻ nào chưa đúng 20 tuổi trọn. 
A monk should not have arranged together 
wih a caravan set on theft, should not 
knowingly go along the same high road, even 
among villages: Cấm đi chung với gian nhân, 
dầu từ làng nây hay làng kia cũng vậy. 

A monk should not have arranged together 
with a woman to go along the same road (see 
the last part of number 27): Cấm đi chung với 
đàn bà đầu từ làng nây tới làng kia cũng vậy, 
trừ khi ngặt nghèo. 

Whatever monk should speak thus: “In so far 
as I understaand dhamma taught by the 
Blessed One, 1t 1s that in following those 
things called stumbling-blocks by the Blessed 
One, there 1s no stumbling-block at all;” that 
monk should be spoken to by the monks thus: 
“Do not, venerable one, speak thus, do not 
misrepresent the Blessed One, 
misrepresentation of the Blesed One 1s not all 
seemly, and the Blessed One certainly would 
not speak thus; In many a fÍigure, your 
reverence, are things that are stumbling- 
blocks called stumbling-blocks by the Blessed 
One, and in following these there 1s a 
veritable stumbling-block.” And If that monk, 
when he has been spoken to thus by the 
monks, should persist as before, that monk 
should be admonished by the monks up to the 
third time for giving up that course. If being 
admonished up to the third time, he should 


69 


70 


71 


` 


`=< 


`~ 


gIve 1t up, that Is good. But 1f he should not 
øIve 1t up, there 1s an offence of expilatIon: 
Cấm nói “Tôi hiểu giáo pháp được truyền 
đạy bởi Đức Thiện Thệ, mà khi tu theo những 
pháp nầy sẽ có những trở ngại.” Chư Tăng sẽ 
hỏi đi hỏi lại người phạm lỗi nầy ba lần. Nếu 
người ấy vẫn khư khư không sửa, thì người ấy 
phạm luật Ba Dật Đề. 

A monk should not knowingly eat together 
with or be In commumion with or lie down 1n a 
sleeping place with a monk who speaks 
uncorrectfly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha: Cấm ăn uống và 
giao thiệp, hay nói chuyện với vị sư nói sái 
quấy. 

A monk should not knowinegly allow the 
novice who speaks uncorrectly about the 
Buddha-Dharma and misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, 
should not support, should not eat with that 
novice, nor should he lie down 1n a sleeping 
place with that novice: Cấm giữ tại chùa và 
để hầu mình, kẻ Sa Di nói sái quấy. 

A monk, being spoken to by monks regarding 
a rule, should speak thus: “Your reverences, I 
will not train myself In this rule of training 
untl I have ¡ingured about it of another 
experienced  monk who 1s expert 
discipline.” There 1s an offence of Pacittiya. 
He should say: “Monks, it should be learnt, It 
should be ¡mngured ¡nto, ¡it should be 
investigated by a monk who is training.”: Cấm 
chối tội nói rằng không biết để đi hỏi lại. 


in 


72) When the Patimmokkha 1s being recited, a 


73 


` 


monk should not disparaging the rule of 
training by sayng thus: “On what account are 
the lesser and minor rules of training recited? 
They only tend to remorse, to vexation, fo 
perplexity.”: Cấm nói phá rằng đọc giới bổn 
là phiền hà vô ích. 

A monk should not avoid being blamed by 
sayinng that he does not understand the 
Patuimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, 
should speak thus: “Only now I do understand 
that this rule 1s, as 1s said, handed down in a 
clause, contained 1n a clause, and comes up 
for recitation every half-moth; 1f other monks 


74 


` 


75 


` 


76 


` 


77 


~ 


78 


`=< 


79 


` 


80) 


3302 


should know concerning this monk has sat 
down two or three times before, not fo say 
oftener, while Patimokkha was being recited, 
there 1s not only no freedom for that monk on 
account of his ipnorance, but he ought to be 
dealt with according to the rule for the 
offence ¡into which he has fallen there, and 
further confusion should be put on hím, 
saying: “Your reverence, this 1s bad for you, 
this 1s badly gotten by you, that you, while the 
Patmokkha 1s being recited, do not attend 
applying yourself properly.”: Cấm chối tội nói 
rằng tại mình không thuộc giới bổn. 

When angry and displeased, a monk should 
not give another monk a blow: Cấm giận mà 
đấm một vị Tỳ Kheo khác. 

When angry and displeased, a monk should 
not raise the palm of the hand against another 
monk: Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị 
Tỳ Kheo khác. 

A monk should not defame another monk with 
an unfounded charge of an offence entailing a 
formal meeting of the Order: Cấm cáo gian 
để làm hại rằng vị Tỳ Kheo khác phạm giới 
Tăng Tàn. 

Whatever monk should intentionally arouse 
remorse 1n a monk thinking, ““Ihere wIll be no 
comfort for him even for a moment,” 1f having 
done 1t for Just this obJect, not for another, 
there is an offence of expiation: Cấm cố ý nói 
vì cảm thấy thương xót một vị Tăng rằng: 
“Không bao giờ vị ấy cảm thấy an ủi dù chỉ 
trong một lúc.” 

A monk should not stand overhearing other 
monks when they are quarrelling, disputing: 
Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây gổ, 
sau khi đã êm thuận. 

A monk should not first consent for lipItImate 
acts, and afterwards engage in criticism: Cấm 
làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo 
hội đã quyết nghị. 

A monk should not break or immterrupt the 
meeting, not giving the consent by rising up or 
departng from his seat when the Order Is 
engaged ¡in decisive talk: Cấm phá khuấy làm 
gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy 
hay bước ra ngoài. 


81) Whatever monk, having øIiven away a robe by 
means of a complete Order, should afterwards 
engage ¡In criticism, saying: “The monks are 
appropriating a benefit belonging to the Order 
according to acquaintanceshIp,” 
offence of expiation: Cấm nói vị Tăng khác 
được áo vì sự quen biết với Giáo Hội. 
Whatever monk should knowingly approprlafe 
to an ¡ndividual an apportioned benefit 
belonging to the Order, there 1s an offence of 
expiation: Nếu biết ai lấy của Giáo Hội mà 
không báo là phạm tội Ba Dật Đề. 
83) A monk should not suddenly enter the 
threshold of the king palace without waiIting to 
be welcome: Cấm vào cung vua thình lình, 
không chờ đợi được nghĩnh tiếp. 
A monk should not pick up or cause another to 
pIck up treasure or what 1s considered to be 
treasure, except when he knows the owner 
and picks to set aside for the owner to take 1t: 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, 
trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm. 
A monk should not enter a village at the 
wrong time, unless the Order Instructs him to 
go for some kind of urgent thing to be done: 
Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo 
Hội. 
A monk should not have a needle-case made 
of bone or ivory or horn: Cấm dùng ống đựng 
kim bằng xương, sừng, ngà. 
A monk should not sit on a couch or chair with 
the legs higher than eight finger-breadths: 
Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp.. 
A monk should not have a couch or a chair 
made covered with good cotton: Cấm dồn 
ghế, nệm, gối bằng gòn tốt. 
A monk should not sit or lie on a large plece 
of sleeping bag (oversize). When a plece of 
cloth to sit upon 1s being made for a monk, 1t 
must be made to a proper measure. This 1s the 
proper measure: In length two spans, In 
breadth one and a half spans. Ín exceeding 
this measure, there 1s an offence of expiatIon: 
Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá. 
90) A monk should not use oversize 1tch-cloth 
(four spans in length and two spans ín 


there is an 


82 


` 


S4 


` 


85 


` 


86 


` 


g7 


~ 


88 


`=< 


89 


` 


91) 


92) 


3303 


breadth): Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó 
chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang 
chiều rộng). 

A monk should not use oversize towel or cloth 
for the rains. When a cloth for the rains 1s 
being made for a monk, it must be made to a 
proper measure: six spans in lensth, two and a 
half spans in breadth: Cấm dùng chăn tắm lớn 
quá. 

A monk should not have a robe made the 
measure of the Buddha”s robe, or more (the 
measures for the Buddha's robe are nine 
spans in length and six spans in breadth): Cấm 
mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của 
Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang). 


V)One hundred sixty-six rules for Bhiksums, 


c, 


2) 


3) 


4) 


according to the Book of Rules (Vinaya 
Pitaka)—Một trăm sáu mươi sáu giới Ba Dật 
Đề theo Luật Tạng: One hundred sixty-six 
Pacitiya offences which require confession 
and repenfance. lf a nun committed any of 
them, makes a confession of 1t before the 
Sangha (Order of monks and nuns) with clear 
heart, she will become free from the offence. 
If she doesn't, the offence ifself will not only 
obstruct her development of wholesome acts, 
but it will also cause her rebirth in lower 
realms, I.e., hell, hungry ghosts, or animal— 
Theo Luật Tạng, Pacittiya là 166 giới Ba Dật 
Đề dành cho Ni chúng, nếu phạm một trong 
những tội nầy mà chí thành phát lồ sám hối 
trước Tăng Ni chúng, thì tội được tiêu khiên. 
Nếu không chí thành phát lồ sám hối, chẳng 
những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh thiện 
pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. 

A nun should not eat the five forbidden 
pungent roofs, 1.e., garlic, onion, leeks, efc.: 
Cấm ăn ngũ tân như tỏi, hành, hẹ, nén, kiêu. 
A nun should not disobey the law by not 
shaving the eyebrows: Cấm bất tuân chẳng 
cạo chơn mày. 

In slapping with the palms of the hands, there 
1s an offence of expiation: Cấm vỗ tay. 

In application of lac, there is an offence of 
expiation: Cấm đồi phấn. 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


12) 


13) 


14) 


lf a nun is taking an ablution with water 
(washing the private parts in the body), she 
may take at most a measure of two finger- 
Joints. For whoever exceeds this, there 1s an 
offence of expiation: Cấm dùng quá hai lóng 
tay nước để rữa những chỗ kín trong thân. 

A nun should not stand with drinking water or 
with a fan close to a monk while he 1s eating 
or drinking: Cấm một Ni một Sư uống nước 
chung và quạt cho nhau. 

Whatever nun, having asked for raw graIn or 
having had ït asked for, or having roasfted It or 
having caused 1t to be roasted, or having 
pounded it or having caused 1t to be cooked, 
should eat it, there 1s an offence of expIation: 
Cấm nướng xay hạt tươi hay bảo người nướng 
xay hạt tươi. 

A nun should not throw out the excriment or 
urine or rubbish or remains of food over a 
wall or a fence: Cấm quăng ra ngoài rào, đồ 
đại, tiểu tiện khi đêm. 

A nun should not go to stool or urinate fo 
cause pollution In the area of vegetables, 
plants or trees. A nun should not throw out or 
should not cause to throw out excrement or 
urine or rubbish or the remains of food on to 
the crops: Cấm đại, tiểu tiện làm dơ cây cối, 
hay quăng đồ đại tiểu tiện hay đổ ăn thừa lên 
mùa màng. 

A nun should not øo to see dancing or singIng 
or music: Cấm xem ca múa hát xướng. 

A nun should not speak with a man in a 
secluded place (ft is not proper for a nun to 
stand with a man or talk to him alone In a 
secluded place, 1.e., in the dark of the nipht 
when there 1s no lipht). In doing so, she 
commits an offence which requires expIatIon: 
Cấm nói chuyện với đàn ông chỗ vắng vẻ. 

A nun should not meet and talk with a man In 
a private place: Cấm gặp và nói chuyện với 
đàn ông chỗ chán chường. 

A nun should not stand together with a man, 
nor should she talk with a man In an open 
place: Cấm cùng đứng hay cùng nói chuyện 
với người nam ngoài đường. 

A nun should not stand together with a man, 
nor should she talk with him on a carrlagøe 
road or in a cul-de-sac or at cross-roads, nor 


15) 


16) 


17) 


18) 


19) 


20) 


21) 


22) 


3304 


should she whisper ¡n his ear: Cấm cùng đứng 
hay cùng nói chuyện với người nam trong xe, 
nơi ngỏ cụt, góc đường, hay nói rỈ tay với 
người nam. 

A nun should not enter lay people”s houses 
before a meal, sit down and leave the house 
without asking the owner”s permision: Cấm đi 
vào nhà cư gia trước giờ ăn, ngồi xuống, rồi 
ra đi thình lnh không cho chủ nhà hay. 

A nun should not enter the house of a lay 
person after a meal, and sit or lie down at 
ease without Iinforming the householder or 
asking for the householderˆs permision: Cấm 
vào nhà cư gia sau bữa ăn mà chủ nhà không 
hay biết rỗi ngồi nằm nơi đó. 

A nun should not enter the house of a lay 
person at the wrong time (from sunset to 
sunrise) without Informing the owner, then 
stay overnipht without asking for permision of 
the owner: Cấm vào nhà cư gia mà chủ nhà 
chẳng hay biết rôi tự tiện ở lại đêm nơi đó. 

A nun, because of a misapprehension, 
because of a misunderstanding, should not 
make someone look down upon another: Cấm 
một vị Ni vì hiểu lầm mà làm cho người nầy 
khinh dễ người kia. 

A nun should not curse herself or another with 
hell: Cấm một vị Ni nguyền rủa chính mình 
hay người khác. 

A nun should not weep or strike herself again 
and again. If she strikes but does not weep, 
there Is an offence of wrong-doing. If she 
weeps, but does not strike, there Is an offence 
of wrong-doing: Cấm khóc lóc hay đấm ngực. 
Nếu đấm ngực mà không khóc, hay khóc mà 
không đấm ngực cũng vẫn phạm tội. 

A nun should not bathe naked. It 1s not 
advisable for a nun to take a bath without 
clothes or having no dress at all. If she does 
so, she commits an offence of expiation: Cấm 
tắm dưới nước mà chẳng có choàng tắm. 

A nun should not use a bathing cloth beyond 
the measure prescribed for the Nun. When a 
bathing cloth 1s being made for a nun, 1t must 
be made to a proper measure. This is the 
proper meausre: in length four spans, in width 
two spans. For her who exceeds this measure, 
should she make or arrange to make a bathing 


23) 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


30) 


31) 


32) 


cloth beyond the measure prescribed for the 
Nun, there is an offence of expiation (The 
Book Of The Discipline, LB. Horner, 1997): 
Cấm dùng choàng tắm rộng quá thước tất. 

A nun should neither sew or make effOort to 
have the robe sewn beyond the limit of five 
days. Whatever nun, having unsewn or having 
made another unsewn a nun”s robe, If she Is 
not afterwards prevented should neither sew It 
nor should make an effort to øet It sewn, 
except on the fourth and fifth days, there 1s an 
offence of expiation: Cấm may một cái áo để 
quá năm ngày. 

Whatever nun should miss not going about In 
an outer cloak for five days, there Is an 
offence of expiation: Cấm đi ra ngoài với áo 
khoát quá năm ngày. 

A nun should not wear a robe of someone 
else without permision (a nun should not wear 
a robe that should be handed back): Cấm mặc 
đồ của một cô khác mà không hỏi trước. 

A nun should not put an obstacle In the way of 
a øfoups receivinne robe or ¡1n legal 
distribution of robe material in the Sangha: 
Cấm có ý cẩn trở sự phát áo của Giáo Hội. 

A nun should not hold back a legally valid 
division of robe-material: Cấm nhơn danh 
Giáo Hội, phát áo và vải rồi để dành lại một 
ít cho mình. 

A nun should not g1ve recluses” robe-material 
to anyone without permission from the Order, 
1.e., a householder or to a wanderer or to a 
female wanderer: Cấm đưa đồ may áo cho 
bất cứ ai mà không có phép của Giáo Hội. 

A nun, when an expectation of robe-material 
1S not sure, should not let the robe-season 
pASS. 

A nun should not hold back a legally valid 
removal of the kathina (privileges): Cấm nhơn 
danh Giáo Hội phát vải may áo mà để lại một 
ít cho mình. 

Two nuns should not share one couch, except 
when they are IlL. If not, they commit the 
offence of expiation: Cấm hai cô nằm chung, 
trừ khi đau yếu. 

Two nuns should not share one covering- 
cloth: Cấm hai cô cùng đắp chung. 


3305 


33) A nun should not intentionally 
discomfOrt to another nun: Cấm làm cho vị Ni 
khác khó chịu. 

34 A nun who should neither attend to an ailing 
woman who lives with her, nor should she 
make an effort to get her attended to, commits 
the offence of expiation: Cấm chẳng săn sóc 
người ở gần mình trong cơn đau bệnh. 

35) Whaterver nun, having given quarters to a 
nun, should, angry, displeased, throw her out 
or have her thrown out, commits the offence 
Of expiation: Cấm trong mùa mưa đuổi một 
cô đi chỗ khác, sau khi mình đã tìm xong chỗ 


cause 


ngụ. 
A nun should not keep company with a man 
(whatever nun should keep company with a 
householder or with the householder”s son, 
that nun should be spoken to thus by the nuns: 
“Do not, lady, keep company with a 
householder and with a householder”s son. 
Let the lady desist, the Order praises such 
detachment In a sister.” But !f that nun, being 
spoken to thus by the nuns, should persIst as 
before, that nun should be admonished by the 
nuns up to the third time for giving up that 
course. If she should give up, while being 
admonished up to the third time, that 1s good. 
If she should not give up, there Is an offence 
of expiation): Cấm thân cận và ở chung nhà 
với đàn ông. 
A nun should not go on alms-tour withim a 
dangerous region. Her disobeying the rule 1s 
the commiting of an offence of explation: 
Cấm đi quanh vùng nguy hiểm. 
38) A nun should not go on alms-tour within a 
chaotic region: Cấm đi quanh xứ lộn xộn. 
39) A nun should not walk on almstour duirng the 
rains, for she may tread on worms and other 
insects: Cấm đi lúc mùa mưa, vì có thể đẫm 
lên và giết hại sâu bọ. 
A nun, during the rains, should not set out on 
almstour, even for a distance of five or six 
yojanas: Chẳng nên đi khất thực xa nơi an cư 
kiết hạ, dù chỉ là năm sáu do tuần (see Do 
Tuần). 
A nun should not go to see a king”s palace, 
including the king”s pleasure house, a picfure 
gallery, a park, or a pleasure gørove, or a lotus 


36 


` 


37) 


40 


`=< 


4I 


~ 


pond (ít 1s said that If she goes to any of the 
above mentioned places, she commits the 
offence of expiation): Cấm đi xem đến đài 
cung điện của vua. 

42) A nun should not make use of a sofa or a 
đdivan at the house of a lay person: Cấm ngồi 
trên giường ván của cư gia. 

43) A nun should not spin yarn: Cấm tự mình kéo 
chỉ quay tơ. 

44) A nun should not do household work for a lay 
person. Leading the holy life, a nun should 
not do the household work. If she does so, she 
commits an offence of expiation: Cấm ra tay 
làm việc cho người cư g1a. 
A nun, being spoken to by a nun, saying: “Do 
come, lady, and settle this legal question, and 
having answered, “Very good,” yet If she 1s 
not afterwards prevented, 
settle 1t nor should make an effOort to get If 
setfled, there ¡s an offence of expiation: Cấm 
trước hứa giải quyết ổn thỏa những vấn để 
liên quan đến pháp luật, nhưng sau lại không 
chịu giải quyết. 

A nun should not give with her own hand solid 

food or soft food to a heretics. According to 

The Book Of The Discipline, translated Into 

English by I.B. Horner in 1997, 1 a nun gives 

with her own hand solid food or soft food to a 

householder, a male or female wanderer, she 

commits an offence of expiation: Cấm trao 
tay thí đồ ăn cho kẻ ngoại đạo. 

A nun should not wear clothes of lay people 

(her househole robe): Cấm lấy y phục của 

người tại g1a mặc vào. 

A nun, not having given up her dwelling, 

should set out on almstour, there 1s an offence 

Of expiation: Cấm vị Ni chưa xả bỏ nơi cư trú 

mà đi khất thực. 

A nun should never learn worldly (secular, not 

connected with the goal) knowledge. There 1s 

no offence ¡f she learns writings: Cấm vị Ni 
học kiến thức thế tục. Nếu học cách viết chữ 
thì không phạm tội. 

50) A nun should not teach worldly knowledge: 
Cấm vị Ni dạy kiến thức thế tục. 

5l) A nun should not enter a monastery without 
asking for permision: Cấm vào tịnh xá chư 
Tăng mà không xin phép. 


45 


` 


should neither 


46 


` 


47 


~ 


48) 


49 


` 


52) 


33) 


54) 


35) 


56) 


57) 


38) 


39) 


60) 


3306 


A nun should not revile or abuse other nuns. 
In doing so she commifs the offence of 
expiation: Cấm nhiếc mắng mấy Ni cô khác. 
A nun, being quick tempered, should abuse a 
group, there is an offence of expiation: Cấm 
nóng nảy la lối trước đám đông. 

A nun, being Invited or being satisfied, should 
eat or partake of solid food or soft food, there 
1s an offence of expiation: Cấm ăn nữa khi đã 
ăn no hay có người khác mời ăn thêm. 

A nun should be one who 1s grudging as to 
families, there Is an offence of explation: 
Cấm ghen ghét hằn học. 

A nun should not spend the rains im a 
residence where there 1s no monk. In case of 
violation of the Instruction and staying during 
the rainy season in a monastery without 
monk, she commits the offence of expiation 
(the Buddha has made the rules for the nuns 
{O €Hf€T InfO rainy season retreat In a 
monastery whre 
Probably this 
consideration 


there are also monks. 
the 
them 


has been done with 
of providing 
guardianship): Cấm họp nhau trong mùa mưa 
ở một xứ không có chư Tăng. 
After the rainy season retreat, IÝ a nun does 
not invite the Order of Monks and Nuns In 
respect of three matters: that is what was seen 
or heard or suspec(ed, she commits the 
offence of expiation: Cấm đến cuối mùa mưa 
quên đọc lại với Giáo Hội chư Tăng những 
điều nghe thấy. 
A nun should not go for exhortation or for 
communion: Cấm đi đến chỗ hô hào cổ võ. 
A nun should not forget her general duty of 
asking the Order of the monks the dates of the 
observance day and preaching Dharma day. 
Every half month a nun should desire two 
things from the Order of monks: the asking as 
to the date of the Observance day and the 
approaching for exhortation. For her who 
transgresses this, there Is an offence of 
expiation: Cấm quên hỏi Giáo Hội cầu thầy 
thuyết pháp và đọc giới bổn. 
lt is not proper for a nun to make a boil or 
scab that has formed on the lower part of her 
body to be operated by a man without the 
permision of the Order; she should not also 


61) 


62) 


63) 


64) 


65) 


66) 


67) 


68) 


get 1í washed or smeared, bound up or 
unbound by a man. Doing so, she commitfs the 
offence of expiation: Cấm khi bệnh không có 
Giáo Hội cho phép mà để người khác cắt 
hoặc bó cho mình. 

A nun should not ordain a pregnant woman. In 
case of doing so, she commits the offence of 
expiation: Cấm cho nhập đạo một cô có thai. 
A nun should not ordain a woman giving suck 
(ít is forbidden for a nun to ordain a woman 
gIving suck). In case of violation of the rule, 
she commits an offence of expiation: Cấm 
cho nhập đạo một cô còn có con nhỏ. 

A nun should not ordain a probationer who 
has not trained for two years in the six rules. 
Even after reaching the age of twenfy years, a 
married girl Is not fit for ordination, 1f she 1s 
not trained for two years in six rules: Cấm cho 
nhập hàng Ni cô một người chưa tập sự hai 
năm. 

A nun should not ordain a married girl without 
obtaining the permision from the Order, even 
thouph the girl has completed twenty years of 
age and has trained for two years In the six 
rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation: Cấm cho nhập đạo mà 
chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận. 

A nun should not ordain a girl married for less 
than twelve years: Cấm cho nhập đạo một cô 
gái kết hôn chưa được 12 năm. 

A nun should not ordain a girl, even though 
she married over twelve years, but has not 
trained for two years ¡n the six rules: Cấm cho 
nhập đạo một cô gái, dù đã kết hôn trên mười 
hai năm, nhưng mà chưa tập sự được hai năm. 
A nun should not ordain a girl married for 
more than twelve years and has been trained 
for over fwo years without obtaining the 
permision from the Order. In case of doïng so, 
she commits the offence of expiation: Cấm 
cho nhập đạo một cô dù đã kết hôn trên mười 
hai năm và đã tập sự trên hai năm, nhưng 
chẳng được Giáo Hội chư Tăng thị nhận. 
After ordaining a woman, a nun should keep 
her under supervision and should help her for 
fwo y€ars 1n training in six rules. Ít Is a 
general rule for a nun to give ordained 
woman fOr fWO In 


1nstructions V€AFTS. 


69) 


70) 


71) 


72) 


73) 


74) 


75) 


76) 


3307 


disobeying this she commits the offence of 
expiation: Cấm đã thâu nhận học trò mà 
không lo dạy dỗ trong hai năm tập sự. 
Whatever nun for two years should not walt 
upon an ordained woman insfructor, there 1s 
an offence of expiation: Cấm bắt người mình 
cho thọ giới phục dịch mình trong hai năm. 
Whatever nun, having ordained the woman 
who lives with her, should neither withdraw 
her nor have her withdrawn even to a distance 
Of five or six yojanas, there 1s an offence of 
expiation: Cấm khi đã cho một người thọ giới 
rồi để cho người đó đi xa, dù chỉ xa năm hoặc 
sáu do tuần (see Do Tuần). 

A nun should not ordain a maiden under 
twenty years of aøe. In case of violatlon of 
the rule, she commits an offence of expiation: 
Cấm cho nhập hàng Ni cô một người chưa 
đúng hai mươi tuổi trọn. 

A nun should not ordain a probationer who 
has not trained for two years in the six rules. 
Even after reaching the age of twenty years, a 
married girl 1s not fit for ordination, 1f she 1s 
not trained for two years in six rules: Cấm cho 
nhập hàng Ni cô một người chưa tập sự hai 
năm, dù cô nầy đã trên hai mươi tuổi. 

A nun should not ordain a married girl without 
obfaining the permision from the Order, even 
thouph the girl has completed twenty years of 
age and has trained for two years In the six 
rules. In case of doing so, she commits the 
offence of expiation: Cấm cho nhập đạo một 
cô dù đã trên hai mươi tuổi và đã tập sự trên 
hai năm, nhưng chẳng được Giáo Hội chư 
Tăng thị nhận. 

A nun should not ordain other nuns while she 
is less than twelve years of standing: Cấm 
một vị Ni chưa có mười hai năm tu hành mà 
cho người khác thọ giới. 

A nun who has completed twelve years of 
standing, but who 1s not agreed upon by the 
Order, should not ordain other nuns: VỊ Ni dù 
đã tu trên mười hai năm mà không được giáo 
hội cho phép cũng không được cho người 
khác thọ giới cụ túc. 

A nun should not first promise to ordain a 
trainable woman, 


then later breaks her 


71) 


78) 


79) 


80) 


8l) 


82) 


promise: Cấm hứa nếu ai dễ dạy thì cho nhập 
đạo, kế không giữ lời. 

A nun should not promise another nun for 
ordination, 1n a gain of a robe and afterwards 
breaks her promise, her such doing 1s an 
offence of expilation. Whatever nun, having 
said to a probationer: “If you, lady, will give 
me a robe, then will I ordain you.” If 
afterwards, she should neither ordain her nor 
should she make an effort to get her ordained, 
there 1s an offence of expiation.A nun should 
not promise to ordain a woman who seems to 
be trainable, 
promise: Cấm hứa nếu ai cúng áo thì cho 
nhập đạo, kế không giữ lời. 

Whatever nun, having said to a probationer: 


and afterwards breaks her 


“Jf you, lad, will wait upon me for two years, 
then will I ordain you,” yet If she is not 
afterwards prevented, should neither ordain 
her nor should make an effort to get her 
ordained, there Is an offence of expiation: VỊ 
Ni nào trước hứa với người tập sự: “Nếu 
người chịu đợi ta hai năm sau ta sẽ cho người 
thọ cụ túc giới,” nhưng sau đó chẳng những 
không cho người thọ cụ túc, mà còn không cố 
gắng tìm cách cho người thọ cụ túc. 

Whatever nun shold ordain a probationer who 
keeps who keeps 
company with youths, who 1s violent, there 1s 


company with men, 


an offence of expiation: VỊ Ni nào cho thọ cụ 
túc người tập sự có dan díu với đàn ông, và có 
quan hệ tới bạo động là phạm giới. 

A nun should not ordain a probationer without 
the consent of the parents and husband. lf a 
nun ordain a probatoner without such 
consent, she commits an offence of expIation: 
Cấm nhận một kẻ tu tập vào hàng Ni cô thiệt 
thọ, nếu người nhà kẻ ấy chẳng thuận. 
Whatever nun should ordain a probationer by 
showing favorilsm to monks placed on 
probation, there Is an offence of explation: 
Cấm cho thọ giới một Ni cô để lấy lòng vị 
Tăng cao hạ. 

A nun who joined the Order less than a year, 
should not ordain a probationer: Cấm mới 
nhập giáo đoàn chưa được một năm mà thâu 
nhận người khác cho thọ giới cụ túc. 


3308 


83) A nun should not ordain two probationers In 
one year: Cấm cho thọ cụ túc giới hai người 
trong một năm. 

84) A nun should not use a sunshade (umbrella) 
and sandals: Cấm vị Ni cô mang dù hay giày 
dép. 

85) A nun who 1s not 1l, should not go 1n a 
vehicle: Nếu không có bệnh, cấm ni cô không 
được đi kiệu hay đi xe. 

86) A nun should not wear a petticoat If she 1s not 
ill: Nếu không có bệnh, cấm ni cô mặc áo 
choàng ngoài. 

87) A nun should not apply any cosmetic powder, 
nor should she wear ornaments: Cấm dồi mài 
trang điểm thân mình. 

88) A nun should not bathe with scented ground 
sesamum: Cấm ni cô tắm với nước thơm. 

89) A nun should not cause herself to be rubbed 
with ointment, or should cause herself to be 
massaged by another nun: Cấm ni cô xoa dầu 
hay bảo một ni cô khác xoa bóp. 

90) A nun should not cause herself to be rubbed 

with ointment, or should cause herself to be 

massaged by a probationer: Cấm ni cô xoa 
dầu hay bảo người tập sự xoa bóp. 

A nun should not sit down on a seat 1n front of 

askmng for 

permission: Cấm ni cô ngồi trước mặt một vị 

Tăng mà không xin phép trước. 

A nun should not ask a question of a monk 

without asking for advanced permission: Cấm 

ni cô vấn hỏi một vị Tăng mà không xin phép 
trước. 

A nun should not enter the village without her 

vest (robe): Cấm vào làng mà chẳng mặc áo 

Ñi cô. 

Whatever nun who 1s not 1ll, having had ghee 

asked for, should partake of 1t, it should be 

confessed by that nun, saying: “I have fallen, 
ladIes, blameworthy  matter, 

unbecoming, which ought to be confessed; I 

confessed 1t” There ¡is an offence of 

explation: VỊ ni cô nào không có bệnh mà xin 
bơ để dùng là phạm tội. 

Whatever nun who 1s not 1ll, having had oIl, 

honey, milk, curds asked for, should partake 

of 1, It should be confessed by that nun, 

SayIng: ladies, 


9 


`~ 


a monk without advanced 


92) 


93 


` 


94) 


IfO  a 


95) 


“4 have fallen, InNO a 


blameworthy matfer, unbecoming, which 

ought to be confessed; I confessed it.” There 

1s an offence of expiation: VỊ ni cô nào không 
có bệnh mà xin dầu, mật, sữa, và bơ đặc để 
dùng là phạm tội. 

A nun should not tell a conscious lie (telling a 

conscious lie means the words, the utterance, 

the speech, the talk, the language, the 

Intimation, the un-ariyan statement of one 

1ntent upon deceiving with words, saying: “l 

have not seen what I have seen, heard what I 

have not heard, sensed what I have not 

sensed, etc): Cấm cho rằng phải một việc sai 
trái. 

A nun should not should not speak Insulting 

speech to discourase people: Cấm chê bai 

làm người rủn chí. 

A nun should not speak slandering speech to 

cause people to break their harmony: Cấm 

nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta 
giận nhau. 

A nun should not make one who 1s not 

ordained to speak dharma line by line. 

However, 1Ÿ a nun studies together with lay 

good advisors, there 1s no offence of PacIttiya: 

Cấm để cho người chưa thọ đại giới thuyết 

pháp. Tuy nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri 

thức tại gia nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Đề. 

100)A nun should not lie down 1n a sleeping place 
with one who 1s not ordained for more than 
two nighís: Cấm ở quá hai đêm chung với 
người chưa thọ giới nhà sư. 

101)A nun should not speak of a condition of 
furthermen to one who ¡s not ordained: Cấm 
khoe mình đắc đạo có phép thần thông với 
người chưa thọ đại giới. 

102)A nun should not dig the ground or have 1t 
dug: Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 
đào cuốc. 

103)A nun should not destroy vegetable growth: 
Cấm đốn cây. 

10% 

105)A nun should not defame or look down or bad 
mouth in criticizing the headmaster of the 
Order: Cấm chê bai, khi dễ, nói ác, hay xúc 
phạm đến vị Sư Trị Sự trong Giáo Hội. 


96 


` 


97 


~ 


98 


`=< 


99) 


3309 


106)A nun should not spread In the open air a 
cha1r or a matfress or a stool belonging to the 
Order, setting forth, but does not removed or 
have it removed, to cause it destroyed: Cấm 
dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư 
bể. 

1Ø7)A nun should not spread a sleeping place or 
having It spread In a dwelling belonging to the 
Order, seting forth, but 
remove it nor have it removed: Cấm dùng đô 
của chùa, khi đi không đẹp cất. 

108)A nun should not lie down in a sleeping place 
1n a dwelling belonging to the Order, knowing 
that he 1s encroachng upon the space 
intended for a monk arrived first: Cấm khi đi 
lữ hành, giành chỗ nằm của một người khác. 

109)Out of angry and displeased, a nun should not 
throw out another nun or cause her to be 
thrown out from a dwelling place belonging to 
the Order: Cấm đuổi hay sai đuổi một vị Tỳ 
Kheo Ni không hạp ý mình ra khỏi phòng. 

110)A nun who dwells in a lofty cell with an upper 
part, in a dwelling place belonging to the 
Order. She should not cause any boards or 
removable feet of her couch to fall down to 
hurt other people: Nếu ở phân trên gác, khi 
giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng 
người. 

III)A nun should not cover her dwelling place 
with heavy material that collapse to harm 
other people: Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ 
quá nhiều chất nặng khiến bị sập. 

112)A nun should not sprinkle grass or clay, or 
should not have them sprinkled 1f he knows 
that the water contains life: Cấm lấy nước 
dùng khi biết trong nước Ấy có côn trùng. 

113)A nun should not have arranged together with 
a monk to go along the same road, even 
among villages, except at the ripht time (In 
this case, the right trme must be agreed upon 
by the Order that the road 1s dangerous and 
frightening that one must go with a weapon): 
Cấm đi chung với một vị Tỳ Kheo dầu làng 
nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường 
hợp ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội 
đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến 
nỗi người đi đường phải mang vũ khí). 


should  neither 


114)A nun should not have arranged together with 
a monk to embark In a boat and to go either 
upstream or downstream, except for crossing 
over to the other bank on a ferry: Cấm hẹn 
nhau đi chung một thuyền với một vị Tỳ 
Kheo, trừ khi qua đò. 

115)A nun should not eat more than one meal at a 
public house, nor should he eat two meals in 
two days at the same house: Cấm ăn đến hai 
buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong 
một nhà. 

116)A nun should not eat more than one meal and 
residing at varlous locatons In one day, 
except when she ¡s ill: Cấm ăn nhiều buổi 
cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau 
yếu. 

117)A nun should not eat solid food or soft food 
that 1s not lef( over when she feels full 
(satisfied); however, when she 1s still hungry, 
she can ask for more food: Cấm ăn no rồi mà 
ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi thêm. 

118)WRhen receiving a lot of alms-food, a nun musf 
share them with other nuns In the Order. If 
not, there 1s an offence of Pacittiya (If a nun, 
going up to a family, and was Invifed to take 
cakes or barley-gruel, two or three bowlfuls 
may be accepted by the nun. Should she 
accept more than that, there is an offence of 
Pacitiya. Should she accept two or three 
bowfuls, take these cakes back from there and 
would not share with other monks in the 
monastery, there 1s an offence of Paciftiya): 
Cấm lãnh đồ ăn nhiều quá mà không chia sớt 
cho vị khác (Khi vị sư đi hay được mời thỉnh 
đến nhà thí chủ và được cúng dường hai hay 
ba bát bột nhồi mật để mang về, vị Tăng ấy 
có thể nhận. Nếu muốn nhiều hơn thế là 
phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về tự viện mà 
không chia lại cho chư Tăng trong tự viện 
cũng bị phạm tội Ba Dật Đề). 

119)A nun should not ask another nun who has 
eaten, who is satisfied, to take solid or soft 
food that is not left over: Cấm ép vị sư khác 
ăn no rồi mà phải ăn lại nữa. 

120)A nun should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong tine means 
afternoon has passed until sunrise): Cấm ăn 
sát gI1ờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau. 


3310 


121A nun should not eat or partake of solid food 
or soft food that was stored so that she doesn”t 
have to go begging for alms-food the next 
day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng hôm 
sau khỏi đi khất thực. 

122)A nun who ¡is not ïñll should not ask for 
sumptuous foods (sumptftuous foods include 
ghee, fresh butter, oil, honey, fish, meat, mIIk, 
curds, etc.): Cấm hỏi đồ ăn mỹ vị, trừ cơn đau 
phải tùy món cần dùng. 

123)A nun should not convey to her mouth 
nutriment not given: Cấm dùng và để đồ ăn 
vào miệng, món chẳng phải của cúng dường. 

124)A nun should not give with her own hand solid 
food or soft food to a naked ascetic, or fo a 
male wanderer or to a female wanderer: Cấm 
trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay nam nữ 
ngoại đạo. 

125)A nun should not find fault to dismiss another 
nun from goiïng Info a village for alms-food to 
cause that nun to starve: Cấm oán ghét, kiếm 
cớ làm cho một vị sư khác bơ vơ nhịn đói. 

126)A nun should not Intrude and sit down 1n a 
house with food: Cấm đi vào nhà có đổ ăn mà 
ngồi xuống. 

127)Whatever nun, being ¡mnvied and being 
provided with a meal, not having asked for 
permission I1f a nun be there, should call upon 
families before a meal or after a meal, except 
at a ripht time, there Is an offence of 
explation. In this case, a right time 1s the time 
of giving robes, the tine of making robes: 
Cấm đi đến nhà cư sĩ trước bữa ăn nếu không 
được mời trước. 

128)When a nun 1s not Ill, an invitation to accept a 
requisite for four months may be accepted, 
unless there be a renewed invitation, unless 
there be a permanent Invifation. If one should 
accept for longer than that, there 1s an offence 
of expiation: Khi không có bệnh, cấm nhận 
đồ cần dùng trước hạn kỳ bốn tháng. 

129)A nun should not go to see an army fighting: 
Cấm xem diễn binh tập trận. 

130)If there 1s some reason for a nun fo øO tO VISIf 
the army, that nun should not stay with the 
army for two nights: Nếu vì lý do gì đó mà 
phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với 
quân binh hai ngày. 


131)If a nun, staying with the army for less than 
two nights, she should not go to see a sham- 
fight or to the troops 1n array or to the massing 
of the army or to see a review of the army: 
Nếu phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập 
tành ngựa voi, quân binh đấu võ. 

132)A nun should not drink fermented liquor and 
spiris, nor should she smoke opium, nor 
should she chew betel: Cấm uống rượu men, 
các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau. 

133)A nun should not tickle with the fingers to 
make other nuns laugh: Cấm lấy tay thọc lét 
để chọc cười những vị Ni cô khác. 

134A nun should not playing In the water 
(sporting in the water): Cấm chơi thể thao hay 
giởn cợt một cách quá tự do dưới nước. 

135)A nun should not disrespect any blame or 
warning from the elder nuns: Cấm bất tuân và 
khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn. 

136)A nun should not frighten another nun: Cấm 
dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác kinh 
Sợ. 

137)1f she is not II, a nun should not warm herseTf, 
kindle or cause a fire to be kindled: Cấm vô 
cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau yếu, lạnh 
lẽo hay trong đêm tối. 

138)A monk should not bathe at intervals of less 
than half a month, except at a ripht time, I.e., 
the time of illness, the body 1s dirty, or too hot 
during the summer time: Cấm tắm tới hai lần 
trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực 
vào trời hè. 

139)A nun should not obtain or wear a robe 
(white) that has no disfigurement of black, 
dark green or muddy colors. IÝ a nun makes 
use of a new robe without taking any one 
mode of disfipurement (of the three modes of 
disipuremenfs), there 1s an offence of 
expiation: Cấm nhận, mặc, hay dùng chăn áo, 
màu vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu 
trước khi dùng. 

140)A nun should not get back things that she 
already offered to another nun. lf a nun 
assigns a robe to a monk or to a nun or to a 
female probationer or to a male novice, then 
make use of It or take 1t back to gIve to 
another nun, there 1s an offence of expiatIon: 
Cấm lấy lén lại đổ, áo đã cho người ta rồi. 


3311 


141)A nun should not hide or cause to hide 
another nun”s bowl or robe or cloth, even in 
fun: Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người 
dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 
vân). 

142)A nun should not immtentonally deprive a 
living thing of life: Cấm cố ý giết chết mạng 
thú vật. 

143)A nun should not knowingly make use of 
water that contains living things: Cấm uống 
nước mà mình biết là có trùng. 

144)A nun should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already 
setfled according to rule: Cấm khêu gợi sự 
rầy rà sau khi đã êm thuận. 

145)A nun should not have arranged together with 
a caravan set on theft, should not knowingly 
go along the same high road, even among 
villages: Cấm đi chung với gian nhân, dầu từ 
làng nầy hay làng kia cũng vậy. 

146)Whatever nun should speak thus: “In so far as 
I understand dhamma taught by the Blessed 
One, 1t is that in following those things called 
stumbling-blocks by the Blessed One, there 1s 
no stumbling-block at all;” that nun should be 


spoken to by the nuns thus: “Do not, 
venerable  one, speak thus do not 
misrepresent the Blessed One, 


misrepresentation of the Blesed One 1s not all 
seemly, and the Blessed One certainly would 
not speak thus; In many a fÍigure, your 
reverence, are things that are stumbling- 
blocks called stumbling-blocks by the Blessed 
One, and in following these there 1s a 
veriftable stumbling-block.” And If that monk, 
when he has been spoken to thus by the 
monks, should persist as before, that nun 
should be admonished by the nuns up to the 
third time for giving up that course. If being 
admonished up to the third time, she should 
give 1t up, that is good. But I1f she should not 
gIive 1t up, there Is an offence of expIatIon: 
Cấm nói mình đã hiểu giáo pháp của Đấng 
Thiện Thệ làm trở ngại cho những ai tu theo. 
Ni chúng sẽ hỏi vị nây ba lần. Nếu vị ấy vẫn 
không chịu sám hối, tức là phạm tội Ba Dật 
Đề. 


147)A nun should not knowingly eat together with 
or be in communion with or lie down In a 
sleeping place with a nun who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha: Cấm ăn uống và 
giao thiệp, hay nói chuyện với vị Ñi cô nói 
sái quấy. 

148)A nun should not knowingly allow the female 
novice who speaks uncorrectly about the 
Buddha-Dharma misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, 
should not support, should not eat with that 
novice, nor should she lie down 1n a sleeping 
place with that novice: Cấm giữ tại chùa và 
để hầu mình, kẻ Sa Di Ni nói sái quấy. 

149)A nun, being spoken to by nuns regarding a 
rule, should speak thus: “Your reverences, I 
will not train myself In this rule of training 
untl I have ¡ingured about it of another 
experienced nun who 1s expert in discipline.” 
There 1s an offence of Pacittiya. She should 
say: “Nuns, 1t should be learnt, it should be 
inqguired info, it should be Investigated by a 
nun who ¡s training.”: Cấm chối tội nói rằng 
không biết để đi hỏi lại. 

150)When the Patimokkha 1s being recited, a nun 
should not disparaging the rule of training by 
saying thus: “On what account are the lesser 
and minor rules of training recited? They only 
tend to remorse, to vexation, to perplexIty.”: 
Cấm nói phá rằng đọc giới bổn là phiền hà vô 
ích. 

1I5I)A nun should not avoid being blamed by 
saying that she does not understand the 
Patimokkha (Whatever monk, while the 
Patimokkha 1s being recited every half-month, 
should speak thus: “Only now I do understand 
that this rule 1s, as 1s said, handed down in a 
clause, contained 1n a clause, and comes up 
for recitation every half-month; 1f other nuns 
should know concerning this nun has sat down 
two or three tiImes before, not to say oftener, 
while Patimokkha was being recited, there 1s 
not only no freedom for that nun on accounf of 
her Ignorance, but she ought to be dealt with 
according to the rule for the offence Into 
which she has fallen there, 
confusion should be put on her, saying: “Your 


and 


and further 


3312 


reverence, this Is bad for you, this 1s badly 
gotten by you, that you, while the Patimokkha 
1s being recited, do not attend applying 
yourself properly.”: Cấm chối tội nói rằng tại 
mình không thuộc giới bổn. 

152)Whatever nun should ¡intentionally arouse 
remorse 1n a nun thinking, “There wIll be no 
comfort for her even for a moment,” 1Ÿ having 
done 1t for Just this obJect, not for another, 
there 1s an offence of expIation. 

153)A nun should not stand overhearing other 
nuns when they are quarrelling, disputing: 
Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây gổ, 
sau khi đã êm thuận. 

154)A nun should not first consent for ligiimate 
acts, and afterwards engage in criticism: Cấm 
làm cần trở không cho thi hành điều mà giáo 
hội đã quyết nghị. 

155)A nun should not break or imterrupt the 
meeting, not giving the consent by rising up or 
departng from her seat when the Order 1s 
engaged in decisive talk: Cấm phá khuấy làm 
gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy 
hay bước ra ngoài. 

156)Whatever nun, having given away a robe by 
means of a complete Order, should afterwards 
engage In crificism, saying: “he nuns are 
appropriating a benefit belonging to the Order 
according to acquaintanceship,” 
offence of expiation: Cấm nói vị Ni khác 
được áo của Giáo Hội vì sự quen biết. 

157)Whatever nun should knowingly appropriate 

individual an apportioned benefit 
belonging to the Order, there 1s an offence of 
expiation: Cấm chia phần lợi của Giáo hội 
cho một cá nhân vì sự quen biết. 

158)A nun should not suddenly enter the threshold 
of the king palace without walting to be 
welcome: Cấm vào cung vua thình lình, 
không chờ đợi được nghĩnh tiếp. 

159)A nun should not pick up or cause another to 
pIck up treasure or what 1s considered to be 
treasure, except when she knows the owner 
and pIcks to set aside for the owner to take 1t: 
Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bồ rơi, 
trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 
giùm. 


there is an 


f{fo an 


160)A nun should not enter a village at the wrong 
time, unless the Order Instructs her to go for 
some kind of urgent thing to be done: Cấm 
vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo Hội. 

161)A nun should not have a needle-case made of 
bone or ¡ivory or horn: Cấm dùng ống đựng 
kim bằng xương, sừng, ngà. 

162)A nun should not sit on a couch or chair with 
the legs hipher than eight finger-breadths: 
Cấm ngôi ghế cao (cao hơn tám lóng tay), 
nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. 

163)A nun should not have a couch or a cha1r 
made covered with good cotton: Cấm dồn 
ghế, nệm, gối bằng gòn tốt. 

164)A nun should not sit or lie on a large piece of 
sleeping bag (oversize). When a piece of 
cloth to sit upon 1s being made for a nun, It 
must be made to a proper measure. This 1s the 
proper measure: ¡in length two spans, in 
breadth one and a half spans. In exceeding 
this measure, there 1s an offence of expIation: 
Cấm trải ngọa cụ choán chỗ rộng quá. 

165)A nun should not use oversize itch-cloth (four 
spans In length and two spans In breadth): 
Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó chỗ đau 
(bốn gang chiều dài và hai gang chiều rộng). 

166)A nun should not have a robe made the 
measure of the Buddha”s robe, or more (the 
measures for the Buddha's robe are nine 
spans in length and six spans in breadth): Cấm 
mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo của 
Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 
gang). 

Pada (skÐ: Bát Đà . 

1) Pace: Bước chân. 

2) Footstep: Dấu chân—Stride. 

3) Phrase: A portion ofa verse—€Cú—Câu. 

Pada-kaya (sk0: Sentence—Cú thân—See 

Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Padakkhina (p): Đi Nhiễu Quanh—A mode of 

reverenfial salutation by walking clockwise (round 

a person or obJect, keeping the right side turned to 

him)—Lối chào cung kính bằng cách đi vòng 

quanh theo chiều kim đồng hồ (từ bên phải một 
người hay đối tượng). 

Padma (skt): Paduma (p): Hoa sen—A Sanskrit 

term for “Lotus.” It is widely used as a symbol of 


3313 


awakeninng (Bodhi) in Buddhism. In Buddhist 
Iconography, particularly In Vajrayana tradition, 
Buddhas are often depicted sitting on huge lotus 
thrones—Từ Phạn ngữ dùng để chỉ “Liên Hoa” 
(hoa sen). Từ này được dùng rộng rãi như là một 
biểu tượng của giác ngộ trong Phật giáo. Trong 
Tiếu Tượng Học, đặc biệt là trong truyền thống 
Kim Cang Thừa, chư Phật thường được họa ngồi 
trên tòa sen. 

Padmacri (skt): Hoa Đức Bồ Tát. 

Padma hells: Hells of Red lotus flower—Bát đặc 
ma—Ba Đầu Ma Địa Ngục—Hồng liên hoa— 
Hells where the flesh being covered with sore 
resembling i—Phạm nhân phải chịu rét đến độ da 
thị đỏ lên như sen hồng—See Eight cold hells. 
Padmapani (sk): Liên Hoa Thủ Bồ Tát —The 
Avalokitesvara Bodhisatva who holds a loftus 
flower—Vị Quán Thế Âm Bồ Tát tay cầm hoa 
sen—See Avalokitesvara. 

Padmaprabha (sk0: Lotus-radiance—The name 
by which Sariputra 1s to be known as a Buddha—— 
Hoa quang hay Hoa Quang Như Lai—Trong Kinh 
Pháp Hoa, Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất 
sau nầy sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang. 
Padmaprabha-Buddha (skt: Hoa Quang Như 
Lai—The name by which Sariputra 1s to be known 
as a Buddha—Trong Kinh Pháp Hoa, Phật thọ ký 
cho tôn giả Xá Lợi Phất sau nầy sẽ thành Phật 
hiệu là Hoa Quang—See Padmaprabha and 
Sariputra. 

Padmaraga (skt: Bát Đàm Ma La Ca—Bát Ma 
La Ca—Mầàu sen đỏ hay hồng ngọc—Lotus-hued, 
a ruby. 

Padma-Sambhava (eighth century): Liên Hoa 
Sanh—Lotus 
Oddiyana, which some scholars belleve was 
modern-day Swat, but others think may have been 
near Ghazni, who according to later Tibefan 
chronicles traveled to Tibet, during the dynasty of 
Trisong Detsen (740-798). Upon his arrival he 
encountered firece oppositIon from the demons of 
Tibet and from adherenfs of the indigenous 
religion of Bon, but through his magical powers he 
was able to defeat them all. Following this, 
Padmasambhava, 'Trisong Detsen, and 
Santaraksta establshed the first Buddhist 
monastery In Tibet, named Samye, in 775. He 1s 


born——Tantric master from 


considered by the Nyingmapa order of Tibetan 
Buddhism to be 1ts founder, and is revered within 
the tradition as a physical emanation of Amitabha 
Buddha, along with his disciple Yeshe Tsogyel, he 
1s credited with composing a huge corpus of fexfs 
called “hidden treasures,” which were concealed 
by them. This concealment was safeguarded by 
spells which ensured that only their respective 
ordained “treasure discoverers” would be able to 
find and reveal them——Lñên Hoa Sanh (nhà sư Ấn 
truyền giáo tại Tây Tạng), một vị thầy Mật giáo 
từ Oddiyana, mà bây giờ vài học giả tin là vùng 
Swat, nhưng vài học giả khác lại tin là vùng gần 
Ghazni, theo biên niên sử Tây Tạng thì ngài Liên 
Hoa Sanh du hành sang Tây Tạng dưới thời 
Trisong Detsen. Khi đến đó ngài đã gặp phải sức 
để kháng mãnh liệt từ những người trung thành 
với giáo phái cổ của Tây Tạng là giáo phái Bon, 
nhưng nhờ thần lực ngài đã đánh bại được bọn họ. 
Sau đó thì Liên Hoa Sanh, Trisong Detsen, and 
Santaraksita xây dựng tự viện Phật giáo đầu tiên 
ở Tây Tạng mang tên là Samye vào năm 775. 
Ngài được trường phái Nyingmapa của Phật giáo 
Tây Tạng xem như là vị tổ khai sơn của trường 
phái này, và được mọi người trong trường phái tôn 
kính như là hiện thân của Đức Phật A Di Đà. 
Cùng với đệ tử của ngài là Yeshe Tsogyel, ngài 
đã biên soạn một bộ giáo điển khổng lồ mà người 
ta gọi là “Ẩn Tạng,” và cất giấu đi. Sự cất giấu 
này được bảo toàn bởi mật chú mà chỉ có người 
đã thọ giới “Khai Tạng” (khám phá ra Ấn tạng) 
của trường phái mới có thể tìm ra mà thôi. 

Padmasana (skt): Padumasana (p)—Liên Hoa 

Tọa—Kiết Già-——To sit cross-legsed. 

Œ)Q_ An overview of “Padmasana”: Tổng quan về 
Kiết Già Phu Tọa The Buddha's siting 
posture with legs crossed and soles upward. 
“Padmasana” 1s a Sanskrit term for 
posiion.” This is one of the most common 
positons for seated meditation, in which one 
crosses both legs, placing the feet on the 
Iinside of the thighs, soles facing upward. The 
palms rest in the lap, facing upward, with right 
on top of left and tips of the thumbs touching. 


®Lotus 


To sIt cross-legged or fo sIt in a lotus posture. 
The Buddha”s sitting posture with leøs crossed 
and soles upward, both feet rest on top of the 


3314 


thigh of the opposite leg—Thế ngồi hoa sen, 
theo kiểu ngồi của Phật Tổ Thích Ca, hai 
chân tréo nhau, chân ngửa 
Padmasana là thuật ngữ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “Vị thế Hoa Sen.” Đây là một trong những 
vị thế tọa thiển thông thường nhất, trong đó 
hành giả tréo cả hai chân, để hai bàn chân 
lên trên hai đùi, lòng bàn chân ngửa lên trời. 
Lòng bàn tay đặt ngửa lên trong lòng, bàn tay 
phải nằm bên trên bàn tay trái, và hai đầu 


bàn lên. 


ngón cái chạm vào nhau. Thế ngồi hoa sen, 
theo kiểu ngôi của Phật Tổ Thích Ca, hai 
chân tréo nhau, bàn chân ngửa lên. Cả hai 
bàn chân đều nằm trên hai đùi đối diện nhau. 


(II) Details of “Padmasana”—Chi tiết về Kiết già 


l) 


2) 


(H)Body postures 


Ù 


phu tọa: 

The left leg 1s over ripht, the left hand 1s over 
the ripht hand for being subduing of demons: 
Hàng Ma Kiết Già—When you sit down to 
meditate with your left leg over the ripht 
thiph, and then take your right leg and put It 
on top of your left calf. That's the full-lotus 
posture, or the Jjeweled vajra sitting position, 
or the Bodhi position. lf you si in thịs 
pOositon, 1s easy to enter samadhi—Chân 
trái tréo lên đùi phải. Khi bạn ngôi thiển với 
chân trái đặt lên đùi phải, và chân phải được 
đặt trên bắp chuối trái. Đó là thế liên hoa 
tròn đầy, hay thế Kim cang bảo, hay thế ngôi 
Bồ Đề. Nếu bạn ngồi thiền trong tư thế này 
thì bạn sẽ chóng được vào định. 

The ripht leg 1s over left for blessing, the right 
hand 1s being placed over the left one: Cát 
Tường Kiết Già—When you sit down to 
meditate with your riph( leg over the left 
thiph, and then take your left leg and put It on 
top of your right calf Chân phải tréo lên 
chân trái, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái. 
Chân trái tréo lên đùi phải. Khi bạn ngồi 
thiển với chân phải đặt lên đùi trái, và chân 
trái được đặt trên bắp chuối phải. 

sting ¡1n the 
“Padmasana” position—Vị thế thân thể khi 
ngôi ở thế “Liên Hoa”: 

When you sit in the “Padmasana” position, 


while 


your body should be held upright. Do not lean Padmasri 


2) 


3) 


5) 


right or left. Try to sit straipht, but not stiff as 
a wooden board or as an iron bar: Khi ngồi 
trong tư thế “Liên Hoa” bạn nên giữ cho thân 
được thẳng. Không nên ngã ngữa về phía sau 
hay chúi đầu về phía trước. Đừng lắc lư về 
bên phải hay bên trái. Ngồi thẳng nhưng 
không cứng nhắt như miếng cây hay thanh 
sắt. 

When you sif, you should put the tip of your 
tongue on the roof of your mouth. That way 
the saliva In your mouth will flow directly Into 
your stomach: Khi ngồi, bạn nên để đầu lưỡi 
chạm bên trong phần trên của miệng. Bằng 
cách này nước miếng sẽ chảy thẳng vào bao 
tử của bạn. 

When you sit in this position, you want fo 
make your breath even. You should always 
breathe at the speed at all trmes. Breathe and 
and breathe out naturally, not to force 
yourself with a long breath-in, or breath-out: 
Khi ngồi trong tư thế này, bạn nên thở đều 
đặn. Bạn nên thở với cùng một nhịp thở trong 
mọi lúc. Thở vào và thổ ra dài hay ngắn là 
tùy nơi thơi thở của bạn, chứ đừng gò ép. 
'When sitting in this position, don”t be afraid of 
the pain. Perhaps you can sit for half an hour 
before the pain starts, but when 1t does appear 
you should be patient. The more you feel 
paInful, the more you should be patient. If you 
are patient enouph, sooner or later, you ll be 
able to sit for an hour, two hours, or even 
longer. And If you confinue fo practice sitting 
meditation In this position day in and day out, 
you will experilence a “sfate of ease” and 
eventually you will obtain the samadhi power: 
Khi ngồi trong tư thế này, bạn đừng sợ bị đau. 
Có lẽ bạn sẽ không cẩm thấy đau sau khi đã 
ngồi trên nửa giờ, nhưng khi chân bắt đầu 
đau, bạn nên kiên nhẫn. Càng đau càng kiên 
nhẫn. Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì chẳng bao 
lâu sau bạn có thể ngồi một giờ, hai giờ, hay 
lâu hơn nữa. Và nếu bạn tiếp tục tu tập từ 
ngày này qua ngày khác, bạn sẽ đạt được 
trạng thái “khinh an” và cuối cùng bạn sẽ đạt 
được định lực—See Meditation. 

(sk): Hoa Đức Bồ Tát—-Lotus- 


backwards or forwards. Do not swing to the Brillance Bodhisattva, translated as Lotu-Virtue, 


3315 


name of Subhavyuha when Incarnated as a 
member of Sakyamuni`s retinue—Vị Bồ Tát của 
Hoa Sen sáng chói, tên của Diệu Trang Nghiêm 
khi còn là một thành viên trong thân quyến của 
Phật Thích Ca Mâu NI. 

Padmavati (skt) Padmapani (p): Liên Hoa (vợ 
vua A dục). 

Padma Victory Thus Come One: Ba Đầu Ma 
Thắng Như Lai—According to the Earth Store 
Bodhisattva Sutra, Chapter 9, the Buddha taught: 
“In the past, a Buddha named Padma Victory Thus 
Come One appeared ¡n the world. lf a man or 
woman hears this Buddha”s name, as It passes 
through his or her ear faculty, that person wIll be 
reborn one thousand times In the six desire 
heavens. How much more wIll this be true 1ƒ he or 
she sincerely recites the name of that Thus Come 
One.”—Theo Kinh Địa Tạng Bồ Tát, phẩm thứ 
chín, Đức Phật dạy: “Lại về thuở quá khứ, có đức 
Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. 
Như có người nam người nữ nào, nghe danh hiệu 
của đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người nầy sẽ 
được một ngàn lần sanh lên sáu tầng trời dục giới, 
huống nữa là chí tâm xưng niệm!” 
Padmavimana (skt): Liên Hoa Cung Điện —The 
lotus-palace. 

Padmavrichabhavikramin (skt): Hoa Túc An 
hành Phật. 

Paean of joy: Vui mừng về sự tự thắng 
Paganism (n): Tà giáo—Heterodox doctrine. 
Pageant (n): Hoạt cảnh. 
Pagoda (n): Chùa. 

l) Caltya (skÐ—Sepulchral 
Shrine—Chế đa (tháp mộ). 
Sangharama (skÐ—Chùa—Temple— 
Monastery—Architectural style that became 
popular in East Asian Buddhism, believed to 
have been derived from the Indian Buddhist 
Stupas. There 1s also another speculation that 
the term “pagoda” may have derived from the 
Sri Lankan term for “Stupa, dagaba.” The 
pagoda style 1s attested in China as early as 
the fifth century. The basic design consIsts of 
a cenfral axis with three or more eaves (mái 
chùa), which become gradually smaller from 
bottom to top. Pagodas, like stupas, are offten 


Immonumenft—— 


2) 


bullt to house the remains of deceased 
Buddhist masters—Một kiểu kiến trúc trở 
thành phổ cập tại các xứ Phật giáo Đông Á, 
người ta tin rằng kiểu kiến trúc này lấy từ các 
tháp Phật ở Ấn Độ. Cũng có một lối suy diễn 
khác là từ “Pagoda” có lẽ được lấy từ từ ngữ 
Sri Lanka dùng để chỉ tháp “dagaba.” Kiểu 
chùa sớm sủa nhất ở Trung quốc được thừa 
nhận là từ thế kỷ thứ 5. Kiểu căn bản gồm 
trục chính với ba mái, mà về sau trên nóc trở 
nên nhỏ dần. Các ngôi chùa, cũng giống như 
các ngôi tháp, thường được xây dựng để thờ 
cốt của những vị sư Phật giáo. 





Pagoda adorned with gems: Stupa for precious 
things or relics—Bảo tháp. 
Pagodas and temples: Tháp miếu. 


Pahana-sanna (p): Perception of abandoning— 
Đoạn Tưởng—Đoạn Trừ Tưởng—See Eive 
perceptions of making for maturity of liberation, 
and S1x perceptions conducIve to penetrafion. 

Pai Chang Huai Hai: Bách Trượng Hoài Hải— 
He was born in 720 A.D., a Dharma successor of 
Ma-Tsu Tao-I (ap—Baso Doitsu 709-788) and 
one of the most influential Chinese Zen masters. 
He was an outstanding Zen master, the first to 
establish the Zen community in China with precise 
rules and regulations and the emphasis on manual 
labor. He 1s best known for his rules for the 
conduct of monks in Ch°an monasteries, the Pure 
Rule of Pai Chang (Pai Chang Ch'ing Kuel). His 
rules emphasize the Iimportance of both  dally 
sitting meditation and manual work. He 1s credited 
with first enunciating (phát biểu) the famous 
Ch”an dictum (cách ngôn), “A day without Work 1s 
a day without food.” With this emphasis on self- 
sufficilency, Ch?an monks no longer followed the 
Indian paradigm (dạng thức) of relying primarily 
on alms received by begging. However, Pai Chang 
reftained the alms round, not to beg for food, but as 
an exercise In humility. He died in 814 A.D— 
Bách Trượng Hoài Hải sanh năm 720 sau Tây 
Lịch, Pháp tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Ông là vị 
thiền sư đầu tiên thiết lập một cộng đồng tự viện 
ở Trung Quốc với những luật lệ quy củ rõ ràng và 
nhấn mạnh đến việc lao động chân tay trong nhà 
thiển. Ông nổi tiếng qua quyển Bách Trượng 
Thanh Quy. Quy luật của ông nhấn mạnh đến sự 


3316 


quan trọng của việc thiển tọa mỗi ngày và lao tác 

trong tự viện. Người ta cho rằng ông là người đầu 

tiên phát biểu câu cách ngôn trứ danh trong nhà 

Thiển: “Một ngày không lao tác trong tự viện là 

một ngày không ăn.” Với sự nhấn mạnh về tự túc 

này, Thiền Tăng ở Trung Hoa không còn theo 
dạng thức Ấn Độ là lệ thuộc chính yếu vào sự 
cúng dường qua việc khất thực. Tuy nhiên, Bách 

Trượng vẫn duy trì việc khất thực, không phải để 

xin thức ăn, mà để tu tập hạnh khiêm cung. Ông 

tịch vào năm 814 sau Tây Lịch. 

* One day Pai-Zhang accompanied Ma-Tzu on 
a walk. A flock of wild ducks flew past them. 
Ma-Tzu said: “What's that?” Pai-Zhang said: 
“Wind ducks.” Ma-Tzu said: “Where”d they 
øo?” Pai-Zhang said: “They flew away.” Ma- 
Tzu then twisted Pai-Zhang”s nose so hard 
that he cried out. Ma-Tzu said: “So you say 
they've flown away!” Upon hearing these 
words, Pai-Zhang attaned enliphtenment. 
Returning to the attendant's room, Pai-Zhang 
cried out loudly. One of the other attendants 
asked Pai-Zhang: “Are you homesick?” Pa 
Zhang said: “No.” The attendant said: “Did 
someone curse at you?” Pai-Zhang said: 
“No.” The attendant said: “hen why are you 
crying?” Pai-Zhang said: “Master Ma twisted 
my nose so hard that the paln wWas 
unbearable.” The attendant said: “What did 
you do that offend him? Pai-Zhang said: “You 
go ask him.” The attendant went to Ma-Tzu 
and said: “What did the attendant Huai-Hai do 
to offend you? He 1s In his room crying. 
Please tell me.” The great teacher said: “He 
himself knows. Go ask him. The attendant 
returned to Pai-Zhang”s hut and said again: 
“The master says that you already know, so Ï 
should come here and ask you.” Thereupon 
Pai-Zhang lauphed out loud. The attendant 
said: “A moment ago you Were crying, so why 
are you lauphing now?” Pai-Zhang said: “My 
cryng moment ago 1s the same as my 
laughing now.” The attendant was bewildered 
by Pai-Zhangs behavior Is there any 
connection In any possible way between the 
washing of the dishes and the blowing out a 
candle and the twisting of the nose? We must 
say with Yun-Men: “If there Is none, how 


could they all come to the realization of the 
tuth of Zen? Ilf there 1s, what Inner 
relalionship 1s  there? What 1s this 
enlightenment? What new point of viewing 
things 1s this? So long as our observation 1s 
limied to those conditions which preceded 
the opening of a disciple”s eye we cannot 
perhaps fully comprehend where lies the 
ultimate 1ssue. They are matfers of everyday 
Occurrence, and 1f Zen lies obJectively among 
them, every one of us Is a master before we 
are told of it. This 1s partly true because there 
1s nothing artificially constructed in Zen, but If 
the nose 1s to be really twisted or the candle 
blown out in order to take scale off the eye, 
Oour attention must be directed inwardly to the 
working of our minds, and it will be there 
where we are flying geese and the washed 
dishes and the blown-out candle and any other 
happenmngs that weave out Infiniely 
varlegated patterns of human life—Một hôm 
sư theo hầu Mã Tổ đi dạo, thấy một bây vịt 
trời bay qua, Mã Tổ hỏi: “Đó là cái gì?” Sư 
thưa: “Vịt trời.” Mã Tổ hỏi: “Bay đi đâu?” Sư 
thưa: “Bay qua.” Mã Tổ bèn nắm lỗ mũi của 
sư mà vặn mạnh một cái, đau quá sư la thất 
thanh. Mã Tổ bảo: “Lại nói bay qua đi.” Ngay 
câu ấy sư tỉnh ngộ. Trở về phòng thị giả. Sư 
khóc lóc thẩm thiết, những người chung 
phòng nghe được bèn hỏi: Huynh nhớ cha mẹ 
phải không?” Sư đáp: “Không.” Bị người ta 
mắng chữi phải không? Sư đáp: “Không.” Vị 
sư hỏi: Vậy tại sao lại khóc?” Sư đáp: “Lỗ 
mũi tôi bị Hòa Thượng kéo đau thấu xương.” 
VỊ thị giả kia lại hỏi: “Có nhơn duyên gì 
không khế hội?” Sư đáp: “Đi hỏi Hòa Thượng 
đi.” Vị thị giả ấy tới hỏi Hòa Thượng rằng: 
“Thị giả Hoài Hải có nhơn duyên gì chẳng 
khế hội, mà đang khóc ở trong phòng, xin 
Hòa Thượng vì chúng con mà nói.” Mã Tổ 
bảo: “Y đã khế hội, các ngươi tự hỏi lấy y.” 
Vị thị giả lại trở về phòng hỏi: “Hòa Thượng 
nói huynh đã hội, nên bào chúng tôi về hỏi 
huynh.” Sư bèn cười Hả! Hả! Các vị ấy bảo: 
“Vừa rồi khóc sao bây giờ lại cười.” Sư đáp: 
“Vừa rồi khóc bây giờ cười cũng vậy thôi.” 
Các vị ấy mờ mịt không hiểu gì cả. Theo 
Thiền sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập 


3317 


⁄ h4 ⁄ 11A ^ ` ^ .. ⁄ ^ 
l, có thể có liên hệ nào không giữa các câu *# 


chuyện rữa chén của chú tiểu, thổi tắt ngọn 
đèn và vặn tréo lổ mũi trên? Ta phải nói như 
Vân Môn Văn Yến: “Nếu không có gì hết, thì 
làm sao những người ấy đạt được lý Thiển? 
Nếu có thì mối thân thuộc ra sao? Cái ngộ ấy 
là gì? Cái nhãn quan mới thấy là gì? Hễ sự 
quan sát của ta còn bị giới hạn trong những 
điểu kiện của trước thời mở con mắt đạo, có 
lẽ ta không bao giờ thấy được đâu là chỗ rốt 
ráo kết thành. Đó toàn là việc diễn ra hằng 
ngày, và nếu khách quan Thiển nằm ở chỗ 
thường nhật ấy thì mỗi chúng ta đều là Thiển 
sư hết mà không biết. Điều nầy rất đúng bởi 
lẽ không có cái gì giả tạo được xây dựng 
trong đạo Thiền, nhưng phải có cái vặn mũi, 
có cây đèn bị thổi tắt, thì mắt chúng ta mới 
lột hết vẩy cá, và ta mới chú ý đến bên trong, 
và hướng đến sự động dụng của tâm thức; và 
chính tại đó tiềm ẩn mối liên hệ mật thiết 
giữa sự thổi tắt đèn hay cái vặn mũi cũng như 
vô số những việc khác dệt thành tấm màn thế 
sự của loài người chúng ta. 

The next day Ma-Tzu went into the hall to 
address the monks Just when the monks had 
finished assembling, bai-Zhang rolled up his 
siing mat. Ma-Tzu got down from his cha1r 
and Bai-Zhang followed him to the abbot”s 
room. Ma-Tzu said: “Just now I hadn't said a 
word. Why did you roll up your sitting mat?” 
Bai-Zhang said: “Yesterday the master 
pamnfully twisted my nose.” Ma-Tzu said: “Ts 
there anything special about yesterday that 
you ve noticed?” Bai-Zhang said: '““Today, my 
nose doesnt hurt anymore.” Ma-Tzu said: 
“Then you really understand what happened 
yesterday.” Bai-Zhang then bow and went 
out—Hôm sau Mã Tổ vừa lên tòa, chúng 
nhóm họp xong. Sư bước ra cuốn chiếu, Mã 
Tổ xuống tòa, sư theo sau đến phương trượng. 
Mã TỔ hỏi: “Ta chưa nói câu nào, tại sao 
ngươi cuốn chiếu?” Sư thưa: Hôm qua bị Hòa 
Thượng kéo chót mũi đau.” Mã Tổ bảo: 
“Hôm qua ngươi để tâm chỗ nào?” Sư nói: 
“Chót mũi ngày nay lại chẳng đau.” Mã Tổ 
bảo: “Ngươi hiểu sâu việc hôm qua.” Sư làm 
lễ rồi lui ra. 


One day he entered the hall to preach the 
Buddha-Dharma. But he merely walked 
forward a few sfeps, stood still, and opened 
his arms, then returned to his room. His 
disciples came to ask for the reason, he said: 
“Thafs all of the great principle of 
Buddhism.—Một hôm, sư thượng đường 
thuyết pháp. Nhưng sư chỉ bước tới vài bước, 
đứng yên, rồi mở rộng vòng tay ra, rồi trở về 
phương trượng. Sau đó đệ tử vào hỏi thì ngài 
trả lời: “Đó, đại nghĩa của pháp Phật chỉ là 
vậy.” 

Foremost among them Bai-Zhang”s students 
were Huang-Bo and Kui-Shan. One day Bai- 
Zhang saild to the congregaton: “The 
Buddhadharma 1s not a trifling matter. 
Formerly great Master Ma-Tzu shouted so 
loudly that Ï was deaf for three days.” When 
Huang-Bo heard this, he stuck out his tongue. 
Bai-Zhang said to him: “In the future, will you 
carry on Ma-Tzu”s Dharma?” Huang-Bo said: 
“Theres no way I could do so. Today, 
because of what you”ve said, ve seen Ma- 
Tzus great function, but I still haven”t 
glimpsed Ma-Tzu. If I cary on Ma-Tzu's 
teaching by half, then our descendants wIll be 
cut off.” Bai-Zhang said: “Just so! Just so! The 
one who 1s his teacher”s equal has diminished 
his teacher by half  Only a student who 
surpasses his teacher can transmit his 
teacher”s teaching. So how does the student 
Ssurpass the Huang-Bo  then 
bowed—Trong số những đại đệ tử của Bách 
Trượng có Hoàng Bá và Qui Sơn. Một hôm 
Bách Trượng bảo Tăng chúng: “Phật pháp 
không phải là việc nhỏ, lão Tăng xưa bị Mã 
Tổ nạt đến ba ngày lổ tai còn điếc.” Hoàng 
Bá nghe nói bất giác le lưỡi. Bách trượng 
bảo: “Con về sau nầy thừa kế Mã Tổ chăng?” 
Hoàng Bá thưa: “Không. Nay nhơn Hòa 
Thượng nhắc lại, con được thấy Mã Tổ đại 
cơ, đại dụng, nhưng vẫn không biết Mã Tổ. 
Nếu con thừa kế Mã Tổ, về sau mất hết con 
cháu của con.” Bách Trượng bảo: “Đúng thế, 
đúng thế, thấy bằng với thây là kém thầy nửa 
đức, thấy vượt hơn thầy mới kham truyển 
trao. Con hẳn có cái thấy vượt hơn thầy.” 
Hoàng Bá liên lễ bái. 


teacher?” 


3318 


Every day when Zen master Bai-Zhang spoke 
1n the hall, there was an old man who would 
atend along with the assembly. One day 
when the congregation had departed, the old 
man remained. Bai-Zhang asked him: “Who 
are you?” The old man said: “Ïm not a 
person. Formerly, during the age of Kasyapa 
Buddha, I was the abbot of a monastery on 
this mountain. At that time a student asked 
me: “Does a great adept fall Into cause and 
effect?” I answered: “A great adept does not 
fall into cause and effect.” Thereafter, for five 
hundred lifeimes [ve been reborn 1m the 
body of a fox. Now I ask that the masfter say a 
turning phrase In my behalf, so that I can shed 
the fox's body. Bai-Zhang said: “Ask the 
question.” The old man said: “Does a great 
adept fall into cause and effect or not?” Bai- 
Zhang said: “A great adept 1s not blind to 
cause and effect.” Upon hearing these words, 
the experienced unsurpassed 
enliphtenment. He then said: “NÑow I have 
shed the body of a fox. I lived behind the 
mountain. Please provide funeral services for 
a monk who has died.” Bai-Zhang then 
instructed the temple director to tell the 
monks to assemble after the next meal for 
funeral all 
mystified by this, because there was no one 
who was IÏÌl in the temple Infirmary, so how 
could this be? After the meal, Bai-Zhang 
1nstructed the monks to assemble beneath a 
grofto behind the mountain. He then brought 
out the body of a dead fox on his sfaff, and 
proceeded cremate 1t  according 
established ritua—Mỗi ngày Bách Trượng 
thượng đường dạy chúng, có một ông già theo 
chúng nghe pháp. Hôm nọ, chúng ra hết chỉ 
còn ông già không đi, sư hỏi: “Ông là người 
gì?” Ông già thưa: “Con chẳng phải là người. 
Thời quá khứ thuở Đức Phật Ca Diếp, con 
làm Tăng ở núi nầy, nhơn học trò hỏi: “Người 
đại tu hành có còn rơi vào nhơn quả chăng?” 
Con đáp: “Không rơi vào nhơn quả.” Do đó 
đến năm trăm kiếp đọa làm thân chồn. Nay 
thỉnh Hòa Thượng chuyển một câu cho con 
thoát khỏi thân chỗn. Bách Trượng bảo: “Ông 
hỏi đi.” Ông già hỏi: “Người đại tu hành có 


old — man 


services. The monks were 


{O {O 


rơi vào nhân quả hay không?” Bách Trượng 
đáp: “Người đại tu hành không lầm (không 
mê mờ) nhơn quả.” Ngay câu nói ấy, ông già 
đại ngộ, làm lễ thưa: “Con đã thoát thân 
chồn. Con ở sau núi, dám xin Hòa Thượng lấy 
lễ mà an táng như một vị Tăng. Sư vào trong 
kêu duy na đánh kiểng bảo chúng ăn cơm 
xong đưa đám một vị Tăng, đại chúng nhóm 
nhau bàn tán “Đại chúng đều mạnh, nhà 
dưỡng bệnh không có người nào nằm, tại sao 
có việc nây?” Sau khi cơm xong, sư dẫn 
chúng đến hang núi phía sau, lấy gậy khơi lên 
thấy xác một con chồn vừa chết, bèn làm lễ 
thiêu như một vị Tăng. 

* The master died on the seventeenth day of 
the first month in 814. He received the 
posthumous  tle “Zen Master Great 
Wisdom.” His stupa was named “Great 
Treasure Victorious Wheel.”—Thiển sư Bách 
Trượng thị tịch ngày mười bảy tháng giêng 
năm 814. Sau khi thị tịch sư được vua ban 
hiệu “Đại Trí Thiển Sư: và tháp hiệu “Đại 
Bảo Thắng Luân.” 

Pai Lien Tsung: Bạch Liên Giáo—A_ society 

formed early in the fourth century A.D. by Hui- 

Yuan, who with 123 notable, literati, swore to a 

life of purity before the Image of Amitabha, and 

planted white lotuses in symbol. The White Lotus 

Congregaton composed of more than 3,000 

Buddhists. Among them, 123 were honored as the 

Vitruous and eighteen of them were considered as 

the Highest Virtues. They were often referred as 

Đông Lâm Temples Eighteen Greatly Virtuous 

Beings. In the twelfth century, a group named 

“Pai-Lien-Tsung” founded by Mao Tzu-Yuan, a 

Tien T”ai monk who became Interes(ed In the 

teachings of Hui-Yuan (334-416) and the Ch'ing 

Tu traditon. The White Lily SocIety, set up near 

the end of the Yuan dynasty, announcing the 

coming of Maitreya, the opening of his white lily, 
and the day of salvation at hand. It developed Into 

a revolution which influenced the expulsion of the 

Mongols and establishment of the Ming dynasty. 

Under the Ch”ing dynasty 1t was resurrected under 

a Variety of names, and caused varIous uprIsinøs. 

The society included monks, nuns, and laypeople, 

whose collective goal was to be reborn in 


3319 


Amitabha's Pure Land of Sukhavat. Its members 
engaged In a daily recitaion of penance and 
performed good works in order to accumulate 
good karmas necessary for rebirth in Sukhavati. 
They followed a strict vegetarian diet, and also 
avoid wine, milk, and five pungent roofs (onions, 
leeks, etc.). They were accused of worshipping 
demons and banned, but the group survived, 
becoming a secret society—Do Pháp Sư Huệ Viễn 
đời nhà Tấn thành lập vào khoảng đầu thế kỷ thứ 
tư sau Tây Lịch. Ông cùng 123 vị khác thể trước 
bàn thờ Phật để tu Tịnh Độ Tây Phương, và trồng 
sen trắng làm biểu tượng. Bạch Liên Xã quy tụ 
hơn 3.000 người, trong đó có 123 vị được tôn là 
bậc Hiển. Trong số 123 bậc Hiển lại có 1§ bậc 
Thượng Thủ gọi là Đông Lâm Thập Bát Đại Hiển. 
Đến thế kỷ thứ 12, một nhóm mang tên Bạch Liên 
Giáo được Mao Tzu Yuan sáng lập. Một giáo phái 
(có thể là tà giáo?), được thành lập vào cuối đời 
nhà Nguyên, nói rằng Phật Di Lặc sẽ hạ sanh với 
bông sen trắng nở, và ngày cứu đời. Giáo phái 
nầy phát triển thành một cuộc cách mạng ảnh 
hưởng đến sự đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi 
Trung Hoa và sự thiết lập Minh Triều về sau nầy. 
Dưới thời nhà Thanh, giáo phái nầy sống lại dưới 
những tên khác nhau (Thanh Thủy, Bát Quái, 
Vinh Hoa, Hồng Dương, Bạch Dương, Thanh 
Liên, Hồng Liên) và đã gây ra những cuộc nổi 
dậy chống Thanh Triều. Nhóm này bao gồm cả 
Tăng, Ni và Phật tử tại gia, với một mục đích 
chung là vãng sanh về cõi nước Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà. Hội viên tụng kinh và làm điểu 
thiện mỗi ngày để kết tập thiện nghiệp cần thiết 
để vãng sanh Cực Lạc. Họ ăn chay, không uống 
rượu, không uống sữa, không ăn ngũ tân. Họ bị 
cáo buộc là thờ ma quỷ và bị cấm đoán, nhưng 
hội vẫn tổn tại và nên trở thành hội kín. 

Pai Ma Tsu: Bạch Mã Tự _—Whie Horse 
Monastery, one of the oldest Buddhist monasferies 
1n China, probably has been built on the model of 
the Indian Jetavana retreat some time around the 
first century—Một trong những ngôi chùa cổ nhất 
ở Trung Quốc, có lẽ được xây dựng vào thế kỷ 
thứ nhất phỏng theo mô hình của Trúc Lâm Tịnh 
Xá ở Ấn Độ. 

Pai-Yueh-T?ien: Bạch Lạc Thiên—Pai Yueh- 
Tlen was a great poet during the T”ang dynasty. 


When he was a governor 1n a district, there was a 
Zen master who was living within his jurisdiction 
popularily known as the “Bird”s Nest,” for he used 
{O practice his meditation on a seat made of 
thickly growing branches of a tree. Seeing this 
Pai-Yueh-T”ien told the Zen master: “What a 
dangerous seat you have up in the tree! Yours 1s 
far worse than mine, retorted the master. PaiI- 
'Yueh-T”ien responded: “[ am the governor of this 
district and I don”t see what danger there 1s in 1t.” 
“Then you dont know yourselft When your 
passions burn and your mind 1s unsteady, what 1s 
more dangerous than that?” Pai-Yueh-T”ien then 
asked: “What is the teaching of Buddhism?” The 
master recited this famous sfanza: 

“Not to commit evils, 

To practice all good, 

And to keep the heart pure, 

Thịs the teaching of the Buddhas. 
Pai-Yueh-T”ien, however, protested: “Any child 
three years old can know and say that.” “Yes, any 
chid three years old may know and say 1t, but 
even an old man of eighty years finds it difficult to 
practice.” So concluded the Zen master up In the 
tree—Một nhà thơ lớn đời nhà Đường. Khi làm 
quan, trong huyện có một thiền sư nổi tiếng với 
biệt danh là Ô Sào Thiển Sư, vì sư thường hay tọa 
thiển trên các cành cây chi chít. Thấy vậy Bạch 
Lạc Thiên bèn bảo vị thiển sư: “Chỗ thầy ngôi 
trên cây thật là nguy hiểm.” Sư đáp: “Chỗ của 
ông còn nguy hiểm hơn nhiều.” Bạch Lạc Thiên 
đáp lại: “Tôi là quan tri huyện, tôi thấy chỗ ấy có 
sì là nguy hiểm?” Sư đáp: Vậy là tại ông không 
biết đó thôi. Khi lòng dục ông bừng lên và tâm 
ông không vững, thì còn gì nguy hiểm hơn?” Thế 
rồi Bạch Lạc Thiên lại hỏi tiếp: Phật giáo dạy 
điều gì?” Sư tụng bốn câu kệ nổi tiếng: 

“Không làm các điều ác, 

Lầm các điều lành, 

Giữ tâm ý trong sạch, 

Ấy lời chư Phật dạy.” 
Tuy nhiên, Bạch Lạc Thiên phản đối nói rằng: 
“Cái đó đứa trẻ lên ba cũng biết và nói được.” 
Thiển sư ngồi trên cây bèn đáp lại: “Ờ thì đứa trẻ 
lên ba cũng biết và nói được, nhưng ông lão tám 
mươi vẫn chưa làm được.” 


3320 


Païin (n): Distress—Pain—Physical suffering— 
Đau đớn về thể xác. 

Pains arising from a life of ïillusion: Hoặc 
Nghiệp Khổ--lllusion, accordant action, and 
suferine—The pains arising from a liíe of 
1llusion, such as greed, hatred, ignorance—Các 
phiền não như tham, sân, si thì gọi là hoặc; những 
việc làm thiện ác y vào cái hoặc nầy gọi là 
nghiệp; lấy nghiệp nầy làm nhân sinh tử niết bàn 
gọi là khổ. 

Pain of being eaten by a garuda, a dragon- 
eating bird: Khổ đau vì bị garuda (loài chim hay 
ăn thịt rồng) ăn thị —See Three kinds of burning. 
Pain of death: Tử khổ—See Suffering of death. 
Pain of disasters: The pain of disasters, i.e., 
violent winds, which take away Jeweled clothes 
and ornaments—Khổ đau vì tai ương làm tiêu tan 
trang sức áo quần—See Three kinds of buming. 
Pain and emptiness: Misery and unreality— 
Khổ không. 

Pain of the heat: The pain of hot wind and sand 
being blown against the skin—Khổ đau vì ngoại 
nhiệt làm nóng cháy da—See Three kinds of 
burning. 

Pains of life: Trần lụy The passion-karma 
which entangles the mind—Những khổ lụy của 
cuộc đời. Nghiệp của dục vọng làm rối loạn tâm 
trí. 

Pain or pleasure resulting in this life from 
the pracfices of a previous life: Báo quả—Hậu 
quả khổ đau hay vui sướng (khổ lạc) trong kiếp 
nầy do từ những nhân hay hành động thiện ác của 
kiếp trước—See Two kinds of fruit or karma. 

Pain of the senses: Đau khổ cảm quan—Sự đau 
khổ của thân thể. 

Pain of wisdom-life being killed by the five 
desires: Khổ đau vì bị ngũ dục giết chết huệ 
mạng—See Three kinds of burning. 

Painful (a): Đau thương. 

Painful feeling: Dukkha vedana (p)—Painful— 
Suffering feeling—Unpleasant feeling—Khổ 
thọ—See Three dharmas (XXII), and Three states 
Of sensation (II). 

Painful in the present and brings painful 
future results: Dukkha-vipakam (p)—Hiện tại 


khổ và tương lai quả báo khổ—See Four ways of 
undertaking Dhamma. 

Painful in the presenf and brings pleasant 
future results: Sukha-vipakam (p)—Hiện tại khổ 
và tương lai quả báo lạc—See Four ways of 
undertaking Dhamma. 

Painful progress with quick comprehension: 
Khổ Hành Tốc Chứng —See Four kinds of 
progress (A). 

Painful progress with slow comprehension: 
Khổ Hành Trì Chứng—§ee Four kinds of progress 
(A). 

Painfulness of pain: Dukkha-dukkhata (skÙ— 
Pain produced by misery or paIn; suffering arising 
from external circumstances, 1.e. famine, storm, 
sickness, torture, etc. In short, this 1s a kind of 
suffering sensation caused by bodily pain—Khổ 
khổ, những đau đớn gây bởi hoàn cảnh bên ngoài 
như đói khát, gió bão, bệnh hoạn, hay hành hạ, 
vân vân. Nói tóm lại, đây là loại khổ thọ gây đau 
đớn cho thân xác. 

Painstakingly: Một cách thận trọng. 

Painting of a rock: Họa Thạch—A painting of a 
rock (though the water of the water-colour rapidly 
disappears, the painting remains). 

Pair bands: Uyên Ban—To stand facing each 
other when reciting sutras—Đứng thành hàng đối 
mặt nhau lúc tụng kinh, như kiểu chim uyên đậu. 
Pair of parallel sentences: Cặp câu đối song 
SONE. 

Pair of wings: Nhị Dực—Một cặp cánh. 

1) Charity: Bố thí. 

2) Wisdom: Trí huệ. 

Pajapati Gotami: Bà Ma ha Ba Xà Ba Đề Kiểu 
Đàm NI—Siddhattha”s step-mother. 

Pala (skt)—Người bảo hộ—Keeper—Guardian— 
'Warden. 

Pajra: Ba Di La Đại Tướng—See Twelve spirits 
connected with the Master of Healing. 

Pakahu (p): Lửa bát gia bồ. 

Pakasati (p): Vyaktaya (skt—Thị hiện—Bày tỏ 
ra ngoài—To manIfest—To make manIfest. 
Pakhudha Kaccayana (skt): A contemporary of 
the Buddha. He is probably Kakuda Katyayana as 
mentioned in the Prasnopanisad. He and his views 


3321 


are also referred to in the Suyagada, the Second 
Book of the Shvetambara Jaina Canon. His 
doctine may be He 
advocated a theory of the universe, according to 
which 
According to him, there are seven elements which 
are Iimmutable, and do not In any way contribute 
to pleasure or pain. The body 1s ultimately 
dissolved ¡mnto these seven eternal elements 
Pakhudha Kaccayana là người đương thời với Đức 
Phật có lẽ tên là Kakuda Katyayana như đã được 
nói đến trong Prasnopanisad. Ông này và các 
quan điểm của ông cũng đã được nhắc đến trong 
kinh “Suyagada,” cuốn thứ hai trong bộ kinh Kỳ 
Na (Shavetambara). Chủ thuyết của ông có thể 
gọi là “Vô Thường Luận” (Asasvatavada). Theo 
ông thì có bảy yếu tố không bị biến đổi tạo nên cơ 
thể, các yếu tố này không liên quan gì đến sự gây 
ra vui sướng hay buôn khổ. Thân xác cuối cùng sẽ 
tan ra thành bảy yếu tố vĩnh cửu đó. 


called  Asasvatavada. 


It was either eternal or non-eternal. 





Pakka (p): Name of a monk mentioned ¡n the 
Theragatha. One day, Venerable went out to the 
village for alms, he sat down beneath a tree. 
There he saw a hawk seized some flesh and flew 
up Into the sky. Seeing this, many other hawks 
chased It to attack, made It drop the meat. Another 
hawk grabbed the fallen meat, and was plundered 
by another. Venerable Pakka thought: “Just like 
that meat are worldly desires, common to all, full 
of pain and woe.” After that Venerable Pakka 
meditated deeply on these Issues and eventually 
realized the ¡insipht and won Arahantship—Tên 
của một vị Tỳ Kheo được nói đến trong Trưởng 
Lão Thi Kệ. Một ngày nọ, Tỳ Kheo Pakka vào 
làng khất thực, ngài ngồi dưới một gốc cây. Từ 
đây ngài thấy một con diều hâu chụp được một 
miếng thịt bay vụt lên không. Thấy vậy nhiều con 
diều hâu khác đuổi theo tấn công dành miếng thịt, 
làm cho con diểu hâu kia phải nhả rớt miếng thịt 
xuống đất. Một con diễểu hâu khác bay tới đớp 
miếng thịt vừa rớt xuống đất. Tỳ Kheo Pakka suy 
nghĩ: “Dục lạc chẳng khác nào miếng thịt kia, thật 
thông thường giữa thế gian đầy khổ đau phiền não 
này.” Sau đó Tỳ Kheo Pakka thiền định thật sâu 
vào những vấn để này, cuối cùng ngài đắc thắng 
trí và quả vị A La Hán. 

Pala (skt): Bát La—Bà la—Ba La. 


I1) Keeper: Người bảo hộ—Guardian—Warden. 


2) A particular measure or weightf, interpreted as 
four ounces: Một đơn vị đo lường tương đương 
với bốn lạng. 

3) Supportive recifation: Hộ niệm. 

4) Elesh: Thịt sống—Meat. 

Palace: Caitya (skU——Hall—Lectuire room— 


Temple—Điện (cung điện)—Giảng đường trong 
tự viện. 
Palace of darkness: Hades—Minh Phủ (cung 
điện nơi âm phủ hay địa ngục). 
Palace of devas: Devapura (skt—Abode of the 
gods—Thiên Cung. 
I) The deva bow: Cung của cõi trờ—The 
rainbow. 
2) Devapura: Devaloka—The abode of the 
øods—Heavenly palace. 
The six celestial world situated above the 
Meru, the the 
Brahmalokas: Cung trời thứ sáu nằm trên núi 
Tu Di, giữa thế giới và Phạm Thiên giới. 
Palace of the devas of lipht and sound: 
Abhasvaras (skÙ—Cung Điện Quang Âm Thiên— 
See Four Imperishables. 
Palace of Dharma: Lâu đài Chánh Pháp. 
Palacee of Enlightening Beings: The 
determination 1s a palace of Enlightening Beings 
because they never forget i—Bồ Đề tâm là cung 
điện của Bồ Tát vì hằng không quên mất —See 
Ten kinds of palace of great enliphtening beIngs. 
Palace of Great Enliphtening Beings: Cung 
điện của chư Đại Bồ Tát—According to The 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, 
ten kinds of palace of great enlightening beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
coronaton by truth and freedom of spiritual 
powers In all worlds—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười cung điện. Chư 
Bồ Tát an trụ trong đây thời được pháp quán đẳnh 
nơi tất cả thế gian thần lực tự tại—See Ten kinds 
of palace of great enlightening beings. 
Palace of the Vairocana 
Garbhadhatu: Kim cang pháp giới cung. 


3) 


between earh and 


there are 


in the 
Palace womb: Cung Thai—The palace womb, 
where those who call on Amitabha but are in 
doubt of him are confined for 500 years, devoid of 


3322 


the riches of Buddha-truth, ti born into th Pure 
Land—Thai cung nơi những người niệm Phật vãng 
sanh mà còn nghi ngờ nơi Đức Phật A Di Đà sẽ 
được về ở tại đây trong 500 năm cho đến khi đủ 
công đức sanh về Tịnh Độ. 

Palace womb for doubfers outside 
Amitabha”s heaven: Nghi Thành Thai Cung— 
The palace womb for doubfers outside Amitabha”s 
heaven, or those who call on him but are 1n doubt 
of him (where all doubters of Amitabha) are 
confined for 500 years until fit to enjoy his 
paradise (born into the Pure Land)—Vùng biên 
địa quốc độ của Đức Phật A Di Đà có một tòa 
cung điện gọi là “Nghi Thành Thai Cung,” nơi trú 
ngụ của những người đã vãng sanh mà trong lòng 
còn nghi ngờ Đức A Di Đà. Họ sẽ ở đây 500 năm 
mà không nghe thấy Tam Bảo. 

Palada (skt): A flesh-eater or a raksasa—Loài ăn 
thịt sống. 

Paladharma (skt): Dharmapala (skt—Hộ pháp 








—Protect or mainaimn the Buddha-truth— 
Protectors of the Dharma. **See Dharma 
DrOft€ctor. 


Palasa (skQ: Ba La Xa Hoa—According to 
Professor Soothill in The Dictonary of Chinese- 
English Buddhist Terms, palasa is the name of a 
blossom of a tree with green leaves and red 
flowers, whose sap 1s used to dye fabric stuff. Ïts 
flowers are said to be black before sunrise, red 
during the day, and yellow after sunset—Theo 
Giáo Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Palasa là tên của một loại hoa của một loại 
cây ở Tây Vực, lá xanh, hoa có ba sắc. Khi mặt 
trời chưa mọc thì màu đen, mặt trời trưa thì mầu 
đỏ, mặt trời lặn thì màu vàng. Nước cây rất đỏ 
dùng làm thuốc nhuộm. 

Palestine (n): Dân Pa-lét-tin. 

Pali: Phạn ngữ Ba Li-One of the basic 
languages In which the Buddhist tradiion 1s 
preserved. The language adopted by the 
Theraveda for the preservation of the Dharma. 
Pali is derived from an ancient western Indian 
language. It also contains some elementfs of Old 
Maghadi which Sakyamuni Buddha delivered his 
discourses. According to the Buddhist tradition, 
Pali, one of the basic languages derived from 
Sanksrit, 1n which the Buddhist tradiion 1s 


reserved. Many language researchers regard Pali 
as the variation of the Magadha dialect that 1s said 
to have been the language of the Magadhan elite 
and the language of the Buddha—Phạn ngữ Ba LÌ, 
một trong những ngôn ngữ căn bản ghi lại những 
giáo điển Phật Ngôn ngữ mà trường phái 
Theravada đã dùng để ghi lại Phật pháp. Tiếng 
Pali xuất phát từ một loại ngôn ngữ cổ ở vùng Tây 
Ấn. Tiếng Pali cũng chứa nhóm ngôn ngữ cổ của 
xứ Ma Kiệt Đà, thứ ngôn ngữ mà Đức Phật đã 
dùng để thuyết giảng. Theo truyền thống Phật 
giáo thì chữ Ba li bắt nguồn từ tiếng Bắc Phạn, 
đã được dùng để ghi chép kinh điển Phật giáo. 
Nhiều nhà ngôn ngữ học đã đồng ý với nhau rằng 
Pali là một biến thể của ngôn ngữ xứ Ma Kiệt Đà 
mà xưa kia đã được dùng trong giới quí tộc; nó có 
thể được xem là ngôn ngữ của Phật. 

Palibhasa (skt): Pali language—See Pali. 

Pali Canon: Pali Tripitaka—The Scriptures of 
the Theraveda School writen 1n Pali—Bali 
Tạng—Tam tạng kinh điển Phật giáo viết bằng 
tiếng Pali—This ¡is the Scriptures or scriptural 
collection of the Theraveda School written in Pali, 
consisting of “Three Baskets” (Tripitaka) of texts: 
1) Sutta-pitaka (Sanskri—Sutra-Pitaka) or Basket 
of Discourses, confaining sermons believed to 
have been spoken by Sakyamuni Buddha or his 
1immediate disciples; 2) Vinaya Pitaka, “Basket of 
Discipline,” which ¡includes texts outlining the 
rules and expected conduct for Buddhist monks 
and nuns; and 3) Abhidharma Pitaka, Basket of 
Higher Doctrine, consisting of scholastic treatises 
that codify and explain the doctrines of the first 
Basket. Pali 1s an Indian language that 1s 
sữucturally and grammatically similar to Sanskrit. 
Contemporary scholars generally believe that It 1s 
a hybrid dialect (ngôn ngữ tạp chủng) which 
exhibis featuires of  dialecs spoken in 
northwestern  India. orthodoxy 
maintains that the Pali canon confains the actual 
words of the Buddha and that it was definitively 
redacted (biên soạn) and sealed shortly after his 
death at the “First Buddhist Council” at RaJagrha, 
but modern scholarship has shown that 1t conSIsts 
of materials evidencing different styles and 
authors, and that it was probably redacted and 


Theravada 


altered over the course of cenfurles before being 


3323 


written down——Tam tạng kinh điển Phật giáo viết 
bằng tiếng Pali. Đây là tạng kinh điển của trường 
phái Theravada được viết bằng ngôn ngữ Pali, 
gồm ba tạng: 1) Kinh tạng hay những bài thuyết 
giảng mà người ta tin là của Đức Phật; 2) Luật 
tạng hay cái giỏ đựng giới luật đã được để ra cho 
chư Tăng Ni theo; và 3) Luận tạng, hay cái giỏ 
đựng Vi Diệu Pháp. Pali là một ngôn ngữ Nam 
Phạn mà cách cấu trúc và văn phạm cũng giống 
như Bắc Phan Sanskrit. Các học giả đương thời 
thờng tin rằng đây là ngôn ngữ tạp chủng biểu lộ 
các hình thái của các tiếng địa phương được nói 
tại miền Tây Bắc Ấn Độ. Chính thống Nguyên 
Thủy trì giữ kinh tạng Pali vì nó chứa đựng và rõ 
ràng chỉ biên soạn những lời do chính Phật nói ra 
chỉ một thời gian ngắn sau khi Ngài nhập diệt, 
trong cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất tại thành 
Vương Xá, nhưng các học giả cận đại đã chứng tỏ 
nó bao gồm những tài liệu làm chứng cứ cho thấy 
có những kiểu nói khác của những tác giả khác, 
đây có lẽ là do việc biên soạn và thay đổi trong 
nhiều thế kỷ trước khi nó được viết xuống. 

Pali original language technical terms: Thuật 
ngữ Pali nguyên thủy. 

Pali original language terms: Từ ngữ Pali 
nguyên thủy. 

Pali Text Society: Hội Kinh Điển Bali—An 
academic organization founded by Thomas W, 
Rhys Davids In I88§I with the sfated purpose of 
translating and editing the texts of the Pali Canon. 
It brought together most of the leading scholars in 
the field, and it has succeeded ¡in producing 
Romanized edied transliteratons and English 
translation of most of the canon—Hội Kinh Điển 
Bali, một tổ chức hàn lâm Phật giáo, được Rhys 
Davids sáng lập vào năm 1881 với mục đích là 
phiên dịch và xuất bản giáo điển Pali. Tổ chức 
này đã đưa đến nhiều học giả hàng đầu trong lãnh 
vực phiên dịch giáo điển, và hội cũng đã thành 
công trong việc La Mã hóa sự chuyển dịch và dịch 
hầu hết giáo điển Pali sang Anh ngữ. 

Pali Tripitaka: See Pali Canon. 

Palm (n): Cây cọ (dừa kiểng)—Lòng bàn tay. 
Palm-leaf scriptures: Phạm Giáp—Kinh điển 
làm bằng lá cây đa la (một loại cây kè có lá giống 
như lá thốt nốt). 


Palm leaves: Patra (sk)—Lá bố——Used for 
writing material—Dùng làm vật liệu để viết. 
Palmisf (n): Người coi chỉ tay. 

Palmistry (n): Thuật xem chỉ tay. 
Palmyra-tree: Tala (skt)—Bối đa (cây bối, một 
loại cây giống như cây kè). 

Pamada (p): Heedlessness—Mental sloth as the 
opposte of righ(t mindfulness—Filth of the 
precepts Intoxicating drinks 
proscribed as tending to lead to Pamada—Loạn 
động. 


in  which are 


Pamirs: Thống Lĩnh Sơn—Name of a range of 
mountains 1n North India, in the middle of Pamirs. 
According to Fa-Hsien in the Records of Western 
Kingdoms, the road 1s dangerous, bordered by 
s(eep clIffs or precIpices. The mounfains are like a 
rocky wall and rise Into thousand peaks. Eyes are 
dazzled in looking at them. Formcrly, people 
hewcd a path out of the rocks, which looked like a 
sfaIrcase with 700 steps. Below the mounftaIns runs 
a river called Indus. In the Pamirs, there 1s always 
snow in the winter as well as in summer. There 
are also poisonous winds, rains and snow and 
sand storms. Not one ¡in ten thousand people can 
escape alive in this area—Tên của một dãy núi ở 
miễn Bắc Ấn, ở giữa dãy Thống Lĩnh. Theo Pháp 
Hiển trong Tây Vực Ký, đường đi trong rặng 
Thống Lĩnh rất nguy hiểm, viển quanh toàn vực 
thẳm. Những rặng núi giống như những bức tường 
đá dựng có hàng ngàn đỉnh nhọn, nhìn đến hoa cả 
mắt. Người ta đã đếo một con đường đi trong đá, 
trông giống như một cái thang có 700 nấc. Sau khi 
qua hết những nấc này, bên dưới có con sông tên 
là Ấn Hà. Trong dãy núi Tuyết, luôn có tuyết phủ 
về mùa Đông lẫn mùa Hè. Lại có gió độc, mưa 
tuyết và bão cát. Trong vạn người không có lấy 
một người thoát hiểm toàn mạng trong vùng này 
(vào thời của ngài Pháp Hiển). 

Pamojja (p): Pamujja (p)—Khinh hỷ hay thiểu 
hỷ. 

Pamsu-kula (skQ: A dust heap—Rags—A 
collection of rags out of a dust heap used by 
Buddhist monks for their clothing. 

Pamsupatas (sk): Pasupatas (sk)—Đổ Hôi 
Ngoại Đạo—Followers of S1va, SaIva ascetics; a 


3324 


class of heretics who smeared themselves with 
ashes—Đô đệ của phái ngoại đạo bôi tro. 

Pan (skÐ: Pun (sk)——Bán (phân nửa)——Half. 
Pana (p & skt): Ba Ni. 

1) Wisdom: Huệ. 

2) Beverage as water: Thức uống như nước. 
Panasa (skt): Ba Na Sa—Bán Na Sa——The bread- 
fruit tree—laka or Jjack-frui—Một loại cây như 
cây mít. 

Panatipata (p): Pranatipatavirauh (skÐÙ—Sát 
Sanh—See Five precepts. 

() The meanings of Panatipata—Nphĩa của sát 
sanh: 

Vadha-himsa (skÐ: Sát—Killing, one of the 
four grave prohibitions or sins in Buddhism. 
Killing is Intentionally taking the life of any 
being, Including animals. The advice of not 
kiling challenges us to think creatively of 
alternate means to resolve conflict besides 
violence—Giết hại chúng sanh, một trong bốn 
trọng tội trong Phật giáo. Sát sanh là cố ý giết 
hại mạng sống của chúng sanh, kể cả thú vật. 
Lời khuyên không sát sanh thách thức chúng 
ta phải sáng tạo ra những phương cách khác 
hơn bạo động nhằm giải quyết những xung 
đột 

One of the ten kinds of evil karma, to kill 
living beinss, to take life, kill the living, or 
any conscilous being. According to The 
Buddha and His Teaching, written by Most 
Narada, kilng means the 
intentional destruction of any living beiIng. 
The Pali term pana strictly means the psycho- 
physical lifeể pertaining to one”s particular 
existence. The wanton destruction of this life- 
force, without allowing 1t to run Ifs due 
COurse, 1s panatipata. Pana also means that 
which breathes. Hence all animate beIngs, 
including animals, are regarded as pana: Một 
trong mười ác nghiệp, giết hại mạng sống của 
loài hữu tình. Theo Đức Phật và Phật Pháp 
của Hòa Thượng Narada, sát sanh là cố ý giết 
chết một chúng sanh. Trong Phạn ngữ, 
“Panatipata,” pana có nghĩa là đời sống tâm 
vật lý của một chúng sanh. Xem thường đời 
sống, tiêu diệt, cắt đứt, ngăn chận sức tiến 
của năng lực một đời sống, không cho nó tiếp 


lộ) 


2) 


Venerable 


tục trôi chảy là panatipata. Pana còn có nghĩa 
là cái gì có hơi thở. Do đó tất cả những động 
vật, kể cả loài thú, đều được xem là pana. 
According to the Buddhist laws, the taking of 
lfe offends against the major 
commands, of animal life against the less 
singent commands. Suicide also leads to 
severe penalties In the next lives: Theo giáo 
thuyết nhà Phật thì giết người là phạm trọng 
giới, giết bất cứ loài sinh vật nào cũng đều 
phạm khinh giới. Tự vẩn cũng đưa đến những 
hình phạt nặng nề trong kiếp lai sanh. 
Plants are not considered as “living beings” as 
they possess no mind. Monks and nung, 
however, are forbidden to destroy even plant 
life. This rule, it may be mentioned, does not 
apply to lay-followers: Cây cỏ không được 
xem là “sinh vật” vì chúng không có phần 
tỉnh thần. Tuy nhiên, chư Tăng Ni cũng không 
được phép hủy hoại đời sống của cây cỏ. Giới 
nầy không áp dụng cho những cư sĩ tại gia. 
Formaton of the karma of kiling and 
retributlons—Sự thành lập nghiệp sát và 
những hệ quả của nó: 
(A) Eive conditions that are necessary to complete 
the evil of killing——Năm điều kiện cần thiết 
để thành lập một nghiệp sát sanh: 


3) 
human 


4) 


qI) 


I1) A living being: Có một chúng sanh. 

2) Knowledge that it is a living being: Biết rằng 
đó là một chúng sanh. 

3) Intention of killing: Ý muốn giết. 

4)_ Effort to kill: Cố gắng để giết. 

5) Consequent death: Giết chết. 

(B) The consequences of killing. The gravity of 
the evill deed of kiling depends on the 
gøoodness and the magniftude of the being 
concerned: Hậu quả hay quả báo của sát 
sanh—Nghiệp dữ gây ra do hành động sát 
sanh nặng hay nhẹ tùy sự quan trọng của 
chúng sanh bị giết: 

(C) The killing of a virtuious person or a bịg 


animal 1s regarded as more heinous than the 
kiling of a viclous person or a small animal, 
because a greater effort is needed to commit 
the evil and the loss Involved 1s considerably 
great: Giết một bậc vĩ nhân hiển đức hay một 
con thú to lớn tạo nghiệp nặng hơn là giết 
một tên sát nhân hung dữ hay một sinh vật bé 


3325 


nhỏ, vì sự cố gắng để thực hiện hành động sát 
sanh và tai hại gây ra quan trọng hơn. 

(D) The evil effetcs of killing include—Quả dữ 
của nghiệp sát sanh bao gồm: 

1) Brevity of life: Yểu mạng. 

2) Il-health: Bệnh hoạn. 

3) Constant grief due to the separation from the 
loved one: Buồn rầu khổ nạn vì chia ly. 

4)_ Constant fear: Luôn luôn lo sợ. 

(IDBuddhas teachings on “Kiling or not 
killing”—Những lời Phật dạy về “Sát sanh 
hay không sát sanh.” 

l) The Buddha advises people, especially 
Buddhist followers not to kil because all 
sentient beings tremble at the stick, to all life 
1s dear. The Buddha has respected for lie, 
any life, even the lifể of an Insect or oŸ a 
plant. He sets himself an example, not to 
throw remaining food on green vegetation, or 3) 
1n the water where there are small insects. He 
advises His disciples not to kill living beings 
and makes 1t very clear that, killing living 
beings will lead to hell, to the hungry ghost or 
to the animal, and the lightest evil result to be 
obtained 1s to be reborn as human being but 
with very short life. Moreover, killing living 
beings will bring up fear and hatred ¡n the 
present and In the future, and pain and 
sufering in mind—Đức Phật khuyên con 
người, nhất là Phật tử không nên sát sanh vì 
chúng hữu ủnh ai cũng sợ đánh đập giết chóc, 
và sanh mạng là đáng trân quý. Đức Phật 
luôn tôn trọng sự sống, ngay cả sự sống của 
loài côn trùng và cỏ cây. Ngài tự mình thực 
hành không đổ thức ăn thừa của mình trên 
đám cỏ xanh, hay nhận chìm trong nước có 
các loại côn trùng nhỏ. Đức Phật khuyên các 
đệ tử của Ngài chớ nên sát sanh. Ngài trình 
bày rõ ràng rằng sát sanh đưa đến tái sanh 
trong địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, và hậu 
quả nhẹ nhàng nhất cho sát sanh là trở lại làm 
người với tuổi thọ ngắn. Lại nữa, sát hại 
chúng sanh đem đến sự lo âu sợ hãi và hận 
thù trong hiện tại và tương lai và làm sanh 
khởi tâm khổ tâm ưu. 

2) Thus the Buddha taught lay people In the 
Middle Length Discourses: “O householder, 
kiHH„ng living beings, due to kiling living 


beings, fear and hatred arise In the present, 
fear and hatred will arise 1n the future, 
thereby bringing up pain and suffering ĩn 
mind. Refrain from killing living beings, fear 
and hatred do not arise In the present, will not 
arise 1n the future, thereby not bringing up 
paIn and suffering In mind. Those who refrain 
from killing living beings wIll calm down this 
fear and hatred.”—Chính vì vậy mà Đức Phật 
đã dạy Phật tử tại gia trong Kinh Trung Bộ, 
như sau: “Này gia chủ, sát sanh , do duyên sát 
sanh tạo ra sợ hãi hận thù ngay trong hiện tại, 
sợ hãi hận thù trong tương lai, khiến tâm cảm 
thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, không tạo ra sợ 
hãi hận thù trong hiện tại, không sợ hãi hận 
thù trong tương lai, không khiến tâm cảm thọ 
khổ ưu. Người từ bỏ sát sanh làm lắng dịu sợ 
hãi hận thù này.” 

The Buddha taught Bhiksus as follows: “Here, 
o Bhiksus, the Aryan disciple does not kil 
living beinss, give up killing. O Bhiksus, the 
Aryan disciple who gives up killing, gøives no 
fear to Iinnumerable living beings, gIves no 
hatred to Iinnumarable living beings, øIves 
harmlessness to Innumerable living beinss. 
Having given no fear, no hatred, and 
harmlessness to Iinnumerable living beings, 
the Aryan disclple has his share 1n 
Innumerable fearlessness, In no hatred and in 
harmlessness. O Bhiksus, this ¡is first class 
charity, øreat charity, timeless charIty that 1s 
not despised by reclusees and brahmanas.”— 
Ngài lại dạy các đệ tử xuất gia như sau: “Ở 
đây, này các Tỷ kheo, Thánh đệ tử đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh. Này các Tỷ kheo, 
Thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, đem sự không sợ 
hãi cho vô lượng chúng sanh, đem sự không 
hận thù cho vô lượng chúng sanh, đem sự bất 
tốn hại cho vô lượng chúng sanh. Sau khi cho 
vô lượng chúng sanh không sợ hãi, không hận 
thù và bất tổn hại, vị ấy sẽ được san sẻ vô 
lượng không sợ hãi, không hận thù và bất tổn 
hại. Này các Tỷ kheo, đây là bố thí thứ nhất, 
là đại bố thí, được biết là tối sơ, được biết là 
lâu ngày, không bị những Sa môn, Bà la môn 
có trí khinh thường.” 


3326 


(V)The Buddha”s teachings on “Killing” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
“Sát Sanh” trong Kinh Pháp Cú: 

All tremble at sword and rod, all fear death; 
comparing others with onerself, one should 
neither kill nor cause to kill (Dharmapada 
129): A1 ai cũng sợ gươm đao, ai ai cũng sợ sự 
chết; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, 
chớ giết chớ bảo giết. 

All tremble at sword and rod, all love life; 
comparing others with oneself; one should not 
Ki nor cause to kill (Dharmapada 130): Ai ai 
cũng sợ gươm đao, ai ai cũng thích được sống 
còn; vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, 
chớ giết chớ bảo giết. 

He who takes the rod and harms a harmless 
person, will soon come to one of these tfen 
stases (Dharmapada 137): Nếu lấy đao gậy 
hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia 
phải thọ lấy đau khổ trong mười điều. 

He will be subJect to cruel suffering of 
infirmity, bodily InJury, or serlous sickness 
(Dharmapada 138): Thống khổ về tiễn tài bị 
tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng 
bịnh bức bách. 

Ór loss of mind, or oppression by the king, or 
heavy accusation, or loss of family members 
or relatives (Dharmapada (139): Hoặc bị tán 
tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị 
vu trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán. 

Or destruction of wealth, or lightening fire fire 
burn his house, and after death will go to the 
hell (Dharmapada 140): Hoặc bị tài sản tan 
nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, 
và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. 
Panatipato (p): sát sanh —See Panatipata. 
Panca-balani (sk): Ngũ lực—-Five powers 
(strengths—forces). **See Flve pOWers, 
Thirty-seven Aids to Enlightenment. 
Pancabhijnana (sk): Bát Già Tuần—The five 
supernatural  powers—See supernatural 
pDOWeFS. 

Pancabhojaniya (skÐ: Bán Giả Bồ Thiện NÑi— 
Bán Giả Bồ Xà Ni—Ngũ Hám Thực hay Ngũ 
Chính Thực hay năm loại thực phẩm chính—The 
five regular articles of food: 

I)_ Rice: Cơm gạo trắng. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


and 


Five 


2) Wheat: Lúa mì. 

3) Fish: Cá. 

4) Flesh: Thịt. 

5) Parched rice or Cakes: Bánh. 

Pancadharma (skt: **See Five laws or 
Caf€gOrIes. 


Panca-drstayah (skt): Ngũ kiến—Five views: 
l1) Satkaya-drsti (skÐ)—Thân The 
personality view. 


kiến: 


2) Antagraha-drsti (skt)——Biên kiến: Extremism. 

3)_ Mithya-drsti (skt)—Tà kiến: Atheism. 

4) Drsi-paramarsa (skQ—Kiến thủ kiến: 
Dogmatism. 

5) Silavrata-paramarsa (skÙ— Giới cấm thủ 
kiến Attachment to preceps and 
observances. 

Panca-indriyanl (sk): Ngũ  căn—Five 


spiritual faculdes (five good roots)—See Thirty- 
seven Aids to Enlightenment. 

Pancakhadaniya (skÐ: Bán Giả Kha Đản Ni— 
Bán Già Khư Đản Ni —Bán Giả Khư Xà N—Ngũ 
tước thực hay năm món ăn phụ có thể dùng răng 
tước ra mà ăn——The five chewing foods, not 
regular foods: 


1) Roots: Rễ. 

2) Stems: Thân cây. 

3) Leaves: Lá. 

4) Flowers: Hoa. 

5) Fruits: Quả. 

Pancakkhandha (p): Ngũ uẩn—Five 
Aggregates: 


1) Matter: Sắc. 


2) Sensation: Thọ. 

3) Perception: Tưởng. 

4)_ Voliton: Mental activities—Hành. 
5) Consciousness: Thức. 

zkxk 


See Flve Agsregations. 
Panca-mandalaka (skt): Ngũ 
circles—FIve wheels. **See Five wheels. 
Panca-Marga (skt) Pancha-Magøsa (p): Năm 
giai đoạn tâm linh—Five spiritual phases or paths: 
l) Sambhara-marga: Phase of accumulatlon— 
Giai đoạn tập trung. 


Luân —Five 


2) Prayoga-marga: Phase of preparatlon—GIal 
đoạn chuẩn bị. 
3) Darshana-marga: Phase of seeIng—Gial đoạn 


chứng kiến. 


3327 


4) Bhavana-marga: Phase of meditalon—GIal 
đoạn thiền định. 
53) Ashaiksha-marga: Phase of no more 


learning—GIal1 đoạn đạt được nhận thức. 
Pancanirmitabuddha (skt: Ngũ Hóa Phật— 
The five Transformation-Buddhas. 
Pancaphala (skt): Ngũ Quả The five fruits or 
effects. **See Five fruits or effects. 
Panca-sarvatraga (skt): Five general mental 
functions—Năm tâm sở biến hành—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Panca-silani (sk0: Ngũ giớ—Năm giới chánh 
cho người Phật tử— The five precepts—The five 
chief rules of conduct for Buddhist. *See Five 
precepts. 
Pancaskandha (skPancakkhandha (p): 
Ngũ Uẩn bao gồm năm hợp thể: sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức—Five aggregates compose of five 
components: form, feeling, perception, mental 


voliion, and consciousnesses **See Five 
Agpregations. 
Panca-varsika-parisad  (skQ: Quinquenmial 


assembly——The quinquennial assembly, for having 
all things in common, and for confession, penance, 
and remission—Cứ năm năm thì chư Tăng Ni họp 
đại hội một lần để chia xẻ kinh nghiệm tu hành, 
và cùng nhau phát lỗ sám hối (tục có từ thời 
Lương Võ Đế). 

Pancavici-karmani (skt): Ngũ vô gián nghiệp— 
The five actions leading to Iincessant hell—The 
five deadly sins—The five cardinal sins. **See 
FIve betrayals. 

Pancavijnanakaya (skt: Ngũ Thức Thân (hệ 
thống các thức)—The system of the Vijnanas. 
Panca-visaya (sk0: Ngũ dục—The 
desires—The five objects of desire. **See Five 
desires. 

Pancendriya (p): Ngũ căn—Một từ về thiển để 
chỉ năm tâm sở: Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ—See 


five 


Five Faculties. 

Pancendriyani (sk): Ngũ căn—-Five roots. 
**See FIve Faculties. 

Pan Chen La Ma (tib): Great Tibetan Lama—— 
Ban Thiển Lạt Ma—An honorable tile used to 
In Tibetan 
of 


teacher. 
the 


refer to a Dalailama”s 


tradiion, Dalailama 1s 1ncarnation 


Avalokitesvara. Thus the fifth Dalailama declared 
that his teacher to be on a higher level of the 
reincarnaton of Amitabha. In contrast to the 
Dalailama, the Panchen Lama has no political 
responsIbilities, thoupgh he ¡is stil 
reincarnated again and again. The second most 
influential reincarnate lama (sprul sku) of the 
Gelukpa order of Tibetan Buddhism. The Tibetan 
Panchen-Lama ranks second only to the Dalal- 
Lama among the Grand Lamas of the Gelugpa 
School of Tibetan Buddhism, believed to be a 
physical manifestation of Amitabha Buddha. The 
tde “Pan Chen” or “Great Scholar,” was first 
gIven to Gendun Drup (1391-1475), the abbot of 
bKra shis lhun po. lí was later inheried by 
successive abbots of the monastery. His seat Is In 
the Tashilhumpo Monastery at Shigatse. In 1640, 
the fifth Dalai Lama, with the aid of the Mongols, 
having acquired temporal as well as spiritual 
confrol of the whole country, honoured his own 
tutor with the title of Panchen Lama (a learned 
Lama), and built the Tashilhumpo Monastery for 
him. On the death of the tide-holder, the new 
Lama 1s found In the body of a small child, as in 
the case of the Dalai Lama, and no new Lama 1s 
recognized as such by the people until examined 
and appointed by a Tibetan commission appointed 
for the purpose. There 1s an on-going dispute 
between the Dalai Lama and the People”s 
Republic of China (PRC) regarding the Identity of 
the eleventh Pan Chen La Ma. The Dalai Lama 
officially recognized a Tibetan boy named 
Gendun Chogi Nyima as the reincarnation of the 
tenth Pan Chen Lama, but the PRC has reJected 
both his choice and his authorifty fO recognIze 
reincarnations, despite the fact that he 1s the 
spiritual leader of Tibetan Buddhism, and official 
PRC doctrinne denounces the Insttutlon of 
reincarnation as a “feudal superstition.” The PRC 
has even gone so far as to Install 1s own 
candidate, but the absurdity (sự vô lý) of non- 
Buddhist Commumst Party officials choosing 
reincarnations has made 1t necessary for the PRC 
fo use force and imprisonment to coerce Tibetans 
to accept its choice—Ban Thiển Lạt Ma, danh 
hiệu tôn vinh do vị Đạt Lai Lạt Ma đặt cho thầy 
mình. Theo truyền thống Tây Tạng thì vị Đạt Lai 
Lạt Ma chính là hiện thân của Quán Thế Âm, nên 


even 


3328 


vị Đạt Lai Lạt Ma thứ V đã tuyên bố thầy mình là 
Phật A Di Đà. Khác với Đạt Lai Lạt Ma, Ban 
thiên Lạt ma không phải thi hành những nghĩa vụ 
chính trị tuy vẫn còn luân hồi sanh tử. Ban Thiển 
Lạt Ma là vị lạt ma tái sinh có ảnh hưởng lớn thứ 
nhì của phái Gelukpa trong phật giáo Tây Tạng, 
mà người ta tin là do sự thị hiện của Đức Phật A 
Di Đà. Chức Ban Thiển Lạt Ma là chức vị thứ hai 
sau Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật Giáo Tây Tạng. 
Tước hiệu “Ban Thiển” hay “Học giả vĩ đại” được 
ban cho Gendun Drup, vị trụ trì của tự viện bKra 
shis Ihun po. Về sau này thì các vị trụ trì kế tiếp 
được kế vị. Vị Ban Thiền Lạt Ma ngự tại điện 
Tashilhumpo hay Luân Bố Miếu, trong thành 
Nhựt Cáp Tắc. Vào năm 1640 vị Đạt Lai Lạt Ma 
thứ năm, nhờ sự trợ lực của Mông Cổ, đã nắm 
trọn quyền hành chánh và tôn giáo trong nước, 
ngài bèn tôn vinh vị Thầy của mình chức Ban 
Thiển Lạt Ma, và xây dựng điện Trát Thập Luân 
Bố cho ngài. Khi vị Ban Thiền Lạt Ma nây thị 
tịch, một vị khác (một đứa trẻ) được tìm thay thế, 
giống như trường hợp của chức vị Đạt Lai Lạt Ma, 
nhưng vị Lạt Ma tương lai sẽ không được dân 
chúng thừa nhận cho đến khi nào vị nầy qua được 
những cuộc khảo nghiệm của các ủy viên hội 
đồng Phật Giáo Tây Tạng. Hãy còn một vấn để 
đang bàn cãi giữa Đạt Lai Lạt Ma và về vấn để 
tìm ra vị Ban Thiển Lạt Ma đời thứ 11. Đạt Lai 
Lạt Ma thì chính thức thừa nhận một cậu bé Tây 
Tạng tên Gendun Chogi Nyima như là vị tái sinh 
của Ban Thiền Lạt Ma đời thứ mười, nhưng nước 
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa bác bỏ cả vị tái 
sanh, lẫn quyển thừa nhận vị tái sanh của Đức Đạt 
Lai Lạt Ma, dù cho đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh 
đạo tỉnh thần của Phật giáo Tây Tạng, và chủ 
thuyết chính thức của Trung Hoa bác bỏ sự đặt ra 
tái sanh coi đó như là mê tín dị đoan thời phong 
kiến. Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa còn đi xa 
hơn nữa là tự lập ra ứng viên cho chức Ban Thiển 
Lạt Ma, nhưng sự nghịch lý của những viên chức 
đảng Cộng Sản phi Phật giáo lựa chọn những vị 
tái sanh, khiến họ phải dùng vũ lực hay đe dọa tù 
đày để chiêu dụ dân chúng Tây Tạng chấp nhận 
sự lựa chọn của họ. 

Pancika (skt): Bán Chỉ Ca. 


l1) The third of the eight great yaksas, husband of 
Hari: Dạ Xoa thứ ba trong Bát Đại Dạ Xoa, 
là chồng của Quỷ Tử Mẫu. 

One of the eight generals of Vaisravana: Một 
trong tám vị tướng của Tỳ Sa Môn Thiên 
Vương. **See Vaisravana, and —See Twenty 
devas. 

Pancupada-nakkhandha (p): Do ngũ uẩn phối 
hợp. 

Pandaka (skt): Đại quỷ thần vương—Hoàng 
Môn—Kiện Nam—A cunuch by 
(deprive of testes, or ovarles; render Impoftent)— 
Người bị thiến (không có nam căn). 
Pandaravasini (skt: Đại Bạch Y—The great 
white-robed one, a form of Kuan-Yin, all in white, 
with white lotus, white throne—Bạch Y Quán Âm, 
tất cả đều một màu trắng, sen trắng, tòa trắng, 
vân vân... 

Pandemonium (n): Hell—Hỏa ngục. 

Pander (v): Thỏa mãn—To indulge—to satisfy. 
Panduravasini (p): Bạch Y Tôn—Bạch Y Quán 
Thế Âm—See Avalokitesvara. 

Pangs of death: Sự đau đớn của cái chết. 

Pani (skt: Bá Ni—Lồng bàn tay—The palm of 
the hand. 

Panila (skt): Ba Ni Bồn—Bình chứa nước uống— 
A drinking vessel. 

Panini (skt: Ba Nễ Ni—According to the Record 
of the Western Lands, this was the great Indian 
grammarian and writer of the fourth century B.C. 
He was also known as Salaturiya—Theo Tây Vực 
Ký thì đây là tên của một vị cổ tiên Salaturiya, 
cũng là nhà văn và nhà văn phạm (cú pháp chữ 
Phạn) nổi tiếng của Ấn Độ vào thế kỷ thứ tư trước 
Tây Lịch. Ông còn được biết đến với tên 
Salaturiya. 

Panita-dhatu (skÐ: The sublime realm—Thắng 
giới. 

Panjab (skÐ: Đại Tần. 

Pan-Lung-Yun: A famous lay-follower. Here 
are his some outstanding verses—Bàng Long Uẩn, 
một cư sĩ nổi tiếng. Đây là những bài kệ nổi bậc 
của ông: 

“We have gathered from ten directions 

To learn the concept of non-birth and 
non-annihilation. 


2) 


castration 


3329 


This life 1s a testing-to-become-Buddha 
Center 

Those who have acquired the mind of 
emptiness will return home with glory 
and Joy.” 

“Thập phương đồng tụ hội 

Cá cá học vô vi 

Thử thị tuyển Phật trường 

Tâm không cập đệ qui.” 

(Mười phương đồng tụ hội 

Mỗi người học vô vi 

Đây là trường thi Phật 

Tâm không thi đậu về). 


“We have a single son, 

And an unmarried daughter. 

The whole family 1s gathering, 

To falk about the unborn.” 

“Hữu nam bất thú 

Hữu nữ bất giá 

Đại gia đoàn biến đầu 

Cộng thuyết vô sanh thoại.” 

(Có con trai không cưới vợ 

Có con gái không gã chồng 

Cả nhà cùng đoàn tụ 

Đông nói lời vô sanh). 

Panna (p): Bát Nhã—Trí huệ 
penetrative insight—Trí tuệ trực giác về chân lý 
tối thượng. 

Panna-bhavana (p): Development of wisdom— 
Tuệ tu—See Three dharmas (XLI]). 
Panna-cakkhu (p): The eye of wisdom—Tuệ 
nhãn—See Three dharmas (XL). 
Pannakkhanda (p): Nâng cao trí huệ. 


Wisdom or 





Pannava (p): Wise and sagacious—Sáng suốt và 
khôn ngoan. 

Panna-vimutti (p): Deliverance through the 
wisdom——Tuệ giải thoát. 

Pannavudham (p): Wisdom—Tuệ—See Three 
dharmas (XXXVIII). 

Pannindriya (p): Panna—Wisdom——lIndriya— 
Pure reason—The faculty of Panna. 

Pan realist: Sarvastivadin—-Nhất Thiết Hữu 
Bộ—See Sarvastivada. 

Pansil (p): Pancha sia—Five precepts. Five 


moral rules that all Buddhists undertake to 


obeserve affter he or she takes refuge 1n the 

Triratna—Ngũ giới, năm qui tắc đạo đức mà Phật 

tử phải tuân theo sau khi đã qui y Tam Bảo. 

Panthaca (skÐ: Đại A la hán Bán Thác Ca—See 

Panthaka. 

Panthaka (sk): Bán Ca—Bàn Đà Già—Bàn 

Đặc—One who was born on the road, one of the 

great disciples of Sakyamuni Buddha—Người 

được sanh ra bên vệ đường, một trong những đại 
đệ tử của Phật. 

Pantheism (n): Hữu thần giáo—The worship of 

all gods of different creeds. Buddhism 1s not a 

form of pantheism, for 1t lacks the duality of 

thought implied in the God-concept and that which 
the God creates—Chủ nghĩa thờ đa thần. Đạo 

Phật không là hình thức của chủ nghĩa đa thần vì 

nó không có khái niệm về thần thánh hay thượng 

đế, nó cũng không cho rằng thượng đế sáng tạo 
vạn hữu. 

Pantheist (n): Người theo đa thần giáo. 

Pantheistic Sect: Nhất Tánh Tông— 

Monophysitic sect of Mahayana, which assert that 

all beings have one and the same nature with all 

Buddhas—Nhất Tánh Tông (tông phái của những 

người theo phiếm thần giáo). Nhất Tánh Tông 

trong Phật giáo Đại thừa quyết đoán rằng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. 

Pantheistic sect of Mahayana: Nhất Tánh 

Tông—See Pantheistic Sect. 

Pantheon (n): Chư thầằn—Đền thờ bách thần. 

Pao-Che Ma-Yu Zen master: Bao-Che Ma- 

Yu—Zen master Ma-Yu-Pao-Che was a disciple 

of Zen master Ma-tsu—Thiển Sư Bảo Triệt Ma 

Cốc là đệ tử của Thiển Sư Mã Tổ. 

* Once, while walking with Ma-Tsu, Pao-Che 
Ma-Yu asked: “What Is the great nirvana?” 
Ma-tsu replied: “Hurried.” Pao-Che asked: 
“What 1s it that hurried?” Ma-Tsu said: “See 
the water!” At these words Pao-Che was 
awakened—Một hôm, theo Mã Tổ đi dạo, sư 
hỏi Mã Tổ: “Thế nào là Đại Niết Bàn?” Mã 
Tổ đáp: “Gấp!” Sư hỏi: “Gấp cái gì? Mã Tổ 
nói: “Xem nước.” Nghe những lời nầy sư giác 
ngộ. 

* Pao-Che, Nan-Quan, and another monk went 
traveling to Mount Jing. Ôn their way they 


3330 


encountered an old woman shopkeeper. They 
asked her: “Whats the way to Mount Jing?” 
She said: “Go straight ahead.” Pao-Che said: 
“TIs there water ahead that 1s too deep to pass 
through?” The old woman said: “Ïlt won”t even 
soak your feet.” Pao-Che said: “The rice 
paddy on the upper terrace is good. The rice 
paddy on the lower terrace 1s withered.” The 
old woman said: “It all been eaten by crabs.” 
Pao-Che said: “The grain 1s fragrant.” The old 
woman said: “Theres no smell.” Pao-Che 
asked: “Where do you live?” The old woman 
said: “Right here.” The three monks went Into 
the womans shop. She boiled a pot of tea and 
set out three cups. Then she said: “If you 
masters have a pervasive spiritual knowledge, 
then drink some tea.” The three monks looked 
at cach other in surprise, and then the old 
woman said: “Look at this old crone show her 
pervasive spirit!” She then grabbed the cups, 
knocked over the tea pot, and went out—Sư 
cùng Nam Tuyển, Qui Tông đến yết kiến 
Cảnh Sơn, đi đường gặp một bà già, sư hỏi: 
“Cảnh Sơn đi đường nào bà?” Bà già đáp: “Đi 
thẳng.” Sư hỏi: “Đầu trước nước sâu qua được 
chăng?” Bà già nói: “Chẳng ướt gót chân.” Sư 
nói: “Bờ trên lúa trúng tươi tốt, bờ dưới lúa 
thất ruộng khô.” Bà già nói: “Thấy bị cua ăn 
hết.” Sư nói: “Nếp thơm ngon.” Bà già nói: 
“Hết mùi hơi.” Sư hỏi: “Bà ở chỗ nào?” Bà 
già nói: “Ngay trong đây.” Ba người đồng vào 
quán ngồi. Bà già nấu một bình trà, bưng ba 
chén chung đến hỏi: “Hòa Thượng có thần 
thông thì uống trà?” Ba người nhìn nhau chưa 
nói câu nào. Bà già liền bảo: “Xem kẻ già 
nầy trình thần thông đây.” Nói xong bà cầm 
chung nghiêng bình rót trà, rồi đi. 

Once Pao-Che and T”ian-Ran-T”an-He were 
hiking In the mountains. Pao-Che pointed at 
some fish he saw in the stream. T”an-He said: 
“Natural! Natural!” Pao-Che waited until the 
following day, then asked T?an-He: “What did 
you mean yesterday?” “T°an-He then lay down 
1n a prone position. Pao-Che said: “Blue 
heavens!”—Sư cùng Đơn Hà đi dạo núi, thấy 
cá lội trong nước, sư lấy tay chỉ. Đơn Hà nói: 
“Thiên nhiên! Thiên nhiên!” Đến hôm sau, sư 


hỏi Đơn Hà: “Hôm qua ý thế nào?” Đơn Hà 
nhẩy tới làm thế nằm. Sư nói: “Trời xanh!” 

* A monk asked Bao-Che: What 1s the great 
meaning of the Buddhadharma?” Bao-Che 
was silen—Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là đại 
ý Phật pháp?” Sư lặng thinh. 

Pao-Chien Zen Master: Zen Master Bảo Giám 

(2-1173)—A Vietnamese Zen master from Trung 

Thụy, North Vietnam. He was an official in the 

royal palace with the rank of “Cung Hậu Xá” 

during the reign of king Lý Anh Tông. When he 

was 30 years old, he left home and became a 

đisciple of Zen master Đa Vân at Bảo Phước 

Temple. He spent time to copy all sutras for this 

temple. After his master passed away, he 

continued to stay at Bảo Phước temple to expand 

Buddhism until he passed away in 1173—Thiển sư 

Việt Nam, quê ở Trung Thụy, Bắc Việt. Ngài làm 

quan dưới triều vua Lý Anh Tông tới chức “Cung 

Hậu Xá.” Năm 30 tuổi, ngài xuất gia làm đệ tử 

của Thiển sư Đa Vân tại chùa Bảo Phước. Ngài 

trở thành pháp tử đời thứ 9 dòng Thiển Vô Ngôn 

Thông. Tại chùa Bảo Phước ngài đã sao chép tất 

cả kinh điển cho chùa. Khi thầy thị tịch, ngài tiếp 

tục trụ tại chùa Bảo Phước để hoằng pháp cho 

đến khi thị tịch vào năm 1173. 

Pao-Kuo Temple: Tổ Đình Bảo Quốc—Name 

of an old temple ¡in Huế. Bảo Quốc Patriarchal 

Temple, with 1s original name Hàm Long Sơn 

Thiên Thọ Tự, was founded by Most Venerable 

Pháp Hàm Giác Phong in the late seventeenth 

century. In 1747, Lord Nguyễn Phước Hoạt 

enlarged the temple, recognized 1t as a natlonal 

temple, and renamed ¡t Bảo Quốc Tự. In 1808, 

Queen Hiếu Khương, mother of king Gia Long, 

had the temple restored and renamed it Thiên 

Thọ. In 1824, king Minh Mạng visied it and 

renamed it Bảo Quốc. In 1858, king Tự Đức had it 

rebuilt with a grant of 700 kuan from the throne—— 

Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế. Tổ đình Bảo 

Quốc nguyên thủy tên là Hàm Long Sơn Thiên 

Thọ Tự do Hòa Thượng Pháp Hàm hiệu Giác 

Phong khai sơn vào cuối thế kỷ thứ 17. Năm 1747, 

chúa Nguyễn Phước Hoạt mở rộng qui mô của 

chùa, nâng lên hàng quốc tự và đặt tên lại là Bảo 

Quốc Tự. Năm 1808, Hiếu Khương Hoàng Hậu, 

mẹ vua Gia Long, đã cho trùng tu chùa và gọi tên 





3331 


chùa là Thiên Thọ. Năm 1824, vua Minh Mạng 
lên thăm chùa đặt tên lại là Bảo Quốc. Năm 
1858, vua Tự Đức ban 700 quan tiền cho trùng tu 
chùa. 

Pao-Ning-Jen-Yang: Bảo Ninh Nhân Dũng— 
Chinese Zen master Pao-Ning-]en-Yang (?- 
1046)—Pao-Ning-]en-Yang was a disciple of 
Yang-Ch'I-Fang-HuI. Before he became a Zen 
devotee he was a great scholar of T”len-T”ai 
philosophy. When he came to Hsueh-Tou, who 
was a great figure in the Yun-Men school of Zen, 
the master at once recognized in him a future Zen 
master. To stimulate him, Hsueh-Tou addressed 
sarcastically, “O, you great college 
professor!” The remark stung Jen-Yang to the 
quick, and he determined to surpass 1n Zen even 
this great master. When he finally became a 
master himself, as Hsueh-Tou had expected, he 
once appeared ¡n the pulpit and said: “Behold, I 
am now ¡n the tongue-pulling hell?” So saying, he 
was seen as If pulling out his tongue with his own 
hand and exclaimed: “Oh! Oh! This hell 1s meant 
for liars.” Another time, seeing his attendant monk 
offering Incense to the Buddha, preparatory for a 
regular discourse to be given by the master, he 
said: “Monks, my attendant has already given you 
a sermon,” and without another word he came 
down from the pulpit. He passed away in 1046— 
Thiền sư Bảo Ninh Nhân Dũng vốn là môn đệ của 
Dương Kỳ Phương Hội. Trước khi theo Thiển, sư 
là một đại học giả của triết lý Thiên Thai tông. 
Khi sư đến tìm Tuyết Đậu, một thiển sư lỗi lạc 
của Vân Môn tông, được nhận ra ngay là có căn 
khí của thiển. Để phấn khích, Tuyết Đậu vừa kêu 
vừa diễu: “Này tòa chủ dễnh dàng!” Nhân Dũng 
vì thế mà phẩn chí, quyết vượt qua Thiển, vượt 
Tuyết Đậu, rồi về sau , sư chứng ngộ như dự đoán 
của Tuyết Đậu. Sư thường bảo môn nhân: “Nầy, 
bây giờ ta đang ở trong địa ngục rút lưỡi!” Vừa 
nói sư vừa làm như lấy tay rút lưỡi và la: “Ớ! Ớ! 
Ngục nầy dành cho những tên nói dối.” Một lần 
khác, nhân thấy thầy Tăng thị giả đang đốt hương 
cúng Phật, sửa soạn buổi thuyết pháp thường lệ, 
sư bảo: “Này chư Tăng, ông thị giả của tôi đã 
thuyết pháp cho rồi đó.” Rồi sư rời đám môn 
nhân, không nói thêm một lời. Ngài thị tịch năm 
1046. 


him 


Pao-Tsing Zen Master: Bảo Tánh Thiền Sư— 
Zen Master Bảo Tánh (2-1034)—A Vietnamese 
Zen master from Chu Minh, North Vietnam. He 
left home and became a disciple of Định Hương 
when he was very young. He became the Dharma 
heir of the seventh generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. After the letter”s death, he stayed 
at Cảm Ứng Temple to expand Buddhism. He and 
Zen master Minh Tâm recited the Lotus Sutra for 
15 years. In 1034, he wanted to self-Iimmolate his 
body with the flame of samadhi to enter NÑirvana. 
Upon hearing the news, King Lý Thái Tông sent 
an Imperial Order to summon him to the capital to 
preach the Buddha Dharma to the royal family the 
last time. Right after the surmon, he self- 
1immolated his body by the flame of samadhi— 
Thiển sư Việt Nam, quê ở Chu Minh, Bắc Viêt. 
Ngài xuất gia làm đệ tử Thiền sư Định Hương lúc 
tuổi còn rất trẻ. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 
bảy dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Sau khi Thầy 
mình thị tịch, ngài tiếp tục trụ tại chùa Cảm Ứng 
để hoằng pháp. Ngài cùng Thiền sư Minh Tâm 
cùng nhau tụng kinh Pháp Hoa trong 15 năm liền. 
Vào năm 1034, ngài muốn nhập hỏa quang tam 
muội. Khi nghe tin nầy, Vua Lý Thái Tông gửi sắc 
dụ triệu hồi ngài về kinh thuyết pháp cho hoàng 
gia lần cuối. Sau khi thuyết pháp xong, ngài bèn 
nhập vào hỏa quang tam muội. 

Pao-Yun: Bảo Vân—Pao-Yun, a monk of Liang- 
Chou, who travelled to India around 397 A.D., 
returned to Ch°ang-An, and died In 449, at the age 
of 74—Bảo Vân là tên của một nhà sư Trung 
Quốc, quê ở Lương Châu, đã du hành sang Ấn Độ 
vào khoảng năm 397 sau Tây Lịch, trở về Trường 
An, chết năm 449, ở tuổi 74. 

Papakarin (sktÐ: Bà Bà Già Lợi. 

I) Evi-doer: Ác giả. 

2)_ Name ofa prince: Tên của một vị thái tử. 
Papaya foresf: Uruvilva (sk)——Mộc Hoa Lâm— 
Khổ Hạnh Lâm —The place near Gaya where 
Kasyapa, Sakyamuni and others practised their 
austeritles before the latters enliphtenment, 
hence the former 1s styled Uruvilva Kasyapa— 
Rừng khổ hạnh, nơi Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni 
cùng các người khác thực hành khổ hạnh trước khi 
Phật thành chánh giác, vì vậy rừng nầy có tên là 
Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. 


3332 


Paper bags cannot wrap a fire: Chỉ bao bất trụ 
hỏa (túi giấy không bao được lửa, ý nói bí mật thế 
nào cũng bị lộ)—Secrets cannot be kept forever. 
Paper money: Chỉ Tiền—Tiển giấy (âm tiền)— 
This 1s not real money for dally use, but 1t 1s for 
use In services to the dead, according to Chinese 
and Vietnamese customs—Đây không phải là loại 
tiền giấy dùng trong sinh hoạt hằng ngày, mà đây 
là loại tiền vàng bạc dùng để cúng tế người chết 
theo phong tục của Trung Hoa và Việt Nam. 
Papiyan (skU: Papiman (sk)—Ba Ty Dạ—Ba 
Tuân—A Buddhist 
intentionally commit wrong doings, the very 
wicked, the evil one, or the murderer. They 
always strive to kill the good—Một thuật ngữ Phật 
giáo để chỉ những kẻ cố tình phạm tội, những kẻ 
cùng hung cực ác, kẻ sát nhân. Những người này 
luôn nỗ lực giết chết những người tốt: 

l) A very wicked: Một kẻ cùng hung cực ác. 


teèem for those who 





2) The evilone: Ác giả. 

3) The murderer: Sát giả. 

4) Mara who strives to kil all goodness in 
human beings: Ma quân—Ác ma cố gắng cắt 
đứt thiện căn nơi con người. 

53) The evil one. He Is the special Mara of the 
Sakyamumi period: Một loại ma vương đặc 
biệt hồi Phật còn tại thế. 

6) A Buddhist term for those who Intentionally 


commit wrong doings: Ba Tuần—Một thuật 
ngữ Phật giáo để chỉ những kẻ cố tình phạm 
tỘI. 
**. See Deva-Mara. 
Papiyas (sk0: Quỷ dữ—Most wicked ones—Evil 
spirits—The evi More or most wicked or 
miserable—See Papiyan. 
Para (skÐ: Other shore—Opposite shore—Bi 
ngạn. 
Parable (n): Câu chuyện—Ngụ ngôn—Dụ ngôn. 
Parable of the burning house: Hỏa Trạch 
Dụ The burning house, 
parables in the Wonder Lotus sutra, from which 
the owner tempts his heedless children by the 
device of the three kinds of carts (goat, deer and 
bullock), especially the white bullock cart—Thí dụ 
về nhà lửa đang cháy, một trong bẩy ngụ ngôn 
trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó ông 
Trưởng giả dùng để dẫn dụ những đứa con vô tâm 


one of the seven 


bằng những phương tiện xe dê, xe nai, xe trâu, 
đặc biệt là Bạch Ngưu Xa—See Burning house. 
Parable of the Herbs: Phẩm Dược Thảo Dụ— 
See Twenty-eight chapters 1n the Lotus Sutra. 
Parable of the Magic City: Phẩm Hóa Thành 
Dụ—See Twenty-eight chapters in the Lotus 
Sutra. 

Parable of the monkeys: Tỉnh Trung Lao 
Nguyệt—LiIke ladling the moon out of the well; 
the parable of the monkeys who saw the moon 
fallen Into a well, and fearing there would be no 
more moonlight, sought to save 1f; the monkey 
king hung on to a branch, one hung on to his tail 
and so on, but the branch broke and all were 
drowned—Vớt trăng từ giếng; chuyện kể về một 
bầy khỉ khi thấy trăng rơi xuống giếng (trăng hiện 
dưới mặt giếng), sợ rằng sẽ không còn ánh sáng 
trăng nữa, nên tìm cách vớt trăng lên. Khỉ chúa 
tay đu cành, rồi một con nắm đuôi khỉ chúa và các 
con khác cứ nối đuôi nhau, nhưng cành gẫy cả 
bọn chết đuối. 

Parable of the seeming snake: Xà Thằng Ma 
Dụ (thí dụ về sự lầm tưởng sợi dây là con rắn)— 
The seeming snake, which 1s only a rope, and in 
reality hemp—Cái mà ta tưởng là rắn chỉ là một 
sợi dây thừng, kỳ thật khi đã biết ra thì mới biết 
thực tướng của dây thừng chỉ là những sợi đay mà 
thôi. 

Paracittaprajna (skO: Tha Tâm Trí —The eighth 
of the ten kinds of wisdom. Intuitive knowledge or 
understanding the minds of others (all other 
bemøs). This 1s also the thưd of the six 
transcendental powers, or the eiphth of the 
Amitabhaˆs forty-eight vows that men and devas 
in his paradise should all have the Joy of this 
power—Trí thứ tám trong thập trí. Tên đủ là Trí 
Tha Tâm Thông hay là trí biết rõ tâm trạng của 
người khác. Đây cũng là thần thông thứ ba trong 
Lục Thông, và lời nguyện thứ tám trong bốn mươi 
tám lời nguyện của Phật A Di Đà; Ngài nguyện 
không thành Phật cho đến khi nào hết thảy chúng 
sanh đều có được Tha Tâm Trí nầy. **See Ten 
Kmds of Wisdom,  Six 
transcendental powers and Forty-eipht vows of 
Amitabha. 

Paradigm (n): Thí dụ kiểu mẫu, dạng thức. 
Paradise (n): Lạc cảnh—Thiên đàng. 


miraculous or 


3333 


Paradise after earthly life: Ly sanh hỷ lạc địa 
(Sơ thiển——First dhyana)—See Nine lands (B). 
Paradise of cessation of rebirth: Định sanh hỷ 
lạc địa (Nhị thiển—Second dhyana)—See Nine 
lands (B). 

Paradise of joy after previous joys: Ly hỷ 
diệu lạc địa (Tam thiền). 

Paradise (Pure Land) of abandonment of 
thought or recollecfion of past delights: Xả 
niệm thanh tịnh địa (Tứ thiền). 

Paradox (a): Nghịch lý. 

Paragata (skt: Ba La Già—-One who has 
reached the other shore—VỊ đã đáo bỉ ngạn. 
Parahita (skt: To benefit others—Benefiting 
others—Lợi Tha—To think about the happiness 
and well-being of others. In order to benefit other 
people the Bodhisatvas assume various forms—— 
Làm lợi hay mang lại lợi ích cho tha nhân (người 
khác). Nghĩ đến hạnh phúc và lợi lạc của người 
khác. Để làm lợi lạc cho chúng sanh, chư vị Bồ 
Tát mang lấy nhiều hình tướng khác nhau. **See 
Lợi Tha. 

Parajika (sk0: Ba La Di Tội —Bát Ba La Di— 
Bát Cực Trọng Cảm Đọa Tội —Bát Trọng—Kiết 
Giới Tứ Ba La Di—The first section of the Vinaya 
piaka containing rules of expulsion from the 
order, for unpardonable sin. These are ceipht 
grave prohibitlons or sins. The word Parajika 1s 
derived from the Sanskrit root Para and Jika which 
means that makes DEFEAT. Eight parajikas for 
nuns mean eight causes of falling from grace and 
final excommunication or expulsion of a nun. 
According to the monastic point of view, these 
offences are regarded as very serious 1n nature. 
Any nuns, regardless of their ranks and years in 
the Order, violate any one of these offences, are 
subJect to expulsion from the Order of the Nuna. 
Once they are expelled, they are never allowed to 
Join the Order again. They are defeated forever. 
Therefore, the Buddha cautioned all nuns not to 
indulge in any one of them: there are eipht 
parajika, in relation to the sins of a nun—Phần 
đầu trong phần luật tạng bao gồm những luật về 
trục xuất khỏi giáo đoàn vì những tội không thể 
nào sám hối được. Đây là 8 trọng tội. Chữ 
Parajika được lấy từ gốc chữ Bắc Phạn Para và 


Jika có nghĩa là ĐỌA. Bát Đọa có nghĩa là tám 
tội Ba La Di thoái đọa pháp phải và bị khai trừ 
khỏi Ni Chúng. Theo quan điểm xuất gia của Phật 
giáo thì những vi phạm nầy được xem là có tính 
chất nghiêm trọng. Bất cứ vị Ñ¡ nào, bất kể thứ 
bậc và thâm niên trong Giáo Đoàn, hễ phạm phải 
một trong Bát Ba La Di nầy sẽ bị trục xuất khỏi 
Giáo Đoàn. Một khi bị trục xuất sẽ không bao giờ 
được phép trở lại Giáo Đoàn (bất cứ hệ phái nào 
trong Phật Giáo). Những vị nầy sẽ vĩnh viễn bị 
đọa lạc. Vì thế mà Đức Phật khuyến cáo chư Ni 
phải cẩn trọng đừng để vướng phải một trong Bát 
Ba La Di nây: có tám tội của chư Ni. 

(A1)According to the Mahayana and Hinayana— 

Theo Đại Thừa và Tiểu Thừa: 


I) Vadha-himsa (skÐĐ: Sát-Giết hại chúng 
sanh—KIlling—See Killing. 

2) Adatadana (skt: Stealins—Đạo—Trộm 
Cắp—See Stealing. 

3) Abrahmacarya (skÐ: Adultery—Sexual 
Iimmorality or bestiality—Dâm Dục—Phạm 
tội thông dâm—See Sexual misconduct. 

4) Uttaramanusyadharma-pralapa (skt): False 





speakinge—Falsitty—Vọng—Vọng ngữ hay 
nói dối—See Lying. 
(A2)According to the Esoteric sect—Theo Mật 
Giáo: 
Discarding the truth: Xả Chánh Pháp—Phế 
bỏ Chánh Pháp. 
Discarding the Bodhi-mind: Xả Bồ Đề Tâm— 
Phế bỏ Bồ Đề tâm. 
Being mean or selfish In regard to the 
supreme law: Khan Lận Thắng Pháp —Ích kỷ 
trong việc truyền bá Chánh Pháp. 
Injuring the living: Não Hại Chúng Sanh— 
Làm tổn hại đến chúng sanh. 


]) 
2) 


3) 


(B) 

The action like enjoying rubbing, touching 
and pressing agaInst a male person below the 
collar-bone and above the circle of the knees 
with some desire by a nun 1s freated as a 
serious offence which makes her defeated In 
the spiritual life: Cấm một Ni cô rờ rẫm, chà 
xát hay xoa bóp người nam từ xương cổ trở 
xuống tới đầu gối. 

lt is a serlous offence named Parajika for a 
nun who with some desire consents to hold 
the hand of a male person, his outer cloak, 


6) 


3334 


standing near him, holding a talk with him or 
Sugøesting fo øo a rendez-vous, consent to 
meet him or enfer into a covered place and 
dispose the body for such purpose: Cấm một 
Ni cô nắm tay nắm áo người nam, đứng gần, 
nói chuyện, hay đề nghị gặp gỡ hay hẹn hò 
với người nam ở nơi kín đáo. 

A nun should not conceal a knowingly Parajka 
offence of some other nuns entails her to be 
defeated in the monastic life: Cấm một Ni cô 
dấu tội của những Ni cô khác. 

A nun who follows a Bhikkhu or a Bhikkhuni 
who have been suspended by the Sangha 
even after thrice admonitions by other nuns 1S 
an act of Parajika for the nun: Cấm đi theo 
một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni đã bị trục 
xuất khỏi Giáo Đoàn. 

See Six kinds of wrong-doing and Seven 
kinds of wrong-doing of monks and nuns. 
Parajnaparamita (sk): Tri Kiến Ba La Mật— 
Trí Tuệ Bát Nhã—Wisdom paramita. 

Paraka (sk): Ba La Già—Đáo bỉ ngạn— 
Carrying over—Saving—The paramita boat. 
Parallelism (n): Song hành luận. 


7) 


8) 


+ 


Paralysis Ghost: Yểm quỷ—ÏIf it was greed to 
be unJust to others that made the personthe person 
commit offenses, then after he has finished paying 
for his crimes, he takes shape when he encounfers 
darkness, and he 1s called a Paralysis Ghost— 
Tham sự vu báng gây tội, gặp chỗ tối tăm thành 
hình, làm các loài Yểm Quỷ——See Nine classes of 
ghosts (II). 
Parama (skt: Bát 
Highest, supreme, first. 
Paramanu (skt): Cực vi. 
l) An atom, especially as a mental concept, In 
contrast with a material atom which has a 


La Nhữ—-Tối thượng— 


centre and the six directions, an actual but 
Imperceptible atom, seven atoms make a 
molecule, the perceptible 
aggregation, called an anu; the perceptibility 
1S ascribed to the deva-eye rather than to the 
human eye. There 1s much disputationas to 
whether the ultimate atom has real existence 


smallest 


or not, whether it is eternal and Iimmutable 
and so on: Còn gọi là Cực Tế Trần, Cực Vi 
Trần, cách dịch cũ là Lân Hư, một nguyên tử 


hay là đơn vị vật chất phân tích đến nhỏ nhất, 
không thể phân chia được nữa, chỉ được nhìn 
thấy bằng mắt chư Thiên, chứ không thấy 
được bằng mắt người thường. Cho tới bây giờ 
người ta vẫn còn bàn cãi về sự hiện hữu của 
cực vi, có hiện hữu, có vĩnh hằng không thay 
đổi hay không. 
According to the Sarvastivadah (the sect with 
the concept of “the self is empty, the Dharma 
exists.'”), there are three kinds of atoms—— 
Theo Hữu Bộ Tông (tông phái với quan niệm 
“ngã không pháp hữu”), cực vi có ba loại: 
An atom, (especially as a mental concept), the 
smallest parts of the ten rupa, Including the 
fñive faculles or pancendriyanl, the 
objects of five senses: Cực vi chi vi—Phần 
nhỏ bé nhất của thập sắc gồm ngũ căn và ngũ 
cảnh hay ngũ trần (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; 
và sắc, thanh, hương, vị, xúc. Phần thực sắc 
nầy không thể nào chia nhỏ ra được nữa nên 
gọi là cưc vi chi vI). 
A material atom which has a centre and six 
directions, an actual but imperceptible atom: 
Sắc tụ chi vi—Một nguyên tử vật chất gồm 
một nhân và sáu hướng bao quanh nhân 
nguyên tử nầy (sắc tụ chi vi như sắc, thanh, 
v.v. vừa kể trên cực vi chỉ vi tụ họp lại mà trở 
thành phần tối cực vi về mặt vật chất. Chúng 
không đơn độc sinh ra, mà phải do cái nầy 
dựa vào cái kia mà cùng nảy sinh). 
Seven atoms make a molecule, the smallest 
perceptible agsregatlon 1s ascribed to the 
deva-eye rather than to the human eye: Vi 
trần—Bảy nguyên tử làm một vi trần, đây là 
phần tử nhỏ nhất mà chỉ có mắt của các vị 
trời mới nhìn thấy, chứ không thể thấy được 
bằng mắt thịt của người phầm. 
Paramama (p): Một đại hồn. 
Paramanu (sk): Vi trần— The 
conceivable thing—An Infinitessimal particle or 
atom—See Parama. 
Paramartha (skt): Ba La Mạt Đà. 
I) Đệ nhất nghĩa— The highest truth—Ultimate 
truth. 
2) Chân Đế: RealityFundamental meaning. 
Paramartha Tripitaka Master: Chân Đế Tam 
Tạng (499-569) —Name of a famous monk from 


2) 


and 


b) 


C) 


smallest 


3335 


trong khoảng thời gian đó đến năm 557, ông 
đã dịch 70 tác phẩm. Người ta nói ông cũng 
có viết trên 40 tác phẩm khoảng 200 quyển. 


West India—Chân Đế Tam Tạng, tên của một vị 
sư nổi tiếng người miền Tây Ấn Độ. 
() Paramartha's Biography: Tiểu sử của Chân 


Đế—According to the Awakening of Faith, 
Paramartha was a famous translator, a monk 
from UjịjayIml, India, probably 
connected with Valabhi University. Around 
546-548 A.D., a Chinese emperor had sent a 
mision to Magadha to request the king of that 
counfry to send a scholar who could teach the 
Buddha-Dharma China. 
accompaniled the Chinese envoys back to 
China in response to this request. He carried 
with him a large collection of Buddhist texts 
and travelled by the sea route, arriving 1n 
Nanking im 548 A.D. In accordance with the 
desire of the emperor, from that time to 557, 
he translated seventy tex(s. He 1s also said to 
have wrifen more than forty works, 
altogether amounting to two hundred Chinese 
volumes. His chiefly object was to propagate 
the doctrine of Abhidharma-kosa and the 
Mahyana-samparigraha. His literary 
religious activiy seems to have greatly 
1nfluenced the Chinese mind of the time as 1s 
testifled by the fact that he had many able 
pupils under him. Paramartha founded the 
realistic Kosa School and his activitles can be 
compared only with Kumarajiva who came 
before him and Hsuan-Tsang who came after 
him. Thereafter he was compelled to wander 
from place to place on account of political 
upheavals in China. The last years of his hife 
were spent In solitude and retirement and he 
died in 569 A.D. at the age oŸ seventy-one—— 
Theo Khởi Tín Luận, Chân Đế Tam Tạng là 
một nhà sư, nhà dịch thuật nổi tiếng, từ vùng 
Tây Ấn. Chân Đế quê quán ở Ujjayini, có lẽ 
quan hệ đến đại học Valabhi, vùng Tây Ấn 
Độ, một trung tâm học Phật. Khoảng năm 
546-548, một hoàng đế Trung Hoa cử một 
phái đoàn đến Ma Kiệt Đà để thỉnh cầu vua 
nước nây cử một học giả có thể giảng dạy 
giáo lý đạo Phật cho Trung Hoa. Chân Đế đã 
theo phái đoàn đến Trung Hoa để đáp lại lời 
thỉnh cầu. Ông mang theo một số lớn kinh 
Phật và đi bằng đường biển đến Nam Kinh 
vào năm 548. Theo mong ước của nhà vua, 


Wwes(ern 


tO Paramartha 


and 


qI) 


Đối tượng chính của ông là truyền bá học 
thuyết A Tỳ Đạt Ma Câu Xá và Nhiếp Đại 
Thừa Luận. Hoạt động văn học của ông hình 
như đã gây ảnh hưởng lớn trong tâm hồn 
Trung Hoa thời bấy giờ; điều nầy được minh 
chứng với nhiều đổ đệ xuất sắc dưới trướng. 
Chân Đế thiết lập Câu Xá Tông và hoạt động 
của ông chỉ có thể so sánh được với Cưu Ma 
La Thập ở thế hệ trước và Huyễn Trang ở thế 
hệ sau ông mà thôi. Sau đó ông bị buộc phải 
đi lang thang nhiễu nơi do những biến động 
chánh trị ở Trung Hoa. Ông sống những năm 
cuối đời trong ẩn dật. Năm 569 ông thị tịch, 
thọ bẩy mươi mốt tuổi. 

Paramartha's career of translating SanskrIt 
texts and propagation of Buddhism: Sự nghiệp 
dịch thuật các kinh sách tiếng Phạn và hoằng 
pháp của Chân Đế— He reached China 
around 546 or 548, but the country was so 
disturbed that he set off to return by sea; his 
ship was driven back to Canton, where he 
sfayed and translated some fifty works. Here 
he became one of the four great translafor 1n 
Chinese Buddhism, particularlly of Yogacara 
texts, including Asanga”s Compendium of the 
Great Vehicle (Mahayana-samgraha) and 
Vasubandhus Twenty Verses (Vimsatika) 
and Treasuy of Hipher Doctrine 
(Abhidharma-Kosa), and the Diamond Sutra. 
In all he 1s credited with translating 64 works 
in 278 volumes. According to Prof. Bapat in 
the Twenty-Five Hundred of 
Buddhism, Paramartha”s career of translating 
Sanskrit texts can be divided Into two parfs— 
Ông đến Trung Quốc khoảng những năm 546 
hay 548, nhưng thời đó nước Tàu quá loạn lạc 
nên ngài phải trở về Ấn bằng đường biển, tàu 
của ngài bị trôi dạt vào Quảng Châu. Tại đó 
ngài dịch hơn 50 bộ kinh. Tại đây ngài trở 
thành một trong bốn nhà dịch thuật lớn của 
Phật giáo Trung hoa gốc người Ấn, ngài đã 
dịch ra tiếng Trung hoa nhiều tác phẩm, đặc 
biệt là những tác phẩm của trường phái Du 
Già như Toát Yếu Đại Thừa của ngài Vô 
Trước, Nhị Thập Kệ của ngài Thế Thân, A Tỳ 


Years 


a) 


b) 


3336 


Đạt Ma Câu Xá (Kho Tàng Vi Diệu Pháp), 
và, Vimsatika của Vasubandhu, và kinh Kim 
Cang. Ông cũng phiên dịch 64 tác phẩm chia 
làm 278 quyển. Theo Giáo Sư Bapat trong 
Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, sự 
nghiệp dịch thuật các kinh sách tiếng Phạn 
của Chân Đế có thể chia làm hai phần: 

The period from 548 to 557 A.D.: Thời kỳ từ 
năm 548- đến 557—During this period he 
translated about 10 works, of which six were 
sữill in existence In 730 A.D.—Trong thời kỳ 
nầy ông đã dịch khoảng 10 tác phẩm, trong 
đó 6 cuốn còn tổn tại cho đến năm 730. 

The period from 557 to 569 A.D.: Thời kỳ từ 
năm 557 đến 569 sau Tây Lịch —During this 
period, he worked on numerous texfs under 
the patronagse of the Han dynasty and 
continued his labours ti he died ¡in 569 
A.D.—Trong thời kỳ nầy ông đã dịch một số 
lớn kinh sách dưới sự bảo trợ của triều đình 
nhà Hán và tiếp tục công việc của của mình 
cho đến khi thị tịch năm 569. 





(II) Paramartha”s translaton of Sanskrit texts— 


Các bản dịch từ Phạn ra Hán của Chân Đế: 


l1) Vajracchedika-Prajnaparamifa-sutra: Kim 
Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa. 

2) Mahayanasamparigraha-sastra: Nhiếp Đại 
Thừa Luận. 

3) Madhyantavibhaga-sastra: Trung Biện Phân 
Biệt Luận. 

4) Abhidharma-kosa-vyakhya-sastra: A Tỳ Đạt 
Ma Câu Xá Chính Luận. 

53) Mahayanasamparigraha-sastra-vyakhya: 
Nhiếp Đại Thừa Chính Luận. 

6) Vinaya-dvavimsatiprasannartha-sastra: Luật 
Nhiếp Minh Liễu Luận. 

(IV)Paramartha established the 


Mahayanasamparigraha-sastra school (She- 
Lun-Tsung) in China: Chân Đế Tam Tạng lập 
ra Nhiếp Luận Tông ở Trung Hoa—This 
school was based on many SanskriIt texts 
translated by him, the most important being 
the Mahayanasamparigraha-sastra, a basic 
text of that school. This school had eminent 
disciples and prevailed among Buddhist 
scholars In China for about 80 years. 
However, like other Buddhist schools ïn 


China, this school, too, suffered from general 


political restrictions, the deteriloraton of 
temples, and the loss of popular support. 
Besides these conditions, the popularity of the 
Dharmalaksana school established by Hsuan- 
Tsang might also be considered one of the 
reasons for the decline of the She-Lun-Tsung. 
Paramartha greatly emphasized the necessity 
of studymng the Mahayanasamparigraha- 
sastra, but Hsuan-Tsang, 1n his turn, translated 
the Vidy 
emphasis on the necessity for the study of 
selected texts, which consist of six sutras and 


amatrasiddhi-sastra and laid 


eleven Sastras and 1nclude the 
Mahayanasamparigraha-sastra. Thus the 
Mahayanasamparigraha-sastra school 


established by Paramartha was absorbed by 
the Dharmalaksana school founded by Hsuan- 
Tsang. This school was called the New 
Translation Method while the She-Lun-Tsung 
founded by Paramartha was known as the Old 
Translaton Method. In spite of the fact that 
the She-Lun-Tsung was absorbed by another 
school, 1t remains a permanent Chinese 
Buddhist institutionin China—Chân Đế lập ra 
Nhiếp Luận Tông (Mahayanasampari-graha- 
sastra school) tại Trung Hoa. Trường phái nầy 
dựa trên nền tảng của nhiều kinh sách tiếng 
Phạn được ông dịch ra chữ Hán. Quan trọng 


nhất là bộ Nhiếp Đại Thừa Luận 
(Mahayanasamparigraha-sastra), kinh sách 


căn bản của trường phái nầy. Trường phái 
nầy đã có những môn đệ xuất sắc và chiếm 
số đông trong các học giả Phật giáo Trung 
Hoa suốt một thời gian khoảng 80 năm. Tuy 
nhiên, cũng giống như bao trường phái khác ở 
Trung Hoa, trường phái nầy cũng phải chịu 
những gò bó chung về chính trị, những suy 
thoái của chùa chiển, và mất đi sự hậu thuẫn 
của dân chúng. Bên cạnh đó, sự phổ biến của 
Pháp Tướng Tông (Dharmalaksana school) do 
Huyền Trang đề xướng cũng có thể xem là 
một trong những lý do làm suy yếu Nhiếp 
Luận tông. Chân Đế coi trọng sự cần thiết 
phải nghiên cứu Nhiếp Đại Thừa Luận, nhưng 
Huyền Trang thì lại dịch bộ Thành Duy Thức 
Luận (Vidyamatrasiddhi-sastra) và 
mạnh trên sự cần thiết phải nghiên cứu một 
số kinh điển chọn lọc gồm sáu cuốn kinh và 


nhấn 


3337 


mười bộ luận, kể cả Nhiếp Đại Thừa Luận. 
Do đó Nhiếp Luận tông do Chân Đế sáng lập 
đã bị hòa nhập vào Pháp Tướng tông của 
Huyền Trang. Trường phái nầy được gọi là 
phái “lân Dịch Thuật (New Translaton 
Method), còn phái Nhiếp Luận tông do Chân 
Đế sáng lập ra được gọi là 'Cựu Dịch Thuật. 
Mặc dù bị hòa nhập vào một trường phái 
khác, nhưng Nhiếp Luận tông vẫn còn là một 
tổ chức Phật giáo Trung Hoa tôn tại. 
Paramartha-satya (skt: Paramattha-saccam 
(p)—Absolute tu - The Buddha 
Categorles of reality In contrast with ordinary 
categories (tục đế)—Chân đế (chân lý hay sự thật 
tuyệt đối)— Thắng đế—Supreme truth—Ultimate 
truth —The asseveration or categorles of reality. 
Truth in reality, opposite of ordinary or worldly 
truth (Thế đế) or ordinary categories; they are 
those of the sage, or man of insipht, in contfrasf 
with those of the common man, who knows only 
appearance and not reali(y——Phật pháp, đệ nhất 
nghĩa đế. Giáo pháp giác ngộ tối thượng của Phật 
hay cái thực không hư vọng vốn có, đối lại với thế 
đế (tục đế) của phàm phu, hạng chỉ biết hình 
tướng bên ngoài chứ không phải là chân lý—The 
correct doøma or averment of the enliphtened—— 
See Ultimate truth. 
Paramartha-satya-sastra (sk0: Thắng Nghĩa 
Đế lLuận—A philosophical by 
Vasubandhu—Tập luận về Thắng Nghĩa Đế của 
ngài Thế Thân Bồ Tát. 
Paramartha-sunyafa (sk): Emptiness of the 
Đệ Nhất Nghĩa Không —Không 
của chân lý cứu cánh—See Emptiness of the 
ultimate truth. 


law—— 


Wwork 


ultimate truth 





Paramasa (p): Tà Giải—Misapprehension—A 
term for “wrong view,” because i1( occurs in the 
aspect of missing the Individual essence of a given 
dharma and apprehending an unactual individual- 
essence—Một từ để chỉ “tà kiến” vì nó sanh khởi 
dưới hình thức không thấy được tự tính của một 
pháp, lại thấy cách khác không thực. 
Paramatma (p): Đại ngã—Macrocosmo soul— 
Cosmic soul—The Buddha 1s free from the notion 
of a Microcosmic Souls, or a Macrocosmic Soul, 
or even a Cosmic Soul. 


Paramattha dhamma (p): Chân đế— Thực tại 
tuyệt đố—Đối tượng được nhận biết một cách 
trực tiếp không qua khái niệm. 

Paramattha sacca (p): Chân lý tuyệt đố—Cùng 

nghĩa với paramattha dhamma. (phản nghĩa với 

sammuti sacca)—See Ultimate truth. 

Paramattha-saccam  (p):  Paramartha-satya 

(skÙ—Absolute trufi—Chân đế (chân lý hay sự 

thật tuyệt đối)—See Ulũmate truth. 

Param-bodhi (skQ: Bát La Ma Bồ Để — 

Supreme enlightenment—Giác ngộ bổ để hay 

giác ngộ tối thượng. 

Parami (p): Ba la mật—Hoàn hảo—Sức mạnh 

thanh tịnh nội tâm được phát triển và tích lũy qua 

nhiều đời. Có mười ba la mật: dana (bố thí), sila 

(trì giới), nekkhama (xuất gia hay khước từ), 

panna (trí tuệ), viriya (tỉnh tấn), khanti (nhẫn 

nhục), sacca (chân thật), adhitthana (quyết định), 
metta (tâm từ) và upekkha (tâm xả) —See 

Paramita, and Ten paramifas. 

Paramita (skt: Perfection—Reaching the other 

La Mật Đa—Đáo bỉ ngạn— 

Perfected—Traversed Transcendental 

perfection—Ba La Mật—Độ Vô Cực. 

Œ)Q An overview of “Paramita”: Tổng quan về 
“Ba La Mật —The Sanskrit term “Paramita” 1s 
transliterated ¡into Chinese as 
“Po-luo” is Chinese for “pineapple”, and “mĩ” 
means “honey.” In Buddhism, “Paramita” 
means fo arrive at the other shore, to ferry 
across, or save, without limit. Paramita also 
means perfection, or crossed over, or gone fo 
the opposite shore (reaching the other shore). 
Crossing from Samsara to NÑirvana or crossing 
over from this shore of births and deaths to 


shore—Ba 


“Po-luo-mI.” 


the other shore. Practice which leads to 
Nirvana. Paramita also means to achieve, 
finish, or accomplish completely whatever we 
do. For Instance, 1Ÿ we decide to cultivate fo 
become a Buddha, then the realizaton of 
Buddhahood 1s “Paramita.” The (six) practIices 
of the Bodhisatva who has atfaned the 
enlightened mind. The term “Paramita” 1s 
popular for both Mahayana and Theravada 
Buddhism—-Tiếng Phạn “Paramita” được 
chuyển dịch sang Hán ngữ là Ba-la-mật. “Ba 
la” có nghĩa trái thơm, còn “mật” có nghĩa là 


3338 


ngọt. Trong Phật giáo, tiếng Phạn “Paramita” 
(dịch cũ là Độ Vô Cực, dịch mới là Đáo Bỉ 
Ngạn) nghĩa là đến bờ bên kia, đưa qua bờ 
bên kia, hay cứu độ không có giới hạn. Đáo 
bỉ ngạn (đạt tới bên kia bờ. Ở bên kia bến bờ 
của thế giới nhị nguyên hay thế giới của sự 
phân biệt và chấp trước) cũng có nghĩa là sự 
toàn hảo hay hoàn thành những thứ cần hoàn 
thành. Ba La Mật cũng có nghĩa là thành tựu, 
hoàn tất, hay làm xong một cách hoàn toàn 
cái mà chúng ta cần làm. Thí dụ như nếu 
chúng ta quyết chí tu hành để làm Phật thì 
việc đạt được Phật quả chính là “Đáo được bỉ 
ngạn.” Đây cũng là những (sáu hay mười) đức 
tính được Bồ Tát thực hiện trong đời tu hành 
của mình. Từ “Ba La Mật” thông dụng cho cả 
Phật giáo Đại Thừa lẫn Nguyên Thủy: 

đI) Categories of “Paramita”—Phân loại “Ba La 
MẠậC: 

(A) In the Lankavatara Sutra, the Buddha gave 
three kinds of Paramitas—Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật đưa ra ba loại Ba La Mật —See 
Three kinds of Paramitas. 

(B) FEour kinds of paramifas: Tứ Ba La Mật —See 
Eternity, Bliss, True self, Purity. 

(C) The five paramitas—Năm Ba La Mật —See 
See Five means of transportation over the sea 
of mortalify to salvation. 

(D) Phương tiện vượt thoát biển sanh tử để được 
cứu độ —There of 
transporfation over the sea of mortality to 


are five means 
salvation (five paramitas)—Có năm phương 
tiện đưa chúng sanh qua biển sanh tử—See 
See Five means of transportation over the sea 
of mortalify to salvation. 

(E) The six paramitas: Lục Ba La Mật—See Six 
paramitas. 

(ID Benefits for those who practice “Paramitas”—— 
Lợi lạc cho những ai thực hành hạnh Ba La 
Mật: According the  Sutta Nipata 
Commentary, those who practice “Paramitas” 


{O 


will escape from being born ¡n the following 
inauspicious states—Theo Sớ Giải Kinh Tập, 
những ai thực hành hạnh Ba La Mật không 
sanh vào những trạng thái xấu kém sau đây: 

l1) They are never born blind: Họ không bao giờ 
sanh ra mà bị mù. 


2) They are never born deaf: Họ không bao giờ 

sanh ra mà bị điếc. 

They never become Insane: Họ không bao giờ 

bị mất trí. 

They are never slobbery or rippled: Họ không 

bao giờ bị chảy nước dãi. 

They are never born among savages: Họ 

không bao giờ sanh ra làm người man dã. 

They are never born from the womb of a 

slave: Họ không bao giờ sanh ra làm nô lệ. 

They are never born In a heretic family: Họ 

không bao giờ sanh ra trong gia đình theo dị 

giáo. 

They never change their sex no matter how 

many bírths and deaths they have been 

through: Cho dù họ có luân hồi sanh tử bao 
nhiêu lần, họ se không bao giờ đổi giới tính. 

They are never guilty of any of the five grave 

sins (ananfarika-kammas): Họ không bao giờ 

phạm năm trọng tội—See Five betrayals. 

10) They never become a leper: Họ không bao 
giờ trở thành người cùi hủi. 

11) They are never born as an animal: Họ không 
bao giờ sanh ra làm súc sanh. 

12) They are never born as a hungry ghost: Họ 
không bao giờ sanh ra làm nga quỷ. 

13) They are never born among different classes 
of asuras: Họ không bao giờ sanh ra trong 
hàng a tu la. 

14) They are never born in the Avici: Họ không 
bao giờ sanh vào địa ngục vô gián. 

15) They are never born in the side hells 
(Lokantarika-Nrayas): Họ không bao giờ 
sanh vào Biên Địa Địa Ngục (Biên Ngục). 

16) They are never born as a mara: Họ không bao 
giờ sanh ra làm ma Ba Tuần. 

17) They are never born in the world where there 
1s no perception: Họ không bao giờ sanh vào 
cảnh giới không có tình thức. 

18) They are never born in a heatless heaven 
(Anavatapta): Họ không bao giờ sanh trong 
cõi vô nhiệt thiên. 

19) They are never born ¡in the rupa world: Họ 
không bao giờ sanh ra trong cõi sắc giới. 

20) They are never born In a small world: Họ 
không bao giờ sanh ra trong tiểu thế giới. 


3) 
4) 
5) 
6) 


S) 


8) 


9) 


3339 


Paramita-charitable: Bố thí Ba la mật—See 
Charitable Giving-Paramita. 

Paramita giving: Bố Thí Ba La Mật—See 
Charitable Giving-Paramita. 

Paramita of joy: Lạc Ba La Mật—One of the 
four nirvana virtues in Buddhism. The paramita of 
Joy Is an eternal Joy of the nirvana—Một trong 
bốn đức trong Phật giáo. Lạc Ba La Mật là niềm 
vui vĩnh hằng nơi niết bàn tịnh tịch, niềm vui 
không trụ vào nơi tướng của thân tâm—See Four 
virfues of Ñirvana. 

Paramitas of people: Thế gian Ba La Mật. 

l) Paramitas for people in general relating to 
this world—Thế gian Ba La Mật: The worldly 
kind of paramifas is practiced by worldly 
people who cling to the idea of an ego and 
what belongs to 1; they are unable to shake 
themselves off the fetters of dualism such as 
being and non-being, and all the virtues they 
would practice are based on the idea of 
gaIning something material as a reward. They 
may gain certain psychic powers and after 
death be born in the heaven of Brahma——Loại 
thế gian Ba La Mật được thực hành bởi những 
người thế gian tầm thường, thường chấp vào ý 
niệm về “ngã” và “ngã sở;” họ không thể 
vùng thoát khỏi những ràng buộc nhị biên như 
hữu và phi hữu, và tất cả những đức hạnh mà 
họ thực hành đều được đặt căn bản trên ý 
niệm đạt một cái gì đó có tính cách vật chất 
như là một sự đển đáp lại. Họ có thể đạt được 
một số khả năng tâm linh nào đó và sau khi 
chết được sanh vào cõi Trời của Phạm 
Thiên—See Three kinds of Paramitas. 

The Paramitas of people In general relating to 
this world, thee kinds of 
Paramitas—Thế gian Ba La Mật, một trong 
ba loại Ba La Mật—See Three kinds of 
Paramitas. 

Paramitas of Sravakas and Pratyeka- 


buddhas: Xuất thế gian Ba La Mật. 
l1) Paramias for Sravakas and Pratyeka-buddhas 


2) 
one of the 


relating to the future life for themselves—Xuất 
thế gian Ba La Mật: The super-worldly kind 
Of paramifas Is practiced by Sravakas and 
Pratyekabuddhas who, clinging to the Idea of 
Nưrvana, are determined to attain It at all 


cosfs; they are like the worldly people who 
are attached to the enjoyment of egotism— 
Loại Ba La Mật siêu thế gian được chư Thanh 
Văn và Duyên Giác thực hành. Chư vị nầy 
chấp vào ý niệm về Niết Bàn và quyết đạt 
cho được Niết Bàn bằng mọi giá. Họ cũng 
giống như người thế gian bị ràng buộc vào sự 
hưởng thụ quy ngã —See Three kinds of 
Paramitas. 


2) Paramitas of Sravakas and Pratyeka-buddhas 
relating to the future life for themselves, one 
of the three kinds of Paramitas—Xuất thế 
gian Ba La Mật, một trong ba loại Ba La 
Mật—See Three kinds of Paramitas. 

Paramitas of the supreme one of 

Bodhisattvas: Xuất thế gian thượng thượng Ba 

La Mật. 


l1) Paramitas of the supreme ones, relating to the 
future life for all—Xuất thế gian thượng 
thượng Ba La Mật: The Paramita that are 
super-worldly the highest 
practiced by a Bodhisattva who understands 
that the world 1s dualistically conceived, 
because of the discriminating mind, and who 
1s detached from erroneous Imaginations and 
wrong attachments of all kinds, such as mind, 
form, characters, etc. He would practice the 
virtue of charity solely to benefit sentient 
beings and to lead them a a blissful state of 
mind. To practice morality without forming 
any attachment to condition in which he binds 
himself, this 1s his sila-paramita. Knowing the 
distinction between subject and object, and 
yet quietly to accept it without waking any 
sense of attachment or detachment, this 1s the 
Bodhisattva's Kshanti-paramita. To exercise 
himself most Intently throughout the day and 
nipht to conform himself to all the 
requirementfs of discipline, and not to evoke a 
discriminating mind, hs Vyrla- 
paramita. Not to cling to the philosopher”s 
view of Nirvana and to be free from 
discrimination, this 1s his Dhyana-paramita. 
As to Prajna-paramifa, It 1s not to evoke a 
discriminatng mind  withim oneself, nor to 
review the world with any kind of analytical 
understanding, not to fall into dualism, but to 


1n Sense are 


this 1S 


3340 


cause a turning at the basis of conscIousness. 
lt 1s not to destroy the working of a past 
karma, but to exert oneself in the exercIse of 
bringing about a state of self-realization, this 
1S Prajna-paramita—Các loại Ba La Mật siêu 
thế gian trong ý nghĩa cao nhất được thực 
hành bởi một vị Bổ Tát hiểu rằng thế giới 
được quan niệm một cách nhị biên do bởi cái 
tâm phân biệt và vị ấy thoát khỏi những 
tưởng tượng sai lầm và những ràng buộc hư 
vọng như tâm, hình tưởng, đặc tính, vân vân. 
Vị ấy thực hành đức hạnh bố thí chỉ nhằm 
làm lợi cho tất cả chúng sanh hữu tình và đưa 
họ đến trạng thái tâm linh hạnh phúc. Vị ấy 
thực hành trì giới mà không ra bất cứ điều 
kiện hay sự ràng buộc nào, ấy là trì giới Ba 
La Mật của một vị Bồ Tát. Vị ấy biết được sự 
khác biệt giữa chủ thể và đối tượng, nhưng 
vẫn yên lặng chấp nhận mà không khởi lên 
bất cứ ý nghĩ nào về sự gắn bó hay tách rời 
nào, đó chính là nhẫn nhục Ba La Mật của 
một vị Bồ Tát. Vị ấy tu tập một cách mạnh 
mẽ suốt ngày suốt đêm, hòa mình theo mọi 
đòi hỏi của kỹ luật mà không khởi lên cái 
tâm phân biệt nào, đó chính là tinh tấn Ba La 
Mật. Vị ấy không chấp vào kiến giải về Niết 
Bàn của các triết gia và thoát khỏi mọi sự 
phân biệt, đó chính là Thiền định Ba La Mật. 
Còn về Bát Nhã Ba La Mật, vị ấy không sanh 
tâm phân biệt bên trong mình, không nhìn thế 
giới bằng bất cứ loại hiểu biết hay phân tách 
nào, không rơi vào nhị biên mà gây nên sự 
chuyển biến từ căn bản của tâm thức. Đó là 
không đoạn diệt sự vận hành của nghiệp 
trong quá khứ, mà cố gắng tu tập để tạo ra 
một trạng thái tự chứng—See Three kinds of 
Paramitas. 

The Paramias of the supreme one of 
Bodhisattvas, relating to the future life for all, 
one of the three kinds of Paramitas—Xuất thế 
gian thượng thượng Ba La Mật, một trong ba 
loại Ba La Mật—See Paramias of the 
supreme ones, relating to the future life for all 
and Three kinds of Paramitas. 

Paramita Temple: Ba La Mật Tự—Name of an 
ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
history of the temple 1s closely attached to the life 


2) 


of a mandarin named Nguyễn Khoa Luận, while 
the country was being torn by the invaders. When 
king Đồng Khánh ordered his court soldiers to 
fight against Cần Vương movement, he resigned 
from the post, went to Đại Bi temple in Thanh 
Hóa and stayed there as a hermit. Sometime later, 
he got back to his native villape. When being 
appointed a mandarin again by the court, he 
pretended to go crazy In order to refuse the 
appointment. Then, he resolved to leave home 
and join the Order. He went to Từ Hiếu temple to 
become a monk with the Buddha name Thanh 
Chơn. In autumn 1886, his wife, Tôn Nữ Thị Tỳ, 
built a temple within her mansion, and invited him 
back to be the headmonk there. He passed away 
¡in 1900. In 1934, the Nguyễn Khoa descendents 
rebuilt the temple. In 1943, Most Venerable Trí 
Thủ the temple again 
construction has remained the same until now—— 
Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. 
Lịch sử thành lập của chùa Ba La Mật gắn liền 
với quảng đời của một vị quan thuộc dòng họ 
Nguyễn Khoa, giữa lúc đất nước đang bị ngoại 
bang xâu xé. Khi vua Đồng Khánh ra lệnh cho 
quan quân triều đình tiêu trừ phong trào Cần 
Vương, ông bèn treo ấn từ quan, bỏ lên chùa Đại 
Bi ở Thanh Hóa ẩn dật. Được ít lâu, ông về quê, 
nhưng triều đình lại triệu ông ra giữ chức Thị 
Lang Binh Bộ, ông giả bệnh không ra nhậm chức. 
Từ đó ông phát nguyện tu hành, lên chùa Từ Hiếu 
làm lễ xuất gia với Hòa Thượng Hải Thiệu. Về 
sau, bà phu nhân của ông là Công Tôn Nữ Thị Tỳ, 
đã xây dựng xong ngôi chùa trong khuôn viên của 
gia tộc lấy tên là chùa Ba La Mật ông về trụ tại 
đây đến khi thị tịch năm 1900. Năm 1934, con 
cháu dòng họ Nguyễn Khoa trùng tu chùa. Năm 
1943, Hòa Thượng Trí Thủ trùng tu lần nữa và 
kiến trúc chùa vẫn duy trì cho đến ngày nay. 
Paramiti (skt): Pramiti (sk)—Bát Lạt Mật Đế— 
A monk from Central India, came to Kuang-Chou, 
China during the Tang dynasty. He translated the 
Surangama Suữra Into Chinese around 705 A.D— 
Một vị Tăng người Trung Ấn, đến Quảng Châu 
dưới thời nhà Đường. Ngài đã dịch bộ Kinh Thủ 
Lãng Nghiêm sang Hoa ngữ vào khoảng năm 705 
sau Tây Lịch. 

Paramount (a): Tối thượng 


renovated and its 


3341 


Paramudita (skt): Land of joy, or ground of 
happiness or delighTEHoan Hỷ địa—See Ten 
grounds (H). 

Paranirmita-vasavartin (skt: Bà Xá Bạt Đề— 
Bà La Ni Mật Bà Xá Bạt Đề Thiên—Bà Na Hòa 
Để — Trời Tha Hóa—Tha Hóa Tự Tại Thiên— 
Name of deities in the 6” heaven in the world of 
desire. Gods who transform others and do as they 
please. Also name of a class of Buddhist deities 
(constantly enJoying pleasures provided by 
others). The sixth of the six heavens of desire, or 
passion-heavens, the last of the sixth devalokas, 
the abode of Mahesvara (Siva), and of Mara. 
Reborn in the paranirmita-vasavartin (the sixth 
devaloka heaven). This Is one of the eipht happy 
conditions in which one may be reborn so that one 
can keep the five commandmenfs and the ten 
good ways and bestows alms—Cõi trời thứ sáu 
trong sáu cõi trời dục giới (đệ lục thiên), nơi trú 
ngụ của Ma Hê Thủ La Thiên và Ma vương. Tái 
sanh trong cối trời Tha Hóa. Đây là một trong tám 
điều kiện tái sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ 
ngũ giới và thập thiệncũng như bố thí. Tha hóa tự 
tại Thiên là tên của chư thiên trên cõi trời thứ sáu. 
Chư thiên có khả năng hóa thân người khác và 
làm theo ước muốn của mình. Tha hoá tự tại thiên 
cũng là tên của chư thiên hộ pháp trong Phật giáo. 
**See Eight happy conditions in which one may 
be reborn. 

Paranoia (a): Lo sợ—E ngại 

(Without) paranoia: Không thấy e ngại 
Paran-tapo-hoti (p): 
tormenfs others or 1s given fo torment others— 
Loại người làm khổ người khác và siêng năng làm 
khổ người khác—S§ee Four types of persons (A). 
Parapsycholosy (n): Siêu tâm lý học. 

Parasi (skt): Ba Kỳ —Ba La Tức—Ba Tư—Ba 
Lặc Kỳ —Vùng đất Ba Tư ngày nay—Persian— 
Persia—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed by 
Professor Soothill, In 1ts capital of Surasthana the 
Buddha”s almsbowl was said to be in 600 A.D.— 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển thì 
Ba La Tức là kinh đô của nước Surasthana, nơi mà 
người ta cho rằng “bát khất thực” của Phật được 
mang đến lưu trữ vào khoảng năm 600 sau Tây 
Lịch. 


A certain man who 


Parassa utsparinnanana (skt: Tha tâm thông. 
Paratantra (skt): 

I1) The knowledge of relativity: Trí tương đối. 
2) Not a nature of is own, but constituted of 
elements. Dependent on another that which 
arises: Y Tha Khởi Tính —Không có tánh độc 
lập, chỉ nương nhau mà thành—Not having an 
independent nature. Y tha khởi tính hay 
duyên khởi tính (tính chất nương tựa vào 
những yếu tế chung quanh mà sinh khởi nên 
hiện hữu, hiện tượng và sự vật. **See Three 
forms of knowledge. 

Empirical knowledge: Kiến thức thường 
nghiệm—See Three degrees of knowledge. 
Paratantra-laksana (skt: Giả Hữu Tánh— 
According to the Mind-Only School, this 1s one of 
the three kinds of existence for everything. 


3) 


Temporary or transitory existence, also called 
“Character of Dependence upon others.” Those of 
(emporary or transitory existence, having no 
permanent character (asvabhava), like a house 
that 1s built by timbers, stones, tiles, etc. Ït exisfs 
only by a combination of causes or causal 
combination, and 1s not self-existent. It has no 
permanent reality—Theo Duy Thức Tông, đây là 
một trong ba loại hiện hữu của mọi vật. Giả hữu 
tánh còn được gọi là “Y Tha Khởi Tánh.” Những 
hữu thể giả tạm hay nhất thời không có tánh 
thường tại, như căn nhà được dựng bằng gỗ, gạch, 
ngói, vân vân. Nó chỉ hiện hữu bằng một tràng 
tổng hợp những nhân duyên và không tự hữu. Nó 
không có thực tại thường tổn—S§ee Three kinds of 
©xIstence. 

Paratantra-svabhava (skt): Y Tha Khởi Tính— 
See Dependent nature. 

Paravata (skÐ: Ba La Việt—Chim bổ câu—A 
dove. 

Paravritti (sk0: Sự đột chuyển—Turning-up— 
Turning-over—Revulsion—The turning about or 
the  deepest of 
consciousness which 1s the Buddhist moment of 


sudden revulsion at seaft 
COnversion. 

Paravrtt (skt): substratum—— 
Transformation at the base—Chuyển y. 

Pardon: 


l) (m): Sự xá tội. 


Revolution at 


3342 


2) (v): Xá tỘI. 

Parenfs (n): Cha mẹ—Song thân—One of the 
four fields for cultivating happiness (blessing). 
The Buddha taught: “Children should pay special 
affention to their parenfs. As parenfs agøe, 1t IS 
inevitable that their bodies will gradually weaken 
and deteriorate in a varilety oŸ ways, making them 
1ncreasingly susceptible to physical 1llnesses that 
can affect every organ In their system. This 1s 
natural and there Is no escape. Even though, 
children have no forceful obligation to care for 
therr aged and sick parenfs, and aged parents have 
to depend on their children”s goodwillI. Buddhists 
should take good care of their parents pIously, and 
Buddhists should always remember that there 1s 
no better Instifution to care for the aged parents 
other than the family itself”—Phụng dưỡng song 
thân, một trong bốn mảnh ruộng phước điển. Đức 
Phật dạy: “Con cái nên triệt để lưu ý đến cha mẹ. 
Khi cha mẹ lớn tuổi, không thể nào tránh khỏi 
cảnh thân hình từ từ già yếu suy nhược bằng nhiều 
cách, làm cho họ không ngớt phải chịu đựng bệnh 
khổ làm suy nhược mỗi cơ quan trong hệ tuần 
hoàn. Điều này là tất nhiên không tránh khỏi. Dù 
con cái không bị bắt buộc phải chăm sóc cha mẹ 
già yếu bệnh hoạn, và cha mẹ chỉ trông chờ vào 
thiện chí của con cái mà thôi. Người Phật tử nên 
chăm sóc cha mẹ già bằng tất cả lòng hiếu thảo 
của mình, và người Phật tử nên luôn nhớ rằng 
không có một cơ sở nào có thể chăm sóc cha mẹ 
già tốt bằng chính gia đình mình.”—See Four 
fields for cultivating happiness. 

Parentfsin-law and husband should be 
regarded as divinifies: The Buddha himself 
refers to parenfs-in-law as divinitles—Cha mẹ 
chồng và chồng phải được tôn kính như những vị 
trời trong nhà—See Ten things which the Buddha 
advises any father to educate his daughter before 
she øets married. 

Parental (a): Thuộc về cha mẹ. 

Parental authority: Quyển làm cha mẹ. 
Parenfal intereourse is uneclean: Thọ sanh bất 
tịnh (cha mẹ giao cấu, huyết đỏ huyết trắng chẳng 
sạch)—See Seven kinds of impurIty. 

Parenthood (n): Tình trạng làm cha mẹ— 
Responsible parenthood—Làm cha mẹ có trách 
nhiệm. 


Parents and relatfives of a Bodhisattva: Cha 
mẹ và quyến thuộc của một vị Bồ Tát— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Book II, 
twenty parents and relatives—Theo Thiền Sư D.T. 

Suzuki trong Thiển Luận Tập II, chư Bồ Tát có 

hai mươi cha mẹ và quyến thuộc—See Twenty 

parenfs and relatives of a Bodhisattva. 

Pariccheda (sk: Sai 

Differentiaton—DIiscriminaton—Opposite of on 

the level —Sai biệt hay khác biệt, hay sự phân 

biệt, đối lại với “bình đẳng.” 

Paricitra (skt: Ba Lợi Chất Đa La—Ba Lợi Chất 

La—Ba Nghi Chất Cấu —Ba Lợi Chất Đa La Câu 

Đà La—Ba Lợi Thụ—A tree In the TrayastriImsas 

heavens which fills the heavens with fraprance—— 

Cây Hương Biến (từ cánh lá đến quả đều thơm) 

trên cõi trời Đao Lợi, tỏa ngát hương thơm cùng 

khắp cõi trời nầy. 

Parideva (p): Ta thán. 

Parijata (sk0): Ba Lợi Chất Đa La—Ba Lợi Chất 

La—Ba Nghi Chất Cấu —Ba Lợi Chất Đa La Câu 

Đà La—Ba Lợi Thụ—A tree ¡in Indra's heaven, 

one of the five trees of the paradise, the coral 

tree—Một loại san hô mọc trong vườn của vua Đế 

Thích, một trong năm loại cây trên cõi nước Cực 

Lạc (khi Phật còn tại thế, Ngài đã từng lên đây 

ngôi dưới gốc cây Ba Lợi Chất Đa La nầy mà 

thuyết pháp cho chư Thiên, người đầu tiên được 
ngài độ chính là mẹ của ngài là Hoàng Hậu Ma 

Da). 

Parijata-tree: Thiên thọ vương The parijata 

tree which grown In front of Indra”s palace— 

Thiên thọ vương mọc trong cung trời Đế Thích— 

See ParIjita. 

Parijataka (skÐ: Bà Lợi Xà Đa Ca—Một loại 

hoa của chư Thiên—A deve flower. 

Parijna (skÐ: Full understanding—Thorough 

knowledge—Liễu tr—See Parijnana. 

Parijnana (skt): Chân lý. 

(A) There are five parljnanas, ordinarily those 
arising from the five senses—See Five 
pArIjnanas. 

(B) Pancavijnana (sk—The five of 
ConscIousness or five parljnanas, perceptions 
Or cognitions; ordinarily those arising from the 


Bodhisattvas have 


Biệt —Difference— 


Senses 


3343 


five senses form, sound, smell, taste, touch—— 
Năm thức hay tâm thức dựa vào mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân mà sinh và duyên vào năm cảnh 
sắc, thinh, hương, vị, xúc—See Five kinds of 
CONSCIOuSness. 
Parikalpa (sk: Parikappa  (p)—Wrong 
judgment, imagination construction—Biên kế sở 
chấp tính (tính chất của những phán đoán sai lầm, 
sự kiến lập từ trí tưởng tượng). **See Vibhajya. 
Parikalpita (skÐ: Phân Biệt Sai. 
l) Falsely Imagine, wrong 
conceptualization—Áo giác hay ý tưởng sai 
lạc: According to the Yogachara doctrine, that 
which people take to be the obJective world 1s 
1magined or conceptualized. In fact, this world 
1s 1llusory and deceptIve; it exists only as a 
semblence but not as a true reality——Theo Du 
Già (Yogachara), cái mà người ta cho là thế 
giới khách quan thật ra chỉ là một ảo giác hay 
ý tưởng sai lạc. Kỳ thật thế giới nầy không 
phải là hiện thật, nó chỉ giống như tổn tại, chứ 
không phải là thực thể. 
Biến Kế: Counting everything as real, the 
way of the unenlightened—Vọng tình của 
phàm phu, suy tính khắp các pháp và cho 
rằng chúng có thật. 
Biến kế sở chấp tính: Sự tưởng tượng— 
Imagination—IIlusory knowledge—Kiến thức 
huyền ảo—The nature of the unenlightened, 
holding to the tenet that everything Is 
calculable or reliable, or that maintains the 
seeming to be real, 1.e. 1s what If appears to 
be—Vọng tình của phàm phu so ổo tính toán 
hết thảy các pháp (cho vô ngã là ngã, vô 
pháp là pháp, chỉ nhìn chư pháp bằng dáng vẻ 
bể ngoài), cho các pháp huyễn giả là thật. 
**See Three Three degrees of knowledge, 
and forms of knowledge (1). 
Wrong discernment: Mistaken discernment— 
Thinking of a negafive action 1s a pOSItIV€ 
action—Phân biệt sai lầm hay cho rằng tiêu 
cực là tích cực. 
the Sutra, the Buddha 
reminded Mahamati: “Oh Mahamati, maya 1s 
not the cause of confusion, for it does not 
produce errors, as errors come Írom wrong 
discriminaton”: Trong Kính Lăng Già, Đức 


VICW OFr 


2) 


3) 


4) 


5) In Lankavatara 


Phật đã nhắc nhở Ngài Mahamati: “Này 
Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai 
lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt 
hư vọng. 
Parikalpita-laksana (skt: False existence— 
Vọng Hữu Tánh (Biến Kế Sở Chấp Tánh)— 
According to the Mind-Only School, this 1s one of 
the three kinds of existence for everything. False 
©xistence, caled “Character of Sole 
Imagination.” Those of false existence which are 


also 


at the same time bereft of an original substance 
(adravya), Jjust like a ghost that exists merely in 
one”s Iimagination but not in reality—Theo Duy 
Thức Tông, đây là một trong ba loại hiện hữu của 
mọi vật. Vọng hữu tánh còn được gọi là “Biến Kế 
Sở Chấp Tánh.” Những hiện hữu không thật vốn 
đồng thời không có một bản thể, như ma quỷ chỉ 
hiện hữu trong sự tưởng tượng của con người chứ 
không có trong thực tạ—See Three kinds of 
©xIstence. 
Parikalpita-svabhava (skU): Vọng Kế Tính 
(Biến Kế Sở Chấp)—See Imagined nature. 
Parikara (skt): Ba Lợi Già La—Ba Già La. 
l) An auxiliary garment, loin cloth, towel: Một 
thứ khăn tắm. 
2) A body-guarding shirt: Chiếc áo bảo vệ thân 
thể. 
Pariksina-vasana (skt: Tẩy trừ tập khí—To 
dispel the old habits or the pervaslons of passions. 
Parinakaya (skt: The guiding one, one of the 
Buddha”s epithets—Vị dẫn đạo, một trong những 
danh hiệu của Đức Phật. 


Parinama (sk): Chuyển Biến—Change— 
Transform—Evolve—All the transformations are 
to be regarded as due to €rroneous 


discrimination—Sự chuyển biến hay không ngừng 
thay đổi (nhân duyên sinh ra các pháp, nhân 
duyên nối tiếp tác động ảnh hưởng kết hợp với 
nhau thành ra mọi sự vật có hình tướng, có tên 
gọi, có đặc tính khác nhau, nhưng tất cả đều phải 
trải qua bốn thời kỳ sanh, trụ, dị, diệt. Tất cả 
những chuyển biến phải được xem là do bởi sự 
phân biệt sai lầm. **See Four states of all 
phenomena. 

Parinamana (&kt: Hỗồi hướng—Dedicate— 
Dedication—Transfer—To turn towards—To turn 
something from one person or thing to another— 


3344 


Transference of merit, especially of one”s merifs 
to another—Turning merit-transference. 

Œ)_ An overview of “Parinamana”: Tổng quan về 
“Hồi Hướng”——According to the Lankavatara 
Sutra, parinamana transference, 
especlally of one's merit to another or 
towards the realization of supreme wisdom. 
This 1s one of the most characteristic ideas of 
Mahayana Buddhism—Theo Kinh Lăng Già, 
hồi hướng là sự chuyển nhượng, đặc biệt là 
chuyển nhượng công đức của một người sang 
người khác hay chuyển đến sự thể chứng trí 
tuệ tối thượng. Đây là một trong những ý 
niệm đặc sắc của Phật Giáo Đại Thừa. 

The meanings of Parinamana—Ý nghĩa của 
hồi hướng: 

Demitting the good to all others: Hồi hướng 
công đức thiện lành—To turn something from 
one person or thing to another—Hồi hướng 
công đức thiện lành của một người hay một 
vật, đến cho một người hay một vật khác. 

The goal or direction of bodhisatva or 
Buddha which devotes all meris to the 


means 





qI) 


]) 


2) 


salvation of others. This Is one of the most 
oufstanding ideas of Mahayana Buddhism: 
Hồi hướng công đức là mục tiêu hay hướng đi 
mà Bồ Tát và Phật đã tận tụy tu hành cứu độ 
chúng sanh. Đây là một trong những ý niệm 
đặc biệt nhất trong Phật Giáo Đại Thừa. 

(II) The gatha of parinama—Bài kệ hồi hướng: 
I dedicate the merit and virtue of reciting 
SutraS. 
With all its superior, limitless blessing. 
With all the universal vow that all beings in 
all realms. 
WiIII quickly go to the Land of the Buddha of 
Limitless Light (Amitabha). 
I vow to eradicate the three obsfructions and 
all afflictions. 
I vow to obtain wisdom and to obtain true 
undersfanding. 
I make a universal vow that the obstacles of 
my offenses wIll be totally eliminated. 
And that In life after life we shall constantly 
practice the path of the Bodhisatvas. 
We vow that they will be born In the Western 
Pure Land. 


With the nine grades of Lotus flowers as 

parenfs. 

When the flowers open, they will see the 

Buddha and become enlightened to the 

unproduced. 

Anh the Irreversible Bodhisattvas wIll be their 

companions 

I vow that merit and virtue from this. 

WIII go everywhere and reach everyone. 

Iand all other sentient beings. 

WIII all realize the Buddha-path. 

Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. 

Thế thế thường hành Bồ tát Đạo. 

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung. 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức. 

Phổ cập ư nhứt thiết. 

Ngã đẳng dữ chúng sanh. 

Giai cọng thành Phật đạo. 
Parinamana Gatha: Kệ 
Parinamana (ID. 
Parinamana in Memorial of the Departed: 
Vãng sanh vị hồi hướng. 
Parinibbana (p): Vô Dư Niết Bàn. Một vị Phật 
hay A la hán khi còn sống thì gọi là Hữu Dư Niết 
Bàn, lúc rời bỏ thân thể này thì gọi là Vô Dư Niết 
Bàn—See Parinirvana. 
Parinneyya (p): Phân tách và quan sát—Sự nhận 
thức. 
Parinirvana (skt) Parinibbana (p): Ba Lợi Nặc 
Phược Nam——Tịch tịnh Niết bàn. 
I) Tịch tịnh Niết bàn—Đại Tịch Diệc—Đại Niết 
Bàn—-The  great great 
extnction and passing over from mortality. 
**See Mahaparinrvana, Mahaparinrvana 
period, and Nirvana. 
Complete (total) extinction, the stage of final 
Nrrvana achieved by an enlightened being at 
the time of physical death (can be after or 


Hồi Hướng—See 


nirvana—The 


2) 


3345 


before death): Vô dư Niết Bàn —An nhiên 
tịch diệt. 

The death of a monk or nun: Tịch diệt hay là 
cái chết của một nhà tu. 


3) 


Parinirvana Sutra: Maha-Parinrvana—Kinh 
Đại bát Niết Bàn—Kinh Niết Bàn—Parinirvana 
Suữa was the last sutra which the Buddha 
preached before he passed away. According to 
Prof. Junjro Takakusu in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, the doctrine of the NÑirvana 
text was another fascinating subJect of learning at 
the present time. Tao-Shêng, already conspIcuous 
1n the study of the Lotus, was also a leader In the 
exposition of the Ideal of Nirvana. On reading the 
old Nirvana text which was in six Chinese 
volumes, he set forth the theory that the Icchantika 
(a class of men who were bereft of Buddha-nature 
and destined to be unable to evolve to the Buddha 
stage) could attain Buddhahood. Soon afterwards, 
a Sanskrit text of the Mahaparinirvana Suữa was 
introduced and translated. The theory that the 
lcchantika could attain Buddhahood was found In 
the text. People marveled at his deep insipht. 
Later he also compiled a commenfary on the 
Nirvana Sutra—Kinh Niết Bàn là bộ kinh cuối 
cùng mà Đức Phật thuyết trước khi Ngài nhập 
diệt. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, giáo lý của Kinh Niết 
Bàn là một đề tài học hỏi hấp dẫn trong thời kỳ 
nây. Đạo Sanh hằng chú tâm vào việc nghiên cứu 
Kính Pháp Hoa, cũng là một lãnh tụ trong việc 
quảng diễn lý tưởng Niết Bàn. Nhân đọc bản cựu 
dịch kinh Niết Bàn gồm sáu quyển, ông nêu lên 
chủ trương rằng Nhất Xiển Đề (Icchantika—Hạng 
người được xem như không có Phật tính và không 
thể thành tựu Phật quả) cũng có thể đạt đến Phật 
quả. Rồi ngay sau đó một bản kinh bằng Phạn ngữ 
về Đại Bát Niết Bàn được truyền vào và phiên 
dịch ra Hán văn. Lý thuyết cho rằng Nhất Xiển 
Đề cũng có thể đạt đến Phật quả được tìm thấy 
trong bản kinh nầy. Sau đó ông cũng soạn một 
bản sớ giải về Kinh Niết Bàn. 

Parinis(h)panna (skt): Absolute knowledge— 
Kiến thức tuyệt đối—Perfect knowledge, one of 
the Svabhavas corresponding to Right Knowledge 
of the Five Dharmas——Viên Thành Thật Tính, một 
trong tam tự tính tương ứng với chánh kiến của 





năm pháp. Tri giác như thật, chính xác về đối 
tượng của nhận thức—See Svabhavalakshana- 
traya, Three degrees of knowledge, Three forms 
of knowledge, and EIve laws or cateøorIes. 

Parinispanna-laksana (skt: Chân Hữu Tánh— 
According to the Mind-Only School, this 1s one of 
the three kinds of existence for everything. True 
existence, also called “Character of Ulumate 
Reality.” Those of true existence, that Is to say, 
non-existent in the hiphest sense of the word, 
bereft of all 
(alaksana). This is, in truth, not non-existence but 


false and temporary nature 
transcendental existence. This 1s also called the 
“Substratum of all” and can be known only by a 
person of supreme knowledge. Ït represenfs 
merely the remainder after the elimination of the 
first two——Theo Duy Thức Tông, đây là một trong 
ba loại hiện hữu của mọi vật. Chân hữu tánh còn 
được gọi là “Viên Thành Thật Tánh.” Những hữu 
thể chân thật, nghĩa là phi hữu trong ý nghĩa cao 
nhất của danh từ nầy, xa lìa tất cả tướng không 
thật và giả tạm hay vô tướng. Sự thực, cái nầy 
không phải là phi hữu mà là hiện hữu siêu việt. 
Tánh nầy còn được gọi là “Bản Thể của tất cả” 
chỉ có những người có trí tuệ siêu việt mới thấu 
hiểu nó được. Tánh nầy tiêu biểu những gì còn sót 
lại sau khi hai tánh trước đã bị loại bỏ—See 
'Three kinds of existence. 


và 


Parisankaya (p): Reproof based on what has 
been suspected—Nghi—See Three 
(XXXIV). 

Parisannu (p): Knower of groups—Tri Chúng— 
See Seven qualitiles of the true man. 
Parisravana (skt: Bát Lý Tát La Phạt ÑNã—A 
filtering bag, or cloth, for straining water fo save 


dharmas 


the lives of Insects, part of the equipment of a 
monk——Túi hay miếng vải lọc nước, để cứu những 
sinh vật nhỏ, đây là một trong tám món cần dùng 
của một nhà sư—See Eight requisites. 
Parisuddhi (skt: Visuddhi (sktPure and 
clean. **See Visuddhi. 

Parisuddhi sukha (p): Tịnh lạc—Hạnh phúc an 
lạc không trộn lẫn với phiển não—See Nirvana. 
Parita (skt): Protection—Mantra—Chân ngôn— 
Mật chú. 


3346 


Parittabha (skQ: Minor light heaven—Thiểu 
quang Thiên —The fourth Brahmaloka or the first 
region of the second dhyana heavens—Trời Tứ 
Phạm hay đệ nhứt thiên trong nhị thiển thiên— 
See Second Dhyana Heaven (TI) (1). 
Parittasubhas (skụ: Thiểu Tịnh Thiên——Minor 
(Lesser) Purty Heaven—See Thưd Dhyana 
Heaven (II) (1). 

Parivaras (p): Nhứt Thiết Chư Thị Vệ— 

Followers. 

Parivasa (skÐ: Ba Lợi Bà Sa—Sent to a separate 

abode, Isolation for improper conduct—Biệt Trụ, 

tên của một hình phạt trong Luật Tạng. Kẻ phạm 
giới phải ở một mình một phòng riêng, không 
được ở cùng với các vị Tăng khác. 

Parivarta (skÐ: The turnng over of merit 

acquired by good deeds of an individual to the 

benefit of another being, or of all beinss. 

Parivrajaka (skÐ: 

1) Bát Lợi Phạt La Cú Ca: According to Eitel in 
The Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Parivrajaka 1s  a sect, 
worshippers of Mahesvara, who wear clothes 
of the colour of red soil and leave a little hair 
about the crown of the head, shaving off the 
rest—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển của Giáo Sư Soothill, Bát Lợi Phạt 
La Cú Ca là một tông phái thờ Ma Hê Thủ La 
Thiên, mặc quần áo màu đất đỏ, đầu cạo gần 
hết chỉ chừa lại một chóp trên đỉnh đầu. 


SivaItic 


2) Bá Lợi Bà La Xa Ca: Phái tu theo cách quán 
xác chết trong nghĩa trang—A_ Sivaitic sect. 
3) Wandering religious monk—Hành giả. 


Pariyatra (skÐ: Ba Lý Y Đa La—According to 
Eiel in The DicHonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Pariyata was an anclenf 
kingdom, 800 miles  south-west of Safadru, a 
center of heretical sects. The present city of Birat, 
west of Mathura—Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, đây là một vương quốc cổ, 800 
dậm về phía tây nam của Satadru, trung tâm của 
các phái ngoại đạo. Bây giờ là thành phố Birat, 
phía tây của Mathura. 

Pariyatti Dhamma (p): Pháp học. 

Park of all delight: Nandanavana (skt)—The 
park of all delight, in the North, one of the four 


pleasurte grounds outside of Sudarsana, the 
heavenly city of Inda—Hỷ Lâm Uyếển ở về 
phương Bắc, một trong bốn nơi vui thú bên ngoài 
Thiện Kiến Thành, thành phố của cõi trời Đế 
Thích —See Four pleasure grounds. 
Park of chariots: Caitrarathavana (skt)—The 
park of charlots in the east, one of the four 
pleasure grounds outside of Sudarsana, the 
heavenly city of Indra—Chúng Xa Uyển ở về 
phương Đông, một trong bốn nơi vui thú bên ngoài 
Thiện Kiến Thành, thành phố của cõi trời Đế 
Thích —See Four pleasure grounds. 
Park where all desires are fuliilled: 
Misrakavana (skÐÙ—The park where all desires 
are fulfilled, in the West, one of the four pleasure 
grounds outside of Sudarsana, the heavenly city of 
Indra—Tạp Lâm Uyển ở về phương Tây, một 
trong bốn nơi vui thú bên ngoài Thiện Kiến 
Thành, thành phố của cõi trời Đế Thích—See 
Four pleasure grounds. 
Parricide (n): Tội giết cha. 
Parrot (n): Anh võ. 
Parsad (skt): Followers. 
Parsimony: Matsarya (sk)—Xan—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Parsva (skt): Parshva (skt)——Ba Lật Thấp Phược. 
l) Parshva Is acknowledged be 
Mahavira°s predecessor and 1s believed to 
lived 250 years before the time of the Buddha 
and  Mahavrra. 
consisted of four rules, 
Mahavira consisted of five. Of these, the first 
three, not to kill living things, not to take 
arficles of use unless they are given, and not 
to tell a lie, are common to the schools of both 
Parshva and Mahavira. The fourth rule In 
Parshva”s teaching, that of “aparipraha”, not 
to have any worldly possessions Including a 
wIÍfe, was split up into two by Mahavira to 
make up his code of five. Not to take a wIfe 
or to lead a celibate life, which 1s the fourth 
code, and not to have 
worldly possessions except clothes, which 1s 
the fifth rule in Mahavira's code seems to 
consfitute Jointly the fourth rule of Parshva. 
The main difference ¡in the practical or 
external aspects of Parshva”s and Mahavira”s 


nOW {O 


Parshvas  ethical code 


whereas that of 


rule in Mahavira”s 


3347 


code of conduct thus seems to have been that 
while Parshva and his followers were Naked 
(Acelakas), Mahavira and his followers wore 
white garments, but refused to have any other 
paraphernalia. In other words, the Jaina faith 
as preached by Mahavira Is the same as 
Parshvaˆs, but somewhat more modern. Ït was 
natural, therefore, that these two schools 
should have become one as they actually did 
some 250 years after the death of Parshva, 
when the disciples of Parshva and those of 
Mahavira met at Sravasti and brought about 
thr Union. Later, the Jainas explained this 
fusion of schools diferenly by adding 
twenty-two prophets to precede Parshva, 
thereby making Parshva the twenty-third and 
Mahavrra the twenty-fourth of their prophets. 
lt would, however, be quite correct to hold 
that Parshva and Mahavira Iindependently 
evolved a philosophy and a religlous system 
which had identical tenets—Parshva là người 
đã sống 250 năm trước thời Đức Phật. Ngày 
nay người ta biết đến ông như là bậc tiền bối 
của Mahavira. Giới luật đao đức của Parshva 
có bốn điều, còn của Mahavira có năm điều. 
Trong các điều này thì ba điểu đầu tiên là 
không sát sanh, không trộm cắp, không nói 
dối của cả Parshva và Mahavira đều giống 
nhau. Điều thứ tư trong giáo lý của Parshva là 
không được có các sở hữu trần tục kể cả có 
vợ, được Mahavira tách ra làm hai để làm 
thành năm điều. Việc không lấy vợ hoặc sống 
độc thân trong giới luật thứ tư của Mahavira, 
và việc không có các sở hữu trần tục ngoại 
trừ y phục trong điều thứ năm của giới luật 
Mahavira có vẻ như hợp lại với nhau để làm 
thành điều luật thứ tư của Parshva. Do đó, sự 
khác biệt chính về mặt thực hành hay ngoại 
hiện của các quy luật đạo đức giữa Mahavira 
và Parshva là trong khi Parshva cùng các môn 
đệ của ông theo luật lõa hình thì Mahavira và 
các môn đệ mặc y phục màu trắng, nhưng 
chẳng mang thêm một trang sức nào cả. Nói 
một cách khác, đức tin của Kỳ Na theo lời 
giảng của Mahavira cũng giống như của 
Parshva, nhưng có phần hiện đại hơn. Do đó, 
hai trường phái này tự nhiên sẽ hòa nhập làm 
một như đã xãy ra 250 sau khi Parshva qua 





2) 


đời, các môn đệ của Parshva và Mahavira 
cùng họp lại ở thành Xá Vệ và đi đến chỗ 
hợp nhất. Về sau này, Kỳ Na giáo giải thích 
sự hòa nhập của hai trường phái bằng cách 
thêm vào 22 nhà tiên tri đã có trước Parshva, 
khiến cho Parshva trở thành nhà tiên tri thứ 
23, và Mahavira là nhà tiên tri thứ 24 của họ. 
Tuy nhiên, cũng không hoàn toàn sai khi nói 
rằng Parshva và Mahavira đã độc lập xây 
dựng nên một triết lý và hệ thống tôn giáo có 
những giáo lý giống nhau. 

Parsva: A native of Central India. He 1s also 
said to have presided over the Fourth Council. 
According to Professor Soothill in The 
Dictionary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Parsva was the tenth patriarch, the 
master of Avaghosa, previously a Brahman of 
Gandhara, who took a vow to not lie down 
untl he had mastered the meaning of the 
Tripitaka, cụt off all desire in the realms of 
sense, form, and non-form, and obtained the 
supernatural  powers the eipht 
paramitas. This he accomplished after three 
years. He died around 36 B.C—Hiếp Tôn Giả 
(Worship of the Ribs)—Ông là một cư dân 
vùng Trung Ấn. Ông là người chủ tọa Đại hội 
kiết tập kinh điển lần thứ tư. Theo Giáo Sư 
Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Hiếp Tôn Giả (thời Đường bên Trung Quốc 
gọi Ngài Parsva là Hiếp Tôn Giả) là vị Tổ thứ 
mười của Ấn Độ, là thầy của Tổ Mã Minh, 
người đã thệ nguyện không nằm cho đến khi 
nào thấu triệt chơn lý trong Tam Tạng Kinh 
Điển. Trong ba năm, Ngài đã cắt đứt mọi dục 
vọng trong Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới, 
đạt được lục thông và Bát Ba La Mật. Ngài 
thị tịch khoảng năm 36 trước Tây Lịch—See 
Twenty eight Indian Patriarchs. 


SIX and 


Part (v) from: Parityajati (skU)—Abandon— 


Divide——To 


leave—Separate—Tách rời —See 


Renunciation. 


Part of laksana: Objective appearance—Tướng 
Phẳẩn—A form, an idea, a mental ejJect, one of the 
four partfs of function of cognitlon—Một trong tứ 
phần tâm pháp. Tâm thể biến làm cảnh tướng sở 
duyên (tất cả chỉ là khách quan thu nhiếp trong 
tâm lý học)—See Four functions of cognition (A). 


3348 


Part or lot of nirvana: Niết Bàn Phần—The lot 
of nirvana—Một phần của Niết Bàn. 

Part of realizaftion of the self realization: 
Chứng tự chứng phần. 

Part of self realization: Partial realization— 
Phần chứng. 

Par(s or Speciality: Biệt Tướng—See Six 
characteristics of everything. 

Partake (v): Chia sẻ—Tham dự. 

Partaker (n): Người dự phần vào. 

Partial and all-embracing: Thiên viên— 
Hinayana and Mahayana—Cái tương đối thiên 
lệch của Tiểu Thừa và cái viên mãn của Đại 
Thừa. 

Partial apprehension: Tùy Phần Giác. 

I1) One ofthe four intelligences or apprehensions 
mentioned ¡in the Awakening of Faith—Từng 
phần đoạn vô minh, từng phần giác chân giáo, 
một trong bốn thứ giác ngộ theo Đại Thừa 
Khởi Tín Luận —See Four apprehensions. 
The thưd of Iintelligences 
apprehensions of the Awakening of Faith— 
Giác ngộ từng phần, một trong “tứ giác” được 
nói đến trong Khởi Tín Luận. ** See Four 
apprehensions of the Awakening of faith. 
Partial enlightenment: Tùy Phần Giác—See 
Partial apprehension. 

Partial idea: Thiên kiến. 

Partial or incomplete prediction: Hữu dư thọ 
ký —See Two classes of Buddha”s predictions of a 
disciple”s destiny. 

Partial or incomplete truth: Quyên lý. 

Partial and minor teaching: Giáo thuyết thiên 
tiểu The Buddha's teaching during the fñirst 
twelve years of his ministry—Nghiêng về cái nhỏ, 
chỉ sự thuyết pháp của Đức Phật trong 12 năm sau 
khi thành đạo (người ta cho rằng nghĩa lý mà Đức 
Phật thuyết giảng trong thời kỳ nầy chỉ mới là 
bước đầu hạn hẹp). 

Partfial prediction: Incomplete prediction—Hữu 
dư thọ ký —See Two classes of Buddha”s 
predictions of a disciple”s destiny. 

Partial realization: Phần chứng. 

Partial schools of Mahayana: Intermediate 
and Differentiated doctrines In contrast with the 


2) the four Or 


Perfect or complete Teachings—Thông giáo và 
Biệt giáo Quyển Đại Thừa đối lại với Viên 
giáo—See Temporal schools of Mahayana. 

Partial teaching: Quyển giáo -Giáo pháp 
không hoàn toàn mà chỉ dùng tạm rồi bổỏ—See 
Dual division of the Buddha”s teaching (V]). 

Partially correc( metfaphor: Phân Dụ—A 
mefaphor only correct in part, such as saying “a 
face like the moon.”—Một thí dụ chỉ có thể hiểu 
dụ được một phần, chứ chẳng thể toàn phần; thí 
ˆ chỉ là lấy 
một khía cạnh đoan chính của vâng trăng để làm 





dụ như khi nói “mặt như vâng trăng,” 


nổi bật một phần sự đoan chính của gương mặt mà 
thôi. 

Parfticipant: Người tham dự -According to 
Buddhism, the obJect of mind and the mind 1(self 
cannot by separated. Buddhists never observe 
anything with complete objectivity. That 1s to say, 
“mind cannot be separated from the obJects.” 
Thus, nowadays Buddhists suggest people to 
utilize the term “participanf” for “observer.” For 1f 
there ¡is an observer, there must be a strict 
boundary between subJect and obJect, but with a 
participant, the distinction between subJect and 
disappears, and direct experience 1s possible. The 
noton of a participant 1s close to medifation 
practice. When we mediate on our body, 
according to the Satipatthana Sutra, we meditate 
on “the body ¡n the body” emphasis added. This 
means that we do not consider our body as a 
separate object, independent of our mind which 1s 
observing 1t. Meditation 1s not measuring or 
reflecting on the obJect of the mind, but directly 
perceiving 1t. This ¡is called “perception without 
discrimination.—Theo Phật giáo, cảnh và tâm 
không thể tách rời. người Phật tử không bao giờ 
quan sát bất cứ thứ gì một cách khách quan được. 
Nghĩa là tâm không thể tách rời khỏi cảnh. Vì thế 
mà Phật tử ngày nay để nghị từ “Tham dự viên” 
thay vì chỉ là “quan sát viên.” Vì khi là quan sát 
viên, hành giả bị giới hạn trong sự phân biệt giữa 
chủ thể và đối tượng, nhưng khi đã là một “tham 
dự viên” thì sự phân biệt giữa chủ thể và đối 
tượng biến mất, nhường chỗ cho kinh nghiệm trực 
tiếp. Ý niệm “tham dự viên” đưa hành giả đến 
gần sự thực tập thiển quán. Khi chúng ta quán 
thân trên thân, theo kinh Niệm Xứ, hành giả biết 





3349 


mình quán niệm thân trên thân. Nghĩa là hành giả 
không coi thân mình như một đối tượng biệt lập 
với tâm quán niệm của mình. Thiển quán không 
là sự đo lường hay suy tự trên đối tượng quán 
niệm mà là một kinh nghiệm trực tiếp về đối 
tượng ấy. Cái kinh nghiệm trực tiếp này được gọi 
là nhận thức “vô phân biệt.” 

Participate (v): Tham dự. 

Participation (n): Sự tham dự. 

Participate in something: Contribute 
something—Góp phần vào cái gì. 

Partiele (n): Hạt. 

Particular: 

(a): Cá biệt. 

(n): Đơn vị đặc thù duy nhất. 

Parficular form:  Individuality—Personal— 
Component parts—Tự Tướng—See Two forms 
(characteristics) of the bhutaftathata. 

Particular sfates: Viniyata (skt—Special 
menfal function—Tâm sở biệt cảnh—See Eifty- 
one Dharmas Interactive with the Mind. 
Partficular teaching of a secf: Giáo tướng (giáo 
thuyết đặc biệt của một tông phái). 

Particularly interesting: Kỳ thú. 
Particularism (n): Thuyết ân sủng đặc thù—Ân 
sủng dành cho một số người đặc biệt. 
Particularist (n): Người theo thuyết đặc sủng. 
Particularistic (a): Thuộc về thuyết đặc súng. 
Particulars (n): Visesa (skt)—Biệt Tướng— 
Though all things have the universal basis Of 
Impermanence, they have partcular qualiies 
(earth-solidity, heat of fire, etc)—Dù chư pháp 
đều có chung một căn bản vô thường, chúng vẫn 
có những phẩm chất đặc biệt riêng—See Two 
forms (characteristics) of the bhutatathata. 

Partial enlightenment: Tùy Phần Giác —Partial 
enliphtenment, the third of the four intelligences 
or apprehensions of the Awakening of Faith 
Giác ngộ từng phần, một trong “tứ giác” được nói 
trong Khởi Tín Luận—See 
apprehensions of the Awakening of faith. 
Partial meaning: Bất liễu nghĩa—Incomplete 
meaning—Kinh điển giấu đi một phần thực 
nghĩa—See Two meanings of the teachings (A). 
Partial teaching: 


{O 





đến Four 


I) Quyển giáo: See Dual division of the 
Buddha's teaching (VŨ. 
2) Thiên giáo: See Dual division of the 


Buddha'”s teaching (XI). 
Particular teaching of a secf: Giáo tướng. 
Partridge: Kapinjala (skt)—Ca tần xa la—Chim 
t1. 
Parttasubhas (skt): Thiểu Tịnh Thiên—The first 
and smallest heaven (brahmaloka) ¡in the third 
dhyana region of form—Đệ nhất thiên thuộc đệ 
tam thiển ở cõi sắc giới. 
Parusaka (skt: Ba Lâu Sa Ca—A park ¡in the 
Trayastrimsas heaven—Một công viên trên cõi 
trời Đao Lợi. 
Parusakavana (skt): The war park, in the South, 
one of Indra's four parks—Thô Ác Uyển—See 
Four pleasure grounds. 
Parusavaca (skt: Rough speech—Nói lời thô lỗ 
(cộc cằn). 
Parva (sk0: Hiếp Tôn Giả. 
Parvapranidhana (sk0: Original vow——Vows of 
a Buddha or Bodhisattva, e.g. the fourty eipht of 
Amitabha—Bổn nguyện. 
Parvata (skt): Bát Phạt Đa——An ancient kingdom 
and province of Takka, 700 miles north-east of 
Mulasthanapura, perhaps the modern Futtihpoor 
between Multan and Lahore—Tên của một vương 
quốc cổ hay một tỉnh vùng đông bắc Ấn Độ, 700 
dậm về hướng đông bắc của Mulasthanapura, có 
lẽ bây giớ là vùng Futthpoor giữa multan và 
Lahore. 
Paryayana (sk): Ba Diễn Na—Ba Nha Na—An 
ambulatory, courtyard, or a sheltered place for 
walking In a temple—Một hành lang, sân, hay nơi 
có mái che để đi hành thiền trong tự viện. 
Pasakamala (skt): Bát Tắc Mạc——Tràng chuỗi— 
Dice-chain, 1.e. a roSary. 
Pasamsa (p): Laudation—Praise—Tán Thán hay 
tiếng khen—§ee Eight winds. 
Pasedani Kosala (p): Vua Ba Tư Nặc. 
Pass across the mundane existence: To go 
beyond the cycle of death and rebirth—To leave 
forever the life on earth—Siêu độ. 
Pass (v) away: Die—Return to the fairyland— 
Quy tiên. ** See Death. 


3350 


Pass away ïỉn the final: Utter passing away— 
Tịch diệt. 

Pass away without sorrow: Tịch diệt một cách 
an nhiên. 

Pass down the garmenfs: Hand down the 
garments—Truyễn y. 

Pass down by word of mouth: Mật Phó—To 
pass down esoterically—Mật truyền hay chỉ 
truyền bằng miệng chứ không bằng văn tự. 

Pass from mỉnd to mỉnd: Transmit from mind 
to mind—Truyền Tâm—See Pass on the lamp of 
truth. 

Pass into meditation: Come ¡into meditation— 
Enter into meditation—Nhập định. 

Pass into nothingness: Come to nothing—Đi 
vào hư không. 

Pass (v) on the Buddha?s Teachings to 
others: Truyển bá giáo lý của Phật cho người 
khác. 

Pass on the lamp of truth: Transmission of the 
Heart-Seal of the Buddha Seal of mind)—Truyền 
đăng—Records of those who have passed on the 
lamp of Buddhist Truth—Transmission of the lamp 
of fo transmit the light. In fact, there 1s no truth to 
transmit; however, a master can seal his pupil”s 
achievement of enlightenment by testing and 
approving it as true—Truyển trao ngọn đuốc 
chánh pháp. Kỳ thật, không có sự thật về chuyện 
truyền thừa nầy; tuy nhiên, một vị thầy có thể ấn 
chứng về sự thành tựu giác ngộ bằng chứng 
nghiệm khả năng của đệ tử mình. 

Pas out of mecditaton: Come of 
meditation—Emerge from meditation—Xuất định. 


out 


Pass over: Paramita (skt—To cross over—To 
save—To transform—Chuyển hóa—Độ. 

Pass on the teaching from mỉnd to mỉnd: 
Separately handed down—Oral tradition, without 
writing asin Intuitional school—Biệt truyền. 
Pass three months Rains Retreat with 
Bhiksu Sangha: Trải qua ba tháng an cư với 
Tăng đoàn—A Bhiksuni who passes three month 
Rains Retreat in a place where there 1s no Bhiksu 
Sangha, commis an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo Ni nào trải qua ba tháng an 


cư ở chỗ không có giáo đoàn Tăng là phạm giới 

Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Pass (v) through: Tiến qua. 

Pass through a kalpa: In the course of a kalpa 

or through many existences or lives—Lịch kiếp 

(tiến trình qua một kiếp hay trải qua nhiều đời). 

Passable øood: Kha khá. 

Passaddhi (p): Thư thái —Chi thứ năm trong thất 

giác ch —See Seven Bodhyangas. 

Passing away: Death—Du tiên (chết). 

Passing-away and re-arising to be realised 

by divine eye: Sanh tử cần phải chứng ngộ bởi 

thiên nhấãn—See Four things to be realized. 

Passing away of a thought: Dĩ Niệm hay đã 

nắy ra ý niệm rồi—See Four stages of a thought. 

Passing bell: Vô Thường Chung—The passing 

gong, for the dying—Chuông dùng để đánh lên 

khi có người lâm chung trong tự viện. 

Passing cireumstances and the objects of the 

senses: Lịch duyên đối cảnh (trải qua những 

duyên cảnh). 

Passing the marriageable age: Lỡ thời. 

Passing over: Stepping over—Siêu việt —There 

are fWO ways OŸ passing over or bliss—Có hai 

cách siêu thoát —See Two ways of pasSing OVer Or 
bliss. 

Passing phenomenon: Một hiện tượng đang trôi 

qua. 

Passing thoughfs: Unreal fancies—Phù tưởng. 

Passion (n): Kama or Rajas (sk)—Dục vọng— 

Đam mê— Tham Ái—Affliction—Cupidity— 

Desire—Indulgence—Lust—Passion. 

()Q An overview of Passion—-Tổng quan về 
Tham Dục: Greed and lust are unrestrained 
desires for material possessions such as food, 
sleeping, sexual intercourse, etc., all related 
to sensual pleasures. We also have a desire 
for appropriations, showing off, authority, and 
profits. Since they are like bottomless barrel, 
neither obsessive greed nor desire can be 
síopped Through tricks, 
expedients, and manipulations we try to reach 
our gøoal Irrespective of whatever happens to 
others. We Buddhists must see that greedy 
people are generally selfish, wicked, and 


or  safisfied. 


qI) 


l) 


2) 


3) 


3351 


prone fo cause sufferinegs to others. As a 
result, they transform this world Into a 
battlefield where tears are shed like streams, 
and sufferings rise like an ocean tide—Tham 
ái, tham dục đòi hỏi những sự ham muốn về 
vật chất như thèm ăn, thèm ngủ, thèm ân ái, 
vân vân, là những khoái lạc về ngũ quan. Con 
người còn ham muốn để được thỏa mãn 
những nhu cầu về tinh thần như ham chiếm 
đoạt, ham phô trương, ham quyền lực, ham lợi 
lộc. Lòng ham muốn đắm mê không bao giờ 
biết ngừng, không bao giờ được thỏa mãn cả, 
như chiếc thùng không đáy. Để thỏa mãn dục 
vọng mà con người sanh ra vị kỷ, độc ác, làm 
hại, làm khổ người khác để mình được vui, 
được sung sướng. Vì lòng tham mà chúng ta 
không ngại xử dụng mọi thủ đoạn để đạt cho 
được mục đích, bất kể chuyện gì xãy đến cho 
người khác. Phật tử chúng ta nên thấy rõ vì 
không tu nên cối đời trở thành một đấu trường 
mà nước mắt đổ như mưa rào, bể khổ dâng 
lên như nước thủy triều biển khơi. 

Other meanings of Passion—Những nghĩa 
khác của Tham Dục: 

Bandha (skÐ: Attachment—Bind—Bond— 
Tie—Phược—Another name for affliction— 
Tên gọi khác của phiền não—The way of 
tempfaton or passion which produces bad 
karma (life”s distress and delusion), cause one 
to wander In the samsara and hinder one from 
reaching enlightenment—Con đường của cám 
dỗ và dục vọng sanh ra ác nghiệp (đây chính 
là khổ đau và ảo tưởng của cuộc sống), là 
nhân cho chúng sanh lăn trôi trong luân hồi 
sanh tử, cũng như ngăn trở giác ngộ—See 
Affliction. 

The passions and delusion which aid rebirth 
and hinder entrance into nirvana: Những dục 
vọng và ảo ảnh tiếp sức cho tái sanh và làm 
chướng ngại Niết bàn. Phiển não chướng còn 
có nghĩa là những trở ngại của phiển não. 
Phiền não được chia làm hai nhóm, phiển não 
chính và phụ. Phiền não chính gồm những 
thúc đẩy xấu vốn nằm trong nên tảng của mọi 
tư tưởng và ước muốn gây đau khổ. 

of temptfation, passion or 
defilement, which obstructs the attainment of 


The barrier 


the nirvana. Klesa 1s also means hindrance of 


the afflictions. Klesa 1s generally divided into 
fwo øroups, primary and secondary. The 
primary comprises of such evil impulses that 
lie at the foundatlon of every tormenting 
thought and desire: Những rào cản của dục 
vọng và uế trược làm trở ngại sự thành đạt 
Niết bàn. 

(HDCategories of Passion—Phân loại Tham Dục: 

l1)  There are four desires or passions—Tứ Dục— 
See Four desires Or paSSIOnS. 

2) There are five great passions or disturbers or 

Klesas—Có năm phiền não căn bản—See 

FIve great disturbers. 

There SIX øreat klesa, passion or 

distressers—Có sáu phiển não lớn—See Six 

øreat klesas, passions or distressers. 

Passing through danger leads to anxictfy: 

Thấy gian hiểm hay lo—See Ten states of Feeling 

Skandha. 


Passion: Dục vọng—See Three kasaya. 


3) are 


Passion of anger: Defilement of anger—Sân 
phiền não. 

Passion-defilement: Tình 
defilement, or the six gunas or obJecfs of sensation 


Trần——Passion- 


Of the sIx organs of sense; sensation and 1fs data; 
sensation-dafa; passion-defilemen—Sự ô nhiễm 
của dục vọng hay lục trần. 

Passion-and- delusion mara: Ma phiền não— 

See Four enemies (maras). 

Passion of desire: 

Il) Ái thủy —Desire is like water carrying things 
along. The semen that fertilizes evil fruit— 
Loại nước tưới tẩm làm nẩy nở quả xấu ác. 

2) Klesa (skÐ: Temptation—Tham phiên não. 

Passions ended and mỉnd freed: State of the 

Arhat—Lậu tận ý giải (trạng thái của một vị A La 

Hán). 

Passion of the flesh: One of the 

hinderers—Nhục phiển não, một trong tam 

chướng—See Three Hinderers. 

Passion of the heart: One of the 

hindererse—-Tâm phiển não, một trong tam 

chướng—See Three Hinderers. 


three 


three 


Passion karma: Pains of life—Trần lụy. 
Passions and illusions: Ái Dục—There are 
three sources or causes of the rise of the passions 


3352 


and ïllusions—Có ba nguồn gốc gây nên dục vọng 
và ảo tưởng—See Three causes of the rise of the 
passlons or 1llusions. 

Passions and ïllusions caused by the 
constant interaction: Passions caused by the 
confinuous stream of latent predisposifions, one of 
three sources or causes of the rise of the passions 
and illusions—Ái Dục Lưu Chú Sinh (ái dục do 
những tác động liên tục sinh khởi), một trong ba 
nguồn khởi sinh ái dục —See Three causes of the 
rise of the passions or 1llusions. 

Passions and ïllusions caused by the mỉnd or 
acfive thoughf: One of three sources or causes 
of the rise of the passions and illusions—Ái Dục 
Tưởng Sinh (ái dục do suy nghĩ mà sinh khởi), một 
trong ba nguồn khởi sinh ái dục —See Three 
causes of the rise of the passions or 1llusions. 

and caused by the 
objective world: One of three sources or causes 
of the rise of the passions and illusions—Ái Dục 
Tướng Sinh (ái dục do thế giới khách quan bên 
ngoài sinh khởi), một trong ba nguồn khởi sinh ái 
dục—See Three causes of the rise of the passions 


Passions illusions 


or 1llusions. 

Passion-love: Dục ái —-Passion-love, love 
1nspired by desire, through any of the five senses; 
or love In the passion-realm as contrasted to the 
love inspired by the dharma—Dục ái là tình yêu 
khởi lên do dục vọng qua ngũ quan; hay là tình 
yêu trong dục giới đối lại với tình yêu do pháp 
khởi lên. 

Passion or moral afflictions are bodhi; the 
one ỉs ineluded in the other: Phiền não tức bổ 
đề—See Afflictions are Bodhi. 

Passion of the skin: One of the three 
hinderers—Bì phiền não, một trong tam chướng— 
See Three Hinderers. 

Passion world: Dục giớ——Human world— 
Desire world. 

Passionate mỉnd: A desirous, covetous, or 
lustful mind—Dục tâm. 

Passionless cause: Vô lậu nhân—Passionless 
DUTIfy as a cause for beings atfaining Nirvana— 
Vô lậu nhân nhằm giúp chúng sanh đạt được Niết 
Bàn. 


Passionless dharma: Vô lậu pháp—The way of 
pUr1fy, or escape from the passion and lower 
transmigration—Thanh tịnh đạo, con đường thoát 
khỏi dục vọng và luân hồi vào ác đạo. 
Passionless dharma-nature: Vô lậu pháp tánh. 
Passionless øafe: Asravaksaya-jnana (skÙ—Vô 
lậu môn—Entrance to spirtual knowledge free 
from all faults—Cửa vào tri thức tâm linh không 
còn bị lỗi lầm nữa. 

Passionless knowledge: Vô lậu trí. 

Passionless path: Vô lậu đạo The way of 
purity, or deliverance from passion—Con đường 
thanh tịnh, hay con đường giải thoát khỏi dục 
VỌNE. 

Passionless or pure reality: Vô lậu thực tướng. 
Passionless or pure wisdom: Jnanam-anasrava 
(skÐ—Vô Lậu Huệ —Knowledge 
enlightenment, which 1s free from the taint of 
egotism—Trí huệ thanh tịnh, không bị ô nhiễm vì 
vị kỷ (Vô lậu tuệ hay trí tuệ giác ngộ). 
Passionles root: Vô lậu căn —Roots that 
produce pure knowledge——Vô lậu căn sản sanh ra 
tịnh trí. 

Pass up an opportunity to meef someone: 
Bỏ qua cơ hội gặp người nào. 





Or 


Passive: Pessimistic—Tiêu cực—See Negative. 
space: Non-phenomenal  space— 
space—Vô VI Hư Không—Non- 
phenomenal or noumenal space which 1s without 
bounds or limifatons, and belongs entirely to 
mental conception—Hư không không có hạn 
lượng, không có biên tế, chân không tịch diệt, xa 
ha tất cả chướng ngại, đây thuộc về sở duyên của 
ý thức—See Two kinds of space. 
Passivity: Tính thụ động. 
Past: Atto addha (p)—-Quá khứ—See Three 
dharmas (XX), and Eight misleadinss. 
Past aeon: Trang nghiêm kiếp (kiếp quá khứ)— 
See Three asankhyeya kalpas. 
Past and the future are finite and that the 
confinuity of the mỉnd is infinite: Chấp quá 
khứ và vị lai là hữu biên và chấp tương tục là vô 
biên—A certain person speculates that the origin 
of life flows and functions ceaselessly. He Judges 
that the past and the future are finite and that the 


Passive 
Noumenal 


3353 


confinuity of the mind 1s Infinite—Người nào đó 
tâm chấp cái sinh nguyên lưu dụng chẳng dứt. 
Chấp quá khứ và vị lai là hữu biên và chấp tương 
tục là vô biên—See Four finitenesses. 

Past kalpa: Khoáng Kiếp The part of a kalpa 
that is pas—Nhấn mạnh về độ dài của một kiếp 
lâu xa về quá khứ (nhấn mạnh về độ dài của một 
kiếp lâu xa về tương lai thì gọi là “vĩnh kiếp”). 
Past karma: Nghiệp quá khứ —Past karma ¡s the 
cause for some results (effects) reaped In the 
present life—Nghiệp quá khứ tích tụ quả hiện 
tại —See Three stages of karma. 

Past life: Kiếp trước. 

Past( life of seeing and hearing Buddha- 


truth: Kiến văn sinh—See Three births to 
become a Buddha. 

Past Lives Sutra: Jataka (sk)—Bổn Sanh 
Kinh—Xà Đà Dà —lataka Sutra, Birth Storles or 
Past Lives Sutra, a part of the Khuddaka-Nikaya. 
The 547 Jatakas are by themselves the biggest 
secton of the Sutra Pitaka. These are storles of 
the Sakyamuni Buddha`s previous Incarnations, 
one of the twelve classes of sutras, one of the 
twelve Mahayana sutras. Legendary stories of the 
Buddha's past lives as a Bodhisattva. These 
stories depict the series of good acts by which 
Sakyamuni was able to be reborn as the Buddha In 
India. A Jataka story 1s traditionally divided Into 
three parts. The first introduces an incident In the 
le of Sakyamuni Buddha In India. The second 
relafes an Iincident in one of his past existences. 
The thrd demonstrates the casual relationship 
between the 1ncident in the past and the one In the 
present, and identifies the persons Involved ¡in the 
p2st incident with those living in the presen—Bổn 
Sanh Kinh, một phần của Khuddaka-Nikaya. Chỉ 
riêng phần nầy, có 547 truyện, là một phần quan 
trọng nhất của Kinh Tạng. Đây là một trong 12 bộ 
Kinh Đại Thừa, còn gọi là Chuyện tiền thân Đức 
Phật hay kinh văn mà Đức Như Lai nói về hành 
nghiệp tu hành của Ngài khi còn là Bồ Tát. Kinh 
ghi lại những bài thuyết pháp của Đức Phật nhắc 
về các đời trước của Ngài, hổi Ngài còn trong 
kiếp Bồ Tát. Kinh cũng nói về những bài tiên 
đoán về sự thành Phật của Ngài tại Ấn Độ. Kinh 
được chia làm ba phần. Phần đầu nói về cuộc đời 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tại Ấn Độ. Phần thứ 


nhì nói về tiên thân của Ngài. Phần thứ ba nói về 
mối tương giao cũng như những nhân vật liên hệ 
giữa tiên thân và hiện kiếp của Ngài. 

Past sins: tiền khiên (những tội lỗi đã gây ra từ 
kiếp trước). 

Past Vows of Earth-Store Bodhisattva: 
Ksitigarbhapranidhana-Suta (sk—Kïnh Địa 
Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện—Earth Store Sutra 
mentoned about the Buddhaless period, the 
period from the time the nirvana of the historical 
Buddha untl the the coming Buddha 
Maiteya descends. In this period, ther 1s no 
Buddha; however, the Saha world still has Earth- 
Store Bodhisatva who_ vows to save all beings In 
hells. The sutra was translated Iinto Chinese by 
Siksananda—Kinh Địa Tạng, nói về một vị Bồ 
Tát ở vào thời kỳ vô Phật, tức là thời kỳ giữa lúc 
Phật Thích Ca nhập diệt và Phật Di Lặc ra đời. 
Trong thời ký nầy không có một vị Phật nào cả; 
tuy nhiên, thế giới Ta Bà vẫn có Bồ Tát Địa Tạng 
với bổn nguyện rộng lớn là cứu độ mọi chúng 
sanh đau khổ của địa ngục. Kinh được Ngài Thật 
Xoa Nan Đà dịch sang Hán tự. 

Paste pagoda: Nê Tháp—Paste pagoda; a 
mediaeval Indian custom was fo make a small 
pagoda five or six inches hiph of incense, place 
scriptures in and make offerings to 1t. The 
esoterics adopted the custom, and worshipped for 
the purpose of prolonging lifeể and ridding 
themselves of sins, or sufferings—Theo tục Ấn 
Độ, nghiền hương thành bột, trộn đặc lại như bùn, 
để làm tháp nhỏ cao chừng năm sáu tấc, để kinh 
điển bên trong mà cúng dường. Mật Giáo dùng 
pháp cúng dường “Nê Tháp” nầy để cầu kéo dài 
tuổi thọ và đứt bỏ mọi tỗi lỗi khổ đau. 

Pastor (n): Mục sư (Tin Lành). 

Pasu (skt): Ba Thú—Loài súc sanh—Any animail. 
Pasupafa (skt: Ba Thâu Bát Đa—A particular 
sect of Sivaites who smeared their bodies with 
ashes—Phái ngoại đạo khổ hạnh, bôi tro lên khắp 
thân mình. 

Pasupati (skt): Thú Chủ——Bát Du Bát Đa. 


time 





1) Lord of the animals, or herds: Chúa tể loài 
thú hay loài súc sanh. 
2) Name of a non-Buddhist sect: Tên của một 


chi phái ngoại đạo. 


3354 


Pataka (skt): 

I) Dhvaja (sk)—Ketu (skÐ—Banner: 
Streamer—Pennant—Ba Dật Để—Phan—Cờ 
phướn—Ba Đa Ca—Lá cờ hay phướn treo tại 
chùa trong các ngày lễ (vật trang nghiêm biểu 
tượng cho uy đức của Đức Phật)—Flag. 

Ba Dật Để Dà—Ba Dược Chí —Ba La Dật 
Chi Kha—Ba La Dạ Chất Chi Ca—Ba Chất 
Chi Kha—Ba Da Để —Đọa Tội—Those who 
commit one of the five grave sins, will not 
only be excommunicated from the order, but 
will also fall into avici forever—Những ai 
phạm giới luật trọng tội như ngũ nghịch, 
chẳng những bị trục xuất khỏi giáo đoàn, mà 
còn phải đọa vào a tỳ địa ngục. 

Patala (skt): Ốc Tiêu Thạch The rock or 
mounfain, on the bottom of the ocean, just above 
the hot purgatory, which absorbs the water and 
thus keeps the sea fom ¡ncreasing and 
overflowing—Núi đá dưới đáy biển, bên trên địa 
ngục nóng, hút nước và giữ cho lưu lượng nước 
không tăng cũng như không tràn ngập lên bờ. 
Patali (skÐ): Bát Đảm La—See Ba Đà La—An 
ancient kingdom ¡in India—Một vương quốc cổ ở 
Ấn Độ. 

Pataliputra: Kusumapura (skt)—Ba Liên Phất— 
Hoa Thị Thành —An CIfy 
corresponding to modern-day Patna, oripinally 
Kusumapura. I( was the capital of Magadha 
kingdom of the Mauryan dynasty, 1t located 1n the 
southern part of Magadha. This was the residence 
of Asoka, to whom the tifle of Kusuma 1s applied. 
At the time Pataliputra was ruled by king Asoka. 
In the city he ordered the genie to build the royal 
palace and pile rocks to make walls. The carving 
and sculptures were not of this world. Now therr 
ruins can still be seen. This Is the largest city of 
the whole Middle Kingdom. The was also the site 
of the third Buddhist Council (convoked by King 
Asoka), occurred some time around 250 B.C., and 
was headed by the monk named Mogsgaliputta 
Tissa. A thousand monks were convened at the 
council to debate various theorles that had 
developed since the death of Sakyamuni Buddha. 
These view points were later collected In an 
Abhidharma text entiled Points of Controversy 
(Kathavatthu). The views of the VibhaJyavada 





2) 


ancclent  Indian 


sectf, a precursor of Theravada, were reportedly 
declared to be orthodox. According to the Records 
of the Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien mentioned 
that there was a magnificlient Mahayana 
Monastery at Pataliputra, but did not gIve any 
details about the development of Mahayana 
Buddhism here—Một thành phố cổ của Ấn Độ, 
tương ứng với bây giờ là Patna, nguyên thủy là 
thành Kusumapura. Kinh đô của triều đại 
Mauryan, nằm về phía Nam của xứ Ma Kiệt Đà, 
Bản địa của Vô Ưu Vương hay A Dục Vương 
thuộc xứ Ma Kiệt Đà. Vào thời thành ba Liên 
Phất còn dưới quyền cai trị của vua A Dục, trong 
thành ông ra lệnh cho nhóm phi nhân xây cung 
điện và chất những tảng đá làm tường. Những 
chạm trổ và điêu khắc không phải là những trước 
tác của thế gian này. Phế tích những nơi này đến 
này vẫn còn. Trong toàn thể vương quốc Trung 
Thổ (Ấn Độ) thì thành Ba Liên Phất là thành phố 
lớn nhất. Đây cũng là nơi kiết tập kinh điển lần 
thứ ba vào khoảng năm 250 trước Tây lịch và 
được chủ trì bởi Moggaliputta Tissa. 1.000 vị Tăng 
đã được triệu tập về tham dự nghị hội để bàn thảo 
những lý thuyết khác nhau đã được phát triển từ 
khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt. Những 
quan điểm này về sau được sưu tập trong một 
Luận Tạng có chủ đề “Những Điểm Tranh Luận.” 
Quan điểm của trường phái Vibhajyavada, mà 
một vị hùng biện của trường phái Theravada đã 
tuyên bố là chính thống. Theo Tây Vực Ký của 
ngài Pháp Hiển, chỉ có một ngôi tự viện Đại thừa 
tại đây mà thôi, nhưng không nói thêm chi tiết 
nào về sự phát triển của Phật giáo Đại thừa tại 
đây. 

Patanjali (skt): The pufative compiler of a book 
of yoga aphorisms dealing with the philosophy, 
the disciples, and the techniques of meditation 
“leading to knowledge of the Godhead.” So little 
1s known of Patanjali that guesses as to the date of 
his work range all the way from the fourth century 
B.C. to the fourth century A.D.——Một nhà biên tập 
nổi tiếng của một tập châm ngôn về Yoga bàn về 
triết lý về các phép tu luyện và kỹ thuật quán 
tưởng “đưa đến tri kiến thượng đế.” Người ta biết 
tất ít về Patanjali mà chỉ đoán rằng tác phẩm của 
ông được viết từ khoảng thế kỷ thứ tư trước Tây 
Lịch đến thế kỷ thứ tư sau Tây Lịch. 


3355 


Pataphutana: Kataputana (skt—Ca-Tra Phú 
Đơn Na—Kỳ Xú Quỷ—Cà Tra Bố Đơn Na—A 
kínd of exttemely ugly demons (pretas of 
remarkably evil odour) whose bodies expel the 
foulest odors, who makes people scream and cry 
out in pain and agony. They also cause a lot of 
danger to humans—Một loài quỷ cực kỳ xấu xí 
với thân hình hôi hám, khi bắt người thì khiến cho 
họ kêu khóc một cách thống khổ. Loài quỷ nầy 
cũng gây nhiều nguy hiểm cho loài người. 

Patava (skÐ: Keen intelligence—Lợi Trí. 
Patched garmenfs: Sanghati (skQ: Tăng già 
lê—See Kasaya and Monk”s robe. 

Patched or rag clothing: Quần áo bá nạp (dùng 
nhiều miếng vải rách may lại với nhau)—See 
Four necessaries of a monks (T]). 

Patched robe: Điền Tướng Y—A patch-robe, its 
patches resembling the rectangular divisions of 
fields—Áo Cà Sa chấp lại bởi nhiều mảnh trông 
giống như hình những bờ ruộng. 

Patent or positive: Biểu thuyên—A positive 
statement—Định nghĩa tích cực theo “tri kiến giác 
chiếu.”—See Two kinds of definition. 

Paternal (a): Thuộc về người cha. 

Paternity (n): Đạo làm cha. 

Path (n): Marga (skÙ—Way—Con đường— 
There are two ways—Có hai con đường —See 
Two paths of cultivation. 

(Righf) path: Chánh Đạo—See Eight Noble 
Paths. 

Path of accumulation: Sambhara-marga (skt)— 
Tư Lương Đạo—First of the five paths delineated 
in Buddhist meditation theory, during which one 
amasses (tích trữ) two 1) the 
“collection of merit. (punya-sambhara), Involves 
cultivating virtuous deeds and atttudes, which 
produce corresponding positive karmic results; and 
2) the “collection of wisdom” (nana-sambhara), 
involves cultivating meditation 1n order to obtain 
wisdom for the benefit of other sentient beings. In 
Mahayana meditation theory, It is said that one 
enters on the path with the generation of the 
“mind of awakening” (Bodhicitta). The training of 
this path leads to the next level, the “path of 
preparaton” (prayoga-marga)—Con đường thứ 
nhất trong năm con đường đã được vạch ra trong 





“collectlons”: 


lý thuyết thiển định, trong thời gian đó hành giả 
tích trữ hai loại tích trữ: I) tích trữ công đức, liên 
hệ tới việc tu tập công đức để có được thiện 
nghiệp; 2) tích trữ trí tuệ, bằng cách tu tập thiển 
định để đạt được trí tuệ nhằm lợi lạc chúng sanh 
mọi loài. Trong giáo thuyết thiển định của Phật 
giáo Đại Thừa, người ta nói hành giả bước vào 
con đường tích tụ công đức bằng cách phát tâm 
Bồ Đề. Sự tu tập trên con đường này đưa đến con 
đường kế tiếp là con đường chuẩn bị —See 
Sambhara. 

Path of adornment of Great Enlightening 
Beings: Đạo trang nghiêm của chư Đại Bồ Tát— 
According Suftra, 
Chapter 38, there are ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme way of great adornment of Buddhas, 
wihout leaving the Ways of Enliphtening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười đạo trang nghiêm của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời được đạo đại 
trang nghiêm vô thượng của Như Lai, cũng chẳng 
bỏ Bồ Tát Đạo—See Ten kinds of way of 
adornment of Great Enlightening Beings. 

Path of Animals: Tiryagyoni-gati (sk)—Súc 
Sanh Đạo—See Six gats. 

Path of Asura: 
Đạo—See SIx gatIs. 
Path of beholding the truth: Kiến Đạo—See 
Way of beholding the truth and Three paths all 
have to tread. 


Path of the birds: Điểu Đạo. 


to the Flower Adornment 


Asura-gatL (skt)—A-Tu-La 


l) The path of the birds, evasive, mysterIous, 
difficult, as ¡s the mystic life: Đường đi của 
chim, ý nói những việc khó khăn, bí ẩn. 

2) A fabulous island only reached by flight: Một 


hòn đảo thần thoại chỉ có thể bay đến đó mà 
thôi. 
Path of ceaseless honor of the enlightened 
and request them to teach: Đạo cung kính tôn 
trọng khuyến thỉnh Như Lai không thôi nghỉ—§ee 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
œ. 


3356 


Path of ceaseless rejoice in virtue: Đạo tùy hỷ 
phước đức không thôi nghỉ—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (4). 

Path of ceaseless remove of the barriers of 
wrongdoing by repentance: Đạo sám trừ tội 
chướng không thôi nghỉ—See Ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings (4). 

Path of completely understanding the truth 
without further study: Vô học đạo—See Three 
paths all have to tread. 

Path of culfivating the truth: Tu Đạo—One of 
the three paths that all have to tread on—Một 
trong tam đạo mà mọi người rổi sẽ phải giẫãm 
lên—See Three paths all have to tread. 

Paths of destinies: Chư thú—Paths of destinies 
Of senfient existence Include devas, men, asuras, 
beings In purgatory, pretas and animals, etc—Chư 
thú bao gồm trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, 
và súc sanh. 

Path of Emancipatfion of great Enlightening 
Beings: Đạo giải thoát của chư Đại Bổ Tát— 
According the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten Paths Of Emancipation 
Of Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these wIll attain qualitles of 
certainty of Enliphtening Beings—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười đạo ly sanh của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được pháp quyết định của Bổ Tát—See Ten 
Paths Of Emancipation Of Great Enlightening 
Beings. 

Path of Emptiness: Không đạo—See Ten kinds 
of path of Great Enlightening Beings (3). 

Paths of evil deeds: Ác Đạo—Evil courses— 
Miserable worlds—Realms (paths) of woe— 
There are three realms (paths) of woe. Three 
lower paths of the six destinatlons—The paths of 
evil deeds, or three evil courses (three miserable 
worlds)—Có ba đường dữ—See Three evil ways. 
Path of generaftng the qualifies of 
Buddhahood of Great Enlightening Beings: 
Đạo phát triển phẩm hạnh Phật quả của chư Đại 
Bồ Tát —According to the Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, Path of 
generating the qualiies of Buddhahood of Great 
Enlightening Beings. Enlighteninng Beings who 


{O 


there are (ten 


abide by these will gai ten appellatons of 
greatness—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, 
mười đạo phát triển phẩm hạnh Phật quả của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được mười danh hiệu đại trượng phu—See 
Ten ways of generatine the qualiles of 
Buddhahood of Great Enliphteninng Beings and 
Appellations. 

Path of glory: Đường công danh. 

Path of Great Enlightening Beings: Bồ Tát 
Đạo—According to the The Flower Adornment 
Sutra, Chapter 38, there are ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 
who abide by these ten paths can attain the path of 
unexcelled skill in means of all Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có mười đạo của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong mười đạo 
nầy thời được đạo phương tiện thiện xảo vô 
thượng của tất cả Như Lai—See Ten kinds of path 
of Great Enlightening Beings. 

Path to happiness: Con Đường Hạnh Phúc. 
Path of the heart: Marga-citta (skt—The mind 
which 1s bent on the riph( way, which seeks 
enliphtenment—Đạo tâm. 

Path of human beings: Manusya-gati (skÙ— 
Nhân Đạo—See S1x gatIs. 

Path of hungry ghosfs: Preta-gati (skÙ—Ngạ 
Quỷ Đạo tiếng Phạn là Preta—See Six gatis. 
Path of insigph(: Darsanamarga (skÐÙ— 
Dithimagsa (p)—Ditthapada (p)—Kiến Đạo— 
Theory, the way or stage of beholding the truth, 
1e. that of the Sravakas and the first stage of 
Bodhisattva (one who has seen the Truth)—Con 
đường của sự thấy biết chân lý. Thấy được chân 
lý chấm dứt luân hồi sanh tử, như các bậc Thanh 
Văn và Sơ Địa Bồ Tát (bậc đã thấy được chân 
lý) —See Three paths all have to tread (II). 

The path leading to the end (cessation) of 
Dukkha: See Path leading to the end (cessation) 
Of suffering. 

Path leading to the end (cessafon) of 
suffering: Đạo Đế hay con đường đưa đến chấm 
dứt đau khổ—The Eightfold Path to the Cessation 
of Duhkha and afflictions, enumerated ¡in the 
fourth Noble Truth, ¡is the Buddha's prescription 
for the suffering experienced by all beings. Ït 1s 


3357 


commonly broken down Into three componens: 
morality, concenfraton and wisdom. Another 
approach identifies a path beginning with charIty, 
the virue of giving. Charly or gø€enerosity 
underlines morality or precept, which ¡in turn 
enables a person ino  hipher 
aspirations. Morality, concentration and wisdom 
are the core of Buddhist spiritual training and are 
inseparably linked. They merely 
appendages to each other like petals of a flower, 
but are intertwined like “salt in øreat ocean,” to 
invoke a famous Buddhist simile—Bát Chánh Đạo 
dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau và phiền não được 
định rõ trong Tứ Diệu Đế là sự trình bày của Đức 
Phật về cái khổ mà tất cả chúng sanh đều phải 
trải qua. Nó thường được phân tách làm 3 thành 
phần chủ yếu: giới, định và tuệ. Một phương cách 
tương tự khác cũng giống như con đường này 
nhưng bắt đầu bằng bố thí. Bố thí làm nền móng 
cho trì giới và kế tiếp có thể giúp hành giả tiến xa 
hơn tới những nguyện vọng cao cả. Giới, định, tuệ 
là cốt lõi của sự tu tập tâm linh trong đạo Phật và 
không thể tách rời chúng được. Chúng không chỉ 
thuần túy là những phần phụ trợ với nhau giống 
như những cuống hoa, nhưng được hòa trôn với 
nhau giống như “muối trong đại dương” dẫn đến 
sự so sánh nổi tiếng của Phật giáo—See 
Discipline-Meditation-Wisdom. 

Path leads to calm, wisdom, Enlightenment 
and Nirvana: Con đường đưa đến an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ và Niết Bàn (đạo Phật). 

Path of Liberation: Giải Thoát Đạo—See Path 
of liberation from all sufferings. 

Path of liberation from all sufferings: Moksa- 
marga (skt)—Giải Thoát Đạo. 

l) The way of release (the way or path of 
liberaton from) all sufferings by realization 
of truth: Con đường giải thoát khỏi mọi khổ 
đau phiền não bằng cách chứng ngộ chân lý. 
The  way of  liberatlon 
(emancipaton—Release): Buddhism—Đạo 
Phật, đạo xuất ly giải thoát. 

Liberation or freedom, reaching the sfate of 
assurance or proof and knowledge of the 
truth. This stage associated with the staøe of 
an Anagamin—Hành vi sanh nhất niệm chánh 
trí và chứng ngộ chân lý sau khi đã thành tựu 


{O  V€nfure 


are nof 


2) or doctfrine 


3) 


vô gián đạo. Giai đoạn nầy liên hệ tới giai 
đoạn của Tam quả A Na Hàm—See Four 
modes Of progr©ss. 
Path of life-culture: Cultivating the truth—Tu 
Đạo—See Three paths all have to tread (B), and 
Seven Bodhyangas. 
Path of life-view: Kiến Đạo—See Three paths 
all have to tread (B), and Eight Noble Paths. 
Path of meditafion: Bhavana-marga (skt)— 
Thiển định đạo—Fourth of the five paths to 
Buddhahood, in which the meditator Is said to 
remove 
thoroughly that they will never reappear. This 
prepares one of the next phase, the “path of no 
more learning” (Asaiksa-marga), in which one 
completes the training and becomes a Buddha. 
The meditator also depends his or her familiarity 
with meditaton on emptiness (sunyata), which 
was directly perceived on the previous level, the 
“path of seeing” (Darsana-marga)—Con đường 
thứ tư trong năm con đường đi đến Phật quả, trong 
giai đoạn nây hành giả giải trừ hoàn toàn những 
dấu hiệu vi tế của phiển não, cho chúng không 
còn tái xuất hiện nữa. Giai đoạn nầy chuẩn bị cho 
giai đoạn kế tiếp, tức là “vô học đạo”, trong đó 
hành giả hoàn tất tu tập và trở thành Phật. 
Path of misery: Illusion, mortalit(y—Phiển não 
đạo—See Three paths all have to tread (I). 
Path to Nirvana: Con đường đưa đến Niết 
Bàn—The Buddha shows the Path to NÑirvana— 
Đức Phật chỉ con đường đưa đến Niết Bàn. 
Path of no-more learning: Vô học Đạo—See 
Three paths all have to tread (II, and Arhat. 
Path of Non-Returner: A Na Hàm—Bất Lai— 
Quả vị thứ ba “Bất Lai”—The position of the Way 
of Cultivation. He no longer has to undergo birth 
and death ¡in the Desire realm—Hành giả cũng 
đang trong tư thế tu Đạo. Người ấy không còn trở 
lại sinh tử trong cõi Dục giới nữa—See Four kinds 
of holy men (II). 
Path of not affached to the three worlds: 
Chẳng nhiễm trước tam giới đạo—See Ten kinds 
of path of Great Enlightening Beings (3). 
Path of Once-returner: Tư Đà Hàm 
Sakrdagamin (skt—Nhứt Lai Đạo—Quả vị thứ 
nhì “Nhất Lai”—The state of returning only once 


the subtlest traces of afflictions so 





3358 


again, or once more fo arrive, or be borne—One 
who 1s still subJect to “One-return.” The position 
of the way of cultivation. He still has to undergo 
“one birth” in the heavens or “once return” among 
people. The second grade of arahatship Involving 
only one rebirth—Hành giả đang trong tư thế tu 
Đạo. Người ấy vẫn còn phải sanh thiên một lần 
hay một lần nữa trở lại trong cõi người—S§ee Four 
kinds of holy men (II) and Once-Returner. 
Path-opener: The Buddha—Khai đạo giả (người 
khai mở đạo pháp). 

Path of purity: Path of Purification—Thanh Tịnh 
Đạo—See Visuddhi. 

Path of rebirth: Round of rebirth—Vòng luân 
hồi sanh tử. 

Path of sages: Difficult path to practice—Tu khổ 
hạnh. 

Path Sipgnlessness: Vô tướng đạo—See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (3). 
Path of skill in means: Đạo phương tiện thiện 
xãäo—Một trong hai đạo Bồ Tát, vì Bồ Tát xuất 
sanh trí huệ và phương tiện—One of the two paths 
of Enliphtenng Beings because they develop 
wisdom and skill in means—See Ten kinds of path 
of Great Enlightening Beings. 

Path of skillful pracfice of ceaseless 
dedication: Đạo thiện xảo hồi hướng không thôi 
nghỉ—See kmds of path of Great 
Enlightening Beings (4). 

Path of sole determination: Bồ Đề tâm độc 
nhứt là Bồ Tát đạo, vì chẳng bỏ Bồ Đề tâm độc 
nhứt—One path is a Path of Enlightening Beings 
they do give up the 
determination for enliphtenment—See Ten kinds 
of path of Great Enlightening Beings. 

Path of Stream-Entry: Tu Đà Hoàn—Dự lưu 
đạo—Nhập Lưu—Nghịch Lưu—Quả vị Dự Lưu 
đầu tiên —One who has entered the stream——The 
posiion of the way of seeing. He still has to 
undergo seven instances of birth and death—Hành 
giả đang trong tư thế thấy được Đạo. Người ấy 
vẫn còn phải bảy lần sanh tử nữa—See Four kinds 
of holy men (II). 

Path of suffering: Khổ đạo (from illusion arises 
karma, from karma suffering, from suffering 
1llusion, this 1s the vicIous circle of beings——Từ nơi 


Ten 


because not sole 


ảo tưởng mà khởi lên nghiệp, từ nghiệp có khổ, từ 
khổ lại khởi sanh ảo tưởng, đây là vòng tròn ác 
nghiệt của chúng sanh)—See Three paths all have 
to tread (). 

Path of truth: Con đường của chơn lý—Đạo 
phải thông lưu —According to the Platform Sutra 
of the Sixth Patriarchs Dharma Treasure, the 
Sixth: Patriarch, HuiNeng, taught “Good 
Knowing Advisors, the Way must penetrate and 
flow. How can 1t be impeded? If the mind does not 
dwell in dharmas, the way will penetrate and flow. 
The mind that dwells In dharmas 1s In self- 
bondage. To say that sitting unmoving 1S COTT€Cf 1S 
to be like Sariputra who sat quietly In the forest 
but was scolded by Vimalakiri. Good Knowing 
Advisors, there are those who teach people to sIf 
looking at the mind and contemplating stillness, 
without moving or arising. They claimed that 1t 
has merit. Confused men, not undersfanding, 
easily become attached and go Iinsane. There are 
many such people. Therefore, you should know 
that teaching of this kind 1s a greafter error.”—— 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 
“Nây thiện tri thức! Nhất hạnh tam muội là đối 
với tất cả chỗ, đi đứng nằm ngồi thường hành một 
trực tâm ấy vậy.” Kinh Tịnh Danh nói: “Trực tâm 
là đạo tràng, trực tâm là Tịnh độ. Tâm đừng làm 
những chuyện siểm khúc, miệng nói trực, miệng 
nói nhất hạnh tam muội mà không hành trực tâm, 
còn hành trực tâm, đối với tất cả các pháp chớ có 
chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất 
hạnh tam muội, chỉ nói ngôi không động, tâm 
vọng không khởi tức là nhất hạnh tam muội, người 
khởi hiểu thế nầy tức là đồng với vô tình, trở lại 
là nhơn duyên chướng đạo.” Nầy thiện tri thức! 
Đạo phải thông lưu, do đâu trở lại ngưng trệ, tâm 
không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu 
trụ pháp gọi là tự phược, nếu nói thường ngồi 
không động, ấy chỉ như Ngài Xá Lợi Phất ngôi 
yên trong rừng lại bị Ngài Duy Ma Cật quở trách. 
Nầy thiện tri thức! Lại có người dạy ngôi khán 
tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà 
lập công khóa, người mê không hiểu liền chấp 
thành ra điên cuông, những người như thế nầy thật 
là đông, dạy nhau như thế, nên biết đó là lầm 
lớn.” 

Path of wealth and fame: Đường danh lợi. 


3359 


Path of wisdom: Đạo trí trệ——Một trong hai đạo 
Bồ Tát, vì Bồ Tát xuất sanh trí huệ và phương 
tiện—One of the two paths of Enlightening Beings 
they develop wisdom and skill In 
means—See Ten kinds of path of Great 
Enliphtening Beinss. 
Path of Wishlessness: Vô nguyện đạo—See 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
@). 
Path of work: Action or doïng, productive of 
karma—Nghiệp đạo—See Three paths all have to 
tread (). 
Pathamajjhanabhumi (skt): Sơ Thiển Thiên— 
The first dhyana heaven—The first region, as 
large as the whole universe—See Four dhyana 
heavens. 
Pathetie (a): Lâm ly thống thiết. 
Pathina (p): Lửa bá thể vô. 
Pati 
1) (p): Hÿý—Nhờ tâm trong sáng thanh tịnh nên 
thân và tâm có cảm giác nhẹ nhàng thích thú. 
2) (skÐ: A master——Possessor—Owner—Lord— 
Ruler—Sovereisn. 
Patibhana (p): Hiểu biết toàn bộ về (Attha: ý 
nghĩa, Dharma: giáo pháp, Nirutti: căn nguyên). 
Patibhanapatisambhida (p): Trí Biện Tài Vô 
NgạiI—See Unobstructed eloquence 
1ntelligence. 
Paticcasamuppada (p): Pháp Duyên Khởi— 
Dependent Arising 1s an essential corollary to the 
second and third of the Four Noble Truths, and 1s 
not, as some are inclined to think, a later addition 
to the teaching of the Buddha. This Dependent 
Arising, this doctrine of conditionality, 1s offen 
explained severely practical terms, but 1t 1s not a 
mere pragmatical teaching, though It may appear 
(O be so, OowWing the of the 
explanations. Those conversant with the Buddhist 
Canon know that in the doctrine of Dependent 
Arising 1s found that which brings out the basic 
pínciples of knowledge and wisdom ¡1n the 
Dhamma. In this teaching of the conditionality of 
everything ¡in the world, can be realized the 
essence of the Buddha's outlook on life. This 
conditionalty øoes uninterrupted 
unconfrolled by self-agency or external agency of 


because 


in 


{O shortness 


on and 


any sort. The doctrine of conditionality can not be 
labelled as determinism, because in this teaching 
both the physical environment and the moral 
causaton (psychological causaton) of the 
individual function together. The physical world 
Influences man”s mind, and mind, on the other 
hand, influences the physical world, obviously In a 
hipher degree, for as the Buddha taught in the 
Samyutfa-Nikaya: “he world 1s led by the mind.” 
If we fail to understand the real sipnificance and 
application to life of the Dependent Arising, we 
mistake It for a mechanical law of casuality or 
even a simple simultaneous arising, 
beginning of all things, animate and Iinanimate. As 
there Is no origination out of nothing in Buddhist 
thoupht, Dependent Arising shows the 
1mpossIbility of a first cause. The first beginning 
Of existence, of the life stream of living beIngs 1s 
inconcervable and as the Buddha says in the 
Samyutfa-Nikaya: speculations 
concernng the world may lead to mental 
derangement. O Monks! 'This wheel of exIstence, 
this cycle of continuity 1s without a visible end, 
and the first beginning of beings wandering and 
hurrying round, wrapt In ignorance and fettered by 
craving 1s not to be perceirved.” In fact, It 1s 
1mpossible to conceive of a first beginning. None 
can trace the ultimate origin of anything, not even 
of a grain of sand, let alone of human beiIngs. Ït 1s 
useless and meaningless to seek a begiInning ín a 
beginningless past. LIe 1s not an 1dentIty, 1t Is a 
becomnng. I(t Is a flux of physiological and 
psychological changes—Pháp Duyên Khởi là hệ 
quả tất yếu đối với Thánh đế thứ hai và thứ ba 
trong Tứ Thánh Đế, và không thể, như một số 
người có khuynh hướng cho rằng đây là một sự 
thêm thắt sau nây vào lời dạy của Đức Phật. Giáo 
lý duyên khởi nầy luôn luôn được giải thích bằng 
những từ ngữ hết sức thực tiễn, nhưng nó không 
phải là lời dạy chỉ có tính giáo điều, mặc dù thoạt 
nhìn có vẻ như vậy, do tính chất ngắn gọn của các 
lời giải thích. Những ai từng quen thuộc với Tam 
Tạng Kinh Điển đều hiểu rằng Giáo Lý Duyên 
Khởi nầy được thiết lập trên cơ sở làm rõ nét 
những nguyên tắc căn bản của trí tuệ. Trong lời 
dạy về tánh duyên khởi của vạn hữu trong thế 
gian, người ta có thể nhận ra quan điểm của Đức 
Phật về cuộc đời. Tính duyên khởi nầy diễn tiến 


a_ first 


“Notons and 


3360 


liên tục, không bị gián đoạn và không bị kiểm (I) Four Patidesanniya offences for monks—Tứ 


soát bởi bất cứ loại tự tác hay tha tác nào cả. Tuy 
nhiên, cũng không thể gán cho giáo lý Duyên 
Khởi nầy là quyết định thuyết hay định mệnh 
thuyết, bởi vì trong giáo lý nầy cả hai môi trường 
vật lý và quan hệ nhân quả của cá nhân vận hành 
cùng nhau. Thế giới vật lý ảnh hưởng đến tâm của 
con người, và tâm của con người ngược lại cũng 
ảnh hưởng đến thế giới vật lý, hiển nhiên ở mức 
độ cao hơn, vì theo Kinh Tương Ưng Bộ, như Đức 
Phật nói: “Thế gian bị dẫn dắt bởi tâm.” Nếu 
chúng ta không hiểu ý nghĩa chính xác của Pháp 
Duyên Khởi và sự ứng dụng của nó trong cuộc 
sống, chúng ta sẽ lâm lẫn cho đó là một quy luật 
nhân quả có tính máy móc hoặc thậm chí nghĩ 
rằng đó chỉ là một sự khởi sanh đồng thời, một 
nguyên nhân đầu tiên của các pháp hữu tình cũng 
như vô tình. Vì hoàn toàn không có một sự khởi 
nguồn nào từ không mà có trong lời dạy của Đức 
Phật. Pháp Duyên Khởi cho thấy tính không thể 
có được của nguyên nhân đầu tiên nầy. Nguồn 
gốc đầu tiên của sự sống, dòng đời của các chúng 
sanh là điều không thể quan niệm được, và như 
Đức Phật nói trong Kinh Tương Ưng Bộ: “Những 
suy đoán và ý niệm liên quan đến thế gian có thể 
đưa đến sự rối loạn về tâm trí. Vô thỉ, này các Tỳ 
Kheo, là sự luân hồi. Điểm bắt đầu cũng không 
thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che 
đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân 
hổi.” Thật vậy, rất khó có thể hình dung được về 
một điểm khởi đầu, không ai có thể phăng ra cùng 
tột nguồn gốc của bất cứ điều gì, ngay một hạt 
cát, huống là con người. Truy tìm khởi điểm đầu 
tiên trong một quá khứ vô thỉ thật là một việc làm 
vô ích và vô nghĩa. Đời sống không phải là một 
cái gì đồng nhất, nó là một sự trở thành. Đó là 
một dòng biến dịch của các hiện tượng tâm-sinh 
lý. 

Patichcha-samuppada (p) Nidana (skÙ— 
Pratitya-samutpada (skt)—Thập Nhị Nhân Duyên 
(Thập Nhị Duyên Khởi)—See Twelve conditions 
Of cause and effect. 

Patidana  (skt): the 
Transferring merit—Hồi hướng công đức. 
Patidesanniya (skU: Ba La Đề Xá Ni—Giới hối 
quá. 


Transfer merit  to— 


Ù 


2) 


3) 


lở) 


Ba La Đề Xá Ni—Bốn Giới hối quá dành cho 
chư Tăng—According to Most Honorable 
Master Minh Đăng Quang in The Rules for 
Mendicant Bhiksus, the word Patidesaniya 1s 
a Sanskrit word means a confession of an 
offence or some sort of transpression of 
monastic rules which oupht to be confessed 
before the Order, and the punishments for 
these offences are decided by the Order— 
Theo Tôn Sư Minh Đăng Quang trong Luật 
Nghi Khất Sĩ, chữ Patidesaniya là gốc chữ 
Bắc Phạn, có nghĩa là phát lỗ xưng ra sự vi 
phạm luật xuất gia trước Giáo Hội. Bốn giới 
Ba La Đề Xá Ni là những vi phạm mà hình 
phạt phải được Giáo Hội quyết định. 

A monk should not eat or partake of solid 
food or soft food, having accepted 1t with his 
own hand from the hand of a nun who 1s not a 
relation: Cấm chẳng đau mà ăn nhờ đồ của 
Tỳ Kheo Ni xa lạ. 

When a householder Invites a monk to come 
to the family. If a nun comes to be standing as 
though giving directions, saying: “Here give 
Curry, øive cooked rice here,” that nun should 
be rebuked by the monk, saying: “Stand aside, 
sister, while the monks eat.” If not, the monk 
violates the Patidesaniya: Cấm chẳng từ chối 
Tỳ Kheo Ni nói với thí chủ đãi cơm cho mình 
(khi thí chủ mời chư Tăng đến nhà thiết đãi 
Trai Tăng. Nếu có một vị Tỳ Kheo Ni đến 
bên bảo thí chủ đem đến cho chư Tăng món 
cà ri, món cơm, vân vân. Vị Tăng phải quở 
trách ngay vị Tỳ Kheo Ni ấy “Ni sư nên đứng 
qua một bên khi chư Tăng đang thọ dụng.” 
Nếu không là phạm phải tội Ba La Đề Xá 
N0). 

A monk should not keep begging for foods at 
the same house to cause them to be poor 
because of their continuous offerings: Cấm 
xin mãi một nhà, làm cho người ta nghèo 
túng. 

A monk should not reside In those Jjungle 
lodgings that are dangerous and frightening 
for donators who travel to offer foods and 
drinks: Cấm sư ẩn cư ở chỗ nguy hiểm, để có 
sự nguy hại cho thí chủ khi đem cơm tới cho 
mình. 


3361 


qI) Eight Patidesanniya offences for nuns—Bát 
Ba La Đề Xá Ni—Bát Giới hối quá dành cho 
chư Ni: According to Most Honorable Master 
Minh Đăng Quang ¡in The Rules for 
Mendicant Bhiksus and Bhiksunis, the word 
Patdesaniya 1s a Sanskrit word means a 
confession of an offence or some sort of 
transgression of monasftic rules which ought to 
be confessed before the (Order, and the 
punishmenfs for these offences are decided 
by the Order. Any nun who 1s not 1l, but 
asking for any one of these below mentioned 
things, commits an offence which ought to be 
confessed with clear expression. By clear 
©expression, 1t Is meant that the nun should 
say: “II have fallen, sisters, Into a 
blameworthy matter which ought to be 
confessed and I confessed 1t.”——Theo Tôn Sư 
Minh Đăng Quang trong Luật Nghi Khất Sĩ, 
chữ Patidesaniya là gốc chữ Bắc Phạn, có 
nghĩa là phát lồ xưng ra sự vi phạm luật xuất 
gia trước Giáo Hội. Tám giới Ba La Đề Xá Ni 
là những vi phạm mà hình phạt phải được 
Giáo Hội quyết định. Nếu không đau, mà vị 
Ni nào đòi hỏi một trong những điều dưới đây 
đều phạm tội Ba La Đề Xá Ni, phải xưng ra 
rõ ràng. Xưng rõ ràng có nghĩa là trong kỳ Bố 
Tát, vị Ni ấy phải nói: “Thưa Ni chúng, tôi đã 
phạm phải một vấn để đáng trách phải xưng 
tội xả đọa, và tôi xin xưng ra đây.” 

lt is not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for milk or beans (curd): Cấm nếu không đau, 
không được xin sữa hay đậu. 

lt has been stated that 1t is not proper for a 
nun who is not ill to ask for oil: Cấm nếu 
không đau, không được xin dầu. 

lt is not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for honey: Cấm nếu không đau, không được 
xin mật hoa. 

lt is not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for sugar: Cấm nếu không đau, không được 
xin đường. 

lt is not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for flour: Cấm nếu không đau, không được 
xin bột. 

lt is not proper for a nun who 1s not 1ll to ask 
for ghee (rice soup): Cấm nếu không đau, 
không được xin cháo. 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) It1s not proper for a nun who 1s not 1ÏÏ to as for 
delicious food (for curing the illness): Cấm 
nếu không đau, không được xin đồ ngon. 

Ít is not proper for a nun who 1s not 1Ï to ask 
for precious things (usually medications for 
healing the ¡illness): Cấm nếu không đau, 
không được xin đồ quí (thường là thuốc men 
để trị bệnh). 
Patience (n): Ksant 
Forebearance——Tolerance—Nhẫn 


8) 


(skÐ——Endurance—— 

Nhục—Sự 

nhẫn nại —Patience ¡s one of the most attributes of 

a Buddhist practiioner. Patience 1s Inner calm and 

strenegth that enables us to act clearly in any 

đifficult situation——Nhẫn nhục là một trong những 
đức tánh của người tu Phật. Kiên nhẫn là một 
trạng thái tĩnh lặng cùng với nghị lực nội tại giúp 
chúng ta có những hành động trong sáng khi lâm 
vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào—See Three 

Sources of cultivation, Four right obJects of faith 

and five ripht modes of procedure, and Ten 

Paramitas. 

(A) Có hai loại nhẫn—There are two kinds of 
patience or endurance—See Nhị Nhẫn. 

(B) See Nhẫn, Nhẫn Nhục Ba La Mật, and Tam 
Nhẫn. 

(C) Three kinds of paience—Ba loại Nhẫn: 

l) Not being upset with those who harm us— 
Không bực tức đối với người làm tổn hại 
mình: This type of patence enables us to be 
clear-minded and calm no matter how others 
treat us. We usually blame the other person 
and become agitated when we receive harm. 
Sometimes our agitation takes the form of 
self-pity and depression, and we usually 
complain about how badly others treat us. 
Other times, ¡it becomes anger and we 
retaliate by harming the other person. We 
should always remember that 1ƒ we want other 
people to forgive our shortcominss, other 
people do wish us to be tolerant too, and not 
to take what they say and do to heart when 
their emofions get our of control—Loại kiên 
nhẫn này giúp chúng ta giữ được tâm trong 
sáng và điểm tĩnh dù cho người khác có đối 
xử với ta như thế nào đi nữa. Thường thì 
chúng ta hay trách móc khi chúng ta bị người 
khác làm hại. Trạng thái khó chịu ấy có khi là 





2) 


3) 


3362 


cảm giác tự tủi thân hay bị buồn khổ, chúng 
ta hay trách cứ người khác tại sao đối xử với 
mình tệ như vậy. Có khi trạng thái khó chịu 
ấy biến thành giận dữ khiến chúng ta sanh 
tâm muốn trả thù để làm hại người khác. 
Chúng ta phẩi luôn nhớ rằng nếu chúng ta 
muốn người khác khoan dung độ lượng cho 
những khuyết điểm của mình thì người ấy 
cũng muốn chúng ta hỷ xả và khoan dung, 
đừng để lòng những lời nói hay hành động mà 
người ấy đã nói lỡ hay làm lỡ khi mất tự chủ. 

Transcending problems and paimn with a 
positive attitude—Chuyển hóa những rắc rối 
và khổ đau bằng một thái độ tích cực: The 
patlence to transcend problems enables us to 
transform painful situations, such as sickness 
and poverty, Into supports for our Dharma 
practice. Rather than becoming depressed or 
angry when we”re plagued with difficulties, 
we”ll learn from these experiences and face 
them wifi courage—Tâm kiên nhẫn trước 
những rắc rối và khổ đau giúp chúng ta 
chuyển hóa những tình thế khổ sở như bệnh 
hoạn và nghèo túng thành những pháp hỗ trợ 
cho việc tu tập của ta. Thay vì chán nản hay 
tức giận khi rơi vào khổ nạn thì chúng ta lại 
học hỏi được nhiều điều và đối mặt với cảnh 
khổ ấy một cách can đảm. 

Enduring difficulties encountered in Dharma 
practice—Chịu đựng những khó khăn khi tu 
tập Chánh pháp: Enduring difficulties makes 
uS more compassionate toward those In 
simlar situations. Our pride 1s deflated, our 
undersfanding of cause and effect Increases, 
and we won't be lazy to help someone 1n 
need. Patience Is a necessary quality when 
practicing Dharma. Sometimes 1£'s difficult to 
undersfand the teachings of the Buddha, to 
confrol our minds, or to discipline ourselves. 
Patence helps us overcome this and to 
wrestle with our unruly minds. Rather than 
expecting Instant results from practicing 
briefly, we”ll have the patilence to cultivate 
our minds continuously in a long period of 
time—Chịu đựng những khó khăn khiến cho 
chúng ta phát triển lòng bi mẫn đối với những 
người lâm vào tình cảnh tương tự. Tâm kiêu 
mạn giảm xuống thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn 


về luật nhơn quả và sẽ không còn trây lười 
trong việc giúp đỡ người khác đồng cảnh ngộ. 
Kiên nhẫn là một phẩm chất cần thiết cho 
việc tu tập. Đôi khi chúng ta cảm thấy khó 
khăn trong việc thông hiểu lời Phật dạy trong 
việc chế ngư tâm thức hay trong việc kỷ luật 
bản thân. Chính tâm kiên nhẫn giúp ta vượt 
qua những khó khăn trên và chiến đấu với 
những tâm thái xấu ác của chính mình. Thay 
vì mong đợi kết quả tức thì từ sự tu tập ngắn 
ngủi kiên nhẫn giúp chúng ta giữ tâm tu tập 
liên tục trong một thời gian dài. 

(D) Five kinds of Paramita Tolerance. The fñve 
stages of Bodhisattva-ksanti, patlence or 
endurance—Năm loại nhẫn nhục Ba La 
Mật —See Five kinds of paramifa tolerance. 


(E) There are six kinds of patlence—See SIx 
kinds of enduanece. 
(Œ) Ksanti-paramia (sk—Sằn Để hay Nhẫn 


nhục Ba La Mật—See Six Paramitas and Ten 

Paramitas. 
Patience associated with wisdom: Diệt Pháp 
Trí Nhẫn—One of the eight kinds of endurance, 
the endurance and patience associated with the 
knowledge or wisdom of the dogma of extinction 
Of passion and reincarnation—Diệt Pháp Nhẫn 
hay nhẫn nhục đạt được nhờ có Diệt Pháp Trí 
(nhờ Diệt Pháp Trí mà sanh ra loại nhẫn nhục có 
thể đoạn trừ dục vọng và luân hồi sanh tử). 
Patience in atfaining absolute reality: Vô 
sanh pháp nhẫn—Kham nhẫn khi đạt thành chân 
lý tuyệt đối—See Three forms of Patience (A). 


Patience affained through dharma to 
overcome ïilusion: Pháp Nhẫn—See 
Dharmakshantui. 

Patience atfained by regarding suffering as 
unreal: Không nhẫn—-See Ten kinds of 
accepfance. 


Patience of the body: Thân nhẫn—Endurance 
or forebearing of the body——Nhẫn nhục nơi thân— 
See Three kinds of patience. 

Patience of the body and mỉnd: Forebearance 
in both the body and the mind—Nhẫn Nhục Thân 
Tâm—We can only measure our level of 
atfainment and patilence of the body and mind 


when we are contempted, slandered, under 


3363 


calamifies, under Injusfice and all other obstacles. 
If we want to accomplish the Bodhisattvahood, we 
should always be forebearing In both the body and 
the mind—Chúng ta chỉ có thể đo lường đạo lực 
và sự nhẫn nhục thân tâm khi chúng ta bị khinh 
hủy, chưởi mắng, vu oan giá họa, cũng như mọi 
chướng ngại khác. Nếu muốn thành tựu quả vị Bồ 
Tát, chúng ta phải thực hành thân nhẫn ý nhẫn. 
Patience of the cause of suffering: Tập pháp 
nhẫn—Endurance or patence of the cause of 
suffering. Đây là một trong tám loại nhẫn nhục 
hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới. Bát nhẫn được dùng để đoạn trừ kiến 
hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại trí huệ 
Bát Nhã —This 1s one of the eIght ksantI or pOWers 
of patlent endurance, in the desire realm and the 
two realms above It The eiph(t powers of 
endurance are used to cease false or perplexed 
views In trailokya and acquire eight kinds of 
prajna or wisdom——See Eight ksantis or pDOWers Of 
patent endurance (A). 

Patienee in cultivation: Tu Nhẫn—Bodhisattvas 
who practice the ten kinds of dedication and 
meditation of the mean, have patlence ¡n all things 
for they see that all things, phenomena and 
noumena, harmonize—Bồổ Tát tu tập thập hồi 
hướng và Trung Quán thấy rằng chư pháp, sự lý 
đều dung hòa nên sanh tu nhẫn—See Eight 
ksanftIs or powers of patIent endurance (A). 
Patience of culfvatfion of the Path of 
elimination of suffering: Đạo pháp nhẫn— 
Endurance of culivalion of the Path of 
elimmnaton of suffering—See Eight ksants or 
pOWers of patIient endurance (A). 

Patience with Dharmas of Accumulafion: 
Tập Pháp nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Dharmas of Extinction: Diệt 
Pháp nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Dharmas of Suffering: Khổ 
pháp nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Dharmas of the Way: Đạo 
Pháp nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience or endurance of the assaults of 
nature: Pháp nhẫn—S§ee Two kinds of patience. 


Patience or endurance of human assaults 
and insults: Chúng sanh nhẫn—See Two kinds 
Of patience. 

Patience which endures enmi(y and injury: 
Nại Oán Hại Nhẫn—Sự nhẫn nhục trước những 
oán hận và gây tổn hại cho chính mình. 

Patience of the elimination of suffering: Diệt 
pháp nhẫn—-Endurance or patience of the 
elimination of suffering. Đây là một trong tám 
loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để 
đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám 
loại trí huệ Bát Nhã —This ¡1s one of the eight 
ksanf or powers of patlent endurance, In the 
desire realm and the two realms above 1t. The 
eipht powers of endurance are used to cease false 
or perplexed views in trailokya and acquire eight 
kinds of prajna or wisdom—See Eight ksantis or 
pOWers of patIent endurance (A). 

Patience of enlightenment: Ngộ nhẫn. 
Patience or forbearance of the body: Thân 
nhẫn—See Three kinds of patience. 

Patience or forbearance of the mỉnd: Tâm 
nhẫn—See Three kinds of patience. 

Patience or forbearance of the mouth: Khẩu 
nhẫn—See Three kinds of patience. 

Patience in hearing the sound: Endure the 
sound we hear—Understanding the truth we 
hear—Âm hưởng nhẫn—Kham nhãn chịu đựng 
những âm thanh mình nghe—See Three forms of 
Patience (A). 

Patience of joy: Achieved on beholding by faith 
Amitabha and his Pure-Land—Hỷ nhẫn. 

Patience with Kinds of Accumulation: Tập 
loại nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Kinds of Extinction: Diệt loại 
nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Kinds of Suffering: Khổ loại 
nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience with Kinds of the way: Đạo loại 
nhẫn—See Sixteen minds. 

Patience of the mỉnd: Tâm nhẫn hay Ý nhẫn— 
See Three kinds of patlence, and Three forms of 
Patlence. 


3364 


Patience (forbearance) of the mouth: 
Uttering no rebuke under Insult or persecutlon— 


Khẩu nhẫn. 

l) Uttering no rebuke under Insult or 
persecution: One of the three patiences. The 
other fwo are patlence of the body (thân 
nhẫn) and patience of the mind (ý nhẫn)— 
Một trong tam nhẫn. Hai nhẫn kia là thân 
nhẫn và ý nhẫn—See Three forms of 
Patlence. 

2) See Three kinds of patience. 


Patience of nirvana: Tịch diệt nhẫn—See Five 
kinds of paramita tolerance. 

Patience in obeying the truth: Nhu thuận 
nhẫn—Kham nhẫn khi lắng nghe chân lý —§ee 
Three forms of Patience (A). 

Patience and perseverance: Định nhẫn— 
Patence and perseverance In meditaton—Kiên 
nhẫn trong thiền định. 

Patience prince: Nhẫn Nhục Thái Tử—See 
Patient prince. 

Patience rest in belief in immortality: Vô 
Sanh Nhẫn— The patience rest in belief in no 
rebirth, the state in which ¡interference do not 
arise—An trụ ở cái lý không sanh không diệt mà 
không động, tức là trạng thái mà trong đó không 
còn sự can thiệp nào nữa. 

Patience of suffering: Endurance of sufferinge— 
Khổ pháp nhẫn—This ¡is one of the eight ksanti or 
pOWers of patient endurance, in the desire realm 
and the two realms above 1t. The eight powers of 
endurance are used to cease false or perplexed 
views 1n trailokya and acquire eipht kinds of 
praJna or wisdom—Đây là một trong tám loại 
nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, sắc 
giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để đoạn 
trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám loại 
trí huệ Bát Nhã—See Eight ksantis or powers of 
patent endurance (A). 

Patience towards all living beings under all 
circumsfances: Chúng sinh nhẫn. 
Patience towards all 
cỉircumstances: Chúng sanh nhẫn. 
Patience under suffering: Thọ khổ nhẫn—An 
thọ khổ nhẫn hay Nhẫn nhục trước khổ đau—See 
Two kinds of patience (B). 


under all 


Patience and wisdom: Nhẫn Trí Nhẫn nhục 
và trí tuệ. 


l1) In the Hinayana, patilence Is cause, wisdom 
effect: Theo Tiểu Thừa Hữu Bộ thì “nhẫn” là 
nhân, còn “trí” là quả. 

2) In Mahayana, the two are merged, though 


patlence precedes wisdom: Theo Đại Thừa thì 
“nhẫn” và “trí” không khác nhau, dù nhẫn có 
trước trí (tuệ tâm an trụ ở pháp gọi là nhẫn, 
đối cảnh quyết đoán gọi là trí; hay nhẫn là 
không chướng ngại, còn trí là giải thoát). 
Patient endurances: Nhẫn nhục—See Ten 
grounds (). 
Patient prince: Nhẫn Nhục Thái Tử— The 
prince of Varanasi (Benares), who gave a pIece of 
his flesh to heal his sick parents, which was 
efficaclous because he had never given way to 
anger—VỊ thái tử của thành Varanasi, Ba La Nại, 
người đã cắt thịt mình để chữa lành bệnh cho mẹ 
cha mà không tỏ chút giận hờn khó chịu. 
Patient progress: Khama-patipada (p)—Kham 
Nhẫn Hành—See Four kinds of progress (B). 
Pafient rsỉ: Ksantirsi (skÙ)—Enduring rsi—Sằn 
để tiên nhân—Name of Sakyamuni Buddha ¡n a 
previous incarnation—Tên của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni trong tiền kiếp. 
Patiently endure (v): Saha (skt)—Kham nhẫn— 
Nhẫn nhục chịu đựng khổ nạn——To bear patiently. 
Patigha (p): 
I)_ Evilthoughts: Ác ý—See Seven defilements. 
2) Hatred: Sân—Não hạ—One of the three 
fires (Greed, Hatred, and Illusion). 
Resentment: Sân Tùy Miên—The underlying 
tendency to aversion——The Inherent tendency 
(O resentmen—See Seven underlying 
tendencIes. 
Patiloma (p): Sự chấm dứt—Cessation. 
Patimokkha (p): Pratmoksha (sk—The 227 
disciplinary rules binding on the Bhikkhu and 311 
for Bhikkhuni according to the Theravada 
Buddhism, recited on Ủposatha days (những ngày 
Bố TáU for the purposes of confession—Giới luật 
được ghi trong tạng luật (227 giới cho Tỳ khưu và 
311 giới cho Tỳ khưu ni), tạng đầu tiên trong Tam 
Tạng Pali của Phật giáo nguyên thủy. Chư Tăng 


3) 





3365 


Ni mỗi tháng phải tụng giới bổn hai lần vào ngày 
mười bốn và ba mươi mỗi tháng. 

Patimokkha Sila (p): Ba La Đề Mộc Xoa—The 
fundamental moral code, various rules which a 
monk ¡is expected to observe—Giới luật căn bản 
mà một vị Tỳ Kheo phải trì giữ—See Four kinds 
of hipgher moralIty. 

Patina-dhatu (p): The sublime element—Thắng 
giới—See Three dharmas (XI) (C). 

Patipada (p): Sự tiến triển—Progress which may 
be painful or pleasant. 

Patipadanutfariyam (p): The unsurpassable of 
pracice—Hành vô thượng —See Three dharmas 
(XLHD. 

Patipatti Dhamma (p): Pháp hành. 
Patipuccha-vyakaraniyo-panho (p): Requiring 
a counter-question—Trả lời câu hỏi bằng cách 
chất vấn—See Four ways of answering questions. 
Patisambhida (p): Vô Ngại Biện— Sự hiểu biết 
do trực giác chứ không do học hỏi—See 
Unobstructed eloquences. 

Patisandhi-vinnana (p): Rebirth 
Consciousness—Thức Tái Sanh —lIn Buddhism, 
rebirth consciousness is not a Self or a Soul, or an 
Ego-entity that experiences the fruifs of good and 
evil deeds. (Consciousness 1s generated by 
conditions. Apart from condition there 1s no arising 
of consciousness. We call names such as bĩrth, 
death, thoughft-processes, and so on, to a stream of 
conscIousness. There are only thought-moments. 
The last thought-moment we call death, and the 
ñrst thought-moment we call birth. Thus, birth and 
death occur in this stream of consciousness, which 
IS Only a serles of ever continuing thoupht- 
momenfts. So long as man 1s attached to existence 
through his ignorance, craving and clinging, to him 
death 1s not the final end. He will continue his 
Journey of whirling the “Wheel of 
ExIstence.” This 1s the endless play of “cause and 
effecf” or action and reaction kept In perpetual 
moton by karma concealed by Ignorance 
propelled by craving or thirst. As karma, or action, 
1S Of our own making, we have the power to break 
this endless chain. It is through the eradication of 
Ignorance and of this driving force, craving, this 
thirst for existence, this will to live, that the 


round 


“Cycle of Existence” ceases. In the Majjhima 
NÑikaya, the Buddha explained: “How ¡s there not 
re-becoming In the future? By the cessation of 
Ignorance, by the arising of knowledge, by the 
cessaflon of craving there ¡1s thus no re-becoming 
1n the future.” In the Dhammapada (153-154), on 
atfainng Enlipghtenment, the Buddha spoke these 
Joyful words: 
“Repeated births are each a torment. 

Seeking but not finding the “House Builder”, 

I wandered through many a Samsaric birth. 

O “House Builder”, thou art seen, 

Thou wilt not rebuild the house. 

AlI thy rafters have been shattered, 

Demolished has thy ridge pole been. 

My mind has won the Unconditioned (Nrrvana), 

The extinction of craving 1s achieved.” (fruit of 

Arhat) 
Theo Phật giáo, thức tái sanh không phải là một 
tự ngã hay linh hồn, hoặc một thực thể cảm thọ 
quả báo tốt xấu của nghiệp thiện ác, mà là thứ tái 
sanh được quyết định bởi các duyên. Ngoài duyên 
không có thức sanh khởi. Chúng ta đặt tên cho 
dòng tâm thức nầy bằng những từ như: sanh, tử, 
tiến trình tâm, vân vân. Kỳ thật chỉ có những sát 
na tâm, sát na tâm cuối cùng chúng ta gọi là “tử”, 
sát na tâm đầu tiên chúng ta gọi là “sanh”. Như 
vậy, những lần sanh tử xãy ra trong dòng tâm thức 
nầy, cũng chỉ là một chuỗi của những sát na tâm 
tương tục mãi mãi mà thôi. Bao lâu con người còn 
chấp chặt vào sự hiện hữu do vô minh, ái, và thủ 
của họ, chừng đó cái chết đối với người ấy vẫn 
không phải là sự chấm dứt cuối cùng. Họ sẽ tiếp 
tục lăn trôi trong “Bánh xe sinh tổn” hay “vòng 
luân hồi” của họ. Đây là trò chơi bất tận của 
“nhân và quả” được nghiệp duy trì sự chuyển 
động không ngừng, bị che lấp bởi vô minh và thúc 
đẩy bởi ái dục. Vì nghiệp do chúng ta tạo tác, nên 
chúng ta có đủ sức mạnh để bẻ gẫy chuỗi nhân 
quả bất tận nầy. Chính do đoạn trừ vô minh và cắt 
đứt động lực thúc đẩy của nó là tham ái, khát 
khao sự hiện hữu, ước muốn sống nầy, mà vòng 
luân hồi dừng lại. Theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật 
giải thích: “Làm thế nào sự tái sanh trong tương 
lai không xãy ra? Do sự diệt của vô minh, mà 
tham ái được đoạn diệt, như vậy sự tát sanh trong 
tương lai không xãy ra. Theo Kinh Pháp Cú (153- 


3366 


154), sau khi đạt đến giác ngộ, Đức Phật đã nói 
lên những lời hân hoan nầy: 
“Lang thang bao kiếp sống 

Ta tìm nhưng không gặp 

Người xây dựng nhà nây 

Khổ thay phải tái sanh 

Ôi! Người làm nhà kia, 

Nay ta đã thấy ngươi, 

Người không làm nhà nữa, 

Đồn tay ngươi bị gẫy 

Kèo cột ngươi bị tan 

Tâm ta đạt tịch diệt 

Tham ái thảy tiêu vong.” 
Pativedha Dhamma (p): Pháp thành. 
Pativinodeti (p): Pariksina (skQ—Tẩy trừ—To 
dispel—To get rd of To 
eradicate——To remove. 
Patra (skt: An almsbowl—A drinking bowl—Bát 
Đa La— Bát khất thực—Ứng lượng khí—A bowl 
(a vessel, receptacle, an almsbowl). The almsbowl 
of the Buddha 1s said to have been brought by 
Bodhidharma to China ¡in 520 A.D—Bát là một 
loại vật dụng dùng đựng thức ăn cho chư Tăng NI. 
Người ta nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã đem chiếc bát 
của Phật đến Trung Quốc vào khoảng năm 520 
sau Tây Lịch. 


dismiss——To 


Patriarch (n): Teacher of oneˆs teacher—Tổ hay 
trưởng lão, người sáng lập ra tông phái —Founder 
of a school in Buddhism. 
Patriarch Bodhidharma: Tổ Bồ đề Đạt ma. 
Patriarchal (a): Thuộc về tổ. 
Patriarchal meditation: Tổ Sư Thiển— The 
Zen of the Patriarchs—Zen Patriarchate. 
l1) The history of Zen Is mythical. It Is said that 
one day Brahma came to the Buddha who was 
residing at the Vulttre Peak, offered a 
Kumbhala flower, and requested him to 
preach the Law. The Buddha ascended the 
Lion seat and taking that flower touched 1t 
with his fingers without saing a word. Ño one 
assembly the 
meaning. The venerable Mahakasyapa alone 
smiled with joy. The world-Honoured One 
said: “The doctrine of the Eye of the True 
hereby enfrusted to you, (Oh 
Mahakasyapal Accept and hand it down to 
posterity.” (Once when Ananda asked 


in the could  understand 


Law_ 1s 


2) 


Mahakasyapa what the Buddha”s transmission 
was, Mahakasyapa said: “Go and take the 
banner-stick down!” Ananda understood him 
at once. Thus the mind-sign was handed down 
successively. The teaching was called the 
“school of the Buddha-mind.”: Lịch sử của 
Thiển Tông vẫn còn là một huyển thoại. 
Truyền thuyết cho rằng một ngày nọ, thần 
Phạm Thiên hiện đến với Đức Phật tại núi 
Linh Thứu, cúng dường Ngài một cánh hoa 
Kumbhala và yêu cầu Ngài giảng pháp. Đức 
Phật liền bước lên tòa sư tử, và cầm lấy cành 
hoa trong tay, không nói một lời. Trong đại 
chúng không ai hiểu được ý nghĩa. Chỉ có Ma 
Ha Ca Diếp là mỉm cười hoan hỷ. Đức Phật 
nói: “Chánh Pháp Nhãn Tạng nầy, ta phó 
chúc cho ngươi, này Ma Ha Ca Diếp. Hãy 
nhận lấy và truyền bá.” Một lần khi A Nan 
hỏi Ca Diếp Đức Phật đã truyền dạy những 
sì, thì Đại Ca Diếp bảo: “Hãy đi hạ cột cờ 
xuống!” A nan liền ngộ ngay. Cứ thế mà tâm 
ấn được truyền hừa. Giáo pháp nầy được gọi 
là “Phật Tâm Tông.” 

According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentals of Buddhist Phiosophy, the 
meditation of the patrlarchal Zen was not an 
analytical like ñnOr WaS 1t a 
synthetical method like philosophy. It was a 
method of thinking without ordinary thinking, 
transcending all methods of logical argumei. 
To think without any method of thinking 1s to 
give opportunity for the awakening of the 
I1ntuitional knowledge or wisdom. All methods 
of meditaton as taupht by Hinayana, by 
Yogacara (quasi-Mahyana), by the abrupt 
method of 1nsight 
(samathavipasyana) of T”ien-T”al, or by the 
mystical yoga of Shingon can be used 1f the 
asprrant likes, but are in no way necessary. 
The ideas peculiar to Zen may be summar1zed 
“fom mind to mind 1t was 


Sclence, 


calmness and 


as follows: 
transmitted, not expressed In words or wrif(en 
1n letters; It was a special transmission apart 
from the sacred teaching. Directly point to the 
human mind, see ones real nature and 
become an enlightened Buddha.” The idea 
was very well expressed in Hakuinˆs hymn on 
“All beings 


siting and meditatng: are 


3367 


fundamenfally Buddhas; it 1s like ice (which 
represents our acfual condition) and water 
(which represents an underlying Buddha- 
nature); without water there will be no Ice, 
etc. This very earth is the lotus-land and this 
body 1s Buddha.”: Theo Giáo Sư ]Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Thiền của Tổ Sư không phải là phương 
pháp phân tách như khoa học, cũng không 
phải là một phương pháp tổng hợp như triết 
học. Đây là một hệ thống tư duy không tư duy 
theo thông tục, nó siêu việt tất cả những 
phương pháp của luận chứng hợp lý. Tư duy 
không cần phương pháp tư duy là để tạo cơ 
hội cho sự thức tỉnh của tuệ giác. Hành giả có 
thể áp dụng những phương pháp tu thiển của 
Tiểu Thừa, của Du Già Luận (bán Đại Thừa), 
pháp chỉ quán của tông Thiên Thai, hay Du 
Già bí mật của tông Chân Ngôn nếu hành giả 
thích, nhưng thật ra tất cả những phương pháp 
nầy đều không cần thiết. Quan điểm của 
Thiền tông có thể tóm tắt như sau: “Dĩ tâm 
truyền tâm, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt 
truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
Phật,” hay “Thử tâm tức Phật.” Bạch Ấn 
Thiển Sư đã phát biểu ý kiến nây rất rõ trong 
bài kệ về pháp “tọa thiền”: “Chúng sanh vốn 
là Phật; cũng như băng (cơ duyên hiện tại của 
chúng ta) và nước (Phật tánh ẩn tàng), không 
có nước thì không có băng. Chính thế gian 
nầy là liên hoa cảnh giới và thân nầy là 
Phật.” 

Patriarchal Zen: the 

immediate enlightenment of the practitioner—Tổ 

Sư Thiển—See Patriarchal meditation. 

Patriarchs of Zen: Tổ Thiền Tông. 

Patriotie (a): Ái quốc. 

Patriotism of the country”s welfare: Thoughts 

of the country's welfare—Quốc độ giác——Á¡ quốc 

hay nghĩ đến sự lợi ích của quốc gia—See Eight 

wrong perceptions of thought. 

Patriotism and love for all: Ái quốc ái quân 

(yêu nước thương nòi). 

Patrol and receive any complaints:Tuần Án 

(tuần hành và ghi nhận những than phiên trong tự 

viện). 

Patron (n): 


Zen—Zen  sfresses 


1) Chủ nhân—Kẻ sở hữu. 

2) Người bảo trợ. 

3) Lord of charity: Danapati (skt—Đàn chủ. 
Patron of Buddhism: Danapat (skU)— 
Almsgiver— Benefactor—Lord of charity—Đàn 
chủ (thí chủ). 

Patronage (n): Sự bảo trợ —Sự bảo hộ—Under 
the patronage—Dưới sự bảo trợ. 

Patta (p): Ứng lượng khí—See Patra. 

Pattabha (p): Được đạt đến. 

Patthana (p): Bộ Vị Trí The Book of Causal 
Relations, one of the books of the Theravadin 
Abhidhamma Pitaka. This book 1s concerned with 
the causal relations, a full discussion of pratitya- 
samutpada—Sách Phát Thú hay quyển sách để 
cập đến nhân quả tương quan, một trong những bộ 
sách của Bộ Luận Tạng của trường phái Phật giáo 
Nguyên Thủy. Bộ sách này biên soạn những tranh 
luận đầy đủ về tánh duyên khởi —See Theravada 
(V) Ớứ). 

Pattra (skt): Bối Đa—Palm leaves from the 
grown 1n Magadha, 
leaves and bark are used for writng material— 
Tên một loài cây kè mọc tại xứ Ma Kiệt Đà, dùng 
làm vật liệu viết sách (cao từ sáu đến bảy trượng, 
mùa đông không rụng lá, lá mỏng và mịn có thể 
dùng để viết chữ). 

Pattra tablets: Bối Điệp —Pattra tablets, sutras 
wriften on palm leaves—Kinh văn được viết trên 
lá bối. 

Patu (skt: Tiksna (skt—Lợi căn—Clever— 
Sharp—Keen. 

Paucity (n): Sự nghèo nàn thiếu thốn. 

Paulkasa (skQ: Pukkasa or Pulkasa (skÙ—Bổ 
Yết Sa—Còn gọi là Bốc Yết Sa. 

l1) An aboriginal, or the son of a “sudra” father 
and of a “kshatriya” mother, Interpreted as 
low caste, scavenger: Tên một giống người hạ 
tiện ở Ấn Độ ngày xưa, cha thuộc giai cấp thủ 
đà la, mẹ thuộc giai cấp sát đế lợi. 

Also an unbeliever in the Buddhist doctrine of 
law of retribution: Còn ám chỉ những người 
không tin luật nhơn quả của nhà Phật. 
Pauranasthitdharmafta  (skÐQ: Originally 
Abiding Essence of things—Bổn trụ pháp tính. 


Borassus flabelli-formis, 


2) 


3368 


Pausa (sktQ: Taisa (sk)—Báo Sa—The first of 
the three Indian winter months, from 16” of the 
10” Chinese month (between the months of 
December and January)—Tháng đầu tiên trong ba 
tháng mùa đông ở Ấn Độ, từ ló" tháng mười của 
Trung Quốc—See Twelve Months of a Year in 
India (10). 

Pausamasa (skt): Bảo Sa Ma Tẩy——According to 
Emnel in The DicHonary of Chinese-English 
Buddhist Terms, Pausamasa ¡is the tenth Indian 
month, beginning on the 16” of the 12” Chinese 
month—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Pausamasa là tháng thứ mười của Ấn Độ, 
bắt đầu từ 16” tháng chạp của Trung Hoa—See 
Twelve Months of a Year In India. 

Paustika (skÐ: Bố Sắc Trừng Ca—For success or 
prosperity. One of the five kinds of esoteric 
ceremonial—Tăng ích hay Tăng vinh có nghĩa là 
tăng trưởng. Một trong năm loại tu pháp —See 
FIve kinds of esoferIc ceremonIes. 

Pavaka (p): Tịnh hỏa. 

Pavarana (p): Lễ Tự tứ. 

Pave the way for someone: Dọn đường cho ai. 
Pavilion of the mỉnd: Tâm Hưởng (thân)—The 
body. 

Pavivekavudham (p): Detachment—Xả ly— 
See Three dharmas (XXXVII). 

Pay (v) attention to: Để ý tới —To watch out— 
To take notice. 

Pay (v) a debt of gratitude: Acknowledge (v}— 
Requtte favours—Return good for good—Báo ân. 
Pay homage to a star: Tinh Tế—Tinh cúng— 
To sacrifice, or pay homage to a star, especially 
one”s natal star (this Is the way of worship of 
heretic sects)—Cúng bái sao, đặc biệt là sao bổn 
mệnh (đây là lối tu hành của tà giáo ngoại đạo). 
Pay no attenfion to: Bỏ ngoài tai. 

Pay one°s respect to someone: Đảnh lễ ai. 

Pay respect to the god of fire: Trọng Hỏa—At 
the time of the Buddha, there was a significant 
sect of those who pay respect to the god of fire— 
Vào thời của Đức Phật, tại Ấn Độ có một phái rất 
đáng kể của những kẻ theo đạo thờ Thần lửa. 

Pay reverence: Vandani (sk)—To worship— 
Kính lễ. 


Pay (v) someone back in his own coin: Pay 

someone out—Return In kind—Báo phục. 

Pay someone compensation: Đền bù cho ai. 

Pay (v) someone out: Pay someone back ¡n his 

own coin—Return in kind—Báo phục. 

Pay tribute: Cống lễ. 

Pay (v) a visit to someone: Thăm viếng ai. 

Pay (v)a visit to a superior: Bái kiến. 

Payas (skÐ): Bà Da—Nước hay chất lổng—Water, 

liquid, or fluid—JuIce. 

Payasa (p): Sữa bò. 

Payattika (skt): Ba dật để (90 giới phụ của tỳ 

kheo). 

Peas: Đậu non—See Eight kinds of congee. 

Peace (n): An lành. 

l) Ksema (skÐ——Tranquil—Qulet—Pacify—An 
lạc Thanh bình—Hòa bình —Peace can exist 
only 1n the present momernt. It 1s ridiculous to 
say, “Wait until I finish this, then I wIll be 
free to live In peace.” What Is “this?” A 
degree, a Job, a house, a car, the payment of a 
debt? If you think that way, peace wIll never 
come. There 1s always another “this” that wIll 

the present According 

Buddhism, 1Ý you are not living In peace at 

this moment, you will never be able to. If you 

truly want to be at peace, you must be at 
peace right now. Otherwise, there 1s only “the 
hope of peace some day.”—An lạc là một cái 
øì có thể hiện hữu trong giờ phút hiện tại. 
Thật là kỳ cục khi nói, “Hãy đợi cho đến khi 
tôi làm xong cái này rồi thì tôi thoải mái để 
sống trong an lạc được.” Cái ấy là cái gì? Một 
mảnh bằng, một công việc, một cái nhà, một 
chiếc xe, hay trả một món nợ? Như vậy bạn 
sẽ không bao giờ có an lạc. Lúc nào cũng có 
một cái khác sau cái này. Theo đạo Phật, nếu 
bạn không sống trong an lạc ngay trong giây 
phút này, thì bạn sẽ không bao giờ có an lạc. 

Nếu bạn thực sự muốn an lạc, thì bạn có thể 

an lạc ngay trong giờ phút này. Nếu không thì 

bạn chỉ có thể sống trong hy vọng được an lạc 
trong tương lai mà thôi. 

Tịch diệt (One of the eipht flavors of 

Nirvana—Một trong tám vị của Niết Bàn— 





follow one. tO 


2) 


3369 


See Eight savours (pleasures) of the Buddhaˆs 

nIrvana. 
Peace Hall: Tịnh Đường—Living quarters of the 
Sangha—Nơi nghỉ ngơi của chư Tăng. 
Peace and happiness: Sikha (sk)—Comfort— 
Well-beinge—Ease of the body and Joy at heart— 
Thân tâm an lạc. 
Peace of mind: An lạc Tĩnh tâm —Peace of 
mind 1s only atfained In Zen practice—Sự nh tâm 
chỉ đạt được qua Thiền tập mà thôi. 
Peace and toleranee: Nhu Hòa Nhẫn Nhục—In 
the Dharmapada Suữra, the Buddha taught: “If we 
use peace and tolerance as our armor, then this 
armor 1s s(ronger and more durable than the most 
precious armors in this world because 1t protecfs 
our minds and bodies from being harmed by the 
enemies of hatred and afflictions.”—Trong Kinh 
Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Lấy sự nhu hòa nhẫn 
nhục làm áo giáp, thì loại áo giáp ấy chắc chắn là 
cứng chắc hơn tất cả mọi thứ áo giáp khác trên 
đời, bởi vì nó bảo hộ cho thân tâm ta khỏi bị các 
thứ giặc sân hận và phiền não gây nên tổn hại.” 
Peaceful (a): Safe—Secure—Satble—Đầẩy an 
lạc—An ổn. 
Peaceful and concentrated mỉnd: Tâm an tịnh 
và tập trung—Peaceful and concentrated mind 1s 
always good for any cultivator. Devoted Buddhists 
should  always the  mind  peacefUl, 
concentrated, this  concentration 
examine the mind and body. When the mind 1s not 
peaceful, we should also watch. Then we will 
know 





make 


and use {O 


tue peace, because will 
1mpermanence. Even peace must be seen as 
1mpermanent. If we are attached to peaceful states 
of mind, we will suffer when we do not have 
them. Give up everything, even peace—Tâm an 
tịnh và tập trung là một điều rất tốt cho bất cứ 
người tu Phật nào. Phật tử thuần thành nên dùng 
tâm bình an, nh lặng và tập trung nầy để xem 
xét thân tâm. Ngay cả những lúc tâm bất an chúng 
ta cũng phải để tâm theo dõi; sau đó chúng ta sẽ 
thấy tâm an tịnh, vì chúng ta sẽ thấy được sự vô 
thường. Ngay cả sự bình an, tĩnh lặng cũng phải 
được xem là vô thường. Nếu chúng ta bị dính mắc 
vào trạng thái an tịnh, chúng ta sẽ đau khổ khi 
không đạt được trạng thái bình an tnh lặng. Hãy 
vứt bỏ tất cả, ngay cả sự bình an nh lặng. 


W© see 


Peaceful and contented gøods: Trời Đâu Xuất 


(những vị trời thỏa mãn)—See Six Desire 
Heavens. 
PeaccfUll dwelling: Vassa  (skt——Summer 


Retreat—Meditation retreat—An Cư. 

I) An cư Kiết Hạ: Monsoon-season (Rain) 
Retreat—Peaceful  residing durng the 
summer retreat—The thee months of 
summer retreat every year (from 15” of the 
Lunar fourth month to 15” of the Lunar 
seventh month). The period of three months In 
the monsoon season (Indian rainy season). 
During the rains 1t was difficult to move about 
without InJuring the Insect life, so monks and 
nuns are expecfed to reside 1n one place and 
devot€ themselves to ther studies and 
practice. The end of the Rain Retreat 
coincides with theUllambana Festival. Ít is an 
auspicious day for monks and nuns, as on that 
day those who attended the Rain Retreat 
become one year older in the Order—Ba 
tháng an cư kiết hạ mỗi năm vào mùa mưa 
(từ 15 tháng tư đến 15 tháng bảy âm lịch). 
Vào mùa mưa khó mà di chuyển và không 
muốn làm tổn hại côn trùng, nên chư Tăng Ni 
trụ lại một nơi để dụng công tu tập. Khi chấm 
dứt mùa an cư kiết hạ cũng trùng vào dịp lễ 
Vu Lan Bồn, ngày mà chư Tăng Ni tham dự 
an cư được tăng một tuổi đạo. 

Tọa Lạp: The retreat or rest during the 
summer rains (based on the Instruction of the 
Buddha)—Tên gọi khác của “An Cư Kiết 
Hạ.” Tăng đoàn vâng theo lời chỉ dạy của 
Phật mà tọa vũ an cư hay an cư kiết hạ về 
mùa mưa (để giảm thiểu sự tổn hại các loài 
côn trùng, đồng thời nhập thất tịnh tu). 
Peaceful dwelling mỉnd: Tâm an trụ—See Ten 
profound minds. 


2) 


Peaceful existence: Bình an vô sự —Freedom 

from anxIety. 

Peaceful and joyful: An Lạc. 

1l) Stable Passadhisukham 
(p)—Comfort—Comfortable—Happy (ease of 
body and Joy of heart—Peaceful and 
jJoyful—An bình và hạnh phúc (thân dễ chịu 
và tâm hoan hỷ). 


and comfortable: 


3370 


2) The Buddha comes to the Saha World for the 
welfare and happiness of sentient beinss: 
Phật đến với cõi Ta Bà vì an lạc cho chúng 
sanh. 

3) The jJoy or happiness of tranquHlity: 


Samasudha (skt—Niểm vui hay hạnh phúc 

của sự yên tỉnh. 
Peaceful land: Cõi an lạc (sau khi chết after 
death). 
PeacefUl mỉnd:  Prasrabdhi-sambodhyanga 
(skÐ—Passaddhi (p)—Khinh An Giác Chi—See 
Seven Bodhyangas. 
Peaceful the 
retreat: An cư kiết hạ—See Summer retreat. 
Peaceful and silent: Yến Mặc—Yên bình và 
trầm mặc. 
Peacefully: Một cách ôn hòa. 
Peacemaker (n): Người tạo tác hòa bình. 
Peacemaking (n): Sự tạo tác hòa bình. 
Peacock (n): Con công. 
Peacock king: Khổng Tước Minh Vương—Phật 
Mẫu Đại Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương—A 
former Incarnaton of Sakyamunil, when as a 
peacock he sucked from a rock water of 
miraculous healing power; 
maharaja bodhisattva, with four arms, who rides 
on a peacock—Tiển thân của Phật Thích Ca, khi 
còn là chim khổng tước, ngài đã từng nút lấy nước 
từ đá để làm thần dược trị bệnh; bây giờ là một 
đại minh vương Bồ Tát một đầu bốn tay, cưỡi 
chim khổng tước. 
Pearl (n): Mani (skt—Gem—]ewel 
stone——See Jewel and Seven treasures. 
Pearl of faith: Tín Châu —The pearl of faith; as 
faith purifles the heart It 1s likened to a pearl of 
the purest water—Hạt châu niềm tin; niềm tin 
thanh tịnh tâm như hạt trân châu trong suốt như 
nước. 
Pearl on the forehead: Ngạch Thượng Châu— 
The Buddha-nature in every one—Hạt châu kim 
cương trên trán, ý nói mọi người đều có Phật tánh. 
Pearl in the garment: Hệ châu—Y Châu—A 
pearl fastened in a mans garment, yet he, in 
Ignorance of 1t, 1s a beggar. According to the 
Buddha's teaching In the Lotus Sutra, the sixth 
chapter of Prediction: “I[he pearl in the garment, 


residing during summer 


now one of the 


Precious 





1.€. a man sfarving yet possessed of a priceless 
pearl in his garment, of which he was unaware.”— 
Chẳng biết trong áo của mình có buộc hạt châu, 
lại tưởng mình nghèo khốn mà đi xin ăn. Theo lời 
Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ sáu về 
Thọ Ký: “Hạt ngọc minh châu trong áo, thí dụ nói 
về một chàng cùng tử, có hạt minh châu trong 
chéo áo mình mà không biết, nên cứ lang thang 
cùng khổ mãi.” 

Pearl or jewel in the fortieth hand of the 
“thousand hand” Kuan-Yin: Nguyệt Tinh— 
The pearl or Jewel In the fortieth hand of the 
“thousand hand” Kuan-Yin, towards which 
worship is paid in case of fevers—Ngọc bảo châu 
trong tay thứ bốn mươi của Đức Thiên Thủ Quán 
Âm, mà người bị cảm sốt thường hay cúng vái. 
Pearl-wheel king: Ma Ni Luân Vương—The 
pearl-wheel king to the wonderful enlightenment, 
one of the six kinds of cakravartI, or wheel kinss, 
cach allotted to one of the six positlons—See SIx 
kinds of cakravartI. 

Pearly moon: Kha Nguyệt—Trăng trong như 
bạch ngọc—The jade-like moon. 

Peck of dust on a point of hare°s down: Thố 
Mao Trần—The peck of dust that can rest on the 
point of a hare”s down, one-seventh of that on a 
sheep's hair—Hạt vị trần nhỏ hơn hạt bụi. Một 
hạt bụi bám trên đầu lông thỏ lớn gấp bảy lần hạt 
bụi bám trên lông trừu. 

Pedakaya (sk0Q: Word—Cú thân—See Twenty- 
four non-interactive activity dharmas. 

Peerless (a): Unequalled—Unmatched—Không 
có bạn đồng hành—Vô thượng. 

Peerless honorable one: Buddha—Vô Thượng 
Tôn. 

Peerles inconcceivable realms of all 
Buddhas: Mười thứ cảnh giới vô tỉ bất tư nghì 
của chư Phật (Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 33)— 
Ten kinds of peerless inconceivable realms of all 
Buddhas (The Flower Adornment Sutra— Chapter 
33)—See Ten kinds of peerless Inconceivable 
realms of all Buddhas. 

Peerless nobleman: Anuttara (skt)—Buddha— 
Vô Thượng ST—The supreme master, or the 
peerless nobleman, one of the ten titles of the 


33/1 


Buddha—Vô Thượng Sĩ, một trong mười danh 
hiệu của Phật. 

Peerless states: Vô đẳng trụ (không ai có thể 
cùng trụ với chư Bồ Tát) —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten peerless states (of Great Enlightening Beings) 
which no listeners or individual illuminates can 
cqual. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the peerless state of supremely great 
knowledge and all qualiies of Buddhahood—— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười Vô 
đẳng trụ của chư Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp nầy thời được đại trí vô thượng, tất cả Phật 
pháp vô đẳng trụ—See Mười Vô Đẳng Trụ Của 
Chư Bồ Tát. 

Pei-Tu: Bôi Độ—A fifth century Buddhist monk 
said to be able to cross a river 1n a cup or a bow], 
hence his name—Một vị sư vào thế kỷ thứ năm. 
Tương truyền sư thường qua sông bằng một cái 
tách hay một cái chén, nhân đó người ta gọi ông 
là Bôi Độ. 

Pelican (n): Chim bổ nông. 

Penal servitude: Hình phạt khổ sai. 

Penalty (n): Hình phạt. 

Penanee (n): Sự đền tội. 

Penaneces (n): Hạnh ép xác. 

Penantential attitude: Sám hối —-There are 
seven mental attitudes in penitential meditation or 
worship—Có bảy tâm sám hối—See Seven 
meníal attitudes In penitential meditation or 
WOrShIp. 

Pen-Chỉ Zen Master: Thiền Sư Bổn Tịch (?- 
1140)—Zen Master Bổn Tịch—A Vietnamese 
Zen master from Tây Kết, North Vietnam. He was 
extraordinarlly ¡Intelligent when he was very 
young. He left home and became one of the mostf 
outstanding disciples of Zen master Thuần Chân. 
After he received complete precepfs and became 
the Dharma heir of the thirteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect, he went to stay at Chúc 
Thành Temple to expand Buddhism. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism in 
North Vietnam. He passed away in 1140—Thiển 
sư Việt Nam, quê ở Tây Kết, Bắc Việt. Lúc còn 
rất nhỏ ngài đã thông minh một cách lạ thường. 
Ngài xuất gia làm đệ tử và thọ cụ túc giới với 


Thiển sư Thuần Chân. Ngài trở thành Pháp tử đời 
thứ 13 dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sau đó ngài 
đời về chùa Chúc Thành để hoằng pháp. Hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo tại Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1140. 
Pen-Ching Zen Master: Bổn Tịnh Thiền Sư— 
Master Bổn Tịnh (1100-1176—A 
Vietnamese Zen master from Vĩnh Khương, North 
Vietnam. He left home and became a disciple of 
Zen master Mãn Giác at Giáo Nguyên Temple. 
He was the dharma herr of the ninth generation of 
the Wu-Yun-T°ung Zen Sect. First, he went to 
Mount Chí Linh to stay at a small temple named 
Bình Dương to practse meditaton. Later, he 
accepted the Invitation of Thành Dương Công to 
stay at Kiền An Temple to revive and expand 
Buddhism until he passed away In 1176, at the age 
of 77—Thiển sư Việt Nam, quê ở Vĩnh Khương, 
Bắc Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư 
Mãn Giác tại chùa Giáo Nguyện. Ngài là pháp tử 
đời thứ 9 của dòng Thiển Vô Ngôn Thông. Thoạt 
tiên, ngài lên núi Chí Linh và trụ tại am Bình 
Dương để tu thiển. Về sau, ngài nhận lời thỉnh cầu 
của Thành Dương Công về trụ tại chùa Kiển An 
để tiếp tục chấn hưng và hoằng pháp cho đến khi 
ngài thị tịch năm 1176, thọ 77 tuổi. 

Penetrate (v): 

l) Enter Iinto something: Make a way 1nto 
something—Thấu suốt—Đi sâu vào. 
Understand something thoroughly: Hiểu thấu 
cái gì. 

Penetrate the essence of things: Have an 
insight into—See through—Tâm đắc. 

Penctrate (v) into: Nyani (skÐ—Deep 
enteringe—To ¡mfiltrate—Thâm Nhập—NI Diên 
Để_—To penetrate into, or the deep sense, i.e. 
desire, covetousness, cupidity—Tên riêng của 
tham (lòng tham có khả năng đi sâu vào cái cảnh 
mà nó muốn, lại có thể đi sâu vào tự tâm nên gọi 
là thâm nhập). 

Penetrate the numbers, pAtterns, 
explanafions, and purifies of the presenf: 
Nhập tất cả thế giới đời hiện tại, thế giới hạnh, 
thế giới thuyết, thế giới thanh tịnh—§ee Ten 
kinds of profound penetraton of the Buddhas”s 
teachings of Great Enlightening Beings. 


Zen 


2) 


3372 


Penetrate to reality through contemplation: 
Quán Đạt—Đạt được chân lý qua thiển quán. 
Penetrate all sentient beings” actions of 
afflictions and habit energies: Nhập tất cả 
chúng sanh phiển não tập khí hạnh—See Ten 
kinds of penetrations of actions of sentient beings. 
Penetrate all sentient beings” actfions of 
senses: Nhập tất cả chúng sanh căn hạnh—See 
Ten kinds of penetrations of actions of sentient 
beingss. 

Penetrate all sentien beings? actfions of 
understanding: Nhập tất cả chúng sanh giải 
hạnh—See Ten kinds of penetrations of actions of 
senfient beings. 

Penetrate all senfient beings? bad actions: 
Nhập tất cả chúng sanh bất thiện hạnh—See Ten 
kinds of penetrations of actions of sentient beings. 
Penetrate all sentienf beings? future actions: 
Nhập tất cả chúng sanh vị lai hạnh—See Ten 
kinds of penetrations of actions of sentient beings. 
Penetrate all senfient beings? gøood acfions: 
Nhập tất cả chúng sanh thiện hạnh—See Ten 
kinds of penetrations of actions of sentient beings. 
Penetrate all sentient beings” mental 
actions: Nhập tất cả chúng sanh tâm hạnh—See 
Ten kinds of penetrations of actions of senfienf 
beings. 

Penetrate all sentient beings” past actions: 
Nhập tất cả chúng sanh quá khứ hạnh —§ee Ten 
kinds of penetrations of actions of sentient beings. 
Penetrate all senfient beings” present 
actfions: Nhập tất cả chúng sanh hiện tại hạnh— 
See Ten kinds of penetralons of actions of 
sentient beings. 

Penetrate all sentient beings” timely and 
unfimely actfions of teaching and training: 
Nhập tất cả chúng sanh giáo hóa điều phục thời 
và phi thời hạnh —See Ten kinds of penefrations 
Of actions of sentient beings. 

Penetrate (v) thoroughly: Quán triệt. 
Penetrate the variefy of all worlds: Nhập các 
thứ tánh của tất cả thế giới—See Ten kinds of 
profound penetration of the Buddhas”s teachings 
of Great Enlightening Beings. 


Penetrate the various acfons and 
consequeneces of all senfient beings: Nhập các 
thứ nghiệp báo của tất cả chúng sanh—See Ten 
kinds of profound penetration of the Buddhas”s 
teachings of Great Enlightening Beings. 
Penetrate the various pracfices of all 
Enlightening Beings: Nhập các thứ hạnh của tất 
Bồ Tát See Ten kinds of profound 
penetration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enliphtening Beinss. 

Penetrate all worlds in the future: Nhập tất 
cả pháp giới đời vị la —See Ten kinds of 
profound penetration of the Buddhas”s teachings 
of Great Enlightening Beings. 

Penetrate all worlds of the past: Nhập tất cả 
thế giới đời quá khứ—See Ten kinds of profound 
penetration of the Buddhas”s teachings of Great 
Enlightening Beings. 

Penetration (n): 

l) The ability to make a way Into something: 
Khả năng xâm nhập. 

The ability to understand something fully: 
Khả năng thấu triệt cái gì. 

Realizaton (n): Pratvedha (skÙ—Chứng 
ngộ—Attainment—Conviction by thinking— 
Full understandine— Mystc Insight— 
Penetration—Chứng pháp hay nhận thức thấu 
đáo về Pháp—The realization of experiential 
proof of the dharma 1n bodhi or nirvana—See 
Realization. 

Penetration of actfions of sentient beings: 
Nhập chúng sanh—Ten kinds of penetratlons of 
actions of sentient beIings (utlzed by a great 
enliphtenng being) in the Flower Adornment 
Sutra—Mười pháp nhập chúng sanh của chư Bồ 
Tát trong Kính Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
penetrations of actions of sentient beings. 
Penetration of the exhaustion (extinction) of 
outfflows: Asravaksaya-jnana (skt—Lậu Tận 
Thông hay khả năng chấm dứt nhiễm trược—See 
SIx miraculous or transcendenfal powers. 
Penetration of the Heavenly Ear: Divyasrotra 
(skÐ—Thiên Nhĩ Thông —See Six miraculous or 
transcendental powers. 


2 
ca 


2) 


3) 


3373 


Penetraion of the Heavenly Eyc: 
Divyacaksus (skt)—Thiên Nhãn Thông—See SIx 
miraculous or transcendenfal powers. 

Penetrafion into others? mỉnds or thoughts: 
Paracitta-Jnana (sk—Tha Tâm Thông hay Tha 


Tâm Trí Thông —See Six miraculous or 
transcendental powers. 

Penetraton of  spiritual  fulfilliment 
(fulfillment of the spirit): Rddhi-saksatkriya- 
jnana (sk)- Thần Túc Thông See Six 


miraculous or transcendental powers. 
Penetrative (a): Sâu xa 

Penetrative insight: Nhập kiến. 

Penetrative power of Buddha?s wisdom: Phật 
tri kiến. 

Penetrative understanding: Sự hiểu biết sâu 
xa. 

Penitenee (n): Sự sám hối. 

Penitency (n): See Penitence. 

Penitent: 

I)_ (a): Ăn năn sám hối—Dăn vặt. 

2) (n): Người sám hối. 

Penitential: 

1) (a): Tổ lòng sám hối. 

2) (n): Người sám hối. 

Penitential service: Sám hối -There are five 
Sfages In a penitential service—See FIve stages In 
a penitential service. 

Penitentiary (a): Thuộc về sám hối. 

Penjab (sk): Đại Tần—Name of an ancient 
kingdom in North India—Tên của một vương quốc 
cổ vùng Bắc Ấn. 

Pennons and banners: Tràng phan bảo cái— 
See Ten kinds of offerings. 

Pennons of various colours: Phướn đủ màu — 
The Amitabha eight pennons of various colours, 
indicating the eipht directions of space—Phướn 
tám sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng 
trong không gian—See Eight pennons of various 
colOurs. 

People (n): Dân chúng. 

People of the low class: Mạt lưu. 

People who are at the lowest level: Người 
thuộc hàng hạ phẩm— See Two groups of good 
and evil people (A). 


People of the pasf: Người xưa. 

People?s untold miseries: Trăm họ lầm than 
(Sinh linh đồ thán). 

Peradventure (old English): Maybe—Perhaps— 
Có lẽ. 

Perceive (v): Nhận biết —To notice. 

Perceive (v) clearly: Liễu Ngộ. 


1) To apprehend, or understand clearly: Hiễu rõ. 
2) Thorough enlightenment: Clear 
apprehension—Clear knowledge OT 
understanding—Perfect knowledge—— 


Complete enlightenment—Sự hiểu rõ. 
Perceive the idea of reality: Ngộ Nhập —Enter 
I1nto the Idea of reality—To aprehend or perceIve 
and enter Into the Idea of reality—Giác ngộ lý 
thực tướng, hay nhập vài lý thực tướng (tỉnh ngộ 
và đắc nhập là hai trình độ liên tiếp của người tu 
Phật. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phương Tiện, 
Đức Phật đã dạy: “Muốn làm cho chúng sanh ngộ 
nhập tri kiến Phật, nên ngài đã thị hiện ở đời.”). 
Perceive (v) things as they are: Thấy như thật 
(thấy sự vật như thực). 

Perceive-World-Lamp Buddha: Quán Thế 
Đăng Phật. 
Perceived perception: Hữu Chấp Thọ—The 
perceptive perception. We can perceive the four 
elemenfs (earth, water, fire and air) In our body; 
however, we can”t with the environments—Tứ đại 
thuộc vào phần thân của ta là những cái mà tâm 
thức ta chấp giữ gọi là “hữu chấp thọ,” sự vật 
ngoài thân thì gọi là “vô chấp thọ.”. 
Perceiving: Vedana (sk) —Receiving— 
ContactF—Sensation—Thọ—See 
conditions of cause and effect. 
Perceiving truth: Tattva-drs (sk—Kiến 
Chân—To behold truth or ultimate reality—Thấy 
được chân tánh tuyệt đối của vạn hữu. 
Perceptibility (n): Kiến Đại—Visibily or 
perceptibility as one of the seven elements of the 
universe—Kiến tính bao trùm khắp pháp giới, một 
trong thất đại như sắc tính bao trùm khắp pháp 
gIỚI. 
Perception (n): Sanna (p)—Samjna (sk)——Tưởng 
(tri thức)—Tưởng uẩn—§ee Five Aggregations. 
(A) Tưởng uẩn—Tri giác—Sự nhận biết—See 
FIive Aggpregations. 





Twelve 


33/4 


(B) Pancavijnana (sk The five of 

ConscIousness or five parljnanas, perceptions 

Or cognitions; ordinarily those arising from the 

five senses form, sound, smell, taste, touch—— 

Năm thức hay tâm thức dựa vào mắt, tai, mũi, 

lưỡi và thân mà sinh và duyên vào năm cảnh 

sắc, thinh, hương, vị, xúc—See Five kinds of 

CONnSCIOUSness. 

Sanna-kaya (p): According to the SangItl 

Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, 

there are six groups of perception—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

tưởng thân—See Six groups of 
perception. 

(D) According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven 
perceptions—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bẩy thức—See Seven 
perceptions. 

(Œ) Sanna (p): Đề Mục Quán Tưởng (một để mục 
về tri giác)—See Forty meditation subjects. 

(F) Sanna (p): Tưởng—See Fify-two mental 
Sfaftes. 

() Vedana (sk: Thọ—See Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Perception of abandoning: Pahana-sanna (p)— 

Đoạn Tưởng—See Five perceptions of making for 

maturty of liberation, and Six perceptons 

conducive to penetration. 

Perception of abandonment: Đoạn tưởng— 

See Seven perceptIons. 

Perception aggregate subject to clinging: 

Tưởng Thủ Uẩn—See Eive Aggregates of 

Clinging or grasping. 

Perception of all the Buddhas: Vô tận tạng 

thấy khắp chư Phật —See Ten ¡nexhaustible 

piñinciples whiích help 
enlipghtening beings fulfill their great vows. 

Perception of cessation: Diệt Tưởng—See Six 

perceptons conducive fo penefration and Seven 

perceptions. 

Percepfions conducive to penetrafion: 

NÑibbedha-bhagiya-sanna (p)—According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are six perceptions conducIve tfo 

penetration—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường 


Senses 


(C) 


sáu 


treasures and Ten 


Bộ Kinh, có sáu quyết trạch phần tưởng—See Six 
perceptions conducive to penetration. 

Perception of danger: Hoạn nạn tưởng —See 
Seven perceptIons. 

Perception of dispassion: Viraga-sanna (p)— 
Ly tham tưởng—Vô Tham Tưởng—See Five 
perceptions of making for maturify of liberation, 
SIX perceptons conducive fo penefration, and 
Seven perceptIons. 

Perception of an external world: Direct 
knowledge—Manifesting wisdom, another name 
of the 
consciousness—Hiện thức. 

Perception is ñnite: Tưỡng hữu biên—See 
SIXfy-fWO VIeWS. 

Perception is both finite and infinite: Thọ là 
hữu lẫn vô biên—See Sixty-two views. 
Perception of foulness: Asubhasanna (p)—Bất 
tịnh tưởng—See Seven perceptions. 

Perception is gone: Tưởng như khứ—See Sixty- 
fWwO VIeWs. 

Perception ïs both gone and not gone: Tưởng 
như khứ chẳng như khứ—See Sixty-two views. 
Percepfion of impermanence: Anicca-sanna 
(p)—Vô Thường Tưởng—See Five perceptions of 
making for maturity of liberation, Six perceptions 
conducive to penetration, and Seven perceptIons. 
Perception is impermanent: Tưởng là vô 
thường—See SIxty-two views. 

Perception of impersonality in suffering: 
Dukkhe-anatta-sanna (p)—Vô Ngã Tưởng trên 
Khổ_—-See Five perceptions of making for 
maturity of liberation, 
conducive to penetrafion. 
Perception is infinite: Tưởng vô biên—See 
SIXfy-fWO VIeWS. 

Perception of mỉnd-objecfs: Dhamma-sanna 
(p)—Pháp tưởng—See Six groups of conception 
OT COISCIOUSn€SS€S. 

Perception is neither finite nor infinite: Thọ 
phi hữu phi vô biên—See Sixty-twO views. 
Perception is  neither permament 
impermanent: Tưởng là phi thường phi vô 
thường—See SIXty-twO views. 


Alayya-vijnana—Representation- 


and Six perceptions 


ROF 


3375 


Perception is neither gone nor not gone: 
Tưởng phi như khứ phi chẳng như khứ—S§ee Sixty- 
fWO VIeWS. 

Perception is not gone: Tưởng chẳng như khứ— 
See SIXty-tWO VIeWs. 

Perception of Nof-Self: Vô ngã tưởng—See 
Seven perceptIons. 

Perception of the pasf, present, and future 
in one moment: Ksanabodha (skt)—ĐểỂ trong 
khoảng một niệm mà tri nhận cùng khắp quá khứ, 
hiện tại và vị la —See Ten reasons related to our 
dailly líe which lead practitioners desire for 
enliphtenment. 

Perception is permanent: Tưởng là thường— 
See SIXty-twO VIews. 

Perception is  both permanent and 
impermanent: Tưởng là cả thường lẫn vô 
thường—See SIXty-twO views. 

Perception of pleasure: Lạc tưởng. 

Perception produced by body: Tâm thân— 
See Seven realms perception. 

Perception produced by ear: Tâm thính—See 
Seven realms perception. 

Perception produced by eye: Tâm nhãn—See 
Seven realms perception. 

Perception produced by mỉnd: Tâm tưởng— 
See Seven realms perception. 

Perception produced by nose: Tâm tỷ—See 
Seven realms perception. 

Perception prodcued by thought: Tâm ý— 
See Seven realms perceptfIon. 

Perception produced by fongue: Tâm thiệt— 
See Seven realms perceptfion. 

Perception of smelli: Tỷ Thức—Nose 
consciousness—Sensaton of smellL—Olfactory 
consciousness—Smell consciousness—The nose 
conscilousness develops Iimmediately from the 
dominant condition of the nose faculty when 1t 
focuses on smell. Nose consciousness completely 
dependents on the nose faculty. Someone who 
lacks smelling capability, nose faculty and smell 
never meet, therefore, nose consciousness will 
never arise. Buddhist cultivators should always 
practise medifation to stop or close the nose 
consciousness—Tỷ thức phát triển trên những 


điều kiện của khứu giác. Tỷ thức tùy thuộc hoàn 
toàn nơi tỷ căn. Nơi một người mất khả năng khứu 
giác, thì khứu giác và mùi vị không bao giờ gặp 
nhau, do đó tỷ thức không khởi sanh. Người tu 
Phật phải cố gắng đóng bớt tỷ căn. 

Perception of sights: Rupa-sanna (p)—Sắc 
Tưởng—See Six groups of conception or 
COnSCciOusnesses. 

Perception of smell: Hương tưởng—See Six 
ØTOups of conception or consciousnesses. 
Perception of sounds: Thanh Tưởng—See Six 
ØrOUupS Of conceptftion or ConscIousnesses. 
Perception of suffering: Dukkha-samjna (skÐ—— 
Khổ tưởng. 

Perception of suffering in impermanence: 
Anicce-dukkha-sanna (p)—Khổ Tưởng Trên Vô 
Thường—See Five perceptions of making for 
maturity of liberation, SŠix perceptions conducive 
fo penetration. 

Perception of taste: Vị Tưởng—See Six groups 
Of conception or conscIousnesses. 

Perception of thinking: Ý Căn—Tri giác. 

l1) Eaculty of thinking: Năng lực tư duy. 

2) 
3) 


The organ of mind: Căn của tâm. 

Thought, the mind-sense, the sixth of the 
senses, the perception of thinking or faculty of 
thinking or the thinking mind: Ý căn, một 
trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy 
hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, 
nước, lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở 
đối với ý căn là tâm pháp nghĩa là đối với 
pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức). 

Perception of touch: Xúc Tưởng—See Six 
ØTOups o0 conception or consciousnesses. 
Perception of ultime truth: True and complete 
enlightenment—Perfect nirvana of the Buddha— 
Chân giác. 


Perceptive beings: Sentient beings—HữỮu 
thức—Hữu Tình Chúng—See Sattva. 
Perceptive faculfies, associatded with 


function: Ability to perceive phenomena—The 
subjective mind—Năng kiến tướng—Có thể thấy 
được tượng—See Three subtle 
conceptions. 


mọi hiện 


3376 


Perceptive mỉnd: Thức Tâm (tâm vương của 
thức). 

Perceptive perception: Hữu Chấp Thọ—S§ee 
Perceived perception. 

Perdition (n): Sự trầm luân nơi địa ngục. 
Perenial (a): 
cửu. 


Constant—Long-lasting——Trường 


Perenial life: Cuộc sống trường cửu—See Four 
unattainables. 

Perfect (a&v): Complete— Excellent—Thập 
Toàn—Toàn hảo—Viên—Viên mãn—See Eight 
minds and Eight ways of developing the Bodhi 
Mind. 

e _ The most perfect: Toàn hảo nhất. 

e - Wholly perfect: Toàn hảo. 


Perfect in able device (for spiritual 
presentation): Xảo tiện tối thắng—See Seven 
perfections. 


Perfect achievement or affainment: Vị viên 
(Công đức đủ đầy, quả vị viên mãn)—Complete 
achievement OT atfainment—See Eight 
fundamental characteristic of a perfect school of 
teaching. 

Perfect almsgiving: Dana-paramita (sk)—See 
SIx paramitas (1). 

Perfect asceticism: Khổ Hạnh cụ túc địa—The 
staøe of perfect asceticism. This 1s the first staøe 
of the ten sfages of the pratyekabuddha—GIal 
đoạn tu hành khổ hạnh. Đây là giai đoạn thứ nhất 
trong mười giai đoạn tu hành của Duyên Giác 
Thừa—See Ten grounds (IV). 

Perfect assembly: Chúng Thành Tựu—See Six 
perfections (paramitas). 

Perfect atftainment of Buddhahood: Viên 
mãn Phật quả—See Five stages in Vairocana 
Buddhahood. 

Perfect blending of all things: Pháp Giới Viên 
Dung—The perfect Iintercommunion of all things 
in the Dharmadhatu (this ¡s the doctrine of without 
obstacles (apratihata) of the Hua-Yen sect and 
Tien-T?ai sect)—Các pháp thuộc pháp giới, mỗi 
sự việc đều đan bện và thâm nhập vào nhau (đây 
là thuyết “vô ngại” của tông Hoa Nghiêm và là 
thuyết “tính cụ” của tông Thiên Thai). 


Perfect bodhi of faith: Niềm tin thành tựu bổ 
đề. 

Perfect Buddha: Phật Toàn Giác—Viên Phật — 
The Perfect Buddha whom the T”1en-T”a1 calls the 
embracer of all things in every direction, I.e. 
Vairocana—Pháp thân Phật mà tông Thiên Thai 
gọi là Phật của pháp giới viên dung, hay Phật Tỳ 
Lô Giá Na. 

Perfect  Buddha-enlightenment: 
fruit—Cực quả. 

Perfect Buddhahood: Quả viên (quả vị tròn 
đầy) —Complete Buddhahood—See Eight 
fundamental characteristic of a perfect school of 
teaching. 

Perfect Buddha stage: Cứu Cánh Tức—See 
Eight grades of discIples. 

Perfect cause: Nhơn viên (Nhơn duyên tròn đầy 
góp phần đưa tới quả vị Phật)—Complete cause— 
See Eight fundamental characteristic of a perfect 
school of teaching. 

Perfect bodhi of faith: Tín thành tựu phát 
tâm —See Three vows of the awakening of faith. 
Perfect bodies or charactferistics of Buddha: 
Phật Cụ Thập Thân —The ten perfect bodies or 
characteristics of Buddha—Mười thân toàn thiện 
của Phật: 

lI) Bodhibody ¡in possesson of complete 
enlightenment: Bồ để thân—Chánh Giác Phật 
hay Vô Trước Phật. Vì thành tựu chánh giác 
nên không dính mắc vào sanh tử; tuy nhiên vì 
trụ ở thế gian nên không dính mắc vào Niết 
Bàn. 

Vow-body, 1.e. the vow to be born in and from 
the Tusia heaven: Nguyện thân—Nguyện 
Phật—Thân Phật nguyện sanh vào cõi trời 
Đâu Suất. 

Nưrmanakaya (skÐ: Hóa thân—Buddha 
Incarnate as a man ¡in the royal palace—Phật 
là hóa thân sanh làm người (làm thái tử nơi 
cung vua). 

The Buddha who still occupies his relics or 
what he has left behind on earth and thus 
upholds the dharmas: Trú trì thân —Trụ trì 
Phật và thân sau khi thị tịch chỉ còn lại xá lợi 
thân mà trụ trì vào Phật pháp. 


Highest 


2) 


3) 


4) 


3377 


5) Sambhogakaya (skÐ: Tướng hảo trang nghiêm 
thân—Nghiệp báo Phật—Endowed with an 
Idealized body with all Buddha marks and 
merits—Đó là thân Phật có vô biên tướng hảo 
trang nghiêm, là công đức báo đáp vạn hạnh 
nghiệp nhân. 

Power-body, embracing all with his heart of 
mercy: Thế lực thân (Tâm Phật)—Lấy cái 
tâm từ bi của Phật để nhiếp phục tất cả. 

At wIll body, appearing according to wish and 
need: Như Ý thân (Ý sinh thân)—Như Ý 
Phật — Thân Phật đối với chư vị Bồ Tát thị 
hiện tùy theo ý muốn và nhu cầu của chúng 
sanh. 

Samadhi body, or body of blessed virtue: 
Phúc đức thân (Tam muội thân)— Thân 
thường trụ tam muội hay thân của phúc đức 
cao nhất. 

Wisdom-body, whose nature embraces all 
wisdom: Trí thân (Tính Phật) —Đại viên trí 
vốn có nơi chư Phật. 

Dharmakaya (skÐ: Pháp thân—The absolute 
Buddha or essence of all lfe—Thân Phật 
tuyệt đối (cuối cùng). 

Perfect commandmentfs: Cụ Túc Giới— The 
complete (full) 250 commandments, which are 
obligatory 250 
commandmenfs are usually for monks, those for 
nuns are 348 (some says 500 commandments for 
the nuns)—Cụ túc giới của Tỳ Kheo hay 250 giới 
tròn đây của chư Tăng. 250 giới thường cho Tỳ 
Kheo Tăng, và 348 giới cho Tỳ Kheo Ni (có nơi 
cho là 500 giới cho Tỳ Kheo Ni) —See Two 
hundred fifty precepts. 

Perfect or complete doctrine: Viên giáo —See 
Dual division of the Buddha”s teaching (VI). 
Perfect or complete teaching: Liễu nghĩa— 
See Dual division of the Buddha”s teaching (V). 
Perfect in constant performanece: Sự nghiệp 
tối thắng—See Seven perfections. 

Perfec Dharma Agc: Chánh Pháp—See 
Correct dharma. 

Perfect doctrines: Viên giáo—There are two 
perfect doctrines—Có hai loại viên giáo—See 
Two perfect docfrines. 

Perfect direcfion towards the highest bodhi: 
Hồi hướng tối thắng—See Seven perfections. 


6) 


7) 


8) 





9) 


10 


`=< 


on monks and  nuns. 


Perfect Doctrine: 
teaching. 
Perfect Doctrine of Idealism: Duy Thức Viên 
Giáo—The perfect doctrine of idealism, the third 
of the three main divisions of the Buddha”s 
teaching defined by T”ao-Hsuan of Nan-Shan, the 
perfect doctrine of idealism—Một trong ba giáo 
do ngài Đạo Tuyên Nam Sơn lập ra, là thâm giáo 
của Phật giáo Đại thừa—See Three doctrines. 

Perfect enlightenmentfs: 

1) Bát Nhã: There are three prajnas or perfect 
enlightenments—Có ba loại Bát Nhã —See 
Three PraJnas. 

2) Toàn giác: See Two surpassing fruIts. 

Perfect enlightenment and achievement: One 

of the three kinds of enlightenment—Giác hạnh 

viên mãn, một trong ba loại giác ngộ—See Three 

kinds of enlightenmenfs (A). 

Perfect extincftion of passion and delusion: 

Đoạn viên (Dứt trừ mọi phiền não)—Complete 

extnction of passion and delusion—See Eight 

fundamental characteristic of a perfect school of 
teaching. 

Perfect faith: Tín Thành Tựu—See 

perfections (paramitas). 


Viên giáo—See Perfect 


Six 


Perfect in flavor: Vị cụ túc biện (biện luận với 
đầy đủ hương vị ý vị)—See Eight characteristics 
of a Buddha”s speaking. 

Perfect freedom: Principle of Nirvana—Niết 
Bàn Nguyên Lý —See Principle of Nirvana. 
Perfect freedom with cach other without 
any obstacle: Quảng Hiệp Tự Tại Vô Ngại 
Môn—See Ten profound theorles. 

Perfect fruit: Viên quả (nirvana—niết bàn). 
Perfect giving: Dana-paramita (skÙ—See Six 
paramitas (1). 

Perfect hearing: Văn Thành Tựu—See Six 
perfections (paramitas). 

Perfect and highest truth: Đệ Nhứt Nghĩa Tất 
Đàn— The perfect and highest truth, the hiphest 
universal gi of Buddha, his teaching which 
awakens the highest capacity In all beings to atfain 
salvation—Giảng thuyết về lý nhứt thực trung 
đạo, khiến cho chúng sanh dứt bỏ mê hoặc, chứng 
ngộ chân lý. Đây còn là tài khéo thuyết giảng của 
Đức Phật—See Four kinds of siddhanta. 


3378 


Perfect intercommunion or blending of all 
things: Viên Dung Pháp Giới —The perfect 
1ntercommunion or blending of all things in the 
Dharmadhatu (this ¡is the doctrine of without 
obstacles (apratihata) of the Hua-Yen sect and 
Tien-T?ai sect)—Các pháp thuộc pháp giới, mỗi 
sự việc đều đan bện và thâm nhập vào nhau (đây 
là thuyết “vô ngại” của tông Hoa Nghiêm và là 
thuyết “tính cụ” của tông Thiên Thai). 
Perfect knowledge: (p)—Ajnata 
parinispanna (skt——Sarvajnana (skt)—Viên thành 
thật tính (tri giác như thật, chính xác về đối tượng 
của nhận thức). 
1) Bodhi (skÐ—-Budh (skt)—Transcendent 
understandinge—Perfect wisdom 
mind—Enlightened mind—Bồ đề. 


Anna Or 


IIluminated 





2) Complete knowledge or wIsdom: Trí viên (Trí 
tròn đây thông hiểu vạn sự). 

3) Hiphest knowledge: Spritual knowledge—— 
Tuệ Viên Mãn— Tuệ viên mãn hay trí tuệ 
kiện toàn. 

4) Buddhawisdom: Nhất Thiết Trí —AI- 


knowing—OmnIscIence. 
Perfect knowledge of the future: One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Trí tuệ vị lai thế vô 
ngại, một trong thập bát bất cộng—See Eighteen 
distinctive characteristics of Buddhas. 
Perfect knowledge about the natures of all 
beings: Khả năng hiểu biết bản chất thật của vạn 
hữu —The Buddha can have perfect knowledge 
about the natures of all beings. This is one of the 
three things possible to a Buddha—Đây là một 
trong ba điều mà Đức Phật có thể làm được —See 
Three things possible to a Buddha. 
Perfect knowledge of the past: One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Trí tuệ quá khứ thế 
vô ngại, một trong thập bát bất cộng—See 
Eighteen distinctive characteristics of Buddhas. 
Perfect knowledge of the present: One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Trí tuệ hiện thế vô 
ngại, một trong thập bát bất cộng—See Eighteen 
distinctive characteristics of Buddhas. 





Perfect knowledge of all things: Khả năng 
hiểu biết vạn vật—The Buddha can have perfect 
knowledge of all things. This is one of the three 
things possible to a Buddha—Đây là một trong ba 
điều mà Đức Phật có thể làm được —See Three 
things possible to a Buddha. 

Perfect knowledge of the truth: Trí kiện toàn 
về chân lý—See Buddha. 

Perfect liberation: Toàn giác—See Ten merits, 





and Ten meris of the cultivaton of the 
mindfulness of the body. 
Perfec lord: Chủ Thành Tựu_-See Six 


perfections (paramitas). 

Perfect Mahayana which declares one way 
of salvation: Nhất Thừa Diệu Điển—The Lotus 
Sutra—Toàn thiện Đại thừa quyết đoán chỉ một 
con đường cứu độ trong Kinh Liên Hoa. 

Perfect master: Chủ Thành Tựu —See Six 
perfections (paramitas). 

Perfect in meaning: Nghĩa cụ túc biện (biện 
đầy đủ ý nghĩa —See Eight 
characteristics of a Buddha”s speaking. 

Perfect meditaton: Toàn định—-See Ten 
merits, and Ten meri(s of the cultivation of the 
mindfulness of the body. 





luận với 


Perfect memory power: Tổng trì chẳng quên— 
See 
prnciples which help enlightening beings fulfill 
thelIr øreat VvOws. 

Perfect mỉnd: Viên tâm—The mind that seeks 
perfection, I.e. nirvana—Tâm viên mãn hay tâm 
cầu đắc viên quả niết bàn)—See Eight minds. 
Perfect Moon Light Buddha: Mãn Nguyệt 
Quang Minh Phật—To the East of the Saha 
World, there 1s a Budhaland called Unditurbed, in 
that world there 1s a Buddha named “Perfect Moon 
Light'` ruling over 1t. Perfect Moon Lipht means 
the light of full moon. Such a light 1s pure, 
peaceful, and able to heal mind and body. During 
the day under the sun”s fury, our mind and body 
burn, but under the softness of the moonlight, we 
feel at ease and relax. Thus, similarly this Buddha 
and all Buddhas have the same affect on all 
sentient beings: Về phía Đông của thế giới Ta Bà 
có cõi Phật tên là Bất Động, trong nước đó có 
Phật tên là Mãn Nguyệt Quang Minh làm giáo 


Ten ¡inexhaustble treasures and Ten 





3379 


chủ. Mãn nguyệt quang minh có nghĩa là ánh sáng 
của đêm trăng rằm. Ánh sáng đó vừa thanh tịnh 
vừa an lạc, có công năng chữa lành sự loạn động 
của thân tâm. Ban ngày thân tâm chúng ta bị ánh 
mặt trời thiêu đốt, nhưng dưới ánh trăng huyển 
điệu ban đêm, chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ 
chịu. Đức Phật Mãn Nguyệt Quang Minh cũng 
như chư Phật đều có cùng một thứ ảnh hưởng như 
vậy đối với chúng sanh mọi loài. 

Perfect nature: Parinispanna-svabhava (skt)— 
Bản tánh hoàn hảo—See Absolute nature. 


Perfect Nirvana: Anupadisesa-nibbana (p)— 
Anupadhisesa (skt—Pratisthta-Nrvana (skÐ: 
Pratishthita-NIbbana (p)—The place of precIous 
things—Bảo sở—Vô dư y Niết Bàn. 

1) Statc nirvana, the nirvana after death, the 
remainderless extinction of liberated one, in 
which all relationship to the world 1s broken 
off and there 1s no activity. lt opposed to 
Apratisthita-nirvana, In which the liberated 
one choose to remain In the world where 
Bodhisattvas renounce enfry Into pratisthita- 
nirvana so that he can, in accordance with his 
vow, lead beings on the way to liberation— 
Niết bàn tịnh tịch sau khi chết, trạng thái đã 
loại trừ hoàn toàn, đã cắt đứt mọi liên hệ và 
không còn tác động với thế giới nữa. Khác 
với Hữu dư Niết bàn, nơi mà các Bồ Tát chọn 
lấy việc ở lại trong thế giới để cứu rỗi chúng 
sanh. 

Fimal of 
reincarnation where all the effects (quả) are 
ended. The nirvana sfate in which exists no 
remainder of the karma of suffering, or the 
full extinction of the øgroups of existence. The 
nirvana of arhat extinction of body and mind. 
The Nirvana without the upadhi remnant. Ít 1s 
the total extinction of the conditions of being 
as well as of passion. One may call 1t the 
annihlaton of being. This is Nirvana of 
Perfect Freedom, or the passing away of 
Sakyamuni Buddha—Niết bàn sau cùng 
không còn thứ gì sót lại cho kiếp luân hồi 
sanh tử, nơi mà tất cả những quả đều chấm 
đứt, hay sự hiện hữu của mạng căn đã hoàn 
toàn bị dập tắt. Niết Bàn của A La Hán nơi 
thân tâm đều đoạn diệt. Niết Bàn không còn 


2) nữvana without remainder 


lại tụ hay uẩn. Nó là sự diệt tận toàn diện 
những điều kiện của hữu cũng như phiễển não. 
Có thể gọi nó là vô dư của hữu. Đấy là Niết 
Bàn hay “Giải Thoát Viên Mãn,” là sự nhập 
diệt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni—See 
NÑirvana, and Two NÑirvanas. 
Perfect nirvana of the Buddha: True and 
complete enlightenment—Perception of ultime 
truth—Clhân giác. 
Perfect observance of the commandments 
and fratenity?s regulafions: Trì giớ—One of 
the ten merits—Một trong mười công đức —See 
'Ten merIts. 
Perfect penetrafion of the sỉx sense-organs: 
Sáu thông—See 
fearlessnesses. 
Perfect place: Xứ Thành Tựu—See 
perfections (paramitas). 
Perfect pracficing or cultivating: Hạnh viên 
(Hạnh tu hành tròn đầy)—Complete practicing or 
culivating—See Eight fundamental characteristic 
of a perfect school of teaching. 
Perfect pure Buddha-lands: Chư Phật đều 
thành tựu cõi Phật thanh tịnh—See Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfillment of 
Buddhahood of all Buddhas. 
Perfect purity and peace: Thanh tịnh tối 
thắng—See Seven perfections. 
Perfecf quiescent stage of orginal bodhi: Cứu 
cánh giác hay Diệu Giác —To reach the final or 
complete enlightenment—Thành tựu viên mãn 
bổn giác —See Five stages of bodhi. 
Perfect reality: Viên Thực—Perfect reality; the 
Tien-T”ai perfect doctrine which enables one to 
attain reality or Buddhahood at once—Viên đốn 
nhứt thực, chỉ giáo lý của tông Thiên Thai giúp 
hành giả có khả năng đạt được Phật quả tức thời 
(nương theo giáo thuyết cho rằng một việc làm 
viên dung hết thấy các việc làm; một ngôi vị đầy 
đủ hết thầy mọi ngôi vị). 
Perfect realization in a lifetime: Nhất Sanh 
Viên Mãn—Among the teachings given by 
Sakyamum Buddha for a certain era, only the 
Flower Ornament or Avatamsaka Sutra explains 
“Perfect Realizatlon in a Single Lifeime.” The 
basils for perfect realization 1s explained in the 


căn viên Fourteen 


Six 


3380 


Chapter of the “Vows of Samantabhadra In the 
Ten Great Vows which show the way back to the 
land called “Peaceful Nurturing” or Amitabha”s 
Pure Land. In Avatamsaka Sutra, the Buddha 
urged the whole assembly to advance toward the 
Pure Land in the Flower Treasury World—Trong 
các thời kỳ giáo thuyết của Đức Phật, chỉ có thời 
kỳ Hoa Nghiêm là nói rõ nghĩa của “Nhất Sanh 
Viên Mãn.” Đức Phật giảng rất rõ về Nhất Sanh 
Viên Mãn trong Phổ Hiển Thập Hạnh Nguyện. 
Đây là con đường trở về cõi An Dưỡng Địa hay 
Tây Phương Cực Lạc của người tu mà Đức Phật 
đã khuyến tấn tứ chúng rất rõ ràng trong Hải Hội 
Hoa Tạng trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Perfect reliance on or holding fast to the 
great bodhi (awaken mỉnd): Y chỉ tối thắng— 
See Seven perfections. 

Perfect rest: Viên Tịch —Niết Bàn—Diệt Độ— 
Perfect rest, I.e. parinirvana; the perfection of all 
virue and the elimination of all evil, release from 
the miserles of transmigrafion and entrance Into 
the fullest joy——Nhập vào Niết Bàn hoàn toàn an 
tnh và tính diệu. Công đức viên mãn, mọi ác 
quấy đều tận diệt, thoát khỏi những khổ đau của 
luân hồi sanh tử và bước vào nơi chốn an vui hoàn 
toàn. 

Perfect rest in the bodhisattva nature: An trụ 
tối thắng—See Seven perfections. 

Perfect resultant aim in pity for all: Ý quả tối 
thắng—See Seven perfections. 

Perfect reward: Quả Mãn-The full 
complete fruition of meri—Công đức tròn đầy 
của bậc quả thượng hay nhân tròn đầy thành bậc 
chánh giác. 

Perfect (v) all roots of goodness: Chư Phật 
thảy đều thành tựu tất cả thiện căn—See Ten 
kinds of measureless, Inconceivable ways of 
fulfillment of Buddhahood of all Buddhas. 

Perfect sinerity: Chí thành tâm—See Three 
mindđs (A). 

Perfect staøe: Buddha stage—Cứu Cánh Tức— 
See Eight grades of disciples. 

Perfect Sudden Teaching: Sudden Teaching— 
Perfect and Immediate teaching—A teaching 
which enables ones to atfain enliphtenment 
immediately—Đốn giáo—Perfect 


OT 


sudden 


teaching, sudden teaching, perfect and Iimmediate 
teaching, a supreme teaching which enables ones 
(O attain enliphtenment Immediatcly, 
doctrine that enlightenment or Buddhahood may 
be attained at once, or immediate teaching of the 
higher truth without preliminary stages. Ít IS 
usually associated with the Avatamsaka and Zen 
schools—Sudden teaching expounds the abrupt 
realizaton of the Iltimate truth without relying 
upon verbal explanations or progression through 
various stages of practice—Đốn ngộ là giáo pháp 
tối thượng thừa có công năng giúp giác ngộ tức 
thì. Giáo pháp nầy liên hệ với trường phái Hoa 
Nghiêm và Thiền. Đốn ngộ giảng về thực chứng 
chân lý tức thì không tùy thuộc vào những thời 
giảng thuyết bằng lời hay qua những giai đoạn 
khác nhau. 
Perfect and Supreme Enlightenment: Chánh 
đẳng chánh giác. 
Perfect teaching: Liễu nghĩa giáo— Thực giáo— 
Viên Giáo —The Mahayan complete teaching— 
Những điều nói rõ trong kinh Đại thừa nêu rõ hết 
thâm nghĩa—Giáo pháp Viên mãn của Như Lai. 
Œ)_ An overview of the “Perfect teaching”—Tổng 
quan về “Viên Giáo”: One of the eight types 
of teaching of the Buddha. The complete, 
round teaching, or perfect teaching that of the 
Middle-Way. “Round” means perfection, all 
pervading, all fulfilling, all permeating. The 
Distinct Doctrine teaches an independent and 
separate Middle Path and is simple-separate 
mean, while the Round Doctrine, the most 
complete and penetrating which teaches the 
Middle Path of perfect permeation and mutual 
1dentification. Therefore, If 1s not a separate, 
one-sided Middle Path, but the Middle Path as 
noumenon, perfectly harmonious, 
theoretically and practically. Thus “round” 
means that one element contains all elements, 
1.e., the principle of “One 1s all and all 1s 
one.” The Perfect Doctrine 1s also called the 
ultimate teaching of Mahayana Buddhism. lt 
1s the most complete and penetrating teaching 
used to teach the Maha-Bodhisattvas, or 
Enlightened Beings striving to atfain the 
Ultimate Enlightenment of Buddhahood, such 
as the teachings In the Avatamsaka Sutra, 


or the 


qI) 


Ù) 


2) 


3) 


So, 


3381 


which were taught specifically for the Great 
Strength Dharma Body Maha-Bodhisattvas 
from Ten-Entrances to Ten-Grounds Maha- 
Bodhisattvas—Một trong tám loại thuyết giáo 
của Đức Phật. Học thuyết hoàn hảo hay tròn 
đầy, thuyết giảng con đường giữa. Viên có 
nghĩa là toàn thiện, biến mãn, viên mãn, viên 
thông. Biệt giáo giảng về một “trung đạo” 
độc lập và cách biệt, và chỉ một phương tiện 
riêng biệt, còn Viên giáo là giáo pháp tròn 
đầy, giảng vể Trung Đạo của viên thông và 
quán triệt. Do đó, nó không phải là một trung 
đạo cách biệt, phiến diện, mà là một trung 
đạo thực thể, hoàn toàn hòa hợp, trên lý 
thuyết cũng như thực tế. Như thế “Viên” 
nghĩa là một pháp chứa đựng tất cả các pháp, 
nghĩa là “Nhất tức nhất thiết và nhất thiết tức 
nhất.” Viên giáo còn gọi là “Đại Thừa Giáo 
Pháp Tối Thượng Thừa” như giáo pháp trong 
Kinh Hoa Nghiêm chỉ chuyên dạy cho các 
hàng Bố Tát Đại Sĩ Pháp Thân, từ Thập Trụ 
đến Thập Địa Bồ Tát—See Five periods and 
eipht teachings of the T”1en-T”a1. 

Definitions of ”Perfect teaching” in different 
sects—Định nghĩa về “Viên giáo” trong các 
tông phái: 

Complete teaching: Giáo viên (phép dạy tròn 
đầy). 

A Tien-T”ai term Indicating the “perfect” 
teaching, that of the Lotus, as compared 
with the old “perfecf” teaching which 
preceded 1t: Kim Viên—Thuật ngữ mà 
tông Thiên Thai dùng để chỉ “viên giáo” 
của Pháp Hoa, so với Tích Viên trước 
đó—See Eight Tien-T”aI classifications 
of Sakyamuni”s teaching. 

Perfect Teaching or supreme teaching of the 
Buddha, as expressed ¡in the Lotus, 
Avatamsaka Sutras, among others. Perfect 
teaching signifiles the One-Vehicle or the 
Vehicle of the Buddha: Viên Giáo là pháp tối 
thượng thừa trong Phật giáo, giảng về Nhất 
Thừa hay Phật Thừa, được Đức Phật thuyết 
giảng trong các kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm 
và các kinh khác. 

Mahayana Perfect School, the comprehensive 
doctrine, or the complete immediate school, 


có 


that of T”ien-T”aI: Đại thừa Viên Giáo, tên 
gọi của tông Thiên Thai. 

During the Post-Wei dynasty, around the sixth 
century, Vinaya Master Kuang-T”ung defined 
thee school, gpradual, Immediate, 
inclusive or complete: Theo Quang Thống 
thời Hậu Ngụy, vào thế kỷ thứ sáu lập ra ba 
trường phái thời bấy giờ là tiệm, đốn và viên. 
Tên Viên Giáo bắt đầu từ đó. 

The Tien-T ai defined four schools, the 
fourth school called “Inclusive or complete 
teaching.”: Tông Thiên Thai phân tích ra làm 
tứ giáo, giáo thuyết thứ tư là viên giáo—See 
T1en-T”ai four modes of teaching. 

The Hua-Yen sect defined five schools, 
the fifth called “lnclusive or complete 
teaching.”: Tông Hoa nghiêm lập ra ngũ 
giáo, loại thứ năm là viên giáo —See 
FIve periods of Buddhaˆs teaching. 

See Dual division of the Buddha”s teaching 
(V), (VD, and (XI). 

Perfect teaching expounds the One Vehicle: 
Viên Giáo—See Five divisions of Buddhism (I). 
Perfect teaching of the Hua-Yen: Viên 
Giáo —Complete teaching of the Hua-Yen—See 
Five đivisions of Buddhism (1). 

Perfect theory: Complete theory—Lý viên (Lý 
tròn đầy mầu nhiệm)—See Eight fundamental 
characteristic of a perfect school of teaching. 
Perfect tỉme: Thời Thành Tựu-See Six 
perfections (paramitas). 

Perfect true nature: Parinspanna (skÙ— 
Absolute reality—Bhutatathata—Viên Thành 
Thực Tính —Absolute reality. The pure ideation 
can purIfy the tainted portion of the Ideation-store 
(Alaya-vijnana) and further develop 1ts power of 
understanding. The world of Imagination and the 
world of Iinterdependence will be brought to the 
real truth (Parinispanna)—Tính chân thực của chư 
pháp hay chân lý tuyệt đối. Tịnh thức có thể tẩy 
sạch phần ô nhiễm của tạng thức và còn khai triển 
thế lực trí tuệ của nó. Thế giới của tưởng tượng và 
thế giới hỗ tương liên hệ được đưa đến chân lý 
chân thực, tức là viên thành thực tánh. 


5) 


and 


6) 


?) 


+ 


3382 


Perfect understanding of Buddha-Law of 
p2sf, presen( and future: Tam thế Phật pháp 
trí —See Ten forms of understanding (B). 

Perfect understanding and conduct: 
Vidyacarana (skt)—Minh hạnh túc—One of the 
ten tiles of a Buddha—Một trong thập hiệu của 
một vị Phật—See Ten epithets of a Buddha. 
Perfect understanding of the dharma: Phật 
pháp trí —Trí thông hiểu hoàn toàn—§ee Ten 
Buddha”s powers of understanding or wisdom, Ten 
merits, and Ten meri(s of the cultivation of the 
mindfulness of the body. 

Perfect understanding of omnipotence or 
universal control: Trụ trì nhứt thiết thế giới 
trí —See Ten forms of understanding (B). 

Perfect understanding of omniscience 
regarding all Buddha wisdom: Tri vô biên chư 
Phật tr —Tri vô ngại chư Phật trí —See Ten forms 
of understanding (B). 

Perfect understanding of omniscience 
regarding the law of universal salvation: Tri 


nhứt thiết pháp trí —See Ten forms of 
understanding (B). 
Perfect understanding of omniscience 


regarding all living beings: Tri nhứt thiết pháp 
trí—See Ten forms of understanding (B). 

Perfect understanding of pasf, present, and 
future: Tam thế tr —See Ten Buddha's powers 
of understanding or wisdom, and Ten forms of 
understanding (B). 

Perfect understanding of ubiquity: Sung mãn 
nhứt thiết trí —See Ten forms of understanding 
@). 

Perfect  understanding of 
enlightenment(: Phổ chiếu nhứt thiết thế gian 
trí—See Ten forms of understanding (B). 

Perfect unity: Nhất thể toàn hảo—See Eight 
ways Of no-birth. 

Perfect unify, and no diferentiafng 
individuation: Trong Pháp thân của tất cả chư 
Phật có cái nhất thể toàn hảo và không có sự cá 
biệt nào phân khác cả: In the Dharmakaya of all 
Buddhas perfect  unity, 
differentiating Individuatlon—See Eight ways of 
no-birth. 


universal 


there 1s and no 


Perfect and universal awareness: Anuttara- 
samyak-sambodh  (skt—See Perfect 
universal enliehtenment. 

Perfect and universal enlightenment: 
Anmuftftara-samyak-sambodhi (skÐ——It means 
“Utmost, Right and Perfect Enlightenmenf” or 
“Supreme, Orthodox, and Equal Awakening.”——A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Từ này có 
nghĩa là Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Perfect universal wisdom: Samyak-sambuddhi 
or Bodhi (skb)—Highest wisdom— Chánh đẳng 
giác (của một vị Phật). 

Perfect universal wisdom of a Buddha: 
Samyak-sambuddhi (skt—Bodhi (skÐ——Highest 
wisdom— Chánh đẳng giác. 

Perfect view of teaching: Tuyệt đãi diệu —See 
Dual marvel of Lotus Sutra. 

Perfect (v) all virtuous qualites: Chư Phật 
thảy đều thành tựu tất cả công đức—See Ten 
kinds of measureless, Inconceivable ways of 
fulfilliment of Buddhahood of all Buddhas. 

Perfect way: Viên đạo—Viên Dung Tam Đế— 
See Three distinctive principles. 

Perfect way of developing the Bodhi Mind: 
Viên phát tâm Bổ Đề—One of the eight ways of 
developing the Bodhi Mind. The perfect way of 
developing the Bodhi Mind 1s one of the four 
proper ways of cultivation for Buddhists. Knowing 
that sentient beings and Buddhahood are the Self- 
Nature while vowing to save sentient beings and 
achieve Buddhahood; cultivating virtues without 
seeing oneself cultivating, saving sentient beings 
without seeing anyone being saved. These people 
use that mind of emptiness similar to space to 
make vows as øreat as space, to cultivafte conductfs 
aS vast as space, and finally to attain and achieve 
similar to space, yet do not see the characf€rIstIcs 
of “emptiness.” Such development of the Bodhi 
Mind ¡s called “perfect.” The above 1s the way of 
developing the mind of those in the rank of those 
at the Ten Grounds Maha-Bodhisattvas, those who 
complete Enliphtenment Maha-Bodhisattva, and 
One-Brrth Maha-Bodhisattvva. And finally, they 
attain the Ultimate Enlightenment of Buddhahood 
with ten designations—Một trong tám cách phát 
tâm Bồ Đề. Đây là một trong bốn cách phát tâm 


and 





3383 


đúng đắn cho người tu Phật. Biết chúng sanh và 
Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ nguyện 
thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ 
chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ. 
Các bậc nầy dùng tâm rỗng như hư không mà phát 
nguyện lớn như hư không, tu hành rộng như hư 
không, chứng đắc như hư không, cũng chẳng thấy 
có tướng “không.” Phát tâm như thế gọi là VIÊN. 
Đây là lối phát tâm của các hàng Đăng Địa Bồ 
Tát, Đẳng Giác Bồ Tát, và Nhứt Sanh Bổ Xứ Bồ 
Tát. Sau cùng các vị nầy chứng được quả vị Phật 
với đầy đủ thập hiệu See Eight ways of 
developing the Bodhi Mind. **See Ten grounds 
and ten epithets of a Buddha 
Perfect wisdom: Toàn huệ. 
1) Bodhi (sk)—Budh 
knowledge——Transcendent 
Bồ đề. 

Biên Tế Trí: Trí tuệ của Đẳng Giác Bồ Tát (ở 
cạnh ngôi Diệu Giác) —The wisdom of a 
bodhisatva who has complete 
enlightenment. 

Complete knowledge or wisdom—Trí viên 
(Trí tròn đầy thông hiểu vạn sự)—See Eight 
fundamental characteristic of a perfect school 
Of teaching. 

trí —Bodhi—The 
enlightened mind—See BodhI. 

Toàn tuệ—See Ten merifs, and Ten merifs 


(skt)—Perfect 
understanding— 


2) 
atfained 


3) 


4) Toàn 1luminated or 
5) 
and Ten meris of the cultivaton of the 
mindfulness of the body. 
Perfectability (n): Tính có thể hoàn toàn hay có 
thể toàn mỹ. 
Perfecting of all beings universally: Thành 
tựu chúng sanh phổ—See Ten universals of a 
Bodhisattva. 
Perfecting clear faith: Thành tựu minh triệt 
tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting ecsfatic faith: Thành tựu đại hoan 
hỷ tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting extremely pure faith: Thành tựu 
cực thanh tịnh tín—See Ten kinds of unshakable 
mind. 
Perfecting faith respecting and honoring all 
Buddhas: Thành tựu cung kính cúng dường tất cả 
chư Phật tín—See Ten kinds of unshakable mind. 


Perfecting indestructfible faith: Thành tựu vô 
năng hoại tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting inexhaustible faith: Thành tựu bất 
khả tận tín —See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecfing means of renunciafon and 
supreme wisdom: Thành tựu đạo phương tiện 
xuất sanh nhứt thiết trí —See Ten kinds of 
unshakable mind. 
Perfecting pure faith: Thành tựu thanh tịnh 
tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting undefiled faith: Thành tựu ly cấu 
tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting unpolluted faith: Thành tựu vô 
trược tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting unregressing faith: Thành tựu bất 
thối chuyển tín—See Ten kinds of unshakable 
mind. 
Perfecting well-rooted faith: Thành tựu hữu 
căn tín—See Ten kinds of unshakable mind. 
Perfecting wisdom of Amoghasiddhi: Thành 
Sở Tác Trí (của Phật Bất Không hay Vi Diệu 
Thanh hay Phật Thích Ca Mâu Ni)—The wisdom 
that accomplishes what 1s 
knowledges (€) and (D). 
Perfection (n): Paramita (skQ—Sự viên mãn— 
Phẩm hạnh toàn hảo—Completion—Perfections 
mean qualitles cultivated by a bodhisattva who 1s 
asprant for full enliphtenment—Ba La Mật là 
những phẩm chất được các Bồ Tát tu hành giác 
ngộ hoàn toàn—See Six paramitas and Ten 
paramitas. 
(A) Three kinds of Paramitas—Ba loại Ba La 
Mật: In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
gave three kinds of Paramitas—Trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật đưa ra ba loại Ba La 
Mật —See Three kinds of Paramitas. 
NÑishpattisvabhava (skt)—Thành Tự Tánh— 
Sự hoàn thành hay sự toàn hảo—See Seven 
types of self-nature. 
Eight perfections: According the 
Vimalakiri, Chapter Tenth, there are eight 
perfections: Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm 
Mười, có tám pháp thành tựu—See Eight 
perfections. 
(D) Accomplished, 
completely full, 


done—See Four 





(B 


` 





( to 


~< 


perfection, 
wholly 


completion, 


complete; the 


3384 


fulflling of the whole, 1e. that the part 
contains the whole, the absolute 
relatIve. paramitas  (perfections) 
cultivated by a bodhisattva who 1s aspirant for 
full enlightenment: Hoàn toàn thành tựu. 
Mười Ba La Mật được các Bồ Tát tu hành 
giác ngộ—See Ten paramitas. 
Perfection of body: Thân Vô Thất hay thân 
không lỗi, một trong mười tám điều không lỗi theo 
Đại Trí Độ Luận—-Perfection of body—— 
Impacabilty of action, one of the eiphteen 
distinctive characteristcs or unique qualiles of 
Buddhas—See EIghteen distinctive characteristics 
of Buddhas (TI). 
Perfection of the Buddha: Sự toàn thiện của 
Đức Phật. 
Perfecion of Buddha”s 
karmaic works: 
works during the Buddha”s three great kalpas of 
preparation—Qua ba a tăng kỳ kiếp, nhân duyên 
tròn đầy —See Three Buddha”s virtues (TT). 
Perfecion of Buddha's grace the 
salvation of others: Ân viên đức—Toàn thiện 
ân cứu độ chúng sanh—See Three Buddha's 
virtues (TH). 
Perfection of the fruit: Result of Buddha”s own 
character and wisdom—Quả viên đức (toàn thiện 
quả vị và trí huệ Phật)—See Three Buddha”s 
virtues (HH). 
Perfection of the meditation: Dhyana paramita 
(sk)—Thiển định Độ—Thiển Ba La Mật—See 
Dhyana paramita. 
Perfectfion of Ð memory: One of the eighteen 
distinctive characteristcs or unique qualiies of 
Buddhas—Niệm vô thất hay không bao giờ thất 
niệm, một trong mười tám điều không lỗi theo Đại 
Tí Độ Luận-See Eighteen 
characteristics of Buddhas (TH). 
Perfectfion of one?s work: Tự hạnh mãn túc— 
See Ten charateristics of the Diamond Heart as 
developed by a Bodhisattva. 
Perfection of person: Thân vô thất (thân không 
phạm lỗi—See Eighteen distinctive characteristics 
of Buddhas (1). 
Perfection of speech: One of the eighteen 
distinctive characteristcs or unique qualiles of 


mm the 
Ten 


causafive or 


Nhân viên đức —Karmalc 


in 


distinctive 


Buddhas—Khẩu vô thất hay miệng không lỗi, một 
trong mười tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ 
Luận—See Eighteen distinctive characteristics of 
Buddhas (ID. 

Perfection of wisdom: Prajna-paramita (skt— 
Tuệ Ba La Mật—See Six paramiftas and Ten 
paramitas. 

Perfecton of Wisdom Treatise: Luận Trí 
Độ—- Đại Trí Độ Luận—-See Prajnaparamita 
Sasfra. 

Perfectionism (n): Chủ nghĩa toàn mỹ. 
Perfectionist (n): Người theo chủ nghĩa toàn mỹ. 
Perfectly clear and unsullied miỉnd: Tánh 
Tâm—The Buddha mind or heart. The Chan 
(Zen) school uses the terms “lính Tâm” and ““Fâm 
Tính” indifferently—Chân tâm tròn sáng hay tâm 
Phật. Thiển Tông dùng “Tính Tâm” và “Tâm 
Tính” không khác nhau về nghĩa. 

Perfecfly manifesting Buddha-realm: Quả 
Giới Viên Hiện —lIn the Buddha-realm, 1.e. of 
complete bodhi-enliphtenment, all things 
perfectly manifest—Trong Phật Giới, hay giới của 
các bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, mọi việc đều 
hiện lên một cách viên dung. 

Perfecfly pure and adorned appearancc: 
Tướng thanh tịnh—One of the three puritiles of a 
bodhisattva—Tướng thanh tịnh, một trong ba loại 
thanh tịnh của chư Bồ Tát —See Three purities, 
and Three puritIes of a bodhisattva. 

Perfecfly unimpeded interpenetration: Sự Sự 
Vô Ngại Pháp Giới. 


are 





(ŒD An overview of “Perfectly unimpeded 
interpenetration”—Tổng quan về “Sự Sự Vô 
Ngại Pháp Giới: According to the 


Avatamsaka terminology, which 1s a SanskrIt 
term “Vatsu” meaning “matter,” or “even(,” 
or “happening,” or “ an individual thing or 
substance.” However, 1fs øeneral idea 1s “an 
event.” We, Buddhists, do not believe In the 
reality of an Iindividual existence, for there 1s 
nothing 1n our world of experience that keeps 
1fs Identity even for a moment; If is subject to 
consfant change. The changes are, however, 
1mperceptively gradual as far as  our human 
senses are concerned , and are not noticed 
untl they pass throuph certain stapes Of 


& 


qI) 


3385 


modification. Human sensibility 1s bound up 
with the notion of time-divisions; 1t transÏates 
time InfO space; a succession 0Ÿ evenfs 1s 
converted Into a spatial system of individual 
realiies. The idea of “pefectly unimpeded 
interpenetraton Dharmadhatu” 1s 
only when our consciousness Is thoroughly 
pervaded with a feeling for a never-ending 
proOCess Of Occurrences mentlioned above—— 
“Sự” theo Hoa Nghiêm liên quan đến thuật 
ngữ “Vatsu” trong Phạn ngữ có nghĩa là “sự 
việc,” “cớ sự xãy ra,” hay “một vật hiện hữu.” 
Tuy nhiên nghĩa thông thường của “sự” là “sự 
việc.” Người Phật tử chúng ta không tin tưởng 
vào thực tại của những hiện hữu cá nhân vì 
kinh nghiệm cho biết không có gì tổn tại được 
dù trong chốc lát. Tất cả đều biến đổi, lần 
hồi, chầm chậm, nên lâu ngày chây tháng ta 
mời nhận ra. Cảm giác của chúng ta thường 
gắn liền với ý niệm về thời gian và đo bằng 
không gian, cho nên mọi sự việc tiếp nối diễn 
ra trong thời gian đều chuyển thành một 
chuỗi thực tại cá biệt trong không gian. Giáo 
lý “sự sự vô ngại pháp giới,” chỉ thấu triệt 
được khi ý thức của chúng ta hoàn toàn thâm 
nhập với dòng diễn biến vô tận của muôn sự 
muôn vật kể trên. 

The harmony of the world—Sự hòa điệu của 
thế gian: The world in which actuality attains 
harmony 1n 1fself. In the actual world 
individualism 1s apt to predominate, and 
competition, confflict, dispute and struggle too 
often will disturb the harmony. To regard 
conflict as natural Is the way of usual 
philosophies. Buddhism sets up a world in 
which actual life attains an ideal harmony—— 
Thế giới tương giao hòa điệu giữa chính các 
sự, các hiện thực. Trong thế giới hiện thực, sự 
pháp giới, chủ nghĩa cá nhân có cơ nổi bật; 
cạnh tranh, xung đột, tranh luận và tranh chấp 
cũng sẽ làm rối loạn sự hòa điệu. Coi xung 
đột như chuyện đương nhiên, là đường lối của 
các nền triết học xưa nay. Đạo Phật dựng lên 
một thế giới trong đó đời sống hiện thực đạt 
tới chỗ hòa điệu lý tưởng—See Four states of 
universe and Four dharma realms. 


atfained 


Perplexifies: There are three cuting of or 
excisions of beguiling delusions or perplexIfles— 
Có ba diệt đoạn—See Three excisions of 
beguiling delusion. 

Perform (v): Asevati (p)—Asev or Samskaras 
(sk—Hành—Làm—Tạo 
practice. 

Perform acts of merit and virtue: Làm công 
đức. 

Perform Buddhist ceremony: Tác Phật Sự— 
Lầm việc Phật sự hay hành lễ theo nghi thức Phật 
giáo—To do the work of Buddha. 

Perform ceremony: Hành lễ. 

Perform daily actfivifies in a slow, calm and 
relaxing way: Làm những công việc hằng ngày 
một cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai— 
Ño matter how busy you are, 1Ÿ you believe that 
you need be mindful in every activity, you should 
perform your daily activifies in a slow, calm, and 
relaxing manner. The ancient said: “Don”t WOorry, 
everything will pass.” Look at monks and Nuns, no 
matter what task or motion they undertake, 1.e., 
walking, standing, siting or lying, they do 1t 
slowly and evenly, without reluctance. When they 
need to speak, they speak; when they don”t need 
to speak, they don't—Dù bận rộn thế mấy, nếu 
bạn tin bạn cần chánh niệm trong mỗi sinh hoạt 
thì bạn phải làm những công việc hằng ngày một 
cách thong thả, nhẹ nhàng, và khoan thai. Cổ đức 
có nói: “Đừng lo, rồi thì mọi việc sẽ qua đi.” Hãy 
nhìn chư Tăng ÑI, mọi mọi công việc hay mọi tác 
động như đi, đứng, ngồi, nằm, họ đều khoan thai, 
nhất cử nhất động đều nhẹ nhàng, không vụt chạc 
hoặc nóng nảy. Khi cần nói thì họ nói, khi không 
cần nói thì họ không nói. 
Perfiorm divinafion: Bói 
teller—See Five kinds of deviant livelihood. 
Perform divinafon and fortune telling: 
Chiêm tướng kiết hung hay xem bói tướng nói 
điều lành dữ của người để cầu lợi dưỡng —See 
Five kinds of deviant livelihood. 


tác—To act—To 


Toán——Fortune 


Perform duties well: Làm tròn bổn phận của 
mình một cách chu đáo—A wife should always 
perform her dutiles well. This Is one of the five 
ways for a WIfe to show compassion and respect to 
her husband which the Buddha laid down in the 


3386 


Sigalovada Suta—Đây là một trong năm phép 
cung kính yêu thương của người vợ đối với chồng 
mà Đức Phật đã ban hành trong Kinh Thi Ca La 
Việt —See Flve ways for a wIfe to show respect to 
her husband. 

Perform øood deeds: Hành Thiện—Thực hành 
thiện nghiệp—To offer up deeds of goodness: To 
do good deeds The 
Buddha”s teachings on “To do good” ím the 
Dharmapada Sutra: “The deed 1s well done when, 
after having done it, one repenfs not, and when, 
wíh joy and pleasure, one reaps the frui 
thereof.”—Làm việc thiện. Những lời Phật dạy về 
Hành Thiện” trong Kinh Pháp Cú: “Những người 
tạo các thiện nghiệp, làm xong chẳng chút ăn năn, 
còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả 
báo tương lai.”——(Dharmapada 68). 

Perform great Buddha-works: Lầm Phật sự 
lớn—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (1). 

Perform merit: Làm được công đức. 

Perform offering: Cúng dường. 

Perform the proper dufies: Hành Nghi—To 
perform the correct duties, especially of monks 
and nuns—Tu hành đúng theo luật nghi, đặc biệt 
cho chư Tăng NI. 

Perform a Sanghakarman Procedure: Tác 
pháp Yết Ma—A Bhiksu or Bhiksuni who has not 
mastered teh Vinaya and therefore performs a 
Sanghakarman Procedure or makes the 
affirmation of an offence in a way which 1s not In 
accordance with the Vinaya, thus causing the 
Order to lose is peace, Joy, and harmony, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào chưa nắm vững luật 
nghi mà tác pháp Yết Ma, hay cử tội không đúng 
pháp, khiến cho Tăng chúng hay Ni chúng không 
an vui, mất hòa hợp, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lỗ sám hối. 

Performanee (n): Hành tướng. 

1) Mental activity: Hành tướng—Tác dụng nhận 
thức của tâm thức (hành là hành giải hiểu 
biết; tướng là tướng mạo, nếu hiểu được 
tướng mạo của sự vật thì gọi là hành tướng). 
Karma (skt): Go (Jap)—Action—Form of 
behavior—See Karma. 


or wholesome deeds. 





2) 


Performance of Buddha-work for sentient 
beings: Phật sự vì chúng sanh —According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there are 
ten kinds of performance of Buddha-work for 
senftient beings of all Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, chư Phật có mười điều vì 
chúng sanh làm Phật sự—See Ten kinds of 
performance of Buddha-work. 

Performance Tantra: Carya-tantra (skt)—Hành 
Tướng Quán Tưởng One of the four sets of 
Tantras, according to TibetanBuddhist exegetes 
(sự bình luận) Texts of this class equally 
emphasize external riual activities and internal 
yogas. In these practices one conceives (hiểu) of 
oneself as a friend or companion of a buddha, and 
one visualizes the buddha as possessing the aryan 
qualiies that one strives to actualize through 
meditative practice—Theo sự bình luận của Phật 
giáo Tây Tạng thì đây là một trong bốn bộ Mật 
chú. Văn kinh của loại mật chú này nhấn mạnh 
đến những sinh hoạt thiển nội tâm. Trong những 
pháp thực tập này thì sự nhận biết về chính mình 
như là người bạn đồng hành với Đức Phật, và 
người ta quán tưởng về một vị Phật có những 
phẩm chất cao quý mà tự thân mình phải hướng 
tới thực hiện cho bằng được qua tu tập thiển định. 
Performing Buddha-work for the benefit of 
sentient beings: Vì chúng sanh mà làm Phật 
sự—See Ten kinds of Buddha-work ¡n all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (7). 

Performing the duties of a disciple: Thị giả. 
Perfume (v): Huân (xông ướp). 

Perfuime of the commandmenfs: Giới 
Hương—The perfime of the rules, 1e. thelr 
pervading ¡influences—Đức trì giới giống như 
hương thơm tỏa khắp muôn phương (mùi hương 
của các loại gỗ chiên đàn hay các loài hoa không 
thể bay khắp muôn phương, duy chỉ hương thơm 
trì giới là bay khắp). 

Perfuimed habi(s derived from memory: 
Huân tập hay sự hiểu biết xuất phát từ ký ức. 
Perhaps: Có lẽ—Maybe——Likely—Possible. 
Perilous sỉtuation: Tình trạng nguy hiểm. 








Periods: Thời —There are four periods—Có bốn 
thời—See Four periods. 


3387 


Periods of Avatamsaka: Ksira (skt)—Period of 

Fresh milk—Hoa Nghiêm Thời —The first of the 

“live periods” during which the Avatamsaka- 

Suữra was delivered by Sakyamuni Buddha 

1immeditely after his enliphtenment—Thời kỳ thứ 

nhất trong năm thời giảng pháp của Đức Phật, thời 

Hoa Nghiêm được Đức Phật thuyết giảng ngay 

sau khi Ngài giác ngộ —See Five perlods of 

Buddha's teaching. 

Periods of a Bodhisattva?s development: 

There are three asankhyeya kalpas, or the three 

countless aeons, or the periods of a bodhisattva”s 

development—See Three asankhyeya kalpas. 

Periods of Buddha°s life: Những thời kỳ trong 

cuộc đời Đức Phật—-There are eight aspects 

(periods) of Buddha”s life—See Eight aspects of 

Buddha's life. 

Period of the Buddha*s earthly life: Also 

known as the sacred period or the period of the 

sage— Thời Đức Phật còn tại thế, còn gọi là 

Thánh Thế—See Siddhartha and Four periods. 

Periods of the Buddha?s teaching: Thời giáo 

của Đức Phật. 

(A) Two times or periods—Hai thờ —See Dual 
division of the Buddhaˆs teaching. 

(B) There are three periods of the Buddha's 
teaching—See Three periods of the Buddha”s 
teaching. 

(C) The five periods of the Buddha”s teaching—— 
See Five periods of Buddhaˆs teaching. 

Periods and characteristcs of Buddha”s 

teaching: There periods 

characteristics of Buddhaˆs teaching—Có ba thời 
thuyết pháp của Phật—See Three periods of the 

Buddha's teaching. 

Period of Correct Law: Thời Chánh Pháp— 

See Four periods. 

Periods in a day and nighf: Các thời trong 

ngày và đêm—There are six “hours” or periods 1n 

a day and night—Có sáu thời, ba thời ban ngày, 

ba thời ban đêm—See S1x periods In a day and 

nipht. 

Period of Decadence of the Law: Thời Mạt 

Pháp—See FOour periods. 

Periods of Dharma in Buddhism: Thời pháp 

trong Phật giáo—The years after the Buddha”s 





are three and 


death, Buddha's Teachings were divided 1nto 
three perilods—Những năm sau khi Phật nhập 
diệt, Phật pháp được chia làm ba giai đoạn—See 
Three periods of the Buddha”s teaching. 

Period of the differentiated teaching: Tam 
Thừa Biệt Giáo—See Five periods of Buddha”s 
teaching (TT). 

Period of dissension: In the fifth five hundred 
years— Thời kỳ Đấu Tranh Kiên Cố trong năm 
trăm năm thứ năm—See Five periods of each 500 
years after the Buddhaˆs death. 

Period of the end of Dharma: Mạt Pháp—See 
Degenerate Aøe of Dharma. 

Period of general moral law: Lược Giới—The 
first perlod of general moral rules, before the 
detailed commandments became necessary, I.e. 
the first twelve years of the Buddha”s ministry—— 
Giáo thuyết của Đức Phật trong giai đoạn 12 năm 
sau ngày Phật thành đạo. 

Periods of five hundred years: Những thời kỳ 
năm trăm năm—The five periods each of 500 
years after the Buddha's death (five successive 
perIods)—Năm lần năm trăm năm sau khi Phật 
nhập diệt, trong mỗi thời kỳ nầy đều thuyết một 
kiên cố để chỉ sự hưng phế của Phật pháp —See 
Five perlods of each 500 years after the Buddha”s 
death. 

Period of formality: Tượng Pháp —See 
Saddharma-pratirupaka. 

Period of life: Vivarta-siddha (skt)—Trụ kiếp— 
One of the four kalpas—Một trong tứ kiếp —§ee 
Four kalpas. 

Period of numberless kalpas: Asankhyeya 
kalpa (sk)—Vô Ương Số Kiếp (một thời kỳ thật 
đài). 

Period of orthodoxy and vigour: Chánh 
Pháp—Right Dharma—I000 years pure 
orthodox doctrine, during which time, Buddhism 
flourished—Giai đoạn Chánh pháp 1.000 năm, 
trong thời gian đó Phật giáo được xiển dương— 
See Three periods of the Buddhaˆs teaching. 
Period of preaching of Lotus sufra and 
NÑirvana sutras: Thời Pháp Hoa và Niết Bàn— 
See Five periods of Buddha”s teaching (J). 





Or 


3388 


Period of preaching of Prajna or wisdom 
sutra (ghola or butter): Thời Bát Nhã (Thục tô 
vị)—See FIve periods of Buddhaˆs teaching (). 
Period of semblance Dharma: Tượng Pháp— 
See Saddharma-pratirupaka, and Four perIods. 
Period of strong learning: In the thírd five 
hundred years—Thời kỳ Đa Văn Kiên Cố trong 
năm trăm năm thứ ba—See Five perlods of each 
500 years after the Buddhas death. 

Period of strong meditation: In the second five 
hundred years—Thời kỳ Thiền Định Kiên Cố 
trong năm trăm năm thứ nhì —See Five periods of 
cach 500 years after the Buddha”s death. 

Period of strong salvafion: In the first five 
hundred years— Thời kỳ Giải Thoát Kiên Cố 
trong năm trăm năm đầu —§ee Five periods of 
cach 500 years after the Buddha”s death. 

Period of stupa and temple buïlding: In the 
fourth five hundred years— Thời kỳ Tháp Tự Kiên 
Cố trong năm trăm năm thứ tư—See Five periods 
of each 500 years after the Buddha”s death. 
Period of transition: Giao thời. 

Period of the waning moon: Krsnakarma 
(skÐ—Darkening of the month—Latter half of the 
month—Second fortnight of a lunar month—Hắc 
nguyỆt. 

Periodical gradual destruction of a universe: 
Samvarta (skÐ—One of the four kalpas—Hoại 
kiếp. 

Peripatetic( monks: Wandering monks with 
patched robes—Nạp Tử —Còn gọi là Nạp Tăng, 
tên gọi khác của Thiền Tăng (Thiền Tăng thường 
mặc áo nạp y đi chu du đó đây; tuy nhiên, nạp 
tăng dùng chung cho tất cả Tỳ Kheo chứ không 
riêng Thiền Tăng). 

Perish (v): Go to ruin—Decay—Suy tàn. 
Perishable (a): Bị tàn rụ—Biến hoại. 

Perjure (n): Sự thể gian. 

Perjurer (n): Người thể gian. 

Perjury (n): Sự thể gian dối. 

Permanence (n): Sự thường hằng (thường trụ)— 
Thường kiến—See Eight flavors of nirvana and 
SIXfy-fWO VIeWS. 

Permanence of egøo: Thường Cú hay Câu 
Thường——The permanence of ego, 1.e. that the ego 


Of past lives Is the ego of the present——Ngoại đạo 
chấp cái “ngã' trong quá khứ tức là cái “ngã” trong 
hiện tại, tương tục chẳng gián đoạn, nên gọi là 
thường kiến hay thường cú—See Four tenets held 
by various non-Buddhist schools. 

Permanent (a): Thường hằng—Vĩnh cửu— 
Thường——Vô thường mà cho là thường; thường mà 
cho là vô thường. Đây là một trong bốn lối suy 
nghĩ điên đảo khiến cho chúng sanh xoay vần 
trong sanh tử—Permanent (Buddhist doctrine 
emphasizes that all 1s Impermanent). Mistaking 
the Impermanent for the permanent. This 1s one of 
the four ways of upside-down thinking that cause 
one to resolve In the birth and death—See Four 
ways of upside-down thinking (]). 

Permanent Abstinence: Trường trai (Sự kiêng 
thịt, kiêng rượu, và tiết dục vĩnh viễn). 
Permanent (eternal) body of the Buddha: 
Thân thường hằng của Phật. 

Permanent consciousness: Tâm thường hằng— 
Certain person thoroughly Investigates the sixth 
sense faculty, the manas, and the consciousness 
that grasps and receives, he concludes that the 
origin of the mind, ¡ntelect, and conscIousness 1s 
permanent. Through his cultivation, he knows that 
1n eighty thousand eons, all living beinøgs In the ten 
directions revolve In transmisration, this origin 1s 
destoyed and permanently. 
Investigating this undestoyed origin, he 
speculates that It Is permanent—Người nào đó 
nghiên cứu cùng tột lục căn, mạt na chấp thụ, 
trong tâm ý thức, về chỗ bản nguyên, tính hằng 
thường. Tu tập có thể biết trong tám vạn kiếp tất 
cả chúng sanh xoay vần chẳng mất, bản lai thường 
trú, đến cùng tính chẳng mất, rồi chấp cho là 
thường—See Four theorles regarding pervasive 
permanence. 

Permanent Dwelling Triple Jewel: Thường trụ 
Tam Bảo. 

Permanent entity: Bản chất thường còn. 
Permanent fast: Trường trai (Sự kiêng thịt, 
kiêng rượu, và tiết dục vĩnh viễn). 

Permanent fundamental dharmakaya: Tố 
Pháp Thân—Possessng the 
dharmakaya nature though still in sin, 1.e. the 
beings the three of 





never ©XISfS 


fundamental 


in lowest  orders 


3389 


transmigration—Dù lăn trôi trong ba đường thấp 
nhất vẫn có “Pháp Thân”. 

Permanent and ỉimpermanent: Diệc Thường 
Diệc Vô Thường Cú—Both permanent 
1mpermanent, that the ego 1s permanent, the body 
is impermanent—Chấp rằng “ngã thường, “thân” 
vô thường (nếu chấp như vậy thì ha thân không có 
ngã)—See Four tenets held by various non- 
Buddhist schools. 

Permanent-Light-Pennant Buddha: Thường 
Quang Tràng Phật. 

Permanent miỉnd: Tâm thường hằng—See 
Permanent 


and 


consciousness, and RFour theories 


regarding pervasIve permanence. 
Permanent person: Purusa or Atman (skt— 
Spiriual ego—Supreme souls or spirit—Thần 
Ngã. 
l) The soul, the spiriual ego, or permanent 
person, which by non-Budhists was said to 
migrate on the death of the body: Cái thực 
ngã mà ngoại đạo chấp rằng khi thân chết thì 
thần ngã xuất ra. 
Purusa 1s also the Supreme Soul or Spiit, 
which produces all forms of existence: Thần 
Thức cũng là cái tâm thức tối thượng sản sanh 
mọi hình thức của sự hiện hữu. 
Permanent personality: Thường Ngã —Holding 
to the concept of the reality of the ego——The false 
tenet of a soul, or eøo, or permanent Individual, 
that the Individual 1s real, the ego an independent 
unit and not a mere combination of the five 
skandhas produced by effect 
disintegrating—Chấp vào khái niệm của một cái 
ngã thật. Chấp vào Thường ngã hay chấp vào cái 
ngã thường hằng chứ không phải là sự phối hợp 
của năm uẩn sanh bởi nhân duyên. 
Permanent reality: Bhutatathata (sk)—Thiên 
Chân. 
l1)  Permanent reality underlying all phenomena, 
pure and unchanged, such as the sea 1n 
contrast with the waves: Chân lý tự nhiên, 
không phải do con người tạo ra; chân như hay 
bản tánh thật thường hằng nơi vạn hữu, thanh 
tịnh và không thay đổi, như biển đối nghịch 
lại với sóng (bản chất cố hữu của nước là 
phẳng lặng và thanh tịnh chứ không dập dồn 
như sóng). 


2) 


cause and 


2) The Hinayana doctrine of unreality, a one- 
sided dogma In contrast with transcendenfal 
reality of Mahayana: Nghĩa lý về cái “không” 
của Tiểu Thừa chỉ thiên lệch về một bên chứ 
không siêu việt như cái “không” của Đại 
Thừa. 

Permanent self: Cái ta thường còn. 

Permanent situation: cảnh thường 
hằng—Certain person thoroughly investigates the 
source of the four elements, he may conclude that 
they are permanent in nature. Throuph his 
cultivation, he knows that In forty thousand eons, 
as living beings in the ten directions undergo 
biths and deaths, 
permanently and are never annihilated. Therefore, 
he speculates that this situatlon 1s permanent— 
Người nào đó nghiên cứu cùng tột căn nguyên của 
tứ đại, tính thường trụ. Tu tập có thể biết trong 
bốn vạn kiếp mười phương chúng sanh sanh diệt 
đều là hằng thường, chẳng hề tan mất. Rồi từ đó 
chấp cho là thường—See Four theories regarding 
p€rvasive permanence. 

Permanent and Temporal bodies: Thường và 
Vô thường thân—See Two forms of body (F). 
Permanent tranquility and enlightenment: 
Thường Tịch Quang Độ —See Realm of eternal 
rest and lipht. 

Permanently annihilating birth and death: 
Dứt hẳn sanh tử—See Ten kinds of possession by 
demons of Great Enlightening Beings. 
Permit  (v): Cho phép—To 
authorize—To empower——To enable—to let. 
Permeat (v): Thấm vào. 

Permeating everywhere: Qua lại khấp nơi 
không bị trở ngại—See Apratihata. 

Permutation of acfivity: Hữu vi chuyển biến 
(phenomena In arising, abiding, change, and 
extnction—hiện tượng sanh, trụ, dị, diệt). 
Perpetual (a): 

1) Sasvat (p & skt—Vĩnh cửu (cái không bao 
giờ kết thúc hay mất đi)—Eternal. 

Without ceasing——Unceasing—Everlasting—— 
Endless—Constan—Bất đoạn. 

Perpetual abode: Eternty— Thường trụ—See 
Eight savours (pleasures) of the Buddhaˆs nirvana. 


Hoàn 


ther substances ©XIst 


allow——To 


2) 


3390 


Perpetual youth: Trẻ mãi không già—See Four 
unattainables. 

Perpetually preserving the fundamenfal 
aspiration for enlightenment with diligence: 
Hằng siêng thủ hộ bổn nguyện Bồ Đề, tự biết thọ 
ký —See Ten ways of receiving the prediction of 
Budhahood (A). 

Perpetuate (v): Làm thành vĩnh viễn. 
Perpetuate the seed of Buddhahood and 
ultimately reach omniscient knowledgce: 
Chẳng dứt chủng tánh của chư Phật, rốt ráo được 
đến nhứt thiết chủng trí —See Ten kinds of 
definitive mark of Great Enlightening Beings (10). 
Perpetuity (n): 

I1) Permanent lasting: Sự trường cửu. 

2) Eternity: Thường—See Eight misleadings. 
Perplexiies arise from false views 
theories: Kiến hoặc —lllusions and temptations 


0F 


arise from false views or theories—Những ảo giác 
hay cám dỗ khởi lên từ sự suy đoán sai lầm về tà 
kiến hay tà thuyết —See Two aspects of illusion 
(A). 

Perplexity (n): 


I) Sự lúng túng— Sự bối rố—See Ignorance. 
2) Phiển: Annoyance——Disturbance——Trouble. 
3) Delusive views: Kiến Hoặc—Delusions of 


views—lllusions and temptatlons arise from 
false views or theories—Các loại phiền não 
và cám dỗ khởi lên từ tà kiến. 
Persecute (v): Bách hại. 
Persecution During the Tang Dynasty: Sự 
bách hại Phật giáo dưới thời nhà Đường —Sự 
ngược đãi 
về tôn giáo— There was a great persecution of 
the Buddhists in China In the last century of the 
Tang Dynasty (618-907 A.D), especially under 
the Emperor Wu-Tsung in 845 A.D., which 
destroyed 4,600 monasterles and caused more 





Religious persecution—Sự bách hại 


than a quarter of a million monks and nuns to 
return to ordinary life. The decline of Buddhism In 
China at that time was very great, except the 
school of Zen. Indeed, in the beginning of the 
Sung Dynasty, Zen Sect reached I(s greatesf 
popularity and height. However, as quantity 
1ncreased quality decreased and there came there 
came about a reduction in the earnestness of the 


seeking of the Buddha-mind, at which the earlier 
generatons had aimed. There was also sa 
tendency towards mingling with other sects, which 
led to Intellectual Interests, not wanted In Zen 
practice any more—Sự bách hại Phật giáo đổ ở 
Trung Quốc vào cuối đời Nhà Đường (618-907), 
đặc biệt là vào thời Vua Wu-Tsung vào năm 845 
sau Tây lịch, đã hủy diệt 4.600 tự viện và khiến 
cho hơn hai trăm năm chục ngàn Tăng Ni hoàn 
tục. Sự suy đồi của Phật giáo thời bấy giờ quả là 
lớn lao, chỉ trừ Thiển tông. Kỳ thật, đến đầu đời 
nhà Tống thì tông phái này phát triển đến tột đỉnh. 
Tuy nhiên, khi số lượng tăng thì phẩm chất giảm 
và mất dần tánh đúng đắn trong việc đi tìm chơn 
tâm Phật tánh mà các thế hệ Thiển đời trước đã 
nhắm đến. Lại có thêm khuynh hướng pha trộn 
Thiển với các tông phái khác, đưa đến việc chỉ 
muốn lợi lạc về tri thức chứ không còn muốn thực 
tập Thiền nữa. 
Perseveranee (n): 
1) Sự kiên trì —Sự kiên định—Sự kiên nhẫn— 
See Patience. 
2) Persistence—Constan—Hằng. 
Persevere (v): Kiên trì. 
Persist: Continue to exis—Tiếp tục tổn tại, vẫn 
cứ dai dẳng. 
Persist the  determinaton for 
enlightenment: An trụ Bồ để tâm —There ¡s a 
Sprritual friend who helps cultivators persist In the 
determination for enlipghtenment. This is one of 
the ten kinds of spiritual friends who help them 
along the path to enlightenment in the Flower 
Adornment Sutra—Có một loại thiện tri thức giúp 
hành giả được an trụ Bồ đề tâm. Đây là một trong 
mười loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã dạy 
trong Kính Hoa nghiêm—See Ten kinds of 
spiritual friends. 
Persist in great relinguishment at the 
proper time: Tất cả chư Phật trụ nơi đại xả 
chẳng lỗi thời—See Ten kinds of proper timing of 
all Buddhas. 
Persistence ïn civilizing sentfienf beings: AlI 
Buddhas abide In persistence 1n civilizing sentienf 
beings—Chư Phật trụ nơi chẳng bỏ điểu phục 
chúng sanh—See Ten kinds of abode. 
Person (n): 


in 


3391 


I) Ngôi vị —Người—According to the SangitI 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, 
there are four types of persons—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
loại người —See Four types of people. 
Pudgala  (skt)—IndividualL—Self—Soul—Bổ 
đặc ca la—Ngã. 

Person in charge of the pagoda: Karmadana 
(skÐ—Duy na. 

Person with famous talenf: Danh tài. 

Person who has the state of bodhi: Bồ Tát— 
See Four sainfs (rewards) (A). 

Person in the next stage of transmigrafion: 
Hậu thân. 

Persons worthy of offerings: Hạng người đáng 
cung kính —According to the Sangiti Sutta in the 
Long Discourses of the Buddha, there are eight 
persons worthy of offerings—Theo Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám loại người 
đáng được cung kính—See Eight persons worthy 
Of offerings. 


2) 


Personal (a): Thuộc về cá nhân——Individual. 
Personal achievement of merit: Cá nhân thành 
tựu công đức lực. 

Personal advantage: Personal profit—Lợi ích 
cá nhân. 

Personal appearance: Sắc lực—See Sixteen 
øreat powers obtainable by a bodhisattva. 
Personal appearing of a Buddha: Duyên Giác 
Thân—-The pratyeka-buddha appearing of the 
Buddha—See Pratyeka-buddha. 

Personal belongings: Vật dụng cá nhân—A 
Bhiksu or Bhiksun should neatly arrange 
everything when he or she 1s finished using it—VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên sắp xếp đồ đạt cho 
gọn gàng sau khi dùng xong. 

Personal conflicts: Những mâu thuẫn cá nhân. 
Personal conviction: Lòng xác tín cá nhân. 
Personal existenee: Form—Body—Sắc thân của 
mỗi người. 

Personal form:  Individuality—Particular— 
Component parts—Tự Tướng—See Two forms 
(characteristics) of the bhutatathata. 

Personal luxurious items: Vật dụng cá nhân 
thuộc loại xa xỈ—A Bhiksu or Bhiksuni who buys 


or obfains (from offerings and keeps as personal 

Items) personal luxurlous Items, commifts an 

ofence Involves Release and Expression of 

Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mua 

hay nhận (cúng dường) những vật dụng xa xỉ rỗi 

để xài cho cá nhân, là phạm giới xả đọa (buông 
bỏ và phát lồ sám hối). 

Personal Offering: Cúng Dường—See Fourteen 

kinds of personal offering. 

Personal power: Ngã công đức lực—Tự lực— 

Năng lực tu hành của tự thân hay tự duyên—See 

Three powers. 

Personal profit: Kỷ lợi —Personal advantage. 

Personalism (n): Nhân vị The 

position, 1e. that of a Buddhist, for he has 

accepted a cause, or enlightenment, that produces 

a changed outlook—Đla vị tu hành Phật Nhân từ 

khi phát tâm cho đến lúc thành Phật. 

Personality (n): 

l) Atta or Attan or Puggala (p)—Àtman OT 
Pudgala (skt)——Ngã—Nhân bản—Cá tính (cái 
ta, cái tôi, cái tự ngã)—Nhân cách. 

2) Sakkaya anto (p)—Hữu thân biên—See 
Three dharmas (XX). 

Personality of the true cultivator: Tư cách 

của bậc chơn tu. 

Personality view: Satkaya-drsti (sk)——Shinken 

(Jap)— Thân Kiến—See Satkaya-drsti. 

Personhood: Cuộc sống con người. 

Personification (n): Sự nhân vị hóa—Sự nhân 

cách hóa. 

Perspectfive (a&n): Viễn cảnh —Nhãn giới. 

Perspire (v): Toát mồ hôi. 

Persuade other culfivator to admit the fault 

he or she is trying to hide: Thuyết phục bạn 

đồng tu nhận lỗi mà vị ấy đang dấu—A Bhiksu or 

Bhiksuni who knows another monk or nun 1s 

deliberately hiding his or her offence but 1s not 

willing to persuade that person to admit his or her 
faults, express regret, and begin anew before the 

Sanpha, nor does he or she report the matter to the 

Sangha so that they can find ways to help the 

offending cultivator improve his or her cultivation, 

commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào biết một vị đồng tu 

đang cố tình che dấu những lầm lỗi gây ra mà 


causafive 


3392 


không chịu thuyết phục vị ấy nhận lỗi và sám hối 
với giáo hội, hoặc báo cho giáo hội biết để giáo 
hội tìm cách giúp đỡ vị kia tiến bộ trong tu tập, là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phát lồ sám 
hối). 

Pertain (v): Thuộc về. 

Perturbed mỉnd: Confused mind—Loạn tâm. 
Pervade something: Spread all over the place— 
Lan tổa—Tràn ngập. 

Pervaded: Bị tràn ngập. 

Pervading light: Samantaprabhasa (sk)—Phổ 
minh. 

Pervading all worlds with one body: Một 
thân cùng khắp tất cả thế giới, một trong mười 
môn giải thoát—One of the ten doors of 
liberation—See Ten kinds of doors of liberation of 
Great Enlightening Beings. 

Pervasive (a): Lan tràn. 

Pervasive light: Vô Ngại Quang—The glorious 
light of Amitabha Buddha—Ánh sáng của Đức 
Phật A Di Đà, không bị che khuất bởi núi sông, 
sương mốc bên ngoài, cũng không bị che khuất 
bên trong bởi tham sân si mạn nghi tà kiến. 
Pervasive permanence: thường—See 
Four theories regarding pervasIive permanence. 
Pervasive Purity Heaven: Subhakrtsna (skt— 
Biến Tịnh Thiên ——Universal Purity Heaven—§ee 
Third Dhyana Heaven (II) (3). 

Perverse mỉnd: Tâm Quỷ—A perverse mind, 
whose karma will be that of a wandering ghost. 
Perverse views: Mithya (skQ—Tà kiến—See 


Biến 


Ten kinds of wrong views. 
Perversion (n): Thị phí điên đảo—See 
Viparyaya. 


Perversion of mỉnd: Citta-vipallasa (p)—Tâm 
đấm trước. 

Perverted folks: Đảo Phàm——The unenlightened 
who see things upside down—Phàm phu hay 
người chưa giác ngộ, nhìn sự vật một cách điên 
đảo. 

Perverted mỉnd: Cita-vipallasa (p)—Tâm Đắm 
Trước—Tâm đồi trụy. 

Perverted opinions: Heterodoxy—Tà kiến. 
Perverted views: Tà đảo kiến. 

I1) Heterodoxy—Tà kiến. 


2) Views that are produced by passion or 
affection: Tình Kiến—Tà kiến được sản sanh 
bởi dục vọng và phiển não. 

Perverted views on the 
Prapancadarsana (skt—Hư vọng kiến. 
Peshawar (skÐ: Thành Bạch sa ngõa. 
Pesi (skU): Bế Thi_-Tệ Thi Tỳ La Thi —Tỳ 
Thi —The second stage of the eipht stages of the 
human fetus. According to some other sources, 
this is the embryo ¡n the third of 1ts five stages, a 
thirty-seven days” fetus, a lump of flesh—Gial 
đoạn thứ nhì trong tấm giai đoạn thành lập của 
thai nhi. Có sách nói đây là thai nhi thời kỳ thứ ba 
trong năm thời kỳ, cái thai đến ngày thứ 37, kết 
lại thành hòn thịt. **See Eight stages of the 
human fetus. 


eXistence: 


Pessimism (n): Chủ nghĩa Bi quan. 

Pessimism or Optimism: B¡ quan hay Lạc 
quan—There are some people who regard this life 
as a le of suffering or pessimists may be 
tolerated as long as they are simply feeling 
dissatisfiied with this life, but when they begin to 
give up this life as hopeless and try to escape to a 
better lífe by practicing austerlles or self- 
mortifications, then they are to be abhorred. Some 
people believe that Buddhism Is pessimistic 
because Ifs significant viewpoint on the idea that 
there 1s nothing but hardship ¡n this world, even 
pleasures end In hardship. It 1s totally wrong 
thinking that way. Buddhism believes that In this 


present lie, there are both pleasures and 
hardships He who regards liíe as entirely 
pleasure will sufer when the so-called 


“happiness” ceases to exist. The Buddha believes 
that happiness and sufferings Intertwine 1n our 
dally life. If one 1s Ignorant of the fact that 
pleasures can cause hardships, one will be 
disappointed when that fact presents 1(self. Thus 
the Buddha teaches that one should regard 
hardship as hardship, accepting 1t as a fact and 
finding way to oppose 1t. Hence his emphasis on 
perserverance, fortitude, and forebearance, the 
latter being one of the six Perfections. In short, 
according to the Buddhist view, there are both 
pleasures and hardships In life, but one must not 
be discouraged when hardship comes, or lose 
oneself in rapture of Joy when pleasure comes. 


3393 


Both pleasures and hardships must be taken alike 
with caution for we know that pleasures end in 
hardship. From this understanding, 
Buddhists will be determined to 

dilipgently to turn both worldly pleasures and 
hardships to an eternally transcendental Joy. Ït 1s 
to say that we are not bound to both worldly 
pleasures and hardships at all times. They come 
and go naturally. We are always live a life without 
worries, without afflictions because we know for 
sure that everything will pass. The Buddhist point 
of view on both optimism and pessimism Is very 
clear: Buddhism 1s not optimistic nor pessimistic 
on human life. Two extremes of both optimism 
and pessimism are prevented by the moderate 
doctrine of Buddhism—Có một số người nhìn đời 
bằng bi quan thống khổ thì họ lại bổ qua những 
cảm giác bất toại với cuộc đời, nhưng khi họ bắt 
đầu bỏ qua cuộc sống vô vọng này để thử tìm lối 
thoát cho mình bằng cách ép xác khổ hạnh, thì họ 
lại đáng kinh tởm hơn. Nhiều người cho rằng đạo 
Phật bi quan yếm thế vì quan điểm đặc sắc của nó 
cho rằng thế gian này không có gì ngoài sự đau 
khổ, cho đến hạnh phúc rồi cũng phải kết cuộc 
trong đau khổ. Thật là sai lầm khi nghĩ như vậy. 
Đạo Phật cho rằng cuộc sống hiện tại vừa có hạnh 
phúc vừa có khổ đau, vì nếu ai nghĩ rằng cuộc đời 
chỉ toàn là hạnh phúc thì kẻ đó sẽ phải khổ đau 
một khi cái gọi là hạnh phúc chấm dứt. Đức Phật 
cho rằng Hạnh phúc và khổ đau lồng nhau trong 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu ai không 
biết rằng hạnh phúc là mầm của đau khổ, kẻ đó 
sẽ vô cùng chán nản khi đau khổ hiện đến. Vì thế 
mà Đức Phật dạy rằng chúng ta nên nhận thức 
đau khổ là đau khổ, chấp nhận nó như thực kiến 
và tìm cách chống lại nó. Từ đó mà Ngài nhấn 
mạnh đến chuyên cần, tinh tấn và nhẫn nhục, mà 
nhẫn nhục là một trong lục độ Ba La Mật. Nói 
tóm lại, theo quan điểm Phật giáo, đời có khổ có 
vui, nhưng ta không được chán nản bi quan khi 
đau khổ ập đến, cũng như không được trụy lạc khi 
hạnh phúc đến tay. Cả hai thứ khổ vui đều phảẩi 
được chúng ta đón nhận trong đè dặt vì hiểu rằng 
đau khổ nằm ngay trong hạnh phúc. Từ sự hiểu 
biết này, người con Phật chơn thuần quyết tinh tấn 
tu tập để biến khổ vui trần thế thành một niềm an 
lạc siêu việt và miên viễn, nghĩa là lúc nào chúng 
ta cũng thoát khỏi mọi hệ lụy của vui và khổ. 


Sincere 
cultivate 


Chúng đến rồi đi một cách tự nhiên. Chúng ta lúc 
nào cũng sống một cuộc sống không lo, không 
phiền, không não, vì chúng ta biết chắc rằng mọi 
việc rồi sẽ qua đi. Quan điểm của Phật giáo đối 
vời bi quan và lạc quan rất sáng tỏ: Phật giáo 
không bi quan mà cũng chẳng lạc quan về cuộc 
sống con người. Hai thái cực lạc quan và bi quan 
đều bị chận đứng bởi học thuyết trung đạo của 
Phật giáo. 

Pessimistic: Passive—Tiêu cực—See Negative. 
Pessimistc mỉnd: Tâm bỉ quan—A 
pessimistic frame of mind whereby the Yogin 
shuns such environments as are unfavorable to 
quiet contemplation. This 1s one of the ten wrong 
ways Into which the Yogin may fall—Một dạng bị 
quan của tâm trí; nó khiến hành giả né tránh 
những hoàn cảnh không thích ý, trốn vào sự mặc 
nhiên tọa thị. Đây là một trong mười lầm lạc mà 
thiển giả có thể bị rơi vào —See Ten wrong ways 
1nto which Zen practitloners may fall. 

Pessimistie view: Quan điểm bi quan. 


trí 


Pessimistist: Người theo quan điểm bi quan. 
Pestilence Ghost: Lệ quỷ— Tham sự nhớ thù 
xưa gây tội, gặp chỗ suy biến thành hình, làm các 
loài Lệ Quỷ-——ÏIf it was greed for animosity that 
made the person commit offenses, then, after he 
has finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters degeneration, and he 1s called 
a Pestilence Ghost—See Nine classes of ghosts 
q1. 

Peta (p): Ngạ quỉ. Quỉ đói. Loại quỉ không có 
hạnh phúc—See Hungry ghosts. 

Petal: Cánh hoa. 

Petals of the lotus are made to bear the 


fruit: The petals are made to bear the fruit, in the 
same manner with expedient teachings 
expounded ïn order to reveal the true teaching— 
Cánh hoa mang gương sen (trái) giống như pháp 
phương tiện được giảng giải để hiển bày chân 
lý—See Three special qualitiles (characteristics) 
of the lotus. 

Petavatthu (p): See Khudaka-Nikaya. 

Petition (n): Sự thỉnh cầu—Trần tình—Kêu nài— 
Cầu xin—Van nài. 

Petfiness and strife: Sự nhỏ nhặt và tranh chấp. 
Petfy (a): nhỏ nhặt. 


are 


3394 


Phala (skt & p): Quả——Fruits or fruition—State of 
following the of 
Vipassana——lInsight. 


COnSCIOusness atfainment 


l1) FEruit: Trái cây. 

2) Effect: Consequence—Hậu quả. 

3) Reward: Quả báo—See Retribution. 

4) The term “consequence” or “effecf” confrasfs 
with “cause,” or “Fruit” contrasts with 
“seed.”: Từ “Quả” đối lại với “Nhân”. 

53 The effect by causing a further effect 


becomes also a cause: Hết thấy các pháp hữu 
vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với 
nguyên nhân trước mà nói thì các pháp sinh 
ra về sau là quả—See Eive fruits or effects. 
Pha Lai Pagoda: Chùa Phả Lại—-Pha Lai 
Pagoda 1s one of the most ancient pagodas in 
Vietnam. It was built probably ¡n the eleventh 
centuries. It 1s located on a mountain In Pha Lai 
villaee, Que Vo district, Bac Ninh province. The 
first headmonks of the pagoda at that time were 
Chau Khong Vuong Hai and Khong Lo Zen 
masters. lt was Khong Lo Zen master who casted 
the big copper bell here. Later the bell-tower 
collapsed and the bell fell into Luc Dau River 
created a little bay named “Fallen Bell”. In the 
“Northern Citadel's Geography of the Country”, 
Le Chat mentioned this bell with the myth saying: 
“Minh Khong Zen master helped treated Chinese 
Emperor from a dangerous disease, he was 
rewarded copper for casting the bell. However, his 
cloth bag was too small to contain the whole 
copper In the síorage house. So he performed 
miracles to carry all that copper block to his home 
town by a conical palm hat—Chùa Phả Lại là một 
trong những ngôi chùa cổ nhất tại Việt Nam. Có 
lẽ chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ I1. Chùa 
tọa lạc trên một ngọn núi thuộc làng Phả Lai, 
quận Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Những vị trụ trì đầu 
tiên của chùa là Thiển sư Châu Không Vương 
Hải và Không Lộ. Chính Thiền sư Không Lộ là 
người đã đúc chiếc chuông đồng khổng lỗ ở đây. 
Về sau này tháp chuông bị sập và chuông bị rơi 
xuống sông Lục Đầu tạo thành một cái vịnh nhỏ 
tên “Đoạ Chung Lại.” Trong “Bắc Thành Địa Dư 
Chí,” Lê Chất có nhắc đến quả chuông với truyền 
thuyết: “Minh Không Thiển sư có công giúp trị 
bệnh hiểm nghèo cho một vị hoàng đế Trung Hoa, 


nên ông được nhà vua ban thưởng cho đồng về 
đúc chuông. Nhưng vì Thiền sư chỉ có một chiếc 
túi vải nhỏ, nên ông phải dùng chiếc nón lá để 
mang đồng về quê.” 

Phala (p): Quả—Tâm xảy ra tiếp theo đạo tâm, 
tiếp tục thấy Niết bàn, và trong khi đó thì phiển 
não bị loại trừ. 

Phalguna (skt: Tháng thứ 12 của Ấn Độ (giữa 
tháng hai và tháng ba dương lịch) — The twelfth 
month in India (between the months of February 
and March). **See Twelve Months of a Year im 
India. 

Phallic emblem of Sỉva: Thiên Căn—Which 
Hsuan-Tsang found In the emples of India; he says 
the Hindus “worship 1t without being ashamed.”—— 
Tượng Dương Vật của Thần Siva, mà Huyền 
Trang đã tìm thấy trong các đình miếu ở Ấn Độ; 
ông nói rằng những người Ấn Giáo đã “sùng bái 
tượng nầy không biết ngượng” 

Phalam Prati-grhnati (skQ: Thủ Dữ —See 
Producing seed. 

Phalasa (skt): Bà La Xa—The bread-fruit tree 
with red flowers—Một loại cây có bông đỏ và trái 
có bột như bánh mì. 

Phanita (skt): Phả Ni Đa—Đường mía—The 
1nSpIssafed Juice of the sugar can, or raw Sugar. 
Phantasm (n): Ảo cảnh—Áo giác—Ảo tưởng 
linh— Hallucination—lIllusive—lllusory—— 
Mirage—See Vipallasa. 

Phantom (n): Ma—See Mara. 

Phap Dung Zen Master: Thiền Sư Pháp Dung 
(2-1174)—A Vietnamese Zen master from Bối Lý, 
North Vietnam. He left home and became a 
đisciple of Zen master Khánh Hỷ. After becoming 
the dharma heir of the fifteenth generation of the 
Vinitaruci Zen Sect, he became a wandering monk 
to travel along the country to expand Buddhism. 
Later he stayed at Khai Giác Temple on Mount 
Thứu Phong, then moved to Mount Ma Ni ¡ín 
Thanh Hóa to build Hương Nghiêm temple and 
stayed there to revive and expand Buddhism until 
he passed away in 1174——Thiển sư Việt Nam, quê 
ở Bối Lý, Bắc Việt. Ngài xuất gia làm đệ tử của 
Thiển sư Khánh Hỷ. Sau khi trở thành pháp tử đời 
thứ 15 của dòng Thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi, ngài 
làm du Tăng đi hoằng hóa. Sau đó ngài trụ lại tại 


tâm 





3395 


chùa Khai Giác trên núi Thứu Phong, rồi dời về 
núi Ma Ni ở Thanh Hóa khai sơn chùa Hương 
Nghiêm và trụ tại đây để hoằng pháp cho đến khi 
ngài thị tịch vào năm 1174. 

Phap Hoa Temple: Chùa Pháp Hoa—Name of a 
famous pagoda located In Phú Nhuận district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was built 
in 1928 and rebuilt in 1932. In the Main Hall, the 
statue of Sakyamuni Buddha ¡is worshipped. The 
statue is made of a block of marble stone, and was 
cast 150 years ago from Mount Ngũ Hành in Đà 
Nẵng province. On the wall of the Main Hall, 
there 1s the “Công Cứ Niệm Phật” board, carved 
in wood by Most Venerable Khánh Anh in 1920. 
In the middle of the board 1s the bas-relief of the 
Three Amitabha Noble Ones, the Lotus of Nine 
Sfages and Sages are placed at the bottom——Tên 
của một ngôi chùa nổi tiếng tọa lạc trong quận 
Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. 
Chùa được Hòa Thượng Đạo Thanh xây năm 1928 
và trùng tu năm 1932. Trong Chánh điện có tượng 
Phật tạc 150 năm về trước từ nguyên khối đá cẩm 
thạch của núi Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Trên 
tường bên hông Chánh điện có bản “Công Cứ 
Niệm Phật” bằng gỗ, được Hòa Thượng Khánh 
Anh khắc năm 1920. Giữa là một bao lam khắc 
Tam Thánh, Cửu Phẩm Liên Hoa và Thánh chúng 
bên dưới. 

Phap Hoi Temple: Chùa Pháp Hộ—Name of a 
famous pagoda located in the tenth district, Saigon 
City, South Vietnam. It was built in 1945 by Most 
Venerable Đạt Bình from the Tien-T”ai 
Meditation Sect. It was rebuilt in 1960. Since 
1954, the pagoda has been chosen as the School of 
Buddhist Studies of Vietnam Buddhist Sangha 
Assoclaton. The course has been opened per 
annum In Summer and Winter to train monks and 
nuns as Heads as well as Buddhist Dharma 
propagators. The pagoda has kept lots of wooden 
statues of Amitabha Buddha, Lord Buddhaˆs Holy 
Bính, Avalokitesvara Bodhisattva, Mahasthama 
Bodhisatva, Yama of Hell and Dharma 
Guardians. All of these statues were created In the 
1960s—Tên của một ngôi chùa nổi tiếng nằm 
trong quận 10, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa do Hòa Thượng Đạt Bình, dòng Thiển 
Thiên Thai, khởi công xây dựng từ năm 1945. 


Chùa được trùng tu năm 1960. Từ năm 1954, chùa 
được chọn làm Phật Học Đường của Giáo Hội 
Tăng Già Việt Nam, mỗi năm đều mở hai khóa 
Hạ và Đông để đào tạo Tăng tài. Chùa có nhiều 
pho tượng bằng gỗ được tạc vào khoảng thập niên 
60, như tượng của Phật A Di Đà, tượng Phật Thích 
Ca Đản Sanh, tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại 
Thế Chí Bồ Tát, tượng Diệm Ma Vương, tượng 
Hộ Pháp. 

Phap Thong Thien Hy Zen Master: Thiền Sư 
Pháp Thông Thiện Hỷ—Zen Master Pháp Thông 
Thiện Hỷ—A Vietnamese Zen Master from South 
Vietnam. He was the Dharma heir of the thirty- 
sixth generaton of the T”ao-T”ung Zen Sect. 
Probably in I733, he built Long Ấn Temple on 
Mount Long Ẩn, in Phước Long province. He 
spent most of his lie to revive and expand 
Buddhism In the South. After he passed away, to 
honor him, his disciples built his stupa at the ripht 
front of the Temple—Thiền Sư Việt Nam, quê tại 
Nam Việt. Ngài là Pháp tử đời thứ 36 dòng Thiển 
Tào Động. Ngài khai sơn ngôi chùa Long Ẩn trên 
núi Long Ấn, tỉnh Phước Long, có lẽ vào năm 
1733. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và 
hoằng hóa Phật giáo tại Nam Việt. Sau khi ngài 
thị tịch, đệ tử xây tháp và thờ ngài ngay trước 
chùa. 

Phap Thuan Zen Master: Thiền sư Pháp 
Thuận (914-990)—Zen Master Pháp Thuận (914- 
990)—Zen master Pháp Thuận, a Vietnamese Zen 
master, born ¡in 914 in North Vietnam. He left 
home since he was very young. Later he received 
precepts from Zen Master Long Thọ Phù Trì and 
became the Dharma heIr of the tenth lineage of 
the Vinitaruci Sect. He was always Invited to the 
Royal Palace by King Lê to discuss the natlonal 
poliical and foreign affatrs. King Lê always 
considered him as the Natonal Teacher. He 
passed away in 990 A.D. at the age of 76—Thiển 
sư Việt Nam, sanh năm 914 tại Bắc Việt. Sư xuất 
gia từ thuở còn rất nhỏ, sau thọ giới với Thiển sư 
Long Thọ Phù Trì và sau đó trở thành Pháp tử, đời 
thứ mười của dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Vua Lê 
thường mời sư vào triều bàn việc chánh trị và 
ngoại giao và xem sư như là Quốc Sư. Sư thị tịch 
năm 990, thọ 76 tuổi. 


3396 


Pharusavaca (p): Harsh speech—Lời nói thô lỗ 
cộc cằn—Nói lời hung dữ—See Harsh speech. 
Phase: Transformation—Biến tướng. 

Phassa (p): Spars(h)a (skt)——Xúc—Contact—The 
mental Impression from confact with sense- 
objects—Xúc, một tâm sở phát sanh khi tâm tiếp 
xúc với đối tượng—One of the twelve Nidanas. 
Phassarammana (p): Xúc trần—- The tactille 
object—The medium or quality of touch, one of 
the six gunas—Một trong lục trần, thân căn tiếp 
xúc với cảnh (trần), làm huyễn hoặc ý thức của 
con người đến mức làm nhơ bẩn cả chân tính 
(trần). 

Phassa (p): Xúc —The wood “phassa” is derived 
from the verb “phusati,” meaning “to touch,” 
however, contact should not be understood as the 
mere physical Iimpact of the obJect on the bodily 
faculty. It 1s, rather, the mental factor by which 
conscIousness mentally touches the obJect that has 
appeared, thereby Initiating the entire cognitive 
even—Theo Vi Diệu Pháp của Tỳ Kheo Bồ Đề, 
từ “Phassa” lấy từ động từ “phusati,” có nghĩa là 
xúc chạm; tuy nhiên, không nên hiểu chỉ là sự xúc 
chạm vật lý suông vào một vật thể hay thân. Xúc 
còn phải được hiểu như là một yết tố tinh thần. 
Phat Bao Temple: Chùa Phật Bảo—Name of a 
pagoda located in Tân Bình district, Saigon City, 
South Vietnam. It was built in 1965 and had three 
successors. The first Head was Most Venerable 
Giới Nghiêm. At present, Phật Bảo Pagoda ¡s the 
reception place for Buddhist monks and nuns from 
Cambodia, Laos, and Thailand, belonging to the 
Theravada School. In the front yard of the pagoda 
stands Phật Bảo stupa, 11.55 meters hiph. On its 
top sfory are adored Buddha”s relics brought by 
Most Venerable Giới Nghiêm from the sixth 
International Congress of Collecting the Buddhist 
Tripitakas, held in Burma in 1961 (the 2,505” year 
of Buddhist calendar)—Tên một ngôi chùa thuộc 
Hệ phái Nam Tông, tọa lạc trong quận Tân Bình, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được 
xây vào năm 1965, đã trải qua ba đời trụ trì. Vị trụ 
trì đầu tiên là Hòa Thượng Giới Nghiêm. Hiện 
nay chùa là điểm tiếp đón chư Tăng Ni từ các 
nước Miên, Lào, và Thái Lan. Sân chùa có ngôi 
tháp Phật Bảo cao 11.5 mét. Ở đỉnh tháp có tôn trí 
xá lợi Phật được Hòa Thượng Giới Nghiêm mang 


về từ Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần thứ sáu tại 
Miến Điện 1961 (nhằm Phật lịch 2.505). 

Phat Tiỉch Tong Lam Temple: Phật Tích Tòng 
Lâm——Name of a recently built pagoda, located in 
Phước An village, Long Thành district, Biên Hòa 
province, South Vietnam. It was built in 1962 by 
Most Venerable Thích Nhật Minh, on the land of 
more than two hectares In area. Most Venerable 
Nhật Minh entered the monkhood at Linh Sơn 
Pagoda 1n Saigon (Cũy. The statue of 
Avalokitesvara Bodhisattva with a willow branch 
in one hand, 12 meters high, built in 1963, placed 
1n the center of a lotus pond, 200 meters from the 
three-entrance gate. Behind the lotus pond 1s the 
Maimn Hall of Phật Tích Tòng Lâm, built in 1963, 
following the Hindu-Islam architectural style. 
According to the documentfs of the pagoda, the 
group of skill-maisons whose chief was Nguyễn 
Văn Ba living in Sóc Trăng province confinued to 
build Phật Tích Pagoda after building Tây An 
Pagoda ¡in Châu Đốc ¡in 1958 when Most 
Venerable Thế Mật headed the pagoda. The 
of Sakyamun Buddha, Manjusri 
Bodhisattva are worshipped in the Main Haill. In 
the center of the Main Hall stands the precious 
sfatue of one-thousand-arm and one-thousand-eye 
Avalokitesvara Bodhisattva, the statue was cast In 
Giác Hải Pagoda in Saigon City. There ¡s also the 
trimty stupa for Buddhist devotees, built by Master 
Ba from Sóc Trăng province. The stupa 1s 27 
meters hiph, located on the left side of the 
pagoda—Tên của một ngôi chùa tân lập tọa lạc 
trong làng Phước An, huyện Long Thành, tỉnh 
Biên Hòa. Chùa được Hòa Thượng Thích Nhật 
Minh khai sáng vào năm 1962 trên một khu đất 
diện tích hai mẫu. Từ cổng chùa vào khoảng 200 
mét là một hồ sen, giữa có đặt bảo tượng Bồ Tát 
Quán Âm tay cầm nhành dương, tượng cao 12 
mét, được thực hiện năm 1963. Sau hồ sen là ngôi 
chánh điện Phật Tích Tòng Lâm, được xây năm 
1963 theo kiến trúc Ấn Hồi. Theo tài liệu của 
chùa thì cánh thợ của ông Nguyễn Văn Ba ở Sóc 
Trăng sau khi xây chùa Tây An ở Châu Đốc năm 
1958, dưới thời Hòa Thượng Thế Mật trụ trì, đã 
tiếp tục về Biên Hòa xây dựng ngôi Phật Tích 
Tòng Lâm. Chánh điện thờ Tam Thế Phật Thích 
Ca, Văn Thù và Phổ Hiển. Giữa chánh điện có 





Sfafue 





3397 


đặt bảo tượng Quán Âm ngàn tay ngàn mắt, được 
đúc tại chùa Giác Hải, thành phố Sài Gòn. Chùa 
cũng có tháp Tam Bảo cao 27 mét do nhóm thợ 
Ba Miên ở Sóc Trăng lên xây để cốt của những vị 
Phật tử thuần thành. 
Phat Y Linh Nhac Zen Master: Thiền Sư Phật 
Ý Linh Nhạc (1725-1821)—A Vietnamese Zen 
master, probably from Trấn Biên (now Bà Rịa). 
He received precepts with Most Venerable Thành 
Đẳng Minh Lương at Đại Giác Temple ¡in Biên 
Hòa. In 1752, he rebuilt Đại Giác small temple 
and renamed it “Từ Ân.” It is said that Lord 
Nguyễn Vương sfayed at this temple. In 1822, 
King Minh Mạng offered it a board entiled 
“Royal Recognized Từ Ân Temple.” He spent 
most of his life In the South to revive and expand 
Buddhism. He passed away in 1821—Thiển sư 
Việt Nam, có lẽ quê ở Trấn Biên, bây giờ là Bà 
Rịa. Ngài thọ cụ túc giới với Hòa Thượng Thành 
Đẳng Minh Lương tại chùa Đại Giác tại Biên 
Hòa. Vào năm 1752, ngài trùng tu chùa Đại Giác 
và đổi tên là “Từ Ân.” Người ta nói rằng Chúa 
Nguyễn Vương đã từng trú ngụ tại chùa nầy. Năm 
1822, vua Minh Mạng ban tặng bản “Sắc Tứ Từ 
Ấn Tự.” Ngài Phật Ý đã sống phân lớn cuộc đời 
ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật Giáo tại miễn 
Nam Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1821. 
Pheasant saved by the fire-god: Trĩ Cứu Lâm 
Hỏa—The pheasant which busied itself in putting 
out the forest on fire and was pitied and saved by 
the fire-god—Chim trĩ đang bận rộn dập tắt lửa 
rừng, nên được thần lửa thương xót và cứu độ (ý 
nói muốn được chư Phật thương xót cứu độ, thì 
trước hết tự mình phải cứu lấy mình, phải tự mình 
đập tắt những ngọn lửa dục độc hại nơi chính 
mình trước đã). 
Phenomena (n): Artha or Vastu (skÙ—Hiện 
Tượng Tướng—Ït 1s also practice or thing, affarr, 
matfer in contrast with theory, or the underlying 
pinciple. There are three forms of all 
phenomena—Sự là thực tập, sự việc, công việc, 
vấn để, hay giáo pháp căn bản. Có ba tướng hữu 
v—See  Dharma of all 
phenomena. 
Œ)_ Artha (sk0. 
1) Phenomena 1n contrast with NÑoumena: “Sự” 
hay các pháp hữu vi do nhân duyên sanh ra, 


and Three forms 


2) 


qI) 
Ù) 


2) 


3) 


đối lại với “Lý” hay các pháp vô vi xa la 
khỏi mọi nhân duyên sanh ra. 

“Practice” or the thing, affarr, matfter, in 
contrast with “Theory” or the underlying 
principle: “Thực hành” đối lại với “Lý 
thuyết”. 

Vastu (sk): 

Vatsu means a particular obJect discriminated 
by the mind, but 1t may also desipnate 
ultimate reality conceived as an object of 
transcendental intuition: Vatsu nghĩa là một 
đối tượng đặc thù được cái tâm phân biệt, 
nhưng nó cũng có thể chỉ thực tính tối hậu 
được quan niệm như là một đối tượng của trực 
giác siêu viỆt. 

Vatsu means “a matfer, 
happening,” or “an existing thing.” However, 
1s øeneral meaning is “an event.” Buddhists 
do not believe 1n the reality of an individual 
existence, for there is nothing In our world of 
experience that keeps 1s Identity even for a 
moment; If 1s subJect to constant change. The 
changes are, however, imperceptively gradual 
as far as our human senses are concerned, and 
are not noticed until they pass through certain 
síapes of modification. Human sensibility 1s 
bound up with the notion of tIme-dIvisions; 1t 
translates time Into space; a succession of 
evenfs Is converted info a spatial system of 
1ndividual realities: Sự có nghĩa là sự việc, là 
cớ sự xãy ra, hay là một vật hiện hữu, nhưng 
nghĩa thông thường vẫn là “sự việc.” Phật tử 
không tin tưởng vào thực tại của những hiện 
hữu cá nhân vì kinh nghiệm cho biết không có 
øì tồn tại được dù chỉ trong chốc lát. Tất cả 
đều biến đổi, lần hồi, chầm chậm, nên lâu 
ngày châầy tháng ta mới nhận ra. Cảm giác 
của ta gắn liền với ý niệm thời gian và đo 
bằng không gian, cho nên mọi sự việc tiếp 
nối diễn ra trong thời gian đều chuyển thành 
một chuỗi thực tại cá biệt trong không gian. 
“Vastt” ordinarilly means “an event,” “a 
happening,” but according Buddhist 
philosophy, “Vastu” means “the individual,” 
“the particular,” “the concrete,” “the monad.” 
“Vastu” always 
“noumenon.” 


33 & 


an event,” or “a 


{O 


33c 


stands  contrasded to 


“Vastu” is distinction and 


discrimination, and “noumenon” is  non- 


3398 


distinction and non-discrimination. In regular 
Buddhist terminolosy, 
corresponds to Sunyata, Void or Emptiness, 
while “Vastu” 1s form: “Sự” theo nghĩa thông 
thường là sự việc, là cơ sự, nhưng theo Phật 
giáo, “sự” có nghĩa là cái cá thể, cái đị biệt, 
cái cụ thể, cái đơn thể. Sự luôn đối lập với lý 
và đi đôi với lý thành “sự lý.” Sự thì sai biệt 
và phân biệt, còn lý thì vô sai biệt và vô phân 
biệt. Theo nghĩa thông thường trong đạo Phật, 
lý tức là “không,” và sự tức là “sắc.” 
Phenomena can conceal the substance: Sự có 
thể che dấu lý—See Ten doors of connection 
between noumena or substance and phenomena. 
Phenomena can disappear in the substance: 
Form is unreal—Sự biến mất trong lý—See Ten 
doors of connection between noumena or 
substance and phenomena. 
Phenomena can reveal the substance: Sự phô 
bày lý—See Ten doors of connection between 
noumena or substance and phenomena. 
Phenomena are combinations of elemenfs 
Hợp— 
without 


“noumenon”” 


without permanen(t reality: Giả 
Phenomena,  empirical 
permanent reality Hiện tượng tùy theo nhân 
duyên mà giả hòa hợp, là sự phối hợp của các yếu 
tố, chứ không có thực thể (hòa hợp ắt phải có ly 
tán, đó là sự hòa hợp nhứt thời chứ không vĩnh 
cửu). 

Phenomena depend on the substance for ifs 
existenee: Sự tùy thuộc vào lý mà tổn tại—See 
Ten doors of connecton between noumena or 
substance and phenomena. 

Phenomena ïs not the whole substance: Sự 
không phải là lý —See Ten doors of connection 
between noumena or substance and phenomena. 
Phenomena and noumena: Sự và lý. 

l1) The manifold forms of things exist, but things, 
being constructed of elements, 
reality: Những sự vật hay hiện tượng bày ra 
trước mắt ta thì gọi là 'hữu,` nhưng thực chất 
của nó lại là “không'. 

Activty and prineple or the absolute; 
phenomena ever change, the underlying 
prnciple, being absolute, neither change nor 
acts, It 1s the bhutatathata: Pháp hữu vi hay 


combinations 


have no 


2) 


hiện tượng do nhân duyên sanh ra và pháp vô 
vi không do nhân duyên sanh ra, tuyệt đối, 
không thay đổi vì nó là chơn như bất biến. 
3) Practice and theory: Thực hành và lý thuyết. 
Phenomena and noumena are identical: Bất 
Nhị —See Advita and Phenomena and reality are 
1dentical. 
Phenomena with phenomena: As wave with 
wave—Sự sự viên dung—See Three kinds of 
unIty. 
Phenomena (is ° always) present with 
subsfance: Sự luôn đi với lý—See Ten doors of 
connection between noumena or substance and 


phenomena. 
Phenomena (that is) produced by causative 
action: Nhất Thiết Pháp Hữu Vi—AII 


phenomena—Everything that is dynamic, not 
stac——Tất cả pháp sanh diệt. 

Phenomena and reality are identical: Tức Sự 
Nhi Chân—Approximates to the same meaning 
that phenomena are identical with reality, I.e. 
water and wave—Sự và lý vốn không hai (ở sự 
tướng nông cạn đã có đây đủ cái chân lý sâu sắc 
và huyền diệu), như nước và sóng—§ee Advita. 
Phenomena is the substance: Sự chính là lý— 
See Ten doors of connection between noumena or 
substance and phenomena. 

Phenomena with subsfance: As waves and 
wate—Sự lý viên dung—See Three kinds of 
unIty. 

Phenomena and their underlying principles 
are identfical: Tức sự tức lý The identity of 
phenomena with their underlying principle, i.e. 
spirit and body are a unity—Sự giống nhau giữa 
sự và lý, như thân không ha tâm—See Advita and 
Phenomena and reality are identical. 

Phenomena are totally empty: Chư Pháp Giai 
Không—AII things and phenomena are totally 
empty. All things are produced by causes and 
accessory conditions have no reality, a doctrine 
diferently ¡nterpreted ¡1n different schools of 
Buddhism—Hết thảy chư pháp đều không có thực 
tính, chúng do nhân duyên mà sanh ra. Giáo 
thuyết về “không” này nhiều trường phái Phật 
giáo giải thích khác nhau. 


3399 


Phenomenal acfivifies: Sự Tạo —According to 
Tlen-T”ai there are 3,000 underlying facfors or 
principles giving rise to the 3,000 phenomenal 
activiies—Lập thuyết của tông Thiên Thai về 
3000 tính cụ. 

Phenomenal defilement: Defilement of the 
passions—Trần cấu —-Material defilement; the 
defilement of the passions—Tên gọi chung của 
phiền não (cảnh trần nhơ bẩn nhập vào căn làm 
cho thân tâm nhơ bẩn mà gây nên phiền não). 
Phenomenal đdharmakaya: Sự pháp thân— 
Hiện tượng Pháp thân để tu tập Giới Định Tuệ— 
See TWwo kinds of dharma-body (dharmakaya) (E). 
Phenomenal ego: Giả ngã. 

Phenomenal existence: Hữu—One of the three 
affluences that feed the stream of mortality or 
transmigraton—Một trong ba lậu hoặc nuôi 
dưỡng dòng tử luân hồi—See Three 
affluences. 

Phenomenal fire: Sự hỏa —Phenomenal fire, in 
contrast with natural fire (tánh hỏa)—Sự hỏa đối 
lại với “tánh hỏa.” 

Phenomenal funcfion: Sự vận hành của các 
hiện tượng—Theo Đức Phật, thông hiểu sự vận 
hành của các hiện tượng rất ư là quan trọng trong 
tiến trình tu tập của Phật tử. Cũng theo Đức Phật, 
dữ kiện kinh nghiệm được chia thành hai phần, 
phần khách quan và phần chủ quan. Nói cách 
khác, đó là mọi sự mà chúng ta nhận thấy chung 
quanh chúng ta và chính chúng ta, người nhận 
thức chủ quan. Đức Phật luôn phân tích những dữ 
kiện kinh nghiệm thành những thành phần hay 
yếu tố khác nhau. Thành phần căn bản nhất của 
những thành phần này là ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức). Đức Phật phân tích kinh nghiệm ra 
thành từng phân giống như khi chúng ta tháo một 
cỗ xe ra thành bánh xe, trục xe, sườn xe, vân 


sanh 


vân..., để từ đó chúng ta hiểu biết thêm về sự vận 
hành của các hiện tượng —According to the 
Buddha, a thorough understanding of the 
phenomenal function 1s extremely Important 1n the 
Buddhist cultivation process. Also according to the 
Buddha, the data of experlence are divided Into 
two componenis, the objective component and the 
subJective one. In other words, the things we 
perceive around us, and we ourselves, the 
subJective perceivers. The Buddha always 


analyzes the facts Of experlence inftO varilous 
components or factors. The most basic of these 
components are the five agpregates (form, feeling, 
perception, voliion and consciousness). He 
analyzes experience and breaks It down Info Its 
componenfs Just as we disassemble a chariot Into 
the wheels, the axle, the body, and so forth... so 
that we can gain a better Idea of how these 
phenomena function. 

Phenomenal  hindrances Sự chướng— 
Hindrances that prevent cultivators from enfrying 
into Nirvana, such as desire, lust, etc— Những 
chướng ngại làm cần trở hành giả đi vào Niết Bàn 
như ham muốn, dục vọng, vân vân—See Two 
hindrances. 

Phenomenal identity: Tương Tức—Phenomenal 
1dentity, I.e. the wave Is water and water 1s the 
Wave; Or maffer is just the Immaterial, the 
immaterial is just matter—Sự tương tức của vạn 
hữu, như sóng tức là nước, nước tức là sóng, hay 
sắc tức là không không tức là sắc (hai gương chiếu 
vào nhau và hòa nhập vào nhau thì không phải là 
tương tức). 

Phenomenal  meditaton: Sự quán—The 
meditation of external forms—Quán sát hình thức 
bên ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà 
sanh diệt—See of 
medifaftion. 

Phenomenal and noumenal are idenfical: 
Hữu Không Bất Nhị—The 
Immaterial are identical the 
expresses the noumenal and 
contains the phenomenon—Sự lý tương đồng, sự 
diễn tả lý và lý hàm chứa sự —See Non-duality. 
Phenomenal radiance of Buddha: Hiện Khởi 
Quang—The light in temporary manIfestatlons— 
The phenomenal radiance of Buddha which shines 
out when circumsfances requrre 1t, as contrasted to 
his noumenal radiance which 1s constan—Hào 
quang bên ngoài của Phật (tùy theo hoàn cảnh 
bên ngoài), đối lại với thường quang của Phật. 
Phenomenal realm: Sự pháp giới hay hữu vi 
pháp giớ—See Four dharma realms, and Five 
forms of dharmadhatu. 

Phenomenal space: Active space—Hữu Vi Hư 
Không—Active space which is differentiated and 
limited, and apprehended by sight—Hư không có 


Two universal bases 


materiaal and 
phenomenal 


the noumenon 


3400 


phân hạn, có sinh diệt, thuộc về thứ mà mắt có 
thể nhìn thấy được—See Two kinds of space. 
Phenomenal things: Giá danh hữu—One of the 
three kinds of existence, things which exist only in 
name, 1.e. all things are combinations of other 
things and are empirically named——Một trong tam 
hữu, mọi vật hiện hữu nhờ sự phối hợp của các 
vật khác và chỉ là gọi tên theo lối kinh nghiệm 
(như bốn thứ sắc, thinh, hương, vị, xúc, nhân 
duyên hòa hợp với nhau để thành một cái gì đó 
trong một thời gian hữu hạn rồi tan hoại, chẳng 
hạn như sữa bò, kỳ thật là do bốn thứ ấy duyên 
hợp mà thành, chứ không bao giờ có cái tự thể 
của sữa)—See Three sfates of mortal existence 
(A). 

Phenomenal world: 
Phenomenal existence—Cảnh giới tướng—Sự 
pháp giớ—The phenomenal world, phenomenal 
©xistence, one of the four dharma-realms. The 
external, or phenomenal world, the third aspect 
referred to in the Awakening of Faith—Sự pháp 
giới, một trong bốn pháp giới. Còn gọi là Hiện 
Tướng hay Hiện Thức, một trong tam tế để cập 
trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, nghĩa là thế giới 
hiện tượng bên ngoài. **See Three subtle 
conceptions and Four dharma realms. 
Phenomenal world is neither becoming nor 
passing: Thế Đế Bất Sinh Diệt—Ordinary 
worldly postulates that things are permanent, as 
contrasted with the doctrine of Impermanence 
advocated by Hinayana; both posiions are 
confroverted by T”ien-TI”ai which holds that the 
phenomenal world 1s neither becoming nor 
pAassing, but ¡is an aspect of eternity—Thế đế 
chẳng sanh chẳng diệt. Phàm phu cho rằng sự 
tướng thế đế là thường trụ nên chấp trước, ngược 
lại nhị thừa cho rằng thế đế vô thường mà chán 
ghét. Cả hai đều bị tông Thiên Thai gạt bỏ, tông 
nầy cho rằng chư pháp thực tướng có đủ đầy lý 
bất sanh bất diệt. 

Phenomenal world and Prajna: Cảnh Giới 
Bát Nhã—External world prajna, or wisdom of all 
things; prajna 1s subjective all things are 1fs 
objective—Tất cả chư pháp đều là cảnh giới của 
Bát Nhã; Bát Nhã là trí năng duyên, chư pháp là 
cảnh sở duyên. 


External world— 


Phenomenal world ïs said to be as a dream 
or illusion: Thế giới hiện tượng được cho là 
mộng  huyễn—§ee that 
independently cause the manifestation of the 1deal 
world (B). 

Phenomenal world is said to be as shadow 
or image: Thế giới hiện tượng được coi là bóng 
mờ hay ảnh—See that 
independently cause the maniIfestation of the 1deal 
world (B). 

Phenomenalism (n): Thật Tướng Luận—Chủ 
nghĩa hiện tượng —The concept that the world 1s 
Immanent in one moment of thought is the 
philosophy of Iimmanence, phenomena being 
1dentical with conscIous action. It may be called 
“phenomenology,'` each phenomenon, matter or 
mind, expressing Its own principle or nature—Cho 
rằng nhận thức con người chỉ liên hệ vào biểu 
tượng hay hiện tượng chứ không liên hệ vào bản 
thân. Quan niệm cho rằng thế giới tiềm tàng trong 
một khoảnh khắc của tư tưởng, là triết học nội tại 
thể, thì hiện tượng và tác động của tâm là một. Ta 
có thể gọi là “Hiện tượng luận,” nhưng theo thuật 
ngữ, nên gọi là “Thật tướng luận,” mỗi hiện tượng 
tâm hay vật, tự biểu lộ lý tánh hay bản tánh của 
chính nó. 

Phenomenon (n): Hiện tượng—Giả Hữu—Hiện 
Tượng. 


Ten theorles 


ảo Ten theories 


1) All phenomena: Mọi hiện tượng. 

2) Mindless phenomena: Những hiện tượng vô 
tâm. 

3) Material phenomena: Hiện tượng vật chất 


Mental phenomena: Hiện tượng tinh thần. 
Natural phenomena: Hiện tượng tự nhiên. 

The phenomenal which no more exists than 
turfle”s haIr or rabbifs horns: Các pháp hay 
hiện tượng do nhân duyên sinh ra, như bóng 
hoa trong nước, hay ánh trăng nơi đáy giếng, 
không có thực tính. Tuy không có thực tính, 
lại không phải là pháp hư vô. Sự hiện hữu của 
chư pháp chỉ là giả hữu, nếu không muốn nói 
là không hơn gì sự hiện hữu của lông rùa 
sừng thỏ. 

Phenomenon and noumenon: Activiy and 
pñnciple—Practice and theory—Hiện Tượng Và 
Thực Thể—The phenomena ever change, the 
underlying principle, being absolute, neither 


3401 


changes nor ac(s. lt is the bhufatathata. According 
to the T”1en-T”ai Sect, the true state or noumenon 
can be realized only through phenomena. In the 
second chapter of the Lotus Sutra, It 1s said: 
"Wha“ the Buddha has accomplished is the 
dharma foremost, rare and ¡inconceivable. Only 
the Buddhas can realize the true sfate of all 
dharmas; that 1s to say, all dharmas are thus 


formed, thus-natured, thus-substantiated, thus- 
caused, thus-forced, thus-activated, thus- 
circumstanced, thus-effected, thus-remunerated 


and thus-beginning-ending-completing.” Through 
these manifestatilons of Thusness or phenomena 
the Nay, 
manifestatons are the true state. There Is no 
noumenon besides phenomenon; phenomenon 
1(self 1s noumenon—Sự và lý. Theo tông Thiên 
Thai, thực tướng hay thực thể chỉ được thể nhận 
qua các hiện tượng. Chương hai của Kinh Pháp 
Hoa nói: “Những gì Đức Phật đã thành tựu là 
pháp tối thượng, hy hữu, và khó hiểu. Chỉ có chư 
Phật mới thấu suốt được thực tướng của tất cả các 
Pháp, tức là tất cả các pháp đều như thị tướng, 
như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, 
như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị 
bản mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện nầy của 
những hiện tượng hay của chân như, chúng ta thấy 
được thực tướng. Đúng hơn, những biểu hiện nầy 
tức là thực tướng. Không có thực thể bên ngoài 
hiện tượng, chính nơi hiện tượng là thực thể. 

Phi Lai Temple: Phi Lai Tự—Name of a temple 
located in Ba Chúc village, Tri Tôn district, Châu 
Đốc province, about 4 miles from Vietnamese 
Cambodian border. It was builtin 1877. During the 
movement of Buddhist development in Vietnam 1n 
the 1920s, the temple was one of the Buddhist 
schools in Southern Vietnam which formed many 
talented monks. Most Venerable Chí Thiển, Head 
of the temple, was the founder of the South 
Vietnam Buddhist Research Associatlon—Tên 
một ngôi chùa tọa lạc trong xã Ba Chúc, huyện 
Tri Tôn, tỉnh Châu Đốc, cách biên giới Việt Miên 
khoảng 4 dậm. Chùa được xây dựng năm l§7?. 
Trong phong trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam 
vào thập niên 1920, chùa là một trong các trường 
Phật học ở miền Nam đã đào tạo nhiều vị Tăng 
lỗi lạc. Hòa Thượng Chí Thiên, vị trụ trì chùa, 


W€ CAI sS€C truc sfafe. these 


cũng là người sáng lập ra Hội Nam Kỳ Nghiên 
Cứu Phật Học. 

Philantropic (a): Nhân ái —Từ tâm. 
Philanthiropy (n): Bác ái—Từ 
Philanthropical (a). 

Philosopher (n): Triết gia. 
Philosophical (a): Thuộc về triết học. 
Philosophical attitude: Thái độ triết lý. 
Philosophical setting: Môi trường triết học. 
Philosophical system: Giáo Lý—Giáo Lý Căn 
Bản—Doctrine—Dogmas—The fundamental 
teachngs (princIiples) of a religion, the 
fundamenrtal teachings of the Buddha, ¡.e. the four 
truths, the twelve nidanas, the eighfold noble 
truth—Đạo lý căn bản của tôn giáo. Những lời 
thuyết pháp và những huấn giới của Đức Như Lai 
như Tứ Diệu Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, và Bát 
Thánh Đạo. 

Philosophical teaching: Lý môn. 
Philosophical theology: Triết lý thần học. 
Philosophy (n): Triết học. 

Philosophy of noumenal and  phenomenal: 
Tánh Tướng Học—Môn triết lý thuyết minh về 
tánh và tướng của Đại Thừa—The philosophy of 
the nature of things. 

Philosophy of science: Triết học về khoa học. 
Phoenix (n): Chim phượng hoàng. 

Pho Tỉnh Zen Master: Thiền Sư Phổ Tịnh— 
Zen Master Phổ Tịnh, a Vietnamese monk from 
Thượng Phước, North Vietnam. He left home to 
follow Most Venerable Phúc Điền when he was 
very young. Later, he received precepts with Zen 
Master Tường Quang and became the Dharma 
herr of the forty-third generation of the Linn Chih 
Zen Sect. He spent most of his life to expand the 
Buddha Norh Vietnam. His 
whereabout and when he passed away wWere 
unknown—Thiển sư Phổ Tịnh, quê ở Thượng 
Phước, Bắc Việt. Khi còn rất nhỏ, ngài xuất gia 
với Thiền sư Phúc Điển, nhưng về sau thọ giới với 
Thiển sư Tường Quang và trở thành Pháp tử đời 
thứ 43 dòng Lâm Tế. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài 
hoằng pháp tại miền Bắc Việt Nam. Ngài đi đâu 
và thị tịch hồi nào không ai biết. 

Photograph (n): Ảnh—Picture—lImage. 


thiện— 


OT 


Dharma ¡n 


3402 


Photolithigraphy (n): Ảnh ấn. 

Photo map: Ảnh đồ. 

Phra: Trưởng lão—A Thai term for “elder.” Its 
equivalent to the Pali term “Thera,” given to 
monks who have been ordained at least twenty 
yeas and who have passed a  sfandard 
examination in Pal—Từ ngữ Thái dùng để chỉ 
một vị “trưởng lão.” Từ này tương đương với từ 
Pali “Thera,” được ban cho một vị Tăng sau khi 
thọ đại giới ít nhất 20 năm và vị đã đậu kỳ thi tiêu 
chuẩn về tiếng Pali. 

Phrenology (n): Thuật bói đầu (xem kích thước 
của đầu người để đoán tương lai hậu vận). 

Phuc Dien Zen Master: Thiền sư Phúc Điển— 
A Vietnamese Zen master from Hà Đông, North 
Vietnam. He had the credit of preserving a lot of 
Vietnamese Buddhist history materials. He stayed 
most of his life at Liên Tông Temple in Hanol to 
expand the Buddha Dharma. He was also the 
founder of Thiên Quang Temple at Mount Đại 
Hưng In Hanoi. Where and when he passed away 
were unknown—Thiển sư Phúc Điền, quê ở Hà 
Đông. Ngài là người có công trong việc bảo tổn 
sử liệu Phật Giáo Việt Nam. Ngài thường trụ tại 
chùa Liên Tông để hoằng pháp. Ngài cũng là 
người khai sơn chùa Thiên Quang trên núi Đại 
Hưng ở Hà Nội. Sau đó, không ai biết ngài đi đâu 
và thị tịch hồi nào. 

Phung Son Temple: Phụng Sơn Tự —Name of a 
famous ancient pagoda located In the Eleventh 
district, Salgon City, South Vietnam. It 1s also 
called Gò Pagoda. The pagoda was established by 
Most Venerable Liễu Thông ¡in the early 
nineteenth century. The Most Venerable Minh 
Tuệ rebuilt itin 1904. Next to the pagoda 1s a five- 
meter white apricot raised in 1909. At one time, 
Gò Pagoda was a beauty spot of Gia Định 
province. Recently, a group of archaeologists of 
Saigon City have found the remnants of a Hinduist 
ancient temple built 1,500 years ago, and buried 
deep underground. The temple symbolized the 
archiecturte of Founan Kingdom. The artistic 
wooden masferpleces conserved ¡in the pagoda 
pïimarily are round sfatues such as those of the 
Buddhas of the Three Periods, the Five Sages, 
efc.. 1904 1915 durng the 
reconstruction of the pagoda. In the Main Haill, 


cast from tO 


there are five statues of the FIive sages. The statue 
of Sakyamumi Buddha was cast riding a lion; that 
of MaJusri Bodhisattva riding a lion; Mahasthama 
sáatue siting on a níne-tusk elephant; 
Avalokitesvara Bodhisattva sfatue riding a tiger; 
and Samantabhadra Bodhisattva riding a unicorn. 
These sfatues are placed on a ruggedly carved 
sione pedestal—Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng, 
tọa lạc trong quận I1 thành phố Sài Gòn, Nam 
Việt Nam. Chùa còn có tên là Chùa Gò, được 
Hòa Thượng Liễu Thông xây vào đầu thế kỷ thứ 
19. Đến năm 1904, chùa được Hòa Thượng Minh 
Tuệ trùng tu. Bên cạnh chùa có cây bạch mai cao 
5 thước, được trồng từ năm 1909. Chùa khi xưa 
nổi tiếng là một thắng cảnh của tỉnh Gia Định. 
Gần đây một nhóm các nhà khảo cổ ở thành phố 
Sài Gòn đã tìm thấy dấu vết của một ngôi đền cổ 
Bà La Môn, đã chìm sâu dưới đất, được xây cách 
nay hơn 1.500 năm, với kiểu kiến trúc của vương 
quốc Phù Nam. Những tác phẩm nghệ thuật bằng 
gỗ vẫn còn được lưu giữ trong chùa, đặc biệt là 
các tượng Phật tròn, như bộ tượng tam thế, Ngũ 
Hiền, vân vân, được chạm trổ từ khoảng năm 
1904 đến năm 1915 trong giai đoạn trùng tu chùa. 
Trong Chánh điện có bộ tượng Ngũ Hiển, gồm 
năm tượng. Tượng Đức Phật Thích Ca cưỡi sư tử; 
tượng Văn Thù cưỡi sư tử; tượng Thế Chí cưỡi voi 
chín ngà; tượng Quán Âm cưỡi cọp; và tượng Phổ 
Hiển cưỡi lân. Các pho tượng được đặt trên đá 
chạm lởm chởm. 

Phuoc Dien Temple: Phước Điển Tự —Name of 
a temple located in Mount Sam, Châu Đốc town, 
Châu Đốc province, South Vietnam. Hang Temple 
1s a natural cave where the Main Hall and the 
Patriarch Hall were simply built by Ms. Thợ from 
1840 to 1845. In 1885, a government clerk named 
Thông and the local people rebuilt the temple. In 
1946, Most Venerable Nguyễn Văn Luận rebuilt ¡t 
again. Hang temple Is a beautiful complex of 
architecture. There one can find many natural 
caverns relating to legends and myths attractive to 
the pilgrims—Còn gọi là chùa Hang, tọa lạc tại 
núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh Châu Đốc, Nam 
Việt Nam. Chùa Hang là một hang đá thiên nhiên. 
Chánh điện và nhà hậu tổ do bà Thợ dựng lên từ 
năm 1840 đến 1845 bằng tre và lá đơn sơ. Đến 
năm 1885, ông Phán Thông ở Châu Đốc cùng 


3403 


nhân dân trong vùng dựng lại chùa. Năm 1946, 
Hòa Thượng Nguyễn Văn Luận đứng ra trùng tu 
ngôi chùa như hiện nay. Chùa Hang là một quần 
thể di tích có kiến trúc đẹp, nổi bậc nhất là các 
hang đá thiên nhiên với nhiều huyểễn thoại hấp 
dẫn khách thập phương. 
Phuoc Hai Temple: Phước Hải—Name of a 
famous anclent pagoda, located in the Flirst 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was called Đa Kao pagoda by the French. It was 
built by Liu-Ming, a Chinese Patriarch In the late 
nineteenth century and inaugurated in 1906. In the 
Maimn Haill, there are statues of the Emperor of 
Jade and other Deities as those of Cloud, Wind, 
Rain, Thunder, Lightning, and the Four Kings of 
Heaven. The statue of Sakyamuni Buddha ¡s 
worshipped ¡in the middle of the Main HallI—Tên 
của một ngôi chùa cổ tọa lạc trong quận nhất, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được 
một vị tổ người Hoa tên Lưu Minh xây vào cuối 
thế kỷ 19, và được khánh thành vào năm 1906. 
Trong Chánh điện có các tượng Ngọc Hoàng, các 
Thiên Thần, như Thần Mây, Thần Mưa, Thần 
Sấm, Thần Chớp, Tứ Thiên Vương. Giữa Chánh 
Điện thờ tôn tượng Đức Phật Thích Ca. 
Phuoc Hau Master: Hòa Thượng Phước Hậu— 
Most Venerable Phước Hậu, one of the most 
oufstanding disciples of Most Venerable Tâm 
Truyền (Tâm Truyền was a disciple of Diệu Giác; 
Diệu Giác was a disicple of Nhất Định). He was 
both a Zen master and a poet. lt was regrettable 
that now, affer so many changes, all that remains 
of his works Is merely a poem, as his last words 
imbued with Buddhist thouphts—Hòa Thượng 
Phước Hậu, một trong những đại đệ tử của Hòa 
Thượng Tâm Truyền. Ngài là một Thiển sư lại có 
khiếu làm thơ. Tiếc thay, qua bao biến cố, thơ văn 
của ngài bị thất lạc, chỉ còn lại bài thơ sau đây, di 
ngôn thấm nhuần đạo vị của ngài: 

Buddhist sutras are not few. 

MẸ learning cannot be said to be 

SafISfacfOFY Or pOOF. 

I have forgotten all, 

1t seems, now looking back. 

There only remains In my heart the word 

“SUCHNESS” 

Kinh điển lưu truyền tám vạn tư 


Học hành không thiếu cũng không dư, 

Năm nay tính lại chừng quên hết 

Chỉ nhớ trên đầu một chữ NHƯ! 
Phuoc Hoa Temple: Phước Hòa Tự—Name of a 
famous ancient pagoda located In the third district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was built 
a long time ago, with its anclent architectural style 
of South Vietnam's pagodas. In 1958, it was 
rebullt as 1t is seen today. Formerly, the pagoda 
funcioned as the office of South Vietnam 
Assoclaton of Buddhist Studies. lt was at this 
pagoda, the Buddhist flag was hung for the first 
tme on the occasion of the Congress of the 
Associatlon on February 24, 1952. On April first, 
1956, the second session of Congress of the 
Vietnam Buddhist Sangha organized 1fs opening at 
Phước Hòa Pagoda. In the Main Hall, there are 
three wooden statues of Sakyamuni Buddha, 
Yama of Hell, and One-thousand-arm and one- 
thousand-eye Avalokitesvara Bodhisattva. These 
sfatues were cast from 1960 to 1962. The sfatue of 
Sakyamumi Buddha 1s 2.5 meters high, 2 meters 
wide—Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng, tọa lạc 
trong quận ba, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa đã được xây dựng từ lâu lắm (không 
rõ niên đại) với kiểu kiến trúc cổ của các chùa 
miền Nam. Năm 1958, chùa được trùng tu theo 
kiến trúc như hiện nay. Trước đây chùa là trụ sở 
của Hội Phật Học Nam Việt. Ngày 24 tháng 2 
năm 1952, nhân ngày đại hội, lá cờ Phật giáo đầu 
tiên ở miền Nam được treo tại chùa. Ngày 1 tháng 
4 năm 1956, nhiệm kỳ hai đại hội Phật giáo cũng 
được triệu tập tại chùa Phước Hòa. Trong Chánh 
điện có ba tượng gỗ, tượng Phật Thích Ca, tượng 
Diệm Ma Vương, tượng Quán Thế Âm nghìn tay 
nghìn mắt, được tạc vào khoảng từ năm 1960 đến 
năm 1962. 
Phuoc Hue Master: Sư Phước Huệ—Name of 
an Important Vietnamese Buddhist leader in 
Australia and New Zealand, and current head of 
the Vietnamese Dnified Buddhist Congress In 
Australia and New Zealand. He 1s a founder of 
Vietnam Cultural Center in Sydney. Before 1975, 
Most Venerable Phước Huệ taught for many years 
at An Quang Pagoda, the pre-eminent Buddhist 
Center in South Vietnam—Tên của một Pháp Sư 
người Việt Nam tại Úc, vị lãnh đạo Phật giáo 


3404 


quan trọng tại Úc Châu và Tân Tây Lan. Ông còn 
là chủ tịch Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Úc 
Châu và Tân Tây Lan. Ông là người đã sáng lập 
ra Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam ở Sydney. 
Trước năm 1975, Hòa Thượng Phước Huệ là 
giảng sư trong nhiều năm tại Ấn Quang, một trung 
tâm Phật giáo nổi bậc của miền Nam Việt Nam 
thời bấy giờ. 

Phuoc Hung Temple: Phước Hưng Tự—Name 
of a famous ancient pagoda located in Sa Đéc 
town, Sa Đéc province, South Vietnam. The 
pagoda was built in 1838 by Most Venerable Minh 
Phúc. It has a rather distinctive architecture. Ïfs 
Main Hall 1s a rectangular building, 19.5 meters 
long, l4 meters wide, the top of which 1s 
decorated in Chinese pagoda”s style. The Main 
Haill 1s arranged solemnly. Here stands the old 
sfatue of Amitabha Buddha made of clay and 
gilded. There are also an anclent drum made in 
1828, 1.4 meters in width and 0.90 meter in 
diameter and a horizontal board elaboratedly 
gilded and engraved. In the middle of the board, a 
leaf of Bo-tree was carved, on which are three 
Chinese characters “Phước Hưng Tự 1882.” On 
both sides of the board are respectively the words 
Lạc Hoa and Thịnh Hoa. The pagoda has also 
conserved many wooden pIeces on which a lot of 
Sutras were wriften. The dimension of every piece 
1s 20 by 13 by 3 centimeters. The names of these 
are Kshigarbha, Vajrachedika, PraJna 
Paramita, etc.—Tên của một ngôi tự viện cổ nổi 
tiếng, tọa lạc trong thị xã Sa Đéc, tỉnh Sa Đéc, 
Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng Minh 
Phúc khởi công xây cất năm 1838. Chùa có lối 
kiến trúc khá đặc sắc. Chánh điện hình chữ nhật 
đài 19 mét 5, rộng I4 mét, trên nóc trang trí theo 
kiểu của người Trung Hoa. Bên trong chánh điện 
được tôn trí trang nghiêm. Ở đây có một pho 
tượng Phật A Di Đà cổ bằng đất thếp vàng; một 
chiếc trống cổ khắc năm 1828 có bể ngang 1 mét 
4, đường kính 90 phân, và bức hoành sơn son thếp 
vàng chạm trổ công phu, ở giữa có chạm chiếc lá 
Bồ Đề có ghi ba chữ Hán: “Phước Hưng Tự 1882,” 
hai bên là hai bản Lạc Hoa và Thạnh Hoa khắc 
năm 1846. Chùa hiện còn lưu giữ nhiều bản kinh 
khắc gỗ chữ Hán hai mặt, mỗi tấm bề ngang 20 
phân, dọc 30 phân, dầy 3 phân, khắc các bộ kinh 


Sufras 


Địa Tạng, Kim Cang, Phổ Môn, Bát Nhã, vân 
vân. 

Phuoc Lam Temple: Phước Lâm Tự —Name of 
an anclent pagoda, located in Vũng Tàu Chịy, 
South Vietnam. It was built 200 years ago, and has 
been rebuilt many times. The last time I( was 
rebuilt was In 1956. There 1s a sfatue of Vishnu In 
the middle of the Main Haill. According to the 
records from Vũng Tàu province, the sfatue was 
made of stone, built in the seventh century. Ít is a 
vestige of the late Phù Nam period and the early 
Chân Lạp one—Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc 
trong thành phồ Vũng Tàu, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây trên 200 năm và đã trải qua nhiều lần 
trùng tu. Lần trùng tu cuối cùng là vào năm 1956. 
Trong chánh điện có tượng Thần Vishnu. Theo tài 
liệu của tỉnh Bà Rịa thì tượng làm bằng đá, vào 
khoảng thế kỷ thứ bảy, di tích của cuối thời Phù 
Nam đầu thời Chân Lạp. 

Phuoc Luu Temple: Phước Lưu Tự —Name of 
an ancient pagoda, located alongside of Hiphway 
22, Trảng Bàng town, Tây Ninh province, South 
Vietnam. The pagoda was buIlt a long time ago. Ít 
was previously called Bà Đồng Thatched Hut and 
later, Bà Đồng pagoda due to the enlargement in 
1900. Patriarch Trùng Lực of the forty-second 
generation of the Liễu Quán Sect had the pagoda 
rebuilt and renamed 1t Phước Lưu. Ït was In turn 
headed by five successive Masters and restored 
many times (1945, 1946, 1968). Phước Lưu 
Pagoda 1s famous for Ifs Iinfluence on developing 
the Lin-Chi followers of the Liễu Quán Sect ¡in 
Tây Ninh province. In the Main Hall stand the 
sfatues of the Three Amitabha Noble Ones of 
ceramincs, gilded and carried from China. On 
each side of the Main Hall, each Arahat statue, 
0.35 meter high, 0.20 meter wide between the two 
knees, Is worshipped on the altar. There also 
statues of the ten Kings of the Hells, worshipped 
on the altar of both sides of the Main Hall, each 
sfatue 1s l meter high, 0.50 meter wide between 
the two knees—Tên của một ngôi chùa cổ nằm 
trên quốc lộ 22, thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây 
Ninh, Nam Việt Nam. Chùa được dựng lên từ lâu 
lắm. Lúc đầu chùa chỉ là một mái thảo am, gọi là 
Am Bà Đông, về sau được nới rộng ra nên gọi là 
Chùa Bà Đồng vào năm 1900. Tổ Trùng Lực, 


3405 


thuộc phái Liễu Quán đời thứ 42 đã xây lại ngôi 
chùa và đặt tên Phước Lưu. Kể từ đó đến nay đã 
kế tục năm vị trụ trì và được trùng tu nhiễu lần 
(vào những năm 1945, 1946, 1968). Chùa Phước 
Lưu nổi tiếng vì ảnh hưởng của nó trong việc mở 
rộng phái Liễu Quán (Lâm Tế) trong tỉnh Tây 
Ninh. Trong Chánh điện có tượng Di Đà Tam Tôn 
bằng gốm thếp vàng, được mang đến từ Trung 
Quốc. Mỗi bên chánh điện có tượng các vị La 
Hán, mỗi tượng cao 35 phân, rộng 20 phân khoảng 
giữa hai đầu gối. Lại có những tượng của Thập 
điện Diêm Vương hai bên chánh điện, mỗi tượng 
cao l mét và rộng 50 phân. 

Phuoc Thanh Temple: Chùa Phuớc Thành— 
Name of an ancient temple ¡in Huế, Central 
Vietnam. The temple was built in the late 
eiphteenth century by a concubine of Võ Vương 
Nguyễn Phước Hoạt named Nguyễn Thị Ngọc 
Cầu. Formerly the temple was built with a solid 
sfructure of the style popular at that time, a square 
main hall with two-side rooms. In 1832, the temple 
was rebulilt, merely as a worship house to 1fs 
founder. 
temple were known. During king Khải Định”s 
reign, the temple was used as lodging place for 
monks who came to participate 1n the religious 
ceremonies held in the royal palace. In the third 
year of king Bảo Đạis reign (1928), the 
descendantfs If the founder of the temple dedicated 
a small-sized bell, 120 pounds to the temple with a 
eulogy written by Hiệp Tá Đại Học Sĩ Tôn Thất 
Tế, the bell still remains at the temple. In 1987, 
because the anclent construction materials had 
deteriorated so badly that no more reconsfruction 
could be made. As a result, the temple was wholly 
reburlt in a new design. NÑow the main hall stands 
1n front, Its old ground became a courtyard, and a 
tiled roof antechambre built of concrete—Tên của 
một ngôi chùa cổ ở Huế, Trung Việt. Chùa do bà 
Nguyễn thị Ngọc Cầu, một thứ phi của chúa Võ 
Vương Nguyễn Phước Hoạt, xây dựng vào cuối 
thế kỷ thứ 18. Nguyên thủy, chùa đã được xây 
dựng kiên cố, theo kiểu kiến trúc đương thời với 
kiểu chánh điện vuông hai chái. Đến năm 1832, 
chùa được trùng tu, chỉ là một nhà từ đường của 
người sáng lập ra chùa. Từ đó trở đi không rõ tiến 
trình trùng tu. Đến thời vua Khải Định, chùa được 


No records of reconstruction of the 


xử dụng như là một nhà Tăng cho chư Tăng lưu 
trú mỗi khi đến hành lễ tế tự trong hoàng cung. 
Đến năm Bảo Đại thứ 3 (1928), con cháu thuộc hệ 
thứ 9 của bà đã đúc một tiểu hồng chung nặng 120 
cân với bài minh họa do Hiệp Tá Đại Học Sĩ Tôn 
Thất Tế chấp bút, hiện nay vẫn còn tại chùa. Năm 
1987, vì vật liệu cũ đã quá hư hỏng không thể 
trùng tu được, nên chùa đã phải tái thiết theo kiểu 
kiến trúc mới. Chính điện được chuyển dựng ra 
phía trước, lấy nên cũ làm sân trong. Tiền đường 
được đút bằng bê tông cốt sắt và mái lợp ngói. 
Phuoc Tuong Temple: Chùa Phước Tường— 
Name of a temple located in Tăng Phú hamlet, 
Tăng Nhơn Phú village, Thủ Đức district, Sài Gòn 
City, South Vietnam. The temple was built in the 
middle of the eighteenth century and rebuilt in 
1834, under King Minh Mạngs reign. In the Main 
Haill, there are many statues, including a sfatue of 
Dharma Guardians, and the statue of Patriarch 
Diệu Minh, ¡in the middle of the nineteenth 
cenfury, It was made of precious wood, gilded, and 
paInted in red—Tên một ngôi chùa, tọa lạc trong 
thôn Tăng Phú, xã Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ 
Đức, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây vào giữa thế kỷ thứ 18 và trùng tu vào 
năm 1834 dưới triều vua Minh Mạng. Trong chánh 
điện có nhiều tượng, trong đó có một tượng hộ 
pháp. và tượng Tổ Diệu Minh tạc vào khoảng 
giữa thế kỷ thứ 19, bằng gỗ quý, thếp vàng sơn 
đỏ. 

Phur ba: Dao dùng trong nghi lễ mật giáo Tây 
Tạng—Ritual dagser used ¡in Tibetan tantric 
ceremonies. lt commonly has a shaft with three 
blades and Vajra at the end of the handle. It 1s 
often used In ceremonies in which evil forces are 
subdued, and 1s commonly plunged Into an effigy 
representing these forces—Dao này thường có ba 
lưỡi và một cái chùy Kim cang ở cuối cán dao. 
Dao thường được dùng trong nghi lễ trong đó ma 
lực đã bị khuất phục, và thường được cắm vào 
hình nộm để tiêu biểu cho những lực này. 
Phutana: Putana (skt)—Phú Đơn Na—A kind of 
demon who once Invades a person”s body makes 
that person feel as 1f he or she 1s on fire (a class of 
pretas in charge of fevers)—Phú Đà Na—Xú Ngạ 
Quỷ—Loài quỷ một khi bắt người liền làm cho 
người ấy cảm thấy như mình đang nằm trên lửa. 


3406 


Phyi dar (tb): Giai đoạn Phyi dar—With the 
demise of the Yar Lung Dynasty following the 
assassination of Lang Darma (838-842), Tibetan 
Buddhism began a period of decline. The tradition 
was revived by Atisa (982-1054) after his arrival 
in Tibet in 1042. Under his ¡infuence, the 
Mahayana Buddhism of great North Indian 
monasteries of Nalanda and Vikramasila was 
esíablished at the orthodox tradilon of Tibet. 
During the second dissemination (sự phổ biến) 
there was also a coordinated effort to translate the 
Indian Buddhist canon, and to this end groups of 
translators were formed, and standard lexicons (từ 
điển) were developed. The “new orders” of 
Tibetan Buddhism Saskya pa, bKa` Brgyud Pa, 
and Gelukpa all rely on translatlons of tantric texts 
prepared during this period, while the rNying Ma 
Pa order favors the translatons of the “first 
dissemination”, which began with the arrival of 
Padmasambhava——Với sự mất quyền lực của triểu 
đại Yar Lung theo sau việc Lang Darma bị ám 
sát, Phật giáo Tây tạng bắt đầu suy yếu. Rồi sau 
đó truyền thống Phật giáo được A Để Sa phục 
hưng sau khi ông tới Tây Tạng vào năm 1042. 
Dưới ảnh hưởng Phật giáo Đại Thừa của những tu 
viện vĩ đại tại vùng Bắc Ấn như tu viện Nalanda 
và Vikramasila, truyền thống chính thống đã được 
thiết lập tại Tây Tạng. Trong cuộc truyền bá Phật 
giáo lần thứ hai, cũng có nổ lực phối hợp nhằm 
phiên dịch kinh điển từ ngôn ngữ Ấn Độ, và vào 
cuối thời kỳ này thì nhóm phiên dịch kinh điển đã 
được thành lập, và bộ từ điển tiêu chuẩn đã được 
khai triển. Tất cả kinh điển của các trường phái 
Phật giáo mới của Tây Tạng là các trường phái 
Sakyapa, Kagyalpa và Gelukpa đều tùy thuộc vào 
những bản chú được dịch trong giai đoạn này, 
trong khi trường phái Nyingmapa vẫn thích những 
bản dịch từ thời truyền bá Phật giáo lần đầu, bắt 
đầu dịch từ khi ngài Liên Hoa Sanh đến Tây 
Tạng. 

(Quantum) Physics: Vật Lý Lượng Tử. 
Physical (a): Thuộc về thể chất— Thuộc về thân 
thể. 

Physical actions: Thân nghiệp —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of physical action of Great 
Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


Phẩm 3§, có mười thân nghiệp của chư Đại Bồ 
Tát—See Three lines of action that affect karma 
and Ten kinds of physical acHion of. Great 
Enlightening Beings. 

Physical body: Sanh Thân—See Trikayas. 

l) The physical body which possesses the four 
elements of air, water, dirt, and fire. As 
confrased with the Dharmakaya, the 
1mmaterial, spiritual, or mmmortal body——Thân 
tứ đại gồm đất, nước, lửa, gió. Ngược lại với 
pháp thân, thân phi vật chất, thân tâm linh 
hay thân bất tử. 

A_ Bodhisattva's body when born in a mortal 
form: Thân (biến dịch và sinh tử) của một vị 
Bồ Tát khi sanh ra trong cõi luân hồi. 

The physical body (sinh thân) of a Buddha or 
a Bodhisatva, 1n contrastt with his 
dharmakaya (pháp thân): Sanh thân của Phật 
và Bồ Tát, đối lại với pháp thân. 

Physical actions: Kaya-sankhara (p)—Thân 
hành—Thân Nghiệp—See Kaya-sankhara, 
Cultivation of mindfulness of the body, Three 
karmas, and Three links with the Buddha resulting 
from calling upon him. 

Physical body of a Bodhisattva: Rupakaya- 
Bodhisatva (skÙ One who becomes  a 
Bodhisattva in the physical body—Nhục thân Bồ 
Tát. 

Physical change of form: Thần biến thị đạo— 
Dùng thân nghiệp dẫn dắt —See Three ways in 


5 


2) 


which bodhisattvas manifest themselves for saving 
those suffering the pain of hell. 

Physical concourse: Sự tham dự thực tế. 
Physical contact: Tiếp xúc vật lý. 

Physical cultivation: Thể dục. 

Physical death: Chết thân xác (về mặt thể lý). 
Physical endurance: Thân nhẫn—Physical 
patlence—See Two kinds of patlence (C). 
Physical existence: Thân. 

Physical experiment: Thí nghiệm vật lý. 
Physical explanation: Sự giải thích hiện thực 
(của khoa học tự nhiên). 

Physical eye: Mamsacakshus (skÙ—Eye of 
flesh—Human eye—Nhục Nhãn—Phàm Nhãn— 
Human eye—L1mited vision—The flesh eye, or 
eye of the body—Mấắt thịt của nhục thân, có tầm 


3407 


nhìn giới hạn—See Mamsacakshus and Five kinds 
Of ©y€S OF VISION. 

Physical factors: Những yếu tố vật chất— 
Elements 

Physical force: Sức mạnh vật chất (sức mạnh 
của cơ bắp thịt). 

Physical heart: Hrdaya (skt)——Nhục đoàn tâm. 
Physical light: Sắc quang minh—As contrasted 
with light of the mind. Every Buddha has both 
physical light and light of the mind——Thân quang 
hay ánh hào quang nơi thân, ngược lại với tâm 
quang minh. Mỗi vị Phật đều có cả hai thứ sắc 
quang và tâm quang—See Two kinds of light (A). 
Physical lust: Sự ham muốn về xác thịt. 
Physical manifestation: Sự biểu hiện vật 
chất —There are three ways in which bodhisattvas 
manifest themselves for saving those suffering the 
pains of hell—Có ba cách chư Bồ Tát thị hiện dẫn 
dắt cứu độ chúng sanh địa ngục ly khổ—See Two 
kinds of manifestation and Three ways in which 
bodhisattvas manifest themselves for saving those 
sufering the pain of hell, and Ten kinds of 
cultivation of Great Enlightening Beings. 
Physical material: Hữu hình. 

Physical and mental torpor: Ignorance—Si 
mê—See Five hindrances (A) and Five hindrances 
to spIrifual progress. 

Physical offering: Bố thí Thân—This is to offer 
service by one”s labor—Bố thí thân, dùng thân 
mình để phục vụ—See Seven kinds of offering 
Bì). 

Physical patience: Thân nhẫn—Physical 
endurance—See Two kinds of patience (C). 
Physical person: Con người bằng xương bằng 
thị. 

Physical powers: Thân lực—One of the ten 
great powers obtainable by a Bodhisattva—Một 
trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ 
Tát—See Ten kinds of powers, Ten powers of a 
Buddha, and Sixteen great powers obtainable by a 
Bodhisattva. 

Physical sensations: Xúc chạm về thể xác— 
There are eipht physical sensations which hinder 
medifation in ifts early stages—Có tám loại cảm 
xúc hay cảm giác gây trở ngại trong giai đoạn sơ 
thiển—See Eight physical sensations. 





Physical sickness: Thân bịnh—See Two kinds of 
sickness. 

Physical strength: Sức mạnh cơ thể. 

Physical suffering: Thân Khổ—In Buddhism, 
there are fwo categorles of sufferings: physical 
and mental sufferings. Sufferings from within 
such as sickness or sorrow. Physical sufferings 
include the suffering of bírth, old age, sickness 
and death. Yes, ¡ndeed, bíth ¡is ¡nevitablly 
suffering for both the mother and the Infant, and 
because 1t 1s from birth, other forms of suffering, 
such as old age, sickness and death Inevitably 
follow. Physical suffering takes many forms. 
People must have observed at one time or 
another, how their aged relatives suffer. Most of 
them suffer aches and pains In their joints and 
many find it hard to move about by themselves. 
With advancing age, the elderly find life difficult 
because they cannot see, hear or eat properly. The 
paIn of disease, which strIikes young and old alike, 
can be unbearable. The pain of death brings much 
suffering. Even the moment of birth gives pain, 
both to the mother and the child who 1s born. The 
truth is that the suffering of birth, old age, sickness 
and death are unavoidable. Some fortunate people 
may now be enJoying happy and carefree lives, 
but it is only a matter of time before they too wIll 
experience suffering. What is worse, nobody else 
can share this suffering with the one that suffers. 
For example, a man may be very concerned that 
his mother 1s growing old. Yet he cannot take her 
place and suffer the pain of aging on her behalf. 
AIso, If a boy falls very 1l, his mother cannot 
experience the discomfort of his illness for him. 
Finally, neither mother nor son can help each 
other when the moment of death comes——Trong 
Phật giáo, có hai loại khổ: khổ về thể chất và khổ 
về tinh thần. Khổ về thể chất từ bên trong như 
bịnh hoạn sâu đau. Khổ về thể chất gồm có sanh, 
lão, bệnh, tử. Vâng, thật vậy, sanh ra đời là khổ vì 
cái đau đớn của bà mẹ và của đứa trẻ lúc mới 
sanh ra là không thể tránh được. Vì sanh ra mà 
những hình thức khác của khổ như già, bệnh, 
chết..., theo sau không thể tránh khỏi. Sự khổ đau 
về thể xác có nhiều hình thức. Trong đời ít nhất 
một vài lần con người đã nhìn thấy cảnh người 
thân già nua của mình đau đớn về thể xác. Phần 


3406 


lớn các khớp xương của họ đau đớn khiến họ đi 
lại khó khăn. Càng lớn tuổi, cuộc sống của người 
già càng thêm khó khăn vì họ không còn thấy rõ, 
không nghe rõ và ăn uống khó khăn hơn. Còn nỗi 
đau đớn vì bệnh hoạn thì cả già lẫn trẻ đều không 
chịu nổi. Đau đớn vì cái chết và ngay cả lúc sanh 
ra, cả mẹ lẫn con đều đau đớn. Sự thật là nỗi khổ 
đau về sanh, lão, bệnh, tử là không thể tránh 
được. Có người may mắn có cuộc sống hạnh 
phúc, nhưng đó chỉ là vấn để thời gian trước khi 
họ phải kinh qua đau khổ mà thôi. Điều tệ hại 
nhất là không ai có thể chia xẻ nỗi đau khổ với 
người đang bị khổ đau. Tỷ như, một người đang lo 
lắng cho tuổi già của mẹ mình. Tuy nhiên, người 
ấy không thể nào thế chỗ và chịu đựng khổ đau 
thế cho mẹ mình được. Cũng như vậy, nếu một 
đứa trẻ lâm bệnh, bà mẹ không thể nào kinh qua 
được những khó chịu của bệnh hoạn của đứa nhỏ. 

Cuối cùng là cả mẹ lẫn con, không ai có thể giúp 

được ai trong giờ phút lâm chung cả—See Mental 

suffering, and Two kinds of suffering. 

Physical and transformation bodies: Sinh 

thân và hóa thân (của Đức Phật). 

Physical wheel: Thực luân—-The wheel of 

food—See Two wheels (B). 

Physical world: Material world—Thế giới hữu 

hình—Sắc Giới—See Rupa-dhatu. 

Physician (n): Y sĩ. 

Physicism (n): Thuyết duy vật. 

Physicist (n): Nhà vật lý học. 

Physics (n): Vật lý học. 

Physiognomy (n): Diện mục —Thuật xem tướng 

mạo——Appearance. 

Physiological (a): Thuộc về sinh lý. 

Physiology (n): Sinh lý học. 

Picasa (skÐ: Tỳ Xá Da—A type of evil god that 

suck blood and eats phlegm—Đạm Tỉnh Khí Quỷ, 

loại quỷ hút máu và tinh khí. 

Picatcha (skt: Quỷ ăn tỉnh khí người. 

Pieck (v): Trạch. 

1) Select: Chọn lựa. 

2) Pravicara (skU: Trạch Pháp Giác Phần—The 
second of the seven bodhyanga or 
dharmapravicara—DIscrImination. The 
faculty of discerning the true from the false— 
Phần thứ nhì của Thất Bồ Đề Phần, giác phần 


hay sự phân biệt đúng sai—See Seven 

bodhyangas. 
Pick the fruit: Hái quả. 
Pick a quarrel with: Kiếm chuyện—To find 
fault with—To seek a quarrel with. 
Pieture (n): Ảnh—Image—Photograph. 
Pictured biscuits: Hoạch Bính—A term of the 
Intuiive school for the scripfures, I.e. useless as 
food—Vẽ bánh mà ăn, một từ Thiển Tông dùng 
để chỉ kinh điển như bánh vẽ chỉ là thức ăn vô bổ. 
Picturesque scenery: Cảnh sắc rực rỡ. 
Pierce-ear monks: Xuyên Nhĩ Tăng —Pierce- 
ear monks, many of the Indian monks wore ear- 
rings. Bodhidharma was called (by the Chinese) 
the ear-pierced guest—Sư Tăng Ấn Độ phần 
nhiều đeo vòng nơi tai. Tổ Bồ Đề Đạt Ma được 
người Trung Hoa gọi là Xuyên Nhĩ Khách. 
Pierced by an arrow accidentally: Bị mũi tên 
tự dưng lao tới đâm vào chân (một trong chín tai 
nạn của Đức Phật) —See Nine distresses. 
Piety: Lòng hiếu thảo—Sự sùng mộ. 
Pig: Hợi (from 9 p.m. to II p.m.)—See Twelve 
animals. 
Pig-head monk: Trư Đầu Hòa Thượng—So 
called because of his mediative or dormant 
appearance—Vị Hòa Thượng đầu heo, vì trông 
ngài có vẻ như lúc nào cũng ngủ (theo Thích Môn 
Chính Thống, Hòa Thượng Trư Đầu xuất hiện để 
giáo hóa dân trong hai quận Cù và Vụ vào năm 
Cảnh Đức thứ 3 thời vua Tống Chân Tông). 
Pilferage-hungry ghost: Thiểu Tài Quỷ— 
Hungry ghosts who pilfer (ăn cắp vặt) because 
they are poor and get but litle food—Quỷ đói 
thường ăn cắp vì thiếu thức ăn. 
Pilgrim (n): Punnatitthagami (p)—Người hành 
hương. 
Pilgrimage (n): Cuộc hành hương. 
Pilgrims? lodge: Nhà trọ của khách hành hương. 
Pilindavatsa (skÐ: Tất Lăng Già Bà Ta—One 
who for 500 generations had been a brahman, 
cursed the god of the Ganges, became a disciple, 
but still has to do penance for his 1ll-temper—Còn 
dịch là Tất Lan Đà Phiệt Sà, tên một vị Tỳ Kheo 
vốn 500 đời là Bà La Môn, thái độ kiêu mạn, luôn 
miệng chưỡi Thần sông Hằng. Về sau quy-y đầu 


3409 


Phật, Phật bắt phải phát lồ sám hối cho sự hung 
hăng kiêu mạn thời trước. 

Pilingavatsa (skÐ: Dư tập (thói quen còn lưu lại). 
Piling up of bones of former incarnation: Cố 
Cốt Như Sơn—Old bones, or bones of former 
Incarnation or generation piled up as high as a 
mountain—Chỉ sự sống chết trôi dạt, nên xương 
cốt của nhiều đời nhiều kiếp chất chồng lên cao 
như núi. 

Pills of immortality: Thuốc trường sanh. 

Pill of many kinds of incense: Hòa Hương 
Hoàn—A pill compounded of many kinds of 
Incense typifying that in the one Buddha-truth lies 
all truf—Một loại viên được làm bằng cách hòa 
trộn nhiều loại bột hương thơm, để ví với Phật 
pháp bao trùm vô số pháp. 

PiII for restoring the youth: Hoàn Niên Lạc— 
A drug to return to the years and restore one”s 
youth—Một loại thuốc làm cho người ta trẻ trung 
yêu đời như những năm còn niên thiếu. 

Pillar (n): Cột trụ. 

Pilusaragiri (skQ: Tượng Kiên Sơn—A 
mounfain southwest of Kapisa, on the top of which 
King Asoka erected a stupa, the Pilusara-stupa—— 
Ngọn núi phía nam Kapisa, trên đỉnh ngọn núi nầy 
vua A Dục đã cho dựng Tháp Pilusara. 

Pindala (skt): Địa ngục Tân Đà La—Địa ngục 
Tân Tra La—See Pindara. 

Pinda-pata (p): Phân vệ— Trì bình hay khất 
thực—Food gIven as alms—A Pali term for “alms- 
giving.” The dally alms round of monks in 
Theravada countries, which constitutes one of the 
majJor opporfunities for merit-making on the part 
of the laity. In the morning, monks walk in a line, 
carrying their begsing-bowls In their hands, and 
laypeople place food In the bowls—Từ Nam Phạn 
dùng để chỉ “khất thực” (chư tăng ôm bát nhận 
cơm cúng dường của bá tánh). Công việc khất 
thực hằng ngày của chư Tăng tại các xứ theo Phật 
giáo Theravada tạo thành một trong những cơ hội 
chính để gieo trồng phước của Phật tử tại gia. Vào 
buổi sáng, chư Tăng đi bộ thành hàng, ôm bát 
khất thực trên tay, và Phật tử tại gia mang thức ăn 
đến để vào trong bát. 

Pindara (sktQ: Pindala (sk)——Tân Đà La—Tân 
Tra La—One of the painless purgatorles—Một 





trong những địa ngục mà thân thể không bị khổ 
não đau đớn (theo Kinh Phổ Siêu, Phật đã bảo 
ngài Xá Lợi Phất là vua A Đồ Thế đã vào địa 
ngục có tên Tân Sá La, vừa vào lại ra ngay, nên 
thân thể chưa bị khổ não đau đớn). 

Pindavana (skt): Tùng Lâm—Khu rừng cây 
tùng—Pine forest—A Clump of forest—A large 
assembly of monks—A monastery. 
Pindola-Bharadvaja (skÐ: Tân Đầu Lô Phả La 
Đọa—Tân Đầu—Tân Đầu Lư—Name of the first 
of the sixteen arhats, who became the old man of 
the mountaIns, white halIr and beard, bushy eye- 
brows, one of the geni—Đệ nhứt tôn giả trong l6 
vị La Hán, mãi mãi an trụ trên núi, hiện tướng tóc 
bạc mày đài. 

Pingala (skÐ: Tân Già La—An Indian sage who 
1nterpreted the Madhyamika-Sastra (of NÑagarjuna 
Bodhisattva)—Tên một Hiển giả người Ấn Độ, 
Tàu dịch là Thanh Mục, người đã giải thích bộ 
Trung Luận Quán của Ngài Long Thọ Bồ Tát. ** 
See Madhyamaka philosophy and Madhyamika- 
Sastra. 

Pink pennon ïn the Southeast: Đông Nam 
phướn hồng—Đây là một trong Phướn tám sắc 
của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong không 
gian—This 1s one of the Amitabha's ceipht 
pennons of various colours, Indicating the eipht 
directions of space—See Eight pennons of varIous 
colOurs. 

Pioneer: Vanguard—Tiền phong. 

Pioneer missionary: Nhà truyền giáo tiên 
phong. 

Pious (a): Đạo đức—Hiếu thảo. 

Pious girl: Hiếu nữ. 

Pious son: Hiếu nam. 

P?i-P?a: Tỳ Bà —A Chinese stringed musical 
1nstrument somewhat resembling a guitar of the 
West—Một loại đàn có dây của Trung Quốc, tựa 
như đàn ghi-ta của tây phương. 

Pipes, strinøs, and preaching: Quản Huyễn 
Giảng—Pipes, strings, and preaching, 
accompanied service In India—Ống, dây, và 
giảng là ba thứ đi cùng với nhau trong nghỉ lễ bên 
Ấn Độ. 


and 


3410 


Pippala (skt): Bodhidruma (skt)—Bát Tát La—Ti 
Bát La—Bồ Đề thọ—Tên thật của cây Bồ Để— 
The real name for Bodhi-tree. **See Bodhi-tree. 
Pippala-vrksa (skQ: Tân Phát Lợi Lực Xoa— 
The bodhi-druma, or the bodhi-tree under which 
Sakyamuni obtained insight—Còn gọi là Bồ Đề 
Cổ hay Bồ Đề Thụ, tức là cây Bồ Đề mà dưới gốc 
nầy Đức Phật đã giác ngộ. 

Pisaca (skÐ: Tý Xa Cha—Tỳ Xá Xả—Một loại 
quỷ—A_ class of demon—See Eight groups of 
demon followers. 

l) Demons that eats flesh, maglinant sprites or 
demons: Tất Xá Già—Còn gọi là Tỳ Xa Giá, 
hay Tỳ Xá Xà, tên một loại quỷ ăn thịt tươi. 
Đạm Tinh Khí Quỷ: Essence-and-Energy- 
Eaung Ghost King—Ghost King who eats the 
essenfial energies of both people and plants. 
The Ghost king who got his position because 
he liked to kiI but would not give the flesh of 
any animals he killed to his wife. He would 
not even gIve her the blood to drink. Since he 
treated his own wife this way, you can 
Imagine how he treated other people. He 
extremely stinsy, and as a result, he has to eat 
the most unclean things—Đạm Tỉnh Khí Quỷ 
Vương là vua quỷ người ăn tất cả tinh khí của 
người và cây cỏ. Người đã giết nhưng không 
nhường những thịt kiếm được cho vợ mình, 
không cho ngay cả máu để uống. Đã đối đãi 
với vợ con như vậy, chúng ta có thể tưởng 
tượng nó đối xử với người khác như thế nào. 
Nó cực kỳ bổn xẻn và kết quả là nó ăn tất cả 
những bất tịnh nhục. 

Tì-Xá-Xả, một trong tám bộ quỷ chúng— 
Pisacas, one of the eipht groups of demon- 
followers of the four maharaJas—See Eight 
øroups of demon followers. 

Demons or goblins in the retinue of 
Dhrtarastra: Tỳ Xá Xa—Tỳ Xá Giá—Tỳ Xá 
Chi—Loài quỷ trong họ Trì Quốc Thiên. 
Pisaci (sk): Tỳ Xá Chi—Tỳ Xá Giá—Female 
sprites, or demons——Nữ quỷ. 

Pisaka (skU: Quỷ Tỳ Xá Da—Quỷ Đạm Tinh 
Khí—A class of demons or evil god that sucks 
blood and eats phlegm, so-called either from theIr 
fondness for flesh or from their yellowish 
appearance—Một loài quỷ hay ác thần hút máu 


2) 


3) 


4) 


và ăn tinh khí, có tên gọi như vậy vì sự thích thịt 

và vẻ màu da vàng của chúng—See Pisaca. 

Pisunavaca (p): Malicious speech—Lưỡng 

thiệ—Nói Lời Đâm Thọc (lời thâm độc). 

(ŒD The meaning of “slander” or pisunavaca— 
Nghĩa của nói lời đâm thọc: 


1) To slander means fo twist stories: Nói lời đâm 
thọc là có nói không, không nói có để gây 
chia rẽ. 

2) Tale-bearing: Nói lời ly gián—Nói ly gián 


hay nói lưỡi hai chiều—The Pali word means 
lierally “breaking up of fellowship'`. To 
slander another 1s most wicked for 1t enfails 
making a false statement intended to damage 
someone”s reputation. The slanderer often 
commits two crimes simultaneously, he says 
what 1s false because his report Is untrue and 
then he back-bites. In Sanskrit poetry the 
back-biter is compared to a mosquito which 
though small 1s noxious. Ït comes singing, 
seffles on you, draws blood and may give you 
malarla. Again the tale-bearer`s words may 
be sweet as honey, but his mind 1s full of 
polson. Let us then avoid tale-bearing and 
slander which destroy friendships. Instead of 
causing trouble let us speak words that make 
for peace and reconciliation. 
sowing the seed of dissension, let us bring 
peace and friendship to those living In discord 
and enmity—Theo thuật ngữ Pali, Pisunavaca 
có nghĩa là phá vỡ tình bạn. Vu khống người 
khác là một điều độc ác nhất vì nó đòi hỏi 
phẩi đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý 
định làm hại thanh danh của người khác. 
Người nói lời ly gián thường phạm vào hai tội 
ác một lúc, vì lời vu cáo không đúng sự thật 
nên người ấy phạm tội nói dối, và sau đó còn 
phạm tội đâm thọc sau lưng người khác. 
Trong thi kệ Sanskrit, người đâm thọc sau 
lưng người khác được so sánh với con muỗi, 
tuy nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng 
hát vo ve, đậu lên người của bạn, hút máu, và 
có thể truyền bệnh sốt rét vào bạn. Lại nữa, 
lời lẽ của người đâm thọc có thể ngọt ngào 
như mật ong, nhưng tâm địa của họ đầy nọc 
độc. Như vậy chúng ta phải tránh lời nói đâm 
thọc, hay lời nói ly gián phá hủy tình thân 


Instead of 


3411 


hữu. Thay vì gây chia rẽ, chúng ta hãy nói 
những lời đem lại sự an vui và hòa giải. Thay 
vì gieo hạt giống phân ly, chúng ta hãy mang 
an lạc và tình bạn đến những ai đang sống 
trong bất hòa và thù nghịch. 

According to The Buddha and His Teachinsgs, 
wriftten by Most Venerable Narada, there 1s 
one ¡nevitable consequences of slandering: 
the dissoluion of friendship without any 
sufficlent cause. There are four conditions 
that are necessary to complete the evil of 
slanderine—Theo Đức Phật và Phật Pháp của 
Hòa Thượng Narada, hậu quả không tránh 
khỏi của sự nói lời đâm thọc là bị chia rẽ với 
bạn bè. Có bốn điều kiện cần thiết để thành 
lập nghiệp nói lời đâm thọc: 

l1) Persons that are to be divided: Những người 
là nạn nhân của sự chia rẽ. 

The intention to separate them or the desire to 
endear oneself to another: Ý muốn phân ly 
những người ấy hay ý muốn lấy lòng một 
người. 

Corresponding effort: Cố gắng để thực hiện 
sự phân ly. 

4)_ The communication: Thốt ra lời nói đâm thọc. 
Pit of pride and arrogance: Kiêu Khang— 
Hầm hố của ngã mạn cống cao. 

Pita (p): Vàng. 

Pitaka (skt): Tỳ Lặc—A TPien-T”ai term for the 
Hinayana Pitaka. There are three baskets—Một 
thuật ngữ của tông Thiên Thai để chỉ Tạng Giáo 
Tiểu Thừa. Có ba tạng: 


qI) 


2) 


3) 


l) Vinaya Pitaka: Luật Tạng The Basket of 
Discipline. 

2) Sutta Piaka: Kinh Tạng The Basket of 
Discourses. 

3) Abhidhamma Pitaka: Luận Tạng —The 


Basket of Ulũmate Things. 
Pitaka Doctrine: Tiểu Thừa hay Tạng Giáo— 
One of the eight types of teaching of the Buddha. 
The Doctrine of Tripitaka teaching (Scriptures) or 
Pitaka (Storage) Doctrine ¡ncludes various 
Dharma Doors of cultivation taught to all in the 
Tripitaka or "Three Storages.” (Sutra, Precept 
Piaka, and Dpadesa Pitaka or commentary of 
Sufra). Agamas or traditlons of discourses and all 
Hinayana doctrines, such as those found 1n the 


Vaibhasika literature, approprilate for Sravakas 
and Pratyeka-buddhas—Một trong tám loại thuyết 
giáo của Đức Phật. Tạng giáo là các pháp môn tu 
học có dạy chung trong Tam Tạng kinh luật và 
luận. A Hàm và tất cả giáo lý Tiểu Thừa, như 
được thấy trong văn học Tỳ Bà Sa, thích hợp với 
Thanh văn và Duyên giác—See Five periods and 
eight teachings of the T”Ien-T”a1. 
Pitalkhora (skt): Name of a Buddhist place in 
west India. In the Buddhist caves at Pitalkhora, 
seven painted inscriptions are found which record 
the names of Buddhist monks who bore the cost of 
the wall-paintings—Đjịa danh Phật giáo ở vùng 
tây Ấn Độ. Trong các hang ở Pitalkhora người ta 
tìm thấy bảy bảng chữ viết bằng sơn ghi tên các tu 
sĩ Phật giáo đã chịu chi phí về các bức bích họa. 
Pitasila (sk0: Tý Đa Thế La—According to Eitel 
in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Pitasila, an ancient kingdom and city in the 
provnce of Sindh, 700 miles north of 
Adhyavakila, 300 miles south-west of Avanda; 
however, exact position 1s unknown—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Tý Đa Thế 
La là một vương quốc và thành phố cổ trong tỉnh 
Sindh, khoảng 700 dậm về phía bắc Adhyavakila, 
và 300 dậm về phía tây nam của Avanda; tuy 
nhiên không ai biết địa điểm chính xác của nó. 
Piffal (n): Bẫy rập—Trap. 
Piti (p): Phỉ—Zest—Hân hoan hay hứng thú— 
According to the Abhidharma, “Piti” derived from 
the verb “panayati” meaning “to refresh,” may be 
explained as delight or pleasurable Interest in the 
obJect. The term 1s often translated as rapfure, a 
rendering which fits i{s role as a Jjhana factor. 
“Pit” inhibifs the hindrance of 1ll-will (vyapada). 
There are five grades of “piti.”—Theo A Tỳ Đạt 
Ma Luận (Vi Diệu Pháp), từ “PhỸ” được rút ra từ 
động từ “panayati” của Phạn ngữ có nghĩa là hoan 
hỷ hay thích thú. Danh từ “Piti” thường được dịch 
là Phỉ hay Hỷ, đóng đúng vai trò của nó như là 
một yết tố trong thiển na. Phỉ tạm thời khắc phục 
triển cái “oán ghét sân hận.” Có năm loại “Phỉ.” 
1) Khuddaka PitU (p): Cái vui làm mình rùng 
mình, rởn óc (nổi da gà)—Minor zest which ¡s 
able to raise the hair on the body. 


3412 


2) Khanika Piti (p): Cái vui thoáng qua mau lẹ 
như trời chớp—Momenftary zest which 1s like 
flashes of lightning. 

Okkantika PIti (p): Cái vui tràn ngập như sóng 

biển trườn lên bãi —Showering zest which 

breaks over the body again and again like 
waves on the sea shore. 

Ubbega Piti (p): Cái vui thanh thoát đem lại 

cho hành giả cảm giác nhẹ nhàng như bông 

gòn lững lơ bay theo chiều gió—Uplifting 
zest which can cause the body to levifate. 

Pharana Piti (p): Cái vui thấm nhuần toàn thể 

châu thân như bong bóng được thổi phồng hay 

trận lụt tràn lan làm ngập cả ao hỗ— 

Pervading zest which pervades the whole 

body as a full-air balloon or as an inundation 

fills a cavern. 

** See Fifty-two mental states. 

Pitiable, or poor and needy, as the field or 

opportunity for charity: Bi điển— Thương xót 

những người nghèo hay cùng khổ, đây là cơ hội 
cho bố thí —See Two fields for the culúvation of 

happiness (A). 

Pitiful (a): Đáng thương—Pitious. 

Pitr (sk0: T¡ Đế Lợi—A. kind of hungry demon— 

Một loại quỷ đói. 

Pity: Từ Bi—Bi mẫn (bi mẫn để thành tựu nhẫn 

độ)—There are three reasons of a bodhisattva”s 

pity—Có ba nguyên nhân của Từ bi—See Three 
reasons of a bodhisattva”s pity and Six things 
which enable a bodhisattva to keep perfectly the 

SIX paramitas. 

Pity in regard to beings in tỉme and sensce: 

Quyền Bi—Arising from the Buddhas—Lòng đại 

bi của chư Phật khởi lên đối với chúng sanh. 

Pity vitue: Bi đức —Pity vitue obtained through 

practicing—Đức lợi tha thương xót chúng sanh— 

See TWwo kinds of virtue (B). 

Pity and wisdom: Bi Trí. 

l) Piy and wisdom, the two characteristics of a 
bodhisatva  seeking perfect 
enliphtenment and the salvation of all beinss: 
Bi và trí là hai đặc tính của chư Bồ Tát trên 
bước đường tu tập đại giác và cứu độ chúng 
sanh. 


3) 


Bộ, 


5) 


fO  affain 


a)  Karuna or compassion means below 1s fo save 
sentient beings: Bi là dưới thì hạ hóa chúng 
sanh. 

Jnana or wisdom means above 1s to seek 
Bodhi: Trí là thượng cầu Bồ Đề hay Phật đạo. 
In Mahayana Buddhism, Pity is typified by 
Avalokitesvara and  wisdom by 
Mahasthamaprapta: Theo Phật Giáo Đại 
Thừa, điển hình của bi là Ngài Quán Thế Âm 
Bồ Tát; còn Ngài Đại Thế Chí là điển hình 
của trí. 

In the esofteric secfs, pIfy 1s represented by the 
garbhadhatu or the womb treasury, while 
wisdom 1s represented by the vajradhatu or 
the diamond treasury: Theo Chân Ngôn Giáo 
thì Bi là Thai Tạng giới, trong khi Trí là kim 
cang gIới. 

Pitying boat: Bi Thuyển—Buddhas' 
Bodhisattvas” vow to save all sentlent beIngs 1s 
compared with the boat for ferrying beings to 
salvation—Phật và Bồ Tát nguyện được ví với 
chiếc thuyển cứu độ chúng sanh. 

Pitying contemplation: Bí Quán Từ Quán— 
The pitying contemplation for saving beings from 
suffering, and merciful contemplation for giving 
jJoy to all beings—Bi quán nhằm cứu độ chúng 
sanh; từ quán nhằm ban vui cho mọi loài. 

Pitying thought for the happiness of all 
creatures: Tư tưởng bi mẫn vì hạnh phúc của 
chúng sanh —The Buddha died at 80 instead of 
100. He left 20 years of his own happiness to his 
disciples, and also the Tripitaka for universal 
salvaion—Đức Phật hy sinh hạnh phúc riêng 
mình, cũng như để lại tam tạng kinh điển cho hậu 
thế tiếp tục phổ độ chúng sanh—S§ee Ten kinds of 
Buddhaˆs grace. 

Pitying virtues of a Buddha: Bi Đức—See 
Three Buddha”s virtues (IV). 

Pitying vow: Vow of pity—Bi Nguyện—The 
great pitying vow of Buddhas and bodhisattvas to 
save all beings—Đại bi nguyện của chư Phật và 
chư Bồ tát là cứu độ chúng sanh. 

Pivotal (a): Nòng cốt. 

Pivotal assembly: Đương Cơ Chúng—Those 
who were responsive to him. Those hearers of the 
Lotus who were adaptable to Ifts teaching, and 


b) 


2) 


3) 


and 





3413 


received i—Chúng hội nghe hiểu Pháp Hoa, tự 
mình thọ nhận và hành trì những gì Phật dạy trong 
đó—See Fourfold disciples (B). 

Pi-Yen-Lu: Bích Nham Luục—Blue Rock 
Collection—One of the most famous and oldest 
Zen book of Lin-Chi Zen sect, consisting of one 
hundred koans compiled by Zen master Hsuch- 
Tou-Ch?ung-Hsien (980-1052), 
commentary 1n verse accompanying each koan, by 
Zen master Yuan-Wu (1063-1135). He added an 
1ntroduction to the 100 kung-ans of earlier text, 
along with poetic explanations that are considered 
masterpieces of classical Chinese poetry. Along 
with Wu-Men-Kuan, 1t is one of the two most 
imnfuential collections of kung-an. The book 
derived Ifts name from a scroll confaining the 
Chinese characters for “blue” and “rock” which 
happened to be hanging in the temple where the 
collection was compiled, and which the compiler 
decided to use as a title for his work——Một trong 
những tập sách thiển nổi tiếng và cổ nhứt của 
Thiển phái Lâm Tế, gồm một trăm công án do 
thiển sư Tuyết Đậu Trùng Hiển (980-1052) biên 
soạn, với lời bình bằng kệ đi kèm của thiển sư 
Phật Quả Viên Ngộ (1063-1135). Thiền sư Viên 
Ngộ thêm vào 100 công án của tập sách có sẵn 
trước đó bằng những vần thơ giảng giải, được xem 
như là kiệt tác của cổ thi Trung Hoa. Cùng với 
“Vô Môn Quan,” Bích Nham Lục là một trong hai 
bộ sưu tập công án có ảnh hưởng nhất. Tập sách 
lấy tên theo một cuộn giấy có viết hai chữ Hán 
“Bích” (xanh) và “Nham” (đá), ngẫu nhiên treo 
nơi chùa nơi mà nó được biên soạn, nên thiển sư 
Tuyết Đậu Trùng Hiển đã dùng hai chữ đó làm 
nhan để cho tác phẩm của mình (see Zhong- 
Hsian-Xue-Tou). 

Placated: Được xoa dịu. 

Place: Gocara or Vastu (skÙ—Cảnh giới—Chỗ 
ngồi (tòa)—Đạo Tràng—See Bodhimandala. 
Place of assembly for ceremonial purpose: 
Tác Pháp Giớ—Địa phận hay nơi để nhiếp Tăng 
(thực hành theo pháp yết ma mà kết thành địa 
giới thì gọi là “Tác Pháp Giới”). 

Places in the body that represent the six 
paths of rebirth: There are six places in the 
body that represent the six paths of rebirth—Có 
sáu nơi trên thân người tiêu biểu cho sáu đường 


wiíh ¡is  own 


tái sanh—See Six places In the body that 

represent the six paths of rebirth. 

Place of the body and touches: Kaya- 

sparshtavya (skÙ—Thân Xúc Xứ —See Twelve 

enftrances (II). 

Place of the ear: Nhĩ Xứ— One of the twelve 

places—Nhĩ xứ, một trong mười hai xứ. 

Place of ear and sound: Srotra-sabda (skt— 

Nhĩ Thanh Xứ —See Twelve entrances (II). 

Place of Enlightenment: Bồ Đề Mạn Đà La— 

Bodhi Seat—Truth Plot, holy sie—The place 

where the Buddha attained Enlightenment—Bồ 

Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật đã đạt được đại giác. 

Place the hand on top of the head: Ma Đỉnh— 

A custom of Buddha in teaching his disciples, from 

which the burning of the spots on the head of a 

monk is said to have originated—Để tay lên đầu, 

một thói quen mà Phật hay dùng để dạy đệ tử, có 

lẽ những chấm đốt trên đầu chúng Tăng cũng bắt 

nguồn từ đó. 

Place of mỉnd and đdharmas: Mano-dharma 

(sk)—Ý Pháp Xứ —See Twelve entrances (1). 

Place of nose and smell: Ghrana-gandha (skt)— 

Place of nose and smell—Tỷ Hương Xứ —See 

Twelve entrances (II). 

Place offering on an altar: Thượng Tế. 

Places where the organs and objec(s of 

physical sense meet: Sắc Nhập—The entrances, 

or places, where the organs and obJects of 

physical sense meet, one of the twelve nidanas— 

Chỗ hay nơi mà căn trần gặp nhau thì gọi là “Sắc 

Nhập” hay “Sắc Xứ,” một trong thập nhị nhơn 

duyên—See S1x enfrances. 

Place of patience: Ksanti-pramta (skt)—Nhẫn 

độ (this world—thế giới Ta Bà này). 

Place in posiftion: An vị (Phật ——To install——To 

settle. 

Place of peace: Nhàn Xứ. 

I) A hermitage: Chốn A Luyện Nhã. 

2) A shut-in place, a place of peace: Nơi nhàn 
fnh. 

3) A Buddhist monastery: Tự viện. 

Place in posifion: To install—To settle—An vị. 

Place of precious thỉngs: Perfect nrvana—Bảo 

SỞ. 


3414 


Place for pure culfvation: Abode of the 


celibate—Place for spirtual cultivatlon—Pure 
abode—Tinh thất. 


Place for religious pracfices: Dharma- 
preaching ground—Pháp tràng—See Đạo Tràng. 
Placee all sentient beingss ¡in the 


enlightenment of Buddhas: Đặt tất cả chúng 
sanh nơi Phật Bồ Để, tự biết thọ ký—See Ten 
ways of receiving the prediction of Budhahood 
(A). 

Place of the tongue and tasfe: Jihva-rasa 
(skÐ——Thiệt VỊ Xứ—See Twelve entrances (TI). 
Place of torment: Naraka (skt—Jigoku (Jap)— 
Hell—See Hell. 

Place the two quarrelling monks face to face 
in order to clarify and solve the problem: 
Sammukha-vinaya (skÐ— Tự Thuận—See 
Sammukha-vinaya and Seven rules given In the 
Vinaya for settling disputes among monks and 
nuns. 

Place of worship: Lễ đường—Nơi thờ phượng. 
Placid (a): Điểm tĩnh. 

Placing all sentient beings inside a pore 
without crowding: Để tất cả chúng sanh ở trong 
một lỗ lông mà không chật hẹp—See Ten 
unimpeded functions relating to sentient beings of 
Great Enlightening Beings. 

Plain: Đơn giản—Plain (simple) living -Lối sống 
đơn giản. 

Plain gruel: Cháo trắng—See Eight kinds of 
congee. 

Plain meaning: Hiển Liễu—Exoteric meaning— 
Lời nói văn tự có nghĩa phân minh rõ ràng—See 
'Two meanings of the teachinøs (B). 

Plain spoken: Nghĩ sao nói vậy (Tâm khẩu như 
nhất)—To say what one thinks. 


Planly and straiphforwardly stated 
statement: Minh Vấn—In Zen, there is a kind of 
quesion that conains a plainly and 
straiphforwardly statement  A  non-Buddhist 


philosopher asked the Buddha: “Words or no- 
words, I ask neither.”” The Buddha remained 
silent. The philosopher said: “Phe Blessed One 1s 
indeed full of mercy and compassion. He has 
cleared off clouds of confusion for my sake, 


showing me how to enter upon the path.”——Trong 
Thiền có loại câu hỏi chứa đựng một lời tuyên bố 
đầy đủ và chính xác. Một triết gia ngoại đạo hỏi 
Phật: “Tôi không hỏi hữu ngôn hay vô ngôn.” Đức 
Phật ngồi im lặng. Triết gia nầy nói: “Đức Thế 
Tôn quả đại từ, đại bi. Ngài khơi sáng những mây 
mờ mê hoặc cho tôi, chỉ cho tôi lối vào Chánh 
đạo.”—See Eighteen kinds of questions. 

Plan (v): Chương trình—Dự tính—To project. 
Plan of Avatamsaka: Hoa Nghiêm Pháp Giới— 
Realm of Dharma—See Dharmadhatu. 

Plank (n): Tấm ván. 

Plant few secds but wish to harvest 
abundance of fruifs: Gieo trồng ít mà muốn 
đặng trái nhiều —See FEive kinds of people who 
pretend to offer alms. 

Plant good causes: Trồng căn lành. 

Plant no øood causes: Không trồng căn lành. 
Plant pure elemenfs: Gieo những yếu tố thiện 
lành —-Ten things which Buddhas plant pure 
elemenfs in the minds of sentient beings which are 
not in vain when they (Truly Awakened Buddhas) 
turn the wheel of teaching)—Mười sự mà chư Như 
Lai dùng để gieo pháp bạch tịnh vào tâm chúng 
sanh không hề luống công khi quý Ngài chuyển 
đại pháp luân—See Ten things which Buddhas 
plant pure elements ¡in the minds of sentient 
beings. 

Plant roo(s of goodness, gain the good 
graces of the Buddhas: Trồng thiện căn để 
được chư Phật hoan hỷ—See Ten kinds of 
Buddha-work in all worlds in all tmes of the 
Buddhas (B) (7). 

Plant all virtuous roots: Thực Chúng Đức 
Bổn—To cultivate all capacities and powers— 
Tích tập hay vun trồng vô số công đức. 

Plantiff says yes, the dependant says no: 
Nguyên cáo lúc nào cũng nói có nhưng bị cáo lúc 
nào cũng nói không, ý nói ai cũng muốn giành 
phần thắng về mình (Nguyên viết hữu, bị viết vô). 
Platform Sutra: Sixth Patriarch Sutra—Kinh 
Pháp Bảo Đàn —The Platform Sutra of the Sixth 
Patriarchˆs Dharma Treasure, the basic text of the 
Southern Zen School in China. The Sutra of the 
Sixth Patriarch from the High Seat of the Dharma 
Treasure, basic Zen wriing in whiích Sixth 


3415 


Patrlarch's biography, discourses and sayIngs at 
Pao-Lin monastery are recorded by his disciples 
Fa-Hai. It is divided into ten chapters—Kinh được 
Lục Tổ thuyết. Văn bản chủ yếu của Thiền Nam 
Tông, gồm tiểu sử, những lời thuyết giảng và ngữ 
lục của Lục Tổ tại chùa Bảo Lâm được đệ tử của 
Ngài là Pháp Hải ghi lại trong 10 chương. 

Play (n): Vở kịch. 

Play-actor: Kẻ đạo đức giả. 

Play fool: Giả ngu—To pretend ignorance. 

Play games, including chess and other 
electronic games: Chơi các trò chơi, kể cả chơi 
cờ và các môn chơi bằng điện tử khác—A Bhiksu 
or Bhiksuni who plays games, Including chess and 
other electronic games In game machines, mobile 
phone and computer, commitfs an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào chơi các trò chơi, kể cả chơi cờ và các môn 
chơi điện tử trong máy, trong điện thoại di động, 
và trong máy vi tính, đều phạm giới Ba Dật Đề, 
phải phát lồ sám hối. 

Play the lottery: Chơi vé số (hoặc số để)—Vị 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào chơi vé số hoặc số 
để là phạm tội xả đọa (cần phải buông bỏ và phát 
lỗ sám hối). 

Play the lute before an ox: Đàn khảy tai trâu 
(Đối ngưu đàn cầm)—To explain deep truths to a 
dull person 1s similar to play the lute before an 
ox—Đem chân lý sâu xa mà giảng giải cho một 
người ngu cũng giống như đem đàn mà khẩy vào 
tai trâu vậy. 

Play-mate: Bạn từ thuở nhỏ. 

Play a par(: Act out a role—Đóng một vai trò 
(diễn một vai). 








Plead (v): Cãi chống lại a—To plead against 
Someone. 

Pleasant (a): Vui tươi —Thích thú—Vừa ý— 
Lovely—See Feeling and sensation. 

Pleasant assembly: Happy meeting—Pleasant 
gathering—Thắng hội. 

Pleasant feeling: Sukha vedana (p)—Happy 
feeling—Pleasurable feeling—Joyful—Lạc 
Thọ—See Three dharmas (XXI], and Three 
states Of sensation (T]). 

Pleasant gathering: Happy meeting—Pleasant 
assembly—Thắng hội. 


Pleasant and harmonious sound: Âm thanh du 
dương. 

Pleasant ỉn the present and brings painful 
future results: Hiện tại lạc và tương lai quả báo 
khổ—See Four ways of undertaking Dhamma. 
Pleasant ỉn the present and brings pleasant 
future results: Hiện tại lạc và tương lai quả báo 
lạc—See Four ways of undertaking Dhamma. 
Pleasant pr0ỹress with quick 
comprehension: Lạc Hành Tốc Chứng—See 
Four kinds of progress (A). 

Pleasant progress with slow comprehension: 
Lạc Hành Trì Chứng—See Four kinds of progress 
(A). 

Pleasant practice of the mỉnd of a 
Bodhisattva: Hạnh an lạc nơi tâm——According to 
the Lotus Sutra, the Buddha gave eight advices to 
all Bodhisattvas as follows: “First, a Bodhisattva 
does not harbor an envious or deceifful mind. 
Second, he does not slight or abuse other learners 
of the Buddha-way even 1f they are beginners, nor 
does he seek out their excesses and shortcominøs. 
Thd, If there are people who seek the 
Bodhisattva-way, he does not distress them, 
causing them to feel doubt and regret, nor does he 
say discouraging things to them. Fourth, he should 
not indulge 1n discussions about the laws or 
engage ¡1n dispute but should devote himself to 
cultivation of the practice to save all living beings. 
Fifth, he should think of saving all living beings 
from the sufferings throuph his great compassion. 
Sixth, he should thnk of the Buddhas 
benevolent fathers. Seventh, he should always 
thnk of the Bodhisattvas as his great teachers. 
Eighth, he should preach the Law equally to all 
living beings.”—Theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật 
đưa ra 8 lời khuyên cho chư vị Bồ Tát như sau: 
“Thứ nhất, một vị Bồ Tát không nên chất chứa 
lòng đố ky hay lừa dối. Thứ hai vị ấy không khinh 
thường, nhục mạ những người tu tập theo Phật đạo 
khác dù họ là những người sơ cơ, cũng không 
vạch ra những ưu hay khuyết điểm của họ. Thứ 
ba, nếu có người tìm cầu Bồ Tát đạo, vị ấy không 
làm cho họ chán nản khiến họ nghi ngờ và hối 
tiếc, cũng không nói những điều làm cho người ấy 
nhục chí. Thứ tư, vị ấy không ham mê bàn luận về 


aS 


3416 


các pháp hoặc tranh cãi mà nên nỗ lực tu tập thực 
hành để cứu độ chúng sanh. Thứ năm, vị ấy nên 
nghĩ đến việc cứu độ tất cả chúng sanh thoát khỏi 
khổ đau bằng lòng đại bi của mình. Thứ sau, vị ấy 
nên nghĩ đến chư Phật như nghĩ đến những đấng 
từ phụ. Thứ bảy, vị ấy nên luôn nghĩ đến những vị 
Bồ Tát khác như những vị thầy vĩ đại của mình. 
Thứ tám, vĩ ấy nên giảng pháp đồng đều cho tất 
cả chúng sanh mọi loài.” 

Pleasant pracfice of the mouth of a 
Bodhisattva: Hạnh an lạc nơi khẩu—According 
to the Lotus Sutra, the Buddha gave Instructions to 
all Bodhisattvas on Pleasant practice of the mouth 
as follows: “FIrst, a Bodhisattva takes no pleasure 
1n telling of the errors of other people or of the 
sufras; second, he does not despie other 
preachers; third, he does not speak of the good 
and evil, the merits and demerits of other people, 
nor does he single out any Sravakas or Pratyeka- 
buddhas by name, nor does he broadcast theIr 
errors and sins; fourth, in the same way, he do not 
pralse their virtues, nor does he beget a Jealous 
mind. If he maintains a cheerful and open mind in 
this way, those who hear the teaching will offer 
him no opposition. To those who ask difficult 
quesfions, he does not answer with the law of the 
small vehicle but only with the Great vehicle, and 
he explains the Law to them so that they may 
obtan perfect knowledge.”—Theo Kinh Pháp 
Hoa, Đức Phật dạy một vị Bổ Tát nên thực hành 
hạnh an lạc nơi khẩu như sau: “Thứ nhất, một vị 
Bồ Tát không ưa nói lỗi của người khác hay của 
các kinh; thứ hai, vị ấy không khinh thường những 
người thuyết giảng khác; thứ ba, vị ấy không nói 
chuyện phải quấy, tốt xấu, ưu điểm hay khuyết 
điểm của người khác, không nêu tên của bất cứ 
chư Thanh văn hay Duyên giác, và cũng không 
loan truyền lỗi lầm của họ; thứ tư, cũng vậy, vị ấy 
không ca ngợi đức hạnh của họ và cũng không 
sanh lòng ganh ty. Nếu vị ấy giữ được cái tâm 
hoan hỷ và rộng mở theo cách như thế thì những 
người nghe giáo lý sẽ không phản đối. Với những 
ai đặt ra những câu hỏi khó khăn, vị ấy không bao 
giờ dùng pháp Tiểu Thừa mà chỉ dùng giáo pháp 
Đại Thừa để trả lời, khiến cho họ có thể đạt được 
trí huệ toàn hảo.” 


Pleasant practice of the vow of a 


Bodhisattva: Hạnh an lạc nơi nguyện— 
According to the Lotus Sutra, the Buddha gave 
instructons to all Bodhisatvas on Pleasant 
practice of the vow as follows: “The pleasant 
practice of the vow means to have a spirIt of preaft 
compassion. A Bodhisattva should beget a spirIt of 
great charIfty toward both laymen and monks, and 
should have a spirit of preat compassion for those 
who are not yet Bodhisattvas but are satisfied with 
therr selfish Idea of saving only themselves. He 
also should decide that, though those people have 
not inquired for, nor believed In, nor understood 
the Buddhaˆs teaching In this sutra, when he has 
attaned Perfect Enliphtenment throuph his 
transcendenfal powers and powers of wisdom he 
will lead them to abide In this Law.”——Theo Kinh 
Pháp Hoa, Đức Phật dạy một vị Bổ Tát nên thực 
hành hạnh an lạc về nguyện như sau: “An lạc 
hạnh nơi nguyện có nghĩa là có một tinh thần từ 
thiện lớn lao. Vị Bồ Tát nên tỏ lòng thương xót 
lớn lao đối với những người tại gia và ngay cả chư 
Tăng, những người chưa là Bồ Tát, nhưng lại thỏa 
mãn với những ý tưởng ích kỷ là chỉ cứu lấy riêng 
mình. Vị ấy cũng nên quyết định rằng mặc dù bây 
giờ người ta chưa cầu, chưa tin, chưa hiểu những 
gì Đức Phật đã giảng dạy trong kinh này, khi đạt 
được toàn giác thì với năng lực siêu phàm và và 
năng lực trí tuệ, vị ấy sẽ dẫn họ vào an trụ trong 
pháp này.” 

Pleasant speech: Lạc thuyết —Pleasure 
speaking—]oy In preaching or telling the way of 
salvation; Joy In that which 1s preached. It 1s also 
called Pratibhana, bold and iluminating discourse, 
or freedom In expounding the truth with correct 
meaning and appropriate words, one of the four 
pratisamvids—Vui vẻ thuyết pháp không biết 
chán, thuyết một cách vô ngại đúng nghĩa đúng 
chữ, là trong tứ vô ngạ—See Four 
Unobstructed Eloquences. 

Pleasant tfaste: Lạc Vị —Sour, one of the five 
tastes. T”ien-T”ai compared the second period of 
the Hinayana with this—VỊ bơ chua, một trong 
năm vị của sữa và phó sản của nó. Tông Thiên 
Thai so sánh nó với thời kỳ thứ hai của giáo 
thuyết Tiểu Thừa—See Five periods and eight 
teachings of the T”1en-T”aI. 


in 


một 


3417 


Pleasant words: Priyavacana (sk)—Ái Ngữ 
Nhiếp——Kind speech, or kindly talk—Affectionate 
speech—Kind communication—Kind words which 
help beings love and receive the truth —Ái Ngữ 
Nhiếp hay tùy theo căn tánh của chúng sanh mà 
dùng lời lẽ tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường 
đạo đức—See Four elements of popularity. 
Pleased: Nanda (sk—Glad-EHoan Hỷ—A 
Buddhist always takes delight in doing good things 
to others. Delight Is one of the most Importanf 
enfrances to the great enlightenment; for 1t 1s the 
mind of peace and tranquilty—Người Phật tử 
luôn hoan hỷ làm điểu lợi lạc cho chúng sanh. 
Hoan hỷ còn là một trong những cửa ngõ quan 
trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn an 
tịnh. 

Pleasing environmenf: Môi trường vui vẻ. 
Pleasurable: Happy—loyful—Lạc—See Three 
sfates of sensation (]). 

Pleasures (n): Sukkha (p)}—Sukhendriya (skt— 
Bliss—Delights—Happiness—loy—Những lạc 
thú. 

(A) Various kinds of pleasures—Các loại lạc thú 


khác nhau: 
I) Supermundane pleasures: Hỷ lạc siêu thế 
gian. 


2) Worldly pleasures: Lạc thú trần gian. 

(B) Two kinds of pleasure—Theo Kinh Niệm Xứ, 
có hai loại thỏa thích —According to the 
Satipatthana Sutfa, there are two kinds of 
pleasure—See Two kinds of pleasure. 

** See Seven emotlons, Eipht winds, 
Twenty fwo roots. 

Pleasures of the five senses: Dục lạc của ngũ 

căn. 


and 


Pleasure or pain caused by good or evil 
deeds: The rewarding cause or fruit-ripening 
cause—Báo nhân—-Quả thục nhân—See Two 
causes (C). 

Pleasurable investfigation: Somanassupavicara 
(p)—Suy tư đến hỷ lạc— According to the Sangiti 
Suffa in the Long Discourses of the Buddha, there 
are six pleasurable Investigations—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có sáu suy tư 
đến hỷ—See Six pleasurable investigations. 


Pleasure in meditation: Thiền duyệt thực—See 
FIve kinds of spiritual food. 

Pleasures produced by touch: Xúc Lạc (sự vui 
thích trong khi đụng chạm nhau, thân thể trai gái 
tiếp xúc đụng chạm với nhau mà sanh ra cẩm giác 
vui thích khoái lạc). 

Pleasures and sorrows: Joys and griefs—Hỷ và 
ưu (lạc và khổ). 

Plenary (a): Đầy đủ—Toàn thể. 

Plenitude (n): Sự viên mãn. 

Plentful (a): Chan 
Abundant. 

Plough (n): Cái cầy. 
Plough the land (soïl): Cày đất. 
Ploughman: Bác nông phu. 


chứa—Overflowing—— 


Ploughing: Cày ruộng. 

Ploughing Festival: Lễ Hạ Điển—On a Festival 
Day, the King with the Baby Prince and his nurses 
and many other members of the Royal family 
went to the field to plough—Vào ngày nầy, Vua 
và ấu Hoàng thái tử, mẹ nuôi và triều thần xuống 
cày ruộng. 

Plunder something: Steal something—Ăn cắp 
vật gì. 

Pluralism (n): Chủ nghĩa đa nguyên—Sự kiêm 
nhiệm nhiều chức. 

Plurality (n): Tính đa nguyên. 

Pluriformity (n): Hình thức đa chủng. 

Plus side: Tăng ích biên—See Two extreme 
VICWS. 

Pluto heaven: Vaisramana (skt) Thiên vương 
Tỳ sa môn—See Vaisramana. 
Pneumatic (a): Thuộc về 
liêng—Linh tính. 
Pneumatocentric (a): Lấy tính thiêng liêng làm 


tỉnh thần—Thiêng 


trọng tâm. 
Pneumatolosy (n): Thần Thánh luận. 
Poem (n): Gatha (p & skÙ—Kệ——Chant— 


Sfanza—Verse. 

Poem of eulogy to someone: Bài thơ ca tụng ai 
(sau khi người đó đã chết). 

Point of controversy: Kệ thuyết. 

Point directly to the human mỉnd: Trực Chỉ 
Nhân Tâm—It points directly to the human mind. 


3418 


This 1s one of the eight fundamenftal principles, 
1ntuitional or relating to direct mental vision of the 
Zen School. Point directly to the mind to see your 
own nature and reach Buddhahood—Đây là một 
trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay 
liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành 
phật—See Eight fundamenrtal principles. 

Point a finger at the moon: Chỉ Nguyệt —To 
poInt a finger at the moon, or to indicate the hare 
1n the moon (the finger represents the sutras, the 
moon represents their truth (doctrines)—Ngón tay 
chỉ trăng, hay tay chỉ thỏ trên trăng (ngón tay tiêu 
biểu cho kinh điển, và trăng tiêu biểu cho chân 
lý). 

Point (v) out: Nhấn mạnh. 

Poiïnt out and instructf: Thị giáo (chỉ dạy). 
Point out someone?s faults: Chỉ lỗi của ai. 
Points of view on the world: Quán sát về thế 
gian—The world from four points of view——Bốn 
hạng người quán sát về thế gian hay bốn cách 
nhìn về nhân thế—See Four points of view of the 
world. 

Poïnt (v) out a way: vạch ra con đường 

Point (v) to the West: Chỉ Phương Lập Tướng— 
To poïnt to the west, the location of the Pure Land, 
and set up in the mind the presence of Amitabha 
Buddha; to hold this idea, and to trust in Amitabha, 
and thus atfain salvation. The mystics regard this 
as a mental experlence, while the ordinary 
believer regards it as an objective reality—Chỉ về 
hướng Tây, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà; 
trụ tâm vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để 
cầu giải thoát. 

(Single)-pointedness: One-pointedness—Sự tập 
trung vào một đối tượng. 

Poise (v): Thăng bằng. 

Poison: Độc —There are three Poisons or three 
of all passlons The 
fundamenfal evils inherent In life which g1ve rIse 
to human suffering. The three polsons are 
regarded as the sources of all illusions and earthly 
desires. They pollute people”s lives. Men worry 
about many things. Broadly speaking, there are 
84,000 worriles. But after analysis, we can say 
there are only I0 serlous ones including the three 


SOUTC€S and delusions. 


evil roots of greed, hatred, and delusion—Còn gọi 

là Tam Cấu hay Tam Chướng, là ba thứ độc hại 

hay ba món phiển não lớn. Đây là những thứ ác 

căn bản gắn liền trong đời sống khởi sanh đau 

khổ. Phiển não có rất nhiều, nói rộng thì đến 84 

ngàn, nói hẹp thì có 10 loại phiền não gốc, trong 

có có tam độc tham sân si—See Three poIsons. 

Poison of anger: Sân độc—See Three poisons. 

Poison of desire: Love which harms devotion to 

cultivation—Ái¡ độc. 

Poison and Deva- drums: Độc Thiên Nhị Cổ— 

There are two kinds of drums, representing the 

Buddha-nature which can slay all evi—Có hai 

loại trống tiêu biểu cho Phật tánh có thể tiêu diệt 

những điều quấy ác: 

(A) Poison-drum: Độc Cổ. 

l1) Harsh or stern words for repressing evil: Lời 
nói đắng cay để trấn ác điều ác. 

2) Misleading teaching: Nghịch Pháp —Pháp trái 
duyên. 

(B) Deva-drum: Thiên Cổ. 

l1) Gentle words for producing good: Lời nói hòa 
dịu sanh ra điều thiện. 

2) Correct teaching: Chánh Pháp — Giáo pháp 
thuận duyên. 

Poison-Gathering Ghost King: Nhiếp Độc 

Quỷ Vương—Quỷ vương Tụ Độc —Người là hóa 

thân của Bồ Tát, người đã cứu chúng sanh bằng 

cách gom góp hết tất cả những độc hại của phàm 

nhân. 

Poison of desire: Ái Độc. 

l1) One ofthe three poisons: Một trong tam độc. 

2) The turbidity of desire: Chất độc của tham 
dục. 


3) The contamination of desire: Sự nhiễm uế 
của tham dục. 
4) The poison of desire or love which harms 


devotion to Buddhist practices—Độc dục hay 

ái độc làm tổn hại cho việc tu hành Phật 

pháp. 
Poison of iegnorance: Sĩ Độc The poison of 
delusion, one of the three poIsons—Một trong tam 
độc, sự độc hại của ngu sĩ (ngu sĩ chẳng những hại 
mình mà còn hại người, chẳng những não loạn 
mình mà còn não loạn người khác)—See Three 
DOISONS. 


3419 


Poison of love: Ái Độc —The poison of desire or 
love Buddhist 
practices—Độc dục hay ái độc làm tổn hại cho 
việc tu hành Phật pháp. 

Poison of touch: Xúc Độc —The poison of touch, 
a term applied to woman—Sự độc hại của xúc 
chạm, từ ám chỉ đàn bà. 


whích harms devoton to 


Poison of wrong views: Turbidity of wrong 
view—Kiến độc hay kiến trược—See Eive kinds 
of turbidity. 

Poisoned drum: Độc Cổ——A drum smeared with 
poison to destroy those who hear i—Trống có trét 
thuốc độc khiến người nghe phải chết ngay. 
Poisonless Ghost King: Vô Độc Quỷ Vương. 
Poisonous (a): Toxic—Wicked—Độc. 
Poisonous arrow: Độc tiễn (mũi tên độc). 
Poisonous dragons: Wicked dragon—Độc 
Long—According to the Maha-Paramita Sastra, 
this 1s a poisonous dragon, who accepted the 
commandmenfs and thus escaped from his dragon 
form, 1.e. Sakyamuni In a former Incarnatlon— 
Theo Đại Trí Độ Luận, đây là con rồng độc, đã 
chấp nhận giới pháp và thoát khỏi hình rồng, như 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong tiền kiếp. 
Poisonous drums: Độc Cổ. 

Poisonous øas: Khí độc. 

Poisonous outflows: Hữu lậu —Four principal 
pOoIsonous outflows—See Four principal poisonous 
oufflows. 

Poisonous serpenf: Venomous serpent—Độc 
xà —See Poisonous snake. 

Poisonous snakes: Độc xà. 

l) The four elements of the body, earth, water, 
fire and wind which harm a man by theIr 
variation, i.e. increase and decrease: Ý nói tứ 
đại đất, nước, lửa, gió có thể làm tổn hại con 
người: . 

Gold:  Vàng—Gold harmm people”s 
cultivation—Vàng có thể làm tổn hại cuộc tu 
hành của con người. 

Những độc —There 
poIsonous snakes In a basket which imply the 
four elements In a body (of which a man 1s 
formed)—Có bốn con rắn độc trong giỏ ám 
chỉ tứ đại trong thân thể (tạo nên thân thể con 
người)— See Four poIsonous snakes. 


2) 





can 


3) con rắn are four 


Poisonous tree: Độc thụ (cây độc). 

Poisonous and wicked dragon: Độc long. 
Poisonousness (n): Độc tính—Toxicity. 

Polar Mountain: Sumeru Mount—Núi Tu Di. 
Polarization (n): Sự đối kháng—Khuynh hướng 
đối lập. 

Polarized light: Ánh phân cực. 

Pole of the miỉnd: Tâm Cực The extreme of 
the mind, the mental reach, or the Buddha—Cực 
điểm hay nghĩa lý tinh túy mà tâm có thể đạt đến 
được, đó là tâm của một vị Phật. 

Polemic (n): Cuộc bút chiến. 

Polemies (n): Khoa bút chiến. 

Politeness (n): Courtesy—Phép lịch sự—Lễ 
phép——Thanh tao nhã nhặn—See Courtesy. 
Political (a): Thuộc về chính trị. 

Political whims: Ý đồ chánh trị. 

Politician: Nhà chánh khách. 

Politics: Chính trị The differences between 
politics and religions are the bases of religion are 
moraliy, purity and faith; while the basis Of 
poliics 1s power—Sự khác biệt giữa chính trị và 
tôn giáo là căn bản của tôn giáo là giới luật, thanh 
tịnh và niềm tin; trong khi căn bản của chính trị là 
quyền lực. 

Pollute (v): Contaminate—Lầm ô nhiễm. 

Pollute the environment: Làm ô nhiễm môi 
trường—A Bhiksu or Bhiksuni who pollutes the 
environment, I.e., burning or destroying foresfs, or 
using toxic chemicals, commifs an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào làm ô nhiễm môi trường, tỉ như đốt hay phá 
rừng, hay sử dụng chất độc hóa học, là phạm giới 
Ba Dật Đề, phải phát lô sám hối. 

Polluted: Upaklista (sk)—Ô nhiễm—Defiled— 
Impure—Soiled—Stained—Sở nhiễm—That 
which is soiled or stained. 

Polluted by bad habits: Contaminated by bad 
customs——Nhiễm tập. 

Polluted mỉnd: Contaminated mind—Nhiễm 
tâm. 

Polluted thoughtfs: Vitathavitakka (p)—Vọng 
tưởng—False (erroneous) thinkineg—Erroneous 
thoupht—False  notons—False 
thoughts—The mental processes of living beings 





1deas—False 


3420 


on greed, hatred and stupidity. Polluted thoughts 
comprise a wide range of though(ts. IÝ we are 
grecdy for deliclous food, we have polluted 
thouphts on food. If we wish to listen to fine 
sounds, we have polluted thoughts on sounds. I 
we wWish fo experlence sensual pleasures, we have 
polluted thoughts on sensual pleasures, and so 
on—Chấp giữ mọi phân biệt sai lầm. Vọng tưởng 
bao gồm một lãnh vực tư tưởng rộng lớn. Nếu 
chúng ta ham muốn ăn ngon, chúng ta có thực 
vọng tưởng. Nếu chúng ta muốn nghe tiếng du 
dương, chúng ta có thanh vọng tưởng. Nếu chúng 
ta muốn có thú vui nhục dục, chúng ta có sắc dục 
vọng tưởng, vân vân. 

Polluting desire: Nhiễm ái. 

Polluting things Nhiễm Pháp—Polluting 
dharmas, all  phenomena; of 
contamination—Pháp nhiễm ô, hay pháp tương 
ứng với vô minh, hay mọi hiện tượng trong tam 
giới đều do vô minh mà khởi lên. 

Pollution bond: Nhiễm Trước —A heart polluted 
by the things to which it cleaves—Nhiễm trước có 
nghĩa là lòng ái dục ngầm nhiễm bám víu vào 
ngoại vật không sao lìa bỏ được. 

Polo Condre: Quật Luân—Polo Condre of 
Vietnam ¡in the South China Sea—Đảo Côn Luân 
(có lẽ là Côn Sơn) thuộc Việt Nam ở biển Đông. 
Polulo (skQ: Bát Lộ La—Có 
Baltistan—Perhaps Baltistan. 
Polygamist (n): Người ủng hộ lối sống đa hôn. 


1©. mode 


lẽ là vùng 


Polygamous (a): Nhiều chồng nhiều vợ. 
Polygamy (n): Đa thê—Polygamous (a). 
Polyglot (a): Có nhiều ngôn ngữ. 

Polytheism (n): Chủ nghĩa đa thần giáo. 
Polytheist: Người theo đa thần giáo. 
Polytheistical (a): Thuộc về thuyết đa thần. 
Pomegranate (n): Thạch Lưu —The 
pomegranate, symbol of many children because 
Of Its seeds; a symbol held in the hand of Hariti, 
the deva-mother of demons, converted by the 
Buddha—Một biểu hiện của nhiều trẻ nít qua quả 
lựu vì nó có nhiễu hột; đây cũng là dấu hiệu trên 
tay của Quỷ Tử Mẫu Thần, vị được Phật chuyển 
hóa. 

Pomp (n): Magnificence—Splendor—Cảnh huy 
hoàng. 


Pompous 
hoàng. 
Ponder (v): Vitakketi (p)—Vitark (skt)—Quán 
tưởng—Suy gẫm—See Investigation. 

Ponder øover something: Mediate upon 
somethine—Reflect upon somethine—Think of 
somethine—Quán tưởng (tâm niệm) về cái gì. 
Pondering : Vitakka (p)—Vitarka (skÙ—See 
Investigation. 

Pondering on the Buddha and not passing 
the tỉme in vain: Luôn tâm niệm về Đức Phật và 
không để cho thời gian trôi qua vô ích (Tâm niệm 
bất không quá). 

Ponobhavika (p): Dẫn đến tái sanh. 

Pool of blood: Huyết Ô Trì —The lake of blood 
in one of the hells—Ao máu hay hổ máu, một 
trong các địc ngục. 


(a):  Magnificent—Splendid—Huy 


Poor: In povery. 

1) (a): Nghèo khổ. 

2) (n): The poor—Người nghèo khổ—Người 
nghèo—One of the four fields for cultivating 
happiness (blessing)—Làm phước cho người 
nghèo, một trong bốn mảnh ruộng phước 


điển—See Four fields for culivating 
happiness. 


Poor animals: Loài vật đáng thương. 

Poor house: Nhà tế bần. 

Poor land: Bạc Địa—Poor land, ¡.e. the world, as 
full of trouble—Quốc độ nghèo nàn và đầy trắc 
trở. 

Poor man: Cùng nhân. 

Poor and miserable: Cùng khổ. 

Poor monk: Bần Tăng. 


I) Bần Tăng—When a monk talks about 
himself, he should tile himself: “[l, poor 
monk.”—Khi một vị Tăng nói về mình, vị ấy 
nên xưng: “Bần Tăng.” 

2) Religion without the Buddha-truth: Tôn giáo 
không có chân lý Phật pháp. 

3) Way of poverty of a monk: The way of living 


of the monk and nun—Bần đạo—Con đường 
tu hành nghèo khổ của một vị Tăng. 
Poor people have few visitors even if they 
live in the market place. On the contrary, 
rịch people atfract a grea( many callers, 


3421 


including close relafves and mere 
acquaintances, even if they live deep ỉn the 
mountain: Bản cư náo thị vô nhân vấn, phú tại 
thâm sơn hữu khách tầm (nghèo thì cho dù làm 
náo loạn cả chợ cũng không ai ngó ngàng øì. 
Ngược lại, giàu có dù ở sâu trong núi cũng có 
người đến thăm, kể cả kẻ thân người sơ). 

Poor religion: Bần đạo—A religion without the 
ultimate truth, is disciples believe In a blind 
faith—Một tôn giáo không có chân lý tối thượng 
mà tín đổ chỉ có niểm tin tưởng mù quáng. 

Poor spirited (a): Có tỉnh thần nghèo khổ. 

Poor without fawning (flattering) on 
anybody and rich without  being 
inconsiderate of others: Bần nhi vô siểm, phú 
nhi vô kiêu (nghèo mà không nịnh hót, giàu mà 
không kiêu căng). 

Poor but unsullied: Thanh bần. 

Popular (a): Phổ biến—Phổ cập. 

Popular ego: Tục Ngã—The popular idea of the 
ego or soul (false ego—giả ngã), composed of the 
five skandhas (this 1s to be distinguished from the 
true ego)—Giả ngã (đối lại với chân ngã hay thực 
ngã) bao gồm ngũ uẩn. 

Popular idea of the ego: Tục ngã—See Popular 
ego. 

Popular misconception: Quan niệm nhầm lẫn 
phổ cập. 

Popular religion: Tôn giáo phổ cập. 

Popular truth: Chư Pháp Đản Danh Tông—See 
Ten tenets of the Hua-Yen School. 

Popularize (v): Đại chúng hóa—To put within 
reach of the masses. 

Populous (a): Đông dân cư. 

Pornographic (a): Có tính khiêu dâm. 
Pornography (n): Sách báo khiêu dâm. 
Portable censer: Thủ Lư—A censer used ¡n 
small temples, usually with handle—Luư hương 
dùng trong các tự viện nhỏ, có thể mang tay được, 
thường có tay cầm. 

Porter (n): Người giữ cửa—Doorkeeper. 
Portrayal (n): Sự vẽ chân dung. 

Posadha  (skt: 
(skÐ—Uposatha 


Upavasatha 
(p)—Fasting 


(skt——Uposana 
(fasÐ)—Fasting 


day—BI-monthly Nurturing or renewal oŸ vows—— 
Bố Sa Tha—Bố Sái Tha—Bao Sa Đà—Bố Tát 
Đà Bà—ƯUu Bổ Đà Bà—Bát La Đế Đề Xá Da Mị 
(Pratdesaniya)—The nurturing or renewal of 
by abiding spiritual 
refreshment. The Buddhist monks and nuns should 
meet at the new, full moons, 29” and 30” to read 
the Pratimoksa Sutra for their moral edification. 
AlIso disciples at home should observe the fast 
days (1, 15°, 29°,30°) and the eight commands. 
Ït is required of monks and nuns according to the 
rules of the Vinaya. The central practice Is a 
recifation of the monastic rules as confained In the 
Pratimoksa-sutra, followed by public confession of 
any transgressions of them. Also according to the 
rules of the Vinaya, 1t should be performed by all 
the monks of a particular area and should occur 
within an established boundary and according to a 
prescribed formula. It 1s still observed today 1n 
both Theravada and Mahayana countries— Tiếng 
Hán dịch là Tịnh Trụ, Thiên Trúc hay Trưởng 
Dưỡng. Theo phép của người xuất gia cứ nửa 
tháng một lần (vào ngày rằm, 29 hoặc 30), chúng 
Tăng Ni tập hợp thuyết giới kinh, khiến cho mọi 
người đều trụ trong tịnh giới và trưởng dưỡng 
thiện pháp. Trong khi đó người tại gia thì giữ tròn 
tám giới trong sáu ngày chay để đoạn trừ ác 
nghiệp và trưởng dưỡng thiện pháp. Theo Luật 
Tạng, lễ Bố Tát là bắt buộc đối với chư tăng Ni. 
Thực hành chủ yếu là tụng luật tự viện hay thanh 
quy trong bộ Ba La Đề Mộc Xoa, theo sau đó là 
tự thú tội đã sai phạm của chư Tăng hay chư Ni 
trước chúng. Cũng theo Luật Tạng, lễ Bố Tát nên 
được toàn thể chư Tăng và chư Ni thực hành trong 
khu vực riêng biệt và trong phạm vi cơ sở mà Luật 
Tạng đã đặt ra. Ngày nay các xứ theo truyền 
thống Nguyên Thủy và Đại Thừa hãy còn tuân 
thủ theo lễ Bố tát này. 
Posha (skt: Thọ giả hay dưỡng giả—Growth, 
nourishing or ørowing one; found in combination 
with atma, or satfa, etc——Sự lớn lên hay sự nuôi 
dưỡng, hay người nuôi lớn; thường đi kèm với 
những từ “ngã,” “chúng sanh,” “mệnh,” vân vân. 
Position (n): 
(A) Lập trường—Chủ trương—Địa vị—Chức vụ-- 
Place. 





VOWS In retreat for 





3422 


(B) Tướng: Form— According to the Lotus Sutra, 
there are three forms or positlons—Theo Kinh 
Pháp Hoa, có ba tướng—See Three forms or 
pOSItions. 

(C) Forty bodhisattva posiions in Brahma-Net 
Sutra (Kinh Phạm Võng)—Bốn mươi Tâm Bồ 
Tát trong Kinh Phạm Võng—See Forty 
bodhisattva positons in Brahma-Net Sutra. 

Position and fame: Công danh. 

Posifive (a): Tích cực—Thực chứng—Xác thực. 

Positive emotfions: Tình cảm tích cực (thiện)— 

Emotions, negafIve or posifive, are impermanenf 

(they would not last), but we cannot say we don”t 

care about our emotions because they are 

1mpermanent. Buddhists cannot say both suffering 
and happiness are Impermanent so we need not 
seek nor avoid them. We all know that negative 
emotions lead to suffering, whereas positive ones 
lead to happiness, and the purpose of all Buddhists 
1s fo achieve happIness. So should try to achieve 
things that cause happiness, and whaftever causes 
suffering we should deliberately happiness—Tình 
cảm, dù tiêu cực hay tích cực, đều vô thường (có 
nghĩa là không tôn tại), nhưng chúng ta không thể 
nói chúng ta không đếm xỉa tới tình cảm của 
chúng ta vì chúng vô thường. Người tu theo Phật 
không thể nói vì cả khổ đau lẫn hạnh phúc đều là 
vô thường nên chúng ta chẳng cần tìm mà cũng 
chẳng cần tránh chúng. Ai trong chúng ta cũng 
đều biết rằng những tình cảm bất thiện (tiêu cực) 
đưa đến khổ đau, trong khi tình cảm thiện lành 
đưa đến hạnh phúc, và mục tiêu của Phật tử là 
mong đạt được hạnh phúc. Như vậy chúng ta cần 
phải cố gắng thể thực hiện điều tạo nên hạnh 
phúc và ráng loại bỏ những gì làm cho ta đau khổ. 

Positive forces: Hữu lực Dominant or active 

forces—See Dual powers (II. 

Posifive way: Phương cách tích cực. 

Posifdvism (n): Chủ nghĩa thực chứng—Chủ 

trương lấy sự thực cụ thể, có thể cảm giác được 

làm khởi điểm. 

Possess (v): Ám—To obsess—To be haunted— 

To be obsessed by the devIl. 

Possess oneself of another”s property: Chiếm 

tài sản của người khác. 

Possess of virtue: Thành Tựu Giới Hạnh. 


Possessed (n): Người bị ma ám. 

Possessed by demons: Bị quỷ ám, tức là làm 
bậy mà không sao tự chủ được (Quỷ sử thần sai). 
Possessed by the evil: BỊ ma ám. 

Possessing form, one sees forms: Tự mình có 
sắc, thấy có sắc——Possessing form, one sees forms 
1s a type of liberaton when subJective desire 
arises, by examination of the obJject, or of all 
things and realization of their filthiness. In this 
sfage, cultIvafors remove passions by meditation 
on the Iimpurity of one”s own body. This 1s one of 
the eight types of meditation for removing various 
attachments to forms and desires—Nội hữu sắc 
tưởng, ngoại quán sắc giải thoát Tam muội. Tự 
mình có sắc, thấy có sắc. Trong giai đoạn nầy 
hành giả tự mình quán thân bất tịnh. Đây là một 
trong tám giải thoát, hay tám phép thiền định giải 
thoát khỏi sắc dục —See Eight liberations. 
Possessing miỉnd: Mati or Matimant (skÙ— 
Intelligeent—Hữu ý. 

Possession (n): Sở Hữu. 


I) What one has: Possession—Ownership— 
ProprIetorship——Cái mà người ta có. 

2) What there 1s: What ever exists—Cái đang 
hiện hữu. 

3) Grasping: Thủ Kiến Kết hay chấp thủ—§ee 


Ñine bonds that bind men to mortality. 
(Material) possessions: Của cải vật chất. 
Possession of business: Sở hữu thương nghiệp— 
See Eipht things which are unclean to a monk or a 
nun. 

Possession of demons of Great Enlightening 
Beings: Nhiếp trì sự bị ma chướng—Sự bị ma 
chướng nhiếp trì của chư Đại Bồ Tát—According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of possession by demons of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who can 
leave these ten can atfain the supreme supportIve 
power of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười điều bị ma nhiếp trì của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát rời bổ được mười điều 
ma nhiếp trì nầy thời được mười điều chư Phật 
nhiếp trì—See Ten kinds of possession by demons 
of Great Enlightening Beings. 

Possesion of a devout faith in the 
Tathagata: Tin hoàn toàn vào Đấng Như Lai— 


3423 


Những người tuy không hiểu được trí năng cao 
nhất, nhưng có một niềm tin hoàn toàn vào Đấng 
Như Lai. Đây là một trong ba loại người có thể 
bước theo nẻo Đại Thừa_—Those who cannot 
realize supreme wisdom, but have devout faith in 
the Tathagata. This 1s one of the three types of 
beings who can tread the path of the Mahayana—— 
See Three types of beings who can tread the path 
of the Mahayana. 

Possession of domestic animals: Sở hữu gia 
súc—See Eight things which are unclean to a 
monk or a nun. 

Possession or existence: Chấp thủ—See Four 
bandhanas (A). 

Possession of feeling: Hàm tình—All beings 
pOssess feeling or sentience—Tất cả chúng sanh 
đều có khả năng cảm giác (tri giác). 

Possession of gold: Sở hữu vàng—See Eipht 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Possession of grain seeds: Sở hữu lúa gạo— 
See Eight things which are unclean to a monk or a 
nun. 

Possession of maidservant: Sở hữu đây tớ nữ— 
See Eipht things which are unclean to a monk or a 
nun. 

Possession of manservant: Sở hữu đầy tớ 
nam—See Eight things which are unclean to a 
monk or a nun. 

Possession of money: Sở hữu tiểền—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Possession of silver: Sở hữu bạc—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
Possession of ufensils for privafe use eXcept 
for the eiphf appur(enances of a monk: 
Three garments: tam y, bowl: bát, stool: ghế đẩu, 
filter: đỗ lọc nước, needle and thread: kim và chỉ, 
chopper: dao)— Dùng vật dụng cá nhân khác hơn 
tám món cần thiết (bát sự tùy thân)—See Eight 
things which are unclean to a monk or a nun. 
(The) possible and the impossible: Những 
điều có thể và những điều không thể. 

Possibility (n): Khả năng tính. 

Possibility of anything becoming cause fo 
others: Bhavishayaddhetu (skt— Thường Hữu 
Nhân—Sự khả hữu của một sự vật trở thành 


nguyên nhân cho các sự vật khác. Đây là một 
trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu 
vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và 
duyên—This 1s one of the six causes of all 
conditioned things. Every phenomenon depends 
upon the union of the primary cause and 
condiional or environmental cause—See Six 
kinds of causes (C). 

Posterior: After—Later—Hậu (về sau này). 
Posterior retribution: Future retribution—Hậu 
báo—The 
incarnation for the deeds done in this life—Quả 
báo nhận lãnh trong kiếp lai sanh cho những hành 
động đã làm trong kiếp này —See Future 
retribution. 

Porterity (n): Hậu duệ. 

Posf-existence: Tổn tại đời sau. 

Post-graduate student: Sinh viên đã tốt học 
nhưng vẫn còn đang làm nghiên cứu hay học lên 
cao hơn. 

Post graduate studies: Hậu đại học. 

Post Mortem Omens: Omens of the Pure 
Land—Proofs of rebirth in Pure Land. 
Posthumous tifle: Pháp hiệu (received after 
death). 

Postnuptial (a): Hậu hôn nhân. 

Postpone: Đình hoản——To put off. 

Postulate (v): Mặc nhận—Định để—Giả định— 
See Nine truths or postulates. 

Postulates on cause and effectf: This ¡is one of 
the eight truths (postulates or Judgments)—Đạo lý 
thắng nghĩa đế hay nhơn quả sai biệt đế. Đây là 
một trong tám sự thật—See Eipht truths. 
Postulates on consfitutfion and functfion of 
the five skandhas: Thế gian thắng nghĩa đế— 
Thể dụng hiển hiện đế—This ¡is one of the eight 
truths (postulates or Jjudgments)—Đây là một 
trong tám sự thật—See Eight truths. 
Postulaes on the pure 
ultimate or absolute: This ¡is one of the eight 
truths (postulates or judgments)—Thắng nghĩa 
thắng nghĩa đế hay phế thuyên đàm chỉ. Đây là 
một trong tám sự thật—See Eipht truths. 
Postulates on the void or the immaterial: 
This 1s one of the eight truths (postulates or 


retibuton received in future 


inexpressible 





3424 


judgments)—Chứng đắc thắng nghĩa đế hay y 
môn hiển thật đế. Đây là một trong tám sự thật— 
See Eipght truths. 

Posture (v): Đặt trong tư thế. 

Potala (úb): Pottala, or Potalaka (sk)—Phổ Đà— 
Còn gọi là Bổ Đát Lạc Già Sơn. 

l) An anclent port near the mouth of the Indus: 
Cửa khẩu cổ gần cửa sông Ấn Hà. 

The sacred island of Pootoo, off Ningpo: Hải 
đảo linh thiêng ngoài khơi Ningpo (người ta 
nói chính nơi đây Thiện Tài Đồng Tử đã nghe 
Đức Quán Thế Âm thuyết pháp lần thứ 28). 
The Potala in Lhasa—Điện Phổ Đà trong thủ 
đô La Sa của Tây Tạng: The winter palace of 
the Dalai Lama In Lhasa, the construction of 
which was begun during the le of the fifth 
Dalai Lama Ngawang Losang Gyatso (1617- 
1682) and complete after his death. The name 
1s derived from an I1sland named Potalaka in 
the Indian Ocean, believed by tradition to be 
an abode of Avalokitesvara. Prior to the 
Chinese invasion and annexation of Tibet In 
the 1950s, ít was the seat of the Tibetan 
øovernment and house the Dalai Lama”s 
personal monastery, Namgyel. After the flight 
of the fourteenth Dalai Lama into exile im 
1959, 
museum and tourist aftraction by the People”s 
Republic of China—Cung điện mùa Đông của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa, được bắt đầu 
xây dựng vào thời Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 
thứ năm là ngài Ngawang Losang Gyatso và 
hoàn thành sau khi ngài thị tịch. Tên Potala 
được lấy ra từ tên của một hòn đảo 
“Potalaka” ở Ấn Độ Dương, mà theo truyền 
thống người ta tin rằng đó là trú xứ của Ngài 
Quán Thế Âm. Trước khi Trung quốc xâm 
lăng và sáp nhập Tây Tạng vào thập niên 
1950s thì đây là trụ sở của chánh quyển và là 
tự viện trụ trì của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sau 
chuyến bay đi lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đời thứ 14 thì cung điện Potala biến thành 
viện Bảo tàng tuyên truyền thu hút du khách 
của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa. 
Potalaka: Phổ Đà Lạc Già Sơn— Tên một tự 
viện trên đảo Phổ Đà (Pu-To)—Potalaka 


2) 


3) 


If Was turned 1n a propaganda 


monastery on the island of Pootoo—See Potala 
@). 

Potalaka Mountain: Phổ Đà Sơn—Name of a 
famous mounfain located on the southern coast of 
India. According the Avatamsaka Sutra, 
Avalokitesvara Bodhisatva manifested herself 
there to save sentient beings. There are many 
small white flowers grow; this represen(s the 
modesy and compassionate behavior of 
Avalokitesvara Bodhisatva—Phổ Đà Sơn là tên 
của một ngọn núi nổi tiếng về phía nam bờ biển 
Ấn Độ. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Quán 
Thế Âm đã thị hiện tại núi nầy để phổ độ chúng 
sanh. Phổ Đà Sơn là nơi có nhiều loại bông trắng 
nhỏ biểu hiện cho lòng khiêm tốn và đức tính từ bi 
của Bồ Tát Quán Âm. 

Potala Palace: Điện Potala (Tây Tạng)—The 
enormous fortress-palace built on a hiph natural 
hl ¡in the center of Lhasa, Tibet, ¡in the 
seventeenth century by the Regent of the fifth 
Dalai Lama. It 1s the residence of the Dalai Lama, 
and contains a complete monastery with Ifs own 
Temple. It was built on the site of an earlier 
fortress, 1t 1s 900 feet long, and the stone walls are 
paInted In various symbolic colours—Cung điện 
thành quách vĩ đại được xây dựng trên một ngọn 
đổi cao thiên nhiên nằm ngay trong trung tâm thủ 
đô Lhasa, Tây Tạng vào thế kỷ thứ 17 trong dịp lễ 
nhiếp chánh của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm. 
Điện Potala là dinh của Đức Đạt Lai Lạt Ma, bao 
gồm toàn bộ tu viện và chùa chiển. Dinh được 
xây dựng tại vị trí mà trước đây là thành quách, 
dài khoảng 900 bộ, và tường thành được sơn bằng 
những màu sắc biểu trưng của tôn giáo. 

Potalaca (sk0: Bổ đà lạc ca—Heavenly Palace 
of Avalokitesvara—Quan Âm Tịnh Độ. 

Potency (n): Tiềm năng. 

Potency of Buddha perfect knowledge: Trí 
đức—Đức toàn giác —See Three Buddha”s virtues 
I1). 

Potenfial (a&n): Có 
potential: Tiểm năng tinh thần. 


{O 


tiểm năng —Mental 
Potential of our human body: Tiềm năng của 
thân xác. 

Potential energy: Thế năng. 


3425 


Potenfal of  enlighfenment:  Inherent 
enlightenment—lIntelligence of every beinge—Bổn 
giác—Tiểm năng giác ngộ— The potential of 
enliphtenment 1s a way of generating qualitiles of 
Buddhahood, causing all sentient beings to gladly 
set their minds on enlightenment and sustain this 
will by all virtues—Như Lai chủng là đạo xuất 
sanh Phật pháp, vì làm cho tất cả chúng sanh thích 
phát tâm Bồ Đề dùng tất cả pháp lành giúp đỡ giữ 
gìn—See Three kinds of enlightenments (B), and 
Ten ways of generating the qualiles of 
Buddhahood of Great Enlightening Beings. 
Potentiality (n): Khả năng tính— Tiềm lực— 
Tiểm năng. 

Potenfiality of becoming fully enlightened at 
onee: Viên cơ (khả năng trở nên giác ngộ tức thì). 
Potentiality and the Buddha?s teaching: Cơ 
Giáo. 





I) Căn cơ của chúng sanh và giáo lý của Đức 
Phật. 

2) Opportune teaching suited to the occasion: 
Tùy căn cơ của chúng sanh mà dạy bảo khác 
nhau. 

Potentialty and conditions:  Favorable 


circumsfances—Opportunity—Cơ duyên. 

l1) Căn Cơ và Nhân Duyên. 

2) Favourable circumstances or OppOrtunities: 
Do hành động thiện lành hay cơ vi thiện mà 
có nhân duyên thụ nhận được Phật pháp. 

Potenfialiy and response: Cơ Cảm—The 
potentiality of all to respond to the Buddha, the 
response of the Buddha to the good ¡n all the 
living—Chúng sanh có cơ căn thiện mà cảm ứng 
với Phật hay vì chúng sanh có những hành động 
thiện lành nên được Phật cảm ứng. 

Potheoss of transcendental wisdom: 

Mahamati (skt—Great wisdom—Omnisclence; a 

tile of ManJusrI—Đại trí. 

Pothujjanika-iddhi (p): Có nhiều phép Thần 

Thông. 

P?o-Tsao-T?o: Phá Táo Đọa—The Pˆo-Tsao-To 

1s the name given by Zen master Hui-An to one of 

his disciples at Tsung-Yueh. It literally means, “a 

broken range falen to pieces,` which 1llustrates an 

Incident in the life of a nameless Zen masfter, 

whereby he became famous—Theo Thiển Luận, 


Tập II của Thiền sư D.T. Suzuki, Phá Táo Đọa là 

cái tên mà Thiển sư Huệ An đặt cho một đệ tử 

của mình ở Tung Nhạc. Nghĩa đen là bếp hư đổ, 
chỉ cho biến cố trong đời sống của một Thiền sư 

không tên tuổi, nhờ đấy mà được chú ý. 

* There was a shrine in one of the Tsung-Yueh 
villages where a lonely range was kept. This 
was the obJject of worship for the country 
people far and near, who here roasted alive 
many animals for sacriice. One day a 

monk appeared the 
accompanied by his attendanfs. He struck the 
range three times with his staff, and said: 
“Tut! O you an old range, are you not a mere 
composite of brick and clay? Whence your 
holiness? Whence your spirituality? And yet 
you demand so many animals roasted alive 
for sacrifice!” So saying, the master struck the 
range for another three times. The range then 
tipped by 1fself, and falling on the ground 
broke In pIeces— Tại một làng vùng núi Tung 
Nhạc, có một cái miếu bên trong điện có để 
một bếp lửa. Dân ở gần xa đến tế tự bếp lửa 
nầy không ngớt, họ luộc rất nhiều thú vật để 
cúng. Một hôm có nhà sư vô danh dẫn các 
Tăng hầu vào miếu. Sư lấy gậy gõ vào bếp 
ba lần, và bảo: “Chặc! Bếp ơi là bếp! Mi há 
không phải chỉ là bùn gạch hiệp thành sao? 
Thánh linh đâu nơi mi vậy? Sao mi đòi luộc 
nhiều mạng thú vật để cúng như thế?” Nói 
xong, ông lại gõ vào bếp ba lần nữa. Bếp liền 
nghiêng đổ xuống đất vỡ ra từng mảnh. 

*... After a while there suddenly appeared a man, 
and approachng the master bowed 
reverenfially to him. The master asked who 
he was, and he answered: “I am the spirit of 
the range enshrined here. I have been here 
for a long time owing to my previous karma. 
But listening to your sermon on the doctrine 
of no-birth, I am now released from the 
bondage and born In the heavens. To offer my 
special thanks to you I have come.” Said the 
master: “No-birth Is the original nature of 
your being. No sermonizing of mine was 
needed.” The heavenly being bowed again 
and vanished—Chốc lát, có một người đến 
gần sư cúi đầu lạy. Sư hỏi ông là ai. Y đáp: 
“Tôi là Táo thần của miếu nầy. Tôi ở đây rất 


nameless 1n shrine 


3426 


lâu do nghiệp báo đời trước của mình. Nay 
nhờ nghe “pháp vô sinh" của thầy mà thoát 
khỏi ràng buộc và được thác sinh lên trời. 
Nay tôi đến đây để bái tạ Thầy.” Sư bảo: “Vô 
sinh là bản tánh của ngươi, chẳng phải nhờ ta 
thuyết pháp.” Thần bếp lạy và biến mất. 

*  Later on the attendantmonks and others 
asked the master: “We have been with you 
for ever so long, but we have never been 
permitted to listen to your personal discourses 
on the Dharma. What effective teaching did 
the range-spirit get from you which enabled 

to be 1mmediately the 
heavens?”—Sau đó, các Tăng hầu và các 
người khác hỏi sư: “Chúng con theo hầu thây 
rất lâu, nhưng chưa hể được nghe chính ngài 
giảng pháp. Táo thần được ngài dạy cho pháp 
gì mà có thể thác sinh ngay trên trời?” 

*.. The master said: “What I told him was simply 
that he was a composite of brick and clay; I 
had no further teaching specially meant for 
him.”—Sư nói: “Ta chỉ bảo nó là nó, do bùn 
gạch hiệp thành, chứ chẳng có đạo lý gì khác 
dạy riêng cho nó.” 

*.. The attendant-monks and others stood quIetly 
wihout a saying a word. The master 
remarked, “Do you understand?”—Các tăng 
hầu và những người khác đứng im không nói. 
Sư lên tiếng: “Hiểu không?” 

* The chief secretary of the monastery said: 
“No, we do not”—Vị chủ sự thưa: “Bẩm, 
chúng con không hiểu.” 

*.. The masfter continued: “The original nature of 
all beings, why do you not understand 1t?”— 
Sư tiếp lời: “Tánh bản hữu của hết thấy các 
pháp. Tại sao các ông không hiểu?” 

* The monks all made bows to the master, 
whereupon exclaimed the master: “IUs fallen, 
1s fallen. It°s broken to pIeces, 1ts broken to 
pieces!”—Các thầy Tăng bèn lạy, sư liễn 
bảo: “Đổ rồi! Đổ rồi! Vỡ rồi! Vỡ rồi!” 

* His whereabout and when he passed away 
were unknown: Năm và nơi sư thị tịch không 
a1 TÕ. 

Potter: Ngõa Sư—The Buddha in a previous 

incarnation as a potter—Đức Phật trong một tiền 

kiếp là một người thợ đổ gốm. 


him born in 


Pouring more oil into the fire: Đổ dầu thêm 
vào lửa (Hỏa thượng thiêm du)—Making matters 
WOFS€. 

Pournajit (skt): Phú lan na ca (đệ tử của Phật). 

Poverty (n): Nạn nghèo khó—Sự bần cùng— 

There are two kinds of poverty—Có hai loại 

nghèo—See Two kinds of poverty. 

Poverty of faith or religion: Pháp bần—Nghèo 

tâm linh—See Two kinds of poverty. 

Poverty of øoods: Tài bần—Nghèo vật chất— 

See Two kinds of poverty. 

Poverty of monks and nuns: Bần Tăng và bần 

NI. 

Poverty is the real cause of thievery and 

robbery: Bần cùng sanh đạo tặc (ý nói nghèo 

nàn cơ cực là nguyên nhân chính của trộm cướp). 

Poverty of the relipgion (the belief in 

Buddha): Nghèo lòng tin Phật. 

Poverty and wealth have no roofs: Bần vô 

bản, phú vô căn (nghèo giàu không hề có gốc, ý 

nói nghèo giàu không do số mệnh)—Nobody ¡is 

fated to be poor or rich all of his life. 

Powdered incense: Mạt Hương—Powdered 

Incense fo scatter over images (Buddhas)—GIã 

trầm hương thành bột để rắc trên hình tượng 

(Phật). 

Power (n): Bala (skt & p)—Bala-paramita (skt)—— 

Force of purpose—MIight—Strength—Lực Ba La 

Mật Quyển thế Oai quyền—Sức mạnh— 

Autory A Sanskri( term whíich means 

“Power.”—Từ Phạn ngữ có nghĩa là “Sức lực.”— 

See Ten Paramifas. 

(A) Varilous powers—Các loại lực khác: 

1) Miraculous power: Thần thông. 

2) Psychic power: Sức mạnh tâm linh. 

3) Reasoning power: Sức mạnh của sự lý luận. 

4)_ Spiritual power: Thần lực. 

(B) Two kinds of power—See Two kinds of 
pOWEF. 

(C) Panca-balam (skÙ The five powers 
faculties for any cultivator. The powers of 
five spiritual faculties which are developed 
through strengthening the five roots. Eive 

developed the  “path of 

preparaton” (Prayoga-Marga) l) faith 

(Sraddha); 2) effort (Virya); 3) mindfulness 


Or 


abilitles on 


3427 


(Smrti); 4) meditative absorption (SamadhI); 
and 5) wisdom (Prajna)—Năm sức mạnh hay 
khả năng tâm linh được phát triển bằng cách 
củng cố ngũ căn. Năm khả năng được phát 
triển trên bước đường tu hành: Tín, tấn, niệm, 
định, và huệ— See Ngũ Lực. 

(D) In Mahayana Buddhism, 1t ¡is the eighth 
“perfection” (paramita) of the tenfold list of 
perfections that a Bodhisattva cultivates on 
the path to Buddhahood. It is developed on 
the eighth bodhisattva level (bhumI). Besides, 
there 1s also a tenfold list of qualities that In 
both Theravada Buddhism and Mahayana are 
said to be unique to fully awakened Buddhas 
(Samyak-Sambuddha): 1) pOW€F of 
knowledge of what 1s possible and what 1s 
Impossible or the power to distinguish right 
from wrong (sthanasthana-jnana-bala); power 
of knowledge of retributions of actions or the 
power of knowing karmic 
throughout the three periods of time (karma- 
vipaka-Jnana-bala); 3) power of knowledge of 
the concenftrations, eight stages of liberations, 
meditatve absorptlons, 
(dhyana-vimoksa-samadhi-samapatti-Jnana- 
bala); 4) power of knowledge of the relatIve 
qualitiles of beings or the power of complete 
knowledge of the powers and faculties of all 
beings (ndrya-parapara-jnana-bala); 5) power 
of knowledge of the varlous Intentions of 
beings or the power of complete knowledge 
of the desires or moral direction of every 
being (nanadhimukti-Jnana-bala); 6) power of 
knowledge of the various states of beings or 
the power of knowing the sfates of others 
(nanadhatu-jJnana-bala); 7) pOWer Of 
knowledge of the ways In which beings go 
everywhere withn cyclic existence and 
nirvana (sarvatragamini-pratipajJjnana-bala); 
8) power of knowledge of former abodes 
(purva-nIvasa-jnana-bala); 9) power of 
knowledge of death and rebirth (cyutyu- 
papada-Jjnana-bala); 10) power of knowledge 
that the defilements have been extinguished 
(asrava-jnana-bala)—Trong Phật giáo Đại 
Thừa, lực là Ba La Mật thứ tám trong mười 
Ba La Mật mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên 
đường đi đến Phật quả. Lực Ba La Mật được 


retributions 


and atfainments 


phát triển ở địa thứ tám của Bồ Tát Địa. 
Ngoài ra, có mười lực mà người ta nói là duy 
nhất để giác ngộ thành Phật: 1) biết cái gì có 
thể và cái gì không thể, hoặc cái gì đúng, cái 
øì sai; 2) lực biết báo chướng trong tam thế 
(quá khứ, hiện tại, và vị lai); 3) lực biết tất cả 
định lực, giải thoát và thành tựu; 4) lực biết 
tất cả căn tánh của chúng sanh; 5) lực biết 
được sự hiểu biết của chúng sanh; 6) lực biết 
hết các cảnh giới của chúng sanh; 7) lực biết 
hết phần hành hữu lậu của lục đạo và biết 
luôn cả niết bàn; 8) lực biết tất cả các trụ xứ 
của các đời quá khứ; 9) lực biết sanh tử; 10) 
lực biết các lậu hoặc đã bị đoạn tận—See 
Ten powers of a Buddha. 

Power or ability which uses the sense organs 

to discern the truth: Chính căn— Thắng nghĩa 

căn—Khả năng sử dụng các căn để nhận thức rõ 
về chân lý, chứ không phải là sở kiến phàm phu— 

See Two roofs (B). 

Power of abstract: Samadhibala (skt)—Ability 

to overcome all disturbing thoughts—Power of 

meditation—Định lực. 

l) The power of samadhi: The power of 
meditaton—The power of abstract or esfatic 
meditation, ability to overcome all disturbing 
thougphts, the fourth of the fÍive powers 
(bala)—Định lực thiển quán có thể phá vở 
mọi loạn tưởng, một trong ngũ lực. 

2) Powers of mind-control: Nhiếp Tâm. 

Power of abstract meditation: Tĩnh lực—Sức 

mạnh của tĩnh lự hay năng lực của thiển tập. 

Power of accomplishing a vow by a Buddha 

or Bodhisattva: Đại Nguyện lực—See Five 

pOW€TS. 

Power of action: Hạnh-lực—One of the ten 

great powers obtainable by a Bodhisattva—Một 

trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ 

Tát—See Ten kinds of powers and Ten powers of 

a Buddha. 

Power of acfion including all practices of 

enlightening beings: Hành lực vô ngại dụng— 

including all practices of 
enlightening beings, one of the ten kinds of 
unimpeded function relating to power which the 

Buddha taught in the Flower Adornment Sutra— 


Power of action 


3428 


Vì nhiếp thủ tất cả Bồ Tát hạnh—See Ten kinds 
of unimpeded function relating to power. 

Power of Amitabha?s Original Vows and his 
power of light: A Di Đà bổn nguyện và quang 
minh lực. 

Power of an ancient vow: Túc Nguyện Lực (lực 
tác dụng của nguyện vọng vốn có trong tiền kiếp). 
Power of another: Tha Lực—Other power— 
The power or stregth of another, especially that of 
a Buddha or Bodhisattva, obtained throuegh faith in 
Mahayana salvation—Sức mạnh của người khác, 
đặc biệt là của Phật và Bồ Tát mà hành giả đạt 
được bằng niềm tin cứu độ trong giáo lý Đại 
Thừa. 

Power to appear at will in any place and to 
have absolute freedom to do anything: 
Rddhi-saksatkriya-jnana (skt)—Thần Túc 
Thông—Khả năng đi bất cứ đâu và làm bất cứ thứ 
gì tùy ý —See Six miraculous or transcendental 
DOWTS. 

Power arising from environment: 

I1) Ngoại lực từ hoàn cảnh—See Four powers for 
affaining enliphtenment. 

Phương Tiện Lực (do lực từ hoàn cảnh bên 
ngoài hay từ những phương tiện thiện xảo mà 
phát tâm Bồ Để)—See Four powers (B). 
Powers for affaining enlightenment: Động 
lực giác ngộ—See Four powers for attaining 
enliphtenment. 

Power of affaining a higphly ïlluminafing 
faith: Udaradhimuktyavabhasapratilambha 
(sk)—Đại Minh Giải Lực—See Ten spiritual 
powers of a Buddha. 

Power of awakening cevery beỉng in 
enlightenment: Bodhi-bala (sk)—Bồ Đề Lực— 
See Ten kinds of powers. 

Power fo be anywhere or do anything at 
will: Rddhi-Saksatkriya (skt)—Thần Túc Thông— 
See Five supernatural powers. 

Power of the body consciousness; Thân 
thức—See Eight universal powers (A). 
Power-born: Lực sinh—One who ¡is born from 
the truth—A monk. 

Power of Brahma: Phạm lực. 





2) 


Power of bringing glory to one?s domain: 
Năng trang nghiêm sát độ—See Ten supernatural 
DOWTS. 

Power of broad study or hearing: Đa văn 
lực—See Thirteen powers of bodhisattvas of the 
Pure Land school. 

Power of the Buddha: Phật lực—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven powers—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bảy lực— 
See Seven powers. 

Power of Buddha ïs infinite: Như Lai lực vô 
lượng—See Ten kinds of imnfinie path of Great 
Enlightening Beings. 

Power of Buddhas, liberating all sentient 
beings: Như Lai lực vô ngại dụng Power of 
Buddhas, liberating all sentient beings, one of the 
ten kinds of uninpeded function relating fo power 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra—Vì độ thoát tất cả chúng sanh, một trong 
mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to pOWeT. 

Power of Buddha-nature within: Pháp giới 
lực—Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội nhân— 
See Three powers. 

Power of Buddha-truth: Pháp Lực — The 
power or ability to do away with calamity and 
subdue evil—Năng lực của chân lý Phật pháp có 
khả năng loại bỏ họa hoạn và trấn áp tà vạy. 
Power of the causes: Nhân lực—See Thirteen 
powers of bodhisattvas of the Pure Land school. 
Power fo cause all roo(s of øoodness f0 
reach supreme knowledge: Năng lực làm cho 
tất cả thiện căn thuận đến trí vô thượng Bồ Đề— 
Thịs 1s one of the ten kinds of power possessed by 
Great Enliphtening Beings which the Buddha 
taught the Suftra. 
Enlightenng Beinss who abide by these can 
acqurre the supreme power of Buddhas—Đây là 
một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
q1). 


1n Flower Adornment 


3429 


Power of celesfial eye: Power of deva-eye— 
Thiên Nhãn Lực —One of the ten powers oŸ a 
Buddha—Một trong mười lực của Phật. **See 
Ten kinds of powers and Ten powers of a Buddha. 
Powers of change: Năng Biến— The “Only- 
Consciousness” Sastra divded the  eight 
COnsciousnesses Into three powers of change— 
Duy Thức Luận chia tám thức ra làm ba loại năng 
biến—See Three powers of change. 

Power to clearly understand all things: Năng 
lực hiểu rõ chư pháp——This is one of the ten kinds 
Of power possessed by Great Enlightening Beings 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra. Enlightening Beings who abide by these 
can acquire the supreme power of Buddhas—Đây 
là một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nầy thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
q1). 

Power to comprehend the inherent essence 
of all things: Năng lực nhập tự tánh của chư 
pháp—The power to comprehend the Inherent 
essence of all things. This is one of the ten kinds 
Of power possessed by Great Enlightening Beings 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra. Enlightening Beings who abide by these 
can acquire the supreme power of Buddhas—Đây 
là một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
qD. 

Power to comprehend that all thỉings are 
Buddha?s teachings: Năng lực nhập tất cả các 
pháp đều là Phật pháp —This ¡is one of the ten 
kinds of power possessed by Great Enlightening 
Beings which the Buddha taught in the Flower 
Adornment Sutra. Enlightening Beings who abide 
by these can acquire the supreme power of 
Buddhas—Đây là một trong mười lực của chư Đại 
Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có 
đủ năng lực vô thượng của Như Lai—See Ten 
kinds of powers (II). 


Power to comprehend that all things are like 
ilusions: Năng lực nhập tất cả các pháp như 
huyễn—This is one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught In the Flower Adornment Sutra. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
acqurre the supreme power of Buddhas—Đây là 
một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
qD. 

Power to comprehend that all things are like 
phantoms: Năng lực nhập tất cả các pháp như 
hóa—This Is one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught In the Flower Adornment Sutra. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
acqurre the supreme power of Buddhas—Đây là 
một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
q0. 

Power of comprehension: Khả năng hiểu biết. 
Power 0f concentrafion: Định Lực —See Seven 
DOWTS. 

Power of the conditioning cause: Pratyaya- 
bala (skÐ—Duyên Lực—The environmental or 
secondary force (the power of the conditioning 
cause, circumsftance, contributing 
environement), ¡n contrasted with the causal force 
or direct cause (nhân lực) —Sức trợ duyên từ 
những điều kiện hay hoàn cảnh bên ngoài, đối lại 
với nhân lực hay nguyên nhân trực tiếp. 

Power of contemplating: Năng lực quán chiếu 
(sự nghiệm)—According 
Khenchen Thrangu In “The Practice of Tranquility 
and Insiphtf”, the power of contemplating or 
reflection, which means that one goes through 
reason and the logic of the teachings to complete 
the continuity of teachings. With this power one 
develops the stage of mental stability, which 1s 
called continued settlement. In this staøe one can 
do 1t longer, say for ten minutes. These first two 
sfages of listening to the teachings and continually 


Or 


chiêm to  Lama 


3430 


contemplating them are the first two powers and 
accomplish the first mental engagement, which 1s 
called disciplined or controlled engagement— 
Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu trong “Thực 
Hành về Thiển Chỉ và Thiền Quán”, năng lực 
quán chiếu hay chiêm nghiệm, có nghĩa là chúng 
ta đi ngang qua lý trí và lập luận về những lời dạy 
để hoàn tất sự tiếp tục của giáo lý. Với năng lực 
quán chiếu, chúng ta phát triển trạng thái về sự ổn 
định tinh thần, nó được gọi là sự ổn định tiếp tục. 
Trong trạng thái nầy chúng ta có thể dừng nghỉ 
tâm chừng mười phút. Hai trạng thái đầu về lắng 
nghe và quán chiếu được gọi là kỷ luật hoặc sự 
hứa hẹn có kiểm soát—See Power of listening. 
Power 0f courageous strength: Sức dũng kiện, 
vì điều phục thế gian—The power of courageous 
strength, because they tame worldlings. This 1s 
one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enliphtening Beings—Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (J). 
Power of creafing all kinds of conveyance: 
'Yana-bala (skÙ—Yana without ever giving up the 
Mahayana—Thừa Lực —See Ten kinds of powers. 
Power of deep faith ¡in all Buddhas° 
teachings without rejection: Năng lực nơi tất 
cả Phật pháp thâm tín chẳng hủy báng—This is 
one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings which the Buddha taught in 
the Flower Adornment Sutra. Enlightening Beings 
who abide by these can acquire the supreme 
power of Buddhas—Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bổ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời có đủ năng lực vô thượng của Như Lai— 
See Ten kinds of powers (II). 

Power to deliver of the mỉnd from all 
pA4SSions: Asravaksaya-jnana (skÙ—Lậu Tận 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
DOWTS. 

Power of dependent conditions: Duyên lực— 
See Thirteen powers of bodhisattvas of the Pure 
Land school. 

Power derived from observing the 
commandmen(fs: Giới Lực—The power derived 
from observing the commandmenfs, enabling one 
who observes the five commandments to be 





reborn among men, and one who observes the ten 
posiive commands to be born among devas— 
Công dụng sức mạnh của giới luật hoặc của việc 
gìn giữ giới luật khiến cho người giữ ngũ giới 
được tái sanh làm người, người giữ thập thiện 
được sanh lên cõi trời. 

Power derived from others: Tha lực (do lực 
giáo giới của người khác tác động vào nên phát 
tâm Bồ Để)—See Four powers (B), and Four 
powers for attaining enlightenment. 

Power of đharmadhatu: Pháp giớ—See Eight 
universal powers (A). 

Power difficult to acquire: Nan hoạch lực— 
Power difficult to acqurre. This 1s one of the ten 
kinds of might with enormous power of all Buddha 
which the Buddha taught 
Adornment Sutra—Đây là một trong mười thứ lực 
của chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm—See Ten kinds of might with enormous 
power of all Buddhas. 

Power of diligence: Năng lực của sự chuyên 
cần—According to Lama Khenchen Thrangu in 
“The Practice of Tranguilfy and Insight”, the 
power of diligence creates mental stability, which 
IsÃ complete pacificaton. With very strong 
obstacles unhappiness,  regret, 
agsression, Just thinking of good qualiles of 
meditaton will not eliminate them ripht away. 
Instead, one needs the power of diligence so that 
one can eliminate all strong obstacles such as 
attachment, agsøression, and Ipgnorance and creafes 
the state of complete pacificatlon—Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về Thiền 
Chỉ và Thiền Quán”, năng lực của sự chuyên cần 
tạo ra sự ổn định tỉnh thần, đó là tâm bình yên 
hoàn toàn. Đối với những chướng ngại hết sức 
mạnh mẽ, giống như tâm trạng không vui, nuối 
tiếc hoặc ngay cả sự kích động về suy nghĩ những 
đặc tính tốt của thiển sẽ không loại bỏ được chúng 
ngay tức khắc. Chúng ta cần phải có năng lực 
chuyên cần để loại bổ những chướng ngại mạnh 
mẽ như sự chấp thủ kích động và vô minh. 

Power of the discipline: Giới lực (sức mạnh của 
giới đức đạo hạnh). 

Power of discriminating understanding of 
others: Ký tâm luân (khả năng biện biệt hiểu 
biết người khác)—See Three wheels (II). 


in the Flower 


such as Or 


341 


Power of discriminatfion: 
I1) Trạch Lực —Khả năng phân biệt. 
2) Tự Chứng Phẩn—Lực tạo ra khả năng phân 
biệt—See Four functions of cognition. 
Power to distinguish right from wrong: Tri 
thị xứ phi xứ trí lực—See Ten great powers of a 
Buddha. 
Power of dragons is inconceivable: Lực của 
các rồng là bất khả tư nghì -See Five 
1nconceivable things. 
Power of the ear consciousness: Nhĩ thức— 
See Eight universal powers (A). 
Power of carnestly walking towards all- 
knowledge and original VOWS: 
Adhyasayasarva-Jnana-pranidhana-prasthana 
(sk)—Cầu Nhất Thiết Trí Quảng Đại Nguyện 
Lực—See Ten spiritual powers of a Buddha. 
Power to end evil and transmigrafion: Lậu 
Tận Thông—See Six supernatural powers (6) and 
Ten supernatural powers. 
Power of energy: Cường-lực. 
l) Cường-lực—One of the ten great pOWers 
obtainable by a Bodhisattva—Một trong thập 
đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát — 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 
Power of vigor: Tinh Tấn Lực—See Seven 
DOWTS. 
Sức tinh tấn—The power of energy because 
they never backslide. This is one of the ten 
kmds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—Vì hằng chẳng thối 
chuyển. Đây là một trong mười lực của chư 
Đại Bồ Tát —See Ten kinds of powers (1). 
Power of enlightenment: Phật lực vô ngại 
dụng—Awakening those who are asleep, one of 
the ten kinds of unimpeded function relating to 
power which the Buddha taught in the Flower 
Adornment Sutra—Vì giác ngộ thùy miên, một 
trong mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
unimpeded function relating to power. 
Powers of expansion: Triển Chuyển Lực— 
Powers of extension—Khả năng phát triển hay 
mở rộng ra. 


2) 


3) 


Power of expedient means: Phương tiện lực— 
See Thirteen powers of bodhisattvas of the Pure 
Land school. 

Power of the eye consciousness: Nhãn thức— 
See Eight universal powers (A). 

Power of faith: Sraddhabala (skt)—Tín lực—Sức 
mạnh của lòng tin có khả năng loại bỏ mọi tà 
tn—The faith to believe or the force of belief 
which precludes all false belief—See Five powers 
(D and Seven powers. 

Power of familiarization: Năng lực của thói 
quen—According to Lama Khenchen Thrangu in 
“[he Practice of Tranguilfy and Insight”, the 
power of familiarization helps the mind naturally 
setfle without the need for effort or discipline— 
Theo Lạt Ma Khenchen Thrangu trong “Thực 
Hành về Thiền Chỉ và Thiền Quán”, năng lực của 
thói quen giúp tâm được ổn định một cách tự 
nhiên mà không cần đến nỗ lực hoặc kỹ luật. 
Power of fearlessness: Vô úy lực—Bodhisattvas 
can explain all truths. This 1s one of the ten kinds 
of power possessed by Great Enlightening 
Beings—Vì khéo thuyết pháp. Đây là một trong 
mười lực của chư Đại Bồ Tát —See Ten kinds of 
powers (). 

Power of firmness: Trì-lực—One of the ten 
great powers obtainable by a Bodhisattva—Một 
trong thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ 
Tát—See Ten kinds of powers and Ten powers of 
a Buddha. 

Power of the five faculties: See Five powers. 
Power of good past karma: Nghiệp lực tiền 
kiếp—See DOWeTS affaining 
enliphtenment. 

Power of øoodness aftained by pracfice: Tu 
Đức—lIn contrast capacIty for 
goodness (Tánh đức) —Tu đức qua công phu, 
ngược lại với bản tánh tốt. 

Power of øoodness practiced in his former 
lives: Purva-sukrita-kusalamula (skt—Túc Thế 
Thiện Căn Lực—See Ten spiritual powers of a 
Buddha. 

Power of øreat compassion: Đại bị lực vô 
ngại—Not abandoning sentient beings, one of the 
ten kinds of uninpeded function relating fo power 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 


Four for 


with natural 


3432 


Sutra—Vì chẳng bỏ tất cả chúng sanh, một trong 
mười lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to pOWer. 
Power of having learned the four Noble 
Truths: Ajnendrya (skÐÙ—Ký 
Twenty two roofs. 
Power to have no attachmenfs to anything: 
Năng lực nơi tất cả các pháp không nhiễm trước— 
Bodhisatvas have the power to have no 
attachments to anything at all. This Is one of the 
teen kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings which the Buddha taught in 
the Flower Adornment Sutra. Enlightening Beings 
who abide by these can acquire the supreme 
power of Buddhas—Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bổ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời có đủ năng lực vô thượng của Như Lai— 
See Ten kinds of powers (II). 
Power to hear and understaand all 
languages: Divyasrora (skÙ Thiên Nhĩ 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
DOW€TS. 
Power of an illusionist: Ảo lực. 
Power of the Impermanence: Vô Thường 
lực—See Thirteen powers of bodhisattvas of the 
Pure Land school. 
Power inconceivable to any worldlings: Bất 
Tư Nghì Lực—Tất cả thế gian bất tư nghì lực— 
This Is one of the ten kinds of mipht with 
enormous power of all Buddha which the Buddha 
taught in the Flower Adornment Sutra—Đây là 
một trong mười thứ lực của chư Phật mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds 
of might with enormous power of all Buddhas. 
Powers of infinite expansion: Năng thị hiện 
một trần thân đầy cả đại thiên thế giới—See 
Eight great powers of personality. 
Power and influenee: Quyên thế (uy lực). 
Power to instruct and guide: Hóa Đạo Lực— 
There are three powers used to 1nstruct and guide 
other sentient beings—Năng lực giáo hóa và dẫn 
đắt. Có ba lực được dùng để hóa độ chúng sanh. 
1)  Personalpower: Ngã công đức lực—Năng lực 
tu hành của tự thân hay tự duyên. 


tri căn —See 


2) Tathagata power: Như lai gia trì lực—Sự gia 
trì của Đức Như Lai hay tha duyên. 
3) Power of Buddha-nature withm: Pháp giới 


lực—Phật tính sẵn có trong tự tâm hay nội 

nhân. 
Power of intellect: Sức biện tài, vì khéo thọ trì 
các pháp —Bodhisatvas have the power of 
I1ntellect, because they can hold all truths. This 1s 
one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (1). 
Power of interpretation: Patisambhida (p)—Vô 
Ngại Giải—Four 
bodhisattva powers of Interpretation or reasoning, 
or unobstructed eloquences—Bốn pháp vô ngại 
của các Bồ Tát khi giảng thuyết hay lý luận—See 
Four bodhisava powers of 
1nferpretation or reasoning. 
Power of joy: Hỷ lực—See Thirteen powers of 
bodhisattvas of the Pure Land school. 


unhindered or unlimited 


unlimited 


Power of karma: Nghiệp lực—The power of 
karma produces good or bad fruit—Though karma 
was simply defined as deeds, in reality karma 
Implies the accumulation of all our experlences 
and deeds since the birth of mankind, and since 
even before that time. This is called “karma of 
previous existence.” The action of this karma 1s 
called the “power of karma.” This power can be 
correctly explained by understanding the working 
of the subconscious mind. Even things that the 
human race experienced hundreds of thousands of 
years ago remain in the depth of our minds, as do 
the much stronger Influences of the deeds and 
mentfal attitudes of our ancestors. The karma of 
previous existence that Buddhism teaches Is still 
more profound, as 1t includes the karma that our 
own life has produced through the repetition of 
bíth and death from the Innfinie past to the 
present. The power of karma 1s the strength of 
karma which produces good or evil fruit. Karmic 
power 1s the strength of karma. It 1s similar to a 
debt collector. There are many different strong 
and weak debt collectors. When we die, our 
consciousness wIll be taken by the strongest and 
øreatest debt collector—Nghiệp lực là sức mạnh 
của nghiệp tạo ra quả lạc khổ (sức mạnh của 
thiện nghiệp sinh ra lạc quả, sức mạnh của ác 


3433 


nghiệp gây ra khổ quả). Nghiệp lực ví như người 
chủ nợ. Có nhiều thứ chủ nợ mạnh yếu khác nhau 
lôi kéo, nên khi lâm chung thì thần thức của 
chúng ta bị chủ nợ nào mạnh nhứt lôi kéo trước 
tiên. Dù nghiệp đã được định nghĩa một cách đơn 
giản là các hành vi, thực ra, nghiệp chỉ tất cả sự 
tích tụ những kinh nghiệm và hành vi của chúng ta 
từ lúc khởi sanh của loài người và cả trước lúc ấy 
nữa. Đây được gọi là “nghiệp của đời trước” hay 
túc nghiệp. Sự hoạt động của nghiệp này gọi là 
“nghiệp lực” hay năng lực của nghiệp. Năng lực 
này có thể được giải thích đúng đắn nhờ hiểu 
được sự vận hành của cái tâm tiềm thức. Ngay cả 
những điều mà loài người đã kinh nghiệm hàng 
trăm ngàn năm trước đây vẫn lưu lại trong bề sâu 
của tâm chúng ta, cũng như những ảnh hưởng 
mạnh hơn nhiều của những hành vi và thái độ tâm 
thức của tổ tiên chúng ta lưu lại. Nghiệp của đời 
trước mà Phật giáo dạy còn sâu xa hơn nữa, vì nó 
gồm cả nghiệp của đời sống của chính chúng ta 
đã tạo nên qua sự tái diễn sanh và tử từ quá khứ 
vô định cho đến hiện tại. **See Karma. 

Power to keep the mỉnd ïn a given realm 
undiverted: Samadhi-sambodhi—ĐÐịnh—Khả 
năng giữ tâm tập trung chuyên chú —See Seven 
Bodhyangas. 

Power of knowing from awakening to what 
is and what is not: Tri thị phi xứ Trí lực—See 
Teen powers of a Buddha. 

Power of knowing all dhyanas, lỉberafions 
and samadhis: Tri chư Thiên giải thoát Tam 
muội—See Ten great powers of a Buddha. 
Power of knowing all faculties whether 
superior or inferior: Tri chúng sanh tâm tánh 
Trí lực—See Ten great powers of a Buddha. 
Power of knowing from having cut off all 
habits forever: Tri vĩnh đoạn tập khí trí lực— 
See Ten great powers of a Buddha. 

Power of knowing karmic retribufions 
throughout the three periods of tỉme: Tri tam 
thế nghiệp báo trí lực—See Ten powers of a 
Buddha. 

Power of knowing others” miỉnd: Spiritual 
power——Tha tâm thông—See Supernatural power. 


Power of knowing previous lives without 
outflows: Tri túc mạng vô lậu trí lực—See Ten 
øreat powers of a Buddha. 

Power of knowing through the heavenly eye 
without obstrucftion: Tri thiên nhãn vô ngại trí 
lực—See Ten great powers of a Buddha. 

Power for learning the four Noble Truths: 
Anajnatamajnasyamindriya (skt—VỊ trI đương 
tr—See Twenty twO roofs. 

Powers of levitafon and transportafion: 
Năng cất thân nhẹ nhàng tới khắp mọi nơi—See 
Eight great powers of personalIty. 

Power of listening: Sức mạnh của sự lắng 
nghe—According to Lama Khenchen Thrangu in 
“[he Practice of Tranguilfy and Insight”, the 
power of listening, or hearing, or receiving the 
teachng. This develops mental stability or 
samatha, which 1s called the settling or resting of 
the mind. Normally one”s mind 1s distracted by 
thoughts, so one has to settle the mind a lifle in 
order not to be too distracted by external thinøs. 
This is done through the power of listening. One 
hears the teachinss of the Buddha, the teachings 
in the commenfarles, and explanations given by 
the scholars and siddhas (Tibetan masters). 
Through these one understands what meditation 1s 
like. Hearing these, one 1s able to understand 
setfling the mind and learns how to meditate. 
Marpa said that hearing and contemplating the 
teachings 1s like a torch that illuminates the 
darkness because !1f one has this source of lipht, 
one can see where one 1s going, what 1s there, and 
what mieht be dangerous and harmful. In Tibet, 
there 1s also saying, “If one does not have a lamp 
and walks in the dark, then one”s head mipht 
connect with a pilar.” In the same way hearing and 
contemplating the teachings 1s like a lamp, 1t 
dipels the darkness and one sees what 1t 1s one 
must do and how one has to do it —Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về Thiền 
Chỉ và Thiển Quán”, sức mạnh của sự lắng nghe 
hoặc tiếp nhận giáo lý làm phát triển trạng thái ổn 
định tinh thần (samatha), nó được gọi là tình trạng 
lắng xuống, hoặc sự dừng nghỉ của tâm. Bình 
thường tâm chúng ta bị kích động bởi những tư 
duy, vì vậy chúng ta phải làm ổn định tâm một ít 
để không bị quá kích động bởi những sự vật bên 





3434 


ngoài. Điều nầy được làm qua năng lực lắng nghe. 
Chúng ta lắng nghe những lời dạy của Đức Phật, 
những lời chỉ dẫn trong các chú giải, và những sự 
giải thích của các học giả và các vị thây. Qua sự 
lắng nghe, chúng ta hiểu được thiển là gì. Nghe 
những điều nầy, chúng ta có khả năng làm tâm 
lắng xuống và nghiên cứu thế nào để thiển. 
Marpa nói rằng nghe và trầm tư về những giaó lý 
giống như đèn pin chiếu sáng bóng tối, bởi vì nếu 
chúng ta có nguồn ánh sáng nây, chúng ta có thể 
thấy chúng ta đang đi đâu, ở đó để làm øì, và điều 
gì có thể gây ra nguy hiểm và có hại. Ở Tây 
Tạng, cũng có lời nói rằng, “Nếu chúng ta đi bộ 
trong bóng tối mà không có ngọn đèn thì đầu của 
chúng ta có thể đụng vào cột trụ.” Tương tự, nghe 
và chiêm nghiệm về giáo lý như ngọn đèn, nó xua 
đuổi bóng tối và chúng ta thấy điều gì chúng ta 
phải làm và phải làm nó như thế nào. 

Power that all living beings cannot shakc: 
Tất cả chúng sanh vô năng động lực—This is one 
of the ten kinds of might with enormous poWer of 
all Buddha which the Buddha taught ¡in the 
Flower Adornment Sutra—Đây là một trong mười 
thứ lực của chư Phật mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of might with 
enormous power of all Buddhas. 

Power of making every prayer fulfilled: 
Pranidhana-bala (skt—Nguyện Lực—See Ten 
kinds of powers. 

Power of making a world of immaculate 
purity in every pore of the skin: Vikurvana- 
bala (skÙ—Thần Biến Lực—See Ten kinds of 
DOWTS. 

Power of the Mana consciousness: Ý Căn— 
See Eight universal powers (A). 

Powers of manifesting countless 
permanenfly in one and the same place: 
Thường ở một cõi năng hiện vô lượng loại—See 
Eight great powers of personality. 

Power of meditation: Samadhibala (skt)—Định 
lực. 





forms 


1)_ Mental power or intention: Năng lực của ý. 

2) The purpose to attain bodhi or enlightenment: 
Mục đích đạt đến giác ngộ Bồ Đề. 

3) Power of abstract: Định lực—The ability to 


concenfrate ones mind or the force of 


concenftraton which leads to eliminate all 
passions and desires—Sức mạnh của Tam Ma 
địa nhằm loại bổ đam mê dục vọng—See 
Five powers, and Thiteen powers of 
bodhisattvas of the Pure Land school. 
Power of memory: Snrtibala (sk)—Niệm 
Lực—Faculty of of 
mindfulness—Mindfulness—See of 
mindfulness. 
Powers of memory and ability to preach 
without fear: Tổng trì bất vong, thuyết pháp vô 
úy—Bodhisattva-fearlessness arises from powers 
of memory and ability to preach without fear— 
Nghĩa là chư Bồ Tát có khả năng nghe hiểu giáo 
pháp và ghi nhớ các nghĩa mà chẳng quên, nên 
thuyết pháp không hễ e sợ trước đại chúng—See 
Four-fold fearlessness. 
Power of miỉnd: Ý-lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers, Ten powers of a 
Buddha, and Thirteen powers of bodhisattvas of 
the Pure Land school. 
Power of the miỉnd consciousness: Ý thức— 
See Eight universal powers (A). 
Power of the mỉnd of wisdom or perfect 
understanding: Huệ lực—See Thirteen powers 
of bodhisattvas of the Pure Land school. 
Power of mindfulness: Năng lực của chánh 
niệm—Niệm Lực. 
l) FEaculty of alertness or force of mindfulness, 
which destroys falsty. The faculty of 
alertness, mindfulness or force of mindfulness 
which 1s achieved through meditation, one of 
the five powers or bala, or one of the seven 
bodhyanga—Sức chuyên niệm có thể diệt trừ 
được ảo tưởng giả tạo. Sức mạnh của sự cảnh 
giác hay là sự chú tâm đạt được nhờ thiển 
định, một trong ngũ lực hay một trong thất bô 
để phần—See Five powers. 
According to Lama Khenchen Thrangu in 
“The Practice of Tranquility and Insight”, the 
power of mindfulness helps develop mental 
stability called the re-established settlement. 
This means that when one 1s meditating, 
thoughts will arise and one becomes aware 


alertness—Force 
Power 


2) 


3435 


that one has become distracted by them. One 
returns to the state of meditation. When there 
IS a đdistraction that takes one away from 
resfing in meditation, one 1s able to refurn to 
one”s sfate of meditation repeatedly. This 
power of mindfulness also develops the staøe 
stability, called 
settlement, in which the mind that has been 
broadly focused ¡is now focused very 
narrowly. The mind, for Instance, 1s narrowly 
focused on an obJect. The purpose of this kind 
of mediaton 1s to focus the mind on 
somethng very subtle—Theo Lạt Ma 
Khenchen Thrangu trong “Thực Hành về 
Thiển Chỉ và Thiển Quán”, năng lực của 
chánh niệm làm phát triển sự ổn định tinh 
thần gọi là tái ổn định (lập lại sự ổn định). 
Nghĩa là khi chúng ta đang hành thiền, những 
tư tưởng sẽ khởi lên và chúng ta bị kích động 
bởi chúng. Năng lực chánh niệm giúp chúng 
ta trở lại sự ổn định. Khi có một sự kích động 
mang chúng ta ra khỏi sự dừng nghỉ, chính 
năng lực của chánh niệm sẽ giúp chúng ta trở 
lại trạng thái thiển. Năng lực nầy cũng giúp 
phát triển trạng thái bình ổn tinh thần, gọi là 
tăng cường tính ổn định, trong đó tâm đã được 
tập trung, bây giờ được tập trung rất kỹ lưỡng 
trên một đối tượng. Mục đích của loại thiển 
định nầy là để tập trung tâm trên đối tượng 
nào đó rất vi tế. 
3) See Seven powers. 
Power of the monks: Quyền của chư Tăng. 
Powers of moral diagnosis and application 
of the remedy without fear: Bodhisattva- 
fearlessness fom pOW€TS 
diagnosis and application of the remedy——Tận tri 
pháp dược cập chúng sanh căn dục tâm tính thuyết 
pháp vô úy. Nghĩa là chư Bồ Tát biết cả thế gian 
và xuất thế gian pháp, cũng như căn dục của 
chúng sanh nên Bồ tát chẳng sợ khi thuyết pháp ở 
giữa đại chúng——See Four-fold fearlessness. 
Power of moral dread: Quý Lực—See Seven 
pOWeFS. 
Power of moral shame: Tàm Lực—See Seven 
pDOWeFS. 
Power of the nature of thỉngs: Pháp tánh lực— 
Bodhisattvas have the power of the nature of 


of mental 1ntensified 


ArISeS of moral 


things, because they attain mastery of all truths. 
This 1s one of the ten kinds of power possessed by 
Great Enlightening Beings—Vì trong các nghĩa 
được tự tại. Đây là một trong mười lực của chư 
Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (1). 

Power of nonattachment: Vô trước lực— 
Bodhisattvas have the power of nonattachment, 
because they get rid of defiling obsessions. This 1s 
one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—Vì lìa các cấu nhiễm. Đây 
là một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát—See 
Ten kinds of powers (1). 

Power of nonobstruction: Vô ngại lực— 
Bodhisattvas have the power of nonobstruction, 
ther knowledge 
Immensely vast. This 1s one of the ten kinds of 
power possessed by Great Enlightening Beings— 
Vì trí huệ quảng đại. Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (J). 
Power of the nose consciousness: Tỷ thức— 
See Eight universal powers (A). 

Power of observing commandments, 
endurance, effort and meditafion: Lực trì 
giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển định—See 
Thirteen powers of bodhisattvas of the Pure Land 


because and wisdom Is 


school. 

Power of the ocean: Hải Đức The eight 
Virfuies, or powers of the ocean—Tám đức tánh 
(tánh chất) hay khả năng của biển. 

1)  Vastness: Bao la. 





2) Tidal regularity: Hải triều đúng quy định. 

3) Throwing out of the dead: Không dung chứa 
xác chết (tất cả xác chết của chúng hữu tình 
đều bị tấp vào bờ). 

4 Conftaining the seven kinds of pearls: Chứa 
thất bảo. 

53 Absorption of all rivers without Increase: 
Thâu nhiếp đại hà mà không hề tăng hải 
triều. 

6) Absorption of all rain without Increase: Thâu 
nhiếp đại vũ mà không hề tăng hải triều. 

7) Holding the most mighty fish: Chứa kình ngư. 

8) Universal unvarying saltness: Đồng một vị 
mặn. 

Power of omniscience, affaining true 


enlightenment by omniscience: Nhất thiết trí 


3436 


lực vô ngại dụng—Bodhisattvas have the power 
Of omnisclence, atfaining true enliphtenment by 
omnisclence, one of the ten kinds of unimpeded 
function relating to power which the Buddha 
taught In the Flower Adornment Sutra—Vì dùng 
nhứt thiết trí thành chánh giác, một trong mười 
lực vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to pOWer. 

Power fo o0ppose or conform: Nghịch thuận 
lực—Bodhisattvas have the power fo oppose or 
conform, because they are free In the midst of all 
things. This 1s one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings—Vì nơi 
tất cả pháp tâm tự tại. Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (J). 
Power of Order: Quyền lực của Giáo Hội. 
Power of original vow: Purvapranidhana (skÙ—— 
Bổn Nguyện Lực—See Ten spiritual powers of a 
Buddha. 

Power of past good karma: Nhân Lực (nhờ 
thiện nghiệp lực từ quá khứ mà đời nay phát tâm 
Bồ Đềể)—See Four powers (B). 

Powers of patient endurance: Nhẫn lực— 
There are eiph(t ksant or powers of patlenf 
endurance, in the desire realm and the two realms 
above 1t. The eipht powers of endurance are used 
fo cease false or perplexed views ¡n trailokya and 
acquire eight kinds of praJna or wisdom—Có tám 
loại nhẫn nhục hay sức nhẫn nhục trong dục giới, 
sắc giới và vô sắc giới. Bát nhẫn được dùng để 
đoạn trừ kiến hoặc trong tam giới và đạt đến tám 
loại trí huệ Bát Nhã—See Eight ksantis or powers 
Of patient endurance. 

Power of perfect knowledge of the four 
Noble Truths: Ajnata-Vindriya (skÙ—Cụ: tri 
căn—See Twenty two roofs. 

Power of personal appearanee: Sắc lực—One 
of the ten great powers obtamnable by a 
Bodhisattva—Một trong thập đại lực có thể đạt 
được bởi một vị Bồ Tát—See Ten kinds of powers 
and Ten powers of a Buddha. 

Powers possessed by Great Enlightening 
Beings: Lực của chư Đại Bồ Tát —There are ten 
kinds of power possessed by Great Enlightening 


Beings—See Ten kinds of powers and Ten powers 
ofa Buddha. 

Power of pracfice and performance: Tu tập 
lực—See Dual powers (II). 

Power öøf psychic travel: Thần túc thông—With 
the power of psychic travel they are able to 
appear varlously to beings capable of being 
enliphtened, to induce them to delipht in truth— 
Tùy theo những chúng sanh đáng được hóa độ, vì 
họ mà biến hiện nhiều thứ cho họ thích mến 
chánh pháp—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (6). 

Power of pure faith and knowledgce: 
Sraddhayajnanavisuddhi (sk—Thanh Tịnh Tín 
Trí Lực —See Ten spiritual powers of a Buddha. 
Power of purifying the thoupht of the 
Bodhisattva: Bodhisattvadhyasayaparisuddhi 
(sk)—Thú Hướng Bồ Đề Thanh Tịnh Tâm Lực— 
See Ten spiritual powers of a Buddha. 

Powers of rafiocinaton without fear: 
Bodhisattva-fearlessness arises from powers of 
ratiocination—Thiện năng vấn đáp thuyết pháp 
vô úy. Nghĩa là chư Bồ Tát khéo biết hỏi đáp 


thuyết pháp chẳng sợ—See Fourfold 
fearlessness. 

Power 0Ý reasoning: 

I Vô Ngại Giải —Patisambhida (p)—Four 


unhindered or unlimited bodhisattva powers 
Of Interpretation or reasoning, or unobstructed 
eloquences—Bốn pháp vô ngại của các Bồ 
Tát khi giảng thuyết hay lý luận—See Four 
Unobstructed Eloquences. 

Biện lực—One of the ten great pOWers 
obtainable by a Bodhisattva—Một trong thập 
đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power of  receiving good friends: 
Kalyanamitra-paripgraha (sk——Thiện Tri Thức 
Nhiếp Thọ Lực—§ee Ten spiritual powers of a 
Buddha. 

Power relating to lands, manifesting untold 
adornment and arraying them: Sát lực vô 
ngại dụng—Bodhisattvas have the power which 1s 
relating to lands, manifesting untold adornment 
and arraying them, one of the ten kinds of 


2) 


3437 


unimpeded function relating to power which the 
Buddha taupht in the Flower Adornment Sutra— 
Vì thị hiện bất khả thuyết trang nghiêm để trang 
nghiêm, một trong mười lực vô ngại dụng mà 
Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See 
Ten kinds of unimpeded function relating to 
DOWET. 

Power relating to oens, cultivating practices 
unceasingly: Kiếp lực ngại dụng— 
Bodhisattvas have the power which 1s relating to 
Oens, cultivating practices unceasingly, one of the 
ten kinds of unimpeded function relating fo power 
which the Buddha taught in the Flower Adornment 
Sutra—Vì tu tập không ngừng nghỉ trong vô lượng 
kiếp, một trong mười lực vô ngại dụng mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
kinds of unimpeded function relating to pOWer. 
Power relating to phenomena, causing all 
bodies to enter the bodiless: Pháp lực vô ngại 
dụng—Bodhisattvas have the power 
relating to phenomena, causing all bodies to enter 
the bodiless, one of the ten kinds of unimpeded 
function relating to power which the Buddha 
taught in the Flower Adornment Suta—Vì làm 
cho tất cả thân vào một thân, một trong mười lực 
vô ngại dụng mà Đức Phật đã dạy trong Kinh 
Hoa Nghiêm—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to pOWer. 


VÔ 


which 1s 


Power of religious pracfices: The power which 
comes from enliphtenment—Đạo lực (sức mạnh 
đến từ sự giác ngộ). 

Power of remembering the various peaceful 
and purified sfates passed through 
contemplafion: Smrti-sambodh—Niệm—Khả 
năng ghi nhớ những trạng thái an tịnh qua thiển 
quán—See Seven Bodhyangas. 

Power of the respectfUl mỉnd never 
abandoning spiritual teachers: Năng lực nơi 
tất cả thiện tri thức hằng chẳng bỏ rời tâm tôn 
trọng—Bodhisattvas the power of the 
respectful abandoning  spiritual 
teachers. This 1s one of the ten kinds of power 
possessed by Great Enlightening Beings which the 
Buddha taught in the Flower Adornment Sutra. 
Enliphtenng Beinss who abide by these can 
acqurre the supreme power of Buddhas—Đây là 


in 


have 
mind never 


một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát 
an trụ trong pháp nây thời có đủ năng lực vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of powers 
qD. 

Power of revelation: Khai thị lực—Bodhisattvas 
have the power of revelation, because thelr 
knowledge and wisdom 1s boundless. This 1s one 
of the ten kinds of power possessed by Great 
Enlightening Beings—Vì trí huệ vô biên. Đây là 
một trong mười lực của chư Đại Bồ Tát—See Ten 
kinds of powers (1). 

Power of riph( mindfulness and right 
conftemplation: Lực Chánh niệm, chánh quán 
chư thông minh—See Thiteen powers of 
bodhisattvas of the Pure Land school. 

Power fo rise superior to external praise or 
blame: Nhập Âm thanh Đà La Ni—See Three 
kinds of dharan1. 

Power of ruling: Anubhava (sk)—Uy Đức 
Lực —See Ten spiritual powers of a Buddha. 
Power of samadhi: Định Lực—See Power of 
medifation. 

(to see what( one wills to see 
anywhere: Divyacaksus (skQ— Thiên Nhãn 
Thông—See Six miraculous or transcendental 
DOWTS. 

Powers of self-manifolding: Năng thị hiện một 
thân làm nhiều thân—See Eight great powers of 
personality. 

Power of self transformation: Thần biến 
luân—Supernatural powers, one of the three 
wheels of the Buddha— Thần thông, một trong 
Tam Luân của Đức Phật—See Three wheels (II) 
(1). 

Power of sense: Indryam (skÙ—Organ of 
sense——Faculty of sense—Căn. 

Power of shame: Tàm-lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power of silent calm: Tịch tịnh lực— 
Bodhisattvas have the power of silent calm, 
because they have no disputes about anything. 
Thịs 1s one of the ten kinds of power possessed by 


Power 


3438 


Great Enlightening Beings—Vì không tranh luận 
nơi tất cả pháp. Đây là một trong mười lực của 
chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of powers (1). 
Power of skill-in-means: Prayoga-bala (skt— 
Phương Tiện Lực —See Ten kinds of powers. 
Power of skill in prevenfing the will for 
omniscience from backsliding: Năng lực làm 
cho nhứt thiết trí tâm bất thối thiện xảo— 
Bodhisattvas have the power of skill in preventing 
the will for omnisclence from backsliding. This 1s 
one of the ten kinds of power possessed by Great 
Enliphtening Beings which the Buddha taught in 
the Flower Adornment Sutra. Enlightening Beings 
who abide by these can acquire the supreme 
power of Buddhas—Đây là một trong mười lực 
của chư Đại Bồ Tát mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời có đủ năng lực vô thượng của Như Lai— 
See Ten kinds of powers (II). 

Powers of solving doubts without fear: Năng 
lực đoạn nghi —Bodhisattva-fearlessness arIses 
from powers of solving doubts—Năng đoạn vật 
nghi thuyết pháp vô úy. Nghĩa là chư Bồ Tát có 
khả năng dứt mối nghi ngờ cho chúng sanh nên 





thuyết pháp chẳng e sợ —See Four-fold 
fearlessness. 


Power of spirit: Tâm lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power of spreading the truth: Hoằng pháp 
lực—One of the ten great powers obtainable by a 
Bodhisattva—Một trong thập đại lực có thể đạt 
được bởi một vị Bồ Tát See Ten kinds of 
powers, Ten powers of a Buddha, and Sixteen 
øreat powers obtainable by a Bodhisattva. 

Power of subduing demons: Hàng ma lực— 
One of the ten great powers obtainable by a 
Bodhisattva—Một trong thập đại lực có thể đạt 
được bởi một vị Bồ Tát—See Ten kinds of 
powers, Ten powers of a Buddha, and Sixteen 
øreat powers obtainable by a Bodhisattva. 

Power of teaching: Giáo thành luân hay chính 
giáo luân—One of the three wheels of the 


Buddha—Một trong Tam Luân của Đức Phật— 
See Three wheels (ID (3). 

Power of the ten commandments: Thập Thiện 
Giới Lực. 

Power of thought: Niệm Lực—See Power of 
memOry. 

Power of thougpht in choosing of right 
principles: Tư trạch—See Dual powers (I]). 
Power of the tongue consciousness: Thiệt 
thức—See Eight universal powers (A). 

Power to be transformed into a nun: Hóa 
Ñi—The power of a Buddha or bodhisattva, to be 
transformed into a nun—Thần lực của Phật hay 
Bồ Tát, có thể hóa thân thành một ni sư. 

Power of the True Law which can guide and 
save all sentfient beings: Lực Như pháp điều 
phục chư chúng sanh—See Thirteen powers of 
Bodhisattvas of the Pure Land school. 

Power of unfailing progress: Viryabala (skÙ—— 
Tinh Tấn Lực (sức lực của sự tiến bộ không thối 
chuyển)—One of the five moral powers, the 
power of unfailing progress; or the power of zeal 
which leads to overcoming all obstacles—Một 
trong ngũ lực, lực giúp chúng ta luôn tiến mà 
không thối chuyển, hay là nghị lực giúp chúng ta 
vượt qua mọi trở ngại. 

Power of unhindered discourse: Biện Tài Vô 
Ngạt—Bodhisattva's  perfect freedom of speech 
or debate—Bồ Tát có thể thuyết nói không ngăn 
ngại hay ngằn mé—See Four unlimited 
bodhisattva powers of Interpretation or reasoning. 
Powers of universal explicafion of the truth: 
Thuyết pháp phổ—See Ten universals of a 
Bodhisattva. 

Power of universal service of all Buddhas: 
Cúng dường chư Phật phổ—See Ten universals of 
a Bodhisattva. 

Powers of use of one physical organ ïn place 
0f another: Năng dùng các căn thay cho nhau— 
See Eight great powers of personality. 

Power to use the sense organs to discern the 
truth: Chính căn—See Two roots (B). 

Power of uffering one phrase which appeals 
uniformly to the hearfs of all beings: 


3439 


Dharmacakrapravartana-bala (skt)—Chuyển Pháp 
Luân Lực —See Ten kinds of powers. 

Power of virtue: Đức-lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power of the vow: Pranidhanabala (skt)— 
Nguyện Lực—The power of the vow. The 
inflexible resolve of a Bodhisattva 1s to save all 
sentient beings—Lực của lời thể nguyễn. Nguyện 
lực kiên quyết của một vị Bồ Tát là cứu độ nhất 
thiết chúng sanh. 

Power of wealth: Tài lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power which comes from enlightenment: 
Đạo lực xuất phát từ sự giác ngộ. 

Power of will: Ý chí lực—One of the ten great 
powers obtainable by a Bodhisattva—Một trong 
thập đại lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát— 
See Ten kinds of powers and Ten powers of a 
Buddha. 

Power of the will for good for onself and 
others: Nguyện lực—See Thirteen powers of 
bodhisattvas of the Pure Land school. 

Power of wisdom: Huệ Lực — Tuệ lực —The 
power of wIisdom (prajna), the ability to maintain 
clear wisdom or the force of wisdom which resfs 
on Insight Into the four noble truths and leads to 
the knowledge that liberates. The power which 
help destroying all illusion and delusion, one of 
the five powers. This Is also one of the ten gøreat 
powers obtainable by a Bodhisattva—Sức mạnh 
của trí năng, hay sức mạnh dựa vào chân lý của 
Tứ Diệu Đế để dẫn đến nhận thức đúng và giải 
thoát. Trí tuệ có khả năng diệt trừ được phiền não, 
một trong ngũ lực. Đây cũng là một trong thập đại 
lực có thể đạt được bởi một vị Bồ Tát—See Five 
powers, Seven powers, Ten kinds of powers, and 
Ten powers of a Buddha. 

Power of working miracles: Vikurvita (skÙ— 
Thần Thông Lực—See Ten spiritual powers of a 
Buddha. 


Power of working till the end of tỉme: Carya- 
bala (sk—Hành Lực—See Ten kinds of powers. 
Power of Zeal: Tấn lực—Sức mạnh của nghị lực 
giúp chúng ta vượt thắng mọi trở lực—The will to 
make the endeavor or the force oŸ acfIVe VigOr 
which leads to overcoming all obstacles—See 
Virya-paramita and Five powers ()). 

Powerful (a): Đầy quyển năng—Quyển thế— 
Mạnh mẽ. 

Powerful Dragon: Long Mãnh—See Eipht 
patrlarchs of the True Word sect. 

Powerful dragon samadhi: Long Phấn Tấn 
Tam Muội—A samadhi powerful like the dragon; 
abstract meditation which results in great spiritual 
power—Phép tam muội long phấn tấn. Sức của 
tam muội nầy mau lẹ, dũng mãnh như sức mạnh 
của loài rồng, hiện ra uy lực rất dũng mãnh. 
Powerful house of humble origin: Bạch ốc 
xuất công khanh (nhà phú quí tột độ mà xuất thân 
từ bần tiện). 

Powerful king: Đại Lực Vương—King Powerful, 
who was nofed for his unstinted generosity. Indra 
to test him appeared as a Brahman and asked for 
his flesh; the king ungrudginply cut off and gave 
him his arm. ldra was then Devadatta, King 
Powerful was Sakyamuni—Đại Lực Vương, được 
ghi nhận bởi lòng bố thí không ngần mé của ông. 
Vua Trời Đế Thích muốn thử lòng ông bèn hiện ra 
như một vị Bà Môn đến xin thịt của Ngài; Đại 
Lực Vương không ngần ngại cắt cánh tay cho 
ngay. Vua Trời Đế Thích hổi đó chính là Đề Ba 
Đạt Đa, còn Đai Lực Vương chính là Phật Thích 
Ca Mâu N¡. 

Powerful, wealthy and famous people: Người 
có quyển thế, giàu có và nổi tiếng—A Bhiksu or 
Bhiksuni should not try to find ways to be In close 
contact with people who are powerful, wealthy 
and famous—Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ñ¡ không 
nên tìm cách thân cận gần gũi với những người có 
chức quyền, giàu có và nổi tiếng. 

Prabandha (skÐ: Tương tục—Continuation. 
Prabha (skÐ: Quang—Light—Brightness—There 
are two kinds: 

The true light of the Buddha: Phật quang. 

Maraˆs delusive light: Ma quang. 
Prabha-kara-mitra (skt): 


3440 


I) Ba La Phả Ca La Mật Đa La: Người giác 
ngộ——Enlightener. 
2) Ba Phả —Name of a famous Indian monk, 


who came to China around 626 A.D—Tên 
của Pháp Sư Tam Tạng, một vị cao Tăng Ấn 
Độ, đến Trung Quốc khoảng năm 626 sau 
Tây Lịch. 
Prabhakari (skÐ: Ground of emitting lipht— 
Land of radiance—Phát Quang địa—See Ten 
ørounds (II). 
Prabhamalaka (p): Quang Man Thiên tử. 
Prabha-mandala (sktÐ: Quang Tọa —The halo 
and throne of a Buddha, or the halo behind the 
throne of an image (a halo throne)—Hào quang và 
bảo tọa của một vị Phật. 
Prabhapala (skt): Hộ Minh Bồ Tát—Hộ Minh 
Đại Sĩ—Guardian of light or 1llumination, name of 
Sakyamuni when 1n the Tusia heaven before 
earthly incarnaton—Hộ Quang, tên của Phật 
Thích Ca khi Ngài còn ở trên cung trời Đâu Suất, 
trước khi giáng trần. 
Prabhasvara-citta (skt): Pabhassara-citta (p)— 
Tâm sáng như ánh sáng—A Sanskrit term for 
“Mind clear of light” According to Tibetan 
Buddhism, this 1s the most fundamental level of 
mind, in relation between the minds and all other 
phenomena are adventitious. During the process 





of death, the coarser levels of mind progressively 
pass away, until the mind of clear light dawns. 
Thịs 1s said to be the moment of death according 
to tantric medical theory. The term 1s also found in 
the Anguttara-nikaya—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 
“Tâm sáng như ánh sáng.” Theo Phật giáo Tây 
Tạng, đây là một giai đoạn căn bản nhất của tâm, 
trong mối quan hệ giữa tâm và tất cả những hiện 
tượng là ngẫu nhiên. Trong tiến trình của sự chết, 
mức độ thô thiển của tâm từ từ chết đi, cho đến 
khi tâm của một thứ ánh sáng trong trẻo ló rạng. 
Tiến trình này gọi là lúc chết theo lý thuyết y 
khoa Mật giáo. Từ này cũng được tìm thấy trong 
Tăng Chi Bộ Kinh. 

Prabhava (skt): Uy lực hay uy thần lực— 
SŠOV€r€Ign DOWeT. 

Prabhavati (skU: Ba La Phả Bà Để—Name of a 
younger sister of Asoka—Tên của một người em 
gái của vua A Dục. 


Prabhedanayalakshana (skt): 

Prabhedanayalakshana or Parikalpita (skt)—Vọng 

Kế Tự Tính— Sự tưởng tượng——Imagination—The 

aspect of Individuation arising from false 

imagination—Khía cạnh của sự đặc thù sinh khởi 

từ sự tưởng tượng sai lầm——See Three forms of 

knowledge (1). 

Prabhu (skt): Ba La Phó. 

I1) Beginning—Firs—Nguyên thủy hay lúc bắt 
đầu (ban sơ)—Có hai sự bắt đầu —There are 
two beginnings—See Two beginnings. 





2) Powerful: Mạnh mẽ—Surpassing. 
3) According to Professor Soothill in The 
Dictionary of Chinese-Enlgish Buddhist 


Terms—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển: 

A title of Visnu: Danh hiệu của Tỳ Nữu Thiên 

(Tỳ Ni Thiên). 

Personificaton of the sun, Brahma, Indra, 

etc.: Nhân cách hóa của mặt trời, Phạm Thiên 

hay Đế Thích. 

Prabhuta (skt): 

I)_ Abundant: Đa—Nhiều—Numerous. 

2) Name ofa yaksa: Tên của một loài Dạ Xoa. 

Prabhutaratna (skt): Đa bảo Phật—Quảng Bác 

Thân Như La—Abundant Treasure Buddha—See 

Prabhutaratna Buddha and Seven Tathagatas. 

Prabhutaratna Buddha (sk0: Phật Đa Bảo— 

Abundant Buddha—Many Jewels 

Buddha. 

1)  Abundant-treasures (Many Jewels) Buddha—— 
Đa Bảo Như Lai: The Ancient Buddha, who 
entered Nirvana a long long time ago, who 
appeared 1n his stupa to hear the Buddha 
preach the Lotus Sutra (chapter II), by his 
presence revealing that nirvana 1s not 
annihilation. Prabhutaratna Buddha, 
1mportant Iimage 1n the Lotus Sutra: an ancienf 
monument emerges from the ground, opens 
up, and reveals an extinct Buddha, named 
Prabhutaratna, who althoupgh extinct 1s still 
alive and teaching. This symbolizes the idea 
that truth ¡is eternal, even though It may 
sometimes be concealed or forgotten, 
sometimes revealed or rediscovered—Một vị 

Phật (ở thế giới Đông Phương Bảo Tịnh) 

nhập Niết bàn, đã xuất hiện nghe Phật 


a) 


b) 


fr€easures 


an 


hd 
cổ 
đã 


Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa (phẩm 11), do 
sự hiện diện của Phật Đa Bảo, chúng ta thấy 
Niết bàn không phải là sự hủy diệt. Phật Đa 
Bảo là một hình ảnh quan trọng trong Kinh 
Pháp Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ 
dưới đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật 
từ đó bước ra. Biểu tượng nầy tượng trưng cho 
chân lý trường tổn, dù đôi khi chân lý ấy bị lu 
mờ hay chôn vùi; cũng có lúc nó sẽ được phát 
hiện sáng ngời. 

An Iimportant Image In the Lotus Sutra—An 
ancient monument emerges from the ground, 
opens up, and reveals an Extinct Buddha from 
a long long time ago, named Prabhutaratna, 
who althouph extinct 1s 
teaching. An Important Image In the Wonder 
Lotus Sutra. An ancient monument emerges 
from the ground, opens up, and reveals an 
Extinct Buddha named Prabhutaratna, who 
although extinct 1s still alive and teaching. 
This symbolizes the idea the truth 1s eternal— 
Một ngôi tháp cổ trồi lên mặt đất, mở ra, và 
để lộ ra một vị Phật đã nhập diệt từ lâu lâu 
lắm, tên là Đa Bảo Như Lai. Đa Bảo Như Lai 
là một trong những hình ảnh trong kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. Vị cổ Phật trồi lên từ trong 
lòng đất có tên là Đa Bảo Như Lai, dù đã 
nhập diệt nhưng pháp của Ngài vẫn còn đang 
được tuyên lưu. Ý nói chân lý là thường 
hằng—See Two main Buddhas ¡n the Lotus 
Sutra. 

Prabhutaratna Zen master (skt: Đa Bảo 
Thiển Sư—Zen Master Đa Bảo—A famous 
Vietnamese monk in the eleventh century, dharma 
herIr of the fifth lineage of the Wu-Yun-T”ung Zen 
Sect. His origin was unknown. He met Zen 
Master Khuông Việt at Khai Quốc Temple and 
became one of his most outstanding discIples. 
After he became the Dharma herr of Khuông Việt, 
he became a wandering monk for several years. 
Later, King Lý Thái Tổ ordered his mandarin to 
rebuild Kiến Sơ Temple and invited him to stay 
there, but a short time later he became a 
wandering monk again. His whereabout and when 
he died were unknown—Một vị sư Việt Nam nổi 
tiếng vào thế kỷ thứ mười một, pháp tử đời thứ II 
dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Không ai biết quê 


2) 


sil alive and 


ngài ở đâu. Khi ngài gặp Thiển sư Khuông Việt 
và trở thành một trong những đệ tử xuất sắc của 
Thiền Sư Khuông Việt. Sau khi đắc pháp, ngài trở 
thành du Tăng khất sĩ. Sau đó vua Lý Thái Tổ cho 
trùng tu chùa Kiến Sơ và thỉnh ngài về trụ, nhưng 
ít lâu sau đó ngài lại đi du phương hoằng hóa và 
không ai biết ngài đi đâu và thị tịch hồi nào. 
Pracarita (skQ: Hành Không Emptiness of 
action, one of the seven Sunyatas—Cái không về 
hành động, một trong bảy loại không—See Seven 
kinds of emptiness (4). 

Prackaranaryacava (skt: Hiển Dương Thánh 
Giáo Luận. 

Practicability (n): Tính có thể thực hành được. 
Practical (a): Thực tiển—Practically (adv)—In 
a practical way: Bằng phương cách thực tiển 
Pracfical øoodness resulting from wisdom: 
Undertaking and doing—Tuệ Nghiệp (thực hành 
thiện nghiệp bằng trí tuệ). 

Practical teacher: Vị thầy thực tiển 

Practical value: Giá trị thực tiển 

Practical way: Cách thực tiễn. 

Pracfical way in solving problems: Phương 
cách thực tiễn trong việc giải quyết các vấn đề. 
Practice (v): Asevati (p)—Asev or Abhyasa 
(skt)——Hành— Thực hiện—Tu hành—To act—To 
cary out—To cultivate—Cultivaton (n)—To 
perform—To practice—Superstiflous practIces: 
Thực hành dị đoan. 

l1) There are two kinds of devoftions or practices: 
Có hai cách tu tập—See Two kinds of 
devotIons. 

Hành pháp: See Four dharmas ()). 
Hạnh: Bodhisatvas take practice 
reliance, consummating them all. This 1s one 


2) 


3) as a 


of the ten kinds of reliance of Great 
Enlightenng Beings. According to The 
Flower Adornment Sutra, chapter 38 


(Detachment from the World), the Great 
Enlightenng Being Universally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain 
abodes of the unexcelled great knowledge of 
Buddhas—Chư Bồ Tát dùng các hạnh làm y- 
chỉ, vì nhờ đó mà khắp đều thành tựu. Đây là 


3442 


một trong mười y chỉ của chư Đại Bồ Tát. 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, 
Bồ Tát Phổ Hiển bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ 
Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt 
được chỗ sở-y đại trí vô thượng của Như 
Lai—See Ten kinds of reliance of Great 
Enlightening Beings. 
Pracfice that ïs in accord with the dharma: 
Xứng Pháp Hạnh —True Thusness Dharma——The 
practice being in accord with the Dharma. This 
practice 1s applied in both the Pure Land and the 
Zen sec(s—Hạnh nầy được áp dụng cho cả Tịnh 
Độ lẫn Thiển Tông. 
1) True Thusness Dharma for the Pure Land. 
Practiioners”" mind should always focus on 
the words “Amitabha Buddha.”: Tịnh Độ 
Xứng Pháp: Tâm của hành giả Tịnh Độ phải 
luôn tập trung vào lục tự Di Đà. 
True Thusness Dharma for the Zen—Zen 
cultivators°" mind should always be In accord 


2) 


with the Thusness, whether they are walking, 
standing, reclining, or sitting, without leaving 
the “Mindfulness.”: Thiển Tông Xứng Pháp— 
Tâm của hành giả nhà Thiển lúc nào cũng 
như tâm Phật, từ đi, đứng, nằm, ngồi, không 
rời chánh niệm. Hành giả dù chỉ rời chánh 
niệm một chốc, thì chốc ấy người nầy chẳng 
khác một thây ma. 

Practfce of acfion in all Buddha-lands, 

honoring all Buddhas: Hạnh tất cả cõi Phật, vì 

lễ bái cúng dường chư Phật. 

Pracfice of action in the realm of life, to 

freely edify senfient beings: Hạnh thọ sanh tất 

cả xứ, vì tự tại giáo hóa chúng sanh 

Pracfice of aiming for the meaning of the 

Teaching, to quickly attain wisdom: Hạnh xu 

hướng pháp nghĩa vì mau được trí huệ. 

Pracfice Almsgiving whenever possible: Tùy 

lúc bố th—See Seven grounds for a happy karma 

through benevolence to the needy. 

Practice ascefism: Tu hành khổ hạnh—See 

Ascetic practices. 

Pracfice assiduously: Asevita 

miên mật. 

Pracfice ausferifies: Thực hành khổ hạnh— 

According 


(sk)—Hành 


to the RFlower Adornment Sutra, 


Great 
ausferities. 


Chapter 38, there (en reasons 
Enlightenng Beings  practice 
Enlipghtening Beings use these expendient means 
Of austeritles to pacIfy all sentient beings—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười lý do khiến 
chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ hạnh. Chư Bồ Tát 
dùng phương tiện khổ hạnh nầy để điều phục và 
làm cho chúng sanh an lạc—See Ten reasons 
Great Enlightening Beings practice austeritIes. 
Practice the “Balancing of body energy 
curren(s.”?: Luyện Điển —This ¡is the way of 
heterodex practice—Luyện điển là lối tu luyện 
của tà đạo. 

Pracfice based on faith: Tín hành đạo (tu hành 
dựa trên niễm tin). 

Practice of benefit: Nhiêu ích hạnh—Beneficial 
practice—Thường làm lợi lạc cho chúng sanh— 
See Ten kinds of practice of great enlightening 
beings. 

Pracfice of benefitting other sentient beïngs: 
Beneficial practice—Nhiêu ích hạnh hay hạnh 
thường làm lợi lạc cho chúng sanh. 

Practice of blessing: Tu Phước —Sundry 
practices—Various practices for a Buddhist such 
as practicine charity, distibuting free sutras, 
building temples and stupas, keeping vegeterian 
diet and precepts, etc. However, the mind 1s not 
able to focus on a single Individual practice and 1t 
1s difficult to achieve one-pointedness of mind. 
Thus, it is difficult to be reborn in the Pure Land—— 
Những cách thực hành khác nhau cho Phật tử, như 
thực hành bế thí, ¡n kinh ấn tống, xây chùa dựng 
tháp, trì trai giữ giới, vân vân. Tuy nhiên, tâm 
không định nh, không chuyên chú thực tập một 
pháp môn nhứt định thì khó mà đạt được nhất tâm. 
Do đó khó mà vãng sanh Cực Lạc. 

Practice the Bodhisattva*s way: Thực Hành 
Bồ Tát Đạo_—lf we want to pracice the 
Bodhisattva's  way, should  always be 
forebearing the body and the mind—Nếu muốn 
thực hành Bồ Tát đạo, chúng ta phải luôn thân 
nhẫn ý nhẫn. 

Practice of Buddha dharma: Hành pháp—See 
Three dharmas (]). 

Practice (v) charity: Làm việc phước thiện—To 
practice charitable giving. 


are 


W© 


3443 


Pracfice Buddha Recitation diligently and 
exclusively without  culfivafing other 


methods: Chuyên trì danh hạnh —The fourth 
category of cultivators comprises those who 
pracice Buddha diligently 
exclusively without cultivating other methods. 
Within this group, those of high capacities practice 
the taught the 
Meditation Sutra, while the great majority only 
practice oral recitaton of the Buddha's name—— 
Những vị chỉ chuyên niệm Phật, không xen tạp 
môn nào khác, thuộc về các hành giả tu hạnh 
Thuần Tịnh. Trong đây các vị căn cơ cao thì theo 
Thập Lục Quán, còn đại đa số chỉ chuyên về hạnh 
danh—See pracices of _ Buddha 
Recitation. 

Practice the Buddha?s truth: Tu theo chân lý 
Phật —According to Zen Master Dogen, to learn 
the Buddha”s truth is to learn ourselves, to learn 
(O fÍorget ourselves, to forget 
ourselves Is to be experienced by the myriad 
dharmas, to be experienced by the myriad 
dharmas 1s to let our body-and-mind, and the 
body-and-mmnd of external world fall away 
(Shobogenzo—Book 1 p. 34) —Theo Thiển sư 
Dogen thì tu Phật là học lấy chính mình, học lấy 
chính mình là tự quên chính mình, tự quên chính 
mình là kinh qua vạn pháp, kinh qua vạn pháp là 
buông bỏ thân tâm mình và thân tâm của ngoại 
trần. 


Recttation and 


sixteen Meditaions as 1n 


trì Four 


Ourselves  Is 


Pracfice as cause: Tập nhân hay Đồng loại 
nhân—Habit as cause (desire causing desire)— 
See Two causes (€). 

Pracfice of all concentratfion: Hạnh Tam 
muội—To be single-minded, without distraction, 
one of the ten kinds of practice which help them 
affain the practice of the unexcelled knowledge 
and wisdom of Buddhas—Hạnh Tam muội vì nhờ 
đó mà được nhứt tâm bất loạn—See Ten kinds of 
practice of great enlightening beings (II). 
Pracfice concentration of the miỉnd: Định— 
Training in Concentration—Mental 
điscipline—Huấn luyện tâm linh, thực hiện sự tập 
trung—Samadhi (skt—See Three ways of 
discipline of a hearer (B). 


the mind 


Pracfice of concentrafion in the realm of 
form and formlessness, fo foster quick 
return to nonconfaminatfion: Hạnh chánh định 
sắc giới và vô sắc giới, vì làm cho họ mau xoay 
trở lại. 

Practice of all concentration, to be single- 
mỉnded, without distraction: Hạnh Tam muội 
vì nhờ đó mà được nhứt tâm bất loạn. 

To practice (v) the confemplafion of the 
Buddha: Quán niệm về Phật. 
Pracfice and confinuancc: 
keeping—Hành trì. 

Practice of all cultivations: Tu tập bách 
hạnh —Practice of all cultivations, to be able to 
cultivate them all, one of the ten kinds of practice 
which help them attain the practice of the 
unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas— 
Hạnh tu tập tất cả, do đó mà không chi là không 
tu được—See Ten kinds of practice of great 
enlightening beinss (II). 

Practfice to cut off delusions: One of the three 
kinds of cutting of Tu sở đoạn, một trong ba 
loại đoạn diệt—See Three excIsions of beguiling 
delusion. 

Pracfice dealing with all Buddhas, honoring 
and serving them: Hạnh tôn kính và cúng dường 
chư Như Lai—Practice dealing with all Buddhas, 
honoring and serving them, one of the ten kinds of 
practice which help them attain the practice of the 
unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas— 
See Ten kinds of practice of great enlightening 
beings (ID. 

Practice dealing with all Buddha-lands: 
Hạnh nương nơi tất cả Phật sát (Phật độ—Practice 
dealing with all Buddha-lands, to adorn them all, 
one of the ten kinds of practice which help them 
attain the practice of the unexcelled knowledge 
and wisdom of Buddhas—Phật quốc), vì thảy đều 
trang nghiêm—See Ten kinds of practice of great 
enlipghtening beinøgs (II). 

Pracfice dealing with all good companions: 
Hạnh tôn trọng và hỗ trợ tất cả thiện hữu tri 
thức—Practice dealing with all good companions, 
respecting and supporting them, one of the ten 
kinds of practice which help them attain the 
practice of the unexcelled knowledge and wisdom 


Conduct and 


3444 


of Buddhas—See Ten kinds of practice of great 
enlightening beinss (II). 

Pracfice dealing with all senfient beings: 
Hạnh vì tất cả chúng sanh, vì nhờ đó mà làm cho 
khắp cả được thành thục —Practice dealing with 
all sentient beings, to develop them all to 
maturity, one of the ten kinds of practice which 
help them attain the practice of the unexcelled 
knowledge and wisdom of Buddhas—See Ten 
kinds of practice of øreat enlightening beings (TT). 
Pracfice and destroy: Tập diệt (tu tập để hủy 
diệt những thói hư tật xấu). 

Practice (v) the Dharma: Tu tập—Practice the 
path. 

Practice of the Dharma: Hành pháp—The 
practice of the seventeenth of Amitabha”s vows—— 
Thực hành lời nguyện thứ 17 của Phật A Di Đà— 
See Forty-eight vows of Amifabha (I7) and Four 
dharmas (THỊ). 

Pracfice of that which is difficult to attain: 
Nan đắc hạnh hay hạnh muốn thực hành những 
việc khó đạt được. 

Practice (v) diligently: Tu hành tinh tấn. 
Pracfice (v) diligently and singlemindedly: 
Nhứt tâm tu hành tinh tấn. 

Practice in disabled situations: Tu trong cảnh 
bịnh hoạn. 

Practice of disgust of the five desires: Yễm 
Ly Ngũ Dục—Tf a Pure Land cultivator wishes to 
be assured of rebirth, he or she should always 
practice the practice of disgust of the five desires. 
This practlce of disgust refers to the fact that 
common people have been bound by the five 
desires from time immemorial. Thus, they wander 
along the six paths, enduring untold suffering! In 
that quagmrre, unless they become disgusted with 
the five desires, how can they escape the cycle of 
bữth and death? Therefore, the Pure Land 
cultivator should constantly visualize this body as 
a mass of flesh and bones, blood and pus, a 
skinbag containing phlegm, pus, urine, feces and 
other foul-smelling substances. The Parinirrvana 
Sufra sfates: “This fortress of body, only evil, 
deluded demons could tolerate living In 1t. Who 
with any wisdom could ever cling to or delight in 
such a skinbag!” Another scripture states: “his 


body is the confluence of all kinds of suffering: 1t 
1S a Jall, a prIson, a mass of ulcers; everything 1s 
1mpure. In truth, 1t is not worth clinging to, even 
the celestial bodies of deitles are no different.” 
Therefore, whether walking, standing, siting or 
reclining, whether asleep or awake, culftIvators 
should always visualize this body as nothing but a 
source of suffering, without any pleasure, and 
develop a deep sense of disgust, thus gradually 
becoming free from Iusfful thoughts. Moreover, 
the cultivator should also engage In the seven 
types of meditation on impurity (see Thất Pháp 
Bất Tịnh Quán). Our own bodies being thus, the 
bodles of others are likewise. IÝ we constantly 
meditate on these seven Impuriies, we will 
develop disgust toward those male and female 
forms which ordinary people Jjudge handsome and 
beautiful. The flames of lust will thus gradually 
diminish. If, In addition, we can practice the 
medifations on the Nine Kinds of Foulers, so mụch 
the better (see Cửu Tưởng Quán)—Nói yễm ly, 
là hạng phàm phu từ vô thỉ vẩn đến ngày nay bị 
ngũ dục buộc ràng nên luân hồi trong lục đạo, 
chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ! Trong 
vòng lẩn quần ấy, nếu không chán lìa ngũ dục thì 
làm sao có thể thoát ly? Cho nên người tu tỉnh độ 
phải thường xét thân nầy là một khối thịt xương 
máu mủ, chứa đựng đàm dãi, đại tiểu tiện và các 
thứ nhơ nhớp hôi tanh. Kinh Niết Bàn nói: “Vòng 
thành thân kiến như thế, duy chỉ có loài la sát ngu 
sỉ mới chịu ở trong đó; nếu người có trí ai lại đắm 
nhiễm thân nây!” Lại trong kinh cũng nói: “Thân 
nầy là nơi tập hợp của các thứ khổ, là cảnh tù 
ngục, là một khối ung san, tất cả đều bất tịnh. 
Nên xét cho cùng, nó không có nghĩa lý ích lợi chi 
khi ta chấp lấy nó, dù là thân của chư Thiên.” Vì 
thế hành giả ở trong các oai nghi, hoặc khi nằm 
nghỉ, lúc thức giấc, nên thường quán sát thân nầy 
chỉ có khổ không chi vui, mà thâm tâm sanh niệm 
chán ha. Như thế dù cho không dứt liền được việc 
nam nữ, cũng có thể lần lần khởi tâm nhàm chán. 
Hành giả cũng cần nên quán bảy pháp bất tịnh 
(see Thất Pháp Bất Tịnh Quán). Thân mình đã 
như thế, thân người khác lại cũng như vậy. Nếu 
thường quán sát bẩy điều bất tịnh ấy, đối với các 
thân nam nữ mà người đời cho rằng xinh đẹp, 
cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục cũng lần lần 
tiêu giảm. Như thực hành thêm môn “Cửu Tưởng 


3445 


Quán” càng thêm tốt (see Nine types of 
medifation on corpse)—See TWwo practices that 
lead to rebirth in the Pure Land. 

Practice (v) double-tongued and harsh 
speech: Nói điều lưỡng thiệt và ác độc. 
Practices of Enlightening Beings: Bồ Tát 
hạnh—Persisting in all practices of Enliphtening 
Beings, freely exercising spirtual powers and 
atfainng mastery of them all, Is a palace of 
enliphtening beIngs because they autonomously 
skilfully the knowledge of 
meditations, liberations, and concentrations—Tất 
cả Bồ Tát hạnh du hí thần thông đều được tự tại là 
cung điện của Bồ Tát, vì giỏi du hí các thiển, giải 
thoát, tam muội trí huệ—See Ten kinds of palace 
Of preat enlightening beings. 

Practices of Enlightening Beings based on 
honoring all Buddhas: Y chỉ cúng dường tất cả 
chư Phật thực hành hạnh Bồ Tát—See Ten kinds 
of reliance of Great Enlightening Beings. 
Pracfice and ifs evidenfial results: Practce 
and Ifs realization—Giáo hạnh chứng. 

Practices evolved from faith: Hạnh Tùy Tín— 
The religious life which 1s evolved from faith on 
the teachng of others  l( 1s that of the 
unintellectual type, In contrast with those whose 
Iintelligence 1s sharp, their relipIous life 1s evolved 
from practice on the teaching of others—Những 
người độn căn tu hành bằng cách tin vào giáo lý, 
đối lại với những người lợi căn tu hành bằng cách 
thực tập giáo lý. 

Pracfice of Expounding the Teaching to 
benefit sentient beings: Hạnh thuyết pháp vì lợi 
ích chúng sanh. 

Practices from former existence: Túc Tập— 
The practices, habifs or deeds of or inherited from 
former existence—Những tu tập, thực hành, thói 
quen, hay hành động trong tiền kiếp. 

Pracfice of FulfiẲlling all qualities of 
Buddhahood without giving up application 
of the principles of Enlightening Beings: 
Hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, vì 
chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. 

Practice (v) generosity: Thực hành bố thí. 


and ©X€FCIse 


Pracfice of getfing riỉd of covefousness, 
anger, delusion, and fear, by taming their 
own mỉnds: Hạnh rời tham, sân, si và sợ hãi, vì 
biết điều phục tự tâm. 

Pracfice of giving joy: Hạnh Hoan hỷ—The 
practice of giving Joy, one of the ten Bodhisattva 
practices—Làm cho chúng sanh hoan hỷ—See 
Ten kinds of practice of øreat enlightening beings. 
Practice øood deeds: Tu tập thiện nghiệp. 
Practice of good manifestation: Hạnh Thiện 
hiện—The practice of good manifestation, one of 
the ten Bodhisattva practices—Hạnh thị hiện là 
người tốt giáo hóa chúng sanh, một trong mười 
hạnh của chư Đại Bồ Tát—See Ten kinds of 
practice of great enlightening beinss. 

Practice of good teaching: Hạnh Thiện pháp— 
The practice of good teaching, one of the ten 
Bodhisatva practices-Hạanh tu hành thiện 
pháp See Ten kinds of pracice of great 
enlightening beinss. 

Pracfice of Hearing the Teaching of the 
Correct Dharmas: Hearing the Teaching, out of 
fondness for truth—Hạnh nghe chánh pháp, vì ưa 
thích chánh pháp. 

Pracfice heathen doctrine: Practice outsider 
doctine—Tu theo đạo—See Three 
ailments (B). 

Practice the immaterial: Không Hành—The 
discipline or practice of the immaterial or Infinite, 


ngoại 


thus overcoming the illusion that the ego and all 
phenomena are realiies—Thực hành phép quán 
không, ngã không và pháp không, để đoạn tận 
phiển não. 

Pracfice on the impermanence: Vô thường 
tu—No of the cternal, seeing 
everything as everchanging and transientThanh 
văn tuy biết sự thường trụ của pháp thân, song chỉ 
quán tưởng lẽ vô thường của vạn pháp—See 
Three ways of discipline of a hearer (A). 

Practice of indomitability: Hạnh Vô tận—The 
pracice of ¡indomifabilfty, one of the ten 
Bodhisattva practices—Nết hạnh lợi tha không 
bao giờ dứt —See Ten kinds of practice oŸ great 
enlightening beinss. 

Practice of all knowledge: Hạnh thực hành trí 
huệ——To know everything, one of the ten kinds of 





realization 


3446 


practice which help them attain the practice of the 
unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas— 
Hạnh thực hành trí huệ vì nhờ đó mà không có chi 
là chẳng rõ chẳng biết—See Ten kinds of practice 
of øgreat enliphtening beings (TT). 
Pracfice (v) loving-kindness: Thực hành pháp 
môn rãi tâm từ. 
Practice lying on one right side: Tập nằm 
quay bên phải—A Bhiksu or Bhiksuni should 
practice lying on his or her right side to øo to sleep 
as this 1s the most peaceful and healthy positlon— 
Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên tập nằm nghiêng 
qua hông phải vì đó là thế nằm an lành nhất. 
Practice (v) meditation: Thực tập thiền quán. 
Practice of meditaton: Thiền Tập—The 
practice of religion through the mystic trance—Tu 
Tập Thiểền—Sự thực hành thiển định—To practice 
meditation consisfs of three grades and each grade 
has four kinds, to make the total of twelve ways— 
Tu hành bằng cách thực tập thiển. Tu tập Thiền 
gồm có ba cấp và mỗi cấp có bốn cách. 
1-4)Rupadhatu (sk)—Tứ Thiền Sắc Giới: The 
four form-realm-meditatons have the form- 
heaven as their objective—Sắc Giới Thiển 
lấy Sắc Giới Thiên làm đối tượng. **See 
Four dhyana heavens. 
5-8)Arupadhatu (skt—Tứ Thiền Vô Sắc Giới: 
Four formless-realm-meditaions have the 
formless heaven as their objJective. Ït 1s a 
well-known fact that in the Buddha”s career 
he practiced the formless dhyana with Arada 
Kalama, and ascetic who attained the mental 
state of boundless consciousness, and Udraka 
Ramaputra, another ascetic who reached the 
highest stage of being neither conscious nor 
unconscious. Finally, the would-be Buddha 
surpassed his teachers and, having found no 
more to learn from them, went his own way In 
spIte of their eager requesfs to stay and train 
their respective pupils—Vô Sắc Giới Thiển 
lấy Vô sắc Giới Thiên làm đối tượng. Theo 
truyền thuyết, Đức Phật tu tập Vô sắc thiển 
với Arada Kalama, một nhà tu khổ hạnh đã 
đạt được trạng thái Thức Vô Biên; và với 
Udraka Ramaputra, một nhà tu khổ hạnh khác 
đã đạt được trạng thái cao nhất là Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định. Cuối cùng Đức Phật đã 





vượt qua các thầy mình, và, không còn gì để 
học hỏi nữa, Ngài tự dấn bước trên con đường 
của mình, mặc cho những lời yêu cầu nồng 
hậu của hai nhà tu khổ hạnh kia, mời Ngài ở 
lại để dạy cho các đố đệ của họ. **See Four 
1mmaterial heavens. 

9-12) Apramana-dhyana (skÒÙ Tứ Vô Lượng 
Thiển The measureless-meditations are 
exactly identical with those of the Yoga 
system. Which one 1s indebted to the other we 
cannot say. Both look quite Buddhistic—Vô 
lượng thiển hoàn toàn giống như thiển của hệ 
thống Du Già. Vấn để bên nào vay mượn bên 
nào, chúng ta không thể nói được. Cả hai đều 
mang chất Phật giáo. **S$ee 
1mmeasureable minds. 

1) Matri (skÐ——Từ: Benevolence—Ban vui cho 

người—TO gIve Joy to others. 

Karuna (skt—BI: Mercy—Cứu khổ—To 

remove the suffering of others. 

Mudita (skQ—Hỷ: Cheerfulness—Vui sướng 

hạnh phúc——To keep oneself happy. 

iv) _Upeksa (skt—Xả: Indifference. 

Pracfice (v) meditation in accordance with 

the six mysterious gøates: Tu Thiển Lục Diệu 

Môn—The six mysferlous gates or ways of 

practicing mediftation, consisiny mostly of 

breathing exercises—Sáu cửa huyền diệu trong tu 
tập thiền định, đa phần là thực tập thở. ** See Six 
wonderful doors. 

Practice of mental development: Tu tập thiển 

quán (phát triển tâm linh) The practice of 

mental development and the study of the Doctrine 
must go in pairs—Sự thực hành tu tập thiển định 
và nghiên cứu giáo lý phải đi đôi. 

Practice (v) that is mindful of the karma we 

produce: Thực hành tỉnh thức về những nghiệp 

mình đang gây tạo. 

Practice of morality: Silacaro (p)—Thực hành 

giới luật. 

Pracfice the mosf severe ways of life: Tu tập 

đệ nhất khổ hạnh. 

Practice of Nirvanic action, not cutting off 

the continuity of birth and death: Hạnh Niết 

bàn, vì chẳng dứt sanh tử nối tiếp. 


Four 


¡) 


ii) 


3447 


Pracfice of nonattachment: Hạnh Vô trước— 
The practice of nonattachment, one of the ten 
Bodhisattva practices—Hạnh không bao giờ chấp 
trước—See Ten kinds of pracice of great 
enliphtening beIngs. 

Practice of non confusion: Hạnh Ly sĩ loạn— 
The practice of non confusion, one of the ten 
Bodhisattva practices—Hanh tu hành xa ha sĩ 
loạn—See len kinds of practice of great 
enlightening beinss. 

Pracfice of non-opposition: Hạnh Vô sân 
hận—The practice of non-opposition, one of the 
ten Bodhisattva practices—Hạnh không sân hận 
với chúng sanh mọi loà—See Ten kinds of 
practice of preat enlightening beinss. 

Practice on non-self: Hạnh Vô ngã tu—Non- 
ego discipline, seeing only the perishing self and 
not realizing the immortal self—Tuy biết chơn ngã 
là tự tại, nhưng chỉ quán tưởng lẽ không của ngũ 
uẩn mà thôi —§ee Three ways of discipline of a 
hearer (A). 

Practice outsider doctrine: Practice heathen 
doctine—Tu theo ngoại đạo—See Three 
ailments (B). 

Practice (v) the path (way): Walk a path— 
Follow a path—Tùu tập. 

Pracfice-path sfage: Tu Tập Vị—This ¡s the 
sfage of practices. The adjustment of one”s self so 
as to proceed the path—Đây là giai đoạn tu tập 
hay thực hành. Trước tiên hành giả phải dự bị sẵn 
sàng để tiến bước trên con đường tu tập—See 
Three flavors (HI). 

Pracfice to perfecfon the ten supreme 
qualities: Tu tập hoàn bị Thập Độ Ba La Mật. 
Pracfices of precepfs, meditaton and 
wisdom: Three studies or three practices of 
precepts, meditation and wisdom—Ba loại thực 
hành giới, định và huệ—See Three studies. 
Pracice the proper conduct of 
Bodhisattvahood: Thực hành Bồ Tát hạnh—See 
Ten vows of a Bodhisattva. 

Practice and i(s realizafion: Practice and its 
evidential results—Giáo hạnh chứng. 


Pracfice in the realm of desire, to teach 
beingøs in that realm: Hạnh dục giới vì muốn 
giáo hóa chúng sanh cõi dục. 
Practice-Recitation: Sự Tnì. 

1) Reciing the Buddha-name at the level of 
phenomenal level means believinng that 
Amitabha Buddha exists In His Pure Land In 
the West, but not yet comprehending that he 
1s a Buddha created by the Mind, and that this 
Mind ¡1s Buddha. It means you resolve to 
make vows and to seek birth in the Pure Land, 
like a child longing for its mother, and never 
forgetting her for a moment—Người “sự trì” 
là người tin có Phật A Di Đà ở cõi tây Phương 
Tịnh Độ, nhưng chưa thông hiểu thế nào là 
“Tâm mình tạo tác ra Phật, Tâm mình chính 
là Phật.” Nghĩa là người ấy chỉ có cái tâm 
quyết chí phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh 
Độ, như lúc nào cũng như con thơ nhớ mẹ 
chẳng bao giờ quên—See Two levels of 
practice In reciting the Buddha-name. 

This is one of the two types of practices that 
Most Venerable Thích Thiển Tâm mentioned 
in The Thiteen Patrlarchs 
Buddhism. Practice-Recitation means having 
faith that there 1s a Buddha named Amitabha 
in the West of this Saha World, the cultivators 
should be about the theory: mind can become 
Buddha, and mind 1s Buddha. In this way, 
they practice Buddha Recttation diligently 
and vigorously like childrxen missing thelr 
mother, without a moment of discontinuIty. 
Thereafter, sincerely vow and pray to gain 
rebirth in the Ultimate Bliss World. Practice- 
Reciaton simply means people reciting 
Buddha”s name without knowing the sutra, the 
doctrine, Mahayana, Hinayana teachings, or 
anything else. It is only necessary for them to 
listen to the teaching of a Dharma Master that 
in the Western direction, there ¡is a world 
caled Ultumate Bliss; in that world there are 
Amitabha Buddha, Avalokitesvara, 
Mahasthamaprapta and Great Ocean 
Assembly of Peaceful Bodhisattvas. To 
regularly and diligently pracice Reciting 
Amitabha Buddha's Name as many times as 
they possibly can, follow by reciting the three 


2) 


of Pureland 


3448 


enliphtened  ones of  Avalokitesvara, 
Mahasthamaprapta and Great Ocean 
Assembly of PeacefUIl Bodhisattvas. 


Thereaffter, sincerely and wholeheartedly vow 
and pray to gain rebirth In the Pureland of 
Ulumate Bliss. After hearing the above 
teachinøs, practictioners should maintain and 
cultivate as they were taught, making vows fo 
pray for rebirth in the Ultimate Bliss World 
for the remainder of their lives, to their last 
bath, and even after they have passed away, 
they continue to remember to recite Buddha”s 
forgeting. This ¡is called 
Practice-Recitation. Cultivafors are 
guaranteed to gain rebirth in the Ultimate 
Bliss World—Đây là một trong hai loại hành 
trì mà Hòa Thượng Thích Thiền Tâm đã nói 
đến trong Liên Tông Thập Tam Tổ. Tin có 
Phật A Di Đà ở phương Tây, và hiểu rõ cái lý 
tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nên chỉ 
một bể chuyên cần niệm Phật như con nhớ 
mẹ, không lúc nào quên. Rồi từ đó chí thiết 
phát nguyện cầu được Vãng Sanh Cực Lạc. 
Sự trì có nghĩa là người niệm Phật ấy chỉ 
chuyên bể niệm Phật, chứ không cần phải 
biết kinh giáo đại thừa, tiểu thừa chỉ cả. Chỉ 
cần nghe lời thầy dạy rằng: “Ở phương Tây 
có thế giới Cực Lạc. Trong thế giới ấy có Đức 
Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát 
Đại Thế Chí, và chư Thanh Tịnh Đại Hải 
Chúng Bồ Tát.” Nếu chuyên tâm niệm “Nam 
Mô A Di Đà Phật” cho thật nhiều đến hết sức 
của mình, rồi kế đến niệm Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
Bồ Tát. Rồi chí thiết phát nguyện cầu vãng 
sanh Cực Lạc mãi mãi suốt cuộc đời, cho đến 
giờ phút cuối cùng, trước khi lâm chung cũng 
vẫn nhớ niệm Phật không quên. Hành trì như 
thế gọi là Sự Tn, quyết định chắc chắn sẽ 
được vãng sanh Cực Lạc—See T'wo modes of 
practices. 
Practfice a relipion: Follow a religion—Thực 
hành đạo giáo. 
Pracfice of religious discipline and the 
resulfing enlipghtenment: Action and proof— 
Knowledge or assurance derived from doing— 
Hành chứng. 


name without 


Practice of relipious life: Hành—See Eight 
dharmas, and Eight essential thinøs. 

Pracfice of repentance: Tu Sám—To undergo 
the discipline of penitence—Phép tu sám hối 
(phát nguyện trì tụng sám hối mỗi ngày, hoặc 
trước tượng Phật làm lễ ăn năn sám hối. Trì tụng 
sám hối rồi phải ăn ở cho chân chính, không 
phạm ba nghiệp thân, khẩu, ý). 

Pracfice of repentance and bowing to the 
Buddhas: Lễ Phật sám hối. 

Practice right speech: Thường thực hành chánh 
ngữ, rời lỗi ngữ nghiệp, tùy thuận Thánh ngôn— 
Bodhisattvas always practice ripht speech, getting 
rid of faults of speech and following the words of 
sages—See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (8). 

Practice of all roots of goodness: Hạnh làm tất 
cả các thiện căn và khiến cho chúng tăng 
trưởng—Practice of all roots of goodness, to cause 
them all to ørow, one of the ten kinds of practice 
which help them attain the practice of the 
unexcelled knowledge and wisdom of Buddhas— 
See Ten kinds of practice of great enliphtening 
beings (ID. 

Practice seeking rebirth in the Pure Land: 
Tu tập cầu vãng sanh Tịnh Độ (hạnh tu vãng 
sanh)—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm ¡n the Pure Land Buddhism, sentient beings 
1n the Saha World who wish to be assured of 
rebirth, they should perfect two practices: the 
practice of “disgusf” at the five desires and the 
practice of Joyfulness in vows——Theo Hòa Thượng 
Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 
Vấn Luận, chúng sanh trong cõi Ta Bà muốn 
quyết định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, 
phải có đủ hai hạnh yễm ly ngũ dục và hân 
nguyện—See Two practices that lead to rebirth In 
the Pure Land. 

Practice seeking all truths: Hạnh cầu tất cả 
các pháp, vì nhờ đó mà tu học tất cả—Practice 
seeking all truths, to learn them all, one of the ten 
kinds of practice which help them attain the 
practice of the unexcelled knowledge and wisdom 
of Buddhas—See Ten kinds of practice of great 
enlipghtening beinøgs (II). 


3449 


Pracfice is a self improvement from bad to 
øood: Tu hành là tự cải thiện từ xấu sang tốt. 
Practice self-torture: Thực hành khổ hạnh (tự 
hành xác). 

Practice on suffering: Phi lạc tu—Joyless, 
though only contemplating misery and not 
realizing the ulimate nirvana-joy—Tuy biết Niết 
Bàn tịch diệt là vui sướng, song chỉ quán tưởng lẽ 
khổ của chư pháp—See Three ways of discipline 
of a hearer (A). 

Practice all supernatural powers: Hạnh tu tập 
thần thông biến hóa, vì nhờ đó mà có thể biến 
hóa tự tại để hóa độ chúng sanh—Practice all 
supernatural powers, to be able to transform 
anywhere, anytime to help sentient beings, one of 
the ten kinds of practice which help them attain 
the practice of the unexcelled knowledge and 
wisdom of Buddhas—See Ten kinds of practice of 
øreat enlightening beinzs (II). 

Practice Taosim: Tu Tiên —To practice Taoism 
means fo regard the preservation of the body and 
mind as an ideal, to be reborn in the Celestial 
realm with a definte life-span, once one”s 
blessings end one may be fallen down I1nfo the evil 
paths—Tu theo Lão giáo, nghĩa là luyện “Trường 
sanh.” Tuy nhiên, Phật tử chơn thuần chúng ta ai 
cũng biết rằng chư Tiên trên cõi trời đều có thọ 
mạng, khi hết phước báo vẫn phải trầm luân. 
Pracfice the teachings of Buddhism: Tu tập 
Phật pháp. 

Pracfice the teaching of others: Hạnh Tùy 
Pháp The religlous life which ¡is evolved from 
practicing the teaching of others. Those who 
follow the truth by reason of intellectual ability, in 
confrast with the non-intellectual, who put therr 
trust in others—Những người lợi căn tu hành bằng 
cách nghiền ngẫm và thực tập giáo lý, đối lại với 
hạng độn căn chỉ biết tin vào người khác. ** See 
Practices evolved from faith. 

Pracfice of that which is difficult to attain: 
Hạnh Nan đắc— The practice of that which ¡s 
difficult to attain, one of the ten Bodhisattva 
practlces—Thực hành những hạnh khó đạt được— 
See Ten kinds of practice of great enlightening 
beings. 


Practice and theory: Thực hành và lý thuyết. 
**See Phenomenon and noumenon. 

Pracfice tirelessly ïn all ages: Tu hành không 
nhàm mỏi trong tất cả kiếp —There is a spiritual 
friend who helps cultivators practice tirelessly 1n 
all ages. This 1s one of the ten kinds of spiritual 
who help them along the path 
enlightenment In the Flower Adornment Sutra— 
Có một loại thiện tri thức khiến trong tất cả kiếp 
tu hành không nhàm mỏi. Đây là một trong mười 
loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã dạy trong 
Kính Hoa Nghiêm—See Ten kinds of spiritual 
friends. 

Practice of truth: Hạnh Chân thật—The 
practice of truth, one of the ten Bodhisattva 
practices—Hạnh tu hành theo chân lý của Đức 
Phậ——See Ten kinds of pracice of great 
enliphtening beIngs. 

Practice (v) virtue: Thực hành giới hạnh. 
Pracdces and vows of the Bodhisattva 
Universal Worthy: See Ten vows of respects of 
Samantabhadra Bodhisattva. 

Pracfice the way ïn any circumsfances: Tu 
trong mọi hoàn cảnh. 

Pracfice the way of transcendence: Thực hành 
hạnh của các môn Ba La Mật -There is a 
spiritual friend who helps cultivators practice the 
way Of transcendence. This is one of the ten kinds 
of spiritual friends who help them along the path 
to cenliphtenment in the Flower Adornment 
Sutra—Có một loại thiện tri thức giúp chư Bồ Tát 
thực hành hạnh của các môn Ba La Mật. Đây là 
một trong mười loại thiện hữu tri thức mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
kinds of spiritual friends. 

Practicing in accord with principle: Chỗ nằm 
tịch tịnh, vì thân tâm yên lặng——Reclining of silent 
tranquility (practicing with a pure body and 
mind)—See Ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. 

Practicing in accord with the truth: Chỗ nằm 
thiển định, vì tu hành đúng lý —Reclining of 
meditation—See Ten kinds of reclinng of Great 
Enlightening Beings. 


friends tO 


3450 


Pracficing Buddha recifatfion and practficing 
the sỉx paramifas: See Buddha recitation and 
SIx paramiftas. 

Practicing all Buddha teachings: Tu tập tất cả 
Phật pháp, tự biết thọ ký —See Ten ways of 
receiving the prediction of Budhahood (A). 
Practicing Buddhist: Người thực hành Phật 
pháp. 

Practicing of the Dharma ỉn iï(s enfirety: 
Pháp tùy pháp hành (thực hành giáo pháp liên 
tục)—See Four factors of Stream-Attainmert. 
Pracficing virtue: Đoạn đức hay Tu đức—Đức 
tính do tu tập mà có—See Two kinds of virtue 
(A). 

Practicing Zen: Hành thiên. 
Practitoner (n): Follower—Seeker 
truth—Người thực hành. 

(Dharma) practitioner: Người tu theo Phật 
Pradaksina (skÐ: Padakkhina (p)—Bát Lạt Đặc 
Kỳ Nã—Bát Lạt Đặc Kỳ Noa—Đi nhiễu vòng 
quanh—A Sanskrit term for “Circumambulation.” 
Circunambulation with the right shoulder towards 
the obJect of homage. This Is one of the most 
common merit-making activities throuphout the 
Buddhist world, popular among both monastics 
and laypeople. It takes different forms, but Its 
central practice 1s walking a circular route around 
a holy place In a clockwise direction, an exception 
(O this 1s the non-Buddhist Tibetan Bon Po 
tradiion, whose members circumambulate In a 
counter-clockwise. The probable reason for the 
clockwise orientation for Buddhists 1s the Indian 
noton that the left hand 1s ritually impure—Từ 
Bắc Phạn dùng để chỉ “Đi nhiễu vòng quanh.” Đi 
nhiễu vòng tròn về hướng phải của bậc tôn kính. 
Đây là một trong những sinh hoạt về việc làm 
phước đức khắp thế giới Phật giáo, phổ cập cả 
trong sinh hoạt tự viện lẫn ngoài đời sống tại gia. 
Lối đi nhiễu để đảnh lễ có nhiều hình thức khác 
nhau, nhưng sự thực hành chính yếu vẫn là đi bộ 
vòng quanh một thánh địa theo chiều kim đồng 
hồ. Một ngoại lệ với người Tây Tạng không phải 
là Phật tử, mà theo truyền thống cổ Tây tạng 
(Bon-Po), thì họ đi ngược chiều kim đồng hồ. Lý 
do có lẽ do họ tin vòng theo chiều kim đồng hỗ 
đối với lễ là bất tịnh. 


of the 


Pradanacura 
Pradhanasura. 
Pradasa (skt): 
I) Affliction: Não—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

Devil: Quỷ—See Demons. 

Rage: Não—See Rage and Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Pradhanasura (skt): Dũng Thí Bồ Tát—A 
Bodhisattva now in Sakyamuni”s retInue—Một vị 
Bồ Tát trong quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca. 
Pragbodhi (sk): Bát La Cấp Bồ Để—Tiển 
Chánh Giác Sơn. 

Tiền Chánh Giác: 


(skÐ: Dõng Thí Phật—See 


2) 
3) 


1) Anterior fo supreme 
enliphtenment—Before entering upon Bodhi. 
2) Tiền Chánh Giác Sơn—A mountain ¡in 


Magadha, which sakyamuni ascended “before 
entering upon  Bodhi” Magadha. 
According to The Great T”ang Chronicles of 
the Western World, Hsuan-Tsang reported 
that Sakyamumi might have been ascended on 
this mounftain before his enliphtenment, hence 
1ts name—Tên núi nơi mà Đức Phật đã lên 
đây trước khi ngài đạt được giác ngộ Bồ Đề, 
thuộc vùng phụ cận sông Ni Liên Thiển thuộc 
xứ Ma Kiệt Đà. Trong Tây Vực Ký, ngài 
Huyễn Trang cho rằng trước khi Đức Như Lai 
chứng được Chánh Giác, ngài đã trèo lên núi 
nầy, cho nên nó có tên là Tiền Chánh Giác 
Sơn. 
Pragmatic (a): Thực dụng. 
Pragmatic approach of Buddhism: Cách giải 
quyết thực dụng của Phật giáo—According to the 
Chulamalunkya Sutra, the Buddha expressed very 
clearly about the pragmatic approach of Buddhism 
in everything. The Buddha himself made use of 
the parable of a wounded man. In the sfory, a man 
wounded by an arrow wishes to know who shot 
the arrow, the directon from which it came, 
whether the arrowhead ¡is made of bone or steel, 
and what kind of wood the shaft is made of before 


near 


he will let the arrow be removed. The Buddha 
wanted to Iimply the man's attitude with the 
attitude of those who want to know about the 
Oorigin of the universe, whether It 1s efternal or not, 
finite in space or not, and so on, before they wIll 
undertake to practice a relipion. According to the 


3451 


Buddha, these people are people of idle talks and 
pleasure discusions. Sụch people wIll die uselessly 
before they ever have the answers to all therr 
1rrelevant quesfions, Jjust as the man ¡n the parable 
will die before he has all the answers he seeks 
about the origin and nature of the arrow. Thus the 
Buddha taught: “Mankind”s 1mportant 
pñority 1s the reduction and eliminaton of 


ImOSf 


suffering, and try not to waste the precious time on 
1rrelevant inquiriles—Theo Kinh Chulamalunkya, 
Đức Phật đã bày tỏ rất rõ ràng về tính thực dụng 
trong cách giải quyết mọi vấn đề của Phật giáo. 
Đức Phật đã dùng câu chuyện ngụ ngôn về một 
người bị thương. Trong câu chuyện này, người bị 
thương bởi một mũi tên muốn biết ai là người bắn 
mũi tên, mũi tên bắn từ phía nào, mũi tên làm 
bằng xương hay bằng sắt, cái cung làm bằng loại 
gỗ gì trước khi người ấy cho rút mũi tên ra. Đức 
Phật muốn ám chỉ thái độ của những người muốn 
biết nguồn gốc của vũ trụ bất diệt hay không bất 
diệt, không gian có tận cùng hay không tận cùng, 
vân vân và vân vân, trước khi người ấy chịu tu tập 
một tôn giáo. Theo Đức Phật, đây là loại người 
chỉ biết nhàn đàm hý luận. Những người như vậy 
sẽ chết đi một cách vô tích sự chứ chẳng bao giờ 
họ có được câu trả lời về những câu hỏi không 
thích đáng, giống y như người đàn ông trong câu 
chuyện ngụ ngôn sẽ chết trước khi anh ta có được 
những câu trả lời mà anh ta muốn tìm về nguồn 
gốc và bản chất của mũi tên vậy. Chính vì thế, 
Đức Phật dạy: “Ưu tiên hàng đầu của con người là 
giảm thiểu hay loại bổ khổ đau phiền não, chứ 
đừng phí thời giờ quý báu vào những đòi hỏi 
không thích đáng.” 

Pragmatism (n): Tính thực tiển—- Tính thực 
dụng. 

Pragmatism of Buddhism: Tính thực tiển của 
đạo Phật—-Buddhism addresses only pratical 
problems, academic questons and 
metaphysical theories—Phật giáo chỉ nhắm vào 
những vấn đề thực tiễn, chứ nó không lưu ý đến 
những vấn để có tính cách học thuật hay siêu hình 
học. 

Prahana (skt & p): Chánh cần. 

1) Restrain: Ceasing—Giving up—Đoạn trừ. 

2) Exertion: Tỉnh cần. 

**. See Four right efforts. 


not 1n 


Praise (v): Pasamsa (p)—Laudation—To 
pralse——To overpraise—To eulogize—To chant— 
To extol—To praise Buddha—Khen ngợi—Xưng 
tán—Tán Thán—Tán thán Phật —Tán Thán hay 
tiếng khen—S§ee Eight winds. 
Praise to Amitabha Buddha: Tán Phật A Di 
Đà. 
*Amitabha”s Body 1s the color of Gold, 
The splendor of his hallmarks has no peer, 
The light of his brow shines”round a 
hundred worlds, 
Wide as the seas are his eyes pure and 
Clear, shining 1n his brillance by 
transformation 
Are counfless Bodhisattvas and infinite 
Buddhas, 
His forty eipght vows will be our liberation, 
In nine Lotus-stages we reach the farthest 
shore. 
-Homage to the Buddha of Western Pure 
Land, King and Compassionate Amitabha. 
-Namo In the Land of Ulimate Bliss 
Amitabha Buddha. 
-Namo Kuan Shi Yin Great Compassion 
Bodhisattva. 
-Namo Great Strength and Bodhisattva. 
-Namo Earth Treasury King Great Vow 
Bodhisattva. 
-Namo Great Pure sea-LIke Assembly of 
Bodhisattva. 
*A Di Đà Phật thân kim sắc, 
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di, 
Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 
Quang trung hóa Phật vô số ức, 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 
-Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 
Đại từ Đại bị A Di Đà Phật. 
-Nam Mô A Di Đà Phật (108 lần) 
-Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần) 
-Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần) 
-Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bố Tát (3 
lần). 
Praise of Avalokitesvara Bodhisattva: Văn 
Tán Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. 


3452 


benefit, or special authority. The wIise man do 
not resort to flattery; nor do they wish to be 


Praise and blame: Khen và chê. 
(D An overview of Praise and Blame—Tổng 


quan về Khen Chê: It ¡is natural to be happy 
when praised and to be depressed when 
blamed. Praise, If worthy, Is pleasing to the 
ears. If unworthy, as In the case of flattery, 
though pleasing, 1t is deceptive. However, 
they all are sounds which will produce no 
effect 1f they do not reach our ears. From a 
worldly standpoint, a word of praise may 
bring forth special grace, speclal benefit, or 
special authority. The wise man do not resort 
to flattery; nor do they wish to be flattered by 
others. The pralseworthy, they praise without 
being envious. The blameworthy, they blame 
not contemptuously but out of compasslon 
with the obJect of reforming others. In 
summary, the praiseworthy, one should praise 
seriousnessly. Most of ordinary people are 
prone to seek the ugliness in others but not 
the good and beautifuil—Điều tự nhiên là ta 
hãnh diện khi được khen và buồn phiền khi bị 
chê. Khen nếu đáng giá thì nghe rất bùi tai. 
Nếu không đáng giá, như trường hợp nịnh bợ, 
tuy thích thú mà thực chất là lừa bịp. Tuy 
nhiên, chúng chỉ là những vang vọng, không 
tạo ảnh hưởng gì nếu chúng không đến tai 
chúng ta. Từ quan điểm trần thế, lời khen có 
thể đem lại đặc ân đặc lợi hay đặc quyển. 
Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến 
nịnh bợ, và cũng không mong muốn được 
người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, họ 
khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ 
trách không khinh thường mà vì muốn sửa đổi 
người. Tóm lại, những gì đáng tán tụng nên 
tán tụng một cách nghiêm chỉnh. Đa phần 
phàm phu chỉ chực ầm cái xấu mà không bao 
giờ tìm cái tốt và cái đẹp của người khác. 


(II) The meanings of Praise and Blame—Ý nghĩa 


của Khen và Chê: 


(A) Praise—Khen: Praise, I1 worthy, 1s pleasing to 


the ears. IÝ unworthy, as In the case of 
flattery, though pleasing, It 1s deceptive. 
However, they all are sounds which wil 
produce no effect 1f they do not reach our 
ears. From a worldly standpoint, a word of 
pralse may bring forth special grace, special 


(B 


` 


flattered by others. The praiseworthy, they 
prase without being envious The 
blameworthy, they blame not contemptuously 
but out of compassion with the object of 
reforming summary, the 
praIseworthy, should Dralse 
seriousnessly—Khen nếu đáng giá thì nghe 
rất bùi tai. Nếu không đáng giá, như trường 
hợp nịnh bợ, tuy thích thú mà thực chất là lừa 
bịp. Tuy nhiên, chúng chỉ là những vang 
vọng, không tạo ảnh hưởng gì nếu chúng 
không đến tai chúng ta. Từ quan điểm trần 
thế, lời khen có thể đem lại đặc ân đặc lợi 
hay đặc quyển. Tóm lại, những gì đáng tán 
tụng nên tấn tụng một cách nghiêm chỉnh. 
Tuy nhiên, bậc đại trượng phu không cần đến 
nịnh bợ, và cũng không mong muốn được 
người khác nịnh bợ. Cái gì đáng khen, họ 
khen, không đố ky. Cái gì đáng trách, họ 
trách không khinh thường mà vì muốn sửa đổi 
người. 

Blame: Chê—Most of ordinary people are 
prone to seek the ugliness in others but not 
the good and beautiful. A sincere Buddhist 
should follow the Buddha's teaching ¡In 
dealing with “Praise and blame” ím the 
secular world. For Instance, 
blame has Just been made about you or your 
work. Very often In such a situation you may 
feel insulted. Your ego may be damaged. But 
before you let such thought to arise, examine 
that blame objectively. On the one hand, 1f 
the blame given 1s well-founded and arises 
with good intention, you should accept that 
in good faith 1 
constructively for self-Improvement. On the 
other hand, I1f it is unjust, ill-founded and 
given with bad intention, there 1s still no 
reason to lose your temper and damage your 
own mental health. Just Ignore the blame 
Since It ¡is untrue and you are under no 
obligation to accept i—Đa phần phàm phu 
chỉ chực ầm cái xấu mà không bao giờ tìm cái 
tốt và cái đẹp của người khác. Người Phật tử 
thuần thành nên tuân theo lời Phật dạy về 
cách ứng xử với sự “Khen chê” của thường 


others. In 


One 


assume_ that 


blame SO 4S {O US€ 


3453 


tình thế tục. Chẳng hạn như có người chê bạn 
hay chê việc làm của bạn. Thường thì bạn 
cảm thấy bị sỉ nhục. Bản ngã của bạn có thể 
bị tổn thương. Nhưng trước khi để cho ý tưởng 
này phát khởi, bạn nên khách quan xem xét 
lời chê bai đó. Một mặt, nếu sự chê bai được 
đưa ra có cơ sở hẳn hòi và với ý định xây 
dựng, bạn nên chấp nhận sự chê bai ấy một 
cách nghiêm chỉnh và dùng nó một cách hữu 
ích cho việc tự cải thiện chính mình. Trái lại, 
nếu sự chê bai đó vô căn cứ và không với 
thiện ý, bạn cũng không nên giận dữ để rồi 
tổn hại tinh thần của chính mình. Bạn chỉ đơn 
giản quên nó đi và không ai bắt buộc bạn 
phải chấp nhận lời chê bai vô căn cứ đó. 


(II) The anclent said: “The uncultivated man 


always blames others; the culivated man 
blames himself most of the time, and the 
fully-culivated man blames no one.” A 
sincere Buddhist should learn to face and 
handle his problems like the fully-cultivated 
man that the ancient Just taught. A sincere 
Buddhist should never try to find a scapegoat 
on which to place the blame. A sincere 
Buddhist should not try to blame anyone, not 
even on himself or herself, for, to Buddhism, 
blaming on others or on self, is a negatIve 
attitude and will not help the person advance 
on the cultivating path to perfect himself or 
herself. Instead of blaming on anyone, a 
sincere Buddhist should have the courage and 
understanding for a better solution to the 
problem. This should be more positive, and a 
positive frame of mind wIll help solve many 
problems, and also make the world a much 
better place to live for everyone—Cổ Đức có 
day: “Người không tu luôn chê bai người 
khác, người biết tu phần nào chỉ tự chê chính 
mình, và người hoàn toàn có tu không than 
trách gì ai cả.” Một Phật tử thuần thành nên 
học cách đối đầu và giải quyết những khó 
khăn của mình như người hoàn toàn biết tu 
như lời dạy vừa rồi của cổ đức. Một Phật tử 
thuần thành đừng bao giờ tìm cách đỗ trút 
trách nhiệm cho người khác. Người Phật tử 
thuần thành cũng không nên tự trách lấy 
mình, vì quy lỗi và trách cứ người khác hay tự 
trách chính mình, với đạo Phật, đều là thụ 


(IV)The Buddha's 


Ù 


động, sẽ không giúp ích gì được cho người ấy 
trên bước đường tu tập tự hoàn thiện chính 
mình. Người Phật tử thuần thành, thay vì 
khiển trách người khác, nên có sự can đảm và 
hiểu biết về vấn đề để đi đến sự giải quyết 
thỏa đáng hơn. Điều này tích cực hơn, và sự 
tu luyện tích cực ở tâm sẽ giúp giải quyết 
nhiều vấn để, và cũng giúp biến thế giới này 
thành một nơi tốt đẹp hơn cho mọi người sinh 
sống. 

teachngs on “Praise and 
Blame”—Những lời Đức Phật dạy về Khen 
Chê: 

The Buddha says: “Those who speak much 
are blamed, those who speak litle are 
blamed, and those who are silent are also 
blamed. In this world there 1s none who 1s not 
blamed.” In this world, except the Buddha, 
nobody 1s perfectly good and nobody 1s totally 
bad. Blame seems to be a universal legacy of 
people, for one may serve and help others to 
the best of one”s ability; however latter, those 
very persons whom one has helped will not 
only find fault with him who once incurred 
debts or sold property to save them; but they 
will also reJolce 1n his downfall. On one 
occasion, the Buddha was Invied by a 
brahmimn to his house for alms. When the 
Buddha arrived at his house, Instead of 
entertaining the Buddha, he poured a torrent 
of abuse with the filthiest words. The Buddha 
politely inquired, “Do visifors come fo your 
house, good Brahmin?” The brahmin said: 
“Yes.” The Buddha asked: “What do you do 
when The brahmin 
replied: “Oh, we prepare a sumptuous feast.” 
If they don't eat the food you serve, then what 
would you do?” The brahmmn said: “We gladly 
partake of it.” The Buddha then said: “Well, 
good Brahmin, you have Invited me for alms 
and you have entertained me with abuse. Ï 
accept nothing. Please take 1t back.” Through 
this story, we see that the Buddha did not 
retaliate. The Buddha exhorts: “Hatreds do 
not cease through hatreds but through love 
alone they cease.—Đức Phật dạy: “Người 
nói nhiều bị chê, người nói ít bị chê, người im 
lặng cũng bị chê. Trong thế giới nầy không ai 


the visitors come?” 





2) 


3) 


3454 


^ 


là người không bị chê.” Trên thế gian nầy, trừ 
Đức Phật ra, không có ai hoàn toàn tốt, mà 
cũng không ai hoàn toàn xấu. Chê dường như 
là một di sản của con người, vì con người ta 
có thể phục vụ và tận tình giúp đở người khác 
bằng tất cả tấm lòng; tuy nhiên những người 
được giúp đở chẳng những lại quay sang tìm 
lỗi của người đã từng mang công lãnh nợ để 
cứu giúp mình, mà còn vui mừng trước sự suy 
sụp của người ấy. Một lần Đức Phật được một 
vị Bà La Môn mời đến nhà để cúng dường. 
Khi Đức Phật đến, thay vì làm cho Ngài vui, 
hắn đã thóa mạ Đức Phật bằng những lời hết 
sức thô tục. Đức Phật hỏi: “Này ông Bà La 
Môn, có phải khách đến thăm nhà ông 
không?” Người Bà La Môn trả lời: “Phải.” 
Đức Phật nói: “Ông làm gì khi khách đến?” 
Người Bà La Môn nói: “Ô! Tôi sửa soạn một 
bữa tiệc thịnh soạn.” Đức Phật lại hỏi: 
“Nhưng nếu khách không ăn được thì ông 
phảẩi làm sao với những thực vật ấy?” Người 
Bà La Môn đáp: “Thì chúng tôi phải vui vẻ 
chia nhau ăn.” Đức Phật nói: “Tốt! Này ông 
bạn Bà La Môn, ông mời ta đến đây để cúng 
dường mà ông lại đối xử với ta bằng những 
lời thóa mạ. Ta không nhận chút nào cả. Làm 
ơn nhận lại.” Qua câu chuyện trên, chúng ta 
thấy Đức Phật từ bi, không trả thù trả oán. 
Ngài khuyến khích: “Hận thù không thể chấm 
đứt được hận thù mà chỉ có tình thương mới 
chấm dứt được hận thù.” 

Sincere Buddhists should always remember 
the Buddha's teaching: “Whoever harms a 
harmless person who 1s pure and guiltless, the 
evil falls back upon that fool, like dust thrown 
agaInst the wind.” (Dhammapada 125)—Phật 
tử chân thuần nên luôn nhớ lời Phật day: 
“Đem ác ý xâm phạm đến người không tà 
vạy, thanh tịnh và vô nhiễm, tội ác sẽ trở lại 
kẻ làm ác như ngược gió tung bụi.” 
(Dhammapada 125). 

The Buddha says: “He who can keep silent 
himself when attacked, insulted and abused, 
he 1s in the presence of Nrvana although he 
has not yet attained Nrrvana.”: Đức Phật dạy: 
“Người tự giữ được im lặng trước những lời 
tấn công chửi bới và lạm dụng, người đó đang 


2, 


ở ngay tại Niết Bàn dù rằng chưa đạt đượt 
Niết Bàn thực sư.” 

Praise of the body: Offering of the body——Thân 

nghiệp cúng dường See Three kinds of 

offerings. 

Praise the Buddha: Tán Phật—See Praise to 

Amitabha Buddha. 

Praise the Buddha in hymns: Chant (sing) a 

hymn to praise the Buddha—Ngâm kệ tán Phật. 

Praise door: Tán thán Môn—See 

me€riforIous øates of Amitabha”s Pure Land. 

Praise the excellence of sages and saints: Ca 

ngợi các bậc Hiển Thánh —See Ten kinds of 

actions of knowledge (6). 

Praise the generosity of another to induce 

the hearer to bestow presenfs: Thuyết sở đắc 

lợi dĩ động nhơn tâm hay nói ra cái mối lợi mình 

kiếm được để làm động lòng người —See Five 

kinds of deviant Iivelihood. 

Praise of Incense: Incense Praise—Tán Lư 

Hương——See Praising Incense. 

Praise of the lips: Offering of the lips—Khẩu 

nghiệp cúng dường —See Three kinds of 

offerings. 

Praise of the Lotus Pond: Tán Liên Thì. 

Praise of the miỉnd: Offering of the mind—Ý 


Five 


nghiệp cúng dường See Three kinds of 
offerings. 

Praise for purifying the wafer: Tán Dương Chi 
Tịnh Thủy. 

#*Using the pilow branch, the pure water 


1s sprinkle, 

Everywhere 1n three thousand worlds, 

Ïts nature 1s empty, yet 1ts eipht virfues 

benefit human and gods, 

Ïts nature 1s empty, 

So there blessings and life span will be 

1ncreased greatly. 

Eradicating offenses and getting rid of 

faults, 

lts turns their flames into red lotuses. 
-Homage to the Bodhisattvas, 
Mahasattvas of the Clear Cool Ground (3 lần). 
*Dương chỉ tịnh thủy, 

Biến sái tam thiên, 

Tánh không bát đức lợi nhơn thiên, 


3455 


Pháp giới quảng tăng điên... 

Diệt tội tiêu khiên, 

Hỏa diệm hóa hồng liên. 
-Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3lần). 
Praise someone”s noble qualities: Tán thán 
đức hạnh của ai. 
Praise the spirit of the departed: Thán Linh— 
Tán thán công đức của người quá vãng. 
Praise the Thus Come Ones: Tán Thán Chư 
Phật—Xưng tán Như Lai —This 1s the second of 
the ten conducts and vows of Universal Worthy 
Bodhisattva. To praise all Buddhas means our 
body, mouth and mind must bring forth a tongue of 
subfle and wonderful eloquence prasing and 
glorifying all the Thus Come Ones” sea of merifs 
and virtues forever—Đây là hạnh nguyện thứ hai 
trong Phổ Hiển Thập hạnh Nguyện. Tán thán chư 
Phật là trọn dùng sức thậm thâm thắng giải tri 
kiến hiện tiền, dùng lưỡi vi diệu phát ra vô tận âm 
khen ngợi các công đức của các Đức Như Lai, ca 
ngợi đời đời không dứt —See Five stages In a 
pemtential service (II) (1), and Ten vows of 
respect of Samantabhadra Bodhisattva. 
Praise to the True Fragrance of Precept 
Samadhi: Tán Giới Tam Muội Chân Hương. 
Praise-worthy qualities: Phẩm chất đáng ngợi 
khen—According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 27, there are ten praise-worthy qualities. 
In the concentration of the differentiated bodies of 
all sentient beings, Enlightenng Beings 
lauded for ten praise-worthy qualities—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 27 (Thập Định), có mười 
Pháp xưng tán chỗ ngợi khen ngợi. Khi nhập vào 
nhứt thiết trí chúng sanh sai biệt thân đại tam 
muội, chư Bồ Tát sẽ trụ được mười pháp xưng tán 
chỗ ngợi khen—§ee Ten praise-worthy qualities. 
Praises you to your face: Trước mặt bạn thì 
tán thán—See Four types of people who can be 
seen as foes In disguIse. 
Praising Buddha with music and song: One 
of the ten ways of purifying speech of Great 
Enlightening Beings—T]nh tu ngữ nghiệp, dùng 
âm nhạc ca tụng để tán thán Đức Như Lai—See 
Ten ways of purifying speech of Great 
Enlipghtening Beings (]). 


are 


Praising the enlightened: Joyfully praising the 
enlightened, one of the ten ways of purifying 
speech of Great Enlightening Beings—Tinh tu ngữ 
nghiệp, hoan hỷ tán thán Như Lai—See Ten ways 
Of purifying speech of Great Enlightening Beings 
(Œ). 

Praising incense: Tán Lư Hương. 

'The censer”s Incense 1s now Ïit. 

Perfuming the Dharma realm. 

The ocean wise host of Bodhisattvas Inhales 1t 
from afar. 

AuspIcIous are the clouds that gather as we now 
request with hearts sincere and earnest that all 
Buddhas manIfest. 

Homage to the Enlightened Being, Cloud Canopy 
of Fragrance, Bodhisattva, Mahasattva (3 times). 
Lò hương vừa nhen nhúm 

Pháp giới đã được xông 

Chư Phật trong hải hội đều xa hay 

Theo chỗ kết mây lành 

Lòng thành mới ân cần 

Chư Phật hiện toàn thân. 

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 
lần). 

Praising oneself is being cequal to the 
Buddhas: Nâng mình lên ngang với Phật—See 
'Ten sfates of Feeling Skandha. 

Praising the subflety and supremacy of the 
Buddhas' appearance: Khen Phật sắc tướng vi 
diệu đệ nhứt—See Ten kinds of Buddha-work 1n 
all worlds in all trmes of the Buddhas (B) (7). 
Prajantara (skÐ: The 27” patriarch in India— 
Bát Nhã Đa La, tổ thứ 27 tại Ấn Độ. 

Prajapati (skÐ: Bát La Nhạ. 


l1) The lord of creatures, bestower oŸ progeny: 
Trời. 

2) Creator: Hóa công. 

3) The lord of life, or production: Sinh Vương. 

4) Brahma: Phạm Thiên. 

53) Đại Bát La Nhạ: MahaprajapatI, name of the 
Buddhaˆs aunt and nurse—Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề, tên của bà di mẫu của Phật—See 
MahapraJapatI. 

6) Maha Prajapat—Sakyamunis maternal 
aunt—Ma Ha Ba Xà Ba để—See 


Mahaprajapati. 


3456 


Prajna (skÐ: Panna (p) Bát Nhã hay cái biết siêu 


việt—DIiscernment—Insight—Real wIsdom—— 
Transcendental knowledge——Understanding—— 
Wisdom. 


() The meanings of “Prajna”—Nghĩa của Bát 
Nhã: 

l) Prajna 1s a Sanskrit term whiích means 
wisdom. There are three kinds of praJna: real 
mark prajna, contemplatve prajna, and 
lerary praJna. Prajna also means the real 
power fo discern things and their underlying 
principles and to decide the doubtful—PraJna 
là từ Phạn ngữ có nghĩa là trí tuệ (ý thức hay 
trí năng). Có ba loại bát nhã: thật tướng, quán 
chiếu và văn tự. Bát Nhã còn có nghĩa là thực 
lực nhận thức rõ ràng sự vật và những nguyên 
tắc căn bản của chúng cũng như xác quyết 
những gì còn nghi ngờ. 

2) Prajna means transcendental knowledge—Bát 
Nhã có nghĩa là cái biết siêu việt: Wisdom—— 
Real wisdom—According to the Mahayana 
Buddhism, only an immediate experlenced 
Intutive wisdom, not ¡ntelligence can help 
man reach enlightenment. Therefore, tfo 
achieve prajna is synonymous with to reach 
enlightenment. One of the two perfections 
required for Buddhahood. Transcendental 
wisdom—The wisdom which enables us to 
transcend disire, attachment and anger so that 
we will be emancipated (not throupht the 
mercy of any body, but rather through our 
own power of will and wisdom) and so that 
we will not be reborn again and again In 
“samsara”or transmigration—Ý thức hay trí 
năng. Theo Phật giáo Đại thừa, do trí năng 
trực giác và trực tiếp, chứ không phải là trí 
năng trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm 
phu mà con người có thể đạt đến đại giác. 
Việc thực hiện trí năng cũng đồng nghĩa với 
thực hiện đại giác. Chính trí năng siêu việt 
nầy giúp chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược 
và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không 
ở lòng thương xót hay thương hại của bất cứ 
a1. 

3) Prajna 1s ordinarily translated as “knowledge” 
in English, but to be exact “intuition” may be 
beter.  ÏI( is sometimes translated as 


“transcendental wisdom.” The fact 1s even 
when we have an intuition, the object 1s still 
1n front of us and we sense If, Or DerC€IVv€ 1t, 
or see 1t. Here Is a dichotomy of subject and 
obJect. In prajna this dichotomy no longer 
exIsts. Prajna Is not concerned with finite 
obJects as such; It is the totality of things 
becoming consciIous of 1fself as such. And this 
totality 1s not at all limited. An infinite totality 
1s beyond our ordinary human comprehension. 
But the prajna-Intuition 1S this 
“incomprehensible” totalistic untuition of the 
infinite, which 1s something that can never 
take place In our daily experlence limited to 
finte obJects or events. The prajna, therefore, 
can take place, In other words, only when 
fñinte objects of sense and ¡imtellect are 
1dentiied with the Infinite 1(self. Instead of 
saying that the Infinite sees Ifself, It is mụuch 
closer to our human experience to say that an 
obJect regarded as finite, as belonging 1n the 
dichotomous world of subJect and obJect, 1s 
perceived by prajna from the point of view of 
infinty. Symbolically, the finite then sees 
1(self reflected In the mirror of infinity. The 
Iintellect informs us that the object 1s finite, 
but prajna contradicts, declaring 1t to be the 
imnfnite beyond the realm of relativity. 
Onfologically, this means that all finite 
obJects or beings are possible because of the 
infinie underlying them, or that the obJecfs 
are relatively and therefore limitedly laid out 
1n the field of infinity without which they have 
no morrines—“Prajna” thường được dịch là 
“tri thức” trong Anh ngữ, nhưng chính xác hơn 
phải dịch là “trực giác.” Đôi khi từ này cũng 
được dịch là “trí tuệ siêu việt.” Sự thực thì 
ngay cả khi chúng ta có một trực giác, đối 
tượng vẫn cứ ở trước mặt chúng ta và chúng 
ta cảm nhận nó, hay thấy nó. Ở đây có sự 
lưỡng phân chủ thể và đối tượng. Trong “Bát 
Nhã” sự lưỡng phân này không còn hiện hữu. 
Bát Nhã không quan tâm đến các đối tượng 
hữu hạn như thế; chính là toàn thể tính của 
những sự vật tự ý thức được như thế. và cái 
toàn thể tính này không hể bị giới hạn. Một 
toàn thể tính vô hạn vượt qua tầm hiểu biết 
của phàm phu chúng ta. Nhưng trực giác Bát 


qI) 


Ù 


3457 


Nhã là thứ trực giác tổng thể “không thể hiểu 
biết được bằng trí của phàm phu” về cái vô 
hạn này, là một cái gì không bao giờ có thể 
xẩy ra trong kinh nghiệm hằng ngày của 
chúng ta trong những đối tượng hay biến cố 
hữu hạn. Do đó, nói cách khác, Bát Nhã chỉ 
có thể xảy ra khi các đối tượng hữu hạn của 
cảm quan và trí năng đồng nhất với chính cái 
vô hạn. Thay vì nói rằng vô hạn tự thấy mình 
trong chính mình, nói rằng một đối tượng còn 
bị coi là hữu hạn, thuộc về thế giới lưỡng 
phân của chủ thể và đối tượng, được tri giác 
bởi Bát Nhã từ quan điểm vô hạn, như thế 
gần gũi với kinh nghiệm con người của chúng 
ta hơn nhiều. Nói một cách tượng trưng, hữu 
hạn lúc ấy tự thấy mình phản chiếu trong 
chiếc gương của vô hạn. Trí năng cho chúng 
ta biết rằng đối tượng hữu hạn, nhưng Bát 
Nhã chống lại, tuyên bố nó là cái vô hạn, 
vượt qua phạm vi của tương đối. Nói theo bản 
thể luận, điều này có nghĩa là tất cả những 
đối tượng hay hữu thể hữu hạn có được là bởi 
cái vô hạn làm nên tảng cho chúng, hay 
những đối tượng tương đối giới hạn trong 
phạm vi của vô hạn mà không có nó chúng 
chẳng có dây neo gì cả. 

Other characteristics of Prajna—Những đặc 
tính khác của Bát Nhã: 

In general, this refers to the development of 
imntuitive understanding of key Buddhist 
concepfs. According the Mahayana 
Buddhism, the “prajna paramita” or the 
“perfection of wisdom” ¡1s the sixth of the 
perfections that a Bodhisattva cultivates on 
the path to Buddhahood, and only an 
1mmediate experienced intuitive wisdom, not 
Iintelligeence help 
enliphtenment. Therefore, to achieve prajna 
1S synonymous with to reach enlightenment. 
One of the two perfections required for 
Buddhahood—Transcendental wisdom——The 


{O 


can man reach 


wisdom which enables us to transcend disire, 
attachment and anger so that we wIll be 
emancipated (not throught the mercy of any 
body, but rather through our own power of 
will and wisdom) and so that we will not be 
reborn again and again in “samsara” or 
transmisration—Nói chung, từ này chỉ sự phát 


2) 


triển sự hiểu biết trực giác là ý niệm chủ yếu 
trong Phật giáo. Theo Phật giáo Đại thừa, 
“bát nhã ba la mật” là ba la mật thứ sáu trong 
sáu ba la mật mà một vị Bồ Tát tu hành trên 
đường đi đến Phật quả, và do trí năng trực 
giác và trực tiếp, chứ không phải là trí năng 
trừu tượng và phục tùng trí tuệ phàm phu mà 
con người có thể đạt đến đại giác. Việc thực 
hiện trí năng cũng đồng nghĩa với thực hiện 
đại giác. Chính trí năng siêu việt nầy giúp 
chúng ta chuyển hóa mọi hệ phược và giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi, chứ không ở lòng 
thương xót hay thương hại của bất cứ ai. 
Prajna 1s really a dialectical term denoting 
that this special process of knowing, known as 
“abruptly seeing,” or “seeing at once,” does 
not follow general laws of logic; for when 
prajna functions one finds oneself all of a 
sudden, as If by a miracle, facing Sunyata, the 
emptiness of all things. This does not take 
place as the result of reasoning, but when 
reasoning has been abandoned as futile, and 
psychologically when the will-power Is 
broupht to a finish—Bát Nhã quả thật là một 
thuật ngữ biện chứng chỉ cái tiến trình tri thức 
đặc biệt được biết đến như là “thấy bất thình 
nh,” hay “bỗng thấy,” “chợt thấy,” không 
theo bất cứ một định luật hay lý luận nào; vì 
khi Bát Nhã vận hành thì người ta tự thấy cái 
không của vạn hữu một cách bất ngờ và kỳ 
diệu. Điều này xẩy ra một cách bất thần và 
không do kết quả của lý luận, mà vào lúc ấy 
lý luận như bị quên lãng, và nói theo cách 
tâm lý, đó là vào lúc năng lực của ý chí đi 
đến chỗ thành tựu. 


(II) The functions of Prajna—Dụng của Bát Nhã: 


5 


The use of prajna contradicts everything that 
we may conceive of things worldly; It 1s 
altogether of another order than our usual life. 
But ths does not mean that Prajna 1s 
something altogether disconnected with our 
life and thought, something that 1s to be øgIven 
to us by a miracle from some unknown and 
unknowable source. If this were the case, 
prajna would be no possible use to us. Ï( 1s 
true that the functioning of Prajna is discrete, 
and interrupting to the progress of logical 
reasoning, but all the time 1t underlies 1t, and 


2) 


3458 


without Prajna we cannot have any reasoning 
whatever. Prajna Is at once above and In the 
process of reasoning. This 1s a confradiction, 
formally considered, but ¡in truth this 
confradiction itself is made possible because 
of Prajna—Cái dụng của Bát Nhã mâu thuẫn 
với tất cả những gì chúng ta có thể nhận thức 
về thế giới này; nó thuộc về một trật tự hoàn 
toàn khác với trật tự của cuộc sống bình 
thường của chúng ta. Nhưng điều này không 
có nghĩa Bát Nhã là một cái gì đó hoàn toàn 
cách biệt với đời sống, với tư tưởng chúng ta, 
một cái gì đó phải đến với chúng ta từ cái 
nguồn nào đó không biết và không thể biết 
được, bằng phép lạ. Nếu vậy, Bát Nhã 
sẽkhông thể có lợi ích gì cho chúng ta và 
chúng ta không thể đạt được giải thoát. Quả 
thật vai trò của Bát Nhã là bất liên tục và nó 
làm gián đoạn bước tiến của suy luận hợp lý, 
nhưng Bát Nhã không ngừng hiện diện dưới 
sự suy luận này và nếu không có nó chúng ta 
không thể suy luận gì cả. Cùng một lúc Bát 
Nhã vừa ở trên vừa ở trong quá trình suy 
luận. Về hính thức mà nói, điều này mâu 
thuẫn, nhưng sự thật do chính mâu thuẫn này 
khả hữu cũng do Bát Nhã đem lại. 

That most of relipIous literature 1s filled with 
confradictions, absurdities, paradoxes, and 
1mpossibilities, and demands to believe them, 
to accept them, as revealed truths, is due to 
the fact that religIous knowledøge is based on 
the working of PraJna. Once this vIiewpoint of 
Prana is gained, all the 
Irrationaliles found ¡in religion become 
1ntelligible. It is like appreciating a fine piece 
of brocade. Ôn the surface there 1s an almosf 
bewildering confusion of beauty, and the 
connoIsseur fails to trace the Intricacies of the 


essential 


threads. But as soon as If 1s turned over all the 
Iintricate beauty and skill is revealed. Prajna 
consists 1n this turning-over. The eye has 
hitherto followed the surface of the cloth, 
which 1s ¡indeed the only side ordinarlly 
allows us to survey. Now the cloth 1s abruptly 
turned over; the course of the eyesipht 1s 
suddenly Interrupted; no continuous øazing 1s 
possible. Yet by this interruption, or rather 


disruption, the whole scheme of le 1s 


suddenly grasped; there 1s the “seeing Into 
one's self-nature.”—Hầu như tất cả văn học 
tôn giáo đều chứa đầy những mâu thuẫn, phi 
lý và nghịch lý, và không bao giờ có thể có 
được, và đòi hỏi tin và chấp nhận những thứ 
ấy như là chân lý mặc khải, chính là vì tri 
thức tôn giáo đặt căn bản trên sự vận hành 
của Bát Nhã. Một khi người ta thích quan 
điểm Bát Nhã thì tất cả những phi lý cốt yếu 
của tôn giáo trở nên có thể hiểu được. Nó 
giống như một mẩu chuyện châm biếm hay 
cần phải thưởng thức. Trên mặt phải của nó 
phơi ra một sự lộn xộn hầu như khó tin của 
cái đẹp, và người nhận thức sẽ không vượt 
qua được những sợi chỉ rối beng. Nhưng ngay 
khi câu chuyện châm biếm bị đảo ngược thì 
tánh cách phức tạp và thần tình của cái đẹp 
ấy hiện ra. Bát Nhã gồm trong sự đảo ngược 
này. Cho đến bây giờ con mắt nhận thức bể 
mặt của cái áo, bể mặt duy nhất mà nó 
thường cho phép chúng ta quan sát. Bây giờ 
bỗng nhiên cái áo bị lộn trái, chiều hướng của 
cái thấy thình lình bị gián đoạn, không có sự 
liên tục nào của cái nhìn. Tuy nhiên do sự 
gián đoạn này, toàn bộ cấu trúc của cuộc 
sống bỗng nhiên được nhận thức, đó là “thấy 
trong tự tánh.” 


V)Prajna and Sunyata—Bát Nhã và Tánh 


Không: It ¡is Prajna which lays I1ts hands on 
Emptiness, or Suchness, or self-nature. And 
this laying-hands-on 1s not what It seems. This 
1s self-evident from what has already been 
said concerning things relative. Because the 
self-nature is beyond the realm of relativity, 
1s being grasped by Prajna cannot mean a 
Ørasping 1n I1ts ordinary sense. The grasping 
must be no-grasping, a paradoxical statement 
whíih is inevitable. To use Buddhist 
terminolosy, this ørasping 1s accomplished by 
non-discrimination; that 1s, by discrete, an act 
of the conscious; not an unconscious act but 
an act rising from self-nature itself, which 1s 
the unconsclous—Chính Bát Nhã đặt những 
bàn tay của nó lên “Tánh Không,” hay “Chơn 
Như,” hay “Tự Tánh.” Và bàn tay này không 
đặt lên cái mà nó hình như hiện hữu. Điều 
này rõ ràng phát sinh từ cái mà chúng ta đã 
nói quan hệ đến những sự việc tương đối. Cho 


3459 


rằng tự tánh ở bên kia lãnh vực ngự trị của 
thế giới tương đối, sự nắm lấy nó bằng Bát 
Nhã không thể có nghĩa theo nghĩa thông 
thường của thuật ngữ này. Nắm lấy mà không 
phải là nắm lấy, sự xác quyết không thể tránh 
được nghịch lý. Theo thuật ngữ Phật giáo, sự 
nắm lấy này có hiệu quả bằng sự không phân 
biệt, nghĩa là bằng sự phân biệt có tính cách 
không phân biệt. Cái quá trình đột nhiên, gián 
đoạn, nó là một hành động của tâm, nhưng 
hành động này, dù rằng không phải là không 
có ý thức, phát sinh từ chính tự tánh, tức là vô 
niệm. 


(V) Prajna and Self-natire—Bát Nhã và Tự 


l) 


Tánh: 

According to the Sixth Patriarch Hui Neng In 
the Platform Sutra, Prajna Is awakened In 
self-nature abruptly, and the term “abrupt” not 
only means “instantaneously', “unexpectedlyˆ 
or “suddenly°, but signifies the idea that the 
act of awakening which Is seeing Is not a 
conscious deed on the part of self-nature. In 
other words, Prajna flashes from the 
Unconscious and yet never leaves 1; 1 
remains unconscious of 1t. This 1s the sense of 
saying that “seeing Is no-seeing, and no- 
seeing 1s seeing,” and that the nconscious or 
self-nature becomes conscilous of Itself by 
means of Prajna, and yet In this conscIousness 
there Is no separation of subJect and obJect. 
Therefore, Hui-Neng “One 
understands this truth is without thought, 
without memory, and without attachment.” 
But we must remember that Hui-Neng never 
advocated the doctrine of mere nothingness, 
or mere-doing-nothing-ness, nor assumed an 
unknown quantfity 1n the solution of life— 
Theo Lục Tổ Huệ Năng trong Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Bát Nhã được phát khởi trong tự tánh 
theo cách “bất thình lình”, chữ bất thình lình ở 
đây không có nghĩa là tức thì, theo cách bất 
ngờ hay thình lình, nó cũng có nghĩa là hành 
vi tự phát, nó là cái thấy, không phải là một 
hành động có ý thức thuộc phần tự tánh. Nói 
cách khác, ánh sáng của Bát Nhã phóng ra từ 
vô niệm tuy nhiên nó không bao giờ rời vô 
niệm; Bát Nhã ở trong vô thức về sự vật. Đây 
là cái mà người ta ám chỉ khi nói rằng “thấy 


SayS: who 


2) 


3) 


là không thấy và không thấy là thấy,” hoặc 
khi nói rằng vô niệm hay tự tánh, trở nên ý 
thức chính nó bằng phương tiện Bát Nhã, tuy 
nhiên trong ý thức này nó không có sự phân 
cách nào giữa chủ và khách. Do đó, Lục Tổ 
Huệ Năng nói: “Ai hiểu được chân lý này tức 
thì không nghĩ, không nhớ và không dính 
mắc.” Nhưng chúng ta phải nhớ rằng Lục Tổ 
Huệ Năng không bao giờ giảng một giáo 
pháp nào về cái “Vô” đơn giản hay về sự bất 
động đơn giản và Ngài không cậy đến quan 
niệm về cái vô tri trong vấn đề đời sống. 
Prajna must once be awakened In self-nature; 
for unless this 1s experienced we shall never 
have a chance of knowing the Buddha not 
only In ourselves but in others. But this 
awakening 1s no particular deed performed in 
the realm of empirical conscIousness, and for 
this reason 1t is like a lunar reflection 1n the 
stream; 1t 1s neither confinuous nor điscrete; It 
1s beyond birth and death; even when It Is said 
to be born, it knows no birth; even when It 1s 
said to have passed away, 1t knows no passing 
away; 1t Is only when no-mind-ness or the 
Unconscious 1s seen that there are discourses 
never discoursed, that there are acts that 
never acted—Ngày nào đó Bát Nhã phải 
được phát khởi trong tự tánh; vì chừng nào 
chúng ta chưa có kinh nghiệm này thì không 
bao giờ chúng ta có được cơ hội biết Phật, 
không những chỉ nơi bản thân chúng ta mà 
còn nơi những người khác nữa. Nhưng sự phát 
khởi này không phải là một hành động đặc 
thù thành tựu trong lãnh vực ngự trị của ý 
thức thực nghiệm, và việc này cũng có thể 
đem so sánh với phản ảnh của mặt trăng trong 
đòng suối; nó không phải liên tục; nó ở bên 
kia sanh tử ; cũng như khi người ta bảo nó 
chết, nó không biết chết; chỉ khi nào đạt được 
trạng thái vô tâm thì mới có những thuyết 
thoại chưa từng được nói ra, những hành động 
chưa từng được thực hiện. 

AIso according to Hui-Neng, Prajna 1s the 
given to self-nature, or the 
Unconscious, as we call it, when 1t becomes 
conscIous of itself, or rather to the act 1tself of 
becoming conscious. Prajna therefore poInts 
1n fwo đirectlons to the Ủnconscious and to 


name 


3460 


the world of consciousness which 1s now (VDPrajna and Conscious and Unconscilous 


unfolded. The one 1s call the Prajna of non- 
discrimination and the other the Prajna of 
discriminaton. When we are so deeply 
involved ¡íúm the outgoing direction of 
Consciousness and discrimination as to forget 
the other direction of Prajna pointing to the 
Unconscious, we have what 1s technically 
known as “Prapanca,” Imagination. Or we 
may sftate this conversely: when imagination 
asserts  Itself, Prajna ¡is hidden, and 
discrimination has ifs own sway, and the pure, 
undefiled surface of the Ủnconscious or self- 
nature 1s now dimmed. The advocates of “no- 
thoughtf” or “no-mind” want us to preserve 
Prajna from going astray in the direction of 
discrimination, and to have our eyes looking 
steadily in the other direction. To attain “no- 
min” means to obJectively 
speaking, the Prajna or non-discrimination. 
When this idea ¡1s developed In more detail 
we shall comprehend the significance of “no- 
mind” in Zen though—Cũng theo Lục Tổ 
Huệ Năng, Bát Nhã là cái tên đặt cho “Tự 
Tánh,” hay chúng ta còn gọi nó là “Vô 
Thức,” khi nó tự ý thức chính nó, hay chính 
xác hơn, chính hành động trở thành ý thức. Do 
đó Bát Nhã chỉ về hai hướng: Vô thức và thế 
giới của ý thức hiện mở ra. Hình thái thứ nhất 
được gọi là Trí Vô Phân Biệt và hình thái kia 
là Trí Phân Biệt. Khi chúng ta quan hệ với 
hướng đi ra ngoài của ý thức và phân biệt tại 
điểm quên hướng kia của Bát Nhã, hướng quy 
tâm về Vô thức, chúng ta có thuật ngữ được 
biết dưới tên “Trí Tưởng Tượng.” Hay chúng 
ta có thể nói ngược lại: khi trí tưởng tượng tự 
xác định, Bát Nhã bị che khuất, sự phân biệt 
ngự trị làm chủ, và bể mặt thanh tịnh, không 
vô nhiễm của Vô Thức hay Tự Tánh hiện thời 
bị che mờ. Những ai chủ trương “vô niệm” 
hay “vô tâm” đều mong chúng ta ngăn Bát 
Nhã khỏi lạc theo hướng phân biệt và chúng 
ta cương quyết quay cái nhìn theo hướng kia. 
Đạt vô tâm có nghĩa là, nói một cách khách 
quan, phát hiện ra trí vô phân biệt. Khi quan 
niệm này được phát triển thêm, chúng ta hiểu 
được nghĩa của vô tâm, trong tư tưởng Thiền. 


T€COV€FT, 


Functions—Bát Nhã và cái dụng của Thức 
cũng như Vô Thức: Prajna, which 1s the 
awakenng of  conscilousnes in the 
Unconscious, functions in a twofold direction. 
The one 1s towards the Ủnconscious and the 
other towards the conscious. The Prajna which 
1S Orlenfated to the Unconscious 1s Prajna 
properly so called, while the Prajna of 
consciousness 1s now called mind with the 
small imnitial letter. From this mind a dualistic 
world takes 1s rise: subJect and object, the 
Inner self and the external world, and so on. 
In the Mind, therefore, fwo aspects are also 
distinguishable: Prajnamind of  non- 
discriminatlon and dualistic mind. The mind 
of the first aspect belongs to this world, but so 
long as 1t linked with Prajna 1t Is In direct 
communication with the Unconscious, 1 1s the 
Mind; whereas the mind of the second aspect 
1s wholly of this world, and delighted with it, 
and mixes Ifself with all is multiplicities. The 
mind of the second aspect, Hui-Neng called 
“thought.” Here, mind ¡is thought, and thought 
1s mind. From the relative point of view, the 
mind of the first aspect may be designated 
“no-mind” In contradistinction to the mind of 
the second aspect. As the latter belonøs to this 
side of our ordinary experience, so called, the 
former 1s a transcendenfal on In terms of Zen 
philosophy 1s “that which 1s not the mind,” or 
“no-mind” or “no-thought”—Bát Nhã, sự 
phát khởi của ý thức trong Vô Thức, vận hành 
trong một chiều hướng nhị bội. Một tiến đến 
vô thức và một hướng đến ý thức. Bát Nhã 
hướng về vô thức là Bát Nhã nói một cách 
riêng biệt, trong khi ấy Bát Nhã của ý thức 
bây giờ được gọi là tâm, với cách viết thường. 
Từ cái tâm này thế giới nhị nguyên phát khởi: 
chủ thể và khách thể, ngã bên trong và thế 
giới bên ngoài, vân vân. Đo đó người ta cũng 
có thể phân biệt hai hình thái trong tâm: tâm 
Bát Nhã vô phân biệt và tâm đối đãi. Tâm 
của hình thái thứ nhất thuộc về thế giới này, 
nhưng chừng nào nó còn liên hệ với Bát Nhã, 
nó còn giao thiệp trực tiếp với Vô Thức, thì 
nó là Tâm, trong khi ấy tâm của hình thái thứ 
nhì hoàn toàn là của thế giới này, nếu muốn, 


3461 


nó hòa lẫn với các yếu tố tạp đa. Cái tâm thứ 
hai, Lục Tổ Huệ Năng gọi là “Niệm.” Ở đây 
tâm là niệm và niệm là tâm. Theo quan điểm 
tương đối, tâm của hình thái thứ nhất có thể 
gọi là “vô tâm” đối lại với “hữu tâm” của 
hình thái thứ nhì. trong khi cái sau thuộc về 
phía bên này của kinh nghiệm thường nhật 
của chúng ta, cái trước thì siêu việt; theo 
thuật ngữ của triết học Thiển, nó là cái 
“không phải tâm,” hay “vô tâm” hay “vô 
niệm.” 
Prajna-bala (skt: Force of wisdom—Tuệ lực 
(sức mạnh của trí tuệ). 
Prajna boat: The boat of wisdom—Attaining 
nirvana—Thuyền Bát Nhã. 
Prajna-Bodhisattva: Bát Nhã Bồ tát — Trí Tuệ 
Kim Cang Bổ Tát—Wisdom as a female 
bodhisattva In the Garbhadhatu group——VỊ Trung 
Tôn có hình dáng giống như thiên nữ trong Thai 
tạng GIới. 
Prajnacakshus (skQ: Jnanacakshus (skÐ— Tuệ 
Nhãn—The wisdom eye that sees all things as 
unreal. With the wisdom-eye, a Bodhisattva takes 
glance all the 
inconcervabilities of the spiritual realm to 1fs 
deepest abyss—Con mắt trí tuệ thấy vạn hữu giai 
không. Với con mắt nầy, Bồ Tát ném cái nhìn vào 
tất cả những cái kỳ diệu và bất khả tư nghì của 
cảnh giới tâm linh, thấy tận hố thẳm sâu xa nhất 
của nó. 
Prajna charity: Bố thí Ba La Mật—See Ten 
paramitas. 
Prajna conduct: Hạnh Bát Nhã—Everywhere 
and at all time, our actions must be 1n accordance 
with “Prajna” at all time. Worldly people always 
brag with their mouths, but their minds are always 
deluded. This ¡is one of the three kinds of Prajna, 
the prajna or wIsdom of meditative enlightenment 
on reality—Bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, từng 
hành động của chúng ta phải luôn khế hợp với “trí 
tuệ Bát Nhã”. Phàm phu luôn khoe khoang nơi 
miệng, nhưng tâm trí lại mê mờ. Đây là một trong 
ba loại Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực 
tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được chân 
lý—See Three PraJnas. 


1n at a wonders and 


Prajna drum: Trống bát nhã. 


Prajna expedients: Phương tiện Ba La Mật— 
See Ten paramitas. 

Prajna force of purpose: Lực Ba La Mật—See 
Ten paramitas. 

Prajnagupta (skQ: Bát Nhã Cúc Đa—A 
Hinayana monk of southern India, who wrote 
agaInst the Mahayana—Một vị sư thuộc trường 
phái Tiểu Thừa, người Nam Ấn, ông đã viết 
những bài chống lại trường phái Đại Thừa. 
Prajna of the imperfect Bodhisattva 
teaching: Cộng Bát nhã—Prajna of the three 
stages of Sravaka and Pratyeka-buddha and the 
imperfect bodhisattva sect—Bát Nhã của ba giai 
đoạn Thanh văn, Duyên giác và Bổ Tát —See 
Two kinds of wisdom (C). 

Prajna knowledge: Trí tuệ Ba La Mật—See 
Ten paramitas. 

Prajnakuta-Bodhisattva (skt: Trí Tích Bồ Tát. 
Prajna meditation: Thiển định Ba La Mật —See 
Ten paramitas. 

Prajna of medi(afve enlipghftenment on 
reality: Quán Chiếu Bát Nhã—One of the three 
kinds of Prajna, the prajna or wisdom of 
meditative enliphtenment on reality—Một trong 
ba loại Bát Nhã, lấy trí tuệ quán chiếu cái lý thực 
tướng hay nhờ thiển quán mà giác ngộ được chân 
lý—For more Information, please see Prajna and 
Three Prajnas. 

Prajna morality: Trì giới Ba La Mật—See Ten 
paramitas. 

Prajantara (skÐ: Bát Nhã Đa La—Prajantara, 
the 27 patriarch in India, native of eastern India, 
who laboured in southern India and consumed 
himself by the fire of transformation, 457 A.D., 
teacher of Bodhidharma—Bát Nhã Đa La là tổ 
thứ 27 của Thiển Tông Ấn Độ, quê miền đông 
Ấn, ngài là thầy của Tổ Bô Để Đạt Ma. 
Prajna-paramitfa (sk0: Enlightened wisdom— 
of Knowledge—Perfection of 
wisdom—Real wisdom—Supreme wisdom— 
Wisdom leading to the shore of enliphtenment— 
Tiếng Bát Nhã Độ_—Trí Độ Trí tuệ Ba La 
Mật ——The prajna-paramta 1s a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we eradicate the darkness 
of Ipnorance. Among the basic desires and 
passlons, Ipnorance has the deepest roots. When 





Perfection 


3462 


these roots are loosened, all other desires and 
passions, greed, anger, attachment, arrogance, 
doubt, and wrong views are also uprooted. The 
prajna wisdom which enables one to reach the 
other shore, 1.e. wisdom for salvation; the hiphest 
of the six parami(as, the virtue of wisdom as the 
pñncipal means of attaining nirvana. Ït connotes a 
knowledge of the 1llusory character of everything 
earthly, and destroys error, Ignorance, prejudice, 
and heresy. In order to obtain wisdom-paramita, 
practitioner must make a great effort to meditate 
on the truths of Iimpermanence, no-self, and the 
dependent origination of all things. Once the roofs 
Of Ienorance are severed, we can not only liberate 
ourselves, but also teach and guide fooloish beings 
to break through the imprisonment of birth and 
death— Trí huệ Ba la mật là cửa ngõ đi vào hào 
quang chư pháp, vì nhờ đó mà chúng ta đoạn trừ 
tận gốc rễ bóng tối của si mê. Trong các phiển 
não căn bản thì si mê là thứ phiên não có gốc rễ 
mạnh nhất. Một khi gốc rễ của si mê bị bật tung 
thì các loại phiển não khác như tham, sân, chấp 
trước, mạn, nghi, tà kiến, đều dễ bị bật gốc. Nhờ 
có trí huệ Ba La Mật mà chúng ta có khả năng 
dạy dỗ và hướng dẫn những chúng sanh sĩ mê. Trí 
tuệ Bát Nhã khiến chúng sanh có khả năng đáo bỉ 
ngạn. Trí tuệ giải thoát là ba la mật cao nhất trong 
lục ba la mật, là phương tiện chánh để đạt tới niết 
bàn. Nó bao trùm sự thấy biết tất cả những huyễn 
hoặc của thế gian vạn hữu, nó phá tan bóng tối 
của si mê, tà kiến và sai lạc. Để đạt được trí huệ 
Ba La Mật, hành giả phải nỗ lực quán chiếu về 
các sự thực vô thường, vô ngã, và nhân duyên của 
vạn hữu. Một phen đào được gốc vô minh, không 
những hành giả tự giải thoát tự thân, mà còn có 
thể giáo hóa và hướng dẫn cho những chúng sanh 
si mê khiến họ thoát ra khỏi vòng kểm tỏa của 
sanh tử—See Five parts of correct doctrines, and 
Ten Paramitas. 
Prajna-paramita Diamond Sutras: Kinh Kim 
Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa—See 
Vajracchedika-praJna-paramita-sutra. 
Prajna-parami(a emancipafion: Giải Thoát 
Bát Nhã Ba La Mật—-Accordng to the 
Avatamsaka Sutra—Theo Kinh Hoa Nghiêm. 
*  Sudhana asked Sucandra: “How does one 
come to the Prajna-paramita emancipation 


face to face? How does one get this 
realization?”—Thiện Tài Đồng Tử hỏi Diệu 
Nguyệt Trưởng Giả: “Làm sao để hiện tiền 
chứng đắc môn giải thoát Ba La Mật?” 
Sucandra answered: “A man comes to this 
emancipation face to face when his mind 1s 
awakened to Prajnaparamifa and stands In a 
most Intimate relationship to 1t; for then he 
aftains self-realization In all that he perceIves 
and understands.”—Trưởng Giả Diệu Nguyệt 
đáp: “Một người hiện tiền thân chứng môn 
giải thoát nầy khi nào người ấy phát khởi 
tâm Bát Nhã Ba La Mật và cực kỳ tương 
thuận; rồi thì người ấy chứng nhập trong tất 
cả những gì mà mình thấy và hiểu.” 

Sudhana asked: “Does one atfain self- 
realizaion by listening to the talks and 
discourses on Prajnaparamita?”—Thiện Tài 
Đồng Tử lại thưa: “Có phải do nghe những 
ngôn thuyết và chương cú về Bát Nhã Ba La 
Mật mà được hiện chứng hay không?” 
Sucandra replied: “hat 1s not so. Because 
Prajnaparamita sees intimately into the truth 
and reality of all things.”—Diệu Nguyệt đáp: 
“Không phải. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật thấy 
suốt thể tánh chân thật của các pháp mà hiện 
chứng vậy.” 

Sudhana asked: Is It not that thinking comes 
from hearinng and that by thinkng and 
Teasonng one comes (to perceive what 
Suchnes 1s? And 1s this not self- 
realizaton?”—Thiện Tài lại thưa: “Há không 
phải do nghe mà có tư duy và do tư duy và 
biện luận mà được thấy Chân Như là gì? Và 
há đây không phải là tự chứng ngộ hay sao?” 
Sucandra said: “hat 1s not so. Self-realization 
never comes from mere listening and 
thnkímng. O son of a good family, I will 
1llustrate the matter by analogy. Listen! In a 
øreat desert there are no springs or wells; In 
the spring tine or summer time when 1t 1s 
warm, a traveller comes from the west going 
eastward; he meets a man coming from the 
east and asks him: '““Il am terribly thirsty, 
please tell mewhere I can find a spring and a 
cool refreshing shade where I may drink, 
bathe, rest, and get revived.` The man from 
the east gIves the traveller, as desired, all the 


3463 


information in detail, saying: “When you øo 
further east the road divides itself Into two, 
ripht and left. You take the ripht one, and 
going steadily further on you will surely come 
to a fine spring and a refreshing shade. Now, 
son of a good family, do you think that the 
thirsty traveller from the west, listening to the 
talk about the spring and the shady trees, and 
thinking of going to that place as quickly as 
possible, can be relieved of thirst and heat 
and get refreshed>—Diệu Nguyệt đáp: 
“Không phải vậy. Không hề do nghe và tư 
duy mà được tự chứng ngộ. Nây thiện nam tử, 
đối với nghĩa nầy ta phải lấy môt thí dụ, 
ngươi hãy lắng nghe! Thí dụ như trong một sa 
mạc mênh mông không có suối và giếng, vào 
mùa xuân hay mùa hạ khi trời nóng, có một 
người khách từ tây hướng về đông mà đi, gặp 
một người đàn ông từ phương đông đến, liền 
hỏi gã rằng “tôi nay nóng và khát ghê gớm 
lắm; xin chỉ cho tôi nơi nào có suối trong và 
bóng cây mát mẻ để tôi có thể uống nước, 
tấm mát, nghỉ ngơi và tươi tỉnh lại? Người 
đàn ông bèn chỉ dẫn cặn kẽ rẳng “cứ tiếp tục 
đi về hướng đông, rồi sẽ có con đường chia 
làm hai nẻo, nẻo phải và nẻo trái. Bạn nên 
hãy theo nẻo bên phải và gắng sức mà đi tới 
chắc chắn bạn sẽ đến một nơi có suối trong 
và bóng mát.” Này thiện nam tử, bây giờ 
ngươi có nghĩ rằng người khách bị nóng và 
khát từ hướng tây đến kia, khi nghe nói đến 
suối mát và những bóng cây, liền tư duy về 
việc đi tới đó càng nhanh càng tốt, người ấy 
có thể trừ được cơn khát và được mát mẻ 
chăng?” 

Sudhana replied: “No, he cannot; because he 
1s relieved of thirst and heat and gets 
refreshed only when, as directed by the other, 
he actually reaches the fountain and drinks of 
1t and bathes In 1t "— Thiện Tài đáp: “Dạ 
không; người ấy không thể làm thế được; bởi 
vì người ấy chỉ trừ được cơn nóng khát và 
được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dẫn của kẻ 
kia mà đi ngay đến dòng suối rồi uống nước 
và tắm ở đó.” 

Sucandra added: “Son of a good family, even 
so with the Bodhisattva. By mercly listening 
to 1 thnking of it, and ¡mtellectually 


understanding 1t, you will never come to the 
realization of any truth. Son of a good family, 
the desert means biírth and death; the man 
from the west means all sentient beings; the 
heat means all forms of confusion; thirst 1s 
øreed and Iust; the man from the east who 
knows the way 1Is the Buddha or the 
Bodhisattva who, abiding in all-knowledge 
has penetrated Into the true nature of al things 
and the reality of sameness; to quench the 
thirst and to be relieved of the heat by 
drinking of the refreshing fountain means the 
realizaton of the truth by oneself—Diệu 
Nguyệt nói thêm: “Này thiện nam tử, đối với 
Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ do nghe, tư 
duy và huệ giải mà có thể chứng nhập hết 
thảy pháp môn. Này thiện nam tử, sa mạc là 
chỉ cho sanh tử; người khách đi từ tây sang 
đông là chỉ cho các loài hữu tình; nóng bức là 
tất cả những sự tướng mê hoặc; khát tức là 
tham và ái ngã; người đàn ông từ hướng đông 
đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ Tát, 
an trụ trong Nhất Thiết Trí, các ngài đã thâm 
nhập chân tánh của các pháp và thật nghĩa 
bình đẳng; giải trừ khát cháy và thoát khỏi 
nóng bức nhờ uống dòng suối mát là chỉ cho 
sự chứng ngộ chân lý bởi chính mình.” 

Sucandra added: “O son of a good family, the 
realm of self-realizaton where all the wise 
ones are living 1s free from materlality, Íre 
from purities as well as from defilements, free 
from grasped and grasping, free from murky 
confusion; 1t is most excellently pure and In 
1ts nature Indestructible; whether the Buddha 
appears on earth or not, 1t refains Ifs eternal 
oneness 1n the Dharmadhatu. O son of a good 
family, the Bodhisattva because of this truth 
has disciplined himself in innumerable forms 
od austeriies, and realizing this Reality 
withm himself has been able to benefit all 
beings so that they find herein the ultimate 
abode of safety. O son of a good family, truth 
of self-realization 1s validity 1tself, something 
unique, reality-limit, the substance of all- 
knowledge, the Iinconceivable, non-dualistic 
Dharmadhatu and the perfection of 
emancipation.”—Diệu Nguyệt tiếp: “Này 
thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các 


3464 


Thánh giả ấy không có sắc tướng, không có 
cấu tịnh, không có thủ xả, không có trược 
loạn; thanh tịnh tối thắng; tánh thường bất 
hoại; dù chư Phật xuất thế hay không xuất 
thế, ở nơi pháp giới tánh, thể thường nhất. 
Này thiện nam tử, Bồ Tát vì pháp nầy mà 
hành vô số cái khó hành và khi chứng được 
pháp thể nây thì có thể làm lợi ích cho hết 
thấy chúng sanh, khiến cho các loài chúng 
sanh rốt ráo an trụ trong pháp nầy. Này thiện 
nam tử, đó là pháp chân thật, không có tướng 
dị biệt, thực tế, thể của Nhất thiết trí, cảnh 
giới bất tư nghì, pháp giới bất nhị đó là môn 
giải thoát viên mãn.” 

* Thus, to Prajnaparamita emancipation must 
be personally experienced by us, and that 
mere hearing about it, mere learning of 1t, 
does not help us to penetrate Into the inner 
nature of Reality itself: Như vậy môn giải 
thoát Ba La Mật phải được chứng ngộ bằng 
kinh nghiệm cá biệt của mình; còn như chỉ 
nghe và học hỏi thôi thì chúng ta không cách 
gì thâm nhập vào giữa lòng chân tánh của 
thực tại được. 

Prajna-Paramita Heart Sutra: Kinh Bát Nhã 

Tâm Kinh—See PraJna-paramita Hridaya Sutra. 

Prajna-parami(a Hridaya Sutra: Bát Nhã 

Tâm Kinh—Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đại Minh 

Kinh—Phật Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 

Đa Tâm Kinh—Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm 

Kinh-Bát Nhã Tâm Kinh U Tán—See 

PraJjnaparamita sutra. 

Prajnaparamita or Lotus period: Bát Nhã 

Thời— Thời kỳ Bát Nhã hay Liên Hoa—One of 

the five periods of the Buddhaˆ”s teachings. The 

period of Prajnaparamita-Sutra or Lotus-Sutra. 

The Time of Wisdom mainly teaches the Round 

Doctrine and yet 1s linked with the Common and 

Distinct Doctrines. Therefore, 1í 1s not quite 

perfect or complete. This phase lasted twenty-two 

years, in which the Buddha expounded a higher 
level of provisional Mahayana and refuted his 
disciples` attachment to the distinction between 

Theravada and Mahayana by teaching the 

doctrine non-substantialty or emptiness. He 

taueht the teachings of shunyata the 

Prajnaparamifa-sutra, and all the of 


1n 
1deas 


distincion and acquisition were mercilessly 
rejected. I( ¡is therefore, called the Tome of 
Selecton. During this period, the doctrine of 
“Void” was taught but the “Void” itself was again 
negated. In the end everything reverts to the 
ulimate Void. So the time of Priajna was also 
called the Time of Exploring and Uniting of the 
Dharmas, denying all analysis and unifying them 
all in one—Một trong năm thời giáo thuyết của 
Đức Phật. Thời Bát Nhã chủ yếu giảng Viên giáo 
nhưng còn liên hệ Thông giáo và Biệt giáo. Do đó 
nó chưa hoàn toàn viên mãn. Trong 22 năm của 
thời kỳ nầy, Đức Phật thuyết giảng giáo pháp Đại 
Thừa ở cấp cao hơn và bác bỏ sự luyến chấp Tiểu 
Đại của các hàng đệ tử. Đức Phật đã giảng về 
tính hư không trong Kinh Bát Nhã. Trong thời kỳ 
nầy, Đức Phật giảng thuyết kinh Bát Nhã và mọi 
ý niệm biện biệt và chấp thủ đều bị quyết liệt loại 
bỏ. Bởi vậy, nó được gọi là thời “Đào Thải.” Suốt 
trong thời kỳ nầy, giáo lý về “không” được giảng 
dạy, nhưng chính “không” lại bị phủ nhận. Do đó, 
thời Bát Nhã cũng được gọi là thời “Hội Nhất 
Thiết Pháp,” nghĩa là bác bổ mọi phân tích và 
thống nhất chúng lại—See Five periods and eight 
teachings of the T”1en-T”aI. 

Prajnaparamifa  sastra  (skQ:  Maha- 
Prajnaparamita Sastra (skt—Thích Luận—Đại 
Trí Độ Luận —Sastra (Commentary) on the Prajna 
paramita sutra. I( 1s a famous philosophical 
Mahayana work. As the San-Lun School 1s mụch 
inclined to be negativistic Idealism, there arose 
the more posiive school, called Shih-Lun or 
Four-Treatise School, which adds a fourth text by 
NagarjJuna, namely, the Prajnaparamita-Sastra. 
This sastra 1s composed of 100 books ascribed to 
Masarjuna on the greater PraJna-paramita sutra, in 
which we see that Nagarjuna established his 
monistic view much more affirmatively than in 
any other text. In Nagarhuna”s commentary on the 
Mahaprajnaparamita there 1s an annotation of the 
fundamenftal principles: All conditioned things are 
1mpermanent (sarva-sanskara-anityam); all 
elements are selfless (sarva-dharma-anatman); 
and Nirvana Is quiescence (nirvana-santam), in 
which it is said that these “three law-seals” (signs 
of Buddhism) can be extended to four by adding 
another, all 1s suffering (sarva-duhkham), or can 


3465 


be abridged to one “true state” seal. The “true 
síate` may be translated as “noumenon.” This 
school Interprets the “true state” as “no state” or 
“no truth,` but 1t does not mean that 1t 1s false; “no 
truthˆ or “no state” here means that it 1s not a truth 
or a sfate established by argument or conceived by 
thoupht but that it transcends all speech and 
thoupht. Again, T”ien-T”ai interprefs If as “one 
truth` (eka-satya), but “one'” not a 
numerical “one;” The 
pñnciple of the T”Ien-T”ai doctrine centers on this 
true state of all elements. However, all texts from 
San-Lun and Shih-Lun are being from NagarJunaˆ”s 
hand, the general trend_ of metaphysical argument 
1s much the same. The sastra was translated Into 
Chinese by Kumarajiva In around 397-415 A.D.— 
Luận về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đây là một 
tác phẩm triết học nổi tiếng của Phật Giáo Đại 
Thừa. Vì phái Tam Luận quá thiên trọng về duy 
tâm luận phủ định, nên thời bấy giờ nảy lên một 
trường phái tích cực là Tứ Luận Tông, bằng cách 
thêm vào một tác phẩm thứ tư của Ngài Long 
Thọ, đó là bộ Đại Trí Độ Luận. Bộ luận nầy gồm 
100 quyển do ngài Long Thọ Bồ Tát soạn, giải 
thích về Đại phẩm Bát Nhã Kinh, trong đó Ngài 
Long Thọ thiết lập quan điểm “Nhất Nguyên” của 
mình một cách xác quyết hơn trong bất cứ tác 
phẩm nào khác. Trong luận thích nầy ngài Long 
Thọ chú thích về Đại Bát Nhã Kinh, có một chú 
giải về những nguyên lý căn bản nây: tất cả các 
sự thể bị chi phối bởi điều kiện vô thường(sarva- 
samskara-anitya hay chư hành vô thường); mọi 
yếu tố đều không có tự ngã (sarva-dharma- 
anatman hay chư pháp vô ngã), và Niết Bàn là sự 
vắng lặng (nirvana-santam hay Niết Bàn tịch 
nh). Tam pháp ấn hay ba dấu hiệu của pháp có 
thể được quảng diễn thành bốn bằng cách thêm 
vào một dấu hiệu khác: tất cả đều lệ thuộc khổ 
đau (sarva-duhkkam) hay thật tướng ấn. Có thể 
dịch chữ “thật tướng ấn' là “bản thể” (noumenon). 
Tông Thiên Thai giải thích “thật tướng” như là “vô 
tướng" hay “vô thật, nhưng không có nghĩa là mê 
vọng; vô tướng hay vô thật ở đây có nghĩa là 
không có một trạng thái hay tướng nào được thiết 
lập bằng luận chứng hay được truy nhận bởi tư 
tưởng; nó siêu việt cả ngôn thuyết và tâm tưởng. 
Lại nữa, Thiên Thai giải thích nó như là “nhất đế” 
(eka-satya), nhưng “nhất ở đây không phải là 


here 1s 


It means “absolute.' 


nhất của danh số, nó chỉ cho “tuyệt đối. Nguyên 

lý của học thuyết Thiên Thai quy tụ trên thật 

tướng đó của vạn pháp. Tuy nhiên, vì cả Tam 

Luận và Tứ Luận đều từ tay Ngài Long Thọ mà ra 

cả nên khuynh hướng tổng quát của những luận 

chứng siêu hình trong hai phái nầy cũng gần giống 
nhau. Kinh được ngài Cưu Ma La Thập dịch sang 

Hoa ngữ vào khoảng những năm 397-415 sau Tây 

Lịch. 

Prajnaparamifa sutra (sk0: Bát Nhã Ba La 

Mật Đa Tâm Kinh. 

I1) One of the smallest, but the most vital portion 
1n the Vast Prajnaparamita. This sutra 1s most 
widely ¡nfluential text of the Mahayana 
Buddhism, which 1s thought to contain the 

of the 

“Perfection of Wisdom” literature. It is about 

one page In most languages, and 1t consIsfs Of 

a dialogue between Sakyamuni Buddha and 

Bodhisattva, focusing on 

One of 1s most famous 

“form does not differ form 


condensed  essence voluminous 


Avalokitesvara 
“emptiness.” 

Sfatements 1s: 
emptiness, emptiness does not differ from 
form; form 1tself 1s emptiness, emptiness I1tself 
IS form; so tfoo are feeling, cognition, 
formaton and And 
conclusion 1s also famous with the mantra: 
“Gate Gate Paragate Parasamagate Bodhi 
Svaha !*? (Gone, gone beyond, gone 
completely beyond, hail awakening!”). In 
short, the Prajna-Paramita Heart Sutra 
literally means “the wisdom that leads to the 
other shore.”—Một trong những phần ngắn 
nhứt nhưng lại thiết yếu nhứt trong bộ Đại 
Bát Nhã Kinh. Đây là bài kinh có ảnh hưởng 
rộng lớn nhất trong Phật giáo Đại thừa, chứa 
đựng phần cô đọng chính của tập kinh nhiều 
bộ “Bát Nhã Ba La Mật Đa.” Bài kinh này 
chỉ dài khoảng chừng một trang trong hầu hết 
các ngôn ngữ khác nhau, nó bao gồm cuộc 
đối thoại giữa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tập trung vào 
“Tánh Không.” Một trong những lời kinh nổi 
tiếng nhất là “Sắc bất dị không, không bất dị 
sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức diệc phục như thị.” Và câu 
thần chú kết luận cũng nổi tiếng: “Yết đế, yết 


COonscIousness.”” 1S 


3466 


đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bổ để tát 
bà ha!” Toàn bộ văn kinh của Bát Nhã Ba La 
Mật có nghĩa là “trí huệ đáo bỉ ngạn.” 
A Sanskrit term for “Perfection of Wisdom 
Sutras.” One of the great sutras in Buddhism, 
dealing with the realization of praJna. A øreat 
collection of texts that share a number of 
similar themes, the central one being a focus 
the “perfecion of wisdom” and 
implicatlions. “The especially 
emphasized on emptiness (Shunyata). Ït 1s 
recited so frequently in the temple that most 
Buddhists chant it from memory. One of the 
most famous sentences In the sutra 1s “Form 1s 
no other than emptiness; emptiness 1s no other 
than form,” an affirmation that is frequently 
referred to in Zen. This sutra 1s part of the 
Vaipulya Sutras of the Mahayana Buddhism, 
translated ¡Into Chinese by Hsuan-Tsang 
during the Tang dynasty, about 600 books. In 
structure, they totally differ the 
discourses of the Pali Canon, though some 
1mportant features are maintained—Phạn ngữ 
có nghĩa là “Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh.” 
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, một trong 
những bộ kinh lớn của Phật giáo nói về trí 
năng đáo bỉ ngạn. Một bộ sưu tập lớn về kinh 
điển có cùng một chủ đề giống nhau, đại ý 
tập trung vào “Bát nhã ba la mật” và những 
ngụ ý của nó. Kinh được nhấn mạnh về tánh 
không. Kinh thường được các Phật tử tụng 
thuộc lào trong các tự viện. Một trong những 
câu nổi tiếng trong kinh là “Sắc bất dị không, 
không bất dị sắc” (hình thức chỉ là hư không, 
hư không chỉ là hình thức), một công thức 
được lập đi lập lại trong nhà thiển. Đây cũng 
là một phần của kinh Phương Quảng của Phật 
giáo Đại thừa, được ngài Huyền Trang dịch 
sang Hoa ngữ dưới thời nhà Đường, khoảng 
600 quyển. Về cấu trúc, bộ Bát Nhã Ba La 
Mật hoàn toàn khác với những bài giảng 
trong kinh điển Pali, tuy vậy những điểm 
chính yếu vẫn giống nhau. 
Prajna-Paramita Sutra of Benevolent king 


2) 


on 1S 


SUfra 1S 


from 


sufra: Karunikaraja-Prajnaparamita-Sutra (skt)— 
Nhân Vương Bát Nhã Ba La Mật Kinh—The sutra 
stessed on the “Buddha wisdom” for rulers to 


mainftain security and welfare for the country. The 
sua was translaed imno Chinese by 
Kumarajiva—Kinh nhấn mạnh đến “Trí huệ Phật” 
trong việc duy trì an ninh phúc lợi trong quốc gia. 
Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập dịch ra Hán tự. 
Prajna patience: Nhẫn nhục Ba La Mật. 


Prajna of the perfect Bodhisatfva teaching: 
Bất cộng Bát nhã—Bát Nhã của học thuyết toàn 
thiện Bồ Tát —See Two kinds of wisdom (C). 
Prajna period: Bát Nhã thờ The Prajna 
period, the fourth of the T”Ien-T”aI five periods of 
the Buddhaˆs teaching—Thời kỳ thứ tư trong năm 
thời kỳ thuyết giảng của Phật—See Five periods 
and eight teachings of the T”1en-T”a1. 


Prajnapt (skU): Giả  Thuyết—Ordinary 
teaching——Doctrines dervied from the 


phenomenal or mental construction, or Ideation— 
Học thuyết dựa vào hiện tượng hay cấu trúc tâm 
thức. 

Prajnaptimatra (sk): Vijnaptimatra (p)— 
Knowledge only—Duy thức (một hệ thống triết 
học Phật giáo chuyên về phân tích tâm lý nội 
quan và ngoại quan). **See Dharmalaksana. 
Prajnaptinamamatreyam (skt: Duy Giả Thiết 
Danh—ln accordance with to the thinking of 
ordinary people or worldly way of thinking, there 
1S an ego-substance, which, however, to Buddhist 
theory, 1t is only an artificial name, not a real 
exIstence——Theo suy nghĩ thông thường thì có một 
ngã thể; tuy nhiên, đối với giáo lý nhà Phật nó chỉ 
là giả danh chứ không hiện hữu. 

Prajnaptfi-pada (skÐ: World-system, written by 
Maudgalyayana—Thi Thiết Túc Luận, được viết 
bởi ngài Mục Kiển Liên—See Six Legs in the 
commentary on the Source of Knowledge. 


Prajnapfisastra (skÙ: The treatise on 
desipnatons, one of the books of the 
Sarvasivadn Abhidharma Pitaka, writen by 


Maudgalyayana, the arising of menfal events, and 
cosmologøy—Một trong các bộ sách của Bộ Luận 
Tạng của Bộ phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, 
được viết bởi Ngài Mục Kiển Liên, thảo luận về 
các cách gọi tên, trình bày sự phát sinh các sự 
kiện tâm thức và vũ trụ luận—See Sarvastivada 


qD. 


3467 


Prajnaptisatyafa (skQ: State of relative—Tục 
Đế hay chân lý tương đối hay chân lý của kẻ còn 
vô minh (chưa giác ngộ). 

Prajnaptivadinah (sk0: Thuyết Giả Bộ— One 
of the early eiphteen Hinayana secfs In India— 
Một trong 18 tông phái Phật giáo Nguyên Thủy. 
Prajnaruci (skt): Bát Nhã Lưu Chi —Name of a 
monk who translated the Moksha Sutra—Tên của 
một nhà sư đã dịch bộ Giải Thoát Luật Kinh. 
Prajna is subjecfive: All things are objective of 
the external world prajna 
prajna—Wisdom of all things—Cảnh giới bát nhã. 
Prajnatara (skt): Bát Nhã Đa La—Prajantara, 
the 27 patriarch In India, native of eastern India, 
who laboured In southern India and consumed 
himself by the fire of transformation, 457 A.D., 
teacher of Bodhidharma—Bát Nhã Đa La là tổ 
thứ 27 của Thiển Tông Ấn Độ, quê miền đông 
Ấn, ngài là thầy của Tổ Bồ Để Đạt Ma—See 
Twenty eipht Indian Patriarchs. 

Prajnatra (k: Tổ 27 Bát nhã đa la—See 
Prajnatara and Twenty eight Indian Patriarchs. 
Prajna vows: Nguyện Ba La Mật. 

Prajna wisdom: Trí huệ Ba La Mật—See Ten 
Paramitas. 

Prajna zealous progress: Tinh tấn Ba La Mật. 
Prajnendriya (skQ: Wisdom—Huệ căn—See 
Twenty two roofs. 
Prajnopaya (sk0: 
Knowledge and means. 
Prakamya (skt—Tùy ý —To be able to assume 
any shape, or to be one or many and at will pass 
through the solid or through space, or through fire 
or water, or tranform the four elements at will, I.e. 
turn earth into water—Có khả năng làm tùy theo 
ý mình—See Eigh( supernatural powers of 
transformation. 

Prakara (skt): Ba La Già La—Một thứ rào cản— 
A containing wall—Fence. 

Prakarana (skt): Bát Lạt Ca La—A section or 
chapter of a sutra—Chương của bộ kinh. 
Prakaranapada (skt: Phẩm Loại Túc Luận 
(trình bày cơ sở) — The basis of exposition or 
category-leg, one of the books of the 
Sarvastivadn Abhidharma Pitaka, writen by 


—FExternal world 


Trí tuệ phương tiện— 


Vasumitra, điscusses elements under the skandha 
analysis and a revision of that analysis under the 
heading of rupa, citta, and Caitasika dharmas; also 
Iintroduces a list of ten positive mental events— 
Một trong các bộ sách của Bộ Luận Tạng của Bộ 
phái Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, được soạn bởi 
Bà Tu Mật Đa (Thế Hữu), thảo luận về những 
yếu tố nằm trong lãnh vực phân tách các uẩn và 
bộ duyệt lại sự phân tích này dưới các tiêu để 
Sắc, Tâm, Sở Hữu; còn một danh sách mười sự 
kiện tích cực của tâm linh —See Sarvastivada (II) 
and Six Legs In the commenfary on the Source of 
Knowledge. 
Prackaranaryacava (skU: Hiển dương thánh 
giáo luận. 
Prakriti (skt): Svabhava (skÐ). 
() The meanings of “Prakrii”—Nghĩa của “Tự 
Tánh”: 


lI) Own nature: Self-natureOriginal or natural 
form of something—Original or primary 
substance—Tự Tánh. 

2) Original nature, contrasted fo supreme spirit 
or purusha. Original nature 1s always pure In 
ifs Original essence—Tự tánh hay bản tánh, 
trái lại với tánh linh thượng đẳng. Tự tánh 
luôn thanh tịnh trong bản thể của nó. 

I) Other definitions of “Prakrii”—Những định 
nghĩa khác của “Tự Tánh”: 

1) Original nature: Bản thể đầu tiên. 

2) Original essence: Bản thể gốc. 

3) Fundamental form: Hình thái cơ bản. 

4) Original sources: Nguồn cội. 

5) Original or primary substance 1s an original or 
natural form or condition of anything: Bản lai 
là điều kiện hay hình thái gốc, hay bản thể 
đầu tiên của bất cứ thứ gì. 

6) Coming from the root: The original or 


Buddha-nature, which ¡1s the real nature of all 

things—Phật tánh xưa nay là bản tánh thật 

của chư pháp. 
Prakriti-buddhi (skt): Bổn Giác—Bổn Minh— 
Original Bodhi (Bản giác hay sự giác ngộ có 
sẵn—Original 
enliphtenment In the form of primal intelligence), 
knowledge, the 
1mmanent mind in all things; as contrasted with 
initial knowledøge (thủy giác). There are two kinds 


aWareneSs Or inherent 


aWareness, wWisdom or Or 


3468 


of knowledge—Tâm thể của chúng sanh tự tánh 
thanh tịnh, la mọi vọng tướng, sáng tỏ vằng vặc, 
chẳng phải do tu mà thành; đối lại với “thủy giác” 
là bản tâm từ vô thủy đến nay bị vô minh che mờ. 
Thủy giác chính là thể của bản giác (ngoài bản 
giác không có thủy giác). 

1) Eundamental Truth: Lý bổn giác. 

2) Primal Intelligence: The immanent mind ïn all 
things—Enlightenment—Tướng bổn giác. 
Prakritiprabhasvaram (skt): Tự Tánh Thanh 
Tịnh —Self-existent pure mind—Natural purIty— 
The nature of the original nature 1s always pure in 
1{s Original essence—Tự tánh thường thanh tịnh 

trong bản thể của nó. 

Prakriti-sunyata (skt): Emptiness of primary 
nattre—Bản Tánh Không Không của bản 
tánh—See Emptiness of primary nature. 
Prakritita (p): Viễn Văn Thiên Tử. 

Prakrti (skÐ: Bát Cát Đế. 

]) 
2) 


Woman: Đàn bà. 

Prakrti, name of the woman at the well who 
supplied water to Ananda, seduced him, but 
later became a nun: Tên người nàng Bát Cát 
Đế tại giếng nước đã dụ dỗ ngài A Nan, 
nhưng sau nầy trở thành một Ni Sư. 
Prakrticarya (skt: Sơ Hành (người tu hành phải 
biết vâng lời cha mẹ) —See Four courses of 
aftainment of Buddhahood. 
Prakrti-prabhasvaram (skt): Originally pure— 
Bổn nhiên thanh tịnh. 

Prakrtja (sk): Bẩm sinh— Thiên bẩm—Thiên 
phú —Endowment——Inborn——Innate—Springing 
from nature—Congemital. 

Praktimoksa (skt): Giới Cụ Túc—See Complete 
moral precepts for monks, Complete moral 
precepts for monks ¡in Theravadan Buddhism, 
Complete moral precepts for nuns in Mahayana 
Buddhism and Pratimoksa-Sutra. 

Pralamba (skt): Tỳ Lam Bà. 





1)_ Name of a strong wind: Tên của một loại bạo 
phong. 
2) Name of one of the raksasis: Tên của một 


loại La sát Nữ. 

Pramada (skt): 

I1) Negligence: Carelessness about—Bất cẩn— 
One of the Dpaklesa, or secondary 


hindrances—Một trong những phiền não hay 
những chướng ngại phụ. 

ldleness: Laxness—Phóng dật—See Fifty- 
one Dharmas interactive with the Mind, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Pramana (skt): Lượng hay cái nhìn có tính cách 
lý luận—Logical survey. 
Pramana-samuccaya-sufra (skt): Tập lượng 
luận. 

Pramana-vada (skt: Nhận Thức Luận—A 
Sanskrit term for “Epistemology.” Tradilon of 
Buddhist philosophy whose founder 1s generally 
considered to be Dignaga (480-540) and whose 
most celebrated exponent was his disciple 
Dharmakiri (530-600). The philosophers of this 
school developed a widely Influential system of 
logic and epistemology, the elaboration of which 
owed a great deal to their debates with Nyaya 
tradiion of Indian philosophy. Dignaga and 
Dharmakirti, as well as later exponents (người dẫn 
giải) of the tradiion such as Prajnakaragupta 
(850), Santaraksita (eiphth century), Kamalasila 
(eiphh: century), and Ratnakrt (eleventh 
cenfury), were primarily concerned with reasoned 
proofs based on emperical evidence, rather than 
uncritical acceptance of scripture. The seminal 
texts of the school are Dignaga”s Compendium of 
Vald  Cogniilon (Pramana-samuccaya) and 
Dharmakiris  Commenftary Dignagaˆs 
Compendlum of Vald Cogniion (Pramana- 
varttika)—Từ Bắc Phạn dùng để chỉ “Nhận Thức 
Luận.” Truyền thống triết học Phật giáo mà vị 
khai sơn thường được xem như là Trần Như và 
người dẫn giải nổi tiếng nhất là đệ tử của ngài là 
ngài Pháp Xứng. Những triết gia của trường phái 
này khai triển một hệ thống lý luận và nhận thức 
luận có ảnh hưởng rộng rãi, mà sự giải thích rộng 
rãi phần lớn nhờ vào những cuộc tranh luận của 
họ với truyền thống Nyaya của triết học Ấn Độ. 
Trần Như và Pháp Xứng, cũng như những người 
dẫn giải sau này của truyền thống như các vị 
Prajnakaragupta, Santaraksia, Kamalasila, 
Ratnakirti, thường quan tâm đến chứng cứ luận 
dựa trên chứng cứ theo kinh nghiệm, hơn là chấp 
nhận giáo điển không phê bình. Những văn kinh 
thuộc về hạt giống của trường phái là Toát Yếu 


2) 


on 


và 


3469 


về Tri Thức Có Hiệu Lực của Trần Na và tập phê 
bình của Pháp Xứng về tập Toát yếu này của 
Trần Na. 

Pramana (skt): Sắp đặt hay điều chỉnh cho 
đúng —To regulate—To arrange—To rule—To 
rectIfy. 

Pramitfi (skt): Paramiti (sk)—Bát Lạt Mật Đế— 
A monk from Central India, came to Kuang-Chou, 
China during the Tang dynasty. He translated the 
Surangama Sutra Into Chinese around 705 A.D.— 
Một vị Tăng người Trung Ấn, đến Quảng Châu 
dưới thời nhà Đường. Ngài đã dịch bộ Kinh Thủ 
Lãng Nghiêm sang Hoa ngữ vào khoảng năm 705 
sau Tây Lịch. 

Pramudita  (skt): Hỷ Địa—The 
bodhisattva'`s stage of jJoy, the first of his ten 
stapes (bhumi)—Sơ địa trong Thập Địa Phật 
Thừa. **See Ten grounds. 

Pramudita-bhumi (skt: The Bodhisattva”s 
staøe of joy—Hoan Hỷ Địa—See Ten grounds. 
Prana (skt): Breath—Hơi thở—Sanh lực. 
Pranatipatad vairamani (skÐ: 
Pranatipataviratih (skÐ——Not to kilI——No killing— 
Not to kill out of the pity of others—Bất Sát 
Sanh—Không Sát Sanh—The first of the ten 
commandmenfs, not to kill the living. Not to KkilH 
will help us become kind and full of pity. This 1s 
the first Buddhist precept, binding upon clergy and 
laity, not to kill and this includes not to kII, not to 
ask other people to kill, not to be Jjoyful seeing 
kiling, not to think of killing at any time, not to 
kHI oneself (commit suicide), not to praise killing 
or death by saying “1s better death for someone 
than life.” Not to kill is also including not to 
slaughtering animals for food because by doing 
this, you do not only cut short the lives of other 
beings, but you also cause pain and suffering for 
them—Không sát sanh, giới thứ nhất trong thập 
giới. Không sát sanh là không giết hại vì lòng từ 
bi mẫn chúng. Đây là giới luật đầu tiên dành cho 
cả xuất gia lẫn tại gia, không sát sanh bao gồm 
không giết, không bảo người giết, không hoan hỷ 
khi thấy giết, không nghĩ đến giết hại bất cứ lúc 
nào, không tự vận, không tán thán sự giết hay sự 
chết bằng cách nói: “Ông/bà thà chết đi còn 
sướng hơn sống.” Không sát sanh cũng bao gồm 
không giết hại thú vật. Không sát sanh cũng bao 


Hoan 


gồm không giết thú làm thịt, vì làm như vậy, 
chúng ta chẳng những cắt ngắn đời sống mà còn 
gây đau đớn và khổ sở cho chúng nữa (ba lý do 
trọng yếu để ngăn chặn sát sanh: a) Nghiệp báo 
nhơn quả: sát nghiệp bị sát báo, tức là giết người 
sẽ bị người giết lại. Đức Phật dạy: “Tất cả các 
loài hữu tình chúng sanh loài nào cũng quý trọng 
thân mạng, đều tham sống sợ chết. Tất cả già trẻ 
đều lo tiếc giữ thân mạng, thậm chí đến lúc già 
gần chết đến nơi vẫn còn sợ chết. Vì quý trọng sự 
sống, nên khi bị gia hại là họ căm thù trọn kiếp. 
Lúc gần chết lại oán ghét nhau, lấy oán để trả 
oán, oán không bao giờ chấm dứt.” b) Sát sanh 
cùng với tâm cứu hộ trái nhau. c) Bồi dưỡng thân 
tâm: Phật giáo cấm Phật tử đích thân giết hại, cố 
ý giết hại, nhơn giết, duyên giết; không cho phép 
Phật tử chế tạo và bán các dụng cụ sát sanh như 
cung tên, đao gươm, súng đạn, vân vân). 
Pranatipataviratih (skt): Panatipata (p)—Not to 
KHI or inJure any living being—Không sát sanh— 
Against murder—Refraining from taking life— 
See FIive precepts. 

Pranava (skt): AUM or OM—See OM. 
Pranayama (skt): Breath contro—Restraint of 
breaths—Kiểm soát hơi thở—Sổ Tức (quán hơi 
thở)—See Eipght factors of Yoga concentration. 
Prani (Praniddhana) (skt): Vow—Prayer— 
wish—Thệ 
nguyện—A_ Sanskrit term for “Aspiration.” In 
general, this term refers to the fulfillment of 
religIous vows and developing a correct atfitude 
toward religlous practice. A bodhisattva vow, 
which 1s the first step on the way to enlightenment 
A vow to onself as self-dedication, usually 
bodhisattva vows above to seek Bodhi and below 
(O save beings or to save all beings before 
benefiting from his own enlightenment or entering 
no nữưvana. In Mahayana Buddhism, 
“Pramiddhana” 1s the seventh In the tenfold list of 
Paramitas that a Bodhisattva cultivates during the 
path to Buddhahood—Phạn ngữ có nghĩa là “hệ 
nguyện.” Nói chung, đây là sự hoàn thành thệ 
nguyện tôn giáo và phát triển thái độ đúng về 
việc tu tập. Lời nguyện do một vị Bồ Tát nói lên 
khi khởi đầu con đường tiến về đại giác của mình. 
Một lời tự nguyện, thường là thượng cầu Phật đạo 
hạ hóa chúng sanh, hoặc là độ tận chúng sanh 


Earnest wish—Vow——An earnest 


34/0 


trước khi thành Phật, v.v. Trong Phật giáo Đại 

Thừa, “Nguyện” là ba la mật thứ bảy trong “Thập 

Ba la mật” mà một vị Bồ Tát phải tu tập trên 

đường tiến tới Phật quả. 

Pranidhana (skt): To resolve—To take one”s 

vow—Vow—Vows for bodhi and helpfulness— 

Nguyện Ba La Mật —Phát nguyện (quyết tâm)— 

See Prani, and Ten Paramitas. 

Pranidhana paramita (skt): Vow-paramita— 

See Vow-paramita and Ten paramitas. 

Pranidhi (skt): Quyết Tâm Đạt Quả Bồ Để—See 

Four courses of attainment of Buddhahood. 

Pranihita (skt): Pranidhana (skt)—Nguyện. 

() The meanings of “Pranihta—Nghĩa của 
Nguyện: 


1) To wish: To desire——Ao ước. 

2)_ Commitment: Cam kết. 

3) To pray: Cầu Nguyện. 

4) A wIll: Lời hứa. 

3) To vow: Thệ nguyện—Resolve—Vow_ 1s 


something that comes from the heart and soul, 
a deep rooted promise, swearing to be 
unrelenting in seeking to attain a goal. This 1s 
having a certain mind-set or something one 
wishes to achieve and never give up until the 
objective 1s realized. Thus, there there should 
be absolutely no reason whatsoever that 
should cause one fo regress or øIve up that 
VOW OT promise. Sincere Buddhists should 
vow to follow the teachings to sultivate to 
become Buddhas, then to use the magnificent 
Dharma of enlightenment of the Buddhas and 
VOW fo give them to all sentient beings to 
abandon their Ignorance fO cCrOSS OVerT fO 
enliphtenment, to abandon delusion to follow 
truths. According to the Pureland Buddhism, 
Vow Is fo wish sincerely, praying to find 
liberation from the sufferinsgs of this saha 
World, to gam rebirth to the peaceful 
Ultimate Bliss World—Nguyện là phát khởi 
từ trong tâm tưởng một lời thể, hay lời hứa 
kiên cố, vững bên, nhất quyết theo đuổi ý 
định, mục đích, hoặc công việc tốt lành nào 
đó cho đến lúc đạt thành, không vì bất cứ lý 
do gì mà thối chuyển lui sụt. Phật tử chơn 
thuần nên nguyện tu y như Phật để được 
thành Phật, rồi sau đó nguyện đem pháp mầu 


của chư Phật độ khắp chúng sanh, khiến cho 
nhất thiết chúng sanh đều bỏ mê về giác, 
phản vọng quy chơn. Theo Tịnh Độ tông, 
nguyện tức là khởi tâm tha thiết mong cầu 
thoát khỏi Ta Bà khổ lụy để được sanh về cõi 
Cực Lạc yên vuI. 


ŒI) Categories of Resolve—Phân loại Nguyện. 

l) Specific vows: Biệt Nguyện—See SpecIfic 
VOWS. 

2) Tổng Nguyện: Universal vows—See 


Universal vows. 
Pranimmita-vasavati (skt: Hữu tình có lòng 
dục đối với sự vật do các loài khác tạo ra—See 
Beings who reJoice In the creations of others, and 
Three dharmas (XXXV). 
Pranyamula-sastratika (skt): Trung Quán Luận 
(bốn quyển)—Pranyamula-sastratika by 
Nagarjuna (Long Thọ), four books—See Tứ Luận. 
Prap (skÐ: Prapta (skÙ—To get, obtain, attain 
to—Đắc. 
Prapanca (skt): Vikarsa (skt—Papanca (p)—To 
Joke—To Jest—Meaningless argument— 
Sophistry—Hý Luận. 


l1)  Frivolous or unreal discourse: Talking vainly 
or Idly—Hý Luận—Ngôn luận phi lý vô 
nghĩa hay nói chuyện vô bổ không đâu vào 
đâu. 

2) Idle discussion: Hư luận hay nhàn đàm hý 
luận. 

3) Hindrance on spiritual progress: Phiển não 


chướng hay những chướng ngại trên tiến trình 
tâm thức. 
Prapta (skQ: Prap (skQÙ—To get, obtain, attain 
to—Đắc. 
Prapti (skt): Như ý thân. 
l1) To reach any place at wIll, or to be anywhere 
at wil: Năng viễn chí -Either by self- 
transportation or by bringing the destination to 
himself—Có khả năng đến nơi xa được hay 
như ý thân—See Eight supernatural powers of 
transformation. 
Acquisition: Đắc —See Twenty-four non- 
1nteractive activity dharmas, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Prasakha (skt): Prasaka (skt)——Bát La Xa Khư— 
The fifth stage of the fetus, the limbs being 


2) 


3471 


formed 





Giai đoạn thứ năm trong quá trình hình 
thành của thai nhi, trong giai đoạn nầy chân tay 
được hình thành. 

Prapta (sk0: Get—To attain——To obtain—Đắc. 
Prasada (skt: Bạt La Sa Đà —Điện—Sảnh 
đường của tứ chúng —An assembly hall—A 
temple—A palace. 

Prasakha (skt): Prasaka (skt)—Bà La Xả Khư— 
Bát La Xa Khư—A fetus of five to seven days, the 
fiíth stage of the fetus, the limbs being formed—— 
Bào thai từ năm đến bảy ngày, giai đoạn thứ năm 
trong quá trình hình thành của thai nhi, trong giai 
đoạn nầy chân tay được hình thành —See Eight 
Staøes of the human fetus. 

Prasama (sk): Tịch diệt—Tranquility. 
Prasanghika (skÐ: Making Use of 
Consequences, a subschool of the Madhyamika 
founded by the Buddhist sage Buddhapajita, a 
student of Nagarjuna—Một nhánh của trường phái 
Madhyamika, Phật giáo 
Buddhapajita (môn đồ của Ngài Long Thọ) sáng 
lập. 

Prasanghika-madhyamaka (skQ: Trường phái 
Hệ Quả Trung Đạo—A Sanskrit term for “Middle 
Way Consequence School.” One of the two 
đivisilons of Madhyamaka, the other 1s Svatantrika. 
This school was founded by a great disciples of 
Nagarjuna, named Buddhapalita (470-540). It 1s 
said that Buddhapalita was the philosophical rival 
of  Bhavya, the of Svatantrika- 
madhyamaka. However, at the end, Buddhapalita 
championed the  “use of  consequence” 
areumenfation. His position was later elaborated 
and defended by Candrakiri (seventh century), 
and through his efforts this tradiion became the 
dominant school of Madhyamaka In India, and 1t 
was later broupht to Tibet by Atisa and others— 
Từ Phạn ngữ dùng để chỉ “Trường phái Hệ Quả 
Trung Đạo.” Một trong hai nhánh của trường phái 
Madhyamika, nhánh kia là Svatantrika. Trường 
phái này do một đại đệ tử của ngài Long Thọ, nhà 
hiển triết Phật giáo tên Buddhapajita sáng lập. 
Người ta nói rằng Buddhapalita là đối thủ triết lý 
của Bhavya, vị sáng lập ra trường phái 
Svafantrika. Tuy nhiên, cùng thì 
Buddhapalita vô địch trong việc tranh luận về 
“cách sử dụng hệ quả.” Về sau này đến thế kỷ thứ 


do nhà hiển triết 


founder 


cuối 


7 thì luận cứ của ông được Candakirti trau chuốt tỉ 
mỉ và bảo vệ, và nhờ những nỗ lực này của ông 
mà trường phái này đã trở thành nổi bật của 
trường phái Trung Quán ở Ấn Độ, và về sau này 
được A Để Sa và những người khác truyền sang 
Tây Tạng. 

Prasenajit (skt): Pasenadi (p)—Thắng Quân—A 
king of Kosala In Northern India, who lived at the 
same time with Sakyamuni Buddha. He became a 
lay follower and supporter or devoted patron of 
Sakyamuni and the Buddhist order. He was also 
reputed as the first to make an Image of the 
Buddha. He was one of the great patrons of the 
Buddha. According to the Samyutta NÑikaya, one 
day King Pasenadi approached the Buddha and 
questioned him about his perfect enlightenment 
referred to him as being young In years and young 
1n ordination. The Buddha replied, “There are four 
obJects that your Majesty be 
distegarded or despised. They are a Wafrrlor 
prince, a snake, fire, and a Bhikkhu. Then he 
delivered an Interesting sermon on this subject to 
the King. At the close of the sermon the King 
expressed his great pleasure and instantly became 
a follower of the Buddha. One day the King 
dreamt sixteen unusual dreams and was greatly 


should not 


pertuirbed ¡in mind, not knowing their true 
sipnificance. His Brahmin advisor ¡nterpreted 
them to be dreams portending evill and 


recommended him to make an elaborate animal 
to ward off the dangers resulting 
therefrom. As advised he made all necessary 
arraneements for this Iinhuman sacrifice which 
would have resulted In the loss of thousands of 
helpless animals. Queen Mallika, hearing of this 
barbarous act about to be perpetrated, persuaded 
the King to get the dreams ¡nterpreted by the 
Buddha whose understanding Iinfinitely surpassed 
that of those worldly brahmins The King 
approached the Buddha and mentioned the obJect 
of his visit. Relating the sixteen dreams he wished 
to know their sipnificance, and the Buddha 
explained their sipnificance fully to him. After 
hearing the Buddha”s explanation, King Pasenadi 
cancelled the animal-sacrifice—Vua Ba Tư Nặc 
của xứ Kosala, về phía Bắc Ấn, cùng thời với 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông đã trở thành Phật tử 


sacrifice 





3472 


và người hộ trì Phật và Tăng đoàn một cách đắc 
lực. Ông cũng nổi tiếng là người tạc ra tượng Phật 
đâu tiên. Ông là một trong những đại thí chủ của 
Đức Phật trong hàng vua chúa. Theo Kinh Tạp A 
Hàm, một ngày nọ vua Ba Tư Nặc đến yết kiến 
Đức Phật và hỏi về đạo quả của Ngài đạt thành 
Chánh Giác lúc hãy còn trẻ. Đức Phật trả lời: 
“Tâu Đại Vương, có bốn chuyện không nên gạt bỏ 
hay khinh thường. Đó là một hoàng tử hiếu chiến, 
một con rắn, lửa, và một Tỳ Kheo.” Kế đó Đức 
Phật thuyết một bài pháp có ý nghĩa về để tài 
nầy. Khi Đức Phật thuyết xong thời pháp, vua Ba 
Tư Nặc lấy làm hoan hỷ, xin thọ lễ quy-y Tam 
Bảo. Kể từ ngày ấy vua trở thành một đệ tử trung 
kiên của Đức Phật. Ngày nọ vua nằm thấy ác 
mộng, ông bàng hoàng lo sợ. VỊ quân sư theo đạo 
Bà La Môn bàn mộng, đoán rằng sắp có chuyện 
chẳng lành, bèn bày vua giết trâu bò tế lễ thần 
linh để tránh họa. Nghe lời vua truyền sắm sửa 
mọi việc để tế thần, một nghi thức vô nhân đạo có 
thể làm mất mạng sống hằng ngàn chúng sanh. 
Hoàng Hậu Mallika nghe tin lật đật can gián và 
thuyết phục vua nên đến hầu Đức Phật và xin 
được giải thích. Vua nghe lời, đem các điểm 
chiêm bao kể lại với Đức Phật và xin Đức Phật 
giải thích ý nghĩa. Đức Phật giải rành rẽ. Vua Ba 
Tư Nặc bèn bãi bỏ cuộc tế lễ. 

Prasrabdhi (skt): Confidence—Khinh an—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Prasrabdhi-sambodhi (skt: Khinh 
Riddance of all passions and Ignorance and 
ørossness or weight of body or mind, so that they 
may be light or free and at ease—Trút được gánh 
nặng dục vọng mê mờ cho thân tâm nhẹ nhàng an 
tịnh—See Seven Bodhyangas. 
Prasrabdhi-sambodhyanga (sk): Trừ đẳng 
giác chỉ—Trừ giác phần—Elimination as a limb of 
the truth. 

Prastha (skt: Bát La Tát Tha—A weight, 
translated as pound in Chinese—Một đơn vị đo 
lường dịch ra tiếng Hoa là “ 
Pratapana: Mahapratapana (skt)—Hottest hell— 
Cực Nhiệt Địa Ngục—Đại Thiêu Chích Ngục— 
Tiêu Thục Đại Tiêu Thục Địa Ñgục——The hottest 
hell, the seventh of the eight hells—ĐỊa ngục 
nóng nhất, địa ngục thứ bẩy trong tám địa ngục 
nóng—See Eight great hot hells. 


an—— 


cân”. 





Prateyka-Buddhayana (sk0: 
Thừa—-Bích Chi Phật thừa. 
Buddha. 
Prathama-dharmalokamukha (p): Sơ pháp 
Minh đạo. 

Pratbimba (skQ: Ảnh Tượng—Statue— 
Image—Shaddows——Reflections, 
existence or nature of their own—Ảnh tượng 
không có sự hiện hữu thật sự, không có tự tánh. 
Pratidesaniya (skt: Ba La Đề Xá NÑi—Hướng Bỉ 
Hối Tội—Bát Lặt Để Ba La Đề —Ba La Xá Ni— 
Đề Xá Ni —Buddhist confession of offences—A 
the Vianyana concernng public 
confession of sins—Một phần trong Luật Tạng nói 
về tội phải sám hối trước chúng —See Complete 
moral precepts for monks, Complete moral 
precepts for monks in Theravadan Buddhism, 
Complete moral precepts for nuns in Mahayana 
Buddhism and Pratimoksa-Sutra—See S1x kinds of 
wrong-doing and Seven kinds of wrong-doing of 
monks and nuns. 

Pratigha (skt): Sapratigha (skÐ. 


Duyên Giác 
**See Pratyeka 


wih no real 


section of 


I) Sắc pháp —Matter or form whích has 
substantial resistance—Material or things 
which have form—See Three active dharmas. 

2) Opposing: Opposiion—Hữu Đối—Đối lại— 
Whatever 1s capable of offering resistence, an 
object or materialL—Bất cứ thứ gì có khả năng 
đối lại. 

3) Dosa (skÐ: Dvesa (skÐ—Anger——Aversion— 


Hate—Resentment—See Three poIsons. 
Hatred: Sân—Anger 1s one of the mula-klesa, 
Or root causes of sufferinpe—Sân hận là một 
trong những phiền não hay căn nguyên gây ra 
đau khổ—See Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 
Prafijna-hetu-udaharana (sk0: Tông Nhân 
Dụ —Three main branches In sfating a syllogism. 
This 1s a logical term, I.e., the hill 1s fiery 
(proposition); because 1t has smoke (reason). All 
that has smoke 1s fiery like a kitchen, and 
whatever 1s not fiery has no smoke like a lake 
(example)—Ba chi chính trong lập lượng. Đây là 
một từ ngữ thuộc luận lý, thí dụ ngọn đổi có lửa là 
tôn hay mệnh đề; vì nó có khói, là nhân hay lý do. 
Tất cả những øì có lửa là có khói, như một nhà 


34/3 


bếp, và hễ cái gì không có lửa thì không có khói 
như một cái hồ nước, đây là dụ. 


l) Pratjna (skÐ: Tông—Tôn—Mệnh để— 
Proposition. 

2) Hetu (skt): Nhân—Cause—Reason. 

3) Udaharana (skt: Drishtanta (sk—Dụ—Sự 


minh họa hay thí dụ—lllustration or example. 
Pratijnakaraka-vinaya (sk: Decision by 
majorlty vote or verdic—Ða Nhơn Mích Tội— 
Chuyển lên giáo hội phân xử bằng biểu quyết của 
đa số—See Seven rules given in the Vinaya for 
settling disputes among monks and nuns. 
Pratikranta (skÐ: Bát Lạt Để Yết Lạn Đa—Đi 
theo thứ tự—Following In order, or by degrees. 
Pratima (sk: Buddha's image—An image or 
likeness of a Buddha—Hình tượng Phật —There 1s 
a statement that in the fifth century A.D. the 
1mages in China were of Indian features, thick 
lips, high nose, long eyes, full Jaws, etc..., but that 
after the T”ang dynasty, the form became “more 
effeminate.”—Vào thế kỷ thứ năm thì những 
tượng Phật bên Trung Quốc đều có dáng vẻ Ấn 
Độ, môi dây, mũi cao, mắt dài, cằm đầy, nhưng 
đến đời nhà Đường thì những hình tượng trở nên 
“nữ hóa hơn.” 
Pratimoksa (skt: Code of monk”s 
Disciplinary code—Biệt giải thoát giới—Giới luật 
(giới bốn)—Pratimoksa sutra is the nucleus of the 
Vinaya-pitaka. It 1s the oldest part of the Pali 
Pitaka. “Praimoksa” Is a Sanskrit term for 
“Individual Called Suữa of 
emancipatlon or part of the Vinaya-pitaka that 
confains precepts for bhiksus and bhiksunis. These 
Drecepts are recited in an assembly of the whole 
Order of monks and/or nuns at every Uposatha or 
and this 1s the opportumity for the monks and nuns 
confess any violations of these rules. However, 
the rules required a monk or nun who 1s guilty of 
any of these offenses Is required to confess the 
matfer and submit to the appropriate discipline or 
penalty from the Order. Different traditions have 
different Pratimoksas, and the number of rules for 
monks and nuns varies between 227 and 348. In 
Mahayana Buddhism, Bhiksus have 250 rules and 
Bhiksunis have 348 rules; while in Theravada, 
Bhiksus have 227 rules and Bhiksunis have 348 
rules—Kinh Biệt Giải Thoát là cốt lõi của Tạng 


rules— 


liberation.” 


Luật. Đây là phần cổ xưa nhất của Luật Tạng 
bằng tiếng Ba Li. Phạn ngữ có nghĩa là “Cá nhân 
giải thoát” hay “Biệt giải thoát.” Ba La Để Mộc 
Xoa, còn gọi là Kinh Giải Thoát, một phần của 
Vinaya-pitaka, chứa đựng các qui tắc kỷ luật gồm 
giới luật cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các qui tắc 
nầy được nhắc lại trong Tăng hay Ni đoàn mỗi lần 
làm lễ bố tác (Uposatha) và đây là dịp cho chư 
tăng ni xưng tội về những thiếu xót đã phạm phải. 
Tuy nhiên, luật đòi hỏi vị Tăng hay vị Ni nào 
phạm tội phải nhận tội và chịu kỹ luật của giáo 
đoàn. Các trường phái khác nhau có giới luật khác 
nhau, và số giới luật thay đổi từ 227 đến 348. Phật 
giáo Đại Thừa, Tỳ kheo có 250 giới và Tỳ kheo 
Ni có 348 giới; trong khi Phật giáo Nguyên Thủy, 
Tỳ kheo có 227 giới và Tỳ kheo Ni có 348 giới— 
See Giới Cụ Túc, and Ba Đề Mộc Xoa. 

Pratimoksa Sutra (skQ: Biệt Giải Thoát Kinh 
(Luật Tạng)—Monastic disciplinary text included 
1n the Vinaya, and preserved separate versions for 
monks and nuns. Pratimoksa-sutra 1s a monastic 
disciplinary text ¡included in the Vinaya. The 
Pratmoksa sutra Is an Inventory of offenses 
Organized Info categorles classified according to 
the gravity of the offense. lt Is recited twice a 
month at the Uposattha observance on the new 
moon and full moon, and is employed as a device 
for Insuring proper monastic discipline. In addition 
to the categorles Of offenses, a series of verses 
that  Introduce the An 
1ntroduction used to call the Sangha together and 
1nitlate 


and conclude teXt. 


the confessional procedure, and an 
1nterrogatory formula, recited after each category 
of offenses, aimed at discovering who was pure 
and who was not—Giới Bổn Ba La Đề Mộc Xoa 
hay sách về Giới Luật của tự viện thuộc Luật 
Tạng. Luật Ba La Để Mộc Xoa bao gồm tất cả 
những tội phạm, được soạn thành nhóm, tùy theo 
mức độ trầm trọng của tội. Giới Bổn Ba La Đề 
Mộc Xoa được tụng hai lần trong tháng vào dịp lễ 





Bố Tát, lúc trăng non và trăng tròn. Giới bổn Ba 
La Đề Mộc Xoa được dùng như là công cụ đảm 
bảo kỹ luật trong tự viện. Ngoài sự phân biệt về 
giới luật ra, Giới Bốn Ba La Đề Mộc Xoa còn bao 
gồm những câu kệ giới thiệu và kết thúc lễ Bố 
Tát. Phần mở đầu dùng để kêu gọi Tăng Ni trong 
giáo đoàn cùng nhau bắt đầu lễ Bố Tát với 


3474 


phương thức xưng tội và cách hỏi, tụng hết tội nầy 
qua đến tội khác, với mục đích khám phá xem ai 
thanh tịnh và ai bất tịnh—See Complete moral 
precepts for monks, Complete moral precepts for 
monks In Theravadan Buddhism, Complete moral 
precepts for nuns in Mahayana Buddhism and 
Pratimoksa-Sutra. 

Prafini-yama (skÐ: Distinction of karma—Định 
dị—See  Twenty-four 
dharmas. 
Prati-padana (skÐ: Hoàn thành— 
Accomplishine——Causing to attain—Producing— 
Inaugurating. 

Pratipaksa (sk): Đối Trị—To 
afflictions——To subdue afflictions by responding or 
facing up to and controlling them——Đoạn trừ phiền 
não bằng cách đối đầu và chế ngự. 

Pratirupaka (skÐ: Hậu Ngũ Bách Niên. 

1) The last of the period of 500 years when strife 
would prevail: Thời kỳ 500 năm sau cùng. 
Symbol, formal, or image period, 500 years 
after the nirvana: Thời Tượng Pháp, 500 năm 
sau ngày Phật nhập Niết Bàn—See 
Saddharma-pratirupaka. 
Pratisamkhyanirodha (sk0: Cessation through 
knowledge—Extinction  through 
power—Trạch Diệt (đoạn diệt bằng tri thức)— 
Một trong tam vô vi pháp —One of the three 
Asamskritas: 

l) Nivana of the ability 
discriminate the true from the false and 
elimination of desire by means of mind and 
will: Niết bàn là diệt pháp do sức lựa chọn 
của chân trí. 

Nrrvana is the annihilation of evil desires by 
means of the ¡ntellect and wIll. Extinction 
attained by an ¡intellectual power such as 
Nirvana: Niết Bàn là sự đoạn diệt các tham 
dục xấu nhờ vào trí tuệ và ý chí. Sự tịch diệt 
đạt được bằng năng lực trí tuệ như Niết Bàn. 
See Three non-created dharmas, Nine kinds 
of non-action, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 
Prati-sammodana (skÐ: Chào 
Salutaton—lInquiring after a person's health— 
Greeting. 


nOn-InteracfIVe  acfIVIty 


eliminate 


2) 


1ntellectual 


as a result {O 


2) 


+ 


hỏi— 


Pratisandhi (skt) Patisandhi (p): Combination 
on return—Birth and rebirth as reunion of parfs— 
The first moment of conscIousness on rebirth. 
Pratishthapika (sk\): Intelligence—Kiến Lập 
Trí —See Two kinds of wisdom (B). 
Pratishthapikabuddhi (skt): Kiến Lập Trí— 
The intelligence whereby a proposifion 1s sef Ip— 
Cái trí nhờ đó một mệnh để được thiết lập—See 
Two kinds of wisdom (B). 

Pratisthita-Nirvana (skt: Pratishthia-Nibbana 
(p)—Vô dư Niết bàn—See Perfect Nirvana. 
Pratisrut (skt): Âm hưởng—Echo. 

Prativedha (skt): Mystic-insight—Conviction by 
thinking—Chứng ngộ. 

Prativikalpa (skt: Discrimination—Phân Biệt— 
See VibhaJya. 

Pratitya-samutpada (sk0: Paticca-samuppada 
(p Duyên khở—Duyên sinh—Lý 
duyên—See Theory of causation and Twelvefold 
chain of causation. 
Pratitya-samutpada-tathata (skÐ: Duyên Khởi 
Chân Như—Suchness of the factors of the Path 
of the Law of Dependent 
Originaton—See Nine kinds of non-action (B). 
Pratyahara (skU: Withdrawal of senses—Chế 
Cảm—See Eight factors of Yoga concentration. 
Pratyaksha (skÐ: Abhisamaya (skt)— 
Abhisamaya (sk—lmmediate realizaton of 
enlightenment—NIrvana——Inner 
lImmediate perception, evidence of the eye or 
other orgean—Reasoning from the manifest—Hiện 
Chứng——Hiện lượng. 

I) Immediate perception: Nhận thức ngay liền 
diệu quả: The immediate realization of 
enlightenmernt or nirvana——Inner realization. 
'When an object appears before a sense-organ, 
the latter perceIves It and recoghniz€s Ií as 
something Ths 1s 
knowledge, forming the basis of all other 
forms of knowledge: Khi một sự vật xuất hiện 
trước một cơ quan cảm giác hay căn thì cơ 
quan nầy nhận thức nó và nhận biết nó là một 
cái gì ở bên ngoài. Đây là cái biết ngay liên, 
tạo thành nên tảng cho tất cả các hình thức 
biết khác. 


nhân 


and suchness 


realizatlon—— 


2) 


external. Immediate 


3475 


Pratyanta (skQ: Biên giới—Bordering on— 
Adjacent or configuous tfo. 

Pratyantajanapada  (sk0: địa—A 
bordering country—A remote place—One of the 
eight inopporfune situations. 
Pratyatmarvajnana (skt: Vajramati (sk)—Tự 
Giác Thánh Trí —Kim Cang trí hay pháp giới thể 
tánh trí. Từ nầy gồm hai từ hợp lại —Personal 
apprehension of Buddha-truth. This term 1s a 
combination of other two ferms: pratyatma or self- 
realization, and aryajnana or Jnana of the saøe. 


Ù 


Biên 


The uncaused omnisclence of. Vairocana: 
Thánh Trí siêu việt của Phật Tỳ Lô Giá Na. 
The ¡indestructible and enriching diamond 
wisdom of the Buddha: Trí tuệ sắc bén và bất 
hoại như kim cương của Phật. 
Pratyaveksana-jnana (sk0: Diệu Quán Sát 
Trí - One of the five wisdoms mentioned ïn the 
Shingon texts. The wisdom derived from wisdom 
of profound insipht (ý thức), or discrimination, for 
exposition and doubt-destruction; corresponds to 
Wwater, and is associated with Amitabha and the 
west. According to the T”ien-]I”ai and Shingon, 
Amita 1s superior over the five Wisdom Buddhas 
(Dhyani-Buddhas), even though he governs the 
Western Quarter, not the center. Of the five 
Wisdom Buddhas, Amitabha of the West may be 
Identical with the central Mahavairocana, the 
Buddha of homo-cosmic identity. Amitabha”s 
Ooripinal vows, his attainment of Buddhahood of 
Infinte Lipht and Life, and his establishment of 
the Land of Bliss are all fully described ¡in the 
Sukhavati text—Một trong năm trí được nói đến 
trong kinh điển của tông Chân Ngôn. Trí chuyển 
từ ý thức mà được, trí phân biệt các pháp hảo diệu 
phá nghi, tương ứng với nước và Phật A Di Đà ở 
Tây phương. Theo Tịnh Độ và Chân Tông, Phật A 
Di Đà thù thắng hơn cả trong số Ngũ Trí Như Lai; 
mặc dù quốc độ của Ngài ở Tây Phương chứ 
không ở trung ương. Trong số Ngũ Trí Như Lai, 
Đức Phật A Di Đà ở phương Tây có thể đồng nhất 
với Trung ương Đại Nhật Như Lai, là Đức Phật 
của Pháp Giới Thể Tánh. Các bổn nguyện của 
Đức A Di Đà, sự chứng đắc Phật quả Vô Lượng 
Quang và Vô Lượng Thọ, và sự thiết lập Cực Lạc 
quốc độ đã được mô tả đây đủ trong Kinh A Di 
Đà—See Five wisdoms. 


2) 


Pratyaya (sk): Bát La Để Dã—A_ concurrent or 
environment cause. There are diffreent kinds of 
pratyaya—Duyên hay nhân gây ra do hoàn cảnh 
bên ngoài. Có nhiều loaj duyên khác nhau: 
1) Conditioned: Có điểu kiện. 
2) A co-operating cause, the concurrenf occasion 
distinguished from 
proximate cause: Phan duyên. 
The circumsfantial, condiftioning, or secondary 
cause, In contrast with the Hetu, the direct or 
fundamental cause. Hetu is the seed, Pratyaya 
1s the soil, rain, sunshine, etc. : Nhân phụ, 
hoàn cảnh hay điều kiện bên ngoài, đối lại 
với nhân chính hay chủng tử. Nhân (Hetu) là 
hạt, trong khi duyên (Pratyaya) là đất, mưa, 
nắng, vân vân. 
The mind can reason: Năng Duyên—Tâm có 
thể lý luận. 
The objective: Sở Duyên—Đối tượng của lý 
luận là sở duyên. 
'When the mind is in contact with the obJective 
we have the reasoning process: Năng Duyên 
Sở Duyên—Duyên là tác dụng của Tâm với 
Cảnh (Tâm và đối tượng tiếp xúc với nhau 
tạo ra tiến trình lý luận hay “Duyên.”). 
Pratyaya-bala  (skQ: Lực —The 
environmental or secondary force (the power of 
the  conditioning Circumstance, or 
confributing environement), 1n confrasted with the 
causal force or đirect cause (nhân lực)—Sức trợ 
duyên từ những điểu kiện hay hoàn cảnh bên 
ngoài, đối lại với nhân lực hay nguyên nhân trực 
tiếp. 

Pratyaya-mayam (sk0Q: Tùng duyên sanh—To 

arIse from condition——Consisting condition. 

Pratyeka Buddha (skt): Pacceka-buddha (p)— 

Tất Lặc Chi Để Ca—Bích Chi Phật hay Chi Phật 

Địa hay Duyên Giác Phật—Nhị Thừa Duyên 

Giác. 

() An overview of “Pratyekabuddha”: Tổng 
quan về “Bích Chi Phật-Those of the 
Pratyekabuddha order or realizer of 
conditions. This is one of the ten stages 
toward the Buddhahood. Pratyekabuddhas are 
those who are enliphtened to conditions. In 
the spring, they watch the white blossoms 
open. In the autumn, they see the yellow 


of an event as 1S 


3) 


4) 
5) 


6) 


Duyên 


cause, 


qI) 


34/6 


leaves fall, etc., they awake to the knowledge 
that all phenomena 
permanently. They see that everything must 
follow the same process: birth, formation, 
decay, and death. Pratyeka-buddha who 
understands the twelve nidanas, or chain of 
causation, and so attains to complete wisdom. 
His stage of attainment 1s Pratyeka-buddha 
síage. One who seeks enlightenment for 
himself, defined 1n the Lotus sutra as a 
believer who ¡is diligent and zealous In 
seekmg wisdom, loves loneliness and 
seclusion, deeply the 
nidanas. Ït 1s a stage above Sravaka and 1s 
known as the middle vehicle. T”ien-T”ai 
distinguishes as an ascetic In a period without 
a Buddha, as a pratyeka-buddha. He attains 
his enliphtenment alone, independently, of a 
teacher, and with the obJect of atftaining 
nirvana and his own salvation rather than that 
of others, as is the object of a bodhisattva—— 
Độc Giác Phật hay Chi Phật địa. Duyên Giác 
Phật hay những chúng sanh thuộc hàng Bích 
Chi Phật, một trong 10 giai đoạn tiến đến 
Phật quả. Bích Chi Phật là những vị nhờ quán 
nhân duyên của vạn hữu mà giác ngộ. Vào 
mùa Xuân thấy hoa nở. Mùa Thu thấy lá 
vàng rơi, vân vân, họ tỉnh giác ra rằng mọi 
hiện tượng không thường hằng. Các vị nhận 
thấy rằng mọi sự mọi việc đều phải trải qua 
tiến trình sanh, trụ, dị, diệt. Bích Chi Phật là 
người thấu hiểu mười hai nhân duyên, và do 
đó đạt được trí huệ. Bậc nầy đã đạt được Bích 
Chi Địa. Đây là những bậc tu hành tìm cầu 
giác ngộ cho chính mình, được định nghĩa 
trong Kinh Pháp Hoa là những vị tính chuyên 
hành trì, thích nơi vắng vẻ yên tĩnh, tu hành 
viên mãn mà không có thầy bạn dạy bảo, một 
mình tự nhiên giác ngộ, chứ không cứu độ tha 
nhân như mục đích của các vị Bổ Tát (quán 
sát hoa bay lá rụng và I2 nhân duyên mà đạt 
đến giác ngộ). Các nhà Thiên Thai thì cho 
rằng “Chi Phật” hay “Độc Giác” là loại ngộ 
đạo khi đời không có Phật, tự mình giác ngộ, 
không nhờ thầy bạn, và cũng không cứu độ 
aI—See Ten grounds. 

Meanings of Partyeka-buddha—Nghfa của 
Duyên Giác: A Sanskrit term for “Soliftary 


are not existent 


and understands 


realizer.” A Pratyeka Buddha is the solitary 
(awakened) sage of Indian life whose ideal 
was Incompatible with that of the Bodhisattva, 
in that he walked alone, and having attained 
hs Enliphtenment, passed Into Nirvana, 
indifferent to the woes of men. He attains 
enlightenment through the 1msipht of the 
twelve nidanas by himself (ndependently of a 
teacher and attainment of his enlightenment 
rather than that of others). Ín summary, 
Pratyeka-Buddha 1s 
seclusion and obfains 


one who lives In 
emancipaton for 
himself only. In Nikaya Buddhism 1t is said 
that Pratyeka-buddhas can only exist during a 
time and place in which there is no Buddha. 
They are said to to be superlor to Arhafs In 
terms of meditative attainment and wisdom, 
but far Inferior to Buddhas. The path of the 
Pratyeka-buddha 1s said in Mahayana to be 
one of the three possible paths to salvation 
taught by the Buddha, along with the path of 
the Sound-hearer or Sravaka and that of the 
Bodhisatva—Phạn ngữ “Pratyeka-buddha” 
có nghĩa là “người giác ngộ đơn độc” hay 
“Độc giác Phật.” Đây là người đại giác (đơn 
độc), đi một mình vào đại giác rồi nhập Niết 
bàn một mình. Người ấy đạt được đại giác 
nhờ hiểu được thập nhị nhân duyên bằng nơi 
tự thân (tự giác, không cần thầy, và đạt đến 
giác ngộ cho tự thân hơn là cho tha nhân). 
Nói tóm lại, Độc Giác Phật là vị ẩn cư và tu 
giải thoát chỉ cho chính bản thân mình mà 
thôi. Trong Phật giáo Nguyên Thủy người ta 
nói Phật độc giác chỉ có trong thời điểm 
không có Phật. Độc giác Phật vượt trội một vị 
A La Hán về sự đạt thành thiển định và trí 
huệ, nhưng hãy còn kém xa các vị Phật. Độc 
giác đạo theo Đại Thừa là một trong ba 
đường giải thoát khả dĩ đã được Đức Phật 
giảng giải, cùng với hai đường khác là Thanh 
Văn và Bồ Tát đạo. 


(ID See Five orders of beinøs. 
(V)Other characteristcs of a Partyeka-buddha— 


5 


Những đặc tính khác của Duyên Giác: 

These Buddhas become fully enlightened by 
medifating the principle of causality. Unlike 
the perfect Buddha; however, they do not 
exerf teach others— 


themselves to 


3477 


Individually Illuminated Buddhas—Những vị 
Phật đắc quả vô thượng Bồ Đề bằng cách 
thiển định pháp nhơn duyên. Tuy nhiên, 
không giống với Phật Thích Ca, những vị nầy 
không dạy người khác—Đây là những vị Phật 
Độc Giác. 
A person who realizes Nirvana alone by 
himself at a time when there 1s no 
Samyaksambuddha in the world. He or she 
also renders services to others, but In a 
limited way. He or she 1s not capable of 
revealing the Truth to others as a 
Samyaksambuddha, a  fully enlightened 
Buddha does—Người chứng ngộ Niết bàn 
một mình trong thời không có Phật tại thế. 
Những vị nầy cũng cứu độ người khác, nhưng 
chỉ trong một phạm vi nhỏ hạn hẹp. Những vị 
nầy không có khả năng truyền đạt chơn lý 
như vị Phật đã chứng ngộ Tam Miệu Tam Bồ 
Đề. 
A person who enlightens through cultivating 
on the reasoning of the riddle of le, 
especially as defined in the twelve nidanas. 
This person 1s also called Solitary Enlightened 
One or Individula Enlightenment—Người đạt 
được giác ngộ qua tu tập pháp nhân duyên. Vị 
này còn được gọi là Độc Giác Phật hay vị 
Phật có sự giác ngộ cá nhân cho riêng mình. 
Who are enlightened In the twelve nidanas 
(Thập nhị nhân duyên); however, the 
objective 1s personal salvaton or own 
enliphtenment: Trong thời không có Phật, 
người tự quán sát mười hai nhân duyên mà tu 
hành giác ngộ thì gọi là Độc Giác Phật, tuy 
nhiên chỉ giải thoát và giác ngộ cho cá nhân 
mình mà thôi (Lân Giác Dụ là những người tu 
tập một mình; Bộ Hành Dụ là những người tu 
hành cùng với thiện tri thức). 

(V) Nhị Thừa Duyên Giác—See Ten stages or 
objects in medifation. 

(VDDIifferences between Pratyeka-buddhas and 
Bodhisattvas—Sự khác biệt giữa Bích Chi 
Phật Bổ Tát: Pratyeka-buddhas 
enliphtened by themselves  They have 
atfained to supreme and perfect Insight, but 
they enter Nrrvana without proclaiming the 
truth to the world. This 1s totally different 

the Bodhisatvas ideal However, 


2) 


3) 


4) 


và 


from 


ordinary people should always remember that 
how much efforts Pratyeka-buddhas did in 
their situation. So they deserve our admiration 
and respect—Chư Phật Bích Chi tự mình giác 
ngộ, tự mình đạt được trí tuệ toàn hảo và tối 
thượng, nhưng các bậc này nhập diệt mà 
không tuyên bố thông điệp giải thoát cho thế 
gian. Việc này hoàn toàn khác hẳn với lý 
tưởng Bồ Tát. Tuy nhiên, phàm nhân phải 
luôn nhớ rằng chư Phật Bích Chi đã nỗ lực 
biết bao nhiêu mới thành Phật trong hoàn 
cảnh của các ngài. Vì vậy các ngài cũng thật 
xứng đáng cho chúng ta kính lễ và chiêm 
ngưỡng—See Bodhisattvas. 

See Four saints (rewards) (A), Seven kinds of 
son, and Ten stages or obJecfs In mediftation. 
Pratyekabuddha-body: Bích Chi Phật thân— 
Chỉ  PhậtC-Phật Độc Giác—Body 
pratyekabuddha—An enlightened being whose 
level of enliphtenment 1s one thousand times 
øreater than that of a Arhat, but not as great as 
that Bodhisattva. However, generally 
speaking, three of them are equal because they 
have attained liberation from the cycle of life and 
death. According to the Hua-Yen sect, this 1s one 
of the ten Buddha-bodies. Pratyeka-buddha who 
understands the twelve nidanas, or chai of 
causation, and so affains to complete wisdom. His 
sfage of attainment 1s Pratyeka-buddha stage. One 
who seeks enliphtenment for himself, defined in 
the Lotus sutra as a believer who 1s dilipgent and 
zealous In seeking wisdom, loves loneliness and 
seclusion, and understands deeply the nidanas. lt 
1S a staøe above Sravaka and is known as the 
middle vehicle. Tlen-T”ai distinguishes as an 
ascetic In a period without a Buddha, as a 
pratyeka-buddha. He attains his enliphtenment 
alone, independently, of a teacher, and with the 
object of attaining nirvana and his own salvation 
rather than that of others, as Is the object of a 
bodhisattva—Một chúng hữu tình mà mức độ giác 
ngộ gấp một ngàn lần một vị A-la-hán, nhưng 
chưa lớn bằng một vị Bồ Tát. Tuy nhiên, nói 
chung, cả ba đều đã giải thoát khỏi luân hồi sanh 
tử. Theo tông Hoa Nghiêm thì đây là một trong 
mười thân Phật. Bích Chi Phật là người thấu hiểu 
mười hai nhân duyên, và do đó đạt được trí huệ. 


+ 


of a 


of a 


3478 


Bậc nầy đã đạt được Bích Chi Địa. Đây là những 
bậc tu hành tìm cầu giác ngộ cho chính mình, 
được định nghĩa trong Kinh Pháp Hoa là những vị 
tinh chuyên hành trì, thích nơi vắng vẻ yên tĩnh, tu 
hành viên mãn mà không có thầy bạn dạy bảo, 


một mình tự nhiên giác ngộ, chứ không cứu độ tha 1 


nhân như mục đích của các vị Bồ Tát (quán sát 

hoa bay lá rụng và 12 nhân duyên mà đạt đến 

giác ngộ). Các nhà Thiên Thai thì cho rằng “Chi 

Phật” hay “Độc Giác” là loại ngộ đạo khi đời 

không có Phật, tự mình giác ngộ, không nhờ thầy 

bạn, và cũng không cứu độ ai. 

Pratyeka-buddha form of enlightenment: 

Duyên Giác Bồ Đềể—The enlightenment for self, 

not revealing the truth to others. This 1s one of the 

three form of enlightenment (Sravakas, Pratyeka- 
buddhas, Bodhisattvas)—Một trong ba loại Bồ 

Đề, bậc tu theo Duyên Giác phát tâm Bồ Đề 

nhưng không giáo hóa cho chúng sanh khác mà 

chỉ muốn một mình giải thoát. 

Pratyekabuddhahood: Bích Chi Phật địa—See 

Ten grounds (I). 

Pratyeka-buddhas for Pratyeka- 

buddhahood: Duyên Giác Tính—-See Five 

natures (]). 

Pratyeka-buddha knowledge: Nhứt thiết trí— 

Sravaka (thanh văn) and Pratyeka-buddha (Duyên 

giác) knowledge that all the dharma or laws are 

void and unreal—Trí của hàng Thanh Văn và 

Duyên Giác, cho rằng chư pháp là không thật— 

See Three kinds of wisdom (A). 

Pratyeka-buddha realm: Duyên Giác Pháp 

Giớ—One of the Tlen-l”ai categores of 

Iintelligent beings—Một trong những pháp giới mà 

tông Thiên Thai đã đặt ra về bản thể của chúng 

sanh và chư Phật. 

Pratyeka-buddha vehicle: Duyên Giác Thừa. 

l) The “middle conveyance” period, 
characterized as that of the pratyeka-buddha, 
who 1s enlightened by the twelve nidanas. Ït 1s 
consider as an advance on the Hinayana, but 

yet the the 

bodhisatva-vehicle or the Mahayana: Giai 
đoạn của trung thừa được biểu thị là Duyên 

Giác, là bậc giác nhờ quán sát pháp nhân 

duyên. Duyên Giác Thừa được coi như sự tiến 

bộ cao trong phái Tiểu Thừa, nhưng vẫn chưa 


not standard of altruistic 


đạt được tiêu chuẩn vị tha của Bồ Tát trong 
Đại Thừa. 

There are two vehicles In this category——Có 
hai thừa trong Duyên Giác: 

1 Sravaka-Vehicle: Thanh Văn Thừa. 
Pratyeka-buddha-Vehicle: Duyên Giác Thừa. 
Pratyeka-Buddhayanam (sk0: 
Thừa—See FEive vehicles (I). 
Pratyeka-naraka (skt): Separated hell —Cô độc 
địa ngục. 

Pratyufpanna (skt: Presen——-Hiện tiền (chư 
Phật hiện tiền)—Bát Chu. 

Pratyutpanna Samadhi (skU): Bát chu Tam 
Muội—One of the four kinds of samadhi. The 
other are Followinng (One”s 
Inclinatons Samadhi, Single-Practice Samadhi, 
and Lotus-Blossom Samadhi. When practicing this 
samadhi, the cultivator has three powers to asSISf 
him: the power of Amitabha Buddha, the power of 
the samadhi and the power of his own virtues. The 
unit of practice of this samadhi should be ninety 
days. In that span of time, day and night the 
practilioner just stands or walks around, 
visualizing Amitabha Buddha appearing as a body 
standing on the practitioner”s crown, replete with 
the thirty-fwo auspiIcilous marks and the eighty 
beautful characteristics He may also reciIte 
Amitabha Buddha's name continuously, while 
constantly visualizing Him. When practice 1s 
perfected, the cultivator, in samadhi, can see 
Amitabh Buddha and the Buddhas of the ten 
directions standing In front of him, praising and 
encouraging him. Pratyupanna 1s also called the 
“Constanly Walking Samadhi” As the 
practitioner walks, each step, each word Is 
inseparable from the name of Amitabha Buddha. 
His body, speech and mind are always practicing 
Buddha Recitation without ¡interruption, like a 
confinuous flow of water. This method brings very 
lofty benefits, but only those of high capacIty have 
the endurance to practice 1t. Those of limited or 
moderate capacitles or lacking In energy cannot 
pursue this difficult practice—Một trong bốn loại 
tam muội. Những tam muội kia là Tùy Tự Ý Tam 
Muội, Nhất Hạnh Tam Muội, và Pháp Hoa Tam 
Muội. Bát Chu có nghĩa là “Phật lập.” Hành trì 
môn tam muội nầy có ba oai lực phù trợ: Oai lực 


Duyên giác 


thee samadhis 


3479 


của Phật, oai lực của pháp tam muội, và oai lực 
công đức của người tu. Khi thực hành Bát Chu 
Tam Muội, phải lấy chín mươi ngày làm một định 
kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ 
đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân 
đứng trên đảnh mình đủ ba mươi hai tướng tốt, 
tám mươi vẻ đẹp; hay miệng thường niệm danh 
hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. 
Khi công thành trong tam muội hành giả thấy Đức 
Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra 
đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát Chu 
Tam Muội cũng gọi là “Thường Hành Đạo.” 
Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời 
danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián 
đoạn như dòng nước chảy. Pháp nầy công đức rất 
cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, 
hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không 
thể thực hành nổi—See Following One°s 
Inclinatons Samadhi, Lotus-BIossom Samadhi, 
and Single-Practice SamadhI. 
Pratyutpanna-samadhi sutra (skt): 
Pratyutpanna-buddhasammukha-Vasthitasamadhi- 
Sutra—Bát Chu Tam Muội Kinh—The 
shows the samadhi or the way of contemplation of 
any Buddhas. The essence of this samadhi is that 
the Buddha 1s just the mind; the mind creates all 
Buddhas. The samadhi in which the Buddhas of 
the ten directions are seen as clearly as the stars af 
nipht. Also called as the prolonged samadhi, 
because of the length of time required, either 
seven or ninety days. The sutra was translated Into 
Chinese by Lokaksema—Kinh nói về trạng thái 
tâm linh được dùng để quán tưởng các vị Phật hay 
quán chư Phật hiện tiền Tam muội. Cốt tủy của 
loại tam muội này là “Phật tức tâm, Tâm tức 
Phật.” Loại tam muội mà khi thực hành thì chư 
Phật hiện ra trước mặt. Còn được gọi là Thường 
Hành Đạo hay Thường Hành Tam Muội vì phải 
thực hành không gián đoạn từ 7 đến 90 ngày. Kinh 
được Ngài Chi Lô Ca Sám dịch sanh Hán tự—See 
Pratyutpanna-samadhI. 

Prausthapada (skt: Bhadrapada  (skÙ— 
Between the months of August and September— 
See Twelve Months of a Year in India. 
Pravacana (skt): 

I) Instruct: Teach Giảng. 


sufra 





2) To preach religious doctrines: Lời giáo huấn 
của Thánh nhân. 

Pravarana (skt): Bát Hòa La—Bạt Hòa La—Bát 

Hòa Lan—Bát Lạt Bà Lạt Nã. 

l1) A freewill offering made, or the rejoicings on 

the last day of the summer retreat: Đổ ăn 

cúng dường Tam Bảo trong ngày cuối cùng 

của mùa An Cư Kiết Hạ. 

The day of mutual confession: Ngày phát lô 

sám hối trước chúng của chư Tăng Ni. 

Pravari (skt): Pravara (skt)——Ba Hòa Lợi. 

1) Woollen or hairy cloth: Tên của một loại vải 

len có nhiều lông. 

According to Professor Soothll ¡in The 

Dictionary of Chinese-English Buddhist 

Terms—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển: 

Name of a monastery In northern India: Tên 

của một tịnh xá vùng Bắc Ấn. 

Ba Hòa Ly: Name of a maternal aunt of 

Maitreya—Tên của một người đì của Phật Di 

Lặc. 

Pravartana (skt): 

1) (sk—Turn—Transform,  revolve, 

evolve—Change the process of binh and 

rebirth—Chuyển. 

Vrtti (skt)——Thhe process of birth and rebirth— 

Tiến trình sanh và tái sanh. 

Pravarana (sktÐ: Bạt Hòa La—Bát Hòa Lan— 

Bát Lạt Bà Lạt Nã—Bát Hòa La. 

l1) A freewill ofering made, or the rejoicings on 

the last day of the summer retreat: Đổ ăn 

cúng dường Tam Bảo trong ngày cuối cùng 

của mùa An Cư Kiết Hạ. 

The day of mutual confession: Ngày phát lô 

sám hối trước chúng của chư Tăng Ni. 

Pravesa (sk0: Bát Phệ Xa—Nhập——Entrance— 

See SIx entrances. 

Pravicayabuddhi (skt: Absolute Knowledge— 

Quán Sát Trí —The intellect that sees Into the self- 

nafture of existence which 1s beyond the fourfold 

proposition of discrimination—Cái trí thấy suốt 

vào tự tính của hiện hữu là cái trí vượt khỏi tứ cú 

hay bốn mệnh để của sự phân biệt—See Two 

kinds of wisdom (B). 

Pravraj (sk0: Xuất Gia—See Renunciation. 


2) 


2) 


a) 


b) 


Vartana 


2) 


2) 





3480 


Pravrajyata  (sk: từ bỏ gia đình— 


Homelessness. 
Pravritfi (skt): 


Sự 


I1) Becoming—Lưu chuyển—See Twenty-four 
non-interactive activity dharmas. 
2) Utpada (skÙ—Beginmning and rise—Birth and 


what arises from I1—Coming Into existence—— 
Sanh Khởi. 
Pravrtfi-vijnana (sk0Q: Evolving of Mind 
(Consciousness)— Chuyển Thức—Pravrtti-vijnana 
the knowledge which transmutes the 
common knowledge of this transmigration-world 
ino_Buddha-knowledge— Chuyển thức là kiến 
thức giúp chuyển phàm thức trong thế giới luân 
hồi sanh tử thành Phật thức. 
l) 


meanS 


AIlso called arising or appearance, the vijnana 
In IíS dynamic aspect, Ie., as evolving 1n 
conjunction with the sense-organs: Chuyển 
thức còn gọi là sanh khởi thức, là cái thức 
trong khía cạnh năng động của nó, tức là đang 
phát triển nối kết với các cơ quan cảm giác 
hay căn. 

According thề Awakenng of Faith 
(Sraddhopada-Sastra), Pravrtti-vijnana means 
knowledge or mind being stirred, the external 
world enfters Into consciousness, the second of 


2) tO 


the five processes of mental evolution: Theo 
Khởi Tín Luận, chuyển thức là vô minh căn 
bản của nghiệp thức, tâm thức được khuấy 
lên bởi thế giới trần cảnh bên ngoài đi vào 
tâm thức, đây là một trong năm thức. 
According to the Teaching of Consciousness, 
Pravrtti-vijnana means the seven stages of 
knowledge (vijnana), other than the alaya- 
vijnana: Theo Duy Thức Học, chuyển thức là 
bẩy giai đoạn chuyển thức, ngoại trừ A Lại 
Da Thức. 

Pray (v): Cầu nguyện. 


3) 


Pray to aver(: Nhưỡng—Cầu nguyện để ngăn 
ngừa (tiếng bình dân gọi là lễ tống gió). 

Pray to avert calamities: Cầu Kinh Tống Gió— 
An old belief of the Vietnamese people (this may 
also be a tradition of Chinese)—Hồi xưa người 
Việt Nam tin rằng cầu kinh tống gió có thể tránh 
được những tai họa (có lẽ đây cũng là một truyền 
thống của người Trung Hoa). 


Pray to avert the calamity threatened by an 
eclipse of sun: Nhưỡng Nhật Thực—Externalists 
believe that they can pray to avert the calamity 
threatened by an eclipse of sun. Buddhism never 
supports this rediculous exercIise—Ngoại đạo tin 
rằng học có thể cầu nguyện để ngăn ngừa hay 
tránh tai họa gây ra bởi nhật thực hay nguyệt thực. 
Đạo Phật không bao giờ tiếp tay cho lối cầu đảo 
quái lạ này. 

Pray on behalf of the donor: Chú nguyện— 
Vows, prayers or formulas uttered in behalf of 
donors, or of the dead; especially at the All Souls 
Day›s offering to the seven generations of 
ancestors. Every word and deed of a bodhisattva 
should be a dharan—Xướng pháp ngữ cầu 
nguyện cho thí chủ, hoặc vong linh người quá cố, 
đặc biệt trong ngày cúng thất tổ trong ngày cúng 
các vong linh. 

Pray to Buddha: Niệm Phật —To repeat the 
name of Buddha, either audibly or Inaudibly. 
Pray the Buddha: Cầu nguyện Phật. 

Pray for the Buddha-nature in self and 
others for entry in the Pure Land: Cầu Vãng 
Sanh—See Nine suitable stages 1n religious 
S€TVIC€S. 

Pray the Buddhas” support in time of 
tempfation: Cầu nguyện chư Phật hộ trì vượt qua 
thử thách. 

Pray (v) the Buddha?s name: Niệm hồng danh 
Phật. 

Pray for a chỉld: Cầu tự (cầu con). 

Pray confinally: Cầu nguyện liên tục. 

Pray for their deceased parenfs as a way f0 
repay their parents? kindness: Vì muốn cầu 
siêu trả hiếu cho cha mẹ mà đi chùa tụng kinh 
niệm Phật—See Five reluctant siuations the 
majority of people go to temple. 

Pray for divine blessing: Cầu phước cõi trời. 
Pray for happiness: Cầu phúc. 

Pray for their homes and daily subsistence 
to remain prosperous: Vì cầu cho nhà cửa, sự 
nghiệp vững bển mà đến chùa lạy Phật, cúng 
dường—See Five relucfant situations the maJority 
of people go to temple. 

Pray and meditate: Tụng niệm. 


3481 


Pray not to encounter calamifies and 
dỉsasfers: Vì sợ tai nạn mà đến chùa vái nguyện 
ăn chay niệm Phật—See Five relucfant situations 
the maJority of people øo to temple. 

Pray to obtain a human rebirth: Cầu tái sanh 
làm người. 

Pray for peace: Cầu an. 

Pray to quickly overcome their sỉickness or 
ailment: Có người vì bệnh nặng mà đi chùa vái 
van cho mau qua chóng khỏi—See Eive reluctant 
Sifuatlons the majority of people go to temple. 
Pray for rain: Cầu vũ (mưa). 

Pray for rebirth in the Pure Land: Cầu siêu 
(cầu vãng sanh Tịnh Độ). 

Pray to repay something they vowed before 
when they experienced hardships: Vì muốn 
trả cho rồi các lời vái van đã lỡ phát nguyện khi 
trước—See Five reluctant situatlons the maJority 
of people go to temple. 

Pray for someone: Cầu nguyện cho ai. 

Pray for something: Cầu nguyện điều gì. 

Pray for a son: Cầu tự (cầu con). 

Pray for success: Cầu thành công. 

Prayaga (sk): Bát La Da Già—Vùng đất mà bây 
giờ là Allahabad—Now Allahabad. 

Prayascitta (sk): Ba Dật Đề Tội—See Six kinds 
of wrong-doing and Seven kinds of wrong-doing of 
monks and nuns. 

Prayer (n): Lời cầu nguyện. 


l) Communal prayer: Public prayer—LỜI 
nguyện chung. 

2) Constant prayer: Cầu nguyện liên tục. 

3) Dry and empty prayer: Lời cầu nguyện khô 
khan trống rỗng (nguyện mà không hể thực 
hành). 

4) Personal prayer: Private prayer—Lời cầu 
nguyện riêng. 

5) Power of prayer: Sức mạnh của lời cầu 
nguyện. 

6) Sincere prayer: Lời cầu nguyện thành thật. 

7) Short prayer: Lời cầu nguyện ngắn. 

8) Vocal prayer: Lời cầu nguyện thành tiếng. 

9) Wordy prayer: Lời cầu nguyện luộm thuộm. 


10) Kneel down in prayer: Quỳ gối cầu nguyện. 
11) Say the prayer: Nói lời cầu nguyện. 


Prayer (n): Those who pray by dedicating of 
merit or by merit tranference, or sharing one”s 
own merits and virtues with others—Người cầu 
nguyện. 

Prayers to Araya-Acalanatha: Bất Động An 
Trấn Pháp—Nguyện cầu Ngài Bất Động Minh 
Vương hồ trì cửa nhà an ổn—Prayers to Araya- 
Acalanatha-Raja to protect the house. 

Prayer book: Kinh—See Sutras. 

Prayer for confinued life: Tục Mệnh—Prayer 
for continued life, for which the flag of five 
colours is displayed—Phép cầu đảo cho cuộc sống 
tiếp tục bằng Thần Phan Ngũ Sắc. 

Prayers uf(ered in behalf of donors, or of 
the dead: Vows uttered in behalf of donors, or of 
the dead—Formula uttered in behalf of donors, or 
of the dead; especially on the All Souls Day 
offerings to the seven generations of ancestOrs— 
Chú nguyện. 





Prayer life: Đời sống cầu nguyện. 

Prayer of quiet: Cầu nguyện trong an tịnh. 
Prayerful (a): Có tính cách cầu nguyện. 
Praying for the Buddha-nature ỉn self and 
others for entry in the Pure Land: Cầu Vãng 
Sanh—See Nine suitable stages in religious 
S€TVIC€S. 

Praying dharani: Chú nguyện—See Pray on 
behalf of the donor. 

Praying to gain rebirth in the Pureland: Cầu 
sanh Tịnh Độ —-See Ten reasons that cause 
sentient beings to develop Bodhi-mind. 

Prayoga (sk0: Gia Hành —Added progress— 
Intensified effort—Earnest endeavour—Gia Hành 
Đạo—Gia Hành VỊ —Gia tăng dụng công mà tu 
hành. 

Prayoga-marga (skt): Con đường chuẩn bị_—A 
Sanskrit term for “path of preparation.” Second of 
the five paths to Buddhahood, which begins when 
a medifator atfains the levels of “union of calming 
and hipher Insipht” (samatha-vipasyana- 
yuganaddha). It is prefatory (giai đoạn giáo đầu) 
because the meditator 1s preparing for the fñrst 
supramundane path, the “path of seeing” (darsana- 
marga), which begins with direct perception of 
emptiness (sunyata). There are four levels of the 


3482 


path of preparation—Từ Bắc Phạn chỉ “Con đường 
chuẩn bị.” Con đường thứ hai trong năm đường đi 
đến quả vị Phật, bắt đầu khi hành giả đạt được 
trình độ “nối kết chỉ và tuệ.” Đây là giai đoạn 
giáo đầu vì hành giả đang chuẩn bị cho con đường 
siêu việt thứ nhất, “kiến đạo,” bắt đầu bằng trực 
nhận về “không tánh. Có bốn trình độ trên con 
đường tu tập chuẩn bị: 

l) Heat (usma-gata); In the first sfage the 
mediftator direct, non-conceptual 
awareness of suchness (Tathata), which said 
to burn away false conceptuality—Sức nóng; 
trong giai đoạn thứ nhất, hành giả có được sự 
nhận biết trực tiếp, không qua khái niệm về 
“Như Lai,” mà người ta nói đó là sức nóng 
đốt cháy tất cả những khái niệm giả tạo. 

Peak (murdhan); Peak” marks a point at 
which the “virtuous roots” (kusala-mula) that 
one previously cultivated will not decrease or 
be lost, and one progresses In understanding 
of suchness—Cao độ; cao điểm đánh dấu cái 
điểm của những căn lành tu tập từ trước sẽ 
không suy giảm hay mất mát, và ở giai đoạn 
này hành giả tiến tới sự hiểu biết chân chánh 
về chân như. 

Patilence (ksanti); “At the level of “patience” 
the meditator becomes increasingly familiar 
with the concept of emptiness and overcomes 
fear with respect to 1t. From this point onward 
one will never again be reborn in the lower 
destinies (gati) of hell beings, hungry ghosts, 
or animals due to the force of afflicted actions 
and attitudes—Nhẫn nhục; trong giai đoạn 
“nhẫn,” hành giả trở nên gia tăng quen thuộc 
với khái niệm về “không tánh” và vượt qua 
sự sợ hãi. Từ lúc này trở đi hành giả sẽ không 
còn sợ phải tái sanh vào các đường dữ như địa 
ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh vì những thái độ 
hay hành động phiển não nữa. 

Supreme mundane qualiles (laukikagra- 
dharma). Supreme mundane qualities refer to 
the fact that the meditator actualizes the 
highest qualiles that are possible within 
cyclic existence, 
prepares for direct realization of emptiness, 
which 1s a supramundane attainmentNhững 
phẩm chất siêu việt tối thượng. chỉ các sự 
kiện mà hành giả thực chứng những phẩm 


has a 


2) 


3) 


4) 


and at the same time 


chất cao hơn, có thể còn trong vòng luân hồi 
sanh tử, và đồng thời chuẩn bị cho việc chứng 
nghiệm trực tiếp về tánh không, đây là sự 
chứng đắc siêu việt. 
Prayogikacarya (skQ: Effortful life ¡n contrast 
with effordless life (anabhoga)—Gia hành hay 
dụng công, đối lại với không dụng công. 
Preach (v): Desana (skt)— Thuyết giảng 
Preach Buddha-dharma: Giảng Pháp—See 
Preach the Dharma. 
Preach to the devas ïn the Tushita Heaven 
Palace: Thuyết pháp cho chư thiên trên cung trời 
Đâu Suất—See Eight aspects of Buddha's life. 
Preach the Dharma: Teach the Dharma— 
Giảng pháp —To teach the Dharma—To declare 
the law. 
l1) Realizing mortal danger so to preach others 
about Buddha”s teachings with the hope that 
they wIll eventually understand and be able to 
escape the cycle of births and deaths—Nhận 
biết sự hiểm nguy của sanh tử nên nhắc cho 
người khác biết những lời Phật dạy với hy 
vọng cuối cùng họ sẽ hiểu và vượt thoát khỏi 
luân hồi sanh tử. 
According to The Agama Sutra, in 49 years of 
preaching the Dharma, the Buddha declared 
explictely that He did preach only on 
Suffering and the End of Suffering, and 
nothing else. He exhorted His disciples to øo 
forth to preach the Dharma and to explain the 
holy life for the welfare of the many, for the 
happiness of the many, out of compassion for 
the  world, the advantage, the 
happiness of the deities and human beings. 
The Buddha made it very clear that His 
purpose In preaching the Dharma was not to 


2) 


for for 


quarrel with other religious leaders or to 
compete with anfagonistic doctrines. There 1s 
no quarrel in His preaching. He Just shows the 
way fo enlightenment and liberation from all 
suferings and afflicions. The Buddha 1s 
always filled with love and compassion for all 
living beings. Even when He takes a rest, He 
still wants to spread His love and compassion 
to other beinss. His preaching Is only 
performed out of compassion and love for the 
world—Theo Kinh A Hàm, trong 49 năm 


3483 


thuyết Pháp của Đức Phật, Ngài tuyên bố rõ 
ràng là Ngài chỉ dạy hai vấn để: Khổ và Diệt 
Khổ, ngoài ra Ngài không dạy gì nữa. Ngài 
khuyến khích các đệ tử của Ngài du hành để 
thuyết pháp và giải thích đời sống phạm 
hạnh, vì hạnh phúc và an lạc của chúng sanh, 
vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích và 
hạnh phúc của chư Thiên và loài người. Đức 
Phật nêu rất rõ mục đích thuyết pháp của 
Ngài là không tranh luận với các nhà lãnh 
đạo tôn giáo khác và không cạnh tranh với lý 
thuyết đối nghịch. Không có sự tranh chấp 
trong sự thuyết pháp của Ngài. Ngài chỉ trình 
bày con đường dẫn đến giác ngộ và giải thoát 
khổ đau phiền não. Đức Phật luôn luôn có 
đầy lòng từ bi với tất cả chúng sanh hữu tình. 
Cho đến khi nằm nghỉ, Ngài cũng “tâm từ 
thương chúng sanh.” Ngài có thuyết Pháp 
cũng chỉ vì nh thương của Ngài đối với 
chúng sanh mọi loài. 
Preach the doctrine: To teach—To preach—To 
sermon—To lecture on the Dharma——To tell or 
expound the law, or doctrine—Thuyết Pháp—See 
Lecture on the đharma. 
Preach the cfernal service of Buddhas: 
Tuyên nói tận vị lai thế cúng dường chư Phật— 
See Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (9). 
Preach false doctrine: Tà Thuyết Pháp —To 
preach or teach the Dharma for the purpose of 
making a livinge—Thuyết những giáo pháp tà ngụy 
hoặc thuyết giảng Phật pháp kiếm tiền sinh sống. 
Preach holy scripfures: To elucidate holy 
scriptures—Giảng kinh. 
Preach the Law: Giảng kinh pháp—See Four 
methods preparaton for 
preaching the Law. 
Preach a religion: Spread a doctrine—Truyển 
đạo. 
Preach summarily: Khái thuyết. 
Preach with words: Hữu ngôn Thánh —See 
Two classes of saints or preachers. 
Preach without words, but 
themselves with good morality: Vô ngôn 
Thánh —See Two classes 0Ÿ sainfs or preachers. 


of a  bodhisattva”s 


examplify 


Preacher (n): Người giảng đạo—Người thuyết 
giảng—There are five kinds of those who have 
testified to Buddhism—See Five kinds of people 
who have testified to Buddhism. 

Preacher of Buddhism: Hóa Nhân Thuyết— 
Those who testified to Buddhism (were able to 
preach Buddhist doctrine)—Những người có thể 
thuyết Phật pháp—See Five kinds of people who 
have testified to Buddhism. 

Preaching (n): Việc giảng đạo. 

Preaching with eloquenee: Lạc thuyết biện tài. 
Preaching hall: Amphitheater—Auditorium— 
Lecture hall_—Giảng đường. 

Preaching monks: Upadhyaya (sk)—Most 
Venerable—Hòa Thượng—Đây là một trong năm 
Kính Điền thuộc tám ruộng phước điển—This ¡s 
one of the five reverence-fields which belong to 
the eight fields for cultivating blessedness—See 
Eight fields for cultivating blessedness (I) (A). 
Preaching according to opportunity: Phó 
Cơ —To go or to preach according to the need 
Thuyết pháp theo căn cơ của chúng sanh (như hốt 
thuốc theo bệnh). 

Preaching hall: Lecture hall_—Amphitheatre— 
Auditorium—Giảng đường. 

Preaching sect: Giảng Tông—All except the 
Chan, or ¡ntuitional, and the Vinaya, or ritual 
sects—Trừ Thiền tông và Luật tông còn các tông 
phái khác của đạo Phật đều được gọi là giảng 
tông, tức là đều giảng thuyết nghĩa kinh, đàm luận 
và chỉ rộng cho môn đồ phương pháp tu hành. 
Preachng of the supreme dharma: 
Propaganda of the Buddha-dharma—Vô thượng 
pháp luân. 

Preamble (n): Phần dẫn nhập——Introduction. 
Prebish, Charles S. (1944 - ): American scholar 
of Buddhism, best known for his work on Buddhist 
monasticism. He has also been a forefront scholar 





1n the new field of studies on American Buddhism. 
He received his Ph. D. from UỦniversity of 
Wisconsin-Madison in 1971 and has spent most of 
his academic career at University of Pennsylvania. 
Together with Daniel Keown, he founded the 
Journal of Buddhist Ethics, a highly successful 
electronic academic publication. He has published 
a number of Influential books and articles, 


3484 


1ncluding “A Survey of Vinaya LJterature” in 1994 
and Luminous Passage: The Practice and Study of 
Buddhism in America ¡in 1999 —Học giả người 
Mỹ, nổi tiếng với tác phẩm của ông “Đời Sống 
Trong Tu Viện Phật Giáo.” Ông cũng là một học 
giả hàng đầu trong lãnh vực nghiên cứu mới về 
Phật Giáo Mỹ Châu. Ông nhận bằng Tiến Sĩ tại 
trường Đại Học Wisconsin-Madison vào năm 
1971 và đả dùng hầu hết cuộc đời của ông để 
giảng dạy tại Đại Học Pennsylvania. Cùng với 
Daniel Ceown, ông đã lập nên Tạp Chí Luân Lý 
Đạo Đức Phật Giáo, một sự thành công về xuất 
bản những giáo điển bằng điện tử. Ông đã một số 
lớn sách Phật giáo và bài báo có ảnh hưởng rất 
lớn, gồm bộ “Nghiên Cứu Văn Chương Luận 
Tạng” vào năm 1994 và “Con đường Sáng,” 
“Thực Tập và Nghiên Cứu Phật Giáo Tại Mỹ vào 
năm 1999, 
Precede (v): Dẫn đầu—Đi trước. 
Precedeney (n): Sự dẫn đầu —Địa vị ưu tiên. 
Precedent: Tiên lệ. 
Precepts (n): Nguyên tắc —Giới luật Giới răn. 
(D An overview of “Precepts”—Tổng quan về 
“Giới”: At the time of the Buddha, ¡in the 
beginning a follower was accepted into the 
Sangha, the Buddha talked to them with the 
simple words “Ehi-bhikku” (Come, O monk)! 
But as numbers grew and the communIity 
dispersed, regulations were established by the 
Buddha. Every Buddhist undertakes the “Five 
Precepts” In the cultivation of the moral life, 
and monks and nuns follow follow five 
additional precepts, which are elaborated as 
training rules and referred to collectively as 
the “Pratimoksa.” The five additional precepts 
are to abstain from eating after midday, from 
dancing singing, personal 
adornments, from using high seats or beds, 
and from handling gold or silver. Later, 
Situations arised so the number of rules In the 
“Praimoksa” varles among the different 
traditions, although there 1s a common core of 
approximately 150. Nowadays, in Mahayana 
and Sangha Bhiksu traditions, there are about 
250 rules for monks and 348 for nuns; while in 
the Theravadin tradition, there are 227 rules 
for monks and 311 for nuns. In all traditions, 


and from 


qI) 


]) 


both Mahayana, including Sangha Bhiksu and 
Theravada, every fortnight these rules are 
recited communally, providing an occasion for 
the members of the Sangha to confess and 
breaches—Vào thời Đức Phật còn tại thế, lúc 
một môn đệ mới bắt đầu được chấp nhận vào 
Tăng đoàn, Đức Phật nói với họ những lời 
đơn giản, “hãy lại đây, Tỳ Kheo!” Nhưng khi 
số người gia nhập ngày càng gia tăng và giáo 
hội phân tán. Những quy định đã được Đức 
Phật ban hành. Mỗi người Phật tử phải tuân 
giữ “Ngũ Giới” trong sự trau dồi cuộc sống 
phạm hạnh, và chư Tăng Ñi tuân thêm Š giới 
luật phụ được Đức Phật soạn thảo tỉ mỉ như là 
những điều luật rèn luyện và nói chung như 
là những giới luật tu tập. Năm giới luật phụ 
cho người xuất gia thời đó là tránh việc ăn 
sau giờ ngọ, tránh ca múa, tránh trang điểm 
son phấn và dầu thơm, tránh ngôi hay nằm 
trên giường cao, và tránh giữ tiền hay vàng 
bạc, châu báu. Về sau này, nhiều trạng huống 
khác nhau khởi lên nên con số luật lệ trong 
“Ba La Để Mộc Xoa” cũng khác biệt nhau 
trong các truyền thống khác nhau, mặc dù có 
một số điểm cốt lõi chung khoảng 150 điều. 
Ngày nay, trong các truyền thống Đại Thừa 
và Khất Sĩ, có 250 cho Tỳ Kheo và 348 giới 
cho Tỳ Kheo Ni; trong khi truyền thống 
Theravada có 227 giới cho Tỳ Kheo và 3II 
giới cho Tỳ Kheo Ni. Trong tất cả các truyền 
thống, cả truyền thống Đại Thừa bao gồm 
Khất Sĩ, và truyền thống Theravada, cứ nửa 
tháng một lần những giới luật này được toàn 
thể chư Tăng Ni tụng đọc, tạo cho chư Tăng 
Ni cơ hội để sám hối những tội lỗi đã gây 
nên. 

The meanines of “Precepts—Nghĩa của 
“GIỚI”: 

Precepts mean vows of moral conduct taken 
by lay and ordained Buddhists. There are five 
vows for lay people, 250 for fully ordained 
monks, 348 for fully ordained nuns, 58 for 
Bodhisattvas (48 minor and 10 maJor): Giới có 
nghĩa là hạnh nguyện sống đời phạm hạnh 
cho Phật tử tại gia và xuất gia. Có 5 giới cho 
người tại gia, 250 cho Tỳ kheo, 348 cho Tỳ 
kheo Ni và 58 giới Bồ Tát (gồm 48 giới khinh 
và 10 giới trọng). 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


3485 


Precepts are desiened by the Buddha to help 
Buddhists guard against transpgressions and 
stop evil. Transgressions spring from the three 
karmas of body, speech and mind: Giới được 
Đức Phật chế ra nhằm giúp Phật tử giữ mình 
khỏi tội lỗi cũng như không làm các việc ác. 
Tội lỗi phát sanh từ ba nghiệp thân, khẩu và 


Z 


ý. 
Observe moral precepts develops 
concenfration. Concentralon leads to 
understanding. Continuous Understanding 


means wisdom that enables us to eliminate 
grecd, anger, and ignorance and to obfain 
liberation, peace and Jjoy—GIới sanh định. 
Định sanh huệ. Với trí tuệ không gián đoạn 
chúng ta có thể đoạn trừ được tham sân si và 
đạt đến giải thoát và an lạc. 

See Precepts and Five precepts. 

Two hundred fiffty precepts—Rules or 
disciplines to be observed by fully ordained 
monks. **See Complete moral precepts for 
monks, Complete moral preceptfs for monks In 
Theravadan Buddhism, Complete moral 
precepts for nuns in Mahayana Buddhism and 
Pratimoksa-Sutra. 

According to the Mahaparinibbana Sutfa and 
the Sangiti Sutfa in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five advantages to one of 
good morality and of success In morality— 
Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng 
Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm điều lợi 
ích cho người đủ giới. **See EFive advanftages 
to one of øood moralIty. 
Sampada—FIve dangers to the 
through lapsing from morality. According to 
the Mahaparinibbana Sutta and the Sangiti 
Sutfa in the Long Discourses of the Buddha, 
there are five dangers to the immoral through 
lapsing from morality (bad morality or fatilure 
in morality)—Theo Kinh Đại Bát Niết Bàn và 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm điều nguy hiểm của người ác giới. **See 
Five dangers to the Iimmoral through lapsing 
from moralIty. 

According to the Potaliya Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, there are 
eight things in the Noble One”s Discipline that 
lead to the cutting off of affatrse—Theo Kinh 


Iimmoral 


Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám pháp 
đưa đến sự đoạn tận. **See Eight things that 
lead to the cutting off of affairs. 


(ID Precepts and the three studies in Buddhism—— 


Giới học và tam học trong Phật giáo: In 
Buddhism, there Is no so-called cultivation 
without disciplne, and also there Is no 
Dharma without discipline. Precepts are rules 
which keep us from committing offenses. 
Precepts are considered as cages to capture 
the thieves of greed, anger, stupidity, pride, 
doubt, wrong views, killing, stealing, lust, and 
Iying. Although there are various kinds of 
precepts, 1.e., the five precep(s, the ten 
precepts, the Bodhisattva precepts, etc, the 
five precepfs are the most basic. Learning by 
commandmenfs 1s one of the three Important 
practices of all Buddhists. The other two are 
meditaion and wisdom. Learnng by the 
commandmenfs or prohibitions, so as to guard 
against the evil consequences of error by 
mouth, body or mind. According to Bhikkhu 
Piyadass Mahathera in The Sperum of 
Buddhism, 1t 1s essential for us to discipline 
ourselves In speech and action before we 
undertake the arduous task of training our 
mmnd through meditaton. The aimm of 
Buddhism morality 1s the control of our verbal 
and physical action, in other words, purIty of 
speech and action. This 1s called training in 
virtue. Three factors of the Noble Eightfold 
Path form the Buddhsit code of conduct. They 
are ripht speech, riph(t action, and right 
livelihood. If you wish to be successful In 
meditation practice, you should try to observe 
at least the five basic precepts of morality, 
abstinence from killing, stealing, 1llicit sexual 
indulgence, speaking falsehood and from 
taking any liquor, Including narcotic drugs that 
cause Intoxicatlon and heedlessness—Trong 
Phật giáo, không có phép gọi là tu hành nào 
mà không phải tì giới, không có pháp nào 
mà không có giới. Giới là những qui luật giúp 
chúng ta khỏi phạm tội. Giới như những chiếc 
lồng nhốt những tên trộm tham, sân, si, mạn, 
nghi, tà kiến, sát, đạo, dâm, vọng. Dù có 
nhiều loại giới khác nhau như ngũ giới, thập 
giới, Bồ Tát giới, vân vân, ngũ giới là căn 


3486 


bản nhất. Giới là một trong ba pháp tu quan 
trọng của người Phật tử. Hai pháp kia là Định 
và Tuệ. Trì giới là để tránh những hậu quả 
xấu ác do thân khẩu ý gây nên. Theo Phật 
Giáo Nhìn Toàn Diện của Tỳ Kheo Piyadassi 
Mahathera, trước khi gia công thực hành 
những nhiệm vụ khó khăn hơn, như tu tập 
thiển định, điều chánh yếu là chúng ta phải tự 
khép mình vào khuôn khổ kỷ cương, đặt hành 
động và lời nói trong giới luật. Giới luật trong 
Phật Giáo nhằm điều ngự thân nghiệp và 
khẩu nghiệp, nói cách khác, giới luật nhằm 
giúp lời nói và hành động trong sạch. Trong 
Bát Chánh Đạo, ba chi liên hệ tới giới luật là 
chánh ngữ, chánh nghiệp, và chánh mạng. 
Người muốn hành thiển có kết quả thì trước 
tiên phải trì giữ ngũ giới căn bản không sát 
sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ và uống 
rượu cũng như những chất cay độc làm cho 
tâm thần buông lung phóng túng, không tỉnh 
giác—See Meditation and Wisdom. 
(V)Categorles of Phân giớiI— 
According to Bhadantacariya Buddhaghosa In 
The Path of Purification, sila 1s classified on 
1s own characteristic of composine—Theo 
Ngài Bhadantacariya Buddhaghosa trong 


“sila”: loại 


Thanh Tịnh Đạo, giới được phân loại theo đặc 1 


tính kết hợp của nó: 

(A) Two kinds of “sila”——Hai loại giới: 

(1A) It 1s of two kinds as keeping and avoiding— 
Có hai loại Hành và Chỉ: 

l) Keeping: Hành —Somethng should be 

done—-Việc gì đó nên làm thì gọi là hành. 

Avoiding: Chỉ (Tránh) —Something should not 

be done—Việc gì đó không nên làm gọi là 

Chỉ hay Tránh. 

(2A) It 1s of two kinds as that of good behavior and 
that of the beginning of the life of purIty—Có 
hai loại là giới thuộc chánh hạnh và giới khởi 
đầu đời sống phạm hạnh: 

1) Good behavior: Chánh hạnh—Good behavior 
1s what the Buddha announced for the sake of 
good behavior, 1s the best kind of behavior. 
This 1s the term for Virtue other than these 
eight precepts (Killing, Stealing, and Sexual 
misconduct In the body; Lying, Malicious 
speech, Harsh speech, and Gossip in Mouth; 
and Right Livelihood)—Những gì được Đức 


2) 


Thế Tôn tuyên thuyết là chánh hạnh, là cách 

cư xử tốt đẹp nhất ngoài tám giới (Sát, Đạo, 

Dâm nơi thân; nói dối, nói ác, nói thô và nói 

vô ích nơi khẩu; và chánh mạng trong Bát 

Thánh Đạo). 

Beginnng of the life of purityby keeping 

(observing) the above mentioned eipht 

precepts: Giới Khởi Đầu Cuộc Sống Phạm 

Hạnh. 

(3A)The 
Abstnence—Giới Kiêng và Không Kiêng: 

l) Abstnence: Giới Kiêng—Abstinence from 

evil deeds such as abstinence from killing 

living beings, etc.——Kiêng không làm điều ác 
như không giết hại chúng sanh. 

Non-Abstinence: Không Kiêng—Non- 

Abstnence consising 1m Voliion ¡in the 

twelve links—Không Kiêng giới bao gồm 

những tác động của “Hành” trong mười hai 
nhân duyên. 

(4A)Dependence and independence—GIới có hai 
loại Lệ Thuộc và Không Lệ Thuộc. 

l) Dependence: Lệ Thuộc —There 
kinds—Có hai loại. 

1  Dependence through Craving: Lệ thuộc do 

Tham. 

Dependence through false views: Lệ thuộc do 

Tà kiến. 

Independence: Không Lệ Thuộc The 

supramundane and the mundane that 1s pre- 

requisite for the aforesaild supramundane— 

Giới Xuất Thế và giới thế gian làm điều kiện 

tiên quyết cho giới xuất thế. 

(A)I 1s of two kinds as Temporary and 
Lifelong—Giới có hai loại Tạm Thời và Trọn 
Đời. 

l) Temporary: Tạm Thờ —-Virtue that 1s 

undertaken after deciding on a time limit— 

Giới được thọ có hạn định thời gian. 

Lifelong: Trọn Đời —Lifelong virtue 1s that 

practised In the same way as the temporary 

virfue, but undertaking 1t for as long as life 
lasts—Giới được thọ trì đến khi mạng chung. 

(6A)It is of two kinds as Limited and Unlimited— 
Giới Hữu Hạn và Giới Vô Hạn: 

l) Limited Virtue: Giới Hữu Hạn —The limited 
virfue 1s that seen to be limited by gain, fame, 
relatives, limbs or life——GIới Hữu Hạn là giới 


2) 


vitues of Abstinence and Non- 


2) 


are fWO 


2) 


3487 


bị hạn hẹp vào danh lợi, quyến thuộc, chân 

tay hoặc mạng sống. 

Unlimied Virtue: Giới Vô Hạn—Virtue that 

1s not limited to gain, fame, relatives or lHIÍe 1s 

called Patisambhida or Unlimted Virtue— 

Giới không bị hạn hẹp trong vòng lợi danh, 

quyến thuộc, hay mạng sống được gọi là 

Patisambhida hay là Giới Vô Hạn. 

(Œ7AMĂL 1s of 
Supramundane Virtue—Hai loại Thế Gian và 
Xuất Thế Gian. 

I) Mundane Virue: Giới Thế Gian—The 

mundane virtue brings about Iimprovement In 

future becoming—Giới thế gian đem lại một 
hữu lậu như thân cảnh tốt đẹp trong tương lai. 

Supramundane Virtue: Giới Xuất Thế Gian— 

The supramundane virtue brings about the 

escaping from Becoming or escaping from the 

cycle of births and deaths—Giới xuất thế gian 
đem lại sự thoát khỏi Hữu hay thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử. 

(B) Three kinds of “sila”—Ba loại giới: 

(1B)Three kinds of Precepts as Inferior, Medium 
and Superlor—Ba loại Giới Hạ, Trung và 
Thượng: 

1) The Inferlor—Giới bậc Hạ: 


2) 


two kinds as Mundane and 


2) 


a) The Inferior is produced by Inferlor zeal, 
DPUTIfy Of cOnscilousness, enerøy Or InQuiry: 
Giới phát sanh do ít tính tấn, ít dục, ít nhất 
tâm và Ít trạch pháp. 

b) To undertake precepts out of fame: Vì ham 


danh mà thọ giới. 

c) Only l am possessed of virtue, other people 
are Ill-conducted and ill-natured: Ác giới, 
khen mình có giới chê người tà giới. 


d) The purpose of keeping precepts Is fo enJoy 
confinued existence: Giới có động lực tham 
ái, đưa đến tái sanh. 

2) The Medium—Giới bậc Trung: 

a) The medium ¡s produced by medium zeal, 
energy or inquiry: Giới phát sanh nhờ tính tấn, 
dục, nhứt tâm và trạch pháp ở mức trung bình. 

b) To undertake precepts out of desire for the 


fruits of merit: Thọ giới vì mong được quả 
báo công đức. 

c)_ Undefiled mundane virtue: Giới thế gian mà 
không ô nhiễm. 


d) The purpose of practice Is for one*s own 
deliverance: Giới thực hành để giải thoát 


riêng mình. 


3) The Superlor—Giới bậc Thượng: 

a) Giới bậc Thượng là giới phát sanh nhờ cao độ 
tnh tấn, nhất tâm và trạch pháp—The 
SuperIor 1s produced by superlor zeal, energy 
and inqu1ry. 

b) To undertake precepts for the sake of the 


noble states: Vì tôn quí mà thọ giới. 

©)_ Supramundane virtue: Giới xuất thế. 

d) The virtue of the perfections practised for the 
deliverance of all sentlent beings: Vì thực 
hành các hạnh Ba La Mật giải thoát chúng 
sanh mà thọ giới. 

(2B)Three kinds of precepts of Giving Precedence 
to Self, Giving Precedence to the World, 
Giving Precedence to the Dharma—Ba loại 
Giới Vị Kỷ, Vị Tha và VỊ Pháp: 

I)  Virtue giving precedence to self: Giới Vị Kỷ 

(Giới thực hành vì bản thân) —To undertake 

precepts out of self-regard by one one who 

regards self and desires to abandon what 1s 
unbecoming to self Muốn bổ những gì 
không thích hợp với tự ngã. 

Virtue giving precedence to the world: Giới 

VỊ Tha—To undertake precepts out of regard 

for the world and out of desire to ward off the 

censure of the world—Giới thực hành vì quan 
tâm đến thế gian, vì muốn người đời khỏi chỉ 
trích. 

Virtue giving precedence to the Dharma: Giới 

VỊ Pháp —To undertake precepts out of 

regard for the Dharma and out of desire to 

honor the maJesty of the Dharma——Giới thực 
hành vì tôn trọng Pháp và Luật. 

(3B)Adhered to, Not ahdered to, and 
Tranquilized—Giới Chấp Thủ (dính mắc), 
Không Chấp Thủ, và An Tịnh: 

l1) Adhered to through craving and false views: 

Giới Chấp Thủ—Dính mắc vào tham đắm và 

tà kiến. 

Not ahdered to—Giới Không Chấp Thủ: 

Practised by magnanimous ordinary people as 

the prerequisite of the path: Giới được thực 

hành bởi phàm phu hữu đức làm điều kiện 
tiên quyết cho đạo lộ. 


2) 


3) 


2) 
a) 


3488 


b) Precets that assoclated with the path in 
trainers: Giới tương ứng với đạo lộ ở các vị 
hữu học. 

3) Tranquilized precepts: Giới an tịnh—Precepts 


that associated with trainers” and nontrainers” 
fruilon 1s tranquilized—GIới tương ứng với 
quả của hữu học và vô học. 

(4B)Pure, Impure and Dubious—Ba loại Giới 

Thanh Tịnh, Bất Tịnh và Khả Nghĩ: 

Pure Precepts: Giới Thanh Tịnh—Precepts 

fulflled by one who has commifed no 

offence or has committed offence, but already 
made a repentance affer committing one—— 

Giới được viên mãn do một người chưa từng 

phạm, hoặc đã phạm mà đã sám hối. 

Impure Precepts: Giới Không Thanh Tịnh— 

One who breaks precep(s but has not made a 

repentance—Giới bị vi phạm mà chưa phát lồ 

sám hối. 

Dubious—Giới Khả Nghi: 

Virtue in one who 1s dubious about whether a 

thing constitutes an offence: Một người còn 

nghi không biết việc nầy có phải là giới tội 
hay không. 

Whether he has committed an offence 1s 

dubious: Không biết đã vi phạm vào giới nào. 

(SB)Vitue of the Traimer, Virtue of the 
Nontrainer, and that of the neither-trainer- 
nor-nontrainer—G1ới Hữu Học, Vô Học, 
Không Hữu Học Hay Vô Học: 

1) Virtue of the Trainer: Giới Hữu Học—Virtue 
assoclated with the four paths and with the 
first three fruitions (See Tứ Thánh Quả)— 
Giới tương ưng với bốn đạo và ba quả đầu. 


]) 


2) 


3) 
a) 


b) 


2) Virue of the non-trainer: Giới Vô Học— 
Virtue that associated with the fruilion of 
Arahanship (See Tứ Thánh Quả)——Giới tương 
ưng với quả A La Hán. 

3) Virtue of neither trainer nor non-trainer: 


Không Hữu Học Không Vô Học The 
remaining kinds of virtues—Những loại giới 
còn lại. 

(C) Four kinds of “sila”—Bốn loại giới: 

(C)Four kinds of vitue of Partaking of 
diminution, Sfagpnation, Distinction, and 
Penetraion—Bốn loại giới Thối Giảm, Tù 
Đọng, Tăng Tiến và Thâm Nhập: 

I)_ Partaking of diminuton—Giới Thối Giảm: 


a) Cultivate with the unvirtuous: Học tu với ác 
tri thức. 

b)_ Not to visit the virtuous: Không gần gủi bậc 
giới đức. 

€)_ Notto see ignorance: Không thấy ngu sĩ. 

đ)_ No fault in a transgression: Không thấy phạm 
ĐIỚI. 

e)  Mind ¡s full with wrong thoughts: Tâm thường 
tà tư duy. 

_ Not to guard one”s own facultes: Các căn 
không phòng hộ. 


Partaking of Stagnaton—GIới Tù Đọng: 
One whose mind 1s satisfied with virtue that 
has been achieved: Người có tâm tự mãn với 
giới đã thành tựu. 
Contened with mere 
striving for hipher meditatlons: Không nghĩ 
đến thiển định mà chỉ an phận trong giới. 
Partaking of Distinction—Giới Tăng Tiến— 
One who abide by virtues, but always strIVes 
with concenfration for his aim: Người đang an 
trụ trong giới luật, mà luôn cố gắng đạt đến 
mục tiêu bằng thiển định. 
Partaking of Penetration: Giới Thâm Nhập—— 
One who realizes that to see Virutes 1s not 
enough, he aim his dispassion through 
keeping precepts—Người nhận biết rằng chỉ 
thấy giới không chưa đủ, nên hướng đến ly 
dục bằng cách trì Giới. 
(2C)Virtue of Bhikkhus, of Bhikkhunis, of Not- 
Fully-Admitted, of the Laity: Bốn Loại giới— 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Giới của Người chưa 
thọ Cụ Túc, Giới Tại Gia. 
I) The virtue of Bhikkhus: Giới Tỳ Kheo— 
There are precepts for Bhikkhus to keep (See 


VITfIOUSne©SsS, not 


3) 


4) 


Complete moral preceps for monks, 
Complete moral precepts for monks ím 
Theravadan Buddhism, Complete moral 


precepts for nuns in Mahayana Buddhism and 
Pratimoksa-Sutra)—Có những giới dành cho 
Tỳ Kheo. 

The virtue of Bhikkhunis (See (2C) (1)): Giới 
Tỳ Kheo NI. 

The virtue of the not-fully-admitted (See Ten 
commandments of Sramanera): Giới 
Người chưa thọ Cụ Túc. 

The virtue of the Laity: Giới Tại Gia—FIve or 
ten precepfs, as permanent undertaking, eipht 


2) 


3) 


2 
cua 


4) 


(3C)Natural, 


Ù 


2) 


3) 


4) 


3489 


precepts as the factors of the Ủposatha Day 
for male and female fay followers—Ngũ giới 
hay Thập Thiện, khi có thể giữ trọn đời và 
Tám Giới trong ngày Bố Tát (Bát Quan Trai) 
đành cho Phật tử tại gia. 
Customary, Necessary, 
Previous Causes—Bốn loại, Giới Tự Nhiên, 
Giới Theo Cổ Tục, Giới Tất Yếu, Giới Do 
Nhân về Trước: 

The non-transgression on the part of 
Uttarakuru human beings: Giới Tự Nhiên—Sự 
không phạm của những người ở Bắc Cu Lô 
Châu. 

Customary virtue: Giới Cổ Tục—Each 
localityˆs or sect's own rules of conduct—Mỗi 
địa phương, tông phái có luật riêng gọi là 
Giới Theo Tục Lệ. 

Necessary virtue: Giới Tất Yếu —No thought 
of men that is connected with the cords of 
sense desire—Giới không có tư tưởng dục 
nhiễm. 

The virtue of pure beings or of Bodhisattva In 
his various births: Giới Do Nhân Về Trước— 
Giới của những người thanh tịnh và của tiễn 
thân Phật khi hành Bồ Tát hạnh. 


Due to 


(4C)Virue of Patimokkha Restraint: Bốn loại 


5 


2) 


a) 


Giới—Virtue of Restraint of Sense Faculties, 
Virtue of Purificaton of Livelihood, 
Virtue Concerning Requisites—Giới Bổn (Ba 
Đề Mộc Xoa—Patimokkha), Giới Phòng Hộ 
Các Căn, Giới Thanh Tịnh Sanh Mạng, Giới 
Liên Hệ Bốn Vật Dụng: 

Virtue of Patimokkha: Giới Ba Để Mộc 
Xoa—The virtue described by the Blessed 
One Thus, “Here a Bhikkhu dwells restrained 
with the Patimokkha restraint, possessed of 
the proper conduct and resort, and seeing fear 
in the sliphtest fault, he trains himself by 
undertaking the precepts of training—GIới 
như Đức Thế Tôn mô tả: “Vị Tỳ Kheo sống 
chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ 
hành xứ và chánh hạnh, thấy sợ hãi trong 
những lỗi nhỏ, nên vị ấy lãnh thọ các học 
giới. 

Virtue of restraint of the sense facultles— 
Giới Phòng hộ các Căn: 

On seeing a visible object with eye, he 
apprehends the  signs the 


and 





neither noF 


b) 


C) 


3) 


4) 


pardiculars: Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ 
tướng chung tướng riêng. 

When he left the eye faculty unguarded, evil 
and unprofitable states of covetousness and 
grief may 1mmediately 
realizes them and turns back to guard the eye 
faculty, undertakes the restraint of the eye 
faculty: Khi nhãn căn không được phòng hộ, 
khiến cho tham ái, ưu sâu và bất thiện pháp 
khởi lên, vị ấy liền biết mà trở về hộ trì nhãn 
căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. 

On hearing a sound with ear, smelling an 
odour with the nose, tasting a flavor with the 
tongue, touching a tangible object with the 
body, cognizing a mental object with the 
mind, he apprehends neither the signs nor the 
particulars; If he lef( the mind faculty 
unguarded, evil and unprofitable states of 
covefousness and ørief mipht Invade him, he 
Immediately realizes this and goes back to 
enfer upon the way of Its restraint, he guard 
the mind faculty, undertakes the restraint of 
the mind faculty: Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức 
các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng, mà quay về hộ trì 
ý căn. 

Virtue of Livelihood Purification: Giới Thanh 
Tịnh Mạng Sống—Abstinence from such 
wrong livelihood as entalls transgression of 
the six training precepts announced to respect 
to livelhhood and entails the evil states 
beginnng with “scheming, talking, hinting, 
belitling, pursuing gain with gain—Sự từ bỏ 
những tà mạng, không vi phạm sáu học giới 
liên hệ đến cách sinh sống, tà mạng lôi kéo 
theo những ác pháp như lừa đảo, ba hoa, hiện 
tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi. 

Virtue concerning Requisites: Giới Liên Hệ 
Đến Bốn Vật Dụng —Use of the four 
requisites that Is purified by the reflection 
sated ¡in the way beginninng “Reflecting 
wisely, he uses the robe only for protection 
from cold—Sự sử dụng bốn vật dụng, được 
thanh tịnh nhờ giác sát. Như khi nói chân 
chánh giác sát, vị ấy thọ dụng y phục để che 
thân khỏi rét. 


Iinvade him; he 





3490 


Precept Age: Tăng Lạp (tuổi đạo)—Age in the 
order—Monastic age—Sacerdotal age—The age 
of a monk as monk, the years of his ordination, or 
the years a person has been a monk are counted 
by the number of summer refreafs passed. To 
receive one”s monasfc age. To add to one”s 
monastc age on the conclusion of the summer 
retreat. The precedence of monks and nuns In the 
Order is determined by the number of summer 
retreats they have attended—Tuổi của Tăng Ni 
được tính bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã trải 
qua. Sau kiết hạ an cư, chư Tăng Ni nào đã nhập 
hạ đều được tăng một tuổi đạo. Quyển đi trước 
của Tăng Ni trong đoàn tùy thuộc vào tuổi hạ lạp. 
Precept concord: Giới Hòa Đồng Tu—Precept 
concord, one of the six poinfs of reverent harmony 
Or unity in a monastery or convent or sixfold rules 
of conduct for monks and nuns in a monasftery 
which the Buddha taught in the Mahaparinibbana 
Sutta and Sangiti Sutta—Một trong sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kính: **See Six points of 
reverent harmony or unIty in a monastery. 
Precept Fixation view: Giới Kiến Thủ—§ee 
FIve kinds of wrong views. 

Precepts in Four Divisions: Tứ Phần Luật— 
These precepts (a 60-fascicle translation) were 
translated from the Vinaya of the Dharmagupta 
School—Những luật này (bộ luật dịch 60 tập) 
được dịch ra từ bộ luật của Pháp Tạng Bộ. 
Precepts for the Great Sangha: Ma Ha Tăng 
Kỳ Luật-These precepts  (a 40-fascicle 
translation) were translated from the Vinaya of the 
Mahasanghika School of Hinayana Buddhism—— 
Những luật này (bộ luật dịch 40 tập) được dịch ra 
từ bộ luật của Đại Chúng Bộ, một trường phái 
Tiểu Thừa Nguyên Thủy. 

Precepts of lay Bodhisattvas: Bồ Tát Giới tại 
gia—See Lay Bodhisattvas” precepts. 

Precept on not killing: Sát giới. 

Precept observers: Precept-keeper (one who 
receives the commandments or rules)—Người giữ 
giớđ—See Flve advantages to one of good 
moralIty. 


Precept paramita: Trì Giới Ba La Mật—See 
Morality-paramita. 

Precepfs and rules: Giới luật. 
Precepts-samadhi-wisdom: Giới định huệ— 
See Three Studies of the non-outflow. 

Precept School: Vinaya School—Luật Tông. 
Precepts in Ten Parts: Thập Tụng Luật— 
These precepts were translated from the precepts 
of the Sarvastivadin School—Những luật này 
được dịch ra từ bộ luật của trường phái Nhất Thiết 
Hữu Bộ. 

Precepts of the Triple Refuge that have no 
marks: Vô Tướng Tam Quy-Y Giới—lIn the 
Dharma Jewel Platform Sutra, the Sixth Patriarch 
taught about the Precepts of the Triple Refuge 
That Has No Mark as follows: “Good Knowing 
Advisors, take refuge with the enlightened, the 
honored, the doubly complete. Take refuge with 
the ripht, the honored that is apart from desire. 
Take refuge with the pure, the honored among the 
multtudes. “From this day forward, we call 
enlightenment our master and will never again 
take refuge with deviant demons or ou(side 
reliplons. We constantly enliphten ourselves by 
means of the Triple Jewel of our own self-nature.. 
Good Knowing Advisors, [ exhort you all to take 
refuge with the Triple Jewel of your own nature: 
the Buddha, which 1s enliphtenment; the Dharma, 
which 1s right; and the Sangha, which 1s pure. 
When your mind takes refuge with enliphtenment, 
deviaant confusion does not arise. Desire 
decreases, so that you know contentment and are 
able to keep away from wealth and from the 
opposte sex. That Is called the honored, the 
doubly complete. When your mind takes refuge 
with what 1s right, there are no deviant views in 
any of your thoughts. because there are no deviant 
views, there Is no self, other, arrogance, greed, 
love, or attachment. That is called the honored 
that 1s apart from desire. When your own mind 
takes refuge with the pure, your self-nafure 1s not 
síained by attachment to any state of defilement, 
desire or love. That is called the honored among 
the multitudes. If you cultivate this practfice, you 
take refuge with yourself. Common people do not 
understand that, and so, from morning to nipht, 
they take the triple-refuge precepts. They say they 


3491 


take refuge with the Buddha, but where 1s the 
Buddha? If they cannot see the Buddha, how can 
they return to him? Therr talk 1s absurd. Good 
Knowmg Advisors, cach of you examine 
yourselves. Do not make wrong use of the mind. 
The Avatamsaka Sutra clearly states that you 
should take refuge with your own Buddha, not 
with some other Buddha. If you do not take refuge 
with the Buddha In yourself, there Is no one you 
can rely on. Now that you are self-awakened, you 
should each take refuge with the Triple Jewel of 
your own mind. Within yourself, regulate your 
mind and nature; outside yourself, respect others. 
That 1s to take refuge with yourself.”——Irong Kinh 
Pháp Bào Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy về Vô 
Tướng Tam Quy-Y Giới như sau: “Nầy thiện tri 
thức! Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục 
tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi 
xưng “Giác” làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại 
đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, 
khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật 
là “Giác` vậy, Pháp là “Chánh” vậy, Tăng là 
“Tịnh' vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, 
thiểu dục tri túc hay la tài sắc, gọi là Lưỡng Túc 
Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm không tà 
kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống 
cao, tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự 
tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự 
tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung 
Tôn. Nếu tu hạnh nầy, ấy là tự quy y. Phàm phu 
không hiểu, từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu 
nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy 
Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành 
vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, 
chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng, nói tự quy y 
Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự Phật mà 
chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay 
đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, 
trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính 
mọi người, ấy là tự quy y vậy.” 

Precepts in various forms: Commandments or 
rules in their various forms——GIới tướng. 
Precepfor: Upadhyaya (sk)—Buddhist priest— 
Teacher—Spiritual teacher—Vị thầy—See Eight 
teachers and Acarya. 

Preceptor of the emperor: Thiên Sư— Thầy 
đạy của vua. 


Precious (a): Quý báu. 
Precious-Blossom-Wander-Step 
Bảo Hoa Du Bộ Phật. 

Precious body: Thân thể quý báu. 
Precious-Canopy-Shine-Space-Sovereign- 
Power-King Buddha: Bảo Cái Chiếu Không Tự 
Tại Lực Vương Phật. 

Precious cart: Bảo Xa—The precious cart (n 
the Lotus sutra), the one vehicle, the 
Mahayana—Xe quý (trâu trắng) mà Đức Phật đã 
nói đến trong Kinh Pháp Hoa, được ví với Nhất 
Thừa hay Đại Thừa. 

Precious confinent: Wonderfull land of a 
Buddha—Bảo châu (kỳ độ của một vị Phật). 
Precious country: Pure land—Bảo Quốc—Cõi 
Tịnh Độ. 

Precious dagser that is not yet blunt: Bảo 
đao vị lão (đao quí chưa cùn, ý nói người lớn tuổi 
mà tinh thần và thân thể còn minh mẫn và tráng 
kiện) —An old man whose mind and body are still 
strong. 

Precious-Fire Buddha: Bảo Hỏa Phật. 
Precious flowers: Deva flowers—Bảo hoa (hoa 
của các vị trời). 

Precious Flower Traveling Buddha: Phật Bảo 
Hoa Du Bộ. 

Precious gathas: Precious verses—Bảo kệ. 


Buddha: 


1©. 


Precious gøem: Mani (skU—Precious pearl— 
Precious talisman—Bảo châu. 

Precious hand: Bảo Thủ —Precious hand, the 
hand which gives alms and precious things—Tay 
quý, tay làm ra của cải quý báu. 

Precious image of a Buddha: Precious likeness 
ofa Buddha—Bảo tướng. 

Precious king: Bảo Vương. 

l1) The preclous King or King of Treasures: Vua 
của Kho Báu. 

A tide of Buddha: Một danh hiệu của Đức 
Phật. 


2) 


3) The ruler of the continent west of Sumeru: Vị 
Từ Tôn ngự trị trên lục địa về phía tây của 
núi Tu DI. 

4) Jewel-lord, or Lord ofjewels: Bảo Chủ. 


Precious ksetra: Bảo sát. 
1) Buddha realm: Phật giới. 


3492 


2) Monasfcry: Tự viện. 

Precious lake: Bảo Tn—The precious lake of 
the eipht virtuous characteristics 1n the Pure 
Land—Ao Bát Công Đức Thủy nơi cõi Tịnh Độ. 
Precious land: Pure land—Bảo địa (tịnh độ). 
Precious-Light Buddha: Bảo Quang Phật. 
Precious likeness: Bảo Tướng. 

l) The precious image of Buddha: Tượng Phật 
trang nghiêm. 

One of the seven Tathagatas: Ratnaketu 
(sk)—Bảo Tướng Như Lai, một trong bảy 
Như Lai. 

A name of Ananda as a future Buddha: Phật 
Bảo Tướng Như Lai, tên của vị Phật mà ngài 
A Nan sẽ thành trong tương lai. 

The name under which 2,000 of sakyamuni”s 
disciples are to be reborn as Buddhas: Tên 
Phật mà 2000 vị đệ tử của Phật sẽ thành sau 
nầy. 

Precious likeness of a Buddha: Precious image 
ofa Buddha—Bảo tướng. 
Precious-Lotus-Well-Dwell-in-Sala-Tree- 
King Buddha: Bảo Liên Hoa Thiện Chủ Sa La 
Thọ Vương Phật. 

Precious maiden: Kanya-ratna (sk—See Bảo 
Nữ. 

Precious mỉnd: Tâm bảo. 

Precious-Moon Buddha: Bảo Nguyệt Phật. 
Precious-Moon-Light Buddha: Bảo Nguyệt 


2) 


3) 


4) 


Quang Phật. 
Precious nature: Bảo Tính—-The precious 
nature, or Tathagatagarbha, underlymng all 


phenomena, always pure despite phenomenal 
conditions—Tên khác của Như Lai Tạng, ở trong 
chúng sanh phiền não mà chẳng hề mất tính chân 
như thanh tịnh—See Tathagatagarbha. 

Precious object: Ratna (skt)——Gem—]ewel 
Bảo vật. 





Precious opportunity: Cơ hội quý báu —Human 
beings have the preclous opporftunify to practfice 
Dharma to stop negative thoughts from arising and 
(o prevent the resultant suffering—Chúng sanh 
con người có cơ hội quý báu thực hành Phật pháp, 
hầu chấm dứt những ý tưởng tiêu cực từ đó khởi 
lên quả khổ. 


Precious pearl: Precious gem—Bảo châu—Kế 
Bảo —According to The Lotus Sutra, this ¡is the 
precious stone worn 1n the coiled hair on top of the 





king's head. lí 1s the kings most prized 
possession—Theo Kinh Pháp Hoa, “Kế Bảo” là 


hạt ngọc báu quý nhất cài trên mái tóc của vị 
quốc vương (theo Kinh Pháp Hoa thì có một người 
có công to, nhà vua bèn cởi viên minh châu cài 
trên tóc ban cho, để ví với việc Đức Phật giảng 
thuyết Kinh Pháp Hoa cho hạng người đã ra khỏi 
sinh tử phân đoạn, mà tỉnh tấn để ha hẳn sinh tử 
biến dịch). 

Precious place: Bảo Phương—Precious place, or 
the abode of the triratna, a monastery—Tự viện, 
nơi thường trụ Tam Bảo. 

Precious posession of life: Mệnh Bảo (sự quý 
báu của cuộc sống, sống để tu tập giải thoát). 
Precious race: Ratnapani (sk)—Bảo chúng. 
Precious raft: Bảo Phiệt—The precious raft of 
Buddha-truth, which ferries over the sea of 
mortality to nirvana—Chiếc bè chân lý Phật pháp 
chuyên chở chúng sanh từ biển sanh tử đến Niết 
Bàn. 

Precious raft of Buddha-truth: Which ferries 
over the sea of mortality to nirvana——Bảo phiệt. 
Precious ratfle: Wooden fish—Bảo đạt (con cá 
bằng gỗ tại các chùa được gõ lên để báo giờ thọ 
thực). 

Precious records: Precious scriptures—Precious 
sutras—Bảo điển—Kinh điển quý báu. 

Precious region: Trân Vực—The Pure Land of 
Amitabha—Khu Vực quý báu, hay cõi Cực Lạc 
của Đức Phật A Di Đà. 

Precious seal: Precious symbol—Bảo Ấn. 


1) Dharma, the second of the Triratna: Pháp Bảo 
trong Tam Bảo. 

2) The three evidences of the genuineness of a 
sutra: Tam Pháp Ấn—See Trilaksana. 

3) The symbols of Buddhas, or Bodhisattvas: 
Biểu tượng của chư Phật hay chư Bồ Tát. 

4) The magical seeds of the Buddhas, ¡.e. germ- 


letters, or sounds: Chủng tử Phật Ân. 


Precious scriptures: Precious records—Precious 
sutras—Bảo điển. 
Precious seal: Precious symbol—Bảo ấn. 


3493 


Precious sfone: Mani 

Pearl—Bảo—See Jewel. 

Precious stone worn in the coiled hair: Kế 

Bảo—See Precious pearl. 

Precious stupa: Bảo Tháp. 

l1) Precious stupa, or fane for precious things, or 
relics: Tháp Bảo hay tháp chứa bảo vật, tháp 
chứa xá lợi. 





(skt)——Gem——]ewel 


2) A pagoda adorned with gems: Thấp trang 
nghiêm bằng châu báu. 
3) The shrimne of Prabhutaratna in the Lotus: 


Tháp Đa Bảo trong Kinh Pháp Hoa. 
Precious sutras: 
scriptures—Bảo điển. 
Precious symbol: Precious seal—Bảo ấn. 
Precious talsman: Mani 
pearl—Precious eem——Bảo châu. 
Precious throne: Bảo tòa. 
Precious tree: Bảo Thụ —The jewel-trees of the 
Pure Land—Cây quý nơi cõi Tịnh Độ. 

Precious vase: Kundika (skt)—Bảo Bình. 

l)  A pecilous vase, vessels used in worship: Bình 
quý (một thứ đỗ dùng của Đức Phật) được 
dùng trong nghi thức lễ lạc. 

A baptismal vase used by the esoferic secfs 
for pouring water on the head: Bình quán 
đảnh mà Mật giáo dùng để rưới tịnh thủy trên 
đầu khi làm lễ quán đảnh. 

Precious vehicle: Bảo Thừa. 

I) The precious vehicle of the Lotus Sutra: Bảo 

Thừa Pháp Hoa Kinh. 

2) The Mahayana: Đại Thừa. 
Precious verses: Precious gathas—Bảo kệ. 


Preclous  records——Precious 


(skt)—Precious 


2) 


Precious verses for repenfance: Precious 
gathas for repentance—Bảo sám kệ. 

Precious vessels used in worship: Kundika 
(skÐ—Precious vase—Baptismal vase used by the 
©soferic secfs for pouring water on the head—Bảo 
bình. 


Precipitate (v): Xô đẩy xuống. 

Precocious (a): Sớm (trước tuổi trưởng thành). 
Precocious marriage: Tảo hôn. 
Precociousness (n): Sự sớm (trước tuổi trưởng 
thành). 

Precocity (n): See Precociousness. 


Preconceived idea: Dự kiến. 

Preconception (n): Dự tưởng—Dự liệu—Cái 

nhìn thấy trước. 

Precondition (n): Điều kiện tiên quyết. 

Preconize (n): Bổ nhiệm tu sĩ. 

precursor (n): Vị tiền nhiệm. 

Predecease (v): Chết trước ai. 

Predecessor (n): 

I)_ Vị tiễn nhiệm. 

2) Ancestor: Tiền nhân. 

Predefinitfion (n): Sự quyết định trước. 

Predestinarian 

1) (a): Thuộc về thuyết tiền định. 

2) (n): Người tin vào thuyết tiền định. 

Predestinarianism (n): Thuyết tiền định. 

Predestinate (v): Tiền định. 

Predesftination (n): Tiền định. 

Predestine (v): See Predestinate. 

Predeterminate (a): Do thiên định. 

Predetermination (n): Sự thiên định. 

Predetermined (a): Predestined—Định sẵn. 

Predeterminism (n): Thuyết thiên định. 

Predicament (n): Phạm trù. 

Predicamental (a): Thuộc phạm trù. 

Predicant (n): Người thuyết giảng. 

Predicate (v): Giảng thuyết—Dụ Thể—Lấy cái 

nghĩa lý làm chỗ dựa của dụ ——See Two kinds of 

drstanta. 

Predication (n): Sự thuyết giảng. 

Predicatory (a): Có liên quan đến thuyết giảng. 

Predict (v): Báo trước. 

Prediction (n): Lời báo trước. 

Predicion of Buddhahood: Prophecy of 

Buddhahood——Tồôn ký (Phật thọ ký). 

1) There are two classes of Buddhaˆ”s predictions 
of a disciple”s destiny—Có hai loại thọ ký— 
See Two classes of Buddhaˆs predictions of a 
disciple”s destiny. 

2) There are eight kinds of predicion—Có tám 
loại thọ ký—See Eight kinds of prediction. 
Predicion of the Destiny of Arhats, 
Training and Trained: Phẩm Thọ Học Vô 
Học—See Twenty-eight chapters in the Lotus 

Sufra. 


3494 


Predicfion of enlightenment, definitively, 
without duality: Tất cả chư Phật đều hay khéo 
nói lời thọ ký, quyết định không hai—AlI Buddhas 
can speak words of prediction of enlightenment, 
definitively, without duality, one of the ten kinds 
Of mastery of nondual action of all Buddhas—See 
Ten kinds of mastery of nondual action of all 
Buddhas. 

Prediction in fñnality: Complete prediction— 
Vô dư thọ ký—Prediction with complete detail of 
becoming Buddha of a sentient beinge—Vô dư thọ 
ký —Đức Phật thọ ký về sự thành Phật của một 
chúng sanh—See Two classes of Buddha”s 
predictions of a disciple”s destiny. 

Prediction by rubbing the crown: Thọ Ký 
Quán Đảnh—-Buddha predicts Buddhahood to 
someone (the gesture of rubbing the crown)—Phật 
thọ ký đệ tử bằng cách xoa đầu. 

Predictional (a): Có tính cách báo trước. 
Predictive (a): Prophetic—Báo trước. 

Predictor (n): Người báo trước. 

Predisposition (n): Khuynh hướng thiên về. 
Predominant influences: Tăng thượng —Three 
predominant ¡nfluences—See Three dharmas 
(XLIX). 

Predominant infuence on the Dhamma: 
Dhammadhipateyyam (p)—Pháp tăng thượng— 
See Three dharmas (XLIX). 


Predominant influence on oneself: 
Attadhipateyyam (p)—Ngã tăng thượng —See 
Three dharmas (XLIX). 

Predominant infiuence on the world: 


Lokadhipateyyam (p)—Thế tăng thượng —§ee 
Three dharmas (XLIX). 

Predominate (v): Chiếm ưu thế. 

Pre-eminent: Phi thường 

Pre-eminent man: Pradhana (skÐ—— 
predominant man——Người phi thường (thắng giả). 
Pre-exilic (a): Trước thời kỳ lưu đày. 

Pre-exist (v): Tiền hữu (có trước). 
Pre-existence: Sự có trước. 

Pre-existent (a): Có trước. 

Pre-existentism: Chủ thuyết cho rằng linh hồn 
đã có trước khi được hợp nhất với thể xác con 
người. 


Preface: Tiền tự. 

1) Kinh tiễn tụng (tụng trước khi tụng kinh 
chính). 

2) Hóa Tiền Tự: The preface to the “Quán Kinh 
Hóa Tiển” by Shan-Tao of the Tang 
dynasty—Lời mở đầu trong Quán Kinh Hóa 
Tiền của ngài Thiện Đạo. 

Prefigurative (a): Có tính cách báo trước bằng 

hình bóng. 

Prefigure (v): Báo trước bằng hình bóng. 

Prefigurement (n): Sự báo trước bằng hình 

bóng. 

Prejudice and preconceived ideas: Thành 

kiến và định kiến. 

Prejudiced (a): Định kiến 

Prejudiced (fxed) ideas: Định Kiến. 

Prejudices (n): Định kiến. 

Preliminary (a): Bước đầu. 

Preliminary condifions that lead to the 

cherishing of the desire for supreme 

enlightenment: Điều Kiện Khởi Đầu Đưa Đến 

Hoài Bảo Giác Ngộ Tối Thượng —According to 

the Avatamsaka Sutra, there are ten preliminary 

conditions that lead to the cherishing of the desire 
for supreme enlightenment—Theo Kính Hoa 

Nghiêm, có mười điều kiện khởi đầu đưa đến ước 

vọng giác ngộ tối thượng—See Ten preliminary 

conditions that lead to the cherishing of the desire 
for supreme enlightenment. 

Preliminary introduction: Lời dẫn nhập. 

Preliminary teaching: Thủy Giáo—According 

to T”ien-T?al, the preliminary teaching of the 

Mahayana, made by the Avatamsaka School— 

Theo tông Thiên Thai, Thủy Giáo là giáo thuyết 

sơ bộ Đại Thừa của tông Hoa Nghiêm. 

l1) It discussed the nature of all phenomena as in 

the Only Consciousness: Tướng Thủy Giáo— 

Bàn về bản chất của vạn hữu trong Duy Thức 

Luận. 

Held to the Immateriality of all things, but did 

not teach that all beings have the Buddha- 

nature: Không Thủy Giáo—Bàn về tánh 
không của vạn hữu, nhưng không dạy rằng tất 
cả chúng sanh đều có Phật tánh. 


2) 


3495 


Preliminary teaching of the Mahayana: Thủy 
Giáo—See Preliminary teaching. 

Premaridial sex: Quan hệ tình dục trước hôn 
nhân—At the time of the Buddha, He didn”t speak 
specifically about premaritial sex, and there 1s no 
rule to prohibit premaritial sex for lay people. We 
can Infer that both parties are consenting adults, 
then they”re completely responsible for their own 
actions, so long as what they do doesnt harm 
others. However, If one of the people Involved 1s 
under the age (still under the control of his or her 
parents), and 1f having sexual Intercourse with that 
person would upset the parenfs and the family, 
then its prohibied—Vào thời Đức Phật, Ngài 
không nói gì về việc sinh hoạt tình dục trước hôn 
nhân, và không có luật nào nghiêm cấm những 
sinh hoạt này cho người tại gia. Chúng ta có thể 
suy luận rằng nếu cả hai người trong cuộc đều 
đến tuổi trưởng thành và đồng thuận việc này, họ 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hành động 
của họ, miễn là việc làm của họ đừng làm tổn hại 
tới người khác. Tuy nhiên, việc làm này bị 
nghiêm cấm nếu một trong hai người này còn ở 
tuổi vị thành niên (vẫn còn dưới sự kiểm soát của 
cha mẹ), và nếu việc này làm cha mẹ và những 
người trong gia đình của người trẻ đó buôn phiên. 
Premature (a): Sớm hơn bình thường. 
Premature death: Chết sớm. 

Premises (n): Những tiền đề. 

Pre-natal blood of the mother is not clean: 
Thực hám bất tịnh (ăn uống trong giai đoạn còn 
trong bụng mẹ chẳng sạch)—See Seven kinds of 
1mpurItY. 

Preparation (n): Sự chuẩn bị. 

Prepare (v): Chuẩn bị. 

Prepare fancy and luxurious meals: Làm 
những bữa ăn cầu kỳ và xa xỈ—A Bhiksu or 
Bhiksuni who spends time to prepare fancy and 
luxurIous and neglects the practice 
activities of the Sangha, without considering that 
so many people In the world are suffering from 
hunger, and forgeting that he or she has 
committed himself or herself to live the simple 
lie of a monk or nun, commifs an Expression of 
Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo NI 
nào chỉ lo làm những bữa cơm cầu kỳ và xa xỉ, mà 


meals 


bỏ phế thời khóa tu tập của giáo hội, không nhớ 

đến biết bao nhiêu người đang đói khổ và quên 

rằng mình đã chấp nhận đời sống đơn giản của 
một vị Tăng hay Ni ở tự viện, là phạm giới Ba Dật 

Đề, phải phát lồ sám hối. 

Prepare (v) vegetfarian meals: Thiết tra— 

Chuẩn bị cơm chay. 

Prescience (n): Tiền ý thức. 

Prescribbe some medicine: Cho toa thuốc. 

Prescription (n): Toa thuốc. 

Presenee (n): Sự hiện diện. 

Present: 

l) Paccuppanno addha 
Three dharmas (XX). 

2) (v): Giới thiệu —To introduce—(n) Hiện tại. 

Present aeon: Hiển kiếp (kiếp hiện tại)—See 

Three asankhyeya kalpas. 

Present bhadra-kalpa: Hiền kiếp hiện tại. 

Present body: Hiện Thân. 

1) Embodiment: Thân hiện tại. 

2) The various bodies or manifestations in which 
Buddhas and Bodhisattvas reveal themselves: 
Hiện thân của chư Phật và chư Bồ Tát dưới 
nhiều hình thức để cứu độ chúng sanh. 


(p Hiện tại—See 


3) See Alaya. 
4) According to the Awakening of Fatth, present 
body 1s one of the five senses of 


consciousness—Theo Đại Thừa Khởi Tín 
Luận, hiện thân là một trong năm thức —See 
Five kinds of consciousness () (3). 
5) Đương Thể: Bản thể—The present body or 
p€rson; 1n body or person. 
Present body and mỉnd: Present existence— 
Bổn Hữu (hiện hữu)—See Three states of mortal 
©existence (C). 
Present company: Thời Chúng—The company 
of monks and laity; the community In general— 
Cộng đồng gồm chư Tăng Ni và Phật tử tại gia. 
Present existence: Present body and mind—Bổn 
hữu—See Three states of mortal existence (C). 
Present fruiion of the meriforious 
character developed in previous existence: 
Túc Chấp Khai Phát—Quả hiện tại do những 
thiện căn đã gieo trồng từ trong tiền kiếp đến nay 
mới nẩy nở. 


3496 


Present kalpa: Hiền Kiếp —See Bhadra-kalpa. 
Present karma: Hiện nghiệp (nghiệp hiện tại). 


l) 


2) 


Present karma 1s the cause for some results 
(effects) reaped In the present life (present 
deeds and their consequences In this life)— 
Nghiệp hiện tại tích tụ quả hiện tạ —See 
Three stages of karma. 

Present karma (deed) ¡s the cause for some 
or all results reaped in the next or future lives. 
Present  deeds and ther next life 
Consequences (present deeds and 
consequences after next life)—Nghiệp hiện 
tại tích tụ quả vị lai —See Three stages of 
karma. 


Present life: Bhuta (sk)——Kiếp nầy —Elements 
of living being—Origimally or fundamentally 


exIstinge—Primal 


existence—The source and 


substance of all phenomena—Bản hữu. 

Present life and cause and effect: Kiếp Nầy 
Và Nhơn Quả——Present life and cause and effect 
according to Cause and Effect Sutra—Kiếp nầy 
và nhơn quả theo Kinh Nhân Quả. 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Being all alone in this life 1s the consequence 
of harming other people with a wicked mind 
in previous life: Kiếp Nầy Canh Cô Quạnh 
Quẻ Cũng Vì Kiếp Trước Hay Hãm Hại 
Người Khác. 

Being dumb, deaf, or blind in this hife 1s the 
consequence of slandering (people who read 
or recite) Mahayana sutras In previous li: 
Kiếp Nây Câm, Điếc, Đui Mù Cũng Vì Kiếp 
Trước Hay Phỉ Báng (Người Tụng Đọc) Kinh 
Điển Đại Thừa. 

If we do not cultivate in this life, then when 
will we do so ?: Kiếp Nầy Chẳng Tu Còn Đợi 
Đến Kiếp Nào ? 

Having the privilege to ride on a horse or 
travel in luxurous sedan cars 1n this life 1s the 
consequence of one”s confribution made to 
public welfare by building the bridges and 
repairing the roads in his previous life: Kiếp 
Nầy Có Xe Có Ngựa Vì Tiền Kiếp Hay Sửa 
Cầu Vá Lộ. 

Having so many children and grandchildren in 
this life is the consequence of setting free 
birds, animals as well as doing good deeds to 
other beings ¡n previous life: Kiếp Nầy Con 


7) 


8) 


9) 


10 


11 


12 


13 


14 


`=< 


~ 


` 


` 


` 


Cháu Đầy Đàn Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay 
Phóng Sanh Lợi Vật. 

Beinng respectful ths Híc the 
consequence of paying respect to other 
people in previous life: Kiếp Nầy Được Kính 
Trọng Nể Vì Cũng Nhờ Tiền Kiếp Hay Kính 
Trọng Nể Vì Người Khác. 

To create hatred and afflicions to other 
people In this life, next life will be harmed by 
tigers, bears or snakes: Kiếp Nầy Hay Gây 
Hờn Chuốc Não Cho Người, Kiếp Sau Sẽ Bị 
Cọp Beo Rắn Hãm Hại. 

Frequent gossip In this life, will be born dumb 
and deaf in the next life: Kiếp Nầy Hay Nói 
Thị Phi, Kiếp Sau Câm Điếc Không Ra Một 
Lời. 

Being so rích as to wear In silk fabrics or In 
satin dress In this life 1s the consequence of 
one”s offerings of robes to the monks and 
nuns in his previous life: Kiếp Nầy Giàu Có 
Với Quần Là Áo Lụa Cũng Vì Tiền Kiếp Hay 
Cúng Dường Vải Và Áo Cho Chư Tăng Ni. 
To benefit oneself by bringing harm to others, 
next life will become a buffalo or a horse to 
pAy retribution and at the end of the life will 
be killed for meat: Kiếp Nầy Hại Người Để 
Hưởng Lợi Thì Kiếp Sau Lầm Thân Trâu 
Ngựa Để Đền Trả Và Cuối Cùng Bị Giết 
Làm Thịt. 

Being happy ¡n this life 1s the consequence of 
not causine physical or mental harm or 
damage to any being ¡in previous life: Kiếp 
Nầy Hạnh Phúc Vì Kiếp Trước Không Làm 
Khổ Người Khác. 

To look down upon other people in this life, 
wIll be reborn in the mean and poor family 
and looked down by other people In the next 
life: Kiếp Nầy Hay Khinh Miệt Người, Kiếp 
Sau Sanh Vào Chỗ Hạ Tiện Cho Người Miệt 
Khinh. 

To be Jealous of others or fo cause đisputes 
among other people, will have a body with 
bad odour (nobody dares to come near) In the 
next life: Kiếp Nầy Hay Ly Gián Đố Ky Kẻ 
Khác, Kiếp Sau Hôi Thúi Không Ai Tới Gần. 
Being free from illness in this life 1s the 
consequence of donating medicines to the 
poor in previous life: Kiếp Nầy Không Đau 


in 1S 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


` 


`< 


~ 


`= 


` 


=< 


~ 


` 


` 


3497 


Ốm Bịnh Hoạn Cũng Nhờ Kiếp Trước Hay 
Giúp Đở Thuốc Men Cho Người Nghèo. 
Don't believe In the Buddhist doctrines 1n this 
lie, will be dumb and deaf (not be able to 
read and hear) in the next life: Kiếp Nầy 
Không Tin Phật Pháp, Kiếp Sau Câm Điếc 
Để Không Nghe Gì. 

Working as a servant im this lie is the 
consequence of i1ll-treating servanfs or not 
paying debts in previous life: Kiếp Nây Làm 
Thân Làm Tôi Tớ Người Cũng Vì Kiếp Trước 
Hay Hành Hạ Tôi Tớ Hay Nợ Nần Không 
Trả. 

Becoming a cow or horse In this life 1s the 
consequence of wicked deeds and not payIng 
debts in previous life: Kiếp Nầy Làm Thân 
Trâu Ngựa Cũng Vì Kiếp Trước Ác Độc Và 
Giựt Nợ. 

To deceive the monks and nuns to get the 
money from the temple ¡1n this life, will 
become a buffalo, a cow, a pIg or even a dog 
to pay retribution in the next life: Kiếp Nầy 
Lường Gạt Giựt Tiền Chùa, Kiếp Sau Phải 
Lầm Thân Trâu, Bò, Heo Chó Để Đền Trả. 
To maltreat animals, will be reborn as animals 
to pay retribution in the next life: Kiếp Nầy 
Ngược Đãi Súc Vật, Kiếp Sau Sanh Thân Súc 
Vật Đền Trả. 

Being so rich as to be able to live In luxurIous 
life 1s the consequence of offerings rice to the 
temples in previous life: Kiếp Nầy Nhà Cao 
Cửa Rộng Nhờ Tiền Kiếp Hay Cúng Dường 
Gạo Thóc Cho Chùa. 

Being sufficlent with food and dress in this 
life 1s the consequence of giving alms to the 
poor in one”s previous life: Kiếp Nầy No Cơm 
Ấm Áo Vì Tiền Kiếp Hay Giúp Đở Người 
Nghèo. 

To slander the monks and nuns (not to slander 
the Triratna) in this life, will be reborn as a 
lizard to click the tongue every night: Kiếp 
Nầy Nói Xấu Người Tu, Kiếp Sau Mang 
Thân Làm Thằn Lần Tắc Lưỡi Mỗi Đêm. 
Bemng sufficlent with luck, nobilfty and 
prosperity in this life 1s the consequence of 
ones øenerous offernss made ¡in the 
consfruction of the temples and monasferles 
as well as building of the shelters for the 


needy ¡in previous life: Kiếp Nầy Phú Quí 
Thịnh Vượng Vì Tiền Kiếp Hay Xây Chùa 
Cất Miễu Cũng Như Dựng Nhà Chẩn Tế. 

To feel happy when seeing the misfortunes of 
others in this life, will be in constant troubles 
and sicknesses ¡in the next life: Kiếp Nây 
Thấy Nạn Mà Cười, Kiếp Sau Hoạn Nạn 
Triển Miên Một Đời. 

To refuse to rescue others when they are 1n 
danger, wIll have the bad fate of staying In 
prison in the next life: Kiếp Nầy Thấy Nguy 
Không Cứu, Kiếp Sau Phải Mang Thân Tù 
Đày. 

Being full of sreat intelligeence and wisdom 1n 
this life 1s the consequence of praying and 
reciting Amitabha Buddhaˆs name in previous 
life: Kiếp Nầy Thông Minh Đại Trí Cũng Nhờ 
Tiền Kiếp Hay Tụng Kinh Niệm Phật. 
Enjoyng longevity in ths líe 1s the 
consequence of setting free animals as well 
doing good deeds to other people 1n prevIous 
life: Kiếp Nầy Trường Thọ Cũng Nhờ Kiếp 
Trước Hay Phóng Sanh Lợi Vật. 

Being so beautiful and dignified im outer 
aspecfs In this lie 1s the consequence of 
sincere offerinps flowers to the Buddha 
(statue or image) in previous life: Kiếp Nầy 
Tướng Mạo Khôi Ngô Cũng Nhờ Kiếp Trước 
Hay Thành Tâm Dâng Hoa Cúng Phật. 
Holding the position of high ranking officer In 
ths líe ¡is the consequence of one”s 
decorating the statue of the Buddha with gold 
leaf in his previous life: Kiếp Nầy Vinh Hiển 
Làm Quan Cũng Vì Tiền Kiếp Đắp Vàng 
Tượng Phật. 

To bring harm to others by spreading false 
rumours, will be harmed by false rumours In 
the next life: Kiếp Nầy Vu Oan Giá Họa Cho 
Người, Kiếp Sau Sẽ Bị Người Vu Oan Giá 
Họa Để Hãm Hại. 

Present IHiíe happy karma: Hiện Phước 
nghiệp—See Karma, and Three karmas (B). 
Present lifếể  recompense: Immediate 
recompense——Present life recompense for øgood or 
evil done in the present life—Hiện Báo —See 
Immediate retribution. 


24 


` 


25 


` 


26 


`< 


27 


~ 


28 


`=< 


29 


` 


30 


`=< 


3498 


Present life unhappy karma: Hiện Phi Phước 
nghiệp—See Karma, and Three karmas (B). 
Present or manifest acfivifies: Proceeding 
activiies—Hiện hành (những hành động đang 
diễn tiến). 

Presents offered to the novice: Noãn Liêu — 
Presents of tea, fruit, etc., brought to a monasfery, 
or offered to a new arrival—Còn gọi là Noãn 
Động, Noãn Tịch, hay Noãn Tự. Người mới vào tự 
viện được cúng dường hay được sắm sửa cho 
những thứ như trà, quả, vân vân. Cũng chỉ người 
mới vào phải mua sắm những thứ nầy để mời 
những người đã trụ tại đây từ trước. 

Present  posiion and funcftion fruit: 
Purushakara (sk—The reward of moral merit in 
previous life—Độ Dụng Quả—See Five fruits or 
effects. 

Present possessed of both unreality and 
reality: Hiện Thông Giả Thật Tông—See Ten 
tenets of the Hua-Yen School. 
Present really perfect 
salvation: Kim Viên—Khai hiển viên hay Tuyệt 
Đãi viên—Là viên giáo chân thực, có thể độ tha 
một cách rộng rã—See Two perfect doctrines 
(Bì. 

Present school: Kim Gia—My school or sect— 
Trường phái mà mình đang theo. 

Present tỉme: Kim thời. 

Present world: Hiện tại thế hay dương thế—As 
contrasted with hell—Đối lại với âm cảnh. 
Present world as the state of the five 
skandhas: Ấm cảnh. 

Preservation (n): Sự bảo tổn—Sự giữ gìn—Sự 
bảo  quản—Sự tr —Conservation— 
Maintenance. 

Preserve (v): Giữ gìn—Kiên định —To guard— 
To conserve——To maintain. 


with universal 





bảo 


Preserve one°s Ấn danh—To 


reserve one”s name. 


incognito: 


Preseving: Bảo tổn—Giữ gìn. 

Preserving all sentient beings? roots of 
gøoodness: Giữ gìn thiện căn đại trí phong luân 
(giữ gìn tất cả thiện căn của chúng sanh)—See 
Ten types of characferistics of manifestation of a 
Buddha (9). 


Presider (n): Chủ lễ. 

Presiding elders: Thượng thủ—President—The 
abbot. 

Pressed: Lật đật—Hurried——In a hurry. 
Pressing: Khẩn cấp —Urgent. 

Prestidigitation: Ảo (ảo thuậU—§ee Nine 
similes. 

Prestige (n): Thanh thế. 

Presumptftion: Sự dự liệu —Giả định—Sự phỏng 
đoán. 

Presuppose (v): Phỏng định trước. 
Presupposition (n): Tiền giả thuyết hay sự 
phỏng định trước. 

Preta: Peta (p)—Hungry ghosts—Tất Lợi Đa— 
Tiết Lệ Đa (Ngạ quỷ)—See Seven states of 
sentlent beings, and Eight groups of demon 
followers. 

()_ The meanings of preta—Nghĩa của quỷ: 

) Pretas, one of the eight groups of demon- 
followers of the four maharajas—Tiết Lệ Đa 
(Ngạ quỷ), một trong tám bộ quỷ chúng: 
Pretas are called “Tiết Lệ Đa” in Chinese, or 
hungry sprrits, one of the three lower 
destinies. A Sanskrit term for “hungry ghost,” 
one of the six possible destinies In cyclic of 
existence (cycle of birth and death). They are 
also called needle-mouth ghosts, with mouths 
so small that they cannot satisfy their hunger 
or thirst. Hungry ghost are beings whose 
karma 1s too good for rebirth ¡n the hells, but 
too bad for rebirth as an asura. They are of 
varied classes, and are In differing degrees 
and kinds of suffering, some wealthy and light 
torment, others possessing nothing and In 
perpetual torment; some are jJailers and 
execufioners of Yama in the hells, others 
wander to and fro amonsst men, especially at 
nipht  According to Bikkhu Khantipalo, 
“Hungry”® means experlencine constantly 
unsatisfied cravings, and preta is a kind of 
being which 1s below man in the spiritual 
scale. With greed, sentient beings some to the 
sate of pretas. Think of people whose 
attachments money 
DOSS€SSlons are very strong. The misers of this 
world are those who rejoIce In having more, 


{O and — material 


3499 


better and bigeger things than other people. 
Such people are developing factors of mind 
which 1f they persist In them, will lead them to 
uprise among these hungry ghosfs. According 
to the Buddhism doctrine, envy, greed, and 
Jealousy are factors lead to rebirth as a 
hungry ghost. Hungry ghosfs suffer torment of 
hunger because their bellies are immense but 
ther mouths only as small as a needle. 
Besides, they are also subJect to varlous other 
tortures, because when they try to put food 
1nto their mouth, It appears to them to be fire, 
or pus, or blood, etc—Âm Hoa ngữ là Tiết 
Lệ Đa, dịch là quỷ đói. Ngạ quỷ là một trong 
ba đường ác. Phạn ngữ có nghĩa là “nga quỷ,” 
một trong sáu đường của vòng luân hồi sanh 
tử. Ngạ quỷ, những ma đói, là loại quỷ miệng 
như cây kim nhỏ, đến độ không thể ăn uống. 
Ma đói là những chúng sanh mà nghiệp lực 
không quá xấu để tái sanh vào địa ngục, 
nhưng không đủ tốt để được sanh làm A tu la. 
Ngạ quỷ có nhiều loại và tùy theo quả báo 
mà thọ khổ khác nhau. Người có chút phúc 
đức thì chịu khổ ít, người khác ít phúc đức hơn 
thì không được ăn uống lại phải chịu cực hình 
liên tục; có kẻ được làm chúa ngục cho Diêm 
Vương, lại có kẻ phải lang thang trong chốn 
nhân gian, nhứt là lúc về đêm. Theo Tỳ Kheo 
Khantipalo trong Đạo Phật Được Giải Thích, 
ngạ là luôn luôn cảm nhận những khát ái 
không bao giờ thỏa mãn, và trong nấc thang 
tâm thức, ngạ quỷ là loài chúng sanh ở dưới 
con người. Chúng sanh đi về cảnh giới ngạ 
quỷ do bởi lòng tham. Hãy nghĩ đến những 
người cứ bám chặt vào tiền tài, vào những sở 
hữu vật chất. Những người hà tiện, những 
người thích thú trong sự thủ đắc các thứ nhiều 
hơn, tốt hơn, lớn hơn so với người khác; những 
người như thế đang triển khai các yếu tố tâm 
thức mà nếu họ chấp chặt vào đó thì chúng sẽ 
dẫn họ thác sanh vào loài ngạ quỷTheo đạo 
Phật thì đố ky, ham muốn và ganh ghét là 
những nhân tố dẫn đến tái sanh vào ngạ quỷ. 
Những kẻ khốn khổ nầy bị đói khát hành hạ 
vì cái bụng khổng lồ, nhưng cổ nhỏ như cái 
kim. Ngoài ra, họ còn chịu nhiều sự hành hạ 
khác vì khi họ đưa thực phẩm vô miệng, thì 
những thứ ấy bi.ến thành lửa hồng, mủ nhớp 





hay máu me trước mặt họ. **See Bát Bộ Quỷ 
Chúng and Ngạ Quỷ. 

2) The state of hungry ghosts. Starved ghosts 
realm where grecdy, selfish and deceitful 
souls are reborn. In the path of hungry ghosts, 
beings have uply, smelly bodies, with bellies 
as big as drums and throats as small as 
needles, while flames shoot out of their 
mouths. They are subject to hunger and thirst 
for incalculable eonsTiếng Phạn là Preta. 
Đây là cảnh giới ngạ quý, nơi tái sanh của 
những kẻ tham lam, ích kỷ và dối gạt (trong 
các loài quỷ thì quỷ đói chiếm đa số. Các loài 
quỷ chịu quả báo không đồng, kẻ nào có chút 
ít phước báo thì được sanh nơi rừng núi, gò 
miếu; loài không có phước báo thì thác sanh 
vào những chỗ bất tịnh, ăn uống thất thường, 
bị nhiều nỗi khổ sở. Chúng sanh độc ác bị tái 
sanh vào ngạ quỷ, thấy suối nước như thấy 
máu mủ, cổ nhỏ như cây kim, bụng ỏng như 
cái trống chầu, có khi đồ ăn vừa vào đến 
miệng, đã trở thành than hồng, không thể nào 
nuốt được, chịu đại khổ não suốt đời cùng 
kiếp). Ở cõi ngạ quỷ chúng sanh thân thể xấu 
xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ nhỏ 
như cây kim, miệng phục ra lửa mỗi khi nuốt 
thức ăn, và chịu cảnh đói khát trong muôn 
ngàn kiếp. 

(I) Categories of pretas—Phân loại quỷ: 

(A) Three kinds of dẻemons—Tam Chủng Quỷ: 

1) Ghosts with mouths like burning torches: Cự 
Khẩu Quỷ—Quỷ có miệng bốc lửa như ngọn 
đuốc. 

2) Demons with throats no bigeger than needles: 
Châm Hầu Quỷ—Quỷ có cuống họng nhỏ 
như cây kim. 

3) Demons with vile breath: Xú Quỷ—Quỷ có 
hơi thở hôi thối. 

(B) Nine classes of demons: Cửu Quỷ——Chín loại 
quỷ: 

l1) According to the Mahayana Buddist Sutras— 
Theo kinh điển Phật Giáo Đại Thừa: 

¡ Burning torch-like ghost: Cự Khẩu Quỷ—Quỷ 
miệng bốc lửa như ngọn đuốc. 

1) Narrow needle-mouth ghosts: Châm (Kim) 
Khẩu Quỷ——Quỷ có miệng nhọn như kim. 

li) Stinking mouth ghosts: Xú Khẩu Quỷ—Quỷ 
miệng thối. 


1V) 


v) 


vi) 


3500 


Needle-like hair ghosts, self-piercing: Châm 
Mao Quỷ——Quỷ có lông nhọn như kim. 
Har-sharp and stinking, or stinking ha1r 
ghosts: Xú Mao Quỷ——Quỷ có lông thối. 
Ghosts of which bodies are full of tumours: 
Anh Quỷ——Quỷ thân thể đây mụn nhọt. 


vi) Ghosts that haunt sacrifices to the dead: Hy 


Từ Quỷ—Loài quỷ thường lẩn khuất trong 
đền miếu, hy vọng được ăn uống. 


vi) Ghosts that eat human leavings. Demons that 


1X) 


2) 


) 


ñ) 


live on the remains of sacrifices, or any 
leavinsøs in general: Hy Thí Quỷ —Loài quỷ 
thường ăn đồ thừa thải của người khác, hoặc 
đồ cúng hay bất cứ thứ gì còn thừa. 

Rich ghosts, or powerful demons, 1.e. yaksas, 
raksasas, picasas, etc. All belong to the realm 
of Yama whence they are sent everywhere, 
consequently are ubiquitous in every house, 
lane, market, mound, stream, tree, etc.: Đại 
Thế Quỷ——Loài quỷ giàu có phúc lớn. Đây là 
loại quỷ có thế lực như Dạ Xoa, La Sát, 
chúng ở rải rác khắp nơi từ trong phòng ốc, 
đến phố chợ, sông hồ, cây cối. 

According to The Surangama Sutra—Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm: The Buddha 
reminded Ananda as follows: “Ananda! After 
the living beings who have slandered and 
destroyed rules and deportment, violated the 
Bodhisattva precepts, slandered the Buddha”s 
Nưrvana, and created various other kinds of 
karma, pass through many kalpas of being 
burned ¡n the ¡nferno, they finally finish 
paying for their offenses and are reborn as 
ghosts.”—Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về 
chin loại quỷ như sau: “A Nan! Các chúng 
sanh phá luật nghi, phạm giới Bồ Tát, chê 
Niêt Bàn của Phật, cũng như các tạp nghiệp 
khác, bị khổ nhiều kiếp đốt cháy. Sau khi hết 
tội địa ngục, mắc báo làm các thứ quỷ”: 

If it was greed for lust that made the person 
commit offenses, then, after he has finished 
paying for his crimes, he takes shape when 
he encounters the wind, and he 1s called a 
drought-ghost: Tham sắc gây tội, gặp gió 
thành hình, làm các loài Bạt Quỷ. 

lf it was greed to lie that made the person 
commit offenses, after he has finished payIng 
for his crmmes, he takes shape when he 


ii) 


1V) 


v) 


vi) 


encounters an animal, and he 1s called a Mei- 
Ghost: Tham các việc mê hoặc người mà gây 
tội, gặp các loài súc sanh thành hình, làm các 
loài My Quỷ. 

Tf it was greed for hatred that made the person 
commit offenses, then, affter he has finished 
paying for his crimes, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounfers worms, and he is called a 
Ku-Poison Ghost: Tham sân hận, gây tội, gặp 
loài trùng thành hình, làm các loài Quỷ Cổ 
Độc. 

lIf it was greed for animosity that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters degeneration, and he 1s 
called a Pestilence Ghost: Tham sự nhớ thù 
xưa gây tội, gặp chỗ suy biến thành hình, làm 
các loài Lệ Quỷ. 

lf it was greed to be arrogant that made the 
person commit offenses, then after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounfers øases, and he is called a 
Hungry Ghost: Tham sự kiêu ngạo gây tội, 
gặp khí thành hình, làm các loài Ngạ Quỷ. 

Tf it was greed to be unjust to others that made 
the personthe person commit offenses, then 
after he has finished paying for his crimes, he 
takes shape when he encounters darkness, 
and he 1s called a Paralysis Ghost: Tham sự 
vu báng gây tội, gặp chỗ tối tăm thành hình, 
làm các loài Yểm Quỷ. 


Vi) Ít was greed for views that made the person 


commit offenses, then, affter he has finished 
paying for his crimes, he takes shape when he 
encounters essential energy, and he 1s called 
a Wang-Llang Ghost: Tham trí thông minh 
gây tội, gặp loài tinh linh thành hình, làm các 
loài quỷ Vọng Lượng. 


vi) Ïlf it was greed for deception that made the 


1X) 


person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters briphtness, and he Is 
called a Servant Ghost: Tham sự thành công 
gây tội, gặp loài minh tính thành hình, làm 
các loài Quỷ Dịch Sử. 

If it was greed to be litigIlous that made the 
person commit offenses, then, after he has 


3501 


finshed paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters people, and he ¡s called a 
Messenger Ghost: Tham kết bè đẳng gây tội, 
gặp người thành hình, làm các loài Quỷ 
Truyền Tống. 
Preta-destiny: Ngạ Quỷ Đạo —The destiny of 
the hungry ghosts, one of the six paths—Con 
đường của ngạ quỷ hay của những kẻ có nghiệp 
nhân ngạ quỷ, một trong lục đạo (địa ngục, nga 
quỷ, súc sanh, a tu la, nhân và thiên). 
Preta-immortals: Quỷ tiên—See Five kinds of 
1mmortals. 
Preta-realm: Ngạ Quỷ Giới—See Realm of 
hungry ghosts. 
Pretend (v): Làm bộ ——To assume—To feign to 
do something—Giả—See Fallacy. 
Pretend to be friendly: Giả bộ thân thiện. 
Pretend to give charity: Giả bộ bố thí (với 
dụng ý xấu xa)—Five kinds of people who 
pretend to give out of goodness of their hearts— 
Năm loại người giả danh hảo tâm mà bố thí—See 
Five kinds of people who pretend to offer alms. 
Pretend ignoranee: Giả ngu—To play fool. 
Pretend to be kind and virtuous: Làm bộ 
nhân từ đức hạnh. 
Pretend to be Shramanas: Giá danh làm sa 
môn——However, 
Shramanas. 
Pretend to have serious ïllness ỉn order to 
receive donatfions: Giả bộ bệnh nặng để nhận 
đồ cúng—A Bhiksu or Bhiksuni who pretends to 
have serious Illness In order to receive donations 
or to be cared of by donors, commits an 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào giả bộ bệnh nặng để nhận đồ 
cúng dường hay được thí chủ chăm sóc, là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Pretended kindness and goodness: Giả nhân 
giả nghĩa. 
Prevail (v): Lướt thắng Lan rộng ra (be 
widespread). 


the heart are not of those 


Prevalence: Sự lan rộng. 

Prevalent (a): Thịnh hành. 

Prevailing: Đang thịnh hành—Đang phổ biến— 
Đang lan rộng. 


Prevent (v): Cẩn ngăn——To hinder. 

Prevent demerit from arising: Tinh tấn ngăn 
ngừa những điều ác chưa phát sanh—Effort not to 
Initiate sins not yet arisen—Preventing evil that 
hasn”t arisen from arising (to prevent any evil 
from sftarting or arising)›—Endeavor to prevenf 
evil from forming. Here a monk rouses his wIll, 
makes an effort, stirs up energy, exerts his mind 
and sfrives to prevent the arising of unarisen evil 
unwholesome menfal states—Điều dữ chưa sanh, 
phải tỉnh cần làm cho đừng sanh. Ở đây vị Tỳ 
Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các ác pháp 
từ trước chưa sanh không cho sanh —See Four 
right efforts. 

Prevent evil that hasn°t arisen from arising 
síarting or 
arising): Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa 
phát sanh—See Prevent demerit from arising. 
Prevent the øood: Chỉ phạm—Sin omission— 
Chẳng chịu tu hành để tránh các ác nghiệp—See 
'Two kinds of sins. 

Prevent the restorafion of harmony ỉn a 
sangha: Thi¡s ¡s equal to the sin of destroying the 
harmony of the sangha—Không để cho thành tựu 
hòa hợp Tăng là đồng tội với phá hòa hợp Tăng— 
See Five betrayals (II). 

Preventing good-doing evil: Chỉ phạm-Tác 
phạm—See Two kinds of sins. 

Prevenfive system: Phương pháp để phòng. 


(fo preven( any cvil from 





Preview: Thấy trước —Tiên liệu. 

Previous body: Tiền Sanh—-Former life or 
lives—The previous body, or incarnation—Đời 
trước hay thân trước. 

Previous impure conditions: Tiền Trần— 
Iimpure conditions, ¡influencing the 
succeeding stage or stages—Sáu trần trước đây 
làm ảnh hưởng đến những giai đoạn tu hành (Đức 
Phật bảo ông A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm, đó 
là tưởng tượng của tiền trần hư vọng tướng, làm 
mê hoặc chân tính của ông). 

Previous karmic obstructions: Nghiệp chướng 
đời trước—According to the Earth Store 
Bodhisatva Sutra, the Buddha told the 
Contemplator of the World ”s Sounds Bodhisattva 
on previous karmic obstructions as follows——Theo 


Previous 


3502 


Kinh Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán 
Thế Âm Bồ Tát về nghiệp chướng đời trước như 
sau: 

l) There may be good men and women ¡n the 
futire who have hiph regard for the Great 
Vehicle Sutras and make the Inconceivable 
resolve to read them and to recite them from 
memory. Although they encounter an 
understanding master who Insfruc(s them so 
that they may become familiar with the texts, 
whatever they learn they forget In a short 
while, so that after months or years they are 
no longer able to read or recite them from 
memory. Ït Is because this good man's or 
good womans karmic obstructions from past 
lives have not yet been eradicated that he 
does not have the proper disposiion for 
reading and reciling Sutras of the Great 
Vehicle. Upon hearing Earth 
StoreBodhisattva”s name or seeing his Image, 
sụch people should wholly use their original 
minds and respectffully state their situation to 
the Bodhisattva. In addition, they should take 
incense, flowers, clothing, food and drink as 
well as all manner of playthings, and make 
offerings to the Bodhisattva. They should 
place a bowl of pure water before the 
Bodhisatva for one day and one night. 
Afterwards, placing their palms together, let 
them sftate their request and then drink the 
water while facing south. As the wafer 1s 
about to enter their mouths they should be 
particulaly sincere and solemn. After 
drinking the water, they should abstain from 
the five plants of the family, wine, meat, 
sexual activity, and false speech, as well as 
kiHing and harming, for one to three weeks. In 
dreams, these good men and øgood women will 
all see Earth Store Bodhisattva manifesting a 
limitless body and annointing the crowns of 
therr heads with water. When they awaken 
they wiIll be endowed with keen Intelligence. 
Should this Sutra then pass through their ear 
faculies one time, they will eternally 
remember It and never forget or lose a single 
sentence or verse: Trong đời sau, như có 
người thiện nam, kẻ thiện nữ nào sanh lòng 
rất trân trọng đối vời kinh điển Đại Thừa, 


2) 


phát tâm bất tư nghì muốn đọc tụng kinh điển 
ấy. Dầu gặp đặng minh sư truyền dạy cho 
những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên 
rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn không đọc 
tụng được. Những kẻ thiện nam thiện nữ đó vì 
có nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho 
nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công 
năng đọc tụng. Những hạng người nầy khi 
nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, 
đem hết tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi 
dùng hương hoa, y phục, đồ ăn, tất cả đô ngọa 
cụ, vân vân cúng dường hình tượng Bồ Tát. 
Dùng một chén nước trong để trước tượng Bồ 
Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính 
chắp tay thỉnh để uống, xây mặt về hướng 
nam. Khi nước vào miệng phải chí tâm trịnh 
trọng, uống nước xong, phải cử ngũ tân, rượu 
thịt, tà dâm, vọng ngữ và các việc giết hại 
trong bẩy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày. 
Người thiện nam thiện nữ đó trong giấc chiêm 
bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên 
rưới nước trên đảnh của người đó. Sau khi 
thức dậy, người đó liên đặng thông minh, một 
phen nghe đến kinh điển Đại Thừa ấy liền sẽ 
nhớ mãi, không bao giờ còn quên một câu kệ 
nữa. 

If there are people in the future whose food 
and clothing are Insufficient, who find their 
effors thwarted, or who endure mụuch 
sickness, and ïlI fortune, whose families are 
not peaceful, whose relatives are scattered, or 
who are bothered by unfortunate occurences, 
or who are often startled In their sleep by 
dreams, such people, upon hearing Earth 
Store 's name and seeing his Image, should 
recite his name a full ten thousand times with 
exreme sincerfty and respect. Those 
displeasng matters wIlÚ pradually be 
eradicated and they will attain peace and 
happiness. Their food and clothing will be 
abundant and even !f their dreams they wIll 
be peaceful and happy: Trong đời sau, như có 
những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi 
cũng không toại nguyện, hoặc thân nhiều tật 
bệnh, hoặc nhiều sự hưng suy, nhà cửa không 
yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc có sự tai 
vạ cứ đến khuấy nhiễu nơi thân luôn, trong 
giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người 


3503 


như thế đó, khi nghe danh hiệu của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Địa Tạng 
Bổ Tát nên chí tâm cung kính niệm đủ một 
muôn biến, thời những sự không toại ý trên 
đó sẽ tiêu sạch lần lần, cho đến trong giấc 
mộng thảy đều an ổn vui vẻ. 

lf good men or good women ¡n the future 
must enter mounfain ÍOr©stS, CrOSS OV€T TIV€TS, 
seas or other large bodies of water, or 1f they 
must take dangerous routes either for the 
sake of earning their own livelihood, or for 
public or personal affatrs, or matters of life 
and death, or other urgent business, such 
people should first recite the name of Earth 
Store Bodhisattva ten thousand times. The 
ghosts and spirits of the lands they pass 
throuph will then guard and protect them in 
ther walking, standing, siing and lying 
down. The peace and happiness of those 
persons will constantly be preserved, so that 
even If they encounter tigers, wolves, lions or 
any other harmful or poisonous creatures, the 
creatures will be unable to harm them: Về đời 
sau, nếu có người thiện nam thiện nữ nào, 
hoặc nhơn sự làm ăn, hoặc nhơn sự công 
chuyện tư, hoặc nhơn sự sanh cùng tử, hoặc 
nhơn việc gấp mà phải vào trong rừng núi, 
hay là qua sông vượt biển, hoặc gặp nước lụt 
lớn, hoặc đi ngang đường hiểm trở. Người ấy 
trước khi đi nên niệm danh hiệu của ngài Địa 
Tạng Bồ Tát một muôn biến, được thế thời đi 
qua nơi chốn nào cũng có các vị quỷ thần hộ 
vệ, lúc đi đứng, khi nằm ngồi, đều được an ổn 
vui vẻ luôn, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư 
tử, vân vân nhưng tất cả thứ độc hại đều 
không thể phạm đến người đó được. 
Previous liẾỂẪ: Purvakalpa  (skt——Former 
existence—Túc Mạng (tiền kiếp hay cuộc sống ở 
những đời trước. Đức Phật cho rằng người đời đều 
có cuộc sống trong đời quá khứ, hoặc là trời, 
người, ngạ quỷ, súc sanh, lăn lóc luân hồi, đó là 
túc mệnh). 

Prey (v): Săn mỗi. 

Pre-Buddhism: Thời kỳ tiền Phật giáo —lIndian 
history before the Buddha”s time showed that 
Hinduism had been founded and developed on the 
Indian peninsula for a long time ago. Civilization 


3) 


of Harappan or the civilization of the Indus Valley 
which was known as the cradles of human culture, 
flourished from the 28” century B.C. till the 18” 
century B.C. This civilization extended from what 
1S now western Pakistan and to the south near 
present-day Bombay and to the east near Shimla, 
in the foothills of the Himalayas. Harappan 
Civilizatlon was very advanced both materially 
and spiritually. There 1s evidence that the people 
of this civilizaton exhibited great skils ¡in 
1rripation, mathematics based on binary models, 
the same model employed in modern computing. 
In addiion, archaeological discoveries 
Mohenjo-daro and Harappa showed that that 
civilization had a very highly developed culture. 
Almost 5,000 years ago, Indian people already 
had a scrip that remains undeciphered to date and 
they had a system of beliefs and religlons which 
sessed on the liberaton of the bondages of 
karmas and rebirths through renunciaton and 
meditaton. However, between 1800 B.C. and 
1500 B.C., India was invaded by a people known 
as Aryans. Aryans origimated from Eastern 
Europe, perhaps where are now called Poland and 
Ukraine. The Aryans brought to the Indian 
peninsula a totally different system of beliefs and 
relipion. The Aryans worshipped a number of øods 
who were personfications of natural phenomena, 
suụch as the god of thunder and lightning, the god 
Of fire, of water, etc. Thus, nowadays we can see, 
two bịpg religlons 1n India inherited from both 
Harappan and Aryan traditons. For Buddhism, 
this relipglon draws most Of Ifs Inspiration from the 
religious culture of the Harappan Civilization. The 
1mportant of the Harappan 
Civilizaton such as renunciaton, medifation, 
rebrrth, karma, and liberation... are also Importanf 
in Buddhist theories—Lịch sử Ấn Độ trước thời kỳ 
Đức Phật cho thấy Ấn Độ giáo đã được sáng lập 
và phát triển tại bán đảo Ấn Độ một thời gian rất 
dài. Nền văn minh Harappan hay văn minh Thung 
Lũng Ấn Độ, từng được gọi là cái nôi của văn hóa 
nhân loại, đã thăng hoa vào thế kỷ thứ 28 đến thế 
kỷ thứ 18 trước Thiên chúa. Nền văn minh này 
kéo đài từ phía tây Pakistan và phía nam xuống 
đến thành phố mà bây giờ gọi là Bombay, về phía 
đông đến tận chân núi dãy Hy Mã Lạp Sơn. Văn 
minh Harappan rất tiến bộ về cả vật chất lẫn tinh 


from 


mOosf elements 


3504 


thần. Có bằng chứng cho thấy rằng dân của nền 
văn minh Harappan rất tiến bộ trong việc dẫn 
thủy nhập điền và toàn học căn cứ vào kiểu nhị 
phân, giống như kiểu nhị phân đã được dùng trong 
điện toán hiện đại. Thêm vào đó, những khám 
phá khảo cổ tại Mohenjo-daro và Harappa cho 
thấy nền văn minh này có một nền văn hóa tỉnh 
thần cực kỳ phát triển. Gần 5000 năm trước đây, 
dân Ấn Độ đã có một bản chữ viết mà cho đến 
nay chúng ta vẫn chưa đọc được và họ cũng có 
một hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo nhấn mạnh 
đến sự giải thoát khỏi nghiệp báo và tái sanh 
bằng sự từ bỏ và thiển định. Tuy nhiên, khoảng 
giữa thế kỷ 18 và 15 trước Thiên chúa, Ấn Độ bị 
một dân tộc gọi là Aryans xâm chiếm. Dân 
Aryans có nguôn gốc từ Đông Âu, có lẽ những nơi 
mà bây giờ người ta gọi là Ba Lan và Ukraine. 
Người Aryans đã mang đến bán đảo Ấn Độ một 
hệ thống tín ngưỡng và tôn giáo hoàn toàn trái 
ngược với hệ thống của nên văn minh Harappan. 
Người Aryans thờ phượng một số thần được nhân 
cách hóa về các hiện tượng thiên nhiên như thần 
sấm, thần sét, thần lửa, thần nước, vân vân. Chính 
vì thế mà ngày nay chúng ta thấy hai tôn giáo lớn 
ở Ấn Độ đều chịu ảnh hưởng bởi hai nền văn 
minh Harappan và Aryans. Riêng về Phật giáo, 
tôn giáo này lấy sự phát triển tôn giáo của nền 
văn minh Harappan. Những yếu tế quan trọng của 
nên văn minh Harappan như sự từ bỏ, thiển định, 
tái sanh, nghiệp và giải thoát, vân vân, cũng là 
những yếu tố rất quan trọng trong giáo lý Phật 
giáo. 

Priceless donations: Lễ vật vô giá. 

Priceless Message from the Buddha: Bức 
thông điệp vô giá của Đức Phật—Priceless 
Message from the Buddha or the Four Noble 
Truths 1s one of the most important parts in the 
Buddhas Teachings. The Buddha gave this 
message to suffering humanity for their guidance, 
to help them to be rid of the bondage of “Dukkha” 
and to attain happiness, both relative and absolute 
(relative happiness or worldly happiness, absolute 
happIness or Nirvana). These Truths are not the 
Buddha”s creation. He only re-discovered their 
existence. The Buddha said: “ÍÏ am neither a 
vaguely so-called God nor an Incarnation of any 
vaguely so-called God. I am only a man who re- 


discovers what had been covered for so long. Ï am 
ony a man who atftains enliehtenment by 
completely comprehending all Noble Truths.” In 
fact, the Buddha is a man who deserves our 
Tespect and reverence not only as a teacher but 
a_ Saint but 
extraordinary man, a unique being ¡in the unIverse. 
All his achievements are attributed to his human 
effort and his human understanding. He achived 
the hiphest mental and ¡ntellectual attainments, 
reached the supreme purity and was perfect in the 
best qualiles of human nature. He was an 
embodiment of compassion and wisdom, tfwo 
noble principles in Buddhism. The Buddha never 
claimed to be a savior who tried to save “souls” by 
means of a revelation of other reliplons. The 
Buddha”s message 1s simple but priceless to all of 
us: “lnfinie potentialities are latent in man and 
that 1t must be man”s effort and endeavor to 
develop and unfold these possibilities. That 1s to 
say, In each man, there exists the Buddha-nature; 
however, deliverance and enliphtenment lie fully 
within man”s effort and endeavor.”—Thông điệp 
vô giá của Đức Phật hay Tứ Diệu Đế là một trong 
những phần quan trọng nhất trong giáo pháp của 
Đức Phật. Đức Phật đã ban truyền thông điệp này 
nhằm hướng dẫn nhân loại đau khổ, cởi mở những 
trói buộc bất toại nguyện để đi đến hạnh phúc, 
tương đối và tuyệt đối (hạnh phúc tương đối hay 
hạnh phúc trần thế, hạnh phúc tuyệt đối hay Niết 
Bàn). Đức Phật nói: “Ta không phải là cái gọi một 
cách mù mờ “Thần linh” ta cũng không phải là 
hiện thân của bất cứ cái gọi thần linh mù mờ nào. 
Ta chỉ là một con người khám phá ra những gì đã 
bị che lấp. Ta chỉ là một con người đạt được toàn 
giác bằng cách hoàn toàn thấu triệt hết thẩy 
những chân lý.” Thật vậy, đối với chúng ta, Đức 
Phật là một con người đáng được kính mộ và tôn 
sùng, không phải chỉ như một vị thầy mà như một 
vị Thánh. Ngài là một con người, nhưng là một 
người siêu phàm, một chúng sanh duy nhất trong 
vũ trụ đạt đến tuyệt luân tuyệt hảo. Tất cả những 
gì mà Ngài thành đạt, tất cả những gì mà Ngài 
thấu triệt đều là thành quả của những cố gắng của 
chính Ngài, của một con người. Ngài thành tựu sự 
chứng ngộ tri thức và tâm linh cao siêu nhất, tiến 
đến tuyệt đỉnh của sự thanh tịnh và trạng thái toàn 
hảo trong những phẩm hạnh cao cả nhất của con 


also as He was a man, an 


3505 


người. Ngài là hiện thân của từ bi và trí tuệ, hai 
phẩm hạnh cao cả nhất trong Phật giáo. Đức Phật 
không bao giờ tự xưng mình là vị cứu thế và 
không tự hào là mình cứu rỗi những linh hồn theo 
lối thần linh mặc khải của những tôn giáo khác. 
Thông điệp của Ngài thật đơn giản nhưng vô giá 
đối với chúng ta: “Bên trong mỗi con người có 
ngủ ngầm một khả năng vô cùng vô tận mà con 
người phải nỗ lực tinh tấn trau dồi và phát triển 
những tiềm năng ấy. Nghĩa là trong mỗi con người 
đều có Phật tánh, nhưng giác ngộ và giải thoát 
nằm trọn vẹn trong tầm mức nỗ lực và cố gắng 
của chính con người.” 

Pride (n): Màna (sk)—Mạn—Mạn kiến hay tự 
cao tự đại (sự kiêu ngạo hay kiêu căng)—Mạn 
Kết hay sự ngã mạn——The pride of thinking onself 
1S Superlor fo others. According to Abhidharma, 
there are nine forms of pride—Kiêu mạn cho rằng 
mình hay hơn người khác. Theo Vi Diệu Pháp thì 
có chín loại mạn—See Seven defilements, Nine 
forms of pride, Nine bonds that bind men to 
mortality, Ten stages or obJecfs in medifation, 
Fourteen unwholesome factors and Conceit, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Pride (v): 

l1) Tự hào—Tôo pride oneself on—Từ hào vì. 

2) Mạn cảnh—Pride in progress and the delusion 
that one has attained Nirvana. This 1s one of 
the ten stages or obJects in meditaton—Kiêu 
mạn vì tiến bộ và mê lầm rằng mình đã đạt 
được Niết Bàn. Đây là một trong mười cảnh 
trong thiển quán—S§ee Ten stages or objects 
1n medifation. 

(n): Mạn—See Ten stages or objecfs In 
medifation. 

Ngã mạn—See Five ties in the higher realm, 
and Ten kinds of wrong views. 

Mana (skt): Mạn—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

Pride and Arrogance: Ngã mạn cống cao—S§ee 
Seven defilements and Seven messengers. 

Pride as a banner: Pride as a banner rearing 
1self aloft—Mạn tràng (kiêu mạn như tấm tràng 
phan che chắn hết thiện nghiệp). Lòng ngã mạn 
bốc cao như cờ phướng treo cao trong gió. 


3) 
4) 


5) 


Pride because of clan or name: Cậy nơi gia 
thế hay tiếng tăm mà kiêu mạn. Đây là một trong 


tám thứ kiêu mạn—This 1s one of the eight kinds 
Of pride or arrogance—See Eight kinds of pride or 
arrogance. 

Pride because of good or charitable deeds: 
Cậy nơi phước đức bố thí thiện lành mà kiêu 
mạn—This 1s one of the eight kinds of pride or 
arrogance—Đây là một trong tám thứ kiêu mạn— 
See Eight kinds of pride or arrogance. 

Pride because of years of age: Cậy nơi lớn tuổi 
mà kiêu mạn—This is one of the eight kinds of 
pïñde or arroøance—Đây là một trong tám thứ 
kiêu mạn—See Eight kinds of pride or arrogance. 


Pride in false doing Tà Mạn—See 
Mithyamana. 
Pride in false views Tà Mạn—See 
Mithyamana. 


Pride in false views or doïngs: Tà mạn. Đây là 
một trong tám loại mạn—This Is one of the eight 
kinds of pride, mana, arrogance or self-concelt— 
See Eight kinds of pride or arrogance. 

Pride as hiỉph as a mountain: Mạn sơn (sự kiêu 
mạn cao như núi). 

Pride as a karma: Mạn nghiệp. 

Pride of regarding self as litfle inferior to 
those who far surpass one: Una-mana (skt— 
T¡ mạn —Vauntng one's Inferlorty or flase 
humility—Ti Hạ Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho 
rằng người cực kỳ tài giỏi chỉ hơn mình chút ít 
thô—See Seven arrogances. 

Pride of self: Ngã Mạn—See Asmimana. 

Pride of thinking oneself is equal to those 
who surpass us: Ngã Đẳng Mạn—The pride 
which among superiors regards self as equal, one 
of the seven arrogances—Quá mạn, một trong bảy 
ngạo—See Manatimana, Seven 
arrogances, and Nine forms of pride. 

Pride of thinking oneself is not much 


inferior to those who surpass us: Unamana 
(skÐ—TI Hạ Mạn—The pride of regarding self as 
litle Inferior to those who far surpass one. This 1s 
one of the seven kinds of pride. The pride of 
thinking myself not much inferior to those who far 
Surpass me, one of the nine kinds of prIide—Người 
tự tỉ ngạo mạn cho rằng mình chỉ kém người (thật 
sự vượt thật xa mình) chút ít mà thôi, đây là một 
trong thất mạn. Hoặc sự ngã mạn cho rằng ta 


loại kiêu 


3506 


không kém hơn kẻ hơn ta là bao, đây cũng là một 
trong cửu mạn. **See Seven arrogances, Eight 
kinds of pride or arrogance, and Nine forms of 
pride. 

Pride of thinking oneself is superior to 
equals: The pride which among equals regards 
self as superlor, one of the seven arrogances— 
Quá mạn, một trong bảy loại kiêu ngạo—See 
Adhimana, Seven arrogances, Eight kinds of 
pride or arrogance, and Nine forms of pride. 

Pride which among equals regards self as 
superior and among superiors as equal: Ati- 
mana (skt—Quá mạn—See Ati-mana and Seven 
aTroøances. 

Primal Buddha: Vairocana Buddha—Phật Tỳ 
Lô Giá Na—See Vairocana. 

Primal existence: Bhùta (sk—Elements of 
living  being—Originally fundamentally 
exisine—The source and substance of all 
phenomena——The present life—Bản hữu. 

Primal nature: Tánh khởi—Causes that arise 
from the primal nature or bhuftatathata, In confrasf 
with nature that arises from secondary causes— 
Tính khởi khởi lên từ tính nguyên thủy hay chân 
như, đối lại với duyên khởi (pháp tính chân như tự 
mình khởi lên mà khởi tác ra chư pháp, đối lại với 
duyên khởi là các pháp do cả chân thực và hư 
vọng hòa hợp lại mà khởi lên). 

Primail ignorance: Căn bản vô minh—Vô Thủy 
Vô Minh—Nguyên Phẩm Vô Minh. 

l1) The period of unenliphtenment or ignorance 
without beginning: Nguyên Phẩm Vô Minh— 
Hoặc thể căn bản của luân hồi sanh tử không 
có sự bắt đầu (không thấu đạt được cái lý tính 
bình đẳng pháp giới). 

The period of transmigratlon which has no 
beginning; since under the law of causality 
everything has a therefore no 
beginning Is possible; for If there were a 
beginning it would be without a cause, which 
is impossible: Gián Cách Vô Minh—Luân hồi 
sanh tử không có sự bắt đầu; theo luật nhân 
quả thì tất cả các pháp hữu vi đều là nhân 
duyên sanh (quả của hiện tại là do nhân của 
thời trước mà sanh ra), không thể nào có sự 
bắt đầu. 


Or 


2) 


cause, 


3) Primal ignorance 1s without beginning; and 
the bhufatathata 1s without beginning, the two 
terms connoting the same idea: Vọng Chân 
Đông Thể—Căn bản vô minh và chân như 
đều cùng một thể. 


4) Original darkness or ignorance: The radical, 
pimal, or fundamenfal Ignorance, the 
condifion before discernment and 


differenftiation, In contrast with Ignorance In 
detail (chi mạt vô minh)—Còn gọi là Vô 
Thủy Vô Minh, hay cái vô minh từ trước khi 
nầy ra ý nghĩ biện biệt, đối lại với Mạt chi Vô 
minh (căn bản vô minh dựa vào tại triỀn chân 
như mà tạo ra duyên khởi, rồi từ đó mạt chi 
vô minh lại tựa vào căn bản vô minh mà các 
pháp tiếp tục nổi dậy). 
** See Ignorance. 
Primal mind: Nguyên Tâm——The original mind 
behind all things. According to the Awakening of 
Faith, the original mind ¡is the source of all 
phenomena, the mind which 1s in all things—Tâm 
nguyên thủy không phân biệt đối đãi. Theo Khởi 
Tín Luận thì đây là nguồn của mọi hiện tượng. 
Nguyên tâm tròn đây, bao trùm khắp mười 
phương. 
Primal pure: Bổn tịnh. 
Primal wisdom: Căn Bản Trí —Fundamental 
wisdom—lntuiive knowledge 
Knowledge of fundamental principles—Original 
wisdom—Source of all truth and virtue—The 
sfages of dhyana in the formless or Immaterial 
realm—Còn gọi là Căn Bản Đẳng Trí hay Căn 
Bản Thiền, nghĩa là giới định đoạn ha phiền não 
trong cõi thiển vô sắc. 
Primary (a): Chủ yếu —Cơ bản—Sơ bộ 
nguyên. 
Primary afflictions: Căn bổn phiền não—There 
are six fundamental or priimary afflictions (klesas) 
arising from the six senses—Có sáu căn bổn phiền 
não (khởi lên từ lục căn)—See Two kinds of 
affliction (A), and Six dusts. 
Primary cause: Nhân (nguyên nhân chính). 
Primary cause of birth: Sinh nhân. 
Primary condifion arises out of the Alaya 


or wWisdom—— 


Căn 





Vijnana: Pure wisdom—Tinh trí tuớng—See 
Two forms (characteristics) of the bhutatathata. 


3507 


Primary and secondary causes: Nhân Chánh 
Nhân Phụ ——Primary and secondary causes—Main 
causes and subsidiary causes—The seed out of 
which the plant ørows 1s an 1llustration of the main 
cause, whereas other elements like labor, the 
quality of soil, humidity and so on, are considered 
as subsidilary causes or conditlons—Hạt mà cây 
mọc lên được coi như nhân chính, trong khi những 
yếu tố như sức lao động, phẩm chất của đất, độ 
ẩm của đất, vân vân là những nguyên nhân phụ. 
Primary substance: Bổn Lai—See Prakriti. 
Primary taint of accepting the idea of 
primal action or actfivify in the absolute: The 
non-interrelated or prIimary taint of accepting the 
1dea of primal action or activity in the absolute, or 
the hiphest bodhisatva stage, entering the 
Buddhahood—Căn bổn nghiệp bất tương ưng 
nhiễm—See Six mental taints. 

Prime: Tiên khởi. 


Prime condition: Điều kiện tiên khởi—See 
Pratyaya. 

Primitive (a): Nguyên thủy—Sơ khai. 

Primitive darkness: Minh Sơ—Primitive 


darkness at the beginning of existence—Sự tối ám 
nguyên sơ của vạn hữu. 

Primitive state: Nguyên trạng. 

Primogeniture: Địa vị con đầu lòng. 
Primordial (a): Nguyên sơ. 

Primordial nature: Tính nguyên thủy—Căn 
bản tính. 

Prince (n): Hoàng tử. 

Prince of the Dharma: Pháp Vương Tử—The 
Buddha ¡1s King of the Dharma. Manjustri 
confinued the vocation of teaching wisdom, so he 
1s called the Prince of the Dharma. Among the 
Bodhisattvas, he 1s foremost in wisdom. Without 
fearless øenuine wisdom, you cannot understand 
the Buddha”s teaching. He 1s the teacher of the 
Buddha”s teaching, so he 1s called the Bodhisattva 
foremost in wisdom—Phật là vua của các pháp 
nên gọi là Pháp Vương. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát nối nghiệp dạy Phật pháp nên được gọi là 
“Pháp Vương Tử”. Trong hàng Bồ Tát, Ngài là 
bậc đệ nhất trí tuệ. Chẳng phải là bậc có trí tuệ thì 
chẳng thể nào hiểu được Phật pháp. Ngài là bậc 


thầy dạy Phật pháp nên gọi Ngài là bậc đại trí 
tuệ. 

Prince of hades: Địa Ngục Thiên Tử—Đâu Suất 
tử—Sakyamuni, the 
transformation of one 1n hell Into a deva because 
he had In a previous life known of the merit and 
power of the Hua-Yen Sutra. 

Prince of the law: Pháp vương tử—See Prince 
of the Dharma, and Ten grounds. 

Princedom (n): Địa vị của hoàng tử. 
Princehood (n): See Princedom. 

Princess of Varanasi: Kim Sắc Nữ—Who ¡is 
said to have ben offered In marriage to Sakyamuni 
because he was of the same colour as herself— 
Công chúa Kim Sắc Nữ, người mà người ta nói 
rằng đã ưng chịu Thái Tử Tất Đạt Đa vì màu da 
của Ngài giống màu da “kim sắc” của bà. 
Principal (a): Chính yếu. 

Principal cause: Nguyên nhân chính yếu. 
Principal direction of karma: Tổng Báo 
Nghiệp—The integral 
General karma determining the species, race, and 
country into which one 1s born (The particular 
relating to one”s condition In that species, 1.e. rich, 
poor, well, ¡iH, etc.)—Quả báo chung quyết định 
chủng loại và xứ sở mà người ta sanh vào (chúng 
sanh lục căn đẹp xấu, mệnh thọ dài ngắn, giàu, 
nghèo, bệnh, khỏe, v.v. là biệt báo). 


thiên Immediate 


direcion of. karma— 


Principal insights: Tuệ quán—According to The 
Path of Purification, there are eighteen Principal 
Insights of the abandoning by substifuton of 
opposites—Theo Thanh Tịnh Đạo, có mười tám 
pháp tuệ quán—See Eighteen principal Insights. 
Principal Sermons: Chánh Kinh—See Twelve 
SUfraS. 

Principality (n): Địa vị đứng đầu. 

Principle (n)›: Đạo lý Nguyên lý —Ethical 
codes—Dogma——Doctrine. 

Principle of abiding: Trụ pháp (của chư Đại Bồ 
Tát —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter I8, there are ten principles (abiding) 
which help Enlighteninng Beings to fulfill therr 
great vows. When Enlightenng Beings fulfill 
these vows, they will attain ten ¡inexhaustible 
treasuries—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có 
mười trụ pháp giúp chư đại Bồ Tát viên mãn đại 


3508 


nguyện. Khi chư Bồ Tát thành tựu những nguyện 
nầy thời được mười vô tận trạng—See Ten 
1nexhaustible and Ten principles 
(abiding) which help Enlightening Beings to fulfill 
theIr great vows. 

Principle of according with truth, realizing 
that past, present and future are equal: Như 
thiệt nghĩa, vì thấu rõ tam thế bình đẳng—See 
Ten kinds of principle of Great Enlightening 
Beings. 

Principles of the Buddha Law: Phật Tông— 
See Buddhism——Principles of the Buddha dharma. 
Principles of Buddhism: Buddhist doctrines— 
Truth—Đạo lý. 

Principle of Causaftion: Nguyên lý Duyên 
Khởi—See Twelve links of cause and effect and 
SIx general principles. 

Principles of condifional causafion: Những 
nguyên tắc của Duyên Khởi —According to the 
doctrine of the Hua-Yen sect, there are four 
pñncipal uses of conditional causaton—Theo 
giáo thuyết tông Hoa Nghiêm, có bốn loại duyên 
khở—See Four principal uses of conditional 
Causation. 

Principle of empfiness, the ultimate truth 
beïing empftiness: Không nghĩa, vì đệ nhứt nghĩa 
không—See Ten kinds of principle of Great 
Enlightening Beings. 

Principle of extinctfion: Diệt Lý—The law of 
extinction, i.e. nrvana—Niết Bàn là chân lý tịch 
diệt (diệt khổ dứt phiền não để đi vào cảnh giới 
hoàn toàn tịch tịnh). 

Principle of Great Enlightening Beings: 
Nguyên tắc của chư Đại Bổ Tát —According to 
the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of prmnciple of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening Beings who abide by these can attain 
the supreme principle of omnisclence—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, có mười nghĩa của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ tát an trụ trong pháp nây thời 
được nhứt thiết trí vô thượng nghĩa—See Ten 
kinds of principle of Great Enlightening Beings. 
Principle of great learning, steadfastly 
putfing ỉ( into practfice: Đa văn nghĩa vì kiên 
cố tu hành —See Ten kinds of principle of Great 
Enlightening Beings. 


{reaSUTI©S 


Principle of greaft ultimate nirvana: 
Extinguishing all suffering yet carrying out the 
practices of Enlightening Beings—Đại Bát Niết 
Bàn nghĩa, vì diệt tất cả khổ để tu những hạnh Bồ 
Tát See Ten kinds of principle of Great 


Enlightening Beings. 

Principles of human conduct: Nhân đạo. 
Princple of Indeterminism of the 
Differentiated: Nguyên lý Vô Ngã—See 


Anatman and Six general principles. 

Principle of inexpressibility, not clinging to 
words: Bất khả thuyết nghĩa, vì chẳng chấp tất cả 
ngữ ngôn—See Ten kinds of principle of Great 
Enlightening Beings. 

Principle or integral direction of karma: 
Dẫn Nghiệp-Dẫn nhân_-The principle 
integral direction of karma, which determines 
types of reincarnation, i.e. deva, man, or animail, 
etc. —Tổng báo nghiệp, hay nghiệp chủ yếu dẫn 
đến quả báo phải tái sanh vào cõi nào, trời, người, 
hay súc sanh, vân vân. 


OT 


Principle or law of exfincftion: Law of 

NÑrrvana—DIỆt lý. 

Principle of the limit of reality, realizing 

ultimate truth: Thiệt tế nghĩa, vì biết rõ rốt ráo 

chơn thiệt nghĩa của pháp tối thượng —See Ten 
kinds of principle of Great Enlightening Beings. 

Principles or meaning: Lý pháp—See Four 

dharmas (1). 

Principle of Nirvana: Perfect Freedom—Niết 

Bàn Nguyên Lý. 

l) To understand Buddhism properly we must 
begin at the end of the Buddha”s career. The 
year 486 B.C. or thereabouts saw the 
conclusion of theBuddhas activity as a 
teacher In India. The death of the Buddha 1s 
called, as ¡is well known, “Nirvana,` or “the 
state of the fire blown out.” When a fire 1s 
blown out, nothing remain to be seen. So the 
Buddha was considered to have enetered Into 
an Invisible state which can in no way be 
depicted in word or ¡in form: Để hiểu đạo Phật 
một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu ở 
cứu cánh công hạnh của Phật. Năm 486 trước 
Tây Lịch, hay vào khoảng đó, là năm đã 
chứng kiến thành kết hoạt động của Đức Phật 


2) 


3) 


3509 


với tư cách một đạo sư tại Ấn Độ. Cái chết 
của Đức Phật, như mọi người đều rõ, được gọi 
là Niết Bàn, hay tình trạng một ngọn lửa đã 
tắt. Khi một ngọn lửa đã tắt, không thấy còn 
lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta nói 
Phật đã đi vào cảnh giới vô hình không sao 
miêu tả được bằng lời hay bằng cách nào 
khác. 

Just prior to his attaining Nirvana, In the Sala 
ørove of Kusinagara, the Buddha spoke to His 
disciples to the following effect: “Do not wail 
saying “Our Teacher has pased away, and we 
have no one to follow.` What I have taupht, 
the Dharma (ideal) with the disciplinary 
(Vinaya) rules, will be your teacher after my 
departure. If you adhere to them and practice 
them uninterruptedly, 1s it not the same as If 
my Dharma-body (Dharmakaya) remained 
here forever?”: Trước khi Ngài chứng nhập 
Niết Bàn, trong rừng Ta La song thọ trong 
thành Câu Thi Na, Ngài đã nói những lời di 
giáo nầy cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng 
Đức đạo sư của chúng ta đã đi mất, và chúng 
ta không có ai để tuân theo. Những gì ta đã 
dạy, Pháp cùng với Luật, sẽ là đạo sư của 
các ngươi sau khi ta vắng bóng. Nếu các 
người tuân hành Pháp và Luật không hề gián 
đoạn há chẳng khác Pháp thân 
(Dharmakaya) của Ta vẫn còn ở đây mãi mãi. 
In spite of these thoughftful Instructions some 
of his disciples were expressing a dissenting 
Idea even before his funeral. Ít was natural, 
therefore, for the mindful elders to think of 
calling a council of elders In order to preserve 
the orthodox teaching of the Buddha. They 
consulted King Ajatasaru who at 
ordered the eiphteen monasteries around his 
captal to be repared for housing the 
members of the coming Council of Rajagriha: 
Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số 
đệ tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến dị nghị 
ngay trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương 
nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ đến việc 
triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì 
giáo pháp chính thống của Phật. Họ khuyến 
cáo vua A Xà Thế lập tức ra lệnh cho 18 
Tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị 


Once 


4) 


5) 


phòng xá cho các hội viên của Đại Hội 
Vương Xá. 

When the time arrived five hundred selected 
elders met together. Ananda rehearsed the 
Dharmas (sutras) while pali explained the 
origin of each of the Vinaya rules. There was 
no necessifty of rehearsing the Vinaya rules 
themselves since they had been compiled 
durng the Buddha's lfetime for weekly 
convocafion for confessions. At the council a 
fine collection of the Dharma and the Vinaya 
was made, the number of Sutras was decided, 
and the history of the disciplinary rules was 
compiled: Khi thời gian đã tới, năm trăm 
trưởng lão được chọn lựa cùng hợp nhau lại. 
Ông A Nan đọc lại kinh pháp (Dharma) và 
Upali đọc lại luật nghi (Vinaya). Thật ra 
không cần đọc lại các Luật, vì chúng đã được 
Phật soạn tập khi Ngài còn tại thế. Hội nghị 
đã kết tập tinh tấn về Pháp và Luật. 

The result of the elders” acfiVity wWas 
acknowledged as an authority by those who 
had a formalistic and realistic tendency. 
There were , however, some who differed 
from them 1n ther opinion. Purana, for 
1nstance, was skilled in preaching. Purana was 
in a bamboo grove near RaJagriha during the 
council, and, being asked by some layman, 1s 
said to have answered: “he council may 
produce a fine collection. But I will keep to 
what I heard from my teacher myself. So we 
may presume that there were some who had 
idealistic and free-thinking tendencies: Kết 
quả hoạt động của các trưởng lão được thừa 
nhận như là có thẩm quyển do những người 
có khuynh hướng chủ trương hình thức và thực 
tại luận. Tuy nhiên, có một số quan điểm dị 
biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy sau bị 
giết chết lúc đang giảng pháp. Phú Lâu Na ở 
trong một khu rừng tre gần thành Vương Xá 
suốt thời đại hội, và được một cư sĩ đến hỏi, 
Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một kết 
tập tinh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những gì đã tự 
mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi.” Vậy 
chúng ta có thể cho rằng đã có một số người 
có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư 
tưởng. 


3510 


Principle of Perfect Freedom: Cứu Cánh Giải 3) In spite of these thoughtul instructons some 


Thoát-The Prmciple of Nirvana or Perfect 
Freedom. 


l) 


2) 


To understand Buddhism properly we must 
begin at the end of the Buddha”s career. The 
year 486 B.C. or thereabouts saw the 
conclusion of theBuddhas activity as a 
teacher in India. The death of the Buddha 1s 
called, as ¡is well known, “Nirvana,` or “the 
state of the fire blown out.” When a fẨire Is 
blown out, nothing remain to be seen. So the 
Buddha was considered to have entered into 
an Invisible state which can in no way be 
depicted in word or ¡in form: Để hiểu đạo Phật 
một cách chính xác, chúng ta phải bắt đầu ở 
cứu cánh công hạnh của Phật. Năm 486 trước 
Tây Lịch, hay vào khoảng đó, là năm đã 
chứng kiến thành kết hoạt động của Đức Phật 
với tư cách một đạo sư tại Ấn Độ. Cái chết 
của Đức Phật, như mọi người đều rõ, được gọi 
là Niết Bàn, hay tình trạng một ngọn lửa đã 
tắt. Khi một ngọn lửa đã tắt, không thấy còn 
lưu lại một chút gì. Cũng vậy, người ta nói 
Phật đã đi vào cảnh giới vô hình không sao 
miêu tỉ được bằng lời hay bằng cách nào 
khác. 

Just prior to his attaining Nirvana, In the Sala 
ørove of Kusinagara, the Buddha spoke to His 
disciples to the following effect: “Do not wail 
saying “Our Teacher has passed away, and we 
have no one to follow.` What I have taupht, 
the Dharma (deal) with the disciplinary 
(Vinaya) rules, will be your teacher after my 
departure. If you adhere to them and practice 
them uninterruptedly, 1s it not the same as I1f 
my Dharma-body (Dharmakaya) remained 
here forever?”: Trước khi Ngài chứng nhập 
Niết Bàn, trong rừng Ta La song thọ trong 
thành Câu Thị Na, Ngài đã nói những lời di 
giáo nầy cho các đệ tử: “Đừng than khóc rằng 
Đức đạo sư của chúng ta đã đi mất, và chúng 
ta không có ai để tuân theo. Những gì ta đã 
dạy, Pháp cùng với Luật, sẽ là đạo sư của 
các ngươi sau khi ta vắng bóng. Nếu các 
người tuân hành Pháp và Luật không hề gián 
đoạn há chẳng khác Pháp thân 
(Dharmakaya) của Ta vẫn còn ở đây mãi mãi. 


4) 


5) 


of his discIples were expressing a dissenting 
Idea even before his funeral. It was natural, 
therefore, for the mindful elders to think of 
calling a council of elders In order fo preserve 
the orthodox teaching of the Buddha. They 
consulted King Ajatasaru who at 
ordered the eiphteen monasferies around his 
capital to be repared for housing the 
members of the coming Council of Rajagriha: 
Dù có những lời giáo huấn ý nhị đó, một số 
đệ tử của Ngài đã nẩy ra một ý kiến dị nghị 
ngay trước khi lễ táng của Ngài. Do đó đương 
nhiên các bậc trưởng lão phải nghĩ đến việc 
triệu tập một đại hội trưởng lão để bảo trì 
giáo pháp chính thống của Phật. Họ khuyến 
cáo vua A Xà Thế lập tức ra lệnh cho 18 
Tăng viện chung quanh thủ đô phải trang bị 
phòng xá cho các hội viên của Đại Hội 
Vương Xá. 

When the time arrived five hundred selected 
elders met together. Ananda rehearsed the 
Dharmas (sutras) while pali explained the 
origin of each of the Vinaya rules. There was 
no necessilfty of rehearsing the Vinaya rules 
themselves since they had been compiled 
durng the Buddha's lfeime for weekly 
convocafion for confessions. At the council a 
fine collection of the Dharma and the Vinaya 
was made, the number of Sutras was decided, 
and the history of the disciplinary rules was 
compiled: Khi thời gian đã tới, năm trăm 
trưởng lão được chọn lựa cùng hợp nhau lại. 
Ông A Nan đọc lại kinh pháp (Dharma) và 
Upali đọc lại luật nghi (Vinaya). Thật ra 
không cần đọc lại các Luật, vì chúng đã được 
Phật soạn tập khi Ngài còn tại thế. Hội nghị 
đã kết tập tinh tấn về Pháp và Luật. 

The result of the elders” acfiVity wWas 
acknowledged as an authority by those who 
had a formalistic and realistic tendency. 
There were , however, some who differed 
from them 1n ther opinion. Purana, for 
1nstance, was skilled in preaching. Purana was 
in a bamboo grove near RajJagriha during the 
council, and, being asked by some layman, 1s 
said to have answered: “he council may 
produce a fine collection. But I wIll keep to 


Once 


3511 


what I heard from my teacher myself. So we 
may presume that there were some who had 
idealistic and free-thinking tendencies: Kết 
quả hoạt động của các trưởng lão được thừa 
nhận như là có thẩm quyển do những người 
có khuynh hướng chủ trương hình thức và thực 
tại luận. Tuy nhiên, có một số quan điểm dị 
biệt, Phú Lâu Na là một thí dụ, vị nầy sau bị 
giết chết lúc đang giảng pháp. Phú Lâu Na ở 
trong một khu rừng tre gần thành Vương Xá 
suốt thời đại hội, và được một cư sĩ đến hỏi, 
Ngài trả lời: “Đại hội có thể tạo ra một kết 
tập tĩnh tế. Nhưng tôi sẽ giữ những gì đã tự 
mình nghe từ Đức Đạo Sư của tôi” Vậy 
chúng ta có thể cho rằng đã có một số người 
có các khuynh hướng duy tâm và tự do tư 
tưởng. 
** See SIx general principles. 
Principle and practfice: Absolute and relative— 
Tông dụng—Formless with 
Fundamental essence and external acfIvity— 
Noumenon and phenomenon—Principle 
practice——Visible and ¡invisible—Không sắc—See 
Noumenon and phenomenon. 
Principle of reality: Như Thực Nguyên Lý— 
See Principle of True Reality. 
Principle of the realm of reality, all things 
being one in essence: Pháp giới nghĩa, vì tất cả 
các pháp đồng một vị—See Ten kinds of principle 
of Great Enlightening Beings. 


and form—— 


and 


Principle and reason: Lý trí—The noumenal in 

essence and in knowledse. 

l) The fundamentadl  prncjple of the 
phenomenon under observation—Nguyên tắc 
căn bản của vạn hữu. 

2) The observing wisdom or knowledge: Trí. 

Principle of Reciprocal Identification: 

Nguyên lý Tương Đối—Tương Đối (Nguyên Lý). 

(A) The meanng of the word “Reciprocal 
Identification.”——Nghña của chữ “Tương Đối”: 

l) The word for “Reciprocal Identificatlon” 1s 
more literally “mutual” and “regarding,” that 
1S “mutually viewing from each other”s poinf,” 
“mutual identification,” which 1s as much as to 
say “exchange | 
indispensable to bring about a reconciliation 
of conflicting opinions or effect a syncrefism 


and of views.” Ít Is 


2) 


among opposing speculative systems. 
According to Prof. Junjiro Takakusu im The 
Essentials of Buddhist Philosophy, Hinayana 
Buddhism 1s generally satisfied with analysis 
rarely synthesis “The 
Mahayana, on the other hand, 1s generally 
much ¡inclined to the reciprocal identification 
of two conflicting Ideas. lf one party adheres 
to his own idea while the other party 1nsists on 
his own, a separatlon will be the natural 
result. This is what happens In the Hinayana. 
The Mahayana teaches that one should put 
one”s own idea aside for a moment and 
Identfy one”s own positon with that of the 
other party, thus mutually synthesizing the 
opposed positions. The both partiles will find 
themselves perfectly unied: Chữ “Tương 
Đối” theo nghĩa đen là hỗ tương đối đãi, 
nghĩa là “quan điểm hỗ tương lẫn nhau, “hỗ 
tương đồng nhất,` cũng y như nói “trao đổi các 
quan điểm, chứ không tách riêng từng cái để 
thực hiện một cuộc giải hòa về những quan 
điểm tương phản hay để gây hiệu quả nên 
một chủ trương hỗn hợp giữa các hệ thống 
suy lý đối lập. Theo Giáo Sư lunjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật 
Giáo, Phật giáo Tiểu Thừa thông thường thỏa 
mãn với phân tích và ít khi thiên về dung hợp. 
Trái lại, Đại Thừa thường thiên về hỗ tương 
đối đãi giữa hai ý niệm tương phản. Nếu phe 
nầy nhận quan điểm của riêng mình và phe 
kia giữ chặt của riêng họ, kết quả đương 
nhiên sẽ chia rẻ nhau. Đây là điều xãy ra 
trong trường phái Tiểu Thừa. Đại Thừa Phật 
giáo dạy rằng phải hòa đồng lập trường của 
riêng mình với lập trường của kẻ khác, phải 
hỗ tương dung hợp những lập trường đối lập, 
để thấy những lập trường nầy hợp nhất toàn 
vẹn. 

The word for “reciprocal identificatlon” 1s 
more literally “mutual” and “regarding,” that 
1s, “mutually viewing from each others 
point,” “ 
much as to say an “exchange of views.” Ít 1s 
indispensable to bring about a reconciliatlon 
of conflicting opinons or to effect a 
syncreisn among opposing speculative 
systems. This trend of thoupht, in fact, served 


and inclined to 


mutual identification,” which 1s as 


3) 


(B) 


3512 


greatly to restore the original Idea of 
tolerance which was revealed in the Buddha”s 
teaching but was almost entirely lost in the 
varlous Schools of Hinayana which resulted 
from differences of opinion: Chữ “tương đối” 
ở đây theo nghĩa đen là hỗ tương đối đãi, 
nghĩa là “quan điểm hỗ tương lẫn nhau,” “hỗ 
tương đồng nhất” cũng y như nói “trao đổi các 
quan điểm.” Không tách riêng từng cái để 
thực hiện cuộc hòa giải về những quan điểm 
tương phản hay để gây hiệu quả nên một chủ 
trương hỗn hợp giữa những hệ thống suy lý 
đối lập. Thực tế, ngành tư tưởng nầy đã có 
công lớn tái lập ý niệm bao dung nguyên thủy 
đã được khai thị trong giáo pháp của Đức 
Phật nhưng hầu như mất hẳn trong nhiều bộ 
phái Tiểu Thừa, chúng là kết quả của những 
dị biệt về tư tưởng. 

According to the Madhyamaka philosophy, 
phenomena have no independent, substantial 
realifty of their own. Relativity or dependence 
1s the main characteristic of phenomena, and 
that which 1s relative 1s not really the highest 
sense of the word. The Absolute 1s the reality 
of the appearances. The Absolute and the 
world are not two different sets of reality 
posted against each other. Phenomena 
viewced as relative, as øoverned by causes and 
conditions constitute the world, and viewed as 
free of all conditions are the Absolute: Theo 
Triết Học Trung Quán, tương đối là những 
hiện tượng không có thực tại độc lập hay thực 
thể của chính chúng. Tương đối tánh hoặc sự 
tùy thuộc là những đặc tánh chủ yếu của hiện 
tượng, và, một vật là tương đối thì không phải 
là “thật,' hiểu theo ý nghĩa cao nhất của chữ 
nầy. Tuyệt đối là thực tại của những hiện 
tượng. Tuyệt đối và thế giới không phải là hai 
nhóm thực tại khác nhau đặt ở vị trí đối kháng 
nhau. Khi hiện tượng được coi là tương đối, 
chịu sự chi phối của những nhân duyên và 
những điều kiện cấu thành thế giới nây thì 
chúng là hiện tượng: và khi hiện tượng được 
coi là phi hạn định bởi tất cả nhân duyên thì 
hiện tượng là tuyệt đối. 

Three reasons which justify the Identification 
of opposing views—Ba cách minh chứng cho 


Ù 


2) 


3) 


những lý do của sự hòa đồng của những quan 
điểm đối lập: 

ldentity In form as two different elements 
combining to form unity—Đôổng nhất trong 
hình thức hai yếu tố khác biệt kết hợp nhau 
để thành một nhất thể: Identity is assumed 
because two distinct facfors are united Into 
one as copper and zinc are mixed together 
from one alloy, bronze. This identifty in form 
1s the explanation common to all Buddhist 
schools—Đồng nhất tánh phải có vì hai thành 
tố riêng biệt được hợp thành một, như đồng 
đỏ và kẽm được pha trộn với nhau để tạo 
thành một hợp kim là đồng. Lý đồng nhất 
trong hình thức nây là lối giải thích chung cho 
tất cả các trường phái của Phật Giáo. 

ldentity in substance although there may be 
opposing angles—Đồng nhất trong bản thể có 
nhiều góc cạnh đối lập: Identity is assumed 
because one”s front and one's back may 
appear differently but in reality they are one. 
There are opposing views as are the front and 
back of the same house. In the same way, If 
life ¡is looked at from an ïllusioned view, If 1s 
life, but, 1Ý 1t 1s looked at from an enlightened 
View, 1( Is nirvana.The two views are simply 
refer to one thing. Some Mahayana schools 
hold this explanaion of  Identity 
substance—Đồng nhất tánh phải có vì sấp và 
ngữa có thể coi như khác nhau, nhưng trong 
thực tế chúng chỉ là một. Có những quan 
điểm đối lập như là mặt trước và mặt sau của 
cùng một ngôi nhà. Cũng vậy, nếu đời sống 
được nhìn từ quan điểm mê hoặc, thì nó là đời 
sống; nhưng nếu nó được nhìn từ quan điểm 
giác ngộ thì nó là niết bàn. Cả hai thực ra chỉ 
là một. Một vài trường phái Đại Thừa chủ 
trương lối giải thích về đồng nhất trong bản 
thể nầy. 

ldentity in form and substance as water and 
wave or phenomenology—Đôổng nhất trong 
hình thức và bản thể như nước và sóng hay 
“Hiện Tượng Luận”: Identty ¡1s assumed 
because the whole enfity 1s entirely one, as 
water and wave, the whole of water being 
manifested as wave—Đồng nhất tánh phải 
có, vì rằng toàn diện thực thể là cái một toàn 


in 


(C) 


l) 


2) 


3513 


vẹn, như nước và sóng, toàn thể của nước 
được biểu hiện như là sóng. 

The applications of the Reciprocal Theory—— 
Sự ứng dụng của Nguyên Lý Tương Đối: 
Reciprocal Identificaton by mutual self- 
negation, when realized, has a great practical 
value In smoothing out conflicting opinions or 
1n creating sympathy among opposing parties. 
Through one or more of these methods 
diversity can be brought to union, and 1llusory 
exiIstence ¡is synthesized with the enlightened 
liífe. Such Ideas as seeing noumenon 1n 
phenomenon, regarding mofion as calm or 
calim as motlon, identfying action and 
Inaction, purify and impurify, perfection and 
Imperfection, one and many, the particular 
the  general, permanence 
Impermanence, are all attainable by this 
theory. Ït 1s one of the most Important Ideas of 
Mahayana and 1s indispensable for a clear 
understanding of the Buddhist doctrine as 
taught in the Mahayana: Hỗ tương đối đãi 
bằng cách tự hủy diệt, khi được thể hiện, có 
giá trị thực tiển lớn san bằng những quan 
điểm tương phản hay tạo nên thiện cảm giữa 
những phe phái đối nghịch. Bằng vào một, 
hay nhiều hơn, trong số các phương pháp nầy, 
dị biệt tính có thể đưa đến liên hiệp, và cuộc 
đời mộng ảo được dung hợp với đời sống giác 
ngộ. Những ý tưởng như nói: nhìn bản thể 
trong hiện tượng, coi động như fnh và tĩnh 
như động, đồng nhất và vô hành, tịnh và bất 
tịnh, toàn và bất toàn, một và nhiễu, riêng và 
chung, thường và vô thường, tất cả đều có thể 
đạt được bằng lý thuyết nầy. 

The most important applicatlon of this 
doctrine concerns the 1dentification of life and 
Nrrvana. LIfe itself 1s Nirvana, Just as wafter 
and wave are Identical. LIfe 1s one thing and 
Nrrvana 1s another lifeless thing. If one attains 
Nrvana while yet living, le 
1dentified with Nirvana but only in the sense 
of a sfate of mind because the body still 
exiIsts. But perfect or complete Nirvana Is 
attained at death. The extinction of the body 
1s the perfect Nirvana, Just as the cessatlon of 
the wave results In the perfect quiescence of 
the water: Sự ứng dụng quan trọng nhất của 


and and 


becomes 


học thuyết nây là nhắm tới chỗ đồng nhất của 
đời sống, sinh tử và Niết Bàn. Bản thân đời 
sống là Niết Bàn cũng như nước với sóng là 
một. Đời sống là cái nầy thì Niết Bàn là cái 
không đời sống kia. Nếu đạt tới Niết Bàn 
ngay trong sự sống, đời sống trở thành là một 
với Niết Bàn, nhưng chỉ đạt trong tâm vì thân 
vẫn hiện hữu. Nhưng Niết Bàn toàn vẹn hay 
trọn vẹn được đạt đến khi chết. Sự diệt tận 
của thân xác là điều kiện tất yếu của Niết 
Bàn toàn vẹn, cũng như sự dừng lặng của 
sóng chung cuộc nơi tĩnh lặng toàn vẹn của 
nước. 
** See SIx general principles. 
Principle of relativity: Nguyên lý tương đối. 
Principle of silence: Mặc Lý ——The principle of 
sience, that the absolute ¡is Iindefñnable, the 
doctrine of Vimalakiri——Giáo pháp im lặng của 
ngài Duy Ma Cật, vì ngài cho rằng chân lý bất 
khả luận (trong pháp hội, các vị Thánh đều nói về 
Pháp Tướng Bất Nhị, Ngài Văn Thù nói về vô 
ngôn vô thuyết, trong khi ngài Duy Ma chỉ mặc 
nhiên không nói). 
Principle of solidarity: Nguyên lý liên đới. 
Principle of the Thusness: Như Thực Nguyên 
Lý —See Principle of True Reality. 
Principle of Totality: Nguyên lý Viên Dung— 
Viên Dung. 


l) Complete combination: Dung hòa, dung 
thông, chu biến khắp cả, hay vạn pháp viên 
dung không trở ngại. 

2) The absolute in the relatve and vice-versa: 
Tuyệt đối trong tương đối và ngược lại. 

3) The Iidentity of apparent contrarles; perfect 


harmony among all differences—Lý tính của 
chư pháp vốn đầy đủ hay vạn pháp sự lý đều 
viên dung không trở ngại, không phải hai, 
không có phân biệt: 

* Asin water and waves: Như sóng với nước— 
Sóng tức là nước. 

*.As in passion and enlightenment: Như phiền 
não và Bồ Đề—Phiền não tức Bồ Đề. 

*... As in transmigration and nirvana: Như sinh tử 
và Niết Bàn—Sinh tử tức Niết Bàn. 

*... Asin life and death: Như sống và chết—Chết 
là khởi đầu cho cuộc sống khác, sống là đang 
đi dần về cái chết. 


3514 


* All are of the same fundamental nature: Bản 
chất của chư pháp đều giống nhau. 

*.. Allare bhutatathata: Tất cả là Chân Như. 

*... Bhutatathata is all: Chân Như là tất cả. 

* ` Waves are one with waves, and wafer 1s one 
with water, and water and wave are one: 
Sóng nước là một, nước sóng là một. 

Principle of True Reality: Nguyên lý Như 

Thực—Như Thực Nguyên Lý—According to Prof. 

Junjiro Takakusu in The Essentials of Buddhist 

Philosophy, many of the problems concerning 


Thus-come, Thus-gone,Ihusness, or Suchness 
have been studied ¡in connection with the 
Causaion theory—Theo Giáo Sư l]unjro 


Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
một số vấn để nói tới Như lai, Như thực hay Chân 
như đã được khảo sát nơi lý thuyết Duyên Khởi. 

1l) Thusness 1s 
Buddhist thought concerning the real state of 
all that exists. lt 1s natural for people to seek 
fñirst the Innermost essence among the 
outward appearance of all things or to seek an 
unchanging fact among many changing thinøs. 
Failing in this, people try to distinguish the 
unknowable from the knowable, the real from 
the apparent, or the thing-in-itself from the 
thing-for-us. This effort, too, will end in 
failure, for what they select as the real or the 
thing-inifself 1s  ufterly beyond human 
knowledge. Such efforts may be called the 
search for the world-princIple or for the life- 
prnciple. The method of search and the 
resulting theorles are varlous. Some are 
monistic or pantheistc, while others are 
dualistic or pluralistic: Chân như là căn bản 
tối hậu của tư tưởng Phật học để cập trạng 
thái chân thật của tất cả những gì hiện hữu. 
Lẽ đương nhiên mọi người trước tiên đi tìm 
tinh thể uyên áo nhất giữa giả tượng ngoại 
giới của vạn hữu, hay m một sự kiện bất 
biến giữa vô số sự vật biến chuyển. Rồi thất 
bại, người ta mới cố phân biệt cái bất khả tri 
với cái khả tri, cái thực với cái giả, hay vật tự 
thể với vật y tha. Nỗ lực nầy rốt cuộc cũng 
thất bại, vì cái mà họ chọn làm cái thực hay 
vật tự thể hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức 
của con người. Những nỗ lực như thế có thể 


the ulimate foundation of 


2) 


3) 


mệnh danh là truy tầm thế giới lý tánh hay 
đời sống lý tánh. Phương pháp truy tầm và 
những lý thuyết kết quả thành ra đa dạng. 
Một số chủ trương nhất nguyên hay phiếm 
thân, một số khác chủ trương nhị nguyên hay 
đa nguyên. 

Against all these views Buddhism stands aloof 
by 1tself. Buddhism 1s atheistic, there 1s no 
doubt about It. When questioned about the 
First Cause or Principle, the Buddha always 
remained reticent... As to the life-principle, he 
denied the existence of an ego or soul or any 
kind of thing which one may call the real self, 
as we have discussed ¡n (a). To see the true 
nature or the true state of all things 1s not to 
find one In many or one before many, nor 1s If 
to distinguish unity from diversify or the sfatic 
from the dynamic. The true state without any 
special condition. Ít is, In fact, the true reality 
without a reality, I.e., without any specIfic 
character or nature. Ï 1s very difficult for the 
human mind to understand this Idea of reality 
in which there 1s no substance at all: Đạo Phật 
một mình đứng hẳn ngoài các quan điểm đó. 
Đạo Phật là vô thần, cái đó khỏi phải nghi 
ngờ. Khi được hỏi về nguyên nhân hay 
nguyên lý tối sơ, Đức Phật luôn luôn không 
nói gì. Còn đối với đời sống lý tánh, Ngài phủ 
nhận sự hiện hữu của một bản ngã hay linh 
hồn hay bất cứ cái gì cùng loại đó mà người 
ta có thể gọi là thực ngã, như chúng ta đã 
thảo luận trên phần (a). Thấy cái bản tánh 
chân thực hay trạng thái chân thực của vạn 
hữu không phải là tìm thấy cái một trong cái 
nhiều, hay cái một trước cái nhiều, cũng 
không phải là phân biệt nhất tính khác dị tính 
hay tĩnh khác động. Trạng thái chân thực là 
trạng thái không có một điều kiện riêng biệt 
nào. Sự thực, đó là cái “thực tại chân thực 
không có thực tại,” nghĩa là không có một 
tướng trạng hay bản tánh riêng biệt nào cả. 
Tâm trí con người rất khó hiểu nổi ý niệm về 
một thực tại trong đó không có gì là bản thể 
hay bản trụ. 

The idea of an abiding substance with 
changing qualitiles 1s very deeply rooted 1n our 
habits of thought. Buddhist schools, no matter 
what they are, Hinayana or Mahayana, 


4) 


5) 


3515 


realistc or Idealistic, are utterly free from 
sụch a habit of thought and all maintain the 
theory of pure change without substratum. 
'When any Buddhist speaks of the true state of 
reality he means the sfate without a specific 
nature: Ý niệm về một bản thể thường trụ với 
những phẩm tính biến chuyển, đã cắm rễ quá 
sâu trong tập quán tư tưởng chúng ta. Các học 
phái Phật học, bất kể phái nào, Tiểu hay Đại 
thừa, Duy thực hay Duy tâm, hoàn toàn không 
lệ thuộc vào một tập quán tư tưởng nào như 
thế và tất cả đều chủ trương lý thuyết về biến 
chuyển triệt để. Khi một người theo đạo Phật 
nào đó nói về trạng thái chân thực của thực 
tại, ông ta muốn nói trạng thái không có bản 
tánh riêng biệt. 

According to the general views of the 
Hinayana, the state without any specIfic 
condition ¡is Nirvana, because Nirvana 1s 
perfect freedom from bondaøge. The Realistic 
School (Sarvastivada), belonging to the 
Hinayana, goes a síep further and assumes 
that selflessness, impermanence and Nirvana 
(flamelessness) are the true state of all thinøs. 
Nihilistc School (Satyasiddhi) holds that all 
things, matter and mind, are void or unreal 
and that nothing exists even in Nrvana: Theo 
quan niệm tổng quát của Tiểu Thừa, trạng 
thái không điều kiện riêng biệt là Niết Bàn, 
vì Niết Bàn là giải thoát toàn vẹn khỏi ràng 
buộc. Phái Duy Thực (Sarvastivada) hay Nhất 
Thiết Hữu Bộ, thuộc Tiểu Thừa, bước xa hơn, 
cho rằng vô ngã, vô thường và Niết Bàn (sự 
tắt lửa) đều là trạng thái chân thật của vạn 
hữu. Phái Hư Vô Luận (Satyasiddhi) hay 
Thành Thật Luận chủ trương rằng vạn hữu, 
tâm và vật, thảy đều không và bất thực, 
không có cái gì hiện hữu, cả đến Niết Bàn. 
The Mahayana teaches, on the other hand, 
that the truth can be discovered only by 
negafive views of becoming, and, on the other 
hand, holds that true perfection can be 
realized negatively 1n the denial of the 
1llusory and causal nature of existence. The 
Wreath School of the Mahayana thinks that 
the ideal world, or the World One-and-True, 
1s Without any Independent individual. The 
Lotus School Identifles the manifested state 


6) 


7) 


as 1f 1s and the true enfity Immanenf-in-nature: 
Trong Đại Thừa, phái Phủ Định Luận tứ 
Trung Quán (Madhyamika) dạy rằng chân lý 
chỉ có thể khám phá được bằng các quan 
điểm phủ định về sự hữu; và đằng khác, phái 
Duy Tâm Luận (Vijnaptimatra) chủ trương 
rằng sự viên mãn chân thực chỉ có thể chứng 
được một cách tiêu cực bằng phủ nhận bản 
tính hư ảo và duyên sinh của hiện hữu. Phái 
Hoa Nghiêm (Avatamsaka) của Đại Thừa 
nghĩ rằng thế giới lý tưởng , hay nhất chân 
pháp giới, là thế giới không có cá thể biệt 
lập. Phái Pháp Hoa (Pundarika) đồng nhất 
trạng thái biểu hiện như thế là như thế với 
thực thể chân thực nội tại trong bản tánh. 

On the whole, to see only the fact that a 
flower 1s falling 1s, after all, a one-sided view 
according to the theory of Impermanence. We 
ought to see that Iimmanent In the fact of a 
flower's falling there lies the fact of a 
flower”s blooming, and also Immanent in the 
blooming of the flower there 1s the fact O Its 
falling. Thus 
(extncion) and blooming (becoming) 1s 
synthesized and we form the view of 
reciprocal identification which 1s an unbiased 
view of the mean, or Middle Path: Xét trên 
toàn thể, nếu chỉ thấy sự kiện một đóa hoa 
đang rụng, thì nhất định đó là một thiên kiến 
theo thuyết vô thường. Chúng ta phải thấy 
rằng nội tại trong sự kiện một đóa hoa đang 


the opposition of. falling 


rụng chứa sẵn sự kiện một đóa hoa đang nở, 
và cũng nội tại trong sự kiện một đóa hoa 
đang nở có sẵn sự kiện một đóa hoa rụng. 
Như thế sự đối lập của rụng (diệt) và nở 
(sinh) được dung hợp và chúng tạo thành quan 
điểm về hỗ tương trong đối đãi, là một cái 
nhìn trung đạo không thiên chấp. 

This amounts to saying that we see Inacfion In 
action and action In inaction, immotion in 
mofion and moftion 1n inmotion, caÌm in wave 
and wave in calm. We thus arrive at the true 
state of all thinøs, 1.e., the Middle Path. Anh 
this 1s what is meant by Thusness or Suchness: 
Từ đó nói rằng chúng ta nhìn thấy cái vô 
hành trong cái hành, cái hành trong cái vô 
hành, bất động trong động, và động trong bất 
động, lặng trong sóng và sóng trong lặng. Thế 


3516 


là chúng ta đi tới trạng thái chân thực của vạn 
hữu, nghĩa là Trung Đạo. Và cái đó được gọi 
là Như thực hay Chân thực. 

When the view Is negatively expressed 1t 
indicates the true negation or Void, because 
any special state of thing 1s denied altogether. 
Such 1s considered to be the ultimate idea of 
Buddhist phiosophy. When the ultimate 
prnciple 1s considered from the universal 
point of view, it 1s called “the Realm of 
Prinnciple” (Dharmadhatu), but when It 1s 
considered from the personal point of view, 1t 
1s named “the Matrix of Thus-come or Thus- 
gone” (Tathagata-garbha). Other ways of 
expressing this same Idea are: the Buddha- 
nature (Buddhata or Buddha-svabhava), and 
the Spirtual or Law-body (Dharmakaya). 
These all practically synonymous. 
Without knowing the principle of Thusness or 
Void in the hiphest sense of the word, one can 
1n no way understand the Mahayana doctrine. 
The word “void” in 1(s highest sense does not 
mean “nothingness,` but indicates “devoid of 
special conditlons,” or “unconditoned”: Khi 
quan điểm ấy được phát biểu một cách tiêu 
cực, nó chỉ vào sự tiêu cực thực thụ hay cái 
“Không,” bởi vì phủ nhận hết mọi trạng thái 
riêng biệt của mọi vật. Quan niệm tối hậu 
của triết học Phật giáo được nhận định như 
thế. Khi nguyên lý tối hậu được nhận định từ 
quan điểm phổ biến, nó được gọi là Pháp giới 
(Dharmadhatu). Cảnh vực của lý tánh, nhưng 
khi được nhận định từ quan điểm nhân cách, 
nó được gọi là Như Lai Tạng (Tathagata- 
garbha). Những cách diễn tả khác cùng nói 
lên ý tưởng nầy là: Phật tánh (Buddhata), hay 
Phật Tự Tánh (Buddha-svabhava), và Pháp 
thân (Dharmakaya). Những chữ nầy, trên thực 
tế, đồng nghĩa. Nếu không biết tới nguyên lý 
Chân như hay Tánh Không theo nghĩa cao 
nhất của chữ đó, thì không cách nào hiểu nổi 
giáo pháp của Đại Thừa. Chữ “không” trong 
nghĩa cao nhất không có nghĩa là “không chi 
cả” hay “ngoan không” mà nó chỉ cho cái 
“không có những điểu kiện riêng biệt,” hay 
“không tự tánh.” 

** See SIx general principles. 


8) 


are 


Principle of true Thusness, as all who 
realize Thusness enter i(: Chơn như nghĩa, vì 
tất cả Như Lai thuận nhập—See Ten kinds of 
principle of Great Enlightening Beings. 

Principle of truth: Truth—True principle— 
Absolute apart from phenomena——Clhân lý. 
Principle of truth, skillfully thinking about 
it and discerning it: Pháp nghĩa, vì khéo suy 
gẫm lựa chọn—See Ten kinds of principle of 
Great Enlightening Beings. 

Principle of universal causafion: The 
Dharmadhatu as the environment cause of all 
phenomena—Pháp Giới Duyên Khởi. 

(A) The meanings of “Prnciple of universal 
causaton”—Nghĩa của Pháp Giới Duyên 
Khởi: The term “Dharmadhatu” is sometimes 
used as a synonym of the ulũmate truth. 
Therefore, the translation “the Element of the 
Elementf” is quite fitting. But at other times 1t 
means the universe, “the Realm of All 
Elements.” The double meaning, the universe 
and the universal principle must always be 
borne in mind whenever we use the term. 
Either meaning will serve as the name of the 
causaton theory: Từ ngữ “Pháp giới” 
(Dharmadhatu) đôi khi được dùng đồng nghĩa 
với chân lý. Việt ngữ dịch là “Pháp thể của 
Vạn Pháp.” Tuy nhiên, đôi lúc nó lại có nghĩa 
là “Vũ trụ,” hay “cảnh giới của tất cả các 
pháp.” Cả hai nghĩa vũ trụ và nguyên lý phổ 
biến, luôn luôn phải được ¡n sâu trong tâm trí 
chúng ta mỗi khi từ ngữ nầy được dùng đến. 
Nghĩa nào cũng dùng được cho danh hiệu của 
thuyết “Duyên Khởi.” 

Characteristcs of Principle of universal 
causation—Đặc tính của Pháp Giới Duyên 
Khởi: 

The Dharmadhatu as the environmenftal cause 
of all phenomena (everythng 1s being 
dependent on everything else, therefore one 
1s In all and all ¡is in one): Trong pháp giới 
duyên khởi, mọi hiện tượng đều tùy thuộc lẫn 
nhau, cái nầy tùy thuộc cái kia, do đó một 
trong tất cả và tất cả trong một. 

According to the primciple of universal 
causation, no one being will exist by 1tself and 
for itself, but the whole world will move and 


(B 


` 


]) 


2) 


3517 


act In unison as If the whole were under 
general organization. Such an Idea world 1s 
called “the World One-and-True'” “the 
Lotus-store”: Theo nguyên lý pháp giới duyên 
khởi nầy, không một sự hữu nào hiện hữu bởi 
chính nó và hiện hữu cho cái khác, nhưng 
toàn thể thế giới sẽ vận động và hành sự 
trong nhất trí, cơ hô toàn thể được đặt dưới tổ 
chức tổng quát. Một thế giới lý tưởng như thế 
được gọi là “Nhất chân pháp giới” hay “Liên 
Hoa tạng.” 

The principle of universal causation 1s based 


Or 


3) 
upon the universal causation of the Realm of 
Prnciple (Dharmadhatu) which we may 
regard as the self-creation of the universe 
1(self. One should not forget that 1t is nothing 
but a causaton by the common action- 
influence of all brings, and that the principle 
1s also based on the theory of selflessness. In 
the Buddhist terminology, the principle of 
totality 1s called “the Avatamsaka” (Wreath): 
Nguyên lý nầy căn cứ trên pháp giới duyên 
khởi của cảnh vực lý tánh (Dharmadhatu) mà 
chúng ta có thể coi như là sự tự tạo của chính 
vũ trụ. Đừng quên rằng đó chỉ là duyên khởi 
do cộng nghiệp của tất cả mọi loài, và 
nguyên lý nầy cũng dựa trên thuyết vô ngã. 
Trong thuật ngữ Phật giáo, nguyên lý viên 
dung được gọi là “Hoa Nghiêm” 
(Avatamsaka). 

Principles of Universal Good: Phổ Hiền Hạnh 

Pháp—According to the Flower Adornment Sutra, 

Chapter 38, there are ten principles of Universally 

Good which Enlightenng Beings have—Theo 

Kinh Hoa nghiêm, Phẩm 38, có mười Phổ Hiển 

Hạnh Pháp mà chư Bổ Tát đều có—See Ten 

prnciples of Universally Good of Enlightening 

Beings. 

Print (n): Ảnh in. 

Prior intuition: Tiên nghiệm. 

Priority (n): Ưu tiên——Quyển ưu tiên. 

Prison of affection: Ái ngục — The prison of 

affection, which holds men In bondage——ĐJa ngục 

ái ân đã giam hãm con người trong phiên trược. 

Prison of desire: Ái ngục. 

Prisoner: Tù nhân. 


Pristine darkness: Entire obscure—Minh minh 
(Từ Hán Việt, “minh minh” có nghĩa là hoàn toàn 
tăm tối hay sự tăm tối của thuở ban sơ). 
Prithagjana (skÐ: Dị Sanh—Ngu Phu. 

l) A man not yet 1lluminated, Ie., Ignorant: 
Người không giác ngộ. 

lgnorant, Immature, a simpleton, dominated 
by avidya (ignorance): Kẻ bị vô minh chế 
ngự. 

Prithin (skt): Pathavi (p)—Địa Đại (Kiên)— 
Earth—Solid matter. Prithin means the element of 
extension, the substratum of matter. Without 1t 
objects have no form, nor can they occupy space. 
The qualiies of hardness and softness are fwo 
conditions of this element. After death, these parts 
wIll decay and deteriorate to become soil. For this 
reason, they belong to the Great Soil—Đất (tóc, 
răng, móng, da, thịt, xương, thận, tim, gan, bụng, 
lá lách, phổi, bao tử, ruột, phẩn, và những chất 
cứng khác). Địa Đại là thành phần vật chất mở 
rộng hay thể nên của vật chất. Không có nó vật 
thể không có hình tướng và không thể choán 
khoảng không. Tính chất cứng và mềm là hai điều 
kiện của thành phần nầy. Sau khi chúng ta chết đi 
rồi thì những thứ nây lần lượt tan rã ra thành cát 
bụi, Địa Đại—See 
Catudhatuvavatthana. 

Prithivi (skt): See Đại Địa. 


2) 


nên nó thuộc vỀề 





Priti (skÐ: Hỷ—Delighted—Glad—]oy— 
RejJoice—See Bodh()yanga. 

Priti-sambodhi (skt: Hỷ—Joy—Delight—See 
Seven Bodhyangas. 

Prit-bodhyanga (sk): Hỷ Giác Phần— 


Enjoyment of the sfate of truth 1s one of the mostf 
1mporfant entrances to the great enliphtenment; 
for with 1t, we attain many kinds of balanced state. 
This 1s the third bodhyanga, the stage of Joy on 
affaining the truth—-Enjoyment of the sfate of 
truth—Hỷ giác phần còn là một trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
chúng ta đạt được nhiễu trạng thái định tĩnh cho 
tâm trí. Đây là giác chi thứ ba, giai đoạn mà vị Bồ 
Tát cảm thấy thích thú khi đạt được chân lý—§ee 
Seven Bodhyangas. 

Private (a): Riêng tư. 


3518 


Private consultation: Độc Tham—A private 
consultation of a disciple with his masfter in the 
masters chamber. There are three types— Cuộc 
gặp gỡ riêng của đệ tử và thầy trong phòng của 
thầy. Có ba loại độc tham: 

l1) Listening to the master geneal lectures: Thính 
Tham——Listening the geneal 
lectures on Zen pactice, usually 1n a groUp. 
This is mandatory for all beginners—Lắng 
nghe các bài giảng chung của thầy về thiển 
tập, thường là từng nhóm. Thính Tham có tính 
cách bắt buộc với những người mới bắt đầu 
tu. 

Meeting with the master: Độc Tham— 
Meeting singly with the master at given 
periods. This 1s optional—Gặp gỡ một mình 
với thầy vào những lúc đã định trước. Độc 
Tham không bắt buộc. 

Visting secretly: Đặc Tham—Visiing 
secrefly at any time, day or night, when 
speclal cicumsfances warrant it Gặp gỡ 
thầy một cách bí mật bất cứ lúc nào, ngày 
hay đêm, khi có những tình huống đặc biệt. 
Private seal: Tư Ấn—A monk's private seal, 
which should resemble a skull as reminder of the 
brevity of life—Ấn riêng của nhà sư, có hình 
giống như sọ người để nhắc nhở về sự ngắn ngủi 
của cuộc sống. 

Privation (n): Sự thiếu thốn. 

Privilege (n): Đặc ân—Đặc quyền. 

Privileged (a): Được đặc ân. 

Priya (skU: Ái—Beloved—Dear to—Liked— 
Favourite—Pleasant—Agreeable—Kindness— 
Love. 

Priyadarsana (skt): Joyful to see—Hỷ kiến. 
Priyakhyana (p): Ái ngữ——Loving words—Kind 
communication—See Four elements of popularIty. 
Priyavacana (sk): Ái Ngữ Nhiếp—Kindly 
talk—Kmd  specch, pleasant 
Affectionate speech—Kind communication—Kind 
words which help beings love and receive the 
truth—Tùy theo căn tánh của chúng sanh mà dùng 
lời lẽ tốt lành để dẫn dắt họ vào con đường đạo 
đức—See Four elements of popularity. 

Prkka (skÐQ: Sprkka (skÙ—Tất Lật Ca—A 
fragrant plant, said to be Trigonella corniculata— 


{O Imaster 


2) 


3) 


Or Wwords— 


Còn gọi là Tất Lực Ca, một loại cây thơm, có tên 

khoa học là Trigonella corniculata. 

Probability (n): Khả năng tính. 

Probable (a): Có thể đúng nhưng không chắc. 

Probation (n): Thời kỳ thử thách. 

Probationer (n): Người đang chịu thử luyện. 

Probationary 

Probhakta (skt): Thực Tiển—Before food, ¡.e. 

before the principal meal at noon—Tiếng Phạn 

nói là Bố La Phược Hạ Noa, ý nói trước bữa ăn 

chánh ngọ. 

Problems (n): Vấn đề. 

se  Mankind universal problems: Những vấn 
để tổng quát của nhân loại. 

e - Spiritual problems: Những vấn để tinh thần. 

Problematic (a): Có vấn đề. 

Procedural knowledge: Tri thức hay sự hay biết 

thủ tục. 

Procedure (n): Giác Hành —The procedure, or 

discipline, of the attainment of enliehtenment for 

self and others—Phương thức tu hành để đạt tới 

giác ngộ cho mình và cho người. 

Proceed (v): Phát sinh—Phát xuất. 

Proceed (arise) from something: Phát xuất từ 

điều gì. 

Proceeding activifies: 

activiiles—Hiện hành (những hành động đang 

diễn tiến). 

Process (n): Javana (p & skt)—Tiến trình—Quá 

trình (sự năng động hướng về phía trước hay sự 

phát triển)—Impulsion. 

Process of acquiring knowledge: Siks (skÙ— 

Study—Learn—Học. 

(A mere) proces of 7 becoming and 

dissolving or arising and passing away: Chỉ 

là một tiến trình của hợp tan hay sinh diệt 

Proces of destrucfion: Hoại Pháp —Any 

process of destruction or decay—Tiến trình hoại 

diệt. 

Process of existence: Bhava (p & skUÙ— 

Existence—It is also called, “the process of being” 

or the “process of becoming”—Hiện hữu (sinh 

tồn) hay sự có mặt, sự sinh tồn của các hiện tượng 

thuộc cả vật chất lẫn tinh thần. Hiện hữu còn được 

gọi là Pháp—See ExIstence. 


Present or manifest 


3519 


Procession: Diễn tiến—Đám rước. 

Processional (a): Thuộc về đám rước. 

Proclaim (v): Indicate—NotfyCông bố— 

Tuyên bố—Chỉ dạy (chỉ thị). 

Proclam an amnesty: Calm—Chiêu an— 

Tuyên bố ân xá. 

Proclaim the holy life: Tuyên bố sống đời 

Thánh thiện. 

Proclaim the holy life in all its fullness and 

purity: Tuyên bố đời sống phạm hạnh hoàn toàn 

đầy đủ và thanh tịnh. 

Proclaim the law: Tuyên thuyết. 

Proclaimed: Thị —Demonstrating the knowledege 

and vision of the Buddha—Thị Phật tri kiến—See 

Four purposes of the Buddhaˆs appearing. 

Proclamation: Tuyên ngôn— Tuyên bố chính 

thức. 

Proclivity (n): Khuynh hướng. 

Procreate (v): Sinh sản. 

Procreation (n): Sự sinh sản. 

Procurator (n): Vị đại biểu cho hệ phái trong 

Giáo Hội. 

Procure (v): Sắm sửa. 

Produce (v): Sanh ra—Gây ra. 

e _ Evcry cause produces an effect: Mọi nhân 
đều sanh quả. 

se lIgnorance produces desires: Vô minh sanh 
ra tham dục. 

Prodigal: 

l1) (a): Hoang phí. 

2) (n): Kẻ hoang phí. 

Prodigality (n): Sự hoang phí. 

Produced by causal condifions: Duyên sanh— 

See Twelve links of cause and effect. 

Produced by cultivation: Tu Sinh—That which 

1S produced by cultivation, or observance—Do tu 

hành mà có được (tu chứng), khác với được nhờ tự 


nhiên pháp. 
Produced dharma: Hữu Vi Pháp—See 
Samskrifa. 
Produce cembodiments of Enlightening 


Beings from the body of Buddhas: Producing 
embodiment of Buddha from the body of an 
enlightening being—Nơi thân Như Lai xuất hiện 


thân Bồ Tát, nơi thân Bổ Tát xuất hiện thân Như 
La—See Ten spheres of Great Enlightening 
Beings. 

Produced happiness in the past and now 
dwell in happiness: Có những loài hữu tình 
trong quá khứ luôn luôn tạo ra thiển định lạc hay 
sống trong sự an lạc, như các vị Phạm Chúng 
Thiên—See Three kinds of happy rebrrth. 
Produce karma: Tác nghiệp—To produce 
karma by the action of body, words, and thought— 
Tác nghiệp bằng thân, khẩu, và ý. 

Produces the knowledge of practices: Phát 
khởi những hạnh trí—See types of 
characteristies of manifestation of a Buddha (7). 
Produce merif: Tinh tấn phát triển những điều 
thiện lành chưa phát sanh—Endeavor to sfarf 
performing good deeds—Bringing forth goodness 
not yet brought forth (bring good Info exIstence)— 
Effort to Initiate virtues not yet arIsen——To induce 


Ten 


the doing of good deeds. Here a monk rouses hs 
wIll, makes an effort, stirs up energy, exerts his 
mind and strives to produce unarisen wholesome 
mental states—Điều thiện chưa sanh, phải tính 
cân làm cho sanh. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý 
muốn, cố gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục 
đích khiến cho các thiện pháp từ trước chưa sanh 
nay cho sanh khởi—See Four right efforts. 
Produce pure roofs 0Ÿ goodness: Sanh ra thiện 
căn thanh tịnh—See Ten kinds of Buddha-work In 
all worlds in all trmes of the Buddhas (B) (9). 
Produce ufterances consonant with the four 
intellectual powers: Xuất sanh bốn biện tài tùy 
thuận âm thanh —See Ten aspects of the turning 
of the great wheel of teaching. 

Produce verbalizafons of all Buddha 
teachings in the language of one senfient 
being: Ở trong ngôn ngữ của một chúng sanh xuất 
sanh ngôn ngữ của tất cả Phật pháp—See Ten 
spheres of Great Enlightening Beings. 

Produced by causal conditions: Duyên sinh. 
Producer: Năng khởi (hay khởi tất cả thiện căn 
của chúng sanh)—See Ten types of characteristics 
of manifestation of a Buddha. 

Producer of karma: Nhân Nhân——Followers of 
Buddha who have not yet attaned Buddhahood, 
but suliÐ producers of and 


are karma 


3520 


reincarnation—Những đệ tử Phật chưa đạt được 
Phật quả mà vẫn còn tạo nghiệp và lăn trôi trong 
luân hôi sanh tử. 

Producing: Nhân—See Eight dharmas, and Eight 
essential things. 

Producing Blessing Rewards: Phúc Sinh—See 
Ñine heavens of the fourth dhyana heaven. 
Producing cause: Sinh nhân—Direct cause— 
The cause that 1s able to produce all sense and 
perceptions, øood and evilThe cause that 1s able to 
produce all sense and perceptions, good and evil 
The producing cause of all good thinøs, one of the 
five causes (four elements of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 
maintainers of infinite forms of nature (results)— 
Sinh nhân hay nhân trực tiếp, một trong năm 
nguyên nhân (a seed—hạt giống)—Seec Two 
causes (A), Three causes, and Five causes (A). 
Producing seed: Phalam Prati-grhnati (skÙ— 
Sinh Chủng—Thủ Dữ —The producing seed and 
that which it gives, or produces—Thủ quả và Dữ 
quả (phàm cái có thể là hạt giống sinh ra thành 
vạn pháp hiện tại là nhân, từ nhân sinh ra quả với 
sức tác dụng sản sanh các pháp tương ứng gọi là 
“thủ quả.” Khi vạn pháp sắp sinh thành, sức tác 
dụng cho nó nảy sinh kết quả gọi là “dữ quả.”). 
Production: Birh—Sanh—See Three properties 
Of maftfter. 

Productftive karma: Janaka-karma (skt—Sinh 
nghiệp—Nghiệp Tái Tạo ——According the 
Abhidharma, productive karma 1s wholesome or 
unwholesome volition which produces resultant 
mental states and karma-born materiality, both at 
the moment of rebirth-linking and during the 
COUurS€ Of existence. At the moment of conception, 
productive karma generates the rebirth-linking 
types of 
materiality constituting the physical body of the 
new being. During the course of existence If 
produces other resultant cittas and the continuities 
of karma-born materlality, such as the sense 
faculties, sexual determination, and the heart- 
base. Only a karma that has attained the sfatus of 
a full course of action can perform the function of 
producing rebirth-linking, but all wholesome and 
unwholesome karmas excepton can 
produce results during the course of existence. 


{O 


consciousness and the karma-born 


without 


Every subsequent birth, according to Buddhism, 1s 
conditoned by the good or bad karma which 
predominant at the moment of death. This kind of 
karma 1s technicallyY known as reproductive 
karma. The death of a person ¡is merely the 
temporary end of a temporary phenomenon. 
Though the present form perishes, another form 
which is neither absolutely the same nor tofally 
different takes place according to the thought that 
was powerful at the death moment since the 
karmic force which hitherto actuated 1t 1s not 
annrhilated with the dissolution of the body. ÏIt 1s 
this thought 
“reproductive karma,” that determines the state of 
a person in his subsequent birth. As a rule, the last 
thought-process depends on the øeneral conduct of 
a person in daily life. In some exceptional cases, 
perhaps 
circumstances, at the moment of death a good 
person may experlence a bad thoupht, and a bad 
person a good one. The future bíth will be 
by this thought-process, 
1rrespective of the general conduct. This does not 
mean that the effects of the past actlons are 
obliterated. They will produce their inevitable 
results as the appropriate moment—Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận (Vi Diệu Pháp), nghiệp thiện hay 
bất thiện, trợ duyên cho sự tái sanh vào lúc lâm 
chung. Vào lúc được mẹ thọ thai, do nghiệp tái 
tạo mà thức tái sanh được phát sanh, cùng lúc ấy 
những thành phần vật chất của môt con chúng 
sanh mới cũng được thành lập như các căn, sự xác 
định tính nam nữ. Chỉ có nghiệp tái tạo dẫn tới tái 
sanh, nhưng tất cả các nghiệp thiện ác đều phải 
trổ quả trong những đời kế tiếp, không có ngoại 
lệ. Theo Phật giáo, chập tư tưởng cuối cùng thật 
là quan trọng vì chính cái nghiệp có năng lực 
mạnh nhứt trong giờ lâm chung, lành hay dữ, tạo 
điều kiện cho sự tái sanh kế liền đó. Nghiệp nầy 
gọi là nghiệp tái tạo. Cái chết của một chúng sanh 
chỉ là sự gián đoạn tạm thời của một hiện tượng 
tạm thời. Mặc dầu thể xác hiện tại tiêu diệt, 
nhưng một hình thể khác sẽ phát sanh tùy theo tư 
tưởng mạnh nhất trong giờ lâm chung; hình thể 
sau nây không hoàn toàn giống hình thể trước, mà 
cũng không phải tuyệt đối là khác. Thể xác tan rã, 
nhưng luồng nghiệp lực vẫn tôn tại. Tiến trình tư 
tưởng cuối cùng ấy, gọi là nghiệp tái tạo, quyết 


last process, which Is termed 


due to favourable or unfavourable 


determined last 


3521 


định cảnh giới của kiếp sống tới. Thói thường thì 
tiến trình tư tưởng cuối cùng của một người tùy 
thuộc nơi phẩm hạnh của người ấy trong cuộc 
sống hằng ngày. Tuy nhiên cũng có trường hợp 
đặc biệt mà ngoại cảnh tạo nên cơ hội thuận lợi 
hay bất lợi làm cho một người tốt có thể có những 
tư tưởng xấu, hay một người xấu có thể có những 
tư tưởng tốt trong giờ phút lâm chung. Trong 
trường hợp nầy phẩm hạnh của người kia trong 
cuộc sống không đem lại ảnh hưởng nào cho sự 
tái sanh, nhưng không có nghĩa là quả phải có cho 
những hành động trong quá khứ đã tiêu mất. Quả 
ấy sẽ trổ lúc tương xứng với nhân đã gieo—See 
Four types of kamma (karma). 

Profanation (n): Sự coi thường. 

Profane (a): Prthag-jana (skt)— Puthujjana (p)— 
Common——Earthly—Phàm phu (thuộc về trần tục, 
chung, thông thường, thường tình}—Ordinary—— 
Vulgar—Worldly——See Ordinary people. 

Profess (v): Công bố—Tuyên xưng. 

Profess to be someone: Tự xưng là ai. 

Profess to do something: Tự xưng làm việc gì. 
Profess a faith (a doctrine): Bày tỏ lòng tin 
theo một đạo nào—Most of the peoples in Asia 
profess Buddhism—Hâu hết các dân tộc châu Á 
tin theo đạo Phật. 

Professed (a): Tự nhận. 

Profession (n): Chức nghiệp—Nghề nghiệp—Sự 
tuyên xưng. 

Professional (a): Chuyên nghiệp. 

Professor (n): Giáo sư. 

Proffer the hand: Thọ Thủ——To come ¡in person 
to welcome the dying, as e.g. does Kuan-Yin in 
certain cases—Người vãng sanh ở hàng thượng 
phẩm thượng sanh thì khi vãng sanh sẽ được chư 
Phật đến đón tận tay, như một số trường hợp Đức 
Quán Âm đi tiếp dẫn vậy. 

Proficiency of consciousness: Citta-pagunnata 
(p —Tâm Tinh Luyện—See Fiffy-two mental 
sfates. 

Proficiency of mental body: Kayapagunnata 
(p)—Tâm Sở Tỉnh Luyện—See Fifty-two mental 
sfaftes. 

Profit: Lợi nhuận—Sự lợi ích. 


Profit men: Lợi Nhân—Làm lợi cho người —To 
benefit men. 

Profitable: Có ích lợi. 

Profitable to the future life: Đương Ích—See 
Dual benefits. 

Profitable to the Iife after: Đương Ích— 
Profitable to the life which 1s to come—Lợi ích 
sau khi diệt độ—See Dual benefits. 

Profitable to the present life: Hiện Ích— 
Profitable to the life which now ¡is—Lượi ích hiện 
tại trong đời nầy—See Dual benefits. 

Profligate monk: Profligate bonze—Nhà sư hổ 
mang (phóng đãng, tiêu phí của đàn na tín thí, hay 
dùng của đàn na tín thí vào mục đích cá nhân 
hoặc gia đình). 

Profound (a): Very deep—Sâu xa. 

Profound act: Diệu hạnh—The profound act by 
which a good karma 1s produced, i.e. faith—Diệu 
hạnh sản sanh ra thiện nghiệp, chẳng hạn như tín 
tâm. 

Profound cause: Diệu Nhân—Nhân kỳ diệu — 
The discipline of the bodhisattva (charity and the 
SIX paramitas, etc) as producing the Buddha- 
frui—Giới luật của Bổ Tát (lục Ba La Mật) như 
là những nhân đưa đến quả vị Phật. 

Profound desire: Sự mong muốn thậm thâm— 
See Ten kinds of definitive mark of Great 
Enlightening Beings (6). 

Profound devotion: Thâm tâm tin hiểu là đạo 
xuất sanh Phật pháp, vì biết Phật tự tại—Profound 
devotlon 1s a way of generatng qualiles of 
Buddhahood, because they know the masterles of 
Buddhas—See Ten ways of generating the 
qualiles of Buddhahood of Great Enlightening 
Beings. 

Profound dharma and the Buddha”s plan of 
teaching: Diệu Pháp và dự tính giảng pháp của 
Đức Phật—After the Buddhaˆs enlightenment, he 
realized: ““[his dharma 1s so profound and difficult 
to comprehend for human beings because 1t 1s 
subtle and beyond any secular logic. It can be 
undersfood only by the wise. Besides, beIngs are 
always attached to sensual pleasures, and 
deliphted by sensual pleasures. The dependent 
arising 1s a subJect which 1s hard to see, so are the 
calming of all the activities, the renunciation of all 


3522 


attachment, the destruction of craving, dispassion, 
s(opping, and Nirvana, efc. If I were to teach this 
Dharma, human beings would not understand me. 
That would be more troublesome for me.” Thus, at 
ñrst the Buddha did not want to teach His Dharma. 
However, after the third request of Brahma 
Sahampati, the Buddha decided to spread his 
Dharma to save beings. Accordine to the 
Majjhima Nikaya, volume 26, Brahma Sahampat 
read the thought of the Buddha in ¡nclining to 
teach the Dharma, he feared that the world might 
be destroyed without hearing the Dharma. So he 
approached the Buddha and requested Him to 
preach the Dharma: “Oh, Lord, may the Lord 
teach the Dharma! May the Well-Farer expound 
the Dharma! There are beings with litle dust in 
their eyes, who, not hearing the Dharma, will fall 
away. But 1f they are learners of the Dharma, they 
will understand the Dharma. In anclent times of 
Magadha there has appeared an impure Dharma 
thought out by stained minds. Open this door of 
deathlessness, let the 
awakened to by the Stainless One! Just as a man 
síanding on the peak of a mountain might watch 
the people around. May the Sorrowless One look 
down upon the people who are sunken in grief and 
overcome by birth and age! Rise, O Conqueror In 
the Battle, Leader of the Caravan. Freed from 
debt, walk over the world! Let the Exalted One 
teach the Dharma. There are those who will 
understand the Dharma.” After the Brahma 
Sahampati appealed to the Buddha for the third 
time, the Buddha, out of compassion for beings, 
surveycd the world with His Buddha-Vision. He 
saw beIngs with little dust in their eyes, with mụch 
dust In their eyes, with keen Intellect and with dull 
intellect, with good character and with bad 
character, beings who are easy to teach and hard 
to teach, and few others, who, with fear, see evil 
and the world beyond. Thus the Buddha decided 
to spread His Dharma. The Brahma Sahampat 
thoupht that he himself made the opportunity for 
the Buddha to preach the Dharma, saluted Him 
and passing around him to the ripht, then 
disappeared—Sau khi Đức Phật thành đạo, ngài 
nhận thấy rằng: “Giáo pháp này thật là thâm diệu 
và thật khó hiểu đối với chúng sanh vì nó vi tế và 
vượt hẳn ngoài lý luận biện giải. Chỉ có bậc trí 


them hear Dharma 


mới hiểu nổi. Bên cạnh đó, chúng sanh lại tham 
luyến và ưa thích dục lạc. Lý duyên khởi lại là 
một vấn để khó lãnh hội. Sự tịnh chỉ các hành, sự 
thoát ly mọi luyến ái, sự đoạn tận dục vọng, ly 
tham, đoạn diệt, Niết Bàn, vân vân cũng là những 
vấn để khó lãnh hội. Giả sử Ta giảng pháp này, 
mọi người sẽ không hiểu, lại càng phiển phức 
hơn.” Chính vì thế mà thoạt tiên Đức Phật không 
có ý hướng thuyết giảng giáo pháp của Ngài. Tuy 
nhiên, sau ba lần thỉnh cầu của Phạm thiên 
Sahampati, Đức Thế Tôn đã quyết định đem giaó 
pháp của Ngài quảng bá khắp chúng để độ sanh. 
Theo Kinh Trung Bộ, quyển 26, Phạm thiên 
Sahampati biết được ý hướng không thuyết pháp 
của Đức Phật, sợ rằng thế gian sẽ bị tiêu hủy nếu 
không nghe được giáo pháp của Ngài, liền đến 
gần cung thỉnh Ngài thuyết pháp: “Bạch Thế Tôn, 
cầu xin Đức Thế Tôn giảng day giaó pháp, cầu 
xin bậc Thiện Thệ truyền bá giáo pháp. Có hạng 
chúng sanh ít vướng bụi trong mắt, nếu không 
nghe được giáo pháp, họ sẽ sa đọa. Nhưng nếu họ 
được học giáo pháp, họ sẽ hiểu pháp. Thuở xưa 
tại xứ Ma Kiệt Đà này xuất hiện một giáo pháp 
không thanh tịnh do những người có tâm ý ô 
nhiễm suy ra. Cầu xin Đức Thế Tôn mở cánh cửa 
Bất Tử này để chúng sanh được nghe pháp từ 
đấng Thanh Tịnh chứng ngộ. Giống như một người 
đang đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy mọi 
người xung quanh. Cũng vậy, ôi, đấng Thiện Thệ, 
đang đứng trên lâu đài pháp bảo, cầu mong đấng 
Thoát Khổ nhìn xuống chúng sanh đang đắm chìm 
trong phiển não và bị sanh già áp bức. Hởi bậc 
Chiến Thắng, vị trưởng đoàn lữ hành đã thoát ly 
nợ nần, cầu xin Ngài hãy đứng lên và đi khắp thế 
gian, cầu xin Đức Thế Tôn thuyết pháp, sẽ có 
những người hiểu được pháp.” Sau ba lần thỉnh 
cầu của Phạm thiên Sahampati, vì thương tưởng 
chúng sanh, Ngaì đã dùng Phật nhãn quán sát thế 
gian. Ngài thấy có hạng chúng sanh vướng ít bụi 
trong mắt, có chúng sanh vướng nhiều bụi trong 
mắt, có hạng lợi căn, có hạng độn căn, có người 
thiện tánh, có người ác tánh, có chúng sanh dễ 
dạy, có chúng sanh khó dạy và một số ít khác, sợ 
hãi khi thấy ác nghiệp và đời sau trong các cảnh 
tái sanh. Vì thế Ngài quyết định đáp lời Phạm 
Thiên và nói: “Các cánh cửa Bất Tử đều được mở 
ra. Hỡi những ai nghe pháp, hãy phát khởi tín 
tâm.” Phạm Thiên Sahampati nghĩ rằng chính 


3523 


mình đã tạo cơ hội để Đức Thế Tôn thuyết pháp, 
liền đảnh lễ và đi nhiễu quanh Đức Thế Tôn một 
vòng về phía hữu rồi biến mất. 

Profound đoctrine: Huyền giáo (huyển đạo)— 
Buddhism. 

Profound enlightened nature: Diệu Giác 
Tính—-The profound enlightened nature of the 
Buddha——Tính chất hay bản chất thậm thâm của 
quả vị Phật. 

Profound great determination: Tâm thâm 
đại —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38 (Detachment from the World) there 
are ten kinds of profound great determinations that 
enlightening beings do not abandon. Enliphtening 
Beings who abide by these will be able not to 
abandon all principles of Buddhahood—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§ (Ly Thế Gian), chư 
Đại Bồ Tát có mười tâm thâm đại. Chư Bồ Tát an 
trụ trong pháp nầy thời chẳng bỏ tất cả Phật 
pháp—See kímds of profound great 
determinations that enlightening beings do not 
abandon. 

Profound insight: Hiểu biết sâu xa. 

Profound knowledge: Kiến thức uyên thâm. 
Profound knowledge of the Buddha 
Dharma: Kiến thức uyên thâm về Phật Pháp. 
Profound knowledge to expound all truths: 
Trí huệ rất sâu có khả năng giải bày tất cả các 
pháp—See Ten Inexhaustible treasures and Ten 
prnciples which help enlightening beings fulfill 
thelIr øreat vows. 

Profound learning: Học thức uyên thâm. 
Profound meaning: Huyền Nghĩa. 


Ten 


I) The deep meaning: Nghĩa lý u huyển hay 
thâm diệu —The meaning of the profound. 
2) It refers chiefly to the T”ien-T”ai method of 


teaching which was to proceed from a general 
explanation of the content and the meaning of 
the varilous great sutras to a discussion of the 
deeper meaning—Phần tự luận ở đầu các 
kinh được tông Thiên Thai giải thích bằng 
năm tầng thâm nghĩa: 

1)  Explanation of the terms: Thích Danh. 

1) 

11) Making clear the principles: Minh Tông. 

1V)  Discussing of therr application: Luận Dụng. 


Definition of the substance: Biện Thể. 


v)  Discriminating the doctrine: Phán Giáo. 

Profound meditation: Thiển thâm sâu——When 
we enter In(o profound medifaton, our mind 
becomes master of everything. As long as we 
make a distinction between heat and cool, then 
whenever fire comes close to us, we feel the heat 
and run away. Similarly, when a cold wind comes, 
we feel the cold. But when, through deep 
medifation, we pass beyond such discrIminations, 
then there 1s no fear of the heat or the cold at all. 
Thus, In India there are many yogIs who can sit in 
meditation under the blazing sun without feeling 
hot, and In Tibet, China, Korea, and Japan there 
are many Zen masters who can sit in meditation 
all night during winter”s snowfall without feeling 
cold. In Vietnam in 1963, Most Venerable Thịch 
Quang Duc could sit in medifation surrounded by 
flames. The fire consumed his robes and his entire 
body, yet he was able to sit as calm and 
motionless as a rock. A Chinese Zen master said: 
“For the tranguilitqy of 
mOountains and steams are not necessary; when 


siing meditation, 


the mind Is extinguished, fire feels cool of 
itself”—Khi chúng ta vào sâu trong thiển, tâm 
của chúng ta trở thành chủ của mọi vật. Chừng 
nào chúng ta còn phân biệt giữa cái nóng và cái 
lạnh thì khi lửa đến gần chúng ta cảm thấy nóng 
và bỏ chạy. Tương tự, khi một cơn gió lạnh thổi 
qua chúng ta cảm thấy lạnh. Nhưng nhờ thiển 
quán sâu, chúng ta vượt khỏi những sự phân biệt 
đó, thì chẳng còn sợ nóng sợ lạnh nữa. Nhờ thế 
mà bên Ấn Độ có nhiều vị sư Du Già có thể ngồi 
thiển dưới ánh nắng gay gắt mà không cảm thấy 
nóng, và ở Tây Tạng, Trung Hoa, Đại Hàn và 
Nhật Bản... có nhiều thiển sư có thể ngồi thiển 
suốt đêm trong bão tuyết của mùa Đông mà 
không cảm thấy lạnh. Ở Việt Nam vào năm 1963, 
Hòa Thượng Thích Quảng Đức có thể ngồi thiển 
dưới ngọn lửa. Lửa đốt cháy y áo và toàn thân 
ngài mà ngài vẫn ngồi yên và bất động như một 
tảng đá. Một nhà sư Trung Hoa đã nói: “Vui tọa 
thiển núi sông chẳng màng; tâm lặng rồi lửa cũng 
lạnh tanh.” 

Profound medium: Diệu Trung—The profound 
medium (madhya); the universal life essence, the 
absolute, the bhuftatathata which expresses the 
unity of all things, 1.e. the doctrine held by T”ien- 


3524 


Tai as distnguished from the Differentiated 
Teaching which holds the madhya dotrine but 
emphasizes the dichotomy of the transcendental 
(không) and phenomenal (giả)—Viên Giáo Diệu 
Trung hay chân như diễn tả sự hợp nhất của vạn 
vật, để phân biệt với “Diệu Trung” của Thiên 
Thai Biệt Giáo, nhấn mạnh đến tánh “không” và 
“giả hợp” của vạn vật. 

Profound miỉnd: Thâm tâm—profound mind 
engrossed in Buddha-truth, or thought, or illusion, 
etc. There are ten profound minds. The 
Bodhisattva Mahasattva who has already purified 
the second ground, and wishes to enter the third 
ground, should bring forth ten kinds of profound 
minds—Tâm cầu Phật, cầu Pháp sâu nặng. Có 
mười thâm tâm. Chư đại Bồ Tát đã thanh tịnh nơi 
đệ nhị địa, và muốn vào tam địa nên trụ nơi mười 
thâm tâm—See Ten profound mind (B). 
Profound mỉnd accepfing and holding all 
truths heard: Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã 
được nghe—See Ten profound minds (B). 
Profound mỉnd clarifying the 
comprehensive knowledge of all 
Enlightened Ones: Thâm tâm tịnh tu trí viên 
mãn của tất cả Như Lai—S§ee Ten profound minds 
(Bì. 

Profound  mỉnd comprehending the 
enlightenment of all Buddhas of past, 
present, and future: Thâm tâm thấu rõ tất cả 
Phật Bồ Để—See Ten profound minds (B). 
Profound mỉnd culfivafing all qualifies of 
Buddhahood: Thâm tâm tu tất cả Phật pháp— 
See Ten profound minds (B). 

Profound miỉnd following the path of 
omniscience: Thâm tâm tùy thuận đạo nhứt thiết 
chủng trí —See Ten profound minds (B). 
Profound mỉnd imbued with all subfle 
knowledge: Thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế— 
See Ten profound minds (B). 

Profound mỉnd not alloyed with the ways of 
the lesser vehicles of individual salvation: 
Thâm tâm chẳng tạp tất cả đạo nhị thừa—See 
Ten profound minds (B). 


Profound mỉnd not clỉinging to any sfate of 
life: Thâm tâm chẳng nhiễm trước tất cả chỗ thọ 
sanh—See Ten profound minds (B). 

Profound mỉnd not stained by any worldly 
things: Thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế 
gian—See Ten profound minds (B). 

Profound mỉnd unmoved by any demons or 
heretics: Thâm tâm chẳng bị tất cả chúng ma 
ngoại đạo làm động—See Ten profound minds 
(Bì). 

Profound nature of the Bhutatathafa: The 
totality or fundamental nature of all things—Diệu 
chân như tính (tính toàn thể hay tánh căn bản của 
vạn hữu). 

Profound peace: Niềm an lạc sâu xa. 

Profound penetraton of the Buddha”s 
teachings: Thâm nhập Phật pháp —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of profound penetraton of the 
Buddhass teachings of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can penetrate the most profound essence of the 
great knowledge and wisdom of unexcelled, 
complete perfect enlightenment—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều thâm nhập Phật 
pháp của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ nơi 
pháp nầy thời được nhập nơi tánh thậm thâm đại 
trí huệ vô thượng chánh đẳng chánh giác—See 
Ten kinds of profound penetraion of the 
Buddhass teachings of Great Enlightening 
Beings. 

Profound pity: Ân bi sâu rộng—See Ten kinds 
of Buddha”s grace. 

Profound — principles: Huyễn 
profound propositions, 1.e. Buddhism. 
Profound pure: Thâm Tịnh— Thanh tịnh sâu 
sắc. 


tông—The 


Profound resolve: Thâm tâm—See Three minds 
(A). 

Profound school: Huyền môn (pháp môn huyền 
điệu, chỉ chung cho Phật giáo)—Buddhism. 
Profound scriptures: Profound canon—Huyễển 
tịch (kinh điển huyền thâm). 

Profound and subtle: Huyền vi (thâm sâu và vi 
tế). 


3525 


Profound sutras: Thâm Kinh—Thâm Tạng— 
Profound texts, those of Mahayana—Gọi chung 
các kinh điển Đại Thừa, thuyết giảng về sự thậm 
thâm của chánh pháp. 

Profound sympathy: Thiện cảm sâu xa. 
Profound teaching: Diệu Giáo—Admirable and 
profound teaching (Lotus sutra)—Giáo lý thậm 
thâm kỳ diệu của Pháp Hoa. 

Profound wisdom: Thâm Trí —Trí thâm sâu— 
Profound knowledge. 

Profundity (n): Sự thâm thúy. 

Profoundly enligh(tened mỉnd: Diệu Minh— 
Profoundly enlightened mind or (the 
knowledge of the finalfy of the stream of 
reincarnation)—Cái tâm chân thực trong sáng 
tuyệt diệu hay trí tuệ chân chính vô lậu đưa chúng 
sanh đến chỗ chấm dứt luân hồi sanh tử. 


heart 


Profoundly importanf: Secret and important— 
Bí yếu. 

Profusion (n): Sự thặng dư. 

Profusion of ideas: Sự thặng dư về ý niệm. 
Progress: Sự tiến bộ—Sự tiến triển —S§ocial and 
scientifc progress—Sự tiến bộ về xã hội và khoa 
học. 

Progress in cultivation: Tiến bộ trong tu 
hành—According to the Sangiti Sutta In the Long 
Discourses of the Buddha, there are four kinds of 
progress—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có bốn loại hành. 

Progress in culfivafion with concurrence 
reducfion in reincarnation: Tăng Đạo Tổn 
Sanh—A Bodhisattva`s progress In the doctrine 
(Lotus Sutra) with concurrence decreasing In 
reincarnation—Sự tiến bộ của một vị Bồ Tát, 
được nói trong Kinh Pháp Hoa, càng tăng trí tuệ 
giác ngộ và càng giảm dân sinh tử luân hồi. 
Progress with impafience: Akkhama-patipada 
(p—Bất Kham Nhẫn Hành—See Four kinds of 
progress (B). 

Progres of the teaching: Instucion and 
conduct——Teaching and practice—Giáo hạnh. 
Progressive awakening: ngộ—See 
Gradual awakening and Tam Giáo Tướng. 


Tiệm 


Progressive developments of ` Buddha”s 
teaching: See Three progressive developments 
of Buddha's teaching. 

Progressive status: Lập—See Eight dharmas, 
and Eight essential things. 

Prohibit (v): Forbid—Ngăn cấm. 

Prohibiting from evil: Restraining from evil— 
Chỉ trì (tránh làm những việc ác)—See Two 
modes of practices (A). 

Prohibition (n): Sự ngăn cấm (giới cấm)—See 
Precepts. 

Prohibidions arising out of fundamenfal 
rules: Giới cấm—S§ee Precepts. 

Prohibitons from evil and exhortatfions to 
øood: Giới Khuyến— Khuyến Giới Nhị Môn— 
Ngăn cấm không cho làm điều ác, khuyến tấn làm 
những điều thiện (chớ làm điều ác, vâng làm 
những điều lành)—See Two doors. 

Prohibitive (a): Cấm cần. 

Prohibitfive rules for a female devotee: Giới 
cấm cho vị nữ tu mới nhập đạo The six 
prohibiton rules for a female devotee—Sáu giới 
cấm của một Thức Xoa Ma Na—See Six 
prohibition rules for a female devotee. 
Prohibitory (a): See Prohibitive. 

Prohibitory Commandments: Giới cấm—The 
ñrst eight Prohibitory Commandments of the ten 
commandmenfs (abstinences)—Eight precepts are 
given to lay Buddhists to cultivate the way and 
must be observed and strictly followed for one day 
and night—Bát giới đầu tiên trong thập giới. Bát 
Quan Trai Giới cho người Phật tử tại gia tu trì 
trong một ngày một đêm—See Eight prohibitory 
commandmehns. 

Proleptie (a): Thuộc về dự kiến. 

Proletariat (n): Giai cấp vô sản. 

Prologue (n): Lời nói đầu (sách). 

Prolonged sitfing: Tọa cửu thành lao—To 
accomplish one”s labor by prolonged sitting, as did 
Bodhidharma——Ngồi lâu thành ra có công phu như 
Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 

Prominent (a): Nổi bậc. 

Prominent disciples: Đại đệ tử. 

Promise: 

l1) (n): Sự hứa hẹn. 


3526 


2) (v): Hứa hẹn. 
3) Buddhists should always keep promises— 
Phật tử nên luôn giữ lời hứa. 
Promise to give someone something, but 
later, out of anger, break the promise: Hứa 
cho ai cái gì đó, nhưng về sau vì giận mà nuốt bỏ 
lời hứa—A Bhiksu or Bhiksuni who promises fo 
gIive a robe or other item to another monk or nun, 
but later out of anger takes back his or her words, 
or 1ƒ he or she has already given the item, asks for 
It back, commits an Expresson of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đã 
hứa cho vị Tăng hay Ni khác y áo hay đồ vật gì 
đó nhưng sau lại đổi ý không cho vì giận, hay đã 
lở cho rồi thì đòi lại, là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 
Promise of presfige and power: Sự hứa hẹn 
của uy quyển. 
Promise someone something: Hứa hẹn ai điều 
gì. 
Promised Land: Đất Hứa. 
Promote (v): Khuyến khích—Tiến cử—Đề bạt. 
Promote exchanges: Cổ võ sự trao đổi. 
Promote friendship: Cổ võ tình hữu nghị. 
Promote virtue: Hưng đức. 
Promulgate (v): Ban bố. 
Promulgation (n): Sự ban bố. 
Prong (n): Ngạnh. 
Proof: Chứng cứ—Chứng thực. 
Proofs for the Mind-Only: Luận chứng Duy 
Tâm—According to The Lankavatara Sutra, there 
are sIX proofs for the “Mind-Only”—Trong Kinh 
Lăng Già, có sáu luận chứng về Duy Tâm—See 
SIx proofs for the “Mind-Only”. 
Proofs of Rebirth in Pure Land: Post Mortem 
Omens—Confirmatory signs of rebirth—Rebirth 
signs—Omens of Pure Land rebirth—Chứng 
Nghiệm Vãng Sanh—Devoted cultivators should 
always remember that to have “proof of rebirth in 
the Pure Land” does not mean that you know the 
day and time you will die, or see some so-called 
auspIcIous sipns for externalists can guess such 
thing. Real “proof of rebirth in the Pure Land” 1s 
that from now on we must be earnest In our 


cultivation, practicing Zen ¡in the morning, 


performing good deeds at noon, and reciting 
Amitabha Buddhaˆ°s name at night—Phật tử chân 
chánh nên nhớ rằng chứng nghiệm vãng sanh 
không phải là đoán biết coi ngày nào giờ nào 
mình chết, hoặc giả thấy một vài cái gọi là điểm 
lành, vì tà giáo ngoại đạo cũng làm được điều 
nây. Chứng nghiệm vãng sanh thật sự là ngay từ 
bây giờ trở đi, chúng ta phải từng phút từng giây 
tinh chuyên tu hành, sáng ngồi thiền, trưa làm 
công quả, chiều niệm Phật. 

Proof of union with bodhi: Realization of 
union with bodh—Chứng phát tâm—See Three 
Vvows of the awakening of faith. 

Propaganda (n): Sự truyền bá_— Sự tuyên 
truyền. 

Propagandist (n): Tu sĩ truyền giáo. 

Propagate (v): Truyền bá. 

Propagate the Buddhas  teachings: 
Disseminate (spread) the Buddha's teachings— 
Truyễn bá giáo lý của Đức Phật. 

Propagate the Dharma: Spread the Dharma—— 
Truyễn bá giáo pháp. 

Propagation (n): See Propaganda. 

(Innate) propensity: Thiện hướng bẩm sinh. 
Proper (a): Đúng cách—Chánh đáng —Right— 
Righteous. 

Proper courses: Chánh hạnh—See Five proper 
Courses to ensure the bliss of the Pure Land. 
Proper Dharma Age: Chánh Pháp—See 
Correct dharma. 

Proper lines of exertion: Chánh cần—See Four 
proper lines of exertion. 

Proper nature: Chánh tính—See Three gradual 
sfage of cultivation. 

Proper and Pervasive Knowledge: Samyak- 
Sambuddha (skt— Chánh Biến Tri—See Ten 
epithets of a Buddha. 

Proper posture: Tư thế đúng. 

Proper timing of all Buddhas: Sự chẳng lỗi 
thời của chư Phật —According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 33, there are ten kinds 
of proper timing of all Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 33, có mười điều chẳng lỗi thời 
của chư Phật—See Ten kinds of proper timing of 
all Buddhas. 


3527 


Proper and universal knowledge: Samyak- 
sambuddha (skt)—Chánh biến tri —One of the ten 
tiles of a Buddha—Một trong thập hiệu của một 
vị Phật—See Ten epithets of a Buddha. 

Proper way: Cách thích hợp. 

Properfies of matter: Ti-sankhatalakkhanas 
(p)—The three properties of matter—See Three 
Droperties of mafter. 

Property (n): Tài sắn —Sản nghiệp. 

Prophecies (n): 

l1) Foretelling—Revelations—Những lời tiên tri. 
2) Ký Thuyết —See Twelve sutras. 

Prophecy (n): Lời tiên tri. 

Prophecy of Buddhahood: Predicion of 
Buddhahood—Thọ ký. 

Prophesy (v): Nói tiên tri. 

Prophet (n): Nhà tiên tri. 

Prophetess (n): Nhà nữ tiên tri. 

Prophetic (a): Có tính cách tiên tri. 
Prophetical (a): See Prophetic. 

Propitiate (v): Làm nguôi giận. 
Propitiatory (a): Có tính cách tạ lỗi. 
Propidous: Cát Tường-One of the 
charateristics of a Bhagavat—Cát Tường (tốt 
lành), một trong sáu đặc tánh của từ Bạt Già 
Phạm —See S1x charateristics of a Bhagavat. 


SIX 


Propiftious Kalpa: Auspicious Kalpa—Kiếp 
sống thuần lương. 

Proportion (n): Nhân—See 
branches In stating a syllogism. 
Proposition (n): Pratijna (sk)—Để nghị _—Kiến 
nghị—Lập Tông (nói về sở tính của chư pháp)— 
See Five parts of a syllogism. 

Proposition in logic that can be established, 


Three main 


or postulated: Năng Lập Phương pháp của 
nhân minh luận, có đầy đủ chính nhân và chính dụ 
để thành lập tôn pháp gọi là năng lập. 
Proprietorship (n): Sở Hữu. 

I) What one has: Possession—Ownership— 
Proprietorship——Cái mà người ta có. 

What there 1s: What ever exists—Cái đang 
hiện hữu. 

Proselytizing: Thay đổi ý kiến về tôn giáo. 


2) 


Prosper (v): Become prosperous—Flourish— 
Hưng thịnh. 

Prosperity (n): Svastika (skQ— Hạnh vận (sự 
thịnh vượng-Thành công)— Good fortune—Good 
luck—Prosperity—Cát tường (chữ Vạn)—See 
S3wastika. 

Prosperity and decadenee: Hưng phế. 
Prostitute (n): Kỹ nữ (gái điểm). 

Prostrate (v): Lạy Phật —T9 prostrate oneself at 
the Buddha altar. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should join hís or her 
palms to bow, then prostrate in a mindful 
manner, not a mechanical way—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nên chắp tay xá, rồi lạy trong 
tư thế tỉnh thức, chứ không nên lạy một cách 
máy móc. 

A Bhiksu or Bhiksuni should practice looking 
deeply while touching the earth, not Just 
prostrating mecahnically, and im this position 
his or her four limbs and forehead should 
touch the ground—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào lúc lạy nên quán sát trong tư thế phủ 
phục, chứ không nên lạy một cách máy móc, 
hai đầu gối, hai cùi chổ và trán phải chạm 
đất. 

To prostrate oneself with the head at the feet 
of the one reverenced—Phủ phục đầu ngay 
dưới chân của bậc tôn kính. 

Prostrate one”s head to a stool, or footstool, 
in reverence: Xúc Lễ (phủ phục đầu lên ghế hay 
xuống ngạch cửa, để tỏ lòng tôn kính). 

Prostrate oneself before the altar: Quỳ lạy 
trước bàn thờ. 

Prostrate oneself before the Buddha statue 
to seek help for getfing rid of sinful thoughts 
and passions: Thủ tướng sám hối (quỳ lạy trước 
tượng Phật tìm sự gia hộ giúp đỡ cho mình trừ bỏ 
được những tư tưởng và tham dục tội lỗi)—See 
Repentance and Three modes of repenfance. 
Prostrate oneself before the Buddha statue 
three tỉmes: Quỳ lạy tượng Phật ba lần. 
Prostrate oneself with the head at the feet of 
the one reverenced: Đảnh lễ. 

Prostrates or prostrating to the Triple 
Jewel: Đảnh Lễ Tam Bảo——There are three 





2) 


3) 


3528 


prostrates or prostrafing to the Triple Jewel—Có 
ba đảnh lễ Tam Bảo—See Three prostrations. 

Prostration (Tibetan tradition): Đảnh lễ theo l) 
truyền thống Tây Tạng. 


q) 


qI) 


l) 


2) 


3) 


The meaning of “Prostration”—Nphĩa của 
“Đảnh LỄ”: Prostration is an act of paying 
homage to an elder, a master, a nun, a monk, 
a Bodhisattva, or a Buddha—Đảnh lễ là hành 
động tổ lòng tôn kính đối với một vị trưởng 
lão, một vị thây, một vị Tỳ Kheo Ni, Tỳ 
Kheo, Bồ Tát, hay một vị Phật. 

Categories of “Prostration”—Phân loại “Đảnh 
LỄ”: 

Physical prostration—Đảnh lễ thân: Physical 
prostrafon Is primarlly an act of paying 
homage with the body. It could assume 
varlous forms. For Buddhists there 1s a 
particular way of prostration by joining the 
palms as a bud of a lotus flower. Besides, to 
bow down one”s head before 1s also an act of 
physical respect 
hành động để tỏ lòng tôn kính bằng thân. Có 
nhiều hình thức đảnh lễ khác nhau. Phật tử 
có một cách đảnh lễ đặc biệt là chấp tay như 
hình một đóa sen búp. Ngoài ra, cúi đầu chào 
cũng là một hành động của sự tôn kính bằng 
thân. 

Verbal homage—Đảnh lễ bằng khẩu: There 
are many ways of verbal homage. Repeating 
manfras 1s one of them. Recitation of the 


Đảnh lễ thân chủ yếu là 





Buddha's name 1s another. Vow to seek 
refuge in a Buddha when seeing an Image of 
that Buddha 1s also an act of payIing homage 
through speech—Có nhiều cách đảnh lễ bằng 
khẩu. Trì chú là một trong những cách này. 
Niệm Phật là một cách khác. Khi nhìn thấy 
tượng Phật mà phát lồ “Quy Y” với vị Phật đó 
cũng là một hình thức đẳnh lễ bằng khẩu. 

Mental prostration—Ý đảnh lễ: Mental 
Drostrafion 1s very important. You may not be 
physically prostrating using 
©xpressions In respect but there 1s no telling 
how strong your Inner menfal respect may 
be—Ý đảnh lễ rất quan trọng. Bạn có thể 
không quỳ lạy hay dùng ngôn ngữ để diễn tả 
lòng tôn kính, nhưng lòng tôn kính trong thâm 
tâm nó mãnh liệt không thể nào nói lên được. 





OS verbal 


(HI)Prostration to the original teacher—Đảnh lễ 


2) 


3) 


4) 


5) 


Đức Bổn Sư: 

Your compassion grants even the sphere of 
bliss. The supreme sftate of the three kayas, In 
an Iinstant Guru with a Jewel-like body. Vajra 
holder, at your lotus feet I prostrate: Chúng 
con đảnh lễ dưới gót chân sen của người, hỡi 
đấng Bổn Sư Kim Cang Trì. Sắc thân châu 
báu của người tỏa ánh từ bi. Ban cho chúng 
con Giác Ngộ tối thượng tức thời nhập vào 
Tam Thân, an trụ trong Đại Hỷ Lạc. 

You are the wisdom-knowledge of all infinite 
Conquerors appearing ¡1n any way that 
subdues. With supreme skilful means, you 
manIfest as a saffron-robed monk. I prostrate 
at your feet holy Refuge Protector: Chúng con 
đảnh lễ dưới chân người hỡi đấng Thánh Trí 
Quy-Y Hộ Pháp của muôn loài. Người là Kim 
Cang Giác Ngộ Bồ Đề của vô lượng Phật. 
Hóa thân Tỳ kheo mang áo cà sa vàng. Như 
là phương tiện thiện xảo để khế hợp cứu độ 
chúng đệ tử. 

You eliminated all faults and their Instincts 
and are a treasury of Infinte precious 
qualiies. Sole source of benefit and bliss 
without exception. Ï prostrate at your feet 
venerable Guru: Chúng con đảnh lễ dưới chân 
người, hỡi đấng Bổn Sư tôn kính. Mãi mãi là 
nguồn phúc lợi và hỷ lạc duy nhất không 
ngoại lệ. Người giải trừ căn gốc mọi sai lầm 
và bản ngã. Là kho tàng muôn ngàn đức hạnh 
như châu báu. 

Teacher of gods and all, im nature all 
Buddhas, the source of 84,000 pure dharmas, 
your tower above the whole host of Aryas. I 
prostrate to you kind Guru: Chúng con đảnh 
lễ dưới chân người hỡi đấng Bổn Sư nhân từ 
rộng lượng. Người là thực thể của chư Phật, là 
đấng Thiên Nhân Sư của muôn loài. Là 
nguồn suối của tám vạn bốn ngàn pháp môn 
thanh tịnh. Người siêu việt trên tất cả chư tôn 
Thánh Trí. 

To Gurus dwelling In the three tines and ten 
directions, the three supreme Jewels and all 
worthy of homage with faith, convictlon and 
an ocean of lyric l  prostrate 
manifesting as many bodies as atoms of the 
world: Với tín tâm, tự tin và cả một biển lời 


Dralse, 


3529 


tán thán, hóa thành muôn vạn thân, nhiều như 
các nguyên tử trong vũ trụ. Chúng con đảnh 
lễ người, đấng Bổn Sư của ba đời và của 
mười phương. Và đảnh lễ Tam Bảo Vô 
Thượng cùng các chư tôn Bồ Tát. 
Prostrations every third step: Chuyển Cách 
Lan—The circut of the central Lhasa temple, 
made by prostrations every third sfep, to get rid of 
evils or obtain blessing—ĐI vòng tam bộ nhứt bái 
quanh Chùa Trung Tâm Lhasa, để cầu nguyện 
tiêu tai cát tường. 
Protect (v): Bảo vệ—Chống đở (bảo hộ)—To 
defend——Guard. 
Protect a Bhiksu or Bhiksuni who acfs 
wrongly: Bao che cho Tăng Ni có việc làm sai 
trá—A Bhiksu or Bhiksuni who has a relative 
who are monks or nuns and uses his or her 
authority to protect them when they act wrongly, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào có bà con là tăng Ni 
mà dùng quyển uy của mình để bao che cho họ 
khi họ làm sai, là phạm giới Ba Dật Để hay giới 
Đọa (phát lỗ sám hối). 
Protect a Bhiksu or Bhiksuni who commits 
a Degradation Offence: Bảo bọc bao che cho 
một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni phạm tội Rơi 
Rụng (Đọa)—A Bhiksu or a Bhiksunl, out of 
special affection for another Bhiksu or Bhiksuni, 
uses his or her authority to protect that Bhiksu or 
Bhiksumi, allowing him or her to remain ¡ín the 
monasftery, even though the Sangha has decided 
that he or she should leave, commits a Sangha 
Restoraton Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ñi nào vì tình riêng mà bao che cho một vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác, cho phép vị ấy ở lại 
trong tự viện dù đã bị giáo hội trục xuất, là phạm 
giới Tăng Tàn. 
Protect a country: Hộ quốc. 
Protect all Enlightening Beings: Hộ trì tất cả 
chư Bồ Tát—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to spiritual capacIties. 
Protect what one*s husband brings home: 
Cẩn thận giữ gìn tiền bạc của cải mà chồng kiếm 
được—A wife should always protect what her 
husband brinsgs home. This 1s one of the five Wways 
for a wIfe to show compassion and respect to her 


husband which the Buddha laid down im the 
Sigalovada Suta—Đây là một trong năm phép 
cung kính yêu thương của người vợ đối với chồng 
mà Đức Phật đã ban hành trong Kinh Thị Ca La 
Việt —See Flve ways for a wIfe to show respect to 
her husband. 

Protect all Individual Iluminates: Hộ trì tất 
cả Độc giác—See Ten kinds of unimpeded 
function relating to spiritual capacIties. 

Protect and keep in mỉnd: Hộ Niệm—Guard 
and care for—See SupportIive recitation. 

Protect all living beings: Hộ trì tất cả chúng 
sanh—See Ten kinds of unimpeded function 
relating to spiritual capacIties. 

Protect and maintain the Buddha-truth: 
Paladharma or Dharmapala (skt—Dharma 
Guardian—Dharma protector—Protectors of the 
Dharma—To protect and maintain the Buddha- 
truth—Hộ Pháp Ủng hộ chánh pháp của Đức 
Phật. 

Protec the roots of goodnes of 
Enlightening Beings: Hộ trì thiện căn của 
chư Bồ Tát —See Ten kinds of unimpeded 
function relating to spiritual capacItIes. 
Protectf all saints: Hộ trì tất cả chư Thánh —See 
Ten kinds of unimpeded function relating to 
Spiritual capacIties. 

Protect the ten powers of enlightenment: Hộ 
trì thập lực của Như Lai—See Ten kinds of 
unimpeded function relating to spiritual capacities. 
Protect the Truth: Giữ sự chân thật—According 
to the Sutra In Forty-Two Sections, Chapter 14, a 
Sramana asked the Buddha: “What 1s goodness? 
What 1s the foremost greatness?” The Buddha 
replied: “To practice the Way and to protect the 
Truth 1s goodness. To unite your will with the Way 
1S preafness.”——Iheo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 
Chương 14, có một vị sa Môn hỏi Phật, “Điều gì 
là thiện? Điều øì là lớn nhất?” Đức Phật dạy: 
“Thực hành Chánh Đạo, giữ sự chân thật là thiện. 
Chí nguyện hợp với Đạo là lớn nhất.” 

Protecting and securing the whole world: 
SarvajJagatparitrana (sk)—Để hộ trì cứu bạt cả 
thế gian—See Ten reasons related to our daily 
lfe which 
enliphtenment. 





lead practtioners desire for 


3530 


Protection (n): Natha-karana-dhanna (p) or 
Paritta (p)—Refuge—Sự bảo vệ—Sự hộ trì —See 
Refuge. 

(A)Prit is a Pali term for a common practice in 
Theravada countries, which involves reciting 
Buddhist texts as a way of generating mert. 
Often laypeople make donations to monks 
who do the reciftation, believing that this 
acfivity makes merit both by supporting the 
monks and by causing the texts to be chanted. 
It is belleved that this activity helps those who 
engage 1n I( fO accrue merift, 
conductive to a better rebirth, and it 1s also 
thought to bring benefifs In the present life. 
The most common form of pirit Involves a 
group of monks who chant a set of texts 
during the course of a night, then dedicate the 
merif to all beings—Prrit là một từ thông dụng 
trong ngôn ngữ Nam Phạn dùng để chỉ sự hộ 
trì tại các xứ theo Theravada, trong đó xem 
việc trì tụng kinh văn Phật giáo như là một 
cách phát khởi công đức. Thường thường 
người tại gia hay cúng dường chư Tăng nào trì 
tụng kinh điển, tin tưởng rằng sinh hoạt này 
có phước đức cho cả hai bằng cách hộ trì chư 
Tăng và làm cho kinh điển được trì tụng. 
Người ta tin rằng sinh hoạt này giúp những ai 
muốn tích lũy công đức góp phần cho việc tái 
sanh vào một cõi tốt hơn, và người ta cũng 
nghĩ rằng việc này sẽ mang lại lợi lạc cho 
ngay kiếp sống hiện tại. Hình thức thông dụng 
nhất của việc hộ trì là một nhóm chư Tăng 
cùng trì tụng công phu khuya, rồi hồi hướng 
công đức ấy đến tất cả chúng sanh mọi loài. 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có mười hộ trì nhân pháp——According 
to the Sangiti Sutta in the Long Discourse of 
the Buddha, there are ten things that give 


which 1s 


(B) 


protecion—See len things that give 
protection. 
Protection of the body: Hộ thân. 


Protection of the Buddhas: Được Chư Phật Hộ 
Niệm—See Four dharmas (IV). 

Protection of life: Hộ mệnh. 

Protectfion of the Truth: Mind that resides ¡in 
protecting the Dharma—Hộ pháp tâm trụ —See 
Ten grades of Bodhisattva”s faith. 


Protecfive spells: Dharani 
formulas—Năng trì—See DharanI. 
Protector (n): Người bảo vệ—Có hai loại hộ 
trì —There protectors—See 
Drof€cfOrS. 

Protectors of the dharma: Paladharma or 
Dharmapala (sk—Hộ Pháp —Protect 
maintain the Buddha-truth. 


(skÐ—Magical 


are  fWO Two 


and 


Protector of the Law: Vajrapani or Vajradhara 
(sk)——Kim cang thần hay Chấp Kim Cang Thần— 
Any deva holder of the vajra—See Eipht 
diamond-kings, Vajrapam, and Vajradhara. 
Protector or holder of a vajra: Vajrapani 
(sk)—Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm Giáng 
Tam Thế). Đây là một trong tám Kim Cang vương 
hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho Phật Tỳ Lô Giá 
Na—This 1s one of the eight diamond-kings, or 
bodhisattvas as guardians of Vatirocana (Đại Nhựt 
Như Lai)—See Eight diamond-kings. 

Protector of travellers: Kim Đại Vương— 
Shown ïn the train of the 1,000-hand Kuan-Yin— 
Vị Thần bảo hộ khách lữ hành, Thiên Thủ Quán 
Âm. 

Protector of a vajra: Vajrapani (skQ——Holder 
of a vajra—Kim Cang Thủ Bồ Tát (hiện làm 
Giáng Tam Thế)—See Eight diamond-kings. 
Protest (v): Phản đối—Kháng nghị. 

Protestant (n): Tín đồ Tin lành. 

Protestantism (n): Giáo thuyết của đạo Tin lành. 
Protestation (n): Sự phản đối. 

Proton (n): Điện tử dương. 

Prototype (n): Điển hình—Nguyên mẫu. 
Protuberanece (n): Chỗ lôi ra. 

Protuberance on the Buddha?s brow: Usnisa 
(sk)—Đảnh tướng. 

I) One of the thirty-two marks of the Buddha—— 


Một trong 32 tướng hảo của Đức Phật—Đỉnh 
Tướng. 
2) The protuberance on the Buddha”s brow, one 


of the thirty-two marks of a Buddha: Cục thịt 
trên đỉnh đầu Đức Như Lai, còn gọi là vô 
kiến đỉnh vì hết thẩy trời người không thể 
thấy được, đây một trong 32 tướng hảo của 
Phật. 


3531 


3) An image or portrait of the upper half of the 
body: Pho tượng bán thân của một vị tổ trong 
chùa cũng được gọi là “đỉnh tướng”. 

Lo 


See Thirty-two auspIcIous marks. 

Proud (a): Hãnh diện——To be proud. 

Proud and luxurious: Kiêu xa. 

Proud thoughts: Mạn Tưởng —Tư tưởng kiêu 
mạn——Arrogant thoughts. 

Prove (v): To justfy—To show proof—Chứng 
minh (chứng tỏ). 

Prove and perceive: Know by experience— 
Chứng giác. 

Prove the scriptures: Test the scriptures—Thức 
kinh (Hội đồng kết tập họp lại để xem xét coi 
kinh điển in ra có đúng như lời Phật dạy hay 
không). 

Prove to be true: Chứng minh là đúng. 

Prove useless: Chứng tỏ vô ích. 

Proverbs: Châm ngôn. 

Providing ornaments: Mua sắm nữ trang—Nếu 
điều kiện cho phép, người tại gia cũng phải mua 
sắm nữ trang cho vợ. Đây là một trong năm pháp 
cung kính của chồng đối với vợ mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Thi Ca La Việt—A husband 
should always provide his wife with ornamens. 
This 1s one of the five ways for a husband to show 
compassion and respect for his wife which taupht 
by the Buddha In the Sigalovada Sutta—See Flve 
ways for a husband to show respect for his wIfe. 
Provincial (a): Trong phạm vi của một tỉnh. 
Provincial judge: Án sát. 

Providence (n): Sự dự bị—Sự chuẩn bị. 
Providenfial (a): Dự bị. 

Provisional (a): Lâm thơì—Tạm thời. 
Provisional judgment: Án tạm. 

Provisional Teachings: Sudden Teachings— 
Đốn giáo—See Sudden Doctrine. 

Provisional wisdom: Kiến Thức Phân Biệt Của 
Phàm Phu—Differentiating knowledge—For 
ordinary beings, It Is the everyday mind 
continually making distinction between self and 
others, right and wrong—Kiến thức biện biệt của 
phàm phu, phân biệt ta và người, đúng và saI. 
Provoke (v) hostilities: Gây hấn. 





Prthag-jana (sk): Balaprthagjana (skÙ— 
Puthujjana (p)—Tất Lật Thác Diệc Ña—DJ sinh— 
Phàm phu—Common—Earthly—Ordinary—— 
Profane—Vulgar—Worldly—A SanskrIt term for 
“the common man,” or a man of lower caste of 
character or profession. An ordinary person 
unenlightened by Buddhism, an unbeliever, 
sinner; childish, Ignorant, foolish; 
orders. In Mahayana, ordinary people are all of 
those who have not reached the path of seeing 
(darsana-marga), and directly 
perceived emptiness (sunyata). Due to this, they 
assent (tán thành) to the false appearances of 
things and do not perceive them In terms of thelr 
true nature, I.e., emptiness. In Theravada, this 
refers to beings who have worldly aspiratlons 
(loka-dharma). They are confrasted with noble 
people, which ¡includes those who have attained 
one of the supramundane paths, from stream- 
en(erers up to Arhats—Từ Bắc Phạn chỉ “người 
bình thường,” hay một người của giai cấp thấp về 
bản chất và nghề nghiệp. Tên gọi khác của phàm 
phu. Phàm phu được dịch là “dị sinh” vì do vô 
minh mà theo tà nghiệp chịu quả báo, không được 
tự tại, rơi vào các đường dữ. Trong Phật giáo Đại 
Thừa, phàm phu là những người không thể đạt 
được kiến đạo nên không nhận biết trực tiếp được 
tánh không. Do vậy họ đồng tình với những khái 
niệm giả tạo về thực tánh. Trong Theravada, từ 
này chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế. 
Họ đối ngược lại với Thánh nhân, bao gồm cả 
những người đã đạt được một trong năm con 
đường siêu việt, từ Dự Lưu đến A La Hán. 
Prthivi (skt: Bát Lý Thể Phệ_—Kiên mâu địa 
thần _-Đất The earth, world, ground, soil— 
Earth-devi—Earth spirit—ĐỊa thần—Land 
Deites—Địa Thiên — The earth-deva, one of the 
four with thunderbolts in the Vajradhatu øgroup—— 
Một trong bốn vị Chấp kim cang thần trong Kim 
Cang giới —See Twenty devas. 

Prthivi-dhatu (skt): Địa Đại —Earth, as one of 
the four elements (đất: earth, nước: water, lửa: 
fire, gió: wind)—Một trong tứ đại (đất, nước, lửa, 
gió). 

Prti (skt: Joy—Enthusiasm—Hỷ lạc hay sự an 
vui bình thản trong tâm. 

Prudenece (n): Sự thận trọng. 


the lower 


so have not 


3532 


Prudent (a): Cẩn trọng. 

Psyche (n): Tâm linh—Linh hồn. 

Psychic (a): Thuộc về tâm lý. 

Psychi power: Phép thần thông. 

1) Attain psychic powers—Đắc thần thông. 

2) Perform a psychie power—Thị hiện phép thần 
thông. 

Psychic travel: Rddhi-saksatkriya-jnana (skÙ— 

Thần Túc Thông See Six miraculous 

transcendental powers. 

Psychical energy: Mental strength—Mental 

vigor—Mind power—Strength of mind—Tâm 

Lực—Mind power or will power 1s the strength of 

the mind. Because our mind thoughts have many 

strengths and weaknesses which keep pulling us; 

therefore, when we die our consciousness wIll go 

with the stronger force——Tâm lực là sức mạnh bởi 

tâm niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều 

mối nặng nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần 

thức của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. 

Psycho: Tâm lý. 


Or 


Psychoanalysis (n): Phân Tâm học. 
Psychological: Về mặt tâm lý. 

Psychological: Về mặt tâm lý. 

Psychological body: Pháp môn thân (làm lợi ích 
lợi cho chúng sanh về mặt tâm lý) —See Trikayas. 
Psychological help: Lợi ích về tâm lý. 
Psychology (n): Tâm Lý học. 

Psychology of the eighf consciousnesses: Duy 
Thức Học The doctrine which teaches the 
psychology of the eipht consciousnesses (sipht, 
hearing, smell, taste, touch, mind, Mana and 
Alaya). These consciousnesses enable sentient 
beinøs to discriminate between right and wrong of 
all dahrmas (thoughts, feelings, physical things, 
etc—Giáo điển dạy Tâm Lý Học, về tám thức 
(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, Mạt na và A Lại Da). 
Những thức nầy giúp chúng sanh phân biệt phải 
trái. 

Pubbarama: Đông phương Tự. 
Pubbe-nivasanussaftinana (skt: Túc Mạng 
Thông—Túc Mạng Minh—The knowledge of 
recollecting past births. 
Pubbenivasanussafi-nanam-vijja (p): 
Knowledge of one”s past lives—Recollection of 


one”s previous (pasf) lives—Túc mạng minh (trí 
biết các đời sống trong quá khứ)—See Three 
dharmas (L]). 

Public (a): Công cộng. 

The Public: Quần chúng. 

Public interestfs: Công ích. 

Public office: Công đường. 

Public opinion: Công luận. 

Public place: Công Giới—Nơi chốn công cộng— 
In public. 

Public propertfy: Công hữu. 

Public teaching: Hiển giáo —Exoteric or public 
teaching to the visible audience—Hiển Giáo dạy 
cho thính chúng hữu hình—See Dual division of 
the Buddha”s teaching (1). 

Public teaching to the visible audiencc: 
Exoteric teaching to the visible audience—Hiển 
giáo—See Dual division of the Buddhaˆs teaching 
(Œ). 

Publicize and praise the virtues of leaving 
home: Tuyên dương và tán thán công đức xuất 
gia—See Ten reasons enlightening beings leave a 
royal palace. 

Publicly: Công khai. 

Publication (n): Sự xuất bản sách báo. 

Publish (issue) a book: Xuất bản một quyển 
sách. 

Pudgala (skt: Puggala (p)—Số thủ thú —Bổ đặc 
ca la—Bổ Đặc Già La—Ngã—Ego 
Personality—Self—Cái ta, cái tôi, cái tự ngã. 

l1) A definition of Pudgala, I.e. all beings subJect 
to transmigradon—Tất cả các loài hữu tình 
đều phải lưu chuyển trong luân hồi sanh tử. 
The individual soul: Linh Hồn Cá Nhân. 

Man, person, ego or self, the substance that IS 
the bearer of the cycle of rebirth. Buddhism 
denies the existence of an eternal person or 
soul. Buddhism sees the person only a 
conventional name or a combinaton of 
physical and psychological facotrs that change 
from moment to moment: Cá nhơn hay cái 
“Tôi” hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. 
Phật giáo phủ định một thực thể hay một linh 
hồn vĩnh hằng. Với Phật giáo, cá nhân chỉ là 
một danh từ ước lệ, là sự phối hợp giữa thể 


Individual—— 











2) 
3) 


3533 


chất và tâm thức, có thể thay đổi từng lúc 

khác nhau. 
Pudgaladharma (skt): Nhân Pháp Vô Ngã— 
The egolessness of both the individual soul and 
external obJects—Sự vô ngã hay không có linh 
hồn cá nhân lẫn các sự vật bên ngoài. 
Pudgala-nairatmya (skÐ: NÑo permanent human 
ego or soul—Nhân vô ngã —See Two categories 
Of non-ego (anatman). 
Pudgalanairatmyajnana (skt): Nhân Vô Ngã 
Trí. 
1) The knowledge or wisdom of a man without 
ego (anatman): Trí huệ của một con người vô 
ngã. 
The knowledge that there 1s no ego-soul: Cái 
trí biết rằng không có cái ngã hay linh hồn. 
Pudgala-vada (sk): Puggala-vada (p)—Ngã 
Pháp Câu Hữu Tông—Độc Tử Bộ—A Sanskrit 
term for “personalist.” A term applied to several 
early Indian Buddhist schools, which shared a 
common belief that there 1s a self (pudgala) which 
1s the basis for karma and transmigration, or the 
substance that 1s the bearer of the cycle of rebirth 
and that this self is neither the same, nor different 
from the five agsregates. However, Buddhism 
denies the existence of such an eternal person or 
soul. Buddhism sees the person only a 
convenftional name or a combination of physical 
and psychological factors that change from 
moment to moment. The pudgala doctrine was 
eventually declared heretical in Buddhism, though 
at one time Pudgalavadins appear to have been 
que numerous. IÝ we carefully look Into the 
Buddha”s teachinsgs, we will see that the Buddha 
always denies such a permanent and partless self. 
The teaching of “pudgala” caused such a violent 
reaction on the part of 1s opponents was that 
while the “anatman” doctrine of the Buddha was 
entirely true In a conventional sense, there was 
sữll a “pudgala,” or person. This person is an 
ultimately real thing, the substratum which allows 
for continuifty between rebirths, for memory, and 
for the furture ripening of Intentional actions or 
“karman” which are performed In the present or 
the past. If there was no person at all, as 1S 
opponents claimed, then Buddhism would be open 
to the charge of “Nihilism” and immortality, for 


2) 


there would be nobody who could undertake 
moral actions. Ït insisted that the “pudgala” was 
Indeterminate In relation to the skandhas, neither 
oufside them nor within them; neither identical 
with them, nor different from them. In fact, this 
pudgala was only perceptible to the Buddhas. In 
SUppOFt Of Its position 1t frequently quoted sayings 
of the Buddha such as “Monks, there 1s a single 
person born into the world for the welfare of many 
people, for the happiness of many people, out of 
compassion for the world, for the benefit, welfare, 
and happiness of gods and men. One might see 
this kínd of posiion the 
Tathagatagarbha doctrines of the Mahayana, the 
Chˆan and T”ien-T”ai schools in China. Thus, 1t 1s 
believed that this school was formed on the basis 
of a doctrinal division with the Sthaviravadin 
School in the third century B.C., and survived until 
the ninth or tenth centuries A.D. It origpinally 
called Vatsiputriya, after 1fs teacher, Vatsiputra, If 
was later named the Sammitiya, and give rise to 
several sub-sectfs of 1fs own—Phạn ngữ “pudgala- 
vada” có nghĩa là “cá nhơn hay cái tôi.” Một từ 
ngữ thông dụng trong các trường phái Phật giáo 
buổi ban sơ, với cùng một niềm tin chung là có 
một cái “ngã” là căn bản của nghiệp lực và luân 
hồi, hay cái “Ngã” mang tính chất luân hồi. Tuy 
nhiên, giáo thuyết Phật giáo phủ định một thực 
thể hay một linh hồn vĩnh hằng như vậy. Với Phật 
giáo, cá nhân chỉ là một danh từ ước lệ, là sự phối 
hợp giữa thể chất và tâm thức, có thể thay đổi 
từng lúc khác nhau. Giáo thuyết về một cái ngã 
trường tổn cuối cùng bị Phật giáo xem như là tà 
thuyết, dù có một thời có rất nhiều người theo 
giáo thuyết ấy, vì xét lại cho kỹ chúng ta sẽ thấy 
Đức Phật luôn luôn phủ nhận giáo thuyết về một 
cái ngã trường tổn và không thể phân cách ấy. 
Học thuyết về cái ngã của con ngươì này đã gây 
nên phản ứng dữ dội từ các đối thủ của trường 
phái này vì nó dạy rằng, tuy giáo lý “vô ngã” cuả 
Đức Phật hoàn toàn đúng theo nghĩa bình thường, 
nhưng vẫn có một cái ngã (nhân vị). Cái ngã này 
là một vật hiện thực, là cái bản thể cho phép có 
sự liên tục giữa các lần tái sanh, trí nhớ, và sự 
chín muổi sau này của các hành vi hữu ý hay 
“nghiệp” làm trong hiện tại hay quá khứ. Nếu 
không có cái ngã hay nhân vị nào cả như học 
thuyết của các trường phái đối thủ tuyên bố, thì 


reflected in 


3534 


Phật giáo sẽ bị tố cáo là một học thuyết “hư vô” 
và “vô đao đức,` vì sẽ không có con người nào để 
chịu trách nhiệm về các hành vi đạo đức. Trường 
phái này nhấn mạnh rằng “cái ngã' hay “nhân vị” 
bất định trong tương quan với các yếu tố cơ bản 
cấu thành hiện hữu, không ở ngoài cũng không ở 
trong chúng; không đồng nhất cũng không khác 
biệt với chúng. Thật ra, chỉ có các vị Phật mới 
nhận thức được nó. Để củng cố lập trường cuả 
mình, trường phái này thường trích dẫn những lời 
dạy của Đức Phật như “Này các Tỳ Kheo, chỉ có 
một con người duy nhất sinh ra ở đời này vì sự 
thịnh vượng cuả nhiều người, vì hạnh phúc cuả 
nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế giới, vì lợi 
ích sự thịnh vượng và hạnh phúc của chư Thiên và 
loài người. Chúng ta có thể thấy lập trường này về 
sau được phản ánh trong các lý thuyết về Như Lai 
Tạng của trường phái Đại Thừa, các trường phái 
Thiển và Thiên Thai của Trung Hoa. Vì vậy, 
ngươi ta tin rằng trường phái này được thiết lập do 
sự chia rẽ về giáo lý trong nội bộ của trường phái 
Thượng Tọa Bộ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, 
và tôn tại đến thế kỷ thứ chín hay thứ mười sau 
Tây Lịch. Khởi thủy trường phái này có tên là 
Độc Tử Bộ, lấy tên cuả vị sơ tổ Độc Tử, sau lại 
được gọi là Chánh Lượng Bộ, và sau đó phát sanh 
ra nhiều trường phái phụ. 

Pugøalapannati (p): Bộ Nhân Chế Định— The 
Book on Individuals, one of the books of the 
Theravadn Abhidhamma Pitaka. This 1s the 
description of personalities, the analyses of human 
character types, by varlous factors that range in 
number from one to ten—Nhơn Thi Thuyết hay 
những danh tính cá nhơn, một trong những bộ sách 
của Bộ Luận Tạng của trường phái Phật giáo 
Nguyên Thủy. Bộ sách này phân tích những loại 
tính tình, bằng những nhân tố khác nhau gồm từ 
một đến mười nhân tố—See Theravada (V) (4). 
Puja (skt & p): To offer—Nghi lễ cúng dường— 
To make offering to (make offerings of whatever 
nourishes, e.g. food, øoods, lamps, 
scripfures, the doctrine, eftc.,)—To celebrate the 
anniversary of defunct (the dead)—Nghi lễ 
(cúng —A_ SanskrI “ceremony.” 
Originally, It means a gesture of worship or 
respect by raising the hands, palms together, the 
hph of the hands ¡ndicating the degree of 


1ncense 


tem for 


reverence. However, this term became a general 
term for Buddhist ceremonies, which cover a wide 
range of practice. Each country and tradition has 
IS OWwn ceremonies, and these may ¡nclude 
offerings, a varlety of ritual practices, chanting, 
etc. They may be formal and elaborated, Involving 
largegroups, or personal observances—Từ Bắc 
Phạn dùng để chỉ “nghi lễ.” Từ căn bản, từ này có 
nghĩa là điệu bộ thờ phượng hay tôn kính bằng 
cách đưa hai tay lên, hai lòng bàn tay chấp lại với 
nhau, độ cao của đôi tay chỉ mức độ tôn kính. Tuy 
nhiên, từ này trở thành một từ chung trong nghi lễ 
Phật giáo, trong một phạm vi thực tập rộng lớn. 
Mỗi xứ và mỗi truyền thống đều có nghi lễ riêng 
của họ, và những nghi lễ này bao gồm cả nghi lễ 
cúng dường và một số những nghi lệ tu tập khác, 
liên hệ tới một nhóm lớn hay chỉ là sự tuân thủ 





của cá nhân. 

Pujana (skÐ: Cúng dường—Serving offerings— 
Reverencing—Honoring—Attention—Worship— 

RespectHospitable reception. 

Pu-Kuang: A noted monk named Pu-Kuang of 
Ta-Tzu-Ên monastery under the Tang dynasty, 
who was the author of the Record of Kosa Sastra, 
30 books—Sư Phổ Quang ở chùa Đại Từ Ân bên 
Trung Quốc thời nhà Đường, tác giả của bộ 30 
quyển Câu Xá Luận Ký. 

Pulguksa: One of the major temples of Korean 
Buddhism, built in 535 at the outskirts of Kyongju, 
capital of the United Silla kingdom. It was built 
during the reign of King Pophung (514-540), the 
ñrst Silla king to accept Buddhism—Một trong 
những ngôi chùa chính của Phật giáo Triều Tiên, 
được xây dựng vào năm 535 ở vùng ngoại ô của 
Kyongju, kinh đô của vương quốc Liên Hiệp Silla. 
Chùa này được xây dưới triều vua Pophung, vị 
vua đầu tiên chấp nhận Phật giáo. 

Punach: Bán 
kingdom, situated about 120 miles northwest of 
Kashmrr. In the seventh century 1t was still subJect 
to Kashmir. According to the Records of the 
Western Lands, Hsuan-Tsang noticed that there 
W€rT€ 5 mOnasSferles In ruins. Ín one monastery 
there were only a few monks, but he did not 
menfion the tradition of these monks—Tên của 
một vương quốc cổ, tọa lạc khoảng 120 dậm về 
phía đông bắc Kashmir (Ba Thấp Ca). Vào thế kỷ 


Nô Ta—Name of an ancient 


3535 


thứ 7 thì xứ này vẫn còn trực thuộc Kashmir (Ca 

Thấp Ba). Trong Tây Vực Ký, ngài Huyễn Trang 

đã ghi nhận có 5 ngôi tự viện tại đây, tất cả đã 

hoang tàn. Trong một tự viện chỉ còn lại vài Tăng 
sĩ mà thôi, nhưng ngài không nói các vị này thuộc 
trường phái nào. 

Punarbhava (skt: Rebirth in a next existence— 

Tái sinh hay sinh trở lại vào một đời sống mới. 

Punarvasu (sktÐ: Canh —Name of one of the 

twenty eight constellations—See Twenty eight 

constellations. 

Punch (v): Đấm. 

Pundarika (skt): Lotus flower—White lotus— 

Phân đà lợi (hoa sen)—Bạch liên hoa. 

1) White lotus in full bloom. It ¡is also called a 

hundred-leaf flower: Pundarika (skt——Một 

loại sen trắng đang xòe nở. Nó cũng được gọi 
là “bách diệp” hoa. 

The eighth and coldest hell: Saddharma- 

pundarika (skÐ—Phân Đà Lợi Địa Ngục— 

According to the Lotus Sutra, this 1s the eighth 

and coldest hell, because the cold lays bare 

the bones of the wicked, so that they resemble 
the whiteness of this lotus—Theo Kinh Diệu 

Pháp Liên Hoa thì đây là đệ bát hàn địa ngục 

(địa ngục lạnh thứ tám), vì cái lạnh nơi đây 

làm trở xương những tội phạm, làm cho thân 

hình họ trắng ra như những bông sen trắng 
nầy—See Eight cold hells. 

Pundra-vardhana (skt): Bôn Na Phạt Đơn Na— 

An ancient kinedom and city in Bengal—Một 

vương quốc cổ trong xứ Bengal. 

Pundrika (skt: Pundarika (sk)—Bôn Đồ Lợi 

(Ca). 

1) The white lotus: Bạch liên hoa. 

2) The last of the eight great cold hells: Địa ngục 
cuối cùng trong tám địa ngục lạnh lớn—§ee 
Eight cold hells. 

Punish (v): Bắt phạt —To fine——To penalize. 

Punishable (a): Có thể bị trừng phạt. 

Punishing (a): Để trừng phạt. 

Punishments: Hình phạt Ác Báo—Bad 

consequence—Recompense for 1lÏ—Gieo gió gặt 

bão—As a man sows, so shall he reap—Quả báo 
xấu (Kẻ làm việc ác phải nhận lấy ác báo)—See 

FIve punishments. 


2) 








Punishment of expulsion: Tấn Trị—Hình phạt 
trục xuất khỏi giáo đoàn —Which is of three 
Orders. 

l) Expulsion from a particular monastery or 
nunnery, to which there may be a return on 
repentance: Tấn Xuất—Bị trục xuất khỏi tự 
viện, nhưng có thể trở về nếu biết phát lô 


sám hối. 

2) Prohibton of any relaion with the 
monastery: Mặc Tấn—Cấm không được giao 
tiếp với tự viện. 

3) Entire expulsion and deletion from the order: 


Diệt Tấn—Xóa tên trong giáo đoàn. 
Punishment for sins: Hình Phạt—See Seven 
unavoidables. 

Punishment for sins is unavoidable: Hình 
phạt cho những tội lỗi đã gây tạo chẳng thể tránh 
được—See Seven unavoidables. 

Punitive (a): Để trừng phạt. 

Punitory (a): See Punitive. 

Punjab (skt): Đại Tần. 

Punjan (skt): Cái gì được chất lên—Something 
heaped up. 

Punna (p): Phước—Thiện——Good deeds. 
Punnabhisankharo (p): 
formaton—Phước hành —See Three dharmas 
(XXX). 

Punya  (sk0: (p)—Phước—Mertit 
Meritorious—Virtue achieved—Virtuous deed—— 
A Sanskrit term for “merit” The result of the 
voluntary performance of virtuous actions, also 
means field of merit, or field of happiness. Mertt, 
karmic gained throuph giving alms, 
performing worship and religIous servIces, reciting 
sutras, praying, and so on, which 1s said fo asSure a 
better life in the future. Accumulating merIf Is a 
maJjor factor In the spiritual effort of a Buddhist 
layperson. Mahayana Buddhism teaches that 
accumulated merit should serve the enlightenmen 
of all beings by being transferred to others. The 
commitment part 
accumulated merit to others 1s a significant aspect 
of the Bodhisattva vow. Perfection 1n this 1s 
the  cighth stage 
bodhisattva°development. In Theravada counfries, 
making merit Is a central focus of the religious 


Meritorious karmic 





Punna 


merit 


(O transfer a of one”s 


achieved — in of a 


3536 


lives of laypeople, who are generally thought to 
be Incapable of attaining the higher levels of 
meditatve  practice early 
Buddhism, it appears that it was assumed that 
merit is non-tfransferable, but in Mahayana the 
doctrine of 
widespread, and 1s said to be one of the key 
virfues of a Bodhisattva, who willingly øIves away 
the karmic benefits of his or her good works for 
the benefit of others—Từ Phạn ngữ có nghĩa là 
“phước đức.” Kết quả của những việc làm thiện 
lành tự nguyện, còn có nghĩa là phước điển, hay 
hạnh phước điền. Phước điển, công lao hay công 
trạng qua việc bố thí, thờ phụng và những phục vụ 
về tôn giáo, tụng kinh, cầu nguyện, vân vân, bảo 
đảm cho những điều kiện tổn tại tốt hơn trong 
cuộc đời sau nầy. Việc đạt tới những công trạng 
karma là một nhân tố quan trọng khuyến khích 
Phật tử thế tục. Phật giáo Đại thừa cho rằng công 
lao tích lũy được dùng cho sự đạt tới đại giác. Sự 
hồi hướng một phần công lao mình cho việc cứu 
độ người khác là một phần trong những bổn 
nguyện của chư Bồ Tát. Trong các xứ theo Phật 
giáo Nguyên Thủy, làm phước là một trọng điểm 
trong đời sống tôn giáo của người tại gia, những 
người mà người ta cho rằng không có khả năng 
đạt được những mức độ thiển định cao hay Niết 
Bàn. Trong Phật giáo nguyên thủy, người ta cho 
rằng phước đức không thể hồi hướng được, nhưng 
trong giáo thuyết của Phật giáo Đại Thừa, “hồi 
hướng công đức” trở nên phổ quát, và người ta nói 
rằng đó là công đức chủ yếu của một vị Bồ Tát, 
người sẵn sàng ban bố công đức hay những việc 
thiện lành của chính mình vì lợi ích của người 
khác—See Ten paramitas (8). 
Punyadarsa (skt): Phất Như Đàn. 
l)  AuspIcious mirror, interpreted as mirror of the 
law: Tấm kiếng chiếu rọi chân lý. 
2) Name of a noted monk in China: Tên của một 
vị sư nổi tiếng ở Trung Quốc. 
Punyagaca (skt): Tổ Phú na dạ xa. 
Punyamitra (sk): Tổ sư Bất như mật đa. 
Punyaprasavas  (sk0: Phúc 
Felicitous Birth heaven—The tenth brahmaloka, 
the first reglon of the fourth dhyana—Cõi trời 
Phạm Phụ thứ 10 trong cõi thiển thiên thứ tư—See 
Fourth Dhyana Heaven (TI) (1). 


or Nưvana. In 


“transference of. merif” became 


sanh  thiên— 


Punyanyasa (skt): Phú Na Xa—Phú Na Dạ Xa— 

A native of the ancient Indian state of Kosala, 

of Gautama family, 

Pataliputra, laboured in Varanasi and converted 

Asvaghosa. Punyanaysa was the eleventh of the 

twenty-eieht patriaarch ¡in the Indian Zen 

tradiion—Một cư dân của vương quốc cổ Kosala, 
dòng đõi nhà họ Cổ Đàm, sanh ra tại Pataliputra, 
hoằng hóa vùng Varanasi. Ông chính là người đã 
quy y cho Mã Minh Bồ Tát. Phú Na Xa là vị tổ 
thứ 11 trong hai mươi tám vị Tổ của dòng Thiển 

Ấn Độ. **See Twenty eight Indian Patriarchs. 

Punyapunya (sk0: 

1) Merit-demerit: Phúc phi phúc. 

2) Nirvana consists in the extinction of both 
merit and demerit: Niết Bàn gồm sự dập tắt 
cả công hạnh và phi công hạnh. 

Punyasala (sk): Bôn Nhưỡng Sá La— 

Almshouse or asylum for sick and poor—Nhà tế 

bần hay nơi trú ngụ cho người bệnh và người 

nghèo. 

Punyatara (skÐ: Phất Nhã Đa La—Công đức 

hoa. 


descendant bom ¡n 





l) The reward of virtue, a name for Punyaftara, 
one of the twenty-four deva-aryas, 
worshipped ¡in China—Tên của một trong 24 
Thiên Tôn được thờ phụng ở Trung Quốc. 

2) A sramana of Kubha (Kabul), who came to 


China in 404 AD with KumarajJiva: VỊ sa môn 
xứ Ka-Bun, đến Trung Quốc vào khoảng năm 
404 cùng với Cưu Ma La Thập. 
Punyopaya (sk0: Nadi (sk)——Bố Như Điểu Phạt 
Da—Bố Như Na Đề—Na Để—A noted monk of 
cenfral India, said to have brought over 1,500 texfs 
of the Mahayana and Hinayana schools to China 
655 AD. In 656 AD he was sent to Pulo Condore 
Island in the China Sea for some strange 
medicine—Một vị sư nổi tiếng miễn Trung Ấn, 
được kể lại như là vị đã mang sang Trung Hoa 
1.500 kinh sách Đại và Tiểu Thừa vào khoảng 
năm 655 sau Tây Lịch. Đến năm 656 ông được 
gửi sang đảo Côn Lôn trong biển Nam Hải (có lẽ 
là Côn Sơn của Việt Nam) để tìm một loại thuốc 
lạ. 
Pupil (n): Học trò. 


3537 


Puramdara (skQ: City-destroyer (epithet of 





Indra)—Kẻ tàn phá thành phố (danh hiệu của Trời 
Đế Thích). 


Purana Kassapa: See Purana-Kasyapa. 

Purana-Kasyapa (skt: Bất Lan Ca Diếp—Phú 
Lâu Na Ca Diếp—Bồ Lạt Na Ca Diếp—Bố Lạt 
Na Già Diếp—Bố Lạt Nô Ca Diếp Ba—Phô Lạt 
Nô Ca Diếp Ba Tử— One of the six heretics, or 
Thirthyas, oppo sed by Sakyamuni. He negated 
the effects of action, good or evil. He taught the 
non-existence of all things, that all was 1llusion, 
and that there was neither birth nor death, neither 
pñnce nor subject, neither parents nor child, nor 
therr duties. He held the doctrine of “Akriya” or 
“Non-action.” He maintained that a man did not 
Incur sin through actions which were popularly 
known as bad, e.g., killing, committing theft, 
taking another man's wIfe, or telling a lie. Even If 
a man killed all creatures on earth and raised a 
heap of skulls, he Incurred no sin. Similarly, he did 
not earn merit throuph a good act, or by staying on 
the northern or southern bank of the Ganga; 
simllarly, self-confrol, gifts, and truthfulness did 
not earn for him any credit. The doctrine that 
Kassapa preached resembles the doctrine of the 
Carvakas in many respects—Phú Lan Na Ca Diếp, 
một trong sáu lục sư ngoại đạo kình chống lại 
Phật Thích Ca Mâu Ni. Người cho rằng không có 
tính không, phủ nhận hậu quả của hành động tốt 
xấu. Ông chủ trương “Không Kiến,” cho rằng 
không có cái gì hiện hữu, tất cả chỉ là ảo tưởng, 
chứ làm gì có sanh tử, làm gì có thái tử hay đại 
thần, làm gì có cha mẹ con cái hay bổn phận. 
Purana Kassapa chủ trương thuyết “không có 
nghiệp báo” (Akriya) hay thuyết “Vô nghiệp”. 
Ông cho rằng con người không gánh chịu tội lỗi 
qua các hành động mà ai cũng thấy là xấu xa, ví 
dụ như sát sanh, trộm cắp, tà dâm với vợ người 
khác, hoặc nói dối. Thậm chí một người đã giết 
hết mọi sinh vật trên đời này, chất thành một 
đống đầu lâu, cũng không phải gánh chịu một tội 
lỗi nào cả. Tương tự, người đó cũng chẳng tạo 
được công đức qua những việc làm tốt, dù cho có 
ở phía Nam hay phía Bắc sông Hằng. Cũng như 
vậy, sự tự điều ngự, sự cúng dường, sự chân thật 
cũng chẳng đem lại lợi ích gì cho anh ta. Chủ 
thuyết của Purana Kassapa giống với chủ thuyết 


“duy vật cổ sơ” (Carvakas) ở nhiều khía cạnh— 
See Six heretical masters. 

Puranam (p): Stale—Những món ăn đã thiu. 
Pure (a): 

l1) Visuddhi (p & skÐ: Thanh tịnh (trong sạch, 





không cấu nhiễm)—Brigh—Clean—See 
Visuddhi. 

2) Vimala (skt: Spotless—Unstained—Tịnh— 
Vô cấu. 


Pure abode: Tịnh Thất. 

l) Abode of the celibate: Place for pure 
cultivaton—Place for spiritual cultivation— 
Pure dwelling——Tinh thất. 

A Non-Returner ¡1s reborn 1n the Pure Abode: 
Cõi tịnh cư Thiên—VỊ Bất Lai tái sanh vào 
cõi Tịnh Cư Thiên. 

A place for pure, or spiritual, cultivatlon—A 
pure abode—The abode of the celibate— 
House chastity, I.e. a monastery, nunnery, or 
convent— Nơi an trụ thanh tịnh, như đạo 
tràng tu pháp, đàn tràng tinh diệu, hay tự viện 
(tu viện) của Tăng và Ni. 

4) See Pure Land. 

Pure abode heaven: Tịnh Cư Thiên. 

1) Heavens of Pure dwelling—Cõi Trời Tịnh Cư: 
The five heavens of purify, in the fourth 
dhyana heaven, where the saints dwell who 
will not return to another rebirth—Năm cõi 
Trời Tịnh Thiên. Cối trời thứ tư nơi chư Thánh 
cư ngụ sẽ tái sanh vào cõi khác. **See 
Mahesvara. 

According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms composed 
by Professor Soothill, Suddhavasadeva (skt) 1s 
a deva who served as guardian angel to 
Sakyamuni and brought about his conversIon: 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển của Giáo Sư Soothill, Tịnh Cư Thiên là 
tên của một vị Trời hộ pháp, theo hộ trì Đức 
Thích Ca Mâu Ni Phật và cuối cùng được 
Phật cho quy-y Tam Bảo. 

Pure adaptability: Thích nghi thanh tịnh—See 
Seven excellences clamed for the Buddha's 
teaching. 

Pure and adorned appearance: One of the 
three purifies of a bodhisattva—Tướng thanh tịnh 


2) 


3) 


2) 


3538 


và trang nghiêm, một trong ba loại thanh tịnh của 
chư Bồ Tát—See Three purities of a bodhisattva 
Three purities. 

Pure aspecfs of external objects: Những khía 
cạnh thanh tịnh của ngoại vật—Removing 
passlons by meditating on pure aspecfs of external 
objects. This is one of the eiph(t types of 
meditaton for removing varlous attachmenfs— 
Giải trừ dục vọng bằng quán những khía cạnh 
thanh tịnh của ngoại vật. Đây là một trong tám 
cách thiển quán—See Eight types of meditation 
for removing various attachments. 

Pure assembly: The body of monks—The 
company of the chaste——TỊnh chúng. 

Pure benevolence: Thanh tịnh từ—According to 
the Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of pure benevolence of great enliphtening beinss. 
Enlightening beings who abide by these can atain 
the supreme, vast, pure benevolence of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh từ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh từ 
quảng đại vô thượng của Như Lai—See Ten kinds 
of pure benevolence of øreat enliphtening beIngs. 
Pure bodhi mỉnd Mind of  pure 
enlightenment—Tịnh Bồ Đề Tâm—The first stage 
of the practitioner in the esoteric esct. Pure bodhi 
mind, or mind of pure enliphtenment, the firsf 
stage of the practitioner In the esoferlc sect—CIal 
đoạn tu tập đầu tiên của hành giả trong Phật giáo 
Mật tông. Các vị hành giả Chân Ngôn Tông mới 
nhập vào sơ địa, kiến pháp minh đạo, đắc được vô 
cái chướng tam muội. 

Pure body: Thân thanh tịnh—One of the three 
puriIes of a bodhisattva—Thân thanh tịnh, một 
trong ba loại thanh tịnh của chư Bồ Tát—See 
Three purities, and Three purities of a bodhisattva. 
Pure briphtness merging in(o the 
environment: Minh tinh lưu dật cảnh hiện tiểền— 
See Ten sfates of the form-skandha. 

Pure Buddha: Tịnh Phật—-The perfect 
Buddhahood of the dharmakaya nature—Tịnh 
Phật là vị Phật đã đắc Chánh Đẳng Chánh Giác. 
Pure Buddha-land: Tịnh Phật thiên—Cung trời 
nơi chư Phật đồng cư—See Three kinds of heaven 
(A). 


Pure Buddha-nature: Vô cấu chân như—Chân 
như không bợn nhơ—See Two Truths (E). 

Pure Buddha truth: Pure Buddha realm— 
Thanh tịnh pháp giới. 

Pure charity: Pure givine—Tịnh Thí. 

l) Pure charity In which the giver expects no 
return, nor fame, nor blessing In this world, 
but only desire to sow Nirvana-seed, one of 
the two kinds of charity—Còn gọi là Hỷ Xả 
hay Tịnh Xả, đây là một trong hai loại bố thí. 
Thanh tịnh bố thí là loại bố thí mà người cho 
không mong đến trả, không mong được tiếng 
tăm hay phước báu trong cõi nhân thiên, chỉ 
mong gieo trồng chủng tử Niết Bàn. ** See 
Two kinds of dana or charIty. 

According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure gøIving 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these ten principles can 
accomplish the supreme, pure, magnanimous 
giving of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười pháp thanh tịnh thí của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được bố thí quảng đại thanh tịnh vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of pure 
gIving of Great Enlightening Beings. 

Pure and charming: Thanh nhã. 

Pure and clean: Parisuddhi or Visuddhi (skt)— 
Thanh Tịnh—See Visuddhi. 

Pure-Clean Buddha: Parisuddhi-buddha 
Visuddhi-buddha (skt)—Thanh Tịnh Phật. 
Pure-Clean-Donate Buddha: Thanh Tịnh Thí 
Phật. 

Pure and clean man: Thanh tịnh nhân (Đức 
Phật —Especially the Buddha—Bậc thanh tịnh, 
đặc biệt ám chỉ Đức Phật. 

Pure clerical caste (of India): Brahmins (sk)—— 
Brahmanism—Bà La Hạ Ma Nô—Bà La Môn— 
This 1s an age-old religion in India, dated 4,000 
years ago, and founded by Krishna. According to 
the Vedas, Brahma has the power to create all 
senfient beings and things. There are four castes In 
Hindu socIety system. In Brahmanist concept, the 
present life 1s temporary while death ¡s the return 
to Brahma to live an eternal happy life If one 
obeys Brahma”s tenets. Brahmins belong to the 


2) 


OT 


3539 


hiphest class In Indian society during the time of 
the Buddha—Một đạo giáo cổ truyền của Ấn Độ 
cách đây trên bốn ngàn năm, do ông Krishna sáng 
lập. Căn cứ trên Thánh kinh Vệ Đà thì thần Phạm 
Thiên là vị thần có quyền pháp sáng tạo ra muôn 
vật. Có bốn giai cấp trong xã hội theo Ấn Độ 
giáo. Theo đạo Bà La Môn, sống đây là sống gởi. 
Chết sẽ về với Phạm Thiên đời đời nếu tuân theo 
đúng chân lý của Phạm Thiên. Bà La Môn là 
những người thuộc giai cấp cao nhất trong xã hội 
Ấn Độ dưới thời Đức Phật —See Brahmana, and 
Four castes In India. 

Pure commandmenfs: Tịnh Giới—Pure 
commandments, or to keep them 1n purity——GIới 
hạnh thanh tịnh trong sạch (giới hạnh đầy đủ của 
một bậc xuất gia). 

Pure compassion: Thanh tịnh bi —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are (en kinds of pure compassion of. Great 
Enliphtenng Beings. Enlightening Beings who 
abide by the supremely great 
compassion of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười thanh tịnh bi của chư Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh 
tịnh bi quảng đại vô thượng của Như Lai—See 
Ten kinds of pure compassion of Great 
Enliphtening Beinss. 


these atfain 


Pure compassion able to remove delusion by 
explaining the truth: Thanh tịnh bi có thể trừ 
điên đảo, vì nói pháp như thiệt —See Ten kinds of 
pure compassion of Great Enlightening Beings. 
Pure compassion not clinging to personal 
pleasure, giving happiness to all sentient 
beings: Thanh tịnh bi chẳng nhiễm trước sự vui 
của mình, vì cho khắp chúng sanh sự sung 
sướng—See Ten kinds of pure compassion of 
Great Enlightening Beings. 

Pure compassion for the sake of wrongly 
fixated sentienf beings, never give up their 
vow 0f universal liberation: Thanh tịnh bi vì 
những chúng sanh tà định, mà nhiều kiếp chẳng 
bổ hoằng thệ—See Ten kinds of pure compassion 
of Great Enlightening Beings. 

Pure compassion not seeking reward, 
purifying their mỉnd: Thanh tịnh bi chẳng cầu 


báo ân, vì tu tâm trong sạch —See Ten kinds of 
pure compassion of Great Enlightening Beings. 
Pure compassion taking on birth in difficult 
situatfions, for the purpose of liberafing 
sentient beings: Thanh tịnh bi thọ sanh ở xứ nạn, 
với mục đích cứu độ chúng sanh bị nạn—See Ten 
kinds of pure compassion of Great Enlightening 
Beings. 

Pure compassion taking on bỉrth oốn 
pleasant condifions, to show impermanence: 
Thanh tịnh bi thọ sanh ở đường lành vì thị hiện vô 
thường—See Ten kinds of pure compassion of 
Great Enlightening Beings. 

Pure compassion without companion, as 
they make their determination 
indepedently: Thanh tịnh bi không bạn bè, vì 
riêng mình phát tâm đó—See Ten kinds of pure 
compassion of Great Enlightening Beings. 

Pure conduct: Tịnh hạnh. 

Pure conduct of the acfions of the mỉnd: Tịnh 
Hạnh Nơi Tâm—Pure conduct of the actions of 
the mind 1s one of the most Important entrances to 
the great enlightenment; for 1t eliminates the three 
polsons of greed, hatred and ignorance—Tịnh 
hạnh nơi tâm là một trong những cửa ngõ quan 
trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta tận 
diệt được tam độc, tham, sân, s1. 

Pure conduct of the acfions of the mouth: 
Tịnh Hạnh Nơi Khẩu—Pure conduct of the actions 
of the mouth is one of the most Importanf 
entrances to the great enliphtenment; for 1t 
eliminates the four evils of lying, harsh speech, 
wicked speech, and two-faced speech—Tinh hạnh 
nơi khẩu là một trong những cửa ngõ quan trọng 
đi vào đại giác, vì nhờ đó mà chúng ta tiểu trừ 
được tứ ác (nói dối, nói lời thô lỗ cộc căn, nói lời 
độc ác, và nói lưỡi hai chiều). 

Pure consciousness: Amala (skt)—Undefiled 
knowledge—Thanh tịnh trí —Vô Cấu Thức—See 
Amala. 

Pure contemplation: 
contemplation, 
contemplation 1n the Infinite Life Sutra. There are 
Sixteen methods of pure contemplation mentioned 
1n the Infinite LJfe Sutra—Phép quán thanh tịnh, 
một trong I6 phép quán trong Kinh Vô Lượng Thọ 


Tịnh quán—Pure 


one of the sixteen kinds of 


3540 


(muốn ít khổ do tham dục thì phải tu tịnh quán). 
Có mười sáu pháp tịnh quán được kể trong Kinh 
Vô Lượng Thọ. **See Sixteen kinds of 
contemplation in the Pure Land. 

Pure and correct discernmenf: Thức Tinh— 
Pure or correct knowledge; the essence of mind— 
Tinh yếu của tâm (thức đúng và thanh tịnh). 

Pure and crazy: Thanh cuồng (ám chỉ những 
người tu khổ hạnh một cách cuồng dại). 

Pure Criteria for Zen Monastery: Thiển 
Uyển Thanh Quy. 

Pure crystal realm: Tịnh lưu ly giớ—The pure 
crystal realm in the eastern region, the paradise of 
BhaIsajya-guru-vaidurya-prabhasa—Tinh lưu ly 
thế giới tên Đông Độ của Đức Phật Dược Sư Lưu 
Ly Quang. **See BhaishaJya-Guru-Buddha. 

Pure desires: Tịnh Khiết Ngũ Dục The five 
pure desires or senses, 1.e. of the hipher worlds In 
contrast with the coarse senses of the lower 
worlds—Ngũ dục thanh tịnh, như nơi thượng giới, 
đối lại với những giác quan thô thiển trong hạ 
gIỚI. 

Pure devas: Pure heaven—Tịnh Thiên. 

l) Pure devas, one of the four devas: Tịnh 
Thiên, thuộc Tứ Thiển Thiên, một trong bốn 
loại trời. 

From Srota-apannas to Pratyeka-buddhas: 
Những bậc tu hành đắc quả từ Tu-Đà-Hoàn 
đến Bích Chi Phật (những bậc đắc quả trong 
hai thừa Thanh Văn và Duyên Giác). 

Pure deva eyc: Tịnh Thiên Nhãn—Which can 
see all things small and great, near and far, and 
the forms of all beings before therr 
transmigration—Mắt thanh tịnh của chư Thiên, có 
thể thấy mọi vật từ nhỏ đến lớn, từ gần đến xa, và 
thấy luôn cả những kiếp luân hồi của chúng sanh. 

Pure đdharma: Dharma-viraja (skt—Thanh tịnh 
pháp. 

Pure dharmabody: Pháp thân thanh tịnh. 

Pure dharma-body Buddha: Thanh Tịnh Pháp 
Thân Phật—According to The Dharma Jewel 
Platform Sutra, the Sixth Patriarch taught: “Good 
Knowmg Advisorl What ¡1s the clear, pure 
Dharma-body Buddha? The worldly person”s 
nature 1s basically clear and pure, and the ten 
thousand dharmas are produced from it. The 


2) 


thougpht of evil produces evil actions and the 
thought of good produces good actions. Thus all 
dharmas exIst within self-nature. This 1s like the 
sky which 1s always clear, and the sun and moon 
which are always bripht, so that If they are 
obscured by floating clouds it 1s bright above the 
clouds and dark below them. But If the wind 
suddenly blows and scatters the clouds, there 1s 
brightness above and below, and the myriad forms 
appear. The worldly peson's nature constantly 
drifts like those clouds In the sky. Good Knowing 
Advisors, Intellipence 1s like the sun and wisdom 
1S like the moon. Intelligence and wisdom are 
constantly brigpht, but If you are attached to 
external states, the floating clouds of false thought 
cover the self-nature so that It cannot shine. If you 
meet a Good Knowing Advisor, 1Ý you listen to the 
true and ripght Dharma and destroy your own 
confusion and falseness, then inside and out there 
wIll be penetrating brightness, and within the self- 
nature all the ten thousand dharmas will appear. 
That 1s how 1t Is with those who see their own 
nature. Ït is called the clear, pure Dharma-body of 
the Buddha.”—Trong Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục 
Tổ Huệ Năng đã dạy về Thanh Tịnh Pháp Thân 
Phật như sau: “Nây thiện tri thức! Sao gọi là 
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật? Người đời bản tánh 
là thanh tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh, suy 
nghĩ tất cả việc ác tức sanh hạnh ác, suy nghĩ tất 
cả việc lành tức sanh hạnh lành. Như thế các pháp 
Ở trong tự tánh như trời thường trong, mặt trời mặt 
trăng thường sáng, vì mây che phủ nên ở trên 
sáng, ở dưới tối, chợt gặp gió thổi mây tan, trên 
dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của 
người đời thường phù du như là mây trên trời kia. 
Nầy thiện tri thức! Trí như mặt trời, huệ như mặt 
trăng, trí huệ thường sáng, do bên ngoài chấp 
cảnh nên bi mây nổi vọng niệm che phủ tự tánh 
không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, 
nghe được pháp chơn chánh, tự trừ mê vọng, trong 
ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều 
hiện. Người thấy tánh cũng lại như thế, ấy gọi là 
Thanh Tịnh Pháp Thân Phật.” 

Pure Dharma court of Nirvana: Giải Thoát 
Thanh Tịnh Pháp Điện—The pure dharma-court 
Of nirvana, the sphere of nirvana, the abode of the 


354I 


dharmakaya——Thanh tịnh pháp tòa của Niết Bàn, 
nơi trụ của Pháp thân Phật. 

Pure dharma-eye: Pháp Nhãn Tịnh—Thanh 
Tịnh Pháp Nhãn—To see clearly or purely the 
truth-The pure dharma-eye (one of the five 
eyes) with which one discerns the four noble 
truths and the unreality of self or things (Himayans 
disciple first discerns the four noble truths, and the 
Mahayana disciple discerns the unreality of self 
and things)—Thấy được chân đế một cách rõ 
ràng. Pháp nhãn thanh tịnh (pháp nhãn là một 
trong năm nhãn). Ở bậc Thanh Văn Duyên Giác 
thấy được Tứ Thánh Đế; còn các bậc Bồ Tát Đại 
Thừa, có trí lực thấy được ngã không và lý không 
của vạn hữu. **See Five kinds of eyes or vision. 
Pure dharma of liberation: Giải Thoát Thanh 
Tịnh Pháp The pure dharma which leads to 
nirvana—Pháp thanh tịnh dẫn đến Niết Bàn. 

Pure direction: Tịnh Phương—Hướng Tịnh 
Độ The direction towards the Pure Land of 
Amitabha—Hướng về cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
A Di Đà. **See Pure Land. 

Pure discipline: Thanh tịnh giới —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
ar© of pure discipline of Great 
Enlightening Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can atfain the supreme flawless 
pure discipline of Buddhas—Theo Kính Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười thanh tịnh giới của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây 
thời được thanh tịnh giới vô thượng không lỗi lầm 
của chư Như Lai—See Ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. 

Pure discipline of the body: Thân thanh tịnh 
giớ—See Ten kinds of pure compassion of Great 
Enlightening Beings (10). 

Pure discipline of detachment all views of 
existence: Thanh tịnh giới xa lìa tất cả kiến chấp 
hữu lậu —See Ten kinds of pure discipline of 
Great Enlightening Beings. 

Pure discipline of mỉnd: Tâm thanh tịnh giới— 
See Ten kinds of pure discipline of Great 
Enlightening Beings. 

Pure discipline of not destroying any 


ten kinds 


subjects of study: Thanh tịnh giới chẳng phá tất 


cả học xứ—See Ten kinds of pure discipline of 
Great Enlightening Beings. 

Pure discipline of not doïng any evil: Thanh 
tịnh giới chẳng làm các điều ác—See Ten kinds 
of pure discipline of Great Enlightening Beings. 
Pure discipline of preserving the aspiration 
for enlightenment: Thanh tịnh giới thủ hộ tâm 
Bồ Đề—See Ten kinds of pure discipline of Great 
Enlightening Beings. 

Pure discipline of preserving the regulafions 
of the Buddha: Thanh tịnh giới giữ gìn điều chế 
qui luật của Đức Phật—See Ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. 

Pure discipline of profecfting all sentient 
beings: Thanh tịnh giới thủ hộ tất cả chúng 
sanh—See Ten kinds of pure discipline of Great 
Enliphtening Beinss. 

Pure discipline of secret protecfion: Thanh 
tịnh giới ẩn mật hộ tr —See Ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. 

Pure discipline of speech, getting rỉd of 
faults of speech: Ngữ thanh tịnh giới, vì xa ha 
các lỗi nơi lời nói—See Ten kinds of pure 
discipline of Great Enlightening Beings. 

Pure divine ruler: Suddhodana (skt & p)—Tịnh 
Phạn Vương—VI vua cai trị thanh tịnh. **See 
Suddhodana. 

Pure dwelling: Pure abode—Phạm Thất—A 
dwelling where the sangha 1s practicing Buddhist 
laws. A dwelling where celibate discipline 1s 
practised, a monastery, temple—Nơi Tăng đoàn 
trú ngụ và tu tập, chùa hay tự viện. 
Pure-dwelling heavens: Tịnh cư Thiên— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are Íive pure- 
dwelling heavens ¡n the fourth dhyana heaven, 
into which arhats are finally born—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có Ngũ Tịnh 
Cư hay ngũ sắc giới đệ tứ thiền thiên, là chỗ vãng 
sanh của các bậc A-La-Hán (Bất Hoàn)—See 
FIve pure-dwelling heavens in the fourth dhyana. 
Pure energy: Thanh tịnh tinh tấn—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can atfain the supreme great energy of Buddhas— 


3542 


Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp 
tinh tấn thanh tịnh của chư Đại Bổ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được đại tinh tấn 
thanh tịnh vô thượng của chư Như Lai—See Ten 
kimnds of pure energy of Great Enlightening 
Beings. 

Pure enlightenment: Tịnh giác. 

Pure enlightenment of Buddha: The path of 
purification of the Buddha——Tnh Đạo. 

Pure equanimity: Thanh tịnh xả—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure equanimity of enlightening 
beings. Enliphtening beings who abide by these 
can attain the supremely pure equanimity of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm—Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh xả của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh xả 
quảng đại vô thượng của Như Lai—See Ten kinds 
Of pure equamimity of enlightening beings. 

Pure eyes: Tịnh Nhãn. 

l) Dharma-eye: The clear or pure eyes that 
behold, with enlightened vision, things not 
only as they seem but in their reality—Pháp 
Nhãn hay con mắt thanh tịnh, thấy được sự lý 
của chư pháp. 

Vimalanetra, second son of Subhavyuha In 
the Lotus Sutra: Pháp Nhãn là tên của người 
con trai thứ hai của Diệu Trang Nghiêm 
Vương trong Kinh Pháp Hoa. 

** See Five kinds of eyes or vision. 

Pure faith: Tịnh tín——Niễm tin thanh tịnh. 

Pure features of all Buddhas each contain a 
hundred blessings: Chư Phật mỗi tướng thanh 
tịnh đều đủ trăm phước —See Ten kinds of 
measureless, inconceivable ways of fulfillment of 
Buddhahood of all Buddhas. 

Pure flesh: Tịnh Nhục—Pure flesh which may be 
eaten by a monk without sin—Thịt thanh tịnh mà 
chư Tỳ Kheo có thể dùng được. ** See Three 
kinds of clean flesh (pure meat) to a monk and 
Five kinds of clean flesh. 

Pure flower multitude: Tịnh hoa chúng——Those 
who are born into the Pure Land by means of a 
lotus flower—Những vị được vãng sanh về Tịnh 
Độ bằng phương tiện Liên Hoa. **See Gaining 
rebirth to the Pure Land. 


2) 


Pure friendship: Tình bạn giản dị như nước lã, 
nghĩa là tình bạn bè với nhau chỉ vì tấm lòng chứ 
không vì thứ gì khác (Đạm thủy giao tình). 

Pure garden: Garden of puriy— Thanh tịnh 
viên—See Monastery. 

Pure giving: Thanh tịnh thí—See Pure charity. 
Pure heart: Pure mind—See Pure Mind. 

Pure hearted (a): Tâm địa quang minh—Open- 
minded. 

Pure hearted and uprigh(: Tâm địa quang 
minh chính đại. 

Pure heaven: Pure devas—Tịnh Thiên—The 
pure or the saints, from Sravakas to Pratyeka- 
buddhas—Cõi của các bậc Thánh giả từ Thanh 
Văn đến Duyên Giác, đã diệt trừ hết phiền não 
cấu chướng—See Three kinds of heaven (B). 
Pure Heaven of Utmost Liphf: Abhasvara 
(skÐ—Cực Quang Tịnh Thiên—See Pure Heaven 
of Utmost Light and Sound. 

Pure Heaven of Utmost Light and Sound: 
Abhasvara (skt)—Cực Quang Tịnh Âm Thiên— 
Pure heaven of utmost lipht, the highest of the 
second dhyana heavens of the form-world; the 
first to be re-formed_ after a universal desfruction 
and In 1t Brahma and devas come Into existence—— 
Cõi trời cao nhất trong Sắc Giới Nhị Thiền Thiên; 
cõi được tái thành lập đầu tiên ngay khi vũ trụ 
hoại diệt, và trong đó Phạm Thiên và chư Thiên 
khác ra đời —See Deva (TH). 

Pure or impure: Tịnh hay bất tịnh. 

Pure and impure condifions, produces all 
thỉings: Absolute causative or relative condition 
of all things—Bhutatathata ¡infuenced by 
environment—Chân như duyên khởi. 

Pure and impure miỉnd: Nhiễm tịnh tâm—See 
Five conditons of mind produced by objective 
perception. 

Pure joy: Thanh tịnh hỷ—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of pure Joy of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the supremely great pure joy of 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh hỷ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được thanh tịnh hỷ 


3543 


quảng đại vô thượng của Như Lai—See Ten kinds 
Of pure Joy of Great Enlightening Beings. 

Pure joy of aspiring to enlightenmenf: Thanh 
tịnh hỷ phát Bồ Đề tâm—See Ten kinds of pure 
Joy of Great Enlightening Beings. 

Pure joy of being able to tolerate evil-doing 
senfient beings and vowing fo save and 
liberate them: Thanh tịnh hỷ có thể thọ nhẫn 
chúng sanh tạo ác mà thệ nguyện cứu độ họ—See 
Ten kinds of pure Joy of Great Enlightening 
Beings. 

Pure joy of cosmic cquanimity tirelessly 
honoring and serving all Buddhas they sec: 
Thanh tịnh hỷ thấy chư Phật thời cung kính cúng 
đường không nhàm đủ, an trụ nơi pháp giới bình 
đẳng—See Ten kinds of pure joy of Great 
Enlightening Beings. 

Pure joy of giving one?s life in search of 
truth, without regret: Thanh tịnh hỷ xả thân 
cầu pháp, chẳng sanh lòng hối tiếc—See Ten 
kinds of pure Joy of Great Enlightening Beings. 
Pure joy of giving up sensual pleasures and 
always taking pleasure ỉn truth: Thanh tịnh hỷ 
từ bỏ dục lạc, thường thích pháp lạc—See Ten 
kinds of pure Joy of Great Enlightening Beings. 
Pure joy of including senfient beings to give 
up maferial pleasures and always take 
pleasure in truth: Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả 
chúng sanh bỏ dục lạc vật chất, thường thích pháp 
lạc—See Ten kinds of pure joy of Great 
Enlightening Beings. 

Pure joy of not rejecfing undisciplined 
senfient beings bu( teaching them and 
maturing them: Thanh tịnh hỷ chẳng ghét bỏ 
chúng sanh phá giới, mà giáo hóa cho họ được 
thành tựu—See Ten kinds of pure Joy of Great 
Enlightening Beings. 

Pure joy of relinguishing all possessions: 
Thanh tịnh hỷ xả bỏ tất cả sở hữu—See Ten kinds 
Of pure Joy of Great Enlightening Beings. 

Pure joy of teaching all sentient beỉngs to 
enjoy meditations, liberations and 
concenfrafions, and freely enfer and emerge 
from them: Thanh tịnh hỷ làm cho tất cả chúng 
sanh ưa thích thiển định, giải thoát, tam muội, tự 


tại du hý nhập xuất—See Ten kinds of pure joy of 

Great Enlightening Beings. 

Pure karma: Tịnh nghiệp—Pure karma, good 

karma, or deeds that lead to bĩírth in the Pure 

Land. There are three foldway of obtaining a pure 

karma—Thiện nghiệp thanh tịnh. Những nghiệp 

thanh tịnh nơi thân khẩu ý (phù hợp với giới luật) 
dẫn chúng sanh đến vãng sanh Tịnh Độ. Có ba 
loại tịnh nghiệp. **See Three sources of felicity. 

Pure king: Tịnh vương. 

Pure King Buddha: Tịnh Vương Phật —Tịnh 

Vương Tôn Phật (Di Lặc Tôn Phật) Supreme Pure 

King Buddha (Supreme Maitrya Buddha). 

Pure knowing: Vô Cấu Thức—See Amala. 

Pure ksetra: Buddha land—Tịnh sát. **See Pure 

Land. 

Pure lake: Thanh Lương Trì —The pure pool, 1.e., 

nirvana—Hồ thanh tịnh, dùng để ví với cảnh niết 

bàn, nơi không có sóng gió và nhiễm trược phiền 
não. 

Pure Land: Sukhavat——Tịnh Độ—Tịnh Độ—Xả 

Niệm Thanh Tịnh Địa. 

(D_ An overview of the Pure Land: Tổng quan về 
Tịnh Độ —Pure Land is a paradise without 
any defilements. For the sake of saving 
sentents beings, through 
asankhya, all Buddhas 
1immeasurable good deeds, and established a 
Pure Land to welcome all beings. Beinss In 
this paradise sfrive to cultivate fo affain 
Buddhahood. According to the Amitabha 
Sutra, the Buddha told Sariputra, “Why this 
Land is called Ulumate Bliss? It is called 
Uluimate Bliss because all beings in this land 
endure non of the sufferings but enJoy every 
bliss. Furthermore, this land ¡is called 
“Ulumate Bliss` because it 1s surrounded by 
seven tiers of railings, seven layers of netting, 
and seven rows of trees, all made of the four 
preclous jewels. Moreover, the Land of 
Ulumate Bliss has pools of seven Jewels, 
filled with waters of eIphf merItorIous virtues. 
The botom of each of the pools is pure 
golden sand. On the four sides are stairs made 
of gold, silver, lapis lazuli, and crystal. Above 
the pools there are towers which are adorned 
with gold, silver, lapis lazuli, crystal, mother- 


Iinnumerable 
cultivated 


3544 


of-pearl, red pearls, and carnelian. In the 
pools there are lotus flowers as bịg as 
cartwheels, blue ones shining with blue light, 
yellow ones shinng with yellow lipht, red 
ones shining with red light, and white ones 
shmng with white lipht, each emitting a 
subtle, wonderful, and pure fragrance. The 
Land of Ulũmate Bliss 1s complete with all 
these that 
Buddhaland there is always celestial music 
and the ground ¡is made of pure gold. 
Heavenly flowers rain In the six periods of the 
day and night. In the morning the sentient 
beings of this land fÍll their robes with 
multtudes of wondrous flowers and make 
offerings to hundreds of billions of Buddhas in 
other worlds. At meal time, they return to 
their own land, to eat and circunambulate the 
teaching assembly——Tịnh nghĩa là thanh tịnh, 
tịnh độ là cõi nước không có ô nhiễm, triển 
phược. Các Đức Phật vì chúng sanh đã phát 
tâm tu hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập 
một chỗ nơi, tiếp độ chúng sanh mọi loài ha 
khỏi thế giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí 
rất là trang nghiêm thanh tịnh, chúng sanh 
đến cõi nây chuyên tâm nghe pháp tu tập, 
chóng thành đạo quả Bồ Để/Bodhiphala. 
Theo Kinh A Di Đà, Đức Phật đã bảo Xá Lợi 
Phất, “Tại sao gọi là Cực Lạc? Gọi là Cực 
Lạc vì chúng sanh trong cõi nước ấy không có 
những khổ, mà chỉ hưởng những vui, bởi thế 
mới gọi là Cực Lạc. Lại nữa, cõi Cực Lạc 
được bao bọc bởi bảy vòng lưới báu, bảy 
hàng cây báu, toàn bằng tứ bảo, có ao thất 
bảo, chứa đây nước tám công đức. Dưới đáy 
ao toàn là cát vàng. Trên bốn bờ ao là những 
bậc thểm làm bằng vàng, bạc, mã não, lưu ly. 
Bên trên ao là lầu các cũng toàn bằng vàng, 
bạc, lưu ly, xa cừ, xích châu, mã não. Trong 
ao có hoa sen lớn bằng bánh xe, màu xanh thì 
ánh sáng xanh, màu vàng thì ánh sáng vàng, 
màu đỏ thì ánh sáng đỏ, màu trắng thì ánh 
sáng trắng, vi diệu, nhiệm mâu, thơm sạch. 
Cõi nước Cực Lạc chỉ lấy công đức mà tạo 
thành trang nghiêm như thế. Trên cõi Phật độ 
ấy thường nghe nhạc trời, mặt đất làm bằng 
vàng ròng. Ngày đêm sáu thời đều có mưa 
“mạn đà la” hoa. Chúng sanh nước ấy, vào 


adornments and virtues. In 


qI) 


ĐỘ, 


2) 


3) 


4) 


mỗi sáng sớm, thường lấy vạt áo đựng đây 
các thứ hoa thơm đẹp lạ cúng dường mười 
muôn ức Phật ở phương xa, chỉ đến giờ ăn 
mới quay trở lại, ăn xong là đi dạo—See 
Amitabha Sutra. 

Some special characterisics of the Pure 
Land——Những đặc điểm của Tịnh Độ: 

A unique aspect of the Pure Land 1s that while 
other schools of Mahayana insist on self- 
enlightenment, Pure Land sects teach sole 
reliance on the Buddhas power: Một sắc thái 
độc đáo của Tịnh Độ là trong khi các tông 
phái khác của Phật giáo Đại Thừa chuyên 
chú về tự giác, thì các tông phái Tịnh Độ lại y 
chỉ theo Phật lực. 

The Buddha of all other exoteric schools 1s 
Sakyamumi, while the Buddha of Pure Land 
Secfs 1s Amita or Infinite Lipht (Amitabha), or 
Infinite Life (Amitayus): Đức Phật của các 
tông phái Phật giáo khác là Đức Thích Ca 
Mâu Ni trong khi Đức Phật của các tông phái 
Tịnh Độ là A Di Đà, hay Vô Lượng Quang, 
hay Vô Lượng Thọ. 

Followers of other Mahayana Buddhist 
schools cultivate to seek to become Buddha 
and abide In Nïrvana, while followers of 
Sukhavati secfs cultivate to seek rebirth in the 
Pure Land, Amitabhaˆ°s Bliss Land which 1s 
laid in the Western Quarter: Tín đồ của các 
tông phái Phật giáo khác tu tập để đạt được 
giác ngộ tối thượng là thành Phật, trụ nơi Niết 
Bàn, trong khi tín đồ Tịnh Độ cầu vãng sanh 
Tịnh Độ, tức là quốc độ của Đức Phật A Di 
Đà nơi cõi Tây Phương. 

The Buddha's Pureland ¡1s the world where 
the sentient beings are born through the 
transformation of lotus flowers. These flowers 
gørow 1n a lake formed from combinations of 
seven jewels (gold, silver, lapis, lazuli, 
crystal, mother-of-pearl, red pearl, and 
carnelian) or lake of seven Jjewels: Tịnh Độ là 
thế giới mà chúng sanh được sanh bằng hóa 
thân trong hoa sen. Những hoa sen nầy mọc 
trong ao thất bảo. 


(IDEvery Buddha has His own Pure Land. In 


Buddhism, there are many other pure lands, 
1e. the Eastern Pure Land of Aksobhya 
Buddha—Mỗi vị Phật đều có Tịnh Độ riêng 


3545 


của Ngài. Trong Phật giáo có nhiều tịnh độ 
khác, như cõi Đông Độ của Đức A Súc Bệ 
Phật. 


(A) Western Pure Land of Amitabha Buddha— 


5 


a) 


b) 


2) 


Cõi Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di 
Đà: 

Pure Land, Paradise of the West, presided 
over by Amitabha: Cõi Tây Phương Tịnh Độ 
chủ trì bởi Đức Phật A Di Đà The 
environment and conditons of the Western 
Pure Land are most exalted. That realm 
provides sentlent beings with many more 
advanfageous circumstances than other Pure 
Lands, which ordinary beings In the Triple 
World cannot fully understand—Cảnh duyên 
ở Tây Phương Cực Lạc rất thù thắng, có 
nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh nơi 
cõi nầy hơn các Tịnh Độ khác, mà tâm lượng 
của phàm phu trong tam giới không thể thấu 
hiểu được. 

The environment of the Western Pure Land 1s 
exalted, and can awaken the yearning and 
Serve as a focus for sentient beings: Cảnh nơi 
Tây Phương Cực Lạc rất ư thù thắng nên có 
thể khích phát lòng mong mến và quy hướng 
của loài hữu tình. 

The conditions of the Western Pure Land are 
unfathomable and wonderful and can help 
those who are reborn to progress easily and 
swiftly along the path of enliphtenment. For 
these reasons, although there are many 
common residence Pure Lands in the ten 
directions, only the Western Pure Land 
pOSSesses all auspIcIous 
This is why sutras and commenftaries point 
toward rebirth in the Western Pure Land: 
Duyên nơi Tây Phương Cực Lạc thật mầu 
nhiệm, nên có thể giúp người vãng sanh dễ 
tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế cõi đồng 
cư Tịnh Độ mười phương tuy nhiễu, song 
riêng cõi Cực Lạc có đây đủ thắng duyên, 
nên các kinh luận để chỉ quy về đó. 

In Buddhism, the Pure Land 1s a paradise 
where beings can be reborn ¡Into through 
single-minded vow, diligent practice and 
strong faith. The Pure Lan 1s free of sufferings 
and hindrances. Therefore, beings born In the 
Pure Land can cultivate without obstructions 


conditions ¡n full. 


3) 


4) 


towards attaning Buddhahood. The most 
well-known Pure Land 1s Amitabha”s Western 
Paradise of Bliss where Amitabha Buddha 1s 
the guide and welcomer—Trong Phật giáo, 
Tịnh Độ là một thiên đường nơi mà chúng 
sanh có thể được sanh về qua nhứt tâm 
nguyện, với tín hành song tu. Tịnh Độ là nơi 
không có khổ đau chướng ngại. Vì thế chúng 
sanh sanh về Tịnh Độ có thể tu tập đến quả vị 
Phật mà không bị một chướng ngại nào. Tịnh 
độ mà chúng ta thường nghe tới là Tây 
Phương Cực Lạc, nơi có Tiếp Dẫn Đạo Sư A 
Di Đà Phật. 

One of the schools of Buddhism in China, 
Japan and Vietnam, which emphasiIzes 
devoton to Amitabha Buddha and which 
believes that through the chanting of his name 
and by purifying and finally ridding oneself of 
desire, one can be reborn In the Pure Land. 
The central doctrine of the Pure Land sects 1s 
that all who evoke the name of Amitabha with 
sincerity and faith in the saving grace of his 
vow WIll be reborn in his Pure Land of peace 
and bliss. The most Important meditational 
practice In the Pure Land sects, therefore, Is 
the consfant voicing of the words “Namo 
Amitabha Buddha.” Or “I surrender myself to 
Amitabha Buddha.”——Một trong những trường 
phái Phật giáo lớn của Tàu, Nhật, Việt Nam, 
nhấn mạnh đến việc tu trì thanh tịnh nhờ trì 
niệm hồng danh Phật A Di Đà, và cuối cùng 
có thể vãng sanh về Tịnh Độ. Giáo thuyết 
trung tâm của các trường phái Tịnh Độ là 
niệm hồng danh Phật A Di Đà với tất cả lòng 
tín thành sẽ được vãng sanh về Tịnh Độ Cực 
Lạc. Sự thực tập thiển trong Tịnh Độ quan 
trọng nhất vẫn là niệm “Nam Mô A Di Đà 
Phật” có nghĩa là “Con xin quy mạng Đức 
Phật A Di Đà”. 

The Pure Land tradiion 1s rooted in the 
“Sukhavati-vyuha-Sutra,” as well as several 
other sutras describing how to be reborn In 
Amitabha”s Pure Land, Sukhavati, or Blissful 
The 
Amitabha practice existed In India, althouph it 
wasn”t as prominent there as In East Asia. In 
the second centuy A.D., the Sukhavati- 
vyuha-Sutra was translated Iinto Chinese, and 





Pue Land or Western Paradise. 


3546 


in the early sixth century It became very 
popular. This practice fit in very well with 
cultures of some of East Aslan countries, I.e. 
China, Korea, Japan, Viet Nam, especially In 
China and Vietnam, where TaoIst practice 
revolved around atfaining longevify, and since 
Amitabha Buddha is the same as Amitayus, 
Buddha of Infinite Life, people became 
Interested ¡in the Pure Land practice. 
Similarly, the Taoist concern with longevity 
was transfered to seeking rebith In 
Amitabha's Pure Land. The practice of 
reciting “dharani” (efficacious syllables) was 
already popular In northern China, making 1t 
easy for people to swich to chanting 
Amitabha's name. The condiions enabled 
people to easilly adopt the Pure Land 
practice. In addition, time were hard in China, 
and people welcomed a technique which 1s 
simple and direct. Pure Land wasn”t presented 
as an elifst practice, but one that everyone, 
the 1lliterate as well as the scholarly, could 
participate In. The long-term goal of this 
practice 1s fo attain enliphtenment for the 
benefit of all beings. The immediate goal Is to 
be reborn in Sukhavati, the Blissful Pure 
Land, in the next life. This Pure Land 1s not 
included ĩn the six realms of cyclic existence 
because once beings are born there, they'lI 
definitely attain enlightenment and will never 
be reborn In cyclic existence again. Of course, 
once people become Buddhas in Sukhavati, 
they wIll manifest in our world to lead others 
to enliehtenment. Why 1s rebirth in Pure Land 
desirable? In the human world, sincere 
practiioners often face many obstacles; they 
have to work long hours and thus have less 
time for concenfrated practice; there 1s crime 
and ceaseless anger in socIety; people have to 
worry about money fo support their families; 
distracions from the media lure their 
atfenton away from practice. In the Pure 
Land such as Sukhavati, these above 
mentioned hindrances don't exist. Everyone 
practices Dharma, and all the conditions, 
physical, social, economic, etc, are conducIve 
(to realizing the path. Because atfaining 
enliphtenment 1s easy there, rebirth ¡In 


Sukhavati desirable. In addition, Sukhavati 1s 
unusual among the many pure lands because 
1S ©asler to øo there: ordinary beings who 
have neither perception of emptiness nor full- 
fledged altruistic intention(bodhicifta) can be 
reborn there. Sukhavati Pure Land came Into 
©xistence as a result of the practice of a 
Bodhisattva monk, Dharmakara, who many 
eons ago had the wish to create a place where 
other beIngs could easily practice Dharma. He 
made a series of vows In which he promised 
to esfablish this pure land when he became a 
Buddha and described the means by which 
others could be reborn there. Dharmakara 
then learned the Dharma from a previous 
Buddha, generated the altruistic Intention, and 
completed the practices of calm abiding and 
special Insipht. In this way, he became the 
Buddha Amitabha, and by the power of his 
posiive potential and wisdom, Sukhavati 
came Into being. How can people be reborn 
in Sukhavat? Some people believe that 
having strong faith in Amitabha and reciting 
his name are sufficient. Then, by Amitabha”s 
power, they”ll be led to the pure land when 
they die. This is a rather simplistic view and 
raises the question, “Buddha said no one can 
save us but ourselves. We must practice 
Dharma and transform our own minds. Isn't 1 
confradictory to say one needs only to have 
faith and Amitabha will do the rest?” Yes, this 
1s contradictory. While Amitabha can InspIre 
and guide people, they must practice. The 
Sukhavati Sutras set out this practice: ethical 
conduct, purificaton of destructive actlons, 
generaton of the 1ntention, 
concentration on medifation on the qualities 
of the Buddha and the Pure Land. Then, with 
a heart-felt aspiration, one dedicates the 
positive potential from one”s practice to be 
reborn in Sukhavati In order to aftain 
enlightenment for the benefit of all others. 
Thus, here faith 1s an adjunct to meditation. Ït 
arises not through blind belief or desperation, 
but through knowing the qualiles of the 
Buddhas, Dharma and Sangha. The practice 
Of reciting Amitabha”s name can be used to 
develop the above mentioned qualitles. For 


altruistic 


3547 


example, by recitiny “Namo Amitabha 
Buddha” while thinkimng of Amitabha”s 
altruistic Intention, one admires the bodhicitta 
and will develop 1t in one”s life. By focusing 
on the sound of Amitabha's name, one 
develops 
concenfration. One can gain calm abiding by 
using a visualized Iimage of Amitabha and the 
Pure Land as one”s medifation obJect. Special 
insipht on selflessness Is developed by 
meditaing on the emptiness of inherent 
existence of Amitabha and oneself. Thus we 
see the Pure Land practice 1s very profound 
and very rích and goes beyond merely 
reciting Amifabha”s name. During dally life 
acfiviles one contfinues the recitation to 
remind oneself of the qualities of the Three 
Jewels. While walking or driving, one can 
develop mindfullness on the sound of 
Amitabha”s name. Remembering that ethical 
conduct 1s a principal cause for rebirth In a 
pure land, one becomes mindful of what one 
thinks, says and does. Some of the confusion 
about whether recitation of Amitabha”s name 
IS sSufficlent practice arose because the 
Chinese term “mien Fo” has several meanings. 
“NÑien” can mean: I) concenfraton or 
medifation, i1) a moment of time, 11) vocal 
recitaion. In India Amitabha practice 
centered upon meditation. In China and 
Vietnam, 1t emphasized recitaion of his 
name. The same Chinese term could be 
applied to both of the above mentioned 
emphases—Tinh Độ tông có nguồn gốc từ 
kinh “Quán Vô Lượng Thọ” và các kinh khác 
diễn tả làm cách nào để được tái sanh vào 
Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp 
môn niệm Phật A Di Đà đã xuất hiện ở Ấn 
Độ, nhưng lại thực hành rất tốt đẹp trong 
truyền thống văn hóa của các xứ vùng Đông 
Á. Kinh Vô Lượng Thọ được dịch sang Hoa 
ngữ vào thế kỷ thứ 2, và đến đầu thế kỷ thứ 6 
thì nó được phổ biến rất rộng rãi. Pháp môn 
Tịnh Độ rất khế hợp với văn hóa các xứ vùng 
Đông Á như Trung Hoa, Đại Hàn, Nhật Bản 
và Việt Nam, nơi đã có khái niệm về việc tu 
tập trường thọ của Lão giáo, và vì Đức Phật 
A Di Đà cũng là Đức Vô Lượng Thọ, nên mối 


eliminates distractions and 


quan tâm về trường thọ của Lão giáo đã được 
chuyển hóa thành ý muốn tái sanh về cõi 
Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Pháp môn 
đọc thân chú (đà la ni) đã rất phổ biến ở miễn 
Bắc Trung Hoa, khiến cho dân chúng cảm 
thấy dễ dàng chuyển qua việc niệm hồng 
danh Đức Phật A Di Đà. Hơn nữa, thời gian 
rảnh rỗi không nhiều nên người ta hoan 
nghênh pháp môn Tịnh Độ vì nó dơn giản và 
trực tiếp. Tịnh Độ không phải là một tông 
phái mang tính thượng lưu mà là pháp môn 
của mọi người, từ người mù chữ đến một học 
giả uyên bác đều có thể tham gia tu tập. Mục 
đích lâu dài của pháp môn Tịnh Độ là đạt đến 
giác ngộ hoàn toàn để làm lợi lạc chúng sanh, 
nhưng mục tiêu trước mắt là kiếp sau được 
vãng sanh vào cõi Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc 
là thế giới thanh tịnh không nằm trong sáu cõi 
luân hồi bởi vì một khi đã sanh vào cõi nước 
này, chắc chắn sẽ đạt thành chánh quả chứ 
không còn bị tái sanh vào cõi Ta Bà lần nào 
nữa. Dĩ nhiên, một khi đã thành Phật nơi cõi 
trang nghiêm Tịnh Độ, vị ấy sẽ vì lòng từ bi 
mẫn chúng mà thị hiện vào cảnh giới Ta Bà 
để dẫn dắt những chúng sanh khác đi đến 
giác ngộ. Tại sao người ta lại mong muốn tái 
sanh vào cảnh giới Tịnh Độ? Trong thế giới 
của loài người, hành giả thật tâm tu hành 
thường phải chịu nhiều chướng ngại; họ 
thường phải làm việc nhiều giờ và vì vậy có 
rất ít thời giờ tập trung tu tập; trong xã hội ấy 
lại có nhiều tội phạm và thái độ hờn giận 
không ngớt; con người luôn lo lắng kiếm tiền 
để nuôi nấng gia đình, và còn nhiều những 
hình thức lôi kéo khác khiến cho hành giả 
không tập trung được vào tu tập. Trong cảnh 
giới Tịnh Độ lại không có những chướng ngại 
vừa kể trên. Mọi người đều tu tập theo chánh 
pháp. và tất cả những điều kiện từ vật chất, 
xã hội, đến kinh tế, vân vân đều hướng 
thượng và giúp người ta dễ dàng tiến tu trên 
đường đạo. Vì việc chứng đạo dễ dàng nên 
người ta ước nguyện vãng sanh về cõi Cực 
Lạc. Hơn nữa, cõi Cực Lạc thù thắng hơn 
nhiều cõi Tịnh Độ khác vì con đường đến đó 
dễ dàng: phàm phu dù không có nhận thức về 
“không tánh" hay không có “ý nguyện” vị tha 
(Bỏ Đề Tâm) vẫn có thể vãng sanh về cõi 


3548 


này được.Cõi Tịnh Độ được thiết lập do công 
phu tu tập của một vị Tỳ Kheo tên là Pháp 
Tạng, cách nay nhiều kiếp có lời nguyện kiến 
tạo một cảnh giới trong đó mọi chúng sanh 
đều có thể dễ dàng tu tập chánh pháp. Khi 
chưa thành Phật, Pháp Tạng đã phát nhiều lời 
thệ nguyện hứa thiết lập một cảnh giới mà 
trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã diễn 
tả những phương cách để những người khác 
có thể sinh vào cảnh giới ấy. Khi ngài Pháp 
Tạng thọ pháp với nhiều vị Phật trong đời quá 
khứ, đã phát lời nguyện thí xả và tu tập viên 
mãn những pháp môn thiền định tịnh trụ và 
minh sát. Nhờ vậy mà Bồ Tát Pháp Tạng 
thành Phật hiệu là A Di Đà, rồi nhờ vào oai 
lực của thiện nghiệp và trí tuệ mà Ngài tạo 
nên được cảnh giới Cực Lạc. Làm sao để 
được sanh vào cảnh giới Cực Lạc? Chỉ cần có 
niềm tin mãnh liệt nơi Đức Phật A Di Đà và 
trì nệm hồng danh của Ngài là đủ.Khi lâm 
mạng chung thời (chết) nhờ oai đức của Đức 
Phật A Di Đà, hành giả sẽ được tiếp dẫn vãng 
sanh vào cảnh giới thanh tịnh đó. Đây là một 
quan niệm khá đơn giản và làm cho nhiều 
người phải đặt câu hỏi: “Đức Phật đã từng nói 
rằng không ai có thể cứu độ chúng ta ngoài 
bản thân chúng ta. Chúng ta phải tu tập theo 
Chánh pháp và chuyển hóa tâm thức của bản 
thân. Như vậy có mâu thuẫn hay không khi 
nói rằng chỉ cần có niềm tin là đủ, những việc 
còn lại Đức Phật A Di Đà sẽ lo liệu tất cả?” 
Vâng, đây là một mâu thuẫn. Trong khi Đức 
Phật A Di Đà có thể khuyến tấn và hướng 
dẫn chúng ta, bản thân chúng ta phải tu tập. 
Kinh Vô Lượng Thọ lập nên pháp tu gồm: 
giới hạnh, thanh tịnh ác hạnh, phát tâm thí xả, 
và cuối cùng là thiển chỉ và thiển quán về 
những phẩm tính của Đức Phật và cảnh giới 
Tịnh Độ. Như vậy, với tâm phấn chấn, hành 
giả hồi hướng những công đức tu hành mong 
được vãng sanh về cõi Cực Lạc, và mục đích 
cuối cùng là đạt thành Phật quả vì lợi ích của 
chúng sanh. Như vậy ở đây niềm tin là sức 
mạnh hỗ trợ cho việc thiển định. Niểm tin này 
không phát sinh từ trạng thái mù quáng hay 
tâm trạng tuyệt vọng, mà do nhận thức được 
những phẩm chất thù thắng của chư Phật, của 
giáo pháp và của Tăng già. Tu tập pháp môn 


5) 


niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà để phát 
triển những phẩm chất thù thắng trên. Thí dụ 
như nhờ vào câu niệm “Nam Mô A Di Đà 
Phật” song song với việc tưởng nhớ đến tâm 
nguyện thí xả của Đức Phật A Di Đà khiến 
cho chúng ta càng tán thán và càng nỗ lực 
phát triển Bồ Để Tâm trong đời sống của 
chúng ta hơn. Nhờ vào việc tập trung vào 
tiếng niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, 
hành giả có thể đoạn trừ những tạp niệm và 
phát triển khả năng tập trung. Hành giả có 
thể đạt được tịnh trú bằng cách quán tưởng 
hình tượng của Đức Phật A Di Đà và cõi nước 
Cực Lạc của Ngài. Biệt quán về vô ngã được 
phát triển qua thiển định về tánh không tự 
hiện hữu của cõi nước Cực Lạc và ngay của 
bản thân mình. Như vậy chúng ta thấy được 
rằng việc tu tập pháp môn Tịnh Độ rất thâm 
sâu phong phú chứ không đơn thuần chỉ là 
việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. 
Trong những sinh hoạt hằng ngày chúng ta 
luôn niệm Phật để tự nhắc nhở mình về các 
phẩm hạnh thù thắng của ngôi Tam Bảo. 
Trong khi đi bộ hay lái xe, chúng ta vẫn có 
thể tu tập chánh niệm với âm thanh của tiếng 
niệm Phật. Nên nhớ rằng giới hạnh là nguyên 
do chính yếu để được vãng sanh về cảnh giới 
thanh tịnh, chúng ta trở nên tỉnh giác hơn với 
những việc mà chúng ta đang làm, những lời 
mà chúng ta đang nói, và những điều mà 
chúng ta đang nghĩ. Có vài thắc mắc về việc 
niệm hồng danh Đức Phật A Di Đà, có phải 
chỉ cần niệm như vậy đã là đầy đủ. Trong Từ 
ngữ Hán văn, chữ “niệm Phật” có một số 
nghĩa khác nhau. Niệm có 3 nghĩa chánh: 
1)niệm là tập trung tâm thức hay thiển định, 
i)niệm là một thời điểm, ii) niệm là tụng 
thành tiếng. Vì vậy tại Ấn Độ, tu tập niệm 
hồng danh Đức Phật A Di Đà chủ yếu trong 
việc thiển tập. Tại Trung Hoa và Việt Nam 
lại nhấn mạnh vào việc niệm danh hiệu của 
Ngài. Một từ “niệm” có cả hai sự nhấn mạnh 
vừa kể trên. 

When masters stress the Importance of relying 
on Amitabha, one shouldnˆt think Amitabha 1s 
an all-powerful god who can do everything 
(understood under a point of view of an 
externalist. According to Buddhism, a 


3549 


Buddha 1s omniscIent, but not omnIpofent. Ít 1s 
Impossible for anyone to omnipotent. The 
power of a Buddha and the power of sentient 
beings” karma are equal. If one hasn”t created 
the cause to be reborn in Sukhavati by doing 
poslive actons, Amitabha can't magically 
make one go there. There are variIous ways fO 
regard Amitabha, according to the level of 
understandng and practice. The 
external adorned Buddha Amitabha resides In 
the Pure Land. However, the Iinternal Buddha 
Amitabha 1s the enlightened mind that our 
present mind can transform into by practficing 
the Dharma. Neither the external nor the 


one”s 


internal Amitabha 1s a concrete, findable 
personality. In fact, the more one understands 
selflessness, the more one has a proper 
undersfanding of who Amitabha 1s. As with all 
Buddhist practices, the pure land practice can 
be done on several levels, depending upon 
the understaanding of the practiioner. 
Reciaton and generatng devotion 
Amitabha 1s beneficial for people who lack 
educaton or who don't have the time or 
Interest to learn Buddhist philosophy. For 
them, 1t provides direction in their lives and 
refuge during stressful times. By reciting 
Amitabha”s name and thinking of him, they 
create positive potenfial. People with a more 
comprehensive understanding of the Buddhist 
path to enlightenment, apply this to the Pure 
Land practice, and thus attain profound 
realizations. The Pure Land tradition 1s well- 
suifed for people who find devotion 1nspIres 
them to abandon disturbing attfudes and 
develop therr good qualities. Invigorated by 
their confidence in Amitabha, they”ll practice 
the Dharma and gain the realizatons of 
Amitabha in their own mindstreams—Khi vị 
thầy nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc 
kính tin nơi Đức Phật A Di Đà, hành giả 
không nên nghĩ rằng Đức Phật A Di Đà là 
một thượng đế toàn năng (hiểu theo nghĩa của 
ngoại đạo) có thể làm được tất cả mọi thứ. 
Theo Phật giáo, Đức Phật là một bậc toàn trị, 
nhưng không phải toàn năng. Và trên đời này 
cũng không ai có thể là một bậc toàn năng cả. 
Năng lực của một vị Phật và sức mạnh của 


{O 


() 


nghiệp lực mà chúng sanh đã làm là bằng 
nhau. Nếu hành giả không tạo ra những 
phước nghiệp làm nhân để vãng sanh về cảnh 
giới Cực Lạc thì Đức Phật A Di Đà không thể 
dùng thần lực đưa chúng ta đến đó được. Có 
nhiều cách thức kính ngưỡng Đức Phật A Di 
Đà tùy theo trình độ nhận thức và hành trì. 
Đức Phật A Di Đà bên ngoài với thân tướng 
trang nghiêm đang ngự ở cõi nước Tịnh Độ. 
Tuy nhiên, Đức Phật A Di Đà bên trong 
chúng ta chính là tâm giác ngộ của mỗi người 
chúng ta, tâm hiện tại của chúng ta có thể 
được chuyển hóa thành tâm giác ngộ bằng 
cách tu tập Phật pháp. Cả hai vị Phật A Di Đà 
hiện thân và tự nội đều không có định tính cố 
hữu và mỗi người đều có thể tìm thấy theo 
mức độ riêng của từng người. Kỳ thật, hành 
giả nào càng hiểu rõ về tánh vô ngã thì hành 
giả ấy càng nhận thức chính xác hơn về Đức 
Phật A Di Đà. Cũng như tất cả những pháp 
môn khác của Phật giáo, pháp môn Tịnh Độ 
cũng có thể tu tập theo nhiều phương cách 
khác nhau tùy theo trình độ hiểu biết của 
hành giả. Niệm Phật và tu tập tâm kính 
ngưỡng đối với Đức Phật A Di Đà là phương 
cách rất lợi lạc cho những ai khiếm khuyết về 
giáo dục hay những người không có thời giờ 
hoặc không thích học triết lý Phật giáo. Đối 
với những vị này thì niệm Phật là điểm tựa 
cho họ về trú ẩn trong những lúc căng thẳng. 
Nhờ vào việc niệm hồng danh Đức Phật A Di 
Đà và tưởng nhớ Ngài, người ta tạo ra nhiều 
thiện nghiệp. Những người có hiểu biết toàn 
diện hơn về con đường đưa đến giác ngộ của 
Phật giáo thì sử dụng tầm hiểu biết này trong 
pháp môn Tịnh Độ và do đó có thể đạt được 
những chứng đắc thâm sâu. Tịnh Độ tông rất 
phù hợp với những người thấy rằng sự hết 
lòng kính ngưỡng đã giúp mình đoạn trừ được 
những tâm thái nhiễu loạn và phát triển 
những phẩm chất tốt đẹp. Tăng thêm nội lực 
do quá trình kính ngưỡng và tu niệm hồng 
danh Đức Phật A Di Đà, hành giả sẽ dễ dàng 
tu tập Chánh Pháp và đạt được chứng ngộ về 
Đức Phật A Di Đà trong chính dòng chảy tâm 
thức của mình. 

Other Buddhas have their Pure Lands: Những 
Đức Phật khác đều có tịnh độ của các ngài— 


3550 


There are several other pure lands such as the 
pure land of patlence, zeal, wisdom, etc.— 
Các loại tịnh độ khác như Nhẫn Tịnh Độ, 
Tinh Tấn Tịnh Độ, Trí Huệ Tịnh Độ, vân vân. 


(C) Four kinds of Pure Land: Bốn Cõi Tịnh Độ— 


See Four realms In the Pure Land. 


(V)Pure Land and Zen—Tinh Độ và Thiển: 


Ù 


2) 


3) 


Ấ) 


During the time of Den Suu, many Buddhists 
skeptical the 
differences between Zen and Pureland, not 
knowing which tradition to practice to obfain 
guaranteed results; therefore, Den-Suu wrote 
a poem entitled “Four Clarifications” to make 
comparisons—Trong thời Đại Sư Diên Thọ, 
người đời còn đang bị phân vân, ngờ vực giữa 
Thiền tông và Tịnh Độ, chưa biết phải tu môn 
nào để được kết quả chắc chắn, nên ngài 
Diên Thọ đã làm bài kệ TỨ LIỆU GIẢN để 
so sánh với Thiển Tông. 

Having Zen but not having Pureland, nine out 
of ten cultivators wIll be lost. When lie 
Iimages flash before death, in a split second, 
must follow that karma: Hữu Thiển Vô Tịnh 
Độ, thập nhân cửu thác lộ. Ấm cảnh nhược 
hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ (Có Thiển 
không Tịnh Độ, mười người chín lạc đường. 
Ấm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó). 
Without Zen but having Pureland, thousand 
cultivators, thousand find liberation. Gain 
rebirtth, witness Amitabha Buddha, what 
Worry 1s there for not becoming awakenedl: 
Vô Thiển Hữu Tịnh Độ, vạn tu vạn nhơn khứ. 
Đản đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ 
(Không Thiển có Tịnh Độ, muôn tu muôn 
thoát khổ. Vãng sanh thấy Di Đà, lo gì không 
khai ngộ). 

Having Zen and having Pureland, 1s similar to 
giving horns fo a tiger. Present life one will be 
the master of men; in the future one will 
become Buddha and Patriarch: Hữu Thiền 
Hữu Tịnh Độ, do như đái giác hỗ. Hiện thế vi 
nhân sư, lai sanh tác Phật Tổ (Có Thiển có 
Tịnh Độ, như thêm sừng mãnh hổ. Hiện đời 
làm thây người, về sau thành Phật Tổ). 
Without Zen and without Pureland, iron beds 
and copper poles awaIt. In tens and thousands 
of lifetimes, having nothing to lean on: Vô 
Thiển Vô Tịnh Độ, thiết sàng tinh đồng trụ. 


Were and unclear about 


Vạn kiếp dữ Thiên sanh, một cá nhơn y hổ 
(Không Thiền không Tịnh Độ, giường sắt cột 
đồng lửa. Muôn kiếp lại ngàn đời, chẳng có 
nơi nương tựa). 


(V) Pure Land for Bodhisattvas in the Vimalakirti 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


Sutra: Tịnh Độ cho chư Bồ Tát trong Kinh 
Duy Ma Cật—According to the Vimalakir 
Sufra, the Buddha reminded Ratna-rasi 
Bodhisattva about Bodhisattvas` Pure Lands 
as follows—Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức 
Phật nhắc Bồ Tát Bảo Tích về các Tịnh Độ 
của chư Bồ Tát như sau: 

The straiphtforward mind 1s the Bodhisattva”s 
pure land, for when he realizes Buddhahood, 
beings who do not flatter wIll be reborn In his 
land: Trực tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh không dua vạy sẽ 
được sanh sang nước đó. 

The profound mind ¡1s the Bodhisattva”s pure 
land, for when he realizes Buddhahood living 
beings who have accumulated all merits will 
be reborn there: Thâm tâm là Tịnh Độ của Bồ 
Tát khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ 
công đức sanh sang nước đó. 

The Mahayana (Bodhi) the 
Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood all living beings seeking 
Mahayana will be reborn there: Bồ Đề tâm là 
Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ Tát thành Phật, 
chúng sanh có tâm Đại Thừa sanh sang nước 
đó. 

Charity (dana) 1s the Bodhisattva”s pure land, 
for when he attains Buddhahood living beings 
who can give away (to charity) will be reborn 
there: Bố Thí là Tịnh Độ của Bồ Tát khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh hay thí xả tất cả 
mọi vật sanh sang nước đó. 

Discipline (sia) 1s the Bodhisattva's pure 
land, for when he realizes Buddhahood living 
beings who have kept the ten prohibitions will 
be reborn there: Trì Giới là Tịnh Độ của Bồ 
Tát: khi Bổ Tát thành Phật, chúng sanh tu 
mười điều lành, hạnh nguyện đầy đủ sanh 
sang nước đó. 

Patence (ksanti) 1s the Bodhisattva's pure 
land, for when he attains Buddhahood living 
beings endowed with the thirty-two excellent 
physical marks will be reborn there: Nhẫn 


mnd 1s 


7) 


8) 


9) 


10 


11 


12 


) 


~ 


` 


3551 


Nhục là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 13) The 


thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt trang 
nghiêm sanh sang nước đó. 

Devotion (virya) 1s the Bodhisattva's pure 
land, for when he attains Buddhahood living 
beings who are diligent in their performance 
of meritorious deeds will be reborn there: 
Tinh Tấn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh siêng năng tu mọi 
công đức sanh sang nước đó. 

Serenity (dhyana) is the Bodhisattva`s pure 
land, for when he attains Buddhahood living 
beings whose minds are disciplined and 
unstirred will be reborn there: Thiển Định là 
Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, 
chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn 
sanh sang nước đó. 

Wisdom (prajna) 1s the Bodhisattva”s pure 
land, for when he attains Buddhahood living 
beings who have realized samadhi will be 
rebom there: Trí Tuệ là Tịnh Độ của Bồ Tát; 
khi Bổ Tát thành Phật, chúng sanh được 
chánh định sanh sang nước đó. 

The (catvari 
apramanami) are the Bodhisattva”s pure land, 
for when he attains Buddhahood living beings 
who have practiced and perfected the four 
infinites: kindness, Joy and 
indifference, will be reborn there: Tứ Vô 
Lượng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ 
Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ 
xả sanh sang nước đó. 

The four persuasive actions (catuh-samgraha- 
vastu) are the Bodhisattva's pure land, for 
when he attains Buddhahood living beings 
helpful 
persuasion will be reborn there: Tứ Nhiếp 
Pháp là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát 
thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh 
sang nước đó. 

The expedient methods (upaya) of teaching 
the absolute truth are the Bodhisattva”s pure 
land, for when he attains Buddhahood living 
beings conversant with upaya will be reborn 
there: Phương Tiện là Tịnh Độ của Bồ Tát; 
khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng 
được phương tiện không bị ngăn ngại ở các 
pháp, sanh sang nước đó. 


four boundless minds 


compassIon, 


who have benefied from his 


14 


15 


16 


17 


` 


` 


` 


~ 


thirty-seven contributory sfates tO 
enlightenment (bodhipaksika-dharma) are the 
Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood  livinng beings who have 
successfully practiced the four states of 
(smrtyu-pasthana), the 
proper lines of exertion (samyakpra-hana), 
the four steps towards supramundane powers 
(rddhipada), the five spiritual faculties (panca 
indriyam), the five transcendental powers 
(panca balam), the seven degrees of 
enlightenment (sapta bodhyanga) and the 
eiphtfold noble path (asta-marga) will be 
reborn ¡n his land: Ba Mươi Bảy Phẩm Trợ 
Đạo là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành 
Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, 
thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát 
chánh đạo, sanh sang nước đó. 

Dedication (of one”s merits to the salvation of 
others) 1s the Bodhisattva's pure land, for 
when he atfains Buddhahood his land wIll be 
adorned with all kinds of merifOrIous virtues: 
Hồi Hướng Tâm là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi 
Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất 
cả công đức. 

Preaching the ending of the eight sad 
conditions 1s the Buddhahood his land will be 
free from these evil states: Nói Pháp Trừ Bát 
Nạn là Tịnh Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành 
Phật, cõi nước không có ba đường ác và bát 
nạn. 

To keep the precepts while refraining from 
CrItIc1ZzIng do the 
Bodhisattva”s pure land, for when he attains 
Buddhahood his country will be free from 
people who break the commandments: Tự 
Mình Giữ Giới Hạnh-Không Chê Chỗ Kém 
Khuyết Của Người Khác là Tịnh Độ của Bồ 
Tát: khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không 
có tên phạm giới cấm. 

The ten good deeds are the Bodhisattva”s 
pure land, for when he attains Buddhahood he 
will not die young, he will be wealthy, he wIll 
live purely, his words are true, his speech 1s 
gentle, his encourage will not desert him 
because of his conciliatoriness, his talk 1s 
profitable to others, and living beings free 
from envy and anger and holding right views 


mindfulness four 


those who not ïn 


3552 


wIll be reborn in his land: Thập Thiện là Tịnh 
Độ của Bồ Tát; khi Bồ Tát thành Phật, chúng 
sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, nói lời 
chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến 
thuộc không chia rẽ, khéo hòa giải việc đua 
tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét 
không giận, thấy biết chân chánh sanh sang 
nước đó. 
Pure Land of abandonment of thoupht: 
Recollection of past deliphts—Xả Niệm Thanh 
Tịnh Địa (Tứ thiền —Fourth dhyana)—See Nine 
lands (B). 
Pure Land of Amitabha: Tịnh phương. 
Pure Lands of all Buddhas: Tịnh vực. 
Pure Land of all Buddhas in their 
enjoyment bodies: Lotus-store world—Lotus- 
world—Pure Land of Vairocana—Hoa tạng thế 
giới. 
Pure Land of calm light: Tịch Quang Tịnh Độ. 
Pureland in Chỉna: Tịnh Độ Tông Trung Quốc. 
(D An overview of the Pureland: Tổng quan về 
Tịnh Độ Tông—Pure Land 1s a paradise 
without any defilements. For the sake of 
Saving sentients beings, through innumerable 
asankhya, all Buddhas 
Immeasurable good deeds, and established a 
Pure Land to welcome all beings. Beings In 
this paradise sftrive to cultivate fo affain 
Buddhahood—Tinh nghĩa là thanh tịnh, tịnh 
độ là cõi nước không có ô nhiễm, triỀn phược. 
Các Đức Phật vì chúng sanh đã phát tâm tu 
hành, trồng nhiều căn lành, kiến lập một chỗ 
nơi, tiếp độ chúng sanh mọi loài la khỏi thế 
giới ô trược sanh đến cõi ấy. Cảnh trí rất là 
trang nghiêm thanh tịnh, chúng sanh đến cõi 
nầy chuyên tâm nghe pháp tu tập, chóng 
thành đạo quả Bồ Để/Bodhiphala. Chư Phật 
vô lượng, cõi tịnh cũng vô lượng. 
The history of the Pure Land School: Lịch sử 
Tịnh Độ tông—According to Prof. ]unjiro 
Takakusu In The Essentials of Buddhist 
Philosophy—Theo Giáo sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo: 
(A) NagarJunaˆs Dasabhumi Sutra 
Vasubandhu's commentary on 1t are Indian 
authorites recognized by the Pure Land 
School. The easy way and the “power of 


cultivated 





qI) 


and 


(B 


` 


) 


¡0 


another” are already Indicated and elucidated 
by them: Các bản thích luận về Thập Địa 
Kinh (Dasabhumi sutra) của các ngài Long 
Thọ và Thế Thân là những tác phẩm Ấn Độ 
được Tịnh Độ tông nhìn nhận có thẩm quyền. 
Con đường dễ dàng và “tha lực” đã được chỉ 
định và minh giải trong các bộ nầy. 

In China the authoritles of the faith are many, 
but only four lines of transmission are 
generally recognized—Tại Trung Quốc, 
những thẩm quyển về tín ngưỡng nầy rất 
nhiều, nhưng chỉ có bốn dòng truyễển thừa sau 
đây được nhìn nhận: 

The first line of transmission of Fu-TPu- 
Chêng: Dòng truyền thừa thứ nhất của Phật 
Đô Trừng——Fu-T”u-Chêng, an Indian in China 
between 310 and 348 A.D.—Phật Đồ Trừng 
là người Ấn ở Trung Hoa vào khoảng từ 310 
đến 348. 

Tao-An (584-708): Đạo An (584-708) —See 
Tao-An. 

Hưi-Yuan: Huệ Viễn—See Hui-Yuan. 

The second line of transmission of Bodhirucl: 
Dòng truyền thừa thứ hai của Bồ Đề Lưu 
Chi—Bodhiruci, an Indian in China between 
503 and 535 A.D—Bồ Đề Lưu Chi là người 
Ấn ở Trung Hoa khoảng 503-535: 
Hui-Chˆung: Huệ Sủng. 

Tao-Ch'ang: Đạo Tràng. 

Tan-Luan (476-542): Đàm Loan (476-542). 
T?a-Hai: Đại Hải. 

Fa-Shang (495-580): Pháp Thượng (495-580). 
The third line of transmission of BodhiruciI— 
Dòng truyền thừa thứ ba của Bồ Đề Lưu Chỉ: 
Tan-Luan: Đàm Loan. 

Tao-Ch”o (2-645): Đạo Xước (2-645). 
Shan-T”ao (2-681): Thiện Đạo (2-681). 
Huai-Kan: Hoài Cảm. 

Shao-K?ang: Thiếu Khang. 

The fourth line of transmission of Tz”u-Mmn: 
Dòng truyền thừa thứ tư của Từ Mẫn—Tzu- 
Min was a Chinese, who went to India during 
the Tang Dynasty (618-709 A.D.) and 
received the Amita-pietism in Gandhara—Từ 
Mẫn là người Trung Hoa, sang Ấn trong đời 
nhà Đường (618-709) và tiếp nhận tín ngưỡng 
Di Đà tại Kiện Đà La. 


3553 


Pure Land Door: Tịnh Độ môn——Practitioners 

achieve rebirth in the Pure Land by reciting the 

name of Amitabha Buddha—Hành giả vãng sanh 

bằng phương pháp niệm hồng danh Phật A Di 

Đà —See Two doors (A). 

Pure Land Dragon Poetry: Long Thơ Tịnh 

Độ——Lung-Shu Jing-Tu—Pureland Dragon Poetry 

(writen by Wang-lih-Hsiu) which taught and 

advised others the cultivated pathof Buddha 

Recitation. This Buddhist text was one of the most 

1mportant books 1n propagating Pureland 

Buddhism—Long Thơ Tịnh Độ (được viết bởi 

Vương Nhật Hưu) khuyên dạy về phép tu Niệm 

Phật. Đây là một trong những quyển sách quan 

trọng nhất về hoằng dương Tịnh Độ—See Wang- 

Jih-Hsiu. 

Pure Land followers: Người tu theo Tịnh Độ 

tông—Pure practice 

visualizing Amitabha Buddha. They also keep the 
monastc vows as do other Buddhist sects—Người 
tu theo Tịnh Độ tông thường thực tập quán tưởng 

Phật A Di Đà. Họ cũng giữ hạnh nguyện tu tập 

như các tông phái Phật giáo khác. 

Pureland ïn Japan: Tịnh Độ Tông Nhật Bản. 

(ŒÓ) An overview of the “Pureland In Japan”: 
Tổng quan về “Tịnh Độ Tông Nhật Bản”— 
The savage fiphting during the Kamakura 
period (1185-1333) convinced many that the 
dire age of “mappo” (last days) had begun. As 
a result, Indigenous forms of ]apanese 
Buddhism cevolved that appealed to all 
classes, including the common people, who 
had previously been ignored. Among these 
was the Buddhist sect Jodo Shin or the True 
Pure Land, a form of Mahayana that was 
established as a means for all to achieve 
salvation in mappo. Jodo Shin became a 
powerful feudal and military force In Japan 
around the 15” century, and to date it is still 
active In the country. Jodo Shin focuses 
primarily on Amida, the Buddha of Jodo, the 
Pure Land. This Pure Land 1s a place for 
heavenly rebirth and, according to Jodo-Shin, 
anyone can reach It merely by reciting the 
name of Amida. Everything else 1s considered 
redundant, ¡ncludinge monastc practice. 
According to the Jodoshin in Japan, Jodo-Shin 


Land followers often 


qI) 


priests can marry and have children. So Jodo- 
Shin 1s fundamenfally different from other 
forms of Buddhism, but it 1s stllÐ Buddhist by 
virtue of 1fs spiriual and culture oripIns— 
Cuộc chiến tương tàn đã được mở ra dưới thời 
Kamakura làm cho nhiều người nghe theo 
rằng thời “Mạt Pháp” đã bắt đầu. Kết quả là 
những hình thức Phật giáo bản xứ tại Nhật đã 
liên quan và thu hút mọi tâng lớp, kể cả tầng 
lớp thường dân, những người mà trước đây 
thường bị lãng quên. Trong những tông phái 
này là tông phái Phật giáo “Tịnh Độ” 
(Jodoshin), một hình thức của Đại Thừa được 
thiết lập như một phương tiện cho tất cả mọi 
người đạt được sự cứu độ trong thời mạt pháp. 
Tịnh Độ tông Nhật Bản trở thành một thế lực 
phong kiến và quân sự ở Nhật Bản vào 
khoảng thế kỷ thứ 15 và cho đến hôm nay 
vẫn còn hoạt trong nước Nhật. Tông Tịnh Độ 
chủ yếu tập trung vào Đức Phật A Di Đà, vị 
Phật của tông phái này. Cõi Tịnh Độ này là 
nơi dành cho sự vãng sanh vào cõi trời mà 
theo Jodoshin, ai cũng có thể đạt đến, đơn 
thuần chỉ niệm hồng danh của Đức Phật A Di 
Đà. Mọi điều khác đều dư thừa, kể cả sự tu 
tập ở tự viện. Theo Tịnh Độ tông Nhật Bản, 
Tăng sĩ của trường phái này có thể lập gia 
đình và có con cái. Như vậy căn bản của Tịnh 
Độ Tông Nhật Bản khác với các hình thức 
khác của Phật giáo, nhưng nó vẫn là Phật 
giáo bởi những nguồn gốc tâm linh và văn 
hóa của nó. 

The development of the Pure Land In Japan: 
Sự phát triển về Tịnh Độ Tông tại Nhật 
Bản——In Japan there are many authorities and 
the history of the Pure Land School 1s very 
long, though Genshin (942-1017) and Honen 
(1133-1212) are the pre-eminent promofers of 
the doctrine. Prince Shotoku, In the reign of 
the Empress Suiko (593-628 A.D.), 1s said to 
have believed in Amita. At any rate, a 
reference to the Western Land of Bliss 1s 
found In one of his commentaries. Ein, a 
Korean monk, lectured ¡in 640 A.D. on the 
Sutra of the Land of Bliss before the Throne. 
In the Nara period (710-794 A.D.) Giôg1 1s 
said to have traveled about and propagated 
the fath among the people. Kanjin, a 


3554 


Chinese Vinaya master who came to Nara In 
754 A.D., imparted the worship of Amita to 
his Japanese pupIl, Eiel, on the eve of the 
latter°s death near Kuang-Tung. But in the 
Nara period the Amita-piefism was not 
systematically taught, though there must have 
been some followers who privately adhered 
to 1t. In the Tien-T”ai School the Amita 
worshIp was taken up and promoted as an all- 
1nclusive faith. It was Jikaku (Ennin), the third 
patriarch, who Instituted the two forms of 
repeating the Amifa formula, standing and 
siting and introduced music relating to the 
Land of Bliss. Even now adherentfs read the 
smaller Sukhavati text 1n the dally service— 
Ở Nhật có rất nhiều thẩm quyền và lịch sử về 
Tịnh Độ tông rất dài mặc dù Nguyên Tín 
(942-1017) và Pháp Nhiên (1133-1212) là 
những nhà tiền phong truyền xướng giáo 
thuyết nầy. Theo truyển thuyết thì Thánh Đức 
thái tử vào triều đại của Nữ hoàng Suy Cổ 
(539-628) cũng tin Phật Di Đà. Dầu sao người 
ta cũng tìm thấy một trong các bản Nghĩa 
Thích của Thái tử có nhắc đến Tây Phương 
Cực Lạc. Huệ An, mọt Tăng sĩ Đại Hàn, từng 
giảng thuyết Kinh Vô Lượng Thọ cho hoàng 
triều. Vào thời đại Nara (710-793), có người 
cho là Hành Cơ đã từng vân du để quảng bá 
tín ngưỡng nầy trong quần chúng. Giám Chân, 
một luật sư Trung Hoa, từng đến Nara năm 
754, truyền thọ tín ngưỡng Di Đà cho đệ tử 
người Nhật là Vinh Duệ vào đêm trước ngày 
của vị đệ tử nây tại Quảng Đông. Nhưng 
trong thời đại Nara, tín ngưỡng Di Đà không 
được giảng dạy có hệ thống, mặc dù chắc 
chắn có có vài người theo tín ngưỡng nầy một 
cách riêng rẻ. Thiên Thai tông bắt đầu sùng 
bái Phật Di Đà và để xướng như là một tín 
ngưỡng bao quát tất cả. Chính Viên Nhân là 
Tam Tổ là người đã sáng lập nên hai cách 
thức tụng niệm danh hiệu A Di Đà, đứng và 
ngồi, và giới thiệu một nhạc điệu lấy Kinh A 
Di Đà Tiểu Bổn làm khóa tụng hằng ngày. 
Pure Land Methods in the Cultivation: Tịnh 
Độ Môn—According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm ¡in The Pure Land Buddhism, the 
Dharma methods are not, in themselves, hiph or 


low. It 1s only because the different natures and 
capactties of Individuals that they have been 
categorized as such. Sentent beings are at 
diferent levels of spiritual development, and 
therefore, various methods are required. There 
are methods; however, 
summarize In the three basic ones—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiền Tâm trong Tịnh Độ Thập 
Nghi Hoặc Vấn Luận, pháp môn không 
không thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì 
chúng sanh căn cơ sai biệt nhau, nên pháp tu cũng 
có nhiều cách. Tuy nhiên, căn bản có ba môn tu 
trong Tịnh Độ—See Three methods ¡in the Pure 
Land cultivation. 
Pure Land or Paradise: Tịnh độ—See Two 
lands (B). 
Pure Land is really just an expedient 
teaching: Tịnh Độ chỉ là một quyển thuyết —See 
Three doubts of practitioners about the Pure Land. 
Pure Land Shin Sect: Nhất Hướng Tông—Nhất 
Hướng Chân Tông —The Pure Land Shin Sect of 
which followers practIce by repeating the name of 
Amitabha Buddha to  obtan unwavering 
concentration—Tín đổ của tông phái nây thực tập 
bằng cách niệm danh hiệu Phật A Di Đà để đạt 
được nhất tâm. 
Pure Land Monk: Tăng sĩ Tịnh Đô Tông. 
Pure Land Nun: Ni Tịnh Độ Tông. 
Pure Land practitioners: Người tu theo pháp 
môn Tịnh Độ. 
(A) Pure Land practitioners should always bitterly 
reproach themselves for three things—See 
Three things that practitioners would bitterly 
reproach themselves. 
Three causes which practitioners of Buddha 
Recitaton cannot achieve “one-pointedness 
of mind.—See Three which 
practitioners of Buddha Recitaton cannot 
achieve “one-pointedness of mind”. 
Three reasons that practitioners do not vow fo 
have rebirth ¡in the Tushia Heaven—See 
Three reasons that practitioners do not vow fo 
have rebirth In the Tushita Heaven. 
(D) Three reasons for reciting Amitabha Buddha 
with a vow of rebirth in the Pure Land—See 
Three reasons for reciing Amitabha Buddha. 


nuủm€©rOuS W€©Ẵ can 


cao 


(B 


` 


causeS§ 


(C 


~< 


3555 


() Demonc obstructions: Ma chướng— 

According to Most Venerable Thích Thiển 

Tâm In The Thirteen Patriarchs of Pureland 

Buddhism, practicing Buddha Recttation also 

has the element of demonic obstructions, for 

the three reasons—Theo Hòa Thượng Thích 

Thiển Tâm trong Liên Tông Thập Tam Tổ, 

niệm Phật cũng có ma sự vì bởi ba nguyên 

nhân sau đây —See Three 
demonic obstructions. 

Three doubts of practitioners about the Pure 

Land—Ba mối nghi của người tu Tịnh Độ— 

See Three doubts of practitioners about the 

Pure Land. 

(G) Three Buddhists 
Amitabha Buddha”s name to seek rebirth In 
the Land of Ultimate Bliss than In other pure 

of the ten directions—See Three 
reasons for Buddhists to seek rebirth in the 
Land of Ulimate Bliss. 

(H) Three opportuniles for retrogression—See 

Three analogles concerning refrogression of 

pracilones  who have experienced 

awakening. 

Three conditions that evil beings may be 

rebom 1n the Pure Land—See Three reasons 

why rebrth In the Pure Land does not 
necessarily depend on the weight of bad 
karma. 

Four basic ways to subdue the karma of 

greed, anger and delusion—See Four basic 

ways to subdue greed, anger and delusion. 

(K) There are five practical suggestions given by 
the Buddha will be beneficial to all—See 
Five practical suggestons given by the 
Buddha. 

(L) There pomts  any Pureland 
practiioner should know how to reflect on 
ones selfSee Five points any Pureland 
practiioner should know how to reflect on 


ITeasons for 


(F 


~ 


rTeasons for {O  T©€CIf© 


lands 


q) 


g) 


are five 


one's seÏlf. 
(M) There are five reasons why those who are 
reborn ¡in the Pure Land achieve non- 


retrogression—See Five reasons of non- 
retrogression for those who are reborn in the 
Pure Land. 

(NÑ) According to Great Master Chỉi-Sun, the 
twelfth of the thirteen Patrlarchs of Pureland 


Buddhism, there are eipht crucial elements all 
Pureland cultivators must often reflect and 
remember—Theo Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 
của Liên Tông Thập Tam Tổ, có tám điều cốt 
yếu mà người Phật tử tu Tịnh Độ cần phải 
nên ghi nhớ nằm lòng—See Eight crucial 
elements for Pure Land cultivators. 
Pure Land praise: Tán Tịnh Độ. 
In the Lotus Pool Assembly as vast as the sea, 
may Amitabha the Thus (Come One, 
Avalokitesvara, Mahasthamaprapta, and the entire 
multtude of sages. Lead beings to ascend the 
diases, and based on great 
expansively teach them. 
So that all wIll vow to leave defilement. 
We vow they wIll be born in the Western Pure 
Land, 
With the nine grades of Lotus Flowers as parents. 
When the Flowers open, they will see the Buddha 
and become enlightened to the unproduced, 
And Irreversible Bodhisatvas will be 
companIons. 
Liên Tn Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế 
Chí Thánh chúng. Tiếp dẫn Liên Đài. Đại thệ 
hoằng khai. Phổ nguyện ly trần cấu. 
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung. 
Cửu phẩm Liên Hoa vi Phụ mẫu. 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. 
Pure Land is really just an expedient 
teaching: Tịnh Độ chỉ là một quyển thuyết —See 
Three doubts of practitloners about the Pure Land. 
Pure Land School: Pure Land Buddhism—Tông 
phái Tịnh Độ —See Pure Land, Pure Land 
practitioners, and Eive great Buddhist schools. 
Pure Land secf: Amitabha-Lotus Sect—Tịnh Độ 
Tông—Many Buddhist followers in China, Korea, 
Japan and Vietnam are practitioners of the Pure 
Land sect because they dont have to be ordained 
in order to be reborn In the Pure Land. They 
believe that even lay people can also be reborn 
there—Rất nhiều Phật tử ở Trung Hoa, Đại Hàn, 
Nhật và Việt Nam thực hành theo Tịnh Độ tông vì 
không cần phải được truyền giới mà vẫn được 
vãng sanh Cực Lạc. Họ tin rằng ngay cả những 


Lotus VOWS, 


their 





người tại gia cũng được vãng sanh về đây—See 


3556 


Pure Land, Pure Land practitioners, and Ten 

schools of Chinese Buddhism. 

Pure-land seekers: Thượng bối quán nhân— 

Those whose contemplate the fourteen of the 

sixteen contemplations of the Amitabha school, 

with reference to those who seek the Pure Land 
with sincere, profound and altruistic hearts— 

Những người quán tưởng phép quán tưởng thứ 14 

trong l6 phép quán của trường phái A Di Đà, cho 

những người thành tâm cầu về Tịnh Độ với lòng 
vị tha thâm sâu. 

Pure Land Shin Sect: True Pure Land 

Buddhism—Nhất Hướng Tông—Nhất Hướng 

Chân Tông—The Pure Land Shin Sect of which 

followers practice by repeating the name of 

Amtabha Buddha to  obtain unwavering 

concentration—Tín đồ của tông phái nầy thực tập 

bằng cách niệm danh hiệu Phật A Di Đà để đạt 
được nhất tâm. 

Pure Land Sutras: There are three Pure Land 

Sutras—See Three Pure Land Sutras. 

Pure Land of vairocana: Lotus-store world— 

Lotus-world—Pure Land of all Buddhas In their 

enjoyment bodies-Hoa tạng thế giới—The 

doctrne in the Flower Adornment Sutra—Mật 

Tịnh Độ—Mật Nghiêm Quốc hay cõi Tịnh Độ của 

Đức Tỳ Lô Giá Na, hay Hoa tạng hay giáo thuyết 

trong kinh Hoa Nghiêm. 

Pure Land within the mỉnd: Duy Tâm Tịnh 

Độ ——The Pure Land is in your mind. 

1) Someone asked Great Master Yen-Shou that 
1f the realm of “Pureland within the Mind” 1s 
ubiquitous throughout the ten directions, why 
not try fo penetrafe 1t instead of wanting the 
Pureland and abandoning the Impure Land 
praying to gain rebirth to the Ultimate Bliss 
World and sit on the lotus throne. Doing so 
not seem to be consistent with the theory of 
“No Birth.” If one has the mind of being tired 
of Iimpurity but is fond of purity then that 1s 

the of cquality 

điscrimination?: Có người hỏi Diên Thọ Đại 

Sư rằng cảnh “Duy Tâm Tịnh Độ” đầy khắp 

cả mười phương sao không hướng nhập mà lại 

khởi lòng thủ xả cầu về Cực Lạc, để tọa trên 
liên đài, như vậy đâu có khế hợp với lý vô 


not mind and non- 


2) 
a) 


b) 


sanh. Đã có tâm chán uế ưa tịnh như vậy thì 
đâu thành bình đẳng? 

The Great Master replied—Đại Sư đáp: 
Pureland within the Mind 1s a state achieved 
only by those who have seen and penetrated 
the true nature and have atfained the Non- 
Form Dharma Body. Despite this, according 
to the Buddhaˆs Inconceivable 
(Ủnimaginable) World Sufra, 
Bodhisatvas who have attaned the First 
Ground  Maha-Bodhisattva ReJoicing 
Ground to enter the world of “Everything 
within the Mind,” still vow to abandon theIr 
bodies to be born quickly to the Ultimate Bliss 
World. Thus, 1f 1s necessary to understand”NÑo 
Dharma exisfs outside the Mind.” If this 1s the 
case, then the Ultimate Bliss World 1s not 
oufside the realm of the Mind: Sanh “Duy 
Tâm Tịnh Độ” là phần của các bậc đã liễu 
ngộ tự tâm, đã chứng được pháp thân vô 
tướng. Tuy nhiên, theo kinh Như Lai Bất Tư 
Nghì Cảnh Giới, thì những bậc Bồ Tát chứng 
được Sơ Địa hay Hoan Hỷ Địa vào Duy Tâm 
Độ cũng nguyện xả thân để mau sanh về Cực 
Lạc. Vì thế phải biết rằng “Ngoài Tâm 
Không Pháp.” Vậy thì cảnh Cực Lạc đâu thể 
ở ngoài tâm. 

As for the theory of no-birth and the mind of 
equality and non-discrimination, of course, In 
theory this 1s true. However, for those who 
still do not have enoupgh spiritual power, have 
shallow wisdom, Iimpure minds, are bound by 
heavy karma and afflictions; moreover when 
tempted with the five desires and the forces 
of life, how many actually will be able to 
attain and penetrate this theory. Therefore, 
these people, most sentient beings of this 
Dharma Ending Age, need to pray fo gain 
rebirth to the Ultmate Bliss World so they 
can rely on the extraordinary and favorable 
conditions of that world in order to be able to 
enter quickly the realm of Pureland within the 
Mind and to practice the Bodhisattva”s 
Conducts: Về phần lý Vô Sanh và Tâm Bình 
Đẳng, dĩ nhiên lý thuyết là như vậy. Tuy 
nhiên, những kẻ đạo lực chưa đủ, trí cạn, tâm 
thô, tạp nhiễm nặng, lại gặp các cảnh ngũ dục 
cùng trần duyên lôi cuốn mạnh mẽ, dễ gì 


those 


Or 


C) 


3557 


chứng nhập vào được. Cho nên những kẻ ấy 
cần phải cầu sanh Cực Lạc, để nhờ vào nơi 
cảnh duyên thắng diệu ở đó, mới mau chứng 
vào cảnh “Tịnh Độ Duy Tâm” và thực hành 
Bổ Tát đạo được. 

Moreover, the book of commenfary “len 
Doubts of Pureland Buddhism” taught—Hơn 
nữa, Thập Nghi Luận có dạy: 

Those who have wisdom and have already 
attained the theory of “Everything Is within 
the Mind,” yet are still motivated to pray for 
rebrrth to the Pureland because they have 
penetrated completely the true nature of non- 
birth is 1llusory. Only then can it be called the 
“true nature of non-birth.”: Bậc trí tuy đã liễu 
đạt được Duy Tâm song vẫn hăng hái cầu về 
Tịnh Độ, vì thấu suốt sanh thể như huyễn 
không thể cầu tìm được. Đó mới gọi là chân 
thật vô sanh. 

As for the Ignorant, those who lack wisdom 
and are incapable of comprehending such a 
theory; therefore, they are trapped by the 
meaning of the world “Birth.” Thus, when 
they hear of bìrth, they automatically think 
and conceptualize the form characteristIcs of 
birth actually exist, when 1n fact nothing exIsts 
because everything 1s an Illusion. When they 
hear “Non-Birth,” they then mistakenly think 
of “Nothing being born anywhere!” Given this 
misconception, they begin to generate a 
mixttre of øossip, criticism, and mockery; 
thus create varlous false views and then 
degrade the Dharma. Such people truly 
deserve much pity!: Còn các kẻ ngu si, người 
vô trí, không hiểu được lý đó, cho nên bị cái 
nghĩa “Sanh” ràng buộc, vì vậy khi nghe nói 
“Sanh” thì nghĩ rằng thật có cái tướng “Sanh.” 
Khi nghe nói “Vô Sanh” thì lại lầm hiểu là 
không sanh về đâu cả. Bởi vậy cho nên mới 
khởi sanh ra các niệm thị phi, chê bai, phỉ 
báng lẫn nhau, gây ra những nghiệp tà kiến, 
báng pháp. Những người như vậy, thật đáng 
nên thương xót! 


Pure Lapis Lazuli: Cõi Tịnh Lưu Ly Của Đức 
Phật Dược Sư. 
Pure-Light Buddha: Phật Tịnh Quang. 


Pure Light For The World Buddha: Phật Thế 
Tịnh Quang. 
Pure livelihood: Tịnh Mệnh. 


]) 


2) 


The livelihood of the monks and nuns (stay 
away from the four Improper ways of 
obtaining a living): Chính Mệnh—Cuộc sống 
thanh tịnh của chư Tăng Ni (xa ha bốn loại tà 
mệnh). *#*See lFour Iimproper ways of 
obtaining a living on the part of a monk. 

The life of a pure or unperturbed mind: Lấy 
tâm thanh tịnh làm đời sống. 


Pure living: Brahma-livine—Phạm Hạnh. 


() 


qI) 


]) 


2) 


3) 


4) 


The meanings of “Pure living”—Nghĩa của 
“Phạm Hạnh”: Pure living; noble action; the 
discipline of celibacy which ensures rebirth in 
the Brahmaloka, or In the realms beyond 
form—Cuộc sống thanh tịnh hay giới pháp 
giúp hành giả cắt đứt dâm dục, sống đời độc 
thân để được sanh về cõi trời sắc giới Phạm 
Thiên hay cao hơn. 

The Buddha”s teachings on “Pure living” in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Phạm Hạnh” trong Kinh Pháp Cú: 

To live a hundred years, 
unconfrolled, is no better than a single-day 
lfe€ of being moral 
(Dharmapada 110): Sống trăm tuổi mà phá 
giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà trì giới, tu thiển định. 

To live a hundred years without wisdom and 
confrol, is no better than a single-day life of 
being wise and meditative (Dharmapada 1 II): 
Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không tu 
thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ 
trí, tu thiển định. 

To live a hundred years, idle and Inactive, 1s 
no better than a single-day life of Intense 
effort (Dharmapada 112): Sống trăm tuổi mà 
giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà hăng hái tinh cần. 

To hundred  years 
comprehending how all things rise and pass 
away, 1s no better than a single-day lfe of 
seeing beginning and end of all things 
(Dharmapada 113): Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 





Iimmoral and 


and — medifative 


live  a wifhout 


3558 


sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh 
diệt vô thường. 

To live a hundred years without seeing the 
1mmortal state, 1s no better than a single-day 
lfe of one who sees the deathless state 
(nirvana) (Dharmapada 114): Sống trăm tuổi 
mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng 
bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo 
tịch tịnh vô vi. 

To live a hundred years without seeing the 
Supreme Truth, is no better than a single-day 
le of someone who see the hiphest law 
(Dharmapada 115): Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà được thấy pháp tối thượng. 
Pure locality: Tịnh địa (where a chaste monk 
dwells). 

Pure-Lotus-Eyes Thus Come One: Liên Hoa 
Mục Như Lai. 

Pure meditaton: Thanh tịnh thiển định— 
According Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of pure meditation 
of Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can attain the supreme 
pure meditaton of Buddhas—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm—Phẩm 38, có mười thanh tịnh thiền của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây 
thời được đại thanh tịnh thiển vô thượng của chư 
Như Lai—See Ten kinds of pure meditaton of 
Great Enlightening Beings. 
Pure medifaton always 


5) 


6) 


to the Flower Adornment 


gladly 
home: Thanh tịnh thiển thường thích xuất gia— 
See Ten kinds of pure meditation of Great 
Enlightening Beings. 

Pure meditafion detached from clỉinging to 
is experiences: Rời bổ tham đắm—See Ten 
kinds of pure meditation of Great Enlightening 
Beings (8). 

Pure meditaton finding øgenuine good 
companions: Thanh tịnh thiển được chơn thiện 
hữu—See Ten kinds of pure meditation of Great 
Enlightening Beings. 

Pure meditafion with harmonious mental 
actfivity: Thanh tịnh thiển tâm nghiệp hòa hợp— 
See Ten kinds of pure meditaion of Great 
Enlightening Beings. 


leaving 


Pure meditation leaving clamorous senfient 
beings: Thanh tịnh thiển ha chúng sanh ồn náo— 
See Ten kinds of pure meditaion of Great 
Enliphtening Beinss. 

Pure meditafon living the forest 
enduring wind and raïn and so on: Thanh tịnh 
thiển an trụ trong rừng thắm, an nhẫn những gió 
mưa—See Ten kinds of pure meditation of Great 
Enlightening Beings. 

Pure meditation with wind and cognitfion 
sỉlent: Thanh tịnh thiển tâm trí tịch diệ—See Ten 
kinds of pure meditaton of Great Enliphtening 
Beings. 

Pure Mind: Citadrisyadharavisuddhi (skU)——To 
purfy one”s mind—Noble mind, or a pure mind 
free from doubt or deflement—Thanh Tịnh 
Tâm—Tâm địa quang minh—Tâm địa trong sạch 
không nhuốm não phiển. 

Lầm cho tâm địa trong sạch: To pur1fy the mind. 

l) Enlipghtenment and Buddhahood 1s a pure 
mind, that 1s, a mind totally free of greed, 
anger (a pure 
enlightenment, 1s the Pure Land) and all other 
1mpuritles. One of the three puritles of a 
Bodhisattva—Tâm hoàn toàn giải thoát khỏi 
tham, sân, si và tất cả những nhiễm trược 
khác. Thân thanh tịnh là một trong ba loại 
thanh tịnh của chư Bồ Tát. **See Noble pure 
mind, Three purities, and Three purifIes of a 
bodhisattva. 

Pure mind, or the purification of the mind, 
which is the original Buddha-nature In every 
man: Bản tánh thanh tịnh của con người vốn 
đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì thân nghiệp và 
khẩu nghiệp cũng thanh tịnh. 

Pure mind is one of the most 1mportant 
enfrances to great enliphtenment; for with 1t, 
there 1s no defilement: Tịnh tâm là một trong 
những cửa ngõ quan trọng ổi vào đại giác, vì 
nhờ đó mà chúng ta không bị nhiễm trược. 
Pure minds-Pure lands: Tâm Thanh Tịnh Phật 
Độ Thanh Tịnh—According to the Vimalakirti 
Suữra, the Buddha reminded  Ratna-rasi 
Bodhisattva: “Ratna-rasi! of his 
straiphforward mind, a Bodhisatva can act 
straiphtfforwardly; because of his straiphfforward 


in 


and delusion mind 1s 


2) 


3) 


Because 


3559 


deeds he realizes the profound mind; because of 
his profound mind his thoughts are kept under 
conftrol; because of his controlled thoughts his acts 
accord with the Dharma (he has heard); because 
of his deeds in accord with the Dharma he can 
dedicate his merits to the benefit of others; 
because of this dedicatlon he can make use of 
expedient (upaya); 
expedient methods he can bring living beings to 
perfection; because he can bring tO 
perfection his Buddha land 1s pure; because of his 
pure Buddha land his preaching of the Dharma 1s 
pure; because of his pure preaching his wisdom 1s 
pure; because of his pure wisdom his mind 1s pure, 
and because of his pure mind all his merIfs are 


methods because of. his 


them 


pure. Therefore, Ratna-rasil, If a Bodhisattva 
wants to win the pure land he should purIfy his 
mind, and because of his pure mind the Buddha 
land 1s pure.”——Theo Kinh Duy Ma Cật, Đức Phật 
nhắc Bồ Tát Bảo Tích về Tịnh Tâm Tịnh Độ như 
sau: “Bảo Tích! Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay 
phát hạnh; tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm; 
tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục; tùy chỗ ý 
được điều phục mà làm được như lời nói; tùy chỗ 
làm được như lời nói mà hay hồi hướng; tùy chỗ 
hồi hướng mà có phương tiện; tùy chỗ có phương 
tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu 
chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh; tùy chỗ 
cõi Phật thanh tịnh mà nói Pháp thanh tịnh; tùy 
chỗ nói Pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh 
tịnh; tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh; 
tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều 
thanh tịnh. Cho nên, nầy Bảo Bảo Tích! Bồ Tát 
muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm 
thanh tịnh; tùy chỗ Tâm thanh tịnh mà cõi Phật 
được thanh tịnh.” 

Pure-mind staøe: Tịnh Tâm Trụ— The pure 
heart stage, the third of the six resting place of a 
Bodhisattvas, in which all illusory views are 
abandoned——Nơi trụ tâm, giai đoạn thứ ba trong 
sáu giai đoạn trụ tâm của một vị Bồ Tát, trong đó 
các ngài buông bỏ hết thắy vọng tưởng. 
Pure-minded gufs: Bụng thanh tịnh tâm, vì rời 
các điều ác—Pure-minded guts, being free from 
all evils—See Ten kinds of guts of Great 
Enlightening Beings. 


Pure-minded preceptor: Thanh Lương Quốc 
Sư—Pure-minded preceptor of the State, tile of 
the fourth patriarch of the Hua-Yen school—VỊ 
quốc sư giới luật thanh tịnh, danh hiệu của vị tổ 
thứ tư của tông Hoa Nghiêm (húy Trừng Quán, tự 
Đại Hưu, họ Hạ Hầu, người đất Sơn Âm, xuất gia 
năm 11 tuổi, trụ trì tại Ngũ Đài Sơn, được vua 
Đường Đức Tông tôn làm Thanh Lương Quốc Sư. 
Ngài thị tịch năm 120 tuổi). 

Pure Monastery: Thanh Lương Tự—A 
monastery at Wu-T”ai-Shan, built by preceptor of 
the State Sin-Liang during the Tang Dynasty— 
Tên của một tự viện trên núi Ngũ Đài Sơn, được 
ngài Thanh Lương Quốc Sư xây dựng vào thời nhà 
Đường. 

Pure moon: Thanh Lương Nguyệt—The 
Buddha—Mặt trăng thanh tịnh, ý nói Đức Phật. 
Pure Moon Buddha: Phật Tịnh Nguyệt Phật. 
Pure mysfic: Mật Giáo Thuần Bộ—What we can 
designate as “Pure Mystic'` begins with some able 
Indian teachers who arrived in China during the 
Tang period (713-765)—Phái mà ta mệnh danh là 
Mật Giáo Thuần Bộ hay Thuần Mật khởi đầu với 
ba vị pháp sư Ấn Độ đến Trung Quốc vào thời 
nhà Đường (713-765). 


1) Subhakarasimha (637-735): Vị đầu tiên là 
Thiện Vô Úy. ** See Subhakarasimha. 

2) Vajrabodhi (663-723): VỊ thứ hai là Kim 
Cương Trí. ** See VajrabodhI. 

3) Amoghavajra (705-774): Vị thứ ba là Bất 
Không. ** See Amoghavajra. 

4) I-Hsing (683-727): Vị thứ tư là Nhất Hành. 


** See I-Hsing. 

Pure name: Vimalakirti (skt—Tịnh Danh—Duy 
Ma CậtName of a layman of Buddha”s time 
who was excellent in Buddhist philosophy. Many 
questions and answers between Vimalakirti and 
the Buddha are recorded 1n the Vimalakirti- 
nirdesa—Tên của một vị cư sĩ tại gia vào thời Đức 
Phật còn tại thế, là một Phật tử xuất sắc về triết 
lý nhà Phật. Nhiều câu hỏi và trả lời giữa Duy Ma 
Cật và Phật vẫn còn được ghi lại trong Kinh Duy 
Ma. 

Pure Name King Buddha: Tịnh Danh Vương 
Phật. 


3560 


Pure Net Sutra: Brahmajala (sk)—Bonmo-kyo 
(ap)—Brahma-Net Net 
Sutra. 

Pure observance of monasfic rules for food: 
Thanh Trai (giữ gìn trai giới thanh tịnh). 

Pure ocean of enliphfenment: Thanh Tịnh 
Giác Hải—Which underlies the disturbed life of 
al—Bản giác thanh tịnh rộng sâu như biển cả, 
không chứa đựng những phiên trược của cuộc đời 
(như biển cả không chứa rác rưởi, mà rác rưởi 
phải bị sóng tấp vào bờ). 


Sutra—See  Brahma 


Pure One: The Stainless One, an epithet of the 
Buddha—Bậc Vô Nhiễm, một danh hiệu của Đức 
Phật. 

Pure original freedom: Tính tịnh giải thoát— 
See Two kinds of deliverance (B). 

Pure paramita: Tịnh Ba La Mật—The fourth 
paramita of the Nirvana Sutra. There are four 
paramitas of knowledge or four noble qualitIes of 
the Buddha's life expounded in the Nirvana Sutra. 
Four transcendental realitles in nirvana (Eternity, 
Bliss, Personality or true self, Purity)—Ba la mật 
thứ tư trong Kinh Niết Bàn. Có bốn phẩm chất 
(Thường, lạc, ngã, tịnh) của cuộc đời Đức Phật 
được giảng trong Kinh Niết Bàn. 

Pure and perfect enliphtened mỉnd: The 
complete enliphtenment of the Buddha—Tlịnh 
Viên Giác Tâm——Tâm thanh tịnh và toàn giác của 
một vị Phật. 

Pure place: Nơi thanh tịnh. 





l1) The place where a chaste monk dwells: Tịnh 
Địa—Nơi Tỳ Kheo có thể ở mà không phạm 
giới. 

2) House chastty—A pure abode—A place for 


pure, or spiritual, cultivation. The abode of 
the celibate, I.e. a monasfery, nunnery, Or 
convent: Tịnh Thất —Nơi an trụ thanh tịnh, 
như đạo tràng tu pháp, đàn tràng tinh diệu, 





hay tự viện (tu viện) của Tăng và Ni. 
Pure and poor: Thanh bần. 
Pure precepfs: Three bodies of pure precepts— 
Three comprehensive precepts—Three kinds of 
purte precepts—See Three bodiles of pure 
precepts. 


Pure and rare: Thanh quý (chỉ nơi thanh tịnh và 
ít thấy được như những vùng sơn lâm với suối đá 
hùng vĩ). 

Pure realm: Thanh Tịnh Pháp Giới—The pure 

Buddha-truth or realm—Pháp giới thanh tịnh hay 

chân thể mà Đức Phật đã chứng được. 

Pure resí: Tịnh Trụ—A pure rest—Abode or 

purIty—A term for a Buddhist monastery, one of 

the ten names for a monastery—Nơi thanh tịnh, 
một trong mười tên chùa. 

Pure refinues: Quyến thuộc thanh tịnh—See 

Ten kinds of Buddha-work in all worlds in all 

times of the Buddhas (B) (10). 

Pure reward: Bạch báo—Reward of a good 

life—Quả báo của một cuộc sống tốt lành. 

Pure saints: Tịnh Thánh. 

1) Sravakas and Pratyeka-buddhas: Tịnh Thiên 
(Thanh Văn và Duyên Giác). **See Three 
kinds of heaven. 

2) The superlor class of saints: VỊ Thánh thanh 
tịnh, vị Thánh ở đẳng cấp cao nhất. 

Pure Sanskrit: Tịnh Phạn (sự thanh khiết của 

Phạn ngữ qua tiếng Pháp âm của Đức PhậU— 

Buddha”s resonant voIce or pure enunciation. 

Pure senses of higher worlds: Tịnh Khiết Ngũ 

Dục—The five pure desires or senses, I.e. of the 

higher worlds in confrast with the coarse senses of 

the lower worlds—Ngũ dục thanh tịnh, như nơi 
thượng giới, đối lại với những giác quan thô thiển 
trong hạ giới. 

Pure shinning body: Appearance of the 

Buddha—Thanh tịnh quang minh thân—Thân 

thanh tịnh chiếu sáng của Đức Phật. 

Pure-Sound Buddha: Phật Phạm Âm. 

Pure spiritual body: Dharmakaya (sk—Phạm 

thân hay Pháp thân. 

Pure things of all Buddhas: Những điều thanh 

tnh của chư Phật—According to the Flower 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of pure things of Buddhas that should always be 

remembered by Enlightening Beings—Theo Kinh 

Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều thanh tịnh 

của chư Phật mà chư Bồ Tát phải hằng ghi nhớ— 

See Ten kinds of pure things of Buddhas that 

should always be remembered by Enliphtening 

Beings. 


356] 


Pure toleranee: Thanh tịnh nhẫn—According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are ten kinds of pure tolerance of Great 
Enlighteninng Beings. Enliphtenng Beings who 
abide by these can atfain all Buddhas” supreme 
tolerance of truth, understanding without 
depending on another—Theo Kinh Hoa Nghiêm, 
Phẩm 38, có mười thanh tịnh nhẫn của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
pháp nhẫn vô thượng chẳng do tha ngộ của tất cả 
chư Phật—See Ten kinds of pure tolerance of 
Great Enlightening Beings. 

Pure tolerance calmly enduring slander and 
vilification: Thanh tịnh nhẫn an thọ sự mắng 
nhục—See Ten kinds of pure tolerance of Great 
Enlightening Beings. 

Pure tolerance calmly enduring weapons: 
Thanh tịnh nhẫn an thọ dao gậy—See Ten kinds 
Of pure tolerance of Great Enlightening Beings. 
Pure tolerance free from conccit, not 
slighting the uncultivated: Thanh tịnh nhẫn xa 
la ngã mạn, vì chẳng khinh kẻ chưa học—See 
Ten kinds of pure tolerance of Great Enliphtening 
Beings. 

Pure tolerance knowing all things have no 
origin: Thanh tịnh nhẫn tùy thuận chơn thiệt trí 
của Bồ Tát biết tất cả các pháp vô sanh—See Ten 
kimnds of pure tolerance of Great Enlightening 
Beings. 

Pure tolerance no( arousing anger and 
viciousness: Thanh tịnh nhẫn chẳng sanh giận 
hại, vì nơi tâm chẳng động—See Ten kinds of 
pure tolerance of Great Enlightening Beings. 
Pure tolerance not aftacking the low: Thanh 
tịnh nhẫn chẳng chê trách kẻ ty tiện—See Ten 
kinds of pure tolerance of Great Enlightening 
Beings. 

Pure tolerance not becoming angered at 
injury: Thanh tịnh nhẫn bị tàn hại hủy báng 
chẳng sân hận —See Ten kinds of pure tolerance 
of Great Enlightening Beings. 

Pure tolerance not following afflictions: 
Thanh tịnh nhẫn chẳng theo phiền não—See Ten 
kimds of pure tolerance of Great Enlightening 
Beings. 


Pure tolerance not revenging offenses: Thanh 
tịnh nhẫn bị hại không báo oán—See Ten kinds of 
pure tolerance of Great Enlightening Beings. 

Pure tolerance saving all who come for 
refuge: Thanh tịnh nhẫn có ai về nương đều cứu 
độ—See Ten kinds of pure tolerance of Great 
Enlightening Beings. 

Pure truth: Dharma-viraja (skt——Apprehension 
of ultimate realiy—Pure dharma—Thanh tịnh 
pháp —Tinh chân. 

Pure and uncontaminated knowledge: 
Amalavijnana (skt—Thanh Tịnh Thức—Earlier 
regarded as the ninth, later as the eighth or alaya- 
vijnana—Thức thanh tịnh, trước đây gọi là thức 
thứ chín, về sau nầy gọi là thức thứ tám hay A- 
Lại-Da thức. 

Pure and undefiled light of unexcelled great 
knowledge: Thanh Tịnh Ly Cấu quang minh đại 
trí vô thượng—See Ten types of characteristIcs of 
manifestation of a Buddha (8). 

Pure or unsullied charify: Tịnh thí—Charity 
which looks for no reward here but only hereafter 
(expecting no return)—Bố thí thanh tịnh chẳng 
cần báo đáp—See Two kinds of dana or charity 
@). 

Pure vows: Nguyện thanh tịnh—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter I8, there are 
ten pure vows of Enliphtening Beings—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 18, có mười nguyện thanh 
tịnh của chư Bồ Tát —See Ten pure vows of 
Enlightening Beings. 

Pure water: Tịnh thủy. 

Pure water ïn a jar: Nước lóng trong chum— 
See Three analogles concerning retrogression of 
practitioners who have experienced awakening. 
Pure and white: Thanh bạch —Pure—Honest 
As the Buddha-truth, or as pure as øoodness— 
Pháp do Đức Phật thuyết ra làm sáng tỏ mọi thiện 
pháp vô lậu, làm cho người nghe có khả năng rời 
bổ phiển não ô trược. 

Pure wisdom: Wisdom and purity—Trí Tịnh 
(thanh tịnh huệ)—Primary condition arises out of 
the Alaya Vijnana. According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of pure wisdom of great enliphtening beings. 
Enliphtening beings who abide by these can attain 





3562 


the unobstructed great wisdom of Buddhas—T]nh 
trí tuớng. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười thanh tịnh Huệ của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười trí nầy thời được đại trí huệ 
vô ngại của chư Như Lai—See J]nanam-anasrava, 
Two forms (characteristics) of the bhutatathata, 
and  Ten kinds of pure wisdom of Great 
Enliphtening Beinss. 

Pure wisdom aspectf: Trí tịnh tướng. 

Pure wisdom extracting all views: Thanh tịnh 
huệ trừ tất cả kiến chấp —See Ten kinds of pure 
wisdom of Great Enlightening Beings. 

Pure wisdom knowing all causes: Thanh tịnh 
huệ biết tất cả nhơn—See Ten kinds of pure 
wisdom of Great Enlightening Beings. 

Pure wisdom knowing all condifions: Thanh 
tịnh huệ biết tất cả các duyên—See Ten kinds of 
pure wisdom of Great Enlightening Beings. 

Pure wisdom knowing nonannihilation and 
nonpermanence: Thanh tịnh huệ biết chẳng 
đoạn chẳng thường—See Ten kinds of pure 
wisdom of Great Enlightening Beings. 

Pure wisdom observing the mental actfivities 
öøf all sentient beings: Thanh tịnh huệ quán tâm 
hành của tất cả chúng sanh—See Ten kinds of 
pure wisdom of Great Enlightening Beings. 

Pure wisdom unknowable to demons, false 
teachers, or followers of the vehicles of 
individual salvation: Thanh tịnh huệ tất cả ma, 
ngoại đạo, thanh văn, duyên giác chẳng biết 
được—See Ten kinds of pure wisdom of Great 
Enliphtening Beinss. 

Pure wisdom with vast infellectual power: 
Thanh tịnh huệ biện tài quảng đại—See Ten kinds 
of pure wisdom of Great Enlightening Beings. 
Pure words: Words that express reality—Tịnh 
ngữ—Những lời nói diễn tả chân lý. 

Pure world: Puriy of world— Thanh tịnh thế 
gIỚI. 

Purely and naturally so: Thanh tịnh bổn 
nhiên—Spontaneous. 

Pureness (n): Purity—Thanh tịnh—See Eipht 
savours (pleasures) of the Buddhaˆs nirvana, and 
Purity. 

Purgation (n): Sự tẩy rửa. 


Purgative (a): Tẩy luyện. 
Purgative medicines: Trần Khí Dược—Còn gọi 
là Hủ Lạn Dược, hay loại thuốc thối rữa (Các nhà 
cựu luật Nam Sơn dựa vào Tăng Kỳ Luật mà cho 
rằng đây là nước tiểu và phân). 
Purgatorial (a): Gột rửa tội lỗi. 
Purgatory (n): Sự thanh tẩy cho sạch. 
Purgatory of caldrons of molten iron: Hoạch 
Thang Địa Ngục—Địa ngục với những vạc nấu 
sắt nóng chảy. 
Purge (v): Gột rửa tội lỗi. 
Purificafion (n): Visuddhi (p)—Visudhi (skt)— 
Sự thanh tinh—See PurIty. 
(Self)-purification: Tự thanh tịnh hóa. 
Purification of all the Buddha-lands: Asamga 
(skÐ—For the purification of all the Buddha-lands 
so that a state of non-attachment will prevail—Để 
làm thanh tịnh Phật độ khiến cho tất cả không còn 
vướng mắc—See Ten reasons related to our daily 
lfe whích lead practitioners 
enlightenmernt. 

Purification by Knowledge and Vision: Tri 

kiến thanh tịnh. **See Four kinds of holy men (II). 

Purificatfion of mỉnd: Citta-visuddhi (p & skt)— 

Tâm Thanh Tịnh hay sự thanh tịnh trong tâm—— 

See Pure mind. 

Purification of negative karma: Thanh tịnh 

hắc nghiệp—According to the Tantric traditions, 

there are four ways fo purIfy negative karma—— 

Theo Mật giáo, có bốn cách làm thanh tịnh hắc 

nghiệp (ác nghiệp). 

I1. Regret our destructive actions—Hối lỗi với 
những hành động gây tổn hại mà chúng ta đã 
làm rồi: with wisdom, we recognize and admit 
our errors. Regret Is different from guilt, for 
the latter Immobilizes us emotionally and 1s 
based on misconception. Regret, on the other 
hand, comes from an honest assessment of our 
actions and enables us to learn from our 
mistakes—Với trí tuệ, chúng ta có ý thức thừa 
nhận những sai lầm của chúng ta. Hối lỗi 
khác với mặc cảm tội lỗi vì mặc cảm phát 
sinh từ quan niệm sai lầm và có tác dụng làm 
trì trệ tâm hồn của chúng ta. Ngược lại, hối 
lỗi phát sinh khi chúng ta đánh giá một cách 
chân thật những hành động mà chúng ta đã 


desre for 


3563 


làm khiến chúng ta có thể rút tỉa được kinh 
nghiệm từ những sai lầm của chúng ta. 

2. Take refuge and generate 
intention—Quy-y và khởi tâm xả thân bố thí: 
when we have acted destructively in relation 
to either holy beings or ordinary beings, by 
taking refuge In the Three Jewels we restore 
our relationship with the holy beings; and by 
øenerafting love, compassion and altruism, we 
TesSfOre relationshp with  ordinary 
beings—Khi chúng ta lở gây tổn hại cho 
những vị hiển thánh hay bất cứ người nào rồi 
thì nhờ vào việc quy-y Tam Bảo mà chúng ta 
khôi phục lại được mối quan hệ với bậc hiển 
thánh, và nhờ phát tâm từ, bi và hạnh vị tha 
mà chúng ta khôi phục lại mối quan hệ với 
người khác. 

3. Determine not to do those negative actions In 
the future—Phát nguyện không làm những 
hành động đen tối trong tương lai: the 
stronger our determination, the easier 1t wIll 
be to avoid habitually acting destructively— 
Quyết tâm càng mạnh mẽ thì chúng ta càng 
dễ dàng tránh được thói quen làm những việc 
tổn hại. 

4. Engage in a remedial pracce—Tham gia vào 
những việc làm chữa trị những việc quấy ác: 
in general, this could be any virtuous actfion, 
1.e. helping those in need, offering service fo 
our Sangha commumrty, listening or reflecting 
or meditating on dharma, bowing or making 
offerings to the Three Jewels, printing dharma 
books, ete—Nói chung, việc này có thể là bất 
cứ việc tốt nào như giúp người đang cần giúp, 
làm việc công quả cho Tăng già, nghe pháp, 
quán chiếu hay thiển định về chánh pháp, lễ 
bái cúng dường Tam Bảo, hay ấn tống kinh 
sách, vân vân. 

Purification of offering: Dakkhina-visuddhiyo 

(p—Cúng dường thanh tịnh—According to the 

Sangti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are four purifications of offerIngs— 

Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 

bốn sự cúng dường thanh tịnh—§ee Four 

pur1fications of offerings. 

Purification of a pitying and compassionate 

heart: Kritpakaruna (skt—Để làm thanh tịnh tâm 


the altruistic 


OUfể 


từ bi—See Ten reasons related to our daily lIfe 
which lead practitioners desire for enliphtenment. 
Purification of view: Ditthi-visuddhi (p)—Tịnh 
kiến. 

Purificator (n): Người thanh tẩy. 

Purificatory (a): Có tính cách gột rửa. 

Purified consciousness: Buddha 
consciousness—A Ma La Thức —Phật Thức—Vô 
Cấu Thức Thanh Tịnh Thức—Chân Như hay 
chân tâm—See Eight consciousnesses and Nine 
kinds of consciousness. 
Puriied mind: Tâm thanh 
profound minds. 

Purify (v): Tẩy uế—Thanh tịnh hóa—To become 
pUTItY. 

Purify the body and mỉnd: Thanh tịnh thân 
tâm. 

Purify a Buddha-land: Có thể nghiêm tịnh cõi 
Phật—See Ten kinds of actions of knowledge 
(10). 

Purify one”s mỉnd: Thanh tịnh tâm ý. 

Purify by sprinkling: Sái Tịnh—Phép tu của 
tông Chân Ngôn, lấy nước cam lồ trong bình tịnh 
thủy mà rẩy khắp đàn tràng (khi rẩy nguyện cho 
tâm Bồ Đề thanh tịnh của hết thảy chúng sanh 
đều được tăng trưởng). 

Purifying the body and mỉnd: Always purify 
the body and mind with precepts and spiritual 


tnh—See Ten 


means—Luôn thanh lọc thân tâm bằng giới luật— 
See Four necessaries of a monks (T]). 

Purifying all Buddha-lands: Y chỉ nghiêm tịnh 
tất cả cõi Phật thực hành hạnh Bồ Tát—See Ten 
kinds of reliance of Great Enlightening Beings. 
Purifying sentient beings? senses: Thanh tịnh 
các căn của chúng sanh—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds In all tmes of the 
Buddhas (B) (1). 

Purifying speech of Great Enlightening 
Beings: Tịnh ngữ nghiệp của chư Đại Bồ Tát— 
According Suta, 
Chapter 38, there are ten ways of purifying speech 
of Great Enlightening Beings—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, chư Đại Bồ Tát có mười điều 
tnh ngữ nghiệp—See Ten ways of purifying 
speech of Great Enlightening Beings. 


to the Flower Adornment 


3564 


Purifying the world: Thanh tịnh thế giới— 
Purifying the world 1s a grove for Enliphtening 
Beings because 1t 1s where they themselves 
sojourn. This 1s one of the ten kinds of øgrove of 
Great Enlightening Beings. Enliphtening Beings 
who abide by these can achieve the Buddhas' 
unexcelled peaceful, happy action, free from 
sorrow and afflication—Thanh tịnh thế giới là 
viên lâm của Bồ Tát vì là chỗ dừng ở của Bồ Tát. 
Đây là một trong mười loại viên lâm của chư đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời 
được đại hạnh an lạc ha ưu não vô thượng của 
Như Lai—See Ten kinds of grove of Great 
Enlightening Beings. 
Purisuttama (p): A unique being—A man par 
excellence. 
Puritan (n): Tín đồ Thanh Giáo (xuất phát từ 
Anh vào thế kỷ 16 hay 17). 
Puritanism (n): Phái Thanh Giáo. 
Purity (n): Visuddhi (p)—Parisuddhi or Visudhi 
(skÐ—Sự thanh tịnh——Pureness—Purification. 
(A) Thanh tịnh: One of the eight flavors of 
Nirvana—Một trong tám vị của Niết Bàn— 
See Eight savours (pleasures) of the Buddha”s 
nirvana. 
Bất tịnh mà cho là tịnh; tịnh mà cho là bất 
tinh —Purify—All 1s impure. Mistaking what 
1S Iimpure for pure. This is one of the four 
ways of upside-down thinking that cause one 
to resolve In the birth and death—See Four 
upside-downs. 

According to the Flower Ornament Scripture, 

there are two kinds of purity—Theo kinh Hoa 

Nghiêm, có hai loại thanh tịnh—See Two 

kinds of purIty. 

(D) Three purities: Tam Chủng Thanh Tịnh—Ba 
loại thanh tịnh của Bồ Tát—See Three 
puritIes of a bodhisattva. 

(E) Mười loại thanh tịnh của chư Đại Bồ Tát— 
Ten kinds of purify (pure wisdom) of Great 
Enlightening Beings—See Ten kinds of purity 
and Ten kinds of pure wisdom of Great 
Enliphtening Beinss. 

Purity of accepfing all the guidelines of 

behavior of Enlightening Beings: Thọ tất cả 

Bồ Tát trí thanh tịnh—See Ten kinds of purity 

(B2). 


() 


(C 


~< 


Purity of association with good associates: 
Thân cận thiện tri thức thanh tịnh—See Ten kinds 
Of purity (A). 

Purity of body: Kaya-socceyam (p)—Thân 
thanh tịnh—See Three dharmas (XLV). 

Purity of company, having fully developed 
the roofs of øoodness of senfient beings they 
worked with the pasft: Quyến thuộc thanh tịnh 
vì thành tựu những thiện căn cho các chúng sanh 
đồng hạnh thuở quá khứ—See Ten kinds of purity 
(BI). 

Purity of comprehension of the realm of 
space: Liễu đạt hư không giới thanh tịnh—See 
Ten kinds of purity (A). 

Purity of comprehension of the most 
profound truth: Thông đạt thâm tâm pháp thanh 
tịnh—See Ten kinds of purity (A). 

Purity in conduct: Hạnh thanh tịnh—See Seven 
flowers of enlightenment (A). 

Purity of cutfting through doubfs: Đoạn nghi 
thanh tịnh—See Ten kinds of purity (B2). 

Purity of detachment from views: Ly kiến 
thanh tịnh—See Ten kinds of purity (B2). 

Purity of determinafion: Thâm tâm thanh 
tinh—See Ten kinds of purity (B2). 

Purity in doubt discrimination: Nghi phân 
biệt thanh tịnh—-See Seven of 
enlightenment (A). 

Purity of fearlessness: Vô úy thanh tịnh—See 
Ten kinds of purity (B2). 

Purity of full development of the felicitous 
characferistics, pure qualides, and all 
fundamenfal  virtues of unexcelled 
enlightenment: Đầy đủ thành tựu vô thượng Bồ 
Đề, ba mươi hai tướng và trăm phước, pháp bạch 
tịnh tất cả thiện căn thanh tịnh—See Ten kinds of 
purrity (B2). 

Purity of grea( vows, beỉing one ỉn essence 
with all Enlightening Beings: Đại nguyện 
thanh tịnh, vì cùng chư Bồ Tát tánh không hai— 
See Ten kinds of pur1ty (BI). 

Purity of having the same roofs of øoodness 
as all Enlightening Beings: Cùng Bồ Tát đồng 
thiện căn thanh tịnh—See Ten kinds of purity (A). 


flowers 


3565 


Purity of intellectual powers: Thanh tịnh biện 
tà—See Ten kinds of purity (B2). 

Purity of infellectual powers, skillfully 
explaining boundles Buddha teachings: 
Biện tài thanh tịnh vì khéo nói vô biên Phật 
pháp —See Ten kinds of purity (BI). 

Purity in judgment: Phán quyết thanh tịnh— 
See Seven flowers of enlightenment (A). 

Purity of living by the knowledge of all 
Enlightening Beings: Trụ tất cả Bồ Tát trí thanh 
tinh—See Ten kinds of purity (B2). 

Purity of mỉnd: Tịnh Tâm. 

l) Cita-visuddhi (p): Cittadrisyadhara-visuddhi 
(skÐ——Tâm thanh tịnh (tâm trong sạch, trong 
sáng không ô nhiễm)—Puriication of 
mind—See Pure mind. 
Mano-socceyam (p): 
Three dharmas (XLV). 
Purity in Nirvana: Niết bàn thanh tịnh—See 
Seven flowers of enlightenment (A). 

Purity of nonattachment fo the various aøes: 
Chẳng chấp trước các kiếp thanh tịnh—See Ten 
kinds of purity (A). 

Purity of observation of infinite mỉnds: Quán 
sát vô biên tâm thanh tịnh—See Ten kinds of 
pur1ty (A). 

Purity of observation of pasf, present and 
future: Quán sát tam thế thanh tịnh—See Ten 
kinds of purity (A). 

Purity of the organs of sense: Căn tịnh. 

Purity of perspecfive: Cảnh giới thanh tịnh— 
See Ten kinds of purity (B2). 

Purity of physical embodiment, appearing 
according to need: Sắc thân thanh tịnh, vì tầy sở 
nghỉ để thị hiện—See Ten kinds of purity (B1). 
Purity of practice of all Buddha Dharmas of 
all Enlightening Beings: Tu hành tất cả Phật 
pháp thanh tịnh—See Ten kinds of purity (A). 
Purity of pracfices, riding the vehicle of 
Universal Good to emancipafion: Công hạnh 
thanh tịnh, vì dùng hạnh Phổ Hiền mà xuất ly— 
See Ten kinds of pur1ty (BI). 

Purity of preserving the Buddha teachings: 
Hộ trì chư Phật pháp thanh tịnh—See Ten kinds of 
purtty (A). 


2) Ý thanh tịnh—See 


Purity of profound determination, reaching 
the ulfimate end without corrupfion: Thâm 
tâm thanh tịnh, vì đến nơi rốt ráo không mất hư— 
See Ten kinds of purity (B1). 

Purity of profound penetration of the realm 
0f reality: Thâm nhập pháp giới thanh tịnh—See 
Ten kinds of purity (A). 

Purity of the quest for omniscience: Cầu nhứt 
thiết trí thanh tịnh—See Ten kinds of purity (B2). 
Purity of rewards, having removed all 
obstrucfions caused by past actions: Quả báo 
thanh tịnh vì diệt trừ tất cả những nghiệp 
chướng—See Ten kinds of purity (B1). 

Purity of the sỉx organs of sense: Căn tịnh. 
Purity of speech: Vaci-socceyam (p)—Ngữ 
thanh tịnh—See Three dharmas (XLV). 

Purity of taking on birth, being imbued with 
the power of freedom of Enlightening 
Beings: Thọ sanh thanh tịnh vì đầy đủ sức tự tại 
của Bồ Tát—See Ten kinds of purity (B1). 

Purity of voice, comprehending all speech: 
Âm thanh thanh tịnh vì rõ thấu tất cả ngữ ngôn— 
See Ten kinds of purity (BI). 

Purity of wisdom, øgetting rỉd of the 
darkness of all delusion: Trí huệ thanh tịnh vì 
đoạn trừ tất cả tối ám ngu si—See Ten kinds of 
purtty (BI). 

Purity of world: Pure world— Thanh tịnh thế 
gIỚI. 

Purna (skt): Punna (p)—Phú Lâu NÑa—One of the 
1250 Arhat disciples of the Buddha—Phú Lâu 
Na—Purnamaitrayaniputra, or Maitrayaniputra, 
son of Bhava by a slave girl, often confounded 
with Maitreya. One of the 1250 Arhat disciples of 
the Buddha. He was also one of the ten great 
disciples of the Buddha. He was the chief 
preacher among the ten principal disciples of 
Sakyamumi, and Sakyamuni Buddha himself said 
that Purna was the most skilled in expositon of 
the Dharma among his main disciples. When he 
was young, he was ill-treated by his brother, 
engaged In business, but he saved his brother from 
shipwreck by conquering Indra through samadhI. 
He buIlt a vihara (monastery) for SakyamunI. The 
Buddha predicted that he would become a Buddha 


3566 


tiled Dharmaprabhasa—Phú Lâu Na Di Chất Na 
Ni Tử, con của trưởng giả Ba-Va và một người gái 
nô lệ. Ông là một trong 1250 vị A La Hán đệ tử 
Phật, cũng là một trong thập đại đệ tử của Phật có 
biệt tài thuyết pháp, và chính Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni đã nói rằng Phú Lâu Na là vị có biệt tài 
xuất sắc nhất trong việc giảng pháp trong số các 
đệ tử của Ngài. Lúc thiếu thời ông bị người anh 
bạc đãi trong thương vụ, nhưng ông đã cứu người 
anh nầy trong một chuyến đắm tàu. VỀ sau ông 
xây một tịnh xá hiến cho Phật. Ông được Phật thọ 
ký sẽ thành Phật đời vị lai với hiệu là Pháp Minh 
Như LaiI—See Ten chief disciples of the Buddha. 
Purnachandra (skt): Mãn nguyệt Bồ Tát. 
Purnaka (skt): Phân Na Kha——Tên của một loài 
đạ xoa hay quỷ—Name of a yaksa or demon. 
Purple (n): Màu đỏ tím (màu của vua chúa). 
Purplish colour of the Buddha?s hair: Cam 
Phát—Còn gọi là Cam Đỉnh, lông tóc của Đức 
Phật có màu cam lưu ly (xanh pha lẫn đỏ tía). 
Purport (v): Có nghĩa là. 

Purpose: Tu nghĩa (mục đích chân thực của giáo 
pháp)—Purpose, the of 
culivaton of Great Enlightening Beings—See 
Ten kinds of cultivaton of Great Enlightening 
Beings. 

Purposeful (a): Cố ý. 

Purposeful intention: Cố ý. 

Phát 





one of ten kinds 


Purposive sfaøe: tâm 
ørounds. 

Pursue (v): Theo đuổi. 
Pursuing the correct đharma: Hành trì chánh 
pháp —See Ten perfecting Mahayana rules. 
Purusa (skt: Bố Lộ Sa—Bố Lỗ Sa—Bổ Lô Sa— 
Nhân. 

I) The soul: Người —Trượng phu—Sĩ phu— 
Man—Mankindt—A Man—Man as Narayana 
the soul and origin of the universe—Supreme 
being. 

Atman (skÐ: Thần Ngã— The soul, the 
spiritual ego, or permanent person, which by 
non-Budhists was said to migrate on the death 
of the body. Purusa 1s also the Supreme Soul 
or Spimit, which produces all forms of 
existence—Cái thực ngã mà ngoại đạo chấp 
rằng khi thân chết thì thần ngã xuất ra. Còn 


trụ—Sec Ten 


2) 


gọi là thần thức, là cái tâm thức tối thượng 
sản sanh mọi hình thức của sự hiện hữu. 

A 7Zealous disciple: A man who presses 
forward unceasineply 1n observance of 
Buddhist moraliy. A person who has a 
supreme spirt— Một Phật tử nhiệt thành, 
không ngừng trì giới. Người có tánh linh 
thượng đẳng 

Purusa-damya-sarathi (skt: Taming heroes— 
Điều ngự trượng phu—Điều Ngự Sư—Controller 
of men—Trainer of Men—A title of the Buddha 
given to him as a master who tame and control the 
passions of men——Một danh hiệu của Phật vì Ngài 
có thể giúp chúng sanh điều ngự những ham muốn 
dục vọng. **See Ten epithets of a Buddha. 


3) 





Purusakara (sk): Độ Dụng Quả—See 
Purusakaraphala. 
Purusakaraphala (k0: Sĩ Dụng Quả— 


Simultaneous effect produced by the co-operafIve 
causes (sahabhu-hetu), as the four elementfs In 
nature, not one of which can be omitted; and the 
Tesponsive 
(samprayukta-hetu), 
conditions, subject with objec Quả đồng thời 
sanh ra bởi “câu hữu nhân,” có nghĩa là tứ đại đều 
là nhân câu hữu với nhau, không có cái gì bị loại 
bỏ; và “tương ưng nhân,” như sự tương ưng giữa 
những điểu kiện tâm và tinh thần, chủ quan và 
khách quan. 


mutual OrE associated causes 


1e. mind and  mental 


Purusendriya (skt): Male organ—Nam căn— 

See TWenty two Toofs. 

Purva (skQ: 

l) East—Phía Đông. 

2) Bà Đạt La Bát Đà: Uttara (skÐ Nguyệt 
Cung——Naksatras or lunar mansions. 

Purva-Ashada (skt): Ky—Name of one of the 

twenty eipht constellaions—See Twenty eight 

constellations. 

Purvadharmasthiftita (skÐ: 

Pauranasthiidharmata (sk)—Bổn Trụ Pháp— 

Originally-abiding truth or reality/—Cái chân lý 

vốn vẫn thường trụ. 

Purva-dvitiya (skt): Cố Nhị The former mate 

or wife of a monk—Người vợ của một vị Tăng hồi 

chưa xuất gia. 


3567 


Purvakalpa (skQ: Former existence—Previous 
life—Tiền kiếp. 

Purvam-gama (sktÐ: Ngondro (tib)—Tu Tập Dự 
BỊ—A Sanskrit term for “preliminary practices.” 
This 1s a set of practices that must generally 
performed before one may 
Intiatons in Tibtan Buddhism. They combine 
physical movements with visualizations, and are 


Te€Celve tantric 


said 
removing 
afflicted actons and thouphts. In Nyingmapa, 
Kagyupa, and Sakyapa orders, most teachers will 


(O prepare one for furthertraining by 
the negatve condiioning of past 


not gØIVv€ fanfric Initiatons to students who have 
not completed the preliminary practices, but in 
Gelukpa order, some teachers will, the reasoning 
being that for one to have Interest 1n tantric 
practice and to seek out a lama for training, one 
must have completed the preliminary pracfices in 
a previous life. They are: I) taking refuge and 
manfesing Bodhictta 2) prostraton; 3) 
visualization of Vajrasattva and recitation of his 
100-syllable mantra; 4) mandala offering; and 5) 
guru yoga. These are commonly referred to as the 
“five one hundred thousands,” because each Is 
performed 100,000 times—Từ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “những tu tập dự bị.” Đây là một loạt những tu 
tập phải được làm trước khi hành giả thọ nhận lễ 
quán đảnh Mật giáo trong Phật giáo Tây Tạng. 
Những tu tập này phối hợp cả những uy nghi về 
thể chất (những di chuyển của thân) lẫn phần 
quán tưởng, và đây là giai đoạn chuẩn bị cho 
những pháp tu tập xa hơn bằng cách loại bỏ những 
điều kiện tiêu cực của những tư tưởng và hành 
động phiền não trong quá khứ. Trong các trường 
phái Nyingmapa, Kagyupa, và Sakyapa, hầu hết 
các đạo sư đều không cử hành lễ quán đảnh cho 
những đệ tử nào chưa hoàn tất giai đoạn tu tập dự 
bị này, nhưng trong trường phái Gelukpa, vài đạo 
sư sẽ làm lễ quán đẳnh này, họ lý luận rằng đối 
với những ai có hứng thú trong tu tập Mật giáo và 
tìm tới một vị thây để thụ huấn, vị ấy chắc hẳn đã 
hoàn tất giai đoạn tu tập dự bị vào tiền kiếp rồi. 
Họ phải làm những điều sau đây: 1) Thọ Tam 
Quy và hiển hiện Bồ Đề tâm; 2) lễ bái; 3) quán 
tưởng Kim Cang Chấp và trì tụng chú 100 vần; 4) 
phải dâng mạn đà la; 5) phải tu tập du già với một 
vị thầy. Những thứ vừa kể thường được gọi là 


“năm của 100.000 lần,” vì trong mỗi giai đoạn như 
vậy đều phải trì tụng chú 100 vần 100.000 lần. 
Purva-nivasa (skt): Túc Trụ —Former abidinøs, 
or habilitations—Nớơi trú ngụ của những tiền kiếp. 
Purvanivasanusmrti (skt: Túc Mạng Thông— 
The knowledge—One of the 
transcendenfal powers, can remember past lIves— 
Knowledge of former past lives of one”s own and 
of others—Buddha-knowledge of all forms of 
Dr€evious existence of self and others—Một trong 
lục thông, khả năng nhìn thấy và nhớ lại tiền kiếp 
của mình và của người. Đây là trí huệ của một vị 
Phật. **See Six supernatural powers. 


Divine SIX 


Purvanivasanusmrfi-jnana (skt: Knowledge 
of all former existence—Túc Mạng Thông—See 
FIve supernatural powers. 

Purvapranidhana (skt: Original Vow—Bổn 

Nguyện. 

()_ The meanings of “Original Vow”—Nghĩa của 
“Bổn Nguyện”: 

l) Original vow or resolve In a previous 
existence: Nguyện Chủ—The original vow or 
resolve In a previous existence which Incifes 
a man to build a pagoda, copy a sutra, €fc., 
leading him to become Buddha or reach the 
Pure Land—Lời bổn nguyện trong tiền kiếp 
khuyến khích con người xây chùa hay chép 
kinh, vân vân, đưa dẫn con người ấy thành 
Phật hay vãng sanh Tịnh Độ. 





2) An oripinal vow made by a Bodhisattva when 
he begns hs career to follow 
Bodhisattvayana 1n the Mahayana 


Buddhism—Lời nguyện từ nguyên bổn của 
một vị Bồ Tát khi Ngài khởi đầu sự nghiệp 
theo Bồ Tát Đạo của Phật Giáo Đại Thừa. 
Vow_ ofthe Buddha or Bodhisattva: The vow 
which Bodhisattvas make when they resolve 
to become Buddha and save all sentient 
beings—Lời nguyện của Bổ Tát nguyện 
thành Phật độ chúng sanh. 

Orgmal Vows of Bodhisatvas and 

Buddhas—Bổn Nguyện của chư Bồ Tát và 

chư Phật: 

l) The forty-eight vows of Amitabha Buddha. 
The Buddha's Original Vows refer to the 
Amitabha Buddha's Forty-eight Great Vows, 
which He made while He was still a Maha- 


3) 


qI) 


3568 


Bodhisattva named Dharma Sfore 
(Dharmakara) cultivating for Buddhahood. 
One of His vows was If any sentilent being 
reci©s His name from ten to one hundred 
times upon death, He will come and deliver 
that being to the Ulũmate Bliss World. In all 
of His vows, He always ended with the same 
line: “If this does not happen, Ï vow not to 
attain the Ulumate Enlightenment.” That was 
in the past the Dharma Store Maha- 
Bodhisatva ¡is now a Buddha (Amitabha 
Buddha); thus, this means his vows have all 
came true. Anyone who has Faith, Vow, and 
Practice 1s guaranteed to gain rebirth to His 
Pureland: Bốn Mươi Tám Lời Nguyện của 
Phật A Di Đà khi Ngài còn là Bồ Tát Pháp 
Tạng. Một trong những lời nguyện nầy có 
nguyện nếu bất cứ chúng sanh nào chịu niệm 
hồng danh của Ngài từ mười đến một trăm 
lần vào lúc sắp lâm chung, thì Ngài sẽ tiếp 
dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Trong tất cả các 
lời nguyện của Ngài có nói “Nếu không như 
thế, tôi nguyện sẽ không thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác.” Đó là trong quá khứ, còn bây 
giờ Ngài Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật; 
như vậy, tất cả các lời nguyện của Ngài đã 
thành hiện thực. Bất cứ ai có đủ đầy Tín, 
Nguyện, và Hạnh đủ đầy đề sẽ được bảo đảm 
vãng sanh Cực Lạc. **See Forty-eight vows 
of Amitabha. 

The twelve vows of Medicine Master 
(BhaishaJya-Guru-Buddha): Mười Hai Lời 
Nguyện của Phật Dược Sư. **Twelve vows of 
Bhaishajya-Guru-Buddha. 

The Twelve Great Vows of Avalokitesvara 
Bodhisattva: **See of 
Avalokitesvara Bodhisattva. 

Earth-Store Bodhisattva”s original vows: Địa 
Tạng Bổn Nguyện—See Ksitigarbha (HI). 
Purva-Phalguni (skt): Trương—Name of one of 
the twenty eight constellations—See Twenty eight 
constellations. 

Purva-Prosthapada (skt: Thấ—Name of one 
of the twenty eight constellations—See Twenty 
eight constellations. 

Purvasailah (skt): Purvasaila (sk)—Đông Sơn 
Bộ—Phất Bà Thế La—Phật Bát Thế La Bộ—One 


2) 


3) 


Twelve Vows 


lộ, 


of the five divisions of the Mahasamghikah 
school—Một trong năm hệ phái của Đại Chúng 
Bộ. 

1) The eastern mountain (Eastern HilI) behind 
which the sun 1s supposed to rise: Đông Sơn 
nơi mà phía sau đó mặt trời mọc lên. 

The eastern mountain, name of a monastery 
east of Dhyanyakataka. Name of one of the 
five subdivisions of the Mahasanghika school. 


2) 


The school adopted what 1s called a 
“Dharmasunyata” Stance 1n 1fS 
“Lokanuvartana Sutra”. The term 


“Dharmasunyata” or “Empty of dharmas” 1s 
used to indicate that, Just as conventional 
obJects in the world are to be seen as 
“§vabhavasunya” or “empty of selfhood”, so 
(oOO are the dharmas of the Abhidharma 
analysis. Since this 1s the case, they cannot be 
regarded aS ultimately ©xIstent. 
“Dharmasunyata” teachings also appear 1n the 
Mahasanghika Satyasiddhi-Sastra of 
Harivarman ïn the third century: Phất Bà Thế 
La Tăng Già Lam (Purvasaila-Sangharama)— 
Đông Sơn Bộ, tên của một tự viện. Tên của 
một trong năm hệ phái của Đại Chúng Bộ. 
Trường phaí này chủ trương “Pháp Không” 
trong kinh “Lokanuvartana” của mình. Thuật 
ngữ “Pháp không” hay tính trống rỗng của 
vạn hữu được dùng để chỉ cũng giống như các 
vật thể thông thường trong thế giới phải được 
xem là những vật vô ngã (svabhavasunya), thì 
các pháp được phân tích trong A Tỳ Đạt Ma 
Luận cũng phải được coi như thế. Vì thế mà 
các pháp không thể nào được coi như là 
những hiện thể tối hậu được. Học thuyết 
“Pháp Không” cũng xuất hiện trong tác phẩm 
Thành Thực Luận của trường phái Đại Chúng 
Bộ của Harivarman vào thế kỷ thứ 3. 
Purvasaila-samgharama (skt): Đông Sơn Tự— 
A monastery east of Dhanakataka—Tự viện nằm 
về phía đông của núi Dhanakataka. 
Purva-videha (skt): Bố Lỗ Ba—Bố Lỗ Bà Bì Đề 
Ha—Phát Bà Đề (Đông Thắng Thần Châu)—Phất 
Bì Đề Ha—Phật Bà Để Ha—Eastern continent, 
one of the four great continents of a world east of 
Mount Meru—Đông Thắng Thần Châu, một trong 


3569 


bốn châu lớn của thế giới ở về phía đông của núi 
Tu Di. **See Four continenfs. 

Puryamitra (skQ: Bất Như Mật Đa—The 
twenty-sixth patriarch. Said to be son of a king In 
Southern India—Tổ thứ 26 của Thiền Tông Ấn 
Độ. Người ta nói ông là con trai của một vị vua 
miễn Nam Ấn—$ee Twenty eight Indian 
Patriarchs. 

Pus discharged from the ears: One of the five 
epidemics during the Buddha”s 
lifetime—Xuất Mủ Tai. Một trong năm loại bệnh 
ngặt nghèo trong thành Vaisali vào thời của Đức 
Phật—See Five epidemics. 

Pusapura (skQ: Kusumapura (skÙ—Cñty of 
flowers—Known as Pafaliputra, the modern Patna. 
lt was the residence of King Asoka, he there 
convoked the third synod—Hoa thị thành. 

Push (v): Đôn đốc—To urge——To hurry. 
Puskara (skt): Utpala (skÐ—Blue lotus—Hoa 
sen xanh. 

Puspahara (skt): Phất Bà Kha La—Tên của một 
loài Dạ Xoa ăn hoa—Flower plucker or flower- 
eater, name of a yaksa. 

Puspanaga (sk: Bôn Na Già —The flowering 
dragon-tree under which Maitreya 1s said to have 
atfained enlightenment—Cây Long Hoa hay Long 
Thọ, mà dưới gốc nó Đức Phật Di Lặc đã giác ngộ 
thành Phật. 

Puspadanti (skt): Hoa XỈ—Flowery teeth— 
Name of a raksasl, who is associated with 
Prabhutaratna (Đa Bảo Như Lai) —Tên của một 
La sát nữ—See Ten raksasi mentioned In the 
Lotus sutra. 

Puspapura (skt: Kusumapura (skt—Hoa Thị 
Thành —The city of flowers, or the palace of 
flowers—See Pataliputra. 

Pusya (sk: Tisya (sk)—Bổ Sa—Quỷ——Name of 
one of the twen(y-eipht stars, the demonous 
asterism—Sao quỷ, một trong 28 ngôi sao—See 
Twenty eight constellations. 

Pusyamitra (skt): Phất Sa Mật Đa—Descendant 
of Asoka and enemy of Buddhism. He was the 
fourth successor of King Asoka; asking his 
ministies what he should do to perpetuate his 
name; he was told that Asoka had erected 84,000 
and he might by 





in Vaisali 


shrines become famous 


destroying them, which he 1s said to have done—— 
Dòng dõi bốn đời sau vua A Dục, cũng là kẻ thù 
của Phật giáo. Vị vua nầy hỏi quần thần làm cách 
nào để được lưu danh hậu thế thì quần thần bảo 
rằng Tiên Đế A Dục đã xây 84.000 tháp vinh 
danh Phật mà lưu danh hậu thế, nay bệ hạ chỉ việc 
phá hết các tháp ấy là tên tuổi bệ hạ sẽ được mãi 
mãi lưu truyền. Thế là Phất Sa Mật Đa bèn y lời 
xàm tấu hủy tháp giết Tăng. 

Pu-Tai: Bố Đại Hòa Thượng ——Great Reverend— 
Pu-Tai Ho-Shang—Hempen sack, a Chinese monk 
said to have lived in the 10” century. His name 
comes from his wandering throuph the towns with 
a hempen beggar”s sack on his back. Only at the 
time of his death did he reveal his true identity as 
an Incarnation of the future buddha: Maitreya. In 
Chinese monasterles, he 1s represented as a 
Laughig Buddha. Cloth-bag monk, an erratic 
monk (n the tenth century, usually depicted, 
scantly clad and surrounded by children). A 
tenth-century Chinese Buddhist monk, whose real 
Tìng Chang Tzu or Chi-Tzu, 
popularly thought to have been a manifestatlon of 
Maitreya, the future Buddha. Often referred to as 
the “Laugphing Buddha,” Pu-Tai 1s commonly 
depicted as a corpulent (béo mập) man with a 
bare torso (tượng bán thân) and bulging belly 
(bụng phệ), siting with his ripht leg sliphtly 
raised. He is also depicted standing up with arms 
above his head, palms upward; he generally has a 
broad smile on his face and 1s often surrounded by 
children. He was said to have carried a hemp sack 
from which he gave presents to children. The 
origin of the connection between Pu-Tai and 
Maitreya appears to be a short poem he spoke 
shortly before his death, in which he implied that 
he was Maitreya. In Japan he 1s referred to as 
Hotal, and is one of the “seven diviniies of 
fortune,” and the connection with Maitreya 1s not 
commonly stressed—Bố Đại Hòa Thượng, nhà sư 
Trung Quốc vào thế kỷ thứ 10. Ngài được mang 
tên nầy vì ngài luôn mang trên lưng một bị ăn xin 
trong khi du hành từ phố nầy sang phố khác. Chỉ 
đến lúc mất, ngài mới tiết lộ mình là ai: Hạ Sanh 
Di Lặc Tôn Phật. Trong các tu viện Phật giáo 
Trung Hoa, Ngài là biểu hiện của vị Phật Cười. 
Một vị Tăng Trung Hoa vào thế kỷ thứ 10, tên 


name  Was 


3570 


thật của ngài là Định Trường Tử hay Chi Tử, 
thường được người ta nghĩ rằng ngài là hiện thân 
của Đức Di Lặc, Đương Lai Hạ Sanh Phật. 
Thường được gọi là “Phật Cười,” Bố Đại thường 
được họa là một con người mập mạp với bức 
tượng bán thân và bụng phệ, ngồi với chân phải 
hơi giơ lên (vị hòa thượng có hình dáng đẩy đà 
chậm chạp, trán nhăn bụng phệ, đi đâu lũ trẻ cũng 
thường hay bu theo chọc ghẹo Ngài). Người ta 
cũng họa ngài đứng với hai cánh tay đưa lên khỏi 
đầu, lòng bàn tay ngửa lên trời; ngài thường có nụ 
cười thật rộng trên mặt và thường bị đám trẻ vây 
quanh. Người ta nói ngài mang một cái túi vải từ 
trong đó ngài để quà cho trẻ con. Nguồn gốc của 
sự liên hệ giữa Bố Đại và Đức Di Lặc dường như 
từ một bài kệ ngắn trước khi ngài thị tịch, trong đó 
ngài ám chỉ ngài là Phật Di Lặc. Ở Nhật Bản ngài 
được kêu là “Hotai,” và là một trong bảy vị thần 
may mắn, và sự liên hệ với Đức Di Lặc thường 
không được nhấn mạnh. 

Put ashes on the head and dust on the facc: 
Hôi Đầu Thổ Diện—Bôi tro lên đầu và bôi đất 
lên mặt (lối tu khổ hạnh của ngoại đạo). 

Put away one?s grief: Dẹp nỗi ưu sầu. 

Put away wants by receiving alms: Trừ Cẩn— 
He or she who pufs away want by receiving alms, 
an interpretation of Bhiksu or bhiksun_——VỊ đắc 
được quả đáng được cúng dường, ám chỉ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo NI. 

Put (have) confidence ïn someone: Đặt lòng 
tin vào aI. 

Put an end to: To annihilate—Disperse—To 
cause fo cease——Tiêu diệt. 

Put an end to calamity: Get rid of misfortune— 
Tiêu ta1. 

Put an end to hatred: Giải hận. 

Put into practice: Áp dụng—To use—To 
apply——To carry out. 

Put ofŸ (v): Đình hoản——To postpone. 

Put out the fire of anger: Dập tắt ngọn lửa sân 
hận. 

Put of mỉinor meri( for the sake of 
fundamenfals: Thôi Công Quy Bổn—Bỏ những 
công đức nhỏ để trở về với những điều căn bản. 
Put poison on hỉs finger-nails and saluted 
intending to 


Sakyamuni destoy hỉm 


thereby: Tẩm thuốc độc vào những móng tay, 
định khi vào lễ Phật sẽ hại ngài—See Five 
betrayals. 

Put a snake into a tube: Nạp Xà Ư Đồng—To 
put a snake into a tube, 1.e. meditation able to 
confne unruly thoughts—Bỏ rắn vào ống, ví với 
việc thiển định cột tâm. 

Put something ïn is place: An trí (vật gì) —To 
leave something peacefully as If 1S. 

Put trusf in: Adore—Quy ngưỡng. 

Pu-To-Shan: Phổ Đà Sơn—A mountain island in 
the east China Sea, offshore Chekiang province, 
one of the four famous mounfains in China. Ït 1s 
one of the most Imporftant centers of Buddhism 1n 
China. It is also considered to be the holy place of 
the Bodhisattva Avalokitesvara (Kuan-Shi-Yin). 
The name of the island derived from Potalaka, an 
1sland In the Indian Ocean known as a resort Of 
Avalokitesvara. In 847 an Indian monk glimpsed 
in a cave on Pu-To-Shan a likeness of the 
Bodhisattva and he named the ¡sland Potalaka, 
which became Po-Tu-Shan in Chinese—Phổ Đà 
Sơn, một đảo núi nằm về phía đông biển Trung 
Quốc, ngoài khơi tỉnh Triết Giang, là một trong 
bốn ngọn núi nổi tiếng của Trung Hoa. Đây là 
trung tâm Phật giáo quan trọng của Tàu. Người ta 
xem đây là nơi thờ Bồ Tát Quán Âm. Sở dỉ có sự 
cố nầy là vì vào năm 847, một nhà sư Ấn Độ phát 
hiện chân dung Bồ tát Quán Âm, nên ông đặt tên 
là Phổ Đà sơn lấy từ tên một hòn đảo bên Ấn Độ 
Potalaka. 

Putanas: Phú Đan Na (Xú Ngạ Quỷ), một trong 
tám bộ quỷ chúng—Putanas, one of the eight 
ØrOUups Of of the 
maharajas—See Eight groups of demon-followers. 
Putchuk (skt): Căn Hương—Mộc Hương—Huân 
Lục Hương—Đa Già La—Một loại trầm hương— 
An incense-yielding tree——The resin of the plant. 
Puthujjana (p): Thế tục. 

Putra (skÐ: Con cái—A child. 

Putrid corpse is not clean: Cứu cánh bất tịnh 
(Cuối cùng thì toàn thân thối rửa bất tịnh) —See 
Seven kinds of Impurity. 

Putting an end to the ciph(t distressful 
conditions for those suffering from them: 


demon-followers four 


3571 


Nói pháp trừ nạn để độ kẻ bị tám nạn—See Ten * 


meriforious deeds (I]). 

Putfing an end to existing evil: Tinh tấn dứt trừ 
những điều ác đã phát sanh—Effort to eliminate 
sins already arisen. Endeavor to eliminate 
already-formed evIl—To abandon demerit when 1t 
ariSe€S—TO remove any eviÏ as sOOn as It StartS. 
Here a monk rouses his will, makes an effort, stirs 
up enerøy, exer(s his mind and strives tO 
overcome evil unwholesome mental sfates that 
have arisen—Điều dữ đã sanh, phải tinh cần dứt 
trừ đi. Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố 
gắng, tinh tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích 
khiến cho các ác pháp đã sanh được diệt trừ —See 
Four right efforts. 

Putfing an end to the 
enlightening beings: Đoạn Bổ Tát hạnh— 
Putting an end to the practices of enliphtening 
beinsgs, one of the ten things that Bodhisattvas 
should avoid—See Ten things that cause 
enliphtening beings to regress from the Buddha 
teachinøs. 

Putfing all worlds in one Buddha-field: Đem 
tất cả thế giới vào một cõi Phật, một trong mười 
môn giải thoát—One of the ten doors of 
liberation—See Ten kinds of doors of liberation of 
Great Enlightening Beings. 

Puzzle (v): Lầm bối rối. 

Pyrolatry: Fire-worshipping—Hỏa giáo. 
Pyromaney (n): Hỏa thuật hay dùng lửa để làm 
phép thuật hay bói toán. 


Qi An: Tế An Thiền Sư—Zen master Qi-An— 
Zen master Xi-An was born in 750 in Hai-Men, 
was a disciple of Ma-Tsu—Thiển sư Tế An sanh 
năm 750 tại Hải Môn, đệ tử của Thiền sư Mã Tổ. 


D + 
pracfices of 


A monk asked: “What 1s the true body of 
Vairocan Buddha?” Q¡i-An said: “Bring me 
that pitcher of pure water.” The monk brought 
him the pitcher. Qi-An then said: “NÑow put 1t 
back where it was before.” The monk 
returned the bottle to 1(s former position. The 
he asked his previous question again. Qi-An 
said: "The ancient Buddhas are long gone.”—— 
Có vị Tăng đến hỏi: “Thế nào là bổn thân 
Phật Tỳ Lô Giá Na?” Sư bảo: “Đem cái bình 
đồng kia đến cho ta.” Vị Tăng liền lấy tịnh 
bình đem lại. Sư bảo: “Đem để lại chỗ cũ.” 
Vị Tăng đem bình để lại chỗ cũ rồi, bèn hỏi 
lại câu trước. Sư bảo: Phật xưa đã quá khứ 
lâu rồi.” 

A scholar monk came to visit Zen Master Qi- 
An. Qi-An asked him: “What do you do?” The 
monk said: “[ expound the Flower Garland 
Suta.” Qi-An said: “How many different 
Dharma realms. But they can be reduced to 
four types.” Qi-An held his whisk upright and 
said: “What type of Dharma realm 1s this?” 
The monk sank ¡nto reflection. Qi-An said: 
“Knowing by thinking, resolving through 
consideration, these are the starteples of a 
devil house. A single lamp, when I£s put 
beneath the sun, 1t really 1sn't bright.”—Có vị 
giảng sư đến tham vấn. Sư hỏi: “Tọa chủ chứa 
chất sự nghiệp gì?” Giảng sư đáp: “Giảng 
Kinh Hoa Nghiêm.” Sư hỏi: “Có mấy thứ 
pháp giới?” VỊ giảng sư nói: “Nói rộng thì có 
thứ lớp không cùng, nói lược có bốn thứ pháp 
giới.” Sư dựng đứng cây phất tử, hỏi: “Cái 
nầy là pháp giới thứ mấy?” Giảng sư trầm 
ngâm lựa lời để đáp: “Sư bảo: “Suy mà biết, 
nghĩ mà hiểu là kế sống nhà quỷ, ngọn đèn 
cõi dưới trời quả nhiên mất chiếu.” 

Qi-An called to his attendant, saying: “Bring 
me the rhinoceros fan.” The attendant said: 
“JCs broken.” Qi-An said: “If the fan 1s 
broken, then bring me the rhinoceros.” The 
attendant didn't answer. T”ou-Tz1 answered 
on behalf of the attendant, saying: “[ don”t 
mind to bring the rhinoceros, but m afraid 
that he doesn't have all his horns—Sư gọi thị 
giả: “Đem cái quạt tê ngưu lại đây.” Thị giả 
thưa: “Rách rồi.” Sư nói: “Nếu quạt đã rách, 
trả con tê ngưu lại cho ta!” Thị giả không đáp 


3572 


được. Đầu Tử trả lời dùm thị giả nói: “Con 
không ngại đem con tê lại cho sư, nhưng con 
e rằng nó chưa mọc đủ sừng.” 

A Zen master named Fa-Kong came fo visit 
Q¡-An and ¡ngured about some Ideas 
expressed ¡in the Buddhist sutras. Qi-An 
answered each question In turn. When they 
had finished, Q¡-An said: “Since the master 
arrived here, I havent been able to play the 
host.” Fa-Kong said: “I imnvite the master to 
take the role of host.” Qi-An said: “Its late 
today, so let's go back to our quarters and 
take a rest. Tomorrow come here again.” Fa- 
Kong then went back to his room. The next 
morning, Qi-An sent a novice monk to Invife 
Fa-Kong for another meeting. When Fa-Kong 
arrived, Qi-An looked at the novice monk and 
said: “Alee! This novice can”t do anything! I 
told him to go get Zen master Fa-Kong. 
Instead he went and got this temple 
maintenance man!” Fa-Kong WaS 
speechless—Thiển sư Pháp Không đến thưa 
hỏi những nghĩa lý trong kinh, mỗi mỗi sư đều 
đáp xong. Sư bèn bảo: “Từ Thiền Sư lại đến 
giờ, bần đạo thảy đều không được làm chủ 
nhơn.” Pháp Không thưa: “Thỉnh Hòa Thượng 
làm chủ nhơn lại.” Sư bảo: “Ngày nay tối rồi 
hãy về chỗ cũ nghỉ ngơi, đợi sáng mai sẽ 
đến.” Sáng sớm hôm sau, sư sai sa Di đi mời 
Thiển sư Pháp Không. Pháp Không đến, sư 
nhìn Sa Di bảo: “Bậy! Ông sa Di nầy không 
hiểu việc, dạy mời Thiển sư Pháp Không, lại 
mời cái người giữ nhà đến.” Pháp Không 
chẳng đáp được. 

The temple director named Fa-Xin, came to 
see Qi-An (when he was ill). Qi-An said: 
“Who are you?” The temple director said: 
“Fa-Xim.” Qi-An said: “I don”t know you.” Fa- 
Xin couldn't respond—Viện chủ Pháp Hân 
đến tham vấn. Sư hỏi: “Ông là ai?” Pháp Hân 
đáp: “Pháp Hân.” Sư nói: “Tôi không biết 
ông.” Pháp Hân không đáp được. 

Later, the master became 1ll and he calmly 
passed away ¡in 839. He received the 
posthumous tile “Zen Master Enlightened 
Emptiness.”—Sau sư bệnh, ngồi an nhiên thị 
tịch. Vua ban hiệu “Ngộ Không Thiền Sư”. 


Qing-Pou-Xing-Yang: Thiền sư Thanh Phẩu 
Hưng Dương —Zen master Qing-Pou-Xing-Yang 
was a disciple of Zen master T”a-Yang. Although 
he was a successor of T”a-Yang, he unfortunately 
did not outlive his teacher, nor did he have any 
Dharma helirs to carry on the Cao-T”ong line— 
Thiển sư Thanh Phẩu Hưng Dương là đệ tử của 
Thiển sư Đại Dương. Tuy vậy ông không may 
chết trước Đại Dương và không có Pháp từ nào để 
nối dõi Tào Động. 

* After becoming the abbot of a temple, Xing- 
yang entered the hall and addressed the 
monks, saying: “he prmnciple of the great 
way that came from the west cuts off the 
hundred negations. Words that accord with the 
essential teaching go on without end. But 
what benefit could there be in Just arduously 
submitting to the teachings of our school? 
Although itfs like this, there are many 
diferent affairs to deal with. But ín the 
teaching of our school, there 1s only one path 
that passes through. Everyone discuss this!”—— 
Sau khi trụ ở Hưng Dương, sư thượng đường 
dạy chúng: “Đại đạo từ Tây sang, lý bặt bách 
phi, trong câu hợp cơ toàn trái diệu chỉ, bất 
đắc dĩ mà có làm cong vạy tông Tổ Sư, huống 
là lăng xăng có lợi ích gì? Tuy nhiên như thế, 
việc không phải một chiều, hãy ở trong cửa 
xướng giáo mở một con đường cùng toàn thể 
thương lượng.” 

*A monk asked Xing-Yang-Qing-Pou: “When 
the Sagara Dragon emerges from the sea, the 
entire universe shudders. At just such a time, 
how 1s this expressed?” Qing-Pou said: “The 
Garuda King confron(s the universel Among 
you here, who can come forth?” The monk 
asked: “If suddenly someone comes forth, 
then what?” Qing-Pou said: “TẺs like a falcon 
striking a pigeon. You don”t believe me. ITf 
you can experience 1t behind your skull, then 
you ll at last realize the truth.”” The monk 
said: “In that case, [II just fold my hands on 
my chest and retreat three steps.” Qing-Pou 
said: “he tortoise that upholds Mount 
Sumeru won't tolerate another one going back 
with a dot on its forehead!”—Có vị Tăng hỏi: 
“Rồng Ta Kiệt ra khỏi biển thì càn khôn chấn 


3573 


động, thấy mặt trình nhau việc thế nào?” Sư 
đáp: “Chim Đại bàng cánh vàng kình vũ trụ, 
trong ấy ai là người xuất đầu?” Vị Tăng hỏi: 
“Nếu khi gặp người xuất đầu thì làm sao?” Sư 
đáp: “Giống như chim cắt anh không tin, trước 
sọ khô nghiệm mới biết thật.” Vị Tăng hỏi: 
“Thế ấy thì khoanh tay bày ngực lui ba 
bước?” Sư đáp: “Dưới tòa Tu Di con rùa qua, 
chớ đợi điểm trán lần thứ hai.” 

* When Qing-Pou was ill in bed, T”a-Yang said 
to him: “The body 1s an ¡llusion, and within 
this 1llusion affairs are carried out. If not for 
this illusion, the great matter would have no 
place from which to be undertaken. If the 
øreat matfter 1s undertaken, It 1s seen to be an 
1llusion. What do you say?” Qing-Pou said: 
“[here 1s still this matter here.” T”a-Yang 
said: “And what Is that matter?” Qing-Pou 
said: “Encircling the carth, the lustrous 
crimson orb. At ocean bottom, not planting 
flowers.” Qing-Pou paused and closed his 
eyes. T”a-Yang smile and said: “Are you 
awake?” Qing-Pou said: “l've forgotten what 
I was about to say.” He then passed away—— 
Sư bệnh, Đại Dương đến hỏi: “Thân nầy như 
bọt huyễn, trong bọt huyễn thành tựu. Nếu 
không có cái bọt huyễn thì đại sự không do 
đâu mà hiện. Nếu cần đại sự xong, biết cái 
bọt huyễn này làm gì?” Sư thưa: “Vẫn là việc 
bên này.” Đại Dương bảo: “Việc bên kia thế 
nào?” Sư thưa: “Khắp đất vầng hồng suốt, 
đáy biển chẳng trồng hoa.” Đại Dương cười: 
“Là người tỉnh chăng?” Sư hét: “Nói! Sẽ bảo 
tôi mất rồi.” Nói xong thầy thị tịch. 

Quagmire of mortfal life: Sinh tử nê (vũng bùn 

sanh tử). 

Quake: Shake—Rung chuyển. 

Qualified candidates for monks and nuns: 

Giới Khí—Those who meet the criteria fO receIve 

the rules, 1e. one who ¡is not debarred from 

entering the order, such as not killing parents, not 
slandering the Triratna, etc—Những người đủ tư 
cách thọ giới hay không bị ngăn cản gia nhập giáo 
đoàn, chẳng hạn như những người không giết cha 
mẹ, không hủy báng Tam Bảo, vân vân—See 
FIve betrayals. 


Qualitative forms: As heat ¡is in fire— Thể 
tướng—See Three kinds of appearance (A). 
Qualifies: Good, bad, length, shortness—Phẩm 
chất—Tướng trì hữu—See Three kinds of rupa 
(B), and Three states of mortal existence (A). 
Qualities of certainty: Phẩm chất quyết định— 
According the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten qualiies of certainty of 
Great Enlightening Beings. After practicing the 
ten paths of emancipation, Enlightening Beings 


{O 


atfain these ten qualitiles of certainty—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp quyết định 
của chư Đại Bổ Tát. Sau khi đã thành tựu mười 
pháp xuất ly, chư Bồ Tát sẽ đạt được mười pháp 
quyết định (see Ten paths of emancipation)—See 
Ten qualiies of certainty of Great Enlightening 
Beings. 
Qualifies that make a woman seek birth ïn 
happy states: Phẩm Chất Của Người Nữ Có Thể 
Giúp Đưa Người Ấy Lên Các Cảnh Trời —On 
Vvarlous occasions, the Buddha mentioned to 
Visakha the eipht qualiies that make a woman 
seek bírth in happy states; or she wIll be born 
again where lovely devas dwell—Trong một vài 
dịp giảng cho bà Visakha, Đức Phật đã để cập 
đến tám phẩm chất có thể giúp người nữ sanh lên 
các cảnh trời —See Eight qualides that make a 
woman seek birth in happy states. 
Qualities of mỉnd: Tâm Số. 
l) Knowledge: Trí. 
2) Several qualitles of mind, or mental content 
or conditions: Vài phẩm chất của tâm. 
3) Several qualitles of mind. The esoterics make 
Vairocana the Mind or WIII, and the moral 
qualities, or mental attributes, are personified 
as his retinue: Mật tông coi Phật Tỳ Lô Giá 
Na là tâm vương như tâm và ý chí; và tâm số 
là những phẩm chất hay điều kiện tinh thần, 
được nhân cách hóa như đoàn tùy tùng của 
Ngài. 
Mental Cetasikas  (p)—Mental 
actions—Mental conditions or emotlons—The 


4) factOrS: 
attributes of the mind, especially the moral 
qualities, emotions, love, hate, etc—Tâm 
pháp sở hữu của tâm vương hay những điều 
kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc 


3574 


biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, 

thương yêu, hận thù, vân vân. 
Qualities of the non-learner: Asekha (p)— 
Những phẩm chất của bậc vô học—According to 
the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are ten qualiles of the non- 
learner—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có mười Pháp Vô Học —See Ten qualities 
of the non-learner. 
Qualifies of the saøe as to the body: Kaya- 
moneyyam (p)—Thân tịnh mặc—See Three 
dharmas (XLV]). 
Qualifies of the sage as to mỉnd: Mano- 
moneyyam (p)—Ý tịnh mặc—See Three dharmas 
(XLVÙ. 
Qualifies of the sage as fo speech: Vaci- 
moneyyam (p)—Ngữ tịnh mặc—See Three 
dharmas (XLV]). 
Qualifies of the true man: Sappurisa-dhamma 
(p)— Thượng nhân pháp——According to the Sangiti 
Suffa, there are seven qualities of the true man—— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bảy thượng nhân pháp—See Seven qualities of 
the true man. 
Quality (n): Attribute—Đức tính—Phẩm hạnh— 
Phẩm chất —See Three states of mortal existence 
(A). 
Quan Am Bo Tat Pagoda: Chùa Quán Âm Bồ 
Tát The pagoda was Just built in 1976 on a Big 
Mountain in Vung Tau city, Ba Ria province. This 





1s a small pagoda; however, Ifs famous for 1s 
huge statue of Goddess of Mercy. The statue 1s l6 
meter high, pure whife, standing on a lotus throne 
with a water vase in her hand and a benevolent 
face toward the sea. Ín recent years, the pagoda 
receives a lot of visitors everyday—Chùa Quan 
Âm Bồ Tát được xây dựng vào năm 1976 tại vùng 
núi Lớn thuộc thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa. 
Đây là một ngôi chùa nhỏ, nhưng được rất nhiều 
người biết đến vì một pho tượng của Đức Quan 
Âm Bồ Tát. Tượng cao l6 mét, sơn màu trắng 
tinh, đứng trên tòa sen, tay cầm bình cam lô với 
khuôn mặt hiển từ đứng nhìn ra biển. Trong những 
năm gần đây, mỗi ngày có rất nhiều du khác đến 
viếng thăm vãng cảnh tại ngôi chùa này. 


Quan Am Sac Tu Temple: Quan Âm Sắc Tứ 
Tự —Name of a temple located in Cà Mau town, 
Cà Mau province. It is also called Phật Tổ 
Temple. It was built in the middle of the 
nineteenth century by Most Venerable Tô Quang 
Xuân. At first it was only a small temple where he 
sáayed and worshipped Buddhism, and made 
prescription to cure the local people. Later, he 
moved to Gia Định and stayed at Kim Chương 
Temple, with Buddhist name “Trí Tâm” and 
passed away there. In 1842, King Thiệu Trị 
proclaimed him Most Venerable, and offered the 
Royal Recognization to the temple. The present 
temple was rebuilt by Most Venerable Thiện 
Tường and Most Venerable Thiện Đức In 1936— 
Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong thị xã Cà 
Mau, tỉnh Cà Mau. Chùa còn gọi là chùa Phật Tổ, 
được Hòa Thượng Tô Quang Xuân dựng lên vào 
giữa thế kỷ thứ 19. Nguyên thủy chùa chỉ là một 
cái am nhỏ làm nơi tu hành và phát thuốc cho 
nhân dân trong vùng. Sau đó Hòa Thượng lên 
thành Gia Định, tu ở chùa Kim Chương và thị tịch 
ở đó. Năm 1842, vua Thiệu Trị đã sắc phong cho 
Hòa Thượng và sắc tứ chùa Quan Âm. Ngôi chùa 
hiện tại đã được hai vị Hòa Thượng Thiện Tường 
và Thiện Đức xây dựng vào năm 1936. 

Quan Su Pagoda: Chùa Quán Sứ—The pagoda 
was probably built during the reign of king Tran 
Du Tong (1341-1369). According to legend, during 
the reign of King Tran Du Tong, at the area today 
pagoda, there was a common house built by the 
royal court for receiving foreign ambassadors, 
especially ambassadors from China. because most 
of them followed Buddhism, King Du Tong 
ordered to built a pagoda next to the common 
house for ambassadors to come to pray. Later, the 
common house was destroyed with the time, but 
the pagoda still exists. Inside the main hall, the 
front vestibule worships Buddha. In the Patriarchal 
altars, people placed  altars of national teachers 
under the Ly-Tran Dynastes and Khong Lo Zen 
Master. In 1822, king Minh Mang ordered to 
rebuild the pagoda. Later, Zen master Thanh 
Hương came to be the headmonk of the pagoda. 
He enlarged the corridors and casted more statues. 
After that, his disciple, Van Nghiem, casted 27 
sfatues of Buddhas and Bodhisattvas that we sữill 


3575 


can see today— Chùa Quán Sứ có lẽ được xây 
dựng dưới triều vua Trần Dụ Tông (1341-1369). 
Tương truyền dưới thơì vua Trần Dụ Tông, nơi mà 
bây giờ là chùa, có một công quán dành cho sứ 
ngoại quốc, đặc biệt là sứ giả từ Trung Quốc. Vì 
đa số họ theo Phật giáo nên nhà vua ra lệnh xây 
dựng một ngôi tự viện bên cạnh công quán cho 
các sứ giả đến cầu nguyện. VỀ sau, nhà công 
quán bị tàn phá với thời gian, nhưng ngôi tự viện 
vẫn còn tổn tại. Bên trong tiền đường thờ Phật, 
hậu đường thờ các vị quốc sư dưới triều nhà Lê và 
Không Lộ Thiển sư. Năm 1822, chùa được vua 
Minh Mạng trùng tu. Sau đó sư Thanh Hưng đến 
trụ trì và cho đúc thêm chuông, tượng, và xây lớn 
hành lang. Về sau đệ tử của Thiền sư Thanh Hưng 
là sư Văn Nghiêm, đúc thêm 27 pho tượng Phật và 
Bồ Tát, vẫn còn đến ngày nay. 

Quang Duc: Thích Quảng Đức—Vietnamese 
Buddhist monk whose public self-Immolation in 
1963 became one of the eminent Iimages of the 
Vietnam War. He took this desperafte measure in 
protest at the jailing of hundreds or thousands of 
monks and nuns without trial by the regime of 
President Ngo Dinh Diem of the first Republic of 
South Vietnam, and he ¡1s widely credited with 
helping to restore relipIous freedom 1n Vietnam as 
a result of his self-sacrifice—VỊ Tăng Việt Nam 
người đã tự thiêu vào năm 1963 và trở thành một 
trong những hình ảnh nổi bật trong chiến tranh 
Việt Nam. Ngài đã dùng phương cách liễu mạng 
để chống lại sự bắt bớ cầm tù hàng trăm hay hàng 
ngàn chư Tăng Ni mà không xét xử của chế độ 
Tổng Thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất 
Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam, và sự hy sinh 
của ngài đã giúp phục hồi sự tự do tôn giáo ở Việt 
Nam. 

Quang Huong Temple: Chùa Quảng Hương— 
Name of a famous pagoda ¡in Gò Vấp district, 
Saigon City, South Vietnam. It was built in 1958 
by Most venerable Trí Thủ. It has been the school 
of basic Buddhist Studies for Monk students. A 
330 kilogram great bell cast at Nha Trang Institute 
of Buddhist Studies in 1966 1s hung on the right of 
the Main Hall. On the bell there is a text wriften 
by Most Venerable Trí Thủ on March 31, 1966, 
telling us the history of the monastery. On the 
ripht, in the back of the monastery, stands a stupa 


and stele commemorating Most Venerable Trí 
Thủ—Tên một ngôi già lam nổi tiếng trong quận 
Gò Vấp, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. 
Chùa được Hòa Thượng Trí Thủ xây năm 1958. 
Đây là chi nhánh của Phật Học Viện Nha Trang. 
Bên phải Chánh điện có đại hồng chung nặng 330 
kí lô, đúc tại Phật Học Viện Nha Trang năm 1966. 
Trên chuông có khắc bài văn ghi lại lịch sử của 
chùa mà Hòa Thượng Trí Thủ đã ghi lại vào ngày 
31 tháng 3 năm 1966. 

Quang Linh Pagoda: Chùa Quang Linh— 
Quang Linh Pagoda was one of the most ancienf 
pagodas In Vietnam. It was built in the fifteenth 
century In Thien Thi Hamlet, Tho Xuong District, 
Hanoi City. IUs also called Mrs. Ba Da Pagoda 
(Mrs. Stone). Its said that under King Le Thanh 
Tong period (1460-1497), when digging soil to 
build Thang Long Fortress, people found a female 
síatue made of stone. Everybody believed that 1t 
was the statue of the Holy Mother so they 
consfructed a temple with the name of “Mrs. 
Stone”. Later, 1t became the place for worshipping 
Lord Buddha. Inside the main hall, there are a lot 
of Buddha and Bodhisattva statues made of wood 
wih red lacquer trmed with gold, such as 
Sakyamumi Buddha, Amitabha Buddha, ManJusri 
Bodhisattva, and Samantabhadra Bodhisattva, etc. 
Monks and Nuns of this pagoda belong to the Lin- 
Chi Zen Lineage—Chùa Quang Linh là một trong 
những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam. Chùa được 
xây dựng vào thế kỷ thứ 15 trong thôn Thiên Thị, 
quận Thọ Xương, thành phố Hà Nội. Chùa còn có 
tên là Chùa Bà Đá. Tương truyền rằng dưới thời 
Vua Lê Thánh Tông (1460-1497), khi đào đất đắp 
bờ thành Thăng Long, người ta tìm thấy trong lòng 
đất một pho tượng người nữ bằng đá. Người ta tin 
rằng đó chính là bức tượng của Thánh Mẫu nên 
lập đến thờ tượng và đặt tên là Đền Bà Đá. Về 
sau này đền biến thành nơi thờ Phật. Bên trong 
chánh điện có rất nhiều tượng Phật và Bồ Tát sơn 
son thếp vàng như các tượng Phật Thích Ca, Phật 
Di Đà, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiển. Chư 
Tăng Ni trụ xứ trong chùa thuộc dòng Thiển Lâm 
Tế. 

Quang Nghiem Zen Master: Thiền Sư Quảng 
Nghiêm (I121-1190)—A Vietnamese Zen master 
from Đan Phượng, North Vietnam. He lost his 


3576 


parents when he was very young. After his parenfs 
passed away, he studied Buddha Dharma with 
master Bảo Nhạc, his uncle on the mother side. 
After his master passed away, he met and became 
a disciple of Zen master Trí Thiển. He was the 
dharma heirr of the eleventh øeneration of the Wu- 
Yun- Tung Zen Sect. He passed away 1n I190, at 
the age of 69—Thiển sư Việt Nam, quê ở Đan 
Phượng, Bắc Việt. Ngài mô côi cha mẹ từ lúc nhỏ. 
Sau khi cha mẹ mất, ngài theo học Phật pháp với 
cậu là thây Bảo Nhạc. Khi thầy Bảo Nhạc thị tịch, 
ngài gặp và trở thành đệ tử của Thiển sư Trí 
Thiền. Ngài là pháp tử đời thứ 11 dòng Thiển Vô 
Ngôn Thông. Ngài thị tịch năm 1190, thọ 69 tuổi. 

Quang Te Temple: Quảng Tế Tự—Name of an 
ancient temple ¡in Huế, Central Vietnam. The 
temple is situated on the east side of Quảng Tế 
hill, which 1s northwest of the Altar to Heaven. In 
1807, Lương Tài Hầu Trần Văn Năng built a 
thatched temple on the east side of Quảng Tế hill 
and named 1t after the land. Sometime after the 
temple was built, the senior monk named Tánh 
Linh Quang Hiển took charge of the temple. In 
1844, Most Venerable Hải Nhu, the royal- 
recognized monk of Thiên Mụ temple with lay 
person named Bùi Tín Tại rebuilt the temple, 
enlarged the structure and replaced thatched with 
tiles for the roof. In 1894, Most Venerable Thanh 
trí, with the help from Thánh Cung, wife of king 
Đồng Khánh, undertook the reconstruction. A 
øreaft-s1zed bell, 230 pounds was contributed to the 
temple by the royal family. In 1989, Venerable 
Chơn Hương constructed an old-style 
entrance øate giving the temple a more Impr€ssIvVe 
appearance—Tên của một ngôi chùa cổ ở Huế, 
Trung Việt. Chùa tọa lạc tại phía đông triển đổi 
Quảng Tế, về phía tây bắc Đàn Nam Giao. Năm 
1807, vị Tiền Quân Đô Đốc Phủ Chưởng Phủ Sự 
tước phong Lương Tài Hầu Trần Văn Năng dựng 
lên một thảo am, lấy địa danh gọi tên chùa là 
Quảng Tế. Sau khi xây chùa một thời gian, đại sư 
Tánh Linh Quang Hiển đã được cử trông coi chùa. 
Năm 1844, Hòa Thượng Hải Nhu, tăng cang chùa 
Thiên Mụ, cùng với thí chủ Bùi Tín Tại đã kiến 
thiết chùa, mở rộng qui mô, đổi tranh lợp ngói. 
Năm 1894, Hòa Thượng Thanh Trí, với sự hỗ trợ 
của bà Thánh Cung, vợ vua Đồng Khánh, tiến 


three- 


hành trùng tu chùa, đúc một đại hồng chung nặng 
230 cân. Năm 1989, Thầy Chơn Hương đã xây 
cổng Tam Quan làm cho cảnh chùa thêm vẻ uy 
ngh1. 

Quang Trỉ Zen Master: Quảng Trí Thiển Sư— 
A Vietnamese Zen master from Thăng Long, 
North Vietnam. He left home in 1059 to become a 
disciple of Zen master Thiển Lão ¡in Tiên Du. He 
became the of the 
generation of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. His 
reputafion soon spread all over North Vietnam and 
he had a lot of followers. Later, he stayed at Quán 
Đỉnh Temple on Mount Không Lộ. He spent most 
of his life to revive and expand Buddhism 1n North 
Vietnam. He passed away ¡in 1091—Thiển sư Việt 
Nam, quê ở Thăng Long, Bắc Việt. Năm 1059, 
ngài xuất gia làm đệ tử của Thiền sư Thiển Lão 
tại núi Tiên Du. Ngài trở thành Pháp tử đời thứ 
bảy dòng Thiền Vô Ngôn Thông. Chẳng bao lâu 
sau tiếng tăm của ngài lan rộng và nhiều đệ tử 
đến với ngài. VỀ sau ngài trụ tại chùa Quán Đảnh 
trên núi Không Lộ. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài 
đã chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Bắc 
Việt. Ngài thị tịch năm 1091. 

Quan Su Temple: Chùa Quán Sứ—Name of an 
ancient temple, located in Hoàn Kiếm district, 
Hanoi City, North Vietnam. At first, it belonged to 
An Tập village, Thọ Xương district, Thăng Long 
ancient citadel. According to Đại Nam Nhất 
Thống Chí, in the Lê dynasty (1428-1788), 
Champa, Siam, Laos, all sent their envoys to 
Vietnam to offer the tributes. The King had a 
temple built as the residence for the envoys, 
because these above counties are devout 
Buddhists. The temple, therefore, was named 
Quán Sứ to distinguish 1t from other temples. 
Quán Sứ Temple has been changed many times. 
In 1934, the North Vietnam Buddhist Sangha 
Associaton was founded and the temple was 
chosen 1s headquarter. It was rebuilt, following a 
plan drawn out by the two architects Nguyễn Ngọc 
Ngoạn and Nguyễn Xuân Tùng, with the 
acceptance of Patriarch Vĩnh Nghiêm in 1941. The 
Maimn Haill is solemnly decorated. The statues are 
pretty big and splendidly lacquered in red and gild 
colours. For the first time in Vietnam, the flag of 
the World Buddhist Association was hung at Quán 


Dharma heir seventh 


3577 


Sứ Temple in I95Ifor celebrating the Buddha”s 
Holy Birthday—Tên của một ngôi chùa cổ, tọa 
lạc trong quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 
Bắc Việt Nam. Xưa kia thuộc địa phận thôn An 
Tập. huyện Thọ Xương, Thăng Long thành. Theo 
Đại Nam Nhất Thống Chí, vào thời nhà Lê, các 
nước Chiêm Thành, Siêm, và Ai Lao thường gửi 
sứ thần đến triều cống. Nhà vua cho xây một ngôi 
chùa dùng làm nơi trú ngụ cho các sứ thần nây vỉ 
các nước nầy rất sùng đạo Phật, vì thế mà chùa có 
tên là chùa Quán Sứ. Chùa đã trải qua nhiều thay 
đổi. Năm 1934, Tổng Hội Phật Giáo Bắc Phần ra 
đời, đặt trụ sở tại chùa. Chùa đã được xây dựng 
lại theo bản thiết kế của hai kiến trúc sư Nguyễn 
Ngọc Ngoạn và Nguyên Xuân Tùng do Tổ Sư 
Vĩnh Nghiêm duyệt xét bào năm 1941. Chánh 
Điện trong chùa được trang trí trang nghiêm. Các 
pho tượng đều khá lớn và thếp vàng lộng lẫy. Lá 
cờ Phật giáo thế giới lần đầu tiên được treo tại 
Việt Nam tại chùa Quán Sứ nhân ngày lễ Phật 
Đản năm 1951 (Phật lịch 2495). 

Quan The Am Temple: Chùa Quan Thế Âm— 
Name of a famous pagoda located in Phú Nhuận 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was builtin 1922 and rebuilt from 1964 to 1969. It 
is the last memento of Thích Quảng Đức 
Bodhisattva (burnt the 
Buddhism)—Tên của một ngôi chùa nổi tiếng tọa 
lạc trong quận Phú Nhuận, thành phố Sài Gòn, 
Nam Việt Nam. Chùa được xây vào năm 1922 và 
được trùng tu lại từ năm 1964 đến 1969. Chùa là 
di tích cuối cùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức (vị 
Pháp thiêu thân). 

Quantum (n): Lượng tử. 

Quantum mechanics: Nguyên lượng cơ học. 
Quantum Physics: Vật Lý Lượng tử. 

Quarrel (v): Cãi vã——To argue——To dispute. 
Quarrels: Tranh chấp. 

Quarrelsome (a): Hay gây gỗ. 

Queen of Heaven: Thiên Hậu. **See Marichi 
(1). 

Quell (v): Dập tắt. 

Quell calamities by spells or ceremonies: 
Tịch Tai (niệm chú trừ tai). 

Qucl ” all greced, anger, jealousy and 
ignorance: Dập tắt tham, sân, đố ky và sỉ mê. 


himself for sake of 


Quench (v): Đáp ứng. 

Questf (n): Sự tìm kiếm. 

Ques(s for becoming: Bhavesana (p)—Hữu 
cầu—See Three dharmas (X VIII). 

Quests for the holy life: Brahmacariyesana 
(p— Phạm hạnh cầu See Three 
(XVIII. 

Quests for sense-desire: Kamesana (p)—Dục 
câu —See Three dharmas (XVIII). 

Quest for truth to benefif self and others, all 
senfient beinøs, not just helping themselves: 
Vì lợi mình, lợi người, cũng như lợi tất cả chúng 
sanh mà cầu pháp, chứ chẳng vì tư lợi —See Ten 
kinds of quest for truth of Great Enlightening 
Beings. 

Quest for truth to destroy all senfienf 
beings” afflictions, not doing i( for fame, 
profït, or respect: Vì muốn trừ phiền não cho tất 
cả chúng sanh mà cầu pháp, vì chẳng vì danh, lợi 
hay sự cung kính —See Ten kinds of quest for 
truth of Great Enlightening Beings. 

Quest for truth to cnfer knowledge of 
wisdom, not taking pleasure ïn literature: Vì 
nhập trí huệ mà cầu pháp, chẳng vì văn tự—See 
Ten kinds of quest for truth of Great Enlightening 
Beings. 

Quest for truth to fulfill Buddhahood, not 
being inclined to lesser aims: Vì đầy đủ Phật 
phát mà cầu pháp, vì chẳng thích những thừa 
khác—See Ten kinds of quest for truth of Great 
Enlightening Beings. 

Quest for Truth of Great Enlightening 
Beings: Sự cầu đạo của chư Đại Bồ Tát— 
According Suftra, 
Chapter 38, there are ten kinds of quest for truth 
of Great Enliphtening Beings. Enlightening 
Beings who abide by these can atfain great 
knowledge of all elements of Buddhahood without 
being Instructed by another—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều cầu pháp của chư 
Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được đại trí huệ tất cả Phật pháp chẳng do 
người khác dạy—See Ten kinds of quest for truth 
of Great Enlightening Beings. 


dharmas 


to the RFlower Adornment 


3578 


Quest for truth to leave birth and death, not 
craving worldly pleasures: Vì thoát sanh tử mà 
cầu pháp, vì chẳng tham thế lạc—See Ten kinds 
of quest for truth of Great Enlightening Beings. 
Quest for truth to liberate senfient beings, 
engendering the for 
enlightenment: Vì độ chúng sanh mà cầu pháp, 
vì phát Bồ Đề tâm—See Ten kinds of quest for 
truth of Great Enlightening Beings. 

Quest for truth to resolve the doubts of all 
to them from 
vacillation: Vì dứt nghi cho tất cả chúng sanh mà 
cầu pháp, vì làm cho họ không do dự —See Ten 
kinds of quest for truth of Great Enlightening 
Beings. 

Quest for truth with a sfraighfforward 
mỉnd, being free from dishonesty: Trực tâm 
cầu pháp, vì không dua nịnh phỉnh phờ—See Ten 
kinds of quest for truth of Great Enlightening 
Beings. 

Quesfions (n): Câu hỏi—Vấn đề. 

Quesfions and answers: Vấn Đáp—A uniquely 
Zen type of dialogue between a master and a 
student wherein the student asks a question on 
Buddhism which has deeply perplexed him, and 
the master, skiring theory and logic, replies in 
such a way as to evoke an answer from the deeper 
levels of the student's intuitive mind —Hỏi và trả 


determination 


senfient beings, free 


lời, một kiểu đối thoại độc đáo của Thiền giữa 
một một thầy một trò, trong ấy trò hỏi các vấn để 
Phật giáo làm mình bối rối sâu xa, và thầy men 
theo lãnh vực lý thuyết và lý luận, đáp bằng cách 
nào để gợi lên câu trả lời từ các tầng mức trực 
thức sâu hơn của trò. 

Quesfion to be answered directly: Ekamsa- 
vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu hỏi một cách 
dứt khoát—See Four ways of answering 
questions. 

Quesfion of concentration: Vấn để thiển định. 
Quesfion of ignoranee: Bất Hội—In Zen, there 
1S a kímd of queston called “queston of 
Ignorance.” This does not seem to differ from the 
sixth question. A monk asked Hsuan-Sha: “I am a 
new comer in the monastery; please tell me how 
to go on with my study.” Hsuan Sha replied: “Do 


you hear the murmuring stream?” The monk said: 
“Yes, master.” Hsuan-Sha said: “If so, here 1s the 
entrance.”—Trong Thiển, có loại câu hỏi được 
gọi là “hỏi vì không hiểu”; ở đây có vẻ không 
khác với loại câu “Tâm Hành.” Một nhà sư hỏi 
Huyền Sa: “Tôi là một người mới nhập tòng lâm; 
mong sư chỉ thị tôi cần phải học tập như thế nào.” 
Huyễn Sa đáp: “Nhà ngươi có nghe dòng suối rì 
rào kia chăng?” Vị sư đáp: “Bẩm, có!” Huyễn Sa 
nói: “Vậy theo lối đó mà vào.”—See Eighteen 
kinds of questions. 

(To ask) quesfions not with infenfion to 
learn: Hỏi những câu không với ý định học tập. 
Quesfions in meditation: Những câu hỏi về 
Thiển— According to Zen Master D.T. Suzuki in 
the essays In Zen Buddhism, Book II, The 
Eighteen Kinds of Question, compiled by Shan- 
Chao of Fen-Yang, the way Zen teaching was 
practiced until about the tenth century. Fen-Yang- 
Shan-Chao lived at the end of the tenth century 
and was a disciple of Sheng-Nien of Shou-Shan. 
The classiication In the work 1s unscientific but 
the “Questions” are 1lluminating in many ways as 
they 1llustrate how Zen was studied In those 
days—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong Thiển 
Luận Tập II, Thập Bát Vấn của Phần Dương 
Thiện Chiểu là đường lối thực hành của giáo lý 
Thiển cho đến khoảng thế kỷ thứ mười. Phần 
Dương Thiện Chiểu sống vào khoảng cuối thế kỷ 
thứ mười, là môn nhân của Thủ Sơn Tĩnh Niệm. 
Sự xếp loại trong Thập Bát Vấn tuy không có tính 
cách khoa học nhưng các câu hỏi rất là sáng sủa 
vì chúng phác họa cách thức học tập của Thiền 
thời bấy giờ—See Eighteen kinds of questions. 
Quesfioning in return: One of the Buddha's 
four methods of dealing with questions—Trả lời 
bằng cách hỏi lại, một trong bốn phương pháp 
Phật trả lời câu hỏi—See Four methods of dealing 
with quesftions. 

Quick (a): Còn sống. 

Quick in attaining the vision: Bất thời giải 
thoát —See Two kinds of deliverance (D). 

Quick discernment Mục Cơ Thù Lạng 
(Lượng)—The power of the eye to discern triffling 
đifferences—Khả năng phân biệt nhanh nhẹn, chỉ 
người nhạy bén. 


3579 


Quick-tempered: Hay giận—-To be 
quickly——To have a short temper. 


angry 


Quiet (a): 
1) Nơi cô tịch hẻo lánh: Sama (p)—Prasama, 
Vivikta, or  Santi (skt—Calmness— 


Quietude——Quletism—Tranquility—Still— 





Silen—Quiet—Solitary—Secluded—— 
Rustic—NIrvana. 
2) Ksema (skt—Peace——TranquIl—PacIfy—An. 
3) Samatha (skÐ: Chỉ—Tranquility— 


Calmness—Absence of passion——Cessation. 
Quiet breathing: Hơi thở im lặng (không ổn 
ào)—To Buddhists, our breath should always by 
lipht, even, and flowing, like a thin stream of 
water running through the sand. Our breath should 
be quiet, so quiet that a person sifting next fo us 
cannot hear 1t. Our breath should flow gracefully, 
like a river, like a watersnake crossing the water, 
and not like a chain of rugged mountains or the 
gallop of a horse. Quiet breathing 1s extremely 
1mportant for any Zen practitioner, because when 
we are able to master our breath, we are able to 
confrol not only our bodies but also our minds— 
Đối với người Phật tử lúc nào hơi thở chúng ta 
cũng phải thật nhẹ nhàng, đều đặn và trôi trải như 
một lạch nước nhỏ chảy trên cát. Hơi thở phải 
thật im lặng, im lặng đến nỗi người ngồi kế bên 
cũng không nghe được mình đang thở. Hơi thở nên 
uyển chuyển như một dòng sông uốn khúc, một 
con rắn nước đang vượt nước, chứ không thể như 
một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi nước đại 
của một con ngựa được. Hơi thở im lặng cực kỳ 
quan trọng cho Thiền giả, vì khi chúng ta có thể 
kiểm soát được hơi thở của mình là chúng ta có 
thể kiểm soát được chẳng thân mà còn tâm mình 
nữa. 

Quiet (v) the heart or mỉnd: Be at rest— 
Heartened——Reassured—An tâm. 

Quiet patience: Calmness and endurance—Tịch 
Nhẫn (tịch nh và nhẫn nhục, hay sự nhẫn nhục 
tịch tĩnh). 


Quiet and Reflecting: Samatha and Vipasyana 
(sk)—Shikan (ap)—Ceasing and reflectinge—Chỉ 
Quán—See Samatha-Vipasyana. 

Quietism (n): 


I1) Chủ nghĩa an tịnh—Chủ trương giảm thiểu 
hoạt động và trách nhiệm của con người 
xuống mức tối thiểu. 

2) Chủ trương tịnh mặc —Quietism, by which he 


tries fo suppess Ideas and feelings 1n order to 
realiZe a state of tranquilization or perfect 
blankness. This 1s one of the ten wrong ways 
into which the Yogin may fall—Tịnh mặc 
khiến hành giả trấn áp các ý tưởng và cảm 
giác hầu chứng trạng thái tịch fĩnh hay ngoan 
không. Đây là một trong mười lầm lạc mà 
thiển giả có thể bị rơi vào—See Ten wrong 
ways Into which Zen practitioners may fall. 
Quietisf (n): Người theo chủ nghĩa an tịnh. 
Quietistic (a): Thuộc về thuyết tĩnh tại. 
Quictnes (n): Ekagra (skt—Calmness— 
Stillness—Sự yên lặng. 
Quictude: Tịch Nhiên—Calmness—Silence— 
Stillness—Undisturbed—Sự yên lặng hay trạng 
thái lặng lẽ vô tư lự đối với cảnh. 
Quỉnquemnial assembly: Panca-varsika-parisad 
(sk)b—Vô Già Đại Hội—-The quinquennial 
assembly, for having all things In common, and for 
confession, penance, and remission—Cứ năm năm 
thì chư Tăng Ni họp đại hội một lần để chia xẻ 
kinh nghiệm tu hành, và cùng nhau phát lồ sám 
hối (tục có từ thời Lương Võ Đế). 
Quintessence: Tỉnh anh. 
Quỉnfessence or energy of all living beings: 
SarvasattvaujoharI (skÐ——Vitality of all beIngs— 
Nhất thiết chúng sanh tinh khí—Tinh chất của tất 
cả chúng sanh. 
Qui (v): 
Renunciation. 
Quoc An Temple: Quốc Ân Tự—Name of an 
old temple in Huế. It ¡is located at northwest of 
Ngự Bình HiI, in Phước Quả hamlet, Trường An 
precmt. ÏIfs original name was Vĩnh An. The 
temple was built in 1683 by Most Venerable Siêu 
Bạch Nguyên Thiểu, a wandering Chinese monk. 
Eive years later, Lord Nguyễn Phước Thái 
Te€COgnIZed 1t as a national temple and renamed 1t 


Parityajai (skÙ Từ Bỏ—See 


3580 


Quốc Ân. In 1805, Princess Long Thành, an elder 
sister of king Gia Long, had 1t rebuilt with 300 
ounces of silver. In 1842, king Thiệu Trị granted 
500 of accomplish 1s 
reconstruction as we can see ¡it today—Tên của 


OUunces siver tfO 
một ngôi chùa cổ ở Huế. Chùa tọa lạc tại phía tây 
bắc núi Ngự Bình, trong thôn Phước Quả, phường 
Trường An. Nguyên chùa có tên là Vĩnh Ân do 
Hòa Thượng Siêu Bạch Nguyên Thiều, một du 
tăng Trung Hoa khai sơn vào khoảng năm 1683. 
Năm năm sau, chúa Nguyễn Phước Thái công 
nhận là quốc tự và đặt tên lại là Quốc Ân. Năm 
1805, công chúa Long Thành hiến 300 lạng bạc 
để trùng tu. Năm 1842, vua Thiệu Trị lại cấp cho 
chùa 500 lạng bạc để hoàn chỉnh như chúng ta 
thấy ngày nay. 

Quoc Tu Giam Temple: Quốc Tử Giám —The 
first Vietnamese Temple of L¡terature, was bullt 
by King Ly Thanh Tong im 1070. In 1156, under 
the reign of king Ly Anh Tong, the Temple of 
Literature was used to worship only Confucius, a 
Chinese Thousand-generation Teacher. At the end 
of the Tran Dynasty, two Vietnamese famous 
scholars, Chu Van An and Truong Han Sieu, were 
also worshipped In the temple. From 1442, tablets 
of Vietnamese docforates were erect(ed Inside the 
temple. Today, the Temple of Literature 1s known 
as a symbol of the studious tradition and the 
veneration and moralfty of 
Vietnamese people—Văn miếu đầu tiên của Việt 
Nam được vua Lý Thánh Tông xây dựng vào năm 
1070. Năm 1156, dưới triều vua Lý Anh Tông, 
Văn miếu chỉ được thờ Đức Khổng Phu Tử, Vạn 
Thế Sư Biểu của người Trung Hoa. Cuối đời nhà 
Trần, có hai học giả nổi tiếng của Việt Nam cũng 
được thờ trong miếu là Chu Văn An và Trương 
Hán Siêu. Từ năm 1442, các bia Tiến Sĩ được 
dựng lên bên trong Quốc Tử Giám. Ngày nay, 
Văn Miếu được xem như là một biểu tượng hiếu 
học và tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam. 
Quofation (n): Sự trích dẫn. 

Quotatfion book: Ngữ lục. 


(O  teachers 





R 


Rabbi (n): Thầy Do Thái. 
Rabbinate (n): Địa vị tôn sư. 
Rabbits horns: Sasa-visana or 
(sk) Thế Giác —Rabbits horns, 
existent; all phenomena are as unreal as rabbit”s 
horns—Sừng thỏ (người ngu nhận lầm đôi tai thỏ 
là sừng, kỳ thật thỏ không có sừng). Từ nầy dùng 
để chỉ những cái không thể có được (mọi hiện 
tượng đều không thực). 

Racism (n): Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 
Racist (n): Người theo chủ nghĩa phân biệt chủng 
tộc. 


saSa-smga 


1.€. TON- 


Rack something: Decay or ruin somethineg— 
Hủy hoại điều gì. 
Racmicatasahasraparipurnadhvadja 
Cụ túc thiên vạn Quang Minh Như Lai. 
Radianee (n): Ligh—Ánh sáng chói. 
Radiant (a): Sán lạn—Bright—Shining. 
Radiant devas: Abhasara (sk Quang Âm 
Thiên —There are beings who are overflowing 
with happiness, drenched with it, full of it, 
1mmersed In 1t, so that they occasionally exclaim: 
“Oh what bliss!” 
(abhasara)—Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, sung 
mãn, hưng thịnh với an lạc. Thỉnh thoảng họ thốt 
ra những câu cảm hứng: “Ôi an lạc thay! Ôi an lạc 
thay!” như chư Quang Âm Thiên—See Three 
dharmas (XXXV]). 

Radiant halo: Rực rỡ hào quang. Đây là một 
trong sáu ý nghĩa của chữ Thế Tôn—The six 
meanings of the Honoured One or Bhagava—See 
SIx meanings of the Honoured One. 

Radiate (v): To send forth light—Phát quang (gửi 
ánh sáng đi muôn hướng). 

Radical (a): Cấp tiến—Căn bẳản—Cực đoan— 
Quá khích —Fundamental. 

Radical clement: 
Original element—Căn bản. 


(skÐ: 


such as the Radiant devas 


Fundamental element— 


3581 


Radical Ignorance: Original darkness or 
ignorance—Căn Bản Vô Minh—See Original 
darkness, and Ignorance. 

Radicalism (n): Chủ nghĩa cấp tiến. 

Raft (n): Kaula (sk)——A ferryboat—Chiếc bè—A 
man who was escapIng from a group of bandIfs 
came fo a vast stretch of water that was In his way. 
He knew that this side of the shore was dangerous 
and the other side was safe. However, there was 
no boat going to the other shore, nor was there any 
bridge for crossing over. So he quickly gather 
wood, branches and leaves to make a raft, and 
with the help of the raft, he crossed over safely to 
the other shore. The Noble Eightfold Path taught 
by the Buddha 1s like the raft. It would take us 
from the suffering of this shore to the other shore 
of no suffering. In Mahayana Buddhism, the 
teaching 1s likened a raft; when the goal, the other 
shore, 1s reached, then the raft is left behind. The 
form of teaching 1s not final dogma but an 
expedient method. According to the Discourse on 
the Water Snake's Parable, the Buddha taught: 
“My teaching 1s like a raft for crossing over, not 
for carrying.”—Một người đang trốn chạy khỏi tay 
bọn cướp đi đến gặp phải một khoảng nước bao la 
trước mặt. Người ấy biết rằng bờ bên này nguy 
hiểm và bờ bên kia an toàn. Tuy nhiên, không có 
tàu thuyền gì để đi đến bờ bên kia. Nên người ấy 
nhanh nhẹn gom góp nhánh lá làm một chiếc bè, 
và với chiếc bè, người ấy đã qua bờ bên kia một 
cách an toàn. Chánh Đạo được dạy bởi Đức Phật 
cũng giống như chiếc bè. Nó có công năng đưa 
chúng ta từ bến bờ khổ đau phiền não đến bỉ ngạn 
vô ưu. Trong Phật giáo Đại Thừa, giáo pháp giống 
như chiếc bè; khi cứu cánh bỉ ngạn đã đến, thì bè 
cũng phải bỏ lại sau lưng. Giáo pháp không phải 
là cứu cánh mà chỉ là phương tiện thôi. Theo Kinh 
Ấn dụ Con Rắn, Đức Phật dạy: “Giáo pháp của ta 
như chiếc bè để vượt qua chứ không phải để nắm 
giữ.” 

Raft parable: Phiệt Dụ—Raft parable. Buddhaˆs 
teaching 1s like a raff, a means of crossing the 
river, the raft being left when the crossing has 
been made—Thí dụ về chiếc bè. Pháp của Phật 
như chiếc bè, sang sông rồi thì bè nên bỏ, đến bờ 
của Niết Bàn thì chánh pháp còn nên bỏ hà huống 
phi pháp. Cho nên nói tất cả các pháp được nói ra 


đều gọi là phiệt dụ, chỉ là phương tiện giúp đáo bỉ 
ngạn mà thôi. 

Raft of Dharma: Chiếc bè Pháp —In Buddhism, 
dharma refers to all the methods of culivation 
taught by the Buddha which lead to ultimate 
enliphtenment. They are means that lead to an 
end, not an end themselves. The Buddha”s 
teaching 1s likened a raft for going the other shore. 
AII of us depend on the raft of Dharma to cross the 
river of birth and death. We strive with our hands, 
feet, and wisdom to reach the other shore. When 
the goal, the other shore, 1s reached, then the raft 
1S left behind. The form of teaching 1s not final 
dogma but an expedient method. According to the 
Discourse on the Water Snake°s Parable, the 
Buddha taught: “My teaching 1s like a raft for 
Crossing over, not for carrying.” Also according to 
the Middle Length Saying, the Buddha taupht: 
“The dharma that I teach 1s like a raft Even 
Dharma should be relinquished, how much the 
more that which 1s not Dharma? The Raft of 
Dharma 1s for crossing over, not for retaining.”—— 
Trong Phật giáo, Pháp chỉ tất cả mọi phương cách 
tu hành được dạy bởi Đức Phật mà cuối cùng đưa 
đến cứu cánh giác ngộ. Chư pháp là phương tiện 
đưa đến cứu cánh, chứ tự chúng không phải là cứu 
cánh. Giáo pháp của Đức Phật cũng giống như 
chiếc bè, được dùng để đi qua bên kia bờ. Tất cả 
chúng ta đều phải lệ thuộc vào chiếc bè Phật 
pháp này để vượt thoát dòng sông sanh tử. Chúng 
ta gắng sức bằng tay chân, bằng trí tuệ để đạt đến 
bỉ ngạn. Khi cứu cánh bỉ ngạn đã đến, thì bè cũng 
phải bỏ lại sau lưng. Giáo pháp không phải là cứu 
cánh mà chỉ là phương tiện thôi. Theo Kinh Ấn dụ 
Con Rắn, Đức Phật dạy: “Giáo pháp của ta như 
chiếc bè để vượt qua chứ không phải để nắm 
giữ.” Cũng theo Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: 
“Pháp mà ta giảng dạy chỉ là chiếc bè. Ngay cả 
Pháp ấy còn phải xả bỏ, huống là phi pháp. Chiếc 
bè Pháp ấy chỉ nên được dùng để đáo bỉ ngạn, 
chứ không nên giữ lại.” 

Rag-robe: Hoại Sắc Y—Hoại nạp—Hoại Sắc 
Nạp—Robe for monks and nuns—Áo dành cho 
chư Tăng NI. 

Raga (skt & p): A La Già—La Nga. 

l) Anger: Giận dữ. 


3582 


2) Covetousness: Tham——Concupiscience— 
Greed—Lust—Wrong desire—Tham—See 
Three poisons, and Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 

3) Desire: Tham muốn——Coveftousness—Desire 
to have—Greed—Uncontrolled lust of every 
kind—Tham. 

4) Feeling: Cảm thọ. 

5) Grecd: Xan tham. 

6) (p): Color—Màu sắc. 


Ragadveshamoha (skÐ: Tham sân si—Greed, 
anger, Ignorance—See Three poIsons. 

Ragagøi (p): Fire of lus—Lửa tham—See Three 
dharmas (XXVID (A). 

Ragaraja (sk): Ái Nhiễm Minh Vương— The 
King with the affection of love—King of Love. 
Rage: Pradasa (sk)—Não—Sân hận—Rage, of 
which the emotional reaction 1s much more severe 
than hatred—Não là phản ứng tình cảm nặng nể 
hơn “hận —See Fiffy-one Dharmas Interactive 
with the Mind. 

Ragi (p): Lustful (a)—Dâm đãng. 
Rago-kincanam (p): Obstacles of Lust—Tham 
chướng—See Three dharmas (XXYVII). 

Raøs: Rách rưới. 

Rahassa (p): Secret—Bí mật. 

Rahaseyyaka (p): Secret—Bí mật. 

Rahu (skt): La Hầu (sao)—La Hộ——La Hỗ — 
Name of a star, or a spirt (demon) that 1s 
Supposed to se1ze the sun and moon and thus 
causes eclipses—Tên của một ngôi sao che lấp 
mặt trời mặt trăng gây nên nhật thực và nguyệt 
thực. 

Rahu-asura (skt): La Hầu A Tu La—La Hầu La 
A Tu La—The asura who ¡In fighting with Indra 
can se1ze sun an moon, 1.e. cause eclipses—Một 
loại A Tu La Vương hay đánh nhau với Trời Đế 
Thích để tranh giành và che lấp ánh sáng của mặt 
trời và mặt trăng, gây ra cảnh nhật thực và nguyệt 
thực. 

Rahula (sk): La Hầu La—According 
Professor Soothill in The Dictonary of Chinese- 
English Buddhist Terms, he ¡is supposed to have 
been in the womb for six years and born when his 
father attained Buddhahood; also said to have 
been born during an eclipse, and thus acquired his 


{O 


name, though 1t is defined In other ways; his father 
dịd not see him ti he was six years old. He 
became a disciple of the Hinayana, but 1s said to 
have become a Mahayanist when his father 
preached this final perfect doctrine, a statement 
gaInsaid by his being recognized as founder of the 
Vaibhasika school. He 1s to be reborn as the eldest 
son of every Buddha, hence 1s sometimes called 
the son of Ananda. Another source from 
Mahayana Buddhism said that Rahula was the 
only son of Sakyamuni and Yasodhara and was 
born before the Buddha's renunciaton of the 
world. He was the only chỉd of Siddhartha 
Gautama, one of the Buddha's ten maJor disciples, 
respected as the foremost 1nCOnSpICuous 
pracice (mật hạnh). According to Buddhist 
tradition, he was born on the day his father 
decided to leave the household life, and when his 
wIfe Yasodhara asked him what the boy should be 
named, he replied, “Rahula” (Fetter), Iindicating 
that he perceived the child as a potential source of 
mundane atfachment.  After his awakening 
(Bodh"), the Buddha returned to his family, and 
Yasodhara sent the boy to confront him. He 
demanded that he be given his Inheritance. The 
Buddha made no response, but Rahula followed 
him to leave the palace, and he was soon ordained 
as a monk. When the Buddha”s father Suddhodana 
protested, the Buddha responded by promulgating 
a rule that henceforth no one could be ordained 
without parental permission. After hearing the 
Smaller Discourse Spoken to Rahula, he became 
an Arhat. He was said by the Buddha to be the 
foremost among his disciples In eagerness tfo 
learn—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, La Hầu La là đứa con duy 
nhất của Đức Phật và công chúa Da Du Đà La. 
Người ta nói La Hầu La ở trong thai mẹ đến 6 
năm, và được hạ sanh trong đêm Đức Phật thành 
đạo (ngày 8 tháng chạp âm lịch). Cha của ngài 
không thấy mặt ngài cho đến khi ngài được 6 tuổi. 
Lúc mới xuất gia ngài theo Tiểu Thừa, nhưng sau 
khi nghe Đức Phật thuyết tối thượng thừa pháp 
trong pháp hội Pháp Hoa, ngài đã theo Đại Thừa. 
Ngài luôn tái sanh làm con lớn của các vị Phật. 
Có chỗ cho rằng La Hầu La sanh ra trước khi Đức 
Phật xuất gia. Theo truyền thống Phật giáo Đại 
Thừa thì ông là con trai duy nhứt của Thái tử Tất 


1n 


3583 


Đạt Đa, cũng là một trong mười đệ tử lớn của 
Phật, được tôn kính do công phu mật hạnh của 
Ngài. Ngài được sanh ra vào ngày mà cha của 
ngài quyết định từ bỏ đời sống gia đình, và khi 
công chúa Gia Du Đà La hỏi thái từ Tất Đạt Đa 
phải đặt tên đứa bé là gì, thì Thái tử trả lời: “La 
Hầu La” có nghĩa là sự ràng buộc, cho thấy rằng 
Thái tử đã thấy đứa nhỏ như là căn nguyên của sự 
luyến chấp vào thế gian. Sau khi giác ngộ Bồ Đề, 
Đức Phật trở về nhà, và công chúa Gia Du Đà La 
đã đưa đứa bé đến đối mặt với ngài và đòi hỏi 
ngài phải cho đứa bé ấy gia sản. Đức Phật không 
trả lời, nhưng La Hầu La lại theo ngài rời bỏ cung 
điện, và chẳng bao lâu sau đó cũng được thọ giới 
làm Tăng. Khi cha của Đức Phật là vua Tịnh Phạn 
chống đối việc này thì Đức Phật trả lời bằng cách 
công bố luật mà kể từ đó không ai có thể xuất gia 
nếu không có sự đồng ý của cha mẹ. Sau khi nghe 
một bài pháp ngắn, La Hầu La chứng quả A La 
Hán. Người ta nói ngài là vị đệ tử hăng hái tu học 
nhất trong số các đệ tử của Phật —See Ten chief 
disciples of the Buddha. 

Rahulabhadra (skt: Arya Rahulata (skt—La 
Hầu La Da—A native of Kapilavastu, in present 
day Nepal—Vốn là một cư dân của thành Ca Tỳ 
La Vệ, mà bây giờ là Nepal —See Twenty eight 
Indian Patriarchs. 

Rahulata (skO: La Hầu La Đa—Rahulata of 
Kapila, the sixteenth patriarch, who miraculously 
transported himself to the kingdom of Sravasti, 
where he saw on the Hiranyavati the shadow of 
five Buddhas—La Hầu La Đa của thành Kapila, 
là vị tổ thứ 16, người đã tự di chuyển một cách kỳ 
diệu đến vương quốc Sravasti, nơi đó ngài đã thấy 
bóng năm vị Phật trên đỉnh Hiranyavati. 
Rahula, Walpola (1907-1997): Sri 
Theravada monk, renowned as a scholar, who 
wrote a number of influential books and articles, 
including an ¡ntroduction to Buddhism from a 
Theravada perspective, entfled “What the 
Buddha Taught.”” During the 1950s, he was a 
research fellow at Sorborne, where he worked 
mainly on Mahayana texts, and ¡im 1966 he 
became vice-chancellor of Vidyodaya ỦnIversity 
1n Sri Lanka. He later served as chancellor of 
Kelaniya University. During the 1980s and 1990s 
he generated some confroversy by urging 





Lankan 


Buddhist monks to give back their vows 1n order fo 
Jon the governmenfs against 
militants—VỊ Tăng người Tích Lan, theo hệ phái 
Theravada, cũng là một học giả nổi tiếng, người 
đã viết một số bài và sách có ảnh hưởng lớn đối 
với Phật giáo, kể việc ông đã giới thiệu Phật giáo 
qua quan điểm của hệ phái Theravada, qua quyển 
“Những Lời Phật Dạy.” Trong thập niên 19505, 
ông làm cho viện nghiên cứu tại Đại Học 
Sorborne, nơi ông làm việc chủ yếu về kinh điển 
Đại Thừa, và vào năm 1966 ông trở thành Phó 
Viện trưởng viện Đại Học Vidyodaya ở Sri Lanka. 
Sau đó ông trở thành Viện trưởng Viện Đại Học 
Kelaniya cũng tại Sri Lanka. Trong những thập 
niên 1980s và 1990s ông khởi phát những vấn để 
tranh cãi bằng cách hối thúc những Tăng sĩ Phật 
giáo trả lại thệ nguyện (không sát sanh) để gia 
nhập quân đội chống lại lực lượng quân sự của Hổ 
Tam]. 


War Tamil 


Rail (n): Hàng rào có tay vịn. 

Raïn-clouds: Emblematic of desire, one of the 

four fñlms or things that becloud—Mưa Mây, biểu 

tượng của tham dục, một trong bốn màn che 
phủ—See Four films or things that becloud. 

Rain down compassion: Từ Lộ —Phật rãi mưa 

từ bi tưới tẩm con người—The Buddha makes rain 

down compassion on men. 

Rain of flowers: Mưa hoa—See Six auspicious 

1ndications. 

Rain-produecer: Hành Vũ. 

1) To rain, or produce rain: Làm mưa. 

2) Varsakara name of a minister of king 
Bimbisara: Hành Vũ, tên của một vị đại thần 
của vua Bình Sa Vương. 

Rainbow (n): Vồng cầu. 

Rainbow body: Ja-lus (tib): Thân của ánh sáng 

vòng cầu—In Tibetan Buddhism, “Rainbow body” 

1s the final state of attainment In some traditions, 
in which a fully awakened master dissolves the 
physical body into multcolored lipht and re- 
emerges In a new body composed of subtle 
energy, rather than coarse matter—Trong Phật 
giáo Tây Tạng, thân của ánh sáng vòng cầu là 
giai đoạn thành đạt cuối cùng trong một vài 
truyền thống, trong đó vị thầy đã giác ngộ hòa 
trộn thân vật chất với ánh sáng nhiều màu sắc rồi 


3584 


lại hiện ra một thân mới chỉ toàn những sức mạnh 
vi tế, chứ không phải là vật chất thô thiển nữa. 
Rainbow hued: Sắc cầu vông 

Rain of the Buddha-Truth: Pháp Vũ ——The 
rain of Buddha-truth which fertilizes all beings— 
Mưa Pháp làm thấm nhuận chúng sanh. 

Rains Retreat: Vassa (skt—Monsoon-Season 
Retreat—Summer retrea—An cư kiết hạ —The 
period of three months In the Monsoon season, 
during which monks and nuns are expected to 
reside in one place and devote themselves to their 
practice. The end of the Rains Retreat coincides 
with the Ullambana Festival. Ït 1s an auspIcious 
day for monks and nuns, as on that day those who 
aftended the Rains Retreat become one year older 
1n the Order. Nowadays, Rains Retreat 1s usually 
conducted 1n July every year and It lasts only fwo 
weeks Instead of three months—Trong ba tháng 
mùa mưa, chư Tăng Ni an cư tu tập. Cuối mùa an 
cư lại trùng với mùa Vu Lan. Đây là ngày kiết 
tường cho chư Tăng Ni, vào ngày đó chư Tăng Ñi 
sẽ được tăng lên một tuổi hạ—See Bốn Mươi Sáu 
Mùa An Cư Kiết Hạ Của Đức Phật. Ngày nay an 
cư kiết hạ thường được tổ chức vào tháng bẩy 
hằng năm và chỉ kéo dài có hai tuần lễ thay vì ba 
tháng. 

Rainy seasons: An Cư Kiết Hạ—See Forty-six 
Rainy Season Retreats of the Buddha. 

Raise (v): Nâng cao. 

Raise animals: Nuôi súc vật—A Bhiksu or 
Bhiksuni who raises animals or fowl or birds for 
entertainment or with the intention to sell them 
and make money, commits an offence Involves 
Release and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào nuôi súc vật, gia cầm hay 
chim muông với mục đích tiêu khiển hay buôn 
bán để kiếm tiển, là phạm giới xả đọa (phải 
buông bỏ và phát lỗ sám hối ngay). 

Raise cattles, birds, or domestfic animals: 
Nuôi gia súc hay gia cầằm—See Eight things which 
are unclean to a monk or a nun. 

Raise the hands to the head in making 
obeisance: Mạc Bang—Đưa hai tay lên khỏi đầu 
tỏ ý quy phục (đầu hàng). 

Raising of the Bodhicitta is not an event of 
one day: Phát Bồ Đề tâm không phải là biến cố 


trong một Ten characters of 
Bodhicitta. 

Raising catfles, birds, or domestic animals: 
Nuôi gia súc hay gia cầm, một trong tám thứ mà 
chư Tăng Ni không được sở hữu—To raise cattles, 
birds, or domestic animals. This 1s one of the eight 
things that monks and nuns are not allowed to 
possess—See Raise animals and Eight Iimpure 
things. 

Raiyu (ap): Sư Cống Du (1226-1304), Phật giáo 
Nhật Bản. 

Raja (skt: Quốc vương ——King—Chief or best of 
1(s kindt—Sovereign. 

Rajabhavana (p): King's palace—Cung điện 
của nhà vua. 


ngày —See 


Rajadaya (p): A royal gif—Phẩm vật của triều 
đình. 

Rajagaha (skU: Rajagrha (skÙ—Rajagaha (p)— 
Thành Vương Xá—City of Royal Palace of King 
Bimbisara (Old City of king Bimbisara)—Capital 
of the ancient Indian kingdom of Magadha, during 
Sakyamuni Buddha's lifeime, present-day RaJgir 
city in Bihar state of the northeast India, where the 
Buddha first realized the truth, and the site of the 
first council following the Buddha”s passing away. 
Rajagrha at the time of King Bimbisara was a 
valley surrounded by five HilIs. The Five Hills 
encircled the city completely like the walls of 
town. The old city was about one mile from east to 
west, and a mile and a half from south to north. 
RajJagrha was an important center for Buddhist 
monasticism, and the Buddha 1s reported to have 
Spent seven rainy season retreafts there. Ít was also 
the site of a number of important Buddhist 
monasteries, including the first reported building 
for monks, named Venuvana-arama. According to 
Buddhist tradition, 1t was the site of the “First 
Buddhist Council,” which was convened shortly 
after the Buddha”s death. It was sponsored by 
King Bimbisara, the 
Kasyapa as president of the council. The main 
1nfention of the gathering of contemporary monks 
was fo setfle the Sutra-Pitaka and Vinaya-Pitaka, 
and to that end 500 arhats who had been present 
when the Buddha's sermons were delivered 
convened to recount what they had heard. Upali 
considered the learnng expert on monastic 


who nominated arhat 


3585 


discipline, recited the Vinaya; and Ananda, who 
as the Buddha'*s personal attendant had been 
present at all of his sermons, recited the sutras. At 
the conclusion of the council, the canon was 
declared to be accomplished. King Bimbisara 1s 
sad to have removed his capital here from 
Kusagrapura a little further eastward, because of 
fñire and other calamiies  Rajaprha was 
surrounded by five hills, of which Grdhrakuta 
(Vulture Peak) became the most famous. Ït was 
the royal city from the time of Bimbisara until the 
time of Asoka. The remains of the ancIent c1Ity are 
very few. The site appears to have suffered much 
at the hand of time. Ïfs ruins are still extant at the 
vilage of Rajgir, some sixteen miles South 
Southwest of Bihar; they form an object of 
pllgrimages for the Jains. The ruins indicate that 
the followers of different religious denominations 
lived here. The Buddhist remains, except for a 
few Isolated images, 1t 1s not impossible that the 
visible monuments were denuded partly through 
relipIous animositles. Even the Iidentification of 
the Sattapanmi cave, the site of the First CouncIl, 
1s not beyond doubt. Rajagrha was sacred to the 
Buddhists for more than one reason. Not only did 
the Buddha go Into a retreat several times In this 
famous city, but it was also the place where 
Devadatta, 
attempts on his life. Moreover, in this city, In the 
Sattapanni cave of the Vaibhara hill, was held the 
ñrst Buddhist Council Jjust after the parinirvana. 
Rajagrha was also an active center of Jainism In 
ancIent times, as 1t 1s now, and interesting remains 
of Jaina shrines and sculptures are still extant. A 
singular monument may be recognized ¡In the 
cylindrical brick shrine, almost at the center of the 
old city. It is known as Maniyar Matha, and was 
dedicated, according to local tradition, to the 
worship of Mani-naga, the guardian detty of the 
city of Rajagrha—Kinh đô của vương quốc Ma 
Kiệt Đà, một vương quốc cổ Ấn Độ, trong thời 
Đức Phật còn tại thế, bây giờ là thành phố Rajgir 
trong tiểu bang Bihar, vùng đông bắc Ấn Độ, nơi 
Đức Phật thành đạo, cũng là nơi kết tập kinh điển 
đầu tiên trong Phật giáo. Vương Xá là một trung 
tâm tu viện Phật giáo quan trọng, và người ta 
tường thuật Đức Phật đã nhiều lần trải qua các 
mùa an cư kiết hạ tại đây. Thành Vương Xá vào 


his wicked cousin, made several 


thời của vua Bình Sa Vương là một thung lũng 
được bao bọc bởi năm ngọn đổi. Năm ngọn đồi 
này chạy vòng quanh thành như những bức tường 
thành. Cổ thành khoảng một dặm từ Tây sang 
Đông và khoảng một dặm rưởi từ Nam lên Bắc. 
Vương Xá cũng là địa điểm có một số tự viện 
Phật giáo quan trọng, kể cả cơ sở đầu tiên cho chư 
Tăng là khu Trúc Lâm Tịnh Xá. Theo truyền 
thống Phật giáo, đây còn là địa điểm của Đại Hội 
Kết Tập Kinh Điển lần thứ nhất, triệu tập chỉ một 
thời gian ngắn sau khi Đức Phật nhập diệt. Nghị 
hội này được vua Bình Sa Vương bảo trợ, người 
đã để cử A La Hán Ca Diếp chủ trì nghị hội. Chủ 
đích chính của đại hội kết tập kinh điển là hội họp 
chư Tăng đương thời lại để giải quyết Kinh Tạng 
và Luật Tạng, và tới cuối đại hội thì 500 vị A La 
Hán, những vị có mặt khi Đức Phật thuyết giảng 
đã hội họp tại thành Vương Xá để kể lại những gì 
mà họ đã nghe. Ưu Ba Li được xem như là chuyên 
gia về giới luật tự viện, đã trùng tuyên Luật Tạng; 
và A Nan đà, vị thị giả của Đức Phật đã có mặt 
trong tất cả những buổi giảng thuyết của Phật, đã 
trùng tuyên Kinh Tạng. Vào lúc kết thúc đại hội, 
Tạng Kinh và Luật được công bố là hoàn tất. 
Người ta kể lại là vua Bình Sa Vương đã di 
chuyển kinh đô xa về hướng đông vì hỏa tai cũng 
như các thiên tai khác. Thành Vương Xá được bao 
bọc chung quanh bởi năm ngọn núi, trong đó núi 
Linh Thứu là nổi tiếng nhứt. Vương Xá là kinh 
thành từ thời Vua Bình Sa Vương đến A Dục. Các 
di tích của thành phố cổ không còn nhiều. Nơi nầy 
có vẻ như đã chịu nhiều tàn phá của thời gian. 
Những phế tích của nó vẫn còn rãi rác tại làng 
Rajgir, khoảng 16 dậm Nam Tây Nam khu thị trấn 
Bihar. Những phế tích nầy cho thấy rằng đã có 
nhiều tín đồ của các tôn giáo khác nhau sinh sống 
tại đây. Các di tích Phật giáo, ngoại trừ rất ít ỏi 
tượng còn lại rải rác,và không phải không thể 
thấy rằng các công trình kiến trúc tại đây đã bị 
cướp phá một phần do bởi sự hận thù tôn giáo. 
Thậm chí việc xác định hang Sattapanni, nơi tổ 
chức Nghị Hội Phật giáo đầu tiên, cũng không 
phải là chắc chắn. Thành Vương Xá có ý nghĩa 
thiêng liêng đối với Phật tử vì nhiều lý do. Không 
những Đức Phật đã nhiều lần đến an cư tại thành 
phố danh tiếng nầy, mà đây còn là nơi mà người 
anh em họ của Phật là Đề Bà Đạt Đa đã nhiều lần 


âm mưu ám hại Ngài. Hơn nữa, tại thành phố nầy, 


3586 


trong hang Sattapanni đã diễn ra Nghi Hội Kết 
Tập Kinh Điển lần thứ nhất của Phật giáo ngay 
sau khi Đức Phật nhập diệt. Vương Xá còn là một 
trung tâm hoạt động mạnh mẽ của Kỳ Na Giáo, 
trong thời xưa cũng như hiện nay, hiện vẫn còn 
những di tích quan trọng của các điện thờ và công 
trình điêu khắc Kỳ Na Giáo. Có thể nhận ra một 
đài kỷ niệm kỳ lạ nơi một điện thờ hình lăng trụ 
bằng gạch, gần như ở ngay trung tâm thành phố 
cổ. Ngôi điện nầy có tên là Maniyar Matha, và 
theo truyền thuyết địa phương, nó được dành để 
thờ cúng Mani-naga, vị thần bảo hộ của thành 
Vương Xá. 

Rajagrha (skt): La Duyệt—La Việt—La Duyệt 
Kỳ Ca La—La Duyệt Yết Lê Hê—La Nha Ngật 
Bí Tư—Another name for Rajagaha, the capital of 
Masadha, at the foot of the Grdhrakuta mountain, 
first metropolis of Buddhism and seat of the first 
synod—Tên khác của kinh đô Vương Xá của xứ 
Ma Kiệt Đà, nơi tổ chức Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển đầu tiên—See Rajagaha. 

Rajagriha (skU: Rajagaha (p)— Thành Vương 
Xá—See RajJagaha. 

Raja-hamsa (skt): Nga Vương——King-goose. 

l) The king-goose, leader of the flight, I.e. 
Buddha, one of whose thirty-fwo marks 1s 
webbed hands and feet: Nga vương được so 
sánh với Đức Phật, trong 32 tướng tốt của 
Phật là tay chân mạn võng tướng hay cố 
tướng lưới đan (giữa các ngón chân và tay của 
Đức Phật có màng lưới đan liền giống như 
chân của loài ngỗng. 

The walk of a Buddha 1s dignified like that of 
the goose: Tướng đi uy nghi của Đức Phật 
giống như loài ngỗng. 

A king-goose Is reputed to be able to absorb 
the milk from a mixture of milk and water, 
leaving the water behind, so with a 
bodhisattva and truth: Nga Vương Biệt Nhũ— 
Trong một hợp chất nước và sữa, thì vua của 
loài ngỗng có thể chỉ uống chất sữa, còn bỏ 
nước lại, dùng hình ảnh nầy để ví với vị Bồ 
Tát chỉ thấm nhuần chơn lý Phật và bỏ đi 
những thứ tạp nhạp khác. 

The eye of the king-goose, distinguishing milk 
from water, used for the eye of the truth- 
điscerner: Nga Vương Nhãn—Dùng hình ảnh 


2) 


3) 


4) 


vua của loài ngỗng biết phân biệt sữa và 

nước, để ví với học giả có Pháp Nhãn biết 

chọn lựa sáng suốt. 
Rajakamika (p): A government official—Quan 
chức của triều đình. 
Rajakula (p): A royal family—Gia đình hoàng 
tộc. 
Rajakumara (p): A prince—Thái tử. 
Rajakumari (p): A princess—Công chúa. 
Rajapura: Yết Xà Bổ La—Name of an ancient 
city, situated 67 miles south-east of Kashmrr, now 
RaJaorI. According to Hsuan-Tsang In the Records 
of the Western Lands, there were about 10 
monasteries In this city, but he did not mention the 
tradiion of these monasteries—Tên của một 
thành phố cổ, tọa lạc khoảng 67 dặm về phía 
Đông Nam xứ Ca Thấp Ba (Kashmir), bây giờ là 
Rajaori nằm về phía đông nam Kashmir. Theo 
ngài Huyền Trang trong Tây Vực Ký, có khoảng 
10 ngôi tự viện trong thành phố này, nhưng ngài 
không nói gì đến trường phái của các ngôi tự viện 
này. 
Rajargrha stupa: Tháp Vương Xá —Rajargrha, 
where Dvadatta was destroyed and the Sangha 
purified again by the Buddha.. This is one of the 





eipght Great Spirtual or Sacred Stupas of 
Buddhism—Tại thành Vương Xá, nơi Đề Bà Đạt 


Đa phá hòa hợp Tăng, nhưng chư Tăng đã được 
Phật hóa độ khiến họ trở lại hòa hợp thanh tịnh. 
Đây là một trong tám ngôi tháp thiêng lớn của 
Phật giáo—See Eight great spirtual or sacred 
Sfupas. 

Rajasamadhi (skt: Vương Tam Muội—King of 
samadhis. 

Rajayatana Tree: The tree under which the 
Buddha spent the seventh week after his Supreme 
Enliphtenment. The actual site Is not known yet. 
The Buddha 1s said to have sat on a stone seaft 
which sprang up there from the ground and there 
he made his first converts, Tapussa and Balluka, 
two merchants from Utkala, modern Orissa. From 
the Rajayatana tree, the site of which has not been 
1dentified yet, the Buddha returned to the Bodhi 
Tree and, after sometime, thoughtfully proceeded 
to the Deer Park at Sarnath, modern Isipatana—— 
Dưới gốc cây này Đức Phật đã trải qua suốt tuần 


3587 


lễ thứ bẩy sau khi Ngài đạt được đại giác. Chưa ai 
biết địa điểm chính xác. Người ta nói Đức Phật 
ngồi trên một phiến đá trồi lên từ dưới đất, và 
chính tại nơi này Ngài đã quy-y cho Tapussa và 
Balluka, hai thương nhân từ Utkala, bây giờ là 
Orissa. Từ cây Rajayatana, mà vị trí cũng chưa 
được xác định, Đức Phật đã đi trở lại cây Bồ Đề 
và sau đó đi về hướng Vườn Lộc Uyển ở Ba La 
Nại, bây giờ là Isipatana. 

Rajini (p): A queen—Hoàng hậu. 

Rajorodha (p): A royal concubine—Thứ thiếp 
của nhà vua. 

Rajupatthana (p): Attendance on a king—Sự 
hầu hạ nhà vua. 

Rajuyyana (p): A royal garden—Vườn thượng 
uyển. 

Rakchasas (skt: See Raksasas. 

Raksasas (skt): La sát—See Rakshas. 

Raksasi (skQ: Ái La sát—La Sát Nữ— La Sát 
TưcLa Xoa Tư—Female 
demons. Lanka In Ceylon was the abode of 500 
female demons—Loại nữ quỷ. Đảo Tích Lan 
trước kia là nơi trú ngụ của 500 La Sát Nữ—See 
Rakshas. 

Rakshas (skt): Raksasa (skt)—La sát. 

1) Evil demon: Malignant demon——La sát. 

2) Demons who eat humans, but those who take 
refuge with the Triple Jewels do not; In 
contrast, they protect the Dharma: Quỷ La sát 
ăn thịt người, nhưng một khi đã quy-y Tam 
Bảo thì ngược lại, chúng hộ trì Phật Pháp. 

A class of demons living in Lanka: Loài quỷ 
La Sát sống ở Lăng Già. 

Tiệp Tật Quỷ (La Sát), một trong tám bộ quỷ 
chúng—Raksasas, one of the eipht proups of 
demon-followers of the four maharaJas—See 
Rakshas and Eipht groups 
followers. 

A terrifying ghost or demon with black body, 
red hair, and green eyes. Rakshas are reputed 
to be devoured of humans. Demons who are 
reputed to be devoured of humans, but those 
who take refuge with the Triple Jewels do 
nof; 1n confrast, they protect the Dharma. A 
class of demons living In Lanka—Một loài 
quỷ ghê tởm có thân hình màu đen, tóc đỏ và 


demon—Female 





3) 


4) 


of demon 


5) 


mắt xanh. Quỷ La sát nổi tiếng ăn thịt người 
và sát hại sát hại con người, nhưng một khi đã 
quy-y Tam Bảo thì ngược lại, chúng hộ trì 
Phật Pháp. Một loài quỷ La Sát sống ở Lăng 
Già. 


53 According to Professor Soothil in The 
Dicuonary of Chinese-English Buddhist 
Terms—Theo Giáo Sư Soothill trong Trung 
Anh Phật Học Từ Điển: 

a) Raksasa means harm, ¡njury, maglinant 
Spiris, demons; sometimmes considered 


inferior to Yaksas, sometimes similar: La Sát 
là tên chỉ chung các loài ác quỷ hung bạo; có 
lúc kém hơn Dạ Xoa, có lúc tương tự. 


b) A barbarian race of anclent India: La Sát là 
tên của một dân tộc man rợ thời cổ ở Ấn Độ. 
Raksha-deva: La Sát Thiên—-The deva 


confrolling these demons, who has his abode In the 
southwest corner of the heaven—Vị Trời kiểm 
soát hết thẩy các La Sát, trấn giữ góc tây nam. 
Rakta (sk0: Aruna (sk)——Red—Mầu đỏ. 
Raktapadma (skt: Padma (skt)—Bát Đặc Ma— 
Ba Đầu Ma—Bát Đàm Ma. 

I1) Red Lotus: One of the sign of the foot of a 
Buddha—Hồng Liên Hoa, một trong những 
biểu tượng của chân Phật—See Padma. 

The seventh of the eight cold hells: Địa ngục 
thứ bảy trong Bát Hàn Địa Ngục—See Hell 
(HD (A2) (0). 

Rakuho (jap): Le-Pu—Lạc Phố (Nhật Bản). 
Ram”s horn: Dương Giác—A ram's horn is used 
for the passions and delusions of life—Sừng dê 
được dùng để. ám chỉ dục vọng và phiền não trên 
đời. 

Rama (skt): Ramagrama (skt). 

l) Lam Ma—An anclent kimgdom and city 


2) 


Northern India between Kapilavastu and 
Kusinagara—Một vương quốc và thành phố 
cổ nằm về phía bắc Ấn Độ, giữa thành Ca Tỳ 
La Vệ và Câu Thị Na. 


2) La Ma, tên của một vị anh hùng ở Ấn Độ thời 
cổ——Name of a hero ¡in old India. 
Ramabhar (skt: Ramabhar, a pagoda at 


Kusinagara in India, marking the spot where the 
Buddhaˆs body was cremated—Tháp Ramabhar 
tại Câu Thi Na ở Ấn Độ, ghi dấu nơi hỏa thiêu 
nhục thân Đức Phật. 


3588 


Ramaneyyaka (p): Pleasant—Thích thú. 
Ramanna Nikaya: One of the three largest 
monastic orders of Sri Lankan Buddhism, which 
was founded in 1865. The others being the Siyam 
NÑikaya and the Amarapura NÑikaya——Một trong ba 
tông phái lớn nhất trong Phật giáo Sri Lanka, đã 
được sáng lập vào năm 1865. Hai phái khác là 
Siyam Nikaya và Amarapura NÑikaya. 

Ramble about the hills: Du Sơn—To go from 
monastery to monastery—Du hành từ tự viện nầy 
sang tự viện khác, chứ không trụ trì một chỗ cố 
định. 

Ramiprabhasa (skt: Quang Minh Như Lai. 


Rampa, T. Lobsang (1910-1981): Son of a 
British plumber who clamed to have been 
possessed by a Tibetan lama and subsequently 
transformed 1nto a Tibetan. He 1s best-known for 
his book “The Third Eye,” which he claims to be 
his autobiography. It has been denounced by 
TibetologIsts as a bizarre hoax, but continues to be 
widely popular—Con trai của một thợ ống nước 
người Anh người đã tuyên bố là đã bị ám bởi một 
vị Lạt Ma Tây tạng và tiếp theo sau đó chuyển 
hóa thành một người Tây Tạng. Ông nổi tiếng 
nhất nhờ quyển “Con Mắt Thứ Ba,” trong đó ông 
nói về tiểu sử của chính mình. Quyển sách bị bác 
bỏ bởi những nhà Tây Tạng Học cho rằng đó là 
một sự lừa gạt kỳ quái, nhưng quyển sách ấy vẫn 
tiếp tục lan truyền một cách rộng rải. 

Rang”byung rigs pa”i rdo rịje (1924-1981): The 
sixteenth Gyelwa Karmapa, who was one of the 
mOSf 
Buddhism in the twentieth century. He was born 1n 
the Derge region of Khans and was recognized as 
the reincarnation of his successor as a young child 
on the basis of a letter that had been written by the 
fñifeenh Gyelwa Karmapa predicing the 
circumstances of his rebirth. At the age of seven 
he received ordination from Tai Situ Rinpoche and 
Jamgon Kongtrul, and one year later he was 
officially enthroned at Tsurpu Monastery, the seat 
of Karma Kagyupa order In Tibet. In 1957, 
anticipatng the future devastation of Tibet by 
China, he began sending his followers out of the 
country. In 1959 he left Tibet and subsequently 
setled ¡in Sikkim, where he founded Rumtek 
Monastery, which has become the headquarters of 





influential Tibetan masters In Tibetan 


the order ¡in exile. In 1974 he made a world tour, 
which attracted many followers from all over the 
world. He helped to found a number of Buddhist 
centers in the West and was widely recognized as 
one of the most charismatic lamas of his time. He 
died of cancer In IHllinois, leaving behid a 
worldwide organizaton and a chariable trust 
worth an estimate $1.5 billion. The question of his 
successor has led to violence and acrimony among 
some of his followers. T”ai Situ Rinpoche and 
Dalai Lama have publicly endorsed a candidate 
named rgyen Tinley (1958 -), who in 1992 was 
enthroned at mTshur phu, but Shamar Rinpoche 
rejects this enthronement and contends that the 
true reicarnation 1s Tenzin Khyenfse (1982 - ), 
who resides at the Nalanda Institute in New 
Deli—Vị Gyelwa Karmapa đời thứ 16, người thầy 
trong Phật giáo Tây Tạng có ảnh hưởng lớn nhất 
vào thế kỷ 20. Ngài sanh ra tại Derge thuộc vùng 
Khans và được công nhận là tái sanh của người 
thừa kế của ngài khi ngài hãy còn là một đứa bé 
nhờ vào một bức thư mà vị Gyelwa Karmapa đời 
thứ năm đã tiên đoán những hoàn cảnh tái sanh. 
Khi lên 7 tuổi thì ngài thọ giới với Tai Situ 
Rinpoche và Jamgon Kongtrul, và một năm sau đó 
ngài chính thức đăng quang tại Tu Viện Tsurpu, 
trụ sở của trường phái Karma Kagyupa ở Tây 
Tạng. Vào năm 1957, tiên đoán được tương lai tàn 
phá Tây Tạng của Trung Quốc nên ngài bắt đầu 
cho đồ đệ đi ra nước ngoài. Vào năm 1959 ngài 
rời Tây Tạng và định cư tại Sikkim, tại đó ngài 
sáng lập Tu Viện Rumtek, trở thành trụ sở chính 
của trường phái lưu vong. Năm 1974, ngài làm 
một cuộc du hành vòng quanh thế giới. Ngài đã 
giúp thành lập một số trung tâm Phật giáo ở Tây 
phương, và được công nhận một cách rộng rãi là 
một vị Lạt Ma có từ tâm rộng nhất trong thời của 
ngài. Ngài qua đời vị bệnh ung thư tại bang 
IHinois, Hoa Kỳ. Ngài để lại một tổ chức từ thiện 
trải khắp thế giới với tổng số tiền quỹ lên đến 1.5 
tỷ đô la. Vấn để người kế vị của ngài đưa đến bạo 
động và những giọng điệu gay gắt giữa các đệ tử 
của ngài. Rinpoche T”ai Situ và Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đã chính thức thừa nhận một ứng viên có tên 
là Urgyen Tinley, người đã đăng quang vào năm 
1992, nhưng Rinpoche Shamar không chấp nhận 
việc đăng quang này và tranh luận rằng vị tái 


3589 


sanh chân chánh phải là Tenzin Khyentse, người 
đang trụ tại Viện Nalanda ở Tân Đề Li. 

Ranga (skÐ0: Hí viện—Theater. 

Rangdong (tib): Sự trống không của cái ngã—A 
Tibetan “Self-emptiness.” The 
understanding of emptiness (sunyata) that 1s 
upheld by the Gelukpa and Sakyapa orders of 
Tibean Buddhism. It follows the Indian 
Madhyamaka tradition In ¡interpreting emptiness 
as a radical denial of any substantial entity or 
essence of phenomena or persons which does not 
1mply anything In 1(s place. Rather, all phenomena 
are collections of parts that are ¡influenced by 
causes and conditions, consfantly changing, and 
thus empty of inherent existence (svabhava). This 
noton 1s opposed to the doctrine of “other- 
emptiness,” which is held by other lineages of 
Tibetan Buddhism, particularly those associated 
wih Rime ( “Non-Sectarian) movement. The 
focus of the debate 1s whether Tathagata-garbha, 
“embryo of the Tathagata” should be understood 
as a positive reality or a mere absence. The 
“Rangdong” tradition Interprets 1t in the second 
way and holds that It refers to the emptiness of 
of the psycho-physical 
continuum, which 1s constantly changing. Because 
there 1s no fixed essence or entity, beings have the 
opton of cultivating the qualites of buddhahood 
and gradually transforming 
buddhas. The “shendong” (Gzhan Stong) position, 
by contrast, conceives of ““[athagata-garbha” as a 
pOoSItIive, that 1s fully 
manifested through medifative practice—Từ ngữ 
Tây Tạng dùng để chỉ “Sự trống không của cái 
ngã.” Sự hiểu biết về tánh không đã được duy trì 
bởi các tông phái Gelukpa và Sakyapa trong Phật 
giáo Tây Tạng, theo sau truyển thống Trung Quán 
của Ấn Độ trong việc giải thích tánh không như là 
sự phủ nhận tận căn cội về thực tánh của vạn hữu. 
Kỳ thật vạn hữu chỉ là sự tập hợp của nhiều phần 
bị ảnh hưởng bởi nhân duyên, luôn thay đổi, và vì 
vậy không có thực tánh hiện hữu. Khái niệm này 
chống lại với giáo lý “Tánh Không,” trong các 
trường phái của phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là 
những trường phái có liên hệ với phong trào 
“Không có Giáo quyển.” Chủ yếu trong luận bàn 
là Như Lai Tạng sẽ được hiểu như một thực tại 


term for 


Iinherent  existence 


themselves Into 


self-existent essence 


tích cực hay chỉ là một sự vắng mặt. Trường 
phái“Rangdong” giảng giải theo cách thứ hai và 
trường phái này nhằm chỉ đến “tánh không” của 
sự hiện hữu của sự liên tục của tâm-vật lý, luôn 
thay đổi chứ không thường hằng. Bởi vì không có 
một thực thể cố định, chúng sanh có sự lựa chọn 
về việc tu tập những phẩm hạnh của Phật quả và 
từ từ tự mình chuyển hóa thành Phật. Vị trí của 
“shendong” thì đối nghịch lại, nhận biết rằng 
“Như Lai Tạng” là tánh tự hiện hữu tích cực hiển 
hiện viên mãn qua thực tập thiền định. 

Rangøe (v): Roam (wander) about—Lang thang 
đây đó. 

Rank (n): Phẩm trật trong Giáo Hội. 
Rankei-Doryu (jap): Sư Lan Khê Đạo Long 
(1213-1278)—A Chinese Zen master who came to 
Japan to spread Zen in 1246. He got the support 
from Hojo-Tokiyori—Thiển sư Trung Hoa, đến 
Nhật Bản vào năm 1246 để truyền bà Thiển. Ông 
được sự yểm trợ của Bắc Triều Thời Lại. 

Rape (n): Sự cưỡng hiếp. 

Rapt (a): Attentive— Chuyên tâm——Nhập định. 
Rapten, Geshe (1920-1986): Tibetan lama who 
entered Sera Monastic university at the age of 
fifeen, fled to India in 1959, and in 1963 was 
awarded the degree of “geshe lharampa,” In 1974 
he made the first trip to Europe, and in 1975 
became abbot of a Gelukpa monastery at Rikon. 
In 1974 he also founded the Tharpa Choeling 
Center for Higher Tibetan Studies at Mount 
Pèlerin, near Lausanne, Switzerland—VỊ Lạt Ma 
Tây Tạng, người gia nhập Đại Học Tu Viện Sera 
ở tuổi 15, đào ty sang Ấn Độ vào năm 1959, và 
năm 1963 được trao bằng “seshe lharampa.” Năm 
1974 ngài du hành sang Âu Châu, và năm 1975 
ngài trụ trì tu viện Gelukpa ở Rikon. Năm 1974 
ngài cũng sáng lập Trung Tâm Cao Học Tây 
Tạng Tharpa Choeling trong núi Pèlerin, gần 
Lausanne, Thụy Sĩ. 

Rapture (skÐ: Sự sung sướng (thiển định)— 
Meditation. 

Rare (a): Hiếm (hy hữu). 

Rare cause: Hy hữu nhân. 

Rarcly: Năm khi mười họa. 

Rasa (skt: Vị —Taste—Flavour—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa () (A). 





3590 


Rasỉ (p): A heap—Một đống. 

Raskapalas (sk0: Lokapalas (sk)—Hộ quốc— 
See Four lokapalas and Four Heavenly (Guardian) 
Kings. 

Raskapalapariprccha Sutra (sk): Hộ Quốc 
Tôn Giả Sở Vấn Đại Thừa Kinh. 
Rasmiprabhasa (skQ: Quang Minh Phật— 
Mahakasyapa (Ma ha ca diếp) is to be rebor in 
the kinegdom of light and glorlous virtue as a 
Buddha—Ngài Đại Ca Diếp sẽ thành Phật vào cõi 
Phật Quang Minh này. 

Rastrapala (skÐ: Lại Tra Hòa La. 

1)  Protector of a kingdom,a king: Vị vua bảo vệ 
vương quốc. 

Name of a noted monk whom the Buddha 
menfioned In the Agama Sutra (he left home 
to follow the Buddha, then went back to 
preach to save his parents): Tên của một vị 
Tăng nổi tiếng được Phật nói đến trong Kinh 
A Hàm (ngài xuất gia theo Phật, sau đó trở về 
thuyết pháp cứu độ mẹ cha). 

Rat: Tý (from 11 to 1 midnigh—See Twelve 
animals. 

Ratanagraha Chaitya (skQ: A small roofless 
shrine, marks the place where the Buddha spent 
the fourth week in meditaton and recited to 
“Samans Pathana” While 
contemplation, the blue, yellow, red, white, and 
oranse rays cemanated from his body. The 
Buddhist Flag of India and Ceylon are designed 
with these colors—Tháp Ratanagraha Chaitya là 
một ngôi tháp thờ không có nóc, đánh dấu nơi 
Đức Phật đã trải qua tuần lễ thứ tư sau khi Ngài 
đạt được đại giác. Tại đây Ngài đã thiển định và 
tụng kinh “Samants Pathana.” Trong khi thiển 
định, những ánh sáng sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, 
cam... từ kim thân của Ngài chiếu tỏa ra. Lá cờ 
Phật giáo tại Ấn Độ và Tích Lan được phác họa ra 
từ những màu sắc này. 

Rat-squeakings and cuckoo-callings: Thử Tức 
Điểu Không—Vain discussions, like 
squeakings and cuckoo-callings—=Nhàn đàm hý 
luận vô bổ vô ích, ví như tiếng chuột kêu tức tức 
và chim hú không không vậy. 

Rational (a): Có lý trí—Rất hữu lý—Có suy lý— 
Có biện biệt —Reasonable. 


2) 


himself 1n 


Tat- 


Rational behaviour: Kiến Hành —Ái Hành— 
Emotional behavior, or the emotions of desire, as 
contrasted with rational behaviour—Ái hành có 
nghĩa là tình ái dục vọng, đối lại với “kiến hành” 
có nghĩa là suy lý. 
Rational behaviour: 
Emotional behaviour—Á¡ hành. 
Rational cogitating mỉnd: Duyên Lự Tâm—Lự 
Trí Tâm—The rational cogifatng mind or eipht 
kinds of consciousness (eye, ear, fongue, body, 
mind, mana, alaya, ete)—Duyên lự tâm (tâm hay 
suy nghĩ mông lung theo duyên bên ngoài). Tâm 
đính líu vào cảnh giới, suy nghĩ về sự vật hay tám 
loại tâm thức (nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, ý căn, a 
lại da). 
Rational faith: Niềm tin có lý tính (thừa nhận sự 
có mặt của thượng đế và sự bất tử của linh hồn). 
Rafional outlook: Quan điểm thuần lý. 
Rational system of thoughts: Hệ thống tư 
tưởng hợp lý. 
Rationale: Cơ sở lý luận—Lý do cơ bản— 
Nguyên lý—Lý luận. 
Rationalism (n): Chủ nghĩa duy lý. 
Rationalist (n): Nhà duy lý luận. 
Rationalistical (a): Thuộc về thuyết duy lý. 
Rationality (n): Sự hợp lý—Tính hợp lý. 
Rationalization (n): Sự hợp lý hóa. 
Ratna (skt: Ratana (p)—La Đà Na—Bảo châu— 
Bảo vật —Anything precious, a gem—The jewel 
1n the Lotus—Mani—Pearl—PrecIous—Treasure. 
Ratnacandra (Ratnachandra) (sk0): Bảo 
Nguyệt Bồ Tát. 
Ratnadhvaja (skQ: A banner decorated with 
gems—Bảo phan (phướn). 
Ratnadvipa (skt): Bảo Chữ. 
l) Preclous ¡slet, Island of pearls or gøems; 
synonym for perfect nirvana: Một hòn đảo 
nhỏ chứa đây bảo châu, đồng nghĩa với Niết 
Bàn. 
An old name for Ceylon: Tên cũ của đảo Tích 
Lan. 
Ratna-garbha (skt): 
I) Bảo Tạng Như Lai—A Buddha to whom 
Sakyamuml and Amitabha are said to have 
owed their awakeninge—VỊ Phật (Bảo Hải là 


Emotions of desire— 





2) 


359] 


con gái của Phạm Chí, xuất gia thành đạo 
hiệu là Bảo tạng Như Lai) mà Phật A Di Đà 
và Phật Thích Ca đều y vào để phát tâm 
thành đạo. 
2) Jewel Treasury: Pháp Tạng. 
3) Jewel Treasury Buddha: Pháp Tạng Phật. 
Ratnagotravibhagamahayanotftara  sastra 
(skÐ: Cứu Cánh Nhất Thừa Bảo tánh Luận—The 
Ssasra was composed by the 
Tathagatagarbha in Mahayana Buddhism—Bộ 
Luận Do Nặc Na Ma Đề soạn về Như Lai tạng 
trong Phật giáo Đại Thừa. 
Ratnakara (skt): Thích Na Già La—Bảo Tích. 


Ratnamati on 


l1) A Jjewel mine: Kho báu vật—The Jewel heap. 

2) Name ofa native of Vaisali, contemporary of 
Sakyamuni: Tên của một cư dân cùng thời với 
Đức Phật trong thành Tỳ Xá Lê. 

3) Name of a Buddha or Bodhisattva: Tên của vị 
Phật hay Bồ Tát—Bảo Tích Bồ Tát. 

4) Name of the 112” Buddha of the present 


kalpa: Tên của vị Phật thứ 112 trong hiển 

kiếp. 
Ratna-kata-sutra (skQ: Jewelled-accumulation 
sutra—Bảo tích kinh—See Ratnakuta Sutra. 
Ratnaketu (skt: Bảo Thắng Như Lai—Bảo 
tướng Phật —Ratnaketu Buddha mm the South, one 
of the seven Tathagatas—Nam Phương Bảo 
Tướng Phật, một trong bảy vị Như Lai (hay bố thí 
cho ngạ quỷ, ngài trụ tại phương nam). 
Ratnaketu Buddha: See Ratnaketu. 
Ratnakousoumasapouchpitagatra 
(skÐ: Tạp sắc bảo hoa nghiêm thân Phật. 
Ratnakusumasanpuchpitagatra-Buddha 
(skÐ: Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật. 
Ratna-kuta: Ratna-rasi (skt Kinh Đại Bảo 
Tích Gem-heap Sutra—Collecion of gems; 
accumulated treasures. 
Ratnakuta Sutra (skt: Bảo Tích Kinh—A 
Sanskrit term for “Pile of Jewels Sutra.” Ït is one 
of the Vaipulya sutras, a voluminous collection of 
Mahayana texts, which comprises forty-nine 
independent sutras, many of which are considered 
to belong to the early period of Mahayana 
lierature. The entire corpus exists only in Chinese 
and Tibetan translations. One of the oldest sutras 
of Mahayana. Ratnakuta developed the Middle 


Buddha 


Way, which later became the basis for the 
Madhyamaka teaching of Nagarjuna. It also 
confains sufras on transcendental wisdom (Prajna 
Paramita Sutra and Longer Amitabha Sutra). The 
sutra was translated Into Chinese by Bodhirucl, 
one of the oldest sutras of Mahayan. In the 
Ratnakuta, the thought of the Middle Way 1s 
developed. It also contains sutras on 
transcendental wisdom (Prajan Paramita Sutra and 
Longer Amitabha Sutra). A very Imporfant sutra 
(6000 pages ¡in nine volumes) which contains 
almost all the most critical teaching of the 
Mahayana Tradilon (Great Vehicle) to carry 
sentilent beings to the Ultimate Enlightenment of 
Buddhahood—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Bảo Tích 
Kinh.” Đây là một trong những bộ kinh Phương 
Quảng, một bộ kinh nhiều tập sưu tập văn kinh 
Đại Thừa, gồm 49 quyển kinh độc lập với nhau, 
đa phần được xem như văn kinh Đại Thừa trong 
thời sơ khai. Toàn bộ kinh văn chỉ còn tổn tại 
trong bản dịch Hán văn và Tây tạng mà thôi. Đây 
là một trong những bộ kinh tối cổ của Phật Giáo 
Đại Thừa. Chủ ý kinh nhằm phát triển Trung Đạo, 
mà về sau nây trở thành học thuyết cho phái 
Trung Đạo của Ngài Long Thọ. Đại Bảo Tích 
cũng chứa đựng những kinh văn nói về Bát Nhã 
Ba La Mật. Kinh được ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch 
sang Hoa ngữ, là một trong những kinh điển xưa 
nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Trong Đại Bảo 
Tích, tư tưởng Trung Đạo được triển khai. Kinh 
cũng nói về trí huệ siêu việt (Bát Nhã Ba La Mật 
Đa trong trường Kinh A Di Đà). Tạng kinh điển 
rất quan trọng gồm 6000 trang trong chín quyển 
chứa đựng hầu hết những giáo điển trọng đại của 
Đại Thừa nhằm đưa chúng sanh đến chỗ Giác 
Ngộ Tối Thượng của Phật quả. 

Ratnamati (skt): Lặc Na Ma Để—A monk from 
Central India, around 500 A.D., who translated 
three works—Còn gọi là Lặc Na Bà Để, dịch là 
Bảo Y, một vị Tăng người miền trung nước Thiên 
Trúc, vào khoảng năm 500 sau Tây Lịch, người đã 
dịch ba bộ kinh. 

Ratnapani (skt): Precious race—Bảo chủng— 
Bảo chưởng (Bảo Thủ) Bồ Tát. 

Ratna-Paramita Bodhisattva (skt): Bảo Ba La 
Mật Bồ Tát One of the four female attendants 
on Vairocana In the Vajradhatu, evolved from 


3592 


him, each of them a mother of one of the four 
Buddhas of the four quarters—Bảo Ba La Mật Bồ 
Tát, một trong bốn vị nữ Bồ Tát thân cận của Đức 
Tỳ Lô Giá Na trong Kim Cang Giới, đều do Ngài 
lưu xuất, mỗi vị là mẹ của một trong bốn vị Phật 
trong tứ phương—See Four female attendants on 
Vairocana. 

Ratna-pitaka (skÐ: Ratna-karandaka (sk)——Bảo 
Khiếp—Rương đựng bảo châu—A precious box, 
or box of precious things. 

Ratnaprabha (skt): Bảo Quang thiên tử. 
Ratna-rasi (sk0: 
Collection of gems—Gem-heap—Bảo tích. 
Ratnasambhava (skt): Bảo Sanh—Bảo Thắng. 
1) A Sanskrit term for “Jewel Born.” One of the 
five buddhas, who presides over a “pure land” 
1n the south. lconographically, he 1s generally 
portrayed with golden skin and sitting In the 
Yogic Padmasana position, making the “wIsh- 
øranfting” gesture (varada-mudra). In Tibet he 
IS Offen portrayed embracing his consort 
Mamakl. Also known as the Compassionate 
Giver. He Is associated with the earthly 
buddha Kashyapa 
bodhisattva Ratnapani Ratna-Sambhava 1s 
always riding a lion or a horse, making the 
gesture of wish granting—Từ Bắc Phạn có 
nghĩa là “Bảo Sanh Phật.” Một trong năm vị 
Phật siêu việt, mà trú xứ của ngài là Nam 
Phương Tịnh Độ. Về Tiếu Tượng học, người 
ta thường phác họa Ngài có da màu vàng kim, 
ngồi tọa thiển vị thế kiết già, tay bắt ấn “ban 
phát ước nguyện.” Ở Tây Tạng ngài thường 
được họa đang quấn lấy Kamaki. Nam Phật 
còn được biết như người ban bố từ bi. Phật 
trần thế Kashyapa và Bồ tát siêu việt Bảo 
Chưởng đều phục tùng Nam Phật. Ngài 
thường ngồi trên lưng sư tử với cử chỉ chấp 
thuận những mong ước (See Mudra 6). **See 
Five dhyani Buddhas and Five Buddhas that 
correspond to the five elements. 

The realm of Subhuu on his becoming 
Buddha: Cõi thành Phật của ngài Tu Bồ Đề. 
** See Seven Tathagatas. 
Ratnatedjobhyyudgataradja (skQ: Bảo Oai 
đức thượng vương Phật. 





Accumulated  treasures— 


and a_  transcendent 


2) 


Ratna-traya (sk0: Tam Bảo—A Sanskrit term 
for “Three Jewels.” The three obJects in which 
Buddhists tradiionally “take refuge”: Buddha, 
Dharma, and Samgha. These are also referred to 
as “refuges” (sarana), because they serve as aIds 
for those who seek release from cyclic existence. 
The formal taking of refuge is generally 
considered to mark a persons entry Into the 
community of Buddhists—Từ Bắc Phạn dùng để 
chỉ “Tam Bảo.” Ba thứ mà theo truyền thống các 
Phật tử đều phải về nương: Phật, Pháp, và Tăng. 
Những thứ này được gọi là “về nương” vì chúng 
giúp cho những ai mong cầu giải thoát khỏi vòng 
sanh tử. Lễ Quy-Y chính thức được xem như đánh 
dấu sự gia nhập của một người vào trong cộng 
đồng Phật tử. 

Ratnavabhasa (p): Bảo Minh Phật. 
Ratna-Wheel: Ratna-Wheel 
Ratnasambhava Buddha—Bảo Luân với 
Tướng Phật —See Four wheels (C). 
Rattannu (p): Cao tuổi hạ và nhiều kinh nghiệm. 
Rattling staff: Ô Tích. 

l) A rattling staff shaken to warn the spIrlts— 
Cây thiếc trượng khi lắc dùng để cảnh báo 
những hương linh. 

The sounding or rattling staff, said to have 
been ordained by the Buddha to drive away 
crawling poIsonous Insects: Cây gậy đã được 
Đức Phật cho thọ giới, dùng để đuổi những 
loại côn trùng độc. 

Raurava (skÐ): Hô Hô—Lỗ La Bà —The fourth 
hot hell, the hell of crying and wailine—Hiệu 
Kiếu địa ngục hay hỏa ngục nóng thứ tư, nơi phạm 
nhân bị hành hình kêu la thảm thiết—See Eight 
great hot hells. 

Rava (p): A cry—Tiếng kêu khóc. 

Ravana (skÐ: La Bà Na—King of Ceylon and 
of£ the Raksasas, by 
Ramacandra—Vua của xứ Tích Lan trước đây, cai 
trị loài la sát, sau bị Ramacandra chế ngự. 

Ravish (v): Cưỡng hiếp. 

Ravivara (skt): Chủ Nhật —Sunday—See Seven 
days In a week. 

Ray (n): Prabha (sk)—Beam—Brightness— 
Ligh—SplendoÁnh sáng Quang minh— 
Quang huy—There are three kinds of ligh—Có 





with 
Bảo 


2) 


ruler OVercome 


3593 


ba loại ánh sáng —See Two kinds of light and 
Three kinds of light. 

Rays: Những tia hào quang. 

Rddhi (skQ: Riddhi (p)—Thần thông—Divine 
power—Supernatural or magical powers that are 
part of Abhljna. It refers to the power to manIfest 
multiple forms of oneself or to transform oneself 
into another shape, to become 1nvisible, to pass 
throuph valid things, to walk on wafter or fire, fo 
touch the sun and moon, and to scale the highest 
heaven. These are by-products of 
meditation, and contemplation 
practices. However, exhibiting or exploiting these 
pOWeFS 1S a violation of monastic discipline and 
pretending to possess such powers 1s erounds for 
dismissal from the sangha—Thần thông biến hóa, 
những quyền năng thần diệu siêu nhiên nằm trong 
lục thông, đặc biệt biến hóa dưới nhiều dạng, hay 
qua một dạng khác, tàng hình, xuyên qua các vật 
thể rắn, đi trên nước hay lửa, sờ mặt trời hay mặt 
trăng, hoặc đi vào các tầng trời cao nhất. Những 
quyền năng nầy đạt được do tu tập thiển định, tập 
trung tư tưởng hay quán chiếu. Tuy nhiên, khoe 
khoang những quyền năng nầy là vi phạm các qui 
tắc tu hành, sẽ bị loại trừ khỏi cộng đồng Tăng 
già. 

Rddhi-mantra (skt): Thần Chú——Dharani— 
Dharanmi, or magic or divine incanfatons—Đà La 
Ni hay những lời chú thân bí. 

Rddhipada: Iddhipada (p)—Như ý túc (bốn bước 
tiến đến thần lực)—Four bases of miraculous 
powers—Four propertites—Four 
power—Four steps towards supernatural power 
which bring magical powers or components of 
miraculous power—Bốn phẩm chất căn bản tập 
trung tư tưởng để đạt được những quyền năng thần 
diệu: 


abilitles 
Cconcenftration 


roads to 


1) Chanda (skt)——Dục Như Ý Túc: 
Concentration of intention or the wIlÏ power—— 
Ham muốn hay năng lực của ý. 

2) Viya (sk)—Tinh Tấn Như Ý_ Túc: 
Concentration of strenuous efforts—Tinh tấn 
hay năng lực của tư tưởng. 

3) Citta (skÙ—Thức Như Ý Túc: Tinh thần— 
Concentration of the mind or thought poWwer. 

4) Mimamsa (skÙ-Quán Như Ý Túc: 


Concentraton of Iinquisitiveness and daring, 


or deep thinking—Nghiên cứu và xét đoán 

hay suy nghĩ sâu xa. 
** See Abhijna, Four Sufficlences, and Thirty- 

seven Aids to Enlightenmer. 
Rddhisaksakriya (skU: Supernatural power— 
Power to be anywhere or do anything at wIll— 
Như ý thông (thần túc thông)—See Abhijna, Four 
Sufficiences, and Five supernatural powers. 
Rddhividhi-jnana (skt): The power to transfer 
oneself to various regions at will (change the body 
at will)—Thần túc thông —See Abhijna and Four 
Sufficiences. 
Reach the bliss of nirvana: Đạt được an vui nơi 
niết bàn. 
Reach Buddhahood: Become a Buddha— 
Attain Enlightenment—Đắc quả giác ngộ—Đắc 
quả vị Phật. 
Reach enlightenment: Attan (v) nirvana— 
Obtain the way——Reach perfection——To enter Into 
Nirvana—Đắc Đạo—To obtain the way, or 
reliplon; by obedience to the commandments, 
practice of meditation, and knowledge, to attain 
enlightenment—Nhập Niết bàn hay đạt đến Niết 
bàn nhờ vào giới, định, huệ và đạt được giác ngộ 
(trí tuệ đoạn trừ lậu hoặc, chứng được đế lý gọi là 
đạo, nhờ thực hành tam học mà phát sinh ra trí tuệ 
đó thì gọi là “đắc đạo”). 
Reach the furthest extent of mastery of all 
the teachings: Đến bỉ ngạn tất cả pháp tự tại— 
See Ten kinds of way of adornment of Great 
Enlightening Beings (10). 
Reach one”s height: Reach one”s summit—Đạt 
tới đỉnh. 
Reach the other shore: Paramita (skt—Đáo bỉ 
ngạn. 
Reach out everywhere: Hành hoạt khắp nơi. 
Reach perfect supreme bodhi: Thành Phật— 
Atamn perfect supreme bodh—-Become a 
Buddha—To Buddha 
deliverance from the round of mortality—To 
become Buddha, as a Bodhisatva does on 
reaching supreme perfect bodhi—Bồ Tát ở ngôi 
nhân vị, tu hành vạn hạnh, cuối cùng chứng đắc A 
Nậu Đa La Ta Miệu Tam Bồ Đề (Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác) hay Phật giải thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử. 


become and obtain 





3594 


Reach all places fo expound the sublime 
Teaching: Tới khắp tất cả chỗ mà nói rộng diệu 
pháp —Always concentration, but 
I1nstantly reach all places to expound the sublime 
Teaching for sentient beings everywhere—Hằng 
tại chánh định ở trong một niệm khắp tất cả chỗ vì 
khắp chúng sanh mà nói rộng diệu pháp—See 
Ten kinds of ¡immeasurable Inconceivable 
Buddha-concentrations. 

Reach all places to teach all senfient beings 


ultimate selflessness: Instantly reach all places 
to teach all sentient beings ultimate selflessness— 
Tất cả chư Phật hằng tại chánh định, ở trong một 
niệm khấp tất cả chỗ vì các chúng sanh mà nói vô 
ngã tế—See Ten kinds of 
1nconceivable Buddha-concenftrations. 


I1 COIT€Cf 


Immeasurable 


Reach any place at will: Prapti (skÒ—Năng 
viễn chí—To be anywhere at will, either by self- 
transportation or by bringing the destination to 
himself or to reach any place at wIll. This is one 
of the ceiph( supernatural poWers of 
transformation, characteristics of every Buddha—— 
Năng viễn chí hay có khả năng đến nơi xa được 
hay như ý thân. Đây là một trong tám loại biến 
hóa hay tám thần thông biến hóa của chư Phật— 
See Eight supernatural powers of transformation. 
Reach perfecftion: Attain 
Obtan the way—Đắc 
enlightenmernt. 

Reach the very topmost heiph(: To be ¡in 
hiphestt condiion (atain Arahantshp or 
Sainthood)—Đạt đến đỉnh cao tối thượng (đạt 
được A La Hán quả hay Thánh quả). 

Reaching of knowledge of all Buddhas: Nhập 
nơi trí của chư Phật đã nhập —There ¡is a spiritual 
friend who Introduces cultivators to the reaches of 
knowledge of all Buddhas. This is one of the ten 
kinds of spiritual friends who help them along the 
path to enlipghtenment ¡in the Flower Adornment 
Sutra—Có một loại thiện tri thức khiến nhập nơi 
trí của chư Phật đã nhập. Đây là một trong mười 
loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of spiritual 
friends. 


enlightenment— 
đạo—Sec Reach 





Reaction of evil karmie seeds: Sức Phản Ứng 
Của Chủng Tử Nghiệp—See Three causes of 
karmic obsftructions. 

Read palms: Xem chỉ tay—A Bhiksu or Bhiksuni 
who reads palms In order to earn money, or even 
not to earn money but to mislead people Into 
Superstitions, commifs an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào xem 
chỉ tay để đoán vận mệnh để kiếm tiên, hay ngay 
cả không kiếm tiền cũng là hướng dẫn người sai 
lạc vào mê tín dị đoan, đều phạm vào giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 

Read and repeat few sutras: Quả thiển tỳ 
kheo—See Two classes of monks. 

Read the scriptures: Trùng tụng kinh điển— 
See Three flavors (1). 

Read worldly books and magazines: Đọc 
sách báo thế tục—A Bhiksu or Bhiksuni who 
reads worldly books and magazines, Including 
videos, video discs, television and 
programs, as well as conversations on telephone 


Internet 


and other Images or sounds that have toxIc effect, 
watering the of sexual desire, fear, 
violence, sentimental weakness, and depression, 
commits an Expression of Regret Offence. 
However, to reading books 
Buddhism, he or she can read books on the history 
of civilizations of the world, general history and 
teachings faitths, applied 
psychology, and most recent scIenfIfic đdiscoverIes 


seeds 


in addition on 


of other religilous 
because these areas of knowledge can help him or 
her to understand and share the teachings to 
people in a way that Is approprilate to the1r 
situation—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào đọc 
sách báo thế tục, kể cả băng phim, đĩa hình, hay 
chương trình truyền hình và vi tính, cũng như 
những cuộc điện đàm và hình ảnh hay âm thanh 
khác có tác dụng độc hại, tưới tẩm hạt giống tham 
dục, sợ hãi, bạo động và ủy mị đau sâu, là phạm 
giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. Tuy nhiên, 
ngoài giáo lý Phật giáo, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni có thể đọc thêm những sách về lịch sử các nền 
văn minh trên thế giới, về đại cương giáo lý về 
niềm tin của các tôn giáo, những áp dụng của tâm 
lý học, và những khám phá mới của khoa học, vì 
những kiến thức này có thể giúp cho Tăng Ni hiểu 


3595 


và nói giáo lý cho đời một cách tương hợp hơn với 
hoàn cảnh (khế cơ). 

Reader: Độc Sư—See Seven monks (B). 
Reading: Bài đọc. 

Reading and reciting sutras: Đọc Tụng kinh— 
See Two kinds of study. 

Reading the scriptures: Tụng đọc kinh điển— 
One of the three pleasant flavors—Một trong tam 
VỊ—See Reading of Sutras. 

Reading of sutras: Đọc kinh sách—It is better to 
read no sutras than to read a few and then blindly 
accept everything confained In them. This 1s one 
of the three flavors—Thà là đừng đọc kinh sách 
còn hơn đọc là đọc vài quyển mà một mực mù 
quáng tin vào những điều được viết trong ấy (Tận 
tín thư bất như vô thư hay đọc kinh sách thì phải 
suy xét cho thật kỹ càng trước khi tín thọ). Đây là 
một trong tam vị—See Three flavors (I]). 
Ready-made: Làm sẳn——Man is not ready-made. 
Ready-made answers: Những câu trả lời có 
sẵn. 

Real (a): Chân thực. 





1)  Bhutatathata (skÐ: The universal 
undifferentiated. 

2) Tattva  (skÐ—Truth—Reality—True—Real 
nature—Chân thật. 

3) Universal undifferentiated, or the primary 
essence out of which the phenomenal arises: 
Bình Đẳng Bất Nhị. 

3) Yathàbhutam (p): Yathàbhùta (skÙ—Thật 


sự—Chân chánh—Như thật —Thực tạ —Hiện 
thực Trung thực—Evident—Conformed 
with truth—lIn truth —True—True (a)—Real 
(a)—Reality (n)—According to reality. 
Real appearance: True aspect—Chân tướng. 
Real body: Dharmakaya (skÙ—Thật tướng 
thân—See Trikaya. 
Real Buddha: Noumenal Buddha—Chân Phật. 
l) The sambhogakaya or reward body (the 
unrealty of the ego or phenomena), In 
contrast with the nirmanakaya, or manifested 
body: Báo thân đối lại với ứng thân, hóa thân 
Phật hay hiện thân của Đức Phật. 
The Dharmakaya: Pháp Thân Phật 
tướng). 


2) (vô 


3) The real Buddha in self: Đức Phật tự nhiên 
chân thực nơi mình (Kinh Pháp Bảo Đàn nói: 
“Tâm ta tự có Phật.”). 

4) The natural purity in self: Bản tánh thanh tịnh 


nơi mình (Kinh Pháp Bảo Đàn: “Bản tánh tự 

nơi mình vốn thanh tịnh.”). 
Real Buddha-body: Sambhogakaya (skt—Thật 
sắc thân—See Trikaya and Sambhogakaya. 
Real Buddha son: Chân Phật Tử——According to 
the Diiferentiated Teaching of the T”1en-T”a1 Sect, 
a true Buddha son 1s the one who has attained the 
first stage of bodhisattvahood, where he knows 
thoroughly the unrealty of theego 
phenomena—Theo Thiên Thai Biệt Giáo, chân 
Phật tử là Bồ Tát sơ địa (đã chứng đắc chân như 
ngã pháp nhị không). 
Real and demonic realms: Cảnh thật hay ma 
cảnh—See Five circumstances (criteria) that can 
help us to determine which evenfs are real and 
which belong to the demonic realms. 
Real dharma: Chân pháp—Absolute dharma 
(absolute dharma without attributes), in contrast to 
phenomena which are regarded as momenfary 
constructs—Chân pháp, đối lại với các hiện tượng, 
những thứ được xem là những cấu trúc tạm thời. 
Real dharmakaya: Thực tướng pháp thân— 
Thực thân hay thân vô tướng của Như Lai—See 
Five kinds of a Buddha's dharmakaya and Five 
attributes of the dharmakaya. 


and 


Real ego: Nirvana ego—Transcendental ego, as 
confrasted with the illusory or temporal ego— 
Chân ngã. 

Real evidence: Chân chứng——Proof or assurance, 
or realization of truth. The knowledge, concept, or 
idea which corresponds to reality Bằng chứng 
của sự giác ngộ. 

Real friendship is rare: Tình bạn chân thật rất 
hiếm hoi (Thanh nhãn nan phùng). 

Real gold stands the test of fire: Vàng thiệt 
không sợ lửa (thành thật ngay thẳng thì không sợ 
gì cả, kể cả những lời hăm dọa)—The honest man 
1s not afraid of anything, including threads. 

Real harmonized world: Sự Sự Vô Ngại Pháp 
Giới—See Perfectly unimpeded interpenetration. 
Real knowledge free from illusion: Buddha- 
wisdom—Original  mind ín allL—Unadulterated 


3596 


mind in all —lnnocent mind 1n all, which 1s 
1ndependant of birth and death—Chân thức. 

Real Mahayana: Thực Đại Thừa Giáo—The 
Real Mahayana, freed from temporal, relative, or 
expedlent ¡Ideas; the Tien-T?ai Hua-Yen, 
Intuitional, and Shingon schools claim to be 
such—Giáo lý Đại Thừa tỏ rõ chân thực, chứ 
không mang quyền giả phương tiện (đối lại với 
Quyền Đại Thừa Giáo); các tông Thiên Thai và 
Hoa Nghiêm cho rằng mình là Thực Đại Thừa 
Giáo. 

Real mark Buddha-recitation: Thật tướng 
niệm Phật—See “Self-Nature° Buddha Recitation 
and Four methods of Buddha Recifation. 

Real mark prajna: Thực tướng Bát Nhã— 
Wisdom ¡in regard (to realiy Chứng đắc lý thực 
tướng hay chân tuệ chứng thực. 

Real Mark?” or “Self-Nature° Buddha 
Recitation: Thật Tướng Niệm Phật—See Four 
methods of Buddha Recifation. 

Real mỉnd: Bhutacitta (sk)——Chân tâm— True 
mind—Sincere—True character of man—True 
disposition of man—True-hearted—True to one”s 
nature—See True Mind. 

Real nafive countries of Great Enlightening 
Beings: Sinh địa đích thực của chư Đại Bồ Tát— 
According to Zen Master D.T. Suzuki in Essays In 
Zen Buddhism, Bodhisattvas have ten real native 
countries—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki trong 
Thiền Luận Tập II, chư Bổ Tát có mười sinh địa 
đích thực—See Ten real native countries. 

Real nature: Tattva (skUQ—Truth—Reality 
True—Real-Chân thật —Thực Tính —Real 
essence, I.e. the bhutatathata—Tên khác của chân 
như (thực tính của chư pháp là thanh tịnh bình 
đẳng, chẳng phải có chẳng phải không). 

Real presence of the Buddha: Sự hiện diện 
thực của Đức Phật. 

Real release: Real deliverance—Release from 
all the hindrances of passion and attainment of the 
Buddha's nirvana—Chân giải thoát. 

Real religious way of living: Lối sống đạo thật 
SỰ. 

Real (serious) repentance: Chân Sám Hối— 
SIns are empty, but created by i1llusions and 
thoughts from a deluded mind. If the minds are 





purified, sins become vacant. When both minds 
and sins are empty, then, 1t`s a real repenfance— 
Tội vốn không tướng, do bởi ảo tưởng lầm mê 
trong tâm mà gây ra. Khi tâm sạch, tội cũng hết. 
Khi cả tâm lẫn tội đều không, đó là chân sám hối. 
Real self: Thực ngã —The true ego, in contrast 
with the phenomenal ego—Thực ngã đối lại với 
giả ngã. 
Real sfate: Tattva (skÙ—Trạng thái thực. 
Real state of the case: Trạng thái có thực của 
trường hợp. 
Real talent: Chân tài. 
Real Tathagata: Mulatathagata (skt)—Chân thật 
Như Lai. 
Real teaching: Reliable teachine—Teaching of 
reality—Thật giáo. 
Real and unreal: True and false—Chân ngụy— 
Chánh tà — Chân Vọng —AII things have two 
characteristics: true and false, or real and unreal—— 
Tất cả chư pháp đều có hai tính chân và vọng. 
1) That which arises in Buddha-truth, meditation 
true, of 
unenlightenmert is unfrue: Pháp tùy theo tịnh 
duyên tam học (Phật Pháp) thì gọi là chân, 
pháp tùy theo nhiễm duyên vô minh (không 
giác ngộ) mà khởi lên thì gọi là vọng. 
bhutatathata 1s the real, 
phenomena as the unreal: Chân như chân thực 
(bất sinh bất diệt) thì gọi là chân pháp, Các 
pháp do nhân duyên sinh ra thì gọi là hiện 
tượng hay là vọng pháp. 
Real way: Absolute Buddha-truth—True 
religIlon—True way——Thực đạo. 
Real wisdom: Prajna (skQ—Prajna paramita 
(sk)—Chiken  (Jap)—True 
wisdom—Thực trí —Tri kiến (trí tuệ siêu việt)— 
Trí tuệ Ba La Mật—See Temporal and real 
wisdoms (2), and Ten Paramitas. 
Real wisdom ïs gradually opened, the screen 
of ipgnorance is gradually rolled up, the 
mỉnd ïs clearer and clearer to tofally clear: 
Phần Chơn Tức Phật—Cái chơn trí lần hồi mở ra, 
vén từng bức màn vô minh, tâm trí càng sáng tỏ 
thêm, lần lần đi đến chỗ sáng suốt hoàn toàn, 
được phần nào tốt phần đó—See Six stages of 
Bodhisattva developments. 


and  wisdom 1s Influences 


2) The essential 


or transcendental 


3597 


Real world: The factual world, or the world of 
actual life—§Sự Pháp Giới, thế giới của đời sống 
hiện thực, hay thế giới kiện tính—See Four sfates 
of universe and Four dharma realms. 

Realism (n): Hiện thực luận—Duy Cảnh Vô 
Thức—Realism, as opposed to Idealism (Duy thức 
vô cảnh—Implying that the four elements are real 
and permanent)—Duy vật thuận thế ngoại đạo 
cho rằng tứ đại là cực vi tế, thường chân thực và 
lập ra nghĩa “Duy Cảnh Vô Thức”, để đối lại với 
cái nghĩa “duy thức vô cảnh”. 

Realistic school: Hữu Giáo. 

l) The first twelve years of the Buddha's 
teaching, when he treated the phenomenal as 
real: 12 năm đầu thuyết pháp của Phật, trong 
đó Ngài coi thế giới hiện tượng là hiện thật. 
The realistic school as opposed to the 
teaching of unreality: “Hữu Giáo” để đối lại 
với “Không Giáo”. 

The Hinayana teaching of the Abhidharma- 
Kosa school of Vasubandhu, opposed to the 
Satya-siddhi school Harivarman: Tông Câu 
Xá của Tiểu Thừa của Ngài Thế Thân để đối 
lại với tông Thành Thật của ngài Harivarman. 
The Mahayana Dharma-laksana school, 
founded in China by Hsuan-Tsang, opposed to 
the Madhyamika school of Nagarjuna: Chỉ 
Pháp Tướng Tông hay Duy Thức Tông, được 
sáng lập bởi Ngài Huyền Trang, để đối lại 
với Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ. 
Realistic sect: Hữu Giáo —See Realistic school. 
Reality (n): Tatva (skÙ—-Dharma Body— 
Dharma Realm——Real——Real nature—Suchness—— 
True—True 
physlognomy—Truth—Chân diện mục—Chân 
thật—Chân tướng—Sự thật —Thực tại có thực— 
Reality, things exist though 
“borrowed” form, consisting of elements which 
permanent. Particularity all 
relativities. The “Hypothetical" mode does away 
with the defilement of the world and establishes 
According the 
Madhayamaka philosophy, Realiy ¡1s non-dual. 
The essential conditionedness of entities, when 
properly understood, reveals the unconditioned as 
not only as their ground but also as the ultimate 
reality of the conditioned entities themselves. In 


2) 


3) 


Sở, 


face——True features——True 


in “derived” or 


are establishes 


salvation from all evils. tO 


fact, the conditioned and the unconditioned are not 
two, not separate, for all things mentally analyzed 
and tracked to their source are seen to enter the 
Dharmadhatu or Anutpadadharma. This 1s only a 
relative distinction, not an absolute division. That 
1s why Nagarjuna says: “What from one point of 
VICW IS Samsara is from another point of view 
Nirvana ¡self.”—Giả dĩ lập nhất thiết pháp (Giả 
dùng để phá các hoặc trần sa và để lập tất cả các 
pháp quán sát thấy cái tâm đó có đủ các pháp, 
các pháp đều do tâm mà có, tức là giả tạm, không 
bến, vô thường). “Giả là sự chấm dứt những lậu 
hoặc của trần thế và giải thoát khỏi các điều xấu. 
Theo triết học Trung Quán, Thực Tại là bất nhị. 
Nếu giải lý một cách thích đáng thì bản chất hữu 
hạn của các thực thể biểu lộ vô hạn định không 
những như là cơ sở của chúng mà còn là Thực Tại 
Tối Hậu của chính những thực thể hữu hạn. Thật 
ra, vật bị nhân duyên hạn định và vật phi nhân 
duyên hạn định không phân biệt thành hai thứ, vì 
tất cả mọi thứ nếu được phân tích và tìm về nguồn 
cội đều phải đi vào pháp giới. Sự phân biệt ở đây, 
nếu có, chỉ là tương đối chứ không phải là tuyệt 
đối. Chính vì thế mà Ngài Long Thọ đã nói: “Cái 
được xem là cõi trần thế hay thế gian từ một quan 
điểm, thì cũng chính là cõi Niết Bàn khi được nhìn 
từ một quan điểm khác.” 

Reality as cause: True cause—Chân nhân. 
Reality contra the unreality of phenomena: 
Bất hư vọng tánh—See Twelve aspects of the 
Bhutatathata. 

Reality of karma: Nghiệp Hữu. **See Seven 
Sfaøes O exIstence. 

Reality of life: Thực tại của cuộc sống— 
According to Zen Master Dogen, our attitude 
should be one diligent practice In every sifuation 
that we encounter. If we fall into hell, we Just go 
through hell; this 1s the most Important attitude to 
in daly liíe  When we 
unhappiness, we work through it with sincerity. 
Just sit in the reality of life, seeing heaven and 
hell, misery and Joy, life and death all with the 
same eye—Theo Thiền sư Đạo Nguyên (Nhật), 
chúng ta phải có thái độ tu tập tinh chuyên trong 
mọi hoàn cảnh mà ta gặp. Nếu ta rơi vào địa 
ngục, ta cứ đi qua địa ngục; đây là thái độ quan 
trọng cần phải có trong cuộc sống hằng ngày. Khi 


have encounter 


3598 


ta gặp bất hạnh ta cứ vượt qua nó một cách thành 
thực. Cứ ngồi trong thực tại của cuộc sống, nhìn 
thiên đàng địa ngục, khổ vui, sống chết với con 
mắt giống nhau. 

Reality of the means: Trung Đạo Thực Tướng— 
The reality of the “means” is neither substance 
(existenf), nor void (non-existenf), but 1s a reality 
which ¡is neither, or a mean between the two 
extremes of materialism and nïhilism—Thực 
tướng của chư pháp là phi hữu phi không (đây là 
trung đạo phi hữu phi không). 

Reality is nullity: Thực Tướng Vô Tướng— 
Reality 1s devoid of phenomenal characterIstIlcs— 
Reality 1s Nullity, 1.e. ¡1s devoid of phenomenal 
characteristics, unconditioned. This 1s one of the 
eipht principles, 
relating to direct mental vision of the Zen 
School—Tướng thân chân thực của vạn hữu hay 
là cái chân thực tuyệt đối (cái tướng xa la sự sai 
biệt tương đối). Thực Tướng Vô Tướng. Đây là 
một trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác 
hay liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông. **See Eight fundamental principles. 
Reality-proclamation: Thực Xướng—To preach 
the Tathagata's law of realty—Diễn nói thực 
pháp của Như Lai. 

Reality of things: Hữu kiến hay sự hiện hữu của 
mọi vật —Cho rằng chư pháp là hiện thực. Đây là 
một một tám loại tà kiến—Holding to the idea of 
the reality of things. This 1s one of the eipht 
1ncorrect views—See Eight Incorrect views. 
Realization (n): Chứng ngộ. 

(A) Prativedha (skÐ: Attainment—Conviction by 
thinking—FEull understandinge—Mystic 
1nsight—Penetration—The of 
experiential proof of the dharma In bodhi or 
nirvana—Chứng—Chứng pháp hay nhận thức 
thấu đáo về Pháp. 

Sacchikaroti (p): Sakshatkaroti (skÙ— 
Sacchkrriya or Sacchikaranam (p)—Sự chứng 
ngộ—Pali and Sanskrit words of “Sacchi” or 
“Sakshaf” means with the eyes, with one”s 
eyes, or before the eyes. While the words of 
karanaam means “making:” and two words 
“Kinya,” and “kriya” mean action, deed, or 
performance—Phạn ngữ (Nam và Bắc Phạn) 
Sacchi và Sakshat có nghĩa là với mắt, chính 


fundamental Iintuiional or 


realization 


(B 


` 


với mắt hay trước mắt. Trong khi từ “karanam 
là làm; và hai từ Kiriya và Kriya là hành 


động. 

l) To assure: To prove with evidence—To 
testify—Chứng thật. 

2) To atfain: Đạt được. 

3) To bring before one's eyes: Đem đến trước 
mắt. 

4) To experlence: Experilence—Kinh nghiệm. 

53) To make visibly present before the eyes: Làm 
cho thấy rõ ràng trước mắt. 

6) To realize: Ngộ—Nhận ra rõ ràng. 

7) To look at with the eyes: Nhìn thấy bằng mắt. 

8) To see face to face: To witness—Thấy tận 
mặt. 

** See Four dharmas (II). 


Realization of beings, not of realms: Đoạt 
người chẳng đoạt cảnh—Về tất quyết định về, 
sanh không thật có sanh—Return Is definitely 
return; however, bírth is, ¡in truth, No Birth—See 
Buddha Recitation and the Four Realizations. 
Realization of both realms and beings: Cảnh 
người đều đoạt—Về thật chẳng có về, sanh cũng 
thật không sanh—Return 1s, in reality, no return; 
bírth is also, ¡in truth, no bith—See Buddha 
Recitation and the Four Realizations. 
Realization of Buddha-knowledge: Buddha- 
Jnana (skÙ Chứng được Phật the 
realization of Buddha-knowledge. This is one of 
ten reasons related to our daily life which lead 
practitioners desire for enlightenment. According 
to the Avatamsaka Sutra, the desire for supreme 
enlightenment 1s so necessary for practitioners— 
Đây là một trong mười lý do liên hệ đến đời sống 
khiến hành giả mong cầu giác ngộ. Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, vấn để ước vọng giác ngộ tối 
thượng cần thiết cho hành giả—See Ten reasons 
related to our daily life which lead practitioners 
desire for enliphtenment. 
Realizations through Buddha recitation: See 
Buddha recitation and the Four Realizations. 
Realization of correct views: Kiến Đế—Chứng 
ngộ chân lý. 
l) The Hinayana stage of one who entered the 
stream of holy living: Bậc Thánh chứng quả 
Dự Lưu trong Tiểu Thừa. 


trí —FOr 


3599 


2) The Mahayana stage after the first 
Bodhisattva stage: Bồ Tát Kiến Địa trong Đại 
Thừa (trên bậc sơ địa). 

Realization of the diamond embodiment: 
Chứng Kim Cang thân—See Five sfages In 
Vairocana Buddhahood. 
Realization and doctrinal teaching: Tự Chứng 
Và Giáo Pháp. 
l) Inner witness: Svasakshatkara (skÐ—lInner 
assurance—Self-realization—The 
within—Self-attained assurance of the truth, 
such as that of the Buddha (to realize 
enliphtenment by oneself)—Tự thân giác ngộ 
hay đạt được chân lý như Đức Phật đã từng 
làm. 


Wifness 


2) Doctrine: Dharma-desana (skÐ——Dharma— 
Buddha Dharma or Buddha”s sermons—CiIáo 
pháp của Đức Phật. 

Realization of empfiness: Tuệ giác Tánh 

Không—Sự chứng nghiệm không tánh—ln the 

realization of emptiness, not only sentient beings 

but also the Buddha, not only the samsara but also 

Nưvana, are without substance and are emptfy. 

This realizatlon of the non-subsfantial emptiness 

of everything is Iinseparably related with the law 

of dependent co-origination. Lives after lives, we, 
ordinary human beinøs, have a sfrong disposition 
to substantialize obJecfs as welÏ as our own seÏlf as 

If they were permanent and unchangeable 

This substantialization along with 

attachment to all kinds of obJects cause human 

suffering. Buddhism emphasi1zes awakening to the 

“emptIness”, the  non-substantialty of 

everythinz, Including self and Buddha, In order to 

be emancipated from suffering. Dependent co- 

Originaton as the truth is possible only when 

everything In the universe Is without enduring 

subsfance. At that time, one can say that one has 
already emancipated from suffering—Trong sự 
chứng nghiệm được không tánh, là sự chứng 
nghiệm rằng chẳng những chúng sanh và Đức 

Phật, luân hồi và Niết Bàn, vân vân, đều không 

có chủ thể và đều là không. Sự chứng ngộ tánh 

không là sự chứng ngộ rằng các pháp không có 
chủ thể và không vượt ra ngoài lý duyên khởi. 

Phàm phu chúng ta đã lâu đời lâu kiếp thực thể 

hóa các pháp cũng như tự ngã. Sự thực thể hóa 


substance. 


{O 


này cùng với sự chấp thủ là nguồn gốc tạo ra khổ 
đau cho con người. Phật giáo nhấn mạnh đến sự 
tỉnh thức về “tánh không, nghĩa là sự không có 
bản thể của tất cả các pháp bao gồm bản ngã và 
ngay cả bản thân của Đức Phật hầu giúp chúng 
sanh có cơ may giải thoát khổ đau. Chỉ khi nào 
hiểu được các pháp thế gian không có thực thể cố 
định và các pháp này tương quan lẫn nhau thì mới 
gọi là giác ngộ được lý duyên khởi và chừng đó 
mới chấm dứt được khổ đau phiên não. 
Realization of experiential proof of the 
dharma in bodhi or nirvana: Chứng pháp— 
See Three dharmas (). 

Realization of liberation: Giải Thoát —See 
Deliverance. 

Realization of life in Buddhahood: Chứng 
nhập sinh—See Three births to become a Buddha. 
Realization of the most profound wisdom: 
Những người tự mình hiểu được trí năng sâu sắc. 
Đây là một trong ba loại người có thể bước theo 
nẻo Đại Thừa Those who realize the most 
profound wisdom or Prajna. This 1s one of the 
three types of beings who can tread the path of the 
Mahayana—See Three types of beings who can 
tread the path of the Mahayana. 

Realization of Nirvana: Nibbana-sacchikiriya 
(p)—Chứng ngộ Niết bàn. 

Realization or proof of the Dharma: Chứng 
pháp—Realizaton or proof of the eleventh of 
Amitabha”s vows—Chứng trong lời nguyện thứ II 
của Phật A Di Đà—See Forty-eight vows of 
Amitabha (11) and Four dharmas (TI). 
Realization of realm, not of beings: Đoạt cảnh 
chẳng đoạt người —Sanh tất quyết định sanh, về 
thật không có về —Birth ¡in the Pure Land ¡is 
definitely birth; however, return to the Pure Land 
1s, In truth, no return—See Buddha recitation and 
the four realizatlons. 

Realization of the spirituality of all things: 
Sự chứng ngộ thật tánh của chư pháp. 
Realization that the síream of 
transmigrafion is ended: Lậu Tận Minh— 
Nưrvana Insipht Into present mortal sufferings so 
as fo overcome all passions or tempfations. The 
deliverance of mind from passions—Thực chứng 


3600 


lướt thắng dục vọng cám dỗ và sự chấm dứt dòng 
luân hôi sanh tử. 

Realization of a thought: Chính Niệm hay đang 
nảy ra ý niệm—See Four stages of a thought. 
Realization of the true nature of life: Nhận 
chân cuộc đời—Upon realizing that líe 1s an 
ocean of sufferings and ephemeral, one would 
courageously make up his mind to reach out to 
enlightenment and the liberation from the cycle of 
births and deaths. One must always realize that 
there 1s an immeasurable suffering which 1s one of 
the central notion of the Buddha”s teachings: “No 
matter how rich you are, when passing away you 
will leave all empty handed and not to know 
where we are going.”— Nhận chân được đời là 
một bể khổ vô tận, là giả tạm, nên dõng mãnh 
phát tâm cầu đạo giác ngộ, thoát khỏi luân hồi 
sanh tử. Nhận chân được lời Phật dạy rằng dù 
giàu có của cải chất đầy cả Tam thiên đại thiên 
thế giới, khi nhắm mắt cũng ra đi với hai bàn tay 
trắng. Lại không biết mình đi về đâu mới là điều 
đáng sầu khổ. 

Realization of the truth of all Buddha-laws: 
Thật chứng chư pháp—See Ten charateristics of 
the Diamond Heart as developed by a 
Bodhisattva. 

Realization of union with bodhi: Proof of 
union with bodh—Chứng phát tâm—See Three 
vows of the awakening of faith. 

Realization of the way: Magga-sacchikaranam 
(p)—Chứng Đạo. 


l) Religious experilence: Chứng nghiệm tôn 
giáo. 
2) Understanding clearly or realizing the Path: 


Havng atained the way (of mystic 
©experlence) or fo wi(ness to the truth—Sự 
lãnh hội rõ ràng hay nhận ra rõ ràng về đạo. 

Realization of wisdom through hearing the 

teaching: Những người hiểu được trí năng bằng 

cách nghe học thuyết. Đây là một trong ba loại 
người có thể bước theo nẻo Đại Thừa—Those 
who realize wisdom through hearing the teaching. 

Thịs 1s one of the three types of beings who can 

tread the path of the Mahayana—See Three types 

of beings who can tread the path of the Mahayana. 


Realizatonal Knowledges of Great 
Enlightening Beings: Những điều chứng tri của 
chư Đại Bổ Tát—According to the Flower 
Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of realizatonal knowledge possessed by Great 
Enlightenng Beings. Enlightening Beings who 
abide by these can atfain skillful use of all the 
teachings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười điều chứng tri của những đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được tất cả 
phương thiện xảo—See Ten kinds of 
realizational knowledge possessed by Great 
Enlightening Beings. 

Realize (v): Sacchikaroti (p)—Prativedha or 
SakshatkarotI (skÙ—To witness to—Chứng ngộ—— 
Nhận thức—Tác chứng——Tâm chứng——Nhận ra rõ 
ràng như thực—See Realization. 

Realize enlightenment by own mỉnds: Nhơn 
tự tâm chứng Bồ Để —See Ten ways of receiving 
the prediction of Budhahood (B). 


tiện 





Realze full enlightenment: Bodhisattvas 
actually realize full enlightenment, yet not 
abandonng the vows and practices of 


Enlightening Beings—Chư Phật Bồ Đề đã thị hiện 
ra trước mà chẳng bỏ tất cả hạnh nguyện của Bồ 
Tát—See Ten Paths Of Emancipaton Of Great 
Enlightening Beings. 

Realize the øgreat supreme enlightenment ỉn 
all the worlds: Thể chứng sự chứng ngộ tối 
thượng trong mọi thế giới—See Ten vows of a 
Bodhisattva. 

Realize the mos( closely interpenetrafing 
relafionship of each and all: Thể hội mối 
tương quan hỗ tương xâm nhập chặt chẻ của một 
và tất cả—See Ten vows of a Bodhisattva. 
Realize one?s wishes: Attain (v) one”s aim— 
Đắc chí (đạt được mục đích). 

Realze the Path Ngộ Đạo—Religious 
experilence—Chứng Đạo —Understanding clearly 
or realizing the Path—Realization of the way—— 
Having attained the way (of mystic experlence) or 
(fO wWifness to the truth. According to the 
Dharmapada Sutra, verse 280, the Buddha taught: 
“One who does not strive when 1t is time fO sfrIve, 
who though young and strong but slothful with 
thoughts depressed; such a person never realizes 


3601 


the path.”— Chứng nghiệm tôn giáo. Sự lãnh hội 
rõ ràng hay nhận ra rõ ràng về đạo. Theo Kinh 
Pháp Cú, câu 280, Đức Phật dạy: “Khi đáng nỗ 
lực, không nỗ lực, thiếu niên cường tráng đã lười 
biếng, ý chí tiêu trầm và nhu nhược: kẻ biếng 
nhác làm gì có trí để ngộ Đạo 

Realzing the Paths and EFruifions: 
Maggaphala-sacchikaranam (p)—Chứng đạo quả. 
Realize something: Understand 
thoroughly—Hiểu rõ việc gì. 
Realize the supreme goal of the holy life: 
Chứng đắc vô thượng cứu cánh của đời sống phạm 
hạnh. 

Realize truth by personal experience: To 
attain truth by personal experience—Chứng đắc 
bằng kinh nghiệm bản thân. 

Realizer of conditions: Engaku (jap)—Duyên 
Giác —See Pratyeka Buddha. 

Realm (n): Dhatu (skt)—Cảnh giới —Elements— 
Reglion—Spheres. 

() The meaninss of “Realms—Nghĩa của 


something 


“Cảnh Giới: A prospect, region, territory, 
Surroundinss, VIeWS, circumsfances, 
environment, area, field, sphere, 


environments and conditions, 1.e. the sphere 
of mind, the sphere of form for the eye, of 
sound for the ear, etc.: Visaya, artha, or 
gocara (skt—Nơi tâm vin vào đó mà chạy 
theo gọi là cảnh, như pháp là nơi ý thức vin 
vào gọi là pháp cảnh, sắc là nhãn thức vin 
vào đó gọi là sắc cảnh, thanh là nơi nhĩ thức 
vin vào gọi là thanh cảnh, vân vân. 

** See Eighteen realms. 

(ID Categories of “Realms—Phân loại “Cảnh 
ĐIỚI”: 

(B) Two realms: Nhị Cảnh —See Two realms. 

(C) Three realms: Tam Pháp Giới—See Three 
realms. 

(D) According to the T”ien-T”ai Sect, there are 
four Buddha-ksetra, or realms—Theo Tông 
Thiên Thai, có Tứ Phật Độ See Four 
Buddha-realms. 

(E) Four realms: Bốn Quốc Độ See Four 
realms. 

(ŒF) See FEive forms of dharmadhatu. 

(G) The nine realms of error, or subJection to the 
passion; all the realms of the living from 





Bodhisattvas down to hells, except the tenth 
and highest, the Buddha realn—Chín giới 
hãy còn trong sai trái và vẫn còn bị dục vọng 
chi phối; tất cả các giới của chúng hữu tình từ 
Bồ Tát xuống hàng địa ngục, ngoại trừ Phật 
giới là giới cao nhất—See Nine lands. 
Realm of all the living: Chúng sanh giới —The 
realm of all the living, in contrast with the 
Buddha-realm (Phật giới)—Cảnh giới của tất cả 
chúng sanh, đối lại với cảnh giới của Phật—See 
SIx ways Of rebirth and the four holy ways. 
Realm of animals: Tiryagyoni (skÙ)—Cảnh giới 
súc sanh—§úc Sanh—Để Lật Xa—Bàng Sanh— 
Domestic animals—Animals—Animality—One of 
the sixth forms of rebirth and one of the three Evil 
Paths is rebirth as an animal in the human world. 
BeiIngs who are reborn as animals suffer at the 
hands of hunters, trappers, and butchers, and by 
being forced to work as beast of burden for 
farmers and merchants—Một trong lục thú trong 
tam đồ ác đạo, nơi mà chúng sanh sanh vào để 
chịu khổ trong tay của thợ săn, đồ tể, hay bị 
thương buôn và nông dân bắt buộc phải làm việc 
cực nhọc—See Three worlds and six realms of 
lie, Six paths, and Six realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints. 
Realm of asuras (fitans): Realm of angry 
spirits—Cảnh giới A-Tu-La—See Three worlds 
and six realms of life, ŠSix realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints. 
Realm of beauty: Rupadhatu (sk)—Sắc Giới— 
See Rupadhatu and Four dhyana heavens. 
Realms of beings as the sphere of actfion: 
Bodhisattvas truly of this 
Implicatons of the Teachine—Dùng những xu 
hướng làm chỗ sở hành, vì xu hướng pháp chánh 
giác—See Ten kinds of sphere of action of Great 
Enlightening Beings. 
Realm beyond form: Vô sắc giớ—Formless 
realm—See NÑine lands (C). 
Realm beyond thought of expression: Bất tư 
nghì giới—See aspects of the 
Bhutatathata. 
Realm beyond thought and words: Acintya- 
dhatu (sk)—Bất tư nghì giới—The realm beyond 
thought and words, another name for Bhutatathata 


become awWware 


Twelve 


3602 


(Chân Như) —Tên khác của chân như. Chân như 
vượt trên tư tưởng và văn tự—See Twelve aspects 
of the Bhutatathata. 

Realm of bhutatathata: Nhất Thực Cảnh 
Giớ—Như Lai pháp thân—-The Tathagata- 
dharmakaya or the state of bhutatathata (reality) 
which 1s above all differentiation, immutable. It”s 
the Buddha-nature or the Immateriality and unity 
of all things—The realization of spirituality of all 
things—Cảnh giới chân như bất biến và vượt trên 
mọi phân biệt. Phật tánh là phi vật chất và là 
đồng nhất chư pháp -See State of 
Bhutathatatha. 

Realm of Bodhisattvas: Bổ Tát thừa—See Six 
realms of the samsara (existence) and four realms 
Of the saints. 

Realm of the body: Ngoại giớ—The realm of 
externals (five elements)—See Two realms (C). 
Realm of Brahma: Phạm Chúng Thiên—The 
ñirst dhyana heaven of the realm of form——Cõi sơ 
thiển trong cõi sắc giới. 

Realm of the Buddhas: Phật thừa—Cõi Phật— 
See Six realms of the samsara (existence) and 
four realms of the saInts. 

Realm of the Buddha*s spiritual nature: 
Pháp Tính Độ—See Five realms of a Buddha. 
Realms where all classes dwell: Phàm Thánh 
đồng cư quốc độ—Realms where all classes dwell 
(men, devas, Buddhas, disciples, nondisciples, the 
1mpure and the pure)—See Four realms. 

Realm of cognition: Nội giới—The realm of 
mind—See Two realms (C). 

Realm of demi-gods: A-tu-la—See Six realms 
Of the samsara (existence) and four realms of the 
SaInfS. 

Realm of demon: Region of demon—Quỷ 
giớ—Quỷ Pháp Giới— The region or realm of 
demons, one of the ten regions of exIstence—Một 
trong mười pháp giới chúng sanh, thế giới của loài 
quỷ. **See Ten realms (2). 

Realm of desire: Kamadhatu (skt)—Sensuous 
realm—Ái giới hay dục giớ—Dục Hữu—The 
realm of desire or love or those who dwell in the 
realm of desire—Những người đang trú ngụ trong 
dục giới —See Kamadhatu, Three states of mortal 
existence, and Nine lands (A). 


2 
cua 


Realm of desire or love: Kamadhatu (skt——Ái 
giớ—Dục giới —See Kamadhatu. 

Realnm of devas: Deva-gati—Devasopana 
(sk)—Cảnh giới chư Thiên— Thiên Đạo —The 
hiphest of the six paths—The realm of devas 
includes the eighteen heavens of form and four of 
formlessness. A place of enJoyment, where the 
meriforious enJoy the fruifs of good karma, but not 
a place Of prOBT€SS 
perfection—Cõi trời, cảnh giới cao nhất trong lục 
đạo, gồm 18 tầng trời sắc giới và bốn tầng trời vô 
sắc giới. Một nơi hưởng phước, nhưng không là 
nơi để tiến lên quả vị Bồ Tát. 

Realm of Deva Yama: Yamadevaloka (skt)— 
Yama (p)—Diệm Ma Thiên —Tu Diệm Ma——The 
thư of the desire-heavens, the 
Trayastrimsas. The realm of Deva Yama 1s a 
realm of great happiness presided over by therr 
ruler, the đivine king Suyama or Yama—Tên của 
Dục Giới Thiên, tầng trời thứ ba, cảnh Trời Đại 
Hạnh được trị vì bởi Diệm Ma Vương. 

Realm of dharma: Pháp vực—Pháp Giới. 
Realm of Diamond Elements: Kim Cang 
giới—See Two realms (C). 

Realm of earth: Địa Giới— The realm of earth, 
one of the four elements. The ground or realm of 
earth has the following characteristics—ĐJa Đại, 
một trong tứ đại. Địa giới có những tánh sau: 

l1) Capable of maintaining: Năng Thì. 

2) Capable of producing: Năng Sinh. 

3) On which things rely: Sở Y. 

Realm of eternal rest and light: Thường Tịch 
Quang Độ The abode of Buddhas—Buddha 
Parinirvana—The permanent 
tranquility and enlightenmernt reign, or the realm 
of spirit where all are In perpetual peace and 
glory. The realm of eternal rest and lipht, and of 
eternal spirit (dharmakaya), the abode of 
Buddhas. Tien-T”ai fourth Buddhaksetra. In 
reality, all the others are included ¡n this, and are 
only separated for convenience” sake—Thường 
Tịch Quang Tịnh Độ, trú xứ của chư Phật (Theo 
Kinh A Di Đà, thì đây là cõi nước không phải ai 
cũng vãng sanh về được, cũng không thể bỗng 
nhiên niệm vài tiếng “namo” không chí thành mà 
được. Thân Như Lai không thể thân cận với những 
ai căn lành cạn cợt. Đây không phải là nơi của 


toward  Bodhisattva 


above 


realm where 


3603 


những hạng người phước đức mỏng manh có thể 
hưởng thọ được). Kỳ thật, tất cả các quốc độ khác 
đều nằm trong Thường Tịch Quang Độ, và sự 
phân chia này chỉ là phương tiện mà thôi—See 
Four realms. 

Realms of existence: Hữu giới (những nẻo luân 
hổi)—There are six Realms of Existence—See 
SIx paths. 

Realm of externals: Ngoại giới—The realm of 
the  body—The of (five 
elements)—See Two realms (C). 

Realm of feeling: Satta-sacetano (p)—Sattva- 
sacetana (skt)—Tính Hữu——Tát đóa—Animate—— 
Conscious beings—Living beings—Sentient 
beings—Sentlent beings which possess magical 
spiritual powers—AII the living, which 
includes the vegetable kingdom; however, the 
term “sattva” limits the meaning to those endowed 
with reason, consciousness, and feeling. Those 
who are sentient, sensible, animate, and rational. 
World of sentence, especially this world as 
empirically considered—Chúng sanh nói chung, 
kể cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô 
tình); tuy nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong 
những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ. 
Những chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức 
sống, và lý trí. Hạng phàm phu cho rằng hết thẩy 
cảnh giới không có lý mà chỉ có tình. 

Realm of fire: Hỏa Giớ—Hỏa Viện—Kim Cang 
Viêm —Realm of fire or Fire-court, one of the 
realms of the four elements (earth, water, fire, and 
wind). This 1s a kind of contemplation, in which 
the devotee sees himself encircled by fire. A kind 
of contemplation, in which devotee sees himself 
encircled by fire after circumambulating three 
times to the ripht while making the fire sign—Hoả 
Viện hay là một trong bốn giới hay tứ đại (đất, 
nước, lửa, gió). Đây là một loại quán tưởng trong 
đó hành giả tự thấy mình đang bị lửa bao bọc (kết 
hỏa ấn thân xoay ba vòng về phía phải, lấy thân 
làm trung tâm để quán tưởng một đại hỏa viện 
vây quanh). 

Realm of form: Rupadhatu (skÙ—Sắc giới— 
Material forms—Cõi Trời Sắc Giới—The realms 
of form. AlI the gods in the form realm heavens 
are without the senses of smell and taste; they do 
not eat food, sleep or have sexual desire. 


realm externals 


and 


However, the desires for these things are still 
latent, and once their heavenly life comes to an 
end, they can return to any lower realms of 
existence, in accordance with their karma (these 
desires are also latent in the gods In the formless 
heavens)—Tất cả chư thiên trong cõi trời sắc giới 
không có khứu giác và vị giác; họ không ăn uống, 
ngủ nghỉ hay dục vọng. Tuy nhiên, những ham 
muốn vẫn còn âm Ï sâu kín bên trong, nên khi thọ 
mệnh nơi cõi trời vừa dứt là họ phải trở về cảnh 
giới thấp tùy theo nghiệp lực (chư thiên trong cảnh 
trời vô sắc cũng còn những dục vọng sâu kín 
nầy) —See Three realms, Four dhyana heavens, 
and Nine lands (B). 

Realm of formlessness: Arupadhatu (skt)— 
Realm of non-form—Cõi Trời Vô Sắc — The 
realm of formlessness. All the øods In this realm 
have no bodies, they only have consciousness— 
Tất cả chư thiên trong cõi trời nây không có thân 
thể, chỉ còn “Thức” mà thôi—See Arupa-dhatu, 
Three realms and Four Immaterial heavens. 
Realm of the four great kings: Tứ Thiên 
Vương—See SIx Desire Heavens. 

Realm of fundamenfal principles: Lý Giới— 
The realm of fundamental law, in contrast with the 
realm of knowledge (Trí giới)—Lý giới đối lại với 
trÍ gIỚớI. 

Hungry ghosts: Realm of Pretas—Ngạ quỷ— 
See Three worlds and six realms of life. 

Realm of the øods: Cảnh trời —See Six realms 
Of the samsara (existence) and four realms of the 
Sainfs. 

Realm of hearer: Thanh văn thừa—See Six 
realms of the samsara (existence) and four realms 
of the saints. 

Realm of Hell: Địa ngục—See Three worlds and 
six realms of life, and Šix realms of the samsara 
(existence) and four realms of the saints. 

Realm of hell beings: Cảnh giới địa ngục—See 
SIx realms of the samsara (existence) and four 
realms of the saints. 

Realm of human: Nhơn—See Three worlds and 
SIx realms of life. 

Realm of human beings: Cảnh giới người —See 
SIx realms of the samsara (existence) and four 
realms of the saInts. 


3604 


Realm of hungry demons: Ngạ Quỷ Giới—The 
sphere of hungry ghosts, one of the ten realms or 
states of existence—Thế giới của loài ngạ quỷ, 
một trong thập giớ—See Three worlds and six 
realms of life, Six realms of the 
(existence) and four realms of the sainfs. 
Realm of hungry ghosfs: Cảnh giới Ngạ quỷ— 
Cõi Ngạ Quỷ —The realm of hungry ghosts, one 
of the ten realms or states of existence. In the 
realm of hungry ghos(s, beings have ugly and 
smelly bodies with bellies as big as drums, while 
their throats are as small as needles and flames 
always shoot out of their mouth, therefore, they 
cannot eat or drink and are subJect to hunger and 
thirst for incalculable eons—Thế giới của loài ngạ 
quỷ, một trong thập giới. Trong cõi nầy chúng 
sanh thân thể hôi hám, xấu xa, bụng to như cái 
trống, cổ nhỏ như cây kim, miệng luôn phực ra 
lửa, không ăn uống øì được nên phải chịu đói khát 
trong muôn ngàn kiếp—See Six realms of the 
Samsara (existence) and four realms of the saints. 
Realm of imagination: Cảnh giới tưởng 
tượng—Buddhists are never ¡nterested in the 
realms of imagination—Phật tử không bao gờ có 
hứng thú với những cảnh giới tưởng tượng. 

Realm of knowledge: Trí Giới—In contrast with 
that of fundamental principles of law—Trí giới là 
lý trí tương đối, đối lại với lý giới. 

Realm of life: Cảnh giới đời sống 

Realm of all the living: Sattva dhatu (skÙ— 
Chúng sanh giới (in contrast with the Buddha 
realm—đối lại với Phật giới). 

Realm of love: Realm of desire—Ái giớ—Dục 
giới—See Realm of desire. 

Realm of mara: Ma Giới: 

1) Mara laws (rules): Ma luật. 


SamSara 


2) The region of the maras: Cõi ma—Ma đạo 
hay cảnh giới của ác ma. 
3) Those of monks who keep commandments for 


gaining fame and luxury: Tỳ Kheo vì câu 
cạnh danh tiếng, lợi dưỡng mà trì giới. 
Realm of Matrix Reposifory: Thai Tạng giới— 
See Two realms (C). 
Realm of matter: Rupadhatu (sk)——Sắc Giới— 
See Rupa-dhatu, Three realms and Four dhyana 
heavens. 


Realm of men: Nhân thú (nhân giới —Nhân 
Thừa—Man—The sentient thinking being in the 
desire-realm, one of the five vehicles (the world 
of men). beng must keep five 
commandments to ensure rebirth in the world of 
men—Một trong ngũ thừa (Thiên, Nhân, A tu la, 
Ngạ quỷ, Địa ngục). Con người phải trì ngũ giới 
để được bảo đảm sanh trở lại cõi người. 

Realm of mỉnd: Manodhatu (skt—Vijnana- 
dhatu (skÐ——The realm of cognition—Nội giới— 
Thức Giớ_—Ý Giới—The of 
conscIousness, the realm of mind, the sphere of 
mind, mind as a distinct realm—Tâm vương (lục 
thức và bát thức tâm vương) tự giữ lấy thể mà có 
sai biệt với các loại khác—See Two realms (C). 
Realm of miserable existence: Durgati (skt)— 
Cảnh giới khốn khổ. 

Realm of Nirvana: Nirvana-dhatu (skt)—Abode 
Bàn Giớ—The realm of 
nirvana (the abode of Nirvana), or bliss, where all 
Virfues are stored and whence all good comes, one 
of the three đharmas of inaction—Niết Bàn có thể 
tàng giữ muôn đức vô vi, nơi sanh ra các việc lợi 
lạc thế gian và xuất thế gian, một trong tam pháp 
VÔ VI. 

Realm of non-form: Arupadhatu (skt)—Realm 
of formlessness—See Three realms, Arupa-dhatu, 
and Four Immaterial heavens. 


Human 


elements 


of Nirvana—Niết 


Realm perception: Tâm giới—There are seven 
realms perception—Có bảy tâm giới—See Seven- 
realms perception. 

Realms of permanent reward and freedom: 
Thực Báo Vô Chướng Ngại Độ -Realms of 
permanent reward and freedom, for those who 
have attained bodhisattva rank. The Land of Real 
Reward, inhabited by the highest Bodhisattvas— 
Nơi trụ của chư Bồ Tát sắp thành Phật—See Four 
Buddha realms, and Four realms. 

Realm of phenomena: Bất Không Chân Như— 


Bất Không Như Lai Tạng The realm of 
phenomena, 1n confrast with the universal 


bhutatathata or dharmakaya, which 1s unmingled 
with the illusion of phenomena—Thế giới hiện 
tượng, đối lại với phổ chân như hay pháp thân, 
không thể pha lẫn với phiển não và hiện tượng. 


3605 


Realm of those who pracfice the twelve 
links: Duyên giác thừa. 

Realm of Pratyeka-buddha: Duyên Giác— 
See Six realms of the samsara (existence) and 
four realms of the saInts. 

Realm of Pretas: Hungry ghosts—Ngạ quỷý— 
See Three worlds and six realms of life. 

Realm of profound joy: Diệu Thiện Thế 
Giới—The country of Vimalakiri, who has stated 
to have been a contemporary of Sakyamuni— Thế 
giới thâm hỷ. Xứ sở của Ngài Duy Ma Cật, người 
mà người ta tin là đồng thời với Đức Phật. 

Realm of pure dharma: Bhutatathata (skt— 
Tịnh pháp giớ—Thanh Tịnh Pháp Giớ—The 
realm of pure dharma, or the unsullied realm, I.e. 
the bhutatathata—Cái thể của chân như xa lìa hết 
thảy cấu nhiễm (chỗ sở y của tất cả công đức thế 
gian đều thanh tịnh). 

Realm of reality: Dharma realm—Pháp giới— 
Nhứt Thực Cảnh Giới — The state or realm of 
bhutatathata  (reality) all 
differentiation, Iimmutable. Its the Buddha-nature 
or the immateriality and unity of all things—The 


whích ¡is  above 


realization of spirituality of all things—Như Lai 
pháp thân (The Tathagata-dharmakaya}—Cảnh 
giới chân như bất biến và vượt trên mọi phân biệt. 
Phật tánh là phi vật chất và là đồng nhất của chư 
pháp. 

Realm of reward: Quả Báo Độ —Where 
bodhisattvas attain the full reward of their deeds, 
one of the four realms according to the T”Ien-T”ai 
Sect—Tên khác của Thực Báo Vô Chướng Ngại 
Độ, một trong Tứ Độ trong tông Thiên Thai. ** 
See Four Buddha realms. 

Realm of retribution: Báo giới—Báo sát. 
Realm of sambhogakaya: Thọ dụng độ—See 
Sambhogakaya. 

Realm of sensuous desire of sex and food: 
Kamadhatu (skt)—See Rupa-dhatu, Three realms 
and Five Agsregations. 

Realms of senfient beings are infinite: Chúng 
sanh giới vô tận—See Ten kinds of infinite path of 
Great Enlightening Beings. 

Realm of sight: Caksurdhatu (sk——Nhãn Căn— 
Nhãn Giới—Field of vision, or the eye-realm, or 
sight faculty; the element of sight. One of the six 


senses, the organ of sight—Một trong lục căn— 
See S1x rOOfS Of sensafIOns. 

Realm of siphf perceptfion: Caksur-vijnana- 
dhatu (sk—Nhãn Thức Giớ—The element of 
sight-perceptlon—See Eye conscIousness. 

Realm of space: Hư không giớ——Không giới— 
Immortality—The void—See Twelve aspects of 
the Bhutatathata. 

Realm of wind: Phong Giới —The realm of air, 
with motlon as 1s principle, one of the four 
elements—Cõi gió là một trong bốn cõi, có tính 
chuyển động (địa thủy hỏa phong có thể giữ lẫn 
nhau mà tạo ra sắc). 

Realm of woe: Ác đạo. 

Realms of unenlightened: Cảnh giới chưa giác 
ngộ—See Ten realms of unenlightened. 

Three realms of woe: Tam đổ ác đạo (Hell- 
beIngs, hungry ghosts, animals)—See Three evil 
paths. 

Re-animatfe (v): Samjiv (skt)—Ressurection— 
Revive—Đẳng hoạt (phục hoạt lại hay sống lại)— 
Hoàn Sinh. 


1) To revive: Chết đi sống lại (phục sinh). 

2) To come to life again: To return to life; to be 
reborn In this world—Tái sanh vào cõi Ta Bà. 

3) To be reborn from the Hinayana nirvana In 
order to be able to attain to Mahayana 
Buddhahood: Từ nhị thừa tái sanh trở lại để 
hoàn tất tu đạo Phật thừa. 

4) Restoration to the order, after repentance for 


sin: Những tu sĩ phá giới bị khai trừ, sau đó 
biết phát lồ sám hối, nên được cho trở lại 
giáo đoàn. 
Reap (v) what you sow: Gặt (hái) những gì bạn 
øleo——Every action has 1ts reaction. 
Rear (v) and not educate is the father”s 
fault, and to cducate without severify 
reflecfs the teacher”s indolenee: Nuôi con mà 
không dạy là lỗi ở cha, dạy mà không nghiêm là 
lỗi ở thầy (Confucius' teaching). 
Reason: 





l) (n): Lý tr Lý do—Lý lẽ_—Lý luận—See 
Hetu. 

2) (v): Lý luận—Suy luận. 

3) Hetu (p & skÙ—Nhân—Biện Nhân (dựa theo 


các pháp mà kiến lập ra ngôn luận thuận ích 


3606 


với đạo lý)—See Three main branches In 

staing a syllogism, and Five parts of a 

syllogism. 
Reasons for not eating animal food: Lý do 
không ăn thực phẩm làm bằng thịt động vật— 
According to Zen Master Suzuki in Studies in The 
Lankavatara Sutra, there are eight reasons for not 
eating animal food as recounted ¡in The 
Lankavatara Sutra—Theo Thiển Sư D.T. Suzuki 
trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, có tám lý do 
không nên ăn thịt được nêu ra trong Kinh Lăng 
Già—See Eight reasons for not eating animal 
food. 
Reasons for rebirth in the Pure Land: Lý do 
vãng sanh Tịnh Độ—According to Masters Chih-I 
and T”ien-Ju in The Pure Land Buddhism, there 
are three reasons why rebirth in the Pure Land 
does not necessarily depend on the weight of bad 
karma, the amount of practice or the duratlon of 
cultivation—Theo Trí Giả và Thiên Như Đại Sư 
trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, có ba 
lý do khiến vãng sanh Tịnh Độ không tùy thuộc 
vào ác nghiệp, hạnh tu và thời gian tu tập lâu 
mau—See Three reasons why rebirth In the Pure 
Land does not necessarily depend on the weight of 
bad karma. 
Reason related to our daily life which lead 
practiioners desire for enliphtenment: 
According to the Avatamsaka Sutra, the desire for 
supreme enliphtenment is so necessary for 
practitioners, and there are ten reasons related to 
our daily lie which lead practiioners desire for 
enlightenment—Theo Kinh Hoa Nghiêm, vấn để 
ước vọng giác ngộ tối thượng cần thiết cho hành 
giả, có mười lý do liên hệ đến đời sống khiến 
hành giả mong cầu giác ngộ—See Ten reasons 
related to our daily life which lead practitioners 
desire for enlightenment. 
Reasonable (a): Hữu lý—Hợp lý—Chính đáng. 
Reasoncd: Phân Biệt Sự Thức —The third of the 
three kinds of perception (real or abstract/chân 
thức—manifest/hiện thức—reasoned OFr 
inferred/phân biệt sự thức), according to the 
Lankavatara Sutra. It includes all the eight kinds 
of perception except the alaya-vijnana—Đây là sự 
phân biệt thứ ba trong ba cách phân biệt (chân 
thức, hiện thức và phân biệt sự thức) được nói đến 


trong Kinh Lăng Già. Nó bao gồm tám thức ngoại 
trừ thức A-Lại-Da. 

Reasoning: Suy lý —Suy luận—Lý luận—Nghị 
luận—Biện lực (sức hùng biện chánh pháp)—See 
Sixteen great powers obtainable by a bodhisattva. 
Reasoning from the manifest: Pratyaksa 
(skÐ——Hiện lượng——Immediate or direct reasoning 
whereby the eye apprehends and distinguishes 
color and form, the ear sound, etc—Lượng tri hiện 
thực trong đó mắt thấy biết sắc, tai nghe biết âm 
thanh, vân vân (lý luận hay lượng tri hiện thực 
của các pháp để biết tự tướng chứ không nhằm 
phân biệt —See Two kinds of measuring. 
Reasoning mỉnd: The mind of reasoning, 
Iintelligence 1n contact with Ifs objec—Duyên 
duyên. 

Reassure (v): Hearten—Restore someone to 
serenity—Chiêu dụ. 
Reassured: Heartened—Quiet 
mind—Be at rest—An tâm. 
Rebel (n): Kẻ nổi loạn. 
Rebellion (n): Sự nổi loạn. 
Rebellion, invasion and robbers: Hateful 
bandits anf thieves—Nạn giặc cướp—See Seven 
calamities (A). 

Rebellious (a): Phản loạn. 

Rebellious actfs: Phản loạn, một trong Thất 
Nạn—See Seven calamifles. 

Rebirth: Pratisamdhi (skt Tái Sanh—To be 
again—To life 
Reincarnaton—Rebirth 1s the result of karma. 
The doctrine of rebirth is upheld by all traditional 
schools of Buddhism. According to this doctrine, 
sentent beings (saftva) are caupht up im a 
confinuous round of birth, death, and rebirth, and 
their present state of existence 1s conditioned by 
their past volitional actions or karma. In Buddhist 
belief, there Is no transmigration of soul or any 
substance from one body to another. What really 
happens 1s that the last active thought (Javana) 
process of dying man releases certain forces 
which vary In accordance with the purifty of the 
five thought moments In that series. These forces 
are called karma vega or karmic energy which 
attracfs 1fself to a material layer produced by 
parents 


the heart, Or 


born come to agaln— 


in the motherswomb. The material 


3607 


ageregates In this germinal compound must 
pOSSess such characteristics as are suitable for the 
reception of that particular type of karmic energy. 
Attraction in this manner of various fypes of 
physical agpregates produced by parenfs occurs 
though the operaton of death and gives a 
rebirth the dymng man. An 
unwholesome thought gives an unfavourable 
rebrrth. Each and every type of sentient being wIll 
have different appearance whether It be beautiful 
or ugly, superlor or Inferlor. This 1s determined 
and Is manifested based solely on the various 
karma sentient beings created while alive with 
their antecedent bodies. Since the cycle Inevitably 
involves suffering and death, Buddhism assumes 
that escape from it Is a desirable goal. This 1s 
achieved by engaging 1n cultivating oneself, and 
the most Imporfant of which 1s medifation. The 
doctrine of rebirth has become problematic for 
many contemporary Buddhists, particularly for 
converts to Buddhism In Western countriles whose 
culture does not accept the notlon of rebrrth. 
However, this doctrine 1s extremely Important in 
Buddhism, for all sincere attitudes of cultivation 
Originated from the thorough understanding of this 
doctrine—Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. 
Học thuyết tái sanh được mọi trường phái Phật 
giáo tán đồng (ủng hộ). Theo học thuyết này, tất 
cả chúng sanh đều mắc kẹt trong vòng luân hồi 
sanh, tử, tái sanh, và hiện trạng của họ là do 
những hành động trong quá khứ hay nghiệp mà 
có. Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu thai 
của một linh hồn hay một chất nào từ một thân 
xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực sự xãy 
ra tiến trình tư tưởng chủ động của người sắp chết 
(Javana) phóng ra một số lực thay đổi tùy theo sự 
thanh tịnh của năm chập tư tưởng trong loạt nầy. 
Những lực nầy gọi là “năng lượng nghiệp” 
(Karma vega) tự nó lôi cuốn vào lớp vật chất tạo 
ra bởi cha mẹ trong dạ con người mẹ. Uẩn vật 
chất trong hợp chất phôi thai phải có những đặc 
tính khả dĩ có thể tiếp nhận loại năng lượng 
nghiệp đặc biệt nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức 
này của những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra 
bởi cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết 
và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp 
chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một sự tái 
sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi mỗi 


favourable tO 


chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, sang hèn 
khác nhau, đó đều là do các nghiệp nhân đã tạo ra 
khi còn mang thân tiền hữu cảm thành. Vì vòng 
sanh tử này không tránh được quan hệ với khổ đau 
và chết chóc, Phật giáo cho rằng thoát khỏi luân 
hồi là mục tiêu mà ai cũng mong muốn. Điều này 
được thực hiện qua việc tu tập, quan trọng nhất là 
thiển định về thực chất của vạn hữu. Học thuyết 
tái sanh trở nên trở ngại cho Phật tử hiện thời, 
nhất là những người cải đạo từ những quốc gia 

Tây phương, nơi mà nên văn hóa không chấp 

nhận ý niệm tái sanh. Tuy nhiên, học thuyết này 

lại vô cùng quan trọng trong quan điểm Phật giáo, 
vì tất cả những thái độ thành khẩn tu tập đều phát 
xuất từ việc thông hiểu học thuyết tái sanh. 

(A) To be born again—To come to life again— 
Reincarnation: Rebirth 1s the recombination of 
mind and matter. Affer passing away of the 
physical body or the matter, the mental forces 
or the mind recombine and assume a new 
combination In a different material form and 
condition in another existence. Rebirth 1s the 
result of karma. In Buddhist belief, there 1s no 
transmigration of soul or any substance from 
one body to another. What really happens 1s 
that the last active thought (Javana) process Of 
dying man releases certfain forces which vary 
in accordance with the purity of the five 
thought momenfs in that series. These forces 
are called karma vega or karmic energy 
which atfracts Itself to a material layer 
produced by parents in the mothers°womb. 
The material agsregates In this germinal 
compound must possess such characferIstics 
as are suitable for the reception of that 
particular type of karmic energy. Attraction In 
this manner of varilous types of physical 
ageregates produced by parents Occurs 
through the operation of death and gives a 
favourable rebirth to the dying man. An 
unwholesome thought gives an unfavourable 
rebrrth. Each and every type of sentient being 
will have different appearance whether 1t be 
beautiful or ugly, superlor or Inferlor. This 1s 
determined and 1s manifested based solely on 
the varlous karma sentlent beings created 
while alive with their antecedent bodiles—Sự 
tái sanh là sự tái kết hợp của thể xác và tinh 


() 


(C) 


3608 


thần. Sau khi thân vật chất chết đi, thì thần 
thức hay tâm sẽ tái phối hợp một hình thức 
vật thể mới để trở thành một sự hiện hữu 
khác. Sự tái sanh là do hậu quả của nghiệp. 
Theo niềm tin Phật giáo, không có sự đầu thai 
của một linh hồn hay một chất nào từ một 
thân xác nầy đến một thân xác khác. Cái thực 
sự xãy ra tiến trình tư tưởng chủ động của 
người sắp chết (Javana) phóng ra một số lực 
thay đổi tùy theo sự thanh tịnh của năm chập 
tư tưởng trong loạt nây. Những lực nây gọi là 
“năng lượng nghiệp” (Karma vega) tự nó lôi 
cuốn vào lớp vật chất tạo ra bởi cha mẹ trong 
dạ con người mẹ. Uẩn vật chất trong hợp chất 
phôi thai phải có những đặc tính khả dĩ có thể 
tiếp nhận loại năng lượng nghiệp đặc biệt 
nầy. Sự lôi cuốn theo cách thức này của 
những loại uẩn vật chất khác nhau tạo ra bởi 
cha mẹ xuất hiện do hoạt động của cái chết 
và đem lại sự tái sinh thuận lợi cho người sắp 
chết. Một tư tưởng bất thiện sẽ đưa đến một 
sự tái sanh không thuận lợi. Khi đầu thai, mỗi 
mỗi chúng sanh đều có hình dáng xấu đẹp, 
sang hèn khác nhau, đó đều là do các nghiệp 
nhân đã tạo ra khi còn mang thân tiền hữu 
cảm thành. 

According to the Sampasadaniya Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha, there are four 
modes of rebirth—Theo Kinh Tự Hoan Hỷ 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn loại nhập 
thai—See Four modes of rebirth. 

Four kinds of rebirth dependent on present 
deeds: Bốn Loại Sanh Tử—See Four ways of 
rebrrth. 


(D) According to Tantric traditions, through his 


deep Insight into how things exist, the Buddha 
observed that disturbing attitudes and karma 
cause our minds to take one rebirth after 
another. At the time of death, ordinary beings 
crave and grasp for bodies and at the same 
time afraid to lose bodies and separated from 
everything around us. When it becomes 
obvious that we re departing from this body 
and life, we grasp for another body. The two 
attachments of craving and graspIng act as the 
cooperafive conditions for karmic Imprin(s to 
ripen at the time of death. As these karmic 
ImprintS star( fO mafure, our minds are 


aftfracted to other bodles and we seek to take 
rebirth In them. In the case of a human 
rebrrth, after passing through an Iimmediate 
state between one life and the next, our 
conscIousness then enters a fertilized egø. We 
develop the aggregates of a human being, a 
human body and mind. In this new rebirth, we 
perceive people and things throuph our 
senses. Experiencing pleasant or unpleasant 
feelings from them, we generate attachment, 
aversion or Indifference. These motivations 
Cause us fo act, and our actions leave more 
1mprinfs on our mindstreams, and at the time 
of death, were again propelled to take rebirth 
1n another body. This cycle of rebirth 1s called 
“Samsara.” Samsara I1sn't a place, nor 1s It a 
world. It 1s a cyclic existence. Ït Is our 
situatlon of taking one rebirth after another 
under the confrol of disturbing attitudes and 
karmic actions. Thus, our own energy causes 
us fo be reborn who we are, In our present 
circumstance. However, karma Isn”t “cast In 
concrete,” and our lives aren”t predetermined. 
Which karmic Imprints ripen depends on our 
environment 
addition, we have the ability to confrol our 
actions, and thus shape our future. This 1s the 
law of karma, which 1s the functioning of 
cause and effect within our mindstreams. 
Whecther we experience pain or pleasure 
depends on what we have done in the past. 
Our  previous 
mofivated by our minds. In this way, our 
minds are the principal creator of our 
experience—Theo các truyền thống Mật 
giáo, nhờ vào quán trí thâm sâu về cách thức 
mà các pháp hiện hữu, Đức Phật biết rằng 
các trạng thái nhiễu loạn và nghiệp lực khiến 
cho chúng sanh phải bị tái sanh. Vào lúc sắp 
chết, phàm phu thường thèm khát và níu kéo 
thân xác. Đến khi cái chết gần kể và hiển 
nhiên thì chúng ta bèn lập tức nắm chắc một 
thân thể khác. Hai sự vướng mắc tham ái và 
chấp thủ hành sử như hai duyên phối hợp 
nhau làm cho những dấu ấn nghiệp thức chín 
muổi trong giây phút chúng ta mệnh chung. 
Khi những dấu ấn nghiệp thức này bắt đầu 
chín muôi thì cái ý của người đang chết lập 


and our state of mind. In 


acions or karma were 


(Œ) 


3609 


tức bị lôi cuốn vào một xác thân khác và 
kiếm cách tái sanh vào thân xác đó. Trong 
trường hợp của loài người thì sau khi trải qua 
giai đoạn trung ấm giữa mạng sống này và 
mạng sống kế tiếp, tâm thức chúng ta đi vào 
một cái trứng đã thụ tính. Theo ngày tháng 
chúng ta phát triển các uẩn của một con 
người gồm thân thể và ý thức. Trong đời sống 
mới này, chúng ta nhận thức người và sự vật 
nhờ vào các giác quan mới. Đang khi cảm 
nhận niềm vui nỗi buồn, chúng ta khởi sanh 
chấp thủ, sân hận hay bình thản. Những động 
lực này thúc đẩy chúng ta hành động, và 
những hành động của chúng ta lại tạo thêm 
nhiều dấu ấn mới nữa trong dòng chẩy tâm 
thức, nên đến khi chúng ta sắp sửa phải vĩnh 
viễn từ bỏ xác thân thì chúng ta lại một lần 
nữa bị thôi thúc tìm tái sanh trong một thân 
xác khác. Vòng tròn tái sanh gọi là Luân hồi. 
Luân hồi không phải là một cảnh giới, nó 
cũng không phải là thế giới của chúng ta. Nó 
là vòng luân hồi sanh tử, tức là tình trạng mà 
chúng ta nhận lấy hết cuộc sinh tồn này đến 
cuộc sinh tổn khác dưới sự điều khiển của 
những sức mạnh nhiễu loạn và những hành 
động tạo nghiệp. Như vậy chính năng lượng 
của chúng ta đã khiến cho chúng ta tái sanh 
và trưởng thành như chúng ta hiện là. Tuy 
nhiên, nghiệp không phải là một khối đông 
cứng, và đời sống chúng ta không mang tính 
cố định của định mệnh đã được định sẵn. Tất 
cả đều tùy thuộc vào hoàn cảnh mà chúng ta 
đang sống và trạng thái tâm ý của chúng ta. 
Hơn nữa, chúng ta có khả năng kiểm soát 
được hành động của mình và qua đó định 
đạng cho tương lai. Đây là quy luật của 
nghiệp, là sự vận hành của nguyên nhân và 
hậu quả trong dòng chảy tâm thức của chúng 
ta. Chúng ta cảm nhận niềm vui hay nỗi buôn 
là do những hành động có tác ý mà chúng ta 
đã làm trong quá khứ. Tâm ý của chúng ta 
trước đây đã tạo tác những hành động hay 
những hạnh nghiệp. Như vậy thì tâm ý của 
chúng ta là kể tạo tác chủ chốt đã tạo ra 
những cảm nhận vui buồn mà chúng ta đang 
nhận lãnh. 

The ¡importance of the Idea of rebirth In 
Buddhism—Sự quan trọng của ý tưởng tái 


sanh trong Phật giáo: The Idea of rebirth 1s 
not unique to Buddhism, but 1t plays an 
Imporfant role in both its doctrine and 1fs 
practice. The Buddha himself 1s said to have 
affained nirvana after a long serIes of rebirths, 
and on the nigh( of his enliphtenment, 
according to the Pali Canon, he remembered 
more than 100,000 previous lives. All beings 
are contnuously reborn In a seemingly 
endless cycle of birth and death. Just as a 
person”s birth 1s not the beginning of his or 
her fortunes, so death ¡1s not the end, because 
all beings “wander” through 
Incarnatons: gøods can become humans, 
humans can become gods, animals or hell 
beinøs, animals can become humans or 
“hungry ghosfs,` and so on. Advanced beinss, 
such as Bodhisattvas, 
disadvantageous rebirths, but only Buddhas 
and arhats are fully liberated from samsara, 
because after their last lives they will never 
again be reborn. The countless sentient beings 
who pass through samsara are accommodated 
1n successive world systems “as numerous as 
there are sands on the banks of the Ganges.” 
Each world system 1s divided into three 
“spheres of existence. The crudest of these 
spheres ¡is the World of Sense-Desrre, 
governed by the five senses and inhabited by 
lesser gods or devas, humans, animals and the 
various hell beings. More refined 1s the World 
of Pure Form, where the greater gods dwell. 
Ths sphere corresponds to the 
meditational absorptions and 1ts beings are 
without the sense of touch, taste and smell. 
The sphere of 
existence 1s the Formless World, a purely 
mentl  realm, devoid of  physical. 
Accomplished great gods are born here, but 
even these rebirths end, because although 
these gods have 
existence,” they have not attained nirvana. 
Each of the world systems lasts incalculable 
aeons: the Samyuta Nikaya of the Pali 
Canon, part of the Buddha's discourses, 
explained that 1ƒ a mounfain of granite, seven 
miles high, were stroked every century with a 
plece of silk, it would be worn away before 


SUCC€SSIV€ 


are able to avoid 


four 


most refined samsaric 


reached “summits of 


3610 


sụch a great aeon would pass. Not every form 
of Buddhism subscrbes to this exact 
cosmology, but all agree that rebirth 1s not a 
haphazard process. Just as a physical obJect 1s 
governed by a causal physical law, so a 
person”s “spiritual” development 1s governed 
by a natural law, karma, which 1s inherent In 
the cosmos. According to the law of karma, 
every actfion or deed “ripens” as a certain of 
result. This law 1n 1tself 1s neither normal nor 
retributve but merely a feature of the 
constituent elements of samsara. Without 
karma any talk of enlightenment would be 
senseless: one could not strive tfoward 
enliphtenment If there were no way to affect 
one's  development. Karma operates on 
intenional deeds and creates residual 
Impressions or tendencies that bear fruit or 
“ripen” with time. Its effecfs are not limited to 
the present life but unfold over longer periods 
by creating favorable or unfavorable rebirths. 
In the Milindapanha, around the first or 
second century A.D., a dialogue between the 
monk Nagasena and king Milinda. Nagasena 
explains that deeds are linked to theIr 
outcomes 1n the same way that a mango tree”s 
seed 1s linked to Its fruit. A man who steals 
from another man”s tree deserves a beating, 
even though he did not take the seed of the 
tree, because the stolen fruit could not have 
ørown I!f the seed had not been planted. The 
outcome of karma can be affected by good or 
bad deeds. Which bring about favorable or 
unfavorable results. This gives rise to the 
psychological and ethical dimensions of 
karma.  Every 
accompanied by a different kind of state of 
mind. If these states of mind are rooted In 
empathy, wisdom and lack of greed, then they 
are considered morally unwholesome, and 
can lead to bad karma. For example, although 
øenerosity 1s a morally wholesome deed, 1t Is 
the atttude behind the deed, be ¡it mere 
fiendlines or deep compassion, that 
determines the “karmic seed” which will 
generate the deed”s “fruit.” Ulũmately, the 
goal of Buddhism 1s to teach sentient beings 
gradually to extinguish the fires of hatred, 


Intentional deed 1S 


delusion and greed, thereby ceasing to 
generate bad karmic seeds, and finally, In 
realizing nirvana, to blow them out 
completely (nirvana lierally means “blow 
out.”). Karma underscores the Importance of 
human life, because most good or bad deeds 
are performed In the human realm. Gods 
enJoy the fruit of their previous good deeds, 
while those reborn In the sub-human realms 
have little scope for making virtuous deeds. 
As karma runs 1s course, these less fortunate 
bengs may eventually obtan a more 
advantageous rebirth —Ý tưởng tái sanh đối 
với Phật giáo không phải là ý tưởng độc đáo, 
nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong 
giáo lý và sự tu tập. người ta nói rằng chính 
Đức Phật đạt được Niết Bàn sau một loạt tái 
sanh, và theo kinh điển Pali vào đêm thành 
đạo, Ngài nhớ lại 100.000 kiếp trước. Tất cả 
chúng sanh liên tục tái sinh trong một chu kỳ 
bất tận gọi là luân hồi sanh tử, giống như sự 
ra đời của một con người không phải là khởi 
đầu của những vận mệnh của người đó, cũng 
giống như chết không phải là sự chấm dứt, 
bởi vì tất cả chúng sanh lang thang qua nhiều 
kiếp tái sanh liên tục: chư thiên có thể tái 
sanh thành người, người có thể tái sanh thành 
chư thiên, thú vật hoặc chúng sanh trong địa 
ngục có thể tái sanh làm người hay ngạ quỷ, 
vân vân. Những chúng sanh cao cả, chẳng 
hạn như các vị Bổ Tát có thể tránh được sự 
tái sanh bất lợi, nhưng chỉ có chư Phật và các 
vị A La Hán là hoàn toàn thoát khỏi vòng 
Luân hồi sanh tử, bởi vì đó là kiếp chót và họ 
sẽ không bao giờ tái sanh nữa. Vô số chúng 
sanh trải qua vòng Luân hổi được sắp xếp 
trong các thế giới “nhiều như cát ở hai bên bờ 
sông Hằng” mỗi hệ thống thế giới được chia 
làm ba cõi. Cõi thứ nhất là Dục giới, được 
điều khiển bởi ngũ căn của con người và có 
các vị trời cư ngụ. Tinh khiết hơn là cõi Sắc 
Giới, nơi đây có các vị Phạm Thiên và Đại 
Phạm Thiên trú ngu. Cõi này tương đương với 
“Tứ Thiển Thiên” (see Tứ Thiển Thiên), và 
chúng sanh của nó không có cảm giác, thọ (sờ 
mó), vị (nếm), ngửi (hương)... Và một cõi 
luân hồi vi tế nhất là cõi Vô Sắc Giới, một 
cõi tinh thần tinh khiết, không còn vật chất. 


3611 


Những vị đại phạm thiên được sinh ra ở cõi 
này tuy không còn tái sanh, nhưng họ vẫn 
chưa đạt được Niết Bàn, mặc dù những vị trời 
này đã đạt đến tuyệt đỉnh của sự sống, từng 
cõi trong hệ thống thế giới này tổn tại qua 
nhiều a tăng kỳ. Theo Kinh Tạp A Hàm, một 
phần của các bài kinh của Đức Phật giải thích 
rằng nếu một ngọn núi cao 7 đặm (khoảng 12 
cây số) và người ta dùng một dãy lụa để vuốt 
ngọn núi này thì nó sẽ mòn đi trước khi một a 
tăng kỳ trôi qua. Không có một hình thức của 
Phật giáo tán thành tính chính xác của vũ trụ 
học này, nhưng tất cả đều đông ý rằng tái 
sinh không phải là một quá trình ngẫu nhiên, 
cũng như thế sự phát triển tâm linh của một 
người chi phối bởi một định luật tự nhiên, 
nghiệp. Theo luật về nghiệp trong Phật giáo, 
mọi hành động “chín muôổi” như là một kết 
quả nào đó, chính bản thân định luật này 
không phải là luân lý, mà cũng không phải là 
sự trừng phạt, mà chỉ là một nét đặc trưng của 
các yếu tố cấu thành của vòng luân hồi, 
không có “nghiệp” thì bất cứ điều gì nói về 
sự giác ngộ sẽ trở nên vô nghĩa: người ta 
không thể nỗ lực hướng đến sự giác ngộ nếu 
không có một con đường tác động đến sự phát 
triển của một người. Nghiệp điều khiển 
những hành động có chủ đích và tạo nên 
những ấn tượng hoặc những khuynh hướng trổ 
quả “chín muôổi' đúng thời điểm. Nhưng kết 
quả của nó không giới hạn với đời sống hiện 
tại mà mở rộng ra với thời kỳ dài hơn bởi sự 
việc tạo nên những lần tái sinh hài lòng hoặc 
không hài lòng. Trong Kinh Na Tiên Vấn Đáp 
(khoảng thế kỷ thứ I hay thứ 2 sau Tây lịch), 
một tác phẩm đối thoại giữa nhà sư Na Tiên 
và vua Di Lan Đà. Na Tiên giải thích rằng 
hành động được liên kết với hậu quả ở cùng 
một tính cách như hột xoài liên kết với quả 
của nó. Một người đánh cắp một cây của một 
người khác đáng bị hình phạt đánh đòn, dù 
rằng người này không lấy hạt giống của cây, 
bởi vì nếu người ta không gieo hạt thì không 
hái được quả trổ. Quả của nghiệp bị ảnh 
hưởng tới những hành động tốt hoặc xấu và 
chúng sẽ đem lại những kết quả hài lòng hay 
bất mãn. Điều này tạo nên những khía cạnh 
tâm lý và đạo đức của “nghiệp”. Mỗi hành 


động tác ý được đi kèm theo từng loại trạng 
thái tâm khác nhau. Nếu những trạng thái tâm 
này bắt nguồn ở sự đồng cảm, trí huệ và 
không tham ái, như vậy chúng được xem là 
“tâm thiện,” và mang tính nghiệp lợi ích. Tuy 
nhiên, nếu một hành động đi kèm với một 
trạng thái tâm ăn sâu bởi tham, sân, si, như 
vậy nó là bất thiện và có thể dẫn đến nghiệp 
xấu. Ví dụ trong sự độ lượng là một hành 
động tốt, nó là thái độ ở phía sau hành động, 
nó chỉ lòng bi mẫn sâu xa hoặc tình thân ái, 
điều này quyết định “hạt giống của nghiệp) sẽ 
tạo ra 'qủa” của những hành động. Cuối cùng, 
mục đích của đạo Phật là dạy con người dập 
tắt lửa tham, sân, si, từ đó bớt gieo những 
mâm mống nghiệp xấu và cuối cùng là chứng 
nghiệm Niết Bàn, để dập tắt chúng một cách 
hoàn toàn. Nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng 
của đời sống con người bởi vì hầu hết những 
hành động xấu hay tốt được thực hiện trong 
cõi người. Chư thiên hưởng những quả thiện 
từ những hành động tốt trong quá khứ, trong 
khi đó những ai tái sanh trong cõi địa ngục có 
ít cơ hội để thực hiện những hành động đạo 
đức hoặc vô đạo đức. Khi nghiệp đi theo tiến 
trình của nó, cuối cùng những chúng sanh 
kém may mắn này có thể đạt được một sự tái 
sanh thuận lợi hơn—See Seven unavoidables. 
Rebirths as animals: Phược Khổ Tử—See 
Rebirth in an animal realm, and Twelve kinds of 
life and death. 
Rebirth in an animal realm: Phược Khổ Tử— 
Rebirth in an animal realm where beings has no 
ability and knowledge to practice dharma. This 1s 
one of the eipht condifions or circumstances 1n 
which It 1s difficult to see a Buddha or hear his 
dharma; or eipht special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma——Tái sanh làm 
súc sanh, nơi chúng sanh không có khả năng hiểu 
biết Phật pháp. Đây là một trong tám điều kiện 
hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 
học cho thành đạo được—See Eight difficult 
circumsftances to see a Buddha or hear his dharma, 
and Twelve kinds of life and death. 


3612 


Rebirth in the animals realm when the 
warm spofs (at near death) are at the knees: 
Tái sanh vào cõi súc sanh. 

1) Rebirth in an animal realm where beings has 
no ability and knowledge to practice dharma: 
Đầu gối Bàng sanh. Tái sanh vào cõi súc 
sanh—Nơi chúng sanh không có khả năng 
hiểu biết Phật pháp —See Eight diffñicult 
circumstances to see a Buddha or hear his 
dharma. 

When the person's knees are the last to 
remain warm, the spirit of that person has 
been reborn among animals—Khi điểm nóng 
sau cùng trong thân thể là đầu gối, thì thần 
thức của người ấy đã tái sanh vào loại bàng 
sanh (thú) —See Six places In the body that 
represent the six paths of rebirth. 

Rebirth of Bodhisattvas: Sự tái sanh của chư 
Bồ Tát -There are five rebirths or states or 
conditions of a bodhisattva's rebith—Có năm 
cách sinh của chư Bồ Tát—See Eive rebirths. 
Rebirth in the celestial (heaven) realms 
when the warm spofs (at near death) are at 
the eyes: Mắt sanh Thiên—When the person”s 
eyes and forehead are the last to remain warm, 
the spirit of that person has been reborn in the 
celestial (heaven) realms—Khi điểm nóng sau 
cùng trên thân thể là hai mắt và trán thì thần thức 
của người ấy đã sanh về cõi trời—See Six places 
1n the body that represent the six paths of rebirth. 
Rebirth Consciousness: Patisandhi-vinnana 
(p)—Thức Tái Sanh—See Patisandhi-vinnana. 
Rebirth due to generosity: Tái sanh nhờ bố 
th —According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are eight kinds of 
rebirth due to øgenerosity—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có tám thí sanh—See Eight 
kinds of rebirth due to generosity. 

Rebirths as evil human beings: Số Số Tử— 
See Twelve kinds of life and death. 

Rebirths as cxftremely solitary and 
miserable human beings: Hoạnh Tử—See 
Twelve kinds of life and death. 

Rebirth in hells: Thiêu Lạn Tử—Rebirth in hells 
where beings undergo sufferings at all times. This 
1S one of the eight conditions or circumstances in 


2) 





which 1t 1s difficult to see a Buddha or hear his 
dharma; or eight special types of adversities that 
prevent the practice of the Dharma——Tái sanh nơi 
địa ngục, chúng sanh phải luôn chịu khổ đau. Đây 
là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp 
Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh 
vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được— 
See Eight difficult circumsfances to see a Buddha 
or hear his dharma, and Twelve kinds of hfe and 
death. 

Rebirths as human beings with eight ksanti 
0r powers 0f pafience endurance: Vô Số Tử— 
See Twelve kinds of life and death. 

Rebirths as human beings with menfal 
development powers: Hoan Hỷ Tử—See 
Twelve kinds of life and death. 

Rebirth as a hungry ghost: Tái sanh ngạ 
quỷ—Rebirth as a hungry ghost, or the ghost- 
world, where beings never feel comfortable with 
non-stop greed. This is one of the eight conditions 
or circumstances In which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special types 
of adversities that prevent the practice of the 
Dharma—Tái sanh làm nøạ quỷ, nơi chúng sanh 
chẳng bao giờ cảm thấy dễ chịu và luôn ham 
muốn. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn 
cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, 
một khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho 
thành được—See Eight — difficult 
circumsfances to see a Buddha or hear his dharma, 
and Twelve kinds of life and death. 

Rebirth with impaired, or deficient 
faculties: Tái sanh làm người khuyết tật— 
Rebirth with imparred, or deficlent faculties sụch 
as the blind, the deaf, the dumb and the cripple. 
Ths 1s one of the eipht condiions or 
circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special types 
of adversities that prevent the practice of the 
Dharma—Tái sanh làm những người đui, điếc, 
câm, què. Đây là một trong tám điều kiện hay 
hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 
học cho thành đạo được—See Eight difficult 
circumsfances to see a Buddha or hear his dharma, 
and Twelve kinds of life and death. 


đạo 


3613 


Rebirth in the intermediate period between 
Sakyamuni Buddha and his successor: Tái 
sanh trong thời không có Như Lai. 

l1) Life in a realm wherein there Is no Tathagata, 
or In the Intermediate period between a 
Buddha and his successor. During this period 
of time, people spent all the time to øOSSIp Or 
to argue for or their own views on what they 
heard Buddha dharma, but 
practicing—Tái sanh trong thời không có Như 
Lai, hay trong buổi chuyển tiếp sau thời Phật 
nhập diệt và thời Đức Hạ sanh Di Lặc Tôn 
Phật. Trong thời kỳ nầy, chúng sanh chỉ biết 
nhàn đàm hý luận về Phật pháp chứ không 
chịu tu tập. 

Ths 1s one of the eiph( condilons or 
circumsfances In which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special 
types of adversities that prevent the practice 
of the Dharma—Đây là một trong tám điều 
kiện hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay 
tám chỗ chướng nạn, một khi sanh vào thì 
chẳng có thể tu học cho thành đạo được —See 
Eight difficult circumstances to see a Buddha 
or hear his dharma. 

Rebirth in any long-life øods or heavens: Tái 
sanh vào cung trời trường thọ—Rebirth in any 
long-life gods or heavens where life is long and 
easy so that beings have no motivation to seek the 
Buddha dharma. This 1s one of the eight condiftions 
Or circumstances 1n which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eipht special types 
of adversities that prevent the practice of the 
Dharma—Nơi chúng sanh sống trường thọ và sung 
sướng đến nỗi không ai muốn tìm cầu Phật pháp. 
Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh 
khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một 
khi sanh vào thì chẳng có thể tu học cho thành 
đạo được—See Eight difficult circumstances to 
see a Buddha or hear his dharma, and Twelve 
kinds of life and death. 

Rebirth through Mind-power: Tâm Lực Vãng 
Sanh—According to the Maharatnakuta Sutra, 
Sakyamuni Buddha told Maitreya Bodhisattva: 
“[here are ten minds cannot be developed by 
ordinary people, nor those who lack virtue and 
beset by afflictions. For someone fo attain one of 


about not 


2) 


these ten frames of Mind while seeking rebirth in 
the Pure Land and yet fail to be reborn 1s simply 
impossible.”—Theo Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế 
Tôn bảo Ngài Di Lặc về mười tâm như sau: “Có 
mười thứ tâm (Thập Tâm Tịnh Độ) mà không phải 
hạng phàm phu, bất thiện hay kẻ có nhiều phiển 
não có thể phát được. Nếu có kẻ nào thành tựu 
một trong mười tâm trên, muốn sanh về thế giới 
Cực Lạc mà không được như nguyện, đó là điều 
không khi nào có.”—See Ten Minds developed 
by the Pure Land pracitoners and Sundry 
Practices (II). 

Rebirth in a new existence: Punarbhava (p & 
skÙ——Tái sanh (sinh trở lại vào một đời sống 
mới). 

Rebirths as ordinary human beings: Hối 
Tử—See Twelve kinds of life and death. 

Rebirth through the power of accumulated 
merits: Phước Lực Vãng Sanh —According to the 
Meditation Sutra states: “Ihose who wish to be 
rebomn ¡in the land of Ultimate Bliss, must cultivate 
the three-fold goodness. These are the efficient 
causes for the pure actions of all the Buddhas of 
the three worlds, past, present and future—Theo 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ: “Muốn sanh về Cực 
Lạc, phải tu ba thứ phước. Ba thứ phước nầy là 
chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, 
hiện tại và vị laf—See Sundry Practices (II). 

l1) They should be filial toward their parents and 
support them; serve and respect theIr teachers 
and elders; be of compassionate heart and 
abstain from doing harm; and cultivate the ten 
virtuous actions: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng 
thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 
mười nghiệp lành. 

They should accept and hold on to theIr 
refuge In the Three Jewels; perfectly observe 
all moral precepts and not lower theIr dignity 
nor neplect ceremonial observances: Thọ trì 
tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oal 
nghi. 

They should awaken In their Minds a longing 
for Bodhi, deeply believe ¡in the principle of 
cause and effect, recite Mahayan sutras, 
persuade and encourage other practitioners. 
Furthermore, those who perform good deeds, 
CarryIng perfection 


2) 


3) 


them out to and 


3614 


transferring the merits with a Mind of faith 
and vows, can all achieve rebirth as well. 
These  meriforlous ineclude  erecting 
temples, stupas and statues of the Buddhas, 
worshipping the Buddhas, burning Incense, 
offering flowers, donating pennants and other 
decoratons to Buddhist temples, making 
offerings of food to the clergy, practicing 
charity, etc.: Phát lòng Bồ Đề, tin lý nhân 
quả, đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khuyến tấn 
người tu hành. Ngoài ra, những kẻ cất chùa 
xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn 
trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng 
phan bảo cái, trai Tăng bố thí, nếu hạnh lành 
thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, 
đều có thể vãng sanh. 
Rebirth through the power of vows: Nguyện 
Lực Vãng Sanh—The “Sundry Practices” 1s the 
method in which the cultivator engages in many 
practices seeking rebirth in the Pure Land. Thus, 
in the Avatamsaka Sutra, the Bodhisattva 
Samantabhadra advises and urges the youth 
Sudhana (Good Wealth) and the Ocean-Wide 
Great Assembly to seek rebirth throught the Ten 
Great Vows (see Thập Hạnh Phổ Hiển). Each 
Vow contains the clause: “When the realm of 
empty space Is exhausted, my Vows will be 
exhausted. But because the realm of empty space 
1s Inexhaustible, my Vows will never end. In the 
same way, when the realm of living beings, the 
karma of living beings, and the afflictions of living 
beings are exhausted, my Vows will be exhausted. 
But the realms of living beings, the karma of 
living beings, and the afflictions of living beings 
are Therefore, my Vows 
inexhaustible. They continue In thought after 
thought without cease. My body, mouth and mind 
never tire of doing these deeds. At the time of 
death, when all family and possessions are left 
behind and all faculties disintegrate, only these 
great vows will follow close behind, and in an 
1nstant, the practitioner will be reborn 1n the Pure 
Land—Pháp Môn Chúng Hạnh là môn nói về 
hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về Cực 
Lạc. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiển Bồ 
Tát khuyến tấn Thiện Tài đồng tử và đại chúng 
nơi hải hội dùng mười đại nguyện cầu sanh Tịnh 


acts 


Inexhaustible. are 


Độ (see Thập Hạnh Phổ Hiển). Trong mỗi nguyện 
ấy đều có nói khi nào cõi hư không, cõi chúng 
sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não của chúng 
sanh hết, thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải 
dùng ba nghiệp thân, khẩu, ý, thực hành nguyện 
đó không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi 
lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho 
đến các căn đều tan rã, duy những đại nguyện ấy 
hằng theo bên mình trong khoảng sát na hành giả 
liền được sanh về Cực Lạc—See Sundry Practices 
q1. 
Rebirth-process becoming: Sinh Hữu—Rebirth 
1s becoming since 1t becomes. Rebirth-process 
becoming briefly is agsregates generated by 
karma. It is of nine kinds—Chính tiến trình tái 
sanh là hữu thì gọi là sanh hữu. Tái sanh là hữu vì 
nó hiện hữu. Sanh hữu nói vắn tắt là các uẩn do 
nghiệp sanh. Sanh hữu gồm chín loại: 
l1) Sense-desire becoming, the kind of becoming 
possessed of sense-desires: Dục hữu—Loại 
hữu có dục vọng. 


2) Fine-material becoming, the kind of becoming 
pOSsessed of fine material: Sắc hữu—Loại 
hữu có sắc. 

3) Immaterial becoming, the kind of becoming 


pOSsessed of immaterial: Vô sắc hữu—Loại 
hữu vô sắc. 


4) Percipient becoming, the kind of becoming 
possessed of perception: Tưởng hữu—Loại 
hữu có tưởng. 

53 Non-perciplent becoming, the kind of 


becoming possessed of non-perception: Vô 
tưởng hữu—Loại hữu không có tưởng. 
Neither-percipIenft-nor-non-percipient 
becoming, the kind of becoming possessed of 
neither perception nor non-perception: Phi 
tưởng phi phi tưởng hữu—Loại hữu không có 
tưởng mà cũng không có không tưởng. 


6) 


7) One-consttuent becoming, the kind of 
becoming possessed of one constituent: Hữu 
nhất uẩn—Loại hữu có một uẩn. 

8) Four-consttuent becoming, the kind of 
becoming possessed of four constituents: Hữu 
tứ uẩn—Loại hữu có bốn uẩn. 

9) Five-consttuent becoming, the kind of 


becoming possessed of five constituents: Hữu 
~ ^ h ~ ⁄ x bó 
ngũ uấn—Loạ1 hữu có năm uẩn. 


3615 


** See Two kinds of becoming. 

Rebirth in the Pure Land: Vãng Sanh Tịnh 
Độ——Countless sentient beings will be reborn In 
the Pure Land, their numbers exceeding even the 
innumerable rain drops. However, according to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, sentient 
beings who seek rebirth in the Pure Land are not 
limied to those weary of the sufferings 1n the 
realm of the Five Turbidities, there are also those 
who compassionately wish to save sentient beings 
1n the Saha World, and those who look upward to 
the goal of Buddhahood and downward to the 
salvaton of deluded sentient beings throughout 
the worlds of the ten directions. Whether their 
vows and aspiratlons are low or high, once they 
are reborn in the Pure Land, all derive the same 
benefits; none will ever retropress and will 
ultimately achieve Buddhahood and help sentient 
beings. Ancient masters once said: “The Pure 
Land method 1s extremely loffy, profound and 
wonderful; only the Buddhas can really fathom 1ts 
depth. This 1s why even those great Bodhisattvas 
the of Equal 
Enliphtenment still vow to be reborn there. Even 
“One-life Bodhisattvas” or those who wIll become 
Buddhas in their next lifeime must remain there 
to study and practice. Such Mahayana texts as the 
Avatamsaka Sutra, the Lotus Sutra, the 
Maharatnakuta Sutra, etc., all extol the Pure Land 
and discuss rebirth there. There are are three 
categorles of rebirth in the Pure Land—Chúng 
sanh tu tập cầu vãng sanh về Cực Lạc nhiều 
không kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Tuy 
nhiên, theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong 
Niệm Phật Thập Yếu, chúng sanh cầu về Tịnh Độ 
không riêng những hạng chán cảnh khổ Ta Bà ngũ 
trược ác thế, mà cũng có hạng vì thương xót muốn 
tế độ chúng sanh cõi Ta Bà, cho đến những bậc 
“thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh.” Tuy sở 
nguyện có cao thấp, một khi đã sanh về Cực Lạc 
thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là 
tất cả đều không thối chuyển, cuối cùng đều đạt 
đến quả vị Phật. Cổ đức đã bảo: “Pháp môn Tịnh 
Độ rất cao thâm mầu nhiệm, duy có Phật với Phật 
mới biết hết được, vì bậc Đẳng giác còn nguyện 
vãng sanh, ngôi Nhất Sanh Bồ Tát còn phải trụ 


who  have reached level 


nơi miền Cực Lạc để học hỏi. Các Kinh Đại Thừa 
như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân 
vân đều khen ngợi Tịnh Độ và để cập đến sự 
vãng sanh.” Xét chung về tâm nguyện cầu sanh 
của những vị ấy, có ba loại vãng sanh—§ee Three 
categorIes of rebirth In the Pure Land. 

Rebirth to Pure-Land Dharani: Chú Vãng 
Sanh Tây Phương Tịnh Độ. 

Rebirth in the Pure Land takes much more 
than a few good meriforious and virfuous 
deeds: Muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, 
không phải chỉ dùng chút ít phước lành hay đôi 
chút công hạnh lơ là mà được—See Five poInts 
any Pureland practitioner should know how to 
reflect on one's self. 

Rebirth in the realm of hells when the warm 
spofs (at near death) are at the sole of the 
feeft: Lòng bàn chân-Địa ngục—When the 
person”s soles of the feet are the last to remain 
warm, the spirit of that person has been fallen in 
the hell—Khi điểm nóng sau cùng trong thân là 
lòng bàn chân, thì thần thức của người ấy đã bị 
đọa vào địa ngục—See S1x places In the body that 
represent the six paths of rebirth. 

Rebirth in the realm of human beings when 
the warm spofs (at near death) are at the 
heart: Tim-Người—Khi điểm nóng sau cùng nơi 
tim, là thần thức của người ấy đã sanh lại cõi 
người —When the person”s heart 1s the last to 
remain warm, the spirit of that person has been 
reborn back among human beings—See Six places 
1n the body that represent the six paths of rebirth. 
Rebirth in the realm of the hungry ghosts 
when the warm spofs (at near death) are at 
the belly: Bụng-Ngạ quỷ—Khi điểm nóng sau 
cùng trong thân thể là bụng, thì thần thức của 
người ấy đã sanh làm ngạ quỷ—When the 
person”s belly 1s the last to remain warm, the spIrIf 
of that person has been reborn among hungry 
ghosts—See Six places In the body that represent 
the six paths of rebirth. 

Rebirth in the realm of Sense-Desire: 
Kamupapattiyo (skÐ—Dục Sanh—According to 
The Long Discourses of the Buddha, Sangiti Sutra, 
there are three kinds of rebirth in the realm of 
Sense-Desire—Theo Trường Bộ, Kinh Phúng 


3616 


Tụng, có ba loại dục sanh—See Three kinds of 
rebirth in the realm of Sense-Desire. 

Rebirth in a realm wherein there is no 
Tathagafta: Tái sanh trong thời không có Như 
Lai—See Rebirth ¡in the ¡ntermediate period 
between Sakyamumi Buddha and his successor. 
Rebirth retribution: Sanh Báo —Next 
retibuion—-One of the and four 
retributions, lifes retributon. The deeds, 
wholesome or unwholesome, done ¡n this life 


life 
three 


produce their results, meriforlous retributions or 
evil karma, in the next reincarnation—Một trong 
Tam Báo và Tứ Báo—Kiếp nầy (sanh báo) gây 
nghiệp thiện ác thì kiếp sau sẽ chịu quả báo sướng 
khổ. 

Rebirth signs: Proof of rebirth ¡in the Pure 
Land—Dấu hiệu Vãng sanh Tịnh Độ. 

Rebirth through spiritual power: Thần Lực 
Vãng Sanh—According to the Sutra of the Heart 
of Great Compassion Mantra, Avalokitesvara 
Bodhisatva (Kuan-Ymn) said to the Buddha: 
“Great Honored Teacher! If any sentlent being 
should assiduously recite the Great Compassion 
Mantra and still descend upon the Three Evil 
Paths, I vow not to attan Buddhahood. If any 
practtoner should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and fail to be reborn in the 
lands of the Buddhas, ÍÏ vow not to attain 
Buddhahood Ilf any practtioner should 
assiduously recite the Great Compassion Mantra 
and not to achieve innumerable samadhis and 
øreat eloquence, I vow not to attain Buddhahood. 
lf anyone should assiduously recite the Great 
Compassion Mantra and not have all wishes and 
hopes of his present life fulfilled, this dharani 
cannot be called the Great Compassion Mantral 
The only exceptions 
unwholesome and those made when the Mind 1s 


are wishes which are 


not utterly sincere."”Moreover, practitioners who 
assiduously recite such dharani as the Thousand- 
Mantra, the Rebirth 
Mantra, etc. with utmost sincerify, can all be 


Armed  Avalokitesvara 


reborn 1n the Western Pure Land or other pure 
lands—Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức 
Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! 
Nếu chúng sanh nào trì tụng thần chú Đại Bi, mà 
còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thể không thành 


Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, mà không 
được sanh về cõi Phật, tôi thể không thành Chánh 
Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi nếu không được vô 
lượng tam muội biện tài, tôi thể không thành 
Chánh Giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự 
mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như 
nguyện, thì chú nây không được gọi là chú Đại Bi 
Tâm Đà La Ni; duy trừ cầu những việc bất thiện, 
trừ kẻ tâm không chí thành.” Ngoài ra, những kẻ 
chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn 
Đề, Vãng Sanh, đều có thể sanh về Cực Lạc hoặc 
các Tịnh Độ khác —See Sundry Practices (II). 
Rebirth  Treatise: Vãng Sanh— 
Commenfary on the Longer Amitabha Suta— 
Treatise on the Pure Land. 

Rebirth is unavoidable: Tái sanh chẳng thể 
tránh được—See Seven unavoidables. 

Rebirth in Uttarakuru: Tái sanh vào Bắc Cu lô 
châu—Rebrrth in Uttarakuru (Northern continent) 
where life 1s always pleasant and desires that 
beings have no motivafion to practice the dharma. 
Ths 1s of the eipht 
circumstances in which it 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special types 
of adversitles that prevent the practice of the 
Dharma——Tái sanh vào Bắc Cu lô châu, nơi chúng 
sanh luôn vui sướng ngũ dục làm cho chúng sanh 
không còn thiết gì đến tu hành Phật pháp. Đây là 
một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh khó gặp 
Phật pháp, hay tám chỗ chướng nạn, một khi sanh 
vào thì chẳng có thể tu học cho thành đạo được— 
See Eight difficult circumsfances to see a Buddha 
or hear his dharma. 


Rebirth as worldly phỉlosophers: Sanh làm 
thức giả hay triết giả phàm phu—Rebirth as 
worldly philosophers (mntellipent 
educated in mundane sense) who think that they 
know everythng and dont want to study or 
practise anymore, especially practicing dharmas. 
Ths 1s of the eipht 
circumsfances In which 1t 1s difficult to see a 
Buddha or hear his dharma; or eight special types 
of adversities that prevent the practice of the 
Dharma—Tái sanh làm thức giả hay triết giả 
phàm phu, những chúng sanh tưởng mình là thế trí 
biện thông, biết hết mọi thứ nên không còn muốn 
tu tập theo Phật. Đây là một trong tấm điều kiện 


Luận 


one condiions or 


and well 


one condiions or 


3617 


hay hoàn cảnh khó gặp Phật pháp, hay tám chỗ 
chướng nạn, một khi sanh vào thì chẳng có thể tu 
học cho thành đạo được—See Eight difficult 
circumstances fo see a Buddha or hear his dharma. 
Reborn among men, become monks, and 
obtain the truth: Sanh vào cõi người và xuất gia 
tu hành đắc đạo —This is one of the eight 
surpassing things. Those who keep the first eight 
commandments receive eipht kinds of reward— 
Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai 
thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại công đức thù 
thắng—See Eight surpassing things. 

Reborn among rich and honorable men: Tái 
sanh trong cõi người giàu sang phú quý —See 
Eight happy conditions in which one may be 
reborn. 

Reborn in the Brahma-heavens: Tái sanh 
trong cõi trời Phạm thiên—See Eight happy 
conditions in which one may be reborn. 

Reborn in the Brahma Heaven or meet a 
Buddha: Sanh vào cõi Phạm Thiên hay vào thời 
gặp Phật —This Is one of the eipht surpassing 
thngs. Those who keep the forst eipht 
commandments receive eipht kinds of reward— 
Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai 
thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại công đức thù 
thắng—See Eight surpassing things. 

Reborn in calamities: Tức Khổ Sinh—See Eive 
rebirths. 

Reborn in any class that may need him: Tùy 
Loại Sinh—Tùy loài chúng sanh nào cần thì các 
ngài tái sanh vào đó mà hóa độ—See Five 
rebirths. 

Reborn in Heaven: Sanh Thiên—The heavens 
where those living In this world can be reborn 
(from the Four Dhyana Heavens to the Four 
Heavenly Kings)—Những cõi trời nơi chúng sanh 
có thể tái sanh vào (từ Tứ Thiển Thiên đến Tứ 
Thiên Vương)—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings and Four dhyana heavens. 

Reborn ỉn the heavens of desire: Tái sanh vào 
cõi trời dục giới —This Is one of the eipht 
surpassing things. Those who keep the forst eight 
commandmenfs receive eipht kinds of reward— 
Đây là một trong tám loại thắng pháp. Những ai 





thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại công đức thù 
thắng—See Eight surpassing things. 

Reborn in the heavens of the four deva 
kings: Tái sanh trong cõi Tứ thiên vương—See 
Eight happy conditions in which one may be 
reborn. 

Reborn ỉn the Indra heavens: Tái sanh trong 
cõi trời Đao lợi —See Eight happy conditons in 
which one may be reborn. 

Reborn in the lowest rank of the Lofus 
grade: Thượng Phẩm Hạ Sanh—The lowest rank 
or quality of the highest stage In the Pure Land. 
Reborn in the middle rank of the Lotus 
grade: Thượng Phẩm Trung Sanh—The middle 
rank or quality of the Incarnated beings with 
corresponding to karma. 

Reborn in the nirmanarati heaven: Reborn in 
the fifth devaloka—Tái sanh trong cõi trời Hóa 
Lạc—See Eight happy conditons in which one 
may be reborn. 

Reborn in the paranirmita-vasavartin: 
Reborn In the sixth devaloka heaven—Tái sanh 
trong cõi trời Tha Hóa —See Eigh(t happy 
conditions in which one may be reborn. 

Reborn in the Pure Land: Vãng sanh Cực 
Lạc ——AII Buddhists want to reach Buddhahood; 
however, they believe that it Is easler and more 
certain to practice Buddha-Recitation to be reborn 
in the Pure Land—Tất cả Phật tử đều muốn tu để 
thành Phật, tuy nhiên họ tin rằng thực hành niệm 
Phật và vãng sanh Tịnh Độ thì dễ và chắc chắn 
hơn. 

Reborn in superior conditions: Thắng Sinh— 
See FIve rebirths. 

Reborn in the Suyama-heavens: Tái sanh 
trong cõi trời Dạ ma—See Eight happy conditions 
1n which one may be reborn. 

Reborn ỉn the Tusi(ta Heaven: Tái sanh trong 
cõi trời Đâu Suất—See Eight happy conditions in 
which one may be reborn. 

Reborn in the uppermos( of the Lofus 
grade: Thượng Phẩm Thượng Sanh—The highest 
grade ¡in the Pure Land, or the highest quality of 
the Iincarnated beings with corresponding to 


3618 


karma—Tái sanh vào cõi cao nhất trên Tịnh Độ 
(tùy theo nghiệp lực). 

Reborn ỉn various grades of kingship: Tăng 
Thượng Sinh—See Five rebirths. 

Rebuke (v): Quở trách. 

Rebuke and punishment of a wrongdoer: Ha 
Trách Kiện Độ—The eleventh of the twenty rules 
for monks—Phép khiển trách thứ bảy trong hai 
mươi phép khiển trách chư Tăng Ni sai trái. 
Recall (v): To recollect—Nhớ lại. 
Recapitulation (n): Qui về một mối—Đồng qui. 
Recede the inifial mỉnd: Thoái sơ tâm. 

Receive (v): Nhận—Tiếp dẫn—Nhiếp Thọ——The 
Buddha used Buddha mind to gather up all 
sentient beings—Chỉ việc Phật dùng tuệ tâm mà 
nhiếp thủ chúng sanh. 

Receive or accept the commandmenfs: Thọ 
gIỚI. 

Receive Buddha?s predictions: Được Phật thọ 
ký. 

Receive (v) ceremonial ordinafon as a 
monk: Tác Pháp Đắc—With the witness of an 
assembly of three senior monks, and seven other 
people, either monks or senior lay people—Thọ 
giới Yết Ma phải có đầy đủ tam sư thất chứng 
(một hội đồng gồm ba vị Tăng cao tuổi hạ, và bẩy 
người khác có thể là chư Tăng hay những vị hộ trì 
Phật pháp lâu năm). 

Receive consecration: To enter the status of a 
disciple, but strictly of an advanced disciple—Cử 
hành lễ quán đảnh để trở thành Nhập thất đệ tử, 
nhưng chỉ dành cho những đệ tử cao cấp. 

Receive the entire precepfs: Thọ cụ túc giới. 
Receive (v) a favor: Thọ ân. 

Receive garments from the masfer: Thọ Y— 
Master gives out winter øgarments In the nĩinth 
month—Đệ tử được sư phụ ban cho y áo trong 
ngày kết của mùa kiết hạ an cư. 

Receive øreatf approval from someone: Được 
ai nhiệt liệt tán đồng. 

Receive higher ordination: Thọ đại giới (tỳ 
kheo và tỳ kheo mì). 

Receive (v) instrucfions: Thọ giáo. 





Receive with joy: Receptivity of joy—Sensation 
of joy—Hÿ thọ (thọ nhận một cách vui vẻ). 


Receive (v) the law: Thọ pháp. 
Receive and lead: Tiếp dẫn—Welcoming and 
escorting—Tiếp nhận và hướng dẫn. 
Receive lesser ordination: Thọ tiểu giới (sa di). 
1)  Become a novice: Thành Sa di. 
2) Tam quy thập giới: Take the Three Refuges 
and Ten Precepts. 
Receive (v) one?s monasfic age: Thọ tuế—To 
add to one”s monasfic age on the conclusion of the 
summer retreat—Nhận thêm một tuổi hạ lạp vào 
cuối kỳ an cư kiết hạ. 
Receive paymen(t from the gøovernment, 
from a polifical party, or from a polifical 
0rganization: Lãnh lương bổng của chánh phủ, 
của đẳng phái hay tổ chức chánh trị—A Bhiksu or 
Bhiksuni payment the 
gøovernment, from a political party, or from a 
poltcal organizaton, commis a sSangha 
Restoraton Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào hưởng lương bổng của chánh phủ, của một 
đẳng phái hay một tổ chức chánh trị, là phạm tội 
Tăng Tàn. 


who receIves from 


Receive with pleasure: Sensaton of joy— 
Receptivity of joy—Hỷ thụ. 

Receive (v) the precepfs: Accept the 
commandmentsNạp Giớ—Thọ Giới—To 
receIve or accept the commandments—Thụ giới 
hay là thụ nhận giới thể nơi thân mình— 
According to Professor Soothill in The Dictionary 
of Chinese-English Buddhist Terms—Theo Giáo 
Sư Soothill trong Trung Anh Phật Học Từ Điển: 

l) To embrace Buddhism: Receiving the 
precepts—To receIve the 
commandments—Thọ giới là thọ nhận giới 
luật do Phật chế ra. 

A novice disciple, or the beginner receives 
the first five commandments: Đệ tử sơ cơ thọ 
lãnh ngũ giới. 

The monks, nuns, and the earnest lalty 
proceed to the recepton of eipht 
commandments: Chư Tăng Ni và Phật tử 
thuần thành tiến hành thọ lãnh bát giới. 

Fully ordained monks and nuns can receIve Or 
accept ten or more commandments, maybe up 
to 227, 250, or 348: Chư Tăng Ni Thọ giới 
đầy đủ có thể thọ trì từ thập giới trở lên, có lẽ 


OrT accepf 


2) 


3) 


) 


3619 


lên tới 227, 250 hoặc 348. **See Complete 
moral precepts for monks. 


53) The term Is also applied by the esoteric secfs 
to the reception of their rules on admission: 
Từ thọ giới còn dùng để chỉ người thọ giới 
Tam Muội Da Chân Ngôn. 

Receive predicion from the Buddha: 


Vyakarana (skt)—Thọ Ký. 

l1) The Buddha”s foretelling of the future of his 
disciples—Đức Phật nói trước về tương lai 
của các đệ tử của Ngài. Ngài thọ ký hay nói 
trước một cách chắn chắn về sự thành tựu của 
các vị đệ tử trong tương lai. 

To receive from a Buddha predestination, 
prophecy or giving of a record, prediction, 
fortelling (to become a Buddha): Còn gọi là 
Thọ Biệt hay Thọ Quyết. Những người đi 
theo Đức Phật sẽ nhận được sự tiên đoán của 
Đức Phật về sự giác ngộ và thành Phật trong 
tương lai. 

The prophecy of Bodhisatva's future 
Buddhahood. Only Buddhas possess the 
power and wisdom to give decisions, and/or 
such prophecies: Sự thọ ký thành Phật trong 
tương lai của những Bồ Tát. Chỉ có chư Phật 
mới có khả năng và trí huệ để đưa ra những 
quyết định hay lời thọ ký như vậy. 

Receive the pure and faithful at the proper 
tỉme: Tất cả chư Phật nhiếp thọ các chúng sanh 
tịnh tín chẳng lỗi thời —See Ten kinds of proper 
timing of all Buddhas. 

Receive (v) the results of karma of one°?s 
deeds: Thọ nghiệp. 

Receive and retain: To hold on or keep the 
Buddha”s teaching—Thọ trì (nhận lãnh và hành trì 
những giáo thuyết của Phật). 

Receive retribution: Thọ báo —See Sensation. 
Receive Shining Light: Cầu tự tứ —A Bhiksuni 
who at the end of the Rains retreat refuses to øo to 
the Bhiksu Sangha to express what she has seen, 
heard, or has doubts about concerning her own 
practice In order to receive Shining Light from the 
Bhiksus, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo Ni nào, sau khi an cư kiết 
hạ mà không chịu đến giáo đoàn Tăng để nói 
những việc đã thấy, đã nghe, hay những chỗ nghi 


2) 


3) 


để cầu Tự Tứ, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề, phải 
phát lồ sám hối. 

Receive the rules and follow them out: Thọ 
Tùy —Thọ Thể Tùy Hành —Tỳ Kheo khi mới thọ 
giới thể mà giữ đủ cho bản thân mình tức là 
“Thọ,” về sau tùy theo giới thể mà tu trì giới hạnh 
như giáo pháp đã định thì gọi là “Tùy”. 

Receive someone into the Order: Ordain 
someone—Nhận ai vào Giáo Đoàn (truyễển giới 
cho aI). 

Receive someone warmly: Welcome someone 
heartly—Tiếp đón ai nồng nhiệt. 

Receive the sublime Teachings: Thọ diệu 
pháp—-Bodhisatvas expound the 
teachings fo sentient beings according to their 
faculties, femperaments tO 
enlighten them—Ở trong chúng hội của tất cả 
Như Lai, thân thừa diệu pháp, tùy căn tánh dục 
lạc của các chúng sanh mà diễn thuyết cho họ 
được ngộ nhập —See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (7). 

Receive (v) the teaching most respecffully: 
Cung kính nghe nhận giáo pháp. 

Receive for use: Thọ dụng. 

Receive a year to one”s monastic age: Thọ tuế 
(nhận thêm một tuổi hạ lạp vào cuối kỳ an cư kiết 
hạ). 

Received: Upasampanna (skt)—Obtained—Thọ 
nhận. 

Receiver of the commandmen(s or rules: 
Giới tử. 

Receiving: Vedana  (skÙ—Thọ—Contac— 
Perceiving—Sensaton—See Twelve conditions 


sublime 


and inclinations, 





Of cause and effect. 

Receiving and Leading Master: Tiếp Dẫn Đạo 

Sư—Sentient beings are reborn In the Pure Land 

owing to the assistance of the following 

Buddhas—Chúng sanh được vãng sanh Tịnh Độ 

nhờ sự trợ giúp của hai vị Phật. 

lI) The guidance of our original teacher, 
Sakyamuni Buddha, and his teachings: Sự chỉ 
dẫn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

2) The welcoming and escortng of Amitabha 
Buddha: Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. 


3620 


3) The support and protection of the Buddhas of 
the ten directions: Chư Phật mười phương hộ 
niệm. 

Recently: Gần đây—Lately. 

Receptacle: Adana (skt)——Hold firmly—Chấp trì. 

Reception (n): Sự lãnh nhận. 

Receptionism (n): Chủ thuyết lãnh thụ. 

Recepfionist monk: Trí Khách. 

Recepfivity: The dual receptivity—Có hai loại 

thọ nghiệp—See Dual receptivity. 

Recepfivity of joy: Receive with joy—Receive 

with pleasure—Sensation of joy—Hỷ thọ (thọ 

nhận một cách vui vẻ). 

Receptivity and obedience of faith: Tín Thọ— 

Receptivity and obedience of faith—To believe 

and receive the doctrine—ln faith receive and 

obey (usually found at the end of sutras)—Có 
lòng tin nhận nơi giáo pháp. 

Recipient (n): Người nhận lãnh. 

Reciprocal (a): Lẫn nhau (có qua có lại). 

Reciprocity (n): Hỗ tương——Mutual. 

Recitation (n): Sự đọc kinh. 

Recitaion Amidst Lipht: Quang Trung Trì 

Danh—This is one of the ten kinds of oral 

recitation. This method was specially designed for 

certain practitioners who, as soon as they close 
theIr eyes to recite, suddenly see filthy forms and 
marks (ugly grimacing faces, for example), or dark 
forms and colours swirling around. With this 
technique, the practitioner, while reciting the 

Buddhaˆs name, visualizes himself seated In the 

middle of an Iimmense, brilliant zone of lipht. 

Withn that zone of lipht, when his mind has 

quieted down, the practitioner feels bripht and 

refreshed. At that time, not only have deluded 
thoughts been annihilated, filthy, evil forms have 
also disappeared. After that, ripht thought 1s 
reinforced and samadhi 1s, in time, achieved. 

Althouph this 1s a special expedIent to destroy evil 

deluded marks, even the practitioner who 1s not in 

this predicament can apply this method to clear his 
mind and enter deeply into the Buddha Recitation 

Samadhi—Đây là một trong mười pháp trì danh. 

Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật, thường 

bất chợt thấy những hình tướng ô uế, hoặc màu 

sắc đen tối xao động nổi lên, nên cổ đức mới 


truyền dạy cho cách thức nầy. Đây là phương 
pháp vừa niệm Phật, vừa tưởng mình đang ngồi 
giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã 
an định trong vùng quang minh ấy, hành giả cảm 
thấy thân trí sáng suốt mát mẽ, không những tạp 
tưởng trừ dứt, mà các tướng uế sắc cũng tiêu tan. 
Rồi chánh niệm do đó được bên lâu, và tam muội 
cũng do đó lần lần thành tựu. Đây tuy là phương 
tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế ác nhưng dù 
không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ 
thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, hành giả 
cũng nên áp dụng cách thức nầy—See Ten kinds 
Of oral recifation. 

Recite (v): Đọc kinh. 

Recite Amitabha Buddha: Niệm Lục tự Di 
Đà—Namah Amitabha or Namo Amitayuse- 
Buddha (skt—Namah Amitabha, the formula of 
fath of the Pure Land sect, representing the 
believing heart of all beings and Amitabha”s 
power and will to save; repeated In the hour of 
death 1t opens the entrance to the Pure Land. 
Japanese Amitabha” 1s 
“Nembutsu.” lít Is an expression of faith in 
Amitabha, who is believed to have the super 
power to bring people to his “Pure Land” after 
they die. When a person 1s 1s dyins, he needs to 
keep the mind focused and recite Namo Amitabha 
Buddha up to ten times before his last breath. If 
this happens, his spirit will follow the vow of 
Amitabha Buddha and go to the Pure Land. 
Recitation 1s the central practice of the Pure Land 
sec. Namo means to return to take refuge; 
Amitabha means Limitless Light and Limitless 
Life; Buddha means the “Enlightened One.” We 
don”t know when our lifeể ends, to avoid being 
surprised by the spirit of Impermanence, let us at 
all times apply ourselves to earnest recitatlon of 
the Buddha”s name, not waiting until we have 
fulflled our family obligations before reciting the 
Buddha'" only W€ €SCADp€ 
bewilderment and confusion In our last momeIt. 
Once reborn in the Sukhavati, sentient beings will 
inevitably progress toward Buddhahood because 
the conditions in the Pure Land are optimal for 
Buddhist practice—Nam Mô A Di Đà Phật, là quy 
mệnh đối với Đức Phật A Di Đà hay chúng sanh 
một lòng quy ngưỡng nơi lời nguyện cứu độ của 


tem for “Namo 


name, then will 


3621 


Đức Phật A Di Đà mà niệm hồng danh của Ngài, 
tức là mở cửa đi vào cõi Tịnh Độ. Người Nhật 
niệm là “Nembutsu.” Đây là sự biểu lộ niềm tin 
nơi Đức Phật A Di Đà, đấng có quyền lực tối 
thượng đưa chúng sanh đến cõi “Tịnh Độ” sau khi 
mệnh chung. Khi người sắp chết, người ấy nên giữ 
tâm tập trung vào niệm Phật A Di Đà từ mười lần 
hơn trước hơi thở cuối cùng. Nếu làm được như 
vậy thì tâm thức sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn 
về Tịnh Độ. Niệm Phật là phương cách thực tập 
trọng yếu của phái Tịnh Độ. Nam mô có nghĩa là 
“về nương,” A Di Đà có nghĩa là “Vô Lượng 
quang” và “Vô lượng thọ,” Phật có nghĩa là 
“Đấng giác ngộ.” Vì vậy Nam mô A Di Đà Phật 
có nghĩa là “Con nguyện về nương nơi Đấng giác 
ngộ của Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. 
Chúng ta nào ai biết trước ngày mình ra đi, muốn 
tránh sự bất ngờ của quỷ vô thường, chúng ta phải 
cố gắng niệm Phật, đừng đợi đến lúc xong việc 
nhà rồi hẳn niệm Phật, để giây phút cuối cùng 
thoát đi không bối rối. Một khi dược vãng sanh 
Tịnh Độ, chúng sanh sẽ đắc thành Phật quả không 
thối chuyển vì điều kiện ở cõi nước này rất tốt 
cho việc tu tập Phật pháp. 

Recite Amitabha at all time: Sớm mai A Di 
Đà, chiều cũng A Di Đà, dù gấp thế mấy cũng 
không rời A Di Đà —Rectte Amitabha Buddha”s 
name ¡In the morning, recit€e i{ again in the 
evening, no matter how rush you are, do not part 
from the recitation of Amitabha Buddhaˆs name. 
Recite Bodhisattva precepts: Tụng giới Bồ 
Tát. 

Recite the Buddha-name at the level of 
inner truth: Lý Trì — See Two levels of practice 
1n reciting the Buddha-name. 

Recite the Buddha-name at the phenomenal 


level: Sự Tr—See Two levels of practice ¡in 
reciting the Buddha-name. 

Recite Buddha ïin all three tỉme-spans: Cả 
đời niệm Phật—To recte Buddha with a 
beginning, middle, and an end. One who devotes 
to recite Buddha Incessantly until the death of his 
body. 

Recite the Buddha sutras: Tụng kinh—To 
Intone sutras—The Buddha”s teachings on “Sutra 


Reciung” in the Dharmapada Sutra—Những lời 
Phật dạy về “Tụng Kinh” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) The heedless man even !f he can recite many 
sacred sutras, but falls to act accordingly; he 
has no share In the fruits of the monastic life, 
but 1s like a cowherd who counts the cows of 
the master, but 
(Dharmapada 19): Dù tụng nhiều kinh mà 
buông lung không chịu thực hành theo, thì 
chẳng hưởng được phần ích lợi của Sa-môn, 
khác nào kẻ chăn bò, chỉ lo đếm bò cho người 
khác (để lấy công, chứ sữa thịt của bò thì 
không hưởng được). 

Even 1f a man recites few sutras, but acts In 
accordance with the teaching, overcoming all 
lust hated and wih: true 
knowledge and serene mind, clinging to 
nothing here and hereafter, he shares the 
fruts of a monastic lie (Dharmapada 20): 
Tuy tụng ít kinh mà thường y giáo hành trì, 
hiểu biết chân chánh, diệt trừ tham sân si, 
tâm hiền lành thanh tịnh, giải thoát và xả bỏ 
thế tục, thì dù ở cõi nầy hay cõi khác, người 
kia vẫn hưởng phần ích lợi của Sa-môn. 

A recifaton composed of a thousand words 
without sense, ¡is no better than one single 
beneficial word upon hearing which one 1s 
Iimmediately paciied (Dharmapada 100): 
Tụng đến ngàn câu vô nghĩa, chẳng bằng một 
câu có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh 
tịnh. 

One beneficial line by hearing It one 1s 
1mmediately pacified 1s better than a thousand 
verses  wih words without sense 
(Dharmapada (101): Tụng đến ngàn câu kệ 
vô nghĩa, chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, 
nghe xong tâm liền thanh tịnh. 

One single word of the Dharma by hearing 1t 
one 1s immediately pacified, 1s better than a 
hundred stanzas, comprising senseless words 
(Dharmapada 102): Tụng đến trăm câu kệ vô 
nghĩa, chẳng bằng một pháp cú, nghe xong 
tâm liên thanh tịnh. 

Recite the Buddhist sutra for peace and 
security: Tụng kinh cầu an. 

Recite the Buddhist sutra for the welfare of 
the nafion and the security of the people: 


has none of his own 


2) 


1pnorance, 


3) 


4) 


5) 


3622 


Tụng kinh cầu quốc thái dân an—Recitation for 
the welfare of the nation and the security of the 
people. 

Recite from memory: To memorize—Ám đọc 
(đọc thuộc lòng). 

Recite a poem (verse): Đọc thuộc lòng một bài 
kệ. 

Recite Pratimoksa: Tụng Giới Ba La Để Mộc 
Xoa—Usually twice a month for Bhikshu and 
Bhikshuni—Thường thì nửa tháng một lần cho cả 
chư Tăng và chư NI. 

Recite the Pratimoksha with the Order at 
least once ïn three months: Tụng giới với giáo 
hội ít nhất ba tháng một lần—A Bhiksu or 
Bhiksuni who does not recite the Pratimoksha with 
the Sangha at least once In three months, unless 
she has a long-lasting and serious 1lÏness, commits 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào không tụng giới với Tăng 
chúng hoặc Ni chúng ít nhất ba tháng một lần, trừ 
khi người ấy có bệnh nặng kéo dài, là phạm giới 
Ba Dật Đề, phải phát lô sám hối. 

Recite the scriptures: Scan the scriptures by 
reading the beginning, middle, and end of each 
chapter—Chuyển kinh (tụng đọc kinh điển). 
Recite the sutra: Sutra recitation—Tụng kinh. 
Recite the sutra before performing the 
ritual or ceremony: Tụng kinh trước khi làm lễ. 
Recite throughout the night: Thông Dạ—The 
whole nipht, 1.e. to intone throughout the nipght— 
Tụng niệm suốt đêm. 

Recite a verse (poem): Đọc thuộc lòng một bài 
kệ. 

Recite vows: Tuyên đọc lời nguyện—Buddhists 
usually recite vows at the end of the prayer 
service ceremonies—Phật tử thường hay đọc lời 
phát nguyện vào cuối các buổi lễ. 

Recifing the Buddha-name at the level of 
inner truth: Lý Tr —Reciting the Buddha-name 
at the level of Inner truth or noumenon means 
believing that Amitabha Buddha and His Pure 
Land in the West are inherent features of our own 
pure Minds, the creation of our own pure Minds. It 
means using the great name of Amitabha Buddha, 
which 1s inherent in our Minds and the creation of 
our Minds, as a focal point to concenfrate our 





minds on, so that we never forget It for a 
moment—Người “lý trì” là người tin rằng Phật A 
Di Đà ở Tây Phương là Phật đã có sẵn trong tâm 
mình, là Phật do Tâm mình tạo ra, mình lấy ngay 
cái danh hiệu Phật lớn lao và có sẵn trong Tâm 
mình đó mà buộc Tâm mình vào, khiến cho nó 
chớ tạm quên—See Two levels of practice In 
reciting the Buddha-name. 


Reciing the Buddhanamc at the 
phenomenal level: Sự Tn—See Practice- 
Recitation. 

Recifing the Buddha's name 
sinplemindedly: Nhứt Tâm Niệm Phật— 
According to Great Master Yin-Kuang, the 
thrteenh Patriarch of Chinese Pureland 


Buddhism Thirteen Patrlarchs, If any practitioner 
wishes “singlemindedness” 
recting Buddha”s name to eliminate Infinite 
karmic offenses In many reincarnations In the 
past, 1t 1s necessary to do the followIinge——Theo Đại 
Sư Ấn Quang, tổ thứ mười ba của Trung Quốc 
Tịnh Độ Liên Tông, muốn cho được nhứt tâm 
niệm Phật để có thể diệt được vô lượng tội 
chướng trong nhiều kiếp sanh tử, khi niệm Phật 
hành giả phải làm những điều sau đây: 

1) Setile and focus the mind, don't let it become 
distracted, wander, or think aimlessly: Buộc 
tâm mình lại, đừng để cho tán loạn hay nghĩ 
tưởng vu vơ. 

Each line of Buddha Recitaton must follow 
the previous one evenly, not too fasf, not too 
slow, similar to a rain drop trickling down 
from the roof; the first drop does not waIt for 
the next one, the next drop does not Interfere 
with the ñrst: Mỗi câu niệm Phật phải nối 
tiếp nhau, không mau không chậm, đều đặn 
như giọt nước mưa trên mái nhà nhiễu xuống. 
Giọt trước không chờ giọt sau. 

Recie each word and each phrase clearly: 
Từng câu từng chữ niệm Phật phải cho thật rõ 
ràng. 

Mouth chanting the Buddha°s name, eyes 
fixed on the Buddha's sfatue, ear listening 
clearly to the sound of Buddha Recitation: 
Miệng xưng niệm hồng danh, mắt chăm chú 
nhìn tượng Phật, tai nghe rõ tiếng niệm Phật 
của mình. 


to achieve while 


2) 


3) 


3623 


Reckon (v): Liệt vào. 

Reclaim (v): Cải thiện—Tu bổ. 

Reclining of Brahma: Chỗ nằm Phạm thiên, vì 
chẳng não hại mình và người—Not disturbing self 
or others—See Ten kinds of reclinng of Great 
Enlightening Beings. 

Reclining of completion of all tasks: Chỗ nằm 
tất cả việc đều xong, vì việc làm đều hoàn mãn— 
Having accomplished all that 1s to be done——See 
Ten kinds of reclining of Great Enlightening 
Beings. 

Reclining of concentration: Chỗ nằm tam 
muội, vì thân tâm nhu nhuyễn—Body and mind 
beIng supple—See Ten kinds of reclining of Great 
Enliphtening Beinss. 

Reclining of good works: Chỗ nằm thiện 
nghiệp, vì về sau chẳng ăn năn—Not having 
regrets afterward—See Ten kinds of reclining of 
Great Enlightening Beings. 

Reclining of Great Enlightening Beings: Chỗ 
nằm của chư Đại Bồ Tát—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten kinds of reclinng of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can atain the supreme reclinng of the great 
teaching of Buddhas and be able to awaken all 
sentient beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
38, có mười chỗ nằm của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong mười chỗ nằm nầy thời được chỗ 
nằm đại pháp vô thượng của Như Lai, đều có thể 
khai ngộ tất cả chúng sanh—See Ten kinds of 
reclining of Great Enlightening Beings. 

Reclining of meditation: Chỗ nằm thiền định, 
vì tu hành đúng lý ——Practicing In accord with the 
tuth—See Ten kinds of reclining of Great 
Enliphtening Beinss. 

Reclining of relinqguishment of all effort: Chỗ 
nằm bỏ qua những công dụng vì tất cả đều quen 
thuộc —Thorough training—See Ten kinds of 
reclining of Great Enlightening Beings. 

Reclining of the right path: Chỗ nằm chánh 
đạo, vì thiện hữu khai giác—Awakening by good 
companions—See Ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. 

Reclining of silent tranquility: Chỗ nằm tịch 
tịnh, vì thân tâm yên lặng—Practicing with a pure 


body and mind (n accord with principle)—See 
Ten kinds of reclining of Great Enlightening 
Beings. 

Reclining of sublime aspirations: Chỗ nằm 
diệu nguyện, vì thiện xảo hổi hướng —Skillful 
dedication—See Ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. 

Reclining of true faith: Because of being 
unshakable—Chỗ nằm chánh tín, vì chẳng bị 
khuynh động—See Ten kinds of reclining of Great 
Enlightening Beings. 

Recluse (n): Nhà tu khổ hạnh—Asectic. 
Recognition of ability: Ấn khẩ—Công nhận 
khả năng hay sự thích hợp của ai. 

Recognize (v): Samvetti (skÙ—Giải hộ —Thừa 
nhận—Hiểu rõ——To comprehend—To ascertain. 
Recognize good and bad friends: Nhận thức 
thiện hữu ác hữu—Nhận ra bạn tốt và bạn xấu. 
Recognize one®s øown rootfs of goodness: 
Recognizing their own roots of goodness 1s a Way 
of generating qualites of Buddhahood, because 
they know their action is not wrong—Nhẫn thọ 
thiện căn của mình là đạo xuất sanh Phật pháp, vì 
biết nghiệp chẳng mất See Ten ways of 
generating the qualiies of Buddhahood of Great 
Enlightening Beings. 

Recognize something: Accept something as a 
fact—Thừa nhận hay công nhận cái gì. 
Recognifion (n): Sự thừa nhận. 

Recollect (v): Nhớ lại. 

Recollec( correcfly: Thường thường chánh 
niệm——Bodhisattvas” always 
correctly, able all 
eliminating all mundane distraction—Tâm các vị 
Bồ Tát thường chánh niệm, đều có thể ghi nhớ tất 
cả những ngôn âm, trừ diệt tâm tán động của thế 
gian—See kmds of path of Great 
Enlightening Beings (8). 

Recollects one?s manifold past lives: Nhớ đến 
các đời sống quá khứ One recollects one”s 
mamrfold past lives, that 1s, one birth, two births..., 
a hundred births, a thousand births, a hundred 
thousand births, many aeons of world-contraction, 
many aeons of world-expansion, many aeons of 
world-conftraction and expansion—“There I was 
so named, of such a clan, with 


minds recollect 


tO remember messaøes, 


Ten 


such an 


3624 


appearance, such was my nutriment, such my 
experience of pleasure and pain, such my life- 
term; and passing away from there, I reapppeared 
elsewhere; and there too Ï was so named, of such 
an appearance, such was my nutriment, such my 
experience of pleasure and pain, such my life- 
term; and passing away from there, Ï reappeared 
here. Thus with their aspectfs and particulars one 
recollects one”s manifold past lives—Vị ấy nhớ 
đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, 
vân vân, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với 
các nét đại cương và các chỉ tiết—See Ten merits 
of the cultivation of the mindfulness of the body. 
Recollection (n): 


l) Anussati (p): Attentive—Contemplatlon— 
Chuyên chú_—Để Mục Suy Niệm—Sự hồi 
tâm nhớ lại—See Forty meditation subJects. 

2) Smrni (sk): Nhớ rõ ràng—Niệm— 
Remembering clearly—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Recollecfion of body: Niệm Thân— 


Kayagaftasati (p)—Mindfulness occupled with the 
body. The contemplation of the thirty-two 
repulsive parts of the body, hair of the head, hairs 
of the body, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, 
marrow, etc—Suy niệm hay tỉnh thức về thân. 
Quán tưởng về 32 phần của thân thể như tóc, 
lông, móng, răng, da, xương, tủy, vân vân. 
Recollection of Breath: Anapanasati (p)—Niệm 
Tức—Mindfulness of breathing. The attentiveness 
to the touch sensation of Iin-breath and out-breath 
1n the vicinifty of the nostrils or upper lip, whether 
the air 1s felt striking as one breathes 1n and out— 
Suy niệm về hơi thở. Tỉnh thức về cảm giác xúc 
chạm của những vùng phụ cận hai lổ mũi hay môi 
trên khi không khí ập đến lúc ta thở vào thở ra. 
Recollection of the Buddha: Quán tưởng Đức 
Phật —Recollection of the Buddha 1s a method of 
1nwardly visualizing an Iimage of the Buddha. The 
devotee assumes the usual posture and close his 
eyes. Then he attempts to visualize the Buddha as 
clearly as possible. He keeps the Iimage of the 
Buddha before his mind”s eye and does not let 
anything else interrupt it. He tries to see the 
Buddha as clearly with his eyes closed as he can 
see physical obJects with his eyes open. If he 
cannot see the Buddha”s Iimage clearly or 1f his 


mind Is disturbed by thoughts, he opens his eyes to 
see the Buddha statue; then once he has a clear 
mental picture, he closes his eyes and continues 
agamn. The Buddha image represents perfect 
wisdom and compassion. At the beginning of 
practice the meditator distinguishes the Buddha as 
the object of meditaton from himself as the 
meditator. However, when he has developed this 
meditation further, both he and the Buddha, 
subJect and obJect, disappear, and only oneness 
remains. That oneness 1s beyond distinction and 
comparison, beyond the range of sense 
COnSCIousness. lí ¡1s quiescent, changeless, and 
perfect. We cannot see 1t, hear 1(, touch If, or taste 
1í, but 1t Is always with us; It 1s perfect wisdom, 
enlightenment, Nirvana. We can perceive 1t and 
live in it only through the calm mind resulting 
from meditation. Recollecion on the Buddha 
helps to quiet the mind and bring calm to our daily 
lives—Quán tưởng Đức Phật là phương pháp gợi 
nhớ trong tâm mình hình ảnh Đức Phật. Hành giả 
ngồi trong tư thế thường và nhắm mắt lại. Sau đó 
cố gắng hình dung hình ảnh Đức Phật thật rõ ràng. 
Hành giả giữ hình ảnh Đức Phật trước mắt của 
tâm và không để bị gián đoạn vì bất cứ thứ gì. 
Hành giả cố hình dung Đức Phật thật rõ khi nhắm 
mắt, giống hệt như lúc thấy những vật chất khi mở 
mắt. Nếu hành giả không thể hình dung Đức Phật 
rõ ràng bằng mắt tâm, hoặc tâm bị vọng động 
quấy nhiễu, thì nên mở mắt ra để nhìn tượng Phật 
bằng mắt; rồi khi đã có hình ảnh rõ ràng trong trí, 
hành giả lại nhắm mắt và tiếp tục quán tưởng. 
Hình ảnh Đức Phật tượng trưng cho trí tuệ và từ bi 
viên mãn. Khi mới bắt đầu quán tưởng Đức Phật, 
hành giả còn phân biệt giữa đối tượng quán tưởng 
là Đức Phật và người quán tưởng là chính mình. 
Tuy nhiên, khi đã quán tưởng đến mức thâm hậu, 
cả hành giả lẫn Đức Phật, tức là chủ thể và vật 
thể đều biến mất, chỉ còn lại nhất thể. Cái nhất 
thể này vượt ra ngoài tầm phân biệt và so sánh, 
ngoài tầm ý thức của giác quan. Nó yên nh, 
không thay đổi, và toàn hảo. Chúng ta không 
thấy, nghe, sờ hay nếm được nó, nhưng nó luôn ở 
trong chúng ta; nó là trí tuệ viên mãn, là giác ngộ, 
là Niết Bàn. Chúng ta chỉ có thể nhận thức được 
và sống trong cái nhất thể này bằng tâm an lạc 
nhờ quán tưởng. Quán tưởng hình ảnh Đức Phật 


3625 


giúp tâm được yên nh và đem an lạc đến cho 
cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

Recollection of death: Marananussati (p)— 
Niệm Tử —The 
contemplation on the fact that one”s own death 1s 


recollecion of death. The 


absolutely certain, that the arrival of death 1s 
ufferly uncertain, and that when death comes one 
must relinquish everything—Suy niệm về sự chết. 
Quán tưởng về cái chết là chắc chắn, cái chết đến 
bất ngờ, và khi chết người ta phải bổ hết mọi 
thứ—See Ten recollections. 

Recollection of the devas: Devatanussati (p)— 
Niệm Thiên—The recollection of the devas, 
practised by mindfully considering: “he deitles 
are born in such exalted states on account of their 
faith, morality, learning, øenerosify, and wisdom. Ï 
foo possess these same qualities.” This meditation 
subJect 1s a term for mindfulness with the special 
qualitiles of one”s own faith, efc., as 1s objects and 
with the devas standing as witnesses—Suy niệm 
về chư Thiên— Thực tập bằng cách suy niệm như 
vây: “Chư Thiên được sanh ra trong những trạng 
thái siêu việt vì họ có những phẩm hạnh tín, giới, 
bố thí, và trí huệ. Ta cũng có những phẩm hạnh 
ấy.” Để mục hành thiển nầy là để mục tu thiển 
tỉnh thức về những phẩm hạnh đặc biệt với sự 
chứng kiến của chư Thiên—See Devatanussati, 
and Ten recollections. 

Recollection of the Dharma: Dhammanussati 
(p—Niệm Pháp—Suy niệm về giáo pháp—See 
'Ten recollections. 

Recollection of generosity: Caganussati (p)— 
Niệm Thí —-Recollection of generosiy which 
1nvolves mindful reflection on the special qualities 
of generosity—Suy niệm về Tâm Bố Thí. Tỉnh 
thức về việc tu hành hạnh bố thí_—See Ten 
recollections. 

Recollection method: Pháp môn Ức Niệm— 
The Recitaion or Recollecion Method— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Pure Land Buddhism, with recitaton or 
method, the 
“recollects” the auspicious features of Amitabha 
Buddha or “recites” His name. This method has 
both noumenal and phenomenal aspects—Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Tịnh Độ 
Thập Nghi Hoặc Vấn Luận, nói ức niệm là hành 


recollection cultivator either 


giả hoặc duyên theo tướng tốt, hoặc trì danh hiệu 

của Phật, đều gọi là ức niệm. Môn nầy có cả lý 

lẫn sự. 

l1) One-pontedness of Mind on noumenal level: 
Lý Nhất Tâm ——In the Avatamsaka Sutra, the 
Elder Liberaton said: “If I[ wish to see 
Amitabha Thus Come One in the World of 
Happiness, then as soon as I formulate the 
Iintention I see Him. I can clearly see all the 
various Buddhas, their lands and retinues as 
well as their spiritual powers. And yet, these 
Thus Come Ones do not come here, nor do ] 
go to them. . This 1s so because I know that all 
Buddhas and my own Mind are completely 
like a dream. I know that all Buddhas are like 
an Image or reflection In the water. Ï know 
that all thephysical characterisics of all 
Buddhas together with my own Mind, are both 
like an illusion, an echo. I realize this as such 
and recollect and consider this as such, that all 
Buddhas I see arise from my own Mind. 
Because I clearly understand my Mind as 
such, I can at will see the Buddhas. An Elder 
Master commented on the above quote as 
follows: “From the first sentence to the words 
Nor do I go to the Buddhas,” the sutra 
elucidates the truth of Mind-Only. If the 
practiioner 1s enliphtened to the truth of 
“Mind but not Mind,` he Iimmediately enfters 
the True Thusness Samadhi. When the 
practiioner truly understands that all realms 
and marks are 1llusory, created from the 
Mind, and awakens to the truth of “Mind-Only 
and Mind 1s Buddha,' then, depending on the 
object of his thoughts and recollection, there 
1s nothing which 1s not Buddha. The second 
part of this quote refers to four examples. 
These four examples encompass the Four 
Meditations and include the “general” and the 
“specific,` thus revealing the truth of Mind- 
Only, everything has always been perfect and 
unobstructed—Trong Kinh Hoa Nghiêm, Giải 
Thoát Trưởng Giả nói: “Nếu tôi muốn thấy 
Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và thế giới an 
lạc, thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết 
rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy thuộc, cùng 
những việc thần thông của các ngài. Bao 
nhiêu cảnh tướng trên đây, không từ đâu mà 


b) 


) 


xk 


3626 


đến, không đi về đâu, không có xứ sở và 
không chỗ trụ; cũng như thân tôi không thật 
có đi, đứng, tới lui. Các Đức Như Lai kia 
không đến chỗ tôi, tôi cũng không đi đến chỗ 
của các Ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất 
cả chư Phật cùng với tâm mình đều như 
mộng. Lại hiểu tự tâm như nước trong chum, 
các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi 
đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả 
chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư 
Phật chư Bồ Tát trong tự tâm, đều như tiếng 
vang, như hang trống, tùy theo âm thanh mà 
phát ra tiếng đội lại. Ví tôi ngộ giải tâm mình 
như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật.” Về 
đoạn kinh trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng: 
“Từ đầu đến mấy chữ “chỗ của các Ngài” 
chính là thuyết minh lý duy tâm, nếu ngộ tức 
tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội. 
Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều như 
huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và 
tức tâm tức Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, 
không đâu chẳng là Phật. Đoạn văn sau nêu 
ra bốn điều thí dụ với đều đủ bốn quán thông 
và biệt để hiển lý duy tâm, tất cả vẫn viên 


dung không ngại: 
“Like a dream” stands for the truth of “neither 
comng nor going” Thís means that 


everything ¡is Mind-Only: Cảnh mộng là dụ 
cho lý không đến không đi, có nghĩa là toàn 
thể đều duy tâm. 

“Like a reflection in the water” represenfs the 
truth of “neither leaving nor entering.” This 
shows that because 1t 1s Mind-Only, 1t 1s 
empty: Hình bóng trong nước là dụ cho lý 
không ra không vào, vì duy tâm nên tất cả 
đều “không”. 

Like an 1llusion” 
“neither 


sands for the truth of 
exising nor non-existing.” This 
indicates that because 1t is Mind-Only, 1t 1s 
false: Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có 
chẳng không, vì duy tâm nên tất cả đều “giả”. 
“Like an echo” means “neither disinteprating 
nor amalgamating.” This shows that because 1t 
is Mind-Only, ¡t ¡s the Middle Way: Tiếng 
vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp, vì duy 
tâm nên tất cả đều “trung”. 

lf the practitioner clearly understands this 
truth and concentfrates upon the Buddha”s 


©) 


h) 


) 


2) 


name, he or she wIll be free of the followinss: 
Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì 
bốn chữ A Di Đà Phật, sẽ không còn những 
thứ sau đây. 

The Mind of existence and non-existence: 
Tâm có tâm không. 

The Mind of simultaneous existence and non- 
existence: Tâm cũng có cũng không. 

The Mind of simultaneous non-existence and 
non-non-existence: Tâm chẳng phải có chẳng 
phải không. 

Serving all past, present and future, this 1s call 
“Noumenal recitation: Dứt cả quá khứ hiện 
tại vị lai mà niệm, đó gọi là “lý ức niệm” hay 
lý nhất tâm. 

If the practitioner can recite sinsglemindedly in 
this way throughout the six periods of day and 
nipht, I.e., all the time, without Interruption 
and without developing a single thoupht , he 
need not pass through any stage of cultivation 
but can enter directly Into the realm of the 
Buddhas. This is also called “One-pointedness 
of Mind” or noumenal level. One-pointedness 
of Mind on noumenal level 1s the practice of 
those of the highest capacities: Và ngày đêm 
sáu thời cứ như thế mà nhiếp tâm trì niệm, 
không cho gián đoạn, không sanh một niệm, 
thì chẳng cần vượt giai tầng mà đi thẳng vào 
cõi Phật. Đây cũng gọi là “lý nhất tâm.” Tóm 
lại, lý nhất tâm là người thông đạt bốn lý 
quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương 
ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Lý 
nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn. 
One-pointedness of Mind on phenomenal 
level: Sự Nhất Tâm —The Surangama Sutra 
states: “Moreover, whoever recites the name 
of Amitabha Buddha, whether in the present 
time, or in the future time, wiÏll surely see the 
Amitabha Buddha become 
separated from him. By reason of that 
aSSOcIafion, Just as one associating with the 
maker of perfumes becomes permeated with 
the same perfumes, so he will become 
enlightened without Amitabha”s compassion, 
and will become enlightened without any 
other expedient means. Another sutra teaches 
that: “Whether he focusses on the Buddha 
consfantly throuphout his le, or recites 


and never 


3627 


assiduously for three months, or forty-nine 
days, or one fo seven days and nights, or 
recites only ten times each morning, as long 
as the practiioner holds the Buddha”s name 
with deep faith and fervent vows, like a 
dragon encounfering water or a tiger hidden 
deep In the mountains, he will be assisted by 
the Buddha”s power and achieve rebirth in the 
Pure Land. A dragon outside the ocean or a 
tiger without the protection of the forest has 
but one thought in mind: to return fO 1S 
environment. One-pointedness of Mind on 
phenomenal level refers to the practitloner 
whose Mind 1s still attached to recitation, one 
recitaton following another without pause, 
leading to he state of extinction of all sundry 
thought—Vềể “sự ức niệm,” như trong Kinh 
Lăng Nghiêm nói: “Nhớ Phật niệm Phật, hiện 
đời hoặc đương lai nhất định sẽ thấy Phật, 
cách Phật không xa, không cần mượn phương 
tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ.” Hay 
như các kinh sách khác đã chỉ dạy, “hoặc hệ 
niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong ba 
tháng, bốn mươi chín ngày, một ngày đêm, 
cho đến bẩy ngày đêm, hoặc mỗi buổi sớm 
mai giữ mười niệm. Nếu hành giả dùng lòng 
tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật 
như rồng gặp nước, như cọp dựa non, thì được 
sức Phật gia bị đều vãng sanh về Cực Lạc. 
Theo trong Kinh cho đến hạng phàm phu tạo 
tội ngũ nghịch thập ác, nếu khi lâm chung chí 
tâm xưng danh hiệu Phật mười niệm, cũng 
được vãng sanh. Và đây gọi là “sự nhất tâm.” 
Tóm lại, sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ 
niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ 
không còn tạp niệm. Sự nhất tâm thông dụng 
cho hàng trung hạ. 

See Three Methods 
Cultivation. 
Recollection of Morality: Silanussati (p)— 
Giớ— The pracice of mindfully 
recollecting the specilal qualiles of  virtuous 
conduct—Suy niệm về Giới Luật. Tỉnh thức về 
việc tu hành trì giữ giới luật—See Ten 
recollections. 

Recollection of the past: Vàsana (p & skÙ— 
Tập khí (những ý thức và hành động đã làm trong 


+ 


in the Pure Land 


Niệm 


quá khứ như thói quen hay tập quán)—Former 
1mpression. 
Recollection of past life: Túc mạng thông— 
With recollection of past lie they are able to 
remember all ages of the past and Increase roofs 
of goodness—Nhớ biết rõ tất cả kiếp số quá khứ, 
thêm lớn căn lành —See Ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings (6). 
Recollection of peace: Upasamanussati (p)— 
Niệm Lạc—The recollecion of peace. The 
contemplaton on the peaceful attributes of 
Nibbana—Suy niệm về trạng thái thanh bình an 
lạc. Quán chiếu về sự an lạc của Niết Bàn—See 
'Ten recollections. 
Recollection of one?s previous (pasf) lives: 
Knowledge of one”s own past births—Túc mạng 
minh (trí biết các đời sống trong quá khứ). 
Recollection of the Sangha: Sanghanussati 
(p—Niệm Tăng—Suy niệm về Tăng —See Ten 
recollections. 
Recollection of truth: All Buddhas abide ¡n 
recollection of truh- Chư Phật trụ nơi pháp 
không quên mất—See Ten kinds of abode. 
Recollective (a): Có tính cách tĩnh tâm. 
Recommend (v): Dặn bảo —To advise—To 
counsel. 
Recompense (n): Retribution—Reward—Sự báo 
đáp—Sự đền ơn—Thưởng—There are three kinds 
Of recompenses (for more Information, please see 
Báo): 
() The meanings of Recompenses: Nghĩa của 
Báo—-Recompense—To give back—To 
acknowledge—To  requite—Punishment— 
Đền bù hay Trả lại. 
Categories of Recompenses: Phân loại Báo—— 
There are three kinds of recompenses—Có ba 
loại quả báo: 
l) Recompense in the present lie for deeds 
done now: Hiện báo —Quả báo hiện đời cho 
những việc làm trong hiện kiếp. 


qI) 


2) Recompenses in the next rebirth for deeds 
done now: Đương báo—Quả báo trong kiếp 
tái sanh cho những việc làm trong hiện tại. 

3) Recompenses In subsequent life: Hậu báo—— 


Quả báo cho hậu kiếp. 
** See Three recompenses 


3628 


Recompense (v): Báo—Báo đáp—Đển ơn— 
Thưởng. 

Recompene for ïl: Ác báo—-Bad 
consequence——Punishment—To return evil—Gieo 
gió gặt bão—As a man sows, so shall he reap 
Quả báo xấu (Kẻ làm việc ác phải nhận lấy ác 
báo). 

Reconcilable (a): Có thể giải hòa được. 
Reconcile (v): Hòa giải—To conciliate—To 
mediate. 

Reconciler (n): Người giải hòa. 

Reconciliation (n): Sự hòa giải—Sự điều đình. 
Recondite causc: 
cause—Mật nhân. 
Reconstruct something on a large-scale: Tái 
thiết cái gì trên quy mô rộng lớn. 

Reconversion (n): Sự tái qui-y. 

Record Conerning the Passing On the 
Lamp: Cảnh Đức Truyền Đăng Lục—Ching-Te- 
Ch?uan-Teng-Lu—Record Concerning the Passing 
On the Lamp, composed in the Ching-Te period. 
This 1s the earliest historilcal work of Chan 
lierature, compiled by the Chinese monk named 
Trao-Hsuan ¡in the year 1004. It consists of short 





Esoterilc cause—Occult 


biographies and numerous anecdotes from the 
lives of the early masters of Chan up to Fa-Yen- 
Wen-I, the founder of the Fa-Yen school. This 
thirty-volume work, in whiích the deeds and 
sayings of over 600 masfers are recorded and 
more than 1000 masters are mentioned, is one of 
the most Important of Ch?an 
literature; many of the koans that are found in 


SOUrce WOrks 


later Zen literature were fixed in writing here for 
the first tme—Cảnh Đức Truyền Đăng Lục có 
nghĩa là Biên Niên Sử được truyền dưới ánh đèn, 
soạn dưới thời Cảnh Đức. Tác phẩm xưa nhất 
trong lịch sử văn học thiền, do nhà sư Trung Quốc 
tên Đạo Nguyên soạn năm 1004. Tác phẩm gồm 
những tiểu sử ngắn và những giai thoại về cuộc 
đời của các thiển sư từ trước thời sơ tổ phái Pháp 
Nhãn là Thiển Sư Pháp Nhãn Văn Ích. Cảnh Đức 
Truyền Đăng Lục gồm ba tập, ghi lại ý kiến của 
hơn 600 thiển sư và nói đến hàng ngàn thiển sư 
khác. Nhiều công án được tìm thấy trong tác 
phẩm nầy. 


Record and differentiate: Ký Biệt—To record 
and differentiate, the Buddha fortelling of the 
future of his disciples to Buddhahood, and to their 
respective Buddha-kalpas, Buddha-realms, tites, 
etc—Phật ghi nhận việc các đệ tử của Ngài thành 
Phật, từ Phật kiếp, Phật độ, đến Phật hiệu (Phật 
ghi nhận trong các kinh điển thì gọi là “Ký Biệt,” 
còn đích thân Phật trao sự ghi nhận đó cho học trò 
thì gọi là “Thọ Ký.”). 

Record (v) a documentf: Ghi chép tài liệu. 
Record of Great Serenity: Thong Dong Lục— 
Ts°ung-Jung-Lu—A book of one hundred koans 
compiled by Hung-Chih-Chêng-Chuch, a reputed 
Chinese T”ao-Tung Zen master. The tile 1s 
derived from the name of the Hermitage of Great 
Serenity—Tập sách 100 công án do Hoàng Trí 
Chánh Giác, một thiển sư danh tiếng phái Tào 
Động Trung Quốc biên tập. Nhan đề lấy theo tên 
của “Am Thong Dong”. 

Records of those who have passed on the 
lamp of Buddhist Truth: Transmission of the 
Lamp—To transmit the light—To pass on the 
lamp of truth—See Transmission of the Heart- 
Seal of the Buddha. 

Records of liberation: Tạng thư giải thoát (giải 
thoát lục) —Spiritual biographies of Tibetan 
Buddhist writing. Often wriften by the disciples of 
a spiritual master, these texts focus on the events 
of a person's life that are considered to be 
partcularly religiously sipnificant, such as 
auSpIcIous circumstances surrounding his or her 
bĩrth, meetnss with spiriual 
Dreceptors, visions, religIous actfivities, such as 
building retreat centers, temples, efc., writinss, 
and Generally 
haglographical 1n tone, they are not critical 
biographies In the Western sense, but tend rather 
to focus on significances to Buddhism only——Viết 
lại tiểu sử về tâm linh của các vị sư trong Phật 
giáo Tây Tạng. Thường thường là do các đệ tử ghi 
lại về vị thầy tâm linh của mình, những văn bản 
này tập trung vào những biến cố trong đời sống cá 
nhân được xem như có ý nghĩa một cách đặc biệt 
trong tôn giáo, chẳng hạn như những trường hợp 
có những điểm lành quanh việc sanh ra, trong lễ 
quán đảnh, trong những buổi gặp gỡ với những vị 
thây tâm linh khác, hay những sinh hoạt tôn giáo 


1nitiatlons, 


medifative atfainments. 


3629 


khác như việc xây dựng trung tâm an cư, chùa, 
vân vân, hay những bài viết, những thành đạt về 
thiển định. Thường thì những thứ này mang tính 
Thánh liệt truyện, không có ý nghĩa như những 
tiểu sử có tính cách phê phán theo kiểu Tây 
phương, nhưng thường chỉ tập trung vào việc có ý 
nghĩa đối với Phật giáo mà thôi. 

Records of Western countries: Tây Vực Ký. 
Records of the Words of Zen Master Ea- 
Yan (1024-1104): Pháp Diễn Thiền Sư Ngữ Lục. 
Records of the Words of Zen Master jJen- 
Yung: Bảo Ninh Nhân Dũng Thiền Sư Ngữ 
Lục —Records of lectures of Chinese Zen master 
Pao-Ning-Jen-Yang (2-1046)—Ngữ lục của Thiển 
sư Trung Hoa Bảo Ninh Nhân Dũng—See Pao- 
Ñing-]Jen-Yang. 

Records of the Words of Zen Master Matsu- 
Tao-I: Baso-Doitsu-Zenji-Goroku (jap)—Mã Tổ 
Đạo Nhất Thiền Sư Ngữ Lục —See Ma-Tsu. 
Records of the Words of Zen Master Pai- 
Chang-Huai-Hai: Bách Trượng Hoài Hải Thiền 
Sư Ngữ Lục—See Pai Chang Huai Hai. 

Records of Zen Sects: Thiển lục (Thiển tông 
ngữ lục). 

Recording spirits: Câu sinh thần (sanh ra một 
lượt}—According legends, 
recording spirits were born at the same time as the 
individual, who start to record the Individual”s 
deeds and report to the Yama—Theo truyền 
thuyết của Việt Nam thì câu sinh thần được sanh 
ra một lược với người được sanh ra, các vị thần 
này (hai bên vai) bắt đầu ghi lại tất cả những 
hành động của người ấy và báo cáo với Diêm 
Vương. 

Recount (v): Kể lại chỉ tiết. 

Recount a story: Tell a story——Kể chuyện. 
Recountal (n): Sự kể lại. 

Recover (v): Bình phục——To recuperate—To get 
well again. 

Recover from something: Phục hồi. 

Recovery: Sự phục hồi. 

Re-create (v): Tái tạo—Làm lại—Cải tạo. 
Re-creation (n): Sự tái tạo. 

Recfitude of consciousness: Cittajjukata (p)— 
Tâm Chánh Trực —See Fifty-two mentfal states. 


to Vietnamese 


Rectitude of mental body: Kayujjukata (p)— 
Tâm Sở Chánh Trực—See Fify-two mental 
staf©s. 

Rectum: Ruột thẳng (chỗ tống xuất chất phân đại 
tiện)—See Nine Impure openings In our body. 
Recuperate (v): Hồi phục——To recover. 

Red (a): Aruna or Rakta (skt)——Red——Màu đỏ. 
Red dust: Hồng trần——Universe—World. 

Red with fire: Màu đỏ với lửa—See Four 
wheels (B). 
Red-Flame-Imperial-Banner-King Buddha: 
Hồng Diệm Đế Tràng Quang Phật. 

Red hat Lama: Shamar Rinpoche (tib)—Lạt Ma 
mũ đổ—The “Red Hat Lama,” one of the main 
reincarnational lineages of the Karma Kagyupa 
order of Tibetan Buddhism. The lineage 
originated with Drakpa Sengge (1283-1345), but 
ran awful of the Tibetan government when the 
eiphth Shamar Rinpoche was found gullty of 
ploting with a Gurkha army that invaded Tibet 
and sacked Tashilhunpo Monastery. He committed 
in I792, or was murdered by the 
øovernment but made to look like a suicide, and 
subsequently forbidden 
Despite this ban, members of the lineaøe were 
recogrn1zed 1n secret until it was safe for them to 
go public. The thirteenth Incarnation was born 1n 
1952 in Derge In the Khams province of Tibet. He 
Was recognized at the age of nine by the sixteenth 
Gyelwa Karmapa and the fourteenth Dalailama 
and enthroned in 1964 in Rumtek Monastery In 
Sikkim. Like his predeccessor, he has been at 
odds with the Tibetan government-in-exile, and 
with other lamas In his lineage, most prominently 
over the question of the 
sixteenth Gielwa Karmapa. The present Shamar 
Rinpoche supportfs candidate who resides in his 
center in New Delhi, but the other hierarchs of the 
lineage, as well as the Dalailama, support another 
candidate—Phái Lạt Ma Mũ Đỏ là một trong 
đòng hiện thân của phái Karma Kagyupa của Phật 
giáo Tây Tạng. Phái này bắt nguồn với dòng 
Drakpa Sengse, nhưng lại va chạm với chính 
quyển Tây Tạng thời đó vì vị Shamar Rinpoche 
đời thứ tám bị coi là có tội về âm mưu với quân 
đội Gurkha đã xâm lăng Tây Tạng và phá hoại tu 


suicide 


WaS {O  r€incarnate. 


succession to the 


3630 


viện Tashilhunpo. Sau đó ông ta tự vận vào năm 
1792, hay là bị chính phủ sát hại nhưng dàn cảnh 
giống như một vụ tự tử, và từ đó bị chính thức cấm 
không cho tái hiện thân nữa. Dù có sự cấm đoán 
này, nhưng hội viên trong dòng này vẫn luôn được 
bí mật thừa nhận cho đến khi được công khai an 
toàn. Vị truyển thừa thứ 13 sanh năm 1952 tại 
Derge, trong tỉnh Khams của Tây Tạng. Ngài 
được thừa nhận vào lúc 9 tuổi bởi Gielwa 
Karmapa đời thứ I6 và Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 
thứ 14, và ngài đăng quang vào năm 1964tại tu 
viện Rumtek trong tỉnh Sikkim. Cũng như người 
tiền nhiệm ngài cũng có sự khác biệt với chính 
phủ lưu vong Tây Tạng, chủ yếu là về vấn để sự 
truyền thừa của vị Gyelwa Karmapa đời thứ 16. 
Vị Shamar Rinpocbe hiện tại ủng hộ ứng viên tại 
trung tâm của ông ở Tân Đề Li, nhưng các vị chủ 
xứ khác trong dòng, cũnh như đức Đạt Lai Lạt Ma 
ủng hộ ứng viên khác. 

Red lotus: Kamala (skt)——Ba đầu ma—Hồng liên 
(hoa sen đỏ). 

Red lotus hell: Padmanaraka (skt)—Bát Đặc Ma 
Địa Ngục—Hồng liên địa ngục—The hell called 
after the name of the Padma (red lotus), the 
seventh of the eight cold hells, where flesh of the 
sufferers bursts open like red lotuses—ĐỊa ngục 
được gọi theo tên “hồng liên,” là địa ngục thứ bảy 
trong bát hàn địa ngục, nơi mà da thịt của tội nhân 
vì quá lạnh mà nở toét ra như những cánh sen 
đỏ—See Hell (II (A2). 

Red pennon in the West: Phương Tây phướn 
đỏ—Đây là một trong Phướn tám sắc của Đức 
Phật A Di Đà, chỉ tám hướng trong không gian— 
This 1s one of the Amitabha”s  eight pennons of 
varlous colours, indicating the eight directions of 
space—See Eight pennons of varIous colOurs. 
Red sec(: The older Lamaisic of Tibetan 
Buddhism—Hồng Giáo —Hồng Y Phái — The red 
sect, I.e. the Zva-dmar, or Shamar, the lder 
Lamaistic sect of Tibet, who wear red clothes and 
hats. This sect 1s popular in southern Tibet—Phái 
Lạt Ma áo đỏ của Tây Tạng (giáo chủ được phép 
lấy vợ và kế truyền theo huyết thống). Môn phái 
nầy lưu hành ở phía nam Tây Tạng. 

Red and white pennon in the Northeast: 
Đông Bắc phướn đổ trắng—Đây là một trong 
Phướn tám sắc của Đức Phật A Di Đà, chỉ tám 


hướng trong không gian—This is one of the 
Amitabha”s 
1ndicating the eight directions of space—See Eight 
pennons of varIous colours. 

Redeem (v): Chuộc lại—Cứu chuộc—Cứu rỗi. 
Redeem a fault (sin): To make up for one”s 
faul—Chuộc Lỗi —To redeem a faul—To make 
up for one”s faults—Atonement—Buddhism does 
not síress on atonement (sự chuộc lỗi); each 


eipht pennons of various colours, 


person must work out his own salvation. We can 
help others by thoughts, words, and deeds, but we 
cannot bear anothers resuls or take over 
consequences of another`s errors or misdeeds. 
However, Buddhism stresses on compassion of 
Bodhisattvas which help other beings relieve 
sufferings—Phật giáo không nhấn mạnh vào sự 
chuộc lỗi; mà mỗi người phải tự tu hành lấy để 
giải thoát. Chúng ta có thể giúp người bằng lời 
nói hay hành động, nhưng chúng ta không thể 
gánh vác hậu quả gây nên bởi tội lỗi của người 
khác. Tuy nhiên, Phật giáo nhấn mạnh vào lòng 
từ bi cứu độ chúng sanh thoát khổ của chư Bồ tát. 
Redeemer (n): Đấng cứu chuộc—Ngoại đạo tin 
rằng có cái gọi là “Đấng cứu chuộc” trên thế gian 
này—Externalists believe that there exIsts a sSO- 
called “Redeemer” In this world. 

Redemption (n): Sự cứu chuộc. 

Redemptfive (a): Để cứu chuộc. 

Redemptory (a): See Redemptive. 

Reduce evil karmas and create the good 
ones: Giảm ác nghiệp, tăng thiện nghiệp. 
Reduplication (n): Sự sao chép lại. 

Recd raft: Bè sậy The snapped-off reed on 
which Bodhidharma 1s said to have crossed the 
Yangtsze from Nanking—Đám sậy bị chặt gẫy mà 
người ta nói Tổ Bồ Để Đạt Ma đã dùng để vượt 
sông Dương Tử từ Nam Kinh. 

Re-enact (v): Tái diễn. 

Refectory: The dinning hall of a monastery— 
Trai đường. 

Refer (v) to: Liên quan đến—Ám chỉ—To 
1mplicIt—To 1mply——To himt. 

References to a known factf: Tá Đáp——In Zen, 
there Is a kind of queston which contains 
references to a known fact. A monk asked Fêng- 
Hsuch: “The ocean 1s said to contain the precIous 


3631 


gem; how can a man lay hands on 1t?” Fêng- 
Hsuceh replied: “When Wang-Hsiang comes, 1fs 
briphtness 1s dazzling; when li-lou øoes, the waves 
roll as high as the sky. The more one tries to take 
hold of, the farther it vanishes; the more one 
affempts to see 1t, the darker 1t grows."——Trong 
Thiển, có loại câu hỏi gồm có những đối chiếu 
với một sự thực đã biết. Một nhà sư hỏi Phong 
Huyệt: “Biển cả có châu làm sao nhặt được?” 
Phong Huyệt đáp: “Lúc Võng tượng đến chói 
chang ánh sáng; chỗ L¡ lâu đi sóng vỗ trùm trời. 
Càng cố giữ nó càng tan, càng cố thấy nó càng 
tối.”—See Eighteen kinds of question. 

Refined appearance: Tế sắc (vẻ tao nhã bên 
ngoà!). 

Refñned conceptions: Ý niệm vi tế—Three 
refined, or subtle conceptions—See Three subtle 
concepfions. 

Refined metal: Kim loại đã được tỉnh luyện— 
According to the Sutra In Forty-Two Sectlons, 
Chapter 35, the Buddha said: “People smelt metal 
to refine It of Impurifies in order to make 1t of hiph 
quality. It is the same with people who study the 
Way: first they must expel filth and defilement 
from their minds, then their practice Is pure.”— 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 35, Đức 
Phật dạy: “Như người luyện sắc gạn lọc phần cặn 
bã, còn lại sắt tinh luyện, chế tạo đổ dùng một 
cách tinh xảo. Người học đạo phải loại bỏ tâm ý ô 
nhiễm đi thì công hạnh trở nên thanh tịnh.” 
Refined and soft speech: Tế nhuyễn ngữ (lời 
nói êm ái nhỏ nhẹ). 

Refinement (n): Sự gạn lọc 

Reflect (v): Vitakketi (p)—Vitark (sk—Phản 
ảnh-Tưởng—Suy nghĩ xa—Tầm—See 
Initial application. 

Reflect on impermanence: Quán Chiếu “Vô 
Thường”—Reflection on Iimpermanence 1s one of 
the most  Important the great 
enliphtenment; for with 1t, we are able to reflect 
and see the real face of all the desires of the triple 
world burning house—Quán chiếu vô thường là 
một trong những cửa ngõ đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà chúng ta mới có khả năng thấy được bộ 
mặt thật của những dục vọng trong nhà lửa tam 
giới. 


sâu 


enfrances to 


Reflect with one”s own intelligence: Tự Quán 
Sát—One with 
Iintelligence, not depending upon another——Người 
ta phải tự quán sát bằng trí của mình chứ không 
tùy thuộc vào aI. 

Reflect on something: Reflect over a matter— 
Suy nghĩ sâu xa về điều gì. 
Reflect upon the light 
inwardly: Chiếu ánh sáng tỉnh thức vào bên 
trong. 

Refect upon something: Mediate upon 
something—Ponder over something—Think of 
somethine—Quán tưởng (tâm niệm) về cái gì. 
Reflect on suffering: Quán Chiếu “Khổ— 
Reflecton on suffering 1s one of the mosf 
1mporfant entrances to the great enliphtenment; 
for with it, we are able to end all attachments, 
aspirations and desires—Quán chiếu “khổ” là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì 
nhờ đó mà chúng ta mới có khả năng chấm dứt 
mọi chấp trước, ham muốn và dục vọng. 
Reflected image: Abha or Paribimba (skÙ— 
Bóng dáng—Image—Reflection—Ảnh Tượng— 
Những hình ảnh phản tác trong tâm thức —See 
Pratibimba. 

Reflecting on all things and getting rỉd of 
grasping and clinging: Giới tư duy tất cả các 
pháp và xa la nhiễm trước—See Ten kinds of 
precepts. 

Reflecfing the name recitafion: Phản Văn Trì 
Danh—This is one of the ten kinds of oral 
recitation. With this technique, the ear catches the 
sound as the mouth recites, examining each 
individual word and each ¡individual phrase, to 
make sure they are clear and distinct, phrase after 
phrase. There are two ways of hearing, with the 
ears or with the mind. Although the ears “hear 
deep Inside,` the sounds do not reside anywhere. 
The practitioner gradually forgets everything 
inside and out, even body, mind, realm, time and 
space, with only the Buddha's name remaining. 
This technique of “reflecting the name,` makes 1f 
easy for the culivator to filter out deluded 
thoughts and Surangama Sutra expresses this very 
Idea when It states, in the words of the 
Bodhisattva ManJusri: “This common method of 


Imust reflect oneˆs own 


0f_` awareness 


3632 


concentrating the mind on 1s sense of hearing, 

turning 1t Iinward, is most feasible and wise.”— 

Đây là một trong mười pháp trì danh. Phương 

pháp nầy, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào 

trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ 
ràng, hết câu nầy đến câu khác. Nghe có hai cách, 
hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm nghe. Tuy 
nghe vào trong nhưng không trụ nơi đâu, lần lần 
quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm 
cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu 

Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả 

dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhứt tâm. Kinh 

Lăng Nghiêm nói: “Chân Giáo thể phương nầy 

Thanh tịnh do nghe tiếng. Muốn chứng vào tam 

muội, nên như thế mà tu hành” chính là ý trên 

đây—See Ten kinds of oral recitation. 

Reflecting upon possible evil consequences: 

Suy niệm về những hậu quả xấu có thể xảy ra, 

như nghĩ rằng sân hận có thể đưa đến tội lỗi, sát 

nhân, vân vân. Đây là một trong năm đề nghị của 

Đức Phật nhằm đem lại lợi ích cho hành giả— 

Reflecting upon possible evil consequences, e.g., 

anger sometimes results in murder. This 1s one of 

the five practical sugøestions given by the Buddha 
will be beneficial to all—See Five practical 

Suøsøestions given by the Buddha. 

Reflection (n): Vitakka (p)—Vitarka (sk)—Trầm 

tư (tâm)—According to Buddhism, “Vitakkeiti” or 

“Vitarka” means to ponder, or to reflec—Theo 

Phật giáo, “tầm” có nghĩa là trầm tư, sự phản tỉnh, 

sự quán sát, sự suy tư, hay sự suy nghĩ (còn có 

nghĩa là trăn trở, cân nhắc hay ngẫm nghĩ). 

1) In the Buddhist sutras, the words “vitakka” 1s 
often used in the loose sense of “thought,” but 
in the Abhidharma it 1s used In a precise 
technical sense to mean the mental factor that 
mounfs or directs the mind onto the object. 
Just as a king”s favourite might conduct a 
villager to the palace, even so “vitakka” 
directs the mind onto the object: Trong kinh 
điển Phật Giáo, danh từ “tầm” được dùng 
lỏng lẻo với nghĩa “suy nghĩ,” nhưng trong A 
Tỳ Đạt Ma Luận thì danh từ “tầm” được dùng 
như một thuật ngữ có nghĩa đặc biệt. Đó là 
cái gì hướng những trạng thái cùng phát sanh 
đồng thời về một đối tượng. Như người cận 
thần được vua yêu chuộng hướng dẫn một 


» 


dân làng đi vào cung điện, cùng thế ấy, “tầm 
hướng dẫn tâm đến để mục. 

“Vitakka” or mmtial applicaton directs the 
mind onto the object: Tầm hướng dẫn tâm đi 
vào để mục. 
“Vitakka” 1s 
unwholesome: Tâm không thiện, mà cũng 
không bất thiện. 

When “vitakka” assoclates with wholesome 


2) 


3) neither wholesome nor 


4) 
deeds, vitakka becomes wholesome: Khi liên 
hợp với thiện thì “tầm” là thiện. 

When “vitakka” associates with unwholesome 
deeds, it becomes unwholesome: Khi liên hợp 
với bất thiện, thì “tầm” trở nên bất thiện. 

In the practice for attaining Jjhana, vitakka has 
the special task of inhibiting the hindrance of 
sioth and torpor: Trong thực tập thiển “tầm” 
tạm thời khắc phục trạng thái hôn trầm và 
thụy miên. 

See Contemplation, Meditation, Three menfal 
condiions of all actions and speech, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Reflection assembly: Ảnh Hưởng Chúng— 
Those like ManJusri, who reflected on or drew ouf 
the Buddha”°s teaching—See Fourfold disciples 
(Bì. 

Reflection on a Calm Sea: Quán biển lặng—A 
meditatve state called the “Haein” (calm sea) 
samadhi that is mentioned in the Avatamsaka 
Sutra—Một loại thiển định mà người Triều Tiên 
gọi là “Haein” (biển lặng) được nói đến trong 
Kinh Hoa Nghiêm. 

Reflection on a Calm Sea Temple: Chùa Quán 
Biển Lặng- One of Korea's major temples, 
founded in 803 by the monks Sunyong and Yïjong. 
lt 1s located on Kaya-san Mount in Southern 
Kyongsang province and 1s best known for the 
Korean canon on 81,340 carved wood blocks 
housed In one of 1s buildings. These were 
commissioned by King Kojong (1213-1259). The 
sfated purpose of the proJect was to øenerate merIt 
that would protect the nation, but ironically the 
need for a new canon arose as a result of a 
Mongol Iinvasion, during which an earlier set of 
wood blocks was destroyed. Their carving, which 
took sixteen years to complete, was finished in 


5) 


6) 


+ 


3633 


1252. Haeinsa 1s one of Korea's “Three Jewels 
Temples,” and represents the Dharma (the others 
are Tongdosa, representng the Buddha, and 
Songøgwangsa, representing the Samgha). Ït was 
founded as the seat of the Hwaom (Chin. Hua- 
'Yen) tradition in Korea, and its name derives from 
a meditative state called the “Haein” (calm sea) 
samadhi that is mentioned In the Avatamsaka 
Sutra—Một trong những ngôi chùa chính tại Triều 
Tiên, được các nhà sư Sunyong và Yijong sáng 
lập vào năm 803. Chùa tọa lạc trên núi Kaya-san 
miễn Nam tỉnh Kyongsang và nổi tiếng nhờ bộ 
Kinh Điển Đại Hàn đã được khắc trên gỗ được 
lưu trữ tại đây. Việc làm này được vua KoJong tài 
trợ. Mục đích được nói đến của việc này là tạo 
phước bảo vệ quốc gia, nhưng mỉa mai thay nhu 
cầu cho một tạng kinh mới khởi lên như là hậu 
quả của việc Mông Cổ xâm lăng Triều Tiên, nên 
trong thời gian đó tạng kinh được khắc trên gỗ 
trước đây bị hủy diệt. 

Reflection on calmness or trangquility: Quán 
Chiếu “Tỉnh Lặng”—Reflection on calmness is 
one of the most Important entrances to the gøreat 
enliphtenment; for with 1t, we do not disturb our 
mind—Quán chiếu “Tĩnh Lặng” là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà chúng ta không khuấy rối tâm mình. 
Reflection on No-Self: Quán Chiếu “Vô 
NÑgã”—Reflection on “No-self” is one of the most 
1mporfant entrances to the great enlightenment; 
for with It, we do not mistakenly attach to an 
illusive self—Quán chiếu “Vô Ngã” là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ 
đó mà chúng ta không lầm chấp vào cái ngã ảo 
huyền. 

Reflection of the Perfect Buddha-wisdom: 
Đại Viên Cảnh Trí Quán—A meditation on the 
reflection of the perfect Buddha-wisdom 1n every 
being, that as an Image may enfer Into any number 
of reflectors, so the Buddha can enter into me and 
Iinto him—Quán về cái trí to lớn toàn thiện của 
Như Lai hay pháp quán Nhập Ngã Ngã Nhập. 
Thân Phật và ta như nhiều tấm gương tròn đặt đối 
diện nhau, gương và ảnh cái nầy nhập vào cái kia. 
Reflective (a): Suy tư. 

Reflexion (n): See Reflection. 


Reflexive powers: Mind that resides in Making 
Transferences—Hồổi hướng tâm trụ—See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 

Reform: 

1) (mn): Sự cải cách. 

2) (v): Duy tân—Cải cách—Tổ chức lại. 
Reformafion (n): Sự canh tân. 

Reformer (n): Người canh tân—Nhà cải cách. 
Refracted rays: Ánh sáng khúc xạ. 

Refrain (v): Kềm chế. 

Refrain (v) from laughing: Nín cười. 

Refrain (v) from abusing or using rude 
words: Ly ác khẩu —S§ee Four Ariyan modes of 
speech (A). 

Refrain (v) from doỉng something: Tránh làm 
việc gì. 

Refrain from grecd, anger, and jealousy: 
Chế ngự Tham lam-Sân hận-Đố Ky—To refrain 
from grecd, anger, jealousy, and other evil 
thoughts to which people are subject, we need 
strength of mind, strenuous effort and vigilance. 
When we are free from the city life, from nagging 
preoccupation with daily life, we are not tempted 
to lose control; but when we enter ¡in the real 
socIety, 1t becomes an effort to check these 
troubles. Meditaton will contribute an immense 
help to enable us to face all this with calm—Để 
chế ngự những tư duy tham lam, sân hận và ganh 
ty và những tư duy khác mà con người phải chịu, 
chúng ta cần phải có nghị lực, siêng năng tinh tấn 
và tỉnh giác. Khi thoát khỏi những vướng bận của 
cuộc sống phố thị hoặc những lo toan vướng bận 
khác của cuộc đời, chúng ta không đến nỗi bị 
quyến rũ để đánh mất mình, nhưng khi hòa nhập 
vào nhịp sống xã hội, đó là lúc mà chúng ta cần 
phải tinh tấn để chặn đứng những sai sót, lầm lẫn 
của mình. Thiển định là sự trợ lực lớn lao giúp 
chúng ta điềm nh khi đối diện với những tư duy 
xấu nầy. 

Refrain (v) from idle øossip: Ly ỷ ngữ—See 
Four Ariyan modes of speech (A). 

Refrain (v) from lying: Ly vọng ngữ—See Four 
Ariyan modes of speech (A). 

Refrain (v) from lying speech: Mrsavadaviratih 
(skÐ——Không vọng ngữ—Aøainst lying, deceiving 


3634 


and slanderine—Not to lie, deceive or slander— 
See FIive precepts. 


Reữrain (v) from misconduct: 
Kamamithyacaradviratih (skt)——Kamesu- 
micchacara (p)—Không tà dâm—Against lust— 
Not to commit adultery—Not to engage In 
1mproper sexual conduct—See Five precepts. 
Refrain (v) from slandering: Ly lưỡng thiệt— 
See Four Ariyan modes of speech (A). 
Refrain (v) from taking life: Pranatipataviratih 
(skÐ—Panatipata (p)—Không sát sanh —Not to 
ki or immJure any living being——AgaInst murder—— 
See Five precepts. 
Refuge (n): Sarana-gamana (skt)—Sarana (p)— 
Nơi ẩn náu Nương náu—Nơi về nương— 
Protecion—Take refuge 1n Triratna—Take 
refuge In the three Precious Ones, or the Three 
Refuges. In Buddhism, a refuge is something on 
which one can rely for support and guidance. In 
most Buddhist traditions, “going for refuge” in the 
“three refuges” “thee Jewels”: Buddha, 
Dharma, and Sangha, 1s considered to be the 
cenfral act that establishes a person as a Buddhist. 
Going for refuge 1s an acknowledgment that one 
requires aid and ¡instruction and that one has 
decided that one 1s committed to following the 
Buddhist path. The Buddha is one who has 
successfully found the path to liberation, and he 
teaches it to others throuph his Instructions on 
dharma. The Sangha, or monastc communIty, 
consists of people who have dedicated their lives 
to this practice and teaching, and so are a source 
Of Instruction and role models for laypeople. The 
standard refuge prayer 1s: 

“TI go for refuge in the Buddha. 

I go for refuge in the Dharma 
I go for refuge In the Sangha.” 

Về nương nơi ba ngôi Tam Bảo hay ba ngôi cao 
quý. Trong Phật giáo, một nơi để về nương là nơi 
mà người ta có thể tựa vào đó để có sự hỗ trợ và 
dẫn dắt. Trong hầu hết các truyền thống Phật 
giáo, “về nương” hay “tam quy y” hay “Tam 
Bảo”: Phật, Pháp, Tăng được xem như là một 
hành động chủ yếu để trở thành Phật tử. Quy y là 
công nhận rằng mình cần sự trợ giúp và hướng 
dẫn, và quyết định đi theo con đường của Phật 
giáo. Đức Phật là vị đã sáng lập một cách thành 


sexual 


Or 


công con đường đi đến giải thoát, và Ngài đã dạy 
cho người khác về giáo pháp của Ngài. Tăng già 
là cộng đồng Tăng lữ sống trong tự viện, gồm 
những người đã cống hiến đời mình để tu tập và 
hoằng hóa, và cũng là nguồn giáo huấn và mẫu 
mực cho người tại gia. Lời nguyện tiêu chuẩn của 
Tam Quy-Y là: 

“Con nguyện quy-y Phật 

Con nguyện quy-y Pháp 
Con nguyện quy-y Tăng.” 

** See Three Refuges. 
Refuse (v): Từ chối—To decline. 
Refuse to accept someone else”s apology: Từ 
chối lời xin lỗi của a—A Bhiksu or Bhiksuni who 
refuses fO  accept apology, 
commifs an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào từ chối không nhận lời 
xin lỗi của người khác, là phạm giới Ba Dật Đề 
hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 
Refuse to ask for help from fellow monks or 
nuns ỉn the order: Từ chối sự giúp đỡ của Tăng 
Ni đồng tu. 
l1) A Bhiksu who refuses to ask for help from his 
fellow monks or layman, but instead allows 
one or more nuns or laywomen to look after 
hm and bring him food, 
Expression of regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
nào từ chối sự giúp đỡ của chư Tăng hay của 
Ưu Bà Tắc (cận sự nam), mà lại để cho chư 
Ni hay Ưu Bà Di (cận sự nữ) chăm sóc hay 
mang thức ăn đến cho mình, là phạm giới Ba 
Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám hối 
ngay). 
A Bhiksuni who refuses to ask for help from 
her fellow nuns or laywoman, but Instead 
allows one or more monks or laymen to look 
after her and bring her food, commits an 
Expression of regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
Ni nào từ chối sự giúp đỡ của chư Ni hay của 
Ưu Bà Di (cận sự nữ), mà lại để cho chư Tăng 
hay Ưu Bà Tắc (cận sự nam) chăm sóc hay 
mang thức ăn đến cho mình, là phạm giới Ba 
Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám hối 
ngay). 
Refuse to come and resolve a conflict: Từ 
chối không đến để giải quyết sự xung đột—A 
Bhiksu or Bhiksuni who 1s requested to come to 


someone else”s 


commits an 


2) 


3635 


resolve a conflict with someone and continuouslÌy 
finds ways to avoid being present to make the 
reconciliation, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào được 
giáo hội kêu đến để giải quyết sự xung đột, nhưng 
cứ tìm cách thối thoát không đến để hòa giải là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ 
sám hối). 

Refuse the four great deb(s: Chối bỏ tứ trọng 
ân—A Bhiksu or Bhiksuni who says that he or she 
does not owe any gratitude to parents, teachers, 
friends beings, especially 
benefactors, commits a Sangha Restoratlon 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào phủ 
nhận công ân cha mẹ, thầy tổ, bạn hữu và chúng 
sanh, nhất là ân của đàn na tín thí, là phạm tội 
Tăng Tàn. 

Refuse guidance from a fellow practifioner: 
Chối từ sự hướng dẫn của bạn đồng tu—A Bhiksu 
or Bhiksuni who 1s offered guidance by a fellow 
practitioner concerning his or her shortcominøs In 
the cultivation, and not only does not receive the 
guidance with gratitude and respect, but tries to 
find ways to defend himself or herself, tries to 
avoid the subJect, or tries to excuse himself or 
herself by brining up the shortcomings of others, 
commifs an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào được bạn đông tu 
hướng dẫn cho những chỗ sơ sót trong việc tu 
hành, đã không biết mang ơn với lòng kính trọng 
mà còn tìm cách bào chữa, hoặc nói lẳng sang 
chuyện khác, hoặc đem sơ sót của người khác ra 
mà nói, vị ấy phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa 
(phải phát lỗ sám hối). 

Refuse (v) to hear about one?s own mỉistakes: 
Từ chối không muốn nghe những lỗi lầm của 
mình. 

Refuse to listen to the advice and instrucfion 
of other monks and nuns: Từ chối không nghe 
lời khuyên nhủ hay lời chỉ dạy của những Tăng 
Ñi khác—A Bhiksu or Bhiksuni who obstinately 
refuses to listen to the advice and Instruction of 
other monks and nuns regarding undersfanding 
and practice of the Sutra, the Vinaya and the 
Sastra, sayIng that he or she does not want to be 
disturbed but left in peace, after having been 
warned three times by other monks and nuns 


or o(her senfient 


without listening deeply and changing his or her 
way, commits a Sangha Restoration Offence——VỊ 
Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào khư khư từ chối 
không nghe lời khuyên và lời chỉ dạy của Tăng Ni 
khác về Kinh, Luật, Luận và sự tu tập mà nói 
rằng đừng quấy rây tôi nữa, hãy để cho tôi yên, 
được can ngăn ba lần mà vẫn không chịu nghe, là 
phạm tội Tăng Tàn. 

Refuse to pay a debt: Quyt nợ. 

Refuse to put into effect a resolution that 
has been taken by the Sangha under 
Sanghakarman Procedure: Từ chối thực hiện 
giải pháp đã được Tăng Già chấp nhận trong phép 
Yết Ma—A Bhiksu or Bhiksuni who refuses to put 
1nto effecf, or encouraøes someone else not to putf 
1nto effect a resolution that has been taken by the 
Sangha under Sanghakarman Procedure, commifts 
an Expression of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo 
hay Tỳ Kheo Ni nào từ chối thực hiện hay khuyến 
khích người khác đừng thực hiện giải pháp trong 
phép Yết Ma đã được Tăng Già chấp nhận trong 
phép Yết Ma, là phạm giới Ba Dật Đề hay giới 
Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Refutation (n): Refutal—Sự phản bác. 

Refute (v): Bác bỏ. 

Refute the belief in the reality of things: Phá 
Hữu—Phá bỏ sự tin tưởng cho rằng vạn hữu là có 
thật. 

Refute something: To prove something to be 
wrong—Bài bác điều gì (chứng minh điều gì là 
sal). 

Refute tenets: Phá chấp ——Refute the belief ¡in 
the reality of the ego and things—Phá bỏ hay 
phản bác những mê chấp tà kiến. Phản bác niềm 
tin nơi thực ngã hay thực pháp, nghĩa là sự có thật 
của một cái ngã và chư pháp. 

Refute a theory: To prove a theory to be 
wrong—Bài bác một lý thuyết. 

Refute a view: To prove a view to be wrong— 
Bài bác một quan điểm. 

Refufing and establishing: Phá Lập—Refuting 
and establishing;: by refuting to prove, or to 
establish, 1.e. in refuting the particular to prove the 
universal, and vice versa—Còn gọi là Già Chiếu, 
nghĩa là phá bỏ cái lý đặc thù để hiển hiện cái lý 
phổ quát, hay ngược lại. Phá vạn pháp để hiển 


3636 


hiện cái lý chân không gọi là phá; bàn về lẽ 
duyên khởi của vạn pháp để hiển hiện cái nghĩa 
của diệu hữu gọi là lập (Phá Lập là học thuyết 
của hai phái “Không Môn tông Tam Luận” và 
“Hữu Môn tông Pháp Tướng.” Tông Tam Luận 
dựa vào Không Môn mà phá chư pháp, tông Pháp 
Tướng dựa vào Hữu Môn mà lập chư pháp). 
Regain (v): Lấy lại —Tìm lại được. 

Regain one?s position: Lấy lại được vị thế cũ. 
Regain strength: Lấy sức lại. 

Regard illusion as reality: Kiến Điên Đảo—To 
See things upside down, one of the three 
subversions (subverters)—Mắt nhận biết ngoại 
cảnh điên đảo hư ảo mà cho là thực, một trong ba 
điên đảo—For more information, please see Tam 
Điện Đảo. 

Regard peace and harmony as precious: Dĩ 
hòa vi quí (lấy sự hòa thuận làm quí hay cách tốt 
nhất là cố tránh phải đương đầu)—It is best to 
avoid confronfation. 

Regard (v) something as insignificant: Xem 
thường việc gì —TIo underestmate—To look 
lightly To disregard—One should never looks 
liphly upon slipht and small evils, considering 
them not be offenses; for after death retribution in 
undergone in the most exact detail—Chúng ta 
không nên xem thường những việc xấu nhỏ như 
chẳng có gì vì sau khi chết quả báo phải trả không 
thiếu một chi tiết nào. 

Regarder of the worldˆ”s sounds and cries: 
Quán Thế Âm—See Avalokitesvara. 

Regarding that indestructible nature as hỉs 
permanent intrinsic nature: Coi tính chẳng 
hoại và gọi là ngã tính thường—Third, this person 
closely examines his own mind and finds 1t to be 
subtle and mysterious, like fine motes of dust 
swirling In the ten directions, unchanging In 
nature. And yet it can cause his body to be born 
and then to die. He regards that ¡indestructible 
nature as his permanent Intrinsic nature, and that 
which undergoes birth and death and flows forth 
from him as impermanent— Chỉ quán sát cái ngã 
tâm của mình, tinh tế nhỏ nhiệm, ví như vi trần 
lưu chuyển mười phương, tính không dời đổi. Có 
thể khiến thân nầy liền sinh liền diệt, mà nói là 


tính chẳng hoại, và gọi là ngã tính thường—See 
Four upside-downs. 

Regarding as infinite those that cannot be 
seen, and as finite those that can be seen: 
Chỗ không thấy nghe thì cho là vô biên, còn chỗ 
thấy nghe lại cho là hữu biên —This person 
contemplates an interval of eighty thousand eons, 
he can see living beings; but earlier than eighty 
thousand eons 1s a time of stillness in which he 
cannot hear or see anything. He regards as Infinite 
that time in which nothing 1s heard or seen, and as 
finite that interval in which living beings are seen 
to exis—Người đó quán sát trong tám vạn kiếp 
thì thấy chúng sanh; nhưng trước tám vạn kiếp thì 
bặt không thấy nghe gì cả. Nên chỗ không thấy 
nghe thì cho là vô biên, còn chỗ thấy nghe lại cho 
là hữu biên—See Four finitenesses. 

Regarding oneself as superior: Pride—Mạn 
Quá——Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hẳn 
người hơn mình. ** See Abhimana. 

Regarding the state of profound sfiliness is 
the ultimate spiritual self: Chấp là thần ngã 
khắp mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng 
động—Contemplates the wonderfully bright mind 
pervading the ten directions, he concludes that this 
sfate of profound stillness 1s the ultimate spiritual 
self. Then he speculates , “My spiritual self, which 
1s seffled, bripht, and unmoving, pervades the ten 
directions. All living beings are within my mind, 
and there they are born and die by themselves. 
Therefore, my mind Is permanent, while those 
who undergo bírth and death there are truly 
1mpermanent." —Quán sát cái tâm diệu minh, 
khắp các cõi mười phương, trạm nhiên, cho là 
thần ngã hoàn toàn, từ đó chấp là thần ngã khắp 
mười phương, yên lặng, sáng suốt, chẳng động. 
Tất cả chúng sanh trong thần ngã, tâm tự sinh tự 
chết. Thì tính cách của ngã tâm là thường hằng. 
Còn kia sinh diệt, thật là tính cách vô thường— 
See Four upside-downs. 

Regenerate (v): Tái sanh—Phục hưng. 
Regeneration (n): Tái sanh—Rebirth. 
Regenerative karma: Janaka-karma (skÙ— 
Productive karma—Sinh nghiệp—Nghiệp Tái 
Tạo—See Productive Karma. 

Region (n): 





3637 


I) Antha or Gocara or Visaya (skt—Cảnh— 
Miễn. 

2) Dhatu (skt)—Elements—Secondary 
elements—Sphere—Realm—Cảnh giới. 





Region of the Buddha”?s instrucftions: Hóa 
Cảnh —The region, condition, or environment of 
Buddha Instucton or conversion—Môi trường, 
điều kiện hay hoàn cảnh nơi Phật hóa độ chúng 
sanh. 

Regions of the dead and of the living: Minh 
Hiển Lưỡng Giới—Chỉ hai cõi Minh Giới và Hiển 
Giới. Minh giới là thế giới của người chết, hay âm 
cảnh; hiển giới là thế giới của người sống, hay 
dương gian. 

Region of demon: Realm of demon—Quỷ giới. 
Region of nirvana: Niết Bàn Tế—The region of 
nirvana In confrast with the region with mortality 
or samsara (luân hồi sanh tử)—Vùng hay khu vực 
niết bàn, đối lại với vùng của luân hồi sanh tử. 
Region of reality: Chân pháp giới—Thật tế hay 
chân pháp giới (chân thật tế}—The region of 
reality apart from the temporal and unreal—Pháp 
giới của chân lý, dứt tuyệt hư vọng. 

Region of suffering: Khổ vực (vùng khổ đau)— 
Every realm of reincarnation 1s a reglon or 
suffering——Mỗi cảnh giới của luân hồi sanh tử đều 
là một khổ vực. 

Region of the wind-circle: Phong Luân Tế— 
Giới hạn vòng ngoài hay biên tế của phong luân. 
Regional (a): Thuộc về miền 

Register (n): Sổ sách. 

Register of birth and death: Sổ sanh tử. 
Registered students: Học trò chính thức (cập 
môn đệ tử). 

Regress (v): Thối chuyển. 

Regression: Sự thối chuyển—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there are 
ten things that cause enlightening beings to 
regress from the Buddha teachings, which they 
should avoid. Enliphtening Beings who avoid 
these ten things will enter the Enliphtening 
Beings` paths of emancipation—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười điều thối thất Phật 
pháp mà chư Bồ Tát nên tránh. Chư Bồ Tát tránh 
được mười điều nầy thời nhập được đạo ly sanh 
của Bồ Tát—See Three analogies concerning 


refrogression of practitioners who have 
experlenced awakening and Ten things that cause 
enlightening beings to regress from the Buddha 
teachings. 

Regressive culfdvation: Tu Hành Thối 
Chuyển—In the first year of culúvation, the 
Buddha stands right before our eyes; the second 
year he has already returned to the West; third 
year IŸ someone Inquires about the Buddha or 
request recitafions, payment 1s required before a 
few words are spoken or a Ífew verses recIted— 
Nhứt niên Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây 
Thiên, tam niên vấn Phật yếu tiền. 

Regret (v): To repent—Hối tiếc—Hối Hận— 
Regret be 
unwholesome or neutral mind. Regret is a mind 
which feels sorrow or remorse about past actions. 
Regret for negative past actions (non-virfuou$) 1s a 
poSItive regret; however, repret for positive pasf 
actions (virtuous) is a negative regret——Hối hận có 
nghĩa là cảm thấy tiếc cho những hành động trong 
quá khứ. Hối hận cho những việc làm bất thiện 
hay không có đạo đức trong quá khứ là hối hận 
tích cực; tuy nhiên nếu hối tiếc cho những việc 
làm tốt trong quá khứ là hối hận tiêu cực. 

Regret one?s faults: Hối Quá—To regret one”s 
errors—Sám hối tội lỗi với Tam Bảo. 

Regret or repent: Kaudritya (skt)—Hối hay ăn 
năn việc làm ác trong quá khứ —See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

Regular hour for meals: Kala (skt}—Fixed 
hour for meals—Ca La thờ — Thực thời hay là 
thời gian cố định cho các bữa ăn—See Two times 
Or periods. 

Regular provision of clothes for the monks 
and the nuns: Thường xuyên cung cấp y áo cho 
chư Tăng Ni—See Seven grounds for a happy 
karma through benevolence to the needy. 


Regular provision of food for the monks and 


can eithdr a wholesome or 


the nuns: Thường xuyên cung cấp thực phẩm cho 
chư Tăng Ñ—Bố thí đồ ăn thường ngày—See 
Seven grounds for a happy karma through 
benevolence to the needy. 

Regular provision of medicines to the 
monks and the nuns: Thường xuyên cung cấp 
thuốc men cho chư Tăng Ni—See Seven grounds 


3638 


for a happy karma throuph benevolence to the 
needy. 

Regulate (v): Dung hòa—To harmonize. 
Regulate one?s mỉnd: Điều phục tâm—Chánh 
tâm (làm cho tâm chánh trực). 

Regulate and subdue: Điều phục. 

Regulated and subdued: Được điều phục. 
Regulating all faculfies: Giới chư căn luật nghi 
(điều tiết lục căn)—See Ten kinds of precepts. 
Regulafing and Subduing Hero: Điều Ngự 
Trượng Phu. 

Regulation (n): Điều lệ—Quy chế—Rule. 
Regulation hours for monastic meals: Trai 
Thời—The hours for monastic meals, especially 
the midday meal, after which no food should be 
eaten; however, they can drink liquid—GIờ ăn 
trong tự viện, đặc biệt là giờ ăn trưa, sau giờ đó 
Tăng Ni không được phép ăn bất cứ đổ ăn nào ( 
nhưng có thể uống chất lỏng). 

Regulation of three robes for monks and 
five for nuns, which must be worn: Chế y— 
Tam y của chư Tăng và ngũ y của chư Ni do Phật 
định chế và bắt buộc phải mặc—See Two kinds of 
clothing. 

(Without) regret: Không hối tiếc 

Rehabilitate (v): Cảm hóa. 

Rehearse (v): Truyền tụng lại. 

Reify (v): Cụ thể hóa—Vật chất hóa. 

Reign (n): Ngôi vị của một quốc vương. 

Reign over a kingdom: Cai trị một vương quốc. 
Reimburse (v): Hoàn trả lại. 

Reimbursement (n): Sự hoàn trả lại. 
Reincarnate (v): Cho đầu thai vào kiếp khác. 
Reincarnation (n): Samsara (p & skU— 
Punarjanman (sk)—Đầu thai—Tái sanh—Luân 
hổi (lưu chuyển trong vòng luân hồi sanh tử)— 
Flowing back again—Flowing and returning— 
Reincarnation—Transmigation—The original 
word translated 
transmigration. The passing away from one body 
to be reborn In another body. Where the being will 
be reborn depends on his accumulated good or bad 
karma. The belief that living beinss, Iincluding 
man, have a series of bodily lives, only ceasing 
when they no longer base their happiness on any 


ÍOr reincarnaton 1s aS 


of the objects of the world. This come about when 
the Buddha-nature ¡is found. This belief Is very 
common to all Buddhistse—Nghĩa căn bản của 
“Reincanation” là “Transmigration” (chuyển cư). 
Thân này chết để tái sanh vào thân khác. Nơi 
chúng sanh đầu thai (tái sanh) tùy thuộc vào 
nghiệp tốt hay xấu của từng chúng sanh. Niềm tin 
chúng sanh, kể cả con người có một chuỗi dài 
nhiều đời sống, và chỉ dừng lại khi nào không còn 
sự chấp thủ vào bất cứ thứ gì trên đời này. Điều 
này chỉ xãy ra khi đã tìm thấy Phật tánh. Đây là 
niềm tin rất phổ biến trong các tín đồ Phật giáo. 


1) Reincarnation means going around as the 
wheel turns around: Luân là bánh xe hay cái 
vòng, hổi là trở lại; luân hổi là cái vòng 
quanh quẩn cứ xoay vần. 

2) Whether the world 1s Samsara or Nirvana 


depends entirely on our state of mind. If our 
mind ¡is enlightened, then this world 1s 
Nrrvana; If our mind 1s unenliphtened, then 
this world is Samsara: Thế giới nầy là Ta bà 
hay Niết bàn là hoàn toàn tùy thuộc vào trạng 
thái tâm. Nếu tâm giác ngộ thì thế giới nầy là 
Niết bàn. Nếu tâm mê mờ thì lập tức thế giới 
nầy biến thành Ta Bà. 


3) For those who strive to cultivate, samsara 1s 
Nrrvana, Nirvana 1s samsara: Với những ai 
biết tu thì ta bà là Niết Bàn, và Niết Bàn là ta 
bà. 

4) Transmigation: The passing away from one 


body to be reborn in another body. Where the 
being wil be reborn depends 
accumulated good or bad karma—Thân nầy 
chết, thân kia sanh. Chúng sanh sanh tử vì 
nghiệp lực. 
** See Rebirth, and Three kasaya. 
Reincarnation Buddha: Living Buddha—Hoạt 
Phật. 
Reinstate (v): Khai phục. 
Re-interpretation (n): Tái giải thích—Cắt nghĩa 
lại. 


on his 


Reiterate: Repeat—Lập lại. 

Reiun (jap): Ling-Yun—Sư Linh Văn Chí Cần 
(Nhật Bản). 

Reject (v): Parityajat (skQ— Chống lại—Bác 
bỏ—Từ Bỏ. 


3639 


Reject of form characteristics: To deny the 
exIstence of appearance—Bác Tướng——According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm ¡in The 
Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, Theory 
1s truly emptiness, Practlce belongs to existence. 
ExIstence is Emptiness. If this 1s not yet attained, 
IS betfer to cultivate by being attached to 
“existence,” or “form,” or “appearance;” but do 
not claim “nothing exists” or “everything 1s within 
the mind” or any such deep theoretical teachings 
when one 1s sfill attached to existence, 1.e., family, 
wife, children, house, or fond of health, etc., for 
doing these cultivators are easily trapped In the 
wrong road. Thus, do not say the Pureland 1s only 
an 1llusion manifested within the mind. In reality, 
in theory, everything 1s an illusion. To reject of 
form characterisfics 1s to reject and disregard the 
“Conducts of form practices.” This practilce 1s 
often observable with those who culivate Zen 
Buddhism in present day. They claim themselves 
as people who are “unattached to form 
characteristics” 
cultivate Pureland as being attached to form 
characteristics. However, most Ironically, they are 
sull Ipnorantly attached with every part of 
exiIstence, I.e., having wIfe, husband, children, 
house, Jobs, etc. Sincere Buddhists should always 
be careful'—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ thì Lý chính thật là 
Chân Không, Sự là phần diệu hữu. Diệu hữu tức 
chân không. Nếu chưa đạt được lẽ nầy thì thà 
rằng tu hành theo kiểu “Chấp Có,” chứ đừng cầu 
“Bác Tướng” hay “Chấp Không” trong khi vẫn 
còn có gia đình, vợ con, nhà cửa, và mong cầu 
khỏe mạnh. Vì làm như thế sẽ dễ bị lạc vào ngoan 
không hay cái “Không” sai lầm. Đây chính là hầm 
khổ đọa của tất cả những kẻ ỷ mình thông minh 
hôm nay. Bác Tướng tức là bài bác phần “Sự 
Tướng Hành Trì.” Kỳ thật, tất cả đều là giả tưởng. 
Bác tướng là chối bỏ sự tu hành theo hình tướng, 
thí dụ như những kẻ tu Thiền đời nay, luôn miệng 
nói “Nhất thiết duy tâm tạo” nên ta không “Chấp 
Tướng,” và do đó chê người tu theo Tịnh Độ chỉ là 
sự chấp trước ảo tưởng trong tâm. Tuy nhiên, điều 
mỉa mai là những kẻ nầy tự họ vẫn còn u mê chấp 
trước vào vợ, chồng, con cái, cửa nhà. Phật tử 
thuần thành nên luôn cẩn trọng! 


and look down on those who 


Reject the ïllusion of the transmigrafional 
worlds and  cnter  info 
enlightenment: Chuyển mê khai ngộ. 
Reject living at home: Nhàm chán tại gia—This 
1S one of ften reasons enliphtening beings leave a 
royal palace—Đây là một trong mười lý do tại sao 
chư Đại Bồ Tát xuất gia—See Ten reasons 
enlightening beinss leave a royal palace. 
Rejection (n): Sự cự tuyệt—Sự từ chố—Sự hất 
hủi—Sự ruồng bỏ. 

Rejection of means of life or rejecfion of 
pleasures: Từ chối phương tiện sống hay từ chối 
lạc thú?—Most of us want to do good deeds; 


nirvana- 


however, we are always contraditory ourselves 
between pleasure and cultivation. A lot of people 
misunderstand that religion means a denial or 
rejection of happiness in worldly life. In sayIng so, 
instead of being a method for transcending our 
limitations, religlon 1fself is viewed as one of the 
heaviest forms of suppression. Its just another 
form of superstition to be rid of If we really want 
to be free. The worst thing 1s that nowadays, many 
socIeties have been using religion as a means of 
political oppression and conftrol. They believe that 
the happiness we have here, in this world, 1s only 
a ftemporary, so they try fo aim at a so-called 
“Almighty Creator” to provide them with a so- 
called eternal happiness. They deny themselves 
the everyday pleasures of life. They cannot enJoy 
a meal with all kinds of food, 
vegefarian food. Instead of accepting and enjoying 
such an experilence for what I( 1s, they tie 


even with 


themselves up In a knot of guilt “while so many 
people ¡in the world are starving and miserable, 
how dare I indulge myself In this way of life!” 
This kind of attftude 1s just mistaken as the 
attitude of those who try to cling to worldly 
pleasures. In fact, this just another form of 
grasping. Sincere Buddhiss should always 
remember that we deny to ¡indulge in worldly 
pleasures so that we can eliminate “clinging” to 
make 1t easy for our cultivation. We wIll never 
reject means of life so we can continue to live to 
cultivate. A Buddhist still eat everyday, but never 
eats lives. A Buddhist still sleeps but 1s not eager 
to sleep round the clock as a pig. A Buddhist still 
converse in daily life, but not talk in one way and 


3640 


act in another way. In short, sincere Buddhists 
never reject any means of life, but refuse to 
indulge in or to cling to the worldly pleasures 
because they are only causes of sufferings and 
afflicions—Phần lớn chúng ta đều muốn làm việc 
thiện; tuy nhiên, chúng ta thường mâu thuẫn với 
chính chúng ta giữa lạc thú và tu hành. Có nhiều 
người hiểu lầm rằng tôn giáo là từ bỏ hạnh phúc 
cuộc đời thế tục. Nói như thế, thay vì tôn giáo là 
một phương tiện giúp người ta giải thoát thì 
ngược lại, tôn giáo được xem như trạng thái đàn 
áp nặng nề nhất, một kiểu mê tín dị đoan cần 
được loại bỏ nếu chúng ta thực sự muốn giải 
thoát. Điều tệ hại nhất là hiện nay nhiều xã hội 
đã và đang dùng tôn giáo như là một phương tiện 
để đàn áp và kiểm soát về mặt chính trị. Họ cho 
rằng hạnh phúc mà mình có hiện nay chỉ là tạm 
bợ, nên họ hướng về cái gọi là “Đấng sáng tạo 
siêu nhiên” để nhờ đấng ấy ban cho cái gọi là 
hạnh phúc vĩnh hằng. Họ khước từ những thú vui 
trên đời. Thậm chí họ không thể thưởng thức một 
bữa ăn với đầy đủ thức ăn, dù là ăn chay. Thay vì 
chấp nhận và thưởng thức cái gì mà họ đang có, 
thì họ lại tự tạo cho mình một gút mắc tội lỗi 
“Trong khi bao nhiêu người trên thế giới đang 
chết đói và khổ sở, tại sao ta lại buông mình trong 
lối sống như thế này được!” Thái độ chấp trước và 
từ chối những phương tiện tối cần cho cuộc sống 
hằng ngày này cũng sai lầm không khác chỉ thái 
độ của những kẻ đắm mình trong lạc thú trần tục. 
Kỳ thực, đây chỉ là một hình thức chấp thủ khác. 
Phật tử thuần thành phải nên luôn nhớ rằng chúng 
ta chối bỏ những lạc thú trần tục nhằm loại bỏ 
những bám víu cho dễ tu hành. Chứ chúng ta 
không bao giờ chối bỏ phương tiện của cuộc sống 
để chúng ta tiếp tục sống tu. Vì thế người con 
Phật vẫn ăn, nhưng không ăn mạng (mạng sống 
của chúng sanh). Người con Phật vẫn ngủ, nhưng 
không ngủ ngày ngủ đêm như con heo. Người con 
Phật vẫn đàm luận trong cuộc sống hằng ngày, 
nhưng không nói một đường làm một nẻo. Nói 
tóm lại, Phật tử thuần thành không chối bỏ 
phương tiện tiện nghi trong cuộc sống, mà chỉ từ 
chối không lún sâu hay bám víu vào những dục 
lạc trần tục vì chúng chỉ là những nhân tố của khổ 
đau và phiền não mà thôi. 

Rejoice (n): Vui mừng hớn hở. 


Rejoice the creations of others: Pranimmita- 
vasavat (skt—Tha Hóa Tự Tại-There are 
beings who rejJoice the creations of others, such as 
the devas Having Power over Others” Creatlon— 
Có những loại hữu tình có lòng dục đối với sự vật 
do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ 
thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các 
loài khác tạo ra, như các loài Tha Hóa Tự Tại 
Thiên—See Three dharmas (XXXYV), and Three 
kinds of rebirth 1n the realm of Sense-Desire. 
Rejoice (v) in all good: Tùy hỷ —To rejoice in 
the welfare of others, or to do that which one 
enJoys, or to follow one”s inclinaton—Vui theo 
điều thiện. Vui theo cái vui của người (thấy người 
làm việc thiện, lòng mình hoan hỷ vui sướng 
theo)—See Nine suitable stages In religlous 
S€TVIC©S. 

Rejoice in other”s good acfions: Anumodana 

(p—Praising other's good work—Hoan hỷ với 

phước báu của người khác—See Ten meritorious 

deeds (II). 

Rejoice (v) at others” merifs and virtues: Tùy 

Hỷ Công Đức. 

l) The word “ReJolce” means appreciation of 
something. Rejoicing without the sliphtest 
thoupht of jealousy or competiiveness. 
Without these negative thoughts, we must 
rejolce over positive deeds performed even 
by people we consider enemies. We have two 
obJects of rejoicing: ReJoicing over others' 
root virtues and rejJoicing over our own. When 
T€jJOlcinø OV€r Our OWn virfue, We€ can r€Jolce 
over virtue done 1n our past lives that we can 
measure through Inferential valid cognition 
and rejoIce over our root virtue of this present 
life that we can measure by means of direct 
valid cognition. It is not difficult to apply 
inferential valid cognifion to r€JOlce OVer Our 
past lives. The fact that we have not only 
taken rebirth in this present human form but 
have Inherited favorable conditions necessary 
for Dharma practices confirm that we must 
have practiced generosity, patience, and the 
other perfections In our past lives. So we 
should reJoice. RejJoIce over our virtues of this 
present le means to think over virfuious 
deeds we personally have performed. For 


example, recitaton of the holy scriptures, 
contemplation of their meaninøs, listening to 
the teachings of Dharma or any act of 
generosity and so forth. Then rejoicing at 
these without arrogance because If we feel 
proud, our root virtues will lessen instead of 
Increasing. ReJoicing over others” 
means rejoicing over the virtue of others 
without prjudice. One”s act of rejoicing must 
not be confaminated by negative thoughts like 
Jealousy. Regardless of what our relationship 
wíh the other person 1s, we should 
acknowledge sincerely their virtuous deeds 
and rejoice. This 1s the most effective menfal 
technique to build a huge accumulation of 
merits—Từ “Hoan Hỷ” có nghĩa là cảm kích 
một cái gì đó. Hoan hỷ là vui theo cái vui hay 
cái thiện lành của người khác mà không có 
một chút gì ganh ty và cạnh tranh. Không có 
những ý nghĩ tiêu cực này, chúng ta hoan hỷ 
tất cả những thiện hành được thực hiện bởi 
ngay cả những người mà chúng ta xem như kẻ 
thù. Có hai đối tượng để hoan hỷ: Hoan hỷ 
thiện căn của người khác và hoan hỷ thiện 
căn của chính mình. Khi hoan hỷ những hành 
vi đạo đức của bản thân, chúng ta có thể hoan 
hỷ những hành vi đạo đức đã tạo ra trong 
những kiếp quá khứ mà chúng ta có thể lượng 
được bằng sự nhận thức vững chắc đã được 
luận ra; và khi hoan hỷ thiện căn của bản 
thân về kiếp hiện tại, chúng ta có thể lượng 
được bằng sự nhận thức vững chắc trực tiếp. 
Hoan hỷ vì nhận ra những hành vi đạo đức 
trong quá khứ không khó. Sự thật là chúng ta 
không chỉ tái sanh thân người hiện tại, mà 
còn thừa hưởng những điều kiện thuận lợi cần 
thiết để tu tập Phật pháp xác nhận rằng trong 
những kiếp quá khứ, chúng ta đã quảng tu bố 
thí, nhẫn nhục, và những ba la mật khác. Do 
đó, chúng ta nên hoan hỷ. Hoan hỷ những 
hành vi đạo đức của kiếp hiện tại có nghĩa là 
nghĩ đến những thiện hạnh mà cá nhân người 
đó đã thực hiện. Ví dụ như trì tụng thánh 
điển, suy gẫm về ý nghĩa của thánh điển, 
nghe thuyết pháp hay bất kỳ hành động rộng 
lượng nào, vân vân. Kế đó, hoan hỷ những 
điều này mà không có sự kiêu mạn bởi vì nếu 
chúng ta cảm thấy quá kiêu hãnh thì thiện 


VITfU©S 





2) 


căn của chúng ta sẽ giảm chứ không tăng. 
Hoan hỷ những hành vi đạo đức của người 
khác có nghĩa là hoan hỷ với những hành vi 
ấy mà không có thành kiến. Hành động hoan 
hỷ phải không bị bẩn nhơ bởi những ý nghĩ 
tiêu cực như ganh ty. Cho dù sự liên hệ của 
chúng ta với một người như thế nào, chúng ta 
nên thừa nhận một cách chân thật những hành 
vi đạo đức của họ và hoan hỷ. Đây là kỹ 
thuật về trí tuệ hữu hiệu nhất để xây dựng sự 
tích lũy công đức lớn—See Five stages In a 
pemtential service (II) (3). 

This 1s the fifth of the ten conductfs and vows 
of Samantabhadra Bodhisattva. RejJolce at 
others” meris and virtuies means from the 
time of our initial resolve for all wisdom, we 
should diligently cultivate accumulaton of 
blessings without regard for their bodies and 
lves, culivate all the difficult ascetic 
practices and perfect the gates 0Ÿ various 
paramitas, enter Bodhisatva grounds of 
wisdom and accomplish the unsurpassed 
Bodhi of all Buddhas. We should completely 
follow along with and reJjolce 1m all of theIr 
good roofs (big as well as small merits)—Đây 
là hạnh nguyện thứ năm trong Phổ Hiển Thập 
Hạnh Nguyện. Tùy hỷ công đức là phát tâm 
chứng nhất thiết trí mà siêng tu cội phước, 
chẳng tiếc thân mạng, làm tất cả những hạnh 
khó làm, đầy đủ các môn Ba La Mật, chứng 
nhập các trú địa của Bồ Tát, đến trọn quả vô 
thượng Bồ đề, vân vân bao nhiêu căn lành ấy, 
dù nhỏ dù lớn, chúng ta đều tùy hỷ —See 
Five stages In a penifential service (II) (3), 
and Ten vows of respect of Samanfabhadra 
Bodhisattva. 


Rejoice (v) over the øgood ïn self and others: 
Tùy Hỷ—Tùy hỷ thiện tác hay đối với mọi thiện 
căn đều hoan hỷ tán thán—See Five stages in a 


penitential service (). 


Rejoice (v) at something: Show great joy at 
something—Bày tỏ nỗi vui mừng về việc gì. 
Rejoicing: Tùy hỷ công đức—Tùy Hỷ —Rejoice 
at others” merifs and virtues—See RejoIce (v) at 
others” merifs and virtues. 

Rejoicings on the last day of the summer 


retreaf: Freewill offering made on the last day of 


3642 


the summer retrea—Đồ ăn cúng dường Tam Bảo 
trong ngày cuối cùng của mùa An Cư Kiết Hạ. 
Rejoicing mỉnd: Hoan Hỷ Tâm —According to 
Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Thirteen 
Patriarchs of Pureland Buddhism, rejoicing mind 
inecludes the following two minds—Theo Hòa 
Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên Tông Thập 
Tam Tổ, Hoan Hỷ Tâm gồm có hai tâm sau đây: 
I) Accepung Mind: Tùy Hỷ Tâm—Accepting 
means to feel happy for others” joy and 
happiIness. Acceptng mind has the special 
characteristics that can eliminat€ various 
karmic including  jealousy, 
stinginess, pettiness, etc.—Tùy hỷ là vui theo 
các sự vui vẻ và hạnh phúc của người. Tùy hỷ 
tâm dứt trừ được các chướng nghiệp về tật đố, 
ích kỷ, nhỏ nhen, vân vân. 

Forgiving Mind: Hỷ Xả Tâm—Forgiving 
means to forgive happily others” mistakes and 
transgressions. Forgiving mind has the special 
characteristics that can solve and destroy 
karmic obstructions Including vengeance and 
grudges—Hỷ xả là vui mà tha thứ lỗi lầm của 
người khác. Hỷ xả tâm dứt trừ được các 
chướng nghiệp về hận thù, báo phục, vân vân. 
Rejoicing in other?s meri( is also getfing 
praise to oneself: Tán dương hành động của kẻ 
khác cũng đem lại kết quả được người khác tán 
dương lạ —See Ten meritorious deeds (II). 
Rejoicing in other?s merit is productfive of 
joy wherever one is born: Hoan hỷ với phước 
báu của kể khác đem lại trạng thái an vui, bất 
luận trong cảnh giới nào—See Ten meritorious 
deeds (II). 

Rejuvenation: Cải lão hoàn đồng (làm cho già 
thành trẻ, điều này đi ngược lại quy luật vô 
thường tất yếu trong đạo Phật). 

Rekindle (v): Thắp nến lại. 

Relation (n): Sự tương quan—Quan hệ. 

Relation on the father”s sỉde: Họ nội. 
Relation on the mother?s side: Họ ngoại. 
Relationship should be based on clear-cut 
righteousness and enduring love: Quan hệ 
phải được đặt trên lẽ phải rõ rệt và tình cảm vững 
bền (Nghĩa trọng tình thâm). 


obsftrucftions 





2) 


Region of births and deaths: Sanh tử tế (vùng 
sanh tử). 

Region of the dharma-nature: Pháp Tánh 
Độ ——Tánh Độ hay cõi mà pháp tánh thân (chơn 
như) an trụ—The bhutatathata. 

Relative (a): Tương đố—Bà con—Kindred—(a) 
Có quan hệ. 

Relative and complete: Thiên Viên—Tương đối 
còn nghiêng lệch và viên mãn. 

Relative condifion: Chân như duyên khởi— 
Chân Như Tùy Duyên. 

1l) The condiioned Bhutatathata or relative 
condiion: The Bhutatathata ¡influenced by 
environment, or pure and Iimpure conditions, 
produces all things—Tùy duyên chân như là 
tùy theo nhiễm duyên vô minh mà sinh ra 
vọng pháp, hay chân như ảnh hưởng bởi ngoại 
cảnh, tịnh hay bất tịnh, mà sanh ra vạn pháp. 
The absolute In 1s causatve or relative 
condiion: The Bhutatathata ¡influenced by 
environment, or pure and Iimpure conditions, 
produces all things—Chân như bị ảnh hưởng 
bởi ngoại cảnh, điều kiện thanh tịnh hay bất 
tịnh, tạo ra chư pháp. 

Relative or convenfional essence: Tương đãi 
chân như—See Two Truths (F). 

Relative happiness: Hạnh phúc tương đối. 


2) 


Relative teaching: Samvritya-desana (skt——Tùy 
Tục Thuyết —Giáo lý tương đối—See Principle of 
Reciprocal Identification. 

Relatfive truth: Sammuti-saccam (p)—Samvrti- 
satya (skÐ——Superficial truth, or ordinary ideas of 
things—Conventional Truth—Relative or 
conventional truth of the mundane world subject 
to delusion—Chân lý tương đối— Tục đế hay chân 
lý quy ước—The relative truth, or the truth of the 
unreal, which ¡is subJect to change, manifesfs 
“stillness but 1s always 1lluminating,` which means 
that 1t Is Iimmanent In everything. Pure Land 
thinkers accepted the legitimacy of conventional 
truth as an expression of ultimate truth and as a 
vehicle to reach Ulũmate Truth. This method of 
basing on form helps cultivators reach the 
Buddhahood, which 1s formless—Chơn như tương 
đối trong thế giới hiện tượng, có thể thay đổi, y 
theo lời nói giả danh mà hiện ra, bất biến mà tùy 





3643 


duyên. Những nhà tư tưởng của trường phái Tịnh 
Độ chấp nhận dùng tương đãi chân như để diễn tả 
tuyệt đãi chân như, hay dùng tương đãi chân như 
như là cỗ xe phương tiện đưa chúng ta đến tuyệt 
đãi chân như. Phương thức giúp hành giả Tịnh Độ 
dựa trên sắc tướng để đạt đến Phật tánh là cái vô 
tướng—See Two Truths (G). 

Relative truth-Absolute truth: Chân Lý Tương 
Đối-Chân Lý Tuyệt Đối —Relative truth-Absolute 
truth—According to relative truth all things exist, 
but in absolute truth nothing 1s; in absolute truth 
one sees that all things are devoid of self-nature; 
however, In relative truth, a percepton where 
there is no self-nature—Theo chân lý tương đối 
thì tất cả các sự vật đều hiện hữu, nhưng trong 
chân lý tuyệt đối thì không có gì hiện hữu cả; 
trong chân lý tuyệt đối, người ta thấy rằng tất cả 
các sự vật đều không có tự tính, nhưng trong chân 
lý tương đối có một sự nhận thức chỗ nào không 
có tự tính. 

Relative wisdom: Quyển trí hay phương tiện 
trí —Trí phương tiện tương đối và tạm thời—See 
Two kinds of wisdom (C). 

Relatively perfect and complete wisdom: 
Quyển trí hay Tục Trí Phương Tiện Trí —Trí có 
quan hệ tới phương tiện giáo và hiện tượng tương 
đối và sai biệ—See Two kinds of Tathagata- 
wisdom. 

Relativism (n): Chủ nghĩa tương đối—Tương đối 
luận—See Principle of RecIprocal Identification. 
Relafivity (n): Tính tương đối—See Principle of 
Reciprocal Identification. 

Relativity of all things: Tương Đãi—To be in 
apreement—The doctrine of mutual dependence 
or relativity of all things for their existence, I.e., 
the triangle depends on 1(s three lines, the eye on 
things having color and form, long or short—Giáo 
thuyết nói về tự và tha đối đãi với nhau, nhờ đó 
mà tổn tại, như hình nhờ có ba cạnh mà thành 
hình tam giác, sắc cảnh đối đãi với nhãn căn mà 
thành sắc cảnh, nhãn căn đối với sắc cảnh mà 
thành nhãn căn, ngắn đối với dài mà thành ngắn, 
đài đối với ngắn mà thành dài. 

Relaxation of the body: An lạc nơi thân. 
Relaxing: Buông xả—lf we do our siting 
meditation for a considerable time, we may feel 


fatigued, we may need to ease our aching limbs a 
ltle bít Then we can start our walking 
meditation. Walk slowly mindflÐ of the 
movements, now we need not think of the breath 
but become aware of the walk. If our mind 
wanders give affention to our walking without 
getfing Involved in other though(s. If we stop, turn 
or look around, be mindful and apply clear 
comprehension. When our foot touches the earth 
we get the sensation, become aware of it. Walking 
1s also an exercise In mindfulness. When we are 
following a meditation course let us try to be 
mimndfulÙẦ always ceverywhere. When siting, 
sanding, walking, working, eating, drinking, 
talking, laughing, wearing clothes, or even when 
we are silent, etc., let us be always mindful. If our 
limbs get numbed while in meditation, rub and 
stretch them. We can also relax in a lying down 
position; however, this we may do at the end of a 
siing meditation. Lie on our back on a flat 
surface, and try to avoid using a pillow or cushion 
under our head. Keep our legs stretched out 
slightly apart and arms loosely by our sides, keep 
our eyes shut, do not go to deep thinking, but 
allow your mind to relax, and not wander. Relax 
each muscle, be completely relaxed for a few 
minutes. At times, we may slightly fall asleep for 
a couple of minutes, at the end of the relaxation, 
get up feeling fít We could do this type of 
relaxation, not only during the meditation hours, 
but also at any time we feel fatigued or when we 
have the inclination to relax—Khi ngồi thiển một 
lúc lâu hành giả có thể cảm thấy tay chân mỏi 
mệt hay đau nhức, và thấy cần được thoải mái đôi 
chút. Chừng đó hành giả có thể bắt đầu đứng dậy 
để đi kinh hành. Hành giả đi thật chậm và không 
cần để ý đến hơi thở nữa, mà phải để ý đến từng 
bước chân. Nếu tâm chúng ta rong ruổi thì kéo nó 
trở về với oai nghi đi mà không cần dính mắc vào 
những ý nghĩ nào khác. Nếu hành giả ngừng lại 
và nhìn chung quanh, tâm lúc nào cũng phải tỉnh 
thức và nhận biết rõ ràng là mình đang làm gì. 
Khi chân chạm đất ta biết chân ta đang chạm đất. 
Đi bộ cũng là một cách thực tập chánh niệm. Khi 
chúng ta đang theo một thời khóa thiển chúng ta 
phải cố gắng luôn tỉnh giác ở mọi nơi. Khi ngồi, 
khi đi, khi làm vệc, khi ăn, uống, nói, cười, mặc 
quần áo, hay ngay cả khi chúng ta không nói, vân 


3644 


vân, chúng ta phải luôn tỉnh thức. Nếu chân tay 
chúng ta bị tê trong lúc ngồi thiển, tự nhiên chà 
xát và co dỗi chúng cho thoải mái. Chúng ta cũng 
có thể nằm xuống để thư giãn; tuy nhiên, việc này 
chúng ta có thể làm sau thời thiển. Khi nằm 
xuống, nên tránh đừng nằm trên gối, giữ cho chân 
thẳng, hơi dang ra một chút, hai tay buông thống 
dọc hai bên thân mình, mắt nhắm lại, nhưng 
không nên suy tư sâu xa, hãy để cho tâm thư giãn, 
nhưng không phóng tâm đi đâu cả. Hãy để cho 
các cơ bắp trong thân thể nghỉ ngơi, hoàn toàn 
nghỉ ngơi trong vài phút. Có lúc chúng ta ngủ 
quên đi một vài phút, sau khi tỉnh giấc chúng ta sẽ 
cảm thấy thoải mái dễ chịu. Chúng ta có thể nghỉ 
ngơi như vậy, không những chỉ trong những giờ 
hành thiển, mà trong bất cứ lúc nào chúng ta cảm 
thấy mệt mỏi hay cảm thấy cần phải nghỉ ngơi. 

Relbanchen (615-836): Third and last of the 
“religlous kings” of the Yar Lung Dynasty of 
Tibet, believed by Tibetan Buddhist tradition to 
have been an emanation of the Buddha VajrapanI. 
During his reign royal patronage of Buddhism 
reached 1ts apogee. He supported a wide range of 
Buddhist activities, and made each group of seven 
households responsible for the support of a monk. 
He was reportedly so devoted to Buddhism that 
during síate ceremonies he would tie ribbons to 
his long harr, and monks would sit on them. His 
activities led to widespread resentment, and he 
Was assassinated by two of his ministers In 836. 
Thịs brought to an end of the “first dissemination” 
of Buddhism 1n Tibet, as his successor Lang 
Darma (838-842) withdrew royal support and 
reportedly persecuted Buddhism—VỊ vua thứ ba 
và cũng là vị vua cuối cùng của triều đại Yar- 
Lung của Tây tạng, được truyền thống Phật giáo 
Tây Tạng tin tưởng là hóa thân của Kim Cang 
Thần (người Tây Tạng xem Kim Cang Thần như 
một vị Phật—see Vajrapam). Trong thời gian tại 
vị, sự bảo trợ của Hoàng gia đối với Phật giáo lên 
đến cực điểm. Ông ủng hộ những sinh hoạt Phật 
giáo trong một phạm vi rộng rải, và ông cũng sắp 
xếp cứ từng nhóm bẩy người chủ nhà có trách 
nhiệm hộ trì một vị Tăng. Người ta tường thuật 
ông rất nhiệt thành với đạo Phật đến nỗi trong các 
buổi quốc lễ ông dùng dây quấn tóc của chính 
mình cho chư Tăng an tọa. Những việc làm của 


ông đưa đến sự ganh ghét rộng lớn, và ông đã bị 
hai vị cận thần hạ sát vào năm 836. Việc này đưa 
đến việc chấm dứt cuộc truyền bá Phật giáo lần 
thứ nhất tại Tây Tạng, khi mà người kế vị của ông 
là Lang Darma rút lại sự bảo trợ của Hoàng gia và 
liên tục ngược đãi Phật giáo. 

Release: 

I)_ Disentangle—Cởi ra—Mở ra. 

2) Explain—Expound—Giải thích. 

3) Let go—Unloose—Unte—Giải thoát. 
Release and awareness: Giải thoát và giác ngộ. 
Release blockages ỉn the energy system: Khai 
thông mạch. 

Release from bondage: Kết giải—Giải thoát 
khỏi sự trói buộc (giác ngộ được lý mà giải thoát). 
Release from the bonds of births and 
deaths: Giải Thoát Sanh Tử—Nïrvana. 

Release (v) from the cycles of births and 
deaths: See Emancipation. 





Release living creatures: Phóng sinh (a work of 
meri—việc làm có công đức)—A work of mertt, 
including to liberate live animals and ro release 
trapped animals—Phóng sinh bao gồm trả tự do 
cho những sinh vật và tháo gở cho những sinh vật 
bị mắc bẫy. 

Release the soul from suffering: Làm cho tâm 
hồn thoát khỏi cảnh khổ——To raise from a state of 
suffering 1n the next world. 

Released from all bondage: Được giải thoát 
khỏi mọi xiỂng xích. 

Released from the bondage of the knofs and 
pAassions: Đã được giải thoát khỏi sự trói buộc 
của những kiết sử và phiền não—See Ten 
Characteristics of Sravakas In the Gandavyuha 
Assembly. 

Relevant (a): Thích đáng tương quan—Thiết yếu. 
Reliable teaching: Real teaching—Teaching of 
reality—Thật giáo. 

Reliable words: Thực Ngữ. 


1) True and reliable words of the Buddhas and 
the sages: Lời nói đúng với sự thật của Đức 
Phật và các bậc tu hành. 

2) Words corresponding to reality: Lời nói tương 


xứng với sự thực, hay hành động tương xứng 
với lỜi nói. 


3645 


3) Discussions of reality: Giảng thuyết của chân 
ngôn (Mật ngữ). 

Reliance: Y Chỉ (của chư Đại Bồ Tát— 

According to The Flower Adornment Suữa, 

chapter 38 (Detachment from the World), the 

Great Enlightening Being Universally Good told 

Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 

Great Enlipghtening Beings have ten kinds of 

reliance which help them be able to obtain abodes 

of the unexcelled great knowledge of Buddhas— 

Theo Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian, Bồ 

Tát Phổ Hiển bảo Phổ Huệ rằng chư Bồ Tát có 

mười chỗ y-chỉ giúp chư Bồ Tát đạt được chỗ sở-y 

đại trí vô thượng của Như Lai—See Four 
reliances and Ten kinds of reliance of Great 

Enlightening Beings. 

Reliance of the impermanence: Vô thường y 

(tùy thuộc vào vô thường). 

Relic (n): Sarra (skt & p)—Xá lợi—The 

Buddha”s cremated remains or body relics. Relics 

of a deceased Buddha or revered teacher, 

generally the result of cremation of the body. The 
cult of relics has played an Important role 1n 

Buddhism, and probably began shortly after the 

death of Sakyamuni Buddha—Xá lợi của Đức 

Phật hay của một vị thầy được tôn kính, thường là 

sau khi thân thể của vị ấy được hỏa táng. Sự thờ 

phượng xá lợi đóng một vai trò quan trọng trong 

Phật giáo, có lẽ bắt đầu sau khi Phật Thích Ca 

Mâu Ni nhập diệt—See Sarira and Two kinds of 

relics. 

Relics of a Buddha: Xá Lợi của Phật —See Four 

1mperishables. 

Relic of a saint: Thánh tích (Thánh xá lợi). 

Relic stupa: Tháp xá lợi. 

Relief: A sculpture—Bức chạm nổi. 

Relief of the living from distress and 

mortality: Ân làm xoa dịu những khổ đau của 

chúng sanh trong vòng sanh tử—See Ten kinds of 

Buddhaˆs grace. 

Relieve (v): Tế Độ. 

1) To aid: To help—Giúp đỡ. 

2) To fery the livinngs across the 
reincarnation to the shore of nirvana: Đưa 
chúng sanh qua biển luân hồi sanh tử để sang 
bờ Niết Bàn bên kia. 


sea Of 


Relieve distress: To loose someone from his 
bonds—Giải ách. 

Relieve human sufferings: Save the world— 
Độ thế. 

Relieve the poor: Assist the poor—Tế bần. 
Relieve the sadness: Tiêu sầu. 

Relieve someone in distress: Tế khổn (giúp ai 
trong cơn nguy khốn). 

Relieve the time: Khuây khỏa. 

Religion (n): Tôn giáo. 

(@) Religion In the Buddhist point of view——Tôn 
giáo theo quan điểm Phật giáo: The purpose 
of religion is to guide mankind, to develop 
unity and harmonious life and to cultivate 
human qualities and mental purity—Mục đích 
của tôn giáo là hướng dẫn nhân loại, phát 
triển sự đồng nhất và cuộc sống hài hòa, tu 
tập phẩm hạnh và tinh thần thanh tịnh. 

Other terms related to religion—Những từ 
khác liên hệ tới tôn giáo: 


qI) 


1) Popular religion: Tôn giáo phổ cập hay tôn 
giáo dân gian. 

2) True religion: Chân giáo. 

3) False religion: Tà giáo. 

4) World religion: Tôn giáo thế giới. 

53) Primitive religion: Tôn giáo nguyên sơ. 

6) Natural religion: Tôn giáo tự nhiên (do lý tính 


và kinh nghiệm con người chứ không do mầu 
nhiệm hay mặc khải). 
7)_ Revealed religion: Tôn giáo mặc khải. 
Religion of the Buddha: Pháp (tôn) giáo của 
Đức Phật. 
Religion of the image: Religion of the symbol— 
Tượng Hóa—The religion of the Image or symbol, 
the teaching by Images symbols, 
Buddhism—Tôn giáo của hình tượng. 


Or 1€. 
Religion and virtue: Power of religion—Đạo 
đức. 

Religion without the Buddha-truth: Poor 
relipIion—Way of poverty—The way of living of 
the monk and nun—Bần đạo. 

Religionism (n): Tín ngưỡng giả tạo. 

Religionisf (n): Nhà tôn giáo. 

Religious (a): Thuộc về tôn giáo. 


3646 


Religious affairs: Dharma work—Pháp sự (Phật 
sự). 
Religious belief: Religious faith-—Tín Ngưỡng 
(niềm tin tôn giáo). 
Religious dignitaries: Hàng giáo phẩm. 
Religious discrimination: Sự kỳ thị về tôn 
giáo. 
Religious dogmatism: Giáo điều. 
Religious education: Đạo học. 
Religious experience: Magga-sacchikaranam 
(p)—Realizaion of the way— Chứng Đạo— 
Understanding clearly or realizing the Path. 
Having attained the way (of mystic experlence) or 
fo witness to the truth—Chứng nghiệm tôn giáo. 
Sự lãnh hội rõ ràng hay nhận ra rõ ràng về đạo. 
Religious faith: Đạo tín—Niềm tin tôn giáo. 
Religious freedom: Tự do tín ngưỡng. 
Religious ørade: Monastic grade—Đạo phẩm. 
Religious joy: Joy of the Law—loy from hearing 
or tasting the dharma—Pháp Lạc (niềm vui tôn 
giáo)—loy of hearing or tastng the dharma, 
worshipping Buddha, laying up meri, making 
offerings, repeating sutras—Vui khi nghe hay nếm 
được hương vị của pháp, khi thờ kính Phật tổ, khi 
tạo lập công đức, cúng dường hay tụng niệm, 
dùng mùi vị của pháp để làm cho tâm thần vui 
thú. 
Religious leader: Nhà lãnh đạo tôn giáo. 
Religious life: Cuộc sống tu tì —Two kinds of 
religious life—Hai “Tùy Hành” cho hành giả— 
See Two kinds of religIous HIfe. 
Religious life which is evolved from faith in 
the teaching of others: Tùy Tín Hành—See 
Two kinds of religious lHife. 
Religious Iifếể which is evolved from 
practicing the teaching of others: Tùy Pháp 
Hành —See Two kinds of religlous life. 
Religious love: Pháp Ái—Bodhisattva love— 
Bodhisattva love with desire to save all creatures, 
1n confrast with ordinary love (Dục á1)—Tình yêu 
trong phạm trù tôn giáo. Tình yêu của những vị 
Bồ tát muốn cứu độ chúng sanh, ngược lại với 
Dục ái hay tình yêu phầm tục. 
1) Hinayana and Mahayana Dharma-love— 
Pháp Ái Tiểu và Đại Thừa: Both of which are 


to be eradicated: Cả hai thứ pháp ái nầy đều 
cần phải loại bỏ. 

Hinayana Dharma-love as desire for nirvana: 
Pháp Ái Tiểu Thừa—Lòng yêu niết bàn của 
kẻ căn cơ thấp kém. 

Mahayana Bodhisattva 
attachment to illusory things: Pháp Ái Đại 
Thừa—Lòng ái thiện của bậc Bổ Tát Đại 
Thừa. 

Tathagata-love, which goes out to all beings 
for salvation: Pháp Ái Như Lai—Tâm Đại Bi 
của Như Lai hay tình yêu cứu độ chúng sanh 
chân chánh vô thượng. 

Religious Master: Thầy Dạy Đạo, một trong 
năm chỗ để cúng dường—One of the five to be 
constantly served—See Five places for offerings. 
Religious name: Pháp Danh. 

1) Buddha name which named by the master on 
the ordination: Pháp Danh —Tên trong đạo 
hay tên mà vị thầy đặt cho. 

The term chiefly used by the Shin Sect: Giới 
Danh—Từ được dùng bởi Chân Tông. 
Religious observaneces: LỄ hội. 

Religious Order: Giáo Đoàn. 

Religious organization: Tổ chức tôn giáo. 


a) 


b) Dharma-love or 


2) 


2) 


Religious persecution: Sự bách hại về tôn giáo. 
Religious rites: Giáo Iễ. 

Religious sect: Giáo phái. 

Religious teachings: Giáo môn. 

Religious training: Luyện Hành——Tu hành bằng 
giới luật của tôn giáo—Religious discipline. 
Religious vow: Pháp Thệ (một lời thệ nguyện 
khi phát tâm tu hành). 

Religious wisdom: Đạo Trí—The wisdom which 
understands the principles of marga, the eightfold 
path—-The wisdom obtained through insight Into 
the way of release in the upper realms of form and 
formlessness—Trí hiểu đạo hay hiểu Bát Thánh 
đạo. Trí huệ đạt được qua hiểu thông con đường 
giải thoát để đi vào cõi trên. 
Relink (v): Nối lại. 
Relinguishing mỉnd: Xả 
dwelling minds. 

Reluctant (a): Do dự —Hesitant. 
Reluctantfly: Một cách gượng gạo—Unwillingly. 


Tâm—See Ten 


3647 


Rely on the complete teaching, not on the 
partial teaching: Y liễu nghĩa kinh, bất y bất 
lễu nghĩa kinh—Trust in suữras containing 
ultimate truth, not incomplete one. Relying on the 
sufras that gIve ultimate teachings, not on those 
which preach expedient teachings (relying on 
discourses of definitive meaning, not 
discourses of Interpretable meaning)—Nương vào 
kinh rõ nghĩa (viên giáo) chứ không nương vào 
kinh không rõ nghĩa (phần giáo) —See Four 
reliances. 

Rely on the dharma, not on people: Y Pháp 
Bất Y Nhân—To rely upon the dharma, or truth 
1fself, and not upon the false interpretations of 
men, one of the four basic principles for thorough 
understanding Buddhism. Trust in the Law, not in 
men or relying In on the teaching, not merely on 
any persons (relying on the teaching and not on 
the person who teaches 1t)—Nương vào pháp chứ 
không nương vào người, một trong bốn phép 
nương vào để hiểu thấu Phật Pháp —See Four 
reliances. 

Rely on knowledge, not on condifioned 
conseiousness: Y trí bất y thức—Trust in wisdom 
gørowing out of eternal truth and not in 1llusory 
knowledge. Relying on Intuitive wisdom, not on 
Iintellectual or normal understanding (relying on 
Intutive  wisdom 
consciousness)—Nương vào trí tuệ trực giác chứ 
không nương vào tri thức phàm phu—See Four 
reliances. 

Rely on the meaning, not on the lefter: Y 
nghĩa bất y ngữ —Trust in truth, not in words 
(letters). Relying on the true meaning or SpIrIt Of 
Dharma statement In sutra, not merely on the 
words of the statement (relying on the meaning of 
the teaching and not on the expression)—Nương 
vào nghĩa chứ không nương vào văn tự—See Four 
reliances. 


Rely on personal 


On 


and not on normal 





communication of its 
tenefs: Giáo ngoại biệt truyền. 

Rely on the teaching, not on the person: See 
Rely on the dharma, not on people. 

Rely on one”s position: Cậy thế. 

Rely on one”s power: Cậy quyền. 

Rely on one?s talentf: Cậy tài. 


Remain (v): Còn lại—Duy trì. 

Remain alive: Duy trì sự sống. 

Remain alive and fresh: Vẫn sống động 
Remain aloof from worldly lHfe: Remain 
detached from worldly life—Không tham luyến 
thế tục. 

Remain ever young: Bất Lão (không bao giờ 
già). 

Remain forever: Tôn tại mãi mãi 

Remain sỉlent: Cứng họng 
Remains of suffering: Khổ Dư—The remains of 
suffering awalting the Hinayana discIiple who 
escapes suffering In this world, but still meet 1t in 
succeeding world, one of the three after-death 
remainders—Một trong tam dư. Người theo nhị 
thừa, đã ra khỏi sanh tử trong ba cõi, nhưng còn 
nỗi khổ sinh tử biến dịch—See Three remainders 
after death. 

Remain unmarried after the death of one”s 
husband: Thủ tiết. 

Remain up to untold eons to do Buddha- 
work: Trụ đến bất khả thuyết kiếp vì các chúng 
sanh mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work In all worlds In all times of the Buddhas (B) 
(8). 

Remainders: Dư (còn sót lại sau khi nhập 
diệt —There are three after death remainders, or 
contnued mortal experlences, of sravakas and 
pratyeka-buddha, who mistakenly think they are 
going to final nirvana (Vô dư Niết bàn), but will 
sữll find the following three remainders—Có ba 
thứ còn thừa lại khiến chúng sanh tiếp tục luân 
hồi—See Three remainders after death. 
Remainders of karma: 
nghiệp. 

Remaining silenf: One of the Buddha”s four 
methods of dealing with questlons—Giữ 1m lặng, 
một trong bốn phương pháp Phật trả lời câu hỏi— 
See Four methods of dealing with questions. 
Remark (v): Nhận định. 

Remarkable (a): Đáng kể—Nổi bật. 
Remarkable indication: Dấu hiệu đáng kể. 
Remarkable talenf: Anh tài. 

Remarriage (v): Sự tái kết hôn. 

Remarry (v): Tái kết hôn. 





To be speechless. 


Inheritance——Dư 


3648 


Remecdy (n): Phương pháp chữa trị. 

Remember (v): Đoái hoà —Tưởng nhớ —To 
think of. 

Remember accomplishment of great 
undertaking: All Buddhas` accomplishment of 
great  undertakings should always be 
remembered—Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ 
đại nguyện thành tựu của chư Phật—See Ten 
kinds of pure things of Buddhas that should always 
be remembered by Enlightening Beings. 
Remember accumulaftion of virtues: AlI 
Buddhas° accumulation of virtues should always 
be remembered—Tất cả Bồ Tát phải thường ghi 
nhớ sự chứa nhóm công đức của chư Phật—See 
Ten kinds of pure things of Buddhas that should 
always be remembered by Enlipghtening Beinss. 





Remember actualization of true 
enlightenment: All Buddhas” actualization of 
tue cenliphtenment should  always be 


remembered—Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ 
chư Phật hiện thành chánh giác—See Ten kinds of 
pure things of Buddhas that should always be 
remembered by Enlightening Beings. 

Remember Buddhas: Enlightening Beings 
remember Buddhas because they see Infinite 
Buddhas In a single pore opening the minds of all 
sentient beings—Niệm Phật ở một lỗ lông thấy vô 
lượng Phật khai ngộ tất cả tâm chúng sanh—§ee 
Ten kinds of path of Great Enlightening Beings 
(7). 

Remember all Buddhas physical forms: The 
imnfnty of all Buddhas physical forms should 
always be remembered—Tất cả Bồ Tát phải 
thường ghi nhớ vô lượng sắc thân của chư Phật — 
See Ten kinds of pure things of Buddhas that 
should always be remembered by Enlightening 
Beings. 

Remember Buddhas'” spiritual powers: The 
infimty of all Buddhas' spiritual powers should be 
always remembered—Tất cả Bồ Tát phải thường 
ghi nhớ thần thông vô lượng của chư Phật —See 
Ten kinds of pure things of Buddhas that should 
always be remembered by Enlightening Beings. 
Remember Buddhasồố ten powers of 
confidence: All Buddhas ten powers of 
confidence should be always remembered—Tất 


cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ thập lực của chư 
Phật—See Ten kinds of pure things of Buddhas 


that should . always be remembered by 
Enlightening Beings. 
Remember embodiment of spiritual 


practice: All Buddhas” embodiment of spiritual 
practice should always be remembered—Tất cả 
Bồ Tát phải thường ghi nhớ chư Phật đã đủ đầy 
phạm hạnh —See Ten kinds of pure things of 
Buddhas that should always be remembered by 
Enlightening Beings. 

Remember the harmonious Community: 
Niệm Tăng—Enlightening Beings remember the 
harmonious Community because they continually 
see enlightening beings ¡in all worlds—Luôn nối 
tiêp thấy không thôi dứt, nơi tất cả thế gian thấy 
Bổ Tát See Ten kinds of path of Great 
Enlightening Beings (7). 

Remember heaven: Niệm thiên—Enlightening 
Beings remember heaven because they always 
keep In mind the enliphtening beings in the 
heaven of happIness who are to become Buddhas 
in the next lifetime——Thường ghi nhớ Bồ Tát Nhứt 
Tâm Bổ Xứ tại Đâu Suất Thiên cung—See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (7). 
Remember all past even(s: All Buddhas'` past 
should always be remembered by 
Enlightening Beings—Tất cả Bồ tát phải thường 
ghi nhớ về nhơn duyên quá khứ của chư Phật— 
See Ten kinds of pure things of Buddhas that 
should always be remembered by Enliphtening 
Beings. 


evenfs 


Remember precepfs: Niệm giới—Enlightening 
BeIngs remember precepts because they do not 
give up the aspiraton for enlightenment, and 
dedicate all roots of goodness to sentient belngøs— 
Chẳng bỏ tâm Bồ Đề, đem tất cả thiện căn hôi 
hướng chúng sanh—See Ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings (7). 

Remember all pure acfions: All Buddhas” pure 
superlor actions should always be remembered—— 
Tất cả Bồ Tát phải thường ghi nhớ hạnh thanh tịnh 
thù thắng của chư Phật—See Ten kinds of pure 
thngs of Buddhas that should always be 
remembered by Enlightening Beinss. 


3649 


Remember  relinguishment: xả— 
Enlightenng Beings remember relinguishment 
because they know all enliphtening beIngs” 
practices of relinquishmentf Increase magnanimous 
generosity—Biết rất rõ tất cả Bồ tát hạnh xả tăng 
trưởng, tâm bố thí rộng lớn—See Ten kinds of 
path of Great Enlightening Beings (7). 
Remember senfient beỉngs: Niệm chúng 
sanh—Enlightening Beings remember senfienf 
beings because they teach and tame them with 
wisdom and skill in means, reaching them all, 
without Iinterrupton—Trí huệ phương tiện giáo 
hóa điều phục đến khắp tất cả không gián đoạn— 
See Ten kinds of path of Great Enlightening 
Beings (7). 

Remember the Teaching: Enlightening Beings 
remember the Teaching because they do not leave 
the assemblies of all Buddhas—Niệm Pháp, chẳng 
rời chúng hội của các Đức Như Lai—See Ten 
kinds of path of Great Enlightening Beings (7). 
Remember things in the past: Hoài cổ— 
Tưởng nhớ đến quá khứ. 

Remember vaguely: Nhớ mang máng. 
Remember the way of transcendence: All 
Buddhas' fulfilliment of the ways of transcendence 
should be always remembered—Tất cả Bồ Tát 
phải thường ghi nhớ chư Phật đầy đủ Ba La Mật— 
See Ten kinds of pure things of Buddhas that 
should always be remembered by Enlightening 
Beings. 

Remember wrongly: Nhớ lầm. 

Remembecring clearly: Smrii (sk)—Nhớ rõ 
ràng—Niệm——Recollection—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Remembrance (n): Smrti (skt—Mind that 
Tesides mindfulness—Unforgetfulness—— 
Niệm—Niệm tâm—Sec Smrti, Ten dwelling 
minds, Ten grades of Bodhisattva's faith, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Remembrance of the Dharma: Smrti- 
sambodhyanga (skt—sati (p)—Niệm Giác Chi— 
See Seven Bodhyangas. 

Reminiscence (n): Sự nhớ lại. 

Reminiscent (a): Hồi tưởng——Nhớ lại. 
Remissible (a): Có thể tha thứ được. 


Niệm 


in 


Remission (n): Sự giảm khinh—Sự dung thứ—Sự 
miễn thứ. 

Remit (v): Tha thứ. 

Remnan(s of illusion: Phiển Não Dư—The 
remnants of illusion after 1t has been cut off in the 
realm of desire, form and formlessness—Những 
não phiển còn xót lại trong tam giới. **See Two 
hindrances. 

Remnants of habits: Dư Tập—Dư Khí —Tàn 
Tập— Tập Khí —-The remnants of habits which 
p€rsist after passion has been subdued, only the 
Buddha can eliminate or uproot them all—Dù đã 
dứt hẳn dục vọng phiển não nhưng tàn dư tập khí 
hay thói quen vẫn còn, chỉ có Phật mới có khả 
năng dứt sạch chúng mà thôi (theo Đại Trí Độ 
Luận, các vị A La Hán, Bích Chi, Duyên Giác, tuy 
đã phá được ba món độc, nhưng phần tập khí của 
chúng còn chưa hết, ví như hương ở trong lò, tuy 
đã cháy hết rồi nhưng khói vẫn còn lại, hay củi dù 
đã cháy hết nhưng vẫn còn tro than chưa nguội. 
Ba món độc chỉ có Đức Phật mới vĩnh viễn dứt trừ 
hết sạch, không còn tàn dư). 

Remnants of karma: Nghiệp Dư—A remnant of 
karma after the six paths of existence, one of the 
three after death remainders—Một trong tam dư, 
chúng sanh tu hành (hạng nhị thừa) sau khi đã ha 
khỏi sinh tử hay hữu lậu nghiệp, vẫn còn lại vô 
lậu nghiệp có thể làm biến dịch sinh tử bên ngoài 
ba cõi. **See Three remainders after death. 
Remnanfless nirvana: Vô dư Niết bàn— 
Remnantless nirvana, without cause and effect, 
the connection with the chain of mortal life being 
ended, so that the saint enters upon perfect 
nirvana on the death of his body. Thịs 1s the FEinal 
Nrrvana, where all effects are ended—Vô dư y 
Niết bàn, Niết bàn cuối cùng, nơi không còn nhân 
quả, không còn liên hệ với luân hồi sanh tử, vị 
Thánh nhập Vô dư Niết bàn khi thân chết—See 
Two Nirvanas. 

Remorse: 


Il) Apatraya (skÐ: Quí hay cảm thấy thẹn với 
người —Embarrassment—See Fifty-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

2) Vippatisàra (sk): Repentance—Sám hối — 


See Repenfance. 


3650 


Remo(tec madc known, but no( the 
intermediate: Xa biết nhưng gần không biết. 
Đây là một trong tám loại thọ ký——This 1s one of 
the eight kinds of prediction—See Eight kinds of 
prediction. 

Remoter cause: Viễn nhân, một trong năm 
nguyên nhân—Nourishing cause, one of the five 
causes (four elemenfs of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 
maintainers of Infinite forms of nature (results)—— 
See Five causes (B). 

Remove (v): Pativinodeti (p)—Pariksina (skÐ— 
Dẹp đi—Đào thải —Tẩy trừ. 

Remove attachment to material objects: Giải 
trừ vướng mắc bằng quán vô biên thức—By 
meditating on boundless consclousness. This 1S 
one of the eight types of meditation for removing 
varlous atfachments—Đây là một trong tám cách 
thiển quán—See Eight types of meditation for 
removing varIous attachments. 

Remove attachment to void: Giải trừ chấp 
không—By meditating the 
consciousness. This 1s one of the eipht types of 
medifaton for removing varlous attachments— 
Giải trừ chấp không bằng quán vô biên thức. Đây 
là một trong tám cách thiển quán —S§ee Eight 
types of mediaton for removing varIous 
attachments. 

Remove the coffin to the hall for the masses: 
Di Kham——This 1s the masses for the dead on the 
third day after encofinment—Lễ “di kham” là lễ 
đời quan tài người chết ra chánh điện để làm lễ ba 
ngày sau lễ tẩn liệm. 

Remove any evil as soon as ỉt starfs: Tinh tấn 
dứt trừ những điều ác đã phát sanh—Effort to 
eliminate sins already arisen—Putting an end to 
exiIsting evil—To abandon demerit when If arises. 
Endeavor to eliminate already-formed evil. Here 
a monk rouses his wIll, makes an effort, sfirs up 
energy, exerts his mind and sfrives fo overcome 
evil unwholesome mental states that have 
arisen—Điễu dữ đã sanh, phải tinh cần dứt trừ đi. 
Ở đây vị Tỳ Kheo khởi lên ý muốn, cố gắng, tỉnh 
tấn, sách tâm, trì tâm với mục đích khiến cho các 
ác pháp đã sanh được diệt trừ—See Four ripht 
efforts. 


boundless 


Remove false views from senfient beings: 
Giải trừ tà kiến cho chúng sanh —This ¡s one of 
the ten reasons Great Enlightenng Beings 
practice austerities. Enliphtening Beings use these 
expendient means of austeriies to pacify all 
sentient beings—Vì muốn trừ tà kiến cho chúng 
sanh mà thị hiện khổ hạnh. Đây là một trong 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện khổ 
hạnh. Chư Bồ Tát dùng phương tiện khổ hạnh nầy 
để điều phục và làm cho chúng sanh an lạc—See 
Ten reasons Great Enlightening Beings practice 
auSt€TItI€sS. 

Remove non-existence by meditating on the 
state of neither nor non-thoupht: Giải trừ 
chấp vô ngã bằng quán vô tưởng—See Eipht 
types removing various 
attachments. 

Remove all obstructions, veils, shrouds and 
bonds: Có thể rời ha chướng cái, triển phược— 
See Ten kinds of actions of knowledge (10). 
Remove passions: Giải trừ dục vọng —To 
remove passions, Buddhist practiioners should 
meditate on the impurlty of one”s body pure 
aspects of external objects. This 1s one of the eipht 
types rTemoving various 
attachments—Để loại trừ dục vọng, hành giả nên 
quán thân bất tịnh quán những khía cạnh thanh 
tịnh của ngoại vật. Đây là một trong tám cách 
thiển quán—See Eight types of meditation for 
removing varIous attachmens. 

Remove the roofs of evil in one°s mỉnd: Nhổ 
tận gốc các tội lỗi trong tâm ý. 

Renaissance (n): Phục sanh—Phong trào phục 
hưng nghệ thuật và văn hóa. 

Render (v): Giúp cho—Trả lại —Buddha taught: 
“By observing precepts, 
concentration and mindfulness; from concentration 
and mindfulness, one can achieve knowledge and 
wisdom. Knowledge brings calmness and peace to 
life and renders human beings Indifference to the 
storms of the phenomenal world.—Phật dạy: 
“Bằng trì giới, người ta có thể đạt đến tập trung tư 
tưởng và chánh niệm; từ tập trung tư tưởng và 
chánh niệm, người ta đạt được trí huệ. Trí huệ sẽ 
mang lại an bình nội tại và giúp cho con người 
vượt qua những cơn bão tố của trần tục.” 


of meditation for 


of meditation for 


one can reach 


3651 


Render homage to someone: Kính phục a—To 
admire. 

Render thanks: Báo ân—To return thanks. 
Renew (v): Lầm cho mới lại. 

Renewal (n): Sự canh tân—Sự đổi mới. 
Renge-Shiki (jap): Utpalavarna (skÐ—Lotus- 
Flower Color—Liên Hoa Sắc. 

Rennyo (jap): Sư Liên Như (1415-1499). 
Renounce (v): Parityajat (skÙ Từ bỏ—To 
abandon—To give up—To forsake—To enter 
monkhood—See Renunciation. 

Renounee safan: Từ bỏ ma quỷ. 

Renounce one?s son: Từ con. 

Renounce the throne: Abdicate—Resign from 
the throne——Thoái vỊ. 

Renounce wealth and sex: Xả bỏ tiền tài và 
sắc dục —According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 22, the Buddha said: “People 
who cannot renounce wealth and sex are like 
small chidren who, 
delicious helping, lick the honey off the blade of 
the knife and in doing so, cut their tongues.”—— 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 22, Đức 
Phật dạy: “Tiền tài và sắc đẹp đối với con người 
rất khó buông xả, giống như chút mật trên lưỡi 
dao, không đủ cho bữa ăn ngon, thế mà đứa trẻ 
liếm vào thì bị nạn đứt lưỡi.” 

Renounce the world: Leave the secular world 
for a religious life—Từ bỏ thế tục—Xuất thế. 
Renouncement (n): Sự đoạn tuyệt —Sự từ bỏ. 
Renovatc: 
condition—Trùng tu. 

Renown (n): Danh tiếng. 

Renowned (a): Nổi tiếng—Danh xưng—Đây là 
một trong sáu ý nghĩa của chữ Thế Tôn—The six 
meanings of the Honoured One or Bhagava—See 
Six meanings of the Honoured One. 

Renowned for something: Lừng danh về việc 
gì. 

Renunciafion: Upeksha (sk— Xuất Gia— 
Leaving Home——Renunciatlon—Ordination—Not 
fo grasp on the past, but to renounce everything 
within the activity skhandha which 1s not in accord 
with the rules—Sự từ bỏ hay hành xả là làm rồi 


not satsied with one 


Restore somethng ¡in good 


không chấp trước mà ngược lại xả bỏ tất cả những 

hoạt động ngũ uẩn. 

Œ)Q_ An overview of Renunciation: Tổng quan về 
Xuất gia—Renunciation in Buddhism means 
to renounce the worldly world. Basically, 

the recogmtion that all 

©existence is permeated by suffering. When 
you realize this, 1t leads to what we mipht call 

a turning point. That 1s to say, the realization 

that all of common lie 1s permeated by 

suffering causes us to look for something 
more or something different, something which 
1s absent of sufferings and afflictions. For the 

Buddha, after realizing all nature of lie and 

human suffering In life; all living beings kill 

one another to survive, and that 1s a great 
source of suffering, Crown Prince Siddhattha 
sopped  cnjoying worldly  pleasures. 

Furthermore, he himself saw an old man, a 

sick man, and a corpse, that led him to ponder 

why It was. he also felt unsettled by these 
sights. Clearly, he himself was not immune to 
these conditions, but was subject to the 
inevitable succession of old age, sickness and 
death. Thus He thought of leaving the world 
1n search of truth and peace. In the silence of 
that moonlit and breezy night (1t was the full- 
moon day of July) such though(s as these 
arose In him “Youth, the prime of life ends in 
old age and man”s senses fail him at a time 
when they are most deeded. The health 1s 
weakened when diseases suddenly creeps In. 

Finally death comes, sudden perhaps and 

unexpected, and pufs an end to this brief span 

of life. Surely there must be an escape from 
this unsatisfactoriness, from aging and death.” 

Then, at the age of twenty-nine, in the flower 

of youthful manhood, on the day Princess 

Yasodara had given birth to Rahula, Prince 

Siddhartha Gotama, discarding and disdaining 

the enchantment of the royal life, scorning 

and spurning Joys that most young people 
yearn for, the prince renounced wIfe and 
child, and a crown that held the promise of 
power and glory. He cut off his long locks of 
hai with his sword, doffed his royal robes, 
and putting on a hermit”s robe retreated Into 
forest solitude to seek soluion to those 


Tenunciation  Is 


3652 


problems of life that so deeply stirred his 
mind. He became a penniless wandering 
ascetic to strugsle for enliphtenment. First He 
sought guidance from two famous sages at the 
time, Alara Kalama and Uddaka Ramaputta, 
hoping that they, being famous masters of 
meditation, would teach him all they know, 
leading him to the heigths of concentrative 
thought. He practiced concentration and 
reached the hiphest meditative attainments, 
but was not satisfied with anything less than a 
Supreme Enlightenment. These teachers” 
range of knowledgse and 
however, was Insufficient to grant him what 
he so earnestly sought. Though both sages 
asked him to stay to teach therr followers, he 
declined and left. He continued to practice 
many penances and underwent much 
suffering. He practiced many forms of severe 
austerity. However, he got no hope after six 
years of torturing his body so much that 1t 
was reduced to almost a skeleton. He changed 
his method as his penances proved useless. 
He gave up extremes and adopted the Middle 
Path and became a Buddha at the age of 35. It 
IS ©xtremely Important to remember that 
renunciation in Buddhism ¡1s never caused by 
desparr In the ordinary course of life. As for 
the Buddha, he enjoyed the greatest possible 
happIness and privilege known In his day; 
however, he recognized the suffering inherent 
In senfient existence, and realized that, no 
matter how much we may Iindulge ourselves 
1n pleasures of the sense, eventually we must 
face the realiiles of old age, sickness, and 
death. In short, renunciaton ¡in Buddhism 
means to renounce the worldly pleasures 
(which will eventually cause sufferings and 
afflictions) to seek the truth of life which 1s 
absent of greed, anger and ignorance, so that 
we can obtain a life of eternal happiness—Từ 
bỏ theo Phật giáo có nghĩa là từ bỏ thế tục. 
Một cách cơ bản, từ bỏ thế tục là sự thừa 
nhận đời là bể khổ. Khi bạn nhận thức được 
điều này thì nó có thể dẫn bạn đến cái mà 
chúng ta có thể gọi là bước ngoặt, đó là sự 
nhận thức tất cả mọi sự sống thông thường 
đều bị tràn ngập bởi khổ đau phiền não khiến 


©experience, 


chúng ta đi tìm một sự sống tốt đẹp hơn hay 
một điều gì khác biệt, trong đó không có khổ 
đau phiền não. Về phần Đức Phật, sau Ngài 
khi nhận chân về bản chất của đời sống con 
người là khổ đau; tất cả chúng sanh giết hại 
lẫn nhau để sinh tổn, và chính đó là nguồn 
gốc của khổ đau nên Thái tử Tất Đạt Đa đã 
chấm dứt những hưởng thụ trần tục. Hơn thế 
nữa, chính Ngài đã nhìn thấy một người già, 
một người bệnh, và một xác chết khiến Ngài 
đã đặt câu hỏi tại sao lại như vậy. Ngài cảm 
thấy vô cùng ray rứt bởi những cảnh tượng 
đó. Ngài nghĩ rõ ràng rồi đây Ngài cũng 
không tránh khỏi những hoàn cảnh này và 
cũng sẽ không tránh khỏi cái chuỗi già, bệnh 
và chết này. Chính vì thế Ngài đã nghĩ đến 
việc bỏ nhà ra đi tìm kiếm chân lý. Trong 
cảnh tịch mịch của một đêm trăng thanh gió 
mát, đêm Rằm tháng bẩy, ý nghĩ sau đây đã 
đến với Thái tử: “Thời niên thiếu, tuổi thanh 
xuân của đời sống, chấm dứt trong trạng thái 
già nua, mắt mờ, tai điếc, giác quan suy tàn 
vào lúc con người cần đến nó nhất. Sức lực 
cường tráng hao mòn, tiểu tụy và những cơn 
bệnh thình lình chập đến. Cuối cùng cái chết 
đến, có lẽ một cách đột ngột, bất ngờ và 
chấm dứt khoảng đời ngắn ngủi của kiếp 
sống. Chắc chắn phải có một lối thoát cho 
cảnh bất toại nguyện, cho cảnh già chết này.” 
Sau đó, lúc 29 tuổi, vào ngày mà công chúa 
Da Du Đà La hạ sanh La Hầu La. Thái tử đã 
từ bỏ và xem thường những quyến rũ của 
cuộc đời vương giả, khinh thường và đẩy lui 
những lạc thú mà phần đông những người trẻ 
đấm đuối say mê. Ngài đã ra đi, lành xa vợ 
con và một ngai vàng đây hứa hẹn đem lại 
quyền thế và quang vinh. Ngài dùng gươm cắt 
đứt lọn tóc dài, bỏ lại hoàng bào của một thái 
tử và đắp lên mình tấm y vàng của một ẩn sĩ, 
đi vào rừng sâu vắng vẻ để tìm giải pháp cho 
những vấn để khó khăn của kiếp sống mà từ 
lâu vẫn làm Ngài bận tâm. Ngài đã trở thành 
nhà tu hạnh khổ hạnh sống lang thang rày đây 
mai đó tu hành giác ngộ. Thoạt tiên Ngài tìm 
đến sự hướng dẫn của hai vị đạo sư nổi tiếng, 
Alara Kalama và Uddaka Ramaputta, hy vọng 
rằng hai vị này, vốn là bậc đại thiển sư, có 
thể trao truyền cho Ngài những lời giáo huấn 


3653 


cao siêu của pháp môn hành thiền. Ngài hành 
thiển vắng lặng và đạt đến tầng thiển cao 
nhất của pháp này, nhưng không thỏa mãn 
với bất luận gì kém hơn Tối Thượng Toàn 
Giác. Nhưng tầm mức kiến thức và kinh 
nghiệm của hai vị đạo sư này không thể giúp 
Ngài đạt thành điều mà Ngài hằng mong 
muốn. Mặc dù hai vị đạo sư đã khẩn khoản 
Ngài ở lại để dạy dỗ đệ tử , nhưng Ngài đã 
nhã nhặn từ chối và ra đi. Ngài vẫn tiếp tục 
thực hành khổ hạnh cùng cực với bao nhiêu 
sự hành xác. Tuy nhiên, những cố gắng khổ 
hạnh của Ngài đã trở thành vô vọng, sau sáu 
năm hành xác, Ngài chỉ còn da bọc xương, 
chứ không còn sức lực gì. Thế nên Ngài đã 
thay đổi phương pháp vì khổ hạnh đã cho thấy 
vô hiệu. Ngài đã từ bỏ nhị biên, đi theo con 
đường trung đạo và trở thành Phật ở tuổi 35. 
Điểm cực ký quan trọng cần nhớ là sự “từ bỏ 
trần tục” trong Phật giáo không bao giờ xuất 
phát (gây ra) bởi sự tuyệt vọng trong đời sống 
thường nhật. Như Đức Phật đó, Ngài đã sống 
cuộc đời vương giả của thời Ngài, nhưng Ngài 
nhận ra cái đau khổ cố hữu luôn gắn liền với 
cuộc sống của chúng hữu tình và hiểu rằng dù 
chúng ta có thỏa thích với những thú vui của 
giác quan đến thế nào đi nữa, thì cuối cùng 
chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với thực tế 
của lão, bệnh, tử (già, bệnh, chết). Nói tóm 
lại, từ bỏ trần tục trong Phật giáo có nghĩa là 
từ bỏ những thú vui dục lạc trần tục (những 
thứ mà cuối cùng sẽ đưa chúng ta đến khổ 
đau và phiển não) để đi tìm chân lý của cuộc 
sống trong đó không có tham sân si, từ đó 
chúng ta có thể sống đời hạnh phúc miên 
viễn. 


(The meanings of Pravraj—Nghĩa của “Xuất 


5 


Gia”: 

The meanings of “Pravraj” in general: Nghĩa 
của “Xuất Gia” nói chung—To leave home 
and family or to get out of a family and to 
become a monk or a nun—To leave one”s 
home and family in order to Join the Buddhist 
community to become a monk or nun, in 
confrast with “staying home” which means the 
líe of a layman. 
(monastic life or the order). Ordination in 
Buddhism 1s Initiation Into the Buddhist Order 


To enter monkhood 


2) 


(Sangha) In the presence of witnesses and 
self-dedication to monastic life—“Xuất gia” 
có nghĩa là từ bỏ gia đình để gia nhập giáo 
đoàn và trở thành Tăng sĩ, đối lại với “tại 
gia” có nghĩa là cư sĩ còn ở tại gia đình. 

The meanings of “Pravraj” in Vimalakrrti 
Sutra—Nghĩa của “Xuất Gia” theo kinh Duy 
Ma Cật: 

At the time of the Buddha, the sons of the 
elders at Vaisali came to Rahula”s place and 
bowed to salute him, saying: “Rahula, you are 
the Buddha's son and left the throne to search 
for he truth; what advantage derives from 
leaving home?”: Thời Đức Phật còn tại thế, 
các trưởng giả tử ở thành Tỳ Xá Ly đến chỗ 
ngài La Hầu La cúi đầu làm lễ hỏi rằng: 
“Thưa ngài La Hầu La, ngài là con của Phật 
vì đạo bỏ ngôi Chuyển Luân Thánh Vương 
mà xuất gia, việc xuất gia đó có những lợi ích 
gì?” 

Rahula then spoke of the advantage of 
earning merits that so derive: La Hầu La liền 
đúng theo Pháp mà nói sự lợi ích của công 
đức xuất gia. 

Vimalakiri came and said: “Rahula, you 
should not speak of the advantaøe of earning 
meri(s that derive from leaving home. Why? 
Because home-leaving bestows 
advantagse nor good meris. Only when 
speaking of the worldly (way of life) can you 
talk about advantage and merifs. For home- 
leaving 1s the worldly, the 
transcendental 1s beyond advanftage and 
Rahula, home-leaving ¡1s  beyond 
thisness, thatness and In between; Is above 
the sixty-two wrong views, and abides In (the 
sfate of) nirvana. It is praised by all wise men 
and practiced by all saints. It overcomes all 
demons, liberates from the five realms of 
exiIstence, purifies the five kinds of eyes, 
helps realize the five spiritual powers and sets 
up the five spiritual faculties, releases from 
earthly grievances, keeps from varied evils 
(derived from a mixed mind), frees from the 
unreality of names and terms, gøets out of the 
mud (of defilement), 
bondages, wipes our the duality of subject and 
obJect all responsiveness 


neither 


and 


above 


meTIfS. 


relieves from all 


and and 


3654 


disturbances; It øives Inner joy, protects all 
living beings, dwells in serenity and guards 
agaInst all wrongs. Tf all this can be achieved, 
this 1s true home-leaving.”: Lúc đó, ông Duy 
Ma Cật đến nói với La hầu La rằng: “Thưa 
La Hầu La! Ngài không nên nói cái lợi của 
công đức xuất gia. Vì sao? Không lợi, không 
công đức, mới thật là xuất gia. VỀ Pháp hữu 
vi có thể nói là có lợi, có công đức, còn xuất 
gia là pháp vô vi, trong Pháp vô vi không lợi, 
không công đức. La Hầu La! Vả chăng xuất 
gia là không kia, không đây, cũng không ở 
chính giữa; ly sáu mươi hai món kiến chấp, ở 
nơi Niết Bàn, là chỗ nhận của người trí, chỗ 
làm của bực Thánh, hàng phục các ma, khỏi 
ngũ đạo, sạch ngũ nhãn, đặng ngũ lực, lập 
ngũ căn, không làm não người khác, rời các 
tạp ác, dẹp các ngoại đạo, vượt khỏi giả danh, 
ra khỏi bùn lây; không bị ràng buộc, không 
ngã sở, không chỗ thọ, không rối loạn trong 
lòng, ưa hộ trợ ý người khác, tùy thiển định, 
rời các lỗi. Nếu được như thế mới thật là xuất 
gia.” 

Vimalakirti then said to the sons of the elders: 
“During this period of correct Dharma you 
should leave home to Join the Sangha. Why? 
Because 1t Is very difficult to have the good 
fortune of living in the Buddha-age.”—Khi ấy 
ông Duy Ma Cật bảo các trưởng giả tử: “Các 
ngươi nay ở trong Chánh Pháp nên cùng nhau 
xuất gia. Vì sao? Phật ra đời khó gặp.” 

The sons of the elders replied: “Venerable 
Upasaka, we have heard the Buddha said that 
once cannot leave home without the consenf 
of one”s parents.”—Các trưởng giả tử nói: 
“Thưa cư sĩ, chúng tôi nghe Phật dạy rằng 
cha mẹ không cho, không được xuất gia.” 
Vimalakirti said: “Yes, 1t Is so, but you wIll 
really leave home the moment you develop a 
mind the  quest of supreme 
enliphtenment  (anuttara-samyak-sambodhi) 
which completes your home-leaving.'—Ông 
Duy Ma Cật nói: “Phải, các ngươi nếu phát 
tâm Vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, 
đó chính là đủ Giới Pháp.” 

At that time, all the thirty-two sons of the 
developed the  anuttara-samyak- 


Sef_ on 


elders 


sambodhi mind—Bấy giờ ba mươi hai vị 
trưởng giả tử đều phát tâm Vô thượng Bồ đề. 


(qI) Benefits of the renunciation: Lợi ích của việc 


xuất gia—After a short period of time of 
practicing renunciation, 
eliminate the troublesome and ïllusory “Ï” as 
well as all artificial worries—Lợi ích của sự 
xả bỏ: Sau chỉ một thời gian ngắn thực tập 
hạnh xả bỏ, chúng ta có thể loại bỏ được cái 
“ta” giả tưởng và phiển phức cũng như những 
lo âu không có thật. 


we are able to 


(IV) There are six kinds of monks or nuns: Có sáu 


]) 


3) 


4) 


5) 


6) 


(VDThe Buddha's teaching on 


(A) The Buddha”s teachings 


loại xuất gia—Xuất Gia Nhân—One who has 
left home and become a monk or a nun— 
Người đã từ bỏ gia đình để trở thành Tăng sĩ 
hay Ni cô. Có sáu loại: 

One who physically leaves home, but spirIf 
remains with wife and family: Thân xuất gia. 
One who physically leaves home, but In spIrIf 
remains with wife and family: Thân Xuất gia, 
Tâm tại gia 

One who leave home_ ïn spirit and conduct: 
Tâm xuất gia. 

One who physically remains at home, but 
whose spirit goes forth: Thân tại gia, tâm xuất 
gia. 

One who leave home body and spirit: Thân 
tâm đều xuất gia. 

One who, body and mind, refuses to leave 
home: Thân tâm đều tại gia. 
“Renunciation”—— 
Lời Phật dạy về “Xuất gia”: 

on “Pravraj” 1n 
general—Lời Phật dạy về “Xuất Gia” một 
cách tổng quát: The Buddha always advised 
his disciples: “You renounce what 1s not 
yours. Name Is not yours, so you should 
renounce 1t. Material is not yours, so you 
should renounce 1t. Body 1s not yOurs, 1t 1S 
composed by the five agpregafes, so you 
should renounce it. Even the mind 1s not your, 
1f IS one of the five aggregafes, so you should 
renounce 1(.”—Đức Phật thường khuyên tứ 
chúng: “Các người từ bỏ là từ bỏ những gì 
không phải của các người. Danh không phải 
của các người, vậy các người nên từ bỏ. Vật 
chất không phải của các người, các người nên 
từ bỏ. Thân không phải là của các người, thân 


3655 


được tạo tác bởi năm uẩn, vậy các người nên 

từ bỏ nó. Ngay cả tâm cũng không phải là 

của các người (nó là một trong ngũ uẩn), vậy 
các người nên từ bỏ nó.” 

The Buddha”s teachings on “Pravraj” In the 

Dharmapada Sutra—Lời Phật dạy về “Xuất 

Gia” trong Kinh Pháp Cú: 

1) Not only by mere morality and austerifies, nor 
by much learning, nor even by serene 
meditation, nor by secluded lodging, thinking 
“I enjoy the bliss of renunciation, which no 
common people can know.” (Dharmapada 
271): Chẳng phải do giới luật đầu đà, chẳng 
phải do nghe nhiều học rộng, chẳng phải do 
chứng được tam muội, chẳng phải do ở riêng 
một mình, đã vội cho là “hưởng được cái vui 
xuất gia, phàm phu không bì kịp.” 

2) Do not be confdent as such untl all 
afflicions die out (Dharmapada 272): Các 
ngươi chớ vội tin những điều ấy khi mê lầm 
phiền não của các ngươi chưa trừ. 

** See Three dharmas (XID, Seven sacred 
graces, and Fify-one Dharmas Interactive 
with the Mind and Nekkhamma-samkappa. 

Renunciation and family life: Xuất Gia và 

Trách Nhiệm Gia Đình Và Xã Hội—In Buddhism, 

there are two different kinds of  duties: 

renunciation and family life (lay people)—Trong 

Phật giáo, có hai loại trách nhiệm: xuất gia và tại 

gia. 

@Ó) Eor Buddhist monks, the religIlous life means 
renunciation of home and family le: Với 
Tăng sĩ—Với hàng Tăng sĩ, đời sống tôn giáo 
là xuất gia. 

D For laypeople: Với Phật tử tại gia—For 
laypeople whose life 1s still subjJect to worldly 
affairs; however, a devotee should always 
follow the Buddha°s guidance in his dally 
life—Với Phật tử tại gia, cuộc sống hãy còn 
ràng buộc với thế tục; tuy nhiên, một Phật tử 
thuần thành luôn sống theo lời Phật dạy: . 

I1) Duties towards parents: Trách nhiệm đối với 
cha mẹ——A layperson should always love and 
take care of both parents, especially during 
therr old age. Furthermore, children should 
always keep good tradiions of the family, 
maimtan family lineage, and make 


(B 


` 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


themselves worthy—Người Phật tử tại gia 
luôn thương yêu và chăm sóc hai đấng sanh 
thành, đặc biệt là trong lúc tuổi già. Lại nữa, 
làm con phải luôn giữ truyền thống tốt của 
gia đình, phải có tôn tỉ trật tự và phải luôn tỏ 
ra là một người con xứng đáng. 

Duties towards children: Trách nhiệm đối với 
con cái —Parent should always fulfill their 
duties, teach and guide children 1n the ripht 
way. Furthermore, parenfs should always find 
ways fo restrain them from vice, exhort them 
with vitue, train them for a career, guide 
them with suiftable marriages, and hand over 
inheritance when time comes—Cha mẹ luôn 
chu toàn trách nhiệm, dạy dỗ con cái đúng 
đường. Lại nữa, cha mẹ phải luôn tìm cách 
ngăn ngừa không cho con cái đi vào đường 
xấu xa tội lỗi; hướng dẫn họ đi vào đường 
đạo đức, huấn nghệ và gã cưới đúng thời, và 
giao lại sản nghiệp đúng lúc. 

Towards teachers Đối với Thầy Tổ— 
Laypeople should always show respect, listen 
(pay attention to their teachings), and praise 
therr teachers for the1r efforts and teachings— 
Phật tử tại gia luôn kính trọng, lắng nghe và 
tán thán những lời dạy dỗ của Thầy Tổ. 
Towards husbands: Đối với chồng—A wife 
should always be cheerful to her husband; 
when husband 1s not home, she should take 
care of home; she should always be faithful 
and loyal, share all things; when the husband 
1s angry, she should remain calm; when he 1s 
correct, she should listen—Phật tử tại gia phải 
luôn ân cần vui vẻ; khi chồng vắng nhà, phải 
chăm sóc nhà cửa, phải luôn chung thủy, phải 
xẻ chia; khi chồng nóng giận, phải luôn điểm 
tĩnh; khi chồng nói đúng, phải lắng nghe. 
Towards wives: Đối với vợ —A Husband 
should always be kind to his wife; he should 
purchase clothes and Jewelry at the right time; 
be faithful with just one wife—Làm chồng 
phải luôn tử tế; phải chào đón vợ; phải mua 
sắm đủ đầy áo quần và đổ trang sức đúng 
thời đúng lúc; phải luôn thủy chung một vợ 
một chồng. 

Towards friends: Đối với bằng hữu— 
Laypeople should always help friends; 
explain faults so that both can avoid wronøs; 


3656 


should comfort and give friends advice when 
they need; rich or poor, should share Joys and 
sorrows; should always forgIve—Người Phật 
tử tại gia luôn giúp đở bằng hữu, phải giải 
thích cho bạn hiểu những lầm lỗi để cùng 
nhau xa lánh những việc xấu xa; phải luôn an 
ủi và khuyên lơn bằng hữu khi cần. Cùng chia 
ngọt xẻ bùi bên nhau, lúc giàu cũng như lúc 
nghèo; luôn bao dung tha thứ. 

Towards workers: Đối với người làm— 
Laypeople should always love their servants 
and workers; when command, must see 1f they 
can do if; when they do wrongs, we should 
teach and guide them how to do things ripht; 
should always be Iimpartial; when they are 
sick, we should always provide them 
medicine and help them cure—Người Phật tử 
tại gia phải luôn biết thương xót kẻ ăn người 
ở; trước khi sai phải biết sức; khi có tội, phải 
khuyên dạy, chớ không nên nặng tay phạt vạ; 
phải luôn lấy lẽ công bằng mà xét xử; khi đau 
ốm phải lo liệu thuốc men đầy đủ. 

Towards bosses: Đối với chủ nhân— 
Laypeople should always rise early before 
bosses; try their best to complete tasks; try not 
fo waste food and other materials; always 
Tespect, øreet and praise boses. Should never 
degrade bosses—Người Phật tử tại gia khi 
làm công cho ai, phải luôn thức sớm; phải cố 
gắng chu toàn nhiệm vụ; không lãng phí thực 
vật của chủ; phải kính trọng, chào đón và tán 
thán chủ, chứ không bêu xấu. 

Renunciatfion satan: Từ bỏ ma quỷ. 
Renunciation of the throne: Từ bỏ ngai vàng. 
Renunciafion of the trial: Bãi nại (không thưa 
kiện nữa). 

Ren-Yong-Bao-Ning: Nhơn Dũng Bảo Ninh 
Thiển Sư—Zen master Ren-Yong-Bao-Ning was 
from Si-Ming. As a young man he possessed a 
remarkably digniied appearance as well as 
extraordinary ¡intelligence. He excelled at the 
study of T”ien-T?ai Buddhism. Later he studied 
under the great Yun-Men lineage teacher Xue- 
Tou. Xue-Tou recognized the young man”s 
wonderful potential as a vessel for the Dharma, 
but offended Bao-Ning by addressing him with a 
te “Academic Schoolmaster.” Bao-Ning left 


7) 





8) 


the vow, “Il wil 

continue 1n this life to travel on a pilgrimage to 

study Zen, and If I dont find a teacher who 
surpasses Xue-Tou, Ï yow to never return home.” 

Later he came to see Zen master Yang-XI. Ít 1s 

said that at their first meeting, Yang-XiI did not 

complete even a single sentence before Bao-Ning 
ataned the “Mindseal of Illuminated 
awakening” (complete enliphtenment). Eventually 
he settled and taught at the Bao-Ning Temple— 

Thiển sư Nhơn Dũng Bảo Ninh quê ở Tứ Minh. 

Từ nhỏ sư đã có một phong thái đỉnh đạt thông 

minh khác thường. Sư thông đạt Thiên Thai giáo. 

Sau sư đến tham vấn với Thiển sư Tuyết Đậu 

thuộc phái Vân Môn. Sư Tuyết Đậu nhận ra khả 

năng tuyệt diệu của sư và thầm biết về sau nầy sư 
sẽ gánh vác đại pháp, bèn nói cợt bằng cách ban 
cho sư danh hiệu “Tọa Chủ Anh Tường.” Sư bỏ 
núi Tuyết Đậu mà thệ rằng: “Tôi đời nầy hoằng 
hóa nếu không tìm được một minh sư giỏi hơn 

Tuyết Đậu, thể chẳng trở về quê.” Sau đó sư đến 

ra mắt Thiền Sư Dương Kỳ. Người ta nói rằng 

Dương Kỳ nói chưa dứt một câu thì sư đã “đốn 

sáng tâm ấn.” Sau khi Dương Kỳ thị tịch, sư cùng 

Thủ Đoan hành hiệp. Cuối cùng sư trụ lại và dạy 

pháp tại Bảo Ninh cho đến khi thị tịch. 

*. One day Bao-Ning entered the hall to address 
the monks, saying: “For more than twenty 
years I carriled a pack and bowl, traveling 
everywhere within the four seas, studying 
wíh more than ten diferent Zen good 
advisors. But I never caught a glimpse of my 
own house, and I was just like a senseless 
sdone. All the worthes I practiced with 
couldn°t provide me a single positive benefit. 
During that entire time I didn”t learn a thing. 
But fortunately, my pitiable life was suddenly 
blown by the karmic winds Into Jiang-Ning, 
where, jostled by the crowd, Ï was pushed into 

old temple busy 

1ntersection. There, I Just served as a porridgøe 
vendor, receiving and helping everyone who 
came along. My duties never let up. There 
was sufficlent salt and vinegar and there was 
enough gruel and rice. Ï passed some time In 
this fashion. I previously never Imagined, 
even In a dream, that I[ would realize the 
Buddhadharma ¡1n this way.—Một hôm sư 


Xue-Tlous  mountan with 


an run-down on a 


3657 


thượng đường thuyết pháp: “Sơn Tăng hơn hai 
mươi năm quảy đấy mang bát vân du tứ hải, 
đã tham vấn thiện tri thức hơn mười vị, nhà 
mình trọn không có chỗ thấy; giống như đá 
cứng vô tri vô giác, tham vấn cũng không có 
chỗ hay để lợi ích cho nhau, từ đây một đời 
chỉ làm người không hiểu chỉ cả, thật tự đáng 
thương. Bỗng bị gió nghiệp thổi đến phủ 
Giang Ninh, vô cớ bị người xô đến đầu đường 
chữ thập, trụ cái viện rách, làm chủ nhơn cơm 
cháo tiếp đãi kẻ Nam người Bắc, việc bất đắc 
đĩ, tùy thời có muối có giấm đủ cháo đủ cơm, 
mặc tình qua ngày. Nếu là Phật pháp, chẳng 
từng mộng thấy.” 
Another day a monk asked Bao-Ning: “What 
1s Buddha?” Bao-Ning said: “Add wood to the 
fire.” The monk asked: “NWhat Is the way?” 
Bao-Ning said: “There are thorns in the mud.” 
The monk asked: “Who are people of the 
Way?” Bao-Ning said: “lIhose that hate 
walking there.” The monk asked: “An old 
worthy said “Though the cold wind withers the 
leaves, It 1s still a Joy when an ancient 
returns.` Who 1s an ancient?” Bao-Ning said: 
“Master Yang-Xi Is long gone.” The monk 
said: “Ripht here and now, 1s there someone 
who can comprehend this?” Bao-Ning said: 
“[he eyeless old villaper secretly taps his 
head.”—Một hôm khác, vị Tăng đến hỏi sư: 
“Thế nào là Phật?” Sư đáp: “Gần lửa trước 
phỏng.” Vị Tăng hỏi: “Thế nào là đạo?” Sư 
đáp: “Trong bùn có gai.” Vị Tăng hỏi: “Thế 
nào là người trong đạo?” Sư đáp: “Rất ky đạp 
đến.” Vị Tăng hỏi tiếp: “Cổ nhân nói gió lạnh 
thổi lá rụng, vẫn vui cố nhân về, chưa biết ai 
là cố nhân?” Sư đáp: “Hòa Thượng Dương Kỳ 
viên tịch đã lâu.” Vị Tăng hỏi: “Chính hiện 
nay lại có người nào là tri âm?” Sư đáp: “Ông 
mù trong thôn thầm gật đầu.” 
Another day Zen master Bao-Ning entered 
the hall to recIte a verse: 

“A cold autumn wind, 

The wind drones in the pines, 

The wayward traveler, 

Thinks of his home.” 
Hôm khác sư thượng đường nói kệ: 

“Gió thu mát, 

Vận tùng hay, 


Khách chưa về, 

Nhớ cố hương.” 
Repa (sk): Repha (skt)—Lập Bá—A “low” 
garment or a “loin” cloth—Đồ lót của chư Tăng 
ÑI. 
Repair dangerous roads: Bồi lộ hay tu sửa 
những đường xá nguy hiểm—This is one of the 
eipht fields for cultivating blessedness, according 
to the Brahma Net Sutra—Đây là một trong tấm 
ruộng phước điển theo Kinh Phạm Võng—See 
Eight fields for cultivating blessedness. 
Reparation (n): Sự đến trả. 
Repay (v): Đền đáp. 
Repay kindness with enmify: Ân tương cừu 
báo (lấy oán báo ân). 
Repaying one? obligation: Báo Ân—See 
Three things that practtioners would bitterly 
reproach themselves. 
Repaying past debfs, the children have come 
to be reborn in their parents? household: Vì 
trả nợ đã thiếu cha mẹ từ đời trước nên sanh làm 
con—See Four causes children are born. 
Repaying pas( kindness which the chỉld 
incurred a debt of gratitude to the parenfs 
in previous lifetime: Báo ân làm con đã mang 
với cha mẹ từ đời trước—See Four causes 
children are born. 
Repaying the past wrongs which the parenfs 
committed ïn their previous life: Báo oán hay 
đòi quả báo đối với những sai lầm đời trước của 
cha mẹ——See Four causes children are born. 
Repayment (n): Sự đền đáp. 
Repeat (v) Amifabhas name a million 
times: To ensure rebirth in Amitabha”s paradise; 
for a seven days” unbroken repetiton Paradise 
may be gained—Bách vạn biến, niệm hồng danh 
Phật A Di Đà một triệu lần không ngưng nghỉ 
trong bảy ngày để cầu vãng sanh Cực lạc. 
Repeat Buddha”s name in a quiet voice: 
Tiểu Niệm—Niệm thầm danh hiệu Phật, ngược 
lại với niệm lớn là đại niệm—Oppostte of to 
repeat loudly. 
Repeat (v) the name of Amitabha generally 
and habitually: Tán Nghiệp niệm Phật. 


3658 


Repeat the name of a Buddha: Niệm Phật— 
Buddha recitatlon—To recite the Buddha”s name 
which ¡includes the following practices—Niệm 
Phật bao gồm những tu tập sau đây —See Buddha 
T€cifafion. 
Repeat the sutras Niệm kinh—To 
prayers—Đọc kinh hay tụng kinh. 
Repeat tantras over offerings: Gia Trì Vật 
Cúng—To repeat tanfras over offerings, in order 
to prevent demons from taking them or making 
them unclean—Trì chú vào những vật cúng, để 
tránh không cho ma quỷ cướp mất hay làm cho 
những thức ăn nây bất tịnh. 
Repeated kalpas: Lũy Kiếp —Many kalpas— 
Nhiều kiếp lập đi lập lại chồng chất lên nhau (cứ 
mỗi thời kỳ thế giới thành lập rồi hoại diệt là một 
kiếp). 
Repent (n): Ăn năn. 
Repent (v): Hồi tâm——Turn the mind from evil to 
good—Hối Hận—See Regret. 
Repent misdeeds and mental hindrances: 
Sám Hối Nghiệp Chướng—See Repentance, Five 
Sftaøes In a penitential service (II) (2), and Ten 
VOWS Of respect of Samantabhadra Bodhisattva. 
Repent oneself of something: Ăn năn—To 
repent—Hối Hận—See Regret. 
Repent three karmas: Sám Hối Tam Nghiệp— 
To repent three (body, speech, and mind) karmas. 
I) To repent the body karma—Sám hối thân 
nghiệp: The Buddha taught: “The body 1s the 
origin of all sufferings, is the root of all 
torfures, punishments and karmic retributions 
in the three domains.” Because of Ignorance 
and stupidity, beinss are only 
concerned with our bodies and have not the 
slightest care of other people”s bodies. We 
are only aware of our own sufferinøs, but 
completely oblivious of others” pains and 
sufferings. We only know of our hopes for 
peace and happiness but unaware that others, 
too, have hope for peace and happiness. 
Moreover, Of Ignorance 
sfupIdity, we gIve rise to the mind of self and 
other, which gIves rise to the perception of 
friends and strangers. Gradually over time, 
this perception sometimes develops Into feuds 


read 


sentient 


because and 


2) 


and hated among people, who become 
enemies for countless aeons (lfe after life, 
one reincarnation after reincarnation). There 
are three kinds of body karma: killing, 
s(ealing, and sexual misconducts. To repent 
the body karma, we should bow and prostrate 
our body to the Triple Jewels, and realize that 
our body 1s Iinherently Iimpermanent, filled 
wih sicknesses, constantly changing, and 
transforming. Thus, in the end, we cannot 
control and command 1t. We should never be 
so obssessed and overly concerned with our 
body and let it causes so many evil deeds— 
Đức Phật dạy: “Thân là nguồn gốc của tất cả 
nỗi khổ, là nguyên nhân của mọi hình phạt và 
quả báo trong tam đồ ác đạo.” Chúng sanh vì 
ngu muội nên chỉ biết có thân mình chớ 
chẳng cần biết đến thân người khác. Chỉ biết 
nỗi khổ của mình chớ chẳng nghĩ đến nỗi khổ 
của người. Chỉ biết mình cầu được yên vui, 
mà không biết rằng người khác cũng mong 
được yên vui. Hơn nữa, cũng vì vô minh mà 
ta khởi tâm bỉ thử, từ đó mà sanh ra ý tưởng 
thân sơ, dần dần kết thành thù oán lẫn nhau, 
gây nghiệp oan trái tiếp nối đời đời kiếp kiếp. 
Thân nghiệp có ba lỗi lớn là sát sanh, trộm 
cắp và tà dâm. Muốn sám hối nơi thân, phải 
đem thân lễ kính Tam Bảo, nghĩ biết rằng sắc 
thân nầy vô thường, nhiều bệnh hoạn khổ 
đau, và hằng luôn thay đổi, chuyển biến, rốt 
lại chúng ta chẳng thể nào chủ trì hay chỉ huy 
được thân nây. Vì thế chúng ta chớ nên quá 
lệ thuộc vào thân và đừng nên vì thân nây mà 
tạo ra các điều ác nghiệp. 

To repent the speech karma—Sám hối Khẩu 
nghiệp: The Buddha taught: “The mouth 1s the 
gate and door to all hateful retaliations.” The 
karmic retribution for speech-karma 1s the 
øreatest. Speech-karma gIves rise to four 
ereaft lying, 1nsulting, 
øossiping, and speaking with a double-tongue 
(see Thân Tam Khẩu Tứ Ý Tam). Because of 
these four unwholesome speeches, sentient 
beings 
offenses ranging from speaking artificially, 
swcctly, manipulatvely to speaking 
unfruthfully, words and actions contradicting 
one another, etc. Once the mind of hatred 


karmic  offenses: 


accumulate ¡nfinte and endless 


3659 


ArIS€S, nOt menfion strangers, even one”s 
parents, relipious masters, efc., there 1s not an 
1nsult one will not speak. No malicious words 
wIll be spared, whether saying hateful words 
with Intention of causing separation between 
two people, saying something happened when 
1t didn”t or when 1t didn”t happened saying 1t 
did; thus speakimg Irresponsibly and 
chaotically without the slightest consideration 
of what 1s being said. Sincere Buddhists 
should always repent the body-karma by 
using the “mouth of transeressions” of the 
past to change If into praises and glorIfication 
of the virtuous practices of the Buddhas. Use 
that speech often to speak of kindness, 
encouraging others to cultivate the Way and 
change for the betfer, I.e. sitting meditation, 
Buddha-Recitaton, or chanting sutras, efc. 
Thereafter, for the remainder of this life, vow 
not fo use one mouth and tongue to speak 
vulgarly, disrespectfully, the 
Triple Jewels, sincerely confess and willingly 
admit to all offenses without concealment. 
Thus, use the same mouth and tongue which 
has created countless offenses In the past to 
give bĩnth to Infinite meris, virtues, and 
wholesome karma at the present—Đức Phật 
dạy: “Miệng là cửa ngỏ của tất cả mọi oán 
họa.” Quả báo của khẩu nghiệp nặng nề vào 
bậc nhất. Khẩu nghiệp có bốn thứ là nói dối, 
nói lời mạ ly, nói lời thêu dệt, và nói lưỡi hai 
chiều. Do nơi bốn cái nghiệp ác khẩu nây mà 
chúng sanh gây tạo ra vô lượng vô biên tội 
lỗi, hoặc nói lời bay bướm, ngọt ngào, giả 
đối, lừa gạt, ngôn hành trái nhau. Một khi ác 
tâm đã sanh khởi thì không nói chi đến người 
khác, mà ngay cả cha mẹ, sư trưởng, chúng ta 
cũng không chừa, không một điều nào mà ta 
không phỉ báng, chúng ta không từ một lời nói 
độc ác, trù rủa nào, hoặc nói lời ly tán khiến 
cho cốt nhục chia ha, không nói có, có nói 
không, nói bừa bãi vô trách nhiệm. Phật tử 
chơn thuần phải luôn sám hối khẩu nghiệp, 
phảẩi dùng cái miệng tội lỗi ngày xưa mà phát 
ra những lời ca tụng, tán thán công đức của 
chư Phật, tuyên nói những điều lành, khuyên 
bảo kẻ khác tu hành, ngồi thiền, niệm Phật 
hay tụng kinh. Sau đó, thể trọn đời không 


and before 


3) 


dùng miệng lưỡi đó nói ra những lời thô tục, 
hổn láo. Đối trước Tam Bảo phải thành kính 
bày tỏ tội lỗi chẳng dám che dấu. Cũng cùng 
cái miệng lưỡi tội lỗi ngày xưa đã từng gây 
tạo ra biết bao ác khẩu nghiệp, thì ngày nay 
tạo dựng được vô lượng công đức và phước 
lành. 

To repent the mind-karma—Sám hối Ý 
nghiệp: Sincere Buddhists should always 
remember that the mind consciousness 1s the 
reason fO ØIve rise fo Infinite offenses of the 
other five conscilousnesses, from Sipht, 
Hearing, Scent, Taste, Touch 
Consciousnesses. The mind conscIousness 1s 
similar to an order passed down from the King 
to his magistrates and chancellors. Eyes take 
great pleasure 1n looking and observing 
unwholesome things, ears take great pleasure 
1n listening to melodious sounds, nose takes 
great pleasure ¡in smelling aromas 
Íraprance, tongue takes great pleasure In 
speaking vulgarly and 1rresponsibly as well as 
finding joy In tasting the various delicacies, 
foods, and wines, etc; body takes great 
pleasure 1n feeling varlous sensatlons of 
warmth, coolnes, softness, velvet clothing. 
Karmic offenses arIse from these five 
COnsciousness come from their master, the 
Mind; 1S SOlely 
responsible for all their actions. In the end, 
this will result in continual drowning in the 
three evil paths, enduring Infinite pains and 
sufferines in hells, hungry ghosts, 
animals. In the Dharmapada, the Buddha 
taught: “Guard one”s mind mụuch like guarding 
a castle; protect the mind similar to protecting 
the eye ball. Mind ¡is an enemy capable of 
destroying and eliminating all of the virtues 
and meris one has worked so hard to 
during ©XIstence, or 
sometimes many lifetimes. To repent the 
mind-karma, sincere Buddhists should think 
that the three karmas of Greed, Hatred, and 
lgnorance of the mind are the roots and 
foundations of Infinite karmic transgressions. 
The mind-karma ¡is the web of Ignorance 
which masks our wisdom and 1s the affliction 
and worry that cover our true nature. It should 


and 


and 


the mind consciousness 


and 


accumulate one”s 


3660 


be feared and needs be avoided. Sincere 
Buddhists should use their heart and mind to 
sincerely confess and repent, be remorseful, 
and vow never again to commit such 
offenses—Phật tử chơn thuần nên luôn nhớ 
rằng tất cả năm thức từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, sở đĩ gây nên vô số tội lỗi là do ở nơi ý 
thức. Ý thức nây cũng ví như mệnh lệnh của 
vua ban xuống quần thần. Mắt ưa ngắm bậy, 
tai ham nghe âm thanh du dương, mũi ưa ngửi 
mùi hương hoa, son phấn, lưỡi ưa phát ngôn tà 
vạy, thân ưa thích sự xúc chạm mịn màng. Tất 
cả tội nghiệp gây ra từ năm thức nây đều do 
chủ nhân ông là tâm hay ý thức mà phát sanh 
ra. Cuối cùng phải bị đọa vào tam đồ ác đạo, 
chịu vô lượng thống khổ nơi địa ngục, ngạ 
quỷ, súc sanh. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật 
dạy: “Phòng ý như phòng thành, giữ tâm như 
giữ gìn tròng con mắt. Giặc cướp công đức, 
một đời hay nhiều đời, không gì hơn ý.” Nay 
muốn sám hối ý nghiệp, trước hết phải nghĩ 
rằng ba nghiệp tham sân si của ý là mâm 
mống gây tạo nên vô lượng nghiệp tội, là 
màng vô minh che mất trí huệ, là phiển não 
bao phủ chơn tâm. Thật là đáng sợ. Phật tử 
chơn thuần phải đem hết tâm ý sám hối ăn 
năn, thể không tái phạm.**See Kaya-karmas- 
'Vac-karmas-Moras-karmas . 

Repentance (n): Kaukrtya (sk—Ksama or 

Ksamayat  (skt—Remorse—Confesson and 

reform—Sám Hối—Sám hối nghiệp chướng. 

()D The meaning of Repentance—Nghĩa của Sám 
Hối: Repentance means repenting of past 
errors, feeling a great sense of shame and 
remorse for the transgressions we made ¡n the 
past (repent misdeeds and menfal hindrances 
or karmic obstacles). Reform means turning 
away from the future errors, resolving to 
Improve oneslef and never making those 
mistakes again. Patience or forebearance of 
repenfance or regret for error. In addition, 
repentance 1s the confession of our own past 
physical and mental misdeeds, our minds are 
puriied by such repenfance, and because 1t 
frees us from a sense of sin, we feel greatly 
refreshed. From Infinite reincarnations In the 
past to the present, we have existed in this 


cycle of rebirths. Because of Ignorance and 
øreediness for desires of talent, beauty, fame, 
food, sleep, wealth, and power, etc. which 
have masked and covered our true nature, 
causing us to lose our ways and end up 
commiting endless karmic transgressions. 
Moreover, because of our egotistical nature, 
we only hold to the concept of self and what 
belong to us, we are only concerned with 
benefiting to ourselves but have absolutely 
no regards on how our actions may affect 
others. Thus 1n ths way, whether 
unintentionally or Intentionally, we often 
brng pains and sufferings to countless 
sentent beings, commifing ¡infnie and 
endless unwholesome karma, consequently, 
creating countless enemies. Even the most 
precious Triple Jewels, we still make false 
accusatons and slander. All such karmic 
transgresslons are countless. Now we are 
fortunate enouph, having a few good karma 
leftover from former lives, to be able to meet 
a good knowing advisor to guide and lead us, 
gIving us the opportunify to understand the 
philosophy of Buddhism, begin to see clearly 
our former mistakes and offenses. Sincere 
Buddhists should always remember that all 
bad deeds ended yesterday. Since today, we 
sfart a new day for our le. lf we don't 
dilipently repent, then the karma from past 
offenses will coninue to make us fall. 
Therefore, 1t 1s necessary to feel ashame, be 
remorseful, and bring forth the three karmas 
of body, speech and mind to repent sincerely. 
Repentance is one of the most Important 
enfrances to the great enlightenment; for with 
, the mind wihin 1s always stiled. 
Repentance does not mean to compromise 
wih oneself, not having a lukewarm or 
equivocal atttude, but polishng one”s 
buddha-nautre by gradually removing 
1llusions and defilements from one”s mind. 
The practice of repenfance consists in the 
Bodhisattva practice, through which one not 
only polishes his buddha-nature but also 
renders service to others. Repenfance Is an 
1ndispensable requisite of reliplous life. Ït 1s 
to be hoped that all people will repeatedly 


366] 


perform repenfance ¡n their daily lives. Thus 
the Buddha taught in the Lotus Sutra: “Tí, In 
the future worlds, there be any who practices 
laws of repentance, know that such a man has 
put on the robes of shame, 1s protected and 
helped by the Buddhas, and will attain Perfect 
Enlightenment before long.”—Sám nghĩa là 
sám trừ cái lỗi lâm xưa, cảm thấy hổ thẹn với 
những lỗi lầm đã phạm phải trong quá khứ. 
Hối là cải sửa, quyết tâm sửa đổi để không 
còn tái phạm nữa. Sám hối hay Sám ma có 
nghĩa là thân nên kiên trì nhẫn nại nói ra 
những lỗi lầm của mình, và thỉnh cầu tiền 
nhân tha thứ. Hơn nữa, sám hối là sự thú lỗi 
về những hành động đã qua của mình, những 
sai lầm về vật lý và tâm lý, tâm ta được thanh 
tịnh do sự sám hối như vậy, và vì nó giải 
thoát cho ta khỏi một cẩm giác tội lỗi nên ta 
cảm thấy dễ chịu hơn. Trong vô số kiếp luân 
hồi của ta kể từ vô thủy cho đến ngày nay, vì 
vô minh tham ái tài, sắc, danh, thực, thùy, của 
cải, quyền uy, vân vân phủ che khiến cho 
chơn tánh của chúng ta bị mê mờ, do đó thân 
khẩu ý gây tạo không biết bao nhiêu điều 
lầm lạc. Hơn nữa, do từ nơi ngã và ngã sở 
chấp, nghĩa là chấp lấy cái ta và cái của ta, 
mà chúng ta chỉ muốn giữ phần lợi cho riêng 
mình mà không cần quan tâm đến những tổn 
hại của người khác, vì thế mà chúng ta vô 
tình hay cố ý làm não hại vô lượng chúng 
sanh, tạo ra vô biên tội nghiệp, oan trái chất 
chồng. Ngay cả đến ngôi Tam Bảo chúng ta 
cũng không chừa, những tội nghiệp như vậy 
không sao kể xiết. Nay may mắn còn chút 
duyên lành dư lại từ kiếp trước nên gặp và 
được thiện hữu tri thức dạy dỗ, dắt đìu, khiến 
hiểu được đôi chút đạo lý, thấy biết sự lỗi 
lầm. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng 
những điều xấu mình làm từ trước thì hôm 
qua kể như là ngày cuối. Cũng kể từ hôm nay 
chúng ta bắt đầu một cuộc đời mới. Nếu như 
mình không siêng năng sám hối nghiệp tội do 
mình tạo ra sẽ tiếp tục khiến mình mãi đọa 
lạc thêm mãi mà thôi. Thế nên chúng ta phải 
phát tâm hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp thân 
khẩu ý ra mà chí thành sám hối. Sám hối là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi vào 
đại giác, vì nhờ đó mà nội tâm chúng ta luôn 


qI) 


được gội rữa. Sám hối không có nghĩa là dàn 
xếp với chính mình, không phải là có một thái 
độ lãnh đạm hay mập mờ, mà là đánh bóng 
Phật tánh của mình bằng cách loại bỏ dần 
những ảo tưởng và ô nhiễm ra khỏi tâm mình. 
Sự thực hành sám hối chính là hạnh Bồ Tát, 
qua đó không những người ta đánh bóng Phật 
tánh của mình mà còn phục vụ tha nhân nữa. 
Sám hối là điều tiên quyết không thể thiếu 
được trong đời sống tôn giáo. Hy vọng là mọi 
người sẽ không ngừng liên tục thực hành sám 
hối trong cuộc sống hằng ngày của mình. 
Chính vì vậy mà Đức Phật dạy trong Kinh 
Pháp Hoa: “Trong tương lai, nếu có ai thực 
hành (tu tập) pháp sám hối thì hãy nên biết 
rằng người ấy đã mặc áo của hổ thẹn, được 
chư Phật che chở và giúp đỡ, chẳng bao lâu 
người ấy sẽ đạt được trí tuệ tối thượng.”— 
See Three modes of repentance, Five sfages 
1n a penitentfial service (II) (2) FIve stages In a 
pemtential service (II) (2), and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Repent misdeeds and mental hindrances, the 
fourth of the ten conducts and vows of 
Universadl Worthy Bodhisattva—Sám Hối 
Nghiệp Chướng. hạnh nguyện thứ tư trong 
Phổ Hiền Thập Hạnh Nguyện: Repent 
misdeeds and menfal hindrances means from 
beginningless kalpas in the past, we have 
created all measureless and boundless evil 
karma with our body, mouth and mind 
because of greed, hatred and Ignorance; now 
we bow before all Buddhas of ten directions 
that we completely purIfy 
karmas—Sám hối nghiệp chướng là vì từ vô 
thỉ tham, sân, si đã khiến thân khẩu ý tạp gây 
vô biên ác nghiệp, nay đem trọn cả ba 
nghiệp thanh tịnh thân, khẩu và ý thành tâm 
sám hối trước mười phương tam thế các Đức 
Như Lai—See Five sfages In a penitential 


these three 


service (II) (2), and Ten vows of respect of 
Samantabhadra Bodhisattva. 


(HD The Buddha”s teaching on Repentance—Lời 


Phật dạy về Sám Hối: According to the Sutra 
In Forty-Two Sections, Chapter 5, the Buddha 
said: “lf a person has many offenses and does 
not repent of them but merely stop thinking 
about them, the offenses will engulf him, Just 


3662 


as Wafer refurning to the sea will gradually 
become deeper and broader. If a person has 
offenses and repen(s (practices good), the 
offenses will dissolve of themselves, just as a 
sick person begins to perspre and 1s 
gradually be cured.—Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 3, Đức Phật dạy: “Người 
có lầm lỗi mà không tự sám hối để mau chấm 
dứt tâm tạo tội ác, thì tội lỗi sẽ chồng chất 
vào thân như nước chảy về biển, dần dần trở 
nên sâu rộng. Nếu người có tội mà tự nhận 
biết tội, bổ ác làm lành thì tội lỗi tự diệt, như 
bệnh được đổ mồ hôi dần dần sẽ khỏi.” 
Repenfance and confession: Xuất Tội—See 
Ñine suitable stages In relipIOuS S€rVIC€S. 
Repentance for karmic obstructions: Sám hối 
nghiệp chướng—See Ten reasons that cause 
sentient beings to develop Bodhi-mind. 
Repentance of Manjusri: Văn Thù Hối Quá— 
Such as his former doubting mind—Phép sám hối 
của Văn Thù Sư Lợi Bô Tát, sám hối cho nghi tâm 
đời quá khứ. 
Repentance or regret for error: Sám quá (sám 
hối lỗi lầm đã tạo ra)—Bimonthly recitation on 
repentance or regret for error, especially refers to 
the regular confessional service for monks and 
nuns—Lễ tụng sám hối, đặc biệt chỉ về lễ Bố Tát 
của chư Tăng Ni. 
Repenftance rites: Ksamayati (sk)—Hối pháp— 
Nghi thức phát lỗ sám hối tội lỗi—The rules for 
repenfance and confession—See Three modes of 
Tepenfance. 
Repentance that has no marks: Vô Tướng 
Sám Hối—What is repentance and what is 
reform? Repentance 1s to repent of past errors, to 
repent so completely of all bad actions done 1n the 
past out of stupidify, confusion, arrogance, deceIt, 
Jealousy, and other such offenses, that they never 
arise again. Reform Is to refrain from such 
transgressions in the future. Awakening and 
cutting off such offenses completely and never 
committing them again 1s called repentance and 
reform. Common people, stupid and confused, 
know only how to repent of former errors and do 
not know how to reform and refrain from 
transgressions 1n the future. Because they do not 
reform, their former errors are not wiped away, 


and they will occur In the future. If former errors 
are not wiped away and transeressions are again 
committed, how can that be called repentance and 
reform?”—Thế nào gọi là sám? Thế nào gọi là 
hối? Sám là sám những lỗi về trước, từ trước có 
những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân 
vân, các tội thảy đều sám hết, hằng không khởi 
lại, gọi đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ 
nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu 
cuống, tật đố, vân vân, các tội nay đã giác ngộ, 
thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là 
hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê, 
chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì 
không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại 
sanh. Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao 
gọi là sám hối được. 

Repentance of the three major classes: In the 

Lotus Sutra, the Buddha taught about repenfance 

of the three major classes as follows——Trong Kinh 

Pháp Hoa, Đức Phật dạy về sự sám hối của ba 

hạng người như sau: 

I1) Repentance of Sravakas: Sự sám hối của 
hàng Thanh Văn —Suppose that a Sravaka 
breaks the threefold refuge, the five precepts, 
the eipght precep(s, the precepts of Bhikshus, 
of  Bhikshunis, of  Sramaneras, of 
Sramanerikas, and of Sikshamanas, and their 
dipnified behavior, and also suppose that 
because of his foolishness, evil, and bad and 
false mind he Infrineges many precept(s and the 
rules of dignified behavior. If he desires to rid 
himself of and destroy these errors, to become 
a Bhikshu again and to fulfill the laws of 
monks, he must diligently read the all the 
Vaipulya sutras (sutras of Great Exten0), 
considering the profound Law of the Void of 
the first principle, and must bring this wisdom 
of the Void to his heart; know that in each one 
of his thoughfs such a one will gradually end 
the defilement of all his longstanding sins 
without any remainder. This ¡is called one who 
1S perfect In the laws and precepts of monks 
and fulfills their dignifled behavior. Such a 
one will be deserved to be served by all gods 
and men—Giả như một Thanh Văn phá bỏ 
tam quy, ngũ giới, tám giới, các giới của Tỳ 
Kheo, các giới của Sa đi, Sa di Ni, Thức xoa 


2) 


3) 


3663 


ma na và các uy nghi; và giả như do người ấy 
ngu si, do tâm xấu ác hay tà vạy mà phạm 
các giới và uy nghi. Nếu người ấy muốn diệt 
trừ khiến không còn các lầm lỗi để trở lại 
thành một Tỳ kheo đây đủ các pháp của hàng 
Sa môn thì người ấy phải chăm chỉ đọc các 
kinh Phương Đẳng, tư duy về pháp “Không” 
thâm sâu của đệ nhất nghĩa, khiến cái trí tuệ 
“Không” tương ứng với tâm của mình. Nên 
biết rằng trong mỗi một niệm, mọi ô nhiễm 
của tội lỗi của người ấy sẽ vĩnh viễn chấm 
dứt, không còn chút tàn dư. Đấy gọi là người 
đầy đủ các pháp và giới của hàng Sa môn và 
đầy đủ các uy nghi. Người như thế sẽ xứng 
đáng được hết thầy trời và người cúng dường. 
Repentance of an Upasaka: Sự sám hối của 
Ưu Bà Tắc—Suppose any Upasaka violates 
his dipnified behavior and does bad things. To 
do bad things means, namely, to proclaim the 
error and sins of the Buddha-laws, to điscuss 
evil things perpetrated by the four groups, and 
not to feel shamed even In committing theft 
and adultery. If he desires to repent and rid 
himself of these sins, he must zealously read 
and recite the Vaipulya sutras and must think 
of the first principle—Giả như có Ưu Bà Tắc 
vi phạm các oai nghi và làm các việc xấu. 
Lầm các việc xấu tức là bảo rằng Phật pháp 
là sai lầm, là xấu; bàn luận những việc xấu 
của tứ chúng; phạm tội trộm cắp, tà dâm mà 
không biết hổ thẹn. Nếu người ấy muốn sám 
hối và đoạn trừ các tội lỗi thì phải chuyên 
đọc tụng các kinh Phương Đẳng và tư duy về 
đệ nhất nghĩa. 

Repentance of. Kshatriyas, mandarins, and 
other citizens: Sám hối của hàng vua chúa, 
quan quyền, và những công dân khác— 
Suppose a king, a minister, a Brahman, and 
other citizens, an elder, a state official, all of 
these persons seek greedily and untiringly 
after desires, commit the five deadly sins, 
slander the the Vaipulya sutras, and perform 
the ten evil karma. Their recompense for 
these great evils will cause them to fall into 
evil paths faster than the breaking of a 
rainstorm. They will be sure to fall Iinto the 
Avici hell. If they desire to rid themselves of 
and destroy these impediments of karmas, 


ii) 


they must raise shame and repent all their 
sins. There are five ways of repentance for 
these people—Giả như cò một vị vua, đại 
thân, Bà la môn, trưởng giả hay viên quan 
mải mê tham cầu các dục lạc, phạm năm 
nghịch tội (see Ngũ Nghịch), phỉ báng các 
kinh Phương Đẳng, làm đủ mười điều ác. Quả 
báo của những điều ác lớn lao này sẽ khiến 
họ bị đọa lạc vào các đường ác nhanh hơn 
mưa bão. Chắc chắn họ sẽ rơi vào địa ngục A 
tỳ. Nếu họ muốn diệt trừ các nghiệp chướng 
này thì họ phải khởi lòng hổ thẹn và cải hối 
các tội lỗi. Có năm pháp sám hối cho những 
bậc này: 

First repentance of Kshatriyas and citizens: 
Phép sám hối thứ nhất cho hàng vua quan và 
các công dân khác—They want to rid 
themselves of karmas, they must constantly 
have the right mind, not slander the Three 
Treasures nor hinder the monks nor persecute 
anyone practicing brahma-conduct. They must 
support, pay homage to, and surely salute the 
keeper of the Great Vehicle; they must 
remember the profound doctrine of sutras and 
the Void of the first principle—Nếu họ muốn 
diệt trừ các nghiệp chướng này thì họ phải 
khởi lòng hổ thẹn và cải hối các tội lỗi. Họ 
phải chánh tâm, không phỉ báng Tam Bảo, 
không gây chướng ngại cho hàng xuất gia, 
không làm ác đối với người thực hành phạm 
hạnh. Họ phải ủng hộ cúng dường người trì 
giữ Đại thừa, họ phải nhớ niệm đến cái 
“Không” của ý nghĩa đệ nhất của kinh pháp 
thâm sâu 

Second repentance of Kshatriyas and other 
citizens: Pháp sám hối thứ hai của hàng vua 
quan và các công dân khác —They must 
discharge therr filial duty to thetr fathers and 
mothers and to respect their teachers and 
seniors—Họ phải hiếu dưỡng cha mẹ, cung 
kính các bậc thầy và các vị trưởng thượng. 
Thid repentance of Kshatriyas and other 
citizens: Pháp sám hối thứ ba của các bậc vua 
quan và các công dân khác—They must rule 
their countries with the righteous law and not 
to oppress their people unjustly—Họ phải trị 
nước theo chánh pháp và không ép uổng nhân 
dân một cách bất công. 


3664 


1V) Fourth repentance of Kshatriyas and other 
cidzens: Pháp sám hối thứ tư của các bậc vua 
quan và các công dân khác—They must Issue 
within theIr states the ordinance of the six day 
Of fasting and to cause their people to abstain 
from killing wherever their powers reach— 
Họ phải ra lệnh khắp nước nên giữ sáu ngày 
trai giới và không được sát sanh. 

Fifh repenftance of Kshatriyas and other 
cidzens: Pháp sám hối thứ năm của bậc vua 
quan và các công dân khác —They must 
believe deeply the causes and results of 
things, to have faith in the way of one reality, 
and to know that the Buddha 
extinct—Họ phải tin vào nhơn quả một cách 
sâu đậm, tin vào con đường của cái thực tánh 
duy nhất và biết rằng Đức Phật bất diệt. 
Repentance-vow-mind: Sám Nguyện Tâm— 
According to Most Venerable Thích Thiển Tâm in 
The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 
what 1s a Repenfance-Vow Mind? From Infinite 
eons, because we have been drowning deeply in 
the concept of “Self,” Ignorance has ruled and 
governed us. Thus, our body, speech, and mind 
have created Infinite karmas and even great 
transgøressions, such as being ungrateful and 
disloyal to our fathers, mothers, the Triple Jewels, 
eí(c, were not spared. NÑow that we are awakened, 
1f 1S necessary to feel ashamed and be remorseful 
by using the same three karmas of body, speech, 
and mind to repent sincerely. Maitreya 
Bodhisatva, even as a “One-Bith Maha- 
Bodhisattva,” six times daily he still performs the 
repenfance ceremony praying to eliminate binding 
Ipnorance quickly. As a Maha-Bodhisattva, his 
“binding ipgnorance” 1s Infinitesimail, yet He still 
repenfs to eliminate them; thus, how can we not 
repent given that, unenlightened foolish 
mortals, we are bound by countless Ignorance. 
Repentance-Vow Mind must ¡nclude the 
followings—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Sám 
Nguyện Tâm? Chúng ta từ vô thỉ kiếp đến nay, do 
nơi chấp ngã quá nặng nên bị vô minh hành xử, 
thân, khẩu, ý vì thế mà tạo ra vô lượng nghiệp 
nhân, thậm chí đến các việc nghịch ân bội nghĩa 
đối với cha mẹ, Tam Bảo, vân vân chúng ta cũng 


v) 


1S I©VeT 


aS 


không từ. Ngày nay giác ngộ, ắt phải sanh lòng hỗ 
thẹn ăn năn bằng cách đem ba nghiệp thân khẩu ý 
ấy mà chí thành sám hối. Như Đức Di Lặc Bồ Tát, 
đã là bậc Nhất sanh Bổ xứ thành Phật vậy mà mỗi 
ngày còn phải sáu thời lễ sám, cầu cho mau dứt 
vô minh, huống là chúng ta! Tâm Sám Nguyện 
phải bao gồm sám hối nghiệp chướng nơi thân 
khẩu ý, và nguyện hưng long ngôi Tam Bảo: 

(DĐ Sám Hối—Repentance: 

I) Repentance on the Body Karma—Sám Hối 
Thân nghiệp: Body karma openly confess all 
transgresslons and pray for them to disappear, 
and then use that body to practice wholesome 
actions, sụch as alms g1vinss, offerings, etc.—— 
Thân nghiệp tỏ bày tội lỗi, phát lồ cầu được 
tiêu trừ, rồi dùng thân ấy mà hành thiện 
nghiệp như bố thí cúng dường, vân vân. 
Repentance on the Speech Karma—Sám Hối 
Khẩu Nghiệp: Speech karma openly confess 
all transgressions and pray for them to 
disappear, and then use that speech to 
pracice Buddha Reciaton, chant sutras, 
speak wholesomely, etc—Khẩu nghiệp tổ 
bày tội lỗi, phát lồ cầu được tiêu trừ, rồi dùng 
khẩu ấy mà niệm Phật, tụng kinh, hay ăn nói 
thiện lành, vân vân. 

Repentance on the Mind Karma—Sám Hối Ý 
Nghiệp: Mind Karma must be genuine, 
remorseful, vowing not to revert back to the 
old ways——Ý nghiệp phải thành khẩn ăn năn, 
thể không tái phạm. 

Vow-Developing—Phát Nguyện: Develop 
vow fo make the Triple Jewels glorious, help 
and rescue sentlent beinsgs, In order tO 


2) 


3) 


qI) 


compensate and atone for past transgressions 
and repay the four-gratefuls Including the 
Triple Jewels, parents, teachers of both life 
and religion, and all sentient beings—Phát 
nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, độ khắp 
chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đáp đến 
bốn trọng ân Tam Bảo, cha mẹ, sư trưởng, và 
chúng sanh. 

(II Mind—Tâm: See Mind. 

Repentant (a): Ăn năn—Thống hối. 

Repented and prayed when dying: Sám hối 

và cầu sanh Thiên lúc lâm chung—Tùy Cầu 

Thiên Tử—Tùy Câu Tức Đắc Thiên Tử—Name 


3665 


of a deva who was formerly a wicked monk who 

died and went to hell, but when dying repented, 

prayed and was reborn the deva——Tên của một vị 

Ác Tăng chết đi tuy bị đọa vào địa ngục, nhưng 

trước khi chết hối hận và cầu nguyện, nên được 

sanh lên cõi trời với tên là “Tùy Cầu Đắc Thiên 

Tử”. 

Repetition in verse of a prose secfion: Geya 

(skÙ Trùng tụng Trọng Tụng—Còn gọi là 

Trọng Chỉ Dạ, phần vần tụng đi tụng lại trong bài 

kinh. 

Reply: Đối đáp hay trả lời. 

(A) There are two kinds of reply—Có hai cách đối 
đáp—See Two kinds of reply. 

(B) There are four kinds of reply—Có bốn cách 
đối đấáp—See Four ways of answering 
questions. 

Reply by signs: Thị tướng đáp—Dùng các loại 

hình tướng mà trả lời—See Two kinds of reply. 

Reply by words: Ngôn đáp—Dùng ngôn ngữ mà 

trả lời —See Two kinds of reply. 

Repose (v): Nghỉ ngơi. 

Repository (n): Kho chứa. 

Represent (v): Tiêu biểu. 

Representation (n): Đại biểu —Đại lý—Biểu 

thị—Biểu hiện. 

Representafion-consciousness: 

knowledge—Manifesting wisdom, another name 

of the Alayya-vijnana—Perception of an external 
world—Hiện thức. 

Representative (n): Đại biểu—Đại diện. 

Reprimand or punish other monks or nuns: 

La rầy chư Tăng NÑi—Under no circumstance a 

Bhiksu or Bhiksunl, regardless of his or her 

Seniority, can reprimand or punish other monks 

and nuns ¡in the presence of laypeople. If he or she 

does so, he or she commits an Expression of 

Regret Offence—Trong bất cứ trường hợp nào, 

một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni, dù lạp hạ có 

thâm niên cách mấy, cũng không thể la rầy hay 
phạt dạ chư Tăng Ni trước mặt Phật tử tại gia. 

Nếu làm như vậy là vị ấy phạm giới Ba Dật Đề 

hay giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Reproach (v): Apavada (skÙ—To blame— 

Blaming——To rebuke——To reprimand——To scold— 

Khiển trách. 


Direct 


Reproachable (a): Đáng bị trách mắng. 
Reproachful (a): Trách mắng. 

Reprobate (v): Bài bác. 

Reprobation (n): Sự bài bác. 

Reproducing of the body: Phân Thân—The 
Buddha”s power to reproduce himself as infinituim 
and anywhere—Thần thông của Phật có khả năng 
tự phân thân bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. 
Reproof based on what has been heard: 
Sutena (p—Nghe—See Three 
(XXXIV). 

Reproof based on what has been seen: 
Dithena (p) Thấy See Three 
(XXXIV). 

Reproof based on what has been suspected: 
Parisankaya (p)—Ngh—See Three 
(XXXIV). 

Repudiate the truth: Hủy báng chánh pháp— 
One of the ten things that Bodhisattvas should 
avold—See Ten things that cause enlightening 
beiInøs to regress from the Buddha teachinss. 


dharmas 


dharmas 


dharmas 


Reputable: Very well-known—Rất nổi tiếng. 

Reputation: Nổi tiếng—Celebrity. 

Reputation is lỉke a chain and gaïns are like 

a padlock: Danh cương lợi tỏa (danh tiếng là sợi 

dây trói buộc và lợi lộc cũng như cái chìa khóa 

nhốt chặt con người ta vậy. 

Reputation is well deserved: Danh bất hư 

truyền (tiếng đồn không sai)—Fame is not falsely 

propagated. 

Request (n): Thỉnh (Kỳ nguyện)—According to 

the Tibetan tradition, In ceremonies, Buddhist 

followers always request the Lord of Dharma to 
remain and to turn the Dharma Wheel—Theo 
truyền thống Tây Tạng, các Phật tử luôn thỉnh bậc 

Pháp Vương trụ thế và chuyển luân trong các nghĩ 

lễ. 

l) Source of virue, great ocean of moral 
discipline, treasury brimming with the Jewels 
of much hearing, Master, second Buddha clad 
in saffron, Elder, Vinaya holder, I make 
request to you: Chúng con thỉnh người, bậc 
Luật Sư Pháp Vương, đấng Thiên Nhân Sư, là 
chư Phật trong y cà sa, người mang kho tàng 


2) 


3) 


Sử, 


5) 


6) 


3666 


châu báu của bậc đại quán âm, là nguồn đức 
hạnh tuyệt hảo, là biển vô bờ của giới hạnh. 
You have the ten qualities suitable for one to 
teach the path of Those Gone to Bliss Lord of 
Dharma,  representing all  conquerors 
Mahayana Guru, I make request to you: 
Chúng con thỉnh người, Đức Bổn Sư Đại 
Thừa, bậc Pháp Vương, người biểu trưng cho 
toàn chư Phật Thù Thắng, và có đủ mười đức 
hạnh làm bậc Thiên Nhân Sư dìu dắt chúng 
sanh đệ tử theo chân chư Phật trên con đường 
đạo. 

With your three doors well-subdued, you are 
Wise, patlent, honest without pretense or 
gule. You know Tantra and rituals, are 
sklled ¡in drawing and explaining and 
endowed with both sets of ten qualities, l 
make request to you, formost Vajraholder: 
Chúng con thỉnh người, đấng Kim Cang Trì 
thường tại, người là bậc Đạo Sư tĩnh thông 
thuyết giảng và trước tác bao gồm cả hai bộ 
thập đức hạnh và uyên bác Mật tông cùng 
các lễ nghi, là bậc tôn kính, không tự khoe, 
không lừa dối, kiên nhẫn khoáng đạt với tam 
nghiệp toàn thanh tịnh. 

To those untamed by countless past Buddhas, 
the unruly migrators of this degenerate aøe 
who are difficult to subdue, you show 
unmistakenly the good way of Those Gone to 
Bliss. I make request to you compassionate 
Refuge Protector: Chúng con thỉnh người, 
đấng Từ Bi Che Chở Hộ Trì, cho chúng đệ tử 
ngỗ nghịch của thời mạt pháp, khó kểm chế 
và không thuần hóa, qua vô lượng thời chư 
Phật quá khứ. 

At this time when the sun-like Teachings of 
the Sage are sefting, you enact the deeds of a 
Conqueror for many beings who lack a 
Protector Refuge. I[ make request to you 
compassionate Refuge Protector: Chúng con 
thỉnh người, đấng Từ Bi Che Chở Hộ Tnì, 
người là hiện thân hành động của chư Phật 
Thù Thắng, che chở hộ trì cho muôn chúng 
sanh không nơi nương tựa trong đời mạt pháp 
này, khi giáo Pháp chói sáng như mặt trời của 
chư Tôn Đức cũng bắt đầu ngã bóng. 

Even one of your haIr-pores 1s for us a field of 


mert more hiphly praise than all the 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


Conquerors of three times and ten directions. 
I make request to you compassionate Refuge 
Protector: Chúng con thỉnh người, đấng Từ Bi 
Che Chở Hộ Tnì, chỉ một sợi lông từ lỗ chân 
lông của người cũng là muôn ngàn công đức 
thù thắng với chúng con, thù thắng và tán 
thán hơn tất cả chư trong ba đời và trong mười 
phương. 

Adorned with a Sugata's three bodies, you 
manidest from all alluring net of skilful means 
in ordinary form to lead all beings. I make 
T€quest ífO you compassionat€ refuge 
Protector: Chúng con thỉnh người, đấng Từ Bi 
Che Chở Hộ Trì, từ bức rèm phức tạp của 
phương tiện thiện xảo và ảo hóa, hiện thân 
dưới dạng phàm nhân để dìu dắt muôn chúng 
sanh. 

Your aggregates, elements, sense-bases and 
limbs are In nature the Sugatas of the five 
families and their Consorts, Bodhisattvas and 
wrathful protecfors, supreme Guru, essence of 
the Three Jewels, I make request to you: 
Chúng con thỉnh người, đấng Bổn Sư Tối 
Thượng, là tinh túy của Tam Bảo và của Quy- 
Y. Ngũ uẩn, tứ đại, lục căn và tứ chi của 
người tự bổn tánh là cha mẹ, và là các Bồ Tát 
nam nữ, và là các Hộ Pháp phẫn nộ của Ngũ 
Gia Phật. 

Arising from the play of omnisclent pristine 
awar, you are the essence of ten million 
Madala cycles, Pervading Lord of a hundred 
Buddha  families, Vajraholder, 
Protector of Iniial Unification; I make request 
to you: Chúng con thỉnh người, đấng Hộ Pháp 
Uyên Nguyên Hợp Nhất, đệ nhất Kim Cang 
Tn, Toàn Pháp Vương của Bách Gia Chư 
Phật: phơi bày toàn trí Kim Cang Giác Ngộ, 
người là tinh túy của ức triệu vòng Mạn Đà 
La. 

Unobscured, Inseparable from the play of 
simultaneous bliss, pervading everything in 
mofion and at rest, the nature of all thinøs, 
free from beginning or end, Samantabhadra, 
actual ultimate Bodhicitta; I make request to 
you: Chúng con thỉnh người, đấng Thuần 
Khiết Phổ Hiển, là Bồ Đề Tâm rốt ráo hiện 
thực vô thỉ vô chung, là chân tánh của mọi sự 
vật, thâm nhập mọi sự dù động hay tĩnh. 


formost 


3667 


11) You are my Guru, you are my Yidam, you are 
the dakinis and Dharma protect. From now 
until enliphtenment I shall seek no other 
refuge than you. In this life, the bardo and the 
future lives, hold me with your hook of 
compassion, free me from samsara and 

nirvanaˆs fears, grant all attainments, be my 
constant friend and guard me from 
interferences: Người là Đức Bổn Sư, là Đức 
Phật, là chư Thiên Nữ và là đấng Hộ Pháp 
của con. Từ bây giờ trở đi cho đến khi đạt đến 
Phật quả, chúng con xin nguyện chỉ quy-y 
riêng nơi người. Trong đời này, trong cõi 
trung ấm và tất cả mọi đời sau, xin cứu vớt 
chúng con với móc câu từ bi, xin giải thoát 
chúng con ra khỏi nỗi sợ hãi của luân hồi 
sanh tử và của Niết Bàn, xin cho chúng con 
đạt toàn giác, xin mãi mãi là thiện tri thức và 
hộ trì chúng con không bị nghiệp chướng 
ngăn che. 
By the force of having thus requested three 
times, necfar and light rays, white, red, and 
dark blue, stream forth from the places of my 
Guru's Body, Speech and Mind and dissolve 
1nto my own three places, one by one and all 
together. The four obstacles are purged, the 
four pure empowerments and seeds of the 
four kayas are received. A replica of the Guru 
happlly dissolve Into me and I am blessed 
with inspiration: Nhờ nguyện lực thỉnh câu 
như vậy ba lần, Cam Lộ và tia sáng, trắng, đỏ 
và xanh đậm chảy thẳng từ các trung tâm của 
Đức Bổn Sư, Thân, Khẩu, Ý vào chúng con, 
từng thứ một và hòa chung tất cả. Bốn chướng 
ngại tiêu trừ, bốn trợ lực thanh tịnh gieo trồng 
trong chúng con, và chúng con thọ nhận 
chủng tử của Tứ Thân, Hóa Thân mỉm cười 
của Đức Bổn Sư hòa nhập vào chúng con, và 
chúng con cảm ứng được linh cảm hộ trì. 

Request the Buddha to remain ïn the world: 

Request the Buddhas to stay in the world—Thỉnh 

Phật Trụ Thế——Generally speaking, Buddhas do 

not go Into Nirvana but to common appearances 

the supreme Nrmanakaya enters Nirvana. Ït 1s 
therefore very essential that we request the 

Buddha not to pass Into Nirvana but stay for the 

sake of the sentient beings. When the Buddha was 


12) 


about to enter Nirvana, He said to Ananda: “The 
Tathagatas have become much accustomed to 
depending on the four fearlessnesses and four 
miraculous legs. Buddhas have achieved a vajra- 
like body, so they can live for an aeon or more 1f 
they so wish.” Ananda failed to catch the meaning 
of what Buddha had said because at that time, he 
was possessed by a demon. So he did not make a 
request fo stay and as a result, Buddha, to common 
appearances, went Into Nirvana. It 1s, therefore, 
1mportant that we make this request. This 1s also 
the seventh of the ten conducts and vows of 
Universal Worthy Bodhisattva. To request the 
Buddha to remain in the world means to request 
the Buddhas to remain in the world for as many 
kalpas to continue to bring benefifs and bliss to all 
living creatures—Nói chung, chư Phật không nhập 
Niết Bàn, nhưng đối với mắt phàm, ứng thân tối 
thượng nhập Niết Bàn. Do đó, điều cần thiết là 
chúng ta thỉnh cầu Đức Phật đừng nhập Niết Bàn, 
mà trụ thế để giúp đỡ chúng sanh hữu ủnh. Khi 
Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài nói với A Nan: 
“Các Đức Như Lai đã quen tùy thuộc vào tứ vô úy 
và tứ thần túc. Chư Phật đã đạt được thân như 
Kim Cang, và như vậy có thể sống thêm vô lượng 
kiếp hay nhiều hơn nhữa nếu các Ngài muốn.” 
Ngài A Nan không biết được ý nghĩa Đức Phật 
vừa nói bởi vì lúc đó ông đang bị ma ám. Do đó, 
ông đã không thỉnh cầu Đức Phật trụ thế và kết 
quả là Đức Phật, dưới con mắt phàm của chúng 
sanh, đã nhập Niết Bàn. Do đó, điều quan trọng là 
chúng ta phải thỉnh Phật trụ thế. Đây cũng là hạnh 
nguyện thứ bảy trong Phổ Hiển Thập Hạnh 
nguyện. Thỉnh Phật trụ thế là thỉnh xin chư Phật ở 
lại đời trải qua vô lượng kiếp vì lợi lạc của chúng 
sanh—See Five stages In a penitenfial service (II) 
(4), and Ten vows of respect of Samantabhadra 
Bodhisattva. 

Request the Buddha to turn the dharma 
wheel: Thỉnh Chuyển Pháp Luân—Thỉnh Phật 
Chuyển Pháp —Sakyamuni Buddha did not turn 
the Wheel of Dharma for seven weeks after his 
enlightenment. However, at the request of the 
Brahma God, He gave his first teachings at 
Sarnath to the five disciples who had great faith. 
At the first turning of the Wheel of Dharma, the 
Buddha Iisted the “Four Noble Truths” which was 


3668 


followed by two more turninss. This was “Purning 
the Wheel of Transmitted Dharma.” From among 
the five disciples, AJjnatakaundinya became the 
fñirst to achieve Arhatship. The other four became 
Stream-enterers. Having received the transmitted 
Wheel of Dharma, the five disciples then 
manaøged to achieve the “Turning of the Wheel of 
Realized Dharma.” AlI this was possible because 
of the fact that the request to turn the Wheel of 
Dharma had been made ¡n the first place by the 
Brahma God. This 1s also the sixth of the ten 
conducts and vows of Samantabhadra Bodhisattva. 
To request the Buddhas to turn the dharma wheel 
means using all manner of skillful means of body, 
mouth and mind, we sincerely and diligently 
request that all Buddhas turn the wonderful 
dharma wheel to enlighten sentient beings—Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã không chuyển bánh xe 
Pháp đến bảy tuần lễ sau khi giác ngộ. Tuy nhiên, 
theo sự thỉnh cầu của trời Phạm Thiên, Ngài đã 
thuyết pháp lần đầu tiên ở vườn Lộc Uyển (trong 
thành Xá Vệ) đến năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài, 
là những vị có đức tin lớn. Trong lần chuyển bánh 
xe Pháp đầu tiên, Đức Phật giảng “Tứ Diệu Đế” 
tiếp thoe sau đó là hai lần chuyển bánh xe Pháp 
nữa. Trong năm vị đệ tử của Ngài, Kiều Trần Như 
là vị đầu tiên đã đạt quả vị A La Hán. Bốn vị kia 
đạt quả “Dự Lưu.” Thừa nhận chuyển bánh xe 
Pháp được truyền, tiếp theo sau đó, năm vị đệ tử 
đã đạt được “Chuyển Bánh Xe của Thực Chứng 
Pháp.” Tất cả những điều này được xãy ra do sự 
thật rằng sự thỉnh cầu chuyển Bánh xe Pháp đã 
được làm lần đầu tiên do vị trời Phạm Thiên. Đây 
cũng là hạnh nguyện thứ sáu trong Phổ Hiển Thập 
Hạnh Nguyện. Thỉnh Phật chuyển Pháp (thuyết 
pháp) là đem ba nghiệp thanh tịnh thân khẩu ý 
thỉnh chư Phật nói pháp nhiệm mầu nhằm giúp 
giác ngộ chúng sanh—See Five stages In a 
pemtential service (II) (4), and Ten vows of 
respect of Samantabhadra Bodhisattva. 

Request teachings: Xin học—A Bhiksuni should 
request teachings from a Bhiksu at least once 1n 
three months. If not, she commits an Expression of 
Regret Offence—Tỳ Kheo Ñi nên xin học nơi một 
vị Tăng cứ mỗi ba tháng một lần. Nếu không thì 
vị ấy phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Requiem: Lễ cầu siêu. 


Requiring a counfer-question: Patipuccha- 
vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu hỏi bằng 
cách chất vấn—See Four ways of answering 
questions. 

Requiring an explanafion: Vibhajja- 
vyakaraniyo-panho (p)—Trả lời câu hỏi bằng 
cách phân tích—See Four ways of answering 
quesfions. 

Requisites (n): Attha Parikkhara (skt—The eight 
Requisites—Tám món cần dùng của Phật (The 
double robe: Y Tăng già lê, the upper robe: Y vai 
trái, under robe: Y nội, Bowl: bình bát, knife: dao, 
needle: kim may, belt: dây nịt, strainer: đổ lọc 
nước)—See Eight requIsites. 

Requisi(es of concentration: According to the 
Sangti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven requisites of 
concentraton—Theo Kính Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bảy định cụ—See Seven 
T€quisifes Of concenfration. 

Requital (n): Sự đến đáp. 

Requite evil with øood: Lấy thiện trả ác—See 
Return good for evIil. 

Requite (v) favours: Acknowledge (v)—Pay a 
debt of gratitude—Return good for good—Báo ân. 
Requite hatred: Báo Oán Hạnh —Báo oán hạnh 
nghĩa là gì —-According to the first patrlarch 
Bodhidharma, “Requite hatred” is one of the four 
disciplinary processes. What 1s meant by “How to 
requite hatred?” Those who discipline themselves 
in the Path should think thus when they have to 
sugøle with adverse conditions: “During the 
innumerable past eons I have wandered through 
multplicity of existences, never thought of 
cultivation, and thus creating ¡infinite occaslons 
for hate, 1ll-will, and wrong-doing. Even though in 
this life I have committed no violations, the fruits 
of evil deeds In the past are to be gathered now. 
Neither gods nor men can fortell what 1s coming 
upon me. [ will submit myself willingly and 
patently to all the Ills that befall me, and I will 
never bemoan or complain. In the sutra 1t 1s said 
not to worry over Ills that may happen to you, 
because I thoroughly understand the law of cause 
and effect. This ¡1s called the conduct of making 
the best use of hatred and turned ¡f into the service 





3669 


in one°s advance towards the Path—Theo Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma, đây là một trong bốn hạnh của Thiển 
giả. Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự nghĩ 
như vây: “Ta từ bao kiếp trước buông lung không 
chịu tu hành, nặng lòng thương ghét, gây tổn hại 
không cùng. Đời nay tuy ta không phạm lỗi, 
nhưng nghiệp dữ đã gieo từ trước nay kết trái 
chín, điều ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra 
đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên 
oán trách chi ai. Như kinh đã nói 'gặp khổ không 
buồn." Vì sao vậy? Vì đã thấu suốt luật nhân quả 
vậy. Đây gọi là hạnh trả oán để tiến bước trên 
đường tu tập.”—See Four disciplinary processes. 
Rescript (n): Lời công bố. 

Rescue (v): Mukti (sk)—Cứu Khai phóng— 
Giải thoát—To deliver—To emancipate—To 
free——To liberate——To save—See Deliverance. 
Rescue all beings: To save all beings—Độ sanh. 
Rescue and liberate living beings: Salvation— 
Độ Sanh—Rescue all beings or help others 
liberate or free from delusions—Tế độ hay độ 
thoát chúng sanh thoát khỏi mê đồ tăm tối để đến 
bến bờ giác ngộ. 

Rescue from misery: Save from sufferins—Cứu 
khổ. 

Rescue others: Save others—Độ tha. 

Rescue people and save the world: Cứu nhân 
độ thế (cứu người giúp đời). 

Rescue senfient beings: Save all sentient 
beings—Độ sanh. 

Rescue senfient beings from their burning 
houses: Độ Ốc Tiêu —An epithet of Sakyamuni 
Buddha who rescues all the living from being 
consumed by their desires, which resemble the 
burning rock In the ocean above purgatory—Danh 
hiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người cứu 
độ chúng sanh khỏi bị đốt cháy bởi lửa dục vọng 
của chính họ, giống như đá cháy trong biển bên 
trên địa ngục vậy. 

Rescue someone from a danger: To save 
someone from a danger——Giải nạn cho ai. 
Rescue someone from suffering 
difficulty: Cứu ai thoát khổ thoát nạn. 
Rescuing: Độ Thoát—Độ người thoát khỏi vòng 
luân hồi sanh tử —Saving—Taking across—To 


and 


give release from the wheel of transmipration; 
enliphtenment. 

Research on Buddhism: Nghiên cứu về Phật 
Giáo. 

Research and translation: Nghiên cứu và 
phiên dịch. 

Resemblance: Upamana  (sk)—Upamanam 
(p—Loại Suy—Sự giống nhau—Giải thích bằng 
cách so sánh sự giống nhau giữa vật nây với vật 
khác —Analogy——LIkeness. 

Resemblance money: Ngụ Tiền Giống như 
tiền, thí dụ như tiền giấy—Paper money. 
Resembling to apprehension: Tương Tự 
Giác One of the 1ntellieences 
apprehensions mentioned ¡in the Awakening of 
Faith Giác được tri kiến và tư hoặc mà lìa được 
chúng, một trong bốn thứ giác ngộ theo Đại Thừa 
Khởi Tín Luận —See Four apprehensions. 

Resenf (v) crificism: Thù ghét những lời chỉ 
trích. 

Resentment: Sân hận. 

l) Dvesa or Krodha or Pratigha (skt): Anger— 
Dust-storms of hate——lre——Wrath—Oán thù— 
Sân hận—See Hatred and Four bandhanas 
@). 

Sân Kiết Sử—See Seven fetters. 

Patgha (p)—The underlyinng tendency to 
aversion—The tendency 
resentmen—Sân Tùy Miên—See Seven 
underlying tendencIes. 

Resentment felt against people who are 
close to one”s heart and not against people 
one barely knows: Oán giận người quen thân 
chứ ít có chuyện oán hận người quen sơ (Oán thân 
bất oán sơ). Đây cũng là nguyên lý nghiệp quả 
của nhà Phật (law of Karma and its result). 
Resentment leads people to break off 
relaftions with close relafives, and anger 
leads them to forget propriety: Oán giận đưa 
đến phế bỏ thâm tình, giận hờn thì đưa đến việc 
quên mất lễ nghĩa (Oán phế thân, nộ phế lễ). 
Reservation (n): Sự bảo tổn—Sự lưu giữ—Sự 
giữ chỗ trước. 

Reserve karma: Katatta (p)—Nghiệp Tích Tụ— 
Reserve karma 1s any other deed, not included 


four Or 


2) 
3) 


Inherent tO 


3670 


productive, death-proximate, destructive karmas, 
which 1s potent enouph to take on the role of 
generating rebirth. This type of karma becomes 
operative when there 1s no karma of other three 
fypes fo exercise this function. This Is as If Were 
the reserve fund of a particular being, divided Into 
four classifications—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận (VI 
Diệu Pháp), nghiệp tích tụ là bất cứ nghiệp nào 
đủ mạnh để quyết định tái sanh, mà không phải là 
nghiệp tái tạo, nghiệp cận tử, hay nghiệp tiêu 
diệt. Loại nghiệp nầy sẽ quyết định tái sanh nếu 
không có các nghiệp kia chen vào. Nghiệp nầy 
giống như cái vốn dự trử của một cá nhân, gồm 
bốn loại: 

l) Evil actions which may ripen In the sense- 
sphere: Akusala (p)—Hành động bất thiện, 
tạo quả dữ trổ sanh trong dục giới—There are 
ten evil actions—Có mười hành động bất 
thiện: 

Three evil actions committed by deed—Ba 
hành động bất thiện biểu hiện nơi thân: 

1) Kiling: Panatipata (p)—Sát sanh. 


a) 


1) Stealing: Adinnadana (p)—Trộm cắp. 

11) Sexual misconduct: Kamesu-micchacara (p)— 
Tà dâm. 

b) Four evil actions committed by word—Bốn 


hành động bất thiện biểu hiện nơi khẩu: 
)_ Lying: Musavada (p)—Nói dối. 


1) Slandering: Pisunavaca (p)—Nói lời đâm 
thọc. 

11) Harsh speech: Pharusavaca (p)—Nói lời thô 
lỗ cộc cằn. 

1V) Frivolous talk: Samphappalapa (p)—Nói lời 
nhảm nhí vô ích. 

c) Three evil actions commifted by mind—Ba 


hành động bất thiện biểu hiện nơi ý: 
1 Covetousness: Abhijjha (p)—Tham lam. 


1) IIl-will: Vyapada (p)—Sân hận. 

Hi) False views: Micchaditthi (p)—Tà kiến. 

2) Good actions which may ripen In the sense- 
sphere: Kusala (p)—Hành động thiện, tạo quả 
lành trổ sanh trong dục giới. 

3) Good actions which may ripen in the realms 
of form (rupaloka): Hành động thiện, tạo quả 
lành trổ sanh trong sắc giới. 

4) Good actons which may ripen in the formless 


realms (arupaloka): Hành động thiện, tạo quả 
lành trong vô sắc giới. 


** See Four types of kamma (karma). 

Reserve one's anonymity: Preserve one* 
incognito——Ẩn danh. 

Reserve ones name: Ấn danh— To DT©Serve 
one”s Incogm1to. 

Resident (n): Thường trú. 

Resiøn (v): 


l1) Phó thác —Ngoại đạo phó thác mình cho cái 
gọi là “ý của thượng đế”——Externalists resign 
themselves to a so-called “God”s wIl]”. 

2) Từ nhiệm. 


Resign oneself: Lie ¡in wait for—To wait for 
one”s opportunity—Watch one's opportunity—Ấn 
nhẫn chờ thời. 

Resign from the throne: Abdicate—Renounce 
the throne——Thoái vị. 

Resiøgnation (n): Sự phó thác—Sự từ chức. 
Resinous wood: Nhũ Mộc —For homa or fire 
sacrifice—Thứ cây dùng trong lễ hỏa tế (theo Đại 
Nhật Kinh Sớ thì củi dâu hay tang cốc được dùng 
trong lễ hỏa tế). 

Resist (v): Chống lại —Oppose—Go agains— 
Buddhists should always try to resist the feeling of 
jealousy and enmity toward other people—Phật tử 
nên luôn cố gắng chống lại cảm giác ganh ty và 
hiểm hận đối với người khác. 

Resist the continual reincarnation: Nghịch 
lưu—To resist it and seek a way of escape by 
getting rid of life's delusions— Chống lại thuận 
lưu và tìm giải thoát khỏi cảnh đời đau khổ—See 
Two ways In the current of transmigration. 
Resistance (n): 


I1) Sự chống đối. 
2) Chướng, một trong sáu đối tượng thiển quán. 


Bằng thiền quán chúng ta có thể vượt qua 
mọi ảo tưởng dục vọng—Resistance, one of 
the six subjects in meditation. By medifations 
on the distasteful and the delight, delusions 
and passlons may be overcome—See SIx 
subJects in medifation. 

Resistless: Apratihata (sk—Vô Ngại. 

l) Unhindered: Undoubted—Without doubt— 

Without obstacle—Without resistance—Tự 

tại thông suốt, không trở ngại. 

Permeating everywhere: Tự tại qua lại không 

trở ngại. 


2) 


3671 


3) All pervasive, dynamic omnipresence which 
enters everywhere without hindrance light the 
light of a candle: Tự tại thông dung thành ra 
một thể, như ánh đèn giao thoa hòa vào nhau. 
**. See Four unobsfructed eloquences. 

Resisting accessory cause: Nghịch Duyên— 
Resisting accessory cause, in confrast with the 
accordant cause (thuận duyên); as øoodness 1s the 
accordant cause so evil Is the resisting cause of 
the Buddha way—Bất thuận duyên, đối lại với 
thuận duyên; thiện với Phật quả là thuận duyên, 
ác là nghịch duyên (thuận với đường lối đạo Phật 
là thuận duyên, ngược với đường lối đạo Phật là 
nghịch duyên). 

Resisting and complying: Nghịch Thuận—The 
adversaties, Backward or forward, opposing and 
according with, reverse or direct—Còn gọi là “VI 
Thuận.” Trái ngược với chân lý gọi là nghịch, 
thuận với chân lý là thuận. 

Resolute (v): Quyết tâm. 

Resolute Liph( King Dharani of Holy 
Limitless Life: Thánh Vô Lượng Thọ Quyết 
Định Quang Minh Đà La Ni—See Ten small 
manfras. 

Resolute WiH: Chí Quyết Định—See Three 
things that practitioners would bitterly reproach 
themselves. 


Resolution (n): 


I) Adhisthana (skÐÙ: Determination—Quyết 
định—Quyết tâm——See Determination. 
2) Adhimoksha (skÐ: Thắng giải (hiểu biết rõ 


ràng, không còn nghi ngờ gì cả)—See Fifty- 
one Dharmas interactive with the Mind. 
Resolve (n): Thật lòng quyết tâm cải thiện đời 
sống của chính mình—A true resolve to reform 
one”s own lIfe. 
(A) See Vows. 
(B) See Four great vows. 


1l) (n): WHI of the mind: Desire—Intention— 
'Vow——Tâm nguyện. 
2) (v): To resolve—To take one's vow——tfo 


vow—Phát nguyện—Quyết tâm. 
Resolve to become a Buddha: Nguyện tác 
Phật. 


Resolye to bestow one?s merits: Hồi Hướng 
Môn hay Hồi hướng niệm—See Eive devotional 
gates of the Pure Land Sect. 

Resolve of a Buddha: Nguyện Thân—Nguyện 
Phật —The resolve of a Buddha to be born ¡n the 
Tusita heaven for the work of saving all beinss, 
one of the ten bodies of a Thus Come One——Một 
trong mười thân Phật, nguyện sanh về cung trời 
Đâu Suất để cứu độ chúng sanh. 

Resolve on Buddhahood: Phát Tâm Bồ Đề hay 
nguyện đắc thành quả vị Phật—See Five 
developments. 

Resolve on demitfing one?s merifs to others: 
Hồi hướng phát nguyện—See Three minds (A). 
Resolve điffieulties and disputes: Giải quyết 
những khó khăn và tranh chấp—Bhiksus and 
Bhiksuns must use loving speech and deep 
listening to resolve the difficulties and disputes in 
the Order. Those who try to seek an ally In a third 
party, commits an Expression of Regret Offence—— 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni phải dùng lời nói êm dịu 
(ái ngữ) và lắng nghe sâu sắc để giải quyết những 
khó khăn và tranh chấp. Những ai đi tìm liên kết 
với người thứ ba để làm đồng minh với mình là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lồ 
sám hối). 

Resolve doubts: Quyết nghi —Giải quyết những 
nghi hoặc——Doubtfs solved. 

Resolve or infenfion: Act out ones vow— 
Action and vow——Act and vow——Hành nguyện. 
Resolve the mỉnd to be reborn in the Pure 
Land: Tác Nguyện Môn hay Quyết định Vãng 
Sanh niệm—See Five devotional gates of the Pure 
Land Sect. 

Resolve in samsara: Thọ báo. 

Resolve on: Have a mind to—Phát ý. 

Resolve on supreme bodhi: Phát tâm bồ để (vì 
vô thượng Bồ Để mà phát tâm)—See Five bodhi 
or stages of enliphtenment. 

Resonant voiee: Bất kiệt âm—One of the eight 
tones of a Buddha's volce—Một trong tám âm 
thanh của Phật—See Eight tones of a Buddha's 
VOIC€. 


Resort : Nơi nghỉ chân. 


3672 


Respec( (n & v): Revere—Venerate—Tôn 
trọng—Ngưỡng mộ —To regard 
consideration for—Respect everyone: Kính trọng 
mọi người —The best way to respect the Buddha 1s 
to follow his advice: “Not to do evil, To do good, 
To purify one”s mind.” There are six kinds of 
respec£—See Six kinds of respect. 
Respect the aged: Kính lão. 
Respect highly: Rất tôn quý. 
Respecf-inspiring dignify: Uy 
Respect-Inspiring deportment. 
Respect-inspiring deportment: Oai Nghi. 

@) The meanings of  Respect-Inspiring 
deportment—Nghĩa của Uy Nghi: Majestic— 
Solemnly—Respect-Inspiring deportment, or 
dignity, i.e. in walking, standing, sitting, lying. 
There are said to be 3,000 and also 80,000 
forms of such deportment: Đi, đứng, ngồi, 
nằm, đều có uy nghi phép tắc. Có đến 3.000 
uy nghi và 80.000 phép tắc về uy nghỉ nầy. 

D_ Categories of Respect-inspiring deportmert: 

(A) Tứ Uy Nghi—Four forms of respect-Inspiring 

deportment—Phân Loại Ủy Nghĩ: 

Walking: ĐI. 

Sfanding: Đứng. 

Lying: Nằm. 

Sitting: Ngồi. 

Three thousand forms of respecf-inspiring 

deportment, ¡ncluding the complete 250 

commandmen(s for Hinayana Bhikkhus and 

all other subtle behaviors: Tam Thiên Ủy 

Nghi: Bao gồm 250 giới cụ túc Tiểu Thừa và 

tất cả những tế hạnh khác. 

Eighty thousand forms of respectf-inspiring 

deportment, meaning there are Iinnumerable 

forms o respect-inspiring deportment for the 

Bodhisattvas: Tám Vạn Ủy Nghi: Tám vạn tư 

uy nghi của Bồ Tát Đại Thừa, có nghĩa là 

nhiều uy nghi vô số kể cho hàng Bồ Tát. 

See Three thousand demeanors and Eighty 

thousand minute conducts. 

Respectf-inspiring of Lying down: Oai nghi 

nằm—See Four respect-inspiring forms. 

Respect-inspiring of Sitting: Oai nghi ngỗi— 

See Four respecf-Inspiring forms. 


have and 


Nghi—See 


5 
2) 
3) 
4) 
(B) 


( 


~< 


+ 


Respecf-inspiring of Standing: Oai 
đứng—See Four respect-Inspiring forms. 
Respecf-inspiring of Walking: Oai nghi đi— 
See Four respect-Inspiring forms. 
Respectf-inspiring virtue: Uy Đức—Dignified 
reverence and virtue—Ũy nghi và đức hạnh (đáng 
tôn là uy nghi, đáng kính là đức hạnh). 

Respect and love: Kính ái. 

Respecf-producing voice: Tôn huệ âm, một 
trong tám âm thanh của Phật —Respect-producing 
volce, one of the eight tones of a Buddha”s 
volce—See Eight tones of a Buddhaˆs voIce. 
Respect for the True-Nature: Tôn trọng tánh 
linh—See Ten reasons that cause sentient beings 
to develop Bodhi-mind. 

Respect and venerate Sutras: Kính trọng kinh 
điển. 

Respect others: Cung kính tôn trọng người khác. 
Respecf-producing voice: Tôn huệ âm—See 
Eight tones of a Buddha”s voIce. 

Respectable: Đáng kính——Venerable. 

(In a) respectable way: Bằng phương cách đáng 
kính. 

Respect for the truth: Tôn trọng sự thật. 
Respect one”s parenfs: Kính trọng mẹ cha. 
Respecfful: Kính cẩn—Respectfully (adv). 
Respectful Homage in Amitabha Sutra: Chí 
Tâm Đảnh LỄ. 

1) Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Asoclaton, Measureless Briphtness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như 
Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Assoclaton, the Limiless Brightness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Vô Biên Quang Như Lai. 


nghi 


2) 


3) Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Assoclaton, the No Fear Brightness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Vô Ngại Quang Như Lai. 

4) Namo The Paradise Pureland of Amitabha 


Assoclatlon, the No ObJection Brightness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Vô Đối Quang Như Lai. 


3673 


3 Namo The Paeadise Pureland of Amitabha 
Association, the Volcano King Brightness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Diệm Vương Quang Như 
Lai. 

6) Namo The of 
Amitabha Association, the Purifiction 
Brightness of Tathagata: Nam Mô An Dưỡng 
Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Thanh 
Tịnh Quang Như Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Associaion, the Joyful and Detached 
Brightness of Tathagata: Nam Mô An Dưỡng 
Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Hoan Hỷ 
Quang Như Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
AssocIation, the Brightness of Knowledge and 
Favour of Tathagata: Nam Mô An Dưỡng 
Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Huệ 
Quang Như Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Asociation, the Brightness of Difficult Privacy 
of Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực 
Lạc Giới Di Đà Hải Hội Nan Tư Quang Như 
Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Assoclaton, the Perpetual Briphtness of 
Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc 
Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như 
Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Assoclaion, the Brightnes of Non- 
Proclamation of Tathagata: Nam Mô An 
Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Vô 
Xưng Quang Như Lai. 

Namo The Paradise Pureland of Amitabha 
Association, the Brightness of Super Sun and 
Moon of Tathagata: Nam Mô An Dưỡng Quốc 
Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Siêu Nhựt 
Nguyệt Quang Như Lai. 

Respecfully devoted to one's parents: Be 
reverent—Fulfil ones duty of filial piety—Báo 
hiếu. 

Respecfive consequences: Chân đẳng lưu—The 
certain consequences that follow on a good, evil 
or neutral kind of nature respectively—Hậu quả 


Pureland 


Paradise 


7) 


8) 


9) 


10 


`=< 


11 


~ 


12 


` 


theo sau hành động thiện, bất thiện hay trung 
tính—See Three equal currents. 

Respond (v): Trả lời. 

Response to appeal or need: Buddha moved to 
respond—Cảm ứng. 

Response of the Buddha to the good ïn all 
the living: Potentialty and response— 
Potentiality of all to respond to the Buddha—Cơ 
cảm. 

Response from the invisible: Minh Ứng—Sự 
cảm ứng của chư Phật và chư Bồ Tát không thể 
thấy biết được -That of Buddhas 
Bodhisattvas. 

Respond to the lightest touch of the whip: 
This 1s one of the four kinds of horses, likened to 
four classes of monks—Roi chạm lông đuôi, xét ý 
người cưỡi mà theo ý đó. Đây là một trong bốn 
loại ngựa để ví với bốn loại Tỳ Kheo—See Four 
kinds of horses. 

Respond to the mild application of the whip: 
Roi vọt chạm vừa phải —This ¡is one of the four 
kinds of horses, likened to four classes of monks—— 
Roi vọt chạm vừa phải là làm theo ý chủ. Đây là 
một trong bốn loại ngựa để ví với bốn loại Tỳ 
Kheo—See Four kinds of horses. 

Respond to need: Cảm ứng —Respond to 
appeal; Buddha moved to respond—Chúng sanh 
có cơ duyên thiện căn làm cảm động đến chư 
Phật, chư Phật cũng dùng sự cảm ứng kỳ diệu của 
mình để đáp lại thì gọi là cảm ứng (thí dụ như 
nước không dâng cao, trăng không xuống thấp, 
nhưng trăng vẫn luôn bàng bạc khắp nơi trên mặt 
nước). 

Respond to the opportunity: Đối Cơ—To 
respond to the capacity of hearers—Đối đáp tùy 
theo căn cơ của người nghe. 

Respond to the shadow of the whip: Theo 
bóng roi mà dong ruổi—This ¡is one of the four 
kinds of horses, likened to four classes of monks—— 
Loại cứ theo bóng roi mà dong ruổi, nhanh chậm 
tả hữu tùy theo ý chủ. Đây là một trong bốn loại 
ngựa để ví với bốn loại Tỳ Kheo—S§ee Four kinds 
Of horses. 

Respond to something: React to something— 
Đáp ứng lại điều gì. 


and 


367/4 


Respond to stimuli: Phản ứng trước những kích 
thích. 

Response (n): Sự hồi đáp—Sự trả lời. 
Response-bodies: Ứng thân—There are thirty- 
fwo response bodies. According to The Surangama 
Sufra, book Six, Avalokitesvara Bodhisattva 
vowcd ïn front of the Buddha about his thirty-two 
response bodies as follows: “World Honored One, 
because I served and made offerings to the Thus 
Come One, Kuan Yin, I received from that Thus 
Come One a transmission of the vajra samadhI of 
all being like an illusion as one becomes 
permeated with hearing and cultivates hearing. 
Because I gained a power of compassion identical 
with that of all Buddhas, the Thus Come Ones, I 
became accomplished ¡in thirty-fwo response- 
bodies and entered all lands.” The wonderful 
purfy of thity-two response-bodies, by which 
one enters Into all lands and accomplishes self- 
mastry by means of samadhi of becoming 
permeated with hearing and cultivating hearing 
and by means of the miraculous strength of 
effortlessness—Có ba mươi hai ứng thân. Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển Sáu, Đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát đã bạch trước Phật về ba mươi 
hai ứng thân của ngài như sau: “Bạch Thế Tôn! 
Bởi tôi cúng dường Đức Quán Thế Âm Như Lai, 
nhờ Phật dạy bảo cho tôi tu pháp “Như huyễn văn 
huân văn tu kim cương tam muội' với Phật đồng 
một từ lực, khiến tôi thân thành 32 ứng, vào các 
quốc độ.” Ba mươi hai ứng thân diệu tịnh, vào các 
quốc độ, đều do các pháp tam muội văn huân, văn 
tu, sức nhiệm mâu hình như không làm gì, tùy 
duyên ứng cảm, tự tại thành tựu—See Thirty-two 
response bodies. 

Response of a sainf: Influence of a saint 
(Buddha)—Thánh ứng. 

Responsibilities (n): Trách nhiệm——Bổn phận 
Responsible (a): Có trách nhiệm. 

Responsive (a): Có tính đối đáp. 

Responsive group: Ảnh Hưởng Chúng—The 
responsive group In the Lotus Sutra, who came 1n 
response to a call, e.ø. Manjusri, Kuan-Yin, etc— 
Còn gọi là Ảnh Hướng Chúng—Những vị đến đáp 
ứng lời cầu nguyện của chúng sanh như Ngài Văn 
Thù hay Quán Âm. 


Responsive incarnation: Nirmana (skt)—Ứng 
Hóa —Nïirmana means formation, with Buddhists 
transformation, or incarnation, or manifestation, in 
accordance with the nature or needs of different 
beings—Ứng là ứng hiện theo cơ duyên chúng 
sanh mà hiện thân. Hóa là biến hóa, là ứng theo 





duyên của thân Phật mà biến hóa thành các loại 
thân khác nhau—See Trikayas. 

Responsive manifestation: Responsive 
appearance, revelation—Ứng Hiện—Revelation 
through a suitable medium—Ứng theo cơ duyên 
mà hiện thân. Theo cơ duyên mà xuất hiện tác 
động (Chân pháp thân Phật giống như hư không, 
ứng theo vật mà hiện hình như trăng trong nước). 
Responsive manifestation of the 
Dharmakaya: Ứng Hóa Pháp Thân—Absolute 
Buddha, ¡in ¡infinie forms—Pháp thân của Đức 
Phật, ứng hiện vô lượng thân (thân của mọi quốc 
độ, thân của mọi thế giới, thân của tất cả chúng 
sanh, của tất cả Phật và Bồ Tát)—See Trikayas. 
Responsorial (a): Để đối đáp lại. 

Ressurection: Samjwv  (skQ—Revive—Re- 
animate—Đẳng hoạt—S§ee Re-animate. 

Rest (n&v): An dưỡng—An tức—Nghỉ ngơi—To 
take a rest— Tự tại. 

(The) rest with equanimity: Tự tại trầm tỉnh. 
Rest and kỉnd: Tức Từ-——At rest and kind, an old 
translation of Sramana, one who has entered into 
the life of rest and showed loving-kindness to 
alL—Tiếng Phạn là Sa Di, người mới nhập vào 
Phật Môn, phải dẹp yên mọi tình cảm thế tục để 
đem lòng từ tế độ nhân sanh. 

Resf (v) in peace forever: An giấc ngàn thu. 
Rest on pure faith: An trụ tịnh 
Enliphtening Beings rest on pure faith, steadfast 
and imperturbable—See Ten kinds of path of 
Great Enlightening Beings (5). 

Resfitution (n): Sự phục chức —Sự phục hồi 
nguyên trạng. 

Restless (a): Áy náy—Bổn chồn—Khắc khoải— 
Disquie—Unqulet—AnxIous—Uneasy—— 
Troubled. 

Resfless and intractable mỉnd: Ý Mã—The 
mind like a horse and the heart like a monkey. 
The mind as a horse, ever running from one thing 
to another—Tâm ý của con người dong ruổi như 


tín— 


3675 


con ngựa, chạy từ chỗ nầy qua chỗ khác, không 
ngừng nghỉ (đuổi theo ngoại cảnh không dừng lại 
ở một chỗ). 

Restless mỉnd: Tâm thần bất định (tâm mã)—A 
changeable spirit—The mind like a horse, that 
needs breaking In or stimulating with a whip— 
Tâm loạn động như con ngựa, cần thắng bằng 
CƯƠNg TOI. 

Resflessness (n): Anuddhatya-kukrtya (skt— 
Auddhatya (skÐ—Uddhaccam (p)—Động xúc hay 
trạo cử hay loạn động—Phóng Dật—Trạo kết — 
Ag1Itatlon—Ambitious—DIstracted—Loose—— 
Unrestrained—Unsettled—Thao thức bổn chồn— 
lt has the characteristic of disquietude, like water 
whipped up by the wind. Ifs function 1s to make 
the mind unsteady, as wind makes the banner 
ripple. It is manifested as turmoil. Ïts proximate 
Cause 1s unWIse affenftion to mental disquiet—Trạo 
cử (thân thể luôn nhúc nhích không yên, những 
phiền não khiến cho tâm xao xuyến không an 
tĩnh). Đặc tánh của phóng dật là không tỉnh lặng 
hay không thúc liễm thân tâm, như mặt nước bị 
gió lay động. Nhiệm vụ của phóng đật là làm cho 
tâm buông lung, như gió thổi phướn động. Nguyên 
nhân gần đưa tới bất phóng dật là vì tâm thiếu sự 
chăm chú khôn ngoan. **See Two kinds of 
affliction (C), Five hipher bonds of desire, Five 
ties in the higher realm, Eight entanglements or 
evils, Eipht physical sensations, 
unwholesome  factors, Fifty-one 
interactive with the Mind, and Fiffy-two mental 
sfaftes. 

Resflessness and remorse: Uddhacca-kukkucca 
(p—Trạo Cử Hối Quá Triền Cái —See Eive 
hindrances. 

Restlessness and torpor: Trạo cử hôn trầm— 
One of the biggest problems for Zen practitioners 
1s sleeping during meditation. Most meditators 
have two problems: restlessness and torpor. That 
1s, 1Ý they are not Iindulging In idle thinking, they 
wIll be dozing off. Those who know how to work 
hard, however, will be concentrating their energy 
on their ¡inquiry; they wIll absolutely not be 
sleeping——Một trong những trở ngại cho thiển sinh 
là ngủ gục trong khi hành thiển. Có hai loại bệnh 
mà đa số thiển sinh thường mắc phải: trạo cử và 
hôn trầm. Nếu như tâm không bị vọng tưởng thì 





Fourteen 
Dharmas 


lại bị hôn trầm. Những hành giả dụng công tu tập 
mong đem hết nghị lực vào việc tham thiển sẽ 
không để cho ngủ gục khống chế. 

Resflessness and worry: Uddhaccakukkucca 
(p)—Phóng dật lo âu —See FEive hindrances (A) 
and Five hindrances to spiritual progress. 
Restforation (n): Sự phục hổi—Sự thâu phục 
lạ —Sự quang phục——Thời phục hưng. 
Restoration of Vietnamese Buddhism: Chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam. 

Restore (v): Phục hồi. 

Restore a building: Tái thiết một tòa nhà. 
Restore one?s health: Phục hồi sức khỏe. 
Resfore (v) someone to serenity: Reassure— 
Hearten—Chiêu dụ. 

Restrain (v): Chế phục. 

Restrain and gain victory over oneself: Tự 
Chế Tự Thắng. 

(ŒD The Buddha taugh( about “Restraining 
oneself” in the Dharmapada Sutra—Đức Phật 
dạy về Tự Chế trong Kinh Pháp Cú: 

He who strictly adorned, lived in peace, 
subdued all passions, controlled all senses, 
ceased to injure other beinøs, 1s indeed a holy 
Brahmmn, an ascetic, a bhikshu (Dharmapada 
142): Người nào nghiêm giữ thân tâm, chế 
ngự khắc phục ráo riết, thường tu phạm hạnh, 
không dùng đao gậy gia hại sanh linh, thì 
chính người ấy là một Thánh Bà la môn, là Sa 
môn, là Tỳ khưu vậy. 

Rarely found in this world anyone who 
restrained by modesfy, avoids reproach, as a 
well-taned horse avoids the whip 
(Dharmapada 143): Biết lấy điều hổ thẹn để 
tự cấm ngăn mình, thế gian ít người làm được. 
Người đã làm được, họ khéo tránh hổ nhục 
như ngựa hay khéo tránh roi da. 

Like a well-trained horse, touch by the whIp, 
even so be strenuous and zealous. By faith, by 
vitue, by ceffort, by concentraton, by 
1nvesfigation of the Truth, by being endowed 
with knowledge and conduct, and being 
mindful, set rid of this great suffering 
(Dharmapada 144): Các ngươi hãy nỗ lực sám 
hối như ngựa đã hay còn thêm roi, hãy ghi 
nhớ lấy chánh tín, tịnh giới, tinh tiến, tam-ma- 


l) 


2) 


Bộ) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


3676 


địa (thiển định) trí phân biệt Chánh pháp, và 
minh hành túc để tiêu diệt vô lượng thống 
khổ. 

lregators guide the water to their fields; 
fletchers bend the arrow; carpenters bend the 
wood, the virtuous people control themselves 
(Dharmapada 145): Người tưới nước lo dẫn 
nước, thợ làm tên lo uốn tên, thợ mộc lo nẩy 
mực cưa cây, người làm lành thì tự lo chế 
ngự. 

What should have been done ¡1s left undone; 
what should not have been done 1s done. This 
1s the way the arrogant and wicked people 
increase their grief (Dharmapada 292): Việc 
đáng làm không làm, việc không đáng lại 
làm, những người phóng túng ngạo mạn, lậu 
tập mãi tăng thêm. 

Those always carnestly practlce 
confrolling of the body, follow not what 
should not be done, and constantly do what 
should be done. This is the way the mindful 
and wise people end all their sufferings and 
1mpuritles (Dharmapada 293): Thường quan 
sát tự thân, không làm việc không đáng, việc 
đáng gắng chuyên làm, thì khổ đau lậu tập 
dần tiêu tan. 

As an elephant in the battlefield endures the 
arrows shot from a bow, I shall withstand 
abuse in the same manner. Truly, most 
common people are undisciplined (who are 
Jealous of the disciplined) (Dharmapada 320): 
Voi xuất trận nhẫn chịu cung tên như thế nào, 
ta đây thường nhẫn chịu mọi điều phỉ báng 
như thế ấy. Thật vậy, đời rất lắm người phá 
giới (thường ghét kẻ tu hành). 

To lead a tamed elephant In battfle 1s good. To 
tame an elephant for the king to ride 1t better. 
He who tames himself to endure harsh words 
patiently 1s the best among men (Dharmapada 
321): Luyện được voi để đem dự hội, luyện 
được voi để cho vua cỡi là giỏi, nhưng nếu 


who 


luyện được lòng ẩn nhẫn trước sự chê bai, 
mới là người có tài điêu luyện hơn cả mọi 


người. 

Tamed mules are excellent; Sindhu horses of 
good breeding are excellent too. But far 
beter ¡is he who has traned himself 
(Dharmapada 322): Con la thuần tánh là con 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


`=< 


` 


` 


) 


` 


` 


vật lành tốt, con tuấn mã tín độ là con vật 
lành tốt, nhưng kẻ đã tự điêu luyện được 
mình lại càng lành tốt hơn. 

Never by those vehicles, nor by horses would 
one øo to Nirvana. Only self-tamers who can 
reach Nirvana (Dharmapada 323): Chẳng phải 
nhờ xe hay ngựa mà đến được cảnh giới Niết 
bàn, chỉ có người đã điêu luyện lấy mình mới 
đến được Niết bàn. 

lt is good to have control of the eye; 1t 1s good 
to have confrol of the ear; 1t Is good to have 
confrol of the nose; 1t is good to have confrol 
of the tongue (Dharmapada 360): Chế phục 
được mắt, lành thay; chế phục được tai, lành 
thay; chế phục được mũi, lành thay; chế phục 
được lưỡi, lành thay. 

lt 1s good to have control of the body; 1t 1s 
good to have control of speech; It is good to 
have control of everything. A monk who 1s 
able to control everything, 1s free from all 
suffering (Dharmapada 362): Chế phục được 
thân, lành thay; chế phục được lời nói, lành 
thay; chế phục được tâm ý, lành thay; chế 
phục được hết thảy, lành thay. Tỳ kheo nào 
chế phục được hết thầy thì giải thoát hết thầy 
khổ. 

He who confrols his hands and legs; he who 
conftrols his speech; and in the highest, he who 
delights in meditaton; he who is alone, 
serene and contented with himself. He 1s truly 
called a Bhikhshu (Dharmapada 362): Gần giữ 
tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, 
tâm mến thích thiển định, riêng ở một mình, 
thanh tịnh và tự biết đây đủ, ấy là bậc Tỳ 
kheo. 

Censure yourself. 
yourself. Be self-pguarded and mindful. You 
will live happily (Dharmapada 379): Các 
ngươi hãy tự kỉnh sách, các ngươi hãy tự phản 
tỉnh! Tự hộ vệ và chánh niệm theo Chánh 
pháp mới là Tỳ kheo an trụ trong an lạc. 

You are your own protector. You are your 
own refuge. Try to control yourself as a 
merchant confrols a noble steed (Dharmapada 
380): Chính các nươi là kẻ bảo hộ cho các 
ngươi, chính các ngươi là nơi nương náu cho 
các ngươi. Các ngươi hãy gắng điều phục lấy 


or control Examine 


3677 


mình như thương khách lo điều phục con ngựa 2) Yama (skt): Chế Giới (thiền định)—See Eight 


mình. 


AI The Buddha's teachings on “Restraining 3) 


oneself and gaining victory over oneself” in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Tự chế Tự thắng” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) One who conquers himself is greater than one 
who 1s able to conquer a thousand men ¡n the 
battlefield (Dharmapada 103): Thắng ngàn 
quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng 
được mình mới là chiến công oanh liệt nhứt. 

2) Self-conquest is, Indeed, better than the 
conquest of all other people. To conquer 
onself, one must be always self-controlled 
and disciplined one”s action (Dharmapada 
104): Tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng 
kẻ khác. Muốn thắng mình phải luôn luôn chế 
ngự lòng tham dục. 

3) Neither the god, nor demigod, nor Mara, nor 
Brahma can win back the vicftory of a man 
who 1s self-subdued and ever lives In restraint 
(Dharmapada 105): Dù là thiên thần, Càn thát 
bà, dù là Ma vương, hay Phạm thiên, không 
một ai chẳng thất bại trước người đã tự thắng. 

Restrain one”s anger: Hàm nộ (nén giận). 

Restrain one?s desires: Control desires— Tiết 

dục. 

Restrain oneself: Tự Chế_—See Restrain and 

gaIn victory over oneself. 

Restrain (v) oneself in doïing something: Tự 

kêểm chế trong hành động. 

Restrain from evil: Prohibiting from evil—Chỉ 

trì (tránh làm những việc ác)—See Two modes of 

practices (A). 

Restraining from lying: Ly vọng ngữ—See 

Four Ariyan modes of speech (A). 

Restraining speech or voice: Không nói. 

Restraint (n): Chế Giới. 

I1) Samyama or Samnnama (p): Chế Giới (giới 
luật) —Chế giáo—Kiểm soát—Thu thúc— 
Kêểm chế—Control—Self-control—Self- 
restraint Tự kểm chế—-The restraints or 
rules, ¡.e. of the Vinaya—Các điều giới luật 
do Phật quy định đối với các hàng đệ tử (Đạo 
Phật lấy giới luật trong Tỳ Ni Tạng làm giáo 
lý để hạn chế hay ngăn chặn tội lỗi sai trái). 





factors of Yoga concentration. 

Thu Thúc: The worldly way ¡is outgoing 
exuberant; the way of the devoted Buddhists 
le 1s restrained and controlled. Consftantly 
work agaInst the grain, against the old habits; 
eat, speak, and sleep little. lf we are lazy, 
ralse energy. lf we feel we can not endure, 
raise patience. If we like the body and feel 
attached to it, learn to see 1t as unclean. 
Vitue or following precepts, and 
concenfration or meditation are aids to the 
practice. They make the mind calm and 
restrained. But outward restraint is only a 
convention, a tool to help gain Inner coolness. 
We may keep our eyes cast down, but still our 
mind may be distracted by whatever enfers 
our field of vision. Perhaps we feel that this 
life 1s too difficult, that we Just can not do 1t. 
But the more clearly we understand the truth 
of things, the more incentive we will have. 
Keep our mindfulness sharp. In daily activity, 
the Important point 1s Intention. ; know what 
we are doing and know how we feel about It. 
Learn to know the mind that clings to Ideas of 
purty and bad karma, burdens Ifself with 
doubt and excessive fear of wrongdoing. This, 
too, 1s attachment. We must know moderation 
1n our daily needs. Robes need not be of fine 
material, they are merely to protect the body. 
Food is merely to sustan us. The Path 
consfantly opposes defilements and habitual 
desires—Lối sống thế tục có tính cách hướng 
ngoại, buông lung. Lối sống của một Phật tử 
thuần thành thì bình dị và tiết chế. Phật tử 
thuần thành có lối sống khác hẳn người thế 
tục, từ bỏ thói quen, ăn ngủ và nói ít lại. Nếu 
làm biếng, phải tinh tấn thêm; nếu cảm thấy 
khó kham nhẫn, chúng ta phải kiên nhẫn 
thêm; nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc 
vào thân xác, phải nhìn những khía cạnh bất 
tịnh của cơ thể mình. Giới luật và thiển định 
hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho 
tâm an tịnh và thu thúc. Nhưng bể ngoài thu 
thúc chỉ là sự chế định, một dụng cụ giúp cho 
tâm an tịnh. Bởi vì dù chúng ta có cúi đầu 
nhìn xuống đất đi nữa, tâm chúng ta vẫn có 
thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt 


3678 


chúng ta. Có thể chúng ta cảm thấy cuộc sống 
nầy đầy khó khăn và chúng ta không thể làm 
gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự 
vật, chúng ta càng được khích lệ hơn. Phải giữ 
tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm 
công việc phải làm với sự chú ý. Phải biết 
mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong 
khi làm. Phải biết rằng khi tâm quá dính mắc 
vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang 
vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an vì 
luôn lo sợ không biết mình hành động có sai 
lầm hay không, có tạo nên ác nghiệp hay 
không? Đó là sự dính mắc cần tránh. Chúng 
ta phải biết tri túc trong vật dụng như thức ăn, 
y phục, chỗ ở, và thuốc men. Chẳng cần phải 
mặc y thật tốt, y chỉ để đủ che thân. Chẳng 
cần phải có thức ăn ngon. Thực phẩm chỉ để 
nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối 
kháng lại với mọi phiển não và ham muốn 
thông thường. 
Restraint of breaths: Pranayama (skt)—Sổ Tức 
(quán hơi thở)—See Eight factors of Yoga 
COncentration. 
Restrains of religion: Đạo Kiểm— The 
restraints, or conftrol, of relipIon—Sự kểm chế 
kiểm soát giới hạnh. 
Restraint of the senses: Indiyasamvaro (p)—Sự 
chế phục các căn. 
Restriction (n): Hạn chế—Limitation—Bound. 
Result (n): Phala (skÙ——Kết quả—Thành quả— 
Consequence——Effect—Retribution—Reward— 
There are three consequences associated with the 
causes for a child to be born Into a certain family. 
In this meaning, fruit contrasts with cause— Có ba 
quả báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào 
một gia đình nào đó. Trong nghĩa này, quả đối 
nghĩa lại với nhân—See Fruit, Retribution, and 
Three recompenses. 
Result of an action: Vipàka (p & skÐ——Effect of 
an action—Dj thục hay hữu vi quả (sự chín muổi 
của các hành động do tâm thức tạo tác). 
Result of the Buddha-way: Đạo quả—See 
Nưrvana. 
Result of former karmaic conduct: Nghiệp 
Thọ—That which is received as the consequence 
of former karmaic conduct, 1.e. long or short life 


determined by previous karma—Kết quả của 

nghiệp đời trước, như cuộc sống dài ngắn ở hiện 

tại được quyết định bởi nghiệp đời trước. 

Result of karma: 

1l) Kammaphala (p)—Karmaphala (skÐ—— 
Nghiệp quả (kết quả của các hành động phát 
sinh từ tâm thức). 

2) (Karmic) results: Những kết quả của nghiệp. 
Results of religious pracfices: Fruit arising 
from practices of religion—Giáo lý hạnh quả 
(kết quả khởi lên từ việc tu tập). 
Results of wholesome and unwholesome 
deeds: Kết quả của những hành động thiện và bất 
thiện. 
Resultant path of suffering: Khổ Đạo—The 
resultant path of sufferinge——The path of suffering; 
from illusion arises karma, from karma suffering, 
from suffering ïllusion, in a vicious circle—Từ khổ 
đạo phiền não khởi lên, từ phiển não nghiệp khởi 
lên, từ nghiệp khởi lên đau khổ, cứ thế chuyển 
vần trong vòng xấu xa—See Three paths all have 
to tread. 

Resulting Buddhahood: Quả Địa —The stage 

of atfainment of the goal of any disciplinary 

course, In contrast with the causal ground or 
fundamental cause, the state of practicing the 

Buddha-religion—Quả vị Phật, đối lại với nhân 

địa hay nhân tu hành. 

Resuling from condifioning cause: 

duyên. 

Resulting supernatural powers: Thần thông 

lực—See Five powers. 

Resume one”s acfivities: Bắt đầu sinh hoạt trở 

lại (sau một thời gian ngưng nghỉ). 

Resume the journey: Tiếp tục cuộc hành trình. 

Resurrect (v): Phục sinh. 

Resurrecf a corpse by demonical influence 

and cause ỉt to kỉll another person: Khởi Thi 

Quỷ hay quỷ nhập tràng, tên một loài quỷ khi đọc 

chú Tỳ Đà La có khả năng dựng dậy thây ma mới 

chết để làm hại hay giết chết người khác. 

Resurrecting hell: Sanjiva (skQ— Tưởng Địa 

Ngục (tên khác của Đẳng Hoạt Địa Ngục, nơi tội 

nhân bị khổ sở bức bách sinh ra có ý tưởng đã 


Tùy 


3679 


chết, nhưng nhờ gió lạnh thổi lên nên sống lại)— 
See Địa Ngục (A) (a) (1). 

Ressurecfion: Re-animate—Revive—Đẳng hoạt 
(phục hoạt lại hay sống lại). 

Resucitate (v): Hồi sinh. 

Resuscitation (n): Sự hồi sinh. 

Retain (maintain) something: Duy trì điều gì. 
Retaliate (v): Báo thù. 

Retaliation (n): Sự báo thù. 

Retention of mỉnd: Dharana (skt—Tổng Trì— 
See Eight factors of Yoga concenfration. 

Retinue: Quyến ThuộcRelatives—Family— 
Retinue, retainers, especially the rtinue of a god, 
Buddha, etc—Bà con dòng họ, đặc biệt nói về 
quyến thuộc của chư Thiên hay chư Phật. 

Retinue of Indra: Nhật Thiên Chúng—The 
retinue of Indra In his palace of the sun—Đoàn 
tùy tùng của Trời Đế Thích trong cung điện Mặt 
Trời của ngài. 

Refinue of Indra in his palace of the sun: 
Nhật Thiên Chúng—See Retinue of Indra. 

Retire: Recede——Withdraw——Rút lui (thoái). 
Retire from the world and become a monk: 
Độn Thế—To withdraw from the community and 
become a hermit—Tránh xa thế tục để trở thành 
Tăng sĩ hay ẩn sĩ. 

Retirement from the world: Rút lui khỏi thế 
giới bên ngoài (tịch tịnh)—There are two kinds of 
seclusion or retrement from the world—Có hai 
loại tịch tịnh—See Two kinds of seclusion or 
reftirement from the world. 

Retort (v): Trả miếng lại—Trả đũa. 

Retrace (v): Tìm lại dấu vết. 

Retractable penis: Âm tàng—Mã Âm Tàng—A 
retractable penis, e.g. that of a horse. One of the 
thirty-two marks of a Buddha—Nam căn dấu kín 
trong bụng chỉ khi nào tiểu tiện mới xuất hiện. 
Một trong 32 hảo tướng của Đức Phật —See — 
See Thirty-two auspIcIous marks. 

Retreaf (n&v): Varsa or Varsana (skt——An cư 
kiết hạ (Summer retreat)—FOorty-six rainy season 
retreats of the Buddha—See Summer retreat and 
Forty-six Rainy Season Retreats of the Buddha. 
Retreats assistant: Hộ thất (người hỗ trợ chư 
Tăng Ni lúc nhập thất). 


Retreatf season of monks and nuns: Varsa or 
Varsana (skÙ——Nhập hạ. 

Retreat in silenee: Trở về sự tỉnh lặng—People 
are used to noise and talk, that they feel lonely 
and out of place 1f we do not speak. But IÝ we train 
ourselves 1n the art of talk and the art of 
cultivating silence, we will learn to enJoy 1t. Go 
placidly amid the noise and haste and remember 
that there 1s peace In silence. Qur current society 
1S a SOClety Of noise and business. lf we don't try 
to find time off for ourselves, we will never have 
any. Devout Buddhists must take time off to go 
1nto retreat in search of silence. We must, now and 
then, break away from motion 
motionless. lt is a peaceful form of our presenf 
existence. In lonely retreat we will have the 
Opporfunfy fo experilence the value of silence 
contemplation; we will also have a chance to 
make an Inward journey with ourselves. When we 
withdraw Info silence, we are absolutely alone to 
see ourselves as we really are, and then we can 
learn to overcome the weaknesses and limitations 
in ordinary experlence. Time spent in secluded 
contemplation 1s not wasfed; It øgoes a long way to 
strengthen a man”s character. Ït 1s asset to our 
daily work and progress If we can find the time to 
cut ourselves off from routine and spend a day or 
fwo In quiet contemplation. This is surely not 
escaptism or living In idleness, but the best way to 
strengthen our mind and better our mental 
qualities. It Is a beneficial Introspection; 1t Is by 
examining one”s thoughts and feelings that one 
can probe Into the inner meaning of thinss, and 
discover the power within—Vì đã quá quen với 
tiếng động và chuyện trò nên lúc nào không nói 
chuyện, không ồn ào chúng ta cảm thấy quạnh 
quẽ. Nhưng nếu chúng ta tự rèn luyện nghệ thuật 
trau đồi sự im lặng, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú 
với sự im lặng. Hãy lặng lẽ trong cảnh ồn ào náo 
nhiệt và nhớ rằng có sự an lạc trong lặng lẽ. Xã 
hội chúng ta đang sống là một xã hội Ổn ào và 
mang tính chất thương mại. Nếu chúng ta không 
tìm thời gian rảnh rỗi cho mình, chúng ta sẽ chẳng 
bao giờ có được thời gian rảnh rỗi. Phật tử thuần 
thành phải có thời gian ẩn dật lặng lẽ cho riêng 
mình. Thỉnh thoảng chúng ta phải tách rời ra khỏi 
sự nhộn nhịp quay cuồng để sống yên nh. Đó là 


(O  remain 


3680 


một hình thức an lạc trong kiếp sống hiện tại của 
chúng ta. Trong nếp sống ẩn dật đơn độc, chúng ta 
sẽ có cơ hội chứng nghiệm được giá trị của trầm 
tư mặc tưởng, chứng ta sẽ có dịp làm một cuộc 
hành trình trở về với nội tâm của chính mình. Khi 
rút vào ẩn dật, chúng ta sẽ tuyệt đối đơn độc để 
nhìn chúng ta, nhìn vào thực chất của chính mình, 
và chúng ta có thể học được phương cách vượt 
qua vượt qua những khuyết điểm và giới hạn của 
mà chúng ta thường kinh qua. Thời gian chúng ta 
dùng cho việc quán niệm tĩnh mặc không phải là 
vô ích, về lâu về dài nó sẽ giúp tạo cho chúng ta 
một bản chất mạnh mẽ. Sẽ có lợi ích cho việc làm 
thường ngày và sự tiến bộ nếu chúng ta có thể tự 
tách mình với công việc thường nhật và dành một 
hay hai ngày cho việc yên tĩnh hành thiển. Đâ 
chắc chắn không phải là trốn chạy để sống nhàn, 
nhưng đây là phương cách tốt nhất để làm cho 
tâm chúng mạnh mẽ hơn và những phẩm chất tinh 
thân của chúng ta tốt đẹp hơn. Đó là những lợi lạc 
của sự tự quán sát chính mình. Chính nhờ quán sát 
những tư tưởng và cảm thọ của chính mình mà 
chúng ta có thể thấy sâu vào ý nghĩa của sự việc 
bên trong chúng ta, từ đó chúng ta có thể khám 
phá ra năng lực hùng mạng bên trong của chính 
mình. 
Retreatant (n): Người tham dự lễ an cư kiết hạ. 
Retribute (v): Thưởng phạt. 
Retribution (n): Quả báo —Sự thưởng phạt— 
Consequence——Effect—Result 
Œ)_ An overview of “Retribution”—Tổng quan về 
“Quả Báo”: Consequences (requitals) of 
one”s previous life—The pain or pleasure 
resulting 1n this le from the practices or 
causes and retributions of a previous life. 
Therefore, ancient virtues said: “lf we wish to 
know what our lives were like 1n the past, Just 
look at the retributions we are experiencing 
currently in this life. If we wish to know what 
retributons will happen to us ¡n the future, 
Just look and examine the actions we have 
created or are creating 1n this life.” 
understand clearly this theory, then In our 
daily activifies, sincere Buddhists are able to 
avoid unwholesome deeds and practice 
wholesome deeds—Những hệ quả của tiền 
kiếp. Những vui sướng hay đau khổ trong 





Reward. 


lf we 


kiếp nầy là ảnh hưởng hay quả báo của tiền 
kiếp. Thế cho nên cổ đức có nói: “Dục tri tiền 
thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế 
quả, kim sanh tác giả thị.” Có nghĩa là muốn 
biết nhân kiếp trước của ta như thế nào, thì 
hãy nhìn xem quả báo mà chúng ta đang thọ 
lãnh trong kiếp nầy. Muốn biết quả báo kế 
tiếp của ta ra sao, thì hãy nhìn vào những 
nhân mà chúng ta đã và đang gây tạo ra trong 
kiếp hiện tại. Một khi hiểu rõ được nguyên lý 
nầy rồi, thì trong cuộc sống hằng ngày của 
người con Phật chơn thuần, chúng ta sẽ luôn 
có khả năng tránh các điều dữ, làm các điều 
lành. 
The meanings of “Retribution—Nghĩa của 
“Quả Báo”: 
I)  Effect: Consequence—Hậu quả. 
2) Reward: Quả Báo. 
3) The term “consequence” or “effecf” contrasts 
with “cause,” or “Fruit” contrasts with 
“seed.”: Từ “Quả” đối lại với “Nhân”. 
The ceffect by causing a further effect 
becomes also a cause: Hết thấy các pháp hữu 
vi là trước sau nối tiếp, cho nên đối với 
nguyên nhân trước mà nói thì các pháp sinh 
ra về sau là quả—See Eive fruits or effects 
and FIve fruits of karma. 
(II) Categories of “Retribution”—Phân loai “Quả 
Báo”: 
l1)  There are three consequences associated with 
the causes for a child to be born Info a certain 
family. In this meaning, fruit contrasts with 
cause—Có ba quả báo và bốn nhân khiến cho 
đứa trẻ sanh vào một gia đình nào đó. Trong 
nghĩa này, quả đối nghĩa lại với nhân: 
1 Immediate resul—Hiện báo: Recompeses in 
the present life for deeds done now, or result 
that happens ¡n this present life—Quả báo 
ngay trong kiếp hiện tại, hay quả báo của 
những hành động, lành hay dữ, ngay trong đời 
nầy. 
Future result—Sinh báo: Recompenses in the 
next rebirth for deeds now done, or future 
result which will happen in the next life— 
Hành động bây giờ mà đến đời sau mới chịu 
quả báo. 
Deffered result—Hậu báo: Recompenses In 
subsequent lives, or result that 1s deffered for 


qI) 


4) 


ñ) 


ii) 


3681 


some time to come—Hậu báo là quả báo về 

lâu xa sau nầy mới gặt. 

There are four kinds of retribuion—Có bốn 

loại báo ứng: 

J  Acton to receiIve retributon immediately: 

Thuận Hiện Nghiệp Định Quả—Hành động 

gây ra báo ứng tức khắc. 

Action to receive refribution In the present 

life: Thuận Hiện Nghiệp Bất Định Quả— 

Hành động gây báo ứng trong đời hiện tại 

(không nhứt định thời gian). 

Action to receive retributon In the life to 

come: Thuận Sinh Nghiệp—Hành động gây 

báo ứng trong đời sống kế tiếp. 

Action to receive retributon 1n one of the 

following the Thuận Hậu 

Nghiệp—Hành động gây báo ứng trong các 

đời sau, không nhứt định thời gian. 

Six retributions—Sáu loại quả báo: 

)_ Retribution ofseeing: Báo kiến. 

Retribution of hearing: Văn báo. 

Retribution of smelling: Khứu báo. 

Retribution of tasting: VỊ báo. 

Retribution of touching: Xúc báo. 

Retribution of thinking: Tư báo. 

See S1x retributions. 

(V)Various kinds of retribution—Vài loại quả 
báo khác nhau: 

l1) The retributons of robbers and petty thieves 

are poverty and acute suffering: Nghèo khổ 

đớn đau là quả báo của trộm cắp. 

The of being stingy 

frustrated desires: Cầu bất đắc là quả báo của 

bồn xẻn. 

The retributions of being slandering and harsh 

speech are tongueless and cankerous mouth: 

Không lưỡi và thối miệng là quả báo của hủy 

báng và nói lời độc ác. 

The retribution of mean and greedy 1s 

poverty: Quả báo của bân tiện tham lam là 

nghèo nàn. 

The retribution of being creating hatred with 

others is to live an endangercd life: Quả báo 

của việc gây thù chuốc oán là bản thân bị 

hại. 

The retributon of being laugphing at or 

scolding the beggar is to starve to death at the 


2) 


ñ) 


ii) 


lives nexf: 


VI) 
xk 


2) reftributions are 


3) 


4) 


5) 


6) 


road side: Quả báo của việc mắng chưỡi kẻ 
ăn xin là chết đói giữa đường. 

The retribution of being benefitting oneself by 
bringing harmness to others 1s to be life-long 
friendless: Quả báo của vị kỷ hại người là 
suốt đời canh cô (không ai muốn gần gủi 
mình). 

The retribution of bringing harm to others by 
spreading rumours Is to become distrust 
(mistrustful) forever: Quả báo của việc loan 
tin thất thiệt hại người là không còn ai tin 
mình về sau nầy nữa. 

The retributon of being slandering the 
Triratna (Buddha, Dharma and Sangha) 1s to 
enter Avici forever: Quả báo của việc phỉ 
báng Tam Bảo là vĩnh viễn đi vào địa ngục 
vô gián. 

Retribution body: Thân Báo —Our physical 
body 1s called the retribution body because we are 
on this earth, the Saha World or World of 
Endurance, as a result of good and evil karma—— 
See Reward body. 


Retribution bond: Quả Phược The bitter fruit 
of transmigration binds the individual so that he 
cannot atfain release. This fruit produces further 
seeds of bondage—Khổ quả sinh tử trói buộc 
không cho chúng ta giải thoát. Nghiệp nhân dẫn 
đến khổ quả đã trói buộc ta, là tử phược. 

Retribution of hearing: Văn báo—In the 

Surangama Sutra, book Eight, Retributon of 

hearing, which beckons one and leads one to evil 

ends. The karma of hearing Intermingles, and thus 
at the time of death one first sees øIøantic waves 
that drown heaven and earth. The deceased one”s 
spiritual consciousness falls into the water and 
rides the current into the unitermittent hell. There, 

Ít is aware of two sensations—Trong Kinh Thủ 

Lăng Nghiêm, quyển Tám, văn báo chiêu dẫn ác 

quả. Văn nghiệp nây giao kết, lúc chết thấy sóng 

chìm ngập trời đất, thần thức nương theo sóng trôi 
vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai tướng —See 

S1x retributions. 

I1) One is open hearing, in which 1t hears alÏ sorts 
of noise and iífs essential spirit becomes 
confused: Một là nghe rõ, nghe nhiều tiếng 
ổn làm rối loạn tinh thần. 


7) 


8) 


9) 


3682 


2) The second is closed hearing, in which there 
1s fotal stillness and no hearing, and 1s soul 
sinks into oblivion: Hai là không nghe thấy gì, 
vắng lặng u trầm. 

When the waves from hearing flow into the 
hearinng, they 
1nterogation. When they flow into the seeIng, 
they become thunder and roaring the evil 
polsonous vapors. When they flow Into the 
breath, they become rain and fog that 1s 
permeated with poisonous organisms that 
entirely fill up the body. When they flow Into 
the sense of taste, they become pus and blood 
and every kind of filth. When they flow Into 
the sense of touch, they become animal and 
ghosts, and excrement and urine. When they 
flow Into the mind, they become liphtning and 
hail which ravage the heart and soul: Sóng 
nghe như thế chẩy vào cái nghe làm thành sự 
trách phạt, gạn hỏi. Chẩy vào cái thấy làm 
thành sấm sét và các khí độc. Chẩy vào hơi 
thở, làm thành mưa sương, tưới các trùng độc 
khắp thân thể. Chẩy vào vị làm thành mủ 
huyết và những đồ uế tạp. Chẩy vào xúc, làm 
thành súc sinh, ma quỷ và phân. Chảy vào ý, 
làm thành sét và mưa đá phá hoại tâm phách. 
Retribution of karma: Karmavipaka (skt)— 
Karma-reward—Nghiệp báo—Karma-reward; the 
retribution of karma (good or evil). However, 
according to the Hua-Yen sect, the body of 
karmalic retribution, especially that assumed by a 
bodhisattva to accord with the conditions of those 
he seeks to save—Quả báo sướng khổ tương ứng 
với thiện ác nghiệp. Tuy nhiên, theo tông Hoa 
Nghiêm, chư Bồ Tát vì thương sót chúng sanh mà 
hiện ra thân cảm thụ hay nghiệp báo thân, giống 
như thân của chúng sanh để cứu độ họ. 
Retribufion received ïn further incarnatfion: 
Retribution received for the deeds done 1n life—— 
Hậu báo. 

Retribufion of seed that was sown 


previous life or lives: Vipaka (skU)—DJỊ Thục 
Quả—Retribution for good or evil deeds, implying 
that different conditions In this or any life are the 
Varlant ripenings, or fruit, of seed sown in 
previous life or lives. Retribution that 1s differing 
from the cause, different when cooked, 


3) 


become  scolding and 


in 


Or 


matured, I1.e. the effect differing from the cause, 
pleasure differing from goodness 1fs cause, and 
pann from evil. Maturing or producing 1s effects In 
another life—Quả báo cho những thiện hay ác 
nghiệp, hay những điều kiện khác nhau trong kiếp 
này hay bất cứ kiếp nào là những kết quả biến đổi 
khác nhau của chủng tử mà mình đã gieo trồng 
trong một hay nhiều đời quá khứ. Quả báo nương 
theo thiện ác của quá khứ mà có được, cái quả 
khác với tính chất của cái nhân, như thiện nghiệp 
thì cảm lạc quả, ác nghiệp thì cảm khổ quả, cả hai 
lạc quả và khổ quả không còn mang tính chất 
thiện ác nữa, mà là vô ký (neutral), nên gọi là dị 
thục tức là cái nhân khi chín lại khác—See FIve 
fruits of karma. 

Retribution of seeing: Kiến báo-In the 
Surangama Sutra, book Eight, retributon of 
seeIng, which beckons one and leads one to evil 
ends. The karma of seeing Intermingles, so that at 
the time of death one fÍirst sees a raging 
conflaraton which fñills the ten directions. The 
spiritual consciousness 
flight, but then falls. Riding on a wisp of smoke, If 
enfers the intermittent hell. There, 1t 1s aware of 
two appearances—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, kiến báo chiêu dẫn các nghiệp. Kiến 
nghiệp nầy giao kết thì lúc chết, trước hết thấy 
lửa đầy mười phương. Thần thức của người chết 
nương bay theo khói, sa vào địa ngục vô gián, 
phát hiện ra hai tướng——See S1x retributions. 

l1) One 1s a perception of brightness in which can 
be seen all sorfs of evil thinøs, and 1t gives 
rise to boundless fear: Một là thấy sáng thì có 
thể thấy khắp nơi các ác vật, sanh ra sợ hãi 
vô cùng. 

The second one 1s a perception of darkness In 
which there 1s tofal stillness and no sight, and 
it experiences boundless terror: Hai là thấy 
tối, lặng lẽ chẳng thấy gì cả, sinh ra sợ hãi vô 
cùng. 

When the fire that comes from seeing burns— 
Như vậy thấy lửa đốt: 

The sense of hearing. It becomes cauldrons of 
boiling water and molten copper: Nơi thính 
căn, có thể làm những nước sôi trong chảo 
đồng. 


deceased one”s takes 


2) 


3) 


3683 


b) When it burns the breath, it becomes black 
smoke and purple fumes: Đốt nơi tỷ căn, có 
thể làm khói đen, hơi lửa. 

©)  When 1t burns the sense of taste, it becomes 
the scorching hot pellets and molten Iron 
gruel: Đốt nơi tri vị căn, có thể làm những 
viên sắt nóng. 

When it burns the sense of touch, 1t becomes 
white-hot ember and glowing coals: Đốt nơi 
xúc căn, có thể làm cái lò tro than nóng. 


) 


e) When it burns the mind, it becomes sfars Of 
fire that shower everywhere and whip up and 
inflame the entire realm of space: Đốt nơi 
tâm căn, có thể sanh ra đống lửa, tung ra bay 
cả không giới. 

Retribution of sỉn: Tội Báo—Its punishment in 
suffering—Báo đáp lại những tội lỗi đã gây tạo 
(tùy theo tội trạng mà phải nhận sự khổ sở tương 
ứng. Theo Kinh Niết Bàn, hễ có tội, tức là có tội 
báo, không ác nghiệp, ắt không tội báo). 
Retribufion of smelling: Khứu báo—ln the 
Surangama Sutra, book Eight, the retributlon of 
smelling, which beckons one and leads one to evil 
ends. The karma of smelling Intermingles, and 
thus at the time of death one first sees a poIsonous 
smoke that permeates the atmosphere near and 
far. The deceased one”s spiritual consciousness 
wells up out the 
unintermittent hell. There, it is aware of two 
sensations—Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, 
quyển Tám, khứu báo chiêu dẫn ác quả, khứu 
nghiệp nây giao kết, lúc chết thấy độc khí đầy 
dẫy xa gần. Thần thức nương theo khí vào vô gián 
địa ngục. Phát hiện ra hai tướng—See Six 
retributions. 

l) One 1s unobstructed smelling, in which 1t 1s 
thourougphly ¡nfused with the evil vapors and 
1s mind becomes disfressed: Một là thông 
khứu, bị các độc khí nhiễu loạn tâm thần. 

The second 1s obstructed smelling, in which 1ts 
breath is cut off and there 1s no passage, and 1t 
lies stifled and suffocating on the ground: Hai 
là tắc khứu, khí không thông, bức tức mà té 
xỉu xuống đất. 

When the vapor of smelling ¡invades the 
breath, 1t becomes cross examination and 
bearing wItness. When ¡t Invades the seeing, 


of the earth and enters 


2) 


3) 


1t becomes fire and torches. When it invades 
the hearing, 1t becomes sinking and drowning, 
oceans, and bubbling cauldrons. When it 
invades the sense of taste, it becomes putrid 
or rancid foods. When 1t invades the sense of 
touch, 1t becomes ripping apart and beating to 
a pulp. It also becomes a huge mountain of 
flesh which has a hundred thousand eyes and 
which 1s sucked and fed upon by numberless 
worms. When In invades the mind, it becomes 
ashes, pestilent airs, and flying sand and 
gravel which cut the body to ribbons: Khi ngửi 
như thế xông vào hơi thở, làm thành nghẹt và 
thông. Xông vào cái thấy làm thành lửa và 
đuốc. Xông vào cái nghe làm chìm, đắm, sôi, 
trào. Xông vào vị, làm thành vị ương vị thối. 
Xông vào xúc làm thành nát, rũ, thành núi 
đại nhục có trăm nghìn con mắt mà vô số 
trùng ăn. Xông vào cái nghĩ làm thành tro 
nóng, chướng khí và cát bay mà đập nát thân 
thể. 
Retribution of tasting: Vị the 
Surangama Sutra, book Eight, the retributon of 
tasting, which beckons and leads one to evil ends. 
This karma of tasting Iintermingles, and thus at the 
time of death one first sees an Iron net ablaze with 
a raging fire that covers over the entire world. 
The deceased one”s spiritual consciousness passes 
down through this hanging net, and suspended 
upside down, 1t enters the uninterminttent hell. 
There, If 1s aware of two sensations—Trong Kinh 
Thủ Lăng Nghiêm, quyển Tám, vị báo chiêu dẫn 
ác quả. Vị nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy lưới 
sắt phát ra lửa dữ, cháy rực khắp thế giới. Thần 
thức mắc lưới vào ngục vô gián phát hiện ra hai 
tướng—See SIx retributions. 
l) One is a sucking air which congeals Into Ice 
so that 1t freezes the flesh of his body: Một là 
hít khí vào, kết thành băng, thân bị nứt nẻ. 
The second a spifting blast of air which emIfs 
out a raging fire that roasts his bones and 
marrow to a pulp: Hai là thở khí ra, bốc lên 
thành lửa đữ cháy tan cốt tủy. 
'When the tasting of flavors passes through the 
sense of taste, 1t becomes what must be 
acknowledged and what must be endured. 
'When 1t passes through the seeing, It becomes 


báo —ln 


2) 


3) 


3684 


burning metal and stones. When It passes 
throuph the hearing, 1t sharp 
weapons and knives. When it passes through 
the sense of smell, it becomes a vast Iron caøe 
that encloses the entire land. When it passes 
throuph the sense of touch, it becomes bows 
and arrows, crossbows, and darts. When 1t 
passes throuph the mind, 1t becomes flying 
pleces of molten iron that rain down from out 
of space: Thứ vị nếm ấy trải qua cái nếm, 
làm thành sự thừa lĩnh, nhẫn chịu. Trải qua 
cái thấy, làm thành vàng đá nóng đỏ. Trải 
qua cái nghe, làm thành gươm đao sắc. Trải 
qua hơi thở, làm thành lổng sắt lớn trùm cả 
quốc độ. Trải qua xúc, làm thành cung, tên, 
nổ. Trải qua ý, làm thành thứ sắc nóng bay 
trên hư không rưới xuống. 
Retribution theory: Thuyết quả báo— Thuyết 
báo ứng đời sau. 
Retribution of thinking: Tư báo-lIn the 
Surangama Sutra, book Eight, the retribution of 
thinking, which beckons and leads one to evil 
ends. The karma of thinking ¡intermingles, and 
thus at the time of death one first sees a foul wind 


becomes 


which devastates the land. The deceased one”s 
spiritual consciousness 1s blown up Into space, and 
then, spiraling downward, it rides that wind 
straipht Iinto the unintermittent hell. There, It 1s 
aware of two sensations—Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, tư báo chiêu dẫn ác quả. Tư 
nghiệp nây giao kết, lúc chết thấy gió dữ thổi hư 
nát quốc độ. Thần thức bị thổi bay lên hư không, 
theo gió rơi vào ngục vô gián. Phát hiện ra hai 
tướng—See SIx reftributions. 

l) One is extreme confusion, which causes It to 
be frantic and to race about ceaselessly: Một 
là không biết, mê muội vô cùng, chạy mãi 
không thôi. 

The second 1s not confusion, but rather an 
acute awareness which causes It to suffer 
from endless roastng and burning, the 
extreme pain of which 1s difficult to bear: Hai 
là không mê, biết cái khổ bị nấu, bị thiêu, đau 
đớn vô cùng. 

When this deviant thoupht combines with 
thinking, 1t becomes locatlons and places. 
When it combines with seeing, it becomes 


2) 


3) 


1nspection and testimonies. When 1t combines 
with hearing, 1t becomes huge crushing rocks, 
I1ce, and frost, dirt and fog. When it combines 
with smelling, it becomes a great fiery car, a 
fiery boat, and a fiery jail. When 1t combines 
with tasting, 1t becomes loud calling, wailing, 
and regretful crying. When it combines with 
touch, it becomes sensations laree and small, 
where ten thousand births and ten thousand 
deaths are endured every day, and of lying 
with one”s face to the ground: Cái nghĩ bậy 
đó kết cái nghĩ, làm thành phương hướng, xứ 
sở. Kết cái thấy, làm thành nghiệp cảnh và 
đối chứng. Kết cái nghe, làm thành hòn đá 
lớn chụm lại, làm băng, làm sương, đất. Kết 
hơi thở, làm thành xe lửa lớn. Kết cái nếm, 
làm thành tiếng la, hét, khóc, than. Kết cái 
xúc, làm thành thân lớn, thân nhỏ, và trong 
một ngày vạn lần chết đi sống lại, cúi xuống, 
ngước lên. 
Retribufion of touching: Xúc báo—lIn the 
Surangama Sutra, book Eight, the retribution of 
touching which beckons and leads one to evil 
ends. The karma of touching Intermingles, and 
thus at the tine of death one first sees huge 
mounfains closing In on one from four sides, 
leaving no path of escape. The deceased one”s 
spiritual conscIlousness then sees a vasf Iron cIty. 
Flery snakes and fiery dogs, wolves, lions, ox- 
headed Jail keepers, and horse-headed rakshasas 
brandishing spears and lances drive It into the iron 
city toward the unintermittent hell. There, It 1s 
aware of two sensations—Trong Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm, quyển Tám, xúc báo chiêu dẫn ác quả. 
Xúc nghiệp nầy giao kết, lúc chết thấy núi lớn 
bốn phía họp lại, không có đường đi ra. Thần thức 
thấy thành lớn bằng sắt, các rắn lửa, chó lửa, cọp, 
gấu, sư tử, những lính đầu trâu, quỷ la sát đầu 
ngựa cầm thương đao, lùa người vào thành đến 
ngục vô gián. Phát hiện ra hai tướng —See SIx 
retributions. 
l1) One ¡s touch that Involves coming together, In 
which mountains come together to squeeze Its 
body until is flesh, bones, and blood are 
totally dispersed: Một là xúc hợp lại, núi giáp 
lại ép thân thể, xương thịt tuôn máu. 


3685 


2) The second ¡s thouch that Involves separation, 
in which knives and swords attack the body, 
ripping the heart and liver to shreds: Hai là 
xúc ly, pươm đao đâm chém vào người, tim 
gan tan nát. 

When this touching passes throuph the 
sensaton of touch, 1t becomes  striking, 
binding, stabbing, and piercing. When it 
passes through the seeing, 1t becomes burning 
and scorching. When 1t passes throuph the 
hearing, 1 quesfioning, 
1nvesfigating, examinations, and 
Iinterrogation. When It passes through the 
sense of smell, it becomes enclosurs, baøs, 
beating, and binding up. When It passes 
throuph the sense of taste, 1t becomes 
plowing, pinching, chopping, and severing. 
When 1t passes through the mind, 1t becomes 
falling, flying, frying, and broiling: Thứ xúc 
ấy trải qua cái xúc, làm thành đường, quán, 
sảnh, án. Trải qua cái thấy làm thành thiêu 
đốt. Trải qua cái nghe làm thành đập, đánh, 
đâm, bắn. Trải qua hơi thở làm thành túi, đẫy, 
tra khảo, trói buộc. Trải qua cái nếm làm 
thành kiểm, kẹp, chém, chặt. Trải qua cái ý, 
làm thành sa xuống, bay lên, nấu, nướng. 
Retributon of transmigration-bondagc: 
Triển Báo—Quả báo của sự trói buộc trong luân 
hồi sanh tử. 

Retroactive: Hồi tố. 

Retrogression: The greatest set back for any 
cultivator—Thối chuyển. 

Retrospective (a): Hồi cố—Hồi ức—Nhìn lại dĩ 
vãng. 

Return (n & vì): 

1) Be reborn—To revolve—Trở vềể—Sau khi 
chết thân thể chúng ta trở về cát bụi—After 
death our physical bodies return to dust—See 
Gaining rebirth in the Pure Land. 

Repay: Hoàn trả lại (tiền bạc hay vật chất). 


3) 


becomes 
COUFf 





2) 
Return both favors and disservices: Ân đền 
oán trả. 

Return of courfesy: Return of courtesy of a 
salute or of ineense offered—Hoàn lễ (đáp lễ lại 
sự chào hỏi hay cúng hương). 


Return (v) evil for evil: Be revenged—Revenge 
oneself—Have one's revenge—Give someone tIf 
for ta—Báo cừu. 


Return to the fairyland: Die—Pass away— 


Quy tiên. 
Return form one?s alms round: Đi khất thực 
về. 


Return øood for evil: Lấy Thiện Đối Ác— 
Returning good for evil—ÏIf we want to get rid of 
our enemies, we should first kill our anger which 
1s the øreatest enemy within us. lf we can do this, 
we then can return good for evi_—Nếu chúng ta 
muốn hết kẻ thù, chúng ta nên giết chết sân hận 
là kẻ thù lớn nhất ngay trong chính ta. Nếu chúng 
ta có thể làm điều nầy tức là chúng ta có thể lấy 
thiện đối ác. 

Return (v) good for øgood: Acknowledge (v)— 
Requtte favours—Pay a debt of grattude—Báo 
ân. 

Return goodness for gøoodness: Dĩ đức báo 
đức—For Buddhists, not only returning øoodness 
for goodness, but also refurning goodness for 
enmity (hatred)—Lấy đức báo đức (dĩ đức báo 
đức). Với người Phật tử, chẳng những dĩ đức báo 
đức mà còn phải dĩ đức báo oán nữa. 

Return (v) home: Hoàn Nguyên_-Trở về 
nguyên quán —To return to the 
abandon or eradicate all 1llusions and turn to 
enlightenment—Trở về cội nguồn bằng cách đoạn 
trừ tất cả mê lầm mà bước vào cảnh giác ngộ. 
Return in kind: Báo phục —To retaliate—Pay 
someone back In his own coin—To return like for 
like (good for good and evIl for evI]). 

Return to lay life: Hoàn Tục—Go back to the 
secular life—To leave the monastic order and 
retum to lay life——To return to the world from the 
order—Trở lại đời sống thế tục (có thể tự ý hoàn 
tục hay phạm tội bị khai trừ khỏi giáo đoàn mà 
phải hoàn tục). 

Return to life: Be reborn ¡n this world—Hoàn 
sinh (sống lại). 

Return to this life: Chuyển thế. 

Return to nirvana and escape from the 
backward flow to transmigration: Hoàn diệt. 
Return to one?s origin: Quy Nguyên—Quy 
Bổn-Quy Chân-Quy Hóa—-Quy Tịch—To 


SOUFC€, I.€. 


3686 


enter nirvana, ¡.e. to die—Ra khỏi cõi sanh diệt để 
trở về cội nguồn chân như tịch tĩnh (nhập niết 
bàn). 

Return to the right path: Quy chánh (trở về 
con đường đúng). 

Return to the Saha world from the Pure 
Land: Hoàn Tướng—To return to the world from 
the Pure Land, to save 1ts people—Từ cõi Tịnh Độ 
trở lại cõi uế độ, để cứu độ chúng sanh. 

Return to secular life: Hoàn tục—See Return 
to lay life. 

Return to the source: Returnn whence both 
came—Hoàn Nguyên— Trở về nguồn cội—To 
refurn to the source, I.e. abandon or eradicate all 
illusions and turn to enlightenment—Trở về cội 
nguồn bằng cách đoạn trừ tất cả mê lầm mà bước 
vào cảnh giác ngộ—See Ten Ox-herding pictures. 
Return (v) thanks: Báo ân——To render thanks. 
Returning good for evil: Lấy Thiện Đối Ác— 
See Return good for evil. 

Reunion (n): Đoàn tụ—Tái hiệp—To bring 
together. 

Reunite (v): Tái hiệp. 

Revata (skt): Raivata (skt)—Hạt Lệ Phiệt Đa— 
Lợi Ba Ba—Ly Ba Đa—Ly bà đa—Ly Bách Lê 
Bà Đa—Ly Việt—-Name of an Indian monk— 
According to Buddhist traditions, Revata was a 
Brahman  hermit; the disciples of 
Sakyamuni, to be reborn as Samanta-prabhasa. He 
was the President of the second synod, a native of 
Sankasya. However, according to Eitel in the 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
composed by Professor Soothll, Revafta, a 
contemporary of Asoka, mentioned In connection 
with the third synod—Theo truyền thống Phật 
giáo thì Lợi Ba Ba là tên của một vị sư Ấn Độ, 
một vị ẩn sĩ Bà La Môn, là đệ tử của Đức Phật 
Thích Ca, về sau đắc thành Phổ Minh Như Lai. 
Ngài là vị chủ trì Đại Hội Kết Tập Kinh Điển lần 
hai. Tuy nhiên, theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển của Giáo Sư Soothill, Lợi Ba Ba là 
vị đương thời với vua A Dục, được nói đến trong 
lần kết tập kinh điển lần thứ ba. 

Revati (skt: Khuê—Name of one of the twenty 
eight constellations—See Twenty eipht 
constellations. 


one of 


Reveal (v): Vạch ra—Phát lỗ—To confess—To 
indicate—To manifest—-Hiển th —Xuất Hiện— 
Hiển lộ tất cả bản tính của chúng sanh (các pháp 
lý sự nhân quả mà Đức Phật đã hiển thị). 

Reveal the Buddha-nature: Khai giác (khai mở 
cho thấy được tánh giác hay Phật tánh). 

Reveal the inconceivable occult powers of 
the enlightened at the proper time: Tất cả chư 
Phật hiện bất tư nghì Phật thần thông chẳng lỗi 
thờ —See Ten kinds of proper timing of all 
Buddhas. 

Reveal nirvana to stimulafe disciples: Soi 
rạng Niết bàn khuyến khích chúng đệ tử—§ee 
Ten kinds of Buddha”s grace. 

Reveal one?s religious piety: Biểu lộ lòng mộ 
đạo. 

Reveal (show) the truth: Hiển Chánh—To 
reveal that which 1s correct—Nói rõ ý nghĩa trung 
thực để phá tà chấp. 

Revealed: Khai—-Opening the knowledge and 
vision of the Buddha—Khai Phật tri kiến—See 
Four purposes of the Buddha”s appearing. 
Revealing boundless øateways to truth: Pháp 
tự tạ —Control of doctrine—Thị hiện vô biên 
pháp môn—See Ten kinds of control of Great 
Enlightening Beings. 

Revealing cause: Illuminating cause (knowledge 
and wisdom)—Liễu nhân—See Two causes (A). 
Revealing causes associated with the 
Buddha-wisdom: Liễu Nhân Phật Tánh—The 
second of the three Buddha-nature (the revealing 
or lightening causes, associated with the Buddha- 
wisdom). The other two are: Chánh nhân Phật 
tánh (The direct cause of atfaining the perfect 
Buddha-nature) and Duyên nhân Phật tánh (the 
environing cause, his øoodness or merifs which 
result in deliverance or salvation)—Tánh thứ nhì 
trong tam Phật tánh, hai tánh kia là Chánh nhân 
Phật tánh và Duyên nhân Phật tánh. 

Revealing the cnormous spheres 0Ÿ 
Buddhahood: Hiện cảnh giới quảng đại của chư 
Phật mà làm Phật sự—See Ten kinds of Buddha- 
work in all worlds in all times of the Buddhas (B) 


(2). 


3687 


Revealing the infinie realms of the 
Buddhas: Causing the Enlightening Beings to 
awaken to and enter to them—Khai thị vô lượng 
Phật cảnh giới cho chư Bổ Tát đều được ngộ 
nhập—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (5). 
Revealing mandala: Hiện Đồ Mạn Đà La—The 
two revealed or revealng mandalas, the 
Garbhadhatu and Vajradhatut—Mạn Đà La của 
hai bộ Thai Tạng và Kim Cang Giới (hiện ra từ 
trên không trung nên gọi là hiện đổ. Mạn Đà La 
Kim Cang do các các pháp sư Kim Cang Trí, Bất 
Không truyền lại. Cũng có thuyết nói cả hai đều 
do pháp sư Thiện Vô Úy truyền lại). 

Revealing perfect wisdom in deeds: Nhất 
thiết thân nghiệp tùy trí tuệ hành One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Tất cả thân nghiệp 
đều tương ứng với trí tuệ Ba La Mật, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristics of Buddhas. 

Revealing perfect wisdom in thoughts: Nhất 
thiết ý nghiệp tùy trí tuệ hành One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Tất cả ý nghiệp 
đều tương ứng với trí tuệ Ba La Mật, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristics of Buddhas. 

Revealing perfect wisdom in words: Nhất 
thiết khẩu nghiệp tùy trí tuệ hành —One of the 
eiphteen different characteristics of a Buddha as 
compared with Bodhisattvas—Tất cả khẩu nghiệp 
đều tương ứng với trí tuệ Ba La Mật, một trong 
thập bát bất cộng—See Eighteen distinctive 
characteristIcs of Buddhas. 

Revelation (n): Sự khám phá 

Revelation for the benefits of other beings: 
Ứng Hóa Lợi Sanh—Revelation or incarnation of 
Buddhas or Bodhisatvas for the benefit of the 
livinge—Sự ứng hiện của chư Phật và chư Bồ Tát, 
vì chúng sanh mà ứng hiện thuyết pháp khiến họ 
đi vào con đường Phật đạo, để đạt được lợi ích vô 
thượng. 

Revelation of Buddha?s fundamentaL life: 
Hiển Bổn—Hiển Lộ Bản Địa—The revelation of 
Buddha”s eternal life in the Lotus Sutra—Chỉ việc 


hiển lộ bản địa xa xưa của Đức Thích Ca Như Lai 
trong Phẩm Thọ Lượng trong Kinh Pháp Hoa. 
Revelaton of the Eternal Life of the 
Tathagata: Phẩm Như Lai Thọ Lượng—See 
'Twenty-eight chapters in the Lotus Sutra. 
Revelation of self in human and slorifiied 
form: Thị hiện nơi thân chúng sanh trang nghiêm 
để hóa độ họ—See Ten kinds of Buddha's grace. 
Revelation of parinirvana: Quả quả Phật 
tánh—See Five surnames of Buddha before he 
became enlightened (B). 

Revelation of the whole meaning or truth: 
Liễu nghĩa—Complete understanding. 

Revenge (n): Sự báo thù. 

Revenge (v) oneself: Be revenged—Have one's 
revenge—Return evil for evil—Give someone tit 
for tat—Báo cừu. 





Revere (v): Adore—Look up to—To venerate— 
To reverence—Chiêm ngưỡng—Kính chuộng— 
Tôn thờ. 

Revere and admire: Kính mộ. 

Revere the Buddha: Kính Phật—See Eight 
fields for cultivating blessedness (II). 

Revere  someone: 
someone——Tôn kính ai. 


Revered (a): Được tôn kính. 
Revered Sỉïr: Bạch Hòa Thượng. 
Reverenee (n): Apacayana (p)—Lễ bái. 


Respect and  admire 


1) Respect and admiration: Tôn kính—Sự kính 
nể—Homage—Reverence—To have respect 
for——To reverence and respect—To show/pay 
respect for—Tlo revere—Tlo respect—To 
honour. 

2) Worship: Thờ phụng. 


** See Ten meritorious deeds (II. 

Reverenee to all Bodhisattvas with the same 
devotion as to all Buddhas: Lòng bình đẳng 
đối với chúng sanh khiêm nhường không ngại, 
đối với Bổ Tát xem như Phật —Reverence to all 
Bodhisattvas with the same devotion as to all 
Buddhas (.e. 
Bodhisattvas 
perfections. 
Reverence-field: Kính Điển—See Eight fields 
for cultivating blessedness (I) (A). 


without discriminaton between 


and Buddhas—See Eight 


3688 


Reverence and love: Kính ái. 

Reverence to the multfitude of sages: Hòa 

Nam Thánh Chúng—sually announced at the 

end of any ceremony. 

Reverence someone: To respect someone—Tôn 

trọng aI. 

Reverencing: Trọng vọng. 

Reverend (n): Daitoku (jap): Bhandanta (skt)— 

Most virtuous, tifle of honour applied to monks— 

Đại Đức—Tăng sĩ— Tỳ kheo. 

Reverent (a): Cung kính. 

Reverenfial (a): Đạo đức. 

Reverenfial salution by walking round a 

person (clockwise): Padakkhina (p)—Đi nhiễu 

quanh (một lối chào cung kính bằng cách đi vòng 
quanh một người hay đối tượng theo chiều kim 
đồng hồ). 

Reverently: Cung cẩn. 

Reverse or direct: Nghịch Thuận—The 

adversatiles, Backward or forward, opposing and 

according with, Resising and complying—Còn 
gọi là “Vi Thuận.” Trái ngược với chân lý gọi là 
nghịch, thuận với chân lý là thuận. 

Reverse of reality: Conventional eøeo—Đảo ngã. 

Reviewing The Sfages on the Path, 

according to the Tỉbetan tradition (composed 

by the Tibetan FEirst Panchen Lama): Ôn lại các 
giai đoạn trên bước đường tu hành theo truyền 
thống Tây Tạng (được biên soạn bởi Ngài Ban 

Thiển Lạt Ma đời thứ nhất của Tây Tạng). 

l1) Through the power of having made offerings 
and respectful requesfs to you holy venerable 
Gurus, supreme field of merit, Protecfors and 
root of well-being and bliss, please bless me 
to come under your Joyful care: Qua oai lực 
cúng dường và thỉnh nguyện cung kính đến 
người, hỡi bậc Thánh Trí tôn kính Đạo Sư, là 
ruộng công đức tối thượng, chúng con xin 
được hộ trì của đấng Hộ Pháp và căn gốc của 
an vui và hỷ lạc, xin cho chúng con đến dưới 
sự bảo bọc an lạc của người. 

2) Please bless me to realize how this body of 
liberties and endowments 1s found but once, 1s 
difficult to obtain, and 1s easily lost; and 
partake of 1fs essence, make it worthwhile, 
undistracted by the meaningless affairs of this 





3) 


4) 


5) 


6) 


life: Nhận biết thân tự do và quý hiếm này 
chỉ được một lần, khó kiếm được nữa, và mất 
đi rất dễ dàng, chúng con xin được hộ trì để 
hưởng tỉnh túy của thân người cùng xử dụng 
hữu ích thân này, không bị lôi cuốn theo các 
việc vô nghĩa của kiếp sống này. 

Please bless me to fear the searing blaze of 
suffering In the lower realms. Take heartfelt 
refuge ¡in the Three Preclous Gems, and 
enthusiastically practice avoiding negative 
actions and accumulating virtue: Kinh khiếp 
thay ngọn lửa nung vì đau khổ trong các nẻo 
luân hồi dữ, chúng con xin thành tâm quy-y 
Tam Bảo và xin được ban Hộ Trì của người, 
giúp chúng con hăng hái cố gắng tinh tấn tu 
tập các pháp môn, phương tiện, từ bỏ những 
điều đưa đến tai họa và xin tích tụ công đức 
lành. 

Please bless me to develop an Intense longIng 
this great 
boundless, vicious existence, violence tossed 
by waves of affliction and karma, infested by 
sea monsters of the three sufferings: BỊ ném 
tung vào giữa làn sóng tham ái và nghiệp lực, 
chúng con xin được sự hộ trì của người để 
phát nguyện ý chí dũng mãnh hầu đạt đến 
giải thoát ra khỏi bể khổ kinh khủng của vô 
lượng kiếp luân hồi. 

Please bless me to overcome the view which 
sees this unbearable prison of samsara as a 
pleasant garden and thereby grasp the banner 
of liberation, upholding 1t with the three 
trainings and the treasure of Arya Jewels: Sau 
khi bỏ tà kiến cho rằng ngục tù luân hồi sanh 
tử đau khổ không thể chịu được này là nguồn 
khoái lạc, chúng con xin được hộ trì để thọ 
hưởng kho tàng châu báu của bậc Thánh Trí 
và tam học cao cấp, và nhờ đó bảo tồn nâng 
cao lá cờ đạo giải thoát giác ngộ. 

Please bless to develop unaffected 
compassion like a loving mother”s for her 
precilous child, by considering how_ all 
tormented beings are my mothers, who have 
raised me with kindness again and agaIn: 
Nhận biết tất cả các chúng sanh đáng thương 
đã từng là mẹ chúng con, và đã từng nuôi 
nấng chúng con trong tình thương qua vô 
lượng kiếp, chúng con xin được hộ trì để phát 


for freedom from ocean of 


me 


7) 


8) 


9) 


10) 


11) 


3689 


lòng từ bi vô lượng như lòng thương của mẹ 
dành cho đứa con yêu. 

Please bless me to enhance the bliss and Joy 
of others, realizing that there 1s no diference 
between us. None of us desires the slightest 
suffering, wih the 
happIness we have: Không có sự khác biệt gì 
giữa chúng ta và kẻ khác, không ai trong 
chúng ta muốn bị một sự đau khổ nhỏ nào, và 
cũng thường không hài lòng với hạnh phúc 
đang có. Nhận biết điều này, chúng con xin 
được sự hộ trì của người để có thể cho thêm 
niềm vui và hạnh phúc cho người. 

Please bless me to perceive that this chronic 
disease of cherishineg myself ¡1s the cause 
giving rise fo my unsouph(t suffering by 
blaming and begrudging 1t. May I destroy the 
great demon of self-grasping: Căn bệnh trầm 
kha là chấp và yêu mến tự ngã của mình là 
nhân gây ra đau khổ mà chúng ta không 
muốn. Nhận biết như thế, chúng con xin được 
hộ trì để từ bỏ, chán ghét và tiêu trừ con quỷ 
to lớn là lòng ích kỷ chấp ngã. 

Please bless me to see that cherishing all 
mothers, wishing to place them In bliss, 1s the 
gateway to Infinite virtues. May I cherish 
these beings dearer than my life even should 
they rise up as my enemies: Ý thức yêu 
thương chúng sanh mọi loài và bảo bọc chúng 
sanh trong an lạc là cửa ngõ đi vào công đức 
vô lượng. Nhận thấy như thế, chúng con xin 
được sự hộ trì của người để yêu thương các 
chúng sanh nhiều hơn mạng kiếp chúng con, 
ngay cả khi họ trở nên kẻ thù. 

In brief, Imnfantile beings work only for theIr 
own ends while Buddhas work solely for the 
welfare of others. Please bless me to 
understaand the faults the 
advanfages of the other, enabling me to 
equalize and exchange myself for others: 
Tóm lại, chúng sanh kém cõi chỉ nỗ lực cho 
chính họ. Với tâm thức nhận chân sự khác 
biệt giữa nhược điểm của chấp ngã và ưu 
điểm của sự lợi tha, chúng con xin được sự hộ 
trì của người, ban cho chúng con tâm vô phân 
biệt và chuyển hóa tâm, đổi ta cho người. 
Please bless me to make my core practice the 
Yoga of exchange of self for others. Since 


OF IS  ©V©T COInf€nf 


of one and 


12) 


13) 


14) 


cherishing myself ¡is the doorway to all 
torment while cherishing my mothers the 
foundation for all that ¡is good: Bởi vì yêu tự 
ngã mình chính là cửa ngõ dẫn đến mọi đau 
khổ, trong khi yêu mến chúng sanh mẹ và đặt 
căn bản trên điều đó chính là đức hạnh, 
chúng con xin được hộ trì của người để nhận 
đó làm cốt lõi tu tập pháp Du Già chuyển 
hóa tâm ta lấy người. 

Please bless me venerable, compassionate 
Gurus so that all karmic debtfs, obstacles and 
sufferines of mother beIng. Ripen upon me 
now, without exception. And that Ï can give 
my happiness and virtue to other. And thereby 
I1nvest all beings into the samsara. Anh There 
By invest all beings In bliss: Và hành trì như 
thế hỡi đấng Bổn Sư Từ Bi, chúng con xin 
được sự hộ trì của của người, để cho chúng 
con xin thay cho hết thấy chúng sanh mẹ, 
không trừ một ai, gánh trả cho họ tất cả 
nghiệp nợ, chướng ngại và khổ đau ngay tức 
khắc trên chúng con. Và như thế, đưa mọi 
chúng sanh vào cõi Hỷ Lạc (three times). 
Please let me to tak miserable conditions as a 
path by seeing them as causes to exhaust my 
negative karma. Since the world and 1ts being 
are full of the fruits of our evil: And unwished 
for suffering: Ngay cả khi cõi này cùng toàn 
thể chúng sanh chứ đầy quả của nghiệp nợ 
của họ, và làm cho đổ xuống trận mưa khổ 
đau bất ngờ. Chúng con xin được sự hộ trì của 
đức Bổn Sư để gánh nhận tất cả tình cảnh khổ 
đau đó như là con đường đạo. Và lấy đó làm 
nhân để trả hết quả của những nghiệp ác của 
chúng con đã gây ra. 
Please bless me 
appearances may arise, good or bad Into a 
path ever-enhancing the two bodhicittas. 
Throupgh the practice of the five forces, 
quintessence of the entire Dharma and attune 
myself solely to bliss the mind: Tóm lại, bất 
kể những gì xãy ra bên ngoài, dù xấu hay tốt, 
chúng con xin được hộ trì bời bởi người để 
chuyển hóa những điều xãy ra thành con 
đường Tu Tập tăng trưởng hai bổ để Tâm qua 
thực tập ngũ lực, tỉnh túy của toàn Phật Pháp. 
Và như vậy để an hòa chính chúng con với 
niềm hỷ lạc trong tâm. 


(© transform whatever 


15) 


16) 


17) 


18) 


3690 


Please bless me to adapt whatever befalls me 
to meditation by skilful means of the four 
applications; and render this perfect rebirth 
infiniely meaningful by putting into practfice 
the advice and commitmenfs of mind training: 
Bất kể chúng con gặp tình huống nào, chúng 
con cũng xin sự hộ trì của Đức Bổn Sư để có 
thể thích hợp với hoàn cảnh đó với công phu 
thiển định, qua phương tiện thiện xảo của bốn 
pháp hành trì. Chúng con xin cho cuộc sống tự 
do và nhiều triển vọng của đời này mang vô 
lượng ý nghĩa đạo nhờ những hành trì theo lời 
dạy và nguyện tu học sửa đổi tâm thức. 
Please bless me to master bodhicitta through 
the superlor Intention to rescue all beings 
from the vast oceans of existence, based on 
love and compassion that comes from the 
visual technique of mounting, giving and 
taking on the breath: Để cứu vớt mọi chúng 
sanh khỏi bể lớn của luân hồi sanh tử, chúng 
con xin được hộ trì của Đức Bổn Sư để trở 
nên tinh thục Bồ Để Tâm qua nguyện ước 
trong sạch vị tha, không ích kỷ, và nhờ lòng 
từ bi thương yêu, hòa chung với pháp môn 
quán biết, đưa lên, cho và nhận trong điều tức 
hơi thở. 

Please bless me to eagerly endeavor to put 
ino practice the Three Mahayana moral 
codes and restrain my mindstream with pure 
Bodhisattva vows, the single path journeyed 
by all Conquerors of the three times: Chúng 
con xin được hộ trì của Đức Bổn Sư để chúng 
con hăng hái cố gắng, tinh tấn tu tập hành trì 
ba giới luật Đại Thừa và kểm chế dòng tâm 
thức để hành xử trong những lời nguyện thanh 
tịnh của chư Bồ Tát, con đường duy nhất đã đi 
qua bởi chư Phật Thù Thắng trong ba đời. 
Please bless me to complete the perfection of 
øenerosity through the guideline teaching for 
enhancing that gives 
attachment: Transforming my body, wealth 
and collection of virtue of the three times Into 
obJects desired by each sentient being: Chúng 
con xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để 
hoàn thành hạnh bế thí ba la mật. Nhờ người 
chỉ dạy cách tăng trưởng tâm bố thí mà không 
dính mắc, chính là chuyển hóa thân, tài vật 
và công đức của chúng con qua ba đời, thành 


the  mind wifhout 


19) 


20) 


21) 


22) 


những thức ao ước mong muốn bởi mỗi chúng 
sanh hữu tình. 

Please bless me to complete the perfection of 
moral discipline, by working for the sake of 
senfient beings, enacting virtuous deeds and 
transøressing The bounds of the 
pratimoksha, bodhicitta and tanftric vows, even 
at the cost of my life: Chúng con xin được sự 
hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh trì 
giới ba la mật. Hành động lợi ích cho chúng 
sanh hữu tình, tạo công đức lành và không 
phạm ác giới cấm. Luôn giữ Bồ để tâm và 
nghiêm trì các giới trong Mật tông dù phải hy 
sinh tính mạng. 

Please bless me to complete the perfection of 
patlence by not getfing upset whenever any 
being of the three realms becomes angry at 
me, abuses, criticizes, threatens or even kills 
me. Instead may I help them 1n response to 
their harm: Cho dù nếu muôn vạn chúng sanh 
trong ba nẻo không trừ một ai, nổi sân hận 
lên, hạ nhục, chửi mắng, đe dọa và ngay cả 
giết hại chúng con, chúng con xin được sự hộ 
trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh nhẫn 
nhục ba la mật, không tuyệt vọng, mà lại làm 
lợi ích cho các chúng sinh đó để lấy ân cảm 
hóa oán thù. 

Please bless me to complete the perfection of 
perseverence by striving with compassion for 
supeme cnliphtenment, not getting 
discouraged even !f Ï must remain for an 
ocean of eons ¡1n the fiery hels of Avicl for 
every sentient being: Cho dù chúng con phải 
trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp trong lò lửa 
của địa ngục Vô Gián vì lợi ích của một 
chúng sanh hữu tình, chúng con xin được sự 
hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành hạnh 
tinh tấn ba la mật. Phấn đấu với lòng từ bi để 
đạt Giác Ngộ Tối Thượng và không bị nắn 
lòng. 

Please bless me to complete the perfection of 
concentration, abandonng the faults of 
dullness, agifaion and distraction through 
sinple-pointed concentration on the nature of 
phenomena, which 1s their emptiness of true 
existence: Từ bỏ tâm giải đãi biếng tu, tâm 
nóng nảy dao động và vọng tưởng, chúng con 
xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn 


nOf 


23 


24 


25 


26 


` 


` 


` 


` 


369] 


thành hạnh thiển định ba la mật. Nhờ định 
tâm quán chiếu trên thực tánh của vạn vật, 
thấy rõ mọi pháp đều không có tự tính, vô 
ngã. 

Please bless me to complete the perfection of 
wisdom through the space-like yoga absorbed 
on ultimate truth, Joined with suppleness and 
great bliss ¡induced by the discriminating 
wisdom and analyzing suchness: Chúng con 
xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn 
thành hạnh trí huệ ba la mật. Nhờ thiển định 
Du Già Tánh Không, quán chiếu thực tánh rốt 
ráo, kết hợp với đại định và niềm đại hỷ lạc 
phát sinh, và nhờ Diệu Quán Sát Trí thành 
tựu phân biệt thực tại Như Như. 

Please bless me to perfect samadhi on illusion 
by realizing how all 
phenomena lack true existence, yet stil 
appear like a mirage, a dream or the moon”s 
1mage on a still lake: Chúng con xin được sự 
hộ trì của Đức Bổn Sư để hoàn thành thiển 
định quán huyễn hóa. Nhận chân mọi pháp 
bên ngoài đều không có tự ngã, mà vẫn hiển 
bày như ảo ảnh trong gương, như mộng ảo, 
như bóng trăng trên mặt hồ nước lặng. 
Samsara and nirvana lack even an atom of 
true existence while cause and effect and 
dependent arising are unfailing, please bless 
me to realize the Import of Nagarjuna”s 
thought that these two are complementary and 
not contradictory: Luân hồi và niết bàn cũng 
còn thiếu một nguyên tử của hiện hữu khi mà 
thuyết nhân quả và tương tức duyên khởi 
không bao giờ saI. 

And then please bless me to cross the deep 
ocean of Tantra, throuph your kindness my 
navigator, Vajradhara, and hold dearer than 
lieể my vows and words of honor, which are 
the roots of powerful attainments: Chúng con 
xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để nhận 
thức rõ ràng ý nghĩa trong tư tưởng trung quán 
luận của Bồ Tát Long Thọ, đó là hai thuyết 
trên bổ sung, khế hợp nhau mà không hề đối 
chọi. 


Inner and outer 


27) Please bless me to cleanses all stain of 


øraspIng at ordinary appearance. Throuph the 
first staøe yoga of tranforming bírth, death, 
and between: Và như thế chúng con xin được 


28 


29 


30 


31 


`=< 


` 


`=< 


~ 


sự hộ trì của Đức Bổn Sư để chúng con vượt 
qua được biển học phức tạp của Mật tông, và 
giúp chúng con biết trân quí trì giới, giữ lời 
danh dự hơn cả mạng sống của chúng con, đó 
là cội gốc của Giác Ngộ dũng mãnh. 

Please bless me to cleanse all stains of 
ørassng throueh the Íirst stape yoga 
transforming bĩrth, death and between, into 
the three kayas of a Buddha seeing whatever 
arises as the form of my yidam: Chúng con 
xin được sự hộ trì của Đức Bổn Sư để rửa 
sạch mọi dấu vết phàm phu và chấp thủ. Nhờ 
hành trì pháp môn Du Già tâng lớp thứ nhất 
chuyển hóa sinh tử và trung ấm thành Tam 
Thân Phật để chuyển hóa bất cứ thân nào 
khởi lên thành thân Bồ Tát. 

Please bless me to realize in this life the path 
unting the clear liph( and i1llusory body, 
arising from placing your feet, my protector. 
In central channel at the very centre of my 
eight-patelled heart: Chúng con xin được sự 
hộ trì của Đức Bổn Sư để hành trì ngay trong 
đời này con đường đạo Hợp Nhất Kết hợp 
Thanh Quang và Huyễn Thân khởi lên. Khi 
bàn chân người, hỡi đấng Hộ Pháp, đặt lên 
trên chính trung tâm của luân xa hoa sen kinh 
mạch trung ương, giữa hoa sen tám cánh ngay 
tại tim chúng con. 

Please bless me to reach a pure land, should 
the points of the Path not be completed by 
either the forceful means of enliphtenment, 
the Gurus mind transference, or by the 
advice on applying the five forces: Nếu chúng 
con chưa đạt viên mãn trong kiếp này trước 
khi chết, chúng con xin được sự hộ trì của 
Đức Bổn Sư để được đưa về cõi Tịnh Độ, 
nương nhờ tu học áp dụng chuyên cần ngũ 
lực, hoặc là nhờ mãnh lực Giác Ngộ của pháp 
chuyển thức của Đức Bổn Sư. 

In short, from birth unremittently throughout 
my lives until [ become your chief disciple, 
holding every secret of your body, speech and 
mind. My protector, please grant that all be 
auspicIous. To be among your first circle 
disciples whenever you manifest 
Buddhahood. So many temporal and ulimate 
wishes, without exception, become effortless 
and spontaneously fulfilled: Tóm lại, chúng 


3692 


con tìm đến sự hộ trì của Đức Bổn Sư, hỡi 
đấng Hộ Pháp, xin người che chở cho chúng 
con, từ vô lượng tái sanh, qua bao kiếp đời, và 
xin trở thành đại đệ tử của người, gìn giữ mọi 
mật pháp thân, khẩu, ý của người. Hỡi đấng 
Hộ Pháp, xin ban cho chúng con mọi phép 
lành để chúng con vào trong vòng đệ tử đầu 
tiên của người. Dù ở bất cứ nơi nào và trong 
hóa thân Phật tánh của người, và nhờ thế nên 
mọi nguyện hạnh thế tục và tối hậu rốt ráo 
của chúng con được thành tựu nhanh chóng tự 
nhiên, dễ dàng và không ngoại lệ. 

Having thus entreated, supreme Guru, pray 
grant this request: happlly alight on the crown 
of my head so hat you might bless me, and 
once again set your radiant feet firmly at the 
corolla of my lotus heart: Sau khi khẩn xin 
đấng Bổn Sư Tối Thượng như thế, xin người 
hộ trì ban cho chúng con thỉnh nguyện sau, 
“Để người ban phép lành rạng ngời an lạc 
trên đảnh đầu chúng con, và một lần nữa đặt 
hai bàn chân tỏa rạng vững chắc trên vòng 
luân xa hoa sen nơi tim chúng con.” 

Revile and spit into someone”s face: Thóa mạ 
a1. 

Revised (a): Tu chính. 

Revitalize (v): Tiếp sức (làm sung mãn) cho ai. 
Revive (v): Samjiv (skt)—Hoàn Sinh. 

I1) Re-animate: Hoàn Sinh (chết đi sống lại hay 
phục sinh). 

Ressurection: Đẳng hoạt (phục hoạt lại hay 
sống lại). 

To come to life again: Tái sanh vào cõi Ta 
Bà —To return to life; to be reborn in this 


32 


` 


2) 
3) 


world. 

To be reborn from the Hinayana nirvana In 
order to be able to attan to Mahayana 
Buddhahood: Từ nhị thừa tái sanh trở lại để 
hoàn tất tu đạo Phật thừa. 

Restoration to the order, after repentance for 
sin: Những tu sĩ phá giới bị khai trừ, sau đó 
biết phát lồ sám hối, nên được cho trở lại 
giáo đoàn. 

Revived (a): Tỉnh lại. 

Revivalism (n): Chủ nghĩa phục hưng—Phong 
trào chấn hưng tôn giáo. 


4) 


5) 


Revolufion (n): Cuộc cách mạng. 


Revolution at substratum: Paravrti (skt— 
Transformation at the base—Chuyển y. 

Revolve (v): Be reborn—Return—Trở về—Luân 
hồi—To go aroundthe wheel of life—Sau khi chết 
thân thể chúng ta trở về cát bụi—After death our 
physlcal bodies return to dust—See Gaining 
rebirth to the Pure Land. 

Revolve a wheel: Turn a wheel—Chuyển luân. 
Revolving of the great wheel of the Dharma 
in the spirit of fearlessness: 
Dharmacakrapavarta (skt)——Chuyển đại pháp luân 
trong tỉnh thần không khiếp sợ —See Ten reasons 
related to our daily lie which lead practitioners 
desire for enlightenment. 





Revolving scriptures: Luân Tạng —Revolving 
Scriptures—A revolving stand with eight faces, 
representing the sacred canon—A praying wheel, 
the revolving of which brings as mụch merit to the 
operator as 1ƒ he had read the whole scrIptures— 
Luân Tạng được xây giữa tầng tháp lớn với một 
cái trụ mở ra tám mặt, treo tất cả các bộ kinh lên 
đó, và làm bánh xe xoay vòng xung quanh, mỗi 
vòng quay là có công đức như đọc kinh (đây là 
phát kiến của Phó Đại Sĩ đời nhà Lương). 
Reward (n): Sự báo đáp— Tưởng thưởng—Quả 
báo—Sự thưởng phạt—Consequence—Effect— 
Result—Retribution—There 
consequences associated with the causes for a 
child to be born into a certain family. In this 
meaning, fruit contrasts with cause—Có ba quả 
báo và bốn nhân khiến cho đứa trẻ sanh vào một 
gia đình nào đó. Trong nghĩa này, quả đối nghĩa 
với nhân—See Retribution and Three 
consequences associated with the causes for a 
child to be reborn info a certain family. 
Reward of blessedness: Phước quả. 
Reward of bodhi: Quả Đầu —Quả Thượng— 
The condition of retribution, especially the reward 
of enlightenment—Tu nhân được quả, đặc biệt là 
quả vị Giác Ngộ Bô Đề. 
Reward body: Dharmakaya (skÐ—— 
Sambhogakaya (skÐÙ—Real Buddha In contrast to 
the niưrmanakaya, or manifested body—Báo 
Thân—Chân Phật—Pháp Thân Phật (vô tướng). 
l) The reward body, the sambhoga-kaya of a 
Buddha. The Incarnation body of the Buddha, 


are three 


lại 


3693 


or retribution body in which he enjoys the 
reward of his labours: Báo thân Phật hay thân 
tái sanh của Phật. 

Our physical body is called the retribution 
body because we are on this earth, the Saha 
World or World of Endurance, as a result of 
good and evil karma: Thân được lập thành do 
bởi nghiệp báo của chúng ta gọi là báo thân. 
The sambhogakaya or reward body (the 
unrealty of the ego or phenomena), In 
confrast with the nirmanakaya, or manifested 
body: Báo thân Phật, đối lại với hóa thân 
Phật. 

The real Buddha ¡in self: Đức Phật tự nhiên 
chân thực nơi mình (Kinh Pháp Bảo Đàn nói: 
“Tâm ta tự có Phật.”). 

The natural purity in self: Bản tánh thanh tịnh 
nơi mình (Kinh Pháp Bảo Đàn: “Bản tánh tự 
nơi mình vốn thanh tịnh.”). 

6) See Trikayas. 

Reward body of a Buddha: Sambhoga-kaya 
(skÐ The body in which the Buddha enjJoys the 
rewards of  his thân—See 
Sambhoga-kaya. 

Reward-body and transformation-body: Báo 
Hóa Thân (Phật —See Reward body 
Trikayas. 


2) 


3) 


4) 


5) 


labours—Báo 


and 


Reward-fruif: Consequences of past deeds— 
Báo quả. 

Reward generously: Trọng thưởng. 

Reward of a good life: Pure reward—Bạch báo. 
Reward of ineffable nirvana: Quả Phận —The 
reward se. of Ineffable nirvana, 
đdharmakaya—Quả phận hay Pháp thân là quả an 
vui bất tận của niết bàn. 

Reward of karma powers of transformation: 
Báo thông hay Nghiệp thông—See Five kinds of 
supernatural powers (A). 

Reward land of a Buddha: Buddhaksetra 
(sk)—Tha thọ dụng độ—Reward land of a 
Buddha or Buddhaksetra, in which all beings 
receive and obey his truth Báo Độ của Phật 
trong đó chúng sanh nhận và tuân giữ theo chân lý 
của Ngài—See Land of Reward. 

Rewards and punishments: Thưởng phạt. 


OT 


Reward or punishment of the community: 
Collective retributon——Cộng báo. 

Rewards and punishmentfs are independent 
of morals: Vô Nhân Vô Quả-——Neither cause nor 
effect—Tà kiến phủ nhận hết thảy nhân quả, cho 
rằng không có nghiệp nhân thiện ác có thể thụ 
quả sướng khổ—S§ee Four erroneous tenets (A). 
Rewards of the various stages of attainment: 
Be enliphtened—Fruits of the varlous stages of 
attainment—Chứng quả. 

Rewarding  cause:  Fruit-ripening 
(pleasure or pain caused by good or evil deeds)— 
Báo nhân—Quả thục nhân—See Two causes (C). 
Rewiftnesing of  selfwitnes or the 
reassuring portion: Chứng Tự Chứng Phần— 
See Four functional divisions of consclousness. 
Rgveda (skt): Câu thi Vệ Đà—Collection of the 
song texts of Veda—Câu Vệ Đà hay Độc Tụng 
Vệ Đà (gồm những bài ca tụng thần thánh). 

Rhys Davids, Caroline Augusta Foley (1858- 
1942): One of the outstanding figures of the Pali 
Text Society and wife of Its founder, Thomas W. 
Rhys Davids. She produced a number of important 
translations and critical editions of Pali texts, as 
well as several other independent studies. her 
nofion that the texts of the Pali Canon represent a 
monkish alteration and corruption of the Buddhaˆs 
Ooriginal message has generated some controverSy 
and is stlllÐ debated by contemporary 
buddhologists—Một trong những nhân vật nổi bật 
của Hội Kinh Điển Pali, và là vợ của người sáng 
lập ra hội này, Thomas W. Rhys Davids. Bà đã 
dịch và xuất bản một số kinh điển Pali quan trọng 
và chủ yếu, cũng như một số bài nghiên cứu độc 
lập khác, khái niệm của bà về kinh điển Pali được 
trình bày như là sự sửa đổi cũng như sự làm hư 
hoại thông điệp nguyên thủy của Đức Phật của 
các nhà sư đã làm phát sanh ra những tranh luận 
và cho tới hiện tại vẫn còn sự bàn thảo này bởi 
những nhà Phật Giáo học đương thời. 

Rhys Davids: One of the most eminent English 
Buddhist scholars in the nineteenth century. In 
1864 he entered the Ceylon Civil Service, where 
he showed a keen Innterest in his Buddhist 
surroundings and learned Pali with Y. Unnase and 
the Venerable Sumangala of the Vidyodaya 


cause 


3694 


College, Colombo. He returned to England In 
1872 and associated himself with the works of 
Childers, Fausboll and Oldenberg. Childers' 
arficles on Ñibbana had aroused much confroversy 
and Rhys Davids gave his mature Jjudgment on this 
topIc In his book “Buddhism” (1878). In 1879 he 
publshed his English translaion of the 
“Nidanakatha” (Buddhist Birth Stories) with a 
criical introducton on the transmigratlon of 
folklore. With Oldenberg he 
English the volumes of the Vinaya-pitaka. This 
was his ñrst contributon to the Sacred Books of 
the East Series (I88I-I885). In 1881 Prof. Rhys 
Davids was invited to give Hibbert Lectures in 
America. Here he announced the birth of the Pali 
Text Socliety. In stately language he described his 
new outlook towards the field of Buddhist studies 
and declared: “The Sacred Books of the early 
Buddhists have preserved to us the sole record of 
the only religIous movement 1n the world”s history 
which bears any close resemblance to ChrIstiamity; 
and 1t 1s not too much to say that the publication of 
this unique literature will be no less 1mportant for 
the study of history and especially of religious 
history than the publicaton of the Vedas has 
already been.” This new project was welcomed 
both ¡in the East and the West, and many 
distinguished scholars came forward to help him 1n 
the noble cause. The rest of his life 1s indeed the 
líe of the Pali Text Soclety. His sympathetic 
ouflook for the East and his missionary zeal for 
Buddhist studies made him a champion 1n this 
sphere ; and, until he died in 1922, he served the 
Society, a perlod of 4l years, with love and 
devotion and helped to publish almost the whole 
of the Pali canonical texts, a large number of Pali 
commentaries, about a dozen translations and 
Some twenty issues of a Journal containing learned 
articles on Buddhism, and on the Pali language 
and literature. During this period of manifold 
activities, Prof. Rhys Davids himself edited a 
number of texfs like the Dighanikaya (1889, 1903, 
1910), the Abhidhammattha-sangaha (1884), the 
(1884) the of 
Yogavacara (1896). He also brought out his 
English translatlons of the Milinda-panha (1890- 
1894) and the Dighanikaya (1889, 1910 and 1921). 
His critical introductions to the Individual suttas of 


translated  Into 


Dathavamsa and manual 


the Dighanikaya and the learned notes on them 
are Indispensable for the study of this text. Even 
today this the 
translatdon of similar texts. His other works of 
general Interest are many; but two, namely, 
Budhdism (1896) and Buddhist India (1903) won 
great popularity through therr novelty and original 
research. However, the most Important of his 
work, his Pali-English Dictionary, compiled in 
Wiliam Stede, 1s a 
monumental work worthy of a great scholar. With 
the Increase of new publications by the Pali Text 
Society, the old dictionary by Childers was found 
imnadequate and, ¡in 1902, Prof. Rhys Davids 
conceived the idea of compiling a dictionary on an 
International basis. The First World War, however, 
1nterrupted his scheme. Therefore, it was not until 
1916 that he set to work on this dictionary with the 
assistance of Dr. William Stede under the auspIce 
of the Pali Text Society. He Ilived to see the 
publication of the first three parts of this 
magnificent work. His eminent colleague, Dr. 
Stede, completed the work In 1925. Indeed, the 
services of Prof. Rhys Davids to the cause of the 
Pali studies were singular and original. He was, in 
the words of his wife, the Max Muller of 
Buddhism—Một trong những học giả Phật giáo 
người Anh nổi tiếng nhất vào thế kỷ thứ 19. Vào 
năm 1864 ông làm công chức tại Tích Lan, tại đây 
ông có quan tâm đặc biệt đến môi trường Phật 
giáo xung quanh và học tiếng Pali với Y. Unnase 
và Thượng Tọa Sumangala tại trường Đại Học 
Vidyodaya, ở Colombo. Ông trở về Anh quốc năm 
1872 và miệt mài với các công trình của Childers, 
Fausboll và Oldenberg. Các bài viết của Childers 
về Niết Bàn đã gây ra tranh cãi và Rhys Davids 
đã đưa ra nhận định chín chắn của mình về vấn đề 
này trong cuốn sách Phật Giáo vào năm 1878. 
Năm 1879 ông xuất bản bản dịch tiếng Anh của 
cuốn Truyện Đẩn Sanh Đức Phật. Cùng với 
Oldenberg, ông dịch ra tiếng Anh cuốn sách của 
bộ Luật Tạng. Đây là đóng góp đầu tiên của ông 
vào bộ Thánh Thư phương Đông (1881-1885). 
Năm 1881, giáo sư Rhys Davids được mời sang 
giảng dạy tại Châu Mỹ. Tại đây ông công bố sự 
ra đời của Hội Kinh Thư Pali nổi tiếng. Bằng lời 
lẽ long trọng, ông mô tả cái nhìn mới của ông về 
lãnh vực nghiên cứu Phật giáo và tuyên bố: “Bộ 


worK remainss a model for 


collaboraton with Dr. 


3695 


Thánh Thư của những người trước đây đã lưu lại 
cho chúng ta một bản ghi nhận độc đáo về phong 
trào tôn giáo đặc biệt này trong lịch sử thế giới; 
và chẳng có gì là quá đáng khi nói rằng việc xuất 
bản bộ văn hệ duy nhất này có tầm quan trọng đối 
với công cuộc nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là lịch 
sử tôn giáo, chẳng kém gì việc xuất bản bộ kinh 
Vệ Đà trước đây.” Dự án mới này được cả phương 
Đông , phương Tây hoan nghênh và nhiều học giả 
kiệt xuất đã sốt sắng giúp đỡ ông trong sự nghiệp 
cao quý này. Quãng đời còn lại của ông thực sự là 
cuộc sống của chính Hội Kinh Thư Pali. Cái nhìn 
có thiện cảm của ông với phương Đông và nhiệt 
tình của ông trong việc nghiên cứu Phật giáo đã 
khiến ông trở thành nhân vật số một trong lãnh 
vực này. Cho đến khi qua đời vào năm 1922, ông 
đã phục vụ cho Hội Kinh Thư Pali trong thời gian 
suốt 41 năm dài, với sự say sưa tận tụy và đã giúp 
cho Hội xuất bản được toàn bộ các giáo điển bằng 
tiếng Pali, mười cuốn sách dịch và khoảng 20 lần 
xuất bản một tạp chí trong đó có những bài viết 
uyên bác về Phật giáo và về ngôn ngữ, văn học 
Pali. Trong thời gian hoạt động bận rộn này, riêng 
giáo sư Rhys Davids đã biên tập một số kinh sách 
như “lIrường Bộ Kinh” vào những năm 1889, 
1903, 1910, và 192I, Abhidhammattha-sangaha 
vào năm 1884, Dathavamsa vào năm 1884, và 
Sách Giáo Khoa về Du Già vào năm 1896. Ông 
cũng cho xuất bản tiếng Anh của ông về bộ Di 
Lan Đà Vấn Đạo vào những năm 1890 và 1894. 
Những bài giới thiệu quan trọng của ông cho từng 
bản kinh của Trường Bộ Kinh và những nhận xét 
uyên bác của ông rất cần thiết cho việc nghiên 
cứu bô kinh này. Cho đến ngày nay, các tác phẩm 
của ông vẫn còn được dùng làm mẫu mực cho 
việc phiên dịch các kinh sách tương tự. Các tác 
phẩm khác được mọi người quan tâm của ông thì 
rất nhiều, nhưng có hai cuốn là “Phật Giáo” vào 
năm 1896 và “Ấn Độ Phật Giáo” vào năm 1903 
được phổ biến nhiều nhất do tính chất mới mẻ và 
sự nghiên cứu công phu. Tuy nhiên, tác phẩm 
quan trọng nhất của ông, cuốn “Từ Điển Pali- 
Anh,” soạn chung với Tiến Sĩ William Stede, là 
một công trình vĩ đại, xứng đáng với một học giả 
lớn. Với số sách xuất bản ngày càng nhiều của 
Hội Kinh Thư Pali, cuốn từ điển cũ của Childers 
đã tỏ ra không còn thích hợp và năm 1902, giáo sư 
Rhys Davids có ý định soạn một cuốn từ điển có 


tầm cỡ quốc tế. Nhưng thế chiến thứ hai đã làm 
gián đoạn kế hoạch của ông. Vì thế, cho đến năm 
1916, ông mới có thể bắt tay vào việc soạn cuốn 
từ điển với sự giúp sức của Tiến Sĩ William Stede, 
dưới sự bảo trợ của Hội Kinh Thư Pali. Ông sống 
cho đến ngày được nhìn thấy sự xuất bản ba phần 
đầu của bộ sách kỳ vĩ này. người bạn đồng sự 
xuất sắc của ông, Tiến Sĩ Stede, đã hoàn thành bộ 
sách vào năm 1925. Những cống hiến của giáo sư 
Rhys Davids cho sự nghiệp nghiên cứu văn hệ 
Pali thật là phi thường và độc đáo. 

Rice-bag fellow: Phạn Đái Tử—A useless monk 
who only devoted to his food, drinking, sleeping, 
and resting—Cái túi đựng gạo, ví với Tỳ Kheo vô 
dụng, chỉ biết có ăn uống ngủ nghỉ. 

Rice congee: Trai Chúc The midday and 
morning meals, breakfast of rice or millet congee, 
dinner of vegetarian foods—Cháo lỏng để ăn 
sáng, hay húp vào buổi tối. 

Rich (a): Giàu sang——Wealth. 

Rich ghosts, or powerful demons: Đại Thế 
Quỷ —Rich ghosts, or powerful demons, ¡.e. 
yaksas, raksasas, pIcasas, etc. All belong to the 
realm of Yama whence they are sent everywhere, 
consequently are ubiquifous In every house, lane, 
market, mound, stream, tree, etc—Loài quỷ giàu 
có phúc lớn. Đây là loại quỷ có thế lực như Dạ 
Xoa, La Sát, chúng ở rải rác khắp nơi từ trong 
phòng ốc, đến phố chợ, sông hồ, cây cối—S§ee 
Ñine classes of ghosts (]). 

Rich and honorable among men: Tái sanh 
trong cõi người giàu sang phú quý —Reborn ¡1n 
rich and honorable among men. This is one of the 
eipht happy conditions in which one may be 
that keep the 
commandments and the ten good ways and 
bestows alms—Đây là một trong tám điều kiện tái 
sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới và 
thập thiệncũng như bố thí _—See Eight happy 
conditions in which one may be reborn. 

Riches of the law: Pháp Tài The law as 
wealth—Pháp nây cũng có thể đem lại lợi nhuận 
cho mọi người như tiển tài đem lai niềm vui hạnh 
phúc cho người thế tục. 

Rich liquor skimmed from boiled butter: Đề 
Hồ—One of the five main products from milk, a 
rích liquor skimmed from clarified butter; ghee; 


reborn so one can five 


3696 


used for the perfect Buddha-truth, as found 

according to T”ien-T”ai, in Nirrvana and Lotus 

sutras—Một trong năm thức ăn chế ra từ sữa, là 
món bổ dưỡng nhất, được tông Thiên Thai ví với 
giáo pháp của Phật trong kinh Niết Bàn và Pháp 

Hoa. 

Rich or poor: Giàu sang hay nghèo khổ. 

Rich and tasty foods: Cao lương mỹ vị (gạo 

trắng thơm ngon và những đồ ăn ngon bổ). 

Rid-of-Filth Buddha: Ly Cấu Phật. 

Riddance of anxiety about the salvafion of 

others: Xả bỏ lo âu về lợi tha—See Seven 

riddances. 

Riddance of the clinging of form: Xả bỏ chấp 

tướng—See Seven riddances. 

Riddance of love and hate: Xả bỏ lỗi lầm 

thương ghét gây ra bởi tham, sân, s—See Seven 

riddances. 

Riddle (n): Câu đố. 

Ride an ox-seek an ox: Ký Ngưu Lai—This 

means to use the Buddha to find the Buddha——Cỡi 

trâu tìm trâu hay lấy Phật ầm Phật. 

Ridicule (v): Ninda (p)—Chê Trách —Blame— 

Censure—DIsparagement—See Eight winds. 

Ridicule and slander the Triple Jewel: Khinh 

chê ngôi Tam Bảo. 

Ridiculed (a): Bị chế nhạo. 

Riding the ox home: Cỡi trâu về nhà—See Ten 

Ox-herding pictures. 

Right (n): Quyền. 

Right (a): Chính (chánh) —Đúng—Lễ phải— 

Correct—Genuine—Just—True. 

Right action: Samyak-karmanta (sk—Samm- 

kammanfa (p)—Correct or Right Deed or Action 

(conduct)—Perfect conduct means getting rid of 

all improper action—To dwell in purity—Chánh 

Nghiệp (làm đúng). 

() The meanings of Right action—Nghĩa của 
Chánh nghiệp: Right acton Involves action 
beneficial to both others and ourselves. We 
must always act for the happiness of the 
communrty, conforming fo our sense of duty, 
without any ulterior motive for damaging 
others” Interests, occupafions, posifions, 
honors, or lives. We must also keep strict 


té 


action, speech, and mind," 
Carrying out fen meriforious actions and 


control of our 


avoiding ten evil ones. Ripht action also 
means to absfain from injuring living beIngs, 
from stealing and from unlawful sexual 
Perfect conduct 
avoidance of actions that conflict with moral 
discipline—Chánh nghiệp là hành động chân 
chánh, đúng với lẽ phải, có ích lợi chung. 
Luôn luôn hành động trong sự tôn trọng hạnh 
phúc chung; tôn trọng lương tâm nghề nghiệp 
của mình; không làm tổn hại đến quyền lợi, 
nghề nghiệp, địa vị, danh dự, và tính mạng 
của người khác; giữ gìn thân khẩu ý bằng 
cách luôn tu tập mười nghiệp lành và nhổ dứt 
mười nghiệp dữ. Chánh nghiệp còn có nghĩa 
là tránh những hành động tà vạy, sống thanh 
khiết, không làm gì tổn hại đến tha nhân, 
không trộm cắp, không tà dâm. 


1nf©ercourse. also means 


I) Right action 1s to——Chánh nghiệp là: 

l1) Abstain from killing—Không sát sanh. 

2) Abstain from stealing—Không trộm cắp. 

3) Abstain from commiting illicit sexual 
indulgence—Không tà dâm 

4) Cultivate compassion, taking only things that 


are given, and living pure and chaste—Đồổng 
thời phải trau dồi lòng bi mẫn, chỉ lấy những 
gì được cho và sống trong sạch trinh khiết. 
(HDRight action and trainings in ethics—Chánh 
nghiệp và giới học: Right action Is one of the 
three higher trainings In Ethics (two other 
trainings Right Speech and Right 
Livelihood). Right action implies respect for 
lie, respect for property, and respect for 


are 


personal relationships. Respect for life means 
not to kill or tell others to kill living beings, 
respect for property means not to steal or tell 
steal, for personal 

means sexual 


others to 
relationships 
misconduct (avoid adultery). Rigpht action 


means acting properly. Right action can help 


TesSpecf 


tO  avoid 


us avoid creating the three destrucfive actions 
of the body (kiling, stealing and unwise 
sexual behavior). Right action teaches us to 
be aware of the effects of our actions on 
others. Once we possess Right Action, Instead 
of doing whatever pleases us at the moment, 
we”ll be considerate of others, and of course, 


3697 


automatically our relationships wIll Iimprove l)  Detached from sensual obJects, detached from 


and others will be happler in our company. 
Right Action also includes giving old people a 
hand ¡in their house work, helping storm and 
flood victims, and rescuing people from 
danger, and so on—Chánh Nghiệp là một 
trong ba pháp tu học cao thượng về Giới Học 
(hai pháp khác là Chánh Ngữ và Chánh 
Mạng). Như vậy chánh nghiệp bao hàm tôn 
trọng đời sống, tôn trọng tài sản và tôn trọng 
quan hệ cá nhân. Tôn trọng đời sống là không 
giết hại và không bảo người khác giết hại, tôn 
trọng tài sản là không trộm cắp và không bảo 
người khác trộm cắp, tôn trọng những quan hệ 
cá nhân là tránh tà dâm. Chánh Nghiệp là 
hành động chân chánh khiến cho chúng ta có 
thể tránh được ba việc làm tổn hại về thân 
(sát sanh, trộm cắp và tà dâm). Chánh Nghiệp 
dạy cho chúng ta ý thức được những tai hại 
mà chúng ta gây ra cho người khác. Thay vì 
làm những điều mà trước mắt chúng ta cảm 
thấy ưa thích thì chúng ta lại quan tâm đến 
tha nhân. Một khi có Chánh Nghiệp thì dĩ 
nhiên tự động các mối quan hệ của chúng ta 
với mọi người sẽ được tốt đẹp hơn và mọi 
người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn khi cùng 
sống với chúng ta. Chánh Nghiệp cũng bao 
gồm việc ra tay giúp đỡ người khác như phụ 
giúp người già cả, cứu trợ thiên tai bão lụt, 
hay cứu giúp người đang lâm nạn, vân vân. 

l1) See Samyak-karmanta. 

2) See EightNoble Paths. 

3) See Fiffy-two mental states. 

Right aspiration: Nguyện vọng chánh đáng. 

Right basis: Right foundation—Chính cơ (căn 

bản chính đáng). 

Right belief: Chánh Tín—The first entrance to 

the preat enliehtenment; for with it, the steadfast 

mind is not broken—Cửa ngõ đầu tiên đi vào đại 

giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn kiên định không 

thối chuyển—See Ten perfecting Mahayana 

rules. 

Right concentration: Samyak-samadhi (skÙ— 

Samma-samadhi (p)—Chánh Định (tập trung tư 

tưởng đúng). 

(Œ) The meanings of “Right Concentration”— 
Nghĩa của Chánh định: 


2) 


qI) 


unwholesome things, and enfers Into the first, 
second, third and fourth absorption. Right 
Concenfration means a sfrong concentration of 
our thoughts on a certain subJect in order to 
clearly, with Buddhist 
doctrine and for the benefit of others and 
ourselves—Chánh định là tập trung tư tưởng 
đúng là tập trung vào việc từ bỏ những điều 
bất thiện và tập trung tinh thần được hoàn tất 
trong bốn giai đoạn thiển định. Chánh định 
còn có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một 
vấn đề gì để thấy cho rõ ràng, đúng với chân 
lý, có lợi ích cho mình và cho người —See 
Eight Noble Paths. 

Right concentraion 1s the 
seadiness of the mind comparable to the 
unflickering flame of a lamp In a windless 
place. It is concentration that fixes the mind 
right and causes It to be unmoved and 
The practice of 
“samadhi” maintains the mind and the mental 
properties in a state of balance. Many are the 
Iimpedments that 
practitioner, a medifator, but with support of 
Right Effort and Right Mindfulness the fully 
concentrated mind 1s capable of dispelling the 
1mpediments, the passions that disturb man. 
The perfect 
distracted by sense obJectfs, for It sees things 
as they are, In their prOper perspecfIVe— 
Chánh định là sự an định vững chắc của tâm 
có thể so sánh với ngọn đèn cháy sáng không 
đao động ở nơi kín gió. Chính sự tập trung đã 
làm cho tâm an trú và khiến cho nó không bị 
dao động, xáo trộn. Việc thực hành định tâm 
(samadhi) đúng đắn sẽ duy trì tâm và các tâm 
sở ở trạng thái quân bình. Hành giả có thể 
phải đương đầu với rất nhiều chướng ngại của 
tinh thần, nhưng với sự hỗ trợ của chánh tinh 
tấn và chánh niệm, tâm định vững vàng có 
khả năng đẩy lùi những chướng ngại, những 
tham dục đang khuấy động tâm của vị hành 
giả. Tâm định vững chắc không bị các pháp 
trần làm cho xao lãng, vì nó đã chế ngự được 
năm triển cái (see Five hindrances). 

Right Concentration and Samadhi—Chánh 
định và Tam muội: Right Concentration 1s one 


Set 1f COnSiIstent 


1ntensified 


undisturbed. COrrect 


mental confront  a 


concenfated mind Is not 


3698 


of the three trainings in Samadhi (two other 
trainings Righ Effort and Ripght 
Mindfulness). Right concentraton means to 
concenfrate the mind single-pointedly on an 
object.  Our single- 
pointedness slowly Improves through effort 
and mindfulness, until we attain calm abiding. 
Right Concentralon may also help us 
progress to deeper states of concentration, the 
actual meditative stabilizatons (form and 
formless realms)—Chánh Định là một trong 
ba phần học của Thiền Định (hai phần khác 
là Chánh Tính Tấn và Chánh Niệm). Chánh 
định là tập trung tâm vào một đối tượng. 
Chánh định tiến bộ từ từ đến trạng thái tâm 
an trú nhờ vào Chánh Tinh Tấn và Chánh 
Niệm. Chánh định còn có thể giúp chúng ta 
tiến sâu vào sự nhất tâm cao hơn, hay những 
tầng thiển (sắc giới và vô sắc giới). 
Right conduct: Chánh hạnh. 
l1) Thiện hạnh—Right conduct of the actions of 
the body ¡is one of the most 1mportant 
entrances to the great enlightenment; for with 
It, the three kinds of behavior are pure. 
According to the Long Discourses of the 
Buddha, thee kinds of ripht 
conduct—Chánh hạnh nơi thân là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì 
nhờ đó mà tam nghiệp hằng thanh tịnh. Theo 
Kinh Trường Bộ, Phúng Tụng Kinh, có ba 
thiện hạnh—See Three kinds of right conduct. 
Chánh Hạnh: Right conduct of the actions of 
the body is one of the most 1mportant 
entrances to the great enlightenment; for with 
1t, the three kinds of behavior are pure— 
Chánh hạnh nơi thân là một trong những cửa 
ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì nhờ đó mà 
tam nghiệp hằng thanh tịnh. 
Right conduct ỉn body: Kaya-succaritam (p)— 
Thân thiện hạnh—See Three dharmas (V), and 
Three kinds of ripht conduct. 
Right conduct ïn speech: Vaci-succaritam 
(p—Khẩu thiện hạnh —See Three dharmas (V), 
and Three kinds of right conduct. 
Right conduct in thought: Mano-succaritam 
(p_—Ý thiện hạnh—See Three dharmas (V), and 
Three kinds of right conduct. 


are 


COncenfraton or 


there are 


2) 


Right deeds: Right action—Chánh hạnh—See 
Right Action. 
Right dharma: 
dharma. 

Right Dharma-Eye Treasury: Something that 
confains and preserves the ripht experlence of 
reality—Chánh Pháp Nhãn Tạng. 

Right discernment: Phân biệt đúng. 

Right discourse: Chân ngôn. 

Right doctrine: Saddhamma (p)—Saddharma 
(skÙ—Chánh Pháp—See Correct dharma. 

Rights and duties: Quyền lợi và bổn phận. 


Chánh Pháp—See Correct 





Right effort: Samyag-vyayama (sk)——Samma- 

vayama (p)—Chánh Tinh Tấn (nỗ lực đúng). 

() The meanings of “Right effor—Nghĩa của 
Chánh tinh tấn: Right effort means we must 
be always hard-working, helpful to others and 
ourselves. Do not kHI, cheat, or lead a 
wanton, gamble life. On the contrary, always 
try to perform good deeds for having good 
karma. Correct (Ripht or Perfect)  Zeal or 
Effort or Energy also means fo try to avoid the 
arising of evil, demeritorious things have not 
yet Try the evIl, 
demeritorious things that have already arisen. 
At the same time, fry to produce merIfOrious 
things that have not yet arisen and try to 
maintan the meritorious things that have 
already arisen and not let them disappear, but 
to bring them to growth, to maturity and to the 
full perfection of development. Right effort 
also means cultivation of what 1s karmically 
wholesome and 
karmically unwholesome——Chánh tinh tấn có 
nghĩa là chuyên cần siêng năng làm lợi mình 
và lợi người; không làm những việc bất chính 
như sát hại, gian xảo, đàng điếm, cờ bạc, ác 
độc và bỉ ối, vân vân; ngược lại phải chú tâm 
làm những việc lành, tạo phước nghiệp. 
Chánh tin tấn còn có nghĩa là nỗ lực đúng có 
nghĩa là cố gắng không cho phát khởi những 
điều tà vạy, cố gắng vượt qua những tà vạy 
đang mắc phải, cố gắng làm nẩy nở những 
điều thiện lành chưa nẩy nở, cố gắng phát 
huy những điều thiện lành đã phát khởi. 


arisen. {O  OV€TrCOm€ 


avoidance of what 1s 


3699 


Chánh tinh tấn còn có nghĩa là vun bồi thiện 
nghiệp cùng lúc nhổ bỏ ác nghiệp. 

ID) The function of the ripht effort is to be 
vigilant and check all unhealthy thoughts, and 
to cultivate, promote and maintain wholesome 
and pure thoughts arising in a man”s mind— 
Nhiệm vụ của chánh tin tấn là để cảnh giác 
và chặn đứng những tư duy không lành mạnh, 
đồng thời tu tập, thúc đẩy, duy trì những tư 
duy thiện và trong sáng đang sanh trong tâm 
hành giả. 

l) To prevent the arising of evil and 
unwholesome thoughts that have not yet 
arisen in a man°s mind—ĐỂể ngăn ngừa những 
tư duy ác, bất thiện chưa sanh, không cho 
chúng khởi sanh trong tâm hành giả. 

2) To discard such evil thoughts already arIsen— 
Đoạn trừ những tư duy ác đã sanh. 

3) To produce and develop wholesome thoughts 
not yet arisen—Làm cho sanh khởi và phát 
triển những tư duy thiện chưa sanh. 

4) To promote and maintain the good thoughfs 
already present—Thúc đẩy và duy trì những 
tư duy thiện đã sanh càng thêm tăng trưởng. 

(IDevelopment of “Right effor—Phát triển 
Chánh tinh tấn: When developing right effort 
we must be sincere about our thoughts. IÝ we 
analyze them we will find that our thoughfs 
are not always good and wholesome. At times 
they are unwholesome and foolish, though we 
may not always express them in words and 


tu tập chánh tinh tấn chúng ta cần phải thực 
hành với những tư duy của chúng ta. Nếu suy 
xét chúng ta sẽ thấy rằng những tư duy nây 
không phải lúc nào cũng là thiện lành trong 
sáng. Đôi khi chúng chỉ là những tư duy bất 
thiện và ngu xuẩn, mặc dù không phải lúc 
nào chúng ta cũng bộc lộ chúng thành lời nói 
hay hành động. Như vậy, nếu chúng ta cứ để 
cho những tư duy nầy khởi lên, đó là một dấu 
hiệu không tốt, vì khi một tư duy không thiện 
lành được phép tái diễn nhiều lần, nó sẽ 
thành thói quen. Vì thế, điều thiết yếu là phải 
nỗ lực không để cho những tư duy bất thiện 
nầy tới gần, vì cho đến khi nào chúng ta 
thành công trong việc chế ngự chúng, những 
tư duy bất thiện nầy vẫn sẽ xâm chiếm tâm 
chúng ta. Không phải chỉ trong những giờ 
hành thiển chúng ta mới để ý đến tính chất vô 
cùng quan trọng của chánh tinh tấn. Chánh 
tỉnh tấn cần phải được thường xuyên tu tập 
bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu có thể được. 
Trong mọi lời nói của chúng ta, mọi hành 
động của chúng ta và cách cư xử của chúng ta 
trong đời sống hằng ngày, chúng ta cần chánh 
tinh tấn để thực hiện những bổn phận của 
chúng ta một cách toàn hảo. Nếu chúng ta 
thiếu chánh tinh tấn hay đức tính nhiệt tâm 
tinh cần nầy, chúng ta có thể bị những trạng 
thái hôn trầm và lười biếng khuất phục, thì 
chắc chắn không thể nào chúng ta có thể tiến 
triển việc tu tập được. 


actions or both. Now if we allow such (IV)Right effort in Zen— Chánh tỉnh tấn trong 


thoughts to rise repeatedly, 1t 1s a bad sign, for 
when an unhealthy thought is allowed to recur 
agaIn and again, it tends to become a habit. It 
1s, therefore, essential to make a real effort to 
keep unwholesome thoughts away from us. 
Until we succeed In stopping them to rise In 
our mind, unhealthy thoughts will always be 
taking possession of our mind. Ït 1s not only 
during the time of meditation that we need to 
cultivate our right effort. Ripht effort should 
be cultivated always whenever possible. In all 
our speech, actions and behavior, In our dally 
life, we need right effort to perform our duties 
wholeheartedly and successfully. If we lack 
ripht effort and give ¡n to sloth and indolence, 
we can not proceed with our cultivation—Khi 


thiển định: Right effort ¡is one of the three 
traininss in medifation (two other trainings are 
Right Mindfulness and Right Concentration). 
Right effort means cultivating a confident 
atfitude toward our undertakings, taking up 
and pursuing our task with energy and a will 
(O carry them through to the end. In 
Buddhism, right effort means cultivating a 
confident attitude of mind, being attentive and 
aware. To progress on the path, we need to 
put our energy In(o Dharma practice. With 
enthusiastic effort, we can purify negatIve 
actions already done to prevent doing new 
ones in the future. In addition, effort also 1s 
necessary to maintan the virftIous sfates 
we”ve already generated, as well as to induce 


3700 


new ones ¡n the future—Chánh Tinh Tấn là 
một trong ba phần học của Thiền Định (hai 
phần học khác là Chánh Niệm và Chánh 
Định). Theo Phật giáo, chánh tinh tấn là trau 
dổi một thái độ tự tin của tâm, chú ý và tỉnh 
thức: Chánh tinh tấn là sự nỗ lực trau dồi thái 
độ tự tin đối với công việc hay đảm nhận và 
theo đuổi nhiệm vụ bằng nghị lực và ý chí thi 
hành nhiệm vụ ấy cho đến cùng. Để tiến bộ 
trên con đường đạo, chúng ta cần phải nỗ lực 
trong việc tu tập theo Chánh Pháp. Nhờ nhiệt 
tâm tinh cần chúng ta có thể làm cho những 
hành động quấy ác ô nhiễm mà mình đã làm 
trước đây trở nên thanh tịnh, đồng thời ngăn 
ngừa những hành động này phát sinh trong 
tương lai. Lại nữa, tinh cần rất cần thiết để 
duy trì đức hạnh mà chúng ta đã tu tập, cũng 
như xây dựng những đức hạnh mới trong 
tương lai—See Eight Noble Paths. 

Right effort to prevent the arising of evil, to 

develop unarisen øood, to maintain the øood 

which has arisen: Chánh tinh tấn ngăn chận 

điều bất thiện đang sanh, phát triển điều thiện 

chưa sanh, duy trì điều thiện đã sanh. 

Righ(t cexpression: Hợp ngữ—See Seven 

excellences claimed for the Buddha's teaching. 

Right foundation: Right basis—Chánh cơ (căn 

bản chính đáng). 

Right hand: Knowing hand—Trí thủ (bàn tay 

biết việc). 

Right ideas: Suy tư chánh đáng. 

Right knowledge: Samyagjnana (skt)—Correct 

knowledge—Chánh Trí —Sage-like or saint-like 

knowledge, one of the five Dharmas—Trí của các 

bậc Hiền Thánh, một trong ngũ pháp—See FEive 

laws or categories (II). 

Right in this life: Nhãn tiền —Before the eye. 

Right life: Samyak-ajiva (skÐ)—Right 

livelihood—See Right Livelihood. 

Right Iivelihood: Samyag-ajiva (sk)—Samma- 

ajva (p)—Correct Livelihood or perfect 

Livelihood—Chánh Mạng (mưu sinh đúng). 

(ŒD The meanings of “Right livelihood”—Nghĩa 
của Chánh Mạng: 

1) Right livelihood means to lead a decent and 
honest life. We must keep from exploiting or 





2) 


3) 


mistreating others or sponging on them. Do 
not be superstious; do not act as a go- 
between to take profit. Correct occupation 
also means avoid professions that are harmful 
{to sentient beings such as the five Iimmoral 
occupations (slaughterer, hunter, dealer In 
Weapomry, or narcotcs, ccf). Perfect 
livelihood also means reJecting all wrong 
livinge—Chánh mạng có nghĩa là sinh sống 
chân chính và lương thiện; không làm giàu 
trên mô hôi nước mắt của người khác; không 
đối xử tệ bạc với người khác; không sống 
bám vào người khác; không mê tín dị đoan; 
không sống bằng miệng lưỡi mối lái để kiếm 
lợi. Chánh mạng còn có nghĩa là mưu sinh 
đúng là tránh những nghề gây phương hại cho 
những chúng sanh khác như đổ tể, đi săn, 
buôn bán vũ khí, buôn bán xì ke ma túy, v.v. 
Mưu sinh đúng còn có nghĩa là chối bổ mọi 
lối sống tà vạy. 

Right livelihood means earning a living In a 
way that does not violate basic moral values. 
Right Iivelihood 1s an extension of the rules of 
right action to our roles as breadwinners In 
socIety. Ripht Livelihood also means that to 
earn a living In an approprlate way. Devout 
Buddhists should not engage In any of the 
physical or verbal negative actlons to earn a 
living, nor should we cause others fo do so— 
Chánh mạng có nghĩa là mưu sinh ở mức 
không vi phạm những giá trị đạo đức căn bản. 
Chánh mạng là sự mở rộng của luật về chánh 
nghiệp đối với sinh kế trong xã hội. Chánh 
mạng là sự mở rộng về luật của chánh nghiệp 
đối với sinh kế của Phật tử trong xã hội. 
Chánh mạng còn có nghĩa là tạo ra của cải tài 
sản bằng những phương cách thích đáng. Phật 
tử thuần thành không nên nhúng tay tham gia 
vào loại hành động hay lời nói tổn hại để 
mưu sinh, hoặc giả xúi giục khiến người khác 
làm và nói như vậy. 

Right livelihood 1s a weapon of enlightening 
bemnøs, leading away from all wrong 
livelihood. Enlightening Beings who abide by 
these can annihilate the afflictions, bondage, 
and compulsion accumulated by all sentient 
beings In the long night of ignorance—Chánh 
mạng là khí giới của Bồ Tát, vì xa rời tất cả 


4) 


qI) 


Ù 


2) 


3701 


tà mạng. Chư Bồ Tát an trụ nơi pháp nầy thời 
có thể diệt trừ những phiền não, kiết sử đã 
chứa nhóm từ lâu của tất cả chúng sanh—§ee 
Teen weapons of Great Enlightening Beings. 
Right livelihood 1s abandoning wrong ways of 
living which bring harm and suffering to 
others. A Buddhist should live by profession 
which 1s blameless and free from harm to 
oneself and others—Chánh mạng là từ bỏ 
những lối làm ăn sinh sống tà vạy, đem lại sự 
tai hại, khổ đau cho mình và cho người khác. 
Người Phật tử nên sinh sống bằng những nghề 
được xem là không bị khiển trách, không làm 
hại đến bản thân và người khác. 

The Buddha taught about the “Right 
Livelihood”—Đức Phật dạy về Chánh Mạng: 
The Buddha taught: “There are five kinds of 
livelihood that are discouraged for Buddhists: 
trading In animals for food (selling animals for 
slaughter), slaves (dealing 1n slaves), arms 
(selling arms and lethal weapon§s), poIsons, 
and Intoxicanfs (drugs and alcohol, selling 
1ntoxicating and/or poisonous drinks). These 
five are not recommended because they 
conftribute to the destoy of society and 
violate the values of respect for life and for 
the welfare of others.” Right Livelihood 1s an 
extension of the rules of right action to our 
roles as breadwinners In society. In the 
confrary, Buddhists should live by an honest 
profession that 1s free from harm to self and 
Đức Phật dạy: “Có năm loại sinh kế 
mà người Phật tử không nên làm là buôn bán 
súc vật để làm thịt, buôn bán nô lệ, buôn bán 
vũ khí, độc dược, và các chất say như ma túy 
và rượu. Năm loại nghề nghiệp này người 
Phật tử không nên làm vì chúng góp phần làm 
cho xã hội băng hoại và vi phạm nguyên tắc 
tôn trọng sự sống và phúc lợi của người 
khác.” Ngược lại, người Phật tử nên sống 
bằng những nghề nghiệp lương thiện, không 
làm hại mình hại người. 

The right livelihood for a monk 1s to beg for 
food. To work for a living or to do worldly 
business 1s an Improper life— Chánh mạng là 
cuộc sống đúng đắn của hàng tu sĩ là khất 
thực. Làm việc hay làm thương mại là tà 
mệnh. 


others 





Right man in the right place: Đúng người 

đúng chỗ. 

Ripgh(t meaning: Hợp nghĩa—See Seven 

excellences claimed for the Buddha's teaching. 

Right meditation: Chánh Định—Chánh quán— 

Correct contemplation—Correct (Right or Perfect) 

meditation—See Right concentrafion. 

Right Method: Naya (p)—Good way—Phương 

pháp đúng——Chánh Pháp —See Correct Dharma. 

Ripgh(t mindfulness: Samyag-smrt (skÙ— 

Samma-sati (p)—Correct (Right Perfect) 

Remembrance or Mindfulness—Chánh Niệm (chú 

tâm đúng). 

(Œ)_ The meanings of “Right mindfulness”—Nghĩa 
của Chánh niệm: Right mindfulness means to 
give heed to good deed for our own benefit 
and that of others. Ripht mindfulness also 
means remembrance including old mistakes to 
repent of and deep gratitude towards parents, 
country, humankind, and Buddhist Triple 
Gems. Right mindfulness also means the 
reflection on the present and future evenfs or 
situatons. We must mediftate upon human 
sufferings that are caused by Ignorance and 
dedde to work for alleviaing them, 
Irrespectve of possible dificulies and 
boredom. Correct Memory which retains the 
tue and excludes the false—Dwell In 
contemplation of corporeality. Be mindful 
and putting away worldly greed and grIef. 
Correct mindfulness also means ongoing 
mindfulness of body, feelinsgs, thinking, and 
objects of though—Chánh niệm là nhớ đến 
những điều hay lẽ phải, những điều lợi lạc 
cho mình và cho người. Chánh niệm còn có 
nghĩa là ức niệm hay nghĩ nhớ tới cảnh quá 
khứ, nhớ đến lỗi lầm cũ để sửa đổi, nhớ ân 
cha mẹ thầy bạn để báo đáp, nhớ ân tổ quốc 
để phụng sự bảo vệ; nhớ ân chúng sanh để 
giúp đở trả đền; nhớ ân Phật Pháp Tăng để 
tinh tấn tu hành. Chánh niệm còn có nghĩa là 
quán niệm hay quán sát cảnh hiện tại và 
tưởng tượng cảnh tương lai. Chúng ta nên 
quán tưởng đến cảnh đời đau khổ, bệnh tật, 
mê mờ của chúng sanh mà khuyến tu; tưởng 
niệm làm những điều lợi ích chung, không 
thối lui, không e ngại khó khăn nhọc nhăn. 


OT 


qI) 


3702 


Chánh niệm còn có nghĩa là chú tâm đúng là 
tưởng đến sự thật và chối bỏ tà vạy. Lúc nào 
cũng tỉnh táo dẹp bỏ tham lam và buồn khổ 
của thế tục. Chánh niệm còn có nghĩa là lúc 
nào cũng tỉnh giác về thân thể, cảm xúc, tư 
tưởng cũng như những đối tác bên ngoài— 
See Eight Noble Paths. 

Right mindfulness according to the Theravada 
Buddhism—Chánh niệm theo Phật giáo 
Nguyên Thủy: According to Theravada 
Buddhism, mindfulness ¡is considered as the 
strongest sfrand for It plays an Imporfant role 
in the acquisiion of both calm and Insight. 
Mindfulness 1s a certain function of the mind, 
and therefore , a mental factor. Without this 
all important factor of mindfulness one cannot 
cognize sense-obJects, one cannot be fully 
aware of one's behavior. It 1s call ripht 
mindfulness because it avoids misdirected 
attention, and prevents the mind from paying 
attention to things unwholesome, and guides 
1fS pOSS©ssor on the ripht path to purity and 
freedom. Right mindfulness sharpens the 
power of. observation, right 
thnking and right understanding. Orderly 
thnkimng and reflecton ¡is condiioned by 
man”s right mindfulness. In the Satipatthana 
and Anapanasati sutras, the Buddha states 
clearly how a meditator becomes aware of his 
thoughts, mindfully watching and observing 
each and every one of them, be they good or 
evil, salutary or otherwise. The sutras warn us 
against negligence and day-dreaming and 
urges us to be mentally alert and watchful. As 
a matter of fact, the earnest student will note 
that the very reading of the discourse, at 
tmes, makes him watchful, 
serious-minded. lí goes without saying that 
ripht mindfulness 1s a quality that no sensible 
man would treat with contempt. Thus, 1t 1S 
truly essential to cultivate mindfulness 1n this 
confused age when so many people suffer 
from mental imbalance. Right mindfulness 1s 
an only bringing 
concenfration calm, but in promoting right 
understanding and righ(t living. Ít 1s an 
essentfial factor In all our actions both worldly 
and spiritual—Theo Phật giáo Nguyên Thủy, 


and assists 


earnest and 


Instrumental not in 


niệm được xem như là một sợi dây mạnh mẽ 
vì nó giữ một vai trò quan trọng trong cả hai 
loại thiển định là tịnh trú và biệt quán. Niệm 
là một cơ năng nào đó của tâm và vì vậy, nó 
là một yếu tố của tâm hay một tâm sở. Không 
có niệm, một tâm sở tối quan trọng, chúng ta 
không có khả năng nhận ra bất cứ thứ gì, 
không thể hay biết đây đủ các tác phong của 
chính mình. Được gọi là chánh niệm, vì nó 
vừa tránh chú tâm sai lạc, mà cũng vừa tránh 
cho tâm để ý vào những điều bất thiện, và 
đàng khác nó hướng dẫn tâm của hành giả 
trên con đường chân chánh, trong sạch và giải 
thoát mọi phiển trược. Chánh niệm làm bén 
nhạy khả năng quan sát của hành giả, và hỗ 
trợ chánh tư duy và chánh kiến. Hiểu biết và 
suy tư được có trật tự cũng nhờ chánh niệm. 
Trong hai kinh Niệm Xứ và Nhập Tức Xuất 
Tức Niệm, Đức Phật dạy rõ ràng làm cách 
nào một hành giả có thể hay biết luồng tư 
tưởng của mình, tỉnh giác theo dõi, ghi nhận 
và quan sát từng ý nghĩ của chính mình, từ tốt 
cũng như xấu. Cả hai bài kinh đều cảnh giác 
chúng ta không nên xao lãng và mơ mộng, 
cũng như thúc hối chúng ta nên luôn canh 
chừng và luôn giữ tâm chánh niệm. Kỳ thật, 
một hành giả chuyên cần tu niệm sẽ ghi nhận 
rằng chính nhờ sự kiện đọc lại kinh điển sẽ 
làm cho chúng ta tỉnh giác hơn, quyết tâm 
hơn, và thận trọng chú niệm nhiều hơn. Khỏi 
nói ai trong chúng ta cũng biết rằng chánh 
niệm là một đức độ mà không ai có thể xem 
thường được. Như vậy việc tu tập chánh niệm 
thật là thiết yếu trong thời buổi hỗn tạp mà 
chúng ta đang sống đây trong khi rất nhiều 
người phải gánh chịu khổ đau vì tâm trí mất 
thăng bằng. Chánh niệm là một phương tiện 
mang lại tịnh trụ, làm thăng tiến chánh kiến 
và chánh mạng. Chánh niệm là một yếu tố tối 
cần thiết cho những hành động của chúng ta 
trong đời sống hằng ngày cũng như cho tâm 
linh. 


(@IDRight Mindfulness and Meditaton—Chánh 


Ù 


định và Thiên định: 

Right Mindfulness 1s one of the three trainings 
1n medifation (two others are Right Effort and 
Right  Concentration). 
aWwareness or attention, and as such it means 


Mindfulness 1s 


2) 


a) 


b) 
C) 


3703 


avoiding a distracted or cloudly state of mind. 
In the pracice of the Dharma, right 
mindfulness plays as a kind of rein upon our 
minds for our minds are never concenfrated or 
stull. The Buddha taught: “The practice of 
mindfulness means mindfulness of the body, 
of feelinss, of 
consciousness, and mindfulness of obJects of 
the mind.” In short, right mindfulness means 
to watch our body and mind and to know what 
we are doing at all tmes. Right Mindfulness 
1s an Important menfal factor that enables us 
to remember and keep our attention on what 
1s beneficial. Riph(t Mindfulness plays an 
Important role 1.e., Ripht 
mindfulness can help us clear the flurry of 
thoughts from our minds, and eventually, 
we”ll be able to concentrate single-pointedly 
on our breath—Chánh Niệm là một trong ba 
phần học của Thiền Định (hai phần học khác 
là Chánh Tinh Tấn và Chánh Định). Chánh 
Niệm là ý thức, hay sự chú ý, như vậy chánh 
niệm là tránh sự xao lãng hay tình trạng tâm 
trí vấn đục. Trong việc tu tập Phật pháp, 
chánh niệm giữ vai trò một sợi dây cương 
kiểm soát tâm của chúng ta vì tâm chúng ta 
không bao giờ tập trung hay đứng yên một 
chỗ. Đức Phật dạy: “Tu tập chánh niệm là tu 
tập chú tâm vào thân, chú tâm vào cảm nghĩ, 
chú tâm vào thức, và chú tâm vào đối tượng 


mindfulness mindfulness 


in meditation, 


của tâm.” Nói tóm lại, chánh niệm là kiểm 
soát thân và tâm và biết chúng ta đang làm gì 
vào mọi lúc. Chánh Niệm là một yếu tố tâm 
thức quan trọng có chức năng làm cho chúng 
ta nhớ tới những gì có lợi lạc. Chánh niệm giữ 
một vai trò quan trọng trong thiển định, thí dụ 
Chánh Niệm có thể giúp chúng ta làm tan đi 
những tư tưởng rộn rịp xôn xao trong tâm 
thức, và cuối cùng giúp chúng ta có đủ năng 
lực đạt được sự nhất tâm trên hơi thở. 

Right the applicatlon or 
arousing of attention—Chánh niệm là phát 
khởi niệm hay gán sự chú tâm vào: 

Activitles of the body: Thân hành niệm—Các 
hoạt động của thân (kayanupassana). 

Feelinss or sensations: Thọ niệm. 

The activities of the mind: Tâm hành niệm—— 
Các hoạt động của tâm (Cittanupassana). 


mindfulness 1s 


d) Mental objects: Niệm pháp—Các hoạt động 
của pháp (Dhammanapassana). 

Right mindfulness of keeping the mỉnd from 

distract: Thích chánh niệm vì tâm chẳng tán 

loạn—They enjoy right mindfulness because theIr 
minds are not distracted, one of the ten kinds of 
enJoyment of Enlipghtening Beings. Enliphtening 

BeIngs who abide by these can attain the supreme 

enjoyment of truth of all Buddhas—See Ten kinds 

of enJoymernt. 

Right objectfs of faith: Tín tâm—There are five 

right obJects of faith—See Five right objects of 

faith. 

Ripght path: Orthodox doctrine—Right way— 

Chánh đạo. 

Righ(t pafience: Chánh Nhẫn-The right 

patence—The ability to bear patlence and to use 

right faith to eliminate all i1llusion In order to 
realize the Middle Path (those who are ¡n the ten 

Sfap©s of a Buddha, 

Bodhisattvas)—Khả năng nhẫn nhục và dùng 

chánh tín để triệt tiêu si mê và đi đến chứng ngộ 

Trung Đạo (những bậc trong mười địa hay những 

đức tính của một vị Phật hay Bồ Tát)—See Six 

kinds of enduance. 

Right practfices: Saddhamma (p)—Diệu pháp— 

According to the Sangii Suta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are seven ripht 

practices—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có bảy diệu pháp—See Seven ripht 

practices. 

Right resolution: Giải pháp chánh đáng. 

Right of self-determination: Quyền tự quyết. 

Right Speech: Samyak-vac (skt——Samma-vaca 

(p)—Correct or perfect Speech—Chánh Ngữ (nói 

đúng). 

() The meanings of Ripht speech Nghĩa của 
Chánh ngữ: Right speech Impliles sincere, 
sound, Impartial, direct, distorting, 
cautious, affable, harmless, useful words and 
discourses. Avoidance of lying, slander and 
øossIp (false and idle talk), or abstaining from 
lying, tale-bearing, harsh words, and foolish 
babble—Chánh ngữ là nói lời thành thật và 
sáng suốt, nói hợp lý, nói không thiên vị, nói 
thẳng chứ không nói xéo hay xuyên tạc, nói 


or characf©ristics 1©. 





nOf 


3704 


lời thận trọng và hòa nhã; nói lời không tổn 

hại và có lợi ích chung. Nói đúng là không 

nói dối, không ba hoa, tán gẫu hay dèm pha. 
qD  Right speech 1s to—Chánh Ngữ là: 

l1) Abstain from falsehood and always speak the 
truth—Không nói dối, đồng thời phải luôn 
luôn nói sự thật. 

2) Abstain from tale-bearing which brings about 
discord and disharmony, and to speak words 
that are conducive to concord and harmony—— 
Không nói lời ly gián gây sự bất hòa và chia 
rẽ, đồng thời phải nói những lời nào đưa đến 
sự hòa hợp và đoàn kết. 

3) Absftain from harsh and abusive speech, and 
instead to speak kind and refined words— 
Không nói những lời thô ác, cộc căn, thay vào 
đó phải nói những lời từ ái, tế nhị. 

4) Abstain from idle chatter, vain talk or øossip 
and ¡instead to speak words which are 
meaningful and blameless—Không nói những 
lời vô ích, ngồi lê đôi mách, thay vào đó phải 
nói những lời có ý nghĩa và không bị bậc trí 
khiển trách. 

qI)Right Speech and the training of ethics— 
Chánh ngữ và Giới học: Correct or Right 
Speech or Perfect Speech 1s one of the three 
higher trainings In Ethics (two other trainings 
are Ripht Action and Righ(t Livelihood). 
Speech can Influence millions of people. Ït 1s 
said that a harsh word can wound more deeply 
than a weapon, whereas a genfle word can 
change the heart and mind of even the most 
hardened criminal. Therefore, ripht speech 
Implies respect for truth and respect for the 
well being of others. Right speech begins with 
avoiding four destrucfive actions of speech: 
lying, divisive words, harsh words and idle 
talk. Not only that, devout Buddhists should 
always try fo communicate in a way pleasing 
to others. Rather than venting our anger or 
frustration onto another, devout Buddhists 
should thínk about effecive ways to 
communicate our needs and feelings to them. 
Besides, Right Speech also means to 
sincerely make an effort to notce and 
comment upon others` good qualities and 
achievements, or to console people In time of 
ørIef, or to teach people Dharma. Speech 1s a 


powerful tool to influence others and If we 
use It wisely, many people will benefi. 
Speech can Influence millions of people. Ít 1s 
said that a harsh word can wound more deeply 
than a weapon, whereas a gentle word can 
change the heart and mind of even the most 
hardened criminal. Therefore, ripht speech 
Implies respect for truth and respect for the 
well being of others. Ït is to say ripht speech 
means the avoidance of lying, backbiting or 
slander, harsh speech and idle talk—Chánh 
Ngữ là một trong ba phần của Giới Học (hai 
phần khác là Chánh Nghiệp và Chánh Mạng). 
Lời nói có thể làm ảnh hưởng đến hàng triệu 
người. Người ta nói rằng một lời nói thô bạo 
có thể làm tổn thương hơn vũ khí, trong khi 
một lời nói nhẹ nhàng có thể thay đổi cả trái 
tim và tâm hồn của một phạm nhân bướng 
bỉnh nhất. Vì vậy chánh ngữ trong Phật giáo 
bao hàm sự tôn trọng chân lý và phúc lợi của 
người khác. Chánh Ngữ bắt đầu với việc 
tránh xa bốn loại lời nói gây tổn hại: nói dối, 
nói lời ly gián, nói lời thô ác và nói chuyện 
phù phiếm. Chẳng những vậy, Phật tử thuần 
thành nên luôn cố gắng dùng lời nói như thế 
nào cho người khác được vui vẻ. Thay vì trút 
đi sự giận dữ và bực dọc lên người khác, Phật 
tử thuần thành nên nghĩ đến những cách hữu 
hiệu để truyền đạt những nhu cầu và cảm xúc 
của chúng ta. Ngoài ra, Chánh Ngữ còn là nói 
lời khen ngợi những thành tựu của người khác 
một cách chân tình, hay an ủi người đang 
buồn khổ, hay giảng Pháp cho người. Lời nói 
là một công cụ có công năng ảnh hưởng mạnh 
mẽ lên người khác, nếu chúng ta biết dùng lời 
nói một cách khôn ngoan thì sẽ có rất nhiều 
người được lợi lạc. Lời nói có thể làm ảnh 
hưởng đến hàng triệu người. Người ta nói 
rằng một lời nói thô bạo có thể làm tổn 
thương hơn vũ khí, trong khi một lời nói nhẹ 
nhàng có thể thay đổi cả trái tim và tâm hồn 
của một phạm nhân bướng bỉnh nhất. Vì vậy 
chánh ngữ trong Phật giáo bao hàm sự tôn 
trọng chân lý và phúc lợi của người khác, 
nghĩa là tránh nói dối, tránh nói xấu hay vu 
khống, tránh nói lời hung dữ, và tránh nói 
chuyện vô ích—See Samyagvak, and Fifty- 
two mental states. 


Right 


3705 


(teaching: Right  path—-Orthodox 


doctrine——Right way—Chánh đạo (chánh giáo). 


Right 


thinking: Samyag-samkalpa (skÙ— 


Samm-sakappa (p)—Chánh Tư Duy (nghĩ đúng)— 
See Eight Noble Paths. 
Right thought: Samyag-samkalpa (skt—Samm- 


sakappa (p} 





Correct or Right Thought or Perfect 


Resolve— Chánh Tư Duy (nghĩ đúng). 
() The meanings of Right thought—Nghfa của 


Ù 


2) 


Chánh tư duy: 

Right thought means that our reflection must 
be consistent with common sense, useful both 
to others and ourselves. We must strive to 
correct our faults, or change our wicked 
opinons. While mediating on the noble 
formula of “Precept, Concentration, 
Wisdom,” we must realize that “ipnorance” 1s 
the main cause of suffering, the root of all 
wicked acts; therefore, we must look for a 
way to get rid of suffering for us and for 
others. A mind free from sensual lust, ill-will 
and cruelty. Right thought means resolve in 
of renunciaton, øoodwill 
nonharming of sentient beings—Chánh tư duy 
là suy nghĩ đúng với lẽ phải, có lợi cho mình, 
và có lợi cho người khác. Suy nghĩ những 
hành vi lầm lỗi, những tâm niệm xấu xa cần 
phải cải sửa. Suy nghĩ giới định tuệ để tu tập 
giải thoát. Suy xét vô minh là nguyên nhân 
của mọi sự đau khổ, là nguồn gốc của mọi tội 
ác; suy nghĩ tìm phương pháp đúng để tu hành 
giải thoát cho mình và cho người. Nghĩ đúng 
là ý nghĩ từ bỏ mọi dục vọng tham sân si. 
Nghĩ đúng là luôn nghĩ về lòng khoan dung 
và nhân từ với mọi loài. 

Right  thoughfs thouphts of 
renunciation, øood will, and of compassion, or 
non-harm. These thoughts are to be cultivated 
and extended all living beings 
regardless of race, caste, clan, or creed. As 
they embrace all that breathes there are no 
compromising limitations—Tư duy 
chánh là những tư duy có liên quan đến sự 
xuất ly (Nekkhamma-samkappa), tư duy vô 
sân hay từ ái (Avyapada-samkappa). Những 
tư duy nây cần được tu tập và mở rộng đến 
muôn loài chúng sanh bất kể chủng tộc, giai 


and 


favour and 


1ncludes 


towards 


chân 


qI) 


cấp, dòng dõi hay tín ngưỡng, vì chúng bao 
trùm mọi loài có hơi thở, không có những giới 
hạn quy định. 

Right Thought and the training in Wisdom—— 
Chánh tư duy và Tuệ học: Right Thought 1s 
one of the two trainings in Wisdom (the other 


tramnng 1s Ripht View or Ripht 
Understanding). Right though( or riphí 
thnkimng means avoiding attachment and 


aversion. According to Buddhism, the causes 
of suffering and afflicions are said to be 
Ignorance, attachment, and aversion. When 
right understanding removes I1gnorance, right 
thoupht removes attachment and aversion; 
therefore, ripht understanding right 
thought remove the causes of suffering. To 
remove attachment and greed we must 
Tenunciaftion, 
aversion and anger we must cultivate love 
and compassion. Renunciation ¡is developed 
by contemplating the unsatisfactory nafure of 
existence, especially the unsatisfactory nature 
of pleasures of the senses, for pleasures of the 
sens are likened to salt water, the more we 
drink, the more we feel thirsty. Through 
understanding the unsatisfacfory nafure of 
existence and recognizing the undesirable 
consequences of pleasures of the senses, we 
easilly 
detachment. To develop love and compassion 
through recognizing the essential equality of 
all living beings. Like human beinøs, all other 
beings fear death and tremble at the Idea of 
punishment. Ủnderstanding this, we should 
not kill other beings or cause them to be 
kiled. Like human beings, all other beings 
desire life and happiness. nderstanding this, 
we should not place ourselves above others or 
regard ourselves any differently from the way 
we regard others. Right thought means the 
thoughts of non-attachment, benevolence and 
non-harmfulness. On a deeper level, Right 
Thought refers to the mind that subtly 
analyzes Emptiness, thus leading us to 
perceive 1t directly—Chánh Tư Duy là một 
trong hai phân học của trí tuệ (phần khác là 
Chánh Kiến). Chánh tư duy có nghĩa là tránh 
luyến ái và sân hận. Theo Phật giáo, nguồn 


and 


cultivate while to remove 


can culivate renunciaton and 


Righ(t timing: 


3706 


gốc của khổ đau và phiển não là vô minh, 
luyến ái và sân hận. Trong khi chánh kiến 
chánh tư duy loại bỏ 
luyến ái và sân hận; vì vậy chánh kiến và 
chánh tư duy cùng nhau loại bổ nguyên nhân 
của khổ đau và phiển não. Để loại bỏ luyến 
ái và tham lam, chúng ta phải trau dồi buông 
bỏ, trong khi muốn loại bỏ sân hận và giận dữ 
chúng ta phải trau dồi lòng yêu thương và bi 
mẫn. Buông bỏ phát triển bằng cách suy gẫm 
về bản chất bất toại nguyện của đời sống, đặc 
biệt là bản chất bất toại của lạc thú giác 
quan. Lạc thú giác quan cũng giống như nước 
mặn, càng uống càng khát. Do hiểu biết bản 
chất bất toại của cuộc sống, và công nhận 
những hậu quả không được ưa thích của lạc 
thú giác quan, chúng ta có thể trau dổi sự 
buông bỏ và không luyến chấp một cách dễ 
dàng. Chúng ta có thể phát triển lòng yêu 
thương và bi mẫn do công nhận sự bình đẳng 
thiết yếu ở chúng sanh mọi loài. Giống như 
con người, tất cả chúng sanh đều sợ chết và 
run rẩy trước hình phạt. Hiểu thấu điều này 
chúng ta không nên giết hại hay làm cho 
chúng sanh khác bị giết hại. Cũng giống như 
con người, tất cả chúng sanh đều muốn sống 
và hạnh phúc. Hiểu thấu điều này, chúng ta 
không nên tự cho mình cao hơn người khác 
hay đánh giá mình khác với cách mà chúng ta 
đánh giá người khác. Chánh Tư Duy có nghĩa 
là những tư duy không cố chấp, từ ái và bất 
tổn hại. Ở mức độ cao hơn, Chánh Tư Duy chỉ 
cho loại tâm thức có khả năng giúp chúng ta 
phân tích không tính một cách vi tế, để nhận 
biết được tính không một cách trực tiếp—See 
Right thinking. 


loại bổ vô mình thì 


Seasonable—Hợp thời—See 


Seven excellences claimed for the Buddha”s 
teaching. 


Right understanding: Samyag-drsti 


(sk)— 


Samma-dithi (p)—Correct or Right View or 
Perfect View—Chánh Kiến (hiểu đúng). 
Œ)_ An overview of Right Understanding—Tổng 


5 


quan về “Chánh Kiến”: 

Right view refers to understanding of the 
“Four Holy Truths.” It also can refer to insipht 
into the nature of the Dharma Body of the 


2) 


qI) 


Ù 


Buddha. Right view refers to your manner of 
regarding something, your mental outlook and 
yOUuF Opinions, not to what you view with your 
eyes—Chánh kiến là hiểu đúng theo “Tứ 
Diệu Đế.” Chánh kiến cũng có nghĩa là nhìn 
thấy được bản tánh của Pháp Thân Phật. 
Chánh kiến nói đến thái độ của chính mình 
về sự vật, cái nhìn của mình bằng tinh thần và 
ý kiến của chính mình, chứ không phải là thứ 
mà mình nhìn thấy bằng mắt thường. 

Right understanding ¡is of the highest 
1mporfance of the Eighfold Noble Path, for the 
remaining seven factors of the path are 
guided by It. It ensures that ripht thoughfs are 
held and it co-ordinates ideas; when as a 
result thoughts and ideas become clear and 
wholesome, man”s speech and action are also 
brought Into proper relation. It is throuph right 
understanding that one gives up harmful or 
profitless effort and cultivates ripht effort 
which the development of right 
mindfullness Righ( for and ripht 
mindfulness guided by right understanding 
bring about right concentration. Thus, right 
understanding, which 1s the main spring in the 
Eightfold Noble Path, causes other factors of 
the co-ordinate system to move In proper 
relation—Chánh kiến là phần quan trọng nhất 
trong Bát Thánh Đạo, vì bẩy yếu tố còn lại 
đều do chánh kiến dẫn dắt. Chánh kiến đoan 
chắc việc duy trì được chánh tư duy và sắp 
xếp các ý tưởng; khi những tư duy và ý tưởng 
trở nên trong sáng và thiện lành thì lời nói và 
hành động của chúng ta cũng sẽ chân chánh. 
Chính nhờ có chánh kiến mà người ta bổ được 
những cố gắng làm tổn hại và không có lợi, 
đồng thời giúp tu tập chánh tinh tấn để hỗ trợ 
cho sự phát triển chánh niệm. Chánh tinh tấn 
và chánh niệm có chánh kiến hướng dẫn sẽ 
đem lại chánh định. Như vậy, chánh kiến 
được xem là nhân tố chính trong Bát Thánh 
Đạo, nó thúc đẩy các yếu tố khác vận hành 
nhằm giúp đưa đến mối tương quan hoàn 
chỉnh. 

The meanings of Right understandine——Nphĩa 
của Chánh kiến: 

Right understanding or righf view 1S viewing 
things objectively; seeing them and reporting 


aids 


2) 


3707 


them exactly as they are without being 
infuenced by prejudice or emotion. Right 
view helps differentiate the true from the 
false, and determines the true religious path 
for attaining liberation—Chánh kiến là nhận 
thấy một cách khách quan ngay thẳng: thấy 
thế nào thì ghi đúng thế ấy, không bị thành 
kiến hoặc tình cảm ảnh hưởng mà làm cho sự 
nhận xét bị sai lệch; biết phân biệt cái thật 
cái giả; nhận thức đạo lý chân chánh để tiến 
tới tu hành giải thoát. 

In Buddhism, ripht understanding means the 
undersandng of suffering or the 
unsatisfactory natute of all phenomenal 
©XIstence, 1íS arising, Ifs cessaton and the 
path leading to 1ts cessatlon: Trong Phật Giáo, 
chánh kiến là sự hiểu biết về khổ hay tính 
chất bất toại nguyện của mọi hiện hữu duyên 
sanh, hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt 
khổ và con đường dẫn đến sự diệt khổ. 


qI)Right Understanding and the training of 


5 


Wisdom—Chánh kiến và Tuệ học: 

Right Ủnderstanding or Right View 1s one of 
the two trainngs in Wisdom (the other 
tranmng 1Isĩễ  Riph( Thouph. Right 
undersftanding can be said to mean seeing 
things as they really are, or understanding the 
real truth about things, rather than simply 
seeing them as they appear to be. According 
to Buddhist point of view, 1t means Insipht, 
penetrative understanding, or seeing beneath 
the surface of things, etc., under the lens of 
the Eour Noble Truths, Interdependent 
Oripination, Impermanence, impersonality, 
and so forth. Right understanding can be 
acquired by ourselves or by acqurring the 
truths that are shown by others. The process 
of acqurring rieght understanding must follow 
the following order: first we must observe 
objectively the facts which we are presented, 
then consider their significance. Ït 1s to Say 
first to study and then to consider and 
examine them, and fimnally atfaining right 
understanding through contemplation. At this 
point, the two fypes of understanding, either 
by ourselves or through others, become 
I1ndistinguishable. To summarize, the process 
of acquiring ripht understanding are as 


follows: to observe and fo study, to examine 
Iintellectually what we have observed and 
studied, to contemplate what we have 
examined. In short, Right Understanding 
means the understanding of the four noble 
truths: the truths of suffering and Its causes 
perpetuate cyclic existence, the truths of 
cessaton and the path are the way to 
liberation. Through Right understanding and 
right thought we eliminate greed, anger and 
ignorance: Qua chánh kiến và chánh tư duy 
chúng ta đoạn trừ tham, sân, si—The mind 
supported by wisdom will bring forth the 
Right Ủnderstanding which help us wholly 
and entirely free from the Intoxicaton of 
sense desire (kama), from becoming (bhava), 
wrong views (difthi) and ignorance (aviJJa)— 
Chánh Kiến là một trong hai phần học của Trí 
Tuệ (phần học khác là Chánh Tư Duy). 
Chánh kiến là thấy đúng bản chất, hiểu biết 
chân lý thật sự của mọi sự, không phải nhìn 
thấy chúng có vẻ như thế. Theo quan điểm 
Phật giáo, chánh kiến có nghĩa là tuệ giác, là 
sự hiểu biết thâm sâu, hay nhìn thấy được 
mặt dưới của sự việc qua lăng kính của Tứ 
Diệu Đế, lý nhân duyên, vô thường, vô ngã, 
vân vân. Chúng ta có thể tự mình đạt được 
chánh kiến hay hiểu biết chân lý do người 
khác chỉ bày. Tiến trình đạt được chánh kiến 
phải theo thứ tự, trước nhất là quan sát khác 
quan những việc quanh ta, kế thứ xem xét ý 
nghĩa của chúng. Nghĩa là nghiên cứu, xem 
xét, và kiểm tra, và cuối cùng là đạt được 
chánh kiến qua thiển định. Vào thời điểm này 
thì hai loại hiểu biết, tự mình hay thông qua 
người khác, trở nên không thể phân biệt được. 
Nói tóm lại, tiến trình đạt được chánh kiến 
như sau: quan sát và nghiên cứu, khảo sát một 
cách có trí tuệ những điều mình đã quan sát 
và nghiên cứu, và cuối cùng là tập trung tư 
tưởng để tư duy về cái mà mình đã khảo sát. 
Nói tóm lại, chánh kiến có nghĩa là sự hiểu 
biết về tứ diệu đế: khổ đế và tập đế hay 
những nguyên nhân khiến kéo dài dòng luân 
hồi sanh tử, diệt đế và đạo đế hay con đường 
đưa đến chấm dứt khổ đau và giải thoát hoàn 
toàn. 


3708 


2) Buddhist practitioners should develop right 


3) 


understanding by seeing 
suffering, and not-self in everything, which 
leads to detachment and loss infatuation. 


1mpermanence, 


Detachmernt 1s not aversion. An aversion fo 
something we once liked is temporary, and 
the craving for It will return. Practitioners do 
not seek for a life of pleasure, but to find 
peace. Peace 1s within oneself, to be found in 
the same place as agitation and suffering. Ít 1s 
not found 1n a forest or on a hilltop, nor 1s 1t 
given by a teacher. Practitioners mediftate to 
Invesfigate suffering, see Ifs causes, and put 
an end to them ripht at the very moment, 
rather dealing with their effects later on— 
Người tu theo Phật nên phát triển chánh kiến 
bằng cách nhìn mọi vật dưới ánh sáng của vô 
thường, khổ và vô ngã sẽ chấm dứt được 
luyến ái và mê lầm. Không luyến ái không có 
nghĩa là ghét bỏ. Ghét bỏ thứ gì mà chúng ta 
đã có và ưa thích trước đây chỉ là sự ghét bỏ 
tạm thời, vì sự luyến ái lại sẽ trở về với 
chúng ta. Mục đích của hành giả không phải 
là đi tìm sự khoái lạc, mà là đi tìm sự bình an. 
Bình an nằm ngay trong mỗi chúng ta, sự bình 
an được tìm thấy cùng chỗ giao động với khổ 
đau. Không thể nào tìm thấy sự bình an trong 
rừng sâu núi thẳm. Bình an cũng không thể 
được ban phát bởi người khác. Hành giả tu 
thiển định là để theo dõi đau khổ, thấy 
nguyên nhân của nó và chấm dứt nó ngay bây 
giờ hơn là đương đầu với kết quả của nó về 
sau nầy. 

Right Understanding, In the ulimate sense, 1s 
to understand life as 1t really 1s. For this, one 
needs a clear comprehension of the Four 
Noble Truths, namely: the Truth of Suffering 
or Ủnsatisfactoriness, the Arising of Suffering, 
the Cessaton of Suffering, and the Path 
leading to the Cessation of Suffering. Right 
undersftanding means to understand things as 
they really are and not as they appear to be. It 
1S Important to realize that right understanding 
in Buddhism has a speclal meaning which 
differs from that popularly attributed to 1t. In 
Buddhism, riph( understanding is the 
application of insight to the five aggregaftes of 
clinging, and understanding their true nature, 


that Is understanding oneself. It is self- 
examimaton and Rieght 
understanding is the understanding of 
suffering or the unsatisfactory nature of all 
phenomenal existence, IS arlsing, IfS 
cessaton, and the path leading to IS 
cessaton. Right understanding Is of the 
highest Important In the Eightfold Noble Path, 
for the remaining seven factors of the path are 
guided by It. It ensures that ripht thoughfs are 
held and it co-operates ideas; when as a result 
thouphts and ¡ideas become clear and 
wholesome, man”s speech and action are also 
broupht ¡into proper relation. Moreover, 1t Is 
through right understanding that one gives up 
harmful or profitless effort and cultivates right 
effort which aids the development of ripht 
Rieght right 
mindfulness guided by right understanding 
bring about right concentration. Thus, right 
understanding, which ¡1s the main spring 1n 
Buddhism, causes the other limbs of the co- 
ordinate system to move In proper relation. 
There are two conditions that are conducive 
to ripht understanding: Hearing from others, 
that is hearing the Correct Law (Saddhamma), 
from others (Paratophosa), and systematic 
attention or (Yoniso- 
manasikara). The first condition ¡1s external, 
that Is, what we get from outside, while the 
second is Internal what we 
(manasikara lierally means doing-in-the- 
mind). What we hear gives us food for 
thought and guides us in forming our own 
views. Ït 1s, therefore, necessary to listen, but 
only to that which ¡is conducive to ripht 
understanding and to avoid all the harmful 
and unwholesome utterances of others which 


self-observation. 


mindfulness. effort and 


Wise  aftention 


cultivate 


prevent straiph( thinking. The second 
condition, systemafic attention, 1s more 
difficult to cultivate, because It entails 


consfant awareness of the things that one 
meets with in everyday le. The word 
“Yoniso-manasikara` which 1s offen used im 
the discourses 1s most Imporfant, for 1t enables 
one to see things deeply. “Yoniso” literally 
means by-way-of-womb Instead of only on 
the surface. Metaphorically, therefore, 1t 1s 


3709 


'radical° or “reasoned attention”. These tfwo 
conditions, learning and systematic affentfion, 
together help to develop right understanding. 
One who seeks truth 1s not satisfied with 
surface knowledge, with the mere external 
appearance of things, but wants to dip deep 
and see what 1s beyond the reach of naked 
eye. That 1s the sort of search encouraged In 
Buddhism, for it leads to ripght understanding. 
The man of analysis states a thing after 
resolving 1f Into Ifs various qualities, which he 
puts In proper order, making everything plain. 
He does not state things unitarily, looking at 
them as a whole, but divides them up 
according to their oufstanding features so that 
the conventional and the highest truth can be 
understood unmixed. The Buddha was 
discriminative and analytical to the highest 
degree. As a sclen(ist resolves a limb into 
fissues and the tissues Into cells, the Buddha 
analyzed all component and conditioned 
things Into their fundamental elements, right 
down to their ultmates, and condemned 
shallow thinking, unsystematic attention, 
which tends to make man muddle-headed and 
hinders the Investigation of the true nature of 
things. It 1s through right understanding that 
one sees cause and effect, the arising and 
ceasing of all conditioned thinøs. The truth of 
the Dhamma can be only grasped 1n that way, 
and not through blind belief, wrong view, 
speculation or even by abstract philosophy. 
According to the Anguttara Nikaya, the 
Buddha says: “This Dhamma 1s for the wise 
and not for the unwise.” The Nikaya also 
explains the ways and means of atfaining 
wisdom by stages and avoiding false views. 
Right understanding permeates the entire 
teaching, pervades every part and aspect of 
the Dhamma and functions as the key-note of 
Buddhism. Due to lack of right understanding, 
the ordinary man 1s blind to the true nature of 
life and fails to see the universal fact of life, 
suffering or unsatisfactoriness. He does not 
even try to grasp these facts, but hastlly 
considers the doctrine as pessimism. Ít 1s 
natural perhaps, for beings engrossed In 
mundane pleasures, beings who crave more 


and more for gratification of the senses and 
hate pain, to resent the very Idea of suffering 
and turn ther back on ít. They do not, 
however, realize that even as they condemn 
the Idea of suffering and adhere to their own 
convenIent and optimistic view of things, they 
are still being oppressed by the ever recurring 
unsatisfactory nature of life—Chánh kiến là 
trí tuệ như thật bản chất của thế gian. Muốn 
được vậy, chúng ta cần phải có sự thấu thị rõ 
ràng về Tứ Thánh Đế. Đó là Khổ đế, Tập đế, 
Diệt đế và Đạo đế. Đối với người có chánh 
kiến, khó có thể có cái nhìn mê mờ về mọi 
hiện tượng (chư pháp), vì người ấy đã vô 
nhiễm với mọi bất tịnh và đã đạt đến bất 
động tâm giải thoát (Akuppa ceto vimutti). 
Chánh kiến có nghĩa là hiểu biết các pháp 
như chúng thật sự là chứ không như chúng 
dường như là. Điều quan trọng là phải nhận 
thức được rằng chánh kiến trong đạo Phật có 
một ý nghĩa đặc biệt khác hẳn với những gì 
thường được mọi người gán cho. Trong Phật 
giáo, Chánh kiến là soi chiếu tuệ giác trên 
năm thủ uẩn và hiểu được bản chất thật của 
nó, điều nầy có nghĩa là phải hiểu được chính 
thân tâm con người. Đó là trực nghiệm, tự 
quan sát thân tâm của chính mình. Chánh 
kiến là sự hiểu biết về khổ hay tính chất bất 
toại nguyện của mọi hiện hữu duyên sanh, 
hiểu biết về nhân sanh khổ, về sự diệt khổ và 
con đường đưa đến sự diệt khổ. Chánh kiến 
rất quan trọng trong Bát Chánh Đạo, vì bẩy 
phần còn lại đều do chánh kiến hướng dẫn. 
Chánh kiến đoan chắc rằng các tư duy chân 
chánh đã được duy trì và nhiệm vụ của nó là 
sắp xếp lại các ý niệm; khi những tư duy và ý 
niệm nầy đã trở nên trong sáng và thiện lành 
thì lời nói và hành động của chúng ta cũng sẽ 
chân chánh như vậy. Lại nữa, chính nhờ có 
chánh kiến mà người ta từ bỏ được những tinh 
tấn có hại hay bất lợi, đồng thời tu tập chánh 
tinh tấn hỗ trợ cho sự phát triển chánh niệm. 
Chánh tĩnh tấn và chánh niệm có chánh kiến 
hướng dẫn sẽ đem lại chánh định. Như vậy 
chánh kiến được xem là động lực chính trong 
Phật giáo, thúc đẩy các phần khác trong Bát 
Chánh Đạo vận hành trong mọi sự tương quan 
hoàn chỉnh. Có hai điều kiện cần thiết để đưa 


3710 


tới chánh kiến; do nghe người khác, nghĩa là 
nghe chánh pháp (saddhamma) từ nơi người 
khác; và do như lý tác ý. Điều kiện thứ nhất 
thuộc về bên ngoài, nghĩa là những gì chúng 
ta thu thập được từ bên ngoài; trong khi điều 
kiện thứ hai nằm ở bên trong, đó là những gì 
chúng ta tu tập, hay những øì ở trong tâm của 
chúng ta. Những gì chúng ta nghe tạo thành 
thức ăn cho tư duy và hướng dẫn chúng ta 
trong việc thành hình những quan điểm riêng 
của mình. Do vậy, nghe là điều rất cần thiết, 
nhưng chỉ đối với những gì liên quan đến 
chánh kiến, và nên tránh tất cả những lời nói 
bất thiện của người khác, vì nó làm cẩn trở tư 
duy chân chính. Điều kiện thứ hai là tác lý 
như ý, khó tu tập hơn, vì nó đòi hỏi phải có sự 
tỉnh giác thường xuyên trên những đối tượng 
chúng ta gặp trong cuộc sống hằng ngày. Tác 
lý như ý thường được dùng trong các bài pháp 
có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó có thể làm 
cho chúng ta thấy được các pháp một cách 
sâu xa hơn. Từ “Yoniso” có nghĩa là bằng 
đường ruột, thay vì chỉ trên bể mặt nông cạn. 
Do đó, diễn đạt theo lối ẩn dụ, thì đó là sự 
chú ý triệt để hay sự chú ý hợp lý. Hai điều 
kiện nghe và tác ý như lý phối hợp với nhau 
sẽ giúp cho việc phát triển chánh kiến. Người 
tầm cầu chân lý sẽ không thỏa mãn với kiến 
thức bề mặt, với cái giả tưởng hời hợt bên 
ngoài của chư pháp, mà muốn tìm tòi sâu hơn 
để thấy những gì nằm ngoài tầm thấy của mắt 
thường. Đó là loại nghiên cứu được Đức Phật 
khuyến khích, vì nó dẫn đến chánh kiến. 
Người có đầu óc phân tích tuyên bố một điều 
gì sau khi đã phân tích chúng thành những 
tính chất khác nhau, được sắp đặt lại theo hệ 
thống, làm cho mọi việc trở nên rõ ràng dễ 
hiểu, người ấy không bao giờ tuyên bố một 
điều gì khi chúng còn nguyên thể, mà sẽ phân 
tích chúng theo những nét đặc thù sao cho sự 
thật chế định và sự thật tuyệt đối có thể được 
hiểu rõ ràng không bị lẫn lộn. Đức Phật là 
một bậc toàn giác, một nhà phân tích đã đạt 
đến trình độ tuyệt luân. Cũng như một nhà 
khoa học phân tích con người thành các mô 
và các mô thành các tế bào. Đức phật cũng 
phân tích các pháp hữu vi thành những yếu tế 
cơ bản, cho đến khi đã phân tích thành những 


pháp cùng tột, không còn có thể phân tích 
được nữa. Đức Phật bác bỏ lối phân tích nông 
cạn, không tác ý như lý, có khuynh hướng làm 
cho con người trở nên đần độn và ngăn trở 
việc nghiên cứu tìm tòi vào bản chất thật sự 
của chư pháp. Nhờ chánh kiến mà người ta 
thấy được tác động nhân quả, sự sanh và sự 
diệt của các pháp hữu vi. Thật tánh của chư 
pháp chỉ có thể nắm bắt theo cách đó, chớ 
không phải do niềm tin mù quáng, tà kiến, sự 
suy diễn hay ngay cả bằng triết lý trừu tượng 
mà chúng ta có thể hiểu được sự thật của chư 
pháp. Theo Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy: 
“Pháp nầy dành cho người có trí chứ không 
phải cho người vô trí.” Trong các kinh điển, 
Đức Phật luôn giải thích các pháp hành và 
các phương tiện để đạt đến trí tuệ và tránh 
những tà kiến hư vọng. Chánh kiến thấm 
nhuần toàn bộ giáo pháp, lan tỏa đến mọi 
phương diện của giáo pháp, và tác động như 
yếu tố chánh của phật giáo. Do thiếu chánh 
kiến mà phàm phu bị trói buộc vào bản chất 
thật của cuộc đời, và không thấy được sự thật 
phổ quát của cuộc sống là khổ, thậm chí họ 
còn không muốn hiểu những sự thật nầy, thế 
nhưng lại vội kết án giáo pháp nhà Phật về 
Tứ Diệu Đế là bi quan yếm thế. Có lẽ đây 
cũng là điều tự nhiên, vì đối với những người 
còn mãi mê trong những lạc thú trần gian, 
những người lúc nào cũng muốn thỏa mãn các 
giác quan và chán ghét khổ, thì ngay cả ý 
niệm về khổ nầy cũng đã làm cho họ bực bội 
và xoay lưng lại với nó. Tuy nhiên, họ không 
nhận ra rằng cho dù họ có lên án cái ý niệm 
về khổ nầy, và cho dù họ có trung thành với 
chủ nghĩa lợi ích cá nhân, và lạc quan về các 
pháp, họ vẫn bị đè bẹp bởi tính chất bất toại 
nguyện cố hữu của cuộc đời. 
Right view: Samyak-drsti (skÙ——Samma-ditthi 
(p— Chánh Kiến (hiểu đúng)—See Right 
understanding. 
Right way: Orthodox doctrine—Right path— 
Chánh đạo. 
Right way to be human: Moral philosophy— 
Đạo làm người (luân thường đạo lý). 
Right wisdom: Chính tuệ. 
Right and wrong: Đúng và sai. 


3711 


Righteous (a): Chaste—Great virtue—Conduct 
according to Buddha-truth—Công chính—Đạo 
hạnh. 

Righteously (adv): Một cách chân chánh. 

Righteousness (n): Chánh trực. 

l1) Công chính—Chính trực— Chính đáng. 

2) Tu pháp (chánh pháp) —Righteousness, one 
of the ten kinds of cultivaton of Great 
Enlightenng Beings—See Ten kinds of 
cultivation of Great Enlightening Beings. 

Riphfly concentrafted mỉnds: AII Buddhas 

abide ¡in the constantly riphly concenfrated 

minds—Chư Phật trụ nơi tâm hằng chánh định— 

See Ten kinds of abode. 

Riphfly and faithfully devoted to the 

Buddha-ocean: Đã hiến mình một cách chân 

chính và trung thành cho biển Phật tr—See Ten 

Characteristics of Sravakas In the Gandavyuha 

Assembly. 

Rigid (a): Cứng nhắc. 

Rigid formalist: Wooden pettifogging monk— 

Mộc Luật Tăng. 

Rigid view in favor of rigorous ascetic 

prohibitions: Giới cấm thủ—See Five sharp 

S€TVaI(S. 

Rigorism (n): Chủ nghĩa nghiêm khắc—Khắt 

khe. 

Rigorist (n): Người theo chủ nghĩa nghiêm khắt. 

Rigveda (sk0): Đọc Tụng Vệ Đà —Hà Lực Bì 

Đà—One of the four divisions of Vedas—Một 

trong bốn phần của kinh Vệ Đà (gồm những bài 

ca tụng thần thánh)—See Four Vedas. 

Rikushu (jap): Vinayisme (skÙ The Vinaya 

school—Luật Tông—See Vinaya school. 

Rinchen Sangpo (958-1055): One of the great 

translators of Tibetan Buddhism, whose work 

marked the beginning of the translations of the 

“second dissemination” of Buddhism 1n Tibet. He 

was sent to Kashmir to study by Yeshe O, king of 

Buhrang In western Tibet, and after seventeen 

years there returned to Tibet, where he began 

translatng Indian Buddhist works. He was also 
instumental ¡in re-establishing the Vinaya 1n 

Tibet. In addition, he 1s credited with founding 

several monasferles, including Doling in Guge and 


Tabo in SpiH. His best-known work 1s entitled 
“Refutation of False Tantric Teaching,” in which 
he attacks tantric practices Involving sexual union 
and “ritual slaying.”—Một trong những nhà dịch 
thuật nổi tiếng nhất của Phật giáo Tây Tạng, tác 
phẩm của ông đánh dấu sự bắt đầu của việc dịch 
thuật vào thời kỳ truyền bá Phật Giáo lần thứ 2 
của Phật giáo Tây Tạng. Ông được Yeshe O, vua 
của vương quốc Buhrang, miền Tây của Tây 
Tạng, đưa sang Kashmir để tu học, và sau 17 năm 
ông trở về Tây Tạng, tại đây ông bắt đầu dịch 
thuật những tác phẩm của Phật giáo Ấn Độ sang 
tiếng Tây Tạng. Ông cũng là một động tác chính 
trong việc thiết lập Giới Luật ở Tây Tạng. Hơn 
nữa, người ta cho rằng ông là người đã sáng lập ra 
vài tu viện ở Tây Tạng, bao gồm tu viện Doling ở 
Guge và tu viện Tabo ở Spiti. Tác phẩm nổi tiếng 
nhất của ông nhan để “Phủ Nhận Giáo Thuyết 
Mật Chú Giả Hiệu,” trong đó ông tấn công những 
sự tu tập mật chú quan hệ tới việc “kết hợp tính 
dục” và nghi lễ liên hệ tới sự sát hại để tế tự. 
Rỉng (n): Chiếc nhẫn. 

Ring (v) in our ears: Văng vắng bên tai 

Rinne (ap): Transmigraton—Luân Hồi—See 
Reincarnation. 

Rinpoche (Tib): Vajrayana Master—Pháp sư 
Kim Cang Thừa— A Tibeftan term for “precIous 
Jewel.” Honortfic tile given to Tibetan lamas in 
recogniion of their sfatus teachers and 
exemplars of the tradition. This 1s most commonly 
used for reincarnate lamas, but can also be used to 
designate any religious master. Rinpoche 1s a title 
meaning  “preclous” given ¡In tfwo 
circumstances. The predominant one 1s for the 
recognized reincarnation of a previous spiritual 
master. A less common usage 1s when disicples 
respecffully ther teacher as 
“Rinpoche.”—Rinpoche là danh hiệu có nghĩa 
“cao quí” và được dùng trong hai trường hợp. 
Trường hợp phổ cập là dùng để gọi vị được công 
nhận là tái sinh của một vị đạo sư đời trước. 
Trường hợp sử dụng ít thông dụng hơn khi những 
đệ tử muốn tỏ lòng tôn kính nên gọi thầy mình là 
Rinpoche. 

Rinzai (jap): Tông Lâm Tế—See Rinzai-Shu. 
Rinzai-Gigen (jap): Lâm Tế Nghĩa Huyền—See 
Lin-Chi I-Hsuan. 


aS 


1S 


and 


ref€r tO 





3712 


Rinzai-Shu (jap): Tông Lâm Tế——A Japanese 
term for Lin-Chi Tsung ¡in Chinese, or Lâm-Tế 
Tông in Vietnamese. One of the two main 
tradilons of contemporary Japanese Zen (the 
other being Soto). The Lin Chi Zen sect was 
transmited directly from China from Lñn Chi 
Patriarch, named Lin-Chi I-Hsuan ( - 866) and 
immtlally brought to Japan by Eisal Zenji (1141- 
1215). Eisal trained In the Huang Lung lineage In 
China, one of the two main schools of Lin-Chi, the 
other being Yang-Ch”i. The Huang Lung school 
địd not long survive Eisal In Japan, but the Yang- 
Chi tradition continues today. It 1s characterized 
by emphasis on Koan practice and the use of 
abrupt methods to awaken students, such as 
shouting at them and hitting them. It claims that Its 
methods lead to experiences of “sudden 
awakening,” referred to as “Kensho” or “Satori” 
in Japanese—Một trong hai trường phái đượng 
thời của Thiền tông Nhật Bản. Phái Lâm Tế được 
truyền thẳng từ Trung Hoa từ tổ Lâm Tế. Đây là 
một trong hai tông phái chính đương thời của Nhật 
Bản, tông kia là Tào Động. Lâm Tế tông được 
truyền thẳng từ Trung Hoa từ Tổ Lâm Tế Nghĩa 
Huyền và lần đầu tiên được Thiền sư Eisai mang 
về truyền bá tại Nhật Bản. Eisai thọ giáo với tông 
Hoàng Long ở Trung quốc, đây là một trong hai 
chi nhánh chính của tông Lâm Tế, nhánh kia là 
Dương Chi. Nhánh Hoàng Long không tổn tại lâu 
dài ở Nhật, nhưng nhánh Dương Chi vẫn còn tổn 
tại cho đến ngày nay. Nhánh Thiển này nhấn 
mạnh đến việc tu tập Công án và áp dụng những 
phương pháp “Đốn ngộ” để làm giác ngộ thiển 
sinh, như hét vào họ hay đánh vào người họ. 
Nhánh này tuyên bố rằng những phương pháp này 
dẫn đến chứng nghiệm “đốn ngộ,” chỉ “Kensho” 
hay “Satori” trong thuật ngữ Nhật Bản. 
Rinzai-Zen (jap): Thiền Lâm Tế—See Lin-Chi 
I-Hsuan and Rinzai-Shu. 

Ripening of a fruit: Vipàkaphala (p & skÙ—DỊ 
thục quả (quả chín muôi). 

Ripening of karma: Trổ Nghiệp —Karma 
rIpens—According to the Buddhist theory, karma, 
wholesome or unwholesome, never disappears 
until its result ripens; however, the purification of 
accumulated negatve karma 1s possible by 
declaring, confessing and stopping committing of 


non-virtuous actlons—Theo Phật giáo, nghiệp 
thiện hay bất thiện, chẳng bao giờ biến mất cho 
đến khi nào kết quả chín mùi; tuy nhiên, thanh 
tịnh nghiệp có thể xấy ra bằng cách nhận lỗi, sửa 
lỗi và cố gắng làm những chuyện thiện lành. 
Risan Lishan—Lư Sơn (Nhật Bản). 
Rise: Utpada (skĐ—Begin—Start 
Khởi lên. 

Rise again: To resurrec—Sống lại. 


UprIsing— 





Rise and extincftion: Beginning and end—Birth 
and death—Khởi diệt (khởi và diệt). 

Rise (v) from: Đứng dậy từ. 

Rise and fall: Ups and downs—Thăng trầm. 
Rise and fall of life: The ups and downs of 
life— Sự thăng trầm của đời sống. 

Rise up (v): Samutthahati (p)—Khởi lên. 

Rishi (skQ: Tiên nhơn—Holy sages of advanced 
spiritual 
philosopher. 
Rishipatana (skÐ: Tiên nhơn viên. 

Rishoto (jap): Tháp Lợi Sinh tại chùa An Quốc 
Ankokuji, Nhật Bản. 

Rising: Samutthanam or Uppàda (p)—Utpàda 
(skÐ—Sự khởi lên (sự sinh ra hay sự phát sinh)— 
Birth—Comnng to exIstence. 

Risk (venture) one”s life: Thí mạng. 

Rismed (tib): Phi môn phái—A Tibetan term for 
“Non-Sectarian.” This 1s an Important nineteenth- 
century religious movement 1n Tibetan Buddhism 
intiated by Jamyang Khyentse Wangpo (1820- 
1892) and Jamgon Kongtrul Lodro Taye (I81I- 
1899). It arose as a reaction to the stultifying (làm 
giảm hiệu lực) sectarianism of Tibetan Buddhism, 
which had led to Buddhist paralysis In practices 
and dogmatic (thuộc về giáo lý) adherence to 
tradition, as well as violence. Adherents of the 
movement attempted to find common ground 
between the varlous tradilons of Tibetan 
Buddhism and reJected the prevalent (thịnh hành) 
tendency fo focus on memorization and repetition 
of that 
extrapolated (ngoại suy) from Indian sources. 
Rismed teachers, by contrast, required their 
students fo study the original Indian sources of 
Tibetan Buddhism. The movement also had an 
1mportant popular component, as Rismed teachers 


attainment—Hermit—Hermit- 


scholastc treatses and textbooks 


3713 


often adopted the themes and Iimages of popular 
lteratire like the Gesar epic (hùng ca). In 
addition, many developed 
popular religious rituals, such as conferring (ban 
cho) “transference of consciousness” initiations on 
øroups of laypeople. Rismed has played a 
pIvotally  Iimportant the 
development of the Sakyapa, bKa-Brgyudpa, and 
rNyingmapa order—Thuật ngữ Tây Tạng dùng để 
chỉ “Không môn phái.” Đây là một phong trào tôn 
giáo quan trọng trong Phật giáo Tây Tạng được 
các ngài lamyang Khyentse Wangpo và lamgon 
Kongtrul Lodro Taye phát động. Phong nào này 
khởi lên như là một phản ứng làm giảm hiệu lực 
của các môn phái (có tính cách bè nhóm) trong 
Phật giáo Tây Tạng, đã đưa đến việc sự tê liệt 
trong tu tập và sự cứng nhắc về giáo lý do ý 
hướng bè nhóm gây nên, cũng như bạo động. 
Những người trung thành với phong trào đã cố 
gắng tìm ra những điểm tương đồng giữa các 
truyền thống khác nhau trong Phật giáo Tây Tạng 
và loại bỏ khuynh hướng đang thịnh hành thời bấy 
giờ chỉ tập trung vào việc ghi nhớ và lặp lại những 
kinh văn luận giải ngoại suy từ các tài liệu bên 
Ấn Độ. Các bậc đạo sư chủ trương không môn 
phái, ngược lại, đòi hỏi đồ đệ phải học giáo điển 
nguyên thủy của Phật giáo Tây Tạng xuất phát từ 
Ấn Độ. Phong trào cũng có một thành phần phổ 
thông quan trọng khi các vị đạo sư chấp nhận hình 
tượng và chủ để của các văn kinh phổ thông như 
những bài “hùng ca” chẳng hạn. Hơn nữa, nhiều 
đạo sư theo truyền thống xóa bỏ môn phái đã phát 
triển những nghi thức tôn giáo rất phổ biến, như 
ban lễ quán đảnh về “sự hồi hướng của thức” cho 
các nhóm Phật tử tại gia. Các đạo sư “không môn 
phát” đóng một vai trò quan trọng trong sự phát 
triển trong thời cận đại của các truyền thống 
Sakyapa, bKa-Brgyudpa, và rNÑyIngmapa. 

Rissho-koseikai (Jap): Hội Thiết Lập và Tăng 
Cường Công Bình trong Cộng Đồng—A Japanese 
term for “Soclety for the Establishment and 
Enhancement of Justice and Commumity.” This 1s 
a modern Japanese movement based on the 
teachings of Nichiren (1222-1282), founded in 
1938 by Niwano Nikkyo (1889-1957). Like other 
Nichren-affiiated groups, 1t  cemphasizes 
veneration of the Lotus Sutra, and the chanting of 


Rismed  teachers 


role 1n modern 





1fs tifle in Japanese “NÑamu Myoho-renge-kyo” 1s a 
cenfral practice, along with veneraton of 
Sakyamumi Buddha. It also encourages veneration 
of ancestors and the development of one”s 
personality throuph emulating (cạnh tranh) the 
ideal of the Bodhisattva— Thuật ngữ Nhật Bản 
dùng để chỉ “Hội Thiết Lập và Tăng Cường Công 
Bình trong Cộng Đồng.” Đây là một phong trào 
của Nhật Bản trong thời cận đại, căn cứ vào giáo 
thuyết của ngài Nhật Liên, được Niwano Nikkyo 
sáng lập vào năm 1938. Cũng giống như những 
nhóm có quan hệ với ngài Nhật Liên, phong trào 
này nhấn mạnh sự tôn kính Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa, và việc trì niệm tựa kinh “Nam Mô Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh” là sự tu tập chủ yếu, cùng 
với việc tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu NI. 
Phong trào này cũng khuyến khích việc thờ cúng 
tổ tiên và phát triển nhân cách con người qua việc 
thi đua trong lý tưởng Bồ Tát Đạo. 

Risshu: Vinaya (skt—Ritsu—Luật Tông—See 
Seven Sects In Japan. 

Rite (n): Nghi thức——Nghi lễ. 

Rite for the burial of the dead: Nghi thức lễ an 
táng. 

Rite of initiation: Nghi thức nhập đạo. 

Rite of exorcism: Nghi thức trừ tà. 

Rite of marriage: Nghi thức hôn phối. 

Rite to observe: Nghi lễ phải tuân theo 

Ritsu (jap): Luật Tông—See Ritsu-shu, Seven 
Sects in Japan, and Eight of the early Japanese 
Buddhist sects. 

Ri(su-shu (jap): Luật Tông—A Japanese term 
for “Monastic DIiseiphine School” This 1s a 
Japanese branch of the Vinaya school, brought to 
Japan by Chien-Chen (688-763) in 754. It followed 
the traditon of Dharmaguptaka-Vinaya, referred 
to in China as “the Vinaya in four parts” (Tứ Phần 
Luật), which has 250 rules for monks and 348 for 
nuns. The tradition emphas1zes sfrict adherence fo 
the rules of monastic conduct, but it never gain a 
large following 1n Japan, 
priesthood 1s the norm. Ït was considered to be 
one of the six main Buddhist schools of the Nara 
period (710-784), the others were Kusha, Hosso, 
Jojitsu, Sanron, and Kegon. Nowadays, the Ritsu 
school still continues today as a minor tradiftlon— 


where a married 


3714 


Thuật ngữ Nhật Bản chỉ “Luật Tông.” Đây là một 

tông phái về Giới Luật của Phật giáo Nhật Bản, 

được ngài Chien-Chen truyền sang Nhật vào năm 

754. Tông phái này theo Bộ Luật Đàm Ma Cúc 

Đa, theo Trung Hoa đó là bộ “Tứ Phần Luật,” 

trong đó có 250 giới Tỳ Kheo và 348 giới Tỳ 

Kheo Ni. Truyền thống này nhấn mạnh đến việc 

trì giữ giới luật và phạm hạnh của tự viện, nhưng 

chẳng bao giờ được nhiều người theo ở Nhật, nơi 
mà Tăng sĩ được phép kết hôn là chuyện bình 
thường. Nó được xem như là một trong 6 tông phái 
chính dưới thời Nại Lương, những trường phái 
khác gồm có Câu Xá, Pháp Tướng, Tịnh Độ, Tam 

Luận và Hoa Nghiêm. Ngày nay luật tông vẫn 

còn tổn tại tại Nhật nhưng chỉ là một tông phái 

nhỏ mà thôi—See Seven Sects in Japan. 

Ritual: 

I) (a): Thuộc về nghi thức. 

2) (n): Hệ thống nghi lễ —Hệ thống nghi lễ của 
hệ phái Khất Sĩ—The ritual of the Mendicant 
Sect. 

Ritualism (n): Chủ nghĩa nghi thức. 

Rituals: Nghi lễ _—Ceremonies. 

Rituals at the confessional ceremony: See 

Sám Pháp. 

Ritual offering: Homa (skt—Oblation—Hộ ma. 

Rituals of a secf: Rules of a sec—Tông nghĩ. 

Rival: Competitor—Opponen—Địch thủ—Đối 

thủ. 

Rivals of equal skill: Kỳ phùng địch thủ. 

River of affliction: Phiển não hà—The river of 

moral affliction which overwhelms all beings in 

the three realms—Phiển não có thể làm trôi dạt 
người và trời trong ba cõi. 

River of bondage: Kiết Hà The river of 

bondage of suffering or 1llusion— Dòng sông trói 

buộc của khổ đau hay phiền não. 

River of desire: Ái hà — In which men are 

drowned—Dòng sông sanh tử, nơi con người bị 

nhận chìm và chết đuối (tình ái nhận chìm và làm 
chết đuối con người nên ví với dòng sông, lòng 
tham bám víu hay giữ chặt không rời). 

River of grace: Ân hà (dòng sông ân đức)— The 

river of grace which keeps or binds men ¡n the 

flow of transmigration—Dòng tình cảm ân huệ cứ 
mãi xô đẩy chúng sanh trong dòng sanh tử. 


Rivers in India: Sông bên Ấn Độ— The four 
rivers in India which reputed to arise out of a lake 
¡in Tibet, Anavatapta—Bốn con sông ở Ấn Độ nổi 
tiếng cùng phát nguồn từ hồ A Na Bà Đáp Ta 
(trung bộ Thiệm Châu) bên Tây Tạng—See Two 
rivers in India and Four rivers in India. 

River of lava: Hôi Hà—A river of fire, reducing 
all to ashes—Dòng nham thạch hay lửa, biến tất 
cả thành tro. 

River of misery: Misery is deep as a river—Khổ 
hà—Nỗi khổ sở sâu như sông. 

River spirit: Thần Sông. 

Ro (jap): Asrava (sk—Leakage—Lậu Hoặc— 
See Asrava. 

Roads are different but they lead to the 
same đestination: Đường đi khác nhưng cùng về 
một chỗ (dị lộ đồng quy)—Different sects in 
Buddhsm with diferent roads, but their 
destination 1s the same: Buddhahood—Các tông 
phái khác nhau trong Phật giáo tuy đi khác đường, 
nhưng có cùng một chỗ đến: Phật quả. 

Roam (v): Đi lang thang. 

Roam about: Ranger—Wander about—Lang 
thang đây đó. 

Roam from place to place: Du phương 
Roam for pleasure: Vikridita (skÙ— 
amuse——To enJoy——To play——Du hý. 

Roam ỉn space: As do the devas of the sun, 
moon etc—Du hư không——Du hư không thiên. 
Roam about leisurely in the blissing world: 
Be at leisure ¡n the blissing world——Tiêu dao miền 
Cực Lạc. 

Roam where one will: Tiêu Dao Tự Tại —To go 
anywhere at will—Tự tại đến đi bất cứ chỗ nào 
tùy ý. 

Roaming immortal: Roaming rs—Du hành 
tiên—See Ten kinds of immortals (3). 

Roaming monks: Vân Nạp—Homeless 
monks—Du Tăng —See Assembly brothers of the 
clouds and waters. 

Roaming monk without fixed abode: Dã Bàn 
Tăng—Một vị du Tăng rày đây mai đó, không có 
nơi trụ xứ nhất định. 

Rob (v): Ăn cướp—To loot. 

Robbed: Bị cướp bóc. 


To 


3715 


Robbers: 
robbers. 
Robber-karma: Nghiệp Tặc—Robber-karma; 
evil karma harms as does a robber—Nghiệp có 
khả năng làm hại chúng sanh như một tên cướp 
nên gọi là nghiệp tặc. 

Robbery (with article “the”): Đạo—Kẻ cướp— 

See Eight teachers. 

Robbery hatred: Hurtful to life and goods—Oán 

tặc. 

Robc: Y áo. 

() The meanings of “Robe”—Nghĩa của “Y áo”: 
In the beginning, monks and nuns had only 
three robes. When Buddhism spread to colder 
countries, like Tibet, Mongolia, China, Korea 
and Japan, they needed to wear more layers 
of clothes to keep warm. Thetr robes are 
sinple and made from cotton or linen. The 
color of the robe normally depends on the 
country and the Buddhist tradiion that 1s 
followed there. For Instance, in Sri Lanka and 
Thailand, yellow or brown robes are worn 
mostly, while black 1s worn In Japan. In China 
and Korea, grey and brown robes are worn for 
work, but yellow robes are used for 
ceremonies. Dark red robes are worn In Tibet 
and Mongolia. Robes and alms bowls are very 
1mporfant for monks and nuns. The Buddha 
said, “Just as a bird takes 1s wings with 1t 
wherever it flies, so the monks and nuns take 
their robes and bowls with them wherever 
they go. They are content with robes to coVer 
therr body and an alms bowls to hold theIr 
food.”—Ban đầu thì chư Tăng Ni chỉ có ba bộ 
y. Khi Phật giáo được truyền bá sang các xứ 
lạnh hơn như Tây Tạng, Mông Cổ, Trung 
Hoa, Đại Hàn và Nhật Bản, họ cần mặc 
nhiều lớp quần áo hơn để giữ ấm. Y áo của 
chư Tăng Ni thường được làm bằng vải hay 
nỉ. Màu sắc thường tùy vào tập tục và truyền 
thống Phật giáo của từng xứ. Thí dụ như ở 
Tích Lan và Thái Lan thì màu vàng và màu 
nâu được hầu hết chư Tăng mặc, trong khi đó 
thì tại Nhật chư Tăng lại mặc màu đen. Ở 
Trung Hoa và Đại Hàn, y màu xám và nâu 
được mặc khi làm việc, nhưng khi hành lễ thì 
mặc y vàng. Tại Tây Tạng và Mông Cổ chư 


Tặc (những tên cướp)—See Six 


Tăng mặc y màu nâu xậm. Y áo và bát khất 
thực rất quan trọng đối với chư Tăng Ni. Đức 
Phật dạy: “Cũng như loài chim dùng cánh bay 
đi bất cứ nơi nào mà chúng muốn đến, chư 
Tăng Ni mang y áo và bát khất thực đi đến 
nơi mà họ đi đến. Chư Tăng Ni hài lòng với 
bộ y che thân và bát khất thực để đựng thực 
phẩm hàng ngày của họ. 

Two kinds of clothing—Hai loại y của Tăng 
s—See Two kinds of clothing. 

Robes annually supplied to monks and 
nuns: Kathina (skt)—Công đức y_—Áo công đức 
(hàng năm Phật tử làm lễ dâng y lên chư Tăng Ni 
vào địp lễ ra hạ vào cuối tháng 7 âm lịch). 

Robe of cast-off ragøs: Monk”s robe—Phấn tảo 
y. 

Robe of deliverance: Monk's robe—Đại giải 
thoát y——Giải thoát y (áo của nhà sư). 

Robe of five patches: Tiểu Ngũ Điều —The 
robe of five patches worn by some monks In China 
and by monks in the Pure Land in lapan—Áo 
năm mảnh mà các nhà sư Trung Quốc và Tịnh Độ 
Nhật Bản thường mặc. 

Robe for goỉing among the Sangha: 
Uttarasanga (sk—Chu-e (Jap)—Y. nhập chúng—— 
One of the four outer robes. The others are seven- 
strip robe, middle robe, and upper robe—Một 
trong bốn thứ y ngoại. Ba y kia là y thất điều, y 
trung, và y thượng. 

Robe made of patches: Monks' robe—Bá nạp 
y. 

Robe of pafience: Enduring-humiliation robe— 
Nhẫn Nhục Y—The robe of patience, a patient 
heart which, like a garment, wards off all outward 
sin. A general name for the kasaya, or monk”s 
robe—Chiếc áo nhẫn nhục, cái tâm nhẫn nhục, 
gạt bổ mọi tội lỗi bên ngoài. Tên gọi chung cho 
áo cà sa của chư Tăng Ni. 

Robe made of translucent, shiny, silky, or 
colorful material: Y áo làm bằng các loại vải 
mỏng, bóng loáng, trơn mướt và màu sắc rực rốỡ— 
A Bhiksu or Bhiksuni who wears monastic robes 
made of translucent, shiny, silky, or colorful 
material or any kind of material which 1s sewn 
with golden thread or glittering beads, commits an 
offence Involves Release and Expression of 


qI) 


3716 


Regret—VI Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào mặc y 
làm bằng các loại vải mỏng, bóng loáng, trơn 
mướt như lụa, màu sắc sặc sở, đính cườm kim 
tuyến lấp lánh, là phạm giới xả đọa (buông bỏ và 
phát lồ sám hối). 

Robe of rags: Phấn Tảo Y—Phấn Tảo—Phẩn 
Tảo Y—Nạp Y—Bá Nạp Y (áo vá trăm mảnh)— 
The monk”s garment made of cast-off rags (which 
used to be u(ilized as dusting raøs, but not at the 
modern age)—Áo cà sa của chư Tăng Ni được 
khâu thành bởi những miếng vải rách hay vải vụn 
mà người ta vứt bỏ nơi bãi rác (áo nây biểu thị 
biết hổ thẹn, phòng nóng lạnh, nghi pháp Sa Môn, 
được trời và người cung kính, không tham trước, 
tùy thuận tịch diệt, không bị phiển não đốt cháy, 
dễ thấy điều ác, không dư dật trang nghiêm, thuận 
theo Bát Thánh Đạo, và không nhiễm tâm). 

Robe without form: Vô Tướng Y—The robe 
without form. The Kasaya 1s without form ¡in the 
sense that 1s simple a square sheet of cloth—Y áo 
không có hình tướng bên ngoài. Áo cà sa không 
có hình tướng, mà chỉ mà một mảnh vải vuông. 
Robinson, Richard Huph (1926-1970): 
American scholar of Buddhism who established 
the first graduate degree program ¡in Buddhist 
Studiles in the U.S.A. at the Universty of 
Wisconsin-Madison, which has trained a number 
of prominent buddhologists. He 1s best known for 
his work on Madhyamaka, particularly his Early 
Madhyamaka ¡in India and China—Một học giả 
Phật giáo người Mỹ, người đã sáng lập ra chương 
trình tốt nghiệp về Phật Học tại Mỹ tại trường Đại 
Học Wisconsin-Madison, người đã giáo huấn một 
số nhà Phật Học nổi tiếng. Ông nổi tiếng với tác 
phẩm Trung Quán, đặc biệt là Trung Quán tại Ấn 
Độ và Trung Hoa. 

Rock: Stone—Thạch. 

l)  A painting of a rock (though the water of the 
water-colour rapidly disappears, the painting 
remains): Họa Thạch. 

Even a rock meeting hard treatment wIll spHI: 
Nan Thạch Thạch Liệt—Ngay cả đá mà 
chạm mạnh hay bị vặn vẫn phải bể. 

Rock Bearer Ghost King: Quỷ Vương Phụ 
Thạch. 

Roek kalpa: Bàn Thạch Kiếp——The rock kalpa, a 
very long kalpa. Let a rock 40 miles in extent be 


2) 


brushed once In a hundred years by a deva 
garment, that s all and then do 1t again exactly 100 
years later. This practice 1s continue until the rock 
1s completely worn down to nothng (when 
brushed away the kalpa ¡s ended). A kalpa as 
measured by the time it would take to wear away 
an Iimmense rock by rubbing 1t with a deva- 
garment (the time 1t takes to do this is called a 
'tock kalpa.`—Một kiếp rất dài, ví với ngọn núi 
đá lớn. Có một ngọn núi đá dài 40 dậm, cứ mỗi 
trăm năm lại lấy vải áo của chư Thiên (Thiên y 
hay áo trời) chà vào núi một lần rồi thôi, 100 năm 
sau mới đến chà vào một lân nữa, cứ chà như thế 
cho đến khi nào núi mòn hết là xong một Bàn 
Thạch Kiếp. 

Rod (n): Cây roi. 

Roga (p): Disease—lllness—Bệnh hoạn. 
Roga-atura (p): A sick person—Bệnh nhân. 
Rogahari (p): A physician—Thầy thuốc. 
Rohatfsu sesshin (jap): Tuần lễ quán nệệm—A 
Japanese term for “week-long period of Intensive 
meditation practice,” which begins on December 
and finishes on the day “rohatsu” (the eiphth day 
of the twelfth month of lunar calender), but in 
contemporary Japan 1t is celebrated on December 
8. According tradition, 
commemorates the day on which Sakyamum 
Buddha attained complete awakening (Bodhi)— 
Thuật ngữ Nhật Bản dùng để chỉ “Tuần lễ quán 
niệm,” bắt đầu từ ngày đầu tháng 12 âm lịch và 
chấm dứt vào ngày mồng § âm lịch, nhưng hiện 
thời tại Nhật người ta chỉ tổ chức trong ngày mồng 
§ mà thôi. Theo truyền thống “rohatsu” tưởng 
niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt thành 
Đại Giác. 

Rohini (skt): 


tO “rohatsu” 


1) Rohini River in India—Sông Lô miện ni ở Ấn 
Độ. 

2) Name of one of the twenty ceipht 
constellaions—TấtSee Twenty ceight 
constellations. 


Rohu (skÐ: Hạt La Hầu —An ancient city and 
province of Tukhara, south of the Oxus—Một 
thành phố cổ và tỉnh Tukhara, nằm về phía nam 
sông Oxus. 


3717 


Rokudo (jap): Six paths—The six wWays Or 
condiftions of sentient existence——See Six paths. 
Rokushu (jap): Lục Tông—The six Mahayana 
schools in Japan—Lục Tông Đại Thừa Nhật 
Bản—See Six schools in China. 

Rỏoll (v) the Law-wheel or preaching: Turning 
the Dharma wheel Chuyển Pháp Luân và 
Thuyết pháp—See Eight aspects of Buddha's life. 
Roll (v) rice into a ball in eating: Suyển 
Thực —To roll rice, etc., into a ball in eating, the 
Indian way, or Hindu fashion of eating by first 
rolling the food into a ball in the hand—Đoàn 
Thực hay vo tròn cơm cũng như những thức ăn, 
đây là tập tục của người Ấn Độ là vo tròn thức ăn 
trong tay trước khi ăn. 

Rolling onwards of the Law-wheel: The first 
years teaching of Hinayana, four axioms (Tứ Đế) 
and unreality (Không)—Chuyển Pháp Luân—See 
Three periods of the Buddha”s teaching. 

Ron (jap): Abhidharma (skt—Commentaries— 





Discusslons of Buddhist  phiosophy or 
metaphysics—Luận—See Abhidharma. 
Rongi  (jap)›: Upadesa (skQ—Theoretical 


discourse—Luận nghĩa. 

Room (n): Căn phòng. 

Room of forbidden access: Gynaeceum—Live 

in seclusion in a room——Cấm phòng. 

Room for guest monks: Đán Quá Liêu —A 

room in a monasftery at which a wandering or 

guest monk stays—Phòng trong tự viện dành cho 
các vị du tăng ngủ nghỉ (các vị du tăng thường đi 
vào phòng nầy trước khi đến chào vị sư trụ trì). 

Root (n): Mula (skt—Basis 

Căn rễ. 

(A) Two roots—Hai loại căn—See TWwO roots. 

(B) See Six roofs of sensations. 

(C) According to the Path of Purification, the 
mind”s unpertubedness should be understood 
1n sixteen modes which are called the sixteen 
roots—Trong Thanh Tịnh Đạo, sự bất động 
của tâm cần được hiểu theo 16 kiểu gọi là 16 
căn đế—See Sixteen roots. 

(D) Hai mươi hai căn trợ đạo—TWenty fwo roofs 
OT Of proCcesses the perfect 
development of a Buddha and his works—See 





Origin—Căn đế— 


modes in 


Thirty seven limbs of Enliphtenment and 

Twenty tfwo roots. 
Root of acfion: Bổn hạnh (nghiệp căn)— 
Original 
aftfainment (Deeds or doings of a Buddha or 
bodhisattva)—Căn bản hành động của Phật và Bồ 
Tát. 
Roofs of bodhisatva development: Chúng 
Tánh—There are five germ-natures or roots of 
bodhisatva developmen—Có năm loại chủng 
tánh—See FIive natfures. 
Root and branch: Root and twigs—First and 
last—Beginning and end—Bản mạt. 
Root oÝ consciousness: Căn bản thức. 
Roots of contention: Vivada-mulani (p)— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six roots of 
contention—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kính, có sáu tránh căn—See S1x roots of 
confention. 
Root of desire: Ái căn—The root of lust, which 
produces the passions—Dục vọng là gốc sanh ra 
các phiền não. 
Root of delusion: Origin of delusion—Bổn hoặc. 
Root of doubt: Nghi căn The overhanging 
cover of doubt, which prevents sentient beings 
from seeing and practicing øood deeds, one of the 
five covers or menfal and moral hindrances— 
Tánh hay nghi hoặc che lấp mất tâm thức, khiến 
không thấy được chân lý, không thực hành được 
thiện nghiệp, đây là một trong năm triỀn cái —See 
Five hindrances. 
Roots of øgoodness: Thiện căn—They take roots 
of goodness as a reliance, cultivating, gathering, 
and Iincreasing them. This ¡s one of the ten kinds 
of relance of Great Enliphtenng Beings. 
According to The Flower Adornment Sutra, 
chapter 38 (Detachment from the World), the 
Great Enlightening Being Universally Good told 
Unversal Wisdom that Offsprings of Buddha, 
Great Enlightening Beings have ten kinds of 
reliance which help them be able to obtain abodes 
of the unexcelled great knowledge of Buddhas— 
Chư Bồ Tát dùng thiện căn làm y-chỉ, vì nhờ đó 
mà tu tập tăng trưởng. Đây là một trong mười y 
chỉ của chư Đại Bồ Tát. Theo Kinh Hoa Nghiêm, 


action—-The method or motive of 


3718 


phẩm Ly Thế Gian, Bồ Tát Phổ Hiền bảo Phổ 
Huệ rằng chư Bồ Tát có mười chỗ y-chỉ giúp chư 
Bồ Tát đạt được chỗ sở-y đại trí vô thượng của 
Như Lai—See Ten kinds of reliance of Great 
Enlightening Beings. 

Root of happiness: Gốc rễ của hạnh phúc—The 
root of our happiness Is our own mind, not the 
external phenomena. 

Root for life: Mệnh Căn—See Root 
T€Incarnation. 

Root of memory: Smrtindriya (skt)—Organ of 
memory—Niệm Căn—See Five Faculties. 

Root of Merit and virtue: Good roots—Thiện 
căn. 


OT 


Root of misery: Khổ bổn (the root of misery is 
desire—căn cố của khổ là tham dục). 

Root of moral life: Root of religious power— 
Đức bổn. 

Root or origin delusion: Bản hoặc. 

Root of all phenomena ïs mỉnd: Duyên Khởi 
Chư Pháp Căn Bản Vi Tâm Pháp —The root of all 
phenomena 1s mind. The exoteric and esoferic 
schools differ In their Interpretatlon—Chư pháp 
tùng tâm khởi. Hai trường phái Hiển và Mật giáo 
có những giải thích khác nhau: 


l1) The exoterics hold that mental ideas or things 
are unsubstantial and invisible: Hiển giáo cho 
rằng Tâm pháp là vô sắc vô hình. 

2) The esoterics hold that mental ideas have 
both substance and form: Mật giáo lại cho 
rằng Tâm Pháp hữu sắc hữu hình. 

3) See Two classes of things (2). 


Root of one”s present lot: Túc Căn (cội căn 
được vun trồng trong tiền kiếp)—Which were 
planted in previous existence. 

Root of reincarnation: Basis for lie—Mệnh 
Căn—A root or basis for life or reincarnation, the 
nexus of Hinayana between two life-periods, 
accepted by Mahayana as nominal but not real— 
Theo Tiểu Thừa giáo thì căn bản của cuộc sống 
hay sự tái sanh là phi sắc phi tâm, mà là do 
nghiệp của quá khứ sinh ra, Đại Thừa chấp nhận 
cái nầy mượn tên là mệnh căn, chứ không phải là 
thực thể riêng có bổn mệnh. 

Root of religious power: Root of the moral 
life— Đức bổn. 


Root of sin: Tội Căn—The. unenlightenment or 
ignorance—Căn bản của tội ác là sự không giác 
ngộ và vô minh. 

Root of all things: The fundamental vijnàna, 
one of the eighteen names of the Alaya-vijnàna— 
Bổn thức. 

Root and twigs: Beginning and end—First and 
last—Root and branch—Bản mạt. 

Root wheel: The Avatamsaka (Wreath)—Căn 
bản Pháp Luân là Hoa Nghiêm—See Three 
periods and characteristics of Buddha”s teaching. 
Root of wisdom: Tuệ Căn— The organ of 
wisdom, one of the five organs—Một trong ngũ 
căn, căn có thể quán đạt chúng sanh để nẩy sinh 
ra đạo lý. 

Rootfless consciousness: Ahetukacittani (p)— 
Tâm vô nhân—According to the Abhidharma, 
eiphteen kinds of 
consciousness—Theo A Tỳ Đạt Ma, có I8 loại 
tâm vô nhân. **See Eighteen kinds of rootless 
CONSCIOusness. 

Rootless funcfional consciousness: There are 
eipht kinds of rootless functional consciousness. 
**See Twenty-four sense-sphere beautiful minds 
(C). 

Rope of life: Mệnh Thằng—The rope of life, 
always gnawed by the two rats, I.e. night and 
day—Sợi dây sinh mệnh luôn bị gậm nhấm bởi 
chuột vô thường ngày và đêm. 

Rosary (n): Màilà (skÙ—Garland—Chuỗi tràng 
hạt. 

Rose-apple tree: Cây hồng táo. 

Rose lotus: Padma (skt)—Sen hồng. 

Roshi (Jap): Master—Thầy——A Japanese term for 
“old master” or “Zen master.” Generally one 
becomes  a thouph  having 
experience of awakening (kensho or saforl) 
certified by an established master. A “roshï” must 
also possess the maturity and wisdom needed to 
gude students skillfully, thus ensuring the 
authenticity (chứng thư chánh thức) of teaching 
and practice. Anyone, monk or laypeople, man or 
woman, may become a “roshi,” though they are 
most commonly older men. The tile of a Zen 
Master. When a disciple or pupil, whether monk 
or lay student, has completed his studies, and his 


there are rootless 


“rosh†” one”s 


3719 


master has been satisfied that the pupils 
understanding ¡1s equal to his own, and that the 
student has experlenced genuine satori, he may 
bestow the tile of Roshi upon him. This entitles 
him to teach Zen. In the Lin-Chi schools, a course 
1n the study of koans 1s given, and only those who 
have been through this are entiled to offer 
instruction in koans—Danh hiệu của một Thiển 
Sư. Khi một đệ tử, xuất gia hay tại gia, đã hoàn 
tất học trình và vị Thầy cũng đã thỏa mãn với sự 
hiểu biết của đệ tử và công nhận rằng đệ tử đã 
ngang hàng với mình thì vị Thầy này ban cho đệ 
tử danh hiệu Roshi (Zen Master). Với danh hiệu 
này, vị đệ tử được phép dạy Thiền. Trong phái 
Lâm Tế, đệ tử được Thầy dạy cho cách “tham” 
một số công án, và chỉ có những ai đã thông suốt 
mới được danh vị dạy Thiền công án. 

Rotaton of words: Tự Luân Wheel of 
words—The wheel, rotation, or Iinterchange of 
words for esoferic purposes, especially the five 
Sanskrit signs adopted for the five elements, earth, 
water, fire, air, and space—Từ chữ “Luân” mà 
chuyển và sanh ra các chữ khác, trong Mật tông, 
đặt biệt là chữ “Luân” theo chữ Phạn bao hàm 
năm dấu đất, nước, lửa, gió, và hư không. 


Roudraka (skt): Uất đà la. 


Round Doctrine of the Great Vehicle: Viên 
Giáo—See Five đivisions of Buddhism (I). 
Round of rebirths: Samsàra (p & skt—Luân 
hồi sanh tử (vòng tròn sinh hóa của tập khí hành 
nghiệp). 

Round of mortality: Bhavacakra (sk)—Wheel 
of birth and death—Hữu luận—Vòng Sanh Tử— 
The wheel of existence, or the round of births and 
deaths—Bánh xe luân hồi sanh tử hay quả báo 
sanh tử xoay chuyển không ngừng. 

Round Teaching: Complete perfect doctrine or 
teachng—Round  Doctrine—Viên Giáo —See 
Perfect teaching. 

Roya-Yekaku (jap): Hui-Chiao-Liangyeh—Sư 
Huệ Giác Lang Gia (Nhật Bản). 

Royal (a): Thuộc về hoàng tộc. 

The Royal Buddha of shining flames: 
Flaming brightness (Amitabha with his virtues)— 
Phật Quang Diệm Vương. 

Royal charter board: Biển sắc tứ. 

Royal chartered pagoda: Chùa được sắc tứ (ân 
vua ban). 

Royal city: Hoàng thành. 

Royal days: Vương nhật —There are eight royal 
days—Có tám ngày vương nhật—See Eight royal 


Rough and evil park: Thô Ác Uyển—One of dạys, 


Indra”s four parks, that of armaments and war— Royal family: Hoàng tộc—Imperial family. 


Vườn thô ác là một trong bốn vườn của Trời Đế 
Thích, khi nào muốn đánh nhau thì vào trong vườn 
nầy, muốn thứ vũ khí nào thì lập tức vũ khí ấy 
hiện ra. 

Roupgh speech: Parusavaca (skÙ)—Nói lời thô lỗ 
(cộc cằn). 

Roughness: Sáp xúc hay thấy thân thể gồ ghể— 
See Eight physIcal sensatlons. 

Round altar: Viên Đàn—A complete group of 
obJects of worship, a mandala—Đàn tràng hình 
tròn. Mạn Đà La, luân viên cụ túc, hay viên mãn 
cụ túc, là đàn (bàn thờ) hình tròn để đặt bài vị chư 
tôn túc. 

Round and bright doctrine: Viên Minh Cụ 
Đức Tông—See Ten tenets of the Hua-Yen 
School. 

Round doctrine: Perfect teaching—Viên 
Giáo —Đốn giáo—See Perfect teaching. 





Royal feast Vương Thiện—A royal feast 
referred to in the Lotus Sutra, where the hungry 
people feared to accept the King”s feast ti he 
came himself and called them, such as the feast of 
Buddhahood and the Buddha's call Bữa tiệc 
hoàng gia được Phật nói đến trong Kinh Pháp 
Hoa, những người đói chẳng dám ăn cho đến khi 
nào đích thân nhà vua đến kêu họ ăn, cũng như 
Phật quả và lời kêu gọi của Phật. 

Royal garment: Quần áo của hoàng tộc. 

Royal law: Vương Pháp—The the law by which a 
king should rule his country—Chánh pháp trị nước 
mà Đức Phật giảng cho các hàng vua chúa. 

Royal palace: Citadel—Thành nội. 
Royal-recognized monk: Tăng Cang—During 
the reign of Nguyễn, all the Nguyễn Lords and 
Kings assigned a royal-recognized monk who 





supervised the assembly of monks 1n a natlonal 


3720 


temple—Dưới triều nhà Nguyễn, các vua chúa đã 

cử ra một vị Tăng Cang để lãnh đạo Tăng chúng, 

trong một ngôi quan tự. 

Royal rsỉi: Vương Tiên—A. sovereign who retires 

from the world and atfains to the five transcendent 

powers—Người đã rút lui khỏi thế giới bên ngoài, 
và đạt được ngũ thông. 

Royal temple: Inner temple—Nội Tự—Nội Đạo 

Tràng— The Buddhist shrines or temples In the 

palace where Buddhist ceremonies 1n the palace 

on the emperorˆs birthday—Tháp Phật hay tự viện 
trong cung, nơi chư Tăng tể tựu về hành lễ trong 
ngày sanh nhật của nhà vua. 

Royal tombs: Lăng vua. 

Rsabha (skt: Lặc Sa Bà. 

1l) Described as one of the three famous rsi, 
befoe the days of sakyamunil, of the 
Nữrgrantha type of naked ascetlcs— Được 
diễn tả như một trong ba vị tiên ngoại đạo 
trong xứ Thiên Trúc, trước thời Phật Thích 
Ca. Lặc Sa Bà dịch nghĩa là lõa thể khổ hạnh 
Ni Kiên Tử. 

2) See Two devas and the three rs1. 

Rsipatana (skt): Isipatana (p)—Site of the 

famous Deer Park—Chư thiên đọa xứ. 

Rsis (skÐ: Tiên—Heavenly fairies—Immortals— 

Deva geni-Heavenly Fairles are people who 

cultivate and attain the TaoIst path so that they are 

reborn In Heavens. According to NagarJjuna, there 
are several different classes of rsis whose lifetime 
1s 100,000 years, the they reincarnated—Tiên có 
nghĩa là những người tu tiên đắc đạo. Theo ngài 

Long Thọ Bồ Tát có nhiều loại Tiên có đời sống 

đến 100.000 năm mới đi đầu thai. 


l) Deva-rsis in the mountain round Sumeru: 
Thiên Tiên—Thiên Tiên ở quanh núi Tu Di. 

2) Spirit-rsis who roam the air: Thần Tiên— 
Những vị Tiên bay vút trên không trung. 

3) Humans who have attainned the powers of 
1immortals: Nhân Tiên—Những người đã đạt 
được năng lực trường sanh bất tử. 

4) Earth-rsis, subterranean: Địa Tiên. 

5) Pretas, or malevolent rsis: Quỷ Tiên. 


Rsivadana (k0: Mrgadava or Saranganatha 
(sk)—Deer park—Lộc uyển (vườn nai)—See 
Mrgadava and Four Buddhist holy places. 


Rub the body with incense: Đồ Hương—To 
rub the body with Incense or scent to worship 
Buddha—Xoa hương lễ Phật. 

Rub the crown: Predict Buddhahood—Thọ ký. 
Rub one”s eyes: Chà xát và đôi mắt. 

Rub out the traces of past impurity and 
enter into the profundity of Buddha: Phất 
Tích Nhập Huyền—Nếu muốn chứng nhập pháp 
tánh rốt ráo viên mãn của chư Phật, thì phải phủi 
sạch dấu vết bất tịnh trước kia. 

Ruci (skÐ: Lư chí. 

Rucika (skÐ: Lâu Chí Phật—Lô Chí Phật—Lư 
Chí Phật—Lâu Do Phật —The Ilast of the 1,000 
Buddhas of the present kalpa—Vị Phật cuối cùng 
trong 1.000 vị Phật hiện kiếp. 

Ruciraketu (sk0: Diệu Tàng—Bodhisattva 
Ruciraketu—Tên của một vị Bồ Tát —Name of a 
Bodhisattva. 

Rudimentary aspect of the Buddha: Thô 
Tướng Phật. 

Rudra (skt: Lỗ Đạt La—Terribly evil_—Awful 
Terrible—Lao Đạt La, hay Lỗ Nại La, nghĩa là 
bạo ác hay cực kỳ xấu ác. 

Rudraksa (skt): Kim Cang TỬ—A seed similar to 
a peachstone used for beads—Hạt kim cang để 
làm chuỗi. 

Ruegsg, David Seyfort: One of the twenticth 
century”s leading scholars of Buddhism, who has 
published øround-breaking work on an ImpressIve 
varlety of subJects, ¡including Indian Buddhist 
philosophy, the Pramana tradition, the life of Bu- 
son, and Madhyamaka. His books ¡nclude 
“Buddha-nature,” “Mind and Problem of 
Gradualism In a Comparative Perspective” (1992), 
and “The Study of Indian and Tibetan Thought: 
Some Problems and Perspectives” (1967)—Một 
trong những học giả Phật giáo hàng đầu vào thế 
kỷ thứ 20, người đã xuất bản một số sách đặt nền 
móng cho một số để tài đáng chú ý về sau này, 
bao gồm quyển “Triết Lý Phật Giáo,” “Truyễển 
Thống Pramana,” “Cuộc Đời của Ngài Bu-Ston,” 
và “Trung Quán.” Những quyển sách của ông bao 
gồm quyển “Phật Tánh,” “Tâm và Vấn Đề Tiệm 
Ngộ trong Quan Điểm Tỷ Giảo” năm 1922 và 
“Nghiên Cứu Về Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ và 





3721 


Tây Tạng: Vài Vấn Đề và Quan Điểm” xuất bản 
năm 1967. 

Ruffle someone: Agitate someone—Làm ai dao 
động. 

Ruhana (p): Growineg—Risinge—Sự mọc lên. 
Ruhati (p): To grow——Mọc lên. 

Ruin something: Decay or rack. something— 
Hủy hoại điều gì. 

Ruining the pure conduct of others: Phá 
phạm hạnh của người khác—The term “ruining 
the pure conduct of others” means causing or 
inducing left-home people who were pure and 
undefiled to break the precepts. This kind of 
offense cannot be pardoned through repentance— 
Từ “Phá phạm hạnh của người khác” có nghĩa là 
xúi hay làm cho người xuất gia phá giới. Loại tội 
này không thể sám hối được. 

Rule (v): To govern—Cai trị. 

Ruler (n): Người cai trị. 

Ruler of the eighth hot hell: Đô Thị Vương— 
VỊ thứ tám trong 10 vị Diễm Vương, trông coi Đại 
Nhiệt Địa Ngục (ngục nầy rộng 500 do tuần, trong 
đó có 16 địa ngục nhỏ. Tội nhân mãn ngục nầy 
thì được giải vào điện thứ 9). 

Ruler over the fire star (Mars): Hỏa đức tinh 
quân (vị vua cai trị trên hỏa tinh) —Mars, one of 
the nine luminaries, shown south of the Diamond 
Haill in the Garbhadhatu. The ruler over the five 
sfars, Mars, whose tablet hangs in the southside of 
a temple and whose days of worshiIp, to prevent 
conflagrations, are the fourth and eighteenth of 
each moon; he ¡is identfied with the ancient 
emperor Yen-Ti (Viêm Đế)—Hỏa Diệu hay Hỏa 
tinh, một trong cửu tinh, được đặt bày về phía nam 
của Kim Cang Viện trong Thai Tạng Giới. Hỏa 
Tinh, được coi như là vì sao thống trị ngũ tính 
(năm vì sao), bài vị được đặt ở phía nam các chùa 
và ngày thờ cúng vào các ngày mông 4 hay 18; vị 
nầy cũng được coi như là Viêm Đế. 

Rulers of Hades: Minh Quan (những chức quan 
nơi cõi địa ngục). 

Ruler of the Hot Hell: Độ Thị Vương. 

Ruler of the moon: Candradeva or Somadeva 
(skÐ—Nguyệt Thiên. 

Ruler of the wheels: Cakravarti (skt—Luân 
Vương—Of_ whose everywhere 


chariot  roll 


without hindrance— Chuyển luân Vương—See 
Cakravartin. 

Ruler of the world: Cakravarti-raja (skÙ— 
Vương vị Tr Thế Bồ Tát—See Bodhisattva 
Ruler of the World. 

Rules: Giới luật—Precepts—Commandments— 
See Precepts. 

Rules of an assembly: Hội Thức—The manners, 
customs of an assembly, or community—Phương 
thức hay quy luật của giáo đoàn. 

Rules in Buddhism: Giới—See Precepts. 

Rules of ceremonies: Luật Nghi—Rules and 
ceremonies, an Intuitive apprehension of which, 
both written and unwritten, enables devotees tO 
practice properly all 
circumstances—Luật pháp và quy tắc cho phép 
người Phật tử thuần thành hành động đúng trong 
mọi hoàn cảnh (pháp điều tiết thân tâm để ngăn 
ngừa cái ác gọi là luật, pháp giúp thích ứng với 
phép tác chân chính bên ngoài gọi là nghì). 

Rules for confession: Sám Nghi —The rules for 
confession and pardon—Nghi thức của phép sám 
hối (Pháp Hoa Sám Pháp, Phương Đẳng Sám 
Pháp, Quán Âm Sám Pháp, Di Đà Sám Pháp). 
Rules for confession and pardon: See Rules 
for confession. 

Rules of behavior of Great Enlightening 
Beings: Luật nghỉ của chư Đại Bồ Tát— 
According Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of rules of 
of Great Enlightenng Beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain 
the supreme discipline of øreat knowledge——Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười luật nghi 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được luật nghi đại trí vô thượng —See 
Ten kinds of great 
enlightening beinss. 

Rule of law: Giới luật—Rules—Precepts. 

Rules for monks and nuns: Luật Tỳ Kheo— 
Monastic disciplinary text included in the Vinaya 
and preserved 1n separate version for monks and 
nuns—Luật dành riêng cho Tỳ Kheo trong tịnh xá, 
riêng biệt cho chư Tăng và chư Ni—See 
Pratimoksa and Vinaya. 


and act under 


to the Flower Adornment 


behavior 


of rules of behavior 


3722 


Rules for nuns: Ni giớ—Cụ Túc Giới Tỳ Kheo 
Ñi—See Complete moral precep(s for nuns In 
Mahayana Buddhism and Complete moral 
precepts for nuns in Mendicant school. 

Rule and observance: Quỷ Trì —A rule and its 
observance, to know the rule and hold it without 
confusion with other rules or doctrines—Biết luật 
và giữ luật không sai chạy. 


Rules of the perfec morality of 
Bodhisattvas: Sila-paramita (sk Giới Ba La 
Mật. 


Rule of prayer: Qui tắc cầu nguyện. 

Rules for repentance and confession: Hối 
Sám Pháp —Nghi thức phát lồ sám hối tội lỗi— 
See Three modes of repenfance. 

Rules of training: Học Xứ—There are five rules 
Of trainng—See FIve precepts. 

Rules in various forms: Commandments or 
precepts In their various forms——Giới tướng. 
Rules given in the Vinaya for settling 
disputes: Saptadhikarana-samatha (skt—Luật 
hòa giải —According to the Sangiti Sutta ¡in the 
Long Discourses of the Buddha, there are seven 
rules given in the Vinaya for settling disputes 
among monks (disputes arise from argumens, 
misconduct, judgment and punishment, correctness 
of a religious observance)—Seven rules for the 
participation and settlement of disputed quesfions 
that have been raised—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bảy pháp dùng để hòa 
giải mỗi khi có sự tranh cãi giữa chư Tăng—§ee 
Seven rules given in the Vinaya for settling 
disputes among monks and nuns. 

Rules which are suitable to local condifions: 
Vinaya (sk—Tùy Phòng Tỳ Ni—Rules which 
are suitable to conditions everywhere—Những 
luật nghi thích hợp với điều kiện địa phương, hay 
luật lệ thích hợp cho mọi nơi. 

Ruling principle: Siddhanta or Hetu (skÙ— 
Fundamenral law——Essential elements—Lý. 

Run  after: Theo đuổ—Everyone, from the 
smallest Iinsect to the greatest king, ran affter 
pleasures—Mọi loài, từ con côn trùng nhỏ nhất 
đến ông vua vĩ đại, đều chạy theo các thú vui dục 
lạc. 


Run away: Flee-Trốn chạy-In any 
circumstances, 1t Is best fo run away, not to 
confront—Trong mọi hoàn cảnh, tốt nhất là nên 
bỏ đi, chứ không nên đối đầu. 

Run into conflicts: Đi đến xung đột hay mâu 

thuẫn. 

Run down someone (v): Decry—Discredit— 

Vilify—Phỉ báng. 

Run helter-skelter: Chạy đông chạy tây (Đông 

bôn tây tẩu), ý nói chạy tán loạn. 

Run hither and thither in the samsara: Ba 

Ba—Chạy vòng vòng (trong vòng luân hồi sanh 

tử). 

Run to the mountaïin: Người chạy lên núi —See 

Four wise men who sought escape from death, all 

1n vain. 

Run to the ocean: Kẻ khác chạy xuống biển— 

See Four wise men who sought escape from 

death, all in vain. 

Rupa (sk0: Vật chấ—MateriaL—Form—Hình 

tướng của vật chất—Appearance—Object. 

(D_ Nghĩa của sắc — The meanings of Rupa: Form 
1s used more in the sense of “substance,” or 
“something occupying space which will resIsf 
replacement by another form.” §o 1t has 
exfension, it is limited and conditioned. It 
comes Infto existence when conditions are 

matured, as Buddhists would say, and staying 
as long as they continue, pass away. Form 1s 
Impermanent, dependent, Illusory, relative, 
antithetical, and distinctive—Sắc là hình thể, 
nhưng thường dùng theo nghĩa thể chất, có 
một vị trí trong không gian, và ngăn ngại với 
những hình thể khác. Vậy, sắc có thể tích, do 
đó có hạn cuộc, bị tùy thuộc. Sắc phát hiện 
khi hội đủ những nhân duyên nào đó, và tùy 
những nhân duyên ấy mà trụ một thời gian, 
rồi tiêu diệt mất. Sắc vốn vô thường, lệ thuộc, 
hư giả, tương đối, nghịch đảo và sai biệt. 

Phân loại sắc—Categories of Rupa: There are 

several different categorles of rupa—Có 

nhiều loại sắc (vật chất, hình thể, hay hình 
dáng vật thể—matter, form, or material 
shape): 

I1) Two kinds ofrupa—Hai Loại Sắc: 


qI) 





3723 


1) Inner rupa as the organs of sense (eye, ©ar, 
nose, tongue, body): Nội sắc (những căn của 
giác quan như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân). 


1) (Outer rupa as the obJec(s of sense (colour, 
sound, smell, taste, touch): Ngoại sắc (những 
trần cảnh bên ngoài như màu sắc, âm thanh, 
mùi thơm, hương vị, sự xúc chạm). 

2) Three kinds of rupa—Ba loại sắc: 


1) _ Visible obJects (white, blue, yellow, red, efc.): 
Khả kiến hữu đối sắc (các sắc trần, trắng, 
xanh, vàng, đỏ, v.v.). 


1) Invisible obJecfs (sound, smell, taste, touch): 
Bất khả kiến hữu đối sắc (thanh, hương, vị, 
xúc). 

Hi) Invisible immaterial or abstract objects: Bất 
khả kiến vô đối sắc (những vật thể trừu 
tượng). 

3) Eleven kinds of rupa—Thập Nhất Sắc (Mười 
Một loại Sắc): 

a) _ The five organs of the sense—Ngũ Căn: 

)  Eye: Nhãn. 

1) Ear: Nhĩ. 

1i) Nose: Tỷ. 

1V) Tongue: Thiệt. 

v)ạậ Body: Thân. 

b) The five objects of the sense—Ngũ Cảnh: 


1V) Colour: Sắc. 
vi) Sound: Thanh. 
vi) Smell: Hương. 
1x) Taste: VỊ. 


x) Touch: Xúc. 

xi) The immaterial objec—Vô Biểu Sắc: 

4) The fourteen elements—Thập Tứ Sắc (Mười 
Bốn loại sắc): 

a) The five organs of sense: Ngũ Căn—(see 
FIve organs of the sense In (3) (a). 

b) The five objects of sense: Ngũ Cảnh —(see 


five objects of sense (3) (b). 
c) The four elements—Tứ Đại: 
1) Earth: Đất. 


2) Water: Nước. 
3) Fire: Lửa. 
4) Airor wind: Gió. 


Rupa-arammana (p): A visible thing—Vật hữu 
hình. 

Rupabhava (p): The Brahma world—Thế giới 
Phạm Thiên. 


Rupa-bhavo (p): Becoming ¡in the world of 
form—Sắc hữu—S§ee Three dharmas (XVII). 
Rupa-dharma ˆ (skÐ: element—Sắc 
pháp—See One hundred divisions of all mental 
qualities and their agenfs. 
Rupa-dhatu (skQ: Rupavacara, or rupaloka 
(sk)—Sắc Giới—WOorld of form or material 
world. 
(D_ The meanings of Rupadhatu—Nghĩa của Sắc 
ĐIỚI: 
1) A Sanskrit term for “form realm,” or “realm 
of form.” This Is one of the three worlds 
(triloka) of traditional Buddhist cosmology. 
This realm 1s considered to be higher that the 
one In which human beings live, 1.e., the 
desire realm or kama-dhatu. According to 
Buddhism, the four form-realm-meditations 
have the form-heaven as their obJectIvVe— 
Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “Sắc giới.” 
Đây là một trong tam giới theo truyền thống 
vũ trụ học Phật giáo. Sắc giới được xem như 
là pháp giới cao hơn thế giới trong đó con 
người sanh sống, hay dục giới. Theo Phật giáo 
thì sắc giới thiển lấy sắc giới Thiên làm đối 
tượng. 
The element of form—Sắc giới—See Three 
dharmas (XIH) (A). 
Realm of form, or material form, or material 
world. lít especlally refers to the second 
Trailokya: Sắc giới, đệ nhị giới trong tam 
gIỚI. 
The realm of Beauty: The realm of form or 
matter. 
represented in the Brahamlokas (tứ thiển 
thiên) —The realm of the lesser deiftles— 
Cảnh giới bên trên Dục giới gồm Tứ Thiền 
Thiên. Đây là cõi của thiên thần bậc thấp 
(Chúng sanh trong cõi nầy không có dâm dục 
và thực dục, chỉ có thân thân thể vật chất tốt 
đẹp thù thắng, cõi nước cung điện nguy nga. 
Tóm lại trong cõi nây tham dục vật chất 
không ngừng tự thạnh, nhưng chưa giải thoát 
hết các mối phiên trược của vật chất vi tế. Y 
cứ theo tinh thần tu dưỡng cao cấp, cõi nây 
chia làm tứ thiển thiên). 
Categories of Rupadhatt—Phân loại Dục 
giới: Tứ Thiển Thiên: Brahmalokas (skt—— 


Form 


2) 


3) 


Â) 
lt 1s above the lust world. It Is 


qI) 


3724 


The four dhyana heavens. **See Four dhyana 

heavens. 
Rupas as the øgreater, the ego the smaller or 
inferior, and the egøo as dwelling in the rupa: 
Sắc là lớn, ngã là nhỏ; ngã trụ trong sắc—See 
SIXÍy-fWO VIeWS. 
Rupakaya (skQ: Sắc Thân—Form-body—The 
physical body (of the Buddha), as contrasted with 
the dharma-kaya, the Immaterial, spirtual, or 
Immortal body—Thân do các sắc pháp như tứ đại 
ngũ trần tạo ra của Phật, đối lại với pháp thân hay 
chân thân của Phật (phần tâm linh phi vật chất và 
bất tử). 
Rupalakshana (skt): Sắc Tướng—Material 
appearance—External manifestation—The visible 
Or corporeal features— Tướng mạo sắc thân bên 
ngoài, có thể nhìn thấy được hay các đặc trưng 
của cơ thể. 
Rupa Loka (skÐ: The world of fine form—See 
Rupa-Dhatu. 
Rupam eva sunyata, sunyafaïiva rupam (p & 
skÐ: Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc— 
The Pali scripture declares six sense-organs, sIx 
sense-objecfs and six consclousnesses as well as 
ñive aggregates are Sunyata as “Eye Is void of self 
and anything belonging to self; form 1s void from 
self and anything belonging to self; visual 
consciousness Is voild of self and anything 
belonging to self”” Matter 1s Just the immaterlal, 
the Immaterial is just matfer (form 1s emptiness 
and the very emptiness Is form). In the Heart 
Suữra, the Buddha told Sariputra: “Sariputra! This 
phenomenal world or form ¡1s emptiness, and 
emptiness ¡1s truly the phenomenal world. 
Emptiness Is not different from the phenomenal 
world, the phenomenal world 1s not different from 
emptiness. What 1s the phenomenal world that 1s 
emptiness, what 1s emptiness that ¡1s the 
phenomenal world.” The Hrdaya Suta expands 
this concept by emphasis that “Rupa does not 
differ from Sunya”, or “Sunya does not differ from 
rupa” and “Sunya of all things 1s not created, not 
annrhilated, not Impure, not pure, not Increasing, 
and not decreasing.” It means that because rupa 
must have no nature of 1s own, If 1s produced by 
causes or depend on anything else, so rupa 1s 
sunyata or Identical with void. Therefore, the 


perceived object, the perceiving subJect and 
knowledge are mutually ¡interdependent. The 
realifty of one 1s dependent upon others; If one 1s 
false, the others must be false. The perceiving 
subJect and knowledge of the external obJect must 
also be false. So what one percelves within or 
without 1s illusory. Therefore, there is nothing, 
creaton and annihiation, pure and 
Increase and decrease and so on. However, In 
reality, we cannot say a thing to be either real or 
unreal at the same time. Here, Sunyata must be 
defined as Prattyasamutpada. There 1s the 
Intimate connection that exists between causality 
and sunyata. The one presupposes the other; the 
two are Inseparably connected. Sunyata 1s the 
logical consequence of the Buddha's view of 
causality and effection. Sunyata 1s the central 
theme of the Mahayana philosophical system. 
This term has been used in the Prajna-paramita 
system to denote a staøe where all viewpoInts 
with regard to the real nature of mundane world 
are totally reJected. In other words, we may say 
that to have a viewpoint is to cling to a position 
and there can be varilous types of positions with 
regard to the real nature of things as Saddharma- 
Pundaria expressed: “Knowing that phenomena 
have no constant fixed nature, that the seeds of 
Buddhahood sprout through causation.”—Kinh 
điển Pali đã tuyên bố sáu căn, sáu trần và sáu 
thức cũng như năm uẩn đều là không tánh như 
sau: “Mắt là không phải ngã và bất cứ cái gì 
thuộc về ngã; sắc không phải là ngã và bất cứ cái 
gì thuộc về ngã; thức không phải là ngã và bất cứ 
cái gì thuộc về ngã.” Trong Bát Nhã Tâm Kinh, 
Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: “Này Xá Lợi 
Phất! Thế giới hiện tượng hay sắc tướng này là 
không, và không quả thực là thế giới hiện tượng. 
Không không khác với thế giới hiện tượng hay 
Sắc, thế giới hiện tượng hay Sắc không khác với 
Không. Cái gì là thế giới hiện tượng thì cái đó là 
Không, cái gì Không thì cái đó là thế giới hiện 
tượng.” Tâm Kinh giải thích ý niệm Tánh Không 
rộng ra như sau: “Sắc chẳng khác với không,” 
hoặc “Không chẳng khác với sắc” và “Tánh 
không của chư pháp không sanh không diệt, 
không nhiễm, không tịnh, không tăng, không 
giảm,” nghĩa là sắc không có bản chất của chính 
nó, nó sanh khởi là do duyên sanh, do đó sắc là 


1mpưre, 


3725 


không hoặc đồng nghĩa với không. Như vậy, 
khách thể, chủ thể và thức đều tùy thuộc lẫn 
nhau. Thực tế của cái này là phụ thuộc vào cái 
khác; nếu cái này giả thì những cái khác cũng là 
giả. Chủ thể nhận thức và ý thức của khách thể 
bên ngoài hẳn cũng là giả. Vì vậy, khi một người 
nhận thức bên trong hoặc bên ngoài đều là vọng 
tưởng, thì sẽ thấy không có gì cả, tạo tác và hủy 
diệt, nhiễm và tịnh, tăng và giảm... Do thế, nói 
rằng “Tánh không của chư pháp không sanh, 
không diệt, không nhiễm, không tịnh, không tăng, 
không giảm.” Tuy nhiên, trên thực tế chúng ta 
không thể nói rằng một pháp vừa là thật và đông 
thời vừa là không thật. Ở đây tánh không phải 
được định nghĩa như lý duyên khởi. Có sự liên hệ 
mật thiết tổn tại giữa lý duyên khởi và tánh 
không. Cái này bao hàm cái kia, cả hai không thể 
tách rời nhau. Tánh không là hệ quả hợp lý của 
quan điểm của Đức Phật về lý duyên khởi. Tánh 
không là chủ đề trung tâm của hệ thống triết học 
Đại Thừa. Từ này được dùng trong hệ thống Bát 
Nhã Ba La Mật để chỉ một trạng thái nơi mà tất 
cả các chấp thủ được xem nư bản chất thật của 
hiện tượng là hoàn toàn bị chối bỏ. Nói cách khác, 
nếu chúng ta biết chư pháp thường không có tướng 
cố định là chúng ta gieo được chủng tử tuệ giác 
như Kinh Diệu Pháp Liên Hoa dạy: “Biết chư 
pháp không có tướng cố định thường hằng, hạt 
giống về Phật tánh sẽ sanh khởi.” 

Rupani (sk0: Sắc Pháp —Forms—Material—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa () 
(A). 

Rupa, the organized body, as the ego: Sắc là 
NÑgã—See SIxty-tWO views. 

Ruparaga (skt: Sexual desire or passion—Sắc 
dục. 

Ruparammana (skt): Sắc Trần The visual 
obJect—The quality of form, color, or sexual 
aftractlon—Một trong lục trần, các màu sắc (xanh, 
đỏ, vàng, trắng, v.v.) và hình sắc hấp dẫn của nam 
nữ (mang tánh ô nhiễm). ** See Six dusts. 
Rupasampatti (p): Beauty—Sắc đẹp. 
Rupa-skandha (skt): Sắc ấm—Sắc Uẩn—The 
skandha of rupa (or that which has form). 
Aggregate matter or the skandha of form relates to 
the physical body, while the remaining four 


concern the mind—Sắc uẩn thuộc về thân, còn 
bốn uẩn kia thuộc về tâm. 

Rupasvabhava (skt): Sắc Tự Tướng —The self- 
nature of the external world—Tự tính của thế giới 
bên ngoài. 

Rupa-tanha (p & skt): Craving after form— 
Craving for the world of form—§ắc ái—Tríu mến 
sắc giới—See Three kinds of craving (D) (B). 
Rupavacara (Rupadhatu) (skÐ: Sắc giới. 
Rupavacaram (p): Tâm Sắc Giới—See Fine- 
material-sphere conscIousness. 

Rupavantu (p): Handsome (a)—Đẹp đẽ. 

Rupya (skt): A Lộ Ba—Bạc—SIlver. 

Rush about forever in the Samsara: Ba Ba 
Kiếp Kiếp— Chạy vòng mãi trong vòng luân hồi 
sanh tử. 

Ruta (skt): Lỗ Đa—Tiếng nói lớn—A loud sound, 
Or VOICe. 

Ruten (jap): Samsara (skt)—Wandering—Lang 
thang (lưu chuyển không mục đích). 

Ryogen (jap): Singan-Shonin—Sư Lương Nguyên 
(Từ Tuệ Đại Sư hay Tín Nguyện Thượng Nhân 
của Phật giáo Nhật Bản). 

Ryonin (jap): Sư Lương Nhẫn (1027-1132), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Ryosuli (jap): Liang-Sui—Sư Lương Toại (Nhật 
Bản). 

Ryu (jap): Naga (skt)—Dragon—Long (rồng)— 
See Long. 

Ryuanji (jap): Chùa Long An (Nhật Bản). 

Ryuji (jap): Nagarjuna (sk)—Name of the 
fourteenth Patirarch ¡in Indian Zen Buddhism——VỊ 
tổ thứ 14 của dòng Thiền Ấn Độ—§ee Twenty 
eipht Indian Patriarchs. 

Ryutan-Soshin (jao): Lung-Tan-Shung-Hsin— 
Thiền sư Long Đàm Sùng Tín. 


Proverbs—Châm Ngôn: 


A fault confessed is half redressed: Biết nhận 
lỗi là đã sửa được phân nửa. 


3726 


A flow wIll have an ebb: Sông có khúc, người 
có lúc. 

A fool always rushes the fore: Quân tử ẩn 
mình, tiểu nhân lộ tướng. 

A fool and his money are soon parted: Đồng 
tiễn thằng ngốc, nằm không nóng túi. 

A fool may sometimes give a wWise man 
counsel: Đừng vì người dở mà bỏ lời nói hay 
của họ. 


A fool”s tongue run before his wit: Chưa đặt đít đã 
đặt mồm. 


A fool morning may turn to a fair day: Sau cơn 
mưa trời lại sáng. 


A friend in need ¡s a friend indeed: Bạn bè hiểu 
nhau khi hoạn nạn. 





A friend 1s never known till needed: Có hoạn nạn 
mới hiểu được bạn bè. 


A good anvil does not fear the hammer: Vàng 
thiệt không sợ lửa. 


Đầu xuôi đuôi lọt: A good beginning ¡s half the 
batle. 


A good deed Is never lost: Làm ơn không bao giờ 
thiệt. 


A good example 1s the best sermon: Nên làm 
gương hơn nói bằng lời. 


A good face 1s a letter of recommendation: Nhân 
hiển tại mạo. 


A good marksman may miss: Thánh nhân còn có 
khi lầm. 


A handful of ashes 1s all that remains of the 
greatest: Sinh không tử cũng lại hoàn không, sang 
hèn cũng ba tấc đất. 


As you sow, so shalÏ you reap: Gieo gió gặt bão. 


An open door may tempt a saint: Đừng mang mỡ 
đến miệng mèo. 


An ounce of prevention 1s better than a pound of 
cure: Phòng bệnh hơn chữa bệnh. 


An ox 1s taken by the horns, and a man by a 
tongue: Nói quá vạ thân. 


A liar Is not believed when he speaks the truth: 
Một lần nói dối, suốt đời chẳng ai tin. 

A lie has no legs: Đường đi hay tối, nói dối hay 
cùng. 


A little is better than none: Ít còn hơn không. 


A litle leak will sink a great ship: Lỗ nhỏ đắm 
thuyền. 


A living dog is better than a dead lion: Người sống 
đống vàng. 


